THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 
VIỆT-ANH 
VIETNAMESE-ENGLISH 
VOLDUME FOUR 


Giáo Pháp Căn Bản III 
Basic Buddhist Doctrines III 





Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại 
Oversea Viefnarnese Buddhism 


2352 


Copyrighi © 2009 by Ngoc Tran. All rights reserved. 


No part 0ƒ this work may be reproduced or transmiited in any form or Dy any means, 
electromnc or mechanical Including photocopyving and recording or by any 
Imformafion storage or refrleval system without the prior wrilten permission oƒ the 
quthor, except ƒor the Inclusion oƒ brief quotaHons. However, staff members oƒ 
Vietnamese temples who want to reprimt this work ƒor the beneflt oƒ teaching öoƒ the 
Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 7768-2832. 


2353 


LỜI GIỚI THIÊU 


Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và diễn tả trong bộ sách này những giáo 
thuyết Phật Giáo được biết như là một tôn giáo được nhiều người chú ý nhiều nhất 
trên thế giới ngày nay. Trong gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên 
cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ 
sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và Việt bằng một phương cách thật 
dễ hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của 
Đức Phật, không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết 
lại trong suốt 45 năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miễn Đông Bắc Ân Độ. 
Ngài chỉ đơn thuần thuyết giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các 
vị quốc vương, các thức giả, và đến cả những người cùng đỉnh ngu muội để họ có 
được cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có 
được khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí tuệ. Những sách vở Phật giáo được 
viết bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với nội dung chứa đựng những 
lời dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu 
thật tỉ mỉ. Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một 
đòi hỏi phải có khi viết bộ Phật Pháp Căn Bản này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc 
đã tìm đến những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ 
tiếng Bắc Phạn và những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả 
Thiện Phúc Trần Ngọc là một Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và 
sống với những giáo thuyết của Đức Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với đọc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ sách này 
những trình bày có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ 
tác phẩm văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của 
Đức Phật thật chính xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô 
khan. Dĩ nhiên con đường Trung Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức 
tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu 
biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác 
giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn đạt này. 

Tôi đã dùng nhiều sách giáo khoa giảng giải về Phật giáo khá trung thực để giảng 
dạy tại các đại học cho cả sinh viên đã tốt nghiệp lẫn các sinh viên chưa tốt nghiệp. 
Về phương diện sử học mà nói, có nhiều tài liệu nghiên cứu thật chính xác, thật tuyệt 
hảo và rất dễ hiểu. Tuy nhiên, phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc về nội dung của tài liệu thật quân bình đến nỗi không còn vấn để gì nữa để 
thắc mắc về những giáo thuyết của Đấng Giác Ngộ. Sự giảng giải của tác giả thường 


2354 


dựa trên sự kiện thật và không cần thêm thắt chỉ tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm 
về nghĩa lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ tự, liên kết sự kiện đến tận 
gốc rễ, hay những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Những giải thích bao trùm những quan điểm thâm sâu về nhân sinh quan của tác 
giả về những tín điều của Đức Phật thường được tìm thấy trong kinh điển và những 
lời luận giải đã được chấp nhận. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến 
giác ngộ và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài 
(Chuyển Pháp Luân trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 

Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tầm đạo của tôn giáo 
vĩ đại này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được 
viết bằng các thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình 
trong sự trình bày thâm sâu về Phật Pháp Căn Bản, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ 
Diệu Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa (Lục Độ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, hữu lậu, 
giáo thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các 
sách giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn 
ngữ Anh và Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi 
dùng trong các cuộc pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại 
học. Bộ Phật Pháp Căn Bản sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa 
Kỳ. Nó giúp cho người ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết 
giảng hay trong các nhóm nghiên cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, 
thật chi tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những 
tín điều, giáo thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan 
tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công 
trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, 
hy vọng mỗi vị có một bộ Phật Pháp Căn Bản nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


2355 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and described mm this document the tenets of the 
Buddhist religion, that which 1s known to be the greatest attended religion In the 
world today. He has spent almost two decade reading and studying voluminous 
Buddhist material and in writing this book. He has arranged this text of over 5,000 
pages, in Vietnamese and English, in a manner understandable to the average reader 
and student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddhaˆs talks, there are no 
words written by the enlightened one called SakyamunmI Buddha during his forty-five 
years of walking and teaching 1n northeast India. He spoke his messages of living a 
lie of loving-kindness and compassion to kings, high intellectuals and the poor and 
Ipnorant, and their gaining the wIsdom to achieve salvation from the rounds of birth 
and death, and for each person to lead others to achieve that wIsdom. Texts wriften 1n 
the Pali and Sanskrit languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, 
Before Common Era (B.C.), Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, Is a meticulous researcher 1n the literary sense. HIs 
exploration Iinto anclent Sanskrit and Chinese references was demanded of him 1n 
writing this Basic Buddhist Doctrine. Tran has reached back Into reliable texts 
translated from the Agưmas 1n Sanskrit and the Mikaya ïm Pali. He 1s a serious 
Buddhist devotee, householder and one who practices his religion to the extent which 
he lives 1t — with happiness and serIous simplIcIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine will find 
herein presenfatlons which can further Improve her/his understanding. As with any 
lierary work of this nature, the primary obJective of the author 1s to be concIse, yet 
thorough and steer away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to descrIbe 
a complex system such as Buddhism 1n terms appealing and understandable to the 
novice as well as those highly Informed. Tranˆs technique of both style and content 
accomplish this, I believe, 1n all respects. 

There are a number of texts I have used In teaching In the university at both the 
undergraduate and graduate level which I know do Justice In explaining the doctrine 
of Buddhism. Historically, and with accurate research, many are excellent and very 
understandable. However, the style of this authorˆs descriptions temper the material 
confent 1n such a balanced fashion to remove any questionable conflicts which are 
known to the Enlightened Oneˆs teaching. This authorˆs explanations are factual and 
need no further details to exemplify or extend meanings to be commonly understood. 
The text flows in a well-ordered fashion, linking the factual, down-to-earth, common- 
place aphorisms of doctrine. 


2356 


The author explains those collected beliefs of the Buddha as found In the Sutras 
(Canonic body) and the liturgically accepted comments (the Sastras), covering firstly 
the profound points of view of human life. From there, Mr. Tran writes of the 
Buddha*s training as a yogi with his teachers, his marvelous transilon to 
enliphtenment and the lessons on “Phe Middle Way” to his firsts five disciples. 
(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly after his enlightenmeh.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this øreat religIon are described 
clearly, with documenfation referring to original Pali and SanskrIt written records. 
The reader find's herself/himself mmersed in the profound presentation of the 
Buddhaˆs fundamental teachings, e.ø. The Eightfold Path, Four Noble Truths, PraJna 
Paramita (Six Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginnings, 
the Doctrine of No-Soul and the Setting-up of Mindfulness. 

The facfors of style and content which set this work above other like texts, and In a 
superlor manner, are that all writing 1s in Vietnamese and English. I personally find 
this helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I gIve at my pagoda as 
well as at the universifles where I teach. This publication wIll be a great help to those 
many Vietnamese 1n temples in he United States at lectures and study groups In order 
to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborlous, 
detailed and extensive work In highlighting detalls and summarizing the beliefs, 
teachings and practices of Lord Sakyamuni Buddha. I am very please to praise the 
authorˆs merifs for hIs accomplishment of this rare religIous and cultural work. ThIs 1s 
a genuine contribution of his share to the propagation of the Dharma. I would like to 
take this opportunity to highly recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, 
as well as to any readers of Buddhist texts. With the hope that each and everyone of 
you will possess the serles of Basic Buddhist Doctrines in Vietnamese-English to aid 
in your deeper study of Buddha-Dharma. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph. D. 
25 ]une 2007 


2357 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Trong suốt quá trình thành lập cộng đồng Việt Nam tại Hoa kỳ, giới trí thức được 
xem là thành phân nòng cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất 
nước Hoa Kỳ trên nhiều lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm 
khả năng kiến thức xây dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay 
và tương lai. Tuy nhiên, đời sống tại đất nước nầy rất ư là bận rộn và con người trong 
xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có được thì giờ 
để tu tập hay nghiên cứu kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng pháp tại 
Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như 
Đời, trong đời sống cộng đồng của người Việt. Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất 
khâm phục, khi được xem qua bộ Phật Pháp Căn Bản của tác giả Thiện Phúc. Khâm 
phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở Việt Nam. 
Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà 
không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu 
tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn 
thành Bộ Phật Pháp Căn Bản nầy. Khâm phục vì Bộ Phật Pháp Căn Bàn này phải 
cần đến nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều 
thời gian mới thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, 
nhiệt tâm cố gắng không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thân tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho 
chư Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham 
khảo. 

Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật 
tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Phật Pháp Căn Bản nây để tham khảo rộng sâu 
hơn. 


Westminster, November Tà , 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


2358 


COMMENDATION OF 
TH AUTHORS MENIT 


During the process of the formation of the Vietnamese commumrty in the United 
Sfates, the hiphly educated and intelligent are considered as the basic soclal class 
with adequate knowledse, talents and experlence, who have become both an 
Important Intrical part of American socIety and also wonderful role models to help 
Iimprove Vietnam now and In the future. However, life in the United States 1s so busy 
and under so much pressure. During the period of more than twenty-five years of 
preaching the Buddhaˆs Teachings In the USA, I myself see with my own eyes sO 
many wonderful things In the Vietnamese commumity, both in the monasterles and 
oufside lIfe. 

After reading the draft of the Basic Buddhist Doctrines from the author Thiện 
Phúc, I was filled with deep admiration. Admiration for before 1975, the author knew 
very litle about Buddhism when he was In Vietnam. Admriration for the fact that the 
author must work to support his family in this busy soclety, but he has not been 
affected by vanity or materialism. On the contrary, despite his tigh( work schedule 
and despite hIs conftInued commitment to commumify activitles, he has been spending 
most of his preclous spare time to research and study the Buddhist Tripitaka In 
Chinese and English to compose and accomplish The Basic Buddhist Doctrines In a 
sclenfific method. Admrration for such Buddhist Literary Work would normally need 
a committee of several Buddhist Intellects and a long period of time to accomplish. 
Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more than l5 years to devote 
himself 1n research, study and overcoming a lot of difficulties to perfectly accomplish 
this difficult work. 

This merit shows us a posifive spirit of egolessness and altruism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

lam very please to praise the author”s merifs for his accomplishment of this rare 
reliplous and cultural work. This Is a genuine confributon of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportunty to highly 
recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of 
Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you wIll possess the serles of 
Basic Buddhist Doctrines in Vietnamese-English to aid In your deeper study of 
Buddha-Dharma. 

California, November THẺ) 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 

President of The International Bhiksu 

Sangha Buddhist Association 
Westminster—USA 


2359 


LỜI GIỚI THIÊU 


Đạo hữu Trần Ngọc pháp danh Thiện Phúc là một học giả nghiên cứu khá sâu sắc 
về phật pháp, đã biên soạn bộ tự điển phật giáo Việt-Ngữ và Anh Ngữ rất kỷ lưỡng. 
Đồng thời, đạo-hữu cũng đã biên soạn mười tập sách giáo lý phổ thông bằng tiếng 
việt để giúp các bạn trẻ muốn tìm hiểu phật pháp. Sau khi đọc xong những bộ sách 
trên, tôi thành thật tán thán công đức của đạo hữu, đã bỏ mười mấy năm trời, để 
nghiên cứu và sáng tác, trong lúc đời sống ở Mỹ rất bận rộn. Hôm nay đạo hữu 
Thiện-Phúc lại đem tập sách Phật Pháp Căn Bản nhờ tôi viết lời giới thiệu. Sau khi 
đọc xong, tôi nhận thấy tập sách được nghiên cứu và đối chiếu qua các ngôn ngữ như 
ngôn ngữ bắc Ấn (ancient Sanskrit), Hoa ngữ, Việt-ngữ và Anh ngữ rất cẩn thận và 
dễ hiểu. Sau khi tham khảo xong, tôi rất hoan hỷ và nay giới thiệu tập sách Phật 
Pháp Căn Bản này đến các độc giả, như một món ăn tinh thần rất quý giá và thật cần 
thiết cho mọi gia đình. 

Sau khi thành đạo, đức Phật lưu lại dưới cây bồ-để thêm bảy tuần lễ nữa để, Một 
là cảm ơn cây bồ để đã che mưa nắng cho ngài trong bốn mươi chín ngày. Hai là 
nghỉ ngơi và chiêm nghiệm về sự an lạc tuyệt vời của sự giác ngộ mà chúng sinh 
không thể có được. Ba là đức Thế-tôn muốn thuyết giảng trọn bộ Kinh Hoa Nghiêm 
trong ba tuân lễ đầu. Bài thuyết pháp này giành cho những chúng sinh ở các cõi Trời 
đến nghe pháp. Sau đó, ngài liền nghĩ đến năm anh em ông Kiểu-Trân-Như, là những 
người bạn cùng tu thưở xưa, ngài bèn trở lại vườn nai để cứu độ họ. Lúc đầu họ 
cương quyết không muốn gặp đạo sĩ Sĩ-đạt-tha, nhưng từ tâm đại-bi của Phật, như 
một hấp dẫn lực rất mạnh mẻ, đã chuyển hóa được những ý nghĩ muốn xa lánh thành 
tâm nhu thuận. Năm người bạn thân thiết nghe xong pháp tứ diệu đế, liền được khai 
ngộ, và trở thành những đệ tử đầu tiên, nhận được giọt nước cam-lồ mầu nhiệm từ 
cành dương của đức Như-Lai mà chứng quả A-La-Hán. 

Bài thuyết pháp đầu tiên và cũng là bài thuyết pháp sau cùng được Phật giảng cho 
các đệ tử của ngài, chính là bài PHÁP TỨ DIỆU ĐẾ và BÁT CHÁNH ĐẠO là bốn 
chân-lý mầu nhiệm và tám phương pháp đơn giản nhưng rất khoa học, nó là ngọn 
đuốc sáng soi đường, là phương thuốc chữa lành tất cả bệnh khổ, giúp tất cả chúng 
sinh thực hành để giác ngộ, thành Phật. Vậy thế nào là bốn sự thật mầu nhiệm? 
chúng ta hãy đọc một cách chẩm rải để chiêm nghiệm những sự thật trong cuộc đời, 
tâm ta sẽ được thanh tịnh và an lạc tuyệt vời của niết-bàn hiện tại, và sẽ được hòa 
nhập vào pháp thân của chư phật. 

Đức Phật bắt đầu bằng chân lý thứ nhất, cũng là kết quả của các quá trình tạo tác 
của chúng sinh. Đó chính là chân lý về sự khổ. Sinh ra là khổ, bệnh tật là khổ, già 
yếu là khổ, chết là khổ, yêu nhau mà bị xa nhau là khổ, sống chung với người mình 
không thích, với kẻ thù là khổ, muốn mà không được thỏa mãn là khổ, cảnh khôn 
sống bống chết là khổ, chiến tranh loạn lạc là khổ. Quá khứ tạo nghiệp xấu, hiện tại 


2360 


nhận quả khổ. Vì thế, thi hào Nguyễn Du trải qua kinh nghiệm khổ của kiếp nhân 
sinh, nên đặt bút viết thành thơ “Đã mang cái nghiệp vào thân, thì đừng trách lẫn 
người gần người xa” thi sĩ Ôn-Như-Hâu cũng mô tả cái nghiệp dĩ đã chuyển thành 
thực tại “Mới sinh ra thì đà khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khì?”. Tiếng khóc 
ban đầu là một dấu hiệu báo trước cho chúng ta biết những nỗi vui buồn, khổ đau của 
kiếp người. Ai cũng muốn mình mãi mãi được khỏe mạnh, được trẻ trung không già, 
không chết, nhưng vì do nhân duyên mà được sinh ra, nên mấy ai biết được ngày mai, 
nói chắc chắn hơn, chúng ta vẫn không biết được khoảnh khắc đến sau của đời mình, 
bởi vì nào là các loại vi trùng, các thứ tai nạn, các loại chiến tranh, các thứ loạn lạc, 
băng đảng cướp bóc, không có công ăn việc làm vân vân. Một giây trước ta vui, giây 
sau đau khổ vì bệnh, vì tai nạn, vì chết chóc, một chàng trai, một cô gái rất yêu đời, 
giây phút trước đang nhảy đầm vui vẻ, bỗng đứng tim ngả lăn ra chết, một bác sĩ 
đang đánh quần vợt rất hứng thú bỗng nhiên tắt thở, một người tràn trễ yêu đời mới 
lái xe ra khỏi cửa thì bị tai nạn, trở thành kẻ tàn phế hay ra người thiên cổ vân vân và 
vân vân, hãy đi vào các bệnh viện, các nhà dưỡng lão (nursing homes) để thấy và 
hiểu rõ được thực tại cuộc đời. Những người đã trải qua những cuộc chiến tranh, 
những thời li loạn, tù đày, vượt biên, vượt biển tìm tự do và những trận cướp bóc, rõ 
ràng nhất là cuộc chiến Việt-nam và chiến tranh lraq hiện nay, thì biết rõ thế nào là 
khổ. Đó là những bức tranh thật, rất thật, là một chân lý sống động của nhân loại trên 
hành tinh này, dù những người mù không thấy mặt trời, nhưng mặt trời vẫn hiện có. 

Nếu đức Phật chỉ dạy và dừng lại ở sự thật thứ nhất này, chắc chắn con người sẽ 
phê phán, đạo phật là bi quan, là yếm thế. Nhưng với các nhà khoa học khách quan 
thì bảo rằng, thật là tuyệt vời, vì sau khi trình bày chân lý mâu nhiệm thứ nhất “Khổ 
Đế”, đức Phật liền trình bày chân lý thứ hai là “Tập Đế”, làm bản chỉ dẫn rất rõ ràng 
về lý do nào, hoặc nguyên nhân nào, hoặc tại sao, hay cái gì vân vân tạo ra cảnh khổ 
như vậy. Đây phải chăng là những câu hỏi mà hai nghìn năm trăm năm sau Phật diệt 
độ, các nhà khoa học mới biết hỏi? và ngày nay những câu hỏi bắt đầu bằng các chữ 
tại sao, lý do nào, nguyên nhân nào hay cái gì đã ảnh hưởng rất sâu rộng trong tất cả 
lảnh vực của đời sống cá nhân, gia đình, xã-hội, văn hóa, giáo dục, kinh tế, quân sự 
vân vân, chúng ta thử đặt vài câu hỏi như, tại sao chúng ta bị bệnh? tại sao tôi bị mất 
ngủ? tại sao xã-hội bị băng hoại trong và sau các cuộc chiến tranh? tại sao có cuộc 
cách mạng 1789 của Pháp? lý do nào xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và 
đệ nhị thế chiến? tại sao xảy ra cuộc chiến ở A-phú-hãn và chiến tranh lraq? và tại 
sao con người có sinh già bệnh chết? tham dục và ngu si là nguyên nhân đầu tiên dẫn 
đến các quá trình của sanh lảo bệnh tử và khổ. Đó là những câu hỏi có tính cách kết 
quả. 

Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu về nguyên nhân, chúng ta bị bệnh nặng phải đi tìm 
bác sĩ, để chữa trị. Bác sĩ hỏi bệnh nhân, chẩn mạch, đo huyết áp, thử máu, thử nước 
tiểu, sau khi biết rõ nguyên nhân căn bệnh, do loại vi trùng nào xâm nhập vào cơ thể, 
vị lương y viết toa cho thuốc. Bệnh nhân mua thuốc về, uống thuốc vào, sẽ lành 


2361 


bệnh, đây là giai đoạn thứ ba là Diệt Đế. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân mua thuốc về, 
để ở đầu giường không uống, thì dù hàng trăm bác sĩ giỏi cho toa, bệnh nhân vẫn 
không lành bệnh mà còn có khuynh hướng bệnh nặng hơn, và có thể đưa đến chết. 
Như vậy, không phải lỗi tại bác sĩ mà lỗi tại bệnh nhân không uống thuốc? nếu bệnh 
nhân uống thuốc tức khắc sẽ khỏi bệnh, được mạnh khỏe, được an vui, hạnh phúc. 
Đây chính là giai đoạn cuối cùng, sự an vui, hạnh phúc tức Đạo Đế. Đức Phật không 
dùng huyền thoại để lừa phỉnh nhân loại, chúng sinh, ngược lại ngài giảng giải rất 
thực tế, rất bình dân và rất hiệu quả. - 
Sau ngày thành đạo, đức Phật đi khắp các vương quốc thuộc vùng Trung, Bắc Ấn, 
để thuyết pháp độ sinh. Suốt bốn mươi chín năm, ngài thuyết pháp rất nhiều, về sau 
ngài Trí-Khải đại sư đã hệ thống hóa giáo lý của phật thành “ Ngũ Thời Bát Giáo”. 
Vậy thế nào được mệnh danh là ngũ thời bát giáo? Chúng ta thử ầm xem để hiểu rõ 
hơn về phật pháp. Thứ nhất được gọi là Thời Hoa-Nghiêm được đức Phật thuyết pháp 
cho hàng chư thiên ở các Nước Trời đến nghe pháp. Thứ hai được gọi là Thời A- 
Hàm, sau khi giảng xong Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật thấy trình độ của chúng sinh 
quá thấp, khó hiểu được, nên ngài hạ thấp giáo lý, để giúp cho tất cả chúng sinh có 
thể tiếp nhận được một cách dễ dàng, thời này ngài giảng những giáo lý rất thực tế, 
rất bình dân mà mọi hạng người có thể hiểu và thực hành được, nên được mệnh danh 
là thời A-Hàm. Thứ ba được gọi là Thời Phương Đẳng, bởi vì sau khi nghe phật 
thuyết pháp, đầu óc của nhân loại và chúng sinh bắt đầu khai mở và được trưởng 
thành, ngài liền chuyển hướng trên một bình diện cao hơn, mấp mé giữa hạng thấp 
và hạng cao, nhờ đó nhân loại chúng sinh có thể lảnh hội được, một số các bộ kinh 
như, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Viên-Giác v.v...được thuyết minh trong giai đoạn 
này. Thứ tư được gọi là Thời Bát-Nhã, vì sau khi tâm hồn của chúng sinh đã được 
khai mở rộng rải hơn, mặc dù đã thấy được thế giới ngoại tại giống như giấc mơ, 
không thực, do tâm thức biến hiện. Hơn nữa, vạn hữu vũ trụ đều do duyên sinh, nên 
hằng biến, vì hằng biến, nên vô thường, vì vô thường nên gọi là không. Tuy nhiên, vì 
chúng sinh đã trải qua vô số kiếp sống trong sự mê lầm, nên vẫn còn nặng lòng cố 
chấp, vẫn còn ôm chặt vào bản ngã nội tại, cho là thật có. Vì thế, đức Thế-tôn liền 
dùng giáo lý không, trong không, ngoài không, trong ngoài không, ngay cả không 
cũng không luôn, nhiều kẻ ngu si bảo rằng, phật giáo nói cái gì cũng không cả, vậy 
họ sống bằng cái gì? nhưng họ không hiểu rằng, phật thuyết giảng kinh bát-nhã 
nhằm mục đích đột phá tất cả tà kiến và cố chấp về mọi vật đều có thực và chắc 
chắn, nhưng không thấy và hiểu được ngay trong ta, ngoài ta đang hằng biến, vô 
thường, nên gọi là không. Sau cùng, giáo lý không, cả cái không cũng không nốt, vì 
có và không, yes và no chỉ là suy nghĩ nhị nguyên của con người và chúng sinh, đầu 
óc chưa được khai hóa, nếu đã đạt đến tâm siêu việt tuyệt đối, thì khái niệm có 
không, yes no không còn nữa, khái niệm hết thì ngôn ngữ cũng chắng còn, thì cái gì 
có và cái gì không? Nhưng nhân loại và chúng sinh vẫn còn lờ mờ, một số đầu óc 
chưa được khai phóng, nên tâm chưa được thông, vẫn còn bị dính mắc, nên đức Thế 


2362 


Tôn tạo ra bước nhảy vọt, để khai mở rốt ráo bộ óc của nhân loại, của chúng sinh, 
nên sau khi giảng xong thời kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, ngài liền nhập vào 
chánh định vô lượng nghĩa xứ, và số lớn các đệ tử như ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiển- 
liên đã cố gắng nài nỉ, xin Phật thuyết pháp dạy giáo lý siêu-việt, ba lần xin nhưng 
Phật vẫn im lặng, vì còn một số đệ tử, tâm hồn còn nhỏ hẹp, ích kỷ. Sau cùng năm 
trăm đệ tử đầu óc còn hẹp hòi, ích kỷ như những hạt giống lép, những cành lá khô đã 
ra khỏi chỉ còn những bậc đại trí, tâm hôn đã mở toang, đức Phật mới giảng rõ Pháp 
Đại Thừa, chỉ rõ Thực Tướng và Thực Tánh của vạn hữu vũ-trụ mà mục đích của các 
Phật ra đời là, “để khai mở Trí-Tuệ-Phật, chỉ cho chúng sinh thấy, làm cho chúng 
sinh hiểu rõ, đưa dẫn chúng sinh đi vào, chứng nhập Trí-Tuệ-Phật, tức thành tựu phật 
quả” (Khai Ngộ Nhập Phật-Tri-Kiến). Đây là thời thứ năm được gọi là Thời Pháp 
Hoa và Niết Bàn. 

Và thế nào được mệnh danh là Bát Giáo, là tám phương pháp, tám con đường 
thánh dẫn đến giác ngộ, thành Phật. Một là mật giáo. Hai là hiển giáo. Ba là biệt 
giáo. Bốn là thông giáo. Năm là viên giáo. Sáu là thực giáo. Bảy là đốn giáo. Tám là 
tiệm giáo. 

Đức Thế-tôn thuyết pháp độ sinh rất nhiều, nhưng không ngoài năm thời và tám 
cách hay tám con đường thánh trên, tùy mỗi căn cơ, mỗi trình độ mà nhận thức, hiểu 
biết và thực hành khác nhau, nhưng chỉ là phương tiện khéo, đưa đến thành phật, tức 
chóng thành tựu Phật thân. 

Nhằm mục đích xiểng dương giáo lý Phật-đà, làm cho chúng sinh hiểu và thực 
hành phật pháp một cách dễ dàng, có hiệu quả tốt, đạo hữu Trần Ngọc pháp danh 
Thiện-Phúc, mặc dù rất bận rộn trong công việc hằng ngày, nhưng đã cố gắng tu học, 
thực tập thiển quán và nỗ lực nghiên cứu phật học qua các loại ngôn ngữ khác nhau 
như tiếng Xăng-cờ-rít, tiếng Trung hoa, tiếng Việt, tiếng Anh vân vân và viết thành 
tập sách Phật Pháp Căn Bản. Quý vị đọc các tác phẩm của đạo hữu Thiện Phúc sẽ 
hiểu rõ sự tu hành của tác giả, vì người là văn và văn chính là người, tất cả tính tình 
và tri thức đều được thể hiện qua lời văn trong tập sách Phật Pháp Căn Bản này. 

Hôm nay nhân mùa Vu-lan phật lịch 2551 tây lịch 2007, tôi rất hoan hỷ giới thiệu 
bộ Phật-Pháp Căn-Bản do đạo hữu Thiện Phúc sáng tác, đến tất cả độc giả bốn 
phương. Hy vọng tập sách này trở thành Kim Chỉ Nam, có thể giúp cho các độc giả 
nhận được một niềm hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và tiếp nhận được cốt 
lổi giáo lý của đức Thế-tôn một cách dễ dàng, nhờ hiểu rõ mà thực hành được chính 
xác, từ đó quý vị sẽ cải thiện được đời sống tinh thần, từ thấp đến cao, từ cao đến cao 
hơn và sau cùng tâm hồn được mở rộng, thành tựu được đạo nghiệp một cách dễ 
dàng. 


Cẩn Bút 
Sa-môn Thích Chơn Thành 


2363 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran with his Buddha Name Thien Phục, a Buddhist scholar who has a 
pretty broad knowledge 1n Buddhism. Thien Phục 1s also the author of Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary (6 volumes——4,846 pages), English-Vietnamese Buddhist 
Dictionary (10 volumes——5,626 pages), ten volumes of Buddhism 1n Daily Life (about 
4,000 pages) in Vietnamese which help Buddhists understand application of Buddhist 
theory In their dally activitles. After reading these volumes, [ sincerely commend 
Thien Phục who has spent almost two decades to study and compose these books, 
regardless of the busy and hurried life In the United States. Today, Mr. Thien Phục 
Tran Ngoc brought me a draft of seven volumes of. “The Basic Buddhist Doctrines” 
and asked me to write an Introduction for this work. The “Basic Buddhist Doctrines” 
1S a result of careful and laborous researches In different texts in Chinese, English, 
Sanskrt, Pali, and Vietnamese. The “Basic Buddhist Doctrines” Is wriften in 
Vietnamese and English. After reading through seven volumes, I am gladly to 
introduce this great work to all readers. This 1s a preclous spiritual nutriment for 
everybody. 

After became enlightening, the Buddha continued to stay at Bodh Gaya seven 
more weeks. First He would like to thank the Bodhi Tree for 1(s sheltering of Him 
during His forty-nine days of deep meditation. Second, He would like to reflect on the 
excellent peace of enlightenment which sentient beings can never be experienced. 
Third, The World Honored One wanted to preached the Whole Flower Adornment 
Sufra In the first three weeks after His enlieghtenment. This lecture was especially for 
deva beings. Then, He thought of His first fÍive comrades of cultivatlon of the five 
Kaudinya brothers, He went back to the Deer Park to preach to save them. FIrst they 
firmly denied Him, but His Compassilonate appearance caused them to turn to Him 
and to listen to what He preached. After hearing the Fourfold Noble Truth, they 
became enlightened and became the Buddhaˆs First Five Disciples. Five of them 
gradually became Arahat. 

The first and the final lectures preached by the Buddha to His fourfold disciples 
were The Fourfold Noble Truth and the Eightfold Noble Path. They are four miracle 
truths and eight simple but sclentiic methods of cultivaton which helps beings 
practice to become enlightened, or to become Buddha. What are the Fourfold Noble 
Truth? Let try to read slowly to experlence these Noble truths in our own liÍe, our 
mind wIll reach purity and supreme peace of the current Nirvana, and we wIll be 
assimilated with the Buddha-Kaya. 

The Buddha began with the first truth. Thịs 1s the truth of suffering, and this 1s alsO 
the process of formation of all beings. Birth 1s suffering, 1llness 1s suffering, agIng 1s 
suffering, death 1s suffering, separation from loved ones (parting with what we love) 


2364 


1S suffering, meeting with the uncongennial (meeting with what we hate) 1s suffering, 
unfulfilled wishes 1s suffering, the raging aggregates (all the 1lIs of the five skandhas) 
1S suffering, war 1s suffering, e(c. IÝ we created bad karmas In the past, we wIlÏ reap 
bad results in the present life. Therefore, Nguyen Du, a great poet In the eighteenth 
century wrote: “Do not blame the Heaven for your own karmas.” Another great poet, 
On Nhu Hau also described human”s karmas as follows: “All crles at birth, why not 
with a laugh?” The first cry of human beings 1s a sign to warn us of all kinds of 
suffering in our life. All of us want to be young forever, and never want to see death, 
but all of us were born out of karma, and no one knows his or her future. In other 
words, no one knows what happens the next minutes In our own life. ÀA second before 
we were still very happy, then suffered the next second. Death can come fo us at any 
time without any warning. Á young man can fall to death right after a Joying dancing. 
A healthy doctor can pass away after a very Interesting set of tennis. Accident can 
happen at any time and you can be Injured or dead at any time. Let go Into a nursing 
home to see the real nature of life. Those who experilenced war, ImprIsonmeht, 
crossing rough sea to seek for freedom. These are real and lively pictures of 
sufferings In life. Thịis 1s the TRUTH for being on this earth. Although the blind 
cannot see the sun, the sun exIsts anyway. 

If the Buddha taught and stopped at this first TRUTH, surely people wIll criticlze 
that Buddhism 1s pessimistic. However, according to sclentfists who look at things 
obJectively, 1t is wonderful that right after teaching the first TRƯTH of Suffering, the 
Buddha taught the second Truth of “Accumulation of sufferings”. The Buddha clearly 
indicated the causes of sufferings or what causes such sufferings. More than twenty- 
five hundred years after the Buddha”s time, sclentists discovered exactly what the 
Buddha had discovered. And nowadays, questlons beginning with “why”, “How”, 
“What causes”, or “What affects all areas in personal life, family, socIety, culture, 
educatfion, economy, military, etc., We should ask such questions as “why we re 
sick?” “Why we get Insomnia?” “Why the soclety gets corrupted after wars?” Why 
the revolution in 1789 happened In France?” “Why the first and the second World 
War happened?” “What led to the war in Afghanistan and Iraq?” “Why human beIngs 
suffer “birth, diseases, old-age, and deathˆ?” Desire and Ignorance are Íirst causes 
that lead to the process of birth, old age, sickness, and death. These are questions of 
the results. Now, we try to find out the real causes. lf we get sick, we must see a 
doctor. In order to have a good treatment, the doctor will have to ask patients 
quesfions related to the causes and symptoms and conditions of the 1llness, the doctor 
wIll have to measure the pulse, blood-presure, blood and urine tests. After finding out 
the causes of the i1llness, the doctor wIll prescribe a prescriptlon to provide 
medications to treat the patlent. In Buddhism, this 1s the third period, the period of 
EXTINCTION. However, 1f the patlent only buy the medications and leave them on 
the bed side, not to take them as prescrIbed In the prescription, his or her illness wIll 


2365 


not be healed. On the confrary, the Illness may be worsened. Thịs 1s not the faults of 
the doctor, but of the patient, because he or she does not want to take medIications. If 
the patlent 1s willing to take medications, he or she will surely recover. Thịs 1s the 
final phase of the healing process, which Buddhism calls the WAY. The Buddha did 
not utilize “myth” to deceive people, what he taught was so practical, so simple and 
so effecfIve. 

Right after obtaining Enlightenment, the Buddha wandered all over the North and 
Central India to teach and save human beings. During the forty-nne years of 
preaching, the Buddha preached a lot. Later great master Chih-I systemized all the 
Buddhaˆs teachings In the “FIve Periods and Eight Teachings.” This 1s the Buddhaˆs 
teachings from the standpoint of the T”ien-T”ai sect. The Avatamsaka period lasted 
for twenty-one days, the Agama period for twelve years, the Vaipulya perlod for 
eIight years, the PraJna period for twenty-two years, and the Nirvana period for eight 
years. The Time of the Wreath which the Buddha preached for the celestial beings, 1s 
not yet pure “round” because 1t includes the Distinct Doctrine. The period of the 
Buddhavatamsaka-Sutra, which lasted for three weeks and the Buddha taught 
Iimmediately after his enliphtenment. With this teaching, the Buddha awoke his 
discIples to the greatness of Buddhism; however, 1t was too profound for them to 
grasp and most of his disciples dịd not understand the principal idea of the sutra, that 
the universe 1s the expression of the absolute. Generally speaking, the first period 
was was the Time of Wreath. The doctrine taught in this period was what the Buddha 
had conceived 1n his Great Enlightenment, 1.e., the elucidation of his Enlightenment 
1{self. His disciples could not understand him at all and they stood as 1f they were 
“deaf and dumb.” “The second period, also called the “Iime of the Deer Park.” The 
Time of the Deer Park 1s only one-sided as 1t teaches only HinayanIstic views. 
Perceiving that his disciples were not yet ready for the teachings of the Avatamsaka 
Sutra, the Buddha next preached the early Agamas to suit the people of the Inferior 
capacity. His discIples were now able to follow his teaching and practiced accordingly 
1n order to attain the fruition of arhat or saintly position. This period 1s also called the 
Time of Inducement, or a period in which the people were atfracted to the higher 
doctrine. In the period of the Agama-Sutra. In this period, the Buddha did not teach 
the complete truth, but only what his disciples could understand. He presented the 
truths of suffering, emptiness, Iimpermanence, egolessness, the four noble truths, the 
eightfold noble path and conditioned arising, etc., which help free people from the 
three realms and six paths. This phase lasted twelve years. The teachings In this 
period correspond to the Theravada teachinsgs. The period of the Vaipulya-Sutra or 
the period of the introductory Mahayana. The Time of Development teaches all four 
doctrines together and therefore 1s still relative. In this eight-year period, the Buddha 
taught the first level of the Mahayana. During this phase the Buddha refuted his 
disciples”" attachment to the Lesser Vehicle and directed them toward provisional 


2366 


Mahayana. He stressed the superiority of a bodhisattva. He clarified the unity of 
Buddha and sentient beings, of absolute and relative. This was the time when the 
Hinayanistic people were converted to the Mahayana doctrine and for that purpose 
the Buddha preached what we call “Vaipulya” or developed texts, Maha-VaIrocana 
and Vimalakirti Sutras. As the Buddha often rebuked the arhats for their wrong or 
short-siphted views, this period 1s called the Time of Rebuke. The Hinayanists, after 
the Buddhaˆs reasoning, became aware of the short-siphtedness and learned to 
appreclate Mahayana. The period of Prajnaparamita-Sutra or Lotus-Sura. Phe Time of 
Wisdom mainly teaches the Round Doctrine and yet 1s linked with the Common and 
Distinct Doctrines. Therefore, 1t 1s not quite perfect or complete. This phase lasted 
twenty-two years, in which the Buddha expounded a higher level of provisional 
Mahayana and refuted his disciples” attachment to the distinctlon between Theravada 
and Mahayana by teaching the doctrine non-subsfanfiality or emptiness. He taught the 
teachings of shunyata In the PraJnaparamita-sufra, and all the ideas of distinction and 
acquIsition were mercilessly reJected. It 1s therefore, called the Tome of Selection. 
During this period, the doctrine of “Void” was taught but the “Void” 1tself was again 
negated. In the end everything reverts to the ultimate Void. So the time of Priajna 
was also called the Time of Exploring and Ủnitng of the Dharmas, denying all 
analysis and unifying them all in one. The period of the Mahaparinirvana-Sutra, also 
called the period of the Lotus-Sutra. In the last eight years of his life, the Buddha 
taught directly from his own enlightenment, fully revealing the truth. He emphasized 
the absolute Identity of all opposites and the temporary and provIsional nature of the 
three vehicles of Sravakas, Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas. Then he taught how 
to validlfy and merge them Into a single vehicle or Ekayana or Buddhayana. This 
period was also called the Time of the Lotus. Here the exploring or analyzIng and the 
uniting of the doctrines are taught. The view that the three Vehicles of Hearers, Self- 
Enlightened Ones and Would-Be Buddhas can obtain saintly fruiion was only an 
exploring, a temporary teaching, but the three finally were unmited Into one Vehicle, or 
“Uniting.” Thus the fifth period 1s especially called the Time of “Opening and 
Meeting.” The obJect of the appearance of the Buddha was to save all beings and 
that obJect can be accomplished only by the Lotus. Therefore, the Lotus 1s the 
ultimate doctrinne among all the Buddhaˆs teachings and 1s the king of all the sutras. 
The Time of the Lotus alone 1s purely “round” and superlatively excellent, wherein 
the purpose of the Buddhaˆs advent on earth 1s fully and completely expressed. The 
supplemenfary Nirvana Sutra summarIzes that the Buddha had preached during his 
whole liíe, 1.e., the three Vehicles and the four doctrines were dismissed by 
converfing the three Vehicles to One Vehicle and combining the four doctrines with 
the one ultimate Round Doctrine. Thus, all teachings of the Buddha are absorbed 
finally Into the Lotus which 1s considered by the Tlen-T”ai to be the Supreme 
Doctrine of all Buddhism. 


2367 


And what are the Eight Methods? Eight Doctrines are eight methods or means 
used by the Buddha to teach sentient beings to cultivate, or eight noble ways that lead 
practiioners to enlightenmert. First 1s the Esoteric Doctrine. Second 1s the ExoterIc 
Doctrine. Third 1s the SpeciIfic Doctrine. Fourth 1s the Common Doctrine. FIfth 1s the 
Perfect Doctrine. Sixth 1s the Real Doctrine. Seventh 1s the Sudden (Abrupt) Doctrine. 
Eighth 1s the Gradual Doctrine. 

The Buddha preached a lot, but nothing out of the above mentioned “Five Periods 
and Eight Teachings.” His teachings based on the capabililes and levels of 
understanding of different beings. They are skillful means that help beings to 
cultivate to become Buddha. 

To propagate the Buddhadharma, to help people better understand the 
Buddhadharma more easily and more effective, although very busy In dally lie, Mr. 
Thiện Phúc Trần Ngọc has tried to practice meditation and study Buddhadharma in 
English, Vietnamese, Chinese, Sanskrit, and Pall, etc., to compose the “Basic 
Buddhist Doctrines” When you read all the works of Thien Phục, you wIll see his real 
cultivation, for his works represent his personal life and his personal life show 1n hIs 
works. All his personal cultivational life shows In this work. 

By the Ullambana Festival of 2551 in 2007, to am glad to send my personal 
congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborious, detailed and 
extensive work in hiphliehting details and summarizing the beliefs, teachings and 
practices of Lord Sakyamumi Buddha. I am very please to praise the authorˆs merIts 
for his accomplishment of this rare religious and cultural work. This 1s a genuine 
contribution of his share to the propagation of the Dharma. I would like to take this 
opportumty to highly recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well 
as to any readers of Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you wIll 
poSsSess and to utilize the series of Baslc Buddhist Doctrines in Vietnamese-English as 
a guide to aid in your deeper study of Buddha-Dharma so that everyone of us can 
have peaceful and happy life at the present moment once we understand the core 
meanings of the Buddhadharma, for once we understand the exact meanings of the 
dharma, we can put them I1nto practice to better our body and mind, and eventually to 
attain the Way. 


Respectfully 
Most Ven. Thịch Chon Thanh 


2368 
LỜI MỞ ĐẦU 


Trên thế giới đã có quá nhiều tôn giáo khác nhau thì tại sao lại còn cần thiết cho 
chúng ta có thêm đạo Phật? Có người cho rằng tất cả các tôn giáo hầu như đều giống 
nhau chứ không có khác biệt gì đáng kể. Tất cả đều dạy cho người ta làm lành lánh 
dữ. Hầu hết các tôn giáo đều cảnh giác con người về hai nơi, đó là thiên đường và 
địa ngục. Có lẽ ai trong chúng ta đều cũng đồng ý quan điểm nầy. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta để ý một chút thì chúng ta sẽ thấy giáo pháp mà Đức Như Lai đã chứng ngộ 
quả là đặc biệt. Đức Phật đã gửi đến cho chúng ta một thông điệp rất đơn giản: “Hãy 
lánh xa tất cả những hành động tội lỗi, trau dỗi cuộc sống bằng những hành động tốt, 
và thanh lọc tâm trí khỏi những ý nghĩ bất tịnh.” Rồi Ngài lại nói thêm: “Nếu quý vị 
muốn chấm dứt đau khổ não phiên và sợ hãi lo âu, hãy triển khai giới luật, từ bi và 
trí tuệ, hãy tìm nơi nương tựa ngay chính quý vị.” Dù giáo pháp ấy đơn giản nhưng nó 
thật là thậm thâm vi diệu, khó hiểu, và khó nhận. Tại sao trong khi đa phần các tôn 
giáo đều nói đến lòng tin tuyệt đối nơi một đấng thần linh hay thượng đế thì Đức 
Phật lại bảo chúng ta hãy về nương nơi chính mình, chứ không phải nơi thượng đế? 
Các tôn giáo khác thì cho rằng Thượng đế tạo ra tất cả mọi người, chịu trách nhiệm 
về tất cả mọi người, ban thưởng và tha thứ tội lỗi của tất cả mọi người. Thượng đế 
chịu trách nhiệm về cuộc đời của chúng ta bây giờ và sau khi chúng ta chết. Thượng 
đế sẽ cho ta lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Ngược lại, Đức Phật khẳng định 
Ngài không phải là Thượng đế hay con của Thượng đế. Ngài không hứa hẹn thiên 
đàng hay hạnh phúc tuyệt đối hay ban thưởng cho những ai tự nhận là đệ tử Phật. 
Ngài cũng không hứa hẹn cứu rỗi cho những ai chỉ đặt niỀểm tin vào Ngài mà không 
chịu hành trì. Với Ngài, đạo không phải là việc mặc cả mà là con đường sống cao 
thượng để đạt đến giác ngộ và giải thoát. Chính vì thế mà Đức Phật không muốn các 
đệ tử của Ngài tin tưởng mù quáng. Ngược lại, Ngài muốn họ phải thấu triệt giáo lý 
và tinh tấn hành trì. Đức Phật bảo chúng ta phải làm gì nhưng Ngài không thể làm 
công việc đó cho chúng ta. Chúng ta phải tự mình làm công việc cứu rỗi cho chính 
chúng ta. Đức Phật nhấn mạnh rõ ràng là không ai có thể làm thế cho việc cứu rỗi 
ngoại trừ chỉ dẫn con đường phải đi để được giải thoát. Cho nên chúng ta không nên 
ý lại vào một đấng thiêng liêng, và cũng không nên ở lại vào ngay cả Đức Phật. 
Ngài cũng dạy không phải cầu nguyện và sùng bái Ngài để được Ngài tha thứ cho 
các tội lỗi đã làm. Thanh tịnh hay ô nhiễm là hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta, chứ 
không có một đấng thiêng liêng, cũng không phải Phật hay bất cứ ai có thể làm ô 
nhiễm hay thanh tịnh tư tưởng của chúng ta cả. Tuy nhiên, Đức Phật khẳng định nếu 
chúng ta chịu nghe theo lời Ngài, chịu hành trì những gì Ngài chỉ dạy, thì chúng ta có 
thể tạo nên sự thanh tịnh cho chính chúng ta, chứ người ngoài không thể làm (thanh 
tịnh hay bất tịnh) gì được cho tư tưởng của chúng ta cả. Chính vì những nét đặc thù đó 
mà giáo pháp nhà Phật trở nên vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà 


2369 


giáo pháp ấy cũng là một vấn để không dễ lãnh hội như những giáo pháp khác. Cuộc 
hành trình “Từ người lên Phật” đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì 
thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội 
biên soạn bộ “Phật Lý Căn Bản” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà 
Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng 
góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình 
và hạnh phúc. 


California ngày 14 tháng 9 năm 2003 
Thiện Phúc 


2370 


INTRODUCTION 


There are already many different religlons In the world nowadays, why 1s It 
necessary for us to have another religion called Buddhism? Some says that all 
religions are almost the same with little sigmificant differences. They teach people to 
do good things and to avoid bad things. Almost all religions warn people about two 
places: heaven and hell. We all probably agree on this viewpoInt. However, IÝ we 
pay a little close attention to the Buddhist dharma we wIll see that the Dharma which 
the Tathagata has realized 1s indeed special. The Buddha sent us a very simple 
message: “KeepIng away from all evil deeds, cultivation of life by doIing good deeds 
and purifIcation of mind from mental Impurities.” Then he added: “If you wIsh to see 
the end of your sufferings, afflictions and fear, develop discipline, compassion and 
wIsdom; be a refuge un(o yourselves.” Though the Dharma 1s simple, but 1t 1s 
wonderfully profound and difficult to perceive, difficult to comprehend. While most 
Of the religions talk about gods, the Buddha asked his disciples to be a refuge of self, 
not 1n øgods? Other religions believe that God created everybody; God 1s responsible 
for everything; God wIll reward; God can forgive all our sins; and God 1s responsible 
for our present lives and lives after our death; God will send us to heaven or to hell. 
On the contrary, the Buddha confirmed that he 1s not God or Son of God. He dịd not 
promise heaven or heavenly bliss and rewards to those who called themselves his 
disciples, nor did he promise salvation to those who had faith (without practice) In 
him. To hìm religlon 1s not a bargain but a noble way of life to gain enlightenment 
and salvation. Therefore, the Buddha did not want his disciples with blind faith; he 
wanted them to obtain thorough understanding and diligent practice. The Buddha can 
(ell us what to do but He cannot do the work for us. We have to do the work of 
salvation ourselves. The Buddha has emphasized clearly that no one can do anything 
for another for salvation except Indicating the way. Therefore we must not depend on 
God, and not even depend on the Buddha. He did not say that we must pray to and 
worship Him and that He would forgive all our sins. Purity and Impurity of our mind 
depend on ourselves. Neither God, nor the Buddha, nor any other beIngs can pollute 
Or purIfy our mind. He emphasized 1ƒ we take His word and act accordingly, we can 
create purity within ourselves, outsiders cannot do anything (purIty and ImpurIty) for 
our mind. For these reasons, the Buddhist Dharma becomes exceptionally special; 
however, 1 1s also a matter not easily comprehensible. The Journey “Form being a 
common person to becoming a Buddha” demands continuous efforts with right 
understanding and practice. Presently even with so many books available on 
Buddhism, I venture to compose this booklet tiled “Basic Buddhist Doctrines” 1n 
Vietnamese and English to introduce basic things in Buddhism to all Vietnamese 
Buddhist followers, especially Buddhist beginers, hoping this little contribution wIll 


2371 


help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of 
peace and happIness. 


California, September I4, 2003 
Thiện Phúc 


2372 
LỜI TỰA 


Đây không phải là một tác phẩm văn chương, cũng không phải là Toàn Tập Giáo 
Lý Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những giáo lý Phật giáo căn bản, 
những lời dạy có liên hệ đến Phật giáo, hay những lời dạy thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về 
những bài luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch 
sang từ tiếng Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 
thế kỷ về trước mà giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta 
thấu triệt, dù bằng chính ngôn ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương 
đương Việt hay Anh nào có thể lột trần được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali 
và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm 
khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ những kinh điển Đại thừa của 
Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật giáo đã ăn sâu vào xã 
hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng ta trong quốc 
nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. Thật tình 
mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nầy 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho 
đến khi nào có được một bộ Toàn Tập Giáo Lý Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo 
muội biên soạn những bài dạy thường dùng trong Phật giáo cũng như những để mục 
liên hệ với Phật giáo trong suốt hơn mười lăm năm qua. Đông ý là có rất nhiều lỗi 
lầm và sai sót trong quyển sách nhỏ nầy và còn lâu lắm quyển sách nầy mới được 
xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng tôi đã không ngần 
ngại cho xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn nữa, chính 
Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà chân 
lý Phật pháp là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy. 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết 
thêm về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tuyệt tác 
hoàn chỉnh, vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc 
cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, cũng như cúng dường 
Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, và xin thành kính hồi hướng tất cả 
công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những 
mong ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, 
pháp giới chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 


Thiện Phúc 


2373 


PREFACE 


Thịs book 1s not a literary work, nor 1s this a book of Total Buddhist Teachings. 
Thịs 1s only a booklet that compiles of some basic Buddhist teachings, Buddhist 
related Items, or Items that are often seen in Buddhist texts with the hope to help 
Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays writen in English or 
Buddhist Three Baskets translated Iinto English from either Pali or Sanscrit. Buddhist 
teachings taught by the Buddha 26 cenfuries ago were so deep and so broad that 1s 
difficult for any one to understand thoroughly, even 1n their own languages. Beside, 
there are no absolute English or Vietnamese equivalents for numerous Pali and 
Sanscrit words. Ifs even more difficult for Vietnamese people who have tried to read 
Vietnamese texts partly translated from the Chinese Mahayana without making a 
fallacious Interpreftation. ÀAs you know, Buddhist teaching and tradition have deeply 
rooted In Vietnamese soclety for at least 20 centuries, and the majorlty of 
Vietnamese, in the country or abroad, directly or Indirectly practice Buddha 
teachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non-Buddhist are searching for 
Buddhist text books with the hope of expanding their knowledge and Iimproving theIr 
life. For these reasons, until an adequate and complete work of Buddhist Teachinss Is 
in existence, [ have temerariously tried to complle some most useful Buddhist 
(eachings and Buddhist related items which I have collected from reading Buddhist 
English texts during the last fifteen years. | agree that there are surely a lot of 
deficiencies and errors In this booklet and I_ am far from considering this attempt as 
final and perfect; however, with a wish of sharing the gift of truth, Ï am not reluctant 
to publish and spread this booklet to everyone. Besides, the Buddha taught: “Among 
Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddhaˆs teachings 1s the highest of all 
donatIlons on earth.” 

Once again, I hope that this booklet 1s helpful for those who want to know more 
about the truth of all nature and universe. As IÏ mentioned above, this 1s not a 
completely perfect work, so I[ would very much appreclate and open for any 
commenis and suggestions from the learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to the 
Triratna, secondly to offer to my Original Master, Most Venerable Thịch Giác Nhien, 
and third to demit the good produced by composing this book to all other sentient 
beings, universally, past, present and future. Hoping everyone can see the real 
benefit of the Buddhaˆs teachings, and hoping that some day every sentient being wIll 
be able to enter the Pure Land of Amitabha. 


Thiện Phúc 


2374 


ACKNOWLEDGEMENTS 


First, I would like to take this opportumty to thank Most Venerable Thích Giac 
Nhien for encouraging me fo sfart this proJect, providing me with Tripitaka in English 
version and other books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most 
Venerable Thích Giác Nhiên also takes his time to sit down and explain to me 
Buddhist terms which I donˆt know. Secondly, I want to take this opportumty to thank 
Most Venerable Dr. Thịch Quang Lien, Most Venerable Thịch Chon Thanh, Most 
Venerable Thích Giac Lương, Most Venerable Thích Nguyên Đạt, Most Thịch Giac 
Toan, Most Ven. Thích Giac Tue, Most Ven. Thích Giac Ngo, Ven. Prof. Thích Chơn 
Minh, Ven. Thịch Minh Man, Ven. Thích Nguyen Tri, Ven. Thích Minh Đat, Ven. 
Thích Vo Đat, Ven. Thịch Minh An, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thịch Minh Thong, 
Ven. Thịch Minh Nhan, Ven. Thích Minh Nghĩ, Bhikhunis Thịch Nu Dung Lien, Thích 
Nu Man Lien, Thịch Nu Phung Lien, Thích Nu Tanh Lien, Thích Nu Thích Nu Dieu 
Lac, Thịch Nu Dieu Nguyet, Thích Nu Dieu Hoa, and Thịch Nu Tình Hien, Thích Nu 
Dieu Đao, Thịch Nu Dieu Minh, Thích Nu Nhu Hanh, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. 
Lưu Khôn, Prof. Andrew J. Williams, Ms. Somia Brousseau, Prof. Đào Khánh Thọ, 
Prof. Võ thị Ngọc Dung, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. Nguyễn 
Minh Lân, Nguyễn thị Ngọc Vân, Minh Hạnh, Bửu Đức, Huệ Đức, Minh Chánh, and 
Diệu Hảo for their kind support and encouragement which have helped me overcome 
difficultles along every s(ep of composing this book. They have set aside their 
precIous time to review and proofread the draft, correct errors and offer me with 
invaluable advice to Iimprove this work. [also would like to take this chance fo send 
my special thanks to all my good spiritual advisors and friends, especially Mr. And 
Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Upasaka Minh Hạnh, Bửu Đức, Minh Chánh, 
Trần thị Hoàng Thắm and Le Quang Trung who have provided extremely helpful 
advice, guidance and Ideas. 

I would also like to express my speclal grattude to my family for all the1r 
support, especially my wife and children, who have been supporting me with 
extraordinary efforts to complete this extremely difficult assignment. Next, [ would 
like to take this opportunify to send my special thank to Mr. Le Quang Trung, who 
helped design both front and back covers for eIght volumes of this wOrk. 

Last but not least, I would respectfully like to dedicate all merits and virtues 
derived from this work to all sentient beings throughout the six paths In the Dharma 
Realms to rebirth in the Amitabha Pure Land. 

Anaheim, California 
Thiện Phúc 


2375 


CẢM TẠ 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã 
khuyến khích tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa 
Thượng đã cung cấp Anh Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài 
ra, Ngài còn dành nhiều thì giờ quí báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ 
khó hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích 
Quảng Liên, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa 
Thượng Thích Nguyên Đạt, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác 
Tuệ, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn 
trong những lúc khó khăn, Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích 
Minh Đạt, Thích Vô Đạt, chư Đại Đức Thích Minh Ấn, Thích Minh Định, Thích Minh 
Thông, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, các Sư Cô Thích Nữ Dung Liên, Thích 
Nữ Mẫn Liên, Thích Nữ Phụng Liên, Thích Nữ Tánh Liên, Thích Nữ Diệu Lạc, Thích 
Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiền, Thích Nữ Diệu Minh, 
Thích Nữ Diệu Đạo, và Thích Nữ Như Hạnh đã khuyến khích tác giả vượt qua những 
khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì giờ quí báu duyệt đọc phần Việt ngữ như 
Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, Giáo Sư Andrew J. Williams, Sonia 
Brousseau, Giáo Sư Đào Khánh Thọ, Giáo Sư Võ thị Ngọc Dung, Shella Trương, 
Nguyễn thị Kim Ngân, Nguyễn Minh Lân, Nguyễn thị Ngọc Vân, Minh Hạnh, Bửu 
Đức, Huệ Đức, Minh Chánh và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần trong tác phẩm 
nầy. Tác giả cũng xin chân thành cảm tạ đặc biệt đến quí đạo hữu Quảng Tâm, 
Minh Chính, Minh Hạnh, Bửu Đức, Minh Chánh, Trần thị Hoàng Thắm và bạn Lê 
Quang Trung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng nhân cơ hội nầy cảm tạ gia đình, đặc biệt là hiển thê và các con, đã 
hết mình yễm trợ cho tác giả hoàn tất tác phẩm nầy. Kế đến tác giả xin thành thật 
cảm ơn bạn Lê Quang Trung đã giúp trình bày và thiết kế tám phần bìa trước và bìa 
sau của tác phẩm nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hồi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng 
sanh trong sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 

Anaheim, California 
Thiện Phúc 


2376 


LỜI GHI CHÚ ĐẾN CHƯ ĐỘC GIẢ 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các lời Phật dạy hay những lời dạy liên 
quan đến Phật giáo, hay các bài dạy của các đệ tử Phật hay các cao Tăng Phật giáo 
sau nầy thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa Việt Anh Phật giáo. Như trên 
đã nói, đây không phải là một tác phẩm giáo điển hoàn hảo; tuy nhiên, với tâm 
nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy những điều bổ ích 
cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 

Thiện Phúc 


NOTE TO QUR READERS 


Thịs booklet 1s a collection of Basic Buddhist, Buddhist-related teachings, and 
teachings which have been taught by the Buddhaˆs disciples and/or great Buddhist 
monks that are often seen in Buddhist texts, written in both Vietnamese and English. 
Like I said In the Preface, this 1s not a Total and Complete Work of Buddhist 
Teachings; however, with a wish of share, I hope that all of you wIll find this a useful 
and helpful booklet for you to broaden knowledge on Buddhism 

Thiện Phúc 


Xin cúng dường công đức của bộ sách nầy lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác 
Nhiên, người đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức hướng dẫn đệ tử đi vào Cửa 
Chân Lý, Trí Tuệ và Giải Thoát. Nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ngài 
sớm bình phục để ngài tiếp tục dẫn dắt chúng sanh trên bước đường giải thoát 


Thịs work 1s dedicated to my Original Master, Most Venerable Thích Giác Nhiên, 
who has devoted a great deal of time and effort to guide me to enfer Into the Door of 
Truth, Wisdom and EmancIpation. May the Buddhas In the ten directions support him 
to recover his health so that he can continue to guide other sentlent beings to 
liberation. 


2377 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng dường lên Thầy 
Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ 
Thế Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông Lê Văn Thuận và bà Trần Thị 
Sửu, nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và bà Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính 
tặng tác phẩm nầy đến hiển phụ Tương Thục, và các con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú. 
Tôi cũng nhân cơ hội nầy xin kính tặng tác phẩm nầy đến chị tôi, chị Ngọc Nhi Nguyễn 
Hồng Lệ, người đã hy sinh tương lai của chính mình cho tương lai tươi sáng hơn của các em. 
Tôi cũng rất biết ơn các em Ngọc Châu, Ngọc Sương, Ngọc Trước, Ngọc Đào, Ngọc Bích 
Vân, Ngọc Giỏi; cũng như các anh chị em Loan Trần, Mão Tân, Tuyển Thục, Tuân Thục, 
Tùng Thục, và Thuần Thục, những người đã hết lòng hỗ trợ và giúp đở tôi vượt qua những 
thử thách và khó khăn trong khi biên soạn bộ sách nầy. Cuối cùng tôi xin hổi hướng công đức 
nầy đến các anh chị em quá vãng Ngọc Hoa, Ngọc Huệ, Ngọc Minh, Ngọc Mai, Kim Hoàng, 
Thanh Huy, Ngọc Út, cùng tất cả những chúng sanh quá vãng đồng được vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc. 


This work 1s respectfully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, Most 
Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and Mrs. Trần Thị 
Sửu, and to my parents-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs. Trần thị Phàn. This work is also 
dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my 
longlife best friends for their enormous supports. [ would like to take this opportunity to 
dedicate this work to my elder sister Ngọc Nhi Nguyễn Hồng Lệ who has sacrificed her own 
future for the brighter future of her other brothers and sisters. [ am also enormously grateful 
to my brothers and sisters Ngọc Châu, Ngọc Sương, Ngọc Trước, Ngọc Đào, Ngọc Bích Vân, 
Ngọc Giỏi; as well as my sisters and brothers-in-law Loan Trần, Mão Tân, Tuyển Thục, Tuân 
Thục, Tùng Thục, and Thuần Thục, who have been wholeheartedly supporting and helping 
me overcome challenges and difficulties in completing this work. Last but not least, I would 
like to dedicate this work to my deceased brothers and sisters Ngọc Hoa, Ngọc Huệ, Ngọc 
Minh, Ngọc Mai, Kim Hoàng, Thanh Huy, Ngọc Út, and all deceased sentient beings. May 
all of them be reborn In the Western Paradise. 


Xin tưởng niệm chư vị Cố Hòa Thượng Thích Quảng Liên và Thích Ân Huệ. Trước 
khi bộ sách nầy được xuất bản thì hai vị cố vấn giáo lý đáng kính của tôi là Hòa 
Thượng Thích Quảng Liên và Hòa Thượng Thích Ân Huệ viên tịch. Cầu mong mười 
phương chư Phật hộ trì cho các Ngài cao đăng Phật quốc. 


This work ¡is also in commemoration of Late Most Venerables Thích Quảng Liên and 
Thích Ân Huệ. Before the printing of this work, two of my Admirable Dharma 
Advisors, Most Venerable Thích Quảng Liên and Most Venerable Thích Ân Huệ 
passed away. May the Buddhas In the ten directions support them to advance 1nto the 
Buddha-land to attain the Buddhahood there. 


2378 


ABOUT TH AUTHOR 


Thiện Phúc Trần Ngọc was born in 1949 in Vĩnh Long Province, a small town 
about 136 kilometers southeast of Saigon. AKA Ngọc-Em Trần. He grew up in Vinh 
Long town, South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep High School. He was born 
(o a very poor family; however, his parents had tried their best to raise their all 
childxen with a minimum of high school education. He obtained his Bachelor In 
English in 1973, and Bachelor in Vietnamese-Chinese In 1974 at Cantho UnIversity. 
He was brought up in a Buddhist-traditon family. His grandparenfs and parents were 
devoted lay disciples of Honarable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to 
the United States In 1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên 
in the same year. He has been working for California State Department of 
Rehabilitation as a Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbilify 1s tO 
SUupervise a unit of ten counselors who counsel people with problems, especially 
people with disabilitiles. He was very much Impressed by the life and teachings of the 
Buddha. He realizes that Buddhism has been an Imporfant part of the cultural 
heritage, not only of Vietnam, but also of Southeast Aslan countries and most parts of 
Asia. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In 
Southern California, around 1985 and 1966, a lot of young Vietnamese students came 
to him to ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to 
provide the meaning, but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable 
Thích Giác Nhiên and was encouraged by the Most Venerable to start his work on 
The Basic Buddhist Doctrines. With the encouragement from Most Venerable Thích 
Giác Nhiên, he started his work since 1986 and completed the first draft in 2002 and 
the final draft in 2009. He 1s also the author of a serles of books wriften 1n 
Vietnamese and English tiled “Buddhism in Life” (ten volumes), “Buddhism, a 
religion of Peace-Joy-and Mindfulness”, “Intimate Sharings with Parents and 
Children”, Vietnamese-English Buddhist Dictionary (06 volumes), English- 
Vietnamese Buddhist Dictionary (10 volumes), A Litle Journey To India, and 
Famous Zen Masters in Vietnamese and English. 


2379 


TABLE OF CONTENTS 


VOLUME ONE 


Phần I 
Part I 


Phật Và Thánh Chúng 
The Buddha and His Sacred Disciples 


Chương 1: Đúc Phật— The Buddha 
Chương 2: Đạo Phật — Buddhism 
Chương 3: Nhân Sinh Quan và Vũ Trụ Quan Phật Giáo 

Buddhist Poinfs 0ƒ view on Human Le and Buddhist Cosinology 
Chương 4: Chuyển Pháp Luân và Năm Đệ Tử Đầu Tiên 

Turning The Wheel oƒ Dharma and The Ftrst Five Disciples 
Chương 5: Kết Tập Kinh Điển— Buddhist Councils 
Chương 6: Tam Bảo và Tam Tạng Kinh Điển 

Triple Jewels and Three Buddhist Canon Baskefs 
Chương 7: Kinh và Những Kinh Quan Trọng— Luật— Luận 

Sutras and Important Sutras-Rules-Cormimenfdries 
Chương 6: Đạo và Trung Đạo— Path and Middle Path 
Chương 9: Vĩ Diệu Pháp— Abhidharma 
Chương 10: Tam Thời Pháp— Three Periods 0ƒ The Buddha”s Teachings 
Chương 11: Thân Quyến— The Buddha°s Relatives 
Chương 12: Thập Đại Đệ Tử— Ten Great Disciples 
Chương 13: Những Đệ Tử Nổi Tiếng Khác— Other Famous Disciples 
Chương 14: Giáo Đoàn Tăng và Giáo Đoàn Ni— Monk and Nun Orders 
Chương 15: Tứ Động Tâm— Four Buddhist Holy and Sacred Places 
Chương 16: Những Thánh Tích Khác— Other Sacred Places 
Chương 17: Những Đại Thí Chủ—Great Donafors 
Chương 18: Những Vị Có Công Với Phật Giáo 

Those Who Had Helped Maintaimring Buddhism 
Chương 19: Những Vị Cao Tăng và Tác Giả Phật Giáo Nổi Tiếng Thế Giới 

World Famous Monks & Nuns and Famous Buddhist Authors 


43 
83 


107 


199 
203 


223 


235 
345 
365 
399 
407 
425 
443 
471 

553 
573 
621 


635 


669 


Chương 20: 
Chương 21T: 
Chương 22: 
Chương 23: 
Chương 24: 
Chương 25: 
Chương 26: 
Chương 27- 
Chương 26: 
Chương 29: 


Chương 30: 


2380 


VOLUME TWO 


Phần II 
Part II 


Giáo Pháp Căn Bản Ì 
Basic Buddhist Doctrines Ï 


Diệu Đế và Thánh Đạo—Noble Truths and Noble Paths 843 
37 Phẩm Trợ Đạo— Thirty-Seven Lùnbs oƒ Enlightenment 915 


Sự Yêu Thương và Tứ Vô Lượng Tâm--Love and Four Immeasurable Minds 933 


Tứ Nhiếp Pháp— Four Elements 0ƒ Popularity 961 
Lục Hòa— Six Pointfs oƒ Harmony 963 
Tứ Ân— Four Great Debts 965 
Công Đức và Tội Phước— Merit and Virtue-Oƒffences and Blessings 97] 
Ba La Mật— Paramitas 997 
Thân-Khẩu- Ý— Body-Mouth-Mind 1065 
Tín-Hạnh-Nguyện-Hành-Hạnh-Nguyện của chư Bồ Tát 

Fatth-Conducts-Vows-Bodhisatftvas”Pracfices-Conducfs- Vows 1093 
Tứ Chúng Thanh Tịnh Minh Hối— Four Kinds oƒ Pure Precepfs 1149 


Chương31:Hôn Nhân theo Quan Điểm Phật Giáo--Marriage in Buddhist Point oƒ View1157 


Chương 32: 
Chương 33: 
Chương 34: 
Chương 35: 
Chương 36: 
Chương 37: 


Chương 36: 
Chương 39: 
Chương 40: 
Chương 4T: 


Chương 42: 


Thiện Ác— Good and Bad (Kusala & Akusala) 1161 
Tập Khí và Buông Xả—Old Habits and Abandonment 1191 
Nghiệp Báo— Actions and RecornpDenses 1211 
Nhân-Duyên-Quả— Causes-Conditions-Eƒƒectfs 1281 
Giới— Rules in Buddhism 1315 
Nhân Duyên- Thập Nhị Nhân Duyên— Causes and Condifions 

Twelve Links in the Chain Qƒ Dependent Originafion 1451 
Chướng Ngại— Hindrances 1493 
Kết--Triền Cái--Ïrược— Fetters--Hindrances--Turbidities 1505 
Phiên Não và Vô Uu— Afflictions and Sorrowlessness 1521 
Đại-Tứ Đại- Thất Đại 

Elements-Four Great Elermenfs-Seven Great Elemenfs 1539 
Chơn Lý— Truth 1557 


2381 


VOLUME THREE 


Phần III 
Part LIII 


Giáo Pháp Căn Bản II 
Basic Buddhist Doctrines II 


Chương 43: Ái Dục--Ngũ Dục— Cravings--Five Desires 
Chương 44: Kiến và Tà Kiến— Views and Wrong Views 
Chương 45: Khổ và Bát Khổ— Sufferings and Eight Sufferings 
Chương 46: Cầu và Vô Sở Cầu— Doors oƒ Seeking and Non-Seeking 
Chương 47: Bát Đạt Nhân Giác— Eight Awakenings 0ƒ Great People 
Chương 48: Căn-Cảnh- Thức— Organs-Objects-Consci0usriesse 
Chương 49: Bát Thức và A Đà Na Thức 

Eight Consciousneses and Adana Consciousnese 
Chương 50: Đại Thừa Bách Pháp— Mahayana One Hundred Dharmas 
Chương 51: Tương Đối-Tuyệt Đối- Viên Dung-Như Thực 

Relafive-Absolute- Tofality- True Reality 
Chương 52: Lậu Hoặc—Leakage and Delusions 

Hữu Lậu-Vô Lậu— Leakage and Non-leakage 

Chương 53: Cà Sa—Monk?s Robe 
Chương 54: Tâm—Mind 
Chương 55: Duy Tâm—Mind-Only 
Chương 56: Phật Tánh— Buddha-Nature 


Chương 57: Chự Như Lai và Huyền Nghiệp của các Ngài 
Thus-Come Ones and their Wonderful Works 

Chương 58: Cam Lộ—Sweet Dews 

Chương 59: Tam Muội—Samadhi 

Chương 60: Thiền— Meditation 


l1ó19 
1637 
1667 
1685 
1691 
1697 


1745 
l17ồI 


1773 


1783 
1793 
1799 
1927 
1947 


1955 
2119 
2121 
2145 


Chương 61: 
Chương 62: 
Chương 63: 
Chương 64: 
Chương 65: 
Chương 66- 
Chương 67: 
Chương 66: 
Chương 69: 
Chương 70: 
Chương 71: 
Chương 72: 
Chương 73: 
Chương 74: 
Chương 75: 
Chương 76: 
Chương 77- 
Chương 76: 
Chương 79: 
Chương 80: 
Chương 61: 


Chương 82: 
Chương 83: 
Chương 84: 
Chương 85: 
Chương 86: 


Chương 87: 
Chương 86: 
Chương 89: 
Chương 90: 
Chương 9T: 


2382 


VOLUME FOUR 


Phần IV 
Part IV 


Giáo Pháp Căn Bản II] 
Basic Buddhist Doctrines III 


Quán— Contemplation 

Giải Thoát— Liberation 

Ma Và Ngũ Thập Ấm Ma—Demons and F Ứf†y Demons 
Chấp Trước-Kết-Buông Xả— Graspings-Felters-Nonattachment 
Vô Thủúy-Vô Chung— Beginninglessness-Endlessness 
Kiếp—Aeon 

Ngã và Vô Ngã— Ego and Egolessness 

Điên Đảo—CondiHons oƒ Being Dpside-down 

Vô Thường— lnuperrmanence 

Ta Bà— The Saha World 

Vô Minh— lgnorance 

Chúng Tử— Seed 

Chân Như— Suchness (Natural Purity) 

Trang Nghiềm— Adornmenf 

Lực-Tự Lực-Tha Lực— Powers--Selƒ-Powers--Other Powers 
Thánh và Thánh Quả— Saimt and Sainthood 

Độc-Tam Độc và Thập Độc— Poisons— Three Poisons and Ten Poisons 
Trụ Xứ—Dwclling Places 

Phân Biệt và Vô Phân Biệt— Discrùninaion and Non-Discriminatio 
Tỉnh Thức— Mindƒfulness 

Thất Tình Lục Dục và Thất Sứ Giả 

Seven Emotfions and Six Desires and Seven Messengers 

Bát Phong— Etght Winds 

Hữu Vị Vô Vị— CondiHioned and Non-Conditioned Dharmas 
Xiển Đề— Abandon Buddha-Truth (Icchantika) 

Bát Nhã và Tánh Không— Prajna and Sunyata 

Bốn Giai Cấp Ở Ấn Độ Vào Thời Đức Phật 

Four Classes in India at the Từne 0ƒ the Buddha 

Chúng Sanh— Senfient Beings 

Sanh--Tử-- Tái Sanh— Birth--Death--Rebirth 

Kiếp Nhân Sinh— Human Le 

Tam Giới— Three Reqlms 

Hiển Giáo-Mật Giáo— Exoteric and Esoteric Teachings 


2393 
2479 
2499 
255% 
2591 
2595 
2601 
2621 
2635 
2653 
2657 
2669 
2673 
2061 
2683 
2707 
2725 
2709 
2779 
2791 


2813 
2837 
2859 
2875 
2877 


2929 
2937 
2955 
3021 
3059 
3079 


2383 


Chương 92: Tánh- Tướng- Vô Tướng— Nature-Appearance-Forrnlessness 
Chương 93: Quốc Độ—Abodes 
Chương 94: Pháp Giới— Dharma Realms 


VOLUME FIVE 


Phần V 
Part V 


Giáo Pháp Căn Bản IV 
Basic Buddhist Doctrines IV 


Chương 95: Tam Pháp Ấn— Three Dharma Seals 
Chương 96: Giới-Định-Huệ— Discipline-Meditation-Wisdom 
Chương 97: Bệnh — Athnents 
Chương 98: Bốn Loại Người — Four Types oƒ People 
Chương 99: Phá Giới— Breaking Preceptfs 
Chương 100: Nhấn— The Eyes 
Chương 101: Ngũ Minh— Five Studies 
Chương 102: Thần Thông— Supernatural Powers 
Chương 103: Lý Sự— Theories and Pracfices 
Chương 104: Quán Đảnh— Initiation 
Chương 105: Chúng và Thánh Chúng— Assemblies & Holy Assemblies 
Chương 106: Tịnh Và Bất Tịnh— Purity and Impurity 
Chương 107: Những Thứ Không Thể— The Unattainables 
Chương 108: Trí-Huệ- Trí Giả— Knowledge and Wisdom— Wiser 
Chương 109: Vô Ngại— Unhindered Powers 
Chương 110: Hảo Tướng và Ứng Thân Của Phật 
Buddha”s Auspicious marks and Response Bodies 
Chương 111: Những Thử Thách Trong Tu Tập—Challenges in Culfivation 
Chương 112: Bồ Đề Tâm— Bodhi Mind 
Chương 113: Năm Mươi Quả Vị— FỰty Positions 
Chương 114: Thập Bát Bất Cộng— Eighteen Distinctive Charactersitics 
Chương 115: Thọ Ký— Prophecy oƒ Bodhisattva?s Future Buddhahood 
Chương 116: Uẩn-Nhập-Giới— Agsregates-Entrances-Spheres 
Chương 117: Giác Ngộ— Enlighfenment 
Chương 116: Tứ Niệm Xứ 


3089 
3131 
3143 


3207 
3225 
3239 
3245 
3249 
3259 
3207 
3271 
3283 
3299 
3307 
3321 
3353 
3367 
3419 


3431 
3437 
3457 
3469 
3503 
3505 
3509 
3557 
3591 


Chương 119: Tu Tập Nhập Tức Xuất Tức Niệm— Cultivation oƒ the Anapanasatisutfara3623 


Chương 120: Thị Hiện và Cứu Độ—Maniƒfestation and Salvation 


3635 


2384 


Chương 121: Pháp Su--Giáo Thọ Sư— Dharma Masters--Spiritual Masters 
Chương 122: Vô Úy— Fearlessness 
Chương 123: Thừa-Tiểu Thừa-Trung Đạo-Đại Thừa 

Vehicles-Hinayana-Middle Path-Mahayana 
Chương 124: Thời Thuyết Giáo— Periods oƒ the Buddha°s Teachings 
Chương 125: Thân và Thân Phật— Kaya and Buddhakaya (Buddha°s Bodies) 
Chương 126: An Cư Kiết Hạ— Summer Retreat 
Chương 127: Niết Bàn— Nirvana 


Phần VI 
Part VI 


Pháp Tu I 
Methods oƒ CultivaHion I 


Chương 128: Pháp Tu— Methods oƒ Culfivafion 


VOLUME SIX 


Phần VII 
Part VII 


Pháp Tu II 
Methods oƒ Cultivafion II 


Chương 129: Từ Bi và Nhẫn Nhục— Loving and Patience 

Chương 130: Ăn Chay— Vegetarian Diet 

Chương 131: Bất Thối Chuyển— Non-Regression 

Chương 132: Học--Vô Học— Studies--Beyond Studies 

Chương 133: Sám Hối— Repenfance 

Chương 134: Dục và Thiểu Dục Tri Túc—Desires and Content with Few Desires 
Chương 135: Y Pháp— Trusfs 0ƒ Dharma 

Chương 136: Niệm Phật — Buddha-Recitation 

Chương 137: Cúng Dường— Oƒƒerings 

Chương 138: Ngũ Giới— Five Precepfs 

Chương 139: Bố Tát--Bát Quan Trai— Fasting Days (Uposatha)--Eight Precepfs 
Chương 140: Phương Tiện— SkIl in Menas 


3663 
3673 


3665 
3749 
3775 
3607 
3609 


38639 


3979 
4001 
4017 
4021 
4029 
4049 
4053 
4055 
4139 
Alø1 
A191 
4I95 


Chương141: Khổ Hạnh-Phạm Hạnh-Ẩn Đật--Ascetics-Aryan caryd-Living in Isolation 4209 


Chương 142: 
Chương 143: 


Chương 144: 
Chương 145: 
Chương 146: 
Chương 147: 
Chương 146: 
Chương 149: 
Chương 150: 
Chương 151: 
Chương 152: 
Chương 153: 


Chương 154: 
Chương 155: 
Chương 156: 
Chương 157: 
Chương 156: 
Chương 159: 
Chương 160: 
Chương 161: 


2385 


Đạo Tràng— Bodhi-Place 4221 
Tụng Kinh--Niệm Phật-- Trì Chú 

Recite Buddhist Sufras--Recite Buddhas° Names--Dharani 4225 
Thuyết Pháp— Lecture on the dharma 424I 
Trực Chỉ Nhơn Tâm— Pointing Directly To Human”s Mind 4255 
Hồi Hướng— Transƒerences 4257 
Thiện Hữu Trì Thức— Good-Knowing Advisors 4293 
Hạnh Phúc— Happiness 4303 
Tăng Nhất Pháp—Increased-by-One Dharmas 4321 
Pháp-Pháp Luân-Pháp Môn— Dharma--Dharma Wheel--Dharma-Doors 4463 
Tịnh Độ—Pure Lands 4543 
Lễ Bái và Thờ Cúng— Prostration and Worshipping 4047 
Ngũ Thừa— Five Vehicles (Yanas) 4669 

VOLUME SEVEN 


Phần VIII 
Part VIII 


Xuất Gia- Tại Gia 
Renunciation and Lay People 


Xuất Gia--Sa Môn— Renunciaton--Ordained Buddhists (Sramana) 4729 
Khất Thực và Khất Sĩ— To Beg For Food and Mendicants 4769 
Giáo Lý Phật Giáo Nguyên Thủy— Teachings of Theravada Buddhism 4781 
Giáo Thuyết PG Hòa Hảo— The Teachings oƒ Hoa-Hao Buddhism 4831 
Phật Tử Tại Gia— Lay People 48639 
Quy-Y Tam Bảo— Taking Refuge in the Triple Jewel 4697 
Kinh Thị Ca La Việt— The Sighalaka Sutra Advice To Lay People 4913 
Vụ Lan Bồn— Ullambana 4933 
Phần IX 
Part IX 


Lục Phàm Tứ Thánh 
Six Realms 0ƒ the Samsara and 
Four Realms 0ƒ the Saints 


2386 


Chương 162: Lục Phàm Tứ Thánh 


Six Realims 0ƒ the Samsara and Four Realms oƒ the Sainfs 4945 
Chương 163: Địa Ngục— Hells 4951 
Chương 164: Ngạ Quỷ— Hungry-Ghosfs 4965 
Chương 165: Súc Sanh —Animals 4973 
Chương 166: A Tu La—Asuras 4977 
Chương 167: Nhân và Ngũ Giới— Man and Five Precep£s 4961 
Chương 168: Những Yếu Tố Tạo Nên Con Người 
Elements Which Produce and Maimtain Lịe 4999 
Chương 169: Thiên—Devas 3007 
Chương 170: Thanh Văn— Sound-Hearers 3047 
Chương 171: Độc Giác Phật — Pratyeka-buddhas 3051 
Chương 172: A La Hán và Bồ Tát— Arhats and Bodhisattvas 5057 
Chương 173: Bồ Tát Thừa và Nhị Thừa— Bodhisattvayana and the Two Vehicles 35135 
Chương 174: Bồ Tát Địa— Bodhisatttas° Bhumis 35139 
Phần X 
Part X 


Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
QOthecr Bodhisaftvas° Characferisfics 


Chương 175: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Other Bodhisaffvas° Characterisfics 35153 
Chương 176: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trongKinh Hoa Nghiêm Phần I— 
Other Bodhisafvas° Characteristics in the Flower Adornment Sufra Part Ï 
3165 
Chương 177: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần II— 
Other Bodhisatfvas` Characteristics in the Flower Adornment Sutra Part( II 
3211 
Chương 178:Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần III— 
Other Bodhisaftvtas° Characterisftics in the Flower Adornment Sutra PartllI 5249 
Chương 179: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần IV— 
Other Bodhisatfvas) Characteristics in the Flower Adornment Sufra Part IV 
3261 
Chương 180: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần V— 
Other Bodhisattveas° Characteristics in the Flower Adornment Surta Part V 
3315 
Chương 181: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần VI— 
Other Bodhisatftvas° Characteristics in the Flower Adornment Sutra Part VÌ 
3347 


2387 


Chương 182: Những Vị Bồ Tát Quan Trọng— Iimportant Bodhisattvas 


VOLUME EIGHT 


Phần XI 
Part XI 


Tông Phái Phật Giáo và Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo 
Buddhist Schools and History 0ƒ Ancient Buddhist Sects 


Chương 183: Thời Kỳ Tiền Phật Giáo trên Thế Giới 
Pre-Buddhism Period im the World 

Chương 184:Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo Cổ— History oƒ Ancient Buddhist Secfs 

Chương 185: Tông Phái Phật Giáo— Buddhist Schools 

Chương 186: Lục Sư Ngoại Đạo— The Six Herefical Masters 

Chương 187: Phật Giáo Thế Giới— Buddhism in the World 

Chương 188: Phật Giáo Việt Nann— Buddhism in Vietnam 

Chương 189: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Việt Nam 
Vietnarnese Farmous Buddhist Monks 

Chương 190: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Trung Hoa 
Chinese Famous Buddhist Monks 


3371 


3453 
3473 

5533 
5703 
570 
5931 


5955 


6007 


2388 


Ì 


ti: 
'#. 


s⁄£ 
y 4 
vò. 


(N 


Z« 


ị 
“2 
: 

W 


, 
Ệ 
li. 
lì 
NT 





(Cable lên núi Kỳ Xà Quật-Linh Thứu) 


2389 


THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


PHẦN IV 
PART IV 


Giáo Pháp Căn Bản III 
Basic Buddhist Doctrines LII 


2390 





Chương 61: 
Chương 62: 
Chương 63: 
Chương 64: 
Chương 65: 
Chương 66: 
Chương 67: 
Chương 66: 
Chương 69: 
Chương 70: 
Chương 71: 
Chương 72: 
Chương 73: 
Chương 74: 
Chương 75: 
Chương 76: 
Chương 77- 
Chương 76: 
Chương 79: 
Chương 80: 
Chương 61: 


Chương 82: 
Chương 83: 
Chương 84: 
Chương 85: 
Chương 86: 


Chương 87: 


2391 


TABLE OF CONTENTS 


VOLUME FOUR 


Phần IV 
Part IV 


Giáo Pháp Căn Bản II] 
Basic Buddhist Doctrines III 


Quán— Confemplation 

Giải Thoát— Liberation 

Ma Và Ngũ Thập Ấm Ma—Demons and F ÿf†y Demons 

Chấp Trước-Kết-Buông Xả— Graspings-Felters-Nonattachment 
Vô Thủy-Vô Chung— Beginninglessness-Endlessness 
Kiếp—Aeon 

Ngã và Vô Ngã— Ego and Egolessness 

Điền Đảo— Conditions 0ƒ Being Dpside-down 

Vô Thường— lnuperrmmanence 

Ta Bà— The Saha World 

Vô Minh— lgnorance 

Chúng Tử— Seed 

Chân Như— Suchness (Natural Purity) 

Trang Nghiềm— Adornmenf 

Lực-Tự Lực- Tha Lực— Powers--Selƒ-Powers--Other Powers 
Thánh và Thánh Quả— Saimt and Sainthood 

Độc-Tam Độc và Thập Độc— Poisons— Three Poisons and Ten Poisons 
Trụ Xứ—Dwclling Places 

Phân Biệt và Vô Phân Biệt— DiscrùninaHion and Non-Discriminatio 
Tỉnh Thức— Mindƒfulness 

Thất Tình Lục Dục và Thất Sứ Giả 

Seven Emotfions and Six Desires and Seven Messengers 

Bát Phong— Etght Winds 

Hữu Vị Vô Vị— CondiHioned and Non-Conditioned Dharmas 
Xiển Đề— Abandon Buddha-Truth (Icchantika) 

Bát Nhấ và Tánh Không— Prajna and Sunyata 

Bốn Giai Cấp Ở Ấn Độ Vào Thời Đức Phật 

Four Classes im India at the Từne oƒ the Buddha 

Chúng Sanh— Senfient Beings 


2393 
2479 
2499 
255% 
2591 
2595 
2601 
2621 
2635 
2653 
2657 
2669 
2673 
2061 
2683 
2707 
2725 
2759 
2779 
2791 


2813 
2837 
2859 
2875 
2877 


2929 
2937 


Chương 88 
Chương 89 
Chương 90 
Chương 91 
Chương 92 
Chương 93 
Chương 94 


2392 


+ Sanh--Tử-- Tái Sanh— Birth--Death--Rebirth 

: Kiếp Nhân Sinh— Human LỰC 

+ Tam Giới — Three Ñealms 

: Hiển Giáo-Mật Giáo— Exoteric and Esoteric Teachings 

+ Tánh- Tướng- Vô Tướng — Nature-Appearance-Forrnlessness 
: Quốc Độ—Abodes 

+ Pháp Giớ— Dharma Realms 


2955 
3021 
3059 
3079 
3089 
3131 
3143 


2393 


CHƯƠNG SÁU MƯƠI MỐT 
CHAPTER SIXTY-ONE 


Z 


Quán 
Contemplation 
Vipasyana or Vidarsana (sktf) 


(A) Tổng Quan và Ý nghĩa của Quán Tưởng— Overview and Meanings oƒ Contemplation 
(I) Tổng quan về Quán Tưởng —An overview oƒ “Contemplation”. 

(II) Nghĩa của Quán Tưởng— The meanings 0ƒ “Contemplation”. 

(A) Quán Tưởng— “Comtemplation”. 

(B) Chỉ Quán: Samatha and Vipasyana. 


(B) Những Định Nghĩa liên quan đến Quán— Definitions that are related to Contemplation 


(C) Những Đề Mục “Quán” Quan Trọng trong Phật Giáo —Other Important Objecfs oƒ 
Contemplation in Buddhism 

(C-1) Quán Thân— Conternplation oƒ body 

(C-1-A) Quán Thân— Contermplafion oƒ body 

(C-1-B) Quán Niệm Thân Thể trong Thân— Contemplate the Body in the Body 

(C-1-C) Quán Thân Bất Tịnh— Contemplation on the Impure Body 

(_ Quán Thân Bất Tịnh: Contemplation on the impure body. 

(H) Bảy phép quán thân bất tịnh— Seven types oƒ contemplation on the impure body: 

(A) Theo Thanh Tịnh Đạo—According to the Path oƒ Purffication: See Chapter 6] (E). 

(B) Theo Tịnh Độ Thập Nghỉ Hoặc Vấn Luận—According to the Pureland Buddhism Ten 
Questions: Seven Types oƒ Meditation on hmpurify—See Chapter 6] (E). 

(HI)Cửu Tưởng Quán—Nine types oƒ medifaqHOH 0n COTDSe. 

(IV)Mười Đề Mục Bất Tịnh— Ten kinds oƒ foulness. 

(C-2) Quán Pháp— Contemplation 0ƒ mental objects— Dhamưna-nupassana (p) 

(I) Tổng quan về Quán Pháp—An overview oƒ “Contemplation oƒ mind-objeets ”. 

(H) Theo Kinh Niệm Xứ, Đức Phật dạy về 'quán pháp” nhữ sau—According to the 
Safipatthanasutta, the Buddha taugh† about 'contemplation 6ƒ mind-obJects` as ƒollows. 

(C-3) Quán Tâmm— Confemplation gƒ Mind— Ciffa-nupassana (p) 

(I)_ Quán Cái Tâm Nào ?—Contemplation oƒ what Mind? 

(H) Quán Tâm theo Kinh Tứ Niệm Xứ trong Kinh Trung Bộ—ContemplaHion of Mind 
according to the SaHipatthana Sutta in the Majjhùna Nikaya. 

(C-4) Quán Thọ — Contemplation 0ƒ sensaflons— Vedananupassana (p) 

(C-5) Quán Chiếu Mọi Vật— Contenplation on Everything 

(C-6) Quán Phật— Contemplate upon the Buddha 

(C-6-A) Quán Phật— Conternplate upon the Buddha 

L Quán Phật— Contemplate upon the Buddha. 


2394 


II Quán Lục Tức Phật: Six developments as ƒound in the Dijƒerentiated or Separated School. 
(C-6-B) Quán Phật Trì Danh — ConternplaHion oƒ the Buddha Reciation 


(D) Quán Sổ Tức— Breathing meditaion— Anapana (skt) 

(I) Tổng quan về Quán Sổ Tức—An overview oƒ “Breathing meditation”. 

(II) Ý nghĩa của Quán Sổ Tức— The meanings oƒ Contenplation by counting the breathing. 

(HI)Có bốn cách đếm như sau— There are ƒour ways oƒ counting. 

(IV)Quán Sổ Tức theo Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm—“Breathing meditaion”in the 
Anapanasafisutia. 


(E) Không Quán— Medtitafion on Emptiness 

(I) Tổng quan về Không Quán (quán niệm về tánh Không của vạn hữu)—An overview øƒ 
Meditation on FEmpftiness. 

(I) Chỉ tiết về Không Quán (quán niệm vê tánh Không của vạn hữu)— Details oƒ Meditation 
on Emptiness. 

]) Buông bỏ những tập quán suy nghĩ—Let go habitual ways oƒ thinking. 

2) Thấy sự liên hệ duyên khởi với các hiện tượng khác trong vũ trụ—See the enfire universe 
im interwoven and interdependent relations in all things. 

3) Phủ nhận sự hiện hữu của sự vật là phủ nhận sự hiện hữu của toàn thể vũ trụ— To deny 
existence öoƒ anything is to deny the presence 0ƒ the whole universe. 


(F) Quán Sanh Diệt— Contermnplatfion gƒ Rise and Fall 


(G) Quán Chiếu Bát Nhã— Contemplation on the Prajna 

Quán Chiếu “Khổ”: To reflect on suffering. 

Quán Chiếu “Tỉnh Lặng”: Reflection on calmness or tranquility. 
Quán Chiếu “Vô Ngã”: Reflection on No-Selƒ 

Quán Chiếu “Vô Thường”: To reƒfÏlect on impermanence. 


mm ® SÐ mm 


Quán Chúng Sanh: To contemplate a living beings. 


(H) Những Loại Quán Tưởng— DỤƒƒerent Kinds oƒ Contermnplation 

(l)_ Hai loại quán tưởng— TWwo kinds 0ƒ contemplation. 

(1) Ba loại quán tưởng— Three kinds oƒ contemplation. 

(HI)Bốn loại quán tưởng— Four typse oƒ contemplation. 

(A) Tứ Chủng Quán Hành— Four kinds oƒ examindation. 

(B) Tứ Tầm Tư Quán— Four contemplations oƒ the Dharmalaksana. 

(C) Tứ Niệm Trú— Four basic subjJects 0ƒ Buddhist meditation. 

1) Quán Vô Thường hay bản chất vô thường của vạn hữu— Contemplation on lmpermanence or the 
tI mpermanenft nature oƒ all things. 

2) Quán Khổ Không— Contemplation on Suffering from the impermanent nature oƒ things. 

3) Quán Vô Ngã—Contemplation on Selflessness. 

4) Quán Bất Tịnh— Contemplation on lmpurity. 

(D) Quán Tứ Niệm Xứ— Contemplation on body, feelng, mìnd and dharma. 

1) Quán thân bất tịnh— To contemplate that the body is not sanitary. 

2) Quán rằng cảm thọ là đau khổ— To view all the ƒeelings are painfiul. 


2395 


3) Quán thấy tâm ngắn ngủi vô thường— To view the mỉnd is transcient or impermaner. 

4) Quán pháp vô ngã— To view the Dharma ¡s withouf-selƒ 

(IV) Ngũ chủng Quán— Five kinds oƒ Contemplation: 

(A) Quán ngũ ãại—Meditation on the ƒive elements. 

(B) Pháp Hoa Ngũ Quán— Five meditation in Lofus sutra. 

(C) Ngũ Đình Tâm Quán— Fivefold procedure ƒor quieting the mìnd. 

(D) Ngũ Chánh Hạnh Quán— Contemplate on the FiVe prODeY COMFS€S. 

(V)Lục chẳỉng quán— Six types oƒ Contemplation: 

(A) Theo trường phái Thiên Thai, có sáu quán pháp quán—According to the Tien-T”ai Sect, there are 
six kmds oƒ contemplation or six kimds oƒ Kuan-Yin. 

(B) Lục Hạnh Quán— The six subjects in meditation. 

(C) Lục Quán Niệm Pháp— Six Thoughts to dwell upon. 

(D) Quán Niệm sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”— ContemplaHon on the words: “Na-mo A-mi-tabha 
Buddha”. 

(E) Lục Quyết Trạch Phân Tưởng Quán—Contemplaton on the six perceptions conducive to 
pDenetration. 

(VI)Bảy phép quán— Seven types 0ƒ contemplation: 

(A) Bảy phép quán thân bất tịnh— Seven types oƒ contemplation on the impure body. 

(B) Thất Pháp Bất Tịnh Quán— Seven types oƒ meditation on ImMpHTIIY. 

(VH)Tám pháp quán tưởng— Eight types oƒ` Contemplation: 

(A) Tám pháp quán tưởng những bất tịnh nhằm giải trừ sự chấp trước: Asta-vimoksa (skt)— Eighi types 
oƒ meditation on đefilements for remoVving various aftachmenfs. 

(B) Tám pháp quán giải thoát— Eightfold contemplation oƒ liberation. 

(VIHI)Cửu Tưởng Quán— Nine types oƒ meditation on corpse. 

(IX)Mười Pháp Quán— Ten kinds oƒ Contemplaftion: 

(A) Quán Thập Cảnh: Ten stages or objects in meditation. 

(B) Mười đề mục quán tưởng— Ten subjects for meditation. 

(C) Thập Niệm Xứ: The ten repetiion oƒ an invocafi0n. 

(D) Mười Đề Mục Bất Tịnh— Ten kinds oƒfoulness. 

(X) Thập Ngũ Quán Niệm— FIfIeen modes oƒ conternplation. 

(XI)Thập Lục Quán—Sixteen kinds oƒ Contenplaftion: 

(A) Thập Lục Quán theo K.K. Tanaka— Sixteen kinds oƒ Contemnplation according to K.K. Tanaka. 

(B) Mười Sáu Cách Quán Tưởng theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ—Sixteen Visualizations in the Pure 
Land Sutra. 

(XH)Thập Bát Tuệ Quán— Eighteen principal insighis. 


(D Lợi ích của Quán— Benefifs oƒ Vipasyana 


(J) Những lời Phật dạy về “Quán Tưởng ”— The Buddha?s teachings on “Contemplation ” 

(J-1) Những lời Phật dạy về “Quán Tưởng ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings 
on “Contemplation ”in the Dharmapada Sura 

(J-2) Những lời Phật dạy về “Quán Tưởng” trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The 
Buddha°s teachings on “Conternplation ” in the Sufra In Forty-Two Secfions 


2396 


2397 


(A) Tổng Quan và Ý nghĩa của Quán Tưởng 
Overview and Meanings oƒ Conternplafion 


() Tổng quan về Quán Tưởng—An overview 0ƒ “Confemplafion ”: Quán tưởng (tu thiển 


hay sự phát triển tâm linh. Tham thiển hay đốt cháy phiền não, gồm hai loại: thiển vắng 
lặng và thiển minh sát)—Phạn ngữ “Bhavana” có nghĩa là “Tu tập,” hay “Quán tưởng.” 
Tự phát triển bằng bất cứ phương cách nào, nhưng đặc biệt là cách chế tâm, tập trung và 
thiển định. Có hai loại thiển định. Từ này được áp dụng rộng rãi trong thực hành thiển 
quán trong Phật giáo. “Bhavana” có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tìm 
kiếm sự yên ổn của tinh thân, và giai đoạn thứ hai là tìm kiếm sự hiểu biết. Nói chung, 
người ta có thể nói “sự tu tập” liên hệ tới việc làm quen tâm mình với vật (được tâm 
quan sát), và luận thuyết về thiền thường chia làm hai kiểu chính: 1) thiển chỉ, trong đó 
hành giả tu tập khả năng tập trung vào vật mà không mất chánh định; 2) Quán chiếu, 
trong đó hành giả phân tích vật để quyết định phương thức nào tổn tại sau cùng— 
Bhavana 1s a Sanskrit term which means “Cultivation,” “Meditaton,” or “Mind 
development.” Self development by any means, but especially by the method of mind- 
control, concentration and meditation. A term that is widely applied to meditative practice 
in Buddhism. Bhavana has two phases. The first phase 1s samatha, or the development of 
tranquility, which 1s the prerequisite for attaining clear seeing; and the second phase 1s 
vipashyana, or the period of clear seeing. In general, It can be said to Involve 
familiarization of the mind with an obJect of observation (alambana), and in meditation 
treatises 1t 1s commonly divided Into two mann types: 1) Stabilizing meditation (samatha), 
in which a meditator cultivates the ability to focus on the obJect of observation without 
losing the right concentration; and 2) Analytical meditation (vipasyana), in which one 
analyzes the obJect in order to determine 1fs final mode of subsistence. 


(II) Nghĩa của Quán Tưởng— The meanings oƒ “Contemnplation ”: 
(A) Quán Tưởng— “Contemplation ”: 


Ù 


2) 


Quán tưởng là tập trung tư tưởng để quan sát, phân tích và suy nghiệm một vấn đề, giúp 
cho thân an và tâm không loạn động, cũng như được chánh niệm. Quán tưởng không phải 
là chuyện đơn giản. Thật vậy, trong thế giới máy móc hiện đại hôm nay, cuộc sống 
cuồng loạn làm tâm trí chúng ta luôn bị loạn động với biết bao công chuyện hằng ngày 
khiến cho chúng ta mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, nên việc làm chủ thân mình đã khó, 
mà làm chủ được tâm mình lại càng khó hơn: Contemplation can fundamentall be 
defined as the concenfration of the mind on a certain subJect, aiming at realizing a 
tranguil body, and an undisturbed mind as a way to perform riph( mindfUulness. 
Contemplation 1s not a simple matter. In the world today, based on mechanical and 
technological advances, our life 1s totally distrubed by those daily activities that are very 
tiresome and distressing for mastering; thus, the body 1s already difficult and If we want 
to master the mind, 1t 1s even more dIfficult. 

Quán tưởng là phương pháp Phật tử áp dụng hằng ngày, luyện cả thân tâm, đem lại sự 
hòa hợp giữa tỉnh thần và vật chất, giữa con người và thiên nhiên: Contemplation is the 


3) 


4 


2398 


daily practice of Buddhist adepts for training the body and mind in order to develop a 
balance between Matter and Mind, between man and the unIverse. 

Chúng ta, những hành giả tu thiển, phải quán sát chính mình, chứ không quán sát một ai 
khác. Hãy quán sát mình đang dụng công tu hành chứ không khởi sanh vọng tưởng lăng 
xăng hay nghĩ ngợi vớ vẩn—We, Zen practitioners, should contemplate our own presence 
1n thought after thought, not to contemplate others” presence. We should contemplate that 
we are cultivating, not indulging in idle thoughts with scattered mind. 

Quán tưởng và niệm hồng danh một vị Phật trong tâm, đặc biệt là Phật A Di Đà: To 
contemplate Buddha, especially Amitabha, In the mind and repeat his name. 


(B) Chỉ Quán: Samatha and Vipasyana (skt—Xa Ma Tha Bì Bát (Bà) Xá Na. 
(B-1)Đại cương về Chỉ Quán—An overview oƒ the Vipasyana: Chỉ có nghĩa là đình chỉ, quán 


l) 


2) 


là quán đạt. Như vậy chỉ quán là đình chỉ vọng niệm để quán đạt chân lý——Ceasing and 
reflecting—Quieting and reflecting——Qulet, tranquility and absence of passion. 

Khi cơ thể ngừng nghỉ là “Chỉ”: When the physical organism is at rest it is called “Stop” 
or “Halt.” 

Khi tâm đang nhìn thấy một cách rõ ràng là “Quán”: When the mind ¡s seeing clearly it is 
called “Contemplation.” 


(B-2) Tam chủng Chỉ Quán— Three kimds oƒ Vipasyana: 


l) 


2) 


3) 


1) 


2) 


Ba loại chỉ quán—Three modes of entering dhyana (three methods of attaining 
abstraction): 

Tiệm Thứ Chỉ Quán: Trước cạn sau sâu, trước đơn giản sau phức tạp, chẳng hạn như trụ 
tâm tại đỉnh mũi hay rốn, vân vân—Gradual, from the shallow to the deep, from the 
simple to the complex, such as fixing the mind on the nose, or navel, etfc. 

Bất Định Chỉ Quán: Đơn giản và phức tạp dung hòa lẫn nhau, chẳng hạn như ngừng sự 
suy nghĩ khi nó vừa khởi lên—lrregular, simple and complex mixed, such as stopping 
every thought as 1t arIses. 

Viên Đốn Chỉ Quán: Tức thì và toàn diện, nghĩa là trước và sau không khác, trụ tư tưởng 
vào chỗ không có gì tự hiện hữu, mà hiện hữu do nhân từ trước—Immediate and whole, 
such as dwelling on the thought that nothing exists Of itself, but from a preceding cause. 


(B) Những Định Nghĩa liên quan đến Quán 
DdfimiHions that are related to Contemplation 


Quán chiếu Bát Nhã: Contemplative prajna—Sau khi quán triệt Phật pháp trong kinh 
điển, người ta quán chiếu thực nghĩa của nó qua thực hành—After reading and 
understanding the Buddhadharma In sutras, one then contemplates and illuminates theIr 
meanings through actual practice. This type of contemplation wIll lead to the real mark 
prajna—See Tam Bát Nhã (Three PraJnas) in Chapter 85. 

Quán Bất Tịnh: Meditation on impurity—Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Tịnh 
Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, hành giả tu tịnh độ muốn quyết định được sanh về Tây 


2399 


Phương Cực Lạc, cần nên luôn tập tu hạnh yễm ly bằng cách quán bẩy pháp bất tịnh. 
Thân mình đã thế, thân người khác lại cũng như vậy. Nếu thường quán sát bẩy điều bất 
tịnh nầy, đối với các thân nam nữ mà người đời cho rằng xinh đẹp, cũng sanh niệm yễm 
ly và lửa ái dục lần lần tiêu giảm-—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in the 
Pure Land Buddhism, 1f a Pure Land practitioner wishes to be assured of rebirth, he or 
she should perfect the practice of disgust of the five desires by engaging In the seven 
types of meditation on impurity. Qur own bodies being impure, the bodies of others are 
likewise. If we constantly meditate on these seven impurifies, we will gradually develop 
disgust toward those male and female forms which ordinary people Jjudge handsome and 
beautiful. Thus the flames of lust will gradually diminish. 

3) Bích Quán: Ngài Bồ Đề Đạt Ma ở chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn, quay mặt vào tường 
tọa thiển trong suốt chín năm liền. Ngài nói: “Khi tinh thần ngưng trụ trong cái định của 
“Bích Quán" thì không còn thấy có ta có người. Thánh phàm một bực như nhau; nếu một 
mực kiên cố không lay chuyển, rốt ráo không lệ thuộc vào văn giáo và không còn tâm 
tưởng phân biệt nữa. Trong 9 năm trường, Ngài ngồi nhập định trước một vách tường, 
công phu “bích quán”. Ngài không hễ nói với ai; ngài chỉ ngồi. Đến một hôm, có một vị 
sư người Hoa tên Thần Quang đến gần và xin được chỉ giáo, nhưng Bồ Đề Đạt Ma vẫn 
im lặng. Vị sư người Hoa lại hỏi xin chỉ giáo lần thứ nhì và thứ ba, nhưng Bồ Đề Đạt Ma 
vẫn tiếp tục im lặng. Vị sư người Hoa tiếp tục nài nỉ nhiều lần nữa, song Bồ Đề Đạt Ma 
vẫn không nhúc nhích. Sau cùng, thấy sự chân thành của nhà sư người Hoa, Bồ Đề Đạt 
Ma nhận thấy đây là người có thể nhận được giáo pháp của Ngài. Ngài quay lại nhìn vị 
sư và hỏi: “Ông muốn làm gì?” Thần Quang đáp: “Lâu nay con công phu quán tưởng để 
cho tâm con được an tịnh. Nhưng mỗi lúc quán tưởng, con bị phiển não quấy nhiễu khiến 
tâm con không an. Xin thầy từ bi chỉ cho con cách an tâm!” Bồ Đề Đạt Ma mỉm cười đáp 
lại: “Đem cái tâm ấy ra đây, ta sẽ vì ông mà an nó cho.” Thần Quang dừng lại, tìm kiếm 
tâm mình một hồi lâu, đoạn nói: “Con tìm tâm con mãi mà không thấy.” Bồ Để Đạt Ma 
tuyên bố: “Đó, vậy thì ta đã an nó cho ông rồi!” Nghe những lời này, tâm mê mờ của 
Thần Quang bỗng sáng ra. Một bức màn được vén lên. Thần Quang liễển giác ngộ. Khi 
ông cho tâm là có thật, thì cái tâm vọng động quấy nhiễu ông khi ông quán tưởng. Nhưng 
nay ông không tìm thấy cái tâm vọng động đó, ông nhận ra chính tâm chính là vô tâm, 
rằng không có cái gì có thể quấy nhiễu. Và từ cái vô tâm đó ông nhận ra nhất tâm. Kể từ 
đó Thần Quang trở thành đệ tử của Bồ Đề Đạt Ma với Pháp hiệu là Huệ Khả. Sau khi tổ 
Bồ Để Đạt Ma thị tịch, Huệ Khả được truyễển y bát và trở thành Nhị Tổ Thiển Tông 
Trung Hoa—The wall-gazer, applied to Bodhidharma, at Tsao-Linn monastery In Tsung 
Shan mountain, who 1s said to have gazed at a wall for nine years. He said: “When 
concentratlon In the “Meditating facing the wall,” one will see neither selfhood nor 
otherness, that the masses and the worthies are of one essence. If one firmly holds on to 
this belief and never moves away from It, he will not be depended on any literary 
Instructions, free from conceptual discrimination.” For nine years he sat in meditation 
facing the wall (wall contemplation). He never talked to anyone; he Just sat there. Then 
one day a Chinese monk named Shen-Kuang approached him and asked for Instruction. 
Bodhidharma remained silent. A second and third time the monk asked, a second and 
third trme Bodhidharma remained silent. Again and again the monk begsed to be taught, 
but still the Master dịd not budge. Finally, seeing the sincerity of the monk, Bodhidharma 


4) 


3) 


a) 


b) 


6) 


2400 


realized that here was a man capable of receiving the Dharma. He turned to the monk 
and said: “What do you want from me?” Shen-Kuang replied: “For a long time I have 
tried to keep my mind calm and pure by practicing meditation. But when I meditate, I 
become bothered by many thoughts and cannot keep my mind calm. Would you please 
tell me how to paclfy my mind?” Bodhidharma smiled and answered :”Bring me that 
mind, and I will help you pacify it.” Shen-Kuang stopped, searched within looking for his 
mind, and after a time he said: “I[ am looking for my mind, but I could not find 1t.” 
Bodhidharma declared: “There, I have already pacified it!” With these words, Shen- 
Kuang”s obscured mind 1s suddenly clear. A veil lifted. He was enlightened. When he 
took the mind to be real, then the wandering mind disturbed him ¡in his meditation. But 
now that he could not find that wandering mind, he realized the mind 1s no-mind, that 
nothing can be disturbed. And from that time on Shen-Kuang became the disciple of 
Bodhidharma and received the Buddhist name Hui-Ke. After Bodhidharma passed away, 
Hui-Ke inherited the robe and bowl and became the Second Patriarch of Chinese Zen 
Buddhism. 

Quán Biển Lặng: Reflection on a Calm Sea—Một loại thiển định mà người Triều Tiên 
gọi là “Haein” (biển lặng) được nói đến trong Kinh Hoa Nghiêm—A meditative state 
called the “Haein” (calm sea) samadhi that 1s mentioned 1n the Avatamsaka Sutra. 

Quán Bình Đẳng: Meditation on the universal. 

Quán sát sự không thật và vô thường của chư pháp: The beholding of all things as equal 
(as unreal and Immaterial). 

Một trong ba pháp quán của tông Thiên Thai. Giả quán hay quán sự hòa nhập vào lý một 
cách bình đẳng. Từ nầy cũng có nghĩa là “Không Quán” hay quán về tánh không tuyệt 
đối của vạn hữu: One of the three Tien-I”ai meditations. The phenomenal being 
blended with the noumenal or universal. The term ¡s also used for meditation on the 
universal, or absolute. 

Quán về cái chế —Meditation on Death: Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng cái chết 
là chắc chắn. Từ lúc sanh ra đến lúc chết trung bình cho một người vào khoảng 80 năm. 
Chúng ta sanh ra tay trắng và chết lại cũng trắng tay như vậy. Chúng ta nên luôn nhớ 
rằng vào lúc chết, của cải, gia đình, danh vọng không ích lợi gì cho chúng ta cả mà chúng 
còn làm cho chúng ta vướng víu. Phật tử chơn thuần hãy cố gắng hướng tâm tu tập giáo 
pháp. Tuy cái chết là chắc chắn nhưng không ai trong chúng ta biết chắc được thời điểm 
của cái chết của chính mình. Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Người ta nói đời sống 
giống như ngọn đèn trước gió hay bong bóng nước, nó có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, có 
thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Hiểu được sự không hẹn kỳ của cái chết, chúng ta nên luôn 
quán tưởng đến cái chết để tự nhắc chính mình về sự vô thường của đời sống, từ đó 
chúng ta không luyến chấp mà dùng hết thời giờ còn lại để tu tập giáo pháp. Chúng ta 
phải gấp rút tu tập để không bỏ phí cơ hội và đời sống quý báu của con người —Anyone 
of us knows that death 1s certain. From the moment of birth to the moment of death for an 
average person 1s about 80 years. We all were born empty-handed and die in the same 
mamner. We should always remember that at the time of death, wealth, fame and family 
wIll be no use but causing us more troubles of attachment. Sincere Buddhisfs should try to 
turn our minds to practice the Dharma. Althoupgh death 1s certain, but no-one of us knows 
for sure the time of our death. We can die at any momeht. It ¡is said that life 1s like a 


7) 
8) 


b) 


ỡ) 


a) 


b) 
c) 


2) 


2401 


candle In the wind, or a bubble of water, at any time 1t may be gone or burst out. 
Understanding that the time of death 1s uncertain, we should always contemplate on death 
to remind ourselves the Impermanence of life so that we dont want to cling to any thing 
but spending the rest of our life to practice the Dharma. We should practice 1t quickly so 
as not fo waste this opportunity and precious human life. 

Chỉ Quán: Maha-samatha-Vipasyana (skt—Chỉ và Quán. 

Chỉ: Samatha (skU)—Cũng còn được gọi là viên đốn chỉ quán, nghĩa là nhờ vào sự tập 
trung tỉnh thần mà ngưng bặt vọng niệm và đạt được chân trí tức thì (đây là phương pháp 
của tông Thiên Thai trong Kinh Pháp Hoa). Đây là một trong ba bộ sách lớn của Thiên 
Thai do đại sư Thiên Thai thuyết giảng và được đệ tử của ngài là Chương An ghi chép lại 
thành bộ)—It is also called the concentration or mentfal state, in which 1s perceived, at 
one and the same time, the unity in the diversity and the diversity in the unity (a method 
ascribed by T”ien-T”ai to the Lotus Sutra). It is one of the three foundation works of the 
Tien-T”ai School; was delivered by Chih-[ to his disciple Chang-An who commitfted 1t to 
Writing. 

Chỉ Quán: Samatha-Vipasyana (skt——“Samatha” và “Vipasyana” là những thuật ngữ Bắc 
Phạn. “Chỉ” gán cho thiển ổn định nhằm phát triển khả năng duy trì tập trung vào một 
đối tượng, còn “Quán” gán cho Thiền phân tích trong đó hành giả trực nhận tánh không 
của đối tượng, và bằng cách mở rộng sự trực nhận này đến mọi hiện tượng. Sự tu tập này 
đặc biệt quan trọng trong tông Thiên Thai, được Trí Nghĩa hệ thống hóa, chính ông đã 
viết những sách chỉ nam có ảnh hưởng trong Phật Giáo Trung Hoa, như bộ Ma Ha Chỉ 
Quán, trong đó ông vạch ra con đường tu tập bắt đầu bằng tu giới và dẫn đến trực nhận 
tánh không trong sự hiện hữu của mọi hiện tượng—“Samatha” and “Vipasyana” are both 
Sanskrit terms. The former refers to stabilizing meditation designed to develop the 
ability to maintain focus on one”s meditative obJect, and the latter refers to analytical 
meditation in which one directly perceives the emptiness (sunyata) of the obJject, and by 
extension all phenomena. This practice 1s particularly important in the T”ien-T”ai school, 
which was systematized by Chih-I, who wrote one of the most influential meditation 
manuals of Chinese Buddhism, the Great Calming and Insight (Ma Ha Chỉ Quán), in 
which he outlined a path of practice that begins with cultivation of morality and leads to 
perceiving all phenomena directly as empty of inherent existence. 

Chỉ Quán Tâm Định Nhứt Xứ—Contemplaton by stop thimking or gefting rid oƒ 
distracfon so that the mìnd can be fixed im one pÏace: Contemplation by stop thinking or 
getting rid of distraction so that the mind can be steadily fixed on one place or in one 
position. There are three methods of attaining such abstraction: 

Định vào một điểm cố định như mũi hay rún: To fix the mind on the nose or navel— 
Quán tưởng bằng cách ngừng suy tưởng hay loại bổ những loạn động từ đó tâm có thể 
định tỉnh vào một nơi hay một vị trí. Có nhiều cách quán. 

Ngừng mọi suy tưởng khi chúng mới khởi dậy: To stop every thought as it just arises. 
Định vào tánh không của vạn hữu: To dwell on the thought that nothing exists of itself, 
but from a preceeding cause. 

Quán Chúng Sanh— Contermplate q living beings: See Chapter 61 (G). 


10) Quán Diệt thọ tưởng: Meditation on stopping Perception and FeelingMeditation on 


stopping Perception and Feeling—Diệt Tận Định—Định Tam muội, làm cho tâm và tâm 


2402 


sở của Lục Thức dập tắt hoàn toàn những cẩm thọ và suy tưởng. Nghĩa là đạt được trí tuệ 
trong đó tất cả mọi lậu hoặc đều hoàn toàn bị đoạn tận. Đây là một trong những phương 
thức thiển cao nhất dẫn tới định tâm (tâm ý không nhiễm không nương vào một cảnh 
nào, không tương ứng với một pháp nào. Đây là phép định của bậc Thánh. Khi vào phép 
nầy thì tâm trí vượt tới cõi vô sắc giới, truớc khi đi vào cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Định, rồi đắc quả Phật và nhập Niết Bàn). Không còn sự giải thoát nào cao hơn nữa——A 
samadhi in which there 1s complete extinction of sensation and thought. This 1s to say, 
with the Intuitive wisdom, all cankers are utterly destroyed. This is one of the highest 
forms of meditation (kenosis), resulting from concentration. There 1s no further escape. 

11) Quán Đại Viên Cảnh Trí: Reflection of the Perfect Buddha-wisdom——Quán về cái trí to 
lớn toàn thiện của Như Lai hay pháp quán Nhập Ngã Ngã Nhập. Thân Phật và ta như 
nhiều tấm gương tròn đặt đối diện nhau, gương và ảnh cái nầy nhập vào cái kia—A 
meditation on the reflection of the perfect Buddha-wisdom In every being, that as an 
1mage may enter Into any number of reflectors, so the Buddha can enter Iinto me and I 
Iinto him. 

12) Quán Đạo Sư: Guru yoga (sk)—Mường tượng đến vị đạo sư của mình—Một trong 
những pháp tu tập chủ yếu của hệ thống Phật giáo Mật tông Tây Tạng, liên hệ tới việc 
thanh tịnh sự tỉnh thức của hành giả bằng cách mường tượng vị đạo sư của mình như một 
vị Phật. Hành giả tưởng tượng vị đạo sư của mình như là hiện thân của tất cả những 
phẩm hạnh tuyệt hảo của chư Phật, và đồng thời hành giả cũng tu tập tâm thái nhận thức 
chính mình và vị đạo sư của mình đều không có thực hữu. Cũng bằng cách mường tượng 
chính mình và vị đạo sư là bất khả phân về tánh, người ta có thể đạt được Phật quả 
nhanh hơn bằng cách trở nên quen thuộc với thực chứng thuộc tính của Phật quả—One of 
the central practices of Tibetan Buddhist tantric systems, which involves purlfying one”s 
awareness by visualizing one”s Guru as a Buddha. One Imagines the guru as embodying 
all the good qualities of all the Buddhas, and one simultaneously cultivates an attitude of 
perceiving oneself and the guru as being empty of inherent existence. By also visualizIing 
oneself and the guru as being Iinseparable In nature, one 1s able to attain buddhahood 
quickly by becoming familiar with having actualized the attributes of Buddhahood. 

13) Đẳng Quán: Contemplation of beholding of all beings without distinction—Quán niệm sự 
lý bình đẳng, xem tam giới là như nhau, là không, không là vô sở hữu, xem chúng sanh là 
bình đẳng đều như con của chính mình—The beholding of all things as equal, e.g. as 
unreal, or immaterial; or of all beings without distinction, as one beholds oneˆs child, 1.e. 
without respect of person. 

14) Giả Quán: Meditation on relative truth—Một trong ba loại quán của tông Thiên Thai, 
quán sát chư pháp là giả tạm. Quán sát về sự thật tương đối của hiện tượng, do đó chỉ là 
sự hiện hữu giả tạm, so với thiển quán về “Tánh Không.”—One of the three kinds of 
contemplation of T”ien-T”ai sect, contemplation of all as unreal, transient or temporal. 
Meditation on the relative truth or phenomenal and therefore 1llusory existence, In 
comparison with the meditation on the void (Không quán). 

15) Hạ Bối Quán: Meditation for those who should have fallen into the lowest gati—Thiển 
quán theo lối Tịnh Độ. Theo Kinh Vô Lượng Thọ, những ai phạm phải tội ngũ nghịch và 
thập ác sẽ rơi vào các đường dữ của địa ngục; tuy nhiên, nếu khéo biết trì nệm hồng 
danh Phật A Di Đà, họ vẫn được cứu độ. Họ vẫn thoát khỏi vô lượng kiếp luân hồi khổ 


2403 


sở và trong lúc lâm chung sẽ nhìn thấy Liên Hoa và bằng cách tưởng nghĩ đến một niệm 
Di Đà sẽ được vãng sanh vào cõi nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà—A meditation of 
the Amitabha sect. According to the Infinite Life Sutra, those who have committed the 
five rebellious sins (ngũ nghịch) and the ten evils (thập ác) should have fallen Iinto the 
lowest gati (be rebirth in the uninterrupted hells); however, 1f they invoke the name of 
Amitabha, they can still obtain salvation. They can still escape countless of reincarnation 
and suffering and on dying they wIll behold a lotus flower and by response ofa single 
thought on the name of Amitabha, will enter the Pure Land of Amitabha. 

16) Quán Hành: Quán lý ở tâm rồi đích thân thực hành đúng theo lý đó—Contemplation and 
accordant action. 

17) Quán Hoa: Contemplate on a string of flowers—Tụng một những bài kệ trong kinh. 
Chuỗi hoa, lời kệ tụng trong kinh gọi là “Quán Hoa” hay chuỗi hoa (lời văn trong kinh 
gọi là “lán Hoa” hay hoa rời)—To recite gathas In sutras. ÀA string of flowers, a term for 
the gathas In sutras, 1.e. the prose recapitulated In verse. 

18) Hoa Tọa Quán: Quán tưởng hình tượng của Đức Phật A Di Đà—Contemplate the image 
of Amitabha Buddha and repeat his name. 

19) Quán “Khổ”: Reflect on suffering——Quán chiếu “khổ” là một trong những cửa ngõ quan 
trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta mới có khả năng chấm dứt mọi chấp trước, 
ham muốn và dục vọng—Reflection on suffering is one of the most important entrances 
to the great enlightenment; for with it, we are able to end all attachments, aspirations and 
desires. 

20) Quán không: Quán chiếu vạn hữu giai không hay không tướng của các pháp —To 
contemplate (regard) all things as as void, immaterial, or unreal (no fundamental reality. 

21) Quán Lý Nhất Tâm—One-pontedness oƒ Mind on noumenal level: Trong Kinh Hoa 
Nghiêm, Giải Thoát Trưởng Giả nói: “Nếu tôi muốn thấy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai và 
thế giới an lạc, thì tùy ý liền được thấy. Tôi có thể biết rõ tất cả chư Phật, quốc độ tùy 
thuộc, cùng những việc thần thông của các ngài. Bao nhiêu cảnh tướng trên đây, không 
từ đâu mà đến, không đi về đâu, không có xứ sở và không chỗ trụ; cũng như thân tôi 
không thật có đi, đứng, tới lui. Các Đức Như Lai kia không đến chỗ tôi, tôi cũng không đi 
đến chỗ của các Ngài. Sở dĩ như thế, vì tôi hiểu rõ tất cả chư Phật cùng với tâm mình đều 
như mộng. Lại hiểu tự tâm như nước trong chum, các pháp như hình bóng hiện trong 
nước. Tôi đã ngộ tâm mình như nhà huyễn thuật, tất cả chư Phật như cảnh huyễn hóa. 
Lại biết chư Phật chư Bồ Tát trong tự tâm, đều như tiếng vang, như hang trống, tùy theo 
âm thanh mà phát ra tiếng dội lại. Ví tôi ngộ giải tâm mình như thế nên có thể tùy niệm 
thấy Phật.” Về đoạn kinh trên, ngài Trinh Nguyên giải rằng: “Từ đầu đến mấy chữ “chỗ 
của các Ngài' chính là thuyết minh lý duy tâm, nếu ngộ tức tâm mà vô tâm liền vào chân 
như tam muội. Khi hành giả hiểu rõ các cảnh tướng đều như huyễn, duy tâm hiện ra, đã 
ngộ duy tâm và tức tâm tức Phật, thì tùy chỗ tưởng niệm, không đâu chẳng là Phật. Đoạn 
văn sau nêu ra bốn điều thí dụ với đều đủ bốn quán thông và biệt để hiển lý duy tâm, tất 
cả vẫn viên dung không ngại—ln the Avatamsaka Sutra, the Elder Liberation said: “If I 
wish to see Amitabha Thus Come One ¡in the World of Happiness, then as soon as I 
formulate the intention I see Him. I can clearly see all the various Buddhas, their lands 
and retinues as well as thelr spiritual powers. And yet, these Thus Come Ones do not 
come here, nor do I go to them.. Thịs 1s so because I know that all Buddhas and my own 


a) 


b) 


c) 


đ) 


S) 
8) 
h) 


1) 


2404 


Mind are completely like a dream. I know that all Buddhas are like an image or reflection 
in the water. I know that all thephysical characteristics of all Buddhas together with my 
own Mind, are both like an i1llusion, an echo. I realize this as such and recollect and 
consider this as such, that all Buddhas I see arise from my own Mind. Because I clearly 
understand my Mind as such, I can at wIll see the Buddhas. An Elder Master commented 
on the above quote as follows: “From the first sentence to the words “Nor do I go to the 
Buddhas,' the sutra elucidates the truth of Mind-Only. If the practitioner 1s enlightened to 
the truth of “Mind but not Mind,` he immediately enters the True Thusness SamadhI. 
When the practitioner truly understands that all realms and marks are illusory, created 
from the Mind, and awakens to the truth of “Mind-Only and Mind 1s Buddha,` then, 
depending on the obJect of his thoughts and recollection, there 1s nothing which 1s not 
Buddha. The second part of this quote refers to four examples. These four examples 
encompass the Four Meditations and ¡include the “general” and the “specific,' thus 
revealing the truth of Mind-Only, everything has always been perfect and unobstructed: 
Cảnh mộng là dụ cho lý không đến không đi, có nghĩa là toàn thể đều duy tâm: “Like a 
dream' stands for the truth of “neither coming nor going.' This means that everything 1s 
Mind-Only. 

Hình bóng trong nước là dụ cho lý không ra không vào, vì duy tâm nên tất cả đều 
“không”: “Like a reflection In the water” represents the truth of “neither leaving nor 
entering.` This shows that because 1t is Mind-Only, it 1s empty. 

Tướng huyễn hóa là dụ cho lý chẳng có chẳng không, vì duy tâm nên tất cả đều “giả”: 
“Like an illusion” stands for the truth of “neither existing nor non-existing.` This Indicates 
that because 1t is Mind-Only, t is false. 

Tiếng vang là dụ cho lý chẳng tan chẳng hợp, vì duy tâm nên tất cả đều “trung”: 'Like an 
echo" means “neither disintegrating nor amalgamating.` This shows that because It 1s 
Mind-Only, it is the Middle Way. 

Nếu hành giả hiểu rõ lý trên đây, rồi chấp trì bốn chữ A Di Đà Phật, sẽ không còn những 
thứ sau đây: If the practitioner clearly understands this truth and concenfrates upon the 
Buddhaˆs name, he or she wIll be free of the followings. 

Tâm có tâm không: The Mind of existence and non-exIstence. 

Tâm cũng có cũng không: The Mind of simultaneous exIstence and non-existence. 

Tâm chẳng phải có chẳng phải không: The Mind of simultaneous non-existence and non- 
non-exIstence. 

Dứt cả quá khứ hiện tại vị lai mà niệm, đó gọi là “lý ức niệm” hay lý nhất tâm: Serving 
all past, present and future, this 1s call “Noumenal recitation. 

Và ngày đêm sáu thời cứ như thế mà nhiếp tâm trì niệm, không cho gián đoạn, không 
sanh một niệm, thì chẳng cần vượt giai tầng mà đi thẳng vào cõi Phật. Đây cũng gọi là 
“lý nhất tâm.” Tóm lại, lý nhất tâm là người thông đạt bốn lý quán trên, dùng tâm ấy mà 
niệm Phật, tương ưng với không huệ, đi đến chỗ thuần chơn. Lý nhất tâm là hành môn 
của bậc thượng căn: If the practitioner can recite sineglemindedly ¡n this way throughout 
the six periods of day and night, I.e., all the time, without interruption and without 
developing a single thought , he need not pass through any stage of cultivation but can 
enter directly Iinto the realm of the Buddhas. This is also called “One-pointedness of 


2405 


Mind” or noumenal level. One-pointedness of Mind on noumenal level 1s the practice of 
those of the highest capacities. 

22) Quán Nghĩa Địa: Charnel ground contemplation—Bài tập chú tâm vào cơ thể với bốn cơ 
sở. Văn bản mô tả bài tập nầy nói rằng: “Hỡi các nhà sư, đây là một nhà sư nhìn thấy 
một thi hài bị vất ra nghĩa trang, vài ngày sau thi hài ấy tái đi, sình lên, rồi rữa nát. Nhìn 
thấy cảnh đó, nhà sư nghĩ tới thân thể mình như sau: “Đó là những trạng huống đang chờ 
thân thể ta đây, không thể thoát được.” Hoặc hỡi các nhà sư, đây là nhà sư nhìn thấy một 
thi hài bị vất ra nghĩa trang bị quạ, diều, kên kên, hay chó sói và đủ loại giun xâu xé... 
người đó nhìn thấy một bộ xương đẫm máu, xương cốt từ từ rã rời tản mác, hoặc chồng 
chất lên nhau theo năm tháng. Nhìn thấy cảnh đó, nhà sư nghĩ tới thân thể mình cũng 
vậy: “Đó là những trạng huống đang chờ đợi thân thể ta, không thể thoát được.”— 
Practice of mindfulness of body with a framework of the four foundations of mindfulness. 
The sutra text explaining this practice as follows: “Monks, 1t is as though a monk were to 
see a corpse that had been thrown on the charnel ground, several days later the body 
bloated, bluish, festering as though he saw this and related 1t to his own body: Also thịs, 
my own body, has a like circumstance, and cannot evade 1t.” Or further, monks, as though 
the monk saw a corpse that had been thrown on the charnel ground as It was devoured by 
crows, sea-gulls, vultures, wloves or by many kind of worms, as though he saw a skeleton 
on which blood still hung (a bloodstained skeleton) bones scattered or heaped up. As 
though he saw this and related it to his own body: Also this body has a like circumstance, 
and cannot evade 1t.” 

23) Quán Nhân Không: Quán sát hay thiền quán về những điều kiện giả tạm của con 
người—Contemplate on the temporary conditions of man. To meditate on the temporary 
conditions of man. 

24) Nhất Quán: 

a)_ Nhất điểm quán: The contemplation on the one-pointedness. 

b) Một để mục quán tưởng: Theo Vi Diệu Pháp, đây là quán tưởng về tánh cách không 
trong sạch của thức ăn, hay sự ghê tởm của vật thực—According to The Abhidharma, this 
1s the one perception of loadsomeness of material food (ahare patikkulasanna). 

25) Quán Nhật Tưởng: Meditation on, and observing of the setting sun—Quán tưởng mặt trời 
lặn, quán tưởng đầu tiên trong 16 phép quán tưởng trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ— 
The first of the sixteen meditations in the Contemplations of the Infinite Life Sutra. 

26) Quán Niệm Xứ: Šmrtyupasthana (skt)—SaI-patthana (p)—Tỳ Bạt Da Tư—Four subJects 
to be contemplated—Quán Niệm xứ có nghĩa là dùng trí để quán sát cảnh. Theo Kinh 
Trung A Hàm: “Tôi nghe như vầy. Một thuở nọ Thế Tôn ở xứ Câu Lâu, Kiểm Ma Sắt 
Đàm là đô thị của xứ Câu Lâu. Rồi Thế Tôn gọi các Tỳ Kheo: “Này các Tỳ Kheo.” Các 
Tỳ Kheo vâng đáp Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn!” Thế Tôn thuyết như sau. Nây các Tỳ 
Kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu não, 
diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ. Thế nào là 
bốn? Nầy các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán niệm cảm thọ trên các cảm 
thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán niệm tâm thức 
trên tâm thức, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán 
pháp trên các pháp (hay đối tượng của tâm thức nơi các đối tượng tâm thức), nhiệt tâm, 


2406 


tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời.'” Tỉnh thức về thân quan hệ tới việc tu 
tập tỉnh thức về sự thở vào và thở ra, những uy nghi đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân, quán 
tưởng những phần khác nhau của thân chỉ là một tổng hợp của nhiều yếu tố làm thành. 
Tỉnh thức về thọ chỉ sự tu tập tỉnh thức về vui, buôn, không vui không buồn, và chấp 
nhận bản chất tạm thời của chúng. Tu tập tỉnh thức về tâm bao gồm tỉnh thức những niệm 
khởi lên rồi biến đi, phân loại chúng như mê mờ, không mê mờ, phiển não, không phiền 
não. Cuối cùng là tỉnh thức về pháp tức là tu tập tỉnh thức bản chất của vạn hữu, chúng 
khởi lên và biến đi thế nào, và thông hiểu thành phần của chúng. Trong Phật giáo Đại 
Thừa, sự tỉnh thức về thân, thọ, tâm và pháp được phối hợp với thiển tập để nhận biết tất 
cả những thứ ấy đều không có thực tánh hiện hữu—“Smrtyupasthana” means the 
presence In the mind of all memorles, or the region which 1s contemplated by memory, Or 
obJects on which memory or the thought should dwell. “Smrtyupasthana” 1s a Sanskrit 
term for “establishmenfs of mindfulness,” according to the Majjhima Nikaya: “Thus, I 
have heard. Ôn one occasion, the Blessed One was living in the Kuru country at a town of 
the Kurus named Kammasadhamma. There He addressed the Bhikkhus thus: “Bhikkhus.” 
“Venerable sir,” they replied. The Blessed One said. Bhikkhus, this is the direct path for 
the purification of beings, for surmounting (overcoming) sorrow and lamenfation, for the 
disappearance of pain and grief, for the attainment of the true Way, for the realization of 
NIbbana, namecly, the four foundations of mindfulness. What are the four? Here, 
Bhikkhus, a Bhikkhu abides contemplating the body as a body, ardent, fully aware, and 
mindful, having put away covetousness (envy) and grlef for the world. He abides 
contemplating feelings as feelings, ardent, fully aware, and mindful, having put away 
covefousness and grIef for the world. He abides contemplating mind as mind, ardent, fully 
aware, and mindful, having put away covetousness (envy) and grief for the world. He 
abides contemplating mind-obJects as mind-obJects, ardent, fully aware, and mindful, 
having put away covefousness (envy) and grief for the world.” Mindfulness of the body 
Involves cultivating awareness of inhalaton and exhalation, physical postures such as 
walking, standing, lying, and sitting, etc., awareness of bodily activiies and functions, 
contemplation of the various parts of the body, and analysis of the elements that make up 
the body. Mindfulness of feelings refers to cultivating awareness of feelings as pleasant, 
unpleasant, and neutral, and recognizing their transitory nature. The trainng in 
mindfulness of mind consists In becoming aware of the arising and passing away of 
thoughts and categor1zIing them as deluded or non-deluded, afflicted nor no-afflicted. The 
final element refers to cultivating awareness of the nature of the phenomena of 
experience, how they arise and pass away, and understanding that they are composifte. In 
Mahayana, mindfulness of body, feelings, mind, and phenomena 1s combined with 
meditation that perceives them as being empty of inherent existence. 

27) Quán Phật Tam Muội: Nhứt tâm quán tưởng tướng mạo hình sắc của Phật (thành tựu 
được tam muội nây thì thấy Phật hiện đến)—Contemplate on the characterisitc marks of 
a Buddha. 

28) Quán Sát Pháp Nhẫn: Một trong nhị nhẫn, quán pháp chư pháp thể tính chẳng sinh 
chẳng diệt, an nhiên nhẫn chịu và tâm chẳng động—One of the two kinds of patience, 
1mperturbable examination of or meditation 1n the law of all things——Physical and mental 
patience or endurance. 


2407 


29) Sổ Tức Quán: Anahana (jap)—Cách đọc của người Nhật với từ Phạn ngữ “Anapana,” chỉ 
sự kiểm soát hơi thở trong Du già Ấn Độ. Khác với Du già, Thiển không bắt phải điều 
tiết hay kiểm soát hơi thở. Ở đây “Anapana” tương ứng với dòng thở nhịp nhàng tự nhiên. 
Trong tu tập thiển định, hành giả chỉ cần chú ý đến nhịp thở của mình mà không cần phải 
ảnh hưởng tới nó bằng bất cứ cách nào. Trong khi Du già căn cứ trên quan điểm kiểm 
soát hơi thở để mang lại sự thanh thản cho tinh thần thì Thiển trái ngược lại, người ta dựa 
vào nguyên lý cho rằng chính sự tập trung tinh thần trong khi tọa thiển sẽ dẫn tới sự điều 
hòa hơi thở, ngược lại tác động tới sự điều hòa hơi thở chỉ có thể đưa đến những căng 
thắng bên trong mà thôi, và do đó, làm sai lệch sự thực hành đích thực của thiển định. 
Những người mới tập thiển thường nhận được bài thực tập về “đếm hơi thở,” tuy nhiên, 
sự đếm hơi thở này không theo nghĩa với sự kiểm soát hơi của phái Du Già bên Ấn Độ— 
The Japanese form of the Sanskrit word “Anapana,” which In Indian Yoga refers to the 
regulation of the breath. In Zen, the breath 1s not “controlled” or “regulated,” and 
anapana means the natural rhythmic flow of the breath. The practitioner 1s aware of the 
flow of the breath but does not try to influence 1t. Whereas Yoga 1s based on the poInt 
that the regulation of the breath has the effect of calming the mind, the Zen approach 1s 
that through the concentration of the mind in sitting meditation, the breathing calms 1tself 
whereas the Instrusive approach of intentionally influencing the breath leads rather to 
1nner tensions and distracts from actual Zen practice. Beginers 1n Zen often receive as 
theIr first practice “counting the breath,” which, however, 1s not the anapana ¡n the Indian 
Yoga sense. 

30) Sự Quán: Meditation on external forms—Phenomenal meditation—Quán tưởng về hình 
tướng bên ngoài. Quán sát hình thức bên ngoài hay sự quán đều do nhân duyên mà sanh 
diệt—Contemplation (medifation) on the phenomenal. 

31) Quán Sự Nhất Tâm—One-pointedness 0ƒ Mind on phenomenal level: Về “sự ức niệm,” 
như trong Kinh Lăng Nghiêm nói: “Nhớ Phật niệm Phật, hiện đời hoặc đương lai nhất 
định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa, không cần mượn phương tiện chi khác mà tâm tự 
được khai ngộ.” Hay như các kinh sách khác đã chỉ dạy, “hoặc hệ niệm suốt một đời, 
hoặc trì niệm trong ba tháng, bốn mươi chín ngày, một ngày đêm, cho đến bảy ngày đêm, 
hoặc mỗi buổi sớm mai giữ mười niệm. Nếu hành giả dùng lòng tin sâu, nguyện thiết, 
chấp trì câu niệm Phật như rồng gặp nước, như cọp dựa non, thì được sức Phật gia bị đều 
vãng sanh về Cực Lạc. Theo trong Kinh cho đến hạng phàm phu tạo tội ngũ nghịch thập 
ác, nếu khi lâm chung chí tâm xưng danh hiệu Phật mười niệm, cũng được vãng sanh. Và 
đây gọi là “sự nhất tâm.” Tóm lại, sự nhất tâm là hành giả tâm còn giữ niệm, mỗi niệm 
không cho xen hở, đi đến chỗ không còn tạp niệm. Sự nhất tâm thông dụng cho hàng 
trung hạ —The Surangama Sutra states: “Moreover, whoever recites the name of 
Amitabha Buddha, whether In the present time, or in the future time, will surely see the 
Amitabha Buddha and never become separated from him. By reason of that association, 
Just as one assoclating with the maker of perfumes becomes permeated with the same 
perfumes, so he will become enliphtened without Amitabha”s compassion, and will 
become enlipghtened without any other expedient means. Another sutra teaches that: 
“Whether he focusses on the Buddha constantly throughout his life, or recites assiduouslÌy 
for three months, or forty-nine days, or one to seven days and nights, or recites only ten 
times each morning, as long as the practitioner holds the Buddha's name with deep faith 


2408 


and fervent vows, like a dragon encountering water or a tiger hidden deep ¡n the 
mountains, he will be assisted by the Buddha”s power and achieve rebirth in the Pure 
Land. A dragon outside the ocean or a tiger without the protection of the forest has but 
one thoupht in mind: to retfurn to 1s environment. One-pointedness of Mind on 
phenomenal level refers to the practitioner whose Mind 1s still attached to recitation, one 
recitation following another without pause, leading to he state of extinction of all sundry 
thought. 

32) Tam Giả Quán: Ba cách quán chư pháp là giả tạm —Meditation on the three unreal 
obJects. 

a)_ Quán pháp giả: Contemplate on unreal dharmas. 

b)_ Quán thọ giả: Contemplate on unreal sensations. 

c)_ Quán danh giả: Contemplate on unreal names. 

33) Quán Tâm: Meditation on the mind—Qua thiền tập liên tục chúng ta có thể thấy được 
tâm thanh tịnh. Chỉ có thiền tập liên tục, chúng ta có thể vượt qua trạng thái tâm dong 
ruổi và xả bỏ những loạn động. Cùng lúc chính nhờ thiển tập mà chúng ta có thể tập 
trung tư tưởng để quán sát những gì khởi lên trong tư tưởng, trong thân, trong cảm thọ, 
nghe, nếm, ngửi và tưởng tượng, vân vân. Qua thiền tập liên tục, chúng ta có thể quán 
sát rằng tất cả là vô thường, từ đó chúng ta có khả năng buông bỏ, và Niết bàn hiển hiện 
ngay lúc chúng ta buông bỏ tất cả—Through continuous meditation we can perceive our 
mind clearly and purely. Only through continuous meditation we can gradually overcome 
mental wandering and abandon conceptual distractions. At the same time we can focus 
our mind within and observe whatever arises (thoughts, sensatlons of body, hearing, 
smelling, tasting and images). Through continuous meditation we are able to contemplate 
that they all are impermanent, we then develop the ability to let go of everything. 
Nirvana appears right at the moment we let go of everything. 

34) Quán Tâm Từ: Meditation on loving-kindness—Thiển quán về tâm từ là một pháp môn 
phổ biến trong truyền thống Nguyên Thủy. Hành giả bắt đầu suy nghĩ: “Nguyện cầu cho 
con được an vui và hạnh phúc,” rồi dân dần trải rộng tâm từ đến bạn bè, người lạ, và 
ngay đến kẻ thù. Lần lượt quán xét từng đối tượng, hành giả suy nghĩ: “Nguyện cầu cho 
những người này được an vui và hạnh phúc.” Hành giả phải để cho những lời nguyện này 
có âm vang trong tâm thức cho đến khi chúng trở thành trạng thái tâm thức của chính 
mình. Pháp tịnh trú cũng có thể được phát triển nhờ thiền quán tâm từ này—The 
meditaton on loving-kindness 1s popular In the Theravada tradition. One begins by 
thinking “May I be well and happy,” and gradually spreads this good feeling to friends, 
strangers and enemies. Considering each In turn, one thinks, “May they be well and 
happy.” One must let these words resonate Inside oneself so they become one”s own 
attitude. Calm abiding can also be developed through meditation on loving-kindness. 

35) Quán Tâm Xả— Meditation on equanimify: Chúng ta nên thực tập thiển quán về tâm xả 
để giảm thiểu sự phát triển của sân giận người nây và luyến ái người kia—We should try 
to achieve equanimity through meditation to reduce developing of anger toward one 
person and attachment toward another person. 

36) Quán Thiện Tâm: Contemplation on good heart. 

a) Thiện Tâm Quán hay quán yêu thương có thể tẩy trừ sân hận: Contemplation on love can 
be used to dispel anger. 


2409 


b)  Ganh ty có thể vượt qua bằng cách quán sát lòng biết ơn và sự hoan hỷ của tha nhân: 
Jealousy can be overcome by contemplating on appreciation and rejoicing in the good 
qualities of others. 

37) Quán “Tỉnh Lặng ”: Reflection on calmness or tranquiliy—Quán chiếu “Tĩnh Lặng” là 
một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta không khuấy 
rối tâm mình—Reflection on calmness is one of the most important entrances to the great 
enlightenment; for with 1t, we do not disturb our mind. 

38) Quán Trí Tuệ : Contemplate and illuminate with the wisdom—Theo Kinh Pháp Bảo 
Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Nầy thiện tri thức! Quán chiếu Trí tuệ, trong ngoài sáng 
suốt, biết bổn tâm mình, nếu biết bổn tâm tức là gốc của sự giải thoát. Nếu được giải 
thoát tức là Bát Nhã Tam Muội, tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả 
pháp mà tâm không nhiễm trước ấy là vô niệm, dụng tức khắp tất cả chỗ, cũng không 
dính mắc tất cả chỗ, chỉ thanh tịnh nơi bổn tâm khiến sáu thức ra sáu cửa đối trong sáu 
trần không nhiễm, không tạp, đi lại tự do, thông dụng không kẹt, tức là Bát Nhã Tam 
Muội, tự tại giải thoát gọi là vô niệm hạnh. Nếu trăm vật chẳng nghĩ, chính khi đó khiến 
cho niệm bặt đi, ấy là pháp phược, ấy gọi là biên kiến —According to the Platform Sutra 
of the Sixth Patriarch's Dharma Treasure, the Sixth Patrlarch, Hui-Neng, taught: “Good 
Knowing Advisor, when you contemplate and illuminate with the wisdom, which brightly 
penetrates within and without, you recognize your original mind. The recognition of your 
oripinal mind is the original liberation. The attainment of liberation 1s the Prajna 
Samadhi, thus no-thought. What is meant by “no-thought?° No-thought means to view all 
dharmas with a mind undefiled by attachment. The function of the mind pervades all 
places but 1s nowhere attached. Merely purify your original mind to cause the six 
COnscIousnesses to go out the six gates, to be undefiled and unmixed among the six 
objects, to come and go freely and to penetrate without obstruction. That 1s the PraJna 
Samadhi, freedom and liberation, and ¡t is called the practice of no-thought. Not thinking 
of the hundred things and constantly causing your thought to be cut off is called Dharma- 
bondage and 1s an extremist view. 

39) Tùy Tức Quán: Following one”s breath—Making your breath calm and even—Tùy Tức 
hay theo dõi hơi thở trong khi thiển quán làm cho hơi thở tĩnh lặng—Trong khi thiển 
quán, hơi thở của hành giả phải thật nhẹ nhàng, đều đặn, trôi chảy tiếp nối như một lạch 
nước chảy trên cát. Hơi thở phải thật im lặng, im lặng đến nỗi người kế bên cũng không 
nghe biết. Hơi thở nên uyển chuyển như một dòng sông, một con rắn nước đang vượt qua 
kinh, chứ không thể như một dãy núi lởm chởm hay như nhịp phi nước đại của một con 
ngựa. Làm chủ được hơi thở mình như thế. tức là làm chủ được thân tâm mình. Mỗi khi 
tâm ý tán loạn khó kểm chế ta nên áp dụng phương pháp quan sát hơi thở. Lúc mới ngồi 
xuống để thiền định, sau khi điều chỉnh tư thế ngôi, liền điều chỉnh hơi thở. Ban đầu thở 
tự nhiên, làm cho hơi thở dịu dần, lắng dần, sâu dần và dài dân. Trong suốt thời gian này 
hành giả ý thức được tất cả những øì đang xãy ra. Như Kinh Quán Niệm dạy: “Tôi đang 
thở vào thì biết rõ tôi đang thở vào. Tôi đang thở ra thì biết rõ tôi đang thở ra. Tôi đang 
thở vào một hơi ngắn thì biết rõ là tôi đang thở vào một hơi ngắn. Tôi đang thở ra một 
hơi ngắn thì biết rõ tôi đang thở ra một hơi ngắn. Tôi đang thở vào một hơi dài thì biết rõ 
tôi đang thổ vào một hơi dài. Tôi đang thở ra một hơi dài thì biết rõ tôi đang thở ra một 
hơi dài. Tôi ý thức trọn vẹn về cả chiều dài hơi thở mà tôi dang thở vào. Tôi ý thức trọn 


2410 


vẹn cả chiều dài hơi thở mà tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào và làm cho sự điều hòa của 
cả thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Trong khoảng từ mười đến hai mươi phút, tâm ý của 
hành giả từ từ lắng xuống như hồ nước trong và không bị lôi kéo và phân tán nữa— 
During meditation, Zen practitioner”s breath should be light, even, and flowing, like a 
stream of water running through the sand. Your breath should be very qulet, so quiet that 
a person sitting next to you cannot hear it. Your breath should flow gracefully, like a 
river, like a watersnake crossing the water, and not like a chain of rugged mountains or 
the gallop of a horse. To master our breath 1s to be In control of our bodies and minds. 
Each time we find ourselves dispersed and find 1f difficult to gain control of ourselves by 
different means, the method of watching the breath should always be used. The moment 
you sit down to meditate, begin watching your breath. At first, breathe normally, 
gradually letting your breath slow down until 1t is quiet, even, and the lengths of the 
breaths are fairly long. From the moment you sit down to the moment your breathing has 
become deep and silent, be conscIous of everything that 1s happening In yourself. As the 
Sutra of Mindfulness says: “Breathing in a long breath, you know, “I am breathing In a 
long breath,` Breathing out a long breath, you know, “I am breathing out a long breath.” 
Breathing In a short breath, you know “I am breathing In a short breath.' Breathing out a 
short breath, you know, “I am breathing in a short breath.' Experiencing the whole body, I 
shall breathe In.` Thus you train yourself. “Experlencing the whole breath-body, I shall 
breathe out.` Thus you train yourself. “Calming the activity of the breath-body, I shall 
breathe In.” Thus you train yourself. “Calming the activity of the breath-body, I shall 
breathe out.” Thus you train yourself.” After about ten to twenty minutes, your thoughts 
wIill have quieted down like a pond on which not even a ripple stIrs. 

40) Từ B¡ Quán: Meditation on compassion—Từ bi quán là thực tập nhìn chúng sanh bằng 
đôi mắt từ bi. Từ bi quán không những chỉ được thực tập trong những giờ thiển tọa, mà nó 
phải được hiện thực trong những sinh hoạt hằng ngày của bạn. Dù đi đâu, ngồi đâu hay 
làm gì, bạn nên luôn nhớ thực tập từ bi quán—Meditation on compassion means practice 
looking at all beings with the eyes of compassion. The meditation on compassion not onÌy 
must be practiced during the hours of sitting meditation, but it must also be realized on 
your dally activities. No matter where you go or where you sit, or what you do, remember 
to practice looking at all beings with the eyes of compassion. 

41) Quán Tương Tức Tương Nhập: Meditaton on 1nterdependence—Trong phép quán 
“tương tức tương nhập,” chúng ta thấy “niệm” nào của tâm ta cũng bao hàm cả vạn hữu 
vũ trụ. Niệm tức là một khoảnh khắc của tâm. Nó có thể là tư tưởng, ký ức, cảm giác, 
hay hy vọng. Từ quan điểm không gian, chúng ta có thể gọi nó là một “chất tử” của tâm. 
Từ quan điểm thời gian, chúng ta có thể gọi nó là “một hạt” (vi trần) thời gian. Một niệm 
của tâm chứa cả quá khứ, hiện tại và vị lai, và dung nhiếp được cả vạn hữu vũ trụ—ln 
the meditation on interdependence, we can see that each moment of conscIousness 
includes the whole universe. This moment might be a memory, a perception, a feeling, a 
hope. From the point of view of space, we can call 1t a “particle” of consciousness. From 
the point of view of time, we can call it a “speck” of time. An Instant of conscIousness 
embraces all past, present and future, and the entire universe. 

42) Quán Tưởng Linh Thể: Devata-yoga (skt)— “Devata-yoga” là thuật ngữ Bắc Phạn có 
nghĩa là “Thiển bằng cách quán tưởng linh thể.” Đây là lối tu tập của Phật giáo Mật tông 


43) Quán Tưởng Niệm Phật. 


q) 


)) 
) 


ii) 


2411 


tự quán tưởng mình như một vị Phật. Đây cũng là lối thực hành cốt lõi của Phật giáo Tây 
Tạng. Thường được chia làm hai giai đoạn: I) giai đoạn phát khởi, trong đó hành giả phát 
khởi về mặt tinh thần về hình ảnh sống động của một vị Phật, thường là Thần Hộ Giám 
Yi-Đam; 2) giai đoạn thành tựu, trong đó hành giả mường tượng vị Phật đang du nhập 
hoàn toàn vào cơ thể của chính mình, nên thân, khẩu, ý lúc này là bất phân với thân 
khẩu ý của vị Phật, và hành giả tiếp tục mường tượng là mình đang hành hoạt như một vị 
Phật. Lối tu tập này được Phật giáo Tây Tạng xem như là con đường đặc biệt nhanh 
chóng đi đến Phật quả vì hành giả tu tập trong kết quả mà mình hướng đến để thực hiện, 
hơn là chỉ tu tập những phẩm chất thích hợp với nó mà thôi—A Sanskrit term for “deity 
yoga.” The tantric practice of visualizing oneself as a buddha. This 1s one of the core 
practices of Tibetan Buddhism. It 1s commonly divided into two sfages: Ï) generation 
stage (utpatti-krama), in which one menfally generates a vivid Iimage of a buddha, 
generally referred to a Yi-Dam; 2) completion stage (sampanna-krama), in which one 
visualizes the buddha entering one”s body and completely merging, so that one”s body, 
speech, and mind are perceived as being indistinguishable from those of the Buddha, and 
one continues to visualize oneself performing the activitiles of a buddha. This 1s 
considered by Tibetan Buddhism to be a particularly rapid path to buddhahood because 
one directly trains in the result one aims to achieve, rather than Just cultivating qualities 
that are concordant with 1t. 





Contemplation by Thought Recifation: 

Tổng quan về Quán Tưởng Niệm Phật—An overview oƒ Contemplation by Thoughi 
Reciation: Một trong bốn phương pháp niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật là chiếu theo 
Kinh Quán Vô Lượng Thọ để quán tưởng y báo chánh báo nơi cõi Cực Lạc. Trong kinh 
nầy có dạy 16 phép quán, nếu quán hạnh được thuần thục, thì lúc mở mắt hay nhắm mắt 
hành giả đều thấy cảnh Cực Lạc hiện tiền, tâm thần dạo chơi nơi cõi tịnh, khi mạng 
chung quyết định sẽ vãng sanh. Công đức của pháp nây lớn lao không thể nghĩ bàn, 
nhưng vì cảnh quán quá vi tế sâu mâu, nên ít người hành trì được thành tựu. Bởi đại để 
có năm điều khó, ít có người được đầy đủ, nên phép quán tưởng nầy thuộc về môn khó 
hành trì —One of the four methods of Buddha recttation. This entails meditation on the 
features of Buddha Amitabha and His Land of Ultimate Bliss, in accordance with the 
Meditation Sutra (the sutra teahces a total of 16 contemplations). If this practice 1s 
perfected, the cultivator will always visualize the Pure Land before him. Whether his 
eyes are open or closed, his mind and thoughts are always coursing through the Pure 
Land. At the time of death, he 1s assured of rebirth there. The virtues obtained through 
this method are immense and beyond imagination, but since the obJect of meditation 1s 
too profound and subtle, few practictioners can achieve It. This 1s because, in general, the 
method presents five difficulties. Very few can avoid all five pitfalls. Thus upon 
reflection, this method also belongs to the category of difficult Dharma doors: 

Nếu độn căn, tất khó thành tựu: With dull capacities, one cannot easily succeed. 

Nếu tâm thô thiển, tất khó thành tựu: With a crude mind, one cannot easily succeed. 

Nếu không biết khéo dùng phương tiện xoay chuyển trong khi tu, tất khó thành tựu: 
Without knowing how to use expedlient skillfully and flexibly during actual practice, one 
cannot easily succeed. 


2412 


iv) Nếu ghi nhận ấn tượng không sâu, tất khó thành tựu: Without the ability to remember 


v) 
b) 


Imases clearly, one cannot easily succeed. 

Nếu tinh lực yếu kém, tất khó thành tựu: With low energy, one cannot easily succeed. 
Quán Tưởng Niệm Phật theo Kinh Duy Ma Cật—Contemplate upon Buddha according to 
the Vimalakirti Sutra: Quán tưởng Đức Phật A Di Đà mà niệm thầm hồng danh ngài, đối 
lại với niệm ra bằng lời. Theo Kinh Duy Ma Cật, chương mười hai, phẩm Thấy Phật A 
Súc, Đức Thế Tôn hỏi Duy Ma Cật rằng: “Ông nói ông muốn đến đây để thấy Như Lai 
thì lấy chi quán sát?”-—To contemplate Buddha, especially Amitabha, in the mind and 
repeat his name silently, In contrast with repeating his name loudly. According to the 
Vimalakiri Sutra, Chapter Twelve, Seeing Aksobhya Buddha, the Buddha asked 
Vimalakirti: “You spoke of coming here to see the Tathagata, but how do you see Him 
1mpartially?” 

Duy Ma Cật thưa: “Như con quán thực tướng của thân, thân Phật cũng thế. Con quán Như 
Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở; không quán sắc, không quán 
sắc như, không quán sắc tánh; không quán thọ, tưởng, hành, thức, không quán thức như, 
không quán thức tánh; không phải tứ đại sinh, cũng không như hư không; sáu nhập không 
tích tập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm đã vượt qua; không ở ba cõi, đã lìa ba cấu; thuận ba 
môn giải thoát; có đủ ba minh, cùng ngang vô minh, không một tướng, không khác tướng, 
không có tự tướng, không có tha tướng, không phải không tướng, không phải chấp tướng; 
không bờ bên nầy, không bờ bên kia, không giữa dòng mà hóa độ chúng sanh; quán tịch 
diệt cũng không diệt hẳn; không đây, không kia, không nương nơi đây, không nương nơi 
kia; không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được; không tối 
không sáng; không danh không tướng; không mạnh không yếu; không phải sạch không 
phải nhơ; không ở phương sở, không lìa phương sở; không phải hữu vi, không phải vô vi; 
không bày không nói; không bố thí, không bỏn xẻn; không giữ giới, không phạm giới; 
không nhẫn không giận; không tinh tấn không giải đãi; không định không loạn; không trí 
không ngu; không thực không dối; không đến không đi; không ra không vào; bặt đường 
nói năng; không phải phước điển, không phải không phước điển; không phải xứng cúng 
dường, không phải không xứng cúng dường; không phải thủ, không phải xả; không phải 
có tướng, không phải không tướng; đồng với chân tế bình đẳng như pháp tánh; không thể 
cân, không thể lường, qua các sự cân lường, không lớn không nhỏ; không phải thấy, 
không phải nghe, không phải giác, không phải tri; la các kiết phược, bình đẳng các trí, 
đồng với chúng sanh; đối các pháp không phân biệt; tất cả không tổn thất, không trược 
không não, không tác không khởi, không sanh không diệt, không sợ không lo, không 
mừng không chán, không đã có, không sẽ có, không hiện có, không thể lấy tất cả lời nói 
phân biệt chỉ bày được. Bạch Thế Tôn! Thân Như Lai như thế, con quán cũng thế, nếu 
người nào quán theo đây gọi là chánh quán, quán khác gọi là tà quán.”Vimalakirti 
replied: “Seeing reality in one”s body 1s how to see the Buddha. I see the Tathagata did 
not come 1n the past, will not go in the future, and does not stay In the present. “The 
Tathagata 1s seen neither In form (rupa, the first aggregate) nor in the extinction of form 
nor In the underlying nature of form. Netther is He seen In responsiveness (vedana), 
conception (sanjna), điscrimination (samskara) and consciousness (vijnana) (1.e. the four 
other aggregates), their extinction and their underlying natures. The Tathagata 1s not 
created by the four elements (earth, water, fire and anr), for He 1s (mmaterial) like space. 


2413 


He does not come from the union of the six entrances (1.e. the six sense organs) for He 1s 
beyond eye, ear, nose, tongue, body and Intellect. He 1s beyond the three worlds (of 
desire, form and formlessness) for He 1s free from the three defilements (desire, hate and 
stupidity). He ¡s in line with the three gates to nirvana and has achieved the three sfates 
of enlightenment (or three Insights) which do not differ from (the underlying nature of ) 
unenliphtenment. He ¡s neither unity nor diversity, neither selfness nor otherness, neither 
form nor formlessness, neither on this shore (of enlightenment) nor In mid-stream when 
converting living beings. He looks Into the nirvanic condition (of stillness and extinction 
of worldly existence) but does not dwell In Its permanent extinction. He Is neither this nor 
that and cannot be revealed by these two extremes. He cannot be known by Intellect or 
perceived by consciousness. He Is neither bright nor obscure. He 1s nameless and 
formless, being neither strong nor weak, neither clean nor unclean, neither In a gIven 
place nor outside of it, and neither mundane nor supramundane. He can neither be 
pointed out nor spoken of. He 1s neither charitable nor selfish; he neither keeps nor 
breaks the precepts; 1s beyond patience and anger, diligence and remissness, sfillness and 
disturbance. He ¡s neither intelligent nor stupid, and neither honest nor deceifful. He 
neither comes nor goes and neither enters nor leaves. He 1s beyond the paths of word 
and speech. He is neither the field of blessedness nor Ifs opposite, neither worthy nor 
unworthy of worship and offerings. He can be neither seIzed nor released and 1s beyond 
“1s” and “1s nof'. He ¡s equal to reality and to the nature of Dharma (Dharmata) and 
cannot be designated and estimated, for he is beyond figuring and measuring. He 1s 
neither large nor small, 1s neither visible nor audible, can neither be felt nor known, 1s 
free from all ties and bondage, 1s equal to the All-knowledge and to the (underlying) 
nature of all living beings, and cannot be differentiated from all things. He 1s beyond 
gan and loss, free from defilement and troubles (klesa), beyond creating and giving rise 
(to anything), beyond bírth and death, beyond fear and worry, beyond like and dislike, 
and beyond existence ¡n the past, future and present. He cannot be revealed by word, 
speech, discerning and pointing: “World Honoured One, the body of the Tathagata being 
such, seeing Him as above-mentioned 1s correct whereas seeing Him otherwIse Is 
wrong.” 


44) Quán Tưởng Tông Chỉ Chư Tổ và Đúc Bổn Sư—Contemplation oƒ the Tree oƒ 


Ũ 


2) 


Assembled Gurus (composed by the Tibetan First Panchen): Quán tưởng Tông Chỉ Chư 
Tổ và Đức Bổn Sư (được Ban Thiền Lạt Ma đời thứ nhất biên soạn). 

Trong bầu trời rộng lớn của Tánh Không và Hỷ Lạc bất khả phân giữa biển mây cuỗồn 
cuộn phẩm vật cúng dường Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Trên đỉnh ngọn Như Ý tráng lệ đầy 
hoa, lá và quả, là bảo tòa sư tử tỏa rạng, lót đầy ngọc quý: In the vast space of indivisible 
bliss and void, admist billowing clouds of Samantabhadra offerings, at the crest of a wIsh- 
granting tree embellished with leaves, flowers and fruits, 1s a lion-throne ablaze with 
precious gems on which 1s a lotus, sun and full moon. 

Trên bổ đoàn hoa sen với vầng nhật nguyệt tròn đầy, Đức Bổn Sư an tọa, với lòng hảo 
tâm từ bi trọn vẹn ba phương diện, là tính túy của chư Phật, người mặc áo tỳ kheo màu 
vàng thị hiện với một gương mặt, hai tay và nụ cười tỏa rạng đầy đức hạnh. Bàn tay phải 
bắt ấn thuyết pháp, bàn tay trái bắt ấn nhập định và mang bình bát đựng đầy nước Cam 
Lộ. Người mặc ba thứ pháp y màu vàng rực rỡ, đội mũ pandit: mũ hiển trí màu vàng 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


2414 


thanh nhã: There sit my root Guru, kind in all three ways, in essence all Buddhas In 
aspect a saffron-robed monk, with one face, two arms and a radiant white smile. Your 
right hand 1s in the gesture of expounding the Dharma; your left in meditative pose holds 
a begging bowl full of nectar. You wear three lustrous saffron robes and your head 1s 
graced by a golden pandits hat. 

Trong tâm người là Đức Phật Kim Cang Tnì toàn diện thị hiện thân xanh sẫm, một mặt và 
hai tay. Còn chùy Kim Cang và chuông, ôm trong lòng Kim Cang Giới Isvari. Vui sướng 
an trụ trong Tánh Không và Hỷ Lạc bất khả phân. Rực rỡ mang nhiều châu ngọc và mặc 
áo thiên y bằng lụa trời: In your heart sits the all pervading Lord Vajradhara, with a blue 
body one face, two arms, holding vajra and bell and embracing Vajradhatu IshvarI. You 
delight in the play of simultaneous bliss and void, are adorned with Jewelled ornaments of 
many designs and clothed In garments of heavenly silks. 

Tỏa rạng với ngàn ánh sáng. Đức Bổn Sư ngời sáng với các tướng quý lớn và nhỏ của 
Đức Phật. An tọa trong tư thế kim cang tỏa hào quang cầu vông ngũ sắc. Hoàn toàn thanh 
tịnh, ngũ uẩn của người là năm vị Phật nhập Hỷ Lạc. Tứ đại của người là bốn Phật mẫu 
tương ưng. Các chân lông của người là 21000 vị A la hán, tứ chỉ của người là các Hộ 
Pháp phẫn nộ: Radiant with thousands of light rays, adorned with the major and minor 
signs. You sit in the vajra position enhaloed by the five coloured rainbow. Totally pure, 
yOur aggregate factors are the five Blissfully. Your pure skandhas are the five Sugatas; 
your five elements the four consorts. Your sense spheres, energy channels, sinews and 
Joinfs are all actually Bodhisattvas. The hair of your pores are 21,000 Arhants. Your limbs 
the wrathful protectors; the light rays directional guardians, lords of wealth and thetr 
attendants, while all worldly gods are cushions for your feet. 

Chung quanh đức Bổn Sư sắp theo thứ tự là biển chư Thầy. Tổ quá khứ và hiện tại bao 
bọc, là chư Phật an trụ trong Mạn Đà La cùng các Thánh chúng thị giả. Chư Phật, chư Bồ 
Tát, đấng Chiến Thắng Vương, Viras, chư Thiên nữ và chư Hộ Pháp: Surrounding you in 
their respective order sit the direct and lineage Ourus. Yidams, host of mandala detities, 
Buddhas, Bodhisattvas, heroes and dakinis encircled by an ocean of Dharma protectors. 
Ba cửa ngõ của người đều mang dấu chùy Kim Cang từ chủng tự HUM, ánh sáng chiếu 
rạng ra ngoài như là móc câu từ bi. Thỉnh chư Phật Đại Trí thị hiện xuống nơi đây, hòa 
hợp nhập vào Đức Bổn Sư: Their three doors are marked with the three vajras; from the 
syllable HÙNG hooked light rays go out invoking the wisdom beings from their natural 
abode to become Inseparably set. 

Đức Bổn Sư là nguồn đức hạnh, hỷ lạc và toàn thiện. Là nguồn cội của Tổ Sư, chư Phật 
và của Quy-Y Tam Bảo. Là chư Chiến Thắng Vương Viras, chư Thiên nữ, Pháp bảo và 
Hộ Pháp cùng các Thánh chúng, thị giả trong ba đời. Với thần lực từ bi, xin người hãy thị 
hiện và mãi mãi ở cùng đệ tử: Sources of goodness and well-being throughout the three 
times root and lineage Gurus, Yidams, Three Jewels of Refuge, heroes, Varas, dakims, 
Dharma protectors and hosfs of guardians by the power of your compassion come forth 
and abide steadfast. 

Dù mọi vật đều tự bản tánh chẳng đi mà cũng chẳng đến Đức Bổn Sư vẫn thị hiện qua 
đức hạnh trí huệ và từ bi của người. Và hóa thân dưới muôn vàn dạng để khế hợp cứu độ 
mọi đệ tử. Xin đấng Thánh Trí Quy-Y Hộ Pháp thị hiện cùng chư tôn Thánh chúng. Trí 
huệ và chư Tổ Bổn Sư trở thành bất nhị: Though all things are totally free of inherent 


2415 


coming and going still you arise through your virtuous conduct of wisdom and loving 
compassion according to the dispositions of your varied disciples. Holy Refuge- 
Protectors, please come forth with your retinues the wisdom and symbolic beings become 
non-dual. 

45) Quán Tượng: Diễn tả voi bằng cách cảm biết thay vì nhìn thấy, như trường hợp một 
người mù rờ voi (chỉ đúng ngay lúc đó mà thôi, chứ không phải là chân lý)—To describe 
an elephant from feeling rather than seeing it, as a blind man does (from feeling it, 1.e. 
Immediate and correct knowledge). 

46) Quán Tượng Niệm Phật: Contemplation of an Image Recitation—Một trong bốn phương 
pháp niệm Phậtt, nệm hình tượng hóa thân của Đức Phật A Di Đà trong tâm mình, hoặc 
nhìn hình tượng mà niệm hồng danh ngài. Quán tượng niệm Phật là phương thức đem một 
bức tượng Phật A Di Đà để trước mặt, ghi nhận mọi nét của bức tượng ấy, rồi quán tưởng 
cho đến khi dù không có tượng, lúc mở mắt hay nhắm mắt đều thấy hình tượng Phật hiện 
rõ trước mắt. Phương pháp nầy cũng khó, vì cần phải có tinh lực mạnh, ký ức sâu, và trí 
phương tiện khéo. Đã có người áp dụng cách thức nầy, nhưng vì không khéo dùng 
phương tiện thay đổi, nên bị hư hỏa xông lên, mang chứng nhức đầu khó trị. Tuy nhiên, 
xét lại dùng phép quán tượng để vãng sanh, không thấy nói trong kinh điển. Đây chỉ là 
cách thức phụ giúp cho sự trì danh hiệu Phật, để hành giả tâm không tán loạn, dễ được 
chánh niệm mà thôi. Nếu người tu với lòng thành tín, cũng có thể được cảm ứng, tiêu tội 
nghiệp sanh phước huệ, từ nơi hình tượng giả mà thấy được Phật tướng thật và được vãng 
sanh—One of the four methods of Buddha reccitation, to contemplate the Image of 
Amitabha Buddha and repeat his name. In this method, the practictioner faces a statue of 
Amitabha Buddha and Impresses all the features of that statue In his memory, 
contemplating to the point where, even ¡n the absence of a statue, and whether his eyes 
are open or closed, he clearly sees the Image of Amitabha Buddha. This method 1s also 
difficult, because 1t requires a great deal of energy, a faithful memory and skIllful use of 
expedients. There are cases of individuals who have practiced It in an Inflexible way and 
have developed headaches difficult to cure. Moreover, upon examination, this method of 
seeking rebirth in the Pure Land 1s not mentioned In the Buddhist sutras. lt 1s merely a 
technique to assist in the practice of Buddha Recttation, so that the practitloner can 
harness his mind and achieve right thought. Still, If we practice this method In a pure, 
devoted frame of mind, we can obtain a response, eradicate our bad karma, develop 
virtue and wisdom, and, through an illusory statue of Amitabha Buddha, awaken to His 
True Marks and achieve rebirth in the Pure Land—See Four methods of Buddha 
Recifation. 

47) Quán “Vô Ngã ”: Meditation on non-existence—Reflection on No-Self—Giải trừ tri thức 
bằng quán vô ngã. Đây là một trong tám cách thiển quán. Quán chiếu “Vô Ngã” là một 
trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta không lâm chấp 
vào cái ngã ảo huyền —Removing attachment to consciousness by meditating on non- 
exIstence. This 1s one of the eight types of meditation for removing various attachments. 
Reflection on “No-self” Is one of the most Important entrances to the great 
enlightenment; for with 1t, we do not mistakenly attach to an illusive self. 

48) Quán Vô Niệm: Meditation on no thought—Quán vô niệm là ngôi thiển không suy tưởng. 
Nếu tư tưởng khởi lên trong tâm, chỉ cần quên nó đi chứ đừng để ý đến và tạo nên tư 


2416 


tưởng thứ nhì. Đừng lo, mọi việc rồi sẽ qua đi. Mọi việc có đến là có đi—Just sit in 
meditation thinking of nothing. If any thoughts arise in your mind, Just forget about them, 
Just let them go. Do not pay any attention to them, and do not create second thoughts. 
Don't worry every thing will pass. Everything comes, and everything wIll go. 


49) Quán “Vô Thường”: Reflect on impermanence— Quán chiếu vô thường là một trong 


những cửa ngõ đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta mới có khả năng thấy được bộ mặt 
thật của những dục vọng trong nhà lửa tam giới—Reflection on impermanence is one of 
the most Important entrances to the great enlightenment; for with 1t, we are able to reflect 
and see the real face of all the desires of the triple world burning house. 


30) Quán Vô Tưởng: Meditation on the state of neither nor non-thought—Quán vô tưởng. 


Ù 


Đây là một trong tám cách thiển quán —Giải trừ chấp vô ngã bằng quán vô tưởng— 
Removing non-existence by meditating on the state of neither nor non-thought. This 1s 
one of the eight types of meditation for removing various attachments. 


(C) Những Đề Mục “Quán ” Quan Trọng trong Phật Giáo 
QOther Important Objects oƒ Contemplation in Buddhisin 


(C-1) Quán Thân 
Contermplation oƒ body 


(C-I1-A) Quán Thân 
Contemplation oƒ body 


Tuần Thân Quán—Thân Niệm Xứ Quán——Thiển quán chi tiết về sự bất tịnh của thân 
(quán thân bất tịnh từ đầu tới chân, 36 bộ phận đều là bất tịnh), một trong tứ niệm xứ. 
Theo Kinh Tứ Niệm Xứ trong Kinh Trung Bộ có sáu bước quán thân—The meditation 
which observes the body in detail and considers 1s filthiness, one of the four foundations 
of mindfulness. According to the Satipatthana Sutfa In the MajJjhima Nikaya, there are sIx 
Steps of contemplation 1n the body: 

Tỉnh Thức Về Hơi Thở—Mindfulness of Breathing: Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ 
Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể? Này các Tỳ Kheo, ở đây, Tỳ Kheo đi đến 
khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an 
trú trong chánh niệm trước mặt. Vị ấy thở vô tỉnh giác là mình đang thở vô; vị ấy thở ra 
tỉnh giác là mình đang thở ra. Thở vô một hơi dài, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở vô 
một hơi dài.” Thổ ra một hơi dài, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở ra một hơi dài.” Thở 
vô một hơi ngắn, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở vô một hơi ngắn.” Thở ra một hơi 
ngắn, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở ra một hơi ngắn.” Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 
vô,” vị ấy tập; “cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra,” vị ấy tập; “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở 
vô,” vị ấy tập; “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thổ ra,” vị ấy tập. Này các Tỳ Kheo, như người 


2) 


2417 


thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo khi quay dài, tuệ tri: “Tôi quay dài” hay 
khi quay ngắn, vị ấy ý thức rằng: “Tôi quay ngắn.” Cũng vậy, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
thở vô dài, ý thức rằng: “Tôi đang thở vô dài.” Thở ra dài, ý thức rằng: “Tôi đang thở ra 
dài.” Thở vô ngắn, ý thức rằng: “Tôi đang thở vô ngắn.” Thở ra ngắn, ý thức rằng: “Tôi 
đang thở ra ngắn.” Vị ấy tập: “Tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở 
vào.” Vị ấy tập: “Tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở ra.” Vị ấy tập: 
“Tôi đang thở vào và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên an tịnh.” Vị ấy tập: 
“Tôi đang thở ra và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên an tịnh.” Như vậy, 
khi vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân thể trên ngoại 
thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân; hay vị ấy sống quán 
niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể; hay 
sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. Hoặc người ấy quán niệm: “Có thân đây,” 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ 
Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể—Now, Bhikkhus, does a Bhikkhu abide 
contemplating the body as a body? Here a Bhikkhu, gone to the forest or to the root of a 
tree or to an empty hut, sit down; having folded his legs crosswise, set his body erect, and 
established mindfulness In front of him, ever mindful he breathes in, mindful he breathes 
out. Breathing In long, he understands: “I breathe In long;” or breathing out long, he 
understands: “[ breathe out long.” Breathing In short, he understands: “I breathe In short;” 
or breathing out short, he understands: “I breathe out short.” He trains thus: “[ shall 
breathe in experlencing the whole body of breath;” he trains thus: “[ shall breathe out 
experiencing the whole body of breath.” He trains thus: “I shall breathe in tranquilizing 
the bodily formation;” he trains thus: “[ shall breathe out tranguilizing the bodily 
formation.” Just as a skiled turner or his apprentice, when making a long turn, 
understands: “[ make a long turn;” or when making a short turn, understands: “[ make a 
short turn;” so too, breathing 1n long, a Bhikkhu understands: “I breathe 1n long,” he trains 
thus: “[ shall breathe out tranguilizing the bodily formation.” In this way, he abides 
contemplating the body as a body Internally, or he abides contemplating the body as a 
body externally , or he abides contemplating the body as a body both Internally and 
externally. Or else, he abides contemplating In the body 1s arising factors, ot he abides 
contemplating In the body 1ts vanishing factors, or he abides contemplating in the body 
both is arising and vanishing factors. Or else mindfulness that “there 1s a body" 1s simply 
established in him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And, he 
abides independernt, not clinging to anything in the world. That 1s how a Bhikkhu abides 
contemplating the body as a body. 

Quán về Tứ Oai Nghi nơi thân—Contemplation on the fhe Four Postures: Lại nữa, này 
các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo đi, ý thức rằng: “Tôi đang đi.” Khi đứng, ý thức rằng: “Tôi đang 
đứng.” Khi ngồi, ý thức rằng: “Tôi đang ngồi.” Khi nằm, ý thức rằng: “Tôi đang 
nằm.”Thân thể được xử dụng như thế nào, vị ấy ý thức thân thể như thế ấy. Vị ấy sống 
quán niệm thân thể trên nội thân; hay vị ấy sống quán niệm thân thể trên ngoại thân; hay 
vị ấy sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân; hay vị ấy sống quán niệm 
tánh sanh khởi trên thân thể; hay vị ấy sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể; hay vị 
ấy sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây,” vị ấy an trú trong chánh 


3) 


4 


2418 


niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời nầy. Này các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể—Again, Bhikkhus, when walking, a Bhikkhu 
understands: “I am walking;” when standing, he understands: “I am standing;` 
siting, he understands: “I am sitting;” 
down;” or he understands accordingly however his body 1s disposed. In this way, he 
abides contemplating the body as a body ¡internally, externally, and both Internally and 
externally. And he abides independent, not clinging to anything In the world. That too 1s 
how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. 

Hoàn Toàn Tỉnh Thức nơi thân—Full Awareness on the body: Lại nữa, này các Tỳ Kheo, 
Tỳ Kheo khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ 
việc mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mặc áo 
Tăng Già Lê, mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, 
biết rõ việc mình đang làm; khi đại tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm; khi đi, đứng, 
ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ các việc mình đang làm. Như vậy, vị ấy sống quán 
niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân thể trên ngoại thân; hay sống quán 
niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể; hay sống quán niệm tánh 
sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây,” vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Này các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân 
thể—Again, Bhikkhus, a Bhikkhu ¡is one who acts in full awareness when going forward 
and returning; who acts in full awareness when looking ahead and looking away; who 
acts In full awareness when flexing and extending his limbs; who acts in full awareness 
when wearing his robes and carrying his outer robe and bowl; who acts In full awareness 
when eating, drinking, consuming food and tasting; who actfs In full awareness when 
walking, standing, siting, falling asleep, waking up, talking and keeping silent. In this 
way, he abides contemplating the body as a body internally, externally, and both 
internally and externally. And, he abides independent, not clinging to anything in the 
world. That too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. 

Quán Thân Uế Trược—Contemplation on the foulness of the Body Parts: Lại nữa, này 
các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quan sát thân nầy, từ gót chân trở lên và từ đỉnh tóc trở xuống, 
bao bọc bởi một lớp da và chứa đầy những vật bất tịnh khác nhau. Trong thân nầy: “Đây 
là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phổi, ruột, màng ruột bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, 
nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu.” Này các Tỳ Kheo, cũng như một 
bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hạt như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã 
xay rồi. Một người có mắt, đổ các hột ấy ra và quan sát: “Đây là hột gạo, đây là hột 
lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi.” Cũng vậy, 
nầy các Tỳ Kheo, một Tỳ Kheo quan sát thân nầy dưới từ bàn chân trở lên trên cho đến 
đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh khác nhau. Trong thân nầy: 
“Đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu.” Như vậy vị ấy sống quán niệm 


, 


when 
when lying down, he understands: “I[ am lying 


5) 


6) 


2419 


thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân trên ngoại thân; hay sống quán niệm 
thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên 
thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể; hay sống quán niệm tánh sanh 
diệt trên thân thể. “Có thân đây,” vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời. Nây các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể—— 
Again, Bhikkhus, a Bhikkhu reviews this same body up from the soles of the feet and 
down from the top of the hair, bounded by skin, as full of many kinds of impurity thus: “In 
this body there are head-hairs, body-hairs, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, bone- 
marrow, kidneys, heart, liver, đdiaphragm, spleen, lunøs, large Intestines, small Intestines, 
contents of the stomach, feces, bile, phleøm, pus, blood, sweat, fat, tears, ørease, spittle, 
snot, oil of the Joints, and urine.” Just as though there were a bag with an opening at both 
ends full of many sorts of grain, such as rice, beans, peas, millet, and white rice, and a 
man with good eyes were fo open 1t and review 1t thus: “is 1s hill rice, this 1s red rice, 
these are beans, these are peas, this 1s millet, this 1s white rice;” so too, a Bhikkhu 
reviews this same body... as full of many kinds of Iimpurity thus: “In this body there are 
head-harrs and urine.” In this way he abides contemplating the body as a body internally, 
externally, and both internaly and externally... And, he abides independent, not clinging 
to anything In the world. That too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the body as a 
body. 

Quán Tứ Đại nơi thân—Contemplation on the elements of the Body: Lại nữa, nầy các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo quan sát thân nầy về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: “Trong 
thân nầy có địa đại, thủy đại, hỏa đại, và phong đại.” Nầy các Tỳ Kheo, như một người 
đồ tế thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng phần 
tại ngã tư đường. Cũng vậy, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quán sát thấy thân nầy về vị trí 
các giới: “Trong thân nầy có địa đại, thủy đại và phong đại.” Như vậy vị ấy sống quán 
niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân thể trên ngoại thân; hay sống quán 
niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể. Hay sống quán niệm tánh 
sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân 
thể—Again, Bhikkhus, a Bhikkhu reviews this same body, however 1t 1s placed, however 
disposed, as consisting of elements thus: “In this body there are the earth element, the 
water element, the fire element, and the air element.” Just as though a skilled butcher or 
his apprentice had killed a cow and was seated at the crossroads with 1t cut up Into pIeces; 
so too, a Bhikkhu reviews this same body as consisting of elements thus: “In this body 
there are the earth element, the water element, the fire element and the air element.” In 
this way, he abides contemplating the body as a body Internally, externally, and both 
Iinternally and externally... And he abides Iindependent, not clinging to anything in the 
world. That too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. 

Cửu Quán Về Nghĩa Địa—The Nine Charnel Ground Contemplations: Lại nữa, nầy các 
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, 
ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỳ Kheo quán niệm- thân 


2420 


thể ấy như sau: “Thân nầy tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 
tánh chất ấy.” Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm 
thân thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt 
tận trên thân thể; hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây,” vị ấy 
an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ 
Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể. Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như 
thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài qua ăn, hay bị các loài diểu hâu 
ăn, hay bị các chim kên kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị 
các loài dòi bọ rúc rỉa. Tỳ Kheo quán chiếu sự thực ấy vào thân thể của chính mình: 
“Thân nầy tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy.” Như 
vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân thể trên ngoại 
thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống quán 
niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể. Hay 
sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán 
niệm thân thể trên thân thể. Nầy các Tỳ Kheo, lại nữa, Tỳ Kheo như thấy một thi thể bị 
quăng bồ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, 
còn được nối liền bởi các đường gân..., với các bộ xương còn liên kết với nhau, không 
còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại với nhau..., với các bộ 
xương không còn dính thịt, không còn dính máu, không còn được các đường gân cột lại 
với nhau, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rãi rác chỗ nầy chỗ kia. Ở đây là 
xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là 
xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỳ Kheo ấy quán niệm thân ấy 
như sau: “Thân nầy tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh tánh 
chất ấy.” Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân 
thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị 
ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên 
thân thể. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây, vị ấy an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể. Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như thấy một 
thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc..., chỉ còn một 
đống xương lâu hơn ba năm..., chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỳ Kheo ấy quán 
niệm thân ấy như sau: “Thân nầy tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt 
khỏi tánh tánh chất ấy.” Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống 
quán niệm thân thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn 
ngoại thân. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm 
tánh diệt tận trên thân thể. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân 
đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và 
vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nây các Tỳ Kheo, như 
vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể--Again, Bhikkhus, as though he 


2421 


Were fo see a corpse thrown aside in a charnel ground, one, two, or three days dead, 
bloated, livid, and oozIing matter, a Bhikkhu compares this same body with it thus: “This 
body too 1s of the same nature, 1t will be like that, 1t is not exempt from that fate.” In this 
way, he abides contemplating the body as a body internally, externally, and both 
Internaly and externally. And, he abides Iindependent, not clinging to anything in the 
world. That too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. Again, as 
though he were to see a corpse thrown aside 1n a charnel ground, being devoured by 
crows, hawks, vultures, dogs, Jackals, or various kinds of worms, a Bhikkhu compares this 
same body with It thus: “This body too 1s of the same nature, 1t wIll be like that, 1t 1s not 
exempt from that fate.” That too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the body as a 
body. Again, as though he were to see a corpse thrown aside 1n a charnel ground, a 
skeleton with flesh and blood, held together with sinews... a fleshless skeleton smeared 
with blood, held together with sinews... a skeleton without flesh and blood, held together 
with sinews.. disconnected bones scat(ered In all directions, here a hand-bone, there a 
foot-bone, here a shin-bone, there a thigh-bone, here a hip-bone, there a back-bone, here 
a rib-bone, there a breast-bone, here an arm-bone, there a shoulder-bone, here a neck- 
bone, there a Jjaw-bone, here a tooth, there the skull, a Bhikkhu compares this same body 
with 1t thus: ““Phis body too 1s of the same nature, It wIll be like that, 1t 1s not exempt from 
that fate.” That too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. Agann, 
Bhikkhus, as though he were to see a corpse thrown aside In a charnel ground, bones 
bleached white, the color of shells; bones heaped up, more than a year old; bones rotted 
and crumbled to dust, a Bhikkhu compares this same body with it thus: “Phis body too 1s 
of the same nature, 1t will be like that, It 1s not exempt from that fate.” In this way he 
abides contemplating the body as a body internally, or he abides contemplating the body 
as a body Internally, or he abides contemplating the body as a body externally, or he 
abides contemplating the body as a body both internally and externally. Or else he abides 
contemplating In the body 1ts arising factors, or he abides contemplating In the body 1fs 
vanishing factors, or he abides contemplating In the body both 1ts arising and vanishing 
factors. Or else mindfulness that “there 1s a body” 1s simply established In him to the 
extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And he abides independent, not 
clinging to anything in the world. That too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the 
body as a body. 


(C-1-B) Quán Niệm Thân Thể trong Thân 
Contemplate the Body in the Body 


Theo Kinh Niệm Xứ, hành giả nên “quán niệm thân thể trong thân thể, quán niệm cảm 
thọ trong cảm thọ, quán niệm tâm thức nơi tâm thức, quán niệm đối tượng tâm thức nơi 
đối tượng tâm thức.” Nghĩa là hành giả phải sống chánh niệm với thân thể, chứ không 
phải là khảo cứu về thân thể như một đối tượng, sống chánh niệm với cảm giác, tâm thức 
và đối tượng tâm thức chứ không phải là khảo cứu về cảm giác, tâm thức và đối tượng 
tâm thức như những đối tượng. Khi chúng ta quán niệm về thân thể, chúng ta sống với 


Œ) 


Ù 


2422 


thân thể của chúng ta như một thực tại với tất cả sự chăm chú và tỉnh táo của mình, mình 
và thân thể là một, cũng như khi ánh sáng chiếu vào một nụ hoa nó thâm nhập vào nụ 
hoa và làm cho nụ hoa hé nở. Công phu quán niệm làm phát hiện không phải là một ý 
niệm về thực tại mà là một cái thấy trực tiếp về thực tại. Cái thấy đó là tuệ, dựa trên 
niệm và định—According to the Satipatthana Sutfa, practitioner should “Contemplate the 
body in the body, contemplate the feelings In the feelings, contemplate the mind in the 
mind, contemplate the obJects of mind in the obJects of mind.” This means that 
practitioner must live in the body In full awareness of it, and not Just study like a separate 
obJect. Live In awareness with feelings, mind, and obJects of mind. Do not Just study 
them. When we meditate on our body, we live with 1t as truth and give 1t our most lucid 
aftention; we become one with it. The flower blossoms because sunlight touches and 
warms Ifs bud, becoming one with 1t. Meditation reveals not a concept of truth, but a 
direct view of truth 1fself. This we call “insight,” the kind of understanding based on 
aftention and concentration. 


(C-1-C) Quán Thân Bất Tịnh 
Contemplation on the Iinpure Body 


Quán Thân Bất Tịnh: Contemplation on the impure body—Theo Kinh Niệm Xứ, Đức 
Phật dạy——According to the Satipatthanasutta, the Buddha taught: 
Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quan sát thân nầy, từ gót chân trở lên và từ đỉnh tóc trở 
xuống, bao bọc bởi một lớp da và chứa đây những vật bất tịnh khác nhau. Trong thân 
nầy: “Đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách 
mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu.” Này các Tỳ Kheo, 
cũng như một bao đổ, hai đầu trống đựng đây các loại hạt như gạo, lúa, đậu xanh, đậu 
lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đổ các hột ấy ra và quan sát: “Đây là hột 
gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay 
rồi.” Cũng vậy, nầy các Tỳ Kheo, một Tỳ Kheo quan sát thân nầy dưới từ bàn chân trở 
lên trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh khác nhau. 
Trong thân nầy: “Đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, 
mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu.”—Bhikkhus, 
a Bhikkhu reviews this same body up from the soles of the feet and down from the top of 
the hair, bounded by skin, as full of many kinds of impurity thus: “In this body there are 
head-hairs, body-harrs, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, bone-marrow, kidneys, 
heart, liver, diaphragm, spleen, lungs, large Intestines, small intestines, contents of the 
stomach, feces, bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, ørease, spittle, snot, oil of the 
JoInts, and urine.” Just as though there were a bag with an opening at both ends full of 
many sortfs of øgrain, such as white rice, red rice, beans, peas, millet, and white rice, and a 
man with good eyes were to open 1t and review it thus: “This 1s hill rice, thịs 1s red rice, 
these are beans, these are peas, this 1s millet, this 1s white rice;” so too, a Bhikkhu 


2) 


3) 


4) 


5) 


2423 


reviews this same body... as full of many kinds of impurity thus: “In this body there are 
head-hairs... and urine.” 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quan sát thân nầy về các vị trí các giới và sự sắp đặt 
các giới: “Trong thân nầy có địa đại, thủy đại, hỏa đại, và phong đại.” Nầy các Tỳ Kheo, 
như một người đồ tể thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tế giết một con bò, ngồi cắt 
chia từng phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, nây các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quán sát thấy 
thân nầy về vị trí các giới: “Trong thân nầy có địa đại, thủy đại và phong đại.”——Again, 
Bhikkhus, a Bhikkhu reviews this same body, however 1t 1s placed, however disposed, as 
consisting of elements thus: “In this body there are the earth element, the water element, 
the fire element, and the air element.” Just as though a skilled butcher or his apprentice 
had killed a cow and was seated at the crossroads with 1t cut up Iinfo pieces; so foo, a 
Bhikkhu reviews this same body... as consisting of elements thus: “In this body there are 
the earth element, the water element, the fire element, and the air element.” 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một 
ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phông lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỳ Kheo 
quán niệm- thân thể ấy như sau: “Thân nầy tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, 
không vượt khỏi tánh chất ấy.”—Again, Bhikkhus, as though he were to see a corpse 
thrown aside 1n a charnel ground, one, two, or three days dead, bloated, livid, and oozing 
matter, a Bhikkhu compares this same body with it thus: “This body too 1s of the same 
nature, 1t w1ll be like that, 1t 1s not exempt from that fate.” 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, ỳ Kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị 
các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên kên ăn, hay bị các loài 
chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài dòi bọ rúc rỉa. Tỳ Kheo quán chiếu sự 
thực ấy vào thân thể của chính mình: “Thân nầy tánh chất là như vậy, bản chất là như 
vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy.”——Again, as though he were to see a corpse thrown 
aside 1n a charnel ground, being devoured by crows, hawks, vultures, doøs, Jackals, or 
various kinds of worms, a Bhikkhu compares this same body with 1t thus: “Phis body too 
1S Of the same nature, 1t wIll be like that, 1t 1s not exempt from that fate.” 

Nầy các Tỳ Kheo, lại nữa, Tỳ Kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với 
các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được nối liền bởi các 
đường gân..., với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt, nhưng còn 
dính máu, còn được các đường gân cột lại với nhau..., với các bộ xương không còn dính 
thịt, không còn dính máu, không còn được các đường gân cột lại với nhau, chỉ còn có 
xương không dính lại với nhau, rãi rác chỗ nây chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là 
xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là 
xương sống, ở đây là xương đầu. Tỳ Kheo ấy quán niệm thân ấy như sau: “Thân nầy tánh 
chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh tánh chất ấy.”—Again, as 
though he were to see a corpse thrown aside ¡in a charnel ground, a skeleton with flesh 
and blood, held together with sinews... a fleshless skeleton smeared with blood, held 
together with sinews... a skeleton without flesh and blood, held together with sinews.. 
disconnected bones scattered in all đirections, here a hand-bone, there a foot-bone, here a 
shin-bone, there a thigh-bone, here a hip-bone, there a back-bone, here a rib-bone, there 
a breast-bone, here an arm-bone, there a shoulder-bone, here a neck-bone, there a Jaw- 


6) 


7) 


2424 


bone, here a tooth, there the skull, a Bhikkhu compares this same body with 1t thus: “This 
body too 1s of the same nature, 1t will be like that, 1t 1s not exempt from that fate.” 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ 
còn toàn xương trắng màu vỏ ốc..., chỉ còn một đống xương lâu hơn ba năm..., chỉ còn là 
xương thối trở thành bột. Tỳ Kheo ấy quán niệm thân ấy như sau: “Thân nầy tánh chất là 
như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh tánh chất ấy.”-——Again, Bhikkhus, as 
though he were to see a corpse thrown aside In a charnel ground, bones bleached white, 
the color of shells... bones heaped up, more than a year old... bones rotted and crumbled 
to dust, a Bhikkhu compares this same body with 1t thus: “This body too 1s of the same 
nature, 1t w1ll be like that, 1t 1s not exempt from that fate. ” 

Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân thể trên 
ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống 
quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể. 
Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán 
niệm thân thể trên thân thể-—In this way he abides contemplating the body as a body 
internally, or he abides contemplating the body as a body Imternally, or he abides 
contemplating the body as a body externally, or he abides contemplating the body as a 
body both Internally and externally. Or else he abides contemplating In the body 1ts 
arising factors, or he abides contemplating in the body 1ts vanishing factors, or he abides 
contemplating In the body both 1s arising and vanishing factors. Or else mindfulness that 
“there 1s a body" 1s simply established in him to the extent necessary for bare knowledge 
and mindfulness. And he abides independent, not clinging to anything in the world. That 
too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. 


(H) Bảy phép quán thân bất tịnh— Seven types 0ƒ contemplation on the iinpure body: 
(A) Theo Thanh Tịnh Đạo— According to the Path oƒ Purfficafion: See Chapter 61 (H) (VI. 
(B) Theo Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận— According to the Pureland Buddhism Ten 


Questions: Seven Types of Meditation on Impurity—See Chapter 61 (H) (VỊ). 


(HI)Cửu Tưởng Quán—Nine types 0ƒ medifation on corpse: Nivasamjna (skÐ—Chín loại 


thiển quán về thân thể giúp ta thoát được luyến ái về thân——Nine types of meditation on 
corpse which helps free us from attachment to the human body—See Chapter 61 (H) 
(VHỤ. 


(IV)Mười Đề Mục Bất Tịnh— Ten kinds øƒ foulness: Theo Vi Diệu Pháp, có mười loại tử thi, 


bất tịnh, hay mười giai đoạn tan hoại của tử thi. Đây là những để mục hành thiển được để 
nghị cho những người ham mê sắc dục —According to The Abhidharma, there are ten 
kinds of foulness, Impuritles, or corpses 1n different stages of decay. This set of 
meditation subJects 1s especially recommended for removing sensual lust—See Chapter 
61 (H) qX) (D). 


2425 


(C-2) Quán Pháp 
Contemplation 0ƒ mental objecfs 
Dhamữmna-nupassana (p) 


(D Tổng quan về Quán Pháp —An overview 0ƒ “Confemplation oƒ mind-objecfs ”: Tổng 
quan về phép quán niệm chân lý ở tâm——An overview of methods of contemplation 
(obtaining of insight into truth)—Quán Pháp có nghĩa là tỉnh thức trên tất cả các pháp. 
Quán Pháp không phải là suy tư hay lý luận suông mà cùng đi chung với tâm tỉnh giác 
khi các pháp khởi diệt. Thí dụ như khi có tham dục khởi lên thì ta liền biết có tham dục 
đang khởi lên; khi có tham dục đang hiện hữu, ta liền biết có tham dục đang hiện hữu, và 
khi tham dục đang diệt, chúng ta liền biết tham dục đang diệt. Nói cách khác, khi có 
tham dục hay khi không có tham dục, chúng ta đều biết hay tỉnh thức là có hay không có 
tham dục trong chúng ta. Chúng ta nên luôn tỉnh thức cùng thế ấy với các triỀn cái 
(chướng ngại) khác, cũng như ngũ uẩn thủ (chấp vào ngũ uẩn). Chúng ta cũng nên tỉnh 
thức với lục căn bên trong và lục cảnh bên ngoài. Qua quán pháp trên lục căn và lục 
cảnh, chúng ta biết đây là mắt, hình thể và những trói buộc phát sanh do bởi mắt và trần 
cảnh ấy; rồi tai, âm thanh và những trói buộc; rồi mũi, mùi và những trói buộc của 
chúng; lưỡi, vị và những trói buộc liên hệ; thân, sự xúc chạm và những trói buộc; ý, đối 
tượng của tâm và những trói buộc do chúng gây nên. Chúng ta luôn tỉnh thức những trói 
buộc đo lục căn và lục trần làm khởi lên cũng như lúc chúng hoại diệt. Tương tự như vậy, 
chúng ta tỉnh thức trên thất bổ để phần hay thất giác chi, và Tứ Diệu Đế, vân vân. Nhờ 
vậy mà chúng ta luôn tỉnh thức quán chiếu và thấu hiểu các pháp, đối tượng của tâm, 
chúng ta sống giải thoát, không bám víu vào bất luận thứ gì trên thế gian. Cuộc sống của 
chúng ta như vậy là cuộc sống hoàn toàn thoát khỏi mọi trói buộc——The contemplation of 
mental obJects or mind contents means to be mindful on all essential dharmas. The 
contemplation of mental obJects 1s not mere thinking or deliberation, 1t goes with 
mindfulness in discerning mind obJects as when they arise and cease. For example, when 
there 1s a sense dersire arising, we Iimmediately know that a sense desire 1s arising In us; 
when a sense desire 1s present, we Iimmediately know that a sense desire 1s present In us; 
when a sense desire 1s ceasing, we Iimmediately know that a sense desire 1s ceasing. In 
other words, when there 1s sense desire in us, or when sense desire 1s absent, we 
Immediately know or be mindful that there 1s sense desire or no sense desire In us. We 
should always be mindful with the same regard to the other hindrances, as well as the 
five aggregates of clinging (body or materlal form, feelings, perception, mental 
formation, and consciousness). We should also be mindful with the six Internal and six 
external sense-bases. Through the contemplation of mental factors on the six 1nternal and 
external sense-bases, we know well the eye, the visible form and the fetter that arises 
dependent on both the eye and the form. We also know well the ear, sounds, and related 
fetters; the nose, smells and related fetters; the tongue and tastes; the body and tactile 
obJjects; the mind and mind obJects, and know well the fetter arising dependent on both. 
We also know the ceasing of the fetter. Similarly, we discern the seven factors of 
enlightenment, and the Four Noble Truths, and so on. Thus we live mindfully 


2426 


Investigating and understanding the mental objects. We live independent, clinging to 
nothing In the world. Our live 1s totally free from any attachments. 


(HH) Theo Kinh Niệm Xứ, Đúc Phật dạy về “quán pháp) như sau—According to the 


Ù 


b) 


Safipatthanasutta, the Buddha taught qbout 'contemplation 6ƒ mìnd-objects” ds ƒollows: 
Năm Triển Cái —The FEive Hindrance: Nây các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán 
niệm pháp trên các pháp? Nầy các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên 
các pháp đối với năm triển cái (năm món ngăn che). Và nầy các Tỳ Kheo, thế nào là các 
Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với năm triển cái? Vị Tỳ Kheo sống 
quán niệm pháp trên các nội pháp; hay sống quán niệm pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán niệm pháp trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán niệm tánh 
sanh khởi trên các pháp; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên các pháp. Hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên các pháp. “Có pháp đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm pháp 
trên các pháp—And how, Bhikkhus, does a Bhikkhu abide contemplating mind-obJects as 
mind-obJects? Here a Bhikkhu abides contemplating mind-obJects as mind-obJects In 
terms of the five hindrances. And how does a Bhikkhu abide contemplating mind-obJects 
as mind-obJects In terms of the five hindrances? A Bhikkhu abides contemplating mind- 
objects as mind-obJects Internally, or he abides contemplating mind-obJects as mind- 
objects externally, or he abides contemplating mind-objects as mind-obJects both 
Iinternally and externally. Or else he abides contemplating in mind-obJects their arising 
factors, or he abides contemplating in mind-obJects their vanishing factors, or he abides 
contemplatng in mind-objects both their arising and vanishing factors. Or else 
mindfulness that “there are mind-obJects'` 1s simply established in hìm to the extent 
necessary for bare knowledge and mindfulness. And he abides independent, not clinging 
to anything in the world. That is how a Bhikkhu abides contemplating mind-obJects as 
mind-obJectfs In terms of the five hindrances. 

Khi nội tâm có hôn trầm thụy miên (mê muội và buồn ngủ), vị ấy ý thức được sự hôn 
trầm thụy miên ấy. Khi nội tâm không có hôn trầm thụy miên, vị ấy ý thức được nội tâm 
của mình đang không có hôn trầm thụy miên. Khi hôn trầm và thụy miên chưa sanh nay 
bắt đầu sanh khởi, vị ấy ý thức được sự đang sanh khởi ấy. Khi hôn trầm và thụy miên đã 
sanh nay được đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự đang đoạn diệt ấy. Khi hôn trầm và thụy 
miên đã được đoạn diệt và tương lai không thể sanh khởi nữa, vị ấy ý thức được điều đó: 
There being sloth and torpor in hìm, a Bhikkhu understands: “There are sloth and torpor 
in me;” or there being no sloth and torpor 1n him, he understands: ““Phere are no sloth and 
torpor in me;” and he also understands how there comes to be the arising of unarisen 
sloth and torpor, and how there comes to be the abandoning of arisen sloth and torpor, and 
how there comes to be the future non-arising of abandoned sloth and torpor. 

Nầy các Tỳ Kheo, ở đây nội tâm Tỳ Kheo có ái dục, vị ấy ý thức rằng nội tâm của mình 
đang có ái dục. Khi nội tâm không có ái dục, vị ấy ý thức rằng nội tâm của mình không 
có ái dục. Và với ái dục chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy ý thức được sự đang sanh khởi 
ấy. Khi một niệm ái dục đã sanh, vị ấy ý thức được sự đã sanh khởi ấy. Khi ái dục đang 
được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy ý thức như vậy: Here, there being 


đ) 


©) 


2) 


2427 


sensual desire in him, a Bhikkhu understands: ““Phere 1s sensual desire in me;” or there 
being no sensual desire In him, he understands: ““There 1s no sensual desire in me;” and 
he also understands how there comes to be the arising of unarisen sensual desire, and 
how there comes to be the abandoning of arisen sensual desire, and how there comes to 
be the future non-arising of abandoned sensual desire. 

Khi nội tâm có sân hận, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình đang có sân hận. Khi nội tâm 
không có sân hận, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình đang không có sân hận. Khi một niệm 
sân hận chưa sanh nay bắt đầu sanh khởi, vị ấy ý thức được sự bắt đầu sanh khởi ấy. Khi 
một niệm sân hận đã sanh khởi, nay được đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự đoạn diệt ấy. 
Khi một niệm sân hận đã được đoạn diệt và tương lai không còn sanh khởi nữa, vị ấy ý 
thức được như vậy: There being 1ll-will in him, a Bhikkhu understands: “There 1s ill-will 
1n me; ” or there being no 1ll-will in him, he understands: “Phere 1s no 1lI-w1ll in me;” and 
he also understands how there comes to be the arising of unarisen 1ll-will, and how there 
comes to be the abandoning of arisen ¡ll-will, and how there comes to be the future non- 
arising of abandoned 1II-wll. 

Khi nội tâm có trạo hối (sự dao động bất an và hối hận), vị ấy ý thức rằng mình đang có 
dao động bất an và hối hận. Khi nội tâm không có dao động bất an và hối hận, vị ấy ý 
thức rằng nội tâm mình đang không có sự dao động bất an và hối hận. Khi dao động bất 
an và hối hận sanh khởi, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình đang sanh khởi dao động bất an 
và hối hận. Khi dao động bất an và hối hận đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy ý thức 
được sự đoạn diệt ấy. Với dao động bất an và hối hận đã được đoạn diệt, tương lai không 
còn sanh khởi nữa, vị ấy ý thức được như vậy: There being restlessness and remorse in 
him, a Bhikkhu understands: “ “[here are restlessness and remorse 1n me;” or there being 
no resflessness and remorse 1n him, he understands: “There are no resflessness and 
remorse in me;” and he also understands how there comes to be the arising of unarisen 
restlessness and remorse, and how there comes to be the abandoning of arisen 
restlessness and remorse, and how there comes to be the future non-arising of abandoned 
restlessness and remorse. 

Khi nội tâm có nghi, vị ấy ý thức được nội tâm của mình đang có nghi. Khi nội tâm 
không có nghỉ, vị ấy ý thức được nội tâm mình đang không có nghi. Khi nội tâm với nghi 
chưa sanh nay đang sanh khởi, vị ấy ý thức được sự sanh khởi ấy. Với nghi đã sanh nay 
được đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự đoạn diệt ấy. Với nghi đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy ý thức được như vậy: There being doubt in him, a Bhikkhu 
understands: “Phere 1s doubt in me;” or there being no doubt in him, he understands: 
“There 1s no doubt in me;” and he also understands how there comes to be the arising of 
unarisen doubt, and how there comes to be the abandoning of arisen doubt, and how there 
comes to be the future non-arising of abandoned doubt. 

Lại nữa, nây các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với ngũ uẩn. 
Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ 
uẩn? Nây các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quán chiếu như sau—Again, Bhikkhus, a Bhikkhu 
abides contemplating mind-obJects as mind-obJects In terms of the five aggregates 
affected by clinging. And how does a Bhikkhu abide contemplating mind-obJects as mind- 
objects In terms of the five agsregates affected by clinging? Here a Bhikkhu understands: 


b) 


c) 


đ) 


©) 


3) 


b) 


đ) 


2428 


Đây là sắc (hình thể), đây là sắc tập (sự phát sinh ra hình thể), đây là sắc diệt: Such is 
material form, such 1ts origin, such 1s disappearance. 

Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt: Such 1s feeling, such 1ts origin, such 1fs 
disappearance. 

Đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt: Such ¡s perception, such ifs origin, such 
1fs disappearance. 

Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt: Such are the formations, such their orIgin, 
such their disappearance. 

Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt: Such 1s consciousness, such 1s origin, such 
1fs disappearance. 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với sáu nội 
ngoại xứ. Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 
sấu nội ngoại xứ?: Again, Bhikkhus, a Bhikkhu abides contemplating mind-obJects as 
mind-obJects in terms of the six Internal and external bases. And how does a Bhikkhu 
abide contemplating mind-objects as mind-obJects In terms of the six Internal and 
external bases? 

Vị ấy ý thức về mắt và đối tượng của mắt là hình sắc và về những ràng buộc tạo nên do 
mắt và hình sắc. Vị ấy ý thức về những ràng buộc chưa sanh nay đang phát sanh. Vị ấy ý 
thức về những ràng buộc đã phát sanh nay được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về những ràng 
buộc đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa: Here a Bhikkhu understands the 
eye, he understands forms, and he understands the fetter that arises dependent on both; 
and he understands how there comes to be the arising of the unarisen fetter, and how 
there comes to be the future non-arising of the abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về tai và đối tượng của tai là âm thanh và về những ràng buộc tạo nên do tai 
và âm thanh. Vị ấy ý thức về những ràng buộc chưa sanh nay đang sanh khởi. Vị ấy ý 
thức về những ràng buộc đã sanh, nay đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về những ràng 
buộc đã được đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi nữa: Here a Bhikkhu understands 
the ear, he understands sounds, and he understands the fetter that arises dependent on 
both; and he understands how there comes to be the arising of the unarisen fetter, and 
how there comes to be the future non-arising of the abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về lổ mũi và đối tượng của mũi là mùi hương và những ràng buộc tạo nên 
do lổ mũi và mùi hương. Vị nầy ý thức về những ràng buộc chưa phát sanh nay đang sanh 
khởi. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã phát sanh và đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức 
về những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi nữa: Here a 
Bhikkhu understands the nose, he understands odours, and he understands the fetter that 
arises dependent on both; and he understands how there comes to be the arising of the 
unarisen fetter, and how there comes to be the future non-arising of the abandoning 
fetter. 

VỊ ấy ý thức về cái lưỡi và đối tượng của lưỡi là vị nếm và những ràng buộc tạo nên do 
cái lưỡi và vị nếm. Vị ấy ý thức về những ràng buộc chưa phát sanh nay đang phát sanh. 
Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã phát sanh nay đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi nữa: Here a Bhikkhu 
understands the tongue, he understands flavours, and he understands the fetter that arises 


4) 


a) 


b) 


c) 


2429 


dependent on both; and he understands how there comes to be the arising of the unarIsen 
fetter, and how there comes to be the future non-arising of the abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về thân và đối tượng của thân là sự xúc chạm. Vị ấy ý thức về những ràng 
buộc chưa sanh khởi nay đang được sanh khởi. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã sanh 
khởi đang được đoạn tận. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai 
không còn sanh khởi nữa: Here a Bhikkhu understands the body, he understands 
tangibles, and he understands the fetter that arises dependent on both; and he understands 
how there comes to be the arising of the unarisen fetter, and how there comes to be the 
future non-arising of the abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về đối tượng của ý là tư tưởng và về những ràng buộc tạo nên do ý là tư 
tưởng. Vị ấy ý thức về những ràng buộc chưa sanh khởi nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức 
về những ràng buộc đã sanh khởi đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về những ràng buộc 
đã đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi nữa: Here a Bhikkhu understands the mind, 
he understands mind-obJects, and he understands the fetter that arises dependent on both; 
and he understands how there comes to be the arising of the unarisen fetter, and how 
there comes to be the future non-arising of the abandoning fetter. 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên pháp đối với thất giác 
chi. Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán pháp trên pháp đối với thất giác 
chi?: Again, Bhikkhus, a Bhikkhu abides contemplating mind-obJects as mind-obJects 1n 
terms of the seven enlightenment factors. And how does a Bhikkhu abide contemplating 
mind-obJects as mind-obJects 1n terms of the seven enlightenment factors? 

Khi nội tâm có niệm giác chi (yếu tố chánh niệm), vị ấy ý thức là mình có chánh niệm. 
Vị ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có chánh niệm. Khi không có chánh niệm, vị ấy ý 
thức rằng tâm mình không có chánh niệm. Vị ấy ý thức về chánh niệm chưa sanh khởi 
nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về chánh niệm đã phát sanh nay đang thành tựu viên 
mãn: Here, there being the mindfulness enlightenment factor in him, a Bhikkhu 
understands: “here 1s the mindfulness enlightenment factor in me;” or there being no 
mindfulness enlightenment factor In him, he understands: ““Phere 1s no mindfulness 
enlightenmernt factor In me;” and also understands how there comes to be the arising of 
the unarisen mindfulness enlightenment factor, and how the arisen mindfulness 
enlightenment factor comes to fulfilment by developmernt. 

Khi nội tâm có trạch giác chi (giám định đúng sai thiện ác). VỊ ấy ý thức là mình đang có 
sự phân định đúng sai thiện ác. Vị ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có sự giám định 
đúng sai thiện ác. Khi không có sự giám định, vị ấy ý thức là mình đang không có sự 
giám định. Vị ấy ý thức về một sự giám định chưa sanh nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức 
về một sự giám định đã sanh khởi nay đang thành tựu viên mãn: Here, there being the 
1nvestigation-of-states enlightenment factor 1n him, a Bhikkhu understands: “here 1s the 
Invesfigation-of-states enliphtenment factor in me;” or there being no Investigation-of- 
sfates enlightenment factor in him, he understands: “There 1s no 1nvestigation-of-states 
enlightenment factor in me;” and also understands how there comes to be the arising of 
the unarisen ¡investigaton-of-states enliphtenment factor, and how the arisen 
1nvesfIgatlon-of-states enliphtenment factor comes to fulfilment by developmett. 

Khi nội tâm có tinh tấn giác chi, vị ấy ý thức là mình đang có sự tinh chuyên. Vị ấy quán 
chiếu rằng tâm mình đang có sự tinh chuyên. Khi nội tâm không có sự tinh chuyên, vị ấy 


đ) 


©) 


8) 


2430 


ý thức rằng tâm mình không có sự tinh chuyên. Vị ấy ý thức về một sự tinh chuyên chưa 
sanh khởi nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về sự tĩnh chuyên đã sanh khởi nay đang đi 
đến thành tựu viên mãn: Here, there being the energy enlightenment factor in him, a 
Bhikkhu understands: ““There 1s the energy enlightenment facfor in me;” or there being no 
energy enlightenment factor in him, he understands: “There 1s no enegy enlightenment 
factor in me;” and also understands how there comes to be the arising of the unarisen 
energy enlightenment factor, and how the arisen energy enlightenment factor comes to 
fulfilment by development. 

Khi nội tâm có hỷ giác chi, vị ấy ý thức là mình đang có an vui. Vị ấy quán chiếu rằng 
tâm mình đang an vui. Khi nội tâm không có an vui, vị ấy ý thức là mình đang không có 
an vui. Vị ấy ý thức về niềm an vui chưa sanh khởi, nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về 
niềm an vui đã sanh khởi, nay đang đi đến thành tựu viên mãn: Here, there being the 
rapture enliphtenment factor in him, a Bhikkhu understands: “There 1s the rapture 
enlightenment factor in me;” or there being no rapture enlightenment factor In him, he 
understands: ““There 1s no rapture enlightenment factor in me;” and also understands how 
there comes to be the arising of the unarisen rapture enlightenment factor, and how the 
arisen rapture enlightenment factor comes to fulfilment by developmernt. 

Khi nội tâm có khinh an giác chi, vị ấy ý thức tâm mình đang có khinh an (nhẹ nhõm). Vị 
ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có khinh an. Khi nội tâm không có khinh an, vị ấy ý 
thức rằng nội tâm mình không có sự khinh an. Vị ấy ý thức về sự khinh an chưa sanh 
khởi, nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về sự khinh an đã sanh khởi, nay đang đi đến 
thành tựu viên mãn: Here, there being the tranquility enlightenment factor in him, a 
Bhikkhu understands: “There 1s the tranquility enlightenment factor in me;” 
being no tranquility enlightenment factor in him, he understands: ““There 1s no tranguIlity 
enlightenmernt factor In me;” and also understands how there comes to be the arising of 
the unarisen tranguility enliphtenment factor, and how the arilsen tranguility 
enlightenmernt factor comes to fulfilment by development. 

Khi nội tâm có định giác chi, vị ấy ý thức là mình đang có định. Khi nội tâm không có 
định, vị ấy ý thức là mình đang không có định. Khi định chưa sanh khởi, nay đang sanh 
khởi, vị ấy ý thức như vậy. Khi định đã sanh khởi, nay đang đi đến thành tựu viên mãn, vị 
ấy cũng ý thức như vậy: Here, there being the concentration enlightenment factor in him, 
a Bhikkhu understands: ““Phere 1s the concentration enlightenment factor in me;” or there 
being no concentration enliphtenment factor in him, he understands: “There 1s no 
concentration enliphtenment factor In me;” and also understands how there comes to be 
the arising of the unarisen concentration enlightenment factor, and how the arisen 
concenfration enlightenment factor comes to fulfilment by developmernt. 

Khi nội tâm có xả giác chi, vị ấy ý thức là mình đang buông xả. VỊ ấy quán chiếu là tâm 
mình có buông xả. Khi nội tâm không có sự buông xả, vị ấy ý thức là tâm mình đang 
không có sự buông xả. Vị ấy ý thức về sự buông xả chưa sanh khởi, nay đang sanh khởi. 
Vị ấy ý thức về sự buông xả đã sanh khởi, nay đang đi đế sự thành tựu viên mãn: Here, 
there being the equanimity enlightenmernt factor In him, a Bhikkhu understands: “here 1s 
the equanimity enlightenment factor in me;” or there being no equanimity enlightenment 
factor in him, he understands: “There 1s no equamity enlightenment factor In me;” and 
also understands how there comes to be the arising of the unarisen equanimity 


or there 


5) 


6) 


2431 


enlightenment factor, and how the arisen equanimity enlightenment factor comes to 
fulfilment by development. 

Lại nữa, này các Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với Tứ 
Diệu Đế. Này các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 
bốn sự thật cao quý? Nầy các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ Kheo ý thức: “Khi sự kiện là đau khổ, 
vị ấy quán niệm đây là đau khổ. Khi sự kiện là nguyên nhân tạo thành đau khổ, vị ấy 
quán niệm đây là nguyên nhân tạo thành sự đau khổ. Khi sự kiện là sự chấm dứt khổ 
đau, vị ấy quán chiếu đây là sự chấm dứt khổ đau. Khi sự kiện là con đường đưa đến sự 
chấm dứt khổ đau, vị ấy quán niệm đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau.”: 
Again, Bhikkhus, a Bhikkhu abides contemplating mind-obJects as mind-obJects 1n terms 
of the Four Noble Truths. And how does a Bhikkhu abide contemplating mind-obJects as 
mind-obJjects in terms of the Four Noble Truths? Here a Bhikkhu understands as 1t 
actually 1s: “This 1s suffering;” he understands as 1t actually 1s: “This 1s the orlgin of 
suffering;” he understands as 1t actually 1s: “his 1s the cessation of suffering;” he 
understands as 1t actually 1s: “This 1s the way leading to the cessation of suffering.”——See 
Tứ Diệu Đế ¡in Chapter 20. 

Như vậy vị ấy sống quán niệm pháp trên các nội pháp; hay sống quán niệm pháp trên 
các ngoại pháp; hay sống quán niệm pháp trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. Hay vị ấy 
sống quán niệm tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên các 
pháp. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên các pháp. “Có pháp đây, vị ấy an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm pháp trên các pháp đối với Tứ Diệu Đế. Nầy các Tỳ Kheo, vị nào tu tập 
Tứ Niệm Xứ nầy như vậy trong bẩy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh Trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư báo, thì cũng đạt được 
quả vị Bất Hoàn (không còn tái sanh nữa). Nầy các Tỳ Kheo, không cần gì đến bẩy năm, 
một vị Tỳ Kheo nào tu tập Tứ Niệm Xứ nầy như vậy trong sáu năm, trong năm năm, 
trong bốn năm, trong ba năm, trong hai năm, trong một năm, vị ấy có thể chứng một trong 
hai quả vị sau đây: Một là chứng được Chánh Trí trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư báo, 
thì chứng quả Bất Hoàn. Nầy các Tỳ Kheo, không cần gì đến một năm, một vị Tỳ Kheo 
nào tu tập Tứ Niệm Xứ nầy như vậy trong vòng bảy tháng, vị ấy có thể chứng một trong 
hai quả vị sau đây: Một là chứng được Chánh Trí trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư báo, 
thì chứng quả Bất Hoàn. Nầy các Tỳ Kheo, không cần gì đến bảy tháng, một vị Tỳ Kheo 
nào tu tập Tứ Niệm Xứ nầy như vậy trong vòng sáu tháng, trong năm tháng, trong bốn 
tháng, trong ba tháng, trong hai tháng, trong một tháng, trong nửa tháng, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả vị sau đây: Một là chứng được Chánh Trí trong hiện tại, hay nếu 
còn hữu dư báo, thì chứng quả Bất Hoàn. Nầy các Tỳ Kheo, không cần øì đến nửa tháng, 
một vị Tỳ Kheo nào tu tập Tứ Niệm Xứ nầy như vậy trong vòng bẩy ngày, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả vị sau đây: Một là chứng được Chánh Trí trong hiện tại, hay nếu 
còn hữu dư báo, thì chứng quả Bất Hoàn. Nầy các Tỳ Kheo, đây là con đường độc nhất 
đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ứu, thành tựu Chánh 
Trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ 
Kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn——ln this way he abides contemplating 
mind-objJects as mind-obJects Internally, or he abides contemplating mind-obJects as 


Œ) 


2432 


mind-obJects externally, or he abides contemplating mind-obJects as mind-obJects both 
Iinternally and externally. Or else he abides contemplating in mind-obJects theIr arising 
factors, or he abides contemplating in mind-obJects their vanishing factors, or he abides 
contemplating In mind-objects both ther arising and vanishing factors. Or else 
mindfulness that “there are mind-obJects'` 1s simply established in hìm to the extent 
necessary for bare knowledge and mindfulness. And he abides independent, not clinging 
to anything ¡n the world. That 1s how a Bhikkhu abides contemplating mind-obJects as 
mind-obJects In terms of the Four Noble Truths. Bhikkhus, 1f anyone should develop these 
four foundations of mindfulness in such a way for seven years, one of two fruits could be 
expected for him: either final knowledge here and now, or If there 1s a trace of clinging 
left, non-return. Let alone seven years, Bhikkhus. If anyone should develop these four 
foundations of mindfulness in such a way for six years, for five years, for four years, for 
three years, for two years or for one year, one of two fruits could be expected for him: 
either final knowledge here and now, or 1f there 1s a trace of clinging left, non-return. Let 
alone one year, Bhikkhus. If anyone should develop these four foundations of 
mindfulness In such a way for seven months, for six months, for five months, for four 
months, for three months, for two months, for one monthor for half a month, one of two 
fruits could be expected for him: either final knowledge here and now, or 1Ý there 1s a 
trace of clinging left, non-return. Bhikkhus, this 1s the direct path for the purification of 
beings, for surmounting (overcoming) sorrow and lamentation, for the disappearance of 
pain and grIef, for the attainment (achievement) of the true Way, for the realization of 
NIbbana, namely, the four foundations of mindfulness. That 1s what the Blessed One said. 
The Bhikkhus were satisfied and delighted in the Blessed One”s words. 


(C-3) Quán Tâm 
Contemplation oƒ Mind 
Cưta-nupassand (p) 


Quán Cái Tâm Nào?— Confermplation oƒ what Mind?: Hành giả tu tập đi tìm tâm mình. 
Nhưng tìm cái tâm nào? Có phải tìm tâm tham, tâm giận hay tâm sĩ mê? Hay tìm tâm quá 
khứ, vị lai hay hiện tại? Tâm quá khứ không còn hiện hữu, tâm tương lai thì chưa đến, 
còn tâm hiện tại cũng không ổn. Này Ca Diếp, tâm không thể nắm bắt từ bên trong hay 
bên ngoài, hoặc ở giữa. Tâm vô tướng, vô niệm, không có chỗ sở y, không có nơi quy 
túc. Chư Phật không thấy tâm trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái mà chư Phật không 
thấy thì làm sao mà quán niệm cho được? Nếu có quán niệm chẳng qua chỉ là quán niệm 
về vọng tưởng sinh diệt của các đối tượng tâm ý mà thôi. Tâm như một ảo thuật, vì vọng 
tưởng điên đảo cho nên có sinh diệt muôn trùng. Tâm như nước trong dòng sông, không 
bao giờ dừng lại, vừa sinh đã diệt. Tâm như ngọn lửa đèn, do nhân duyên mà có. Tâm 
như chớp giật, lóe lên rồi tắt. Tâm như không gian, nơi muôn vật đi qua. Tâm như bạn 
xấu, tạo tác nhiều lầm lỗi. Tâm như lưỡi câu, đẹp nhưng nguy hiểm. Tâm như ruồi xanh, 
ngó tưởng đẹp nhưng lại rất xấu. Tâm như kẻ thù, tạo tác nhiều nguy biến. Tâm như yêu 
ma, tìm nơi hiểm yếu để hút sinh khí của người. Tâm như kẻ trộm hết các căn lành. Tâm 


2433 


ưa thích hình dáng như con mắt thiêu thân, ưa thích âm thanh như trống trận, ưa thích mùi 
hương như heo thích rác, ưa thích vị ngon như người thích ăn những thức ăn thừa, ưa thích 
xúc giác như ruồi sa dĩa mật. Tìm tâm hoài mà không thấy tâm đâu. Đã tìm không thấy 
thì không thể phân biệt được. Những gì không phân biệt được thì không có quá khứ, hiện 
tại và vị lai. Những gì không có quá khứ, hiện tại và vị lai thì không có mà cũng không 
không. Hành giả tìm tâm bên trong cũng như bên ngoài không thấy. Không thấy tâm nơi 
ngũ uẩn, nơi tứ đại, nơi lục nhập. Hành giả không thấy tâm nên tìm dấu của tâm và quán 
niệm: “Tâm do đâu mà có?” Và thấy rằng: “Hễ khi nào có vật là có tâm.” Vậy vật và 
tâm có phải là hai thứ khác biệt không? Không, cái gì là vật, cái đó cũng là tâm. Nếu vật 
và tâm là hai thứ hóa ra có đến hai tầng. Cho nên vật chính là tâm. Vậy thì tâm có thể 
quán tâm hay không? Không, tâm không thể quán tâm. Lưỡi gươm không thể tự cắt đứt 
lấy mình, ngón tay không thể tự sờ mình, cũng như vậy, tâm không thể tự quán mình. Bị 
dằn ép tứ phía, tâm phát sinh, không có khả năng an trú, như con vượn chuyền cành, như 
hơi gió thoảng qua. Tâm không có tự thân, chuyển biến rất nhanh, bị cảm giác làm dao 
động, lấy lục nhập làm môi trường, duyên thứ này, tiếp thứ khác. Làm cho tâm ổn định, 
bất động, tập trung, an tĩnh, không loạn động, đó gọi là quán tâm vậy. Tóm lại, quán 
Tâm nói lên cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc theo dõi, khảo sát và tìm hiểu 
tâm mình và của sự hay biết những tư tưởng phát sanh đến với mình, bao gồm những tư 
tưởng tham, sân, và si, là nguồn gốc phát khởi tất cả những hành động sai trái. Qua pháp 
niệm tâm, chúng ta cố gắng thấu đạt cả hai, những trạng thái bất thiện và thiện. Chúng ta 
quán chiếu, nhìn thấy cả hai mà không dính mắc, luyến ái, hay bất mãn khó chịu. Điều 
này sẽ giúp chúng ta thấu đạt được cơ năng thật sự của tâm. Chính vì thế mà những ai 
thường xuyên quán tâm sẽ có khả năng học được phương cách kiểm soát tâm mình. Pháp 
quán tâm cũng giúp chúng ta nhận thức rằng cái gọi là “tâm” cũng chỉ là một tiến trình 
luôn biến đổi, gồm những trạng thái tâm cũng luôn luôn biến đổi, và trong đó không có 
cái gì như một thực thể nguyên vẹn, đơn thuần gọi là “bản ngã” hay “ta.”——According to 
the Siksasamuccaya Sutra, the Buddha taught: “Cultivator searches all around for this 
thought. But what thought? Is it the passlonate, hateful or confused one? Or 1s 1t the past, 
future, or present one? The past one no longer exists, the future one has not yet arrived, 
and the present one has no sfability. For thought, Kasyapa, cannot be apprehended, 
inside, or outside, or in between. For thought 1s Immaterial, Invisible, nonresisting, 
inconceivable, unsupported, and non-residing. Thought has never been seen by any of the 
Buddhas, nor do they see 1t, nor wIll they see it. And what the Buddhas never see, how 
can that be observable process, except In the sense that dharmas proceed by the way of 
mistaken perception? Thought 1s like a magical i1llusion; by an Iimagination of what 1s 
actually unreal it takes hold of a manifold variety of rebirths. A thought 1s like the stream 
Of a river, without any stayIing power; as soon as 1t Is produced 1t breaks up and 
disappears. A thought 1s like a flame of a lamp, and 1t proceeds through causes and 
conditions. A thought 1s like lightning, 1t breaks up in a moment and does not stay on... 
Searching thought all around, cultivator does not see It in the skandhas, or in the 
elements, or In the sense-fields. Unable to see thought, he seeks to find the trend of 
thought, and asks himself: “WWhence 1s the genesis of thought?” And 1t occurs to him that 
“where 1s an obJect, there thought arises.” Is then the thought one thing and the object 
another? No, what 1s the obJect, Just that 1s the thought. If the obJect were one thing and 


2434 


the thought another, then there would be a double state of thought. So the obJect Itself 1s 
Just thought. Can then thought review thought? No, thought cannot review thoupht. Às the 
blade of a sword cannot cut I1tself, so can a thought not see 1fself. Moreover, vexed and 
pressed hard on all sides, thought proceeds, without any staying power, like a monkey or 
like the wind. It ranges far, bodiless, easily changing, agitated by the objects of sense, 
with the six sense-fields for Ifs sphere, connected with one thing after another. The 
stability of thought, its one-pointedness, 1ts Iimmobility, 1s undistraughtness, 1fs one- 
poInted calm, Its nondistraction, that 1s on the other hand called mindfulness as to thought. 
In short, the contemplation of mind speaks to us of the Importance of following and 
studying our own mind, of being aware of arising thoughts in our mind, including lust, 
hatred, and delusion which are the root causes of all wrong doiïng. In the contemplation of 
mind, we know through mindfulness both the wholesome and unwholesome sfates of 
mind. We see them without attachment or aversion. This will help us understand the real 
function of our mind. Therefore, those who practice contemplation of mind consftantly wIll 
be able to learn how to control the mind. Contemplation of mind also helps us realize that 
the so-called “mind” 1s only an ever-changing process consisting of changing menral 
factors and that there 1s no abiding entity called “ego” or “se]f.” 


(H) Quán Tâm theo Kinh Tứ Niệm Xứ trong Kinh Trung Bộ— Contemplation ogƒ Mind 
qaccording to the Satipafthana Suftta in the Majjhuủna Nikaya: Theo Kinh Tứ Niệm Xứ 
trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Nầy các Tỳ Kheo, như thế nào là Tỳ Kheo sống 
quán niệm tâm thức nơi tâm thức? Nầy các Tỳ Kheo, mội khi nơi tâm thức có tham dục, 
vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang có tham dục. Mỗi khi tâm thức không có tham 
dục, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình không có tham dục. Mỗi khi trong tâm thức 
mình có sân hận, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang có sân hận. Mỗi khi tâm thức 
của mình không có sân hận, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang không có sân hận. 
Mỗi khi tâm thức mình có si mê, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang sĩ mê. Mỗi 
khi tâm thức của mình không có si mê, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang không 
có si mê. Mỗi khi tâm thức mình có thu nhiếp, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang 
có thu nhiếp. Mỗi khi tâm thức mình tán loạn, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang 
tán loạn. Mỗi khi tâm thức mình trở thành khoáng đạt, vị ấy ý thức rằng tâm thức của 
mình đang trở thành khoáng đạt. Mỗi khi tâm thức mình trở nên hạn hẹp, vị ấy ý thức 
rằng tâm thức của mình đang trở nên hạn hẹp. Mỗi khi tâm thức mình đạt đến trạng thái 
cao nhất, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang đạt đến trạng thái cao nhất. Mỗi khi 
tâm thức mình không đạt đến trạng thái cao nhất, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình không 
đạt đến trạng thái cao nhất. Mỗi khi tâm thức mình có định, vị ấy ý thức rằng tâm thức 
của mình đang có định. Mỗi khi tâm thức mình không có định, vị ấy ý thức rằng tâm thức 
của mình đang không có định. Mỗi khi tâm thức mình giải thoát, vị ấy ý thức rằng tâm 
thức của mình đang giải thoát. Mỗi khi tâm thức mình không có giải thoát, vị ấy ý thức 
rằng tâm thức của mình đang không có giải thoát. Như vậy vị ấy sống quán niệm tâm 
thức trên nội tâm; hay sống quán niệm tâm thức trên cả nội tâm lẫn ngoại tâm. Hay vị ấy 
sống quán niệm tánh sanh khởi trên tâm thức; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên tâm 
thức. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên tâm thức. “Có tâm đây, vị ấy an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 


2435 


tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống 
quán niệm tâm thức trên các tâm thức.”: According to the Satipatthana Sutta In the 
Majjhima Nikaya, the Buddha taught: “Bhikkhus, doeas a Bhikhu abide contemplating 
mind as mind? Here a Bhikhu understands mind affected by lust as mind affected by lust, 
and mind unaffected by lust as mind unaffected by lIust. He understands mind affected by 
hate as mind affected by hate, and mind unaffected by hate as mind unaffected by hate. 
He understands mind affected by delusion as mind affected by delusion, and mind 
unaffected by delusion as mind unaffected by delusion. He understands contracted mind 
as contracted mind, and distracted mind as đistracted mind. He understands exalted mind 
as exalted mind, and unexalted mind as unexalted mind. He understands surpassed mind 
as surpassed mind, and unsurpassed mind as unsurpassed mind. He understands 
concentrated mind as concentrated mind, and unconcentrated mind as unconcentrated 
mind. He understands liberated mind as liberated mind, and unliberated mind as 
unliberated mind. In this way he abides contemplating mind as mind internally, or he 
abides contemplating mind as mind externally, or he abides contemplating mind as mind 
both internally and externally. Or else, he abides contemplating in mind 1fs arising 
factors, or he abides contemplating In mind 1s vanishing factors, or he abides 
contemplating in mind both 1s arising and vanishing factors. Or else mindfulness that 
“there 1s mind” 1s simply established in him to the extent necessary for bare knowledge 
and mindfulness. And he abides independent, not clinging to anything in the world. That 
1s how a Bhikkhu abides contemplating mind as mind.” 


(C-4) Quán Thọ 
Contemplation 0ƒ sensafions 
Vedananupassana (p) 


Quán pháp niệm thọ—Quán pháp niệm thọ có nghĩa là tỉnh thức vào những cảm thọ: vui 
sướng, khổ đau và không vui không khổ. Khi kinh qua một cẩm giác vui, chúng ta biết 
đây là cảm giác vui bởi chính mình theo dõi quan sát và hay biết những cảm thọ của 
mình. Cùng thế ấy chúng ta cố gắng chứng nghiệm những cảm giác khác theo đúng thực 
tế của từng cảm giác. Thông thường chúng ta cảm thấy buồn chán khi kinh qua một cẩm 
giác khổ đau và phấn chấn khi kinh qua một cảm giác vui sướng. Quán pháp niệm thọ sẽ 
giúp chúng ta chứng nghiệm tất cả những cảm thọ một cách khách quan, với tâm xả và 
tránh cho chúng ta khỏi bị lệ thuộc vào cảm giác của mình. Nhờ quán pháp niệm thọ mà 
chúng ta thấy rằng chỉ có thọ, một cẩm giác, và chính cái thọ ấy cũng phù du tạm bợ, đến 
rồi đi, sanh rồi diệt, và không có thực thể đơn thuần nguyên vẹn hay một tự ngả nào cảm 
thọ cả. Theo Kinh Tứ Niệm Xứ trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Nầy các Tỳ Kheo, 
như thế nào là Tỳ Kheo sống quán niệm cắm thọ trên các cảm thọ? Nầy các Tỳ Kheo, ở 
đây Tỳ Kheo khi cảm giác lạc thọ, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ khoái 
lạc.” Mỗi khi có một cảm thọ đau khổ, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ đau 
khổ.” Mỗi khi có một cảm thọ không khoái lạc cũng không đau khổ, vị ấy ý thức rằng: 
“Ta đang có một cảm thọ không khoái lạc cũng không đau khổ.” Khi có một cảm thọ 


2436 


khoái lạc vật chất, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ khoái lạc vật chất.” Khi 
có một cẩm thọ khoái lạc tinh thần, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ khoái lạc 
tinh thần.” Khi có một cảm thọ khổ đau vật chất, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm 
thọ khổ đau vật chất.” Khi có một cảm thọ khổ đau tinh thần, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang 
có một cảm thọ khổ đau tinh thần.” Khi có một cảm thọ vật chất không khoái lạc cũng 
không khổ đau, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ vật chất không khoái lạc 
cũng không đau khổ.” Khi có một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không khổ 
đau, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không 
khổ đau.” Như vậy vị ấy sống quán niệm cảm thọ trên các nội thọ; hay sống quán niệm 
cảm thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán cảm thọ thể trên cả nội thọ lẫn ngoại thọ. Hay 
vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên các thọ; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên 
các thọ. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên các thọ. “Có thọ đây, vị ấy an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống 
quán niệm cảm thọ trên các cảm thọ.”—Contemplation of feelings or sensations means 
to be mindful of our feeling, including pleasant, unpleasant and Indifferent or neutral. 
When experiencing a pleasant feeling we should know that it 1s a pleasant feeling 
because we are mindful of the feeling. The same with regard to all other feelings. We try 
to experlence each feeling as It really 1s. Generally, we are depressed when we are 
experiencing unpleasant feelings and are elated by pleasant feelings. Contemplation of 
feelings or sensations wIll help us to experience all feelings with a detached outlook, with 
equanimity and avoid becoming a slave to sensations. Through the contemplation of 
feelings, we also learn to realize that there 1s only a feeling, a sensation. That feeling or 
sensation 1tself 1s not lasting and there 1s no permanent entity or “self” that feels. 
According to the Satipatthana Sutta in the Majjhima Nikaya, the Buddha taught “How, 
Bhikkhus, does a Bhikkhu abide contemplating feelings as feelings? Here, when feeling a 
pleasant feeling, a Bhikkhu understands: “I feel a pleasant feeling;` when feeling a 
paInful feeling, he understands: “I feel a painful feling;` when feeling a neither-painful- 
nor-pleasant feeling, he understands: “[ feel a neither-painful-nor-pleasant feeling.' 
When feeling a worldly pleasant feeling, he understands: “I feel a worldly pleasant 
feling;` when feeling an unworldly pleasant feling, he understands: “I feel an unworldly 
pleasant feeling;` when feeling a worldly painful feeling, he understands: “[ feel a 
worldly painful feeling;` when feeling an unworldly painful feeling, he understands: “I 
feel an unworldly painful feeling;` when feeling a worldly neither-painful-nor pleasant 
feeling, he understands: “[ feel a worldly neither-painful-nor-pleasant feeling;` when 
feeling an unworldly neither-painful-nor-pleasant feeling, he understands: “I feel an 
unworldly neither-painful-nor-pleasant feeling.` In this way he abides contemplating 
feelings as feelings Internally, or he abides contemplating feelings as feelings externally, 
or he abides contemplating feelings as feelings both internally and externally. Or else he 
abides contemplating in feelings their arising factors, or he abides contemplating in 
feelings their vanishing facftors, or he abides contemplating in feelings both theIr arising 
and vanishing factors. Or else, mindfulness that “there 1s feeling” 1s simply established in 
him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And, he abides 


2437 


independent, not clinging to anything ¡in the world. That ¡is how a Bhikkhu abides 
contemplating feelings as feelings.” 


(C-5) Quán Chiếu Mọi Vật 
Contemplation on Everything 


Khi chúng ta tiếp tục hành thiển, chúng ta phải quan sát cẩn thận mọi kinh nghiệm, mọi 
giác quan của mình. Chẳng hạn khi quan sát đối tượng giác quan như, tiếng động, nghe— 
As we proceed with our practice, we must be willing to carefully examine every 
©xperience, every sense door. For example, practice with a sense obJect such as sound. 


1)_ Nghe cũng như không nghe đều như nhau— Having heard is the same as not having heard: 


2) 


Sự nghe của chúng ta là một chuyện, và âm thanh là một chuyện khác. Chúng ta chỉ cần 
tỉnh thức là đủ. Ngoài ra, chẳng có ai hay vật gì cả. Hãy học cách chú ý một cách thận 
trọng. Quan sát để tìm ra chân lý một cách tự nhiên như vậy, chúng ta sẽ thấy rõ cách 
thức sự vật phân ly. Khi tâm chúng ta không bám víu hay nắm giữ sự vật một cách bất di 
bất dịch theo ý riêng của chúng ta, không nhiễm một cái gì thì sự vật sẽ trở nên trong 
sáng rõ ràng. Khi tai nghe, hãy quan sát tâm xem thử tâm đã bắt theo, đã nhận ra câu 
chuyện liên quan đến âm thanh mà tai nghe chưa? Chúng ta có thể ghi nhận, sống với nó, 
và tỉnh thức với nó. Có lúc chúng ta muốn thoát khỏi sự chi phối của âm thanh, nhưng đó 
không phải là phương thức để giải thoát. Chúng ta phải dùng sự tỉnh thức để thoát khỏi sự 
chi phối của âm thanh. Mỗi khi nghe một âm thanh, âm thanh sẽ ghi vào tâm chúng ta 
đặc tính chung ấy—Listen, our hearing ¡s one thing, the sound ¡s another. We are aware, 
and that 1s all there 1s to it. There 1s no one, nothing else. Learn to pay careful attention. 
Rely on nature ¡n this way, and contemplate to find the truth. We wIll see how things 
separate themselves. When the mind does not grasp or take a vested Interest, does not get 
caught up, things become clear. When the ear hears, observe the mind. Does 1t get caught 
up and make a story out of the sound? Is 1t disturbed? We can know this, stay with It, be 
aware. At ftimes we may want to escape from the sound, but that 1s not the way out. We 
must escape through awareness. Whenever we hear a sound, If registers In our mind as 
this common nature. 

Mong bình an tĩnh lặng—Expectation oƒ tranquiliiy: Chúng ta không thể kỳ vọng đạt 
được bình an tĩnh lặng tức khắc ngay lúc hành thiền. Hãy để cho tâm yên nghỉ, để tâm 
làm theo ý nó muốn, chỉ cần quan sát mà đừng phản ứng gì cả. Đến khi sự vật tiếp xúc 
với giác quan chúng ta hãy thực tập tâm xả. Hãy xem mọi cảm giác như nhau. Xem 
chúng đến và đi như thế nào. Giữ tâm ở yên trong hiện tại. Đừng nghĩ đến chuyện đã 
qua, đừng bao giờ nghĩ: “Ngày mai chúng ta sẽ làm chuyện đó.” Nếu lúc nào chúng ta 
cũng thấy những đặc tính thực sự của mọi vật trong giây phút hiện tại nầy thì bất cứ cái 
gì tự nó cũng thể hiện giáo pháp cả——We can not expect to have tranguility as soon as we 
start to practice. We should let the mind think, let 1t do as 1t wIÏÏ, Just watch 1t and not 
react to 1t. Then, as things confact the senses, we should practice equanimity. See all 
Sense Impressions as the same. See how they come and go. Keep the mind in the present. 
Do not think about what has passed, do not think, “Fomorrow, [ am goïng to do 1t.” IÝ we 


3) 


4) 


3) 


2438 


see the true characteristics of things 1n the present moment, at all trmes, then everything 
1s Dharma revealing 1self. 

Chúng ta thấy gì, chúng ta làm gì đều phải ghỉ nhận— Whatever we see, whatever we do, 
nofice everything: Luyện tâm cho đến khi tâm ổn định, lúc bấy giờ, khi sự vật diễn biến, 
bạn sẽ nhận chân được chúng một cách rõ ràng mà không bị dính mắc vào chúng. Chúng 
ta đừng ép buộc tâm mình tách rời khỏi đối tượng giác quan. Khi chúng ta thực hành, 
chúng sẽ tự tách rời và hiện bày ra những yếu tố đơn giản là Thân và Tâm. Khi ý thức 
được hình sắc, âm thanh, mùi vị đúng theo chân lý, chúng ta sẽ thấy tất cả đều có một 
đặc tính chung: vô thường, khổ và vô ngã. Chánh niệm luôn luôn ở với chúng ta, bảo vệ 
cho sự nghe. Nếu lúc nào tâm chúng ta cũng đạt được trình độ nầy thì sự hiểu biết sẽ nẫy 
nở trong chúng ta. Đó là trạch pháp giác chi, một trong bảy yếu tố đưa đến giác ngộ. Yếu 
tố trạch pháp nầy suy đi xét lại, quay tròn, tự đảo lộn, tách rời khỏi cảm giác, tri giác, tư 
tưởng, ý thức. Không gì có thể đến gần nó. Nó có công việc riêng để làm. Sự tỉnh giác 
nây là một yếu tố tự động có sẵn của tâm, chúng ta có thể khám phá ra nó ở giai đoạn 
đầu tiên của sự thực hành—Train the mind until it ¡is firm, until ¡it lays down all 
experiences. Then things will come and we will perceive them without becoming 
attached. We do not have to force the mind and sense obJect apart. As we practice, they 
separate by themselves, showing the simple elements of body and mind. Às we learn 
about sights, sounds, smells, and tastes according to the truth, we will see that they all 
have common nature: Iimpermanent, unsatisfactory, and empty of self. Mindfulness 
constantly with us, protecting the mind. If our mind can reach this state wherever we go, 
there wIll be a growing understanding within us. Which ¡1s called “investigation”, one of 
the seven factors of enlightenment. lt revolves, 1t spins, 1t converses with 1self, It solves, 
1t detaches from feelings, perceptions, thoughts, consciousness. Nothing can come near It. 
lt has 1ts own work to do. This awareness 1s an automatic aspect of the mind that already 
exIsts and that you discover when we train in the beginning stages of practice. 

Hết giờ hành thiền cũng chấm dứt luôn việc theo dõi, và quan sát thân tâm—Do not put 
the meditation aside for a rest: Đừng bao giờ rời khỏi thiền. Nhiều người nghĩ rằng họ có 
thể xả thiển vào cuối giờ ngồi thiền. Hết giờ hành thiển cũng chấm dứt luôn việc theo 
dõi, và quan sát thân tâm. Không nên làm như thế. Thấy bất cứ cái gì, bạn cũng phải 
quan sát. Thấy người tốt kể xấu, người giàu kẻ nghèo phải quan sát theo dõi. Thấy người 
già người trẻ, người lớn người nhỏ đều phẩi quan sát theo dõi. Đó là cốt tủy của việc 
hành thiển: Do not put the meditation aside for a rest. Some people think that they can 
SfOp as soon as they come out of a period of formal practice. Having stopped formail 
practice, they stop being attentive, stop contemplating. Do not do it that way. Whatever 
we see, we should contemplate. If we see good people or bad people, rich people or poor 
people, watch. When we see old people or young children, contemplate all of it. This 1s 
the mind of our practice. 

Hãy vất tất cả dính mắc vào sự tỉnh thức của chúng ta—Place all attachments in our 
awareness: Trong khi quan sát để tìm giáo pháp, chúng ta phải quan sát đặc tính, nhân 
quả và vai trò của các đối tượng giác quan, lớn nhỏ, trắng đen, tốt xấu. Nếu đó là sự suy 
nghĩ thì chỉ đơn thuần biết đó là sự suy nghĩ. Tất cả những đối tượng nầy đều là vô 
thường, khổ não, và vô ngã. Không nên dính mắc vào chúng. Hãy vất tất cả chúng vào 
sự tỉnh thức của chúng ta: In contemplating to seek the Dharma, we should observe the 


6) 


7) 


8) 


2439 


characteristics, the cause and effect, the play of all the obJects of our senses, big and 
small, white and black, good and evil. If there 1s thinking, simply contemplate It as 
thinking. All these things are impermanert, unsatisfactory, and empty of self, so do not 
cling to them. Place them all in our awareness. 

Hãy cố nhìn vào chân lý— Try to look into the Truth: Lầm được như thế chúng ta sẽ thấy 
được đặc tính vô thường, rỗng không của mọi vật và chấm dứt khổ đau. Hãy tiếp tục 
quan sát, thẩm nghiệm cuộc sống nầy. Khi gặp một điều tốt đẹp, hãy ghi nhận xem tâm 
chúng ta lúc ấy thế nào? Chúng ta vui chăng? Nên quan sát sự vui nầy. Dùng vật gì độ 
một thời gian chúng ta bắt đầu thấy chán, muốn cho hay bán đi. Nếu không ai mua, 
chúng ta sẽ vất bỏ đi. Tại sao vậy? Cuộc sống chúng ta luôn luôn biến đổi không ngừng. 
Chúng ta hãy cố nhìn vào chân lý nầy: Once we can see the impermanence and 
emptiness of all things, we can put an end to suffering. Keep contemplating and 
examining this life. Notice what happens when something good comes to us. Are we 
happy? We should contemplate that happiness. Perhaps we use something for a while and 
then start to dislike 1t, wanting to gIve If or sell 1t to someone else. If no one comes to buy 
1t, We may even try to throw 1t away. Why are we like this? Our life 1s Impermanent, 
constantly subJect to change. We must look at 1s true character1stics. 

Mọi căn đều quán lẫn nhau—All ƒaculties contemplate one another: Khi tọa thiền, mắt 
nên ngó xuống mũi, mũi quán miệng, miệng quán tâm. Đây là cách dùng để chế ngự tình 
trạng tâm ý lăng xăng hay “tâm viên ý mã”, và cốt giữ cho tâm khỏi hướng ra ngoài tìm 
kiếm. Hành giả không nên ngó đông ngó tây, vì như vậy tâm sẽ bắt theo cảnh bên ngoài 
và không thể nào tập trung được: When we practice sitting meditation, let our eyes 
contemplate our nose; let our nose contemplate our mouth; and let our mouth 
contemplate our mind. This allows us to control the unrest mind, or the monkey of the 
mind and rein the wild horse of our thoughts, so that they stop running outside seeking 
things. Practiotioners should not stare left and right because If we look around, then our 
mind will wander outside, and we wil]l not be able to concentrate. 

Hãy quán mọi chuyện trên thế gian nây đều vô thường, bất toại và vô ngã—Let us 
contemplate that all such things are impermanemt, unsafisƒfactory and not self: Một khi 
chúng ta đã hiểu cặn kẻ một trong những biến cố nầy, chúng ta sẽ hiểu tất cả. Tất cả đều 
có cùng một bản chất. Có thể chúng ta không thích một loại hình ảnh hay âm thanh nào 
đó. Hãy ghi nhận điều nầy. Về sau có thể chúng ta lại thích điều mà trước đây chúng ta 
từng ghét bỏ. Nhiều chuyện tương tự như thế xãy ra. Khi bạn nhận chân ra rằng mọi 
chuyện trên thế gian nầy đều vô thường, bất toại và vô ngã, chúng ta sẽ vất bỏ tất cả, và 
mọi luyến ái sẽ không còn khởi dậy nữa. Khi chúng ta thấy mọi vật, mọi chuyện đến với 
chúng ta đều như nhau, lúc bấy giờ chúng ta sẽ thản nhiên trước mọi sự, và mọi chuyện 
chỉ là các pháp khởi sinh mà chẳng có gì đặc biệt khiến phải bận lòng. Khi đó giáo pháp 
sẽ xuất hiện: Once we completely understand just one of these incidents, we will 
understand them all. They are all of the same nature. Perhaps we do not like a particular 
sipht or sound. Such things do happen. When we realize clearly that all such things are 
1mpermanent, unsatisfactory and not self, we will dump them all and attachment will not 
arise. When we see that all the various things that come to we are the same, there will be 
only Dharma arising. 


240 


9) Dòng suối Giải Thoát— The stream oƒ liberation: Một khi chúng ta đã bước vào dòng 
suối nầy và nếm được hương vị giải thoát, chúng ta sẽ không còn phải trở lại nữa, không 
còn nhận thức và hành động sai lầm nữa. Tâm trí chúng ta sẽ biến đổi, chuyển hướng, 
nhập lưu. Chúng ta không còn rơi vào đau khổ nữa. Lúc bấy giờ bạn sẽ vứt bỏ mọi tác 
động sai lầm, bởi vì chúng ta thấy rõ mọi hiểm nguy trong các động tác sai lầm nầy. 
Chúng ta sẽ hoàn toàn đi vào đạo. Chúng ta hiểu rõ bổn phận, sự vận hành, lối đi, và bản 
chất tự nhiên của con đường nầy. Chúng ta sẽ buông xả mọi chuyện cần buông xả và 
tiếp tục buông xả mọi chuyện, không cần ưu tư thắc mắc. Nhưng tốt nhất, chẳng nên nói 
nhiều về những điều nầy, mà hãy bắt tay vào việc thực hành. Đừng chẩn chờ gì nữa, 
đừng do dự, hãy lên đường. Hành giả Phật giáo phải luôn nhớ rằng vì sao mình bị ma 
chướng. Vì tánh của mình chưa định. Nếu tánh định rồi thì lúc nào mình cũng minh mẫn 
sáng suốt và thấu triệt mọi sự. Lúc đó chúng ta luôn thấy “nội quán kỳ tâm, tâm vô kỳ 
tâm; ngoại quán kỳ hình, hình vô kỳ hình.” Nghĩa là chúng ta quán xét bên trong thì 
không thấy có tâm, và khi quán xét bên ngoài cũng không thấy có hình tướng hay thân 
thể. Lúc đó cả thân lẫn tâm đều là “không” và khi quán xét xa hơn bên ngoài thì cũng 
không bị ngoại vật chi phối. Lúc mà chúng ta thấy cả ba thứ thân, tâm và vật đều không 
làm mình chướng ngại là lúc mà chúng ta đang sống với lý “không” đúng nghĩa theo Phật 
giáo, có nghĩa là chúng ta đang đi đúng theo “Irung Đạo” vì trung đạo phát khởi là do 
dựa vào lý “không” nầy. Trung đạo đúng nghĩa là không có vui, mừng, không có bực dọc, 
không có lo buồn, không có sợ hãi, không yêu thương, không thù ghét, không tham dục. 
Khi chúng ta quán chiếu mọi vật phải luôn nhớ rằng bên trong không có vọng tưởng, mà 
bên ngoài cũng chẳng có tham câu, nghĩa là nội ngoại thân tâm đều hoàn toàn thanh tịnh. 
Khi quán chiếu mọi sự mọi vật, nếu chúng ta thấy cảnh vui mà biết vui, thấy cảnh giận 
mà biết là giận, tức là chúng ta chưa đạt được tánh định. Khi cảnh tới mà mình bèn sanh 
lòng chấp trước, sanh lòng yêu thích hay chán ghét, tức là tánh mình cũng chưa định. 
Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng thuận cảnh đến mình cũng vui mà nghịch cảnh đến 
mình cũng hoan hỷ. Bất luận gặp phải cảnh ngộ thuận lợi hay trái ý mình cũng đều an 
lạc tự tại. Sự an lạc nầy là thứ an lạc chân chánh, là thứ hạnh phúc thật sự, chứ không 
phải là thứ an lạc hay hạnh phúc đến từ ngoại cảnh. Hương vị của sự an lạc bất tận nầy 
vốn xuất phát từ nội tâm nên lúc nào mình cũng an vui, lúc nào mình cũng thanh thần, 
mọi lo âu buôn phiển đều không còn nữa. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ về ba cái tâm 
không thể nắm bắt được: tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm 
bắt, và tâm vị lai không thể nắm bắt. Vì vậy khi sự việc xãy ra thì mình đối phó, nhưng 
không khởi tâm phan duyên, được như vậy thì khi sự việc qua rồi thì tâm mình lại thanh 
tịnh, không lưu giữ dấu vết gì: Once having entered this stream and tasted liberation, we 
will not return, we wIll have gone beyond wrongdoing and wrong understanding. Our 
mind wIll have turned, will have entered the stream, and 1t will not be able to fall back 
Into suffering again. How could it fall? It has given up unskillful actions because 1t sees 
the danger In them and can not again be made to do wrong in body or speech. It has 
entered the Way fully, knows 1fs duties, knows 1ts work, knows the Path, knows 1s own 
nature. It lets go of what needs to be let go of and keep letting go without doubting. But 1t 
1s best not to speak about these matters too mụuch. better to begin practice without delay. 
Do not hesitate, Just get going. Buddhist cultivators should always remember the reasons 
why we have demonic obstructions. They occur when our nature 1s not settled. If our 


l) 
2) 


nature were stable, it would be lucid and clear at all trmes. When we Iinwardly observe 
the mind, yet there 1s no mind; when we externally observe the physical body, yet there 1s 
no physical body. At that time, both mind and body are empty. And we have no 
obsftructions when observing external obJects (they are existing, yet In our eyes they do 
not exIst). We reach the state where the body, the mind, and external obJects, all three 
have vanished. They are existing but causing no obstructions for us. That 1s to say Wwe€ are 
wholeheartely following the principle of emptiness, and the middle way 1s arising from tt. 
In the middle way, there 1s no Joy, no anger, no sorrow, no fear, no love, no disgust, and 
no desire. When we contemplate on everything, we should always remember that 
1nternally there are no idle thoughts, and externally there 1s no greed. Both the body and 
mind are all clear and pure. When we contemplate on things, If we are delighted by 
pleasant states and upset by states of anger, we know that our nature 1s not setfled. If we 
experience greed or disgust when states appear, we also know that our nature Is not 
settled. Devout Buddhists should always remember that we should be happy whether a 
good or bad state manifests. Whether If Is a Joyful situation or an evil one, we wIll be 
happy either way. This kind of happiness 1s true happiness, unlike the happiness brought 
about by external situations. Our mind experiences boundless Joy. We are happy all the 
time, and never feel any anxIlety or affliction. Devout Buddhists should always remember 
about the three unattainable mind: the mind of the past 1s unattainable, the mind of the 
present 1s unattainable, and the mind of the future 1s unattainable. Thus, when a situation 
arises, deal with it, but do not try to exploit 1t. When the situation 1s gone, 1t leaves no 
trace, and the mind 1s as pure as 1f nothing happens. 


(C-6) Quán Phật 
Contemplate upon the Buddha 


(C-6-A) Quán Phật 
Contemplate upon the Buddha 


Quán Phật — Contemplate upon the Buddha: 

Quán niệm hồng danh của Phật: To meditate or contemplate upon Buddha. 

Theo Kinh Duy Ma Cật, chương mười hai, phẩm Thấy Phật A Súc, Đức Thế Tôn hỏi Duy 
Ma Cật rằng: “Ông nói ông muốn đến đây để thấy Như Lai thì lấy chi quán sát? ”— 
According to the Vimalakrrti Sutra,chapter twelve, Seeing Aksobhya Buddha, the Buddha 
asked Vimalakrrti: “You spoke of coming here to see the Tathagata, but how do you see 
Hìm I1mpartially ?” 

Duy Ma Cật thưa: “Như con quán thực tướng của thân, thân Phật cũng thế. Con quán Như 
Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở; không quán sắc, không quán 
sắc như, không quán sắc tánh; không quán thọ, tưởng, hành, thức, không quán thức như, 
không quán thức tánh; không phải tứ đại sinh, cũng không như hư không; sáu nhập không 
tích tập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm đã vượt qua; không ở ba cõi, đã la ba cấu; thuận ba 


2442 


môn giải thoát; có đủ ba minh, cùng ngang vô minh, không một tướng, không khác tướng, 
không có tự tướng, không có tha tướng, không phẩi không tướng, không phải chấp tướng; 
không bờ bên nầy, không bờ bên kia, không giữa dòng mà hóa độ chúng sanh; quán tịch 
diệt cũng không diệt hẳn; không đây, không kia, không nương nơi đây, không nương nơi 
kia; không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được; không tối 
không sáng; không danh không tướng; không mạnh không yếu; không phải sạch không 
phải nhơ; không ở phương sở, không la phương sở; không phải hữu vi, không phải vô vi; 
không bày không nói; không bố thí, không bổn xẻn; không giữ giới, không phạm giới; 
không nhẫn không giận; không tinh tấn không giải đãi; không định không loạn; không trí 
không ngu; không thực không dối; không đến không đi; không ra không vào; bặt đường 
nói năng; không phải phước điển, không phải không phước điển; không phải xứng cúng 
dường, không phải không xứng cúng dường; không phải thủ, không phải xả; không phải 
có tướng, không phải không tướng; đồng với chân tế bình đẳng như pháp tánh; không thể 
cân, không thể lường, qua các sự cân lường, không lớn không nhỏ; không phải thấy, 
không phải nghe, không phải giác, không phải tri; la các kiết phược, bình đẳng các trí, 
đồng với chúng sanh; đối các pháp không phân biệt; tất cả không tổn thất, không trược 
không não, không tác không khởi, không sanh không diệt, không sợ không lo, không 
mừng không chán, không đã có, không sẽ có, không hiện có, không thể lấy tất cả lời nói 
phân biệt chỉ bày được. Bạch Thế Tôn! Thân Như Lai như thế, con quán cũng thế, nếu 
người nào quán theo đây gọi là chánh quán, quán khác gọi là tà quán.”—Vimalakirti 
replied: “Seeing reality in one”s body 1s how to see the Buddha. I see the Tathagata did 
not come 1n the past, will not go in the future, and does not stay In the present. The 
Tathagata 1s seen neither In form (rupa, the first aggregate) nor in the extinction of form 
nor in the underlying nature of form. Neither ¡1s He seen in responsiveness (vedana), 
conception (sanjna), điscrimination (samskara) and consciousness (vijnana) (¡i.e. the four 
other aggregates), their extinction and their underlying natures. The Tathagata 1s not 
created by the four elements (earth, water, fire and anr), for He 1s (mmaterial) like space. 
He does not come from the union of the six entrances (1.e. the six sense organs) for He 1s 
beyond eye, ear, nose, tongue, body and Intellect. He ¡1s beyond the three worlds (of 
desIre, form and formlessness) for He 1s free from the three defilements (desire, hate and 
stupidity). He is in line with the three gates to nirvana and has achieved the three states 
of enlightenment (or three Insights) which do not differ from (the underlying nature of) 
unenlightenment. He 1s neither unity nor diversity, neither selfness nor otherness, neither 
form nor formlessness, neither on this shore (of enlightenment) nor In mid-stream when 
converting living beings. He looks Into the nirvanic condition (of stillness and extinction 
of worldly existence) but does not dwell In 1ts permanent extinction. He 1s neither this nor 
that and cannot be revealed by these two extremes. He cannot be known by intellect or 
perceived by consciousness. He 1s neither bright nor obscure. He is nameless and 
formless, being neither strong nor weak, neither clean nor unclean, neither In a gIven 
place nor outside of it, and neither mundane nor supramundane. He can neither be 
poIinted out nor spoken of. He 1s neither charitable nor selfish; he neither keeps nor 
breaks the precepts; 1s beyond patience and anger, diligence and remissness, stillness and 
disturbance. He 1s neither intelligent nor stupid, and neither honest nor decettful. He 
neither comes nor goes and neither enters nor leaves. He 1s beyond the paths of word and 


lH 


2443 


speech. He Is neither the field of blessedness nor Ifs opposite, neither worthy nor 
unworthy of worship and offerings. He can be neither seized nor released and 1s beyond 
“is” and “1s not”. He 1s equal to reality and to the nature of Dharma (Dharmata) and cannot 
be designated and estimated, for he 1s beyond figuring and measuring. He 1s neither large 
nor smaÏll, is neither visible nor audible, can neither be felt nor known, 1s free from all tIes 
and bondage, 1s equal to the All-knowledge and to the (underlying) nature of all living 
beings, and cannot be differentiated from all things. He 1s beyond gain and loss, free from 
defilement and troubles (klesa), beyond creating and giving rise (to anything), beyond 
birth and death, beyond fear and worry, beyond like and dislike, and beyond exIstence 1n 
the past, future and present. He cannot be revealed by word, speech, discerning and 
pointing. 

“World Honoured One, the body of the Tathagata being such, seeing Him as above- 
mentioned 1s correct whereas seeing Him otherwise 1s wrong.” 


Quán Lục Tức Phật: Sáu giai đoạn phát triển của Bồ Tát được nói rõ trong Thiên Thai 
Viên Giáo, đối lại với sáu giai đoạn phát triển hay Lục VỊ của Biệt Giáo—The six stages 
of Bodhisattva developments as defined In the T”ien-T”ai Perfect or Final Teaching, In 
contrast with the ordinary six developments as found In the Differentiated or Separated 
School (see Lục VỊ): 


(A) Ngoại Phàm— External or Common to all: 


Ù 


2) 


Lý Tức Phật: Mỗi chúng sanh đều sẵn có Phật tánh—Theoretical——Realization that all 
beings are of Buddha-nature. 

Danh Tự Tức Phật: Từ trong danh tự mà lý giải thông suốt, tất cả những ai nghe và tín 
thọ phụng hành đều có thể thành Phật-First step ¡in practical advance—The 
apprehension of terms, that those who only hear and believe are In the Buddha-law and 
potentially Buddha. 


(B) Nội Phàm— Internal for all: 


3) 


4) 


5) 


6) 


Quán hạnh Tức Phật: Chẳng những lý giải mà còn thiển quán và y giáo phụng hành— 
Advance beyond terminology to meditation, or study and accordant action. 

Tương Tự Tức Phật: Đem thực chứng đến gần chân lý tương tự như ở giai đoạn vô lậu 
thực sự (dựa vào quán lực tương tự mà phát chân trí và thấy tánh Phật —Semblance 
stage, or approxIimation of truth and 1s progressive experlential proof. 

Phần Chơn Tức Phật: Cái chơn trí lần hồi mở ra, vén từng bức màn vô minh, tâm trí càng 
sáng tỏ thêm, lần lần đi đến chỗ sáng suốt hoàn toàn, được phần nào tốt phần đó—The 
real wisdom 1s gradually opened, the screen of ignorance 1s gradually rolled up, the mind 
1s clearer and clearer to totally clear. 

Cứu Cánh Tức Phật: Phá trừ tất cả vô minh và phiển não để đạt tới toàn giác—Destroy 
all ignorance and delusions to attain Perfect enlightenment (Fruition of holiness). 


(C-6-B) Quán Phật Trì Danh 
Contemplation 0ƒ the Buddha Recitation 


2444 


Đây là một trong mười pháp trì danh. Pháp quán tưởng trong Quán Kinh rất trọng yếu, 
công đức cực kỳ to rộng, nhưng chưa phải là phương tiện phổ thông cho chúng sanh thời 
mạt pháp hành trì. Nhưng vì không muốn bỏ công đức đặc biệt của quán pháp, nên cổ 
nhân đã thể dụng trong mười sáu phép quán, lựa cách thức dễ tu tập nhứt, lấy trì danh 
làm chánh, quán Phật làm phụ, gọi là Quán Phật Trì Danh. Hành giả mỗi ngày sau khi 
niệm Phật, lại để riêng một thời tịnh tâm quán tưởng sắc tướng quang minh của Phật A 
Di Đà. Cách quán Phật nầy rút lược phép quán thứ mười ba trong Quán Kinh, tưởng Đức 
A Di Đà thân cao một trượng sáu, sắc vàng ròng, đứng bên bờ ao thất bảo. Nếu chưa 
quán tưởng được ao thất bảo, hành giả có thể tưởng Đức Phật đứng trong vùng ánh sáng 
giữa hư không trước mắt mình, tay trái đưa ngang ngực bắt ấn kiết tường, tay mặt buông 
xuống theo thể tiếp dẫn. Muốn quán Phật cho thành tựu, trước tiên nên quán đại khái 
toàn thân, kế chỉ chuyên tâm quán tưởng lông trắng giữa đôi mày. Tướng bạch hào nầy 
rỗng không trong suốt như bạch ngọc, có tám cạnh, xoay về bên hữu cao thành năm 
vòng. Bạch hào là tướng căn bản trong ba mươi hai tướng hảo, khi tướng ấy quán thành, 
do sự cơ cảm, các tướng kia đều lần lượt hiện rõ. Tuy nhiên, muốn được phần chắc chắn 
hành giả cũng nên duyệt xem trong kinh, để ghi nhớ rõ 32 tướng tốt của Phật trước khi 
dụng công. Phương pháp trên đây sở dĩ để trì danh vào phần chánh, vì nếu quán tưởng 
không thành vẫn còn phần trì danh để bảo đảm cho sự vãng sanh. Nhưng thật ra, trì danh 
cũng giúp quán tưởng, quán tưởng lại phụ lực cho trì danh; hai phần nầy hổ tương đưa 
hành giả đến chỗ song song thành tựu. Pháp thức nầy tuy có phần khó hơn các lối khác, 
song nếu thành tựu thì công đức to rộng vô biên, nên xin đưa ra sau cùng để làm duyên 
khuyến tấn——This is one of the ten kinds of oral recitation. The methods of contemplation 
taught in the Meditation Sutra are very Important and lead to immense virtue, but they 
are not a popular expedient for sentient beings in the Dharma-Ending ÀAge. Nevertheless, 
since the ancient masters did not wish to see the special benefits of the meditation 
method go unused, they selected the easiest of the Sixteen Contemplations 
(Contemplation of Amitabha Buddha) and combined 1t with Oral Recitation to form the 
Contemplation of the Buddha-Oral Recitation technique. Recitation 1s predominant, with 
contemplation of the Buddha occupying a subsidiary position. Each day, after reciting the 
Buddha's name, the practitioner reserves a special period of time for concentrating his 
mind and contemplating the Embellishments and Light of Amitabha Buddha. This method 
derived from Contemplaton Number Thirteen in the Meditaion Sutra, in which 
Amitabha Buddha 1s visualized as some sixteen feet tall and of golden hue, standing at 
the edge of the Seven-Jewel Pond. If the practiioner cannot yet visualize the Seven- 
Jewel Pond, he can picture Amitabha Buddha standing before his eyes in a zone of light, 
in open space, the left hand held at chest level and forming the auspicious mudra, the 
right arm extending downward in the position of welcoming and guiding. To be successful 
1n this meditation, 1t 1s necessary, at the outset, to visualize the body of Amitabha Buddha 
in general, then concentrate on the urna (white mark between the eyebrows). This mark 
1s empty and transparent, like a white gem with eight facets. The urna 1s the basic mark 
among the thirty-tfwo auspicious marks of the Buddhas. When this visualization 1s 
successful, thanks to the affinty thus created between Amitabha Buddha and the 
practiioner, other marks wIll appear clearly, one after another. However, fo ensure 
success, the practitioner should read through the Meditation Sutra, memorizing the thirty- 


Œ) 


2445 


two auspIcious marks of Amitabha Buddha before commencing his practice. With this 
method, Buddha Recttation should be primary, because 1ƒ the practiioner does not 
succeed at visualization, he can still fall back on reciItation to ensure rebirth in the Pure 
Land. In fact, reciftation aids visualization and visualization complements recitation, so 
that these two aspects work In parallel, leading the practitioner toward the desired goal. 
Although this technique 1s somewhat more difficult than the others, If It can be 
accomplished successfully, immeasurable benefits are achieved. It is therefore described 
here at the very end, to foster diligent practice. 


(D) Quán Sổ Tức 
Breathing meditation 
Anapana (skt) 


Tổng quan về Quán Sổ Tức—An overview oƒ “Breathing meditation ”: Đây là phương 
pháp Thiển Quán căn bản cho những người sơ cơ. Nếu chúng ta không thể thực hành 
những hình thức thiển cao cấp, chúng ta nên thử quán số tức. Thiển Sổ Tức hay tập trung 
vào hơi thở vào thở ra qua mũi. Chỉ tập trung tâm vào một việc là hơi thở, chẳng bao lâu 
sau chúng ta sẽ vượt qua sự lo ra và khổ não của tâm. Theo Kinh Nhập Tức Xuất Tức 
Niệm, thế nào là tu tập Nhập Tức Xuất Tức Niệm để được công đức lớn?—This 1s the 
basic meditation method for beginners. lf we are unable to engage In higher forms of 
meditation, we should try this basic breathing meditation. Meditation or concentration on 
normal inhalations and exhalations of breath through our nostrils. Just focus our mind on 
one thing: breathing, we wIll soon overcome a lot of distractions and unhappy states of 
mind. According to the Anapanasatisutta, how 1s mindfulness of breathing developed and 
culfivated, so that 1t 1s of great fruit and great benefit?>—This 1s the basic medifation 
method for beginners. lf we are unable to engage In higher forms of meditation, we 
should try this basic breathing meditation. Meditation or concentration on normal 
inhalations and exhalations of breath through our nostrils. Just focus our mind on one 
thing: breathing, we will soon overcome a lot of distractions and unhappy sfates of mind. 
Try to calm the body and mind for contemplation by counting the breathing. 


(H) Ý nghĩa của Quán Sổ Tức— The meanings oƒ Contemnplation by counting the breathing: 


l) 


2) 


Anapana (skt)—Ana (skt) có nghĩa là thở ra—Ana means exhaling; pana (skt) có nghĩa 
là thở vào—Pana means inhaling. 

Sự chú tâm đối với hơi thở vào và thở ra hay thiển quán hơi thở. Một trong những bài tập 
quan trọng nhất đưa đến sự định tĩnh: Wakefulness during inhaling and exhaling, or 
meditation on the breath. One of the most important preliminary exercIses for attainment 
absorptions. 

Niệm Tức: Mindfulness of breathing—Suy niệm về hơi thở. Tỉnh thức về cảm giác xúc 
chạm của những vùng phụ cận hai lổ mũi hay môi trên khi không khí ập đến lúc ta thở 
vào thở ra—The attentiveness to the touch sensation of in-breath and out-breath ¡in the 


3) 


4) 


2446 


vicinty of the nostrils or upper lip, whether the atr 1s felt striking as one breathes In and 
Out. 

Có nhiều phương pháp quán, nhưng quán sổ tức là dễ thực hành nhất. Số tức là phép 
quán đến hơi thở để loại trừ những tạp niệm. Trước khi bắt đầu phải thở ra hít vào 
khoảng 10 lần cho điều hòa. Khi thở ra nhẹ nhàng và dài, nên tưởng “những điều phiền 
não tham sân si cũng như các chất ô trược đều bị tống khứ ra ngoài hết.` Khi hít vào cũng 
nhẹ nhàng và dài như lúc thở ra và tưởng “những chất thanh tịnh của vũ trụ đều theo hơi 
thở thấm vào khắp thân tâm. Điều cần nhớ là cần phải chuyên tâm vào hơi thở, không 
để tạp niệm xen vào; nếu có quên hay lầm lộn con số, đừng nên lo lắng, chỉ cần bắt đầu 
đếm lại rõ ràng: There are many methods of contemplation, but the method of 
contemplation by counting the breathing 1s the easiest way to practice. À meditation of 
counting breathings to eliminate scattering thoughts. First we inhale and exhale the alr 
ten times for normalization. When exhaling deeply, imagine that what 1s Impure In our 
body such as worry, greed, anger, and Iignorance would be reJected in the atmosphere. 
When inhaling deeply, imagine that what 1s pure from the cosmos would follow the air to 
Impregnate our body and mind. The most Iimportfant detail to remember 1s to pay close 
aftention to the breathing. Do not let the mind wander. If there is some error in the 
counting, dont worry, Just do 1t again. 

Tỉnh thức về cảm giác xúc chạm của những vùng phụ cận hai lổ mũi hay môi trên khi 
không khí ập đến lúc ta thở vào thở ra: Mindfulness of breathing: Niệm Tức—Suy niệm 
về hơi thở—The attentiveness to the touch sensation of in-breath and out-breath ¡n the 
vicinty of the nostrils or upper lip, whether the air 1s felt striking as one breathes In and 
Out. 


(HI)Có bốn cách đếm như sau— There are ƒour ways 0ƒ counting: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Đếm hơi chẳn: Even counting—Hít vào, thở ra đếm l; hít vào thở ra đếm hai; đếm đến 
10 rồi đếm lại trong khoảng thời gian 30 đến 45 phút —Counting the cycle of breathing 
that comprises both inhaling and exhaling. Count I for the first cycle, count 2 for the 
second cycle, and so on until 10 and do 1t again and again for 30 or 45 minutes. This way 
Of counting 1s the most commonly applied. 

Đếm hơi lẽ: Odd counting—Thở vào đếm I, thở ra đếm 2, đếm đến mười rồi tiếp tục trở 
lại trong khoảng thời gian 30 đến 45 phút—Counting 1 for the inhaling process; counting 
2 for the exhaling process until 10 and repeat the same process for 30 or 45 minutes. 

Đếm thuận: Đếm theo hai cách trên tuần tự từ 1 đến 10——Counting from I to 10, utilizing 
either one of the above two methods. 

Đếm nghịch: Đếm theo hai cách trên từ 10 đến 1—Counting from 10 to 1 utilizing either 
one of the above two methods. 


(IV)Quán Sổ Tức theo Kinh Nhập Túc Xuất Túc Niệm—“Breathing meditation ”in the 


Anapanasatisuta: 


(A) Ở đây, nây các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà 


trống, và ngôi kiết già, lưng thẳng và trú niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô; 
chánh niệm vị ấy thở ra—Here a Bhikkhu, gone to the forest or to the root of a tree or to 
an empty hut, sits down; having folded his legs crosswise, set his body erect, and 


Ù 


2) 


3) 


4) 


2447 


established mindfulness in front of him, ever mindful he breathes in, mindful he breathes 
Out. 

Thở vô dài, vị ấy biết mình đang thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy biết mình đang thở ra 
dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết mình đang thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết mình 
đang thở ra ngắn. Vị ấy tập: “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “An tịnh 
toàn thân tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra.”—Breathing ¡in long, 
he understands: “[ breathe In long; ” or breathing out long, he understands: “I breathe out 
long.” Breathing In short, he understands: “I breathe in short;” or breathing out short, he 
understands: “I breathe out short.” He trains thus: “I shall breathe in experiencing the 
whole body of breath;” he trains thus: “I shall breathe out experiencing the whole body of 
breath.” He trains thus: “[ shall breathe In traqgilizing the bodily formation;” he trains thus: 
J shall breathe out tranquilizing the bodily formation.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra.” 
VỊ ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra.” 
VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở 
ra.” VỊ ấy tập: “Cảm giác an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Cảm giác an tịnh 
tâm hành, tôi sẽ thở ra.”—He trains thus: “I shall breathe ¡in experiencing rapture;” he 
trains thus: “[ shall breathe out experiencing rapture.” He trains thus: “I shall breathe In 
experiencing pleasure;” he trains thus: “I shall breathe out experlencing pleasure.” He 
trains thus: “I shall breathe In experiencing the mental formation;” he trains this: “[ shall 
breathe out experlencing the mental formation.” He trains thus: “[I shall breathe In 
tranquilizing the mental formation;” he trains thus: “I shall breathe out tranquilizing the 
mental formation.” 

Vị ấy tập: “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra.” 
VỊ ấy tập: “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thổ vô.” VỊ ấy tập: “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
ra.” VỊ ấy tập: “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở 
ra.” VỊ ấy tập: “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “Với tâm giải thoát, tôi sẽ 
thở ra.”—He trains thus: “I shall breathe ¡in experiencing the mỉnd;” he trains thus: “I 
shall breathe out experlencing the mind.” He trains thus: “I shall breathe in gladdening 
the mind;” he trains thus: “I shall breathe out gladdening the mind.” He trains thus: “I 
shall breathe In concentrating the mind;” he trains thus: “I shall breathe out concentrating 
the mind.” He trains thus: “I shall breathe in liberating the mind;” he trains thus: “I shall 
breathe out liberating the mind.” 

VỊ ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ thở ra.” 
VỊ ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ thở ra.” VỊ ấy 
tập: “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy 
tập: “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “Quán đoạn từ bổ, tôi sẽ thở ra.”——He trains 
thus: “I shall breathe in contemplating impermanence;” he trains thus: “[ shall breathe 
out contemplating Iimpermanence.” He trains thus: “I shall breathe in contemplating 
fading away;” he trains thus: “I shall breathe out contemplating fading away.” He trains 
thus: “I shall breathe in contemplating cessation;” he trains thus: “I shall breathe out 
contemplating cessaton.” He trans thus: “I shall breathe In contemplating 
relinquishment;” he trains thus: “I shall breathe out contemplating relinguishment.” 


2448 


(B) Và như thế nào, nầy các Tỳ Kheo, là nhập tức xuất tức niệm được tu tập? Như thế nào 


Ũ 


2) 


làm cho sung mãn, khiến bốn niệm xứ được viên mãn?—And how, Bhikkhus, does 
mindfulness of breathing, developed and cultivated, fulfil the four foundafions of 
mỉndfulness? 

Khi nào, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo thở vô dài, vị ấy biết là mình đang thở vô dài. Hay 
khi thở ra dài, vị ấy biết là mình đang thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết là mình 
đang thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết là mình đang thở ra ngắn. VỊ ấy tập: “Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra.” VỊ ấy tập: 
“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra.” Trong khi 
tùy quán thân thể trên thân thể, này các Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nầy các Tỳ Kheo, đối với các thân, Ta đây nói là 
một, tức là thở vô thở ra. Do vậy, nây các Tỳ Kheo, trong khi tùy quán thân thể trên thân 
thể, vị Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời— 
Bhikkhus, on whatever occasion a Bhikkhu, breathing in long, understands: “I breathe in 
long;” or breathe out long, understands: “[ breathe out long;” breathing in short, 
understands: “I breathe In short;” breathing out short, understands: “I breathe out short.” 
He trains thus: “I shall breathe in experiencing the whole body of breath;” he trains thus: 
“I shall breathe out experiencing the whole body of breath;” he trains thus: “[ shall 
breathe In tranguilizing the bodily formation;” he trains thus: “[ shall breathe out 
tranguilizing the bodily formation.” Ôn that occasion, a Bhikkhu abides contemplating the 
body as a body, ardent, fully aware, and mindful, having put away covefousness and grIef 
for the world. I say that this 1s a certain body among the bodies, namely, in-breathing and 
out-breathing. That 1s why on that occasion a Bhikku abides contemplating the body as a 
body, ardent, fully aware, and mindful, having put away covefousness and grief for the 
worid. 

Khi nào, nầy các vị Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo nghĩ về cảm giác hỷ thọ: Bhikkhus! On 
whatever occasion a Bhikkhu thinks about “experiencing rapture': 

VỊ ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô.”—He trains thus: “I shall breathe ¡in 
©xperiencIng rapture.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thổ ra.”— He trains thus: “I shall breathe out 
©xperiencIng rapture.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô.”—He trains thus: “I shall breathe ¡n 
experiencing pleasure.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra.”—He trains thus: “I shall breathe out 
experiencing pleasure.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô.”—He trains thus: “[ shall breathe in 
experiencing the mental formation.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra.”— He trains thus: “[ shall breathe out 
experienciIng the mental formation.” 

Vị ấy tập: “An tĩnh tâm hành, tôi sẽ thở vô.”—He trains thus: “[ shall breathe in 
tranquilizing the mental formation.” 

VỊ ấy tập: “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra.”—He trains thus: “I shall breathe out 
tranquilizing the mental formation.” 


3) 


4) 


2449 


Trong khi tùy quán thọ trên các thọ, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nầy các Tỳ Kheo, đối với các thọ, Ta đây nói là 
một, tức là thở vô thở ra. Do vậy, nây các Tỳ Kheo, trong khi tùy quán thọ trên các thọ, 
vị Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời—On that 
occasion, a Bhikhu abides contemplating feelings as feelings, ardent, fully aware, and 
mindful, having put away covetousness and grief for the world. I say that this 1s a this 1s a 
certain feeling among the feelings, namely, giving close attention to in-breathing and out- 
breathing. This 1s why on that occasion a Bhikkhu abides contemplating feelings as 
feelings, ardent, fully aware, and mindful, having put away covefousness and grief for the 
world. 

Khi nào, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nghĩ về cảm giác tâm: Bhikkhus, on whatever 
Occasion, thinks of the “eXperiencing the mỉnd.' 

VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vô.” A Bhikkhu trains thus: “I shall breathe in 
experiencing the mind.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm, tôi sẽ thở ra —He trains thus: “I shall breathe out 
experiencing the mind.” 

VỊ ấy tập: “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô.”——A Bhikkhu trains thus: “I shall breathe in 
gladdening the mind.” 

VỊ ấy tập: “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra.”——A Bhikkhu trains thus: “I shall breathe out 
gladdening the mind.” 

Vị ấy tập: “Với tâm Thiền định, tôi sẽ thở vô.”— A Bhikkhu trains thus: A Bhikkhu trains 
thus: “I shall breathe in gladdening the mind.”Vị ấy tập: “Với tâm Thiền định, tôi sẽ thở 
ra.”—A Bhikkhu trains thus: “I shall breathe out concentrating the mind.” 

VỊ ấy tập: “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô.”—He trains thus: A Bhikkhu trains thus: “1 
shall breathe in liberating the mind.” 

VỊ ấy tập: “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra.”—He trains thus: A Bhikkhu trains thus: “1 
shall breathe out liberating the mind.” 

Trong khi tùy quán tâm trên tâm, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nầy các Tỳ Kheo, sự tu tập nhập tức xuất tức 
niệm không thể đến với kẻ thất niệm, không có tỉnh giác. Do vậy, nầy các Tỳ Kheo, 
trong khi tùy quán tâm trên tâm, vị Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế 
ngự tham ưu ở đời—On that occasion a Bhikkhu abides contemplating mind as mind, 
ardent, fully aware, and mindful, having put away covetousness and grief for the world. I 
do not say that there ¡is the development of mindfulness of breathing for one who 1s 
forgeful, who 1s not fully aware. That is why on that occasion a Bhikkhu abides 
contemplating mind as mind, ardent, fully aware, and mindful, having put away 
coveftousness and grief for the world. 

Khi nào nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nghĩ về 'quán vô thường': Bhikkhu, on whatever 
occasion, a Bhikkhu thinks about “contemplafion of impermanence' : 

VỊ ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ thở vô.”—He trains thus: “I shall breathe ¡n 
contemplating impermanence.” 

VỊ ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ thở ra.”—He trains thus: “[ shall breathe out 
contemplating Impermanence.” 


3) 


6) 


2450 


VỊ ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ thở vô.”—He trains thus: “I shall breathe ¡in 
contemplating fading away.” 

VỊ ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ thở ra.”—He trains thus: “[ shall breathe out 
contemplating fading away.” 

VỊ ấy tập: “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô.”—He trains thus: “I shall breathe ¡n 
contemplating cessation.” 

Vị ấy tập: “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra.—He trains thus: “I shall breathe out 
contemplating cessation.” 

VỊ ấy tập: “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô.”——He trains thus: “I shall breathe in contemplating 
relinquishment.” 

VỊ ấy tập: “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra.”——He trains thus: “I shall breathe out contemplating 
relinquishment.” 

Trong khi tùy quán pháp trên pháp, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Vị ấy, do đoạn trừ tham ưu, sau khi thấy với trí 
tuệ, khéo nhìn sự vật với niệm xả ly. Do vậy, nầy các Tỳ Kheo, trong khi tùy quán pháp 
trên các pháp, vị Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời—On that occasion a Bhikkhu abides contemplating mind-obJects as mind-obJects, 
ardent, fully aware, and mindful, having put away covetousness and grief for the world. 
Having seen the wisdom the abandoning of covetousness and grief, he closely looks on 
with equanimity. That is why on that occasion a Bhikkhu abides contemplating mind- 
obJects as mind-obJects, ardent, fully aware, and mindful, having put away coveftousness 
and grief for the world. 

Nhập tức xuất tức niệm, nầy các Tỳ Kheo, được tu tập như vậy làm cho sung mãn như 
vậy, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn—Bhikkhus, that ¡s how mindfulness of 
breathing, developed and cultivated, fulfils the four foundations of mindfulness. 


(C) Và Bốn niệm xứ, nầy các Tỳ Kheo, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, 


Ù 


2) 


khiến cho thất giác chỉ được viên mãn?—An how, Bhikkhus, do the four foundations of 
mindfulness, developed and cultivated, fulfil the seven enlightenment factors? 

Nầy các Tỳ Kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, trong khi ấy, niệm không hôn mê của vị ấy được 
an trú. Trong khi niệm không hôn mê của vị ấy cũng được an trú, nầy các Tỳ Kheo, trong 
khi ấy niệm giác chỉ được bắt đầu khởi lên với Tỳ Kheo, trong khi ấy, Tỳ Kheo tu tập 
niệm giác chi. Trong khi ấy niệm giác chi được Tỳ Kheo tu tập đi đến viên mãn— 
Bhikkhus, on whatever occasion a Bhikkhu abides contemplating the body as a body, 
ardent, fully aware, and mindful, having put away covetousness and grief for the world, 
on that occasion unremitting mindfulness 1s established in hiìm. Ôn whatever occasion 
unremitting mindfulness 1s established in a Bhikkhu, on that occasion the mỉndfulness 
enlightenment facfor 1s aroused in him, and he develops it, and by development, 1t comes 
to fulfilment in him. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, Tỳ Kheo với trí tuệ suy tư, tư 
duy, thẩm sát pháp ấy. Nầy các Tỳ Kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, Tỳ Kheo 
với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy trạch pháp giác chi được bắt đầu 
khởi lên với Tỳ Kheo. Trong khi ấy, Tỳ Kheo tu tập trạch pháp giác chi. Trong khi ấy 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


2451 


trạch pháp giác chỉ được Tỳ Kheo tu tập đi đến viên mãn—Abiding thus mindful, he 
Investigates and examines that state with wisdom and embarks upon a full inquIry Info 1t. 
On whatever occasion, abiding thus mindful, a Bhikkhu investigates and examines that 
state with wisdom embarks upon a full inqurry 1nto 1t. On that occasion, the invesfigation- 
0f-states enlightenment facfor 1s aroused in him, and he develops 1t, an by development 
1t comes to fulfilment in him. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, Tỳ Kheo với trí tuệ suy tư, tư 
duy, thẩm sát pháp ấy, sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với vị Tỳ Kheo. Nầy 
các Tỳ Kheo, trong khi Tỳ Kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, sự tinh tấn 
không thụ động được bắt đầu khởi lên với Tỳ Kheo ấy. Trong khi ấy tỉnh tấn giác chỉ 
được Tỳ Kheo tu tập đi đến viên mãn—In one who investigates and examines that state 
with wisdom and embarks upon a full inquiry Into it, tireless energy 1s aroused. ÕÔn 
whatever occasion, tireless energy 1s aroused in a Bhikkhu who investigates and 
examines that state with wIsdom embarks upon a full inquiry Into 1t. Ôn that occasion, the 
energy enlightenment factor 1s aroused in him, and he develops 1t, an by development 1t 
comes to fulfilment in him. 

Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên nơi vị tinh tấn tinh cần. Nầy các Tỳ Kheo, 
trong khi hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên nơi Tỳ Kheo tỉnh tấn tỉnh cần, trong khi 
ấy hỷ giác chi bắ đầu khởi lên trong vị Tỳ Kheo. Trong khi ấy hỷ giác chỉ được vị Tỳ 
Kheo tu tập đi đến viên mãn——ln one who arouses energy, worldly rapture arises. On 
whatever occasion, unworldly rapture arIses in a Bhikkhu who has aroused energy, on 
that occasion, the rapture enlighfenment factfor 1s aroused in him, and he develops 1t, an 
by development 1t comes to fulfilment in him. 

Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng được khinh an. Nây các 
Tỳ Kheo, trong khi Tỳ Kheo với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng khinh an, 
trong khi ấy, khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ Kheo. Trong khi ấy, khinh an giác 
chỉ được Tỳ Kheo tu tập. Trong khi ấy, khinh an giác chi được Tỳ Kheo làm cho đi đến 
sung mãn—lIn one who Is rapturous, the body and mind becometranquil. On whatever 
Occasion, the body and mind become tranquil in a Bhikkhu who 1s rapturous, on that 
Occasion, the trangquility enlightenment facfor 1s aroused in him, and he develops 1t, an 
by development 1t comes to fulfilment in him. 

Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định nh. Nầy các Tỳ Kheo, trong khi Tỳ 
Kheo có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh, trong khi ấy định giác chi bắt 
đầu khởi lên nơi vị Tỳ Kheo nầy. Trong khi ấy định giác chi được Tỳ Kheo tu tập. trong 
khi ấy định giác chi được Tỳ Kheo làm cho đi đến sung mãn—ln one whose body is 
tranquil and who feels pleasure, the mind becomes concentrated. Ôn whatever occasion, 
the mind become concentrated in a Bhikkhu who 1s tranguil and feels pleasure, on that 
Occasion, the concentration enlightenment factor 1s aroused in him, and he develops 1t, 
an by development 1t comes to fulfilment in him. 

Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Nầy các Tỳ kheo, 
trong khi Tỳ Kheo làm với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly, 
trong khi ấy xả giác chi được Tỳ Kheo tu tập. trong khi ấy xả giác chỉ được vị Tỳ Kheo 
làm cho đi đến sung mãn—He closely looks on with equanimity at the mind thus. On 


Œ) 


2452 


whatever occasion, a Bhikkhu closely looks on with equanimity at the mind thus, on that 
Occasion, the equanimity enlightenment facfor 1s aroused in him, and he develops 1t, an 
by development 1t comes to fulfilment in him. 


(E) Không Quán 
MecditaHion on Emptfiness 


Tổng quan về Không Quán (quán niệm về tánh Không của vạn hữu)— An overview 0ƒ 
Meditaion on Emptiness: Hành giả tu thiền nên luôn quán niệm về tánh Không của vạn 
hữu. Quán niệm về tánh vô thường của hợp thể ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Xét 
từng uẩn một, từ uẩn này sang uẩn khác. Thấy được tất cả đều chuyển biến, vô thường 
và không có tự ngã. Sự tụ hợp của ngũ uẩn cũng như sự tụ hợp của mỗi hiện tượng, đều 
theo luật duyên khởi. Sự hợp tan cũng giống như sự hợp tan của những đám mây trên 
đỉnh núi. Quán niệm để đừng bám víu vào hợp thể ngũ uẩn. Tuy vậy không khởi tâm 
chán ghét hợp thể ngũ uẩn. Quán niệm để biết rằng ưa thích và chán ghét cũng là những 
hiện tượng thuộc hợp thể ngũ uẩn. Quán niệm để thấy rõ tuy ngũ uẩn là vô thường, vô 
ngã và không, nhưng ngũ uẩn cũng rất mầu nhiệm, mầu nhiệm như bất cứ hiện tượng nào 
trong vũ trụ, mầu nhiệm như sự sống có mặt khắp mọi nơi. Quán Không để thấy được 
ngũ uẩn không thực sự sinh diệt, còn mất vì ngũ uẩn là chân như. Quán Không để thấy 
vô thường chỉ là một khái niệm, vô ngã cũng là một khái niệm, và ngay cả Không cũng 
chỉ là một khái niệm, để không còn bị ràng buộc vào vô thường, vô ngã và không, để 
thấy được Không cũng chỉ là Không, để thấy được chân như của Không cũng không khác 
với chân như của ngũ uẩn—Zen practitioner should always practice meditation on the 
emptiness of all things. Contemplation the nature of emptiness In the assembly of the five 
aggregates: bodily form, feeling, perception, mind functionings, and conscIousnesses. 
Pass from considering one agsregate to another. See that all transform, are Impermanent 
and without self. The assembly of the five aggregates 1s like the assembly of all 
phenomena: all obey the law of interdependence. Their coming together and disbanding 
from one another resembles the gathering and vanishing of clouds around the peaks of 
mountains. We should practice the contemplation on Emptiness so that we will have the 
ability to neither cling to nor reJect the five aggregates. To contemplate on emptiness to 
know that like and dislike are only phenomena which belong the assemblage of the five 
aggregates. To contemplate on emptiness so that we are able to see clearly that the five 
aggregates are without self and are empty, but that they are also wondrous, wondrous as 
1s each phenomenon_ ¡n the universe, wondrous as the life which 1s present everywhere. 
To contemplate on emptiness so that we are able to see that the five agsregates do not 
really undergo creation and destruction for they themselves are ultimate reality. By this 
contemplation we can see that Impermanence 1s a concept, non-self 1s a concept, and 
emptiness 1s also a concept, so that we will not become Imprisoned In the concepts of 
Impermanence, non-self, and emptines. We will see that emptiness 1s also empty, and 
that the ultmate reality of emptiness 1s no different from the ultimate reality of the five 
aggregates. 


2453 


(II Chỉ tiết về Không Quán (quán niệm về tánh Không của vạn hữu)—Details oƒ 


1) 


2) 


3) 


Meditation on Empfiness: 

Buông bỏ những tập quán suy nghĩ—Let go habitual ways oƒ thinking: Trong thiền quán 
“chân không,” hành giả buông bỏ những tập quán suy nghĩ của mình về “có và không” 
bằng cách chứng nghiệm rằng những khái niệm được thành hình sai lầm về tánh độc lập 
và thường còn của vật thể——In meditation on true emptiness, practitioners let go habitual 
ways of thinking about being and non-being by realizing that these concepts were formed 
by Incorrectly perceiving things as Iindependent and permanert. 

Thấy sự liên hệ duyên khởi với các hiện tượng khác trong vũ trụ—See the entire universe 
in interwoven and interdependent relations in all things: Khi chúng ta nhìn vào một cái 
ghế chúng ta chỉ thấy sự có mặt của gỗ, mà không thấy được sự có mặt của rừng, của 
cây, của lá, của bàn tay người thợ mộc, của tâm ta... Hành giả khi nhìn vào cái ghế phải 
thấy được cả vạn hữu trong liên hệ nhân duyên chằng chịt: sự có mặt của gỗ kéo theo sự 
có mặt của cây, sự có mặt của lá kéo theo sự có mặt của mặt trời, vân vân. Hành giả 
thấy được một trong tất cả và dù không nhìn vào chiếc ghế trước mặt, cũng thấy được sự 
có mặt của nó trong lòng vạn hữu. Cái ghế không có tự tánh riêng biệt, mà nó có trong 
liên hệ duyên khởi với các hiện tượng khác trong vũ trụ; nó có vì tất cả các cái khác có, 
nó không thì các cái khác đều không. Mỗi lần mở miệng nói “ghế”, hoặc mỗi lần khái 
niệm “ghế” được thành hình trong nhận thức chúng ta là mỗi lần lưỡi gươm khái niệm 
vung lên và chém xuống, phân thực tại ra làm hai mảnh: một mảnh là ghế, một mảnh là 
tất cả những gì không phải là ghế. Đối với thực tại thì sự chia cắt ấy tàn bạo vô cùng. 
Chúng ta không thấy được rằng tự thân cái ghế là tất cả những gì không phải là ghế phối 
hợp mà thành. Tất cả những gì không phải là ghế nằm ngay trong cái ghế. Làm sao chia 
cắt cho được? Người trí nhìn cái ghế thì thấy sự có mặt của tất cả những gì không phải là 
ghế, vì vậy thấy được tính cách bất sinh bất diệt của ghế—When we look at a chaïr, we 
see the wood, but we fail to observe the tree, the forest, the carpenter, or our own mind. 
When we meditate on 1t, we can see the entire universe 1n all I1ts Inter-woven and 
interdependent relations In the chair. The presence of the wood reveals the presence of 
the tree. The presence of the leaf reveals the presence of the sun. Meditaftor can see the 
one In the many, and the many ¡n the one. Even before they see the chair, they can see Ifs 
presence 1n the heart of living reality. The chair 1s not separate. Ït exists only In 1fs 
interdependent relations with everything else ¡in the universe. lt 1s because all other 
things are. lÝ it 1s not, then all other things are not either. Every time we use the word 
“chatr” or the concept “chair” forms 1n our mind, reality severed In half. There 1s “chaIr” 
and there 1s everything which 1s “not charr.” This kind of separation 1s both violent and 
absurd. The sword of conceptualization functions this way because we do not realize that 
the chair is made entirely from non-chair elements. Since all non-chair elements are 
present In the chair, how can we separate them? An awakened Individual vividly sees the 
non-chair elements when looking at the charr, and realizes that the chair has no 
boundaries, no beginning, and no end. 

Phủ nhận sự hiện hữu của sự vật là phủ nhận sự hiện hữu của toàn thể vũ trụ— To deny 
existence oƒ anything ¡s to deny the presence oƒ the whole universe: Phủ nhận sự có mặt 
của cái ghế tức là phủ nhận sự có mặt của toàn thể vũ trụ. Cái ghế kia mà không có thì 


Ù 


2454 


vạn hữu cũng không. Sự hiện hữu của cái ghế không ai có thể làm cho nó trở nên không 
hiện hữu, ngay cả việc chặt chẽ nó ra, hay đốt nó đi. Nếu chúng ta thành công trong việc 
hủy hoại cái ghế, là chúng ta có thể hủy hoại toàn thể vũ trụ. Khái niệm “bắt đầu và 
chấm dứt” (sanh diệt) gắn liền với khái niệm “có và không.” Một chiếc xe đạp chẳng 
hạn, bắt đầu có từ lúc nào? Nếu nói rằng cái xe đạp bắt đầu có từ lúc bộ phận cuối cùng 
được ráp vào, tại sao trước đó mình lại nói chiếc xe đạp này còn thiếu một bộ phận? Khi 
chiếc xe đạp hư hoại, không dùng được nữa, tại sao mình lại gọi là chiếc xe đạp hư? Hãy 
thử quán niệm về giờ sinh và giờ tử của cái xe đạp để có thể thấy được cái xe đạp không 
thể nào được đặt ra ngoài bốn phạm trù “có, không, sinh, diệt.”—To deny the existence 
of a chaIr 1s to deny the presence of the whole universe. A chair which exists cannot 
become non-existent, even IŸ we chop 1t up Iinto small pieces or burn 1t. IÝ we could 
succeed In destroying one chair, we could destroy the entire universe. The concept of 
“beginning and end” is closely linked with the concept of “being and non-being.” For 
example, from what moment in time can we say that a particular bicycle has come I1nto 
existence and from what momernt 1s It no longer existent? [f we say that it begins to eXIst 
the momernt the last part is assembled, does that mean we cannot say, ““This bicycle needs 
Just one more part,” the prlor moment? And when 1t 1s broken and cannot be ridden, why 
do we call it “a broken bicycle?” lf we meditate on the moment the bicycle 1s and the 
momert 1t is no longer, we will notice that the bicycle cannot be placed In the categories 
“being and non-being” or “beginning and end.” 


(F) Quán Sanh Diệt 
Contemplation oƒ Rise and Fall 


Theo Thanh Tịnh Đạo, các đặc tính không thể hiện rõ khi một vật không được chú ý đến, 
bởi thế, có cái gì khuất lấp chúng. Trước hết, đặc tính vô thường không trở nên rõ rệt bởi 
vì khi sanh và diệt không được chú ý, thì đặc tính ấy bị che lấp bởi tính tương tục. Đặc 
tính khổ không hiện rõ vì khi sự bức bách liên tục không được chú ý, thì đặc tính nầy bị 
che lấp bởi các dáng điệu uy nghi. Đặc tính vô ngã không hiện rõ, vì khi sự phân tích 
thành các giới không được tác ý, thì đặc tính nầy bị che lấp bởi tính nguyên vẹn. Nhưng 
khi sự tương tục bị gián đoạn do phân biệt sinh diệt, thì đặc tính vô thường trở nên rõ rệt 
trong thực chất của nó. Khi các dáng điệu được tác ý là bị áp bức liên tục, thì đặc tính 
khổ hiện rõ trong thực chất của nó. Khi sự phân biệt thành các giới được thực hiện đối 
với cái vẻ nguyên vẹn, thì đặc tính vô ngã hiện rõ trong thực chất nó: According to the 
Path of Purification, the characteristics fail to become apparent when something 1s not 
given attenton and so something conceals them. FEirstly, the characterlstic of 
Impermanence does not become apparent because, when rise and fall are not gIven 
attention, 1t 1s concealed by continuity. The characteristic of pain does not become 
apparent because, when confinuous oppression 1s not given afttention, it is concealed by 
the postures. The characteristic of not self does not become apparent because, when 
resolution Into the various elemenfs 1s not ø1ven attention, It 1s concealed by compactness. 
However, when continuity 1s disrupted by discerning rise and fall, the characteristic of 


2) 


a) 


b) 


c) 


2455 


Impermanence becomes apparent In 1ts true nature. When the postures are exposed by 
affention to continuous oppression, the characteristic of pain becomes apparent 1n Ifs ftrue 
nature. When the resolution of the compact 1s effected by resolution Into elements, the 
characteristic of nof-self becomes apparent In 1s true nafure. 

Trong Phân Biệt Xứ nói tóm tắt như sau: “Đặc tính vô thường rõ rệt khi một cái đĩa rớt 
xuống vỡ toang; đặc tính khổ rõ rệt khi một ung nhọt xuất hiện trên cơ thể. Nhưng đặc 
tính vô ngã không rõ rệt. Dù chư Phật có xuất hiện hay không, các đặc tính vô thường và 
khổ vẫn được biết đến, nhưng nếu không có chư Phật ra đời thì không có lý vô ngã được 
công bố. Trong Luận về Kinh Trung Bộ 22: In the commentary to the Ayatana-Vibhanga 
we find: “lImpermanence 1s obvious, as when a saucer falls and breaks; pain 1s obvious, as 
when a boil appears In the body; the characteristic of not-self 1s not obvious; whether 
Perfect Ones arise or do not arise the characteristics of Impermanence and paiIn are made 
known but unless there 1s the arising of a Buddha, the characteristic of nof-self 1s not 1s 
not made known. Again, In the commentary to Majjima Nikaya Sutta 22: 

Sau khi hiện hữu nó trở thành không, bởi thế nó là vô thường. Nó vô thường vì bốn lý do: 
vì sinh diệt, vì biến dị, vì tính chất tạm thời, và vì không có chuyện trường cửu. Theo 
Thanh Tịnh Đạo, khi sự tương tục bị gián đoạn, nghĩa là khi sự tương tục bị phơi bày ra 
do quán sát sự đổi khác của các pháp, khi chúng nối nhau sanh khởi. Vì không phải qua 
sự liên kết của các pháp mà đặc tính vô thường trở nên rõ rệt cho một người chánh quán 
sinh diệt, mà chính là qua sự gián đoạn của chúng: Having been, it is not, therefore it is 
1mpermanent; 1t 1s Impermanent for four reasons, that 1s, in the sense of the state O rIse 
and fall, of change, of temporariness, and of denying permanence. According to the Path 
of Purification, when confinuity 1s disrupted means when continuity is exposed by 
observing the perpetual otherness of state as they øo on occuring 1n succession. For 1t 1S 
not through the connectedness of state that the characteristic of Impermanence becomes 
apparent to one who rightly observes rise and fall, but rather the characteristic becomes 
more thoroughly evident through their disconnectedness, as 1f they were Iron darts. 

Nó là khổ vì sự bức bách theo bốn ý nghĩa: thiêu đốt, khó chịu nổi, là căn đế của khổ, và 
ngược với lạc. Khi các uy nghi được phơi bày, có nghĩa là khi nỗi khổ nội tại ẩn nấp trong 
các uy nghi lộ ra. Vì khi cơn đau khởi lên nơi một uy nghi, thì uy nghi khác đã được áp 
dụng, làm cho hết đau. Và như vậy, dường như khuất lấp sự khổ. Nhưng khi đã biết chân 
chánh rằng, nỗi khổ trong mỗi uy nghi được di chuyển bằng cách thay thế uy nghi khác, 
thì sự khuất lấp cái khổ tiềm ẩn trong các uy nghi được lộ rõ, vì rõ ràng các hành liên tục 
bị tràn ngập bởi đau khổ: It is painful on account of the mode of oppression; it is painful 
for four reasons, that 1s, in the sense of burning, of being hard to bear, of being the basis 
for pain, and of opposing pleasure. According to the Path of Purification, when the 
postures are exposed, means when the concealment of the pain that 1s actually inherent in 
the postures 1s exposed. For when pain arises In a posture, the next posture adopted 
removes the pain, as It were, concealing 1t. But once 1t 1s correctly known how the pain In 
any posture 1s shifted by substituting another posture for that one, then the concealment of 
the pain that 1s In them 1s exposed because 1t has become evident that formations are 
being Incessantly overwhelmed by pain. 

Nó vô ngã vì không chịu được một năng lực nào tác động lên nó, và vì bốn lý do: trống 
rỗng, không sở hữu chủ, không sáng tạo chủ, và vì đối lại với ngã. Sự phân tích cái khối 


2456 


nguyên vẹn là phân thành đất, nước, lửa, gió; hoặc xúc, thọ, vân vân. Khi phân tích thành 
các giới đã được thực hiện là khi cái có vẻ nguyên vẹn như một khối hay như một nhiệm 
vụ duy nhất, đã được phân tích ra. Vì khi các pháp sắc, vô sắc sinh khởi củng cố cho 
nhau, như danh và sắc, thì khi ấy ta hiểu lầm có một khối nguyên vẹn do không thể nhận 
ra các hành bị bức bách. Cũng thế ta nhận lầm có một nhiệm vụ duy nhất trong khi thực 
sự các pháp có nhiệm vụ khác nhau. Cũng vậy, ta lầm cho rằng có một đối tượng duy 
nhất, trong khi mỗi tâm pháp đều có đối tượng riêng của nó. Khi phân tích thành các giới 
như vậy, chúng phân tán như bọt dưới bàn tay nén lại. Chúng chỉ là pháp sinh khởi do 
nhiều duyên, trống rỗng. Với cách ấy, đặc tính vô ngã trở nên rõ rệt: It is not-self on 
account of the mode of Insusceptibility to the exercise of power; 1t 1s not-self for four 
reasons, that 1s, in the sense of voidness, of having no owner-master, of having no 
Overlord, and of opposing self: Resolution of the compact 1s effected by resolving what 
appears compact In this way. The earth elemernt 1s one, the water element 1s another, etfc., 
distnguishing each one; and in this way, contact 1s one, feeling 1s another, efc, 
distinguishing each one. When the resolution of the compact 1s effected, means that what 
1S compact as a mass and what 1s compact as a function or as an objJect has been analysed. 
For when material and Immaterial states have arisen muttually steadying each other, 
mentality and materiality, for example, then, owing to misinterpreting that as a unmty, 
compactness of mass 1s assumed through failure to subJect formations to pressure. And 
likewise compactness of function 1s assumed when, although definite differences exist In 
such and such sftates' functions, they are taken as one. And likewise compactness of 
obJect 1s assumed when, although differences exist in the ways in which states that take 
obJects make them their obJects, those obJects are taken as one. But when they are seen 
after resolving them by means of knowledge Into these elemernts, they disintegrate like 
froth subJected to compression by the hand. They are mere states occuring due to 
conditions and void. In this way the characteristic of the not-self becomes more evident. 


(G) Quán Chiếu Bát Nhã 
Contemplation on the Prajna 


Quán Chiếu “Khổ”: To reflect on sufferinge—Quán chiếu “khổ” là một trong những cửa 
ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta mới có khả năng chấm dứt mọi 
chấp trước, ham muốn và dục vọng—Reflection on suffering is one of the most important 
entrances to the great enlightenment; for with 1t, we are able to end all attachments, 
aspiratlons and desires. 

Quán Chiếu “Tỉnh Lặng”: Reflecton on calmness or tranguility—Quán chiếu “Tỉnh 
Lặng” là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta 
không khuấy rối tâm mình—Reflection on calmness ¡is one of the most important 
enfrances to the great enlightenment; for with 1t, we do not disturb our mind. 

Quán Chiếu “Vô Ngã”: Reflection on No-Self Quán chiếu “Vô Ngã” là một trong 
những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta không lầm chấp vào 


2457 


cái ngã ảo huyền—Reflection on “No-self” is one of the most important entrances to the 
great enlightenment; for with 1t, we do not mistakenly attach to an illusive self. 

Quán Chiếu “Vô Thường ”: To reflect on impermanence—Quán chiếu vô thường là một 
trong những cửa ngõ đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta mới có khả năng thấy được 
bộ mặt thật của những dục vọng trong nhà lửa tam giới—Reflection on impermanence is 
one of the most Important entrances to the great enlightenment; for with it, we are able to 
reflect and see the real face of all the desires of the triple world burning house. 

Quán Chúng Sanh: To contemplate a living beings—Theo Kinh Duy Ma Cật, khi ngài 
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vâng mệnh Phật đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật—According to 
the Vimalakiritti Sutra, ManJusri Bodhisattva obeyed the Buddha*s command to call on 
Vimalakirti to enquire after his health: 

Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật: “Bồ Tát quán sát chúng sanh phải như thế 
nào?”—ManJjusri asked Vimalakirti: “How should a Bodhisattva look at living beings?” 
Ông Duy Ma Cật đáp: “Ví nhà huyễn thuật thấy người huyễn của mình hóa ra, Bồ Tát 
quán sát chúng sanh cũng như thế. Như người trí thấy trăng dưới nước, thấy mặt trong 
sương, như ánh nắng dợn, như âm vang của tiếng, như mây giữa hư không, như bọt nước, 
như bóng nổi, như lõi cây chuối, như ánh điển chớp, như đại thứ năm, như ấm thứ sáu, 
như căn thứ bảy, như nhập thứ mười ba, như giới thứ mười chín. Bồ Tát quán sát chúng 
sanh cũng như thế. Như sắc chất cõi vô sắc, như mộng lúa hư, như thân kiến của Tu Đà 
Hoàn, như sự nhập thai của A Na Hàm, như tam độc của A la hán, như tham giận phá 
giới của Bồ Tát chứng vô sanh pháp nhẫn, như tập khí phiển não của Phật, như mù thấy 
sắc tượng, như hơi thở ra vào của người nhập diệt tận định, như dấu chim giữa hư không, 
như con của thạch nữ (đàn bà không sanh đẻ), như phiền não của người huyễn hóa, như 
cảnh chiêm bao khi đã thức, như người diệt độ thọ lấy thân, như lửa không khói. Bồ Tát 
quán sát chúng sanh cũng như thế đó.”——Vimalakirti replied: “ A Bodhisattva should look 
at living beings like an i1llusionist does at the 1llusory men (he has created); and like a 
wIse man looking at the moonˆs reflection in water; at his own face In a mirror; at the 
flame of a burning fire; at the echo of a calling volce; at flying clouds in the sky; at foam 
in a liquid; at bubbles on water; at the (empty) core of a banana tree; at a flash of 
lightning; at the (non-existenf) fifth element (beside the four that make the human body); 
at the sixth aggregate (beside the five that make a sentient being); at the seventh sense 
datum (beside the six obJects of sense); at the thirteenth entrance (ayatana-beside the 
twelve Involving the six organs and six sense date); at the nineteenth realm of sense 
(beside the eighteen dhatus or fields of sense); at form in the formless world; at the (non- 
existent) sprout of a charred grain of rice; at a body seen by a srota-apanna (who has 
wiped out the ¡llusory body to enter the holy stream); at the entry of an anagamin (or a 
non-returning sravaka) into the womb of a woman (for rebrrth); at an arhat still preserving 
the three poIsons (of desire, anger and stupidity which he has eliminated for wever); at a 
Bodhisattva realizing the patient endurance of the uncreate who 1s still greedy, resentful 
and breaking the prohibitions; at a Buddha still suffering from klesa (troubles); at a blind 
man seeing things; at an adept who still breathes air in and out while ¡in the state of 
nirvanic Iimperturbability; at the tracks of birds flying in the atr; at the progeny of a barren 
woman; at the suffering of an I1llusory man; at a sleeping man seeing he is awake In a 
dream; at a devout man realizing nirvana who takes a bodily form for (another) 


2458 


reincarnation; and at a smokeless fire. Thịis 1s how a Bodhisattva should look at living 
beings.” 


(H) Những Loại Quán Tưởng 
DỰƒcrent Kinds oƒ Contemplation 


(D Hai loại quán tưởng— Two kinds oƒ contemplation: 


(A) 


Ù 


2) 


(B) 


Ù 


2) 


Vô sinh quán: Thiển quán chư pháp không sinh, không có cá tánh của riêng nó—The 
meditation that things are unproduced, having no Individual or separate nature (all things 
are void and unreal). 

Vô tướng quán: Vì chư pháp không thật nên chúng không có hình tướng——Because things 
are void and unreal; therefore, they are formless. 


Sự quán: Quán sát hình thức bên ngoài hay sự quán đều do nhân duyên mà sanh diệt— 
The external forms or the phenomenal meditation. 

Lý quán: Quán thực tánh của vạn pháp hay quán tánh không—Meditation on the real or 
underlying nature. 


(I1) Ba loại quán tưởng— Three kinds oƒ contemplafion: Theo tông Thiên Thai, có ba loại 


Ù 


2) 


3) 


quán tưởng —According to the Tien-l?ai sect, there are three contemplations 
(meditations). 

Quán Lý Pháp Giới: Quán chân không lìa tướng——The universe as law or mind that things 
or phenomena are of the same Buddha-nature, or the Absolute. The meditation 
(contemplation) of true emptiness that cuts off marks 

Quán Lý Sự Pháp Giới: The Buddha-nature and the thing, or the Absolute and 
phenomena are not mutually exclusive. The meditation (contemplation) of the non- 
obstruction between noumena and phenomena 

Quán Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới: Phenomena are not mutually exclusive, but In a 
common harmony as parts of the whole. The meditation of pervasive Inclusiveness: The 
meditation of non-obstruction between phenomena and phenomena. 


(HI)Bốn loại quán tưởng— Four typse 0ƒ contemplation: Four types of Buddhist meditation 


for eradicating 1llusions and attaining enlightenment: Tứ Niệm Xứ. **See Chapter 1 18. 


(A) Tứ Chủng Quán Hành— Four kinds oƒ examinafion: Theo Từ Bi Thủy Sám, có bốn loại 


Ù 
2) 


3) 


quán hành, một phương pháp sám hối tu tập để làm phương tiện diệt tội—Four kinds of 
examination, a method of repentance as a way to get rid of any sin. 

Quán Nhân Duyên: To contemplate on the cause of the sin, or to study the cause of the 
sin, which lies in Ignorance, or lack of clear understanding. 

Quán Quả Báo: To contemplate on the ineviatable effect, or to study ifs ineviatable 
effect or Its karma. 

Quán Tự Thân: To contemplate on onese]Tf, or to study onese]f or introspection. 


4) 


2459 


Quán Như Lai Thân: To contemplate on the Tathagata-kaya, or to study the Tathagatfa In 
his perfec character, and saving DOWeT. 


(B) Tứ Tâm Tư Quán— Four contemplations oƒ the Dharmalaksana: Bốn pháp tầm tư quán 


Ù 
2) 


3) 
4) 


của Pháp Tướng Tông. 

Quán Danh: Danh của sắc——The terms used. 

Quán Nghĩa: Dựa vào danh mà nói rõ cái thể của sắc—The meaning of the things or 
phenomena. 

Quán Tự tính: Thể tính tự thân của chư pháp——The nature of the things. 

Quán Sai biệt: Chủng loại khác nhau trong thể (của người khác với của chư thiên)— 
Therr differentiation. 


(C) Tứ Niệm Trú— Four basic subjects of Buddhist medifation: Theo Thiền Sư Thích Nhất 


1) 


2) 


Hạnh trong phần giải Kinh Bát Đại Nhân Giác, đoạn kinh nói về điều giác ngộ thứ nhất 
là đoạn kinh thuyết minh về phép “Tứ Niệm Trú.” Tứ niệm trú là bốn phép thiển quán 
căn bản của đạo Phật, là sự nhớ nghĩ thường trực về bốn đặc tính của thực hữu: vô 
thường, khổ không, vô ngã và bất tịnh. Nếu chúng ta biết quán sâu vào những thứ nầy 
một cách cần mẫn thì có thể dần dần thoát ly được thế giới sinh tử—According to Zen 
Master Thích Nhất Hạnh ¡n the explanation of the first Awakening ¡in the Sutra On The 
Eight Realizations of the Great Beings, the first awakening explains and clarifies the four 
basic subJects of Buddhist meditation: impermanence, suffering, no-self, and Impurity. lf 
we always remember and meditate on these four principles of reality, we wIll gradually 
be released from the round of birth and death (samsara). 

Quán Vô Thường hay bản chất vô thường của vạn hữu—Contemplation on lmpermanence 
or the impermanent nature oƒ all things: Mọi vật trên thế gian nầy biến đổi trong từng 
giây từng phút, đó gọi là sát na vô thường. Mọi vật trên thế gian, kể cả nhân mạng, núi 
sông và chế độ chính trị, vân vân, đều phải trải qua những giai đoạn sinh, trụ, dị, diệt. Sự 
tiêu diệt nầy được gọi là “Nhất kỳ vô thường.” Phải quán sát để thường xuyên nhìn thấy 
tính cách vô thường của mọi sự vật, từ đó tránh khỏi cái ảo tưởng về sự miên viễn của 
sự vật và không bị sự vật lôi kéo ràng buộc——AlI things In this world, including human 
le, mountains, rivers, and political systems, are constantly changing from moment to 
momert. This 1s called impermanence In each moment(. Everything passes through a 
period of bírth, maturity, transformation, and destruction. This destruction 1s called 
Impermanence in each cycle. To see the Impermanent nature of all things, we must 
examine this closely. Doing so will prevent us from being imprisoned by the things of this 
world. 

Quán Khổ Không— Contemplation on Suffering from the impermanent nature oƒ things: 
Người Ấn Độ xưa có quan niệm về tứ đại, cho rằng bản chất của sự vật là đất hay yếu tố 
rắn chắc, nước hay yếu tố lưu nhuận, lửa hay yếu tố nhiệt lượng, và gió hay yếu tố năng 
lực, gọi chung là tứ đại. Bậc giác ngộ thấy rằng vì sự vật là do tứ đại kết hợp, cho nên 
khi có sự điều hòa của tứ đại thì có sự an lạc, còn khi thiếu sự điều hòa ấy thì có sự 
thống khổ. Vạn vật vì do tứ đại kết hợp, không phải là những cá thể tổn tại vĩnh cữu, cho 
nên vạn vật có tính cách hư huyễn, trống rỗng. Vạn vật vì vô thường, nên khi bị ràng 
buộc vào vạn vật, người ta cũng bị sự vô thường làm cho đau khổ. Vạn vật vì trống rỗng 
cho nên khi bị ràng buộc vào vạn vật, người ta cũng bị sự trống rỗng làm cho đau khổ. 
Nhận thức được sự có mặt của khổ đau là khởi điểm của sự tu đạo. Đó là chân lý thứ 


3) 


s) 


2460 


nhất của Tứ Diệu Đế. Mất ý thức về sự có mặt của khổ đau, không quán niệm về tính 
cách khổ đau của vạn hữu thì dễ bị lôi kéo theo vật dục, làm tiêu mòn cuộc đời mình 
trong sự đuổi theo vật dục. Thấy được khổ đau mới có cơ hội tìm ra nguyên nhân của khổ 
đau để mà đối trị—The ancient people of India said that all things are composed of four 
elements: earth, water, fire, and air. Acknowledging this, Buddhas and Bodhisattvas 
understand that when there 1s a harmonious relationship among the four elements, there 
1s peace. When the four elements are not in harmony, there 1s suffering. Because all 
things are created by a combination of these elements, nothing can exist independently or 
permanently. All things are Impermanent. Consequently, when we are caught up ¡n the 
things of the world, we suffer from their Iimpermanent nature. And since all things are 
empty, when we are caught up by things, we also suffer from their emptiness. Awareness 
Of the existence of suffering leads us to begin to practice the way of realization. This 1s 
the first of the Four Noble Truths. When we lose awareness of and do not meditate on the 
exiIstence of suffering In all things, we can easily be pushed around by passions and 
desires for worldly things, increasingly destroying our lives in the pursuit of these desires. 
Only by being aware of suffering can we find Its cause, confront It directly, and eliminate 
1. 

Quán Vô Ngã —Contemplation on Selflessness: Tính cách vô ngã của tự thân. Đạo Phật 
dạy rằng con người được năm yếu tố kết hợp nên, gọi là ngũ uẩn: vật chất, cảm giác, tư 
tưởng, hành nghiệp và nhận thức. Nếu vật chất là do tứ đại cấu thành, trống rỗng, không 
có thực chất thì con người, do ngũ uẩn kết hợp, cũng không có tự ngã vĩnh cữu, hay một 
chủ thể bất biến. Con người thay đổi từng giây từng phút, cũng trải qua sát na vô thường 
và nhất kỳ vô thường. Nhờ nhìn sâu vào ngũ uẩn cho nên thấy “Ngũ ấm vô ngã, sinh diệt 
biến đổi, hư ngụy không chủ” và đánh tan được ảo giác cho rằng thân nầy là một bản 
ngã vĩnh cữu. Vô Ngã Quán là một để tài thiển quán quan trọng vào bậc nhất của đạo 
Phật. Nhờ Vô Ngã Quán mà hành giả tháo tung được biên giới giữa ngã và phi ngã, thấy 
được hòa điệu đại đồng của vũ trụ, thấy ta trong người và người trong ta, thấy quá khứ và 
vị lai trong hiện tại, và siêu việt được sinh tử—The nature of our bodies. Buddhism 
teaches that human beings" bodies are composed of five aggregates, called skandhas In 
Sanskrit. If the form created by the four elements 1s empty and without self, then human 
beings' bodies, created by the unmification of the five skandhas, must also be empty and 
without self. Human beings" bodies are Iinvolved In a transformation process from second 
to second, minute to minute, continually experiencing Iimpermanence In each momernt. By 
looking very deeply Into the five skandhas, we can experlence the selfless nature of our 
bodies, our passage through birth and death, and emptiness, thereby destroying the 
1llusion that our bodies are permanent. In Buddhism, no-self 1s the most Important subJect 
for meditation. By meditating no-self, we can break through the barrier between self and 
other. When we no longer are separate from the universe, a completely harmonious 
existence with the universe 1s created. We see that all other human beings exist In us and 
that we exist in all other human beings. We see that the past and the future are contained 
1n the present moment, and we can penetrate and be completely liberated from the cycle 
of birth and death. 

Quán Bất Tịnh— Contemplation on lImpuriiy: Tính chất bất tịnh của thân tâm—Bất tịnh 
có nghĩa là không tinh sạch, không thánh thiện, không đẹp đẽ. Đứng về cả hai phương 


24ó1 


diện sinh lý và tâm lý, con người là bất tịnh. Đây không phải là một cái nhìn tiêu cực hay 
bi quan, mà chỉ là cái nhìn khách quan về con người. Thấy được sự cấu tạo của cơ thể, từ 
tóc trên đỉnh đầu, cho đến máu, mủ, đàm, phân, nước tiểu, những vi khuẩn ẩn náo trong 
ruột và những bệnh tật cứ chực sẵn để phát sinh, ta thấy phần sinh lý của ta quả là bất 
tịnh. Phần sinh lý đó cũng là động lực thúc đẩy ta đi tìm sự thỏa mãn dục lạc, do đó nên 
kinh gọi thân thể là nơi tích tụ của tội lỗi. Còn phần tâm lý? Vì không thấy được sự thật 
về vô thường, khổ không và vô ngã của sự vật cho nên tâm ta thường trở thành nạn nhân 
của tham vọng thù ghét; do tham vọng và thù ghét mà chúng ta tạo ra biết bao tội lỗi, 
cho nên kinh nói “tâm là nguồn suối phát sinh điều ác.”——Impurity is the nature of our 
bodies and minds. Impurity means the absence of an immaculate state of being, one that 
1s neither holy nor beautiful. From the psychologIcal and physiological standpoint, human 
beings are impure. This 1s not negative or pessimistic, but an obJective perspecfive on 
human beings. lÝ we examine the constituents of our bodies from the hair on our head to 
the blood, pus, phlegm, excremernt, urine, the many bacteria dwelling in the Intestines, 
and the many diseases present waiting for the opportunity to develop, we can see clearly 
that our bodies are quite Iimpure and subject to decay. Our bodies also create the 
motivation to pursue the satisfaction of our desires and passions. That 1s why the sutra 
regards the body as the place where misleads gather. Let us now consider our 
psychological state. Since we are unable to see the truth of Iimpermanence, suffering, and 
the selfless nature of all things, our minds often become the victims of greed and hatred, 
and we act wrongly. So the sutra says, “he mind 1s the source of all confusion.” 


(D) Quán Tứ Niệm Xứ— ConfemplaHion on body, ƒeeling, mind and dharma: To meditate 


1) 


upon the Body, Feelings, Mind and Dharma——To contemplate the four contemplations: 

Quán thân bất tịnh— To contemplate that the body is not sanitary: Vì điên đảo mộng 
tưởng mà đa số chúng ta đều cho rằng thân nầy quý báu hơn hết. Nên thân nầy cần phải 
được ăn ngon mặc đẹp. Chính vì vậy mà chúng ta vật lộn với cuộc sống hằng ngày. Đời 
sống hằng ngày không còn là nơi an ổn nữa, mà trở thành đấu trường của tham, sân, si, 
mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, VỌNnE, ty hiểm, ganh ghét và vô minh. Từ đó ác nghiệp 
được từ từ kết tạo. Người tu chân thuần phải quán thân từ mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, hậu 
môn, vân vân đều là bất tịnh. Khi ngồi chúng ta nên quán tưởng thân nầy là bất tịnh, 
được bao phủ bởi một cái túi da nhơ nhớp, bên trong như thịt, mỡ, xương, máu, đàm, và 
những chất thừa thải mà không một ai dám đụng tới. Thân nầy, nếu không được tắm rữa 
bằng nước thơm dầu thơm và xà bông thơm, thì chắc chắn không ai dám tới gần. Hơn 
nữa, thân nầy đang hoại diệt từng phút từng giây. Khi ta ngừng thở thì thân nầy là cái gì 
nếu không phải là cái thây ma? Ngày đầu thì thây ma bắt đầu đổi màu. Vài ngày sau đó 
thây thẩy ra mùi hôi thúi khó chịu. Lúc nầy, dù là thây của một nữ tú hay nam thanh lúc 
còn sanh thời, cũng không ai dám đến gần. Người tu Phật nên quán thân bất tịnh để đối 
trị với tham ái, ích kỷ, và kiêu ngạo, vân vân. Một khi ai trong chúng ta cũng đều hiểu 
rằng thân nầy đều giống nhau cho mọi loài thì chúng ta sẽ dễ thông hiểu, kham nhẫn và 
từ bi hơn với mình và với người. Sự phân biệt giữa người già, người phế tật, và các chủng 
tộc khác sẽ không còn nữa—Due to 1llusions, most of us think that our body 1s more 
valuable than any thing else. So 1t needs be provided with better foods and expensive 
clothes. Therefore, the “struggle for life” has come Into play. Life 1s no longer a peaceful 
place, but a battle field with greed, hatred, envy, arrogance, doubt, wrong views, kiling, 


2) 


3) 


2462 


stealing, sexual misconduct, lying. Evil karma 1s gradually formed as a result. Earnest 
Buddhists should view the body (eye, ear, skin, hair, nose, tongue, mouth, anus, efc) 1s 
unclean (Quán thân bất tịnh) which covered with a bag of skin, inside are flesh, fat, bone, 
blood, mucus and waste matters of which no one wishes to touch. The body 1tself, 1Ý not 
being washed frequently with fragrant water and soap, no one wanfs to stay close to 1t. In 
addition, 1t 1s prone to decay minute after minute, second affter second. If we stop 
breathing, what 1s the body called 1f not a corpse? During the first day, 1ts color 1s 
changing. A few days later, it becomes bluish and produces offensive odor. At this time, 
even If that disinteprated body once was the most beautiful woman or a handsome man, 
no one wants to be close to 1t. Earnest Buddhist should always contemplate that the body 
1s unclean. This contemplation 1s designed to cure greed, attachment, selfishness, and 
arrogance. Also, when people realize that they are physically and biologically the same, 
they would easily understand, tolerate and compassionate among themselves and others. 
The discrimination against the aging, people with disabilities, and the other race would be 
diminished. 

Quán rằng cảm thọ là đau khổ— To view all the ƒeelings are painfal: Có ba loại cẩm thọ 
là vui sướng, khổ đau và trung tính; tuy nhiên, Phật dạy mọi cảm thọ đều đau khổ vì 
chúng vô thường, ngắn ngủi, không nắm bắt được, và do đó chúng là không thật, ảo 
tưởng. Hơn nữa, khi chúng ta nhận của ai cái gì thì lẽ đương nhiên là chúng ta phải làm 
cái gì đó để đền trả lại. Rất có thể chúng ta phải trả giá cao hơn cho những gì mà chúng 
ta đã nhận. Tuy nhiên, sự nhận về phần vật chất vẫn còn dễ nhận ra để đề phòng hơn là 
sự cẩm thọ tinh thần, vì cảm thọ là một hình thức thọ nhận mà phần đông chúng ta đều 
vướng bẫy. Nó tất vi tế, nhưng hậu quả tàn phá của nó thật là khốc liệt. Thường thì 
chúng ta cảm thọ qua sáu căn. Thí dụ như khi nghe ai nói xấu mình điều gì thì mình lập 
tức nổi trận lôi đình. Thấy cái gì có lợi thì mình bèn ham muốn. Tham sân là hai thứ 
thống trị những sinh hoạt hằng ngày của chúng ta mà chúng ta không tài nào kiểm soát 
chúng được nếu chúng ta không có tu. Quán thọ thị khổ dần dân giúp chúng ta kiểm soát 
được những cảm thọ cũng như thanh tịnh tâm của chúng ta, kết quả sẽ làm cho chúng ta 
có được an lạc và tự tại —There are three kinds of feelings: pleasures, pain and neutral 
ones; however, according to Buddha”s teaching, all feelings are painful because they are 
1mpermanent, transclent, ungraspable, and therefore, they are unreal, i1llusive and 
deceptive. (Quán thọ thị khổ). Furthermore, when you accept something from others, 
naturally, you have to do something else for them In return. lt might cost you more than 
what you have accepted. However, we can easily refuse material things, but the hardest 
thing to escape 1s our own feelings. Feeling 1s a form of acceptance that most of us could 
easily be trapped. It Is very subtle, but its effect 1s so destructible. We usually feel 
whatever conveyed to us by the six senses. For example, hearing someone bad-mouth on 
us, we feel angry at once. Seeing something profitable, we readily feel greedy. After all, 
1f we don't cultivate, greed and angry are two uncontrollable agents which dominate and 
overwhelm our dally activitles. To contemplate all the feelings are painful will gradually 
assIst us to keep the feelings under control as welÏ as to purify our mind; and as a result, 
provide us the Joy and peace. 

Quán thấy tâm ngắn ngủi vô thường— To view the mỉnd is transcient or impermanent: 
Nhiều người cho rằng tâm họ không thay đổi vì thế cho nên họ luôn chấp vào những gì 


4) 


2463 


họ nghĩ và tin rằng đó là chân lý. Rất có thể một số cũng thấy tâm mình luôn thay đổi, 
nhưng họ không chấp nhận mà cứ lờ đi. Người tu Phật nên quán sát tâm thiện, tâm ác 
của ta đều là tướng sanh diệt vô thường không có thực thể. Tất cả các loại tâm sở tướng 
nó chợt có chợt không, chợt còn chợt mất thì làm gì có thật mà chấp là tâm mình. Trong 
khi ngồi thiển định, người ta sẽ có cơ hội nhận ra rằng tâm nầy cứ tiếp tục nhẩy nhót còn 
nhanh hơn cả những hình ảnh trên màn ảnh xi nê. Cũng chính vì vậy mà thân không an vì 
phải luôn phản ứng theo những nhịp đập của dòng suy tưởng. Cũng chính vì vậy mà con 
người ta ít khi được tĩnh lặng và chiêm nghiệm được hạnh phúc thật sự. Phật tử thuần 
thành nên luôn nhớ rằng tâm không phải là một thực thể của chính nó. Nó thay đổi từng 
giây. Chính vì thế mà Phật đã dạy rằng tâm của phàm phu như con vượn chuyển cây, như 
gió, như điển chớp hay như giọt sương mai trên đầu cỏ. Pháp quán nầy giúp cho hành giả 
thấy được mọi sự mọi vật đều thay đổi từ đó có khả năng dứt trừ được bệnh chấp tâm sở 
là thật của ta—Most people think that their mind is not changed; therefore, they attach to 
whatever they think. They believe that what they think reflects the truth. Probably some 
of them would discover that their mind 1s changing, but they refuse to accept it. Buddhist 
practitioners should always  contemplate their wholesome and unwholesome minds, they 
are all subJect to rising and destroying. They have no real entity. In sitting meditation, 
one will have the chance to recognize the facts that the mind keeps Jumping 1n a fast 
speed as pIctures on a movie screen. The body, therefore, always feels restless and eager 
to react on the thinking pulses. That is why people are rarely calm down or experiencing 
true happiness. Earnest Buddhists should always remember that the mind does not have 
any “real entity” to 1tself. It changes from second to second. That's why the Buddha 
viewcd the mind of an ordinary person 1s like a swinging monkey, the wind, lightning or a 
drop of morning dew (Quán tâm vô thường). This contemplation helps the practitioners 
see that everything 1s changed so that the practitioners wIll have the ability to eliminate 
attachment to what they think. 

Quán pháp vô ngã—To view the Dharma ¡is withouf-self: Quán pháp không có tự tánh. 
Mọi vật trên đời, vật chất hay tinh thần, đều tùy thuộc lẫn nhau để hoạt động hay sinh 
tổn. Chúng không tự hoạt động. Chúng không có tự tánh. Chúng không thể tự tổn tại 
được. Thân thể con người gồm hàng tỷ tế bào nương tựa vào nhau, một tế bào chết sẽ 
ảnh hưởng đến nhiều tế bào khác. Cũng như vậy, nhà cửa, xe cộ, đường xá, núi non, sông 
ngòi đều được kết hợp bởi nhiều thứ chứ không tự tổn. Do vậy, mọi vật trên đời nầy đều 
là sự kết hợp của nhiều vật khác. Chẳng hạn như nếu không có chất bổ dưỡng, nước, và 
không khí thì thân thể nầy chắc chắn sẽ ốm o gầy mòn và cuối cùng sẽ bị hoại diệt. 
Chính vì vậy mà Đức Phật dạy rằng vạn pháp vô ngã, không, và vô thường. Hành giả 
nào thường quán pháp vô ngã thì những vị ấy sẽ trở nên khiêm nhường và đáng mến 
hơn——Everything 1n the world, either physical or mental, 1s depend upon each other to 
function or survive. They are not free from one another or free to act on their owns, on 
their own will. They do not have a "self.” They are not capable of being self-existed. A 
human body 1s composed of billions of cells that depend on one another; one cell dies will 
effect so many other cells. Similarly, a house, a car, a road, a mountain, or a river alÏ are 
compounded, not being self-existed. Everything, therefore, is a combination of other 
things. For instance, without nutrItious foods, water, and fresh air, this body wIll certainly 
be reduced to a skeleton and eventually disintegrated. Thus the Buddha taught: “All 


2464 


©xIstenfs are selfless, empty, and impermanent.” Practiioners who always contemplate 
“the dharma 1s without-self,° they should become more humble and likable. 


(IV) Ngũ chủng Quán— Five kinds oƒ Confernplation: 
(A) Quán ngũ đại— Meditation on the five elemenfs: Ngũ Luân Quán—Quán về năm yếu tố 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


đất, nước, lửa, gió, và hư không, với hình thức và màu sắc của từng thứ—Contemplation 
on the five elements—A meditation of the esoteric school on the five elements, earth, 
water, fire, aIr and space with their germ-words, their forms, and their colors. 

Quán Địa (đất) tương ứng với hình Vuông và màu Vàng: Contemplation on the Earth 
which corresponds to Square and Yellow. 

Quán Thủy (nước) tương ứng với hình Tròn và màu Trắng: Contemplation on the Water 
which corresponds to Round and White color. 

Quán Hỏa (lửa) tương ứng với hình Tam Giác và màu Đỏ: Contemplation on the Eire 
which corresponds to Triangular and Red color. 

Quán Phong (gió) tương ứng với Bán Nguyệt và màu Đen: Contemplation on the Wind or 
aIr corresponds to Half-moon and Black color. 

Quán Hư Không tương ứng với hình Tròn và màu Xanh da trời: Contemplation on the 
Space corresponds to Spherical shape and Blue color. 


(B) Pháp Hoa Ngũ Quán— Five meditafion in Lotus sufra: Năm pháp quán trong Kinh Pháp 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


Hoa. 

Chân quán: Meditation on the truth (Không quán)—Không quán hay quán về lý chân đế 
mà đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc——Meditation on the reality of the void, or inñnite, in 
order to be rid of illusion in views and thoughts. 

Thanh tịnh quán: Quán thanh tịnh để đoạn trừ những bất tịnh còn xót lạ—Meditations on 
purity, to be rid of any remains of Impurity connected with the temporal things. 

Quảng đại trí huệ quán: Quán về trí huệ quảng đại và rộng lớn—Meditations on the 
wider and greater wisdom. 

Bi quán: Dùng ba phép quán kể trên mà quán về những điều kiện đáng thương của 
chúng sanh để cứu độ họ—Meditation on pitifulness, or the pitiable condition of the 
living, and by the above three meditations to meditate on their salvation. 

Từ quán: Dùng ba cách quán kể trên mà quán rộng ra với bi quán để mang lại sự an lạc 
cho chúng sanh——Meditations on mercy and the extension of the first three medifations to 
carrying of Joy to all the living. 


(C) Ngũ Đình Tâm Quán— Fiveƒfold procedure ƒor quieting the mìnd: 
(C-1)Năm phép quán để lắng tâm và diệt trừ ngũ dục— The five-ƒfold procedures for quieting 


Ù 
2) 


3) 
4) 


5) 


the mind— The five meditations ƒor seftling the mỉnd and ridding ït oƒ the five errors oƒ 
desires, hafe, ignorance, the selƒ, and a wayward or conƒfused mỉnd. 

Quán thân bất tịnh: To contemplate that the body ¡s impure and ñilthy. 

Quán thọ thị khổ: To contemplate that the results of sensation or consciousness are 
always sufferings. 

Quán tâm vô thường: To contemplate that the mind 1s impermanent. 

Quán pháp vô ngã: To contemplate that all things in general are Interdependent and 
wIthout having a nature of theIr own. 

Quán Niết Bàn tịch diệt: Contemplation of the total destruction of the nirvana. 


2465 


(C-2)Năm phép quán theo Phật Giáo Đại Thừa— The five meditations ƒor setting the mỉnd in 


l) 


2) 


3) 


4) 


a) 


b) 


3) 


Mahayana Buddhism: 

Quán Bất Tịnh —Contemplation of the impurity of the body: Meditation on impurity of 
the worldly life: Quán thân bất tịnh—Quán thế gia bất tịnh để diệt trừ tham dục và keo 
kiệt. Ngoài ra, Phật dạy nên quán Thân và chư pháp bất tịnh. Kỳ thật dưới lớp da, thân 
thể chúng ta chứa đựng toàn là những thứ nhơ nhớp và hôi thúi như thịt, xương, máu, mủ, 
đàm, dãi, phân, nước tiểu, vân vân. Thế nên sau khi quán sát tường tận, chúng ta thấy rõ 
không có gì để ôm ấp thân nây——Meditation on impurity of the worldly life to adjust the 
mind with regard to passion and avarice. Besides, the Buddha also advised us to 
contemplate that the body and all things as Impure or filthy (vileness of all things). In fact, 
beneath the layers of skin, our body contains filthy and smelly substances such as meat, 
bones, blood, pus, phlegm, saliva, excrement, urine, etc. After reflecting carefully of It, 
we can conclude that our body 1s hardly worth cherishing. 

Quán Từ bi—Contemplation on Compassion and Loving-kindness: Quán từ bi để thương 
xót các loài hữu tình, đồng thời vun bồi ý niệm thiện cảm với mọi người cũng như diệt 
trừ sân nhuế, lấy từ bi diệt trừ sân hận. Chúng ta nên quán rằng tất cả chúng sanh, nhất 
là con người, đều đồng một chân thể bình đẳng. Vì thế, nếu muốn, họ cũng có thể đoạn 
trừ lòng thù hận và mở rộng lòng yêu thương cứu độ chúng sanh—Meditation on pity 
(mercy) for all and to rid of hate and to cultivate the idea of sympathy to others and to 
stop the tendency of anger and destroy resentment. We must visualize that all sentient 
beings, especially people equally have a Buddha-nature. So, they are able, If they want, 
to eradicate hatred and develop kindness and compassion to save others. 

Quán Nhân Duyên—Contemplation on the Causality: Quán sát lý mười hai nhân duyên 
để trừ khử vô minh để thấy rằng vạn pháp vạn hữu, hữu hình cũng như vô hình đều vô 
thường. Chúng do duyên sanh mà có. Thân ta, sau khi trưởng thành, già, bệnh, chết; trong 
khi tâm ta luôn thay đổi, khi giận khi thương, khi vui khi buỗn—Contemplation on the 
twelve links of. Dependent Origination or Causality to rid of ignorance. Contemplation on 
Cause and Condition to see that all things in the world either visible or Invisible are 
Impermanent. They come Into being through the process of conditions. Our body, after 
adulthood, grows older, delibitates and dies; whle our mind 1s always changing, at tImes 
filled with anger or love, at times happy or sad. 

Quán giới phân biệt: Quán giới phân biệt để nhận thức sự sai khác giữa các quan điểm, 
để diệt trừ ngã kiến—Meditation on diversity of realms to see the difference of 
standpoints and to get rid of selfish views. 

Quán giới phân biệt là phân biệt và quán tưởng sự giả hợp của 18 giới gồm 6 căn, 6 trần 
và sáu thức để thấy chúng không thật có “ngã pháp.” Mục đích là để diệt trừ ngã chấp 
và pháp chấp: Contemplation on the Relativity of the eighteen realms aims at discerning 
the falsity of the union of the 18 realms of six sense organs, six obJects, and six related 
Alaya conscIiousnesses, so as to get rid of the ego-attachment and the dharma-attachment. 
Quán chư pháp để có sự phân biệt chân chánh cũng như diệt trừ bản ngã: Contemplation 
on all dharmas to obtann right discrimination and to rid of the se]f. 

Quán Sổ tức (trì tức niệm)—Contemplation on counting breath: Đếm số hơi thở nhằm 
đưa đến sự tập trung tư tưởng và diệt trừ loạn tâm. Đây là phương thức hay nhất cho 
người sơ cơ kiểm soát và thanh tịnh tâm mình bằng cách đếm hơi thở vào thở ra— 


2466 


Contemplation on counting breath (Breathing) leading to concentration so as to rid oŸ 
Scattered (InattentIve——distracted——unsettled——confused) mind (to correct the tendency of 
merntal dispersion). This 1s the best way for beginners to control and pacIfy their mind by 
counting their breathing in and out. 


(C-3)Năm phép quán theo Phật Giáo Nguyên Thủy— The five meditaHions ƒor sefting the mìnd 


l) 


2) 


3) 


in the Theravada Buddhism: Trong kinh Trung A Hàm, Đức Phật đã chỉ vạch 5 điều mà 
hành giả cần quán chiếu, để loại trừ những tư tưởng bất thiện, tâm trở lại an trụ vững 
vàng và vắng lặng, hợp nhất và định vào để mục mà mình đang quán chiếu, để tự mình 
làm chủ lấy con đường mà tiến trình tư tưởng mình đã trải qua. Tự mình cắt la tham ái 
và trọn vẹn tháo gỡ thằng thúc phát sanh bởi tham ái. Làm được như vậy là tự mình đã 
khắc phục ngã mạn và chấm dứt khổ đau——In Majjhima Nikaya, the Buddha pointed out 
five things a cultivator should always reflect on In order to remove evil thoughts, and to 
help the mind stand firm and calm, become unmified and concentrated within 1ts subJect of 
meditation. To accomplish these, that meditator 1s called the master of the paths along 
which thoughts travel. He thinks the thought that he wants to think. He has cut off craving 
and removed the fetter fully; mastering pride he has made an end of suffering: 

Nếu khi suy niệm về một để mục mà những tư tưởng xấu xa tội lỗi, bất thiện, kết hợp với 
tham sân si phát sanh đến hành giả, để loại trừ những tư tưởng bất thiện ấy, vị nầy nên 
hướng tâm suy niệm về một để mục khác có tính cách thiện lành. Chừng ấy tâm bất 
thiện bị loại trừ. Do sự loại trừ nầy, tâm trở lại vững vàng an trụ, và trở nên vắng lặng, 
hợp nhất và định vào để mục mình đang quán chiếu: If through reflection on an object, 
evil, unwholesome thoughts associated with desire, hate and delusion arise 1m a 
meditator, In order to get rid of them he should reflect of another obJect which 1s 
wholesome. Then the evil, unwholesome thoughts are removed; they disappear. By theIr 
removal the mind stands firm and becoming calm, unified and concentrated within his 
subJect of meditation. 

Nếu khi đã hướng tâm về để mục khác có tính cách thiện lành mà những tư tưởng bất 
thiện vẫn còn phát sanh, hành giả nên suy xét về mối hiểm họa của nó như sau: “Quả 
thật vậy, những tư tưởng nầy của ta rõ ràng là bất thiện, đáng bị chê trách, và chúng sẽ 
đem lại quả khổ.” Chừng ấy, những tư tưởng bất thiện sẽ bị loại trừ tan biến. Do sự loại 
trừ nầy mà tâm của hành giả trở lại vững vàng an trụ, và trở nên vắng lặng, hợp nhất và 
định vào để mục mình đang quán chiếu: If the evil thoughts still arise in a meditator who 
reflects on another obJect which 1s wholesome, he should consider the disadvantages of 
evil thoughts thus: “Indeed, these thoughts of mine are unwholesome, blameworthy, and 
bring painful consequences.” Then his evil thoughts are removed, they disappear. By 
their removal the mind stands firm and becoming calm, unified and concentrated within 
his subJect of medifation. 

Nếu đã suy xét về hiểm họa của những tư tưởng bất thiện mà nó vẫn còn phát sanh, hành 
giả nên phát lờ đi, không để ý đến, không lưu tâm suy niệm về các pháp bất thiện ấy 
nữa. Chừng ấy những tư tưởng bất thiện sẽ bị loại trừ tan biến. Do sự loại trừ nầy mà tâm 
hành giả trở lại vững vàng an trụ, và trở nên vắng lặng, hợp nhất và định vào để mục 
mình đang quán chiếu: If the evil thoughts still arise in a meditator who thinks over their 
disadvanftages, he should pay no attention to, and not reflect on those evil thoughts. The 


4) 


3) 


2467 


the evil thoughts are removed, they disappear. By their removal the mind stands firm and 
becoming calm, unified and concenfrated within his subJect of medifation. 

Nếu đã không để ý đến, không lưu tâm suy niệm về các tư tưởng bất thiện ấy nữa, mà 
chúng vẫn còn phát sanh, hành giả nên suy niệm về việc loại trừ nguồn gốc của những tư 
tưởng bất thiện ấy. Chừng ấy, những tư tưởng bất thiện bị loại trừ tan biến. Do sự loại trừ 
nầy mà tâm hành giả trở lại vững vàng an trụ, và trở nên vắng lặng, hợp nhất và định 
vào để mục mình đang quán chiếu: If the evil thoughts still arise in a meditator who pays 
no attention to and does not reflect on evil thoughts, he should reflect on removing the 
roof of those thoughts. Then the evil unwholesome thoughts are removed, they disappear. 
By their removal, the mind stands firm and becoming calm, unified and concentrated 
within his subJect of meditation. 

Nếu đã suy niệm về việc loại trừ nguồn gốc của những tư tưởng bất thiện ấy mà chúng 
vẫn còn phát sanh, hành giả nên cắn răng lại và ép lưỡi vào đóc giọng, thu thúc, khắc 
phục và lấy tâm thiện kiểm soát tâm bất thiện. Chừng ấy, những tư tưởng bất thiện bị 
loại trừ tan biến. Do sự loại trừ nầy mà tâm hành giả trở lại vững vàng an trụ, trở nên 
vắng lặng, hợp nhất và định vào để mục mà mình đang quán chiếu: If the evil thoughts 
stll arise in a meditator who reflects on the removal of their root, he should with 
clenched teeth, and tongue pressed against his palate restrainf, overcome and control the 
evil mind with the good mind. Then the evil thoughts are removed, they disappear. By 
their removal the mind stands firm and becoming calm, unified and concentrated within 
his subJect of medifation. 


(D) Ngũ Chánh Hạnh Quán— Contermnplate on the Five proper cowrses: Quán Sát Chánh 


l) 


2) 
3) 
4) 


3) 


Hạnh là quán sát về Tây Phương Tịnh Độ, một trong năm chánh hạnh đảm bảo vãng 
sanh Tây Phương Cực Lạc—Meditation on the Pure Land, one of the five proper courses 
to ensure the bliss of the Pure Land. The five proper courses to ensure the bliss of the 
Pure Land: 

Tụng đọc chánh hạnh: Tụng đọc Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ——Intone the three sutras (Amitabha, Infinite Life, Meditation on the Infinite 
Le). 

Quán sát chánh hạnh: Quán sát về Tây Phương Tịnh Độ——Meditate on the Pure Land. 

LỄ bái chánh hạnh: LỄ bái Đức Phật A Di Đà—Worship solely Amitabha. 

Xưng danh chánh hạnh: Xưng tụng hồng danh Đức Phật A Di Đà——Invoke the name of 
Amitabha Buddha. 

Tán thán cúng dường chánh hạnh: Tán thán cúng dường Đức Phật A Di Đà ——Extol and 
make offerings to Amitabha Buddha. 


(V) Lục chủng quán— Six types 0ƒ Confernplation: 
(A) Theo trường phát Thiên Thai, có sáu quán pháp quán —According to the T?ien-T?ai 


l) 
2) 
3) 
4 
5) 


Sect, there are six kinds oƒ contemplation or six kinds oƒ Kuan-Yim: 

Quán Đại bị: Contemplation on Most pitiful. 

Quán Đại từ: Contemplation on Most merciful. 

Quán Sư tử vô úy: Contemplation on Lion-courage. 

Quán Đại quang phổ chiếu: Contemplation on Universal light. 

Quán Thiên nhân trượng phu: Contemplation on Leaders among gods and men. 


2468 


6)_ Quán Đại phạm thâm viễn: Contemplation on the most omnipresent Brahma. 

*._ Mỗi phẩm chất của Bồ Tát có công năng diệt trừ chướng ngại trong sáu đường địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, nhân và thiên: Each of this Bodhisattva”s six qualities (pitiful, 
merciful, lion-courage, umiversal light, leader among gods and men, brahma) breaks the 
hindrances respectively of the hells, pretas, animals, asuras, men, and devas. 

(B) Lục Hạnh Quán— The six subjects in medifation: Sáu đối tượng thiền quán. Bằng thiển 
quán chúng ta có thể vượt qua mọi ảo tưởng dục vọng—By meditations on the distasteful 
and the delight, delusions and passions may be overcome: 

(A) Ba thứ khó chịu — The three lower practices or distasteful mafters: 

I1) Quán Thô tục lỗ mãng: Contemplation on the Coarseness. 

2) Quán Khổ: Contemplation on the Suffering. 

3) Quán Chướng: Contemplation on the Resistance. 

(B) Ba thứ dễ chịu— The three higher practices delight mafters: 

4) Quán Tịnh: Contemplation on the Calmness. 

53) Quán Diệu: Contemplation on the Mystic. 

6) Quán Ly: Contemplation on the Abandonmert. 

(C) Lục Quán Niệm Pháp—Six Thoughts to dwell upon: Anussati-tthanam (p)—Sáu niệm 
pháp —Tihe six thoughts to dwell upon or six obJects of recollection: 

1) _ Quán Niệm Phật: Contemplation on the Buddha. 

2) Quán Niệm Pháp: Contemplation on the Law. 

3) Quán Niệm Tăng: Contemplation on the Order. 

4) Quán Niệm Giới: Contemplation on the Commandments or morality. 

3) Quán Niệm Thí: Contemplation on the Almsgiving or renunciation. 

6) Quán Niệm Thiên: Contemplation on the Heaven (deva) with 1ts prospective JOys. 

(D) Quán Niệm sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật ”— ConternplaHion on the words: “Na-mo 
A-mi-tabha Buddha ”: Contemplation on the six recitatlons refer to the six syllables or 
words of “Na-mo A-mi-tabha Buddha.”—See Chapter 136. 

(E) Lục Quyết Trạch Phần Tưởng Quán—Contemplation on the six perceptions conducive 
to penefrafion: Nibbedha-bhagiya-sanna (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong trường Bộ 
Kinh, hành giả nên quán tưởng vào sáu quyết trạch phần tưởng——According to the Sangiti 
Sutta in the Long Discourses of the Buddha, practitioners should contemplate on the six 
perceptions conducive to penetration: 

I)_ Quán Vô Thường Tưởng: Contemplation on the perception of impermanence. 

2) Quán Khổ Tưởng Trên Vô Thường: Contemplation on the perception of suffering in 


1mpermanence. 
3) Quán Vô Ngã Tưởng trên Khổ: Contemplation on the perception of impersonality in 
suffering. 


4) Quán Đoạn Tưởng: Contemplation on the perception of abandoning. 
5)_ Quán Vô Tham Tưởng: Contemplation on the perception of dispassion. 
6)_ Quán Diệt Tưởng: Contemplation on the perception of cessation. 


(VI)Bảy phép quán— Seven types 0ƒ confemplation: 
(A) Bảy phép quán thân bất tịnh— Seven types oƒ contemplation on the impure body: 


Ũ 


2) 
3) 


4) 


5) 


6) 
”) 


2469 


Quán cứu cánh bất tịnh: Sau khi chết thì thân nầy sình lên và thối rữa—Contemplation 
that after death the body swelling up and rotting away with flesh and bones In disarray. 
Quán cơ thể bất tịnh: Contemplation on foul odor in profusion. 

Quán chủng tử (thai nhi) bất tịnh, do tham ái mà sanh ra: Contemplation on the impurity 
Of a fetus. 

Quán sơ sanh bất tịnh: Contemplation on impure new-born child, emerging from the 
wormb with pus and blood gushing forth. 

Quán thọ sanh bất tịnh, do tinh cha huyết mẹ hòa hợp mà thành: Contemplation on the 
1mpure area. 

Quán thực đạm bất tịnh: Contemplation the impurity of drinking the mother”s blood. 
Quán trụ xứ bất tịnh: Contemplation on the impurity of the dirty area of the womb. 


(B) Thất Pháp Bất Tịnh Quán—Seven types oƒ meditation on impurify: Theo Hòa Thượng 


l) 


2) 


3) 


4 


3) 


6) 


7) 


Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, hành giả tu tịnh độ muốn 
quyết định được sanh về Tây Phương Cực Lạc, cần nên luôn tập tu hạnh yễm ly bằng 
cách quán bảy pháp bất tịnh. Thân mình đã thế, thân người khác lại cũng như vậy. Nếu 
thường quán sát bẩy điều bất tịnh nầy, đối với các thân nam nữ mà người đời cho rằng 
xinh đẹp, cũng sanh niệm yễm ly và lửa ái dục lần lần tiêu giảm——According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in the Pure Land Buddhism, ¡f a Pure Land practitioner 
wishes to be assured of rebirth, he or she should perfect the practice of disgust of the five 
desires by engaging In the seven types of meditation on Impurity. Qur own bodies being 
Impure, the bodies of others are likewise. lÝ we constantly meditate on these seven 
1mpuriftiles, we will gradually develop đisgust toward those male and female forms which 
ordinary people Judge handsome and beautiful. Thus the flames of lust will gradually 
diminish. 

Chủng tử bất tịnh: The impure seed—Thân nầy do nơi nghiệp dâm dục, từ hạt giống 
tham ái mà sanh——This body 1s born from the karma of lust and attachmernt. 

Thọ sanh bất tịnh: The impure birth—Mầm sanh khởi của bản thân do một điểm tỉnh 
huyết của cha mẹ hòa hợp trong khi gần gủi— The fetus ¡is a combination of fatherˆs 
sperm and mother”s eøg In sexual intercourse. 

Trụ xứ bất tịnh: The fetus in impure—Thai thân ở trong tử cung nhơ nhớp, nằm dưới ruột 
non, trên ruột già —The fetus In impure, dirty area of the womb, under the small 
1ntestines and above the large Intestines. 

Thực đạm bất tịnh: Khi còn ở trong thai, huyễn thân lại thọ dụng huyết phần của người 
mẹ——As a fetus, the body drinks the motherˆs blood. 

Sơ sanh bất tịnh: Khi đã đủ tháng ngày, thai thân đầu hướng về sản môn, ra khỏi mình 
người mẹ cùng một lúc với máu mủ, sự hôi nhơ dẫy đầy ——Once ready to be born, the 
fetus emerges from the womb with pus and blood gushing forth and foul odors in 
profusion. 

Cử thể bất tịnh: Trong lớp da ngoài che đậy thân nây là tất cả sự hôi nhơ của các chất, 
thịt, xương, máu, đàm, đại, tiểu, vân vân—lInside a thin layer of skin, the body contains 
nothing but flesh, bones, blood, sputum, urine, and stool, etc.. 

Cứu cánh bất tịnh: Đến khi chết rồi, thân nầy là một đống thịt sình thúi rã rời, mặc cho 
giòi tửa bò lan hoặc quạ diều tha mổ——After death, the body swelling up and rotting 
away, with flesh and bones disarray, feeding feelers and crows. 


2470 


(VII)Tám pháp quán tưởng— Eight types oƒ` Contemplation: 
(A) Tám pháp quán tưởng những bất tịnh nhằm giải trừ sự chấp trước: Asta-vinoksa 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


(skt— Eight types 0ƒ meditation on deƒftlementfs {or removing various dftqchinenfs. 

Quán thân bất tịnh để trừ dục vọng: Meditate on the impurity of one°s body to remove 
pASSIOnS. 

Lầm lớn mạnh ý chí giải thoát bằng quán sự bất tịnh của vạn vật: Meditate on the 
1mpurity of external obJects to strengthen emancipation. 

Giải trừ dục vọng bằng quán những khía cạnh thanh tịnh của ngoại vật: Removing 
passlons by meditating on pure aspects of external obJects. 

Giải trừ vướng mắc bất tịnh bằng quán vô biên thức: Removing defiled attachment to 
material obJects by meditating on boundless consciousness. 

Giải trừ chấp không bằng quán vô biên thức: Removing attachment to void by medifating 
the boundless conscIousness. 

Giải trừ tri thức bằng quán vô ngã: Removing attachment to consciousness by meditating 
0n non-existence. 

Giải trừ chấp vô ngã bằng quán vô tưởng: Removing non-existence by meditating on the 
sfate of neither nor non-thoupht. 

Giải trừ tất cả tư tưởng để trụ vào chỗ ngưng bặt hoàn toàn: Extinguishing all thoughts 
and perceptions and dwelling In the stage of total extinction. 


(B) Tám pháp quán giải thoát— Eigh{fold contemplation oƒ liberation: Eight liberations— 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


Bát Tam Ma Địa—Bát giải thoát Tam Muội—Tám giải thoát, hay tám phép thiển định 
giải thoát khỏi sắc dục——Liberation, deliverance, freedom, emancipation, escape, release 
1n eight forms. The eight types of meditation for removing varilous attachments to forms 
and desires. 

Nội hữu sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội: Tự mình có sắc, thấy có sắc. 
Trong giai đoạn nầy hành giả tự mình quán thân bất tịnh —Possessing form, one sees 
forms—LIberation when subJective desire arIses, by examination of the obJect, or of all 
things and realization of their filthiness. In this stage, cultivators remove passions by 
meditation on the Impurity of one”s own body. 

Nội vô sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội: Quán tưởng nội sắc là vô sắc, 
thấy các ngoại sắc bất tịnh —Not perceiving material forms ¡in oneself, one sees them 
outside. Liberation when no subJective desire arises by still meditating or contemplating 
of the obJject or of all things. First contemplating on impurity of external obJects, then on 
purnity. 

Quán Tịnh thân tác chứng cụ túc trụ giải thoát: Tịnh giải thoát thân chứng Tam muội. 
Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy để đoạn diệt dục vọng——Thinking “lt 
1S pure,” one becomes Intent on 1t, one enters. Liberation by concentration on the pure to 
remove passions, or to realize a permanent state of freedom from all desires. 

Quán Không vô biên xứ giải thoát (Không xứ giải thoát Tam muội): Vượt khỏi hoàn toàn 
sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt, với suy tư: 
“Hư không là vô biên: chứng và trú Không Vô Biên Xứ, nơi mọi luyến chấp vào vật chất 
đều bị tận diệt bằng thiển quán—By completely transcending all perception of matter, by 
the vanishing of the perception of sense-reactions and by non-attenftion to the perception 


5) 


6) 


7) 


8) 


2471 


Of variety, thinking: “Space 1s Infinite,” one enfers and abides in the Sphere of Infinite 
Space, where all attachments to material obJects have been completely extinguished by 
meditation on boundless conscIousness. Liberation on realization of the Sphere of Infinity 
of Space, or the Immaterial. 

Quán Thức vô biên xứ giải thoát (Thức xứ giải thoát Tam muội): Vượt khỏi hoàn toàn Hư 
Không vô biên xứ, với suy tư “Thức là vô biên” chứng và trú Thức vô biên xứ, nơi mọi 
luyến chấp vào “không” đều bị tận diệt bằng thiển định—By transcending the Sphere of 
Infinte Space, thinking: “Consciousness 1s Infinite,” one enters and abides In the Sphere 
of Infinite of Consciousness, where all attachments to void have been completely 
removed by meditation. Liberation In realization of infinite knowledge or the Sphere of 
Infinite Consciousness. 

Quán Vô sở hữu xứ giải thoát Tam muội: Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy 
tư “không có vật gì” chứng và trú Vô sở hữu xứ, nơi mọi luyến chấp vào thức hoàn toàn 
bị tận diệt bằng thiển định —By transcending the Sphere of Infinite Consciousness, 
thinking: ““There 1s nothing,” one enters and abides In the Sphere of No-Thingness, where 
all attachments to consciousness have been completely removed by meditation. 
Liberation In realization of the Sphere of Nothingness, or nowhereness. 

Quán Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát Tam muội: Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu 
xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nơi đây mọi luyến chấp vào hữu đối hoàn 
toàn bị đoạn tận bằng thiển định—By transcending the Sphere of No-Thingness, one 
reaches and abides In the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception (neither 
thought nor non-thought) where all attachments to non-existence have been completely 
extInguished by meditation. Liberation In the state of mind where there 1s neither thought 
nor absence of thought (the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception). 

Quán Diệt thọ tưởng định giải thoát (Diệt tận định xứ giải thoát Tam muội): Vượt khỏi 
hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng. Đây là giai đoạn hoàn 
toàn tịch diệt hay Niết Bàn—By transcending the Sphere of Neither-Perception-Nor- 
Non-Perception, one enters and abides in the Cessation or extinguishing all thoughts 
(perceptions) and feelings. Liberation by means of a state of mind in which there 1s final 
or total extinction, nirvana. 


(VII)Cửu Tưởng Quán—Nine types 0ƒ mediftafion on corpse: Nivasamjna (skÐÙ—Chín loại 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


thiển quán về thân thể giúp ta thoát được luyến ái về thân—Nine types of meditation on 
corpse which helps free us from attachmernt to the human body. 

Quán xác sình lên—Contemplate on a bloated corpse: Vyadhmatakasamjna (skt)—Tưởng 
thây vừa mới chết và bắt đầu sình lên. 

Quán xác đổi sắc bầm tím—Contemplate on a corpse changing color to dark purple: 
Vinilakas (sk)——Tưởng thây chết đổi sắc bầm xanh tím. 

Quán xác rút nhỏ lạ —Contemplate on a decaying corpse: Vipadumakas (skt——Tưởng 
thây đang hoại diệt. 

Quán xác rỉ máu —Contemplate on blood leaking out from a corpse: Vilohitakas (skt)— 
Tưởng thây sình bấy nức rã và rỉ máu. 

Quán xác bị phủ đầy máu mủ——Contemplate on a corpse covered with pus: Vipuyakas 
(sk)—Tưởng thây chết sình lên đầy dẫy máu mủ và sắp rã. 


6) 


7) 


8) 


9) 


2472 


Quán xác bị thú ăn—Contemplate on a corpse that torn apart by wild birds and wild 
beasts: Vikhaditakas (skt)—Tưởng thây rã ra từng khúc, làm mỗi cho chim thú. 

Quán xác bị rả ra từng phẩn—Contemplate on the scattered limbs of a corpse: 
Viksiptakas (sk)—— Tưởng thây đang tan rã ra từng phần. 

Quán xác chỉ còn lại xương trắng—Contemplate on left-over white bones: Asthis (skt)—— 
Tưởng nắng chan mưa gội, thây nay chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng. 

Quán tro còn lạ—Contemplate on the bones reduced to ashes: Vidagdhakas (skt—— 
Tưởng xương tiêu mụt theo thời gian, nay chỉ còn trơ lại một nhúm tro. 


(IX)Mười Pháp Quán— Ten kinds oƒ ContenplaHion: 
(A) Quán Thập Cảnh: Ten stages or objects in meditation—Thập cảnh thiển định— Thập 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
1) 


8) 
9) 


Cảnh. 

Quán Phiền não cảnh: Contemplation on Lifeˆs distress and delusion. 

Quán Bịnh hoạn cảnh: Contemplation on Sickness (cause and cure). 

Quán Nghiệp tuớng cảnh: Contemplation on Karmic influences. 

Quán Ma cảnh: Contemplation on Mara affairs (how to overthrow their rules). 

Quán Thiền định cảnh: Contemplation on the condition of meditation and concentration. 
Quán Chư kiến cảnh: Contemplation on various views and doubts that arise. 

Quán Ngã mạn cảnh: Contemplation on Pride in progress and the delusion that one has 
atfained nirvana. 

Quán Nhị thừa cảnh: Contemplation on Temptation to be content with the lower nirvana. 
Quán Bồ Tát cảnh: Contemplation on Bodhisattvahood. 


10) Quán Phật cảnh: Contemplation on Buddhahood. 
(B) Mười đề mục quán tưởng— Ten subjects for mediftaon: Có mười lãnh vực quán tưởng 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


trong thiền định (Kasina—p): Lãnh vực được dùng làm đối tượng hay thoại đầu trong nhà 
thiển nhằm giúp cho sự tập trung tỉnh thần. Tinh thần lúc nào cũng chỉ bị một đối tượng 
xâm chiếm cho tới đại định.—Total field served as objects of meditation as supports for 
concenfration of the mind. The mind 1s exclusively and with complete clarity filled with 
this obJect until reaching samadhi. There are ten kasinas: 

Đất: The Earth Kasina. 

Nước: The Water Kasina. 

Lửa: The Fire Kasina. 

G"ó: The Wind (air) Kasina. 

Màu Xanh lam: The Blue Kasina. 

Màu vàng: The Yellow Kasina. 

Màu đỏ: The Red Kasina. 

Màu trắng: The White Kasina. 

Không gian: Akasha——The Space Kasina. 


10) Ý thức (rong VỊ Diệu Pháp là “Ánh Sáng”): The Consciousness Kasina (n the 


Abhidharma, the Light Kasina). 


(C) Thập Niệm Xứ: The ten repetiion of an Iinvocatlon (Namo Amitabha)—These ten 


Invocatlons will carry a dying man with an evil karma ¡into the Pure Land—A 
Bodhisattva's ten objects of thought or meditaton (body, senses, mind, things, 


2473 


environment, monastery, city or district, good name, Buddha-learning, riddance of all 
passion and delusion): 

Niệm thân: Thought of the Impure body. 

Niệm thọ: Thought of sufferings caused by senses. 

Niệm tâm: Thought of Impermanent mind. 

Niệm pháp: Thought of non-self. things. 

Niệm cảnh giới: Thought of non-stop changeable environmert. 

Niệm nơi tu hành vắng vẻ: Thought of cultivating in a monastery——Thought of tranquility. 
Niệm đô ấp: Thought of cultivating wherever opportunity arises, even in a noisy city or 
district. 

Niệm hồng danh chư Phật: Thought of names of all Buddhas. 

Niệm học pháp Như Lai: Thought of learning Buddha Dharma. 








10) Niệm đoạn chư phiền não: Thought of riddance of all passion and delusion. 
(D) Mười Đề Mục Bất Tịnh— Ten kinds oƒ foulness: Theo Vi Diệu Pháp, có mười loại tử thi, 


D 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
1) 


8) 
3) 


bất tịnh, hay mười giai đoạn tan hoại của tử thi. Đây là những để mục hành thiển được để 
nghị cho những người ham mê sắc dục —According to The Abhidharma, there are ten 
kínds of foulness, Impurifles, or corpses in different stages of decay. This set of 
meditation subJecfs 1s especially recommended for removing sensual lust. 

Tử thi sình: Uddhumataka (p)—A bloated corpse. 

Tử thi đã đổi màu: Vinilaka (p}—A livid or diseoloured corpse. 

Tử thi đã tan rã chảy nước: Vipubhaka (p)—A festering corpse. 

Tử thi bị đứt lìa: Vicchiddaka (p)—A_ dismembered or dissected corpse. 

Tử thi bị đục khoét: Vikkhayitaka (p)—An eaten corpse. 

Tử thi bị văng vụn ra thành từng mảnh: Vikkhittaka (p)——A scattered-in-pieces corpse. 

Tử thi rã rời vung vảy tản mác: Hata-vikkhittaka (p)—A mutilated and scattered-in- 
pIeces corpse. 

Tử thi đẩm đầy máu: Lohitaka (p)—A. bloody corpse. 

Tử thi bị dòi tửa đục tan: Pulavaka (p)—A_ worm-infested corpse. 


10) Bộ xương: Atthika (p)—A skeleton. 


(X) Thập Ngũ Quán Niệm — F[†ecen modes 0ƒ conternplafion: Theo Kinh Duy Ma Cật, ngài 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Duy Ma Cật đã nói về mười lăm pháp quán niệm về không trụ vô vi—According to the 
Vimalakirti Sutra, Honorable lay man Vimalakirti explained about fiffeen modes of 
contemplaton on “staying in the supramundane state” or “non-active state” of a 
Bodhisattva. 

Quán Không: Quán Tu học môn Không; không lấy không làm chỗ tu chứng—Studying 
and practicing the Immaterial or emptiness without abiding in voidness. 

Quán vô tướng, vô tác: Quán Tu học môn vô tướng, vô tác, không lấy vô tướng, vô tác 
làm chỗ tu chứng—Studying and practicing formlessness (nonappearance) and inaction 
(non pursuit) without abiding in them. 

Quán pháp Vô Sanh: Tu học pháp Vô Sanh không lấy Vô Sanh làm chỗ tu chứng— 
Contemplating the reality of noncreation but does not take noncreation as an obJect of 
atftainmeIit. 

Quán Vô Thường mà không nhàm việc lành (lợi hành): Looking 1nfo the Impermanence 


2414 


without discarding the performance of good deeds (a Bodhisattva medifates on the truth 
of Impermanence but does not abandon his work to serve and save sentient beings). 

5)_ Quán Thế Gian Khổ mà không ghét sanh tử: Looking into suffering in the world without 
hating birth and death, I.e. samsara (a Bodhisattva contemplates on suffering but does not 
rejJect the world of births and deaths). 

6)_ Quán Vô Ngã mà dạy dỗ người không nhàm mỏi: Looking into the absence of the ego 
while continuing to teach all living beings Indefatigably. 

7) Quán Tịch Diệt mà không tịch diệt hẳn: Looking Into nirvana with no 1ntenfion of 
dwelling In It permanently (a Bodhisattva contemplates on extinction but does not 
embrace exfincfion). 

8) Quán xa lìa (buông bỏ) mà thân tâm tu các pháp lành: Looking into the relinqguishment 
(of nrvana) while oneˆs body and mind are set on the practice of all good deeds (a 
Bodhisattva meditates on detachment but goes on realizing good things In the world). 

9) Quán Không Chỗ Về (không quy túc) mà vẫn về theo pháp lành: Looking into the non- 
exIsting destinations of all things while the mind 1s set on practicing excellent actlons as 
true destinations (a Bodhisattva meditates on the homeless nature of all đharmas but 
confinues to orlent himself toward the good). 

10) Quán Vô Sanh mà dùng pháp sanh (nương theo hữu sanh) để gánh vác tất cả: Looking 
1nto the unborn, 1.e. the uncreate while abiding in the 1llusion of life to shoulder 
responsIbility to save others (a Bodhisattva contemplates on the reality of neither- 
creation-nor-destruction but still undertakes the responsibility 1n the world of creations 
and desftruction§). 

11) Quán Vô Lậu mà không đoạn các lậu: Looking Into passionlessness without cutting off 
the passion-stream 1n order to stay 1n the world to liberate others. 

12) Quán không chỗ làm (vô hành) mà dùng việc làm (hành động) để giáo hóa chúng sanh: 
Looking Into the state of non-action while carrying out the Dharma to teach and convert 
living beings (a Bodhisattva contemplates on nonaction but continues always his acts Of 
service and education). 

13) Quán Không Vô mà không bỏ đại bi: Looking into nothingness (emptiness) without 
forgetting (abandoning) about øgreat compassion. 

14) Quán Chánh Pháp Vị (chỗ chứng) mà không theo Tiểu thừa: Looking into the right 
position (of nrvana) without following the Hinayana habit of staying 1n 1t (a Bodhisattva 
meditates on the position of the True Dharma but does not follow a rigid path). 

15) Quán các pháp hư vọng, không bền chắc, không nhân, không chủ, không tướng, bổn 
nguyện chưa mãn mà không bỏ phước đức thiển định trí tuệ. Tu các pháp như thế gọi là 
Bồ Tát không trụ vô vi: Looking into the unreality of all phenomena which are neither 
firm nor have an independent nature, impermanence, and are egoless and formless 
(markless), but since his own fundamental vows are not entirely fulfiled, he should not 
regard merits, serenity and wIsdom as unreal and so cease practicing them. 


(XI)Thập Lục Quán — Sixteen kinds oƒ Contemplation: 

(A) Thập Lục Quán theo K.K. Tanaka—Sixteen kinds 0ƒ Contemplation qaccording to K.K. 
Tanaka: Theo K.K. Tanaka trong Tịnh Độ Nguyên Thủy Trung Hoa, có 16 phép quán 
trong Tịnh Độ tông (đây là 16 cách quán tưởng đến cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà 


2475 


hầu có vãng sanh về đó. Theo truyền thuyết, đây là 16 phép mà Đức Phật Thích Ca đã 
truyền dạy theo lời cầu thỉnh của bà Hoàng thái hậu Vi Để Hy)—According to K.K. 
Tanaka in The Dawn of Chinese Pure Land Doctrine, there are sixteen kinds of 
contemplation In the Pure Land. 

I)_ Quán tưởng thấy mặt trời sắp lặn: Visualization of the setting sun. 

2) Quán tưởng Thấy nước lắng trong: Visualization of pure water. 

3)_ Quán tưởng thấy đất nơi cõi Cực Lạc: Visualization of the ground ¡in the Pure Land. 

4)_ Quán tưởng thấy cây báu: Visualization of precious trees. 

5) Quán tưởng thấy bát công đức thủy, hay nước tám công đức: Visualization of eight 
waters of merit and virtue—See Bát Công Đức Thủy ¡in Chapter 151. 

6)_ Tổng quán tưởng thấy các cảnh, thấy cây báu, thấy ao báu nơi thế giới Cực Lạc: Uniñed 
visualization of the precious trees, lakes, etc., in the Pure Land. 

7) Quán tưởng thấy tòa hoa của Đức Phật A Di Đà: Visualization of the lotus throne of 
Amitabha Buddha. 

8) Quán tưởng thấy hình Phật A Di Đà và chư Bồ Tát Quán Âm ngồi bên tả tòa, và Bồ Tát 
Đại Thế Chí đang ngồi bên hữu tòa: Visualization of the images of the Buddha Amitabha 
on the throne, Bodhisatvas Avalokitesvaa on the left, and Bodhisattva 
Mahasthamaprapta on the right side of the throne. 

9) Quán tưởng thấy tổ rõ chơn thân mà Đức Phật A Di Đà đã thị hiện nơi cõi Cực Lạc: 
Visualization of the Reward body of Amitabha Buddha, i.e. the form in which he appears 
1n the Pure Land. 

10) Quán tưởng thấy rõ sắc thân của Bổ Tát Quán Thế Âm: Visualization of Avalokitesvara 
Bodhisattva. 

11) Quán tưởng thấy rõ sắc thân của Bổ Tát Đại Thế Chí: Visualizaton of 
Mahasthamaprapta Bodhisattva. 

12) Quán tưởng thấy rõ ba vị A Di Đà, Quán Thế Âm, và Đại Thế Chí đây khắp cả hư 
không: Visualization of the reward bodles of Amitabha Buddha, Avalokitesvara 
Bodhisattva, and Mahasthamaprapta Bodhisattva are every where In the space. 

13) Quán tưởng tạp, khi thì quán tưởng Đức A Di Đà, khi thì quán tưởng Đức Quán Thế Âm, 
khi thì quán tưởng Đức Đại Thế Chí: A mixing or intermingling visualization among 
Amitabha Buddha, Avalokitesvara Bodhisattva, and Mahasthamaprapta Bodhisattva. 

14) Quán tưởng Thượng Bối Sanh, bao gồm thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung 
sanh, và thượng phẩm hạ sanh: Visualization of the rebirth of the three highest grades in 
the Pure Land, including the highest, the middle, and the lowest of the three highest 
classes. 

15) Quán tưởng Trung Bối Sanh, bao gồm trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, 
và trung phẩm hạ sanh: Visualization of the rebirth of the middle grades in the Pure Land, 
Iincluding the highest, the middle, and the lowest of the three middle classes. 

16) Quán tưởng Hạ Bối Sanh, bao gồm hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, và hạ 
phẩm hạ sanh: Visualization of the rebirth of the lowest grades, including the highest, the 
middle, and the lowest In the three lowest classes In the Pure Land. 

(B) Mười Sáu Cách Quán Tưởng theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ— Sixteen Visualizations in 
the Pure Land Sufra: Mười Sáu Cách Quán Tưởng Hay Hình Dung Trong Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ Mà Phật Đã Dạy Bà Hoàng Hậu Vi Để Hi Được Vãng Sanh Cửu Phẩm —In 


2476 


Amitayurdhyana-Sutra, the Buddha taught Queen Vaidehi the sixteen visualizatlons 
which help to attain one of the nine stages of rebirth in the Pure Land: 

1) Quán mặt trời lặn: Contemplation of the setting sun. 

2) Quán nước: Contemplation of water. 

3)_ Ngắm đất: Contemplation of the ground. 

4) Quán những cây đẹp tuyệt vời: Contemplation of wondrous trees. 

5)_ Quán nước cứu khổ vĩnh hằng: Contemplation of healing water. 

6)_ Quán thế giới Cực Lạc của những cây đẹp tuyệt vời: Contemplation of the blissful world 
of wondrous trees. 

7)_ Quán đất và nước: Contemplation on the ground and water. 

8) Quán những đài sen: Contemplation on the lotus thrones. 

9) Quán những hình thức nhìn thấy được của ba vị Thánh Di Đà, Quán Âm, Thế Chí: 
Contemplation of the forms of the three sacred ones (Amitabha, Avalokitesvara, and 
Mahasthamaprapta). 

10) Quán những sự luân hổi nhìn thấy được của Phật A Di Đà: Contemplation of the 
corporeal form ofthe Buddha Amitabha. 

11) Quán Bồ Tát Đại Thế Chí: Contemplation of the Bodhisattva Mahasthamprapta. 

12) Quán Bồ Tát Quán Thế Âm: Contemplation of the Bodhisattva Avalokitesvara. 

13) Quán Phật Di Đà trong cảnh giới Cực Lạc: Contemplation of Amitabha ¡ïn the blissful 
realm. 

14) Quán những chúng sanh thượng căn vãng sanh Cực Lạc: Contemplation of the High class 
beiIngs rebirth In the Pure Land. 

15) Quán chúng sanh trung căn vãng sanh Cực Lạc: Contemplation of middle class beings 
rebrrth in the Pure Land. 

16) Quán chúng sanh hạ căn vãng sanh Cực Lạc: Contemplation of low class beings rebirth In 
the Pure Land. 


(XII)Thập Bát Tuệ Quán— Eighteen principal insighís: Theo Thanh Tịnh Đạo, có mười tám 
pháp tuệ quán —According to The Path of Purification, there are eighteen Principal 
Insights of the abandoning by subsfitution of opposItes. 

I) Đoạn thường tưởng bằng quán vô thường: The abandoning of the perception of 
permanence, through the means of the contemplation of Impermanence. 

2) Đoạn lạc tưởng bằng quán khổ: The abandoning of the perception of pleasure, through 
the means of the contemplation of paIn. 

3) Đoạn ngã tưởng bằng quán vô ngã: The abandoning of the perception of self, through the 
means of the contemplation of not seÏf. 

4)_ Đoạn khoái cẩm bằng quán ly dục: The abandoning of delight, through the means of the 
contemplation of dispassion (revulsion). 

5) Đoạn tham bằng quán ly tham: The abandoning of greed, through the means of the 
contemplation of fading away. 

6) Đoạn sinh bằng quán diệt: The abandoning of originating, through the means of the 
contemplation of cessation. 

7)_ Đoạn chấp thủ bằng quán từ bỏ: The abandoning of grasping, through the means of the 
contemplation of relinquishment. 


2477 


8) Đoạn cái tưởng nguyên vẹn bằng quán hoại: The abandoning of the perception of 
compactness, through the means of the contemplation of destruction. 

9) Đoạn tích lũy bằng quán diệt: The abandoning of accumulation, through the means of 
contemplation of fall. 

10) Đoạn tưởng bên bỉ bằng quán biến đổi: The abandoning of the perception of lastingness, 
through the means of the contemplation of change. 

11) Đoạn tướng bằng quán vô tướng: The abandoning of the sign, through the means of the 
contemplation of the signless. 

12) Đoạn dục bằng quán vô dục: The abandoning of desire, through the means of the 
contemplation of the desireless. 

13) Đoạn tà giải bằng quán không: The abandoning of misinterpreting, through the means of 
the contemplation of voidness. 

14) Đoạn tà giải do chấp thủ vào một cái lõi kiên cố bằng quán đi sâu vào tăng thượng tuệ: 
The abandoning of misinterpreting due to ørasping at a core, through the means of insight 
Into states that 1s higher understanding. 

15) Đoạn tà giải do mê mờ bằng chánh tri kiến: The abandoning of misinterpreting due to 
confusion, through the means of correct knowledge and vision. 

16) Đoạn tà giải do y cứ các hành bằng quán nguy hiểm trong các hành: The abandoning of 
misinterpreting due to reliance on formations, through the means of the contemplation of 
danger in them. 

17) Đoạn phi tư duy bằng quán tư duy: The abandoning of non-reflexion, through the means 
of the contemplation of reflexion. 

18) Đoạn tà giải do trói buộc bằng quán quay đi: The abandoning of misinterpreting due to 
bondage, through the means of the contemplation of turning away. 


(]) Lợi ích của Quán 
Beneƒfts oƒ Vipasyana 


1) Quán tình thương triệt tiêu lòng sân hận: Contemplation on love to dispel anger. 

2) Quán sự biết ơn và tâm hỷ triệt tiêu lòng ganh ghét: Contemplation on appreciation and 
reJoIcing In the good qualities of others can dispel the problem of Jealousy. 

3) Quán vô thường và niệm chết giúp giảm bớt sự tham ái: Contemplation on 
Impermanence and death awareness can reduce coveftousness. 

4) Quán bất tịnh giúp giảm thiểu chấp thủ: Contemplation on the impurity can help reduce 
attachmeit. 

5) Quán vô ngã và tánh không giúp triệt tiêu những tư tưởng xấu xa: Contemplation on non- 
ego (non-self) and emptiness can help eliminate (eradicate) completely all negative 
thoughis. 


(J) Những lời Phật dạy về “Quán Tưởng ” 
The Buddha”s teachings on “ConternplaHon ” 


2478 


(J-1) Lời Phật dạy về “Quán Tưởng ” trong Kinh Pháp Cú 


The Buddha ”s teachings on “ConternplaHon ”tn the Dharmapada Sutra 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


Đệ tử Kiểu Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng 
Phật Đà: The disciples of Gotama are always well awake. Those who always 
contemplate the Enlightened One by day and night (Dharmapada 296). 

Đệ tử Kiểu Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng 
Đạt Ma: The disciples of Gotama are always well awake. Those who always contemplate 
the Dharma by day and night (Dharmapada 297). 

Đệ tử Kiểu Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng 
Tăng già: The disciples of Gotama are always awake. Those who always contemplate the 
Sangha by day and night (Dharmapada 298). 

Đệ tử Kiểu Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng 
sắc thân: The disciples of Gotama are always awake. Those who always contemplate the 
body by day and night (Dharmapada 299). 

Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường vui điều bất 
sát: The disciples of Gotama are always awaken. Those who always contemplate delight 
1n harmlessness or compassion by day and night (Dharmapada 300). 

Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường ưa tu thiển 
quán: The disciples of Gotama are always awaken. Those who always contemplate 
delight in meditation by day and night (Dharmapada 301). 

Không có trí huệ thì không có thiển định, không có thiển định thì không có trí tuệ. Người 
nào gồm đủ thiển định và trí tuệ thì gần đến Niết bàn: There ¡s no concentration in one 
who lacks wisdom, nor is there wisdom In him who lacks concentration. He who has both 
concentration and wIsdom 1s near Nrrvana (Dharmapada 372). 


(J-2) Lời Phật dạy về “Quán Tưởng ”®trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương 


The Buddhas teachings on “ConternplaHon ” 
in the Sura In Forfy-Two Secfions 


Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 19, Đức Phật dạy: “Quán trời đất nghĩ là vô 
thường, quán thế giới nghĩ là vô thường, quán linh giác tức là Bồ Đề. Hiểu biết như vậy 
thì chóng đắc đạo.”: According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 19, the 
Buddha said: “Contemplate Heaven and Earth and be mindful of their impermanence. 
Contemplate the world and be mindful of 1s impermanence. Contemplate spiritual 
enlightenment as Bodhi. With this awareness, one Iimmediately obtains (achieves) the 
Way.” 


2479 


CHƯƠNG SÁU MƯƠI HAI 
CHAPTER SIXTY-TWO 


Giải Thoát 
Emancipation 
Mukti or Vừữnuffi (p) 
Moksha (sktf) 


(A) Tổng quan và Nghĩa của giải thoát— An overview and the meanings oƒ Moksha 
(1) Tổng quan về Giải Thoát—An overview oƒ “Moksha”. 
(II) Nghĩa của Giải Thoát— The meanings oƒ “Moksha”. 


(B) Phân Loại Giải Thoát — Categories oƒ Moksha 

(l)_ Nhị Giải Thoát: Hai loại giải thoát— TWwo kinds oƒ deliverance. 

(H) Tam Giải Thoát: Vùnokshatraya (skt). 

(HH) Ngũ Giải Thoát— Five Kimds oƒ deliverance. 

(A) Ngũ Giải Thoát Xứ: Vimuftayatanami (p)—Five bases oƒ deliverance. 

(B) Ngũ Xuất Ly Giới— Five elements making for deliveranee. 

(IV) Sáu yếu tố giải thoát — Six elemenfs making for deliverance. 

(V) Bát Giải Thoát Tam Muội: Asta-vinoksa (skt). 

(VI)Cửu Giải Thoát Đạo— Nine stages oƒ the trailokya. 

(VICửu Phược Nhứt Thoát—Nine states 0ƒ bondage and the one state oƒ liberation. 

(VIHI)Mười Pháp Giải Thoát Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds oƒ liberaton oƒ Great 
Enlightening Beings. 


(C) Thân Tâm Giải Thoát— Deliverance 0ƒ Mind and Body 
(l) Thân Giải Thoát— Deliverance oƒ the body. 
(II) Tâm giải thoát— Entire freedom oƒ mind. 


(D) Giải Thoát Ngay Trong Đời Nầy— Emaneipation in this Very LỰC 





(E) Giải Thoát Môn—— Gafte 0ƒ emancipation 

(I) Tổng quan về “Giải Thoát Môn ”—An overview oƒ the “Moksa-dvara”). 

(II) Nghĩa của cửa giải thoát— The meanings oƒ the door oƒ release. 

(IH)Phân loại giải thoát môn— Categories oƒ` gates 0ƒ enlightenment used by the Buddha. 
(IV)Bồ Tát giải thoát môn— Bodhisattva door öoƒ liberation. 

(VY) Không Giải Thoát Môn— Gate öoƒ deliverance by the realization öoƒ the imưnaferial. 


(F) Sự Giải Thoát Cuối Cùng— Final Emancipation 
(l) Cứu Cánh Giải Thoát— Principle oƒ Perfect Freedom. 
(II Cảm Giác Siêu Thoát— Feeling oƒ exaltation. 


2480 


(HI)Sự giải thoát cuối cùng— Final emancipation. 
(G) Biệt Giải Thoát — Pratimoksa (skf) 

(l) Biệt giải thoát giới— Pratimoksa (skif). 

(H) Biệt Giải Thoát Kinh— Pratimoksa Sutra (skt). 


(H) Giải Thoát Bát Nhã Ba La Mật— PraJjna-Paramita Emancipation 


(D Lời Phật dạy về Giải Thoát trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The Buddha's Teachings 
on Emancipation in the Forfy-Two Sections Sutra 





2481 


(A) Tổng quan và Nghĩa của giải thoát 
An overview and the meanings 0ƒ Moksha 


(ID Tổng quan về Giải Thoát—An overview øƒ “Moksha ”: Giải thoát là lìa bỗ mọi trói buộc 
để được tự tại, giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, cởi bỏ trói buộc của nghiệp hoặc, 
thoát ra khỏi những khổ đau phiển não của nhà lửa tam giớ—Moksha means the 
escaping from bonds and the obtaining of freedom, freedom from transmigration, from 
karma, from 1llusion, from suffering of the burning house In the three realms (lokiya). 


(II Nghĩa của Giải Thoát — The meanings oƒ “Moksha ”: 

I) Giải thoát: To deliver—To emancipate—To emancipate from transmigration—To get 
free——To liberate——To get rid of—To release——To release and take off—To release from 
the round of birth and death——To set free——Setting free. 

2) Sự giải thoát: Vimutti (p)—Vimukti (skt)—Deliverance—Emancipation—LTiberation— 
Realization of liberation. 

3) Giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, giải thoát khỏi mọi trở ngại của cuộc sống, những 
hệ lụy của dục vọng và tái sanh: To Deliverance from all the trammels of life, the 
bondage of the passion and reincarnation. 

4) Giải thoát tối hậu, giải thoát vĩnh viễn, giải thoát khỏi sự tái sanh trong vòng luân hồi 
sanh tử: Final emancipation or liberation, eternal liberation, release from worldly 
existence or the cycle of birth and death. 

5)_ Giải thoát có nghĩa là Niết Bàn: Moksha denotes nirvana—See Niết Bàn in Chapter 127. 

6) Giải thoát là tên gọi khác của sự giải thoát đạt được qua thiển định: Moksha is another 
name for freedom obtained in dhyana-meditation. 

7) Trong Phật giáo, Phật không phải là người giải thoát cho chúng sanh, mà Ngài chỉ dạy 
họ cách tự giải thoát—In Buddhism, it ¡is not the Buddha who delivers men, but he 
teaches them to deliver themselves, even as he delivered himse]f. 


(B) Phân Loại Giải Thoát 
Categories 0ƒ Moksha 


(D Nhị Giải Thoát: Hai loại giải thoát — Two kinds oƒ deliverance 

(A) 

I1) Hữu vi giải thoát: Earthly or active deliverance to Arahatship. 

2)_ Vô vi giải thoát: Nirvana deliverance. 

(B) 

1) Tính tịnh giải thoát: The pure, original freedom or innocence. 

2) Chướng tận giải thoát: Giải thoát đạt được bằng cách loại bổ hoàn toàn chướng ngại của 
phiền não—Deliverance acquired by the ending of all hindrances—Salvation through the 
complete removal of the obstruction of illusion. 


(C) 


2482 


I1) Huệ giải thoát: Trí huệ giải thoát của bậc A La Hán, ám chỉ các bậc A La hán độn căn 
đã lìa bỏ chướng phiển não—The arhats deliverance from hindrances to wisdom. 

2) Câu giải thoát: Trí nhãn hoàn toàn giải thoát, ám chỉ bậc A La Hán đã ha bỏ cả hai 
chướng phiền não và thiển định—Complete deliverance ¡n regard to both wisdom and 
medlitative or vision hindrances. 

(D) 

1) Thời giải thoát: Những người độn căn cần thời gian và chậm trong việc giải thoát —The 
dull who takes time or are slow 1n aftaining to vision. 

2) Bất thời giải thoát: Những kẻ lợi căn không cần thời gian lâu để đạt được giác ngộ—The 
quick or clever who takes “no time” In attaining the vision. 

(E) 

I) Tâm giải thoát: Tâm giải thoát khỏi dục vọng—A heart or mind delivered from desire. 

2) Huệ giải thoát: Huệ giải thoát khỏi sỉ mê—A heart or mind delivered from ignorance by 
wisdom. 


(I1 Tam Giải Thoát: Vừnokshatraya (skt) 

(A) Ba đối tượng quán chiếu dẫn tới giải thoát— Three subjects or objects oƒ the meditaion 
that lead toward liberation (three emancipafions): 

1) Không: Sunyata (skt)——Emptiness—Hiểu được bản chất của vạn hữu vốn không nên làm 
cho cái tâm không, cái tôi không, cái của tôi không, khổ không, là giải thoát—To empty 
the mind of the ideas of me, mine and sufferings which are unreal. 

2) Vô Tướng: Animitta (skt)——Signlessness (having no-signs)—Đoạn trừ mọi hình tướng bên 
ngoài là giải thoát —To get rid of the idea of form, or externals. There are no objects to 
be perceived by sense-organs. 

3) Vô Nguyện: Apranihita (skt)——W¡ishlessness (desirelessness)—Đoạn trừ tất cả mọi mong 
cầu cho đến khi nào không còn một mẩy may ham muốn hay cố gắng để đạt được bất cứ 
thứ gì là giải thoát —To get rid of all wishes or desires until no wish of any kind 
whatsoever remains In the cultivatorˆs mind, for he no longer needs to strive for anything. 

(B) Tam Tu “Giới-Định-Tuệ”—Three Methods oƒ Cultivafion oƒ “Disciphne-MeditaHion- 
Wisdom”: Trong những ngày cuối cùng của Đức Phật tại thành Câu Thi Na, Ngài đã lập 
đi lập lại nhiều lần về tam tu “Giới-Định-Huệ': “Đây là giới, đây là Định, đây là Tuệ. 
Định cùng đi với Giới đem lại kết quả lớn, lợi ích lớn. Tuệ đi cùng với định đem lại kết 
quả lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng đi với tuệ sẽ trở nên giải thoát, hoàn toàn giải thoát khỏi 
mọi lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu.”——During the Buddhaˆs last days 1n life in 
Kushinagara, the Buddha repeated the three Methods of Cultivation of “Discipline- 
Meditaton-Wisdom” several times to His disciples: “This 1s morality, thịs 1S 
concenfration, this 1s wisdom. Concentration, when imbued with morality, brings great 
fruit and profit. Wisdom when imbued with concentration, brings great fruit and profit. 
The mind imbued with wisdom becomes completely free from the corruptions, that 1s 
from the corruption of sensuality, of becoming, of false views and of Ignorance.”—See 
Giới-Định- Tuệ 1n Chapter 96. 


(H1) Ngũ Giải Thoát— Five Kinds oƒ deliverance: 
(A) Ngũ Giải Thoát Xứ: Vừùnuftayatanani (p)— Five bases 0ƒ deliverance 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


2483 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm giải thoát xứ—According to the 
SangIti Sutfa In the Long Discourses of the Buddha, there are five bases of deliverance: 
Giải Thoát Xứ Thứ Nhất —The first base of deliverance: Ở đây vị Tỳ Kheo, khi nghe bậc 
Đạo Sư, hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, đối với pháp ấy, hiểu 
được nghĩa lý và văn cú. Nhờ vậy mà sanh khoan khoái, nhờ khoan khoái hỷ sanh. Nhờ 
hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định 
tỉnh—Here, the teacher or a respected fellow-disciple teaches a monk Dhamma. Anh he 
receives the teaching, he gaIns a grasp of both the spirit and the letter of the teaching. At 
this, Joy arises In him, and from this Joy, delight; and by this delight his sense are calmed, 
he feels happiness as a result, and with this happiness his mind 1s established. 

Ở đây vị Tỳ Kheo không nghe giáo pháp, nhưng vị ấy, theo điều đã nghe đã học từ trước, 
thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, vị ấy đối với pháp ấy, hiểu được 
nghĩa lý và văn cú. Nhờ vậy mà sanh khoan khoái, nhờ khoan khoái sanh hỷ. Nhờ hỷ tâm 
mà thân khinh an. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ tâm được định tỉnh— 
Here a monk who has not heard the teaching, but in the course of teaching Dhamma to 
others he has learnt 1t by heart as he has heard it. At this, Joy arises 1n him, and from this 
Joy, delight; and by this delight his senses are calmed, he feels happiness as a result, and 
with this happiness his mind 1s established. 

Giải Thoát Xứ Thứ Ba—The third base of deliverance: Ở đây vị Tỳ Kheo không được 
nghe bậc Đạo Sư hay một vị đồng phạm đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo 
điều đã nghe, điều đã học thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Vị ấy theo 
điều đã nghe đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng, do vậy đối với pháp ấy hiểu được 
nghĩa lý và văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và văn cú mà thân được khinh an. Nhờ thân 
khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tỉnh —Here a monk who has not heard 
the teaching, but as he 1s chanting the Dhamma, Joy arises in him, and from this Joy, 
delight; and by this delight his senses are calmed, he feels happiness as a result, and with 
this happiness his mind 1s established. 

Giải Thoát Xứ Thứ Tư—The fourth base of deliverance: Ở đây vị Tỳ Kheo, không nghe 
một bậc Đạo Sư hay một vị đồng phạm hạnh thuyết pháp; cũng không theo điều đã nghe 
đã học mà thuyết pháp rộng rãi cho các người khác; cũng không theo điều đã nghe đã 
học, tụng đọc một cách rõ ràng. Vị ấy theo những điều đã nghe đã học, dùng tâm tầm 
cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Nhờ vậy mà đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và văn cú. 
Nhờ hiểu nghĩa lý và văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ 
hỷ tâm, thân khinh an. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tỉnh: Here 
a monk who has not heard the teaching from a teacher or a respected fellow-disciple; nor 
has he taught the Dhamma; nor has he chanted the Dhamma; but when he applies his 
mind to the Dhamma, thinks and ponders over 1t and concentrates his aftention on It, JOy 
arises In him, and from this Joy, delight; and by this delight his senses are calmed, he 
feels happiness as a result, and with this happiness his mind 1s established. 

Giải Thoát Xứ Thứ Năm—The fifth base of deliverance: Ở đây vị Tỳ Kheo không nghe 
bậc Đạo Sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo 
điều đã nghe đã học thuyết giảng một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo 
điều đã nghe đã học dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát, nhưng vị Tỳ Kheo ấy khéo nắm 
giữ một định tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ, nên đối với pháp 


2484 


ấy hiểu được nghĩa lý và văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và văn cú, nên khoan khoái 
sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an. Nhờ thân khinh an, 
lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm định tỉnh—Here a monk who has not heard the teaching 
from a teacher or a respected fellow-disciple; nor has he taught the Dhamma; nor has he 
chanted the Dhamma; nor has he thought or pondered over the Dhamma; but when he has 
properly grasped some concentration-sign (samadhi-nimittam), has well considered 1t, 
applied his mind to 1t (supadharitam), and has well penetrated it with wisdom 
(suppatividdham-pannaya). At this, Joy arises in him, and from this Joy, delight; and by 
this delight his senses are calmed, he feels happiness as a result, and with this happiness 
his mind 1s established. 


(B) Ngũ Xuất Ly Giới— Five elements making for deliverance: Nissaraniya-dhatuyo (p)— 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


Theo Kinh Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh, có năm xuất ly giới —According to the 
SangIti Sutta In the Long Discourses of the Buddha, there are five elements making for 
deliverance: 

Giải Thoát Đối Với Dục Vọng—The deliverance from SENSE-DESIRES: Ở đây vị Tỳ 
Kheo có tác ý đối với dục vọng, tâm không hướng nhập dục vọng, không tín lạc, không 
an trú, không bị chi phối bởi dục vọng. Khi vị nầy có tác ý đối với ly dục, tâm hướng 
nhập ly dục, tín lạc, an trú và bị chi phối bởi ly dục, tâm của vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo 
khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các dục lạc. Và các lậu hoặc, các tổn hại, các 
nhiệt não khởi lên do duyên các dục lạc, vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn 
cảm thọ cẩm giác ấy—Here when a monk considers sense-desires, his mind does not 
leap forward and take satisfaction 1n them, fix on them or make free with them, but when 
he considers renunciation 1t does leap forward, take satisfaction 1n 1t, fix on 1t, and make 
free with it. And he gets this thought well-set, well-developed, well-raised up, well freed 
and disconnected from sense-desires. And thus he 1s freed from the corruptions (asava), 
the vexations and fevers that arise from sense-desires, and he does not feel that sensual 
feeling. 

Giải Thoát Đối Với Sân Hận: The deliverance from ILL-WILL——(same as ¡in 1. Replace 
“sense-desires” wIth “1II-will”). 

Giải Thoát Đối Với Hại Tâm: The deliverance from CRUELTY-——(same as in 1. Replace 
“sense-desires” with “cruelty”). 

Giải Thoát Đối Với SẮC: The deliverance from FORMS (rupa)—(same as In 1. Replace 
“sense-desires” with “forms”). 

Giải Thoát Đối Với TỰ THÂN: The deliverance from PERSONALITY—(same as in I. 
Replace “sense-desires” with “personality”). 


(IV) Sáu yếu tố giải thoát— Six elements making for deliverance: Nissaraniya-dhatuyo (p)— 


Ù 


Lục Xuất Ly Giới— Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu xuất ly giới— 
According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are six 
elements making for deliverance: 

Tu Tập Từ Tâm Giải Thoát—Having developed the emancipation of the heart through 
LOVING-KINDNESS: Ở đây vị Tỳ Kheo nói như sau: “Ta đã tu tập từ tâm giải thoát, 
làm cho sung mãn, làm cho thành cỗ xe, làm thành căn cứ an trú, chất chứa và khéo léo 
tinh cần. Tuy vậy sân tâm vẫn ngự trị tâm ta.” Vị ấy cần phải được bảo như sau: “Chớ có 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


2485 


như vậy, chớ nói như vậy, Đại Đức! Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như 
vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy.” Những lời nói của vị nầy là vô căn cứ và 
không thể nào như vậy được. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, sân tâm không thể nào ngự 
trị và an trú nơi kể ấy được —-Here a monk might say “I have developed the 
emancipation of the heart by LOVING-KINDNESS (metta), expanded 1t, made 1t a 
vehicle and a base, established, worked well on 1t, set it well in tran. And yet 1ll-will still 
ørips my heart. He should be told :NÑo! Do not say that! Do not misrepresent the Blessed 
Lord, It 1s not right to slander him thus, for he would not have said such a thing! Your 
words are unfounded and Impossible. If you develop the emanicipation of the heart 
through loving-kindness, 1ll-will has no chance to envelop your heart. This emancipation 
throuegh loving kindness 1s a cure for 1ll-wIll. 

Tu Tập Bi Tâm Giải Thoát—Emancipation of heart through compassion: Ở đây vị Tỳ 
Kheo nói như sau: “Ta đã tu tập tâm bi giải thoát, tuy vậy hại tâm vẫn ngự trị tâm ta.”— 
Here a monk might say: “I have developed the emanicipation of the heart through 
compassion (karuna), and yet cruelty still grips my heart.” (the rest remains the same as 
1n Ï) 

Tu Tập Hỷ Tâm Giải Thoát—Emancipation of the heart through sympathetic joy 
(mudita): Ở đây vị Tỳ Kheo nói như sau: “Ta đã tu tập hỷ tâm giải thoát, tuy vậy bất lạc 
tâm vẫn ngự trị tâm ta.”——Here a monk might say: “I have developed the emancipation of 
the heart through sympathetic Joy,... and yet aversion (prati) still grips my heart.” (threst 
remains the same as In l1). 

Tu Tập Xả Tâm Giải Thoát—Emancipation of the heart through equanimity: Ở đây vị Tỳ 
Kheo nói: “Ta đã tu tập xẻ tâm giải thoát, tuy vậy tham tâm vẫn ngự trị tâm ta.”—Here a 
monk might say: “I have developed the emancipation of the heart through equanimity 
(upeka,..., and yet lust (rago) grips my heart.” 

Tu Tập Vô Tướng Tâm Giải Thoát —The signless emancipation of the heart: Ở đây vị Tỳ 
Kheo nói: “Ta đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, tuy vậy tâm ta vẫn chạy theo các 
tướng.”—Here a monk mipht say: “I have developed the signless emancipation of the 
heart, and yet my heart still hankers after signs (nimittanusari-hotI).” (the rest remains the 
same as In l) 

Tu Tập Khước Từ Sự Ngạo Mạn “tôi có mặt,” mà mũi tên do dự nghi ngờ được giải 
thoát —The emancipation of the heed to the idea: “I am this,` means the emancIpation of 
doubts, uncertainties, and problems: Ở đây vị Tỳ Kheo nói: “Quan điểm “tôi có mặt,` “tôi 
bị từ khước,` “tôi là cái nầy,` không được tôi chấp nhận, tuy vậy mũi tên nghi ngờ do dự 
vẫn ám ảnh an trú trong tôi.”—Here a monk might say: “The idea “I am is repellent to 
me, I pay no heed to the idea: I am this.” Yet doubts, uncertainties and problems still grip 
my heart.” (the rest remains the same as 1n 1). 


(V) Bát Giải Thoát Tam Muội: Asta-vinoksa (skf) 


Tám giải thoát, hay tám phép thiển định giải thoát khỏi sắc dục—Eightfold liberation— 
Eight liberatlons—LIberation, deliverance, freedom, emancipation, escape, release 1n 
eight forms. The eight types of meditation for removing various attachments to forms and 
desires. 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


2486 


Nội hữu sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội: Tự mình có sắc, thấy có sắc. 
Trong giai đoạn nầy hành giả tự mình quán thân bất tịnh —Possessing form, one sees 
forms—LIberation when subJjective desire arises, by examination of the obJect, or of all 
things and realization of their filthiness. In this stage, culfivators remove passions by 
meditation on the Impurity of one”s own body. 

Nội vô sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội: Quán tưởng nội sắc là vô sắc, 
thấy các ngoại sắc bất tịnh —Not perceiving material forms ¡in oneself, one sees them 
outside—LIberation when no subJective desire arises by still meditating or contemplating 
of the obJect or of all things. First contemplating on impurity of external obJects, then on 
pUuTItV. 

Tịnh thân tác chứng cụ túc trụ giải thoát: Tịnh giải thoát thân chứng Tam muội—Quán 
tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy để đoạn diệt dục vọng. Thinking “It is pure,” 
one becomes Inftent on 1t, one enters. Liberation by concentration on the pure to remove 
passlons, or to realize a permanernt state of freedom from all desires. 

Không vô biên xứ giải thoát (Không xứ giải thoát Tam muội): Vượt khỏi hoàn toàn sắc 
tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt, với suy tư: 
“Hư không là vô biên: chứng và trú Không Vô Biên Xứ, nơi mọi luyến chấp vào vật chất 
đều bị tận diệt bằng thiển quán—By completely transcending all perception of matter, by 
the vanishing of the perception of sense-reactions and by non-attention to the perception 
Of variety, thinking: “Space 1s Infinite,” one enters and abides in the Sphere of Infinite 
Space, where all attachments to material obJects have been completely extinguished by 
meditation on boundless conscIousness. Liberation on realization of the Sphere of Infinity 
of Space, or the Iimmaterial. 

Thức vô biên xứ giải thoát (Thức xứ giải thoát Tam muội): Vượt khỏi hoàn toàn Hư 
Không vô biên xứ, với suy tư “Thức là vô biên” chứng và trú Thức vô biên xứ, nơi mọi 
luyến chấp vào “không” đều bị tận diệt bằng thiển định—By transcending the Sphere of 
Infinte Space, thinking: “Consciousness 1s Infinite,” one enters and abides In the Sphere 
of Infinite of Consciousness, where all attachments to void have been completely 
removed by meditation. Liberation In realization of infinite knowledge or the Sphere of 
Infinite ConscIousness. 

Vô sở hữu xứ giải thoát Tam muội: Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư 
“không có vật gì” chứng và trú Vô sở hữu xứ, nơi mọi luyến chấp vào thức hoàn toàn bị 
tận diệt bằng thiển định—By transcending the Sphere of Infinite Consciousness, thinking: 
“There 1s nothing,” one enters and abides ¡in the Sphere of No-Thingness, where all 
attachments to conscIousness have been completely removed by meditation. Liberation in 
realization of the Sphere of Nothingness, or nowhereness. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát Tam muội: Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, 
chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nơi đây mọi luyến chấp vào hữu đối hoàn toàn 
bị đoạn tận bằng thiển định—By transcending the Sphere of No-Thingness, one reaches 
and abides In the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception (neither thought nor 
non-thought) where all attachments to non-existence have been completely extinguished 
by meditation. Liberation 1n the state of mind where there 1s neither thought nor absence 
of thought (the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception). 


2487 


8) Diệt thọ tưởng định giải thoát (Diệt tận định xứ giải thóat Tam muội): Vượt khỏi hoàn 


toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng. Đây là giai đoạn hoàn toàn 
tịch diệt hay Niết Bàn—By transcending the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non- 
Perception, one enters and abides In the Cessation or extinguishing all thoughts 
(perceptions) and feelings——LIberation by means of a state of mind in which there 1s final 
or total extinction, nIrvana. 


(VŨDCửu Giải Thoát Đạo—Nine síages 0ƒ the trailokya: Trong tam giới có cửu địa, mỗi địa 


đều có kiến hoặc, tư hoặc, và tu hoặc. Trong mỗi vũ trụ có chín địa, trong mỗi địa lại có 
chín cách làm giảm nhẹ, từ đó vượt thắng chướng ngại; lại cũng có chín đạo vô gián và 
đi từ giai đoạn nầy đến giai đoạn khác trong tam giới để giải thoát bằng trí tuệ để vượt 
thoát phiển não trong mỗi giai đoạn——lIn the nine stages of the trailokya each has its 
possible delusions and erroneous performances. In every universe there are nine realms, 
1n every realm there are nine 1llusions in practice and nine ways of relief; hence the nine 
ways Of overcoming hindrances; also there are nine Interrupted ways of advance from 
one stage to another of the nine stages of the trailokya by the wisdom of overcoming 
delusion In each stage. 


(VII)Cửu Phược Nhứt Thoát—Nine states oƒ bondage and the one state 0ƒ liberation: Chín 


trạng thái trói buộc và một trạng thái giải thoát. 


(A) Chín trạng thái trói buộc——The nine states of bondage: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


Hỏa Đồ: Hell of fire. 

Huyết Đồ: Hell of blood. 

Đao Đồ: Hell of sword. 

A-Tu-La: Asuras. 

Nhân: Men. 

Thiên: Devas. 

Ma: Maras. 

Ni Kiên Đà (ngoại đạo): Nirgranthas. 
Sắc và Vô Sắc: Form and formless states. 


(B) Một trạng thái giải thoát —The one state of liberation: 


Ù 


Niết Bàn: Freedom of Nirvana—See Niết Bàn in Chapter 127. 


(VHI)Mười Pháp Giải Thoát Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds oƒ liberation oƒ Great 


l) 
2) 
3) 


Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp giải thoát của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp giải thoát nầy thời có thể ra làm Phật sự 
vô thượng, giáo hóa thành thục tất cả chúng sanh——According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of liberation of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can perform the supreme deeds of Buddhas and 
teach and develop and sentient beIngs. 

Phiền não giải thoát: Liberation from afflictions. 

Tà kiến giải thoát: Liberation from false views. 

Giải thoát những chấp thủ: Liberation from all grasping. 


4) 


5) 


6) 
? 


8) 
3) 


10) 


Œ) 


2488 


Uẩn, xứ, giới giải thoát: Liberation from mental and physical elements—See Uẩn-Nhập- 
Giới in Chapter 116. 

Siêu nhị thừa giải thoát: Liberation from transcending the two lesser vehicles of 
individual emancipation. 

Vô sanh pháp nhẫn giải thoát: Liberation by accepting the nonorigination of things. 

Nơi tất cả thế gian, tất cả cõi, tất cả chúng sanh, tất cả pháp, la chấp trước giải thoát: 
Liberation by freedom from attachment to all worlds, all lands, all beings, and all things. 
Vô biên trụ giải thoát: Liberation in infinite abodes. 

Phát khởi tất cả hạnh Bồ Tát nhập Phật vô phân biệt giải thoát: Liberation rising from 
the practices of Enlightening Beings into the stage of nondiscrimination of Buddhas. 

Ở trong một niệm đều có thể rõ biết tất cả tam thế giải thoát: Liberation able to know all 
pAsts, presents, and future in a single momernt. 


(C) Thân Tâm Giải Thoát 
Deliyerance 0ƒ Mind and Body 


Thân Giải Thoát— Deliverance 0ƒ the body: Giải thoát là một trong ngũ phần pháp thân 
Phật, và thân Phật giải thoát mọi chướng ngại phiển não: Moksha ¡s one of the five 
characteristcs of Buddha, for the body of Buddha released from klesa, 1.e. passion, 
afflicion—See Ngũ Phần Pháp Thân Phật in Ch. 125. 


(H) Tâm giải thoát: Tâm giải thoát, được diễn dịch là “Thiện Tư Duy”—Entire freedom of 


mind, confidence, Interpreted as “pious thoughffulness,” good propensity: Adhimukti 
(skÙ—Atimukti or Abhimukham (skt)— Thuật ngữ “Atimukti” nghĩa là nhiệt tình, hay 
khát ngưỡng mạnh mẽ. Trong Bách Khoa Toàn Thư Phật Học, từ nầy xuất phát từ “adhi' 
và có gốc 'muc' (muncati), nghĩa là giải thoát, là từ bỏ vị trí hiện tại để tiến đến một 
khuynh hướng mới. Vì vậy, thắng giải có một lực hướng thiện đưa đến giải thoát, với sự 
kết hợp của nguyện Ba La Mật. Theo Kinh Thập Địa, Bồ Tát tương lai phải chuẩn bị một 
chặng đường dài tu tập để đạt Bồ Tát quả. Trước khi bắt đầu tiến trình nầy, Bồ Tát phải 
phát khởi tâm Bồ Đề để làm động lực hướng thiện và chuyển thành nguyện Bồ Đề mạnh 
mẽ. Các vị A La Hán chỉ đắc được tuệ chứng giải thoát, chỉ thích giác ngộ đạo lý, chứ 
không thích tác dụng công đức của sự việc, nên chỉ đoạn được kiến tư phiền não hay 
chướng ngại của trí tuệ vô lậu, chứ không la bỏ được chướng ngại của thiển định, ví như 
người thích truy cầu tìm hiểu chứ không thích hành trì The word Adhimukti or Atimukti 
OCcurs In the sense of Inclination, zeal or fondness. In Encyclopedia of Buddhism, the 
term derived from the Iintesifying directive “adhi” and the root “muc” (muncati), means to 
release, abandoning of the present positlon with a going forth In a new position. Such 
resolve, therefore, has In 1t a liberating force, which leads to emancipation, although with 
this specific connofation, 1t would rather be considered as a perfection of determination. 
According to the Dasa-bhumika Sutra, the future Bodhisattva prepares himself to 
undertake a long and strenuous Journey for the realizaton of Bodhisattvahood. He 
concentrates on his spiritual edification. On the eve of his departure, the thought of 


Œ) 


2489 


Enliphtenment 1s awakened ¡1n his mind due to hs immaculate disposiions and 
transparency of his inward resolution. The escape by or into wisdom, 1.e. of the arhat who 
overcomes the hindrances to wisdom or Insight, but not the practical side of abstraction, 
better able to understand than to do—See Bát Nhã In Chapter 85. 


(D) Giải Thoát Ngay Trong Đời Nầy 
Emancipation in this Very LỰc 


Theo Kinh Điển Phật Giáo Ban Sơ—According to the Original Buddhist Sutras: Những 
lời Phật dạy trong kinh điển Pali đều nhắm vào việc giải thoát mọi khổ đau phiền não 
của con người ngay trong đời nây. Các lời Phật dạy đều có một chức năng giúp đỡ con 
người tìm phương cách khơi dậy các thiện tâm để giải thoát các ác tâm đối lập với chúng 
vốn chế ngự tâm thức con người. Chẳng hạn như năm thiển chỉ thì giải thoát năm triỀn 
cái; từ bi thì giải thoát sân hận; vô tham thì giải thoát lòng tham; trí tuệ thì giải thoát sỉ 
mê; vô ngã tưởng, vô thường tưởng, và khổ tưởng thì giải thoát ngã tưởng, thường tưởng, 
và lạc tưởng, vân vân—AII the Buddhaˆs teachings recorded ¡in the Pali Canon are aimed 
at liberating human beings" sufferings and afflictions In this life. They have a function of 
helping human beings see the way to make arise the skilful thought, to release the 
opposlte evil thought controlling their mind. For example, the five meditative mental 
factors releasing the five hindrances; compassion releasing 1ll-will; detachment or 
greedilessness releasing greediness; wisdom releasing 1llusion; perceptlon of 
selflessness, Impermanence and suffering releasing perception of selfishness, 
permanence and pleasure, and so on. 


(II) Theo Tịnh Độ Tông—According to the Pure Land Sect: Tịnh Độ Tông cho rằng trong 


thời Mạt Pháp, nếu tu tập các pháp môn khác mà không có Tịnh Độ, rất khó mà đạt được 
giải thoát ngay trong đời nầy. Nếu sự giải thoát không được thực hiện ngay trong đời nầy, 
thì mê lộ sanh tử sẽ làm cho hạnh nguyện của chúng ta trở thành những tư tưởng trống 
rỗng. Phật tử thuần thành nên luôn cẩn trọng, không nên ca ngợi tông phái mình mà hạ 
thấp tông phái khác. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng tất cả chúng ta là Phật tử và 
cùng tu theo Phật, dù phương tiện có khác, nhưng chúng ta có cùng giáo pháp là Phật 
Pháp, và cùng cứu cánh là giác ngộ giải thoát và thành Phật—The Pure Land Sect 
believes that during this Dharma-Ending Age, 1t 1s difficult to attain enliphtenment and 
emancipation In this very life 1ƒ one practices other methods without following Pure Land 
at the same time. If emancipation 1s not achieved In this lifetime, one”s crucial vows wIll 
become empty thoughts as one continues to be deluded on the path of Birth and Death. 
Devoted Buddhists should always be very cautious, not to praise one”s school and 
downplay other schools. Devoted Buddhists should always remember that we all are 
Buddhists and we all practice the teachings of the Buddha, though with different means, 
we have the same teachings, the Buddhaˆs Teachings; and the same goal, emancipation 
and becoming Buddha. 


2490 


(E) Giải Thoát Môn 
Gafe 0ƒ en„ancipation 


(D Tổng quan về “Giải Thoát Môn”—An overview dƑ the “Moksa-dvara”): 
Vimokshamukha (skt—EmancIpation-entrance The gate of libertalon—Theo Phật 
giáo Đại thừa, cửa giải thoát của Bồ Tát nằm ngay bên trong tự tánh, chứ không phải bên 
ngoài. Cửa mở rộng bằng tu tập Lục Ba La Mật và trì giới cụ túc —According to the 





Mahayana Buddhism, Bodhisattva door of liberation 1s within our self-nature, not outside. 
The door open througph practice, cultivation of the paramitas and holding the complete 
precepts. 


(I) Nghĩa của cửa giải thoát— The meanings 0ƒ the door oƒ release: The door of release—— 
Cửa giải thoát, giai đoạn thiển quán làm vắng lặng khái niệm hay ao ước (không, vô 
tướng và vô nguyện)—The stage of meditation characterized by vaculfy and absence of 
perception or wishes. 


(HI)Phân loại giải thoát môn— Categories oƒ` gates oƒ enlightenment used by the Buddha: 

1) Trí môn—Wisdom gate: Cửa trí của Phật, đi thẳng vào tự mình giải thoát—Buddha- 
wisdom gate, which directs to the enlightenment of self—See Chapter 108. 

2) Bi môn—Pity gate: Cửa Bi của Phật đi vào cứu độ chúng sanh—Buddha-pity gate, which 
đdirects to the salvation of others—See Chapter 22. 


(IV)Bồ Tát giải thoát môn— Bodhisattta door 0ƒ liberatiion: Cửa giải thoát của chư Bồ Tát 
nằm trong tự tánh của mỗi chúng ta. Cửa ấy mở ra cho chúng ta qua tu tập Ba La Mật và 
trì giữ giới luật. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười cửa giải thoát của chư Đại 
Bồ tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được môn giải thoát vô thượng của Như 
Lai —Bodhisattva door of liberation 1s within our self-nature, not outside. The door open 
through practice, cultivation of the paramitas and holding precepts. According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of doors of liberation of Great 
Enlightening Beinsgs. Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme 
door of liberation of Buddhas. 

I)_ Môn giải thoát một thân cùng khắp tất cả thế giới: Pervading all worlds with one body. 

2) Môn giải thoát thị hiện vô lượng những loại sắc tướng nơi tất cả thế giới: Showing 

Infinite various forms In all worlds. 

3)_ Môn giải thoát đem tất cả thế giới vào một cõi Phật: Putting all worlds in one Buddha- 

fñield. 

4) Môn giải thoát khắp gia trì tất cả chúng sanh giới: Universally supporting all realms of 

sentient beIngs. 

5)_ Môn giải thoát dùng thân trang nghiêm của tất cả Phật đầy khấp tất cả thế giới: Filling 

all worlds with the adornment bodies of all Buddhas. 

6)_ Môn giải thoát trong thân mình thấy tất cả thế giới: Seeing all worlds in one”s own body. 





? 
8) 


3) 


2491 


Môn giải thoát trong một niệm qua tất cả thế giới: Seeing all worlds through one thought. 
Môn giải thoát thị hiện tất cả Như Lai xuất thế: Showing the emergence of all Buddhas 
1n one world. 

Môn giải thoát một thân đầy khắp cả pháp giới: Eilling all worlds with one body. 


10) Môn giải thoát trong một niệm thị hiện tất cả Phật du hí thần thông: Showing the free 


play of spiritual powers of all Buddhas in a single 1nstant. 


(V) Không Giải Thoát Môn—GŒate 0ƒ deliverance by the realization oƒ the immaferial: Một 


q) 


Ù 


2) 


trong ba giải thoát. Quán hết thảẩy các pháp đều do nhơn duyên hòa hợp mà sanh ra, 
không có tự tính (nếu thành đạt như vậy là mình đang bước vào cổng giải thoát)—The 
gate of salvation or deliverance by the realization of the Immaterial, 1.e. that the ego and 
things are formed of elements and have no reality in themselves; one of the three 
deliverances. 


(F) Sự Giải Thoát Cuối Cùng 
Fimal Emancipation 


Cứu Cánh Giải Thoát—Principle 0ƒ Perfect Freedom: The Principle of Nirvana or 
Perfect Freedom. 

Để hiểu đạo Phật một cách chính xác, chúng ta phải bắt đầu ở cứu cánh công hạnh của 
Phật. Năm 486 trước Tây Lịch, hay vào khoảng đó, là năm đã chứng kiến thành kết hoạt 
động của Đức Phật với tư cách một đạo sư tại Ấn Độ. Cái chết của Đức Phật, như mọi 
người đều rõ, được gọi là Niết Bàn, hay tình trạng một ngọn lửa đã tắt. Khi một ngọn lửa 
đã tắt, không thấy còn lưu lại một chút gì. Cũng vậy, người ta nói Phật đã đi vào cảnh 
giới vô hình không sao miêu tả được bằng lời hay bằng cách nào khác: To understand 
Buddhism properly we must begin at the end of the Buddhaˆs career. The year 486 B.C. 
or thereabouts saw the conclusion of theBuddha's activity as a teacher in India. The death 
of the Buddha 1s called, as is well known, “NIrvana,` or “the state of the fire blown out. 
When a fire 1s blown out, nothing remain to be seen. So the Buddha was considered to 
have entered into an 1nvisible state which can in no way be depicted in word or in form. 
Trước khi Ngài chứng nhập Niết Bàn, trong rừng Ta La song thọ trong thành Câu Thi Na, 
Ngài đã nói những lời di giáo nầy cho các đệ tử: “Đừng than khóc rằng Đức đạo sư của 
chúng ta đã đi mất, và chúng ta không có ai để tuân theo. Những gì ta đã dạy, Pháp cùng 
với Luật, sẽ là đạo sư của các ngươi sau khi ta vắng bóng. Nếu các người tuân hành 
Pháp và Luật không hề gián đoạn, há chẳng khác Pháp thân (Dharmakaya) của Ta vẫn 
còn ở đây mãi mãi: Just prior to his attaining Nirvana, in the Sala grove of Kusinagara, 
the Buddha spoke to His disciples to the following effect: “Do not wall saying “Our 
Teacher has passed away, and we have no one to follow.` What I have taught, the 
Dharma (ideal) with the disciplinary (Vinaya) rules, wIll be your teacher after my 
departure. If you adhere to them and practice them uninterruptedly, 1s 1t not the same as If 
my Dharma-body (Dharmakaya) remained here forever?”. 


3) 


„) 


5) 


2492 


Dù có những lời giáo huấn đầy ý nghĩa đó, một số đệ tử của Ngài đã nẩy ra một ý kiến 
dị nghị ngay trước khi lễ táng của Ngài. Do đó đương nhiên các bậc trưởng lão phải nghĩ 
đến việc triệu tập một đại hội trưởng lão để bảo trì giáo pháp chính thống của Phật. Họ 
khuyến cáo vua A Xà Thế lập tức ra lệnh cho I8 Tăng viện chung quanh thủ đô phải 
trang bị phòng xá cho các hội viên của Đại Hội Vương Xá: In spite of these thoughtful 
1nstructions some of his disciples were expressing a dissenting Idea even before his 
funeral. It was natural, therefore, for the mindful elders to think of calling a council of 
elders in order to preserve the orthodox teaching of the Buddha. They consulted King 
Alatasatru who at once ordered the eighteen monasteries around his capital to be 
repaired for housing the members of the coming Council of RaJagriha. 

Khi thời gian đã tới, năm trăm trưởng lão được chọn lựa cùng hợp nhau lại. Ông A Nan 
đọc lại kinh pháp (Dharma) và Upali đọc lại luật nghi (Vinaya). Thật ra không cần đọc 
lại các Luật, vì chúng đã được Phật soạn tập khi Ngài còn tại thế. Hội nghị đã kết tập 
tỉnh tấn về Pháp và Luật: When the time arrived five hundred selected elders met 
together. Ananda rehearsed the Dharmas (sutras) while Upali explained the origin of 
each of the Vinaya rules. There was no necessity of rehearsing the Vinaya rules 
themselves since they had been compiled during the Buddha”s lifetime for weekly 
convocatlon for confessions. At the council a fine collection of the Dharma and the 
Vinaya was made, the number of Sutras was decided, and the history of the disciplinary 
rules was compiled. 

Kết quả hoạt động của các trưởng lão được thừa nhận như là có thẩm quyển do những 
người có khuynh hướng chủ trương hình thức và thực tại luận. Tuy nhiên, có một số quan 
điểm dị biệt, Phú Lâu Na là một thí dụ, vị nầy sau bị giết chết lúc đang giảng pháp. Phú 
Lâu Na ở trong một khu rừng tre gần thành Vương Xá suốt thời đại hội, và được một cư sĩ 
đến hỏi, Ngài trả lời: “Đại hội có thể tạo ra một kết tập tinh tế. Nhưng tôi sẽ giữ những 
gì đã tự mình nghe từ Đức Đạo Sư của tôi.” Vậy chúng ta có thể cho rằng đã có một số 
người có các khuynh hướng duy tâm và tự do tư tưởng: The result of the elders” activity 
was acknowledged as an authority by those who had a formalistic and realistic tendency. 
There were , however, some who differed from them 1n their opinion. Purana, for 
Instance, was skilled in preaching. Purana was in a bamboo grove near RaJagriha during 
the council, and, being asked by some layman, 1s said to have answered: “The council 
may produce a fine collection. But I will keep to what I heard from my teacher myself. So 
we may presume that there were some who had idealistic and free-thinking tendencies. 


(IH) Cảm Giác Siêu Thoát— Feeling oƒ exaltaion: Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiền 


Luận Tập II, cảm giác siêu thoát kèm theo sự chứng ngộ, là vì nó bẻ gãy giới hạn phân 
biệt cá thể; và đây không phải chỉ là một biến cố tiêu cực mà hoàn toàn tích cực, chứa 
đầy ý nghĩa, bởi vì nó chính là một sự triển khai cá thể đến vô cùng. Mặc dù chúng ta 
không luôn luôn để ý, nhưng cảm giác thông thường nói lên tất cả những nhiệm vụ ý 
thức của chúng ta là cảm giác hữu hạn và lệ thuộc, bởi vì chính ý thức là hậu quả của hai 
thế lực tương duyên hay giới hạn lẫn nhau. Trái lại, chứng ngộ chính là xóa bỏ sự đối lập 
của hai đầu mối, trong bất cứ chiều hướng nào, và sự đối lập nầy là nguyên lý của ý 
thức, trong khi đó, chứng ngộ là thể hiện cái vô thức vượt ngoài đối đãi. Vì vậy, để giải 
phóng khỏi tình trạng đối lập ấy, người ta phảẩi tạo ra một cẩm giác vượt lên trên tất cả. 


2493 


Một tay lang bạt, sống ngoài vòng pháp luật, đến đâu cũng bị bạc đãi, không phải chỉ bởi 
những kẻ khác mà còn bởi chính mình, nó thấy rằng mình là sở hữu chủ của tất cả tài 
sản, và uy quyển mà một sinh vật có thể đạt được trong cõi đời nầy, sao lại có thể thế, 
nếu không cảm giác được kỳ cùng vẻ tự tôn tự đại của mình? Một Thiền sư nói: “Lúc 
chứng ngộ là lúc thấy ra một lâu đài tráng lệ xây bằng pha lê trên một tơ hào độc nhất; 
nhưng khi không chứng ngộ, lâu đài tráng lệ ấy khuất lấp sau một tơ hào mà thôi.” Một 
Thiển sư khác đã dẫn dụ Kinh Hoa Nghiêm: “Nây các thầy hãy xem kìa! Ánh sáng rực 
rỡ đang tỏa khắp cả đại thiên thế giới, cùng lúc hiển hiện tất cả những núi Tu Di, những 
mặt trời, những mặt trăng, những bầu trời và cõi đất, nhiều đến hằng trăm nghìn ức số. 
Này các Thầy, các Thầy có thấy ánh sáng ấy chăng?” Thế nhưng, cẩm giác siêu thoát 
của Thiền đúng ra là một cảm giác trầm lặng của cõi lòng tri túc; nó chẳng có chút gì lỗ 
lộ, khi giây phút sáng lạn đầu tiên đã đi qua. Cái vô thức ấy không bộc lộ ổn ào ở 
Thiển—The feeling of exaltation inevitably accompanies enlightenment is due to the fact 
that it is the breaking-up of the restriction Imposed on one as an Individual being, and this 
breaking-up 1s not a mere negative ¡ncident but quite a positive one fraught with 
signification because It means an Infinite expansion of the ¡individual. The general 
feeling, though we are not always conscIous of it, which charaterizes all our functions of 
Consciousness, 1s that of restriction and dependence, because consciousness 1fself 1s the 
oufcome of two forces conditioning or restricting each other. Enliphtenment, on the 
contrary, essentially consists In doing away with the opposition of two terms In 
whatsoever sense, and this opposiion 1s the prineiple of consciousness, while 
enlightenment 1s to realize the Unconscious which goes beyond the opposition. To be 
released of this, must make one feel above all things intensely exalted. A wandering 
oufcast maltreated everywhere not only by others but by himself finds that he 1s the 
possessor of all the wealth and power that 1s ever attainable in this world by a mortal 
being, 1f it does not gIive him a hipgh feeling of self-glorification, what could? Says a Zen 
Master, “When you have enlightenment you are able to reveal a palatial mansion made 
Of precious stones on a single blade of grass; but when you have no enlightenment, a 
palatial mansion 1fself is concealed behind a simple blade of grass."”Another Zen master 
alluding to the Avatamsaka, declares: “O monks, look and behold! A most auspIcIous 
light 1s shinng with the utmost brilliancy all over the great chiliocosm, simultaneously 
revealing all the countries, all the oceans, all the Sumerus, all the suns and moons, all the 
heavens, all the lands, each of which number as many as hundreds of thousands of kotis. 
O monks, do you not see the light? But the Zen feeling of exaltation 1s rather a quiet 
feeling of self-contentment; It is not at all demonstrative, when the first glow Of It passes 
away. The Unconscious does not proclaim 1fself so boisterously In the Zen conscIousness. 


(HI)Sự giải thoát cuối cùng— Final emancipafion: Sự giải thoát cuối cùng hay cứu cánh tối 
hậu của đạo Phật, không thể đạt đến ngay lập tức được. Đó là một tiến trình tuần tự, một 
sự đào luyện từng bước. Trước tiên, hành giả phải tu tập giải thoát khỏi những khổ đau 
phiền não do hiểu được nguyên nhân của chúng, xuyên qua thực hành Tứ diệu đế mà 
xóa bỏ hay làm biến mất những nhơ bẩn ấy. Kế đó hành giả phải sự loại bỏ những ảo 
ảnh và đam mê, vượt thoát sinh tử và đạt tới cứu cánh Niết bàn. Như kinh điển thường 
nói: sự thanh tịnh tâm chỉ đạt được sau khi đã thành tựu giới hạnh. Thanh tịnh tâm và trí 


Œ) 


2494 


tuệ là điều không thể có nếu không thanh tịnh giới. Đức Phật thúc dục các đệ tử của 
Ngài trước tiên hãy tự đặt mình vào nếp sống giới hạnh, sau đó mới bước vào con đường 
thiển định và trí tuệ. Chính vì vậy cần phải khởi sự ngay từ bước đầu. Điểm khởi đầu 
trong giáo pháp là Giới. Sau khi đã đứng vững trên vùng đất giới, hành giả sẽ nỗ lực làm 
chủ cái tâm dao động của mình—The final emancipation, the highest goal, in Buddhism, 
1S not atfained at once. lt is a gradual process, a gradual training. First of all, practitloners 
should try to cultivate to liberate or release from suffering through knowledge of the 
cause of sufering and the cessation of suffering, through realization of the four noble 
truths to eliminate defilements. Then, try to extinct all 1llusions and pasions. It 1s 
liberation from the karmic cycle of life and death and the realization of nirvana. As the 
discourses often point out mental purity 1s gained after a thorough training in virtuous 
behavior. Menfal purity and attainments are not possible without moral purity. The 
Buddha exhorts his disciples first to establish themselves In virtue or moral habits before 
entering on the path of meditation and wisdom. Hence the need to sfart from the very 
beginning. The starting point In the Dispensation of the Buddha 1s sila, virtuous behavior. 
Standing on the firm ground of sila one should endeavor to master the fickle mind. 


(GŒ) Biệt Giải Thoát 
Pratinoksa (skt) 


Biệt giải thoát giới— Pratinoksa (sk£): Code of monk”s rules—Disciplinary code—Giới 
luật (giới bổn)—Kinh Biệt Giải Thoát là cốt lõi của Tạng Luật. Đây là phần cổ xưa nhất 
của Luật Tạng bằng tiếng Ba L¡. Phạn ngữ có nghĩa là “Cá nhân giải thoát” hay “Biệt 
giải thoát.” Ba La Đề Mộc Xoa, còn gọi là Kinh Giải Thoát, một phần của Vinaya- 
pitaka, chứa đựng các qui tắc kỷ luật gồm giới luật cho tỳ kheo và tỳ kheo ni. Các qui tắc 
nầy được nhắc lại trong Tăng hay Ni đoàn mỗi lần làm lễ bố tác (Uposatha) và đây là 
dịp cho chư tăng ni xưng tội về những thiếu xót đã phạm phải. Tuy nhiên, luật đòi hỏi vị 
Tăng hay vị Ni nào phạm tội phải nhận tội và chịu kỹ luật của giáo đoàn. Các trường 
phái khác nhau có giới luật khác nhau, và số giới luật thay đổi từ 227 đến 348. Phật giáo 
Đại Thừa, Tỳ kheo có 250 giới và Tỳ kheo Ni có 348 giới; trong khi Phật giáo Nguyên 
Thủy, Tỳ kheo có 227 giới và Tỳ kheo Ni có 348 giới—Pratimoksa sutra is the nucleus of 
the Vinaya-pitaka. It is the oldest part of the Pali Pitaka. “Pratimoksa” 1s a Sanskrit term 
for “Individual liberation.” Called Sutra of emancipation or part of the Vinaya-pitaka that 
contains precepts for bhiksus and bhiksunis. These precepfs are recited in an assembly of 
the whole Order of monks and/or nuns at every Uposatha or and this 1s the opportunity for 
the monks and nuns confess any violations of these rules. However, the rules required a 
monk or nun who 1s guilty of any of these offenses 1s required to confess the matter and 
submit to the appropriate discipline or penalty from the Order. Different traditions have 
different Pratimoksas, and the number of rules for monks and nuns varles between 227 
and 348. In Mahayana Buddhism, Bhiksus have 250 rules and Bhiksunis have 348 rules; 
while in Theravada, Bhiksus have 227 rules and Bhiksunis have 348 rules—See Giới Cụ 
Túc, and Ba Đề Mộc Xoa. 


2495 


(I1) Biệt Giải Thoát Kinh— Pratinoksa Sutra (sk£): Biệt Giải Thoát Kinh (Luật Tạng)— 
Giới Bổn Ba La Đề Mộc Xoa hay sách về Giới Luật của tự viện thuộc Luật Tạng. Luật 
Ba La Đề Mộc Xoa bao gồm tất cả những tội phạm, được soạn thành nhóm, tùy theo mức 
độ trầm trọng của tội. Giới Bổn Ba La Đề Mộc Xoa được tụng hai lần trong tháng vào 
dịp lễ Bố Tát, lúc trăng non và trăng tròn. Giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa được dùng như 
là công cụ đảm bảo kỹ luật trong tự viện. Ngoài sự phân biệt về giới luật ra, Giới Bổn Ba 
La Đề Mộc Xoa còn bao gồm những câu kệ giới thiệu và kết thúc lễ Bố Tát. Phần mở 
đầu dùng để kêu gọi Tăng Ni trong giáo đoàn cùng nhau bắt đầu lễ Bố Tát với phương 
thức xưng tội và cách hỏi, tụng hết tội nầy qua đến tội khác, với mục đích khám phá xem 
ai thanh tịnh và ai bất tịnh —Monastic disciplinary text included in the Vinaya, and 
preserved separate versions for monks and nuns. Pratimoksa-sutra Is a monastic 
disciplinary text included in the Vinaya. The Pratimoksa sutra 1s an inventory of offenses 
Organized into categorles classified according to the gravity of the offense. It 1s recited 
twice a month at the Uposattha observance on the new moon and full moon, and 1s 
employed as a device for Insuring proper monastic discipline. In addition to the categorles 
Of offenses, a serles of verses that introduce and conclude the text. An introduction used 
to call the Sangha together and Initiate the confessional procedure, and an Iinterrogatory 
formula, recited after each category of offenses, aimed at discovering who was pure and 
who was not—See Chapter 36. 


(H) Giải Thoát Bát Nhã Ba La Mật 
PrqJna-Paramita Emancipation 


Theo Kinh Hoa Nghiêm—According to the Avatamsaka Sutra: 

*._ Thiện Tài Đồng Tử hỏi Diệu Nguyệt Trưởng Giả: “Làm sao để hiện tiền chứng đắc môn 
giải thoát Ba La Mật?—Sudhana asked Sucandra: “How does one come to the Prajna- 
paramita emancipation face to face? How does one get this realization?” 

*. Trưởng Giả Diệu Nguyệt đáp: “Một người hiện tiền thân chứng môn giải thoát nầy khi 
nào người ấy phát khởi tâm Bát Nhã Ba La Mật và cực kỳ tương thuận; rồi thì người ấy 
chứng nhập trong tất cả những gì mà mình thấy và hiểu.”—Sucandra answered: “A man 
comes fo this emancipation face to face when his mind 1s awakened to PraJnaparamita 
and stands In a most intimate relationship to 1t; for then he attains self-realization in all 
that he perceives and understands.” 

* Thiện Tài Đồng Tử lại thưa: “Có phải do nghe những ngôn thuyết và chương cú về Bát 
Nhã Ba La Mật mà được hiện chứng hay không?””—Sudhana asked: “Does one attain 
self-realization by listening to the talks and discourses on PraJnaparamita?” 

*._ Diệu Nguyệt đáp: “Không phải. Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật thấy suốt thể tánh chân thật 
của các pháp mà hiện chứng vậy.”—Sucandra replied: “That ¡is not so. Because 
Prajnaparamita sees Intimafely Into the truth and reality of all things.” 

*. Thiện Tài lại thưa: “Há không phải do nghe mà có tư duy và do tư duy và biện luận mà 
được thấy Chân Như là gì? Và há đây không phải là tự chứng ngộ hay sao?”—Sudhana 


2496 


asked: Is It not that thinking comes from hearing and that by thinking and reasoning one 
comes to perceive what Suchness 1s? And 1s this not self-realization?” 

Diệu Nguyệt đáp: “Không phải vậy. Không hề do nghe và tư duy mà được tự chứng ngộ. 
Nầy thiện nam tử, đối với nghĩa nầy ta phải lấy môt thí dụ, ngươi hãy lắng nghe! Thí dụ 
như trong một sa mạc mênh mông không có suối và giếng, vào mùa xuân hay mùa hạ khi 
trời nóng, có một người khách từ tây hướng về đông mà đi, gặp một người đàn ông từ 
phương đông đến, liền hỏi gã rằng “tôi nay nóng và khát ghê gớm lắm; xin chỉ cho tôi nơi 
nào có suối trong và bóng cây mát mẻ để tôi có thể uống nước, tắm mát, nghỉ ngơi và 
tươi tỉnh lại?" Người đàn ông bèn chỉ dẫn cặn kẽ rẳng “cứ tiếp tục đi về hướng đông, rồi 
sẽ có con đường chia làm hai nẻo, nẻo phải và nẻo trái. Bạn nên hãy theo nẻo bên phải 
và gắng sức mà đi tới chắc chắn bạn sẽ đến một nơi có suối trong và bóng mát.” Này 
thiện nam tử, bây giờ ngươi có nghĩ rằng người khách bị nóng và khát từ hướng tây đến 
kia, khi nghe nói đến suối mát và những bóng cây, liền tư duy về việc đi tới đó càng 
nhanh càng tốt, người ấy có thể trừ được cơn khát và được mát mẻ chăng?”——Sucandra 
said: “hat 1s not so. Self-realization never comes from mere listening and thinking. O 
son of a good family, I will illustrate the matter by analogy. Listen! In a great desert there 
are no springs or wells; In the spring time or summer time when 1t is warm, a traveller 
comes from the west going eastward; he meets a man coming from the east and asks him: 
'*“[ am terribly thirsty, please tell mewhere I can find a spring and a cool refreshing shade 
where I may drink, bathe, rest, and get revived.` The man from the east gives the 
traveller, as desired, all the information In detail, saying: “When you go further east the 
road divides 1tself into two, right and left. You take the right one, and going steadily 
further on you will surely come to a fine spring and a refreshing shade. Now, son of a 
good family, do you think that the thirsty traveller from the west, listening to the talk 
about the spring and the shady trees, and thinking of going to that place as quickly as 
possible, can be relieved of thirst and heat and get refreshed? 

Thiện Tài đáp: “Dạ không; người ấy không thể làm thế được; bởi vì người ấy chỉ trừ 
được cơn nóng khát và được mát mẻ khi nào theo lời chỉ dẫn của kẻ kia mà đi ngay đến 
dòng suối rồi uống nước và tắm ở đó.”—§udhana replied: “No, he cannot; because he is 
relieved of thirst and heat and gets refreshed only when, as directed by the other, he 
actually reaches the fountain and drinks of 1t and bathes In It." 

Diệu Nguyệt nói thêm: “Này thiện nam tử, đối với Bồ Tát cũng vậy, không phải chỉ do 
nghe, tư duy và huệ giải mà có thể chứng nhập hết thảy pháp môn. Này thiện nam tử, sa 
mạc là chỉ cho sanh tử; người khách đi từ tây sang đông là chỉ cho các loài hữu tình; nóng 
bức là tất cả những sự tướng mê hoặc; khát tức là tham và ái ngã; người đàn ông từ 
hướng đông đến và biết rõ đường lối là Phật hay Bồ Tát, an trụ trong Nhất Thiết Trí, các 
ngài đã thâm nhập chân tánh của các pháp và thật nghĩa bình đẳng; giải trừ khát cháy và 
thoát khỏi nóng bức nhờ uống dòng suối mát là chỉ cho sự chứng ngộ chân lý bởi chính 
mình.—Sucandra added: “Son of a good family, even so with the Bodhisattva. By 
merely listening to it, thinking of it, and intellectually understanding 1t, you will never 
come to the realizatlon of any truth. Son of a good family, the desert means birth and 
death; the man from the west means all sentilent beings; the heat means all forms of 
confusion; thirst is greed and lust; the man from the east who knows the way Is the 
Buddha or the Bodhisattva who, abiding in all-knowledge has penetrated ¡into the true 


2497 


nature of al things and the reality of sameness; to quench the thirst and to be relieved of 
the heat by drinking of the refreshing fountain means the realization of the truth by 
oneself. 

*.. Diệu Nguyệt tiếp: “Này thiện nam tử, cảnh giới tự chứng của các Thánh giả ấy không có 
sắc tướng, không có cấu tịnh, không có thủ xả, không có trược loạn; thanh tịnh tối thắng; 
tánh thường bất hoại; dù chư Phật xuất thế hay không xuất thế, ở nơi pháp giới tánh, thể 
thường nhất. Này thiện nam tử, Bồ Tát vì pháp nây mà hành vô số cái khó hành và khi 
chứng được pháp thể nầy thì có thể làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh, khiến cho các 
loài chúng sanh rốt ráo an trụ trong pháp nầy. Này thiện nam tử, đó là pháp chân thật, 
không có tướng dị biệt, thực tế, thể của Nhất thiết trí, cảnh giới bất tư nghì, pháp giới bất 
nhị đó là môn giải thoát viên mãn.”—Sucandra added: “O son of a good family, the 
realm of self-realization where all the wise ones are living 1s free from materlality, Íre 
from puritles as well as from defilements, free from grasped and grasping, free from 
murky confusion; 1t 1s most excellently pure and ĩn 1s nature Indestructible; whether the 
Buddha appears on earth or not, 1t retains 1s eternal oneness In the Dharmadhatu. O son 
of a good family, the Bodhisattva because of this truth has discipliined himself in 
innumerable forms od austerities, and realizing this Reality within himself has been able 
to benefit all beings so that they find herein the ultimate abode of safety. O son of a good 
famlly, truth of self-realizatlon 1s validity 1tself, something unique, reality-limit, the 
substance of all-knowledge, the inconceivable, non-dualistic Dharmadhatu, and the 
perfection of emancipafion.” 

* Như vậy môn giải thoát Ba La Mật phải được chứng ngộ bằng kinh nghiệm cá biệt của 
mình; còn như chỉ nghe và học hỏi thôi thì chúng ta không cách gì thâm nhập vào giữa 
lòng chân tánh của thực tại được —Thus, to Prajnaparamita emancipation must be 
personally experienced by us, and that mere hearing about it, mere learning of It, does 
not help us to penetrate 1nto the Inner nature of Reality 1tself. 


(L Lời Phật dạy về Giải Thoát 
The Buddha*s Teachings on Emancipation 


(ID Lời Phật dạy về Giải Thoát cho cả Xuất Gia lẫn Tại Gia— The Buddha)s Teachings on 
Emancipation for both Leƒft-Home People and Laypeople: Đối với những người xuất gia, 
về căn bản mà nói thì các lời dạy của Đức Phật đều nhắm vào việc giải thoát mọi khổ 
đau phiển não của con người trong đời nầy. Những lời dạy nầy có công năng giúp chúng 
ta hiểu phương cách khơi dậy các thiện tâm để giải thoát ác tâm, khiến cho tâm ý thanh 
tịnh để giải thoát loạn tâm vốn đối lập và chế ngự tâm thức con người. Chẳng hạn như 
thiển định thì giải thoát phiền trược, định tâm thì giải thoát tán tâm đã chế ngự tâm thức 
chúng sanh từ vô thỉ, từ bi giải thoát sân hận, vô tham giải thoát lòng tham, vô ngã tưởng 
và vô thường tưởng thì giải thoát ngã tưởng và thường tưởng, trí tuệ thì giải thoát vô 
minh, vân vân. Tuy nhiên, sự tu tập tâm phải do chính mỗi các nhân thực hiện với chính 
nỗ lực của tự thân trong hiện tại. Còn đối với những cư sĩ tại gia, Đức Phật cũng chỉ dạy 
rất rõ ràng trong Kinh Thi Ca La Việt: không tiêu phí tài sản, không lang thang trên 


2498 


đường phố phi thời, không bè bạn với người xấu, không nhàn cư, không làm những hành 
động do tham, sân, s1, sợ hãi tác động, vân vân. Trong Ngũ Giới, Đức Phật cũng dạy một 
cách rõ ràng: “Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không 
uống những chất cay độc.” Ngoài ra, người cư sĩ cần phải gìn giữ tốt những mối liên hệ 
giữa gia đình và xã hội: liên hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa thầy và 
trò, giữa bà con thân thuộc, giữa hàng xóm láng giểng, giữa chủ và tớ, giữa mình và chư 
Tăng Ni. Các mối quan hệ nầy phải được đặt trên cơ sở nhân bản, thủy chung, biết ơn, 
thành thật, biết chấp nhận nhau, biết cảm thông và tương kính nhau. Làm được như vậy, 
cả người xuất gia lẫn người tại gia đều được giải thoát khỏi mọi khổ đau phiền não ngay 
trong kiếp nầy—For left-home people, basically speaking, all teachings of the Buddha 
are aimed at releasing human beings' troubles In this very life. They have a function of 
helping an Individual see the way to make arise the wholesome thoughts to release the 
opposite evil thoughts. For example, meditation helps releasing hindrances; fixed mind 
releasing scattered minds that have controlled human minds since the beginninglessness; 
compasslon releasing 1ll-will; detachment or greedilessness releasing gøreediness; the 
perceptions of selflessness and Impermanence releasing the concepts of “self” and 
“permanence”; wisdom or non-illusion releasing illusion, and so on.  However, the 
cultivation must be done by the individual himself and by his effort 1tself in the present. 
As for laypeople, the Buddha expounded very clearly in the Sigalaka Sutta: not to waste 
his materials, not to wander on the street at unfitting times, not to keep bad company, and 
not to have habitual idleness, not to act what 1s caused by attachment, 1ll-will, folly or 
fear. In the FIve Basic Precepts, the Buddha also explained very clearly: not taking life, 
not taking what Is not given, not committing sexual misconduct, not lying, and not 
drinking intoxicants. Besides, laypeople should have good relationships of his fmaily and 
soclety: between parents and children, between husband and wife, between teacher and 
student, among relatives and neighbors, between monks, nuns, and laypeople, between 
empoyer and employee. These relationships should be based on human love, loyalty, 
gratitude, sincerity, mutual acceptance, mutual understanding, and mutual repsect. If left- 
home people and laypeole can practice these rules, they are freed from sufferings and 
afflictions In this very life. 


(H)Lời Phật dạy về Giải Thoát trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương —The Buddha's 
Teachings on Emancipation tin the Forfy-Two Secfions Sufra: Đức Phật dạy: “Người thực 
hành theo đạo như khúc gỗ nổi và trôi theo dòng nước. Nếu không bị người ta vớt, không 
bị quỷ thần ngăn trở, không bị nước xoáy làm cho dừng lại, và không bị hư nát, ta đảm 
bảo rằng khúc cây ấy sẽ ra đến biển. Người học đạo nếu không bị tình dục mê hoặc, 
không bị tà kiến làm rối loạn, tinh tấn tu tập đạo giải thoát, ta bảo đảm người ấy sẽ đắc 
Đạo. —The Buddha said: ““[hose who follow the Way are like floating pieces of woods 
1n the water flowing above the current, not touching either shore and that are not picked 
up by people, not Intercepted by ghosts or spirits, not caught in whirlpools, and that which 
do not rot. Ï guarantee that these pieces of wood will certainly reach the sea. Ï guarantee 
that students of the Way who are not deluded by emotional desire nor bothered by myriad 
of devious things but who are vigorous In their cultivation or development of the 
unconditioned will certainly attain the way.” (Chapter 27). 


2499 


CHƯƠNG SÁU MƯƠI BA 
CHAPTER SIXTY-THREE 


Ma và Ngũ Thập Ấm Ma 
Demons and the FỰty Demons in Buddhism 


(A) Ma—Demons 

(I) Tổng quan về “Mara”—An overview øƒ “Mara”. 
(II) Nghĩa của Ma— The meanings oƒ Mara 

(HI)Từ “Ma” trong đạo Phật— Mara in Buddhism. 
(IV)Phân loại Ma— Categories oƒ Mara. 


(V) Những định nghĩa khác liên quan đến Ma— Other definitions that are related to Mara. 
(B) Ma Vương— Mara-raja (skt) 


(C) Thiên Ma—Deva Mara (sk£) 
(I) Tổng quan về Thiên Ma— An overview oƒ Celestial demons. 
(II) Nghĩa của Thiên Ma— The meanings oƒ Celestial demons. 


(D) Phiên Não Ma—Demon øƒ Afflictions 
(I) Tổng quan về Phiền Não Ma—An overview oƒ “Demon öƒ afflictions”. 
(H) Làm thế nào để đối trị Ma Phiền Não— How to counteract the “Demon oƒ Afflictions”. 


(E) Tam Chúng Ma— Three types 0ƒ demons 

(I) Tổng quan về “Tam Chủng Ma”—An overview oƒ “Three types oƒ demons ”. 
(I) Chỉ tiết về “Tam Chẳng Ma”— Details oƒ “Three types oƒ demons”. 

1) Phiền Não Ma: Demons oƒ Afflictions. 

2) Ngoại Ma: External Demons. 

3) Thiên Ma: Celestial Demons. 


(F) Lục Chủng Khảo— Six Types 0ƒ Testing Condition 

(I) Tổng quan về “Khảo ”—An overview oƒ “Testing Condition”. 

(H) Chỉ Tiết về Lục Chẳng Khảo— Details oƒ the Six Types oƒ Testing Condition: 
l1) Nội Khảo: Internal Testing Conditions. 

2) Ngoại Khảo: External Testing Conditions. 

3) Nghịch Khảo: Testing Conditions caused by Adverse Circumstances. 

4) Thuận Khảo: Testing CondiHions caused by “Favorable Circumstances”. 

53) Minh Khảo: Testing Conditions o‡a Clear, Explicit Nature. 

6)_ Ám Khảo: Silem, Hidden Testing Conditionsr. 


2500 


(G) Tám loại ma— Eight destroyers Eight Maras 


(H) Thập Ma— Ten kinds oƒ Demons 

(I) Thập Ma— Ten kinds oƒ demons. 

(H) Mười Ma Nghiệp— Ten kinds oƒ demons` actions oƒ Great Enlightening Beings. 

(HI)Mười Điều Rời Bỏ Ma Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát— Ten ways oƒ getting rid oƒ demons' 
acfions oƒ Great Enliehtening Beings. 


(U Thập Đạo Bùth Ma— Ten Arrmies oƒ Mara 
(J) Thập La Sát Nữ— The ten raksdsi or deIn0nesses 


(K) Ngũ Thập Ấm Ma— The F. Ứty Skandha-Demon Sfatfes 

IL Thập Sắc Ấm Ma— Ten states within the form skandha. 

l Thập Thụ Ấm Ma— Ten states within the Jeeling skandha. 
IHThập Tưởng Ấm Ma— Ten states within the thinking skandha. 
IV. Thập Hành Ấm Ma— Ten states within the ƒormation skandha. 
V. Thập Thức Ấm Ma— The ten stafes Oƒ consciousness skandha. 


(L) Ma và Phật—Demons and Buddhas 





2501 


(A) Ma 
Demorms 


(D_ Tổng quan về “Mara ”— An overview 0ƒ “Mara ”: 


Ù 


2) 


Trong đạo Phật, ma là những kẻ xấu ác, những chướng ngại trên bước đường tu tập. Bất 
cứ luyến ái, chướng ngại hay ảo tưởng nào lôi kéo sự chú tâm tu tập của mình. “Ma” 
tiếng Phạn gọi là mara, Tàu dịch là “sát,” bởi nó hay cướp của công đức, giết hại mạng 
sống trí huệ của người tu. “Ma” cũng chỉ cho những duyên phá hoại làm hành giả thối 
thất đạo tâm, cuồng loạn mất chánh niệm, hoặc sanh tà kiến làm điều ác, rồi kết cuộc bị 
sa đọa. Những việc phát sanh công đức trí huệ, đưa loài hữu tình đến niết bàn, gọi là 
Phật sự. Các điều phá hoại căn lành, khiến cho chúng sanh chịu khổ đọa trong luân hồi 
sanh tử, gọi là ma sự. Người tu càng lâu, đạo càng cao, mới thấy rõ việc ma càng hung 
hiểm cường thạnh. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, ma 
tuy nhiều, nhưng cốt yếu chỉ có ba loại: phiển não ma, ngoại ma và Thiên ma—ln 
Buddhism, mara 1s any delusion or force of distraction. “Demons” are called “mara” In 
Sanskrit. In Chinese, the word has connotation of “murderer” because demons usually 
plunder the virtues and murder the wisdom-life of cultivators. “Demons” also represent 
the destructive conditions or influences that cause practitioners to refrogress In theIr 
cultivation. Demons can render cultivators Insane, making them lose their right thought, 
develop erroneous views, commit evil karma and end up sunk In the lower realms. These 
acfivitiles which develop virtue and wisdom and lead sentient beings to Nirvana are called 
Buddha work. Those activitles which destroy good rootfs, causing sentient beings to suffer 
and revolve In the cycle of Birth and Death, are called demonic actions. The longer the 
practitioner cultivates, and the higher his level of attainment, the more he discovers how 
wicked, cunning and powerful the demons are. According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm In The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, although there are numerous 
demons, they can be divided Into three types: demons of afflictions, external demons and 
celestial demons—See Tam Chúng Ma ¡in Chapter 63 (E). 

Ma gồm tất cả các chúng sanh ngăn trở con đường chân chánh. Ma dân nghĩa là những 
kẻ đi theo Ma. Chúng có năng lực đến nỗi chúng có thể xuất hiện liên tục trước mắt 
những người nỗ lực thực hiện chánh đạo, cám dỗ và quấy rối họ. Ma dân âm mưu gây trở 
ngại và hăm dọa những người nỗ lực tu theo chánh đạo. Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển thì thiên ma có trăm tay, cưỡi voi, thường gởi ma nữ hay giả dạng để xúi 
dục kẻ xấu hay hù dọa người tốt (bậc Thánh). Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: “Ma, 
hoặc ở trong thân, hoặc ở ngoài thân, phô bày khả năng gây hại của nó khi nó sống trong 
ảo tưởng. Nhưng khi nó hiểu được con đường chân chánh thì nó sẽ lập tức thực hiện ngay 
các khả năng thiện lành của nó. Hiểu được điều này, chúng ta nên tận lực làm tỏ ngộ các 
Ma và loại bổ các Ma sự, và hơn nữa, chuyển đổi các Ma này sao cho chúng thể hiện các 
khả năng thiện lành của chúng——Devil or “mara” ineludes all creatures that obstruct the 
riphteous way. Mara's people means the followers of the devil. They have such great 
powers that they may appear in succession before those who endeavor to realize the 
riphteous way, lead them ¡nto tempftation, and confuse them. These devilish people 
conspire to obstruct and intimidate those who try to practice the riphteous way. According 


3) 


2502 


to Eitel in The Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, a deva often represented 
with a hundred arms and riding on an elephant. He often sends his daughter, or assumes 
monsfrous forms, or Inspires wIcked men, to seduce or frighten the saints. In the Lotus 
Sutra, the Buddha taught: “Devil, whether in the body or outside the body, diaplays 1s 
ability for harm when it lives in illusion. But 1f it should realize the righteous way, 1t wIll 
Iimmediately exercise 1fs faculties for good.” Understanding this, we must devote 
ourselves to enlightening “devils” and to removing “devilish deeds,” and more over, to 
changing these “devils” so that they will show their good abilities. 

Trong kinh Nipata, Đức Phật đã nói với Ma vương như sau: “Này ma vương, dục lạc là 
ma quân thứ nhất của người, hai là bất mãn, ba là đói khát, bốn là ái dục, năm là dã dượi 
hôn trầm, sáu là sợ hãi, bảy là hoài nghi, tám là kiêu mạn và vô ơn, chín là danh lợi và 
mười là khen mình chê người. Này ma vương, hùng binh của ngươi là thế. Chúng luôn 
thường trú trong con người xấu xa đê tiện, những kẻ hèn yếu thì thất bại; nhưng người 
nào dũng cảm hàng phục được chúng sẽ đạt được chân hạnh phúc.”——In the Nipata Sutta, 
the Buddha told Mara: “Sensual pleasures are your first army; discontent your second; 
your third 1s hunger and thirst; the fourth 1s called craving; sloth and torpor are your fifth; 
the sixth 1s called fear; your seventh 1s doubt, conceit and Ingratitude are your eight; the 
ninth 1s gain, renown, honor and whatever fame 1s falsely received; and whoever both 
extols himself and disparages others has fallen victim to the tenth. This 1s your army, 
Mara, the striking force of darkness. One who 1s not brave enough cannot conguer 1t, but 
having conquered it, one obtains happiness.” 


(I1 Nghĩa của Mla— The meanings oƒ Mara: Mara (skt)—Ma La. 


Ũ 


2) 
3) 
4) 
3) 


Lũ ác quỷ làm hại nhân mạng, có khả năng cướp đoạt nhân mạng, gây chướng ngại— 
Phantom—Ghost—Devil—KIllinge—Destroying—The destroyer—Evil One—Spirit— 
Murderer 





Hinderer——DIsturber. 

Một kẻ cùng hung cực ác: A very wicked. 

Ác giả: The evil one. 

Sát giả: The murderer. 

“Mara” là thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là “ma.” Ma vương là danh từ cổ mà dân chúng 
Ấn Độ dùng để ám chỉ những lực lượng tội lỗi xấu ác thường quấy nhiễu tâm chúng ta. 
Đây chính là những động lực ma quỷ khiến cho con người quay lưng lại với việc tu tập và 
tiếp tục lăn trôi trong luân hồi sanh tử. Theo truyền thuyết Phật giáo về cuộc đời của 
Đức Phật, ma vương hiện ra ngay lúc Thái tử Tất Đạt Đa Cổ Đàm đang ngồi dưới cội cây 
Bồ Đề, cố ngăn cẩn không cho Ngài chứng ngộ Phật quả. Theo huyền thoại Phật giáo, có 
nhiều loại ma vương, nhưng tất cả đều với một mục đích là làm cho con người tiếp tục đi 
vào con đường u mê tăm tối. Chúng thường xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau, ngay 
cả dưới hình dạng của những vị A La Hán, những vị Bồ Tát, hay những vị Phật, chúng 
cũng thuyết pháp, nhưng thuyết tà pháp để lừa đảo chúng sanh: A Sanskrit term for 
“demon.” Mara, an anclent Indian term, Implied the evil forces that disturb our minds. 
These are demonic forces that cause human beings to turn away from Buddhist practice 
and continue to flow 1n the cycle of births and deaths. According to Buddhist legends of 
Sakyamuni Buddha's life, mara appears to Siddhartha Gautama as he sits under the Bodhi 
Tree and tries to prevent him from attainng Buddhahood. According to Buddhist 


2503 


mytholoøsy, there are many different kinds of maras, but they have the same goal: to 
tempt people to continue to tread on the ignorant path. They usually appear in many 
different forms of Arhats, Bodhisattvas, or even Buddhas. They also preach, but they 
preach false teachings to deceive people. 


(H1)Từ “Ma ” trong đạo Phật— Mara in Buddhism: 


Ù 


2) 
3) 
8) 
b) 
4) 


5) 


a) 


b) 


3) 


4) 


Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển thì thiên ma có trăm tay, cưỡi voi, thường 
gởi ma nữ hay giả dạng để xúi dục kẻ xấu hay hù dọa người tốt (bậc Thánh)—According 
to Eitel in The Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, a deva often represented 
with a hundred arms and riding on an elephant. He often sends his daughter, or assumes 
monsfrous forms, or inspires wIcked men, to seduce or frighten the saints. 

Ma Ái Dục: Demons of sexual lust. 

Ma Ba Tuần: Duratama Mara or Mara-papiman or Papiyan (skÐ 

Ma của tầng trời thứ sáu —Demons of the sixth heaven. 

Một thuật ngữ Phật giáo để chỉ những kẻ cố tình phạm tộ—A Buddhist term for those 
who Intentionally commit wrong doIngs: 

Ma quân: Ác ma cố gắng cắt đứt thiện căn nơi con người —Mara who strives to kill all 
øoodness in human beings. 

Ma Chướng: Mara-hindrances—Demonic obstacles. 

Ma Chướng Luân Phiên Rình Rập và Hãm Hại Người Tu: Demons (obsfacles) always 
take turns watching and harming cultivators constantly. 

Ma Chướng Luôn Chờ Cơ Hội Lôi Kéo Người Tu Về Phía Chúng: Demons always wait 
for the opportune moment to attract and lure devoted cultivators to fall to the demonic 
nefs. 

Ma Duyên: Những chướng duyên làm trở ngại tu hành thiện nghiệp—Mara 
circumstances, conditions, or environments, or conditioning cause, 1.e. hindering the 
good. 

Ma vương——Mara-kings: See Chapter 63 (B). 





(IV)Phân loại Mữa— Categories 0ƒ Mara: 


Ù 
8) 


b) 


Nhị Chúng Ma——Two kinds of “Devil”: 

Nội Ma hay “ma trong thân thể,” tức là những thúc đẩy của bản năng hay những ý niệm 
xấu quấy nhiễu cái tâm chân chính của ta. Tuy nhiên, đối với những hành giả thuần 
thành, sự cám dỗ như thế thúc đẩy ý nguyện cầu tìm Đạo của họ: Internal Devil or the 
“devil in the body,” meaning instinctive Iimpulses or wicked ideas that disturb our 
righteous minds. However, for determined or devout practitioners, such a tempfation acts 
to strengthen their will to seek the Way. As a result, the “devil in the body” will be 
served to protect the Buddha-law. 

Ngoại Ma hay “ma ở ngoài thân thể,” tức là sự cám dỗ hay sức ép từ bên ngoài. Nói cách 
khác, “ma ở ngoài thân thể” nghĩa là lời nói và hành vi của người cám dỗ, phê phán, 
quấy rối và đe dọa những ai tận lực tu tập giáo lý của Đức Phật và quảng bá giáo lý ấy: 
External Devil or the “devil outside the body,” meaning tempfation or pressure from the 
oufside. In other words, “devil outside the body” means the speech and conduct of those 


2504 


who offer temptation, criticism, đisturbance, and threats to those who endeavor to 
practice the Buddha”s teachings and spread them. 

2) Tam Chủng Ma: Three types of dẻemons—See Tam Chủng Ma ¡in Chapter 63 (E). 

3) Ngũ Chủng Ma: The five maras associated with the five skandhas—Ngũ Ấm Ma—See 
Ngũ Uẩn in Chapter 116. 

4) Bát Ma—Eight Maras: Eight destroyers— Tám loại ma—See Bát Ma in Chapter 63 (F). 

3) Ngũ Thập Ấm Ma: Fifty Skhanda Maras—See Ngũ Thập Ấm Ma in (H). 


(V) Những định nghĩa khác liên quan đến Ma— Other definitiions that are related to Mara: 

1. Ác Ma: Ác ma tiêu biểu cho dục vọng khống chế chúng sanh, cũng như những chướng ngại khởi 
lên làm trở ngại thiện căn trên bước đường tu hành giác ngộ và giải thoát: The Evil One, the 
Temper, the God of lust, sin and death. Symbolizes the passions that overwhelmed human beings 
as well as everything that hinders the arising of the wholesome roofts and progress on the path of 
salvation and enlightenment. 

2. Ma Ái Dục: Demons of sexual lust—Ái Ma—Demons of Lust and Attachment—Một trong ba loại 
ngoại ma. Ái ma là loài ma khích động lòng ái dục cho đến tâm tham nhiễm cảnh ngũ trần. Chúng 
hóa hình nam, nữ lõa lỗ xinh đẹp; hoặc hình cha mẹ anh em, kẻ thân mến, cho đến thân Phật, Bồ 
Tát tướng tốt trang nghiêm để khuyến dụ. Nếu người thích ăn ngon, chúng hóa sơn hào hải vị, 
hương thơm ngào ngạt đem dâng; người ưa bảo vật, chúng hiện hình thú lạ ngậm châu ngọc đến 
hiến tặng. Tùy tâm niệm hành giả ưa thích điều chi, chúng liền hiện ra thứ ấy. Chúng có thể dùng 
ma lực khiến cho người tu được tà định, tà trí, tài biện thuyết, phép thần thông biết quá khứ vị lai. 
Những kẻ không hiểu cho là đã chứng đạo quả, thảy đều tin phục; song kỳ thật người kia trong 
tâm điên đảo, chuyên làm phép quỷ mê hoặc thế gian. Có một nhà sư Việt Nam tu tại một ngôi 
chùa bỏ hoang bên Lào. Trong khi thiển định ông thấy một nhóm mỹ nhân lõa lồ, nắm tay nhau 
nhảy múa. Sư trấn định tâm không nổi, bèn thành khẩn niệm Phật, tướng ấy liền tan. Một câu 
chuyện khác về ái ma, khi xưa bên Trung Quốc có một vị sư đang tham thiền, nhân khi trời lạnh 
bụng đói, động niệm tưởng ăn; sư liền thấy một thiếu phụ bưng thức ăn đến cúng dường. Thiếu 
phụ quỳ xuống sớt đồ ăn vào bát, thỉnh sư nên dùng liền kẻo nguội mất ngon. Sư vì đói muốn thọ 
dụng ngay, nhưng nghĩ chưa đến giờ thọ trai, nên nhẫn nại bảo hãy tạm để một bên, chờ đúng giờ 
sẽ ăn. Thiếu phụ nghe nói, có vẻ hờn giận bỏ đi. Giây lâu sau đúng ngọ, sư giở bát ra thấy trong 
ấy toàn là dòi bò lúc nhúc. Chừng ấy ông mới tỉnh ngộ, biết vừa động sanh vọng niệm, liền rước 
lấy cảnh ma; may nhờ có chút định lực mới khỏi ăn đồ dơ và phạm giới sát. Lại cũng một vị sư tu 
thiển trong núi, thấy mình lẻ loi cô quạnh, nên sanh vọng tưởng muốn được một ít người cùng ở 
chung cho vui. Vừa đâu có bà lão dẫn hai cô gái trẻ đẹp, bảo nhà ở dưới làng chân núi, tìm đến 
am tranh cầu xin dạy đạo. Vị Tăng ban đầu không nghi ngờ, liên thuyết pháp khai thị. Tới lui như 
thế lâu ngày, một hôm bà lão bạch sư xin cho hai cô gái làm thị giả lo việc giặt giủ cơm nước cho 
sư đỡ cực nhọc. Sư nghe nói thoáng sanh lòng nghi, liền nghiêm trách từ chối. Ba người tổ vẻ hờn 
thẹn bỏ đi. Sư lén theo dõi qua một khúc quanh bỗng chợt mất bóng, sư đến xem thì đã cùng 
đường, lại không có nhà cửa chi cả, chỉ thấy ba gốc cổ thụ, một to hai nhỏ. Sư suy nghĩ biết đây là 
yêu tinh cổ thụ, muốn đem búa chặt đốn hoặc nổi lửa thiêu đốt để dứt trừ hậu hoạn. Vừa nghĩ đến 
đó bỗng thấy ba người hiện ra cầu sám hối và xin tha mạng. Thế mới biết tâm yên cảnh lặng, 
vọng khởi ma sanh, người tu phải ghi nhớ điều nầy——One of the three external demons. These are 
a type of demon which excites a range of emotions, from lust to delusive attachment to the realm 
of the five Dusts, I.e., this world. They take the appearance of alluring, nude men and women or of 
parents, siblings or close relatives, as well as of Buddhas and Bodhisattvas with beautiful, adorned 
features, In order to entice the practitioner. If he ¡1s fond of good food, these demons bring him 
succulent, fragrant dishes. If he likes diamonds or gold, they take the appearance of strange 





a) 


c) 
d) 


©) 


2505 


animals holding precious stones 1n their mouths as offerings. They cause whatever the practitloner 
desires to appear. They can also use their psychic power to lead him into evil samadhi, evil 
wisdom and eloquence, giving him the mystic power to know the past and the future. Those who 
do not understand will mistake these occurences for evidence that the practitioner has attained 
Enlightenment, and thus believe in and trust him. In reality, however, the cultivafor”s mind 1s 
upside down and he spends all his time engaging In errant, demonic practices to deceive others. 
Once there was a Vietnamese monk cultivating at a deserted temple in Laos. In one of his 
meditation sessions, he saw a group of beautiful, ethereal women, all naked, holding hands and 
dancing around. The monk, unable to calm his agitated mind, immediately recited the Buddha”s 
name in all earnestness. Only then did this scene disappear. Another story of demons of lust and 
attachment, once in China, there was a monk seated in meditation. Because he was cold and 
hungry, the thought of food arose 1n his mind. He suddenly saw a woman presenting him with an 
offering of food. The woman knelt, put food In his bowl, and respectfully asked him to eat 
1mmediately, before the food grew cold and lost all taste. The monk, being hungry wanted to eat at 
once but remembering that It was not yet noontime, he patiently told her to put the bowl aside for 
the time being. The woman left, appearing angry and upset. Some time later, at noon, he 
uncovered the bowl to discover that 1t was full of worms, crawling all around. He then understood 
that his false thought of food had attracted the demonic apparitions. Thanks to his self-restaint and 
power of concentration, however, limited, he avoided consuming the dirty food and violating the 
precept against killing. Yet another story concerns a Zen monk who practiced In a deserted 
mountain area. Lonely and ¡isolated, he had a deluded thought, wishing to have some fellow- 
cultivators practicing along with him to make life more bearable. Immediately, an old woman 
appeared from nowhere, leading two beautiful young girls by the hand, who, she said, lived in the 
village down ¡n the valley. They had come, they claimed_, to seek guidance 1n the Way. The 
monk, unsuspIcious, immediately gave a Dharma talk to the group. One day, after many such vIsifs 
over a period of time, the old woman respectffully requested that the two girls be allowed to 
become attendants to the monk and relieve him of his daily chores. The monk, hearing this, 
became suspicious. He reprimanded the old woman severely and refused the offer. The three 
women left, apparently ansgry and ashamed. The monk, Intrigued, followed them discreetly until 
they disappeared around a bend ¡n the road. When he reached the spot, he found 1t was a dead end 
with no habifation or anything else around, except for three very old trees, one big tree and two 
small ones. He thought it over and realized that he had been tested . A fleeting thought occurred to 
him, that he should cut down the trees, sfart a bonfire, and burn them 1nfo ground. At that momernt, 
the three women reappeared, repentant, begging him to forgive them and spare their lives. 
Therefore, the cultivator should remember: when the mind 1s still, all realms are calm; when 
delusion arises, demons are born. 





Ma Ba Tuần: Papiyan (sk)—Papiman (skt)—Duratama Mara or Mara-papiman (skt—Ba Ty 
Dạ—Demons of the sixth heaven—Ma của tầng trời thứ sáu —Một thuật ngữ Phật giáo để chỉ 
những kẻ cố tình phạm tội, những kẻ cùng hung cực ác, kẻ sát nhân. Những người này luôn nỗ lực 
giết chết những người tốt—A_ Buddhist term for those who intentionally commit wrong doings, the 
very wicked, the evil one, or the murderer. They always strive to kill the good: 

Một kẻ cùng hung cực ác: A very wicked. 

Ác giả: The evil one. 

Sát giả: The murderer. 

Ác ma cố gắng cắt đứt thiện căn nơi con người: Mara who strives to kill all goodness in human 
beings. 

Một loại ma vương đặc biệt hồi Phật còn tại thế: The evil one. He ¡s the special Mara of the 
Sakyamuni period. 


a) 


b) 


10. 
1Ị. 


12. 


a) 
b) 
c) 


13. 
14. 
15. 
1ó. 


17. 


18. 


19. 


20. 
2I. 


a) 
b) 


22. 


23. 


2506 


Ba Tuần là một thuật ngữ Phật giáo để chỉ những kẻ cố tình phạm tội: A Buddhist term for those 
who Intentionally commit wrong doings. 

Ma Bồ đề tâm: Đây là một trong tám loại ma——Mara of wishing to attain Bodhicitta, this is one of 
the eipht Maras or destroy€rs. 

Ma Cảnh: See Ma Giới in (ID (10). 

Chướng Duyên Ma Khảo: Demonic testing conditions—Bậc trí lực chẳng những không ngại 
chướng duyên ma khảo, mà còn mượn chướng duyên ma khảo để tiến tu—Practitioners who 
pOSsess wisdom are not only unafraid of demonic testing conditions or obstacles, but they use 
these impediments to achieve progress In cultivation. 

Ma Chướng: Mara-hindrances——Demonlic obstacles 

Ma Chướng Luân Phiên Rình Rập và Hãm Hại Người Tu: Demons (obstacles) always take turns 
watching and harming cultivators constantly. 

Ma Chướng Luôn Chờ Cơ Hội Lôi Kéo Người Tu Về Phía Chúng: Demons always wait for the 
opportune momert fo atfract and lure devoted cultivators to fall to the demonic nets. 

Ma Duyên: Những chướng duyên làm trở ngại tu hành thiện nghiệp—Mara circumstances, 
conditions, or environmenfs, or condifioning cause, i.e. hindering the good. 

Ma Đàn: Mara-gIfts, in contrast with those of Buddha. 

Ma Đạo: Black (mara) path or way—See Ma Giới. 

Ma Đỉnh: Để tay lên đầu, một thói quen mà Phật hay dùng để dạy đệ tử, có lẽ những 
chấm đốt trên đầu chúng Tăng cũng bắt nguồn từ đó—To lay the hand on the top of the 
head, a custom of Buddha 1n teaching his disciples, from which the burning of the spofs on the 
head of a monk 1s said to have originated. 

Ma Giới: 

Ma luật: Mara laws (rules). 

Cõi ma: Ma đạo hay cảnh giới của ác ma——The realm of the maras. 

Tỳ Kheo vì cầu cạnh danh tiếng, lợi dưỡng mà trì giới: Those of monks who keep commandments 
for gaining fame and luxury. 

Ma Giới Tỳ Kheo: Mara-law monk, who seeks fame and gains or luxury—See Ma Giới (3). 

Ma Não: Nuisance Demons—See Tam Chủng Ma ¡in Chapter 63 (E). 

Ma Ngoại Đạo: Externalist demons (evils). 

Ma ngũ uẩn: Demons of aggregate—The demons of the mind-body clusters (form, sensation, 
perception, condition, consciousness)—§ee Ngũ Uẩn in Chapter 116. 

Ma Nhẫn: Nhẫn hạnh của ma đạo, như người bị ma sai khiến hay vì sợ người khác mà tu 
nhẫn nhục——Mara-servitude, the condition of those who obey mara. 

Ma Nữ: Con gái thiên ma chuyên dụ dỗ và phá hại con người (nam giới) —The daughters of mara 
who tempt men to therr ruin. 

Ma Nữ Ma Đăng Già: Matanga—Người đã dụ dỗ Ngài A Nan vào nhà—The one who lured 
Ananda Into her home. 

Ma Oán: Ma quân, kẻ thù của Đức Phật —Mara enmity, the enemy of Buddha. 

Ma Phạm: Mara and Brahma. 

Ma vương, chủ cõi trời dục giới thứ sáu: Mara, lord of the sixth desire-heaven. 

Ma phạm, chủ cõi trời sắc giới: Brahma, lord of the heavens of form. 

Ma Phiền não: Loại ma gây phiền não cho thân và tâm, chướng ngại bồ đề. Đây là một 
trong tám loại ma——Mara of the passions, the mara that troubles our mind and body, obstrucfs 
the entrance to bodhi. This 1s one of the eight Maras or desfroyers. 

Ma Phược: Hệ phược hay sự trói buộc của thiên ma—Mara-bonds (attachments). 


24. 
25. 
20. 


a) 
b) 


27. 


28. 


29. 
30. 
30. 
3I. 
32. 


33. 


Ù 


2) 


3) 


2507 


Ma Quang: Ánh sáng huyễn ảo của ma quân—Mara's delusive light. 

Ma Quân: Quân ma, quân bình ma ác——The army of mara. 

Ma Sự: 

Việc ma: Demonic actions. 

Việc làm của ác ma, gây chướng ngại cho đạo Phật: Mara-deeds, especially in hindering Buddha- 
truth. 

Ma Tam Muội: Đây là một trong tám loại ma——Mara of wishing to achieve Samadhi, this 1s one of 
the eight Maras or destroyers. 

Ma Thiên: Mara-dhyana (skt)—Wrong and harmful meditation—Những tư tưởng ác độc hay 
loạn động khởi lên trong lúc thiền hay tu thiển định để hành động tà vạy như sai khiến 
quỷ thần—Evil or distracted thoughts arise during meditation. Evil thoughts, or wrong and 
harmful meditation practices. In Buddhism, mara-dhyana means evil or distracted thoughts arise 
during meditation. This 1s also the wrong and harmful meditation. 

Ma Thuật: Magic. 

Ma Võng: Lưới ma——Thhe net of mara. 

Vô lạc ma: Đây là một trong tám loại ma——Mara of Joylessness, this 1s one of the eight Maras or 
destroy€rs. 

Vô ngã ma: Đây là một trong tám loại ma——Mara of Impersonality, this 1s one of the eight Maras 
or destrOy€rs. 

Vô thường ma: Đây là một trong tám loại ma——Mara of Impermanence, this 1s one of the eight 
Maras or destroy€rs. 

Vô tịnh ma: Đây là một trong tám loại ma—Mara of Impurity, this 1s one of the eight Maras or 
destroy€rs. 


(B) Ma Vương 
Mara-raja (skf) 


Tất cả những danh từ dùng cho Ma vương đều tiêu biểu cho dục vọng đã quấn lấy chúng 
sanh làm cần trổ cho sự khởi phát thiện nghiệp và tiến bộ trên đường cứu độ và đại 
giác—AIl the terms for “Mara-raJa” represent Satan, or Mara, the personification of evil 
and temper of man. Mara-raJa also means the Evil One, the Temper, the God of Lust, or 
Sins. All of the above symbolize the passions that overwhelmed human beings as welÏ as 
everything that hinders the arising of the wholesome roots and progress on the path of 
salvation and enlightenmernt. 

Ma vương là những ác tính tham, sân, s1, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, và các tánh độc hại 
khác có thể mang lại cho con người sự bất hạnh và phiền não—Mara is our greed, 
hatred, Ignorance, pride, doubt, wrong views, evil views and all the other poIsons bringing 
people unhappiness and grIef. 

Ma vương, sự thử thách, kẻ giết người hay kẻ phá hoại, là hiện thân của xấu xa hay tử 
thần trong huyền thoại Phật giáo. Trong Phật giáo, ma vương biểu hiện dục vọng lướt 
thắng con người cũng như những gì trổi lên làm ngăn trở sự xuất hiện của thiện nghiệp 
cũng như sự tiến bộ trên đường giác ngộ—The temper, the murder, the destruction, or the 
personification of evil or death in Buddhist mythology. In Buddhism, Mara symbolizes the 


4) 


Œ) 


2508 


passlons that overwhelm human beings as well as everything that hinders the arising of 
the wholesome roots and progress on the path of enlightenment. 

Ma vương là chủ nhân tầng trời dục giới (Triloka Deva) thứ sáu, có trăm tay và thường 
thấy cưỡi voi. Truyền thuyết kể rằng Phật Thích Ca bị Ma vương tấn công khi Ngài tìm 
cách đạt tới đại giác. Ma vương tìm cách ngăn cản Phật khi Ngài chỉ cho mọi người con 
đường giải thoát. Ma vương muốn ngăn cẩn Đức Phật không cho Ngài chỉ bày cho con 
người con đường giải thoát. Thoạt tiên Ma vương sai một bầy quỷ tới quấy rối, nhưng 
Phật không nao núng. Sau đó Ma vương bèn phái cô con gái đẹp nhất của mình đến dụ 
dỗ Phật, nhưng trước mắt Phật, cô gái biến thành kẻ xấu xí gớm ghiếc, nên Ma vương 
thừa nhận mình đã thua Phật —Mara 1s the lord of the sixth heaven of the desire realm 
and 1s often depicted with a hundred arms, riding on an elephant. According to legend, the 
Buddha Sakyamuni was attacked by Mara as he was striving for enlightenment. Mara 
wanted to prevent him from showing men the way that liberates them from suffering. 
Mara first called up a crowd of demons, but Sakyamuni did not fear them. Then he sent 
his most beautiful daughter to seduce Sakyamuni, but before the Buddha”s eyes she 
turned info an ugly hag, where upon Mara admitted conclusive defeat. 


(C) Thiên Ma 
Deva Mara (skt) 


Tổng quan về Thiên Ma—An overview oƒ Celestial demons: Một trong ba loại ma. Thiên 
ma là loại ma ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại, thuộc tầng thứ sáu của trời Lục Dục. Loại ma 
nầy có phước báo, hưởng sự vui mầu nhiệm cao tột của ngũ trần, cho đó là cảnh khoái 
lạc tuyệt đối, nắm quyền hạn về dục nhiễm, không muốn ai thoát khỏi phạm vi ấy. Khi 
hành giả đạt đến mức tu khá cao, tâm quang phát lộ, ánh sáng chiếu thấu lên cõi trời Tha 
Hóa làm cho cung điện ma rung động, chúng liền phát giác và vì sợ e có người giải 
thoát, quyến thuộc mình sẽ giảm bớt đi, nên tìm cách phá hoại. Chúng hiện ra nhiều 
cảnh, hoặc hăm dọa, hoặc khuyến dụ, hoặc giúp sức cho tà định tà trí cùng thần thông 
cốt để gạt gẫm; lại thay phiên nhau rình rập không giây phút nào rời để chờ cơ hội thuận 
tiện. Nếu hành giả có một niệm sơ hở, liền bị chúng ám nhập, xúi dục làm những điều 
trái đạo đức, đời tu kể như đã hư tàn—One of the three kinds of demons. Celestial 
demons refers to the type of demon that resides In the Sixth Heaven, also called the 
Heaven of Free EnJoyment of Others" Emanations. This type of demon possesses merIts 
and blessings and enJoys the highest heavenly bliss in the Realm of desire, of which our 
world 1s but a small part. They then mistake such happiness and bliss as ultimate, and do 
not wish anyone to escape their Influence. When a practitioner has attained a fairly high 
level of cultivation, his mind-light develops and shines up to the realm of the Sixth 
Heaven. It 1s then discovered by the celestial demons, who seek ways to sabotage his 
cultivation. Such action can take many forms, threatening or cajoling, or even helping the 
practitioner attain false samadhi “wisdom” and spiritual power, with the aim of ultimately 
deceiving him. These demons take turns watching the practitioner constantly and without 
Interruption, waiting for the opportunity. If the practitioner has a delusive thought, they 


2509 


pounce on him or steer him toward things contrary to the Way. The practitioner”s entire 
lifetime of cultivation 1s then over, for all practical purposes. 


(I Nghĩa của Thiên NÃa— The meanings oƒ Celestial demons: 


Ù 


2) 


3) 
4) 


3) 


6) 


7) 


Œ) 


Một trong tứ ma trên cõi trời thứ sáu, thường che lấp hay cẩn trở chơn lý Phật giáo— 
Celestial demons—]Demons 1n heavens—One of the four maras who dwells In the sixth 
heaven (Paranirmita-vasavartin), at the top of the Kamadhatu, with his innumerable host, 
whence he constantly obstructs the Buddha-truth and followers. 

Danh từ nầy tiêu biểu cho những người lý tưởng luôn tìm cách quấy phá Đạo Phật—This 
symbolizes Idealistic people who disturb Buddhism. 

Sát Giả: Thường làm những chuyện phóng dật hại thân—The slayer. 

Ba Tuần: Còn gọi là Ác Ái (là loại ma vương xuất hiện trong thời Phật còn tại thế)—The 
mara who 1s sinful of love or desire, as he sends his daughters to seduce the saints. 

Ba Ty Dạ: Papiyan (skt—Một loại ma vương đặc biệt hồi Phật còn tại thế—The evil 
one. He 1s the special Mara of the SakyamunI period. 

Thiên Ma Ngoại Đạo: Thiên ma và ngoại đạo đều là kẻ thù của chân lý —Maras and 
heretics are both enemies of Buddha-truth. 

Ma Thiên: Mara-deva (skt)—Thiên ma trên đỉnh dục giớ—The god of lust, sin, and 
death—Tha Hóa Tự Tại Thiên: Paranirmita-Vasavartin (sk)——Bà Xá Bạt Đề—Bà La Ni 
Mật Bà Xá Bạt Đề Thiên—Bà Na Hòa Để—Cõi trời thứ sáu trong sáu cõi trời dục giới 
(đệ lục thiên), nơi trú ngụ của Ma Hê Thủ La Thiên và Ma vương—The sixth of the six 
heavens of desire, or passion-heavens, the last of the sixth devalokas, the abode of 
Mahesvara (S1va), and of Mara. 


(D) Phiên Não Ma 
Demon 0ƒ AƒƒfTicHons 


Tổng quan về Phiền Não Ma—An overview oƒ “Demon oƒ qƒflicions”: Phiền não ma 
chỉ cho các phiền não tham nhiễm, hờn giận, sĩ mê, khinh mạn, nghi ngờ, ác kiến; cho 
đến các thứ ma ngũ ấm, lục nhập, mười hai xứ, mười tám giới. Loại ma nầy cũng gọi là 
nội ma, do lòng mê muội điên đảo sanh ra, nên phải dùng tâm chân chánh sáng suốt giác 
ngộ mà giải trừ. Phàm phu tự mình đã có những nghiệp riêng, lại do cộng nghiệp sống 
chung trong khung cảnh, mà người xung quanh phần nhiều tánh tình hiểm ác, nghiệp 
chướng sâu dây, nên dễ động sanh phiền não. Có kẻ không chịu đựng nổi sự lôi cuốn của 
ngũ trần nên bị sa ngã. Có người vì nghịch cảnh, khiến cho bi thương sầu não, chí tiến thủ 
tiêu tan. Những sự việc nầy xui khiến người tu nhẹ thì ưu sầu, uất ức sanh đau bệnh; 
nặng thì chán nãn bỏ đạo, hoặc phẫn chí tự tận; nguy hại hơn nữa, tất đến chỗ đối với 
hàng xuất gia tại gia đều mất hết mỹ cảm, tránh xa chán ghét, sanh việc khinh rẽ chê 
bai, không tin nhân quả, làm điều ác, rồi phải đọa tam đồổ—These demons represent the 
afflictions of greed, anger, resentment, delusion, contempt, doubt and wrong views. They 
also include the demons of the Five Skandas, the Six Entrances, the Twelve Sense Fields, 
and the Eighteen Elements. These demons are also called “internal” as they created by 
topsy-turvy, delusive states of mind. Therefore, they must be overcome by the bright, 


2510 


enlightened mind. The human mind 1s easily moved, developing afflicions not only 
because of personal karma but also because of the common karma of living in an 
environmernt filled, for the most part, with evil beings. Some persons cannot resist the 
attractions of the five Dusts and thus fall into evil ways. Others, encountering adverse 
conditions, grow sad and mournful and lose their determination to progress. Such 
developments depending on their severity, render the cultivator despondent , indignant 
and 1Ìl, or worse sti]l, cause him to abandon the Buddhist Order or even to commit suicide 
out of despaIr. More harmful still, they can lead to loss of respect and good will toward 
other cultivators, sometimes even hatred and avoidance of clergy and lay people alike. 
Loss of faith in cause and effect, bad karma and finally, descent upon the three Evil Paths 
are the end result. 


(II) Làm thế nào để đối trị Ma Phiền Não— How to counteract the “Demon oƒ Afflictions ”: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Muốn đối trị thứ ma nầy, hành giả phải quán xét phiển não là hư huyễn, xao động, nóng 
bức, trói buộc, tối tăm, chỉ làm khổ cho người và mình. Dứt phiển não, ta sẽ trở về chân 
tâm tự tại giải thoát, mát lặng sáng trong, an vui mầu nhiệm. Đối với sự mê chấp từ năm 
ấm cho đến mười tám giới, cũng nên quán như thế: To counteract these demons, the 
practitioner should reflect that all afflictions are illusory, upsetting, suffocating, binding, 
evil and conducive only to suffering for both himself and others. To eliminate afflictions 
1S fo return to the True Mind, free and liberated, fresh and tranquil, bright and clear, 
happy and at peace, transcendental and wondrous. The cultivator should also meditate In 
the same way on all attachments, from the Five Skandas to the Eighteen Elements. 

Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo: “Các ngươi chớ nên tham đắm sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp, dù thô hay dù tế. Nếu mê đắm tham trước, Tất bị nó thiêu đốt: In the Lotus 
Sutra, Sakyamuni Buddha said: “You should not be greedy and attached to gross and vile 
forms, sound, smell, taste, touch and dharmas. If you do, they w1ll burn you up.”. 

Khi xưa Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi một vị Thiên nữ: “Ngươi xem mười tám giới 
như thế nào?” Thiên nữ đáp: “Như thấy kiếp lửa đốt thế gian!” Đây là những lời cảnh 
giác để phá trừ loại ma phiển não: Manjusri Bodhisattva once asked a female deity, 
“How do you see the Eighteen Elements?” The deity replied, “They are similar to the 
eonic fire burning up the whole world.” 'These are words of warning, reminding us to 
eliminate the demons of afflictions. 

Phiển não ma hay nội ma, nếu không chế phục được, tất sẽ chiêu cảm đến ngoại ma ở 
ngoài đến phá. Lời xưa nói: “Trong cửa có tiểu nhơn, ngoài cửa tiểu nhơn đến. Trong cửa 
có quân tử, ngoài cửa quân tử đến.” Lại như khi ăn trộm đào ngách muốn vào nhà, gia 
chủ hay được tỏ ra bình tỉnh răn trách, tất nó phải sợ hãi bỏ đi. Nếu chủ nhà kinh sợ rối 
rít năn nỉ, đó chính là thái độ khuyên rước trộm vào nhà vậy: If the demons of afflictions 
or Internal demons are not subdued, they will attract external demons which wreak havoc. 
The ancient have said: “If inside the door there are mean-spirited people, mean-spirited 
people wIill arrive at the door; 1Ÿ inside the door there are virtuous, superior people, noble 
superior people will arrive at the door.” As an example, when thieves try to enter a 
house through the side door, 1f the owner calmly scolds them 1n a loud voice, they will 
naturally be frightened and leave. If on the other hand, he 1s terrified and panic-stricken, 
and begs them to desist, he will unwittingly be inviting them Into his house. 


2511 


(E) Tam Chúng Ma 
Three types 0ƒ demons 


(ID Tổng quan về “Tam Chủng Ma ”—An overview oƒ “Three types 0ƒ demons ”: “Ma” tiếng 


Phạn gọi là mara, Tàu dịch là “sát,” bởi nó hay cướp của công đức, giết hại mạng sống trí 
huệ của người tu. “Ma” cũng chỉ cho những duyên phá hoại làm hành giả thối thất đạo 
tâm, cuồng loạn mất chánh niệm, hoặc sanh tà kiến làm điều ác, rồi kết cuộc bị sa đọa. 
Những việc phát sanh công đức trí huệ, đưa loài hữu tình đến niết bàn, gọi là Phật sự. 
Các điều phá hoại căn lành, khiến cho chúng sanh chịu khổ đọa trong luân hồi sanh tử, 
gọi là ma sự. Người tu càng lâu, đạo càng cao, mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm 
cường thạnh. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, ma tuy 
nhiều, nhưng cốt yếu chỉ có ba loại: phiển não ma, ngoại ma và Thiên ma—“Demons” 
are called “mara” In Sanskrit In Chinese, the word has connotation of “murderer” 
because demons usually plunder the virtues and murder the wisdom-life of cultIvators. 
“Demons” also represent the destructive conditions or influences that cause practitioners 
to retrogress In their cultivation. Demons can render cultivators insane, making them lose 
therr right thought, develop erroneous views, commit evil karma and end up sunk In the 
lower realms. These activitiles which develop virtue and wisdom and lead sentient beings 
to Nirvana are called Buddha work. Those activitles which destroy good roofs, causing 
sentient beings to suffer and revolve In the cycle of Birth and Death, are called demonic 
actions. The longer the practitioner cultivates, and the higher his level of attainment, the 
more he discovers how wicked, cunning and powerful the demons are. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, 
although there are numerous demons, they can be divided ¡nto three types: demons of 
afflictions, external demons and celestial demons. 


(II) Chỉ tiết về “Tam Chủng Ma ”— Details oƒ “Three types oƒ demons ”: 


4) 
5) 


Phiểền Não Ma: Demons of Afflictions—See Phiển Não Ma in Chapter 63 (D). 

Ngoại Ma: External Demons—Ngoại ma là những loài ma quỷ thần yêu mị bên ngoài. 
Người tu khi có đôi chút công phu, liền bị nó đến thử thách phá khuấy. Loài nầy có thể 
chia thành ba hạng là bố ma, ái ma và não ma—External demons take the form of 
Varlous spirifs, ghosts and deitles. Once the cultivator has reached a certain level of 
attainment, he will be subJect to demonic disturbances which will put him to the test. 
External demons may be divided into three groups: 

Bố Ma: Terrorizing Demons—Bố ma là loài ma ưa khủng bố làm cho người kinh sợ. Thứ 
ma nầy thường hóa hình cọp, sói, rắn, rít, hoặc các loài thú hung dữ kỳ lạ, hay hình ác 
quỷ ghê rợn để dọa nhát người tu. Những hình tướng nây biến huyễn vô cùng, hoặc 
không đầu, nhiều đầu, nhiều tay, nhiều mắt; hoặc mình người đầu thú, mình thú đầu 
người, hoặc cầm khí giới, hoặc phung lửa đỏ. Nếu hành giả kinh hãi, liền bị nó phá làm 
mất chánh niệm, lắm khi sanh điên cuồng. Gặp cảnh nầy, nên nghĩ các tướng đều giả 
dối, ma chỉ có thể hủy diệt huyễn thân chớ không thể phá hoại được chân tâm. Suy xét 


b) 


2512 


như thế rồi bình tĩnh không sợ chết, an nhiên chuyên tâm niệm Phật hoặc trì chú, nó sẽ tự 
rút lui—These are ghosts that like to frighten and terrorize people. They usually take the 
form of tigers, wolves, deadly serpents, poisonous snakes or other ferocious beasts or 
hallucinatory, diabolic apparlions to scare the cultivator. Their forms change ad 
infinitum. They may have no head or many heads, many hands, many eyes, or a half- 
human, half-bestial body. They may brandish weapons or spit fire. If the practitioner 1s 
fripghtened, he loses his right thought and often goes Insane. Faced with these occurences, 
we should reflect that all forms and marks are illusory, and that demons can only destroy 
the illusory body, not the True Mind. Meditating this way, we should remain calm and 
unafraid of death, peacefully concentrating on Buddha or Mantra Recttation. The demons 
wIll then retrest of theIr own accord. 

Ái Ma: Demons of Lust and Attachment—Á¡i ma là loài ma khích động lòng ái dục cho 
đến tâm tham nhiễm cảnh ngũ trần. Chúng hóa hình nam, nữ lõa lỗ xinh đẹp; hoặc hình 
cha mẹ anh em, kẻ thân mến, cho đến thân Phật, Bổ Tát tướng tốt trang nghiêm để 
khuyến dụ. Nếu người thích ăn ngon, chúng hóa sơn hào hải vị, hương thơm ngào ngạt 
đem dâng; người ưa bảo vật, chúng hiện hình thú lạ ngậm châu ngọc đến hiến tặng. Tùy 
tâm niệm hành giả ưa thích điều chi, chúng liền hiện ra thứ ấy. Chúng có thể dùng ma 
lực khiến cho người tu được tà định, tà trí, tà biện thuyết, phép thần thông biết quá khứ vị 
lai. Những kẻ không hiểu cho là đã chứng đạo quả, thẩy đều tin phục; song kỳ thật người 
kia trong tâm điên đảo, chuyên làm phép quỷ mê hoặc thế gian—These are a type of 
demon which excites a range of emotions, from lust to delusive attachment to the realm 
of the five Dusts, I.e., this world. They take the appearance of alluring, nude men and 
women or of parents, siblings or close relatives, as well as of Buddhas and Bodhisattvas 
with beautiful, adorned features, In order to entice the practitioner. If he 1s fond of good 
food, these demons bring him succulent, fragrant dishes. If he likes diamonds or gold, 
they take the appearance of strange animals holding precious stones In their mouths as 
offerings. They cause whatever the practitioner desires to appear. They can also use theIr 
psychic power to lead him I1nto evil samadhi, evil wisdom and eloquence, giving him the 
mystlc power to know the past and the future. Those who do not understand will mistake 
these occurences for evidence that the practitioner has attained Enlightenment, and thus 
believe In and trust him. In reality, however, the cultivatorˆs mind 1s upside down and he 
spends all his time engaging 1n errant, demonic practices to deceive others. 

Có một nhà sư Việt Nam tu tại một ngôi chùa bổ hoang bên Lào. Trong khi thiển định 
ông thấy một nhóm mỹ nhân lõa lồ, nắm tay nhau nhảy múa. Sư trấn định tâm không nổi, 
bèn thành khẩn niệm Phật, tướng ấy liền tan—Once there was a Vietnamese monk 
cultivating at a deserted temple In Laos. In one of his meditation sessions, he saw a øroup 
of beautiful, ethereal women, all naked, holding hands and dancing around. The monk, 
unable to calm his agitated mind, immediately recied the Buddha*s name in all 
earnestness. Only then did this scene disappear. 

Một câu chuyện khác —Another story——Khi xưa bên Trung Quốc có một vị sư đang tham 
thiển, nhân khi trời lạnh bụng đói, động niệm tưởng ăn; sư liền thấy một thiếu phụ bưng 
thức ăn đến cúng dường. Thiếu phụ quỳ xuống sớt đồ ăn vào bát, thỉnh sư nên dùng liền 
kẻo nguội mất ngon. Sư vì đói muốn thọ dụng ngay, nhưng nghĩ chưa đến giờ thọ trai, 
nên nhẫn nại bảo hãy tạm để một bên, chờ đúng giờ sẽ ăn. Thiếu phụ nghe nói, có vẻ 


2513 


hờn giận bỏ đi. Giây lâu sau đúng ngọ, sư giổ bát ra thấy trong ấy toàn là dòi bò lúc 
nhúc. Chừng ấy ông mới tỉnh ngộ, biết vừa động sanh vọng niệm, liền rước lấy cảnh ma; 
may nhờ có chút định lực mới khỏi ăn đổ dơ và phạm giới sát—Once in China, there was 
a monk seated in meditation. Because he was cold and hungry, the thought of food arose 
in his mind. He suddenly saw a woman presenting him with an offering of food. The 
woman knelt, put food in his bowl, and respectfully asked him to eat Iimmediately, before 
the food grew cold and lost all taste. The monk, being hungry wanted to eat at once but 
remembering that it was not yet noontime, he patiently told her to put the bowl aside for 
the time being. The woman left, appearing angry and upset. Some time later, at noon, he 
uncovered the bowÏl to discover that it was full of worms, crawling all around. He then 
understood that his false thought of food had attracted the demonic apparttions. Thanks to 
his self-restaint and power of concentration, however, limited, he avoided consuming the 
dirty food and violating the precept against killing. 

e_ Lại cũng một vị sư tu thiển trong núi, thấy mình lẻ loi cô quạnh, nên sanh vọng tưởng 
muốn được một ít người cùng ở chung cho vui. Vừa đâu có bà lão dẫn hai cô gái trẻ đẹp, 
bảo nhà ở dưới làng chân núi, ìm đến am tranh cầu xin dạy đạo. Vị Tăng ban đầu không 
nghi ngờ, liền thuyết pháp khai thị. Tới lui như thế lâu ngày, một hôm bà lão bạch sư xin 
cho hai cô gái làm thị giả lo việc giặt giủ cơm nước cho sư đỡ cực nhọc. Sư nghe nói 
thoáng sanh lòng nghi, liền nghiêm trách từ chối. Ba người tổ vẻ hờn thẹn bỏ đi. Sư lén 
theo dõi qua một khúc quanh bỗng chợt mất bóng, sư đến xem thì đã cùn đường, lại 
không có nhà cửa chỉ cả, chỉ thấy ba gốc cổ thụ, một to hai nhỏ. Sư suy nghĩ biết đây là 
yêu tinh cổ thụ, muốn đem búa chặt đốn hoặc nổi lửa thiêu đốt để dứt trừ hậu hoạn. Vừa 
nghĩ đến đó bỗng thấy ba người hiện ra cầu sám hối và xin tha mạng. Thế mới biết tâm 
yên cảnh lặng, vọng khởi ma sanh, người tu phải ghi nhớ điều nầy——Yet another story 
concerns a Zen monk who practiced In a deserted mounfain area. Lonely and isolated, he 
had a deluded thought, wishing to have some fellow-cultivators practicing along with him 
to make life more bearable. Immediately, an old woman appeared from nowhere, leading 
two beautiful young girls by the hand, who, she said, lived in the village down in the 
valley. They had come, they claimed, to seek guidance in the Way. The monk, 
unsuspIcious, immediately gave a Dharma talk to the group. One day, after many such 
ViSIfs oVer a period of time, the old woman respectfully requested that the two girls be 
allowed to become attendants to the monk and relieve him of his daily chores. The monk, 
hearing this, became suspicious. He reprimanded the old woman severely and refused the 
offer. The three women left, apparently angry and ashamed. The monk, intrigued, 
followed them discreetly until they disappeared around a bend ¡n the road. When he 
reached the spot, he found it was a dead end with no habitation or anything else around, 
except for three very old trees, one big tree and two small ones. He thought 1t over and 
realized that he had been tested . A fleeting thought occurred to hìm, that he should cut 
down the trees, start a bonfire, and burn them Into ground. At that moment, the three 
women reappeared, repentant, begging him to forgive them and spare their lives. 
Therefore, the cultivator should remember: when the mind 1s still, all realms are calm; 
when delusion arises, demons are born. 

c©)_ Não Ma: Nuisance Demons. 


2514 


Não ma là loại ma chuyên phá rối, làm não loạn người tu. Có giống tinh mị mỗi loài đến 
theo giờ của nó, đại khái mỗi giờ có ba loài, mười hai giờ thành ba mươi sáu loài tinh 
thú. Như giờ Dần đến, tất là loài cọp, beo, gấu; giờ Mẹo đến là loài mèo, thỏ, cáo; giờ 
Thìn là loài, rồng, cá, thuồng luồng... Theo trong Tọa Thiển Chỉ Quán có thứ quỷ Du Lạp 
Kiết Chi, Tàu gọi là Đôi Dịch, đầu mặt như cây đàn tỳ bà, bốn mắt hai miệng, thường ưa 
khuấy động phá rối người tu. Chúng chờ khi người tu đang tụng niệm, hóa ra sâu trùng, 
hoặc bò lên khắp đầu mặt, hoặc chun vào miệng, lỗ mũi, mắt, lỗ tai; hoặc chui vào nách, 
bụng của hành giả mà cắn chích. Đôi khi chúng kêu vang vào lỗ tai, làm thành tiếng ồn 
ào, nhức óc; hoặc chợt ôm giữ người, quơ tìm thì không đụng thấy. Chúng còn hóa ra 
cảnh ngũ trần hoặc thuận, hoặc nghịch, hoặc không thuận nghịch, biến huyễn khôn 
lường, làm cho hành giả loạn động chẳng biết đâu mà nhận thức, dễ mất định tâm. Muốn 
đối trị với ba mươi sáu loài tinh thú, cứ theo giờ kêu tên của nó mà quở trách; với ma Đôi 
Dịch, nên tụng tam quy ngũ giới hoặc giới bổn, bởi chúng là thứ quỷ phạm tội phá giới. 
Làm như thế chúng liền ẩn mất. Hoặc cách đối trị tổng quát là nên nhiếp tâm vào chánh 
định, hay chuyên chỉ trì chú niệm Phật, chúng sẽ tan biến —This type of demon 
concenfrates on harassing and disturbing the practitioner. There 1s a certain specles Of 
spirits and ghosts which can be subdivided Into many types, each appearing at a fixed 
time of the day. In general, each hour has three types of spirits. For example, during the 
period between seven and nine ¡in the morning, they take the appearance of dragons, fish, 
and serpent-like creatures. In his commentaries Samatha and Vipassana for Beginners, 
the Patriarch Ch¡h-[ mentioned a type of demon with a face like a pear-shaped lute, four 
eyes and two mouths, which enJoys disturbing cultivators. Waiting for the Iindividual to 
begin to practice, 1t takes the form of worms or tiny insects and crawls all over his head 
and face, penetrates Into his mouth, nose, eyes and ears, or øoes under his armpIts or 
belly to sting him. At other times 1t shouts loudly Into the practitioner”s ears, creating a 
great disturbance and giving him a headache; or 1t suddenly embraces him tightly. If the 
practitioner attempt to se1ze 1f In return, nothing 1s there. This type of nuisance demon 
also causes scenes of the five Dusts to appear, either favorable or unfavorable, or neither 
favorable nor unfavorable. Such transformations are counfless and can cause the 
practitioner to become agitated. As he does not know what to make of all this, he loses 
his concentration. The general way to subdue these nuisance demons 1s to “gather” the 
mind In correct samadhi or diligently recite mantras or the Buddhaˆs name, they will then 
all disappear. 

Ngoại ma còn là những ma bàng môn tả đạo. Những vị kiếp trước hoặc kiếp nầy đã từng 
tu theo ngoại đạo, sau trở lại quy y Phật pháp; hoặc những vị tuy chỉ nương về Tam Bảo, 
nhưng xưa kia ông bà cha mẹ đều theo bàng môn tả đạo, thường hay bị ngoại ma phá rối. 
Bởi lối tu của ngoại đạo đều không rời phiển não hữu lậu, còn trong vòng tự cao chấp 
ngã, tham đắm quyền danh, nên hàng ngoại đạo hay quy tụ bè phái, không muốn cho 
người có ít nhiều liên hệ với phe mình tu theo đạo khác: External demons also include 
demons belonging to externalist cults and other false or quasi-Buddhist sects; or 
practiioners who have belonged to cults in this or previous lives but have now converted 
to Buddhism, as well as those who are themselves Buddhists but who come from families 
formerly active in other faiths and cults, tend to be bothered by external demons. This 1s 
because the cultivation methods of externalists are within the realm of worldly afflictions 


6) 
8) 


b) 


2515 


and are tainted with pride, ego attachment, power and fame. Therefore, they stick 
together and do not want people connected with them in some way to follow other 
teachings. 

Thiên Ma: Celestial Demons. 

Thiên ma là loại ma ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại, thuộc tầng thứ sáu của trời Lục Dục. 
Loại ma nầy có phước báo, hưởng sự vui mầu nhiệm cao tột của ngũ trần, cho đó là cảnh 
khoái lạc tuyệt đối, nắm quyển hạn về dục nhiễm, không muốn ai thoát khỏi phạm vi ấy. 
Khi hành giả đạt đến mức tu khá cao, tâm quang phát lộ, ánh sáng chiếu thấu lên cõi trời 
Tha Hóa làm cho cung điện ma rung động, chúng liền phát giác và vì sợ e có người giải 
thoát, quyến thuộc mình sẽ giảm bớt đi, nên tìm cách phá hoại. Chúng hiện ra nhiều 
cảnh, hoặc hăm dọa, hoặc khuyến dụ, hoặc giúp sức cho tà định tà trí cùng thần thông 
cốt để gạt gẫm; lại thay phiên nhau rình rập không giây phút nào rời để chờ cơ hội thuận 
tiện. Nếu hành giả có một niệm sơ hở, liền bị chúng ám nhập, xúi dục làm những điều 
trái đạo đức, đời tu kể như đã hư tàn: This refers to the type of demon that resides in the 
SIxth Heaven, also called the Heaven of Free EnJoyment of Others' Emanations. This 
type of demon possesses merits and blessings and enJoys the highest heavenly bliss in the 
Realm of desire, of which our world 1s but a small part. They then mistake such happiness 
and bliss as ultimate, and do not wish anyone to escape their influence. When a 
practiioner has atfained a fairly high level of cultivation, his mind-light develops and 
shines up to the realm of the Sixth Heaven. It is then discovered by the celestial demons, 
who seek ways to sabotage his cultivation. Such action can take many forms, threatening 
or cajoling, or even helping the practitioner atfain false samadhi “wisdom” and spiritual 
power, with the aim of ultimately deceiving him. These demons take turns watching the 
practiioner constanftly and without Interruption, waltting for the opportumty. lf the 
practiioner has a delusive thought, they pounce on him or steer hìm toward things 
contrary to the Way. The practitoner”s entire lifetime of cultivation 1s then over, for all 
practical purposes. 

Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát đã từng khuyên dạy: “Trong khi hành 
giả tịnh tu, thường bị các thiên ma, ngoại đạo, hoặc quỷ thần làm não loạn. Chúng hiện 
các hình tướng ghê rợn để khủng bố, hoặc tướng nam nữ xinh đẹp để quyến rũ. Có khi 
chúng hiện thân Phật, Bồ Tát hay chư Thiên với các tướng trang nghiêm; hoặc nói các 
môn đà la ni; hoặc nói pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, trí huệ; hoặc 
nói các pháp bình đẳng, không, vô tướng, vô nguyện, khen ngợi cảnh không oán không 
thân, không nhân không quả, cứu cánh rỗng không vắng lặng, bảo đó là chân niết bàn. 
Hoặc chúng làm cho hành giả biết đời trước của mình, suốt việc quá khứ vị lai, thấu rõ 
tâm niệm của mọi người, cho đến được biện tài vô ngại. Chúng khiến người tu tham 
luyến danh lợi thế gian, tánh tình thất thường, hay giận, hay cười, ưa ngủ, nhiều bệnh, dễ 
xót thương xúc cảm, có khi rất tinh tấn, lắm lúc lại trễ nải biếng nhác. Hoặc chúng xui 
hành giả sanh tâm nghi ngờ không tin, nhiều lo nghĩ, bổ pháp tu căn bản trở lại tu các tạp 
hạnh, đắm nhiễm những việc triỀn phược ở thế gian. Hoặc chúng làm cho hành giả được 
một ít phần tương tợ như tam muội, có thể ở trong định từ một ngày cho tới bẩy ngày, 
thân tâm an vui không biết đói khát; song đó là do sức tà chứng của ngoại đạo gia bị, 
không phải chân tam muội. Hoặc lại khiến cho hành giả ăn uống không chừng độ, khi 
nhiều khi ít, sắc mặt biến đổi luôn. Khi gặp những cảnh như trên, người tu phải dùng trí 


2516 


tuệ quán sát, gắng giữ chánh niệm, đừng sanh tâm chấp trước mà lạc vào lưới tà. Phải 
kiên trì như thế mới xa la được ma chướng.”—In the Awakening of Faith, the Patriarch 
Asvaghosha admonished: “There may be some disciples whose root of merif 1s not yet 
mature, whose confrol of mind 1s weak and whose power of application 1s limited, and yet 
who are sincere In their purpose to seek enlightenment, these for a time may beset and 
bewildered by maras and evil influences who are seeking to break down their good 
purpose. Such disciples, seeing seductive sights, attractive girls, song young men, must 
consftanfly remind themselves that all such tempting and alluring things are mind-made; 
and, 1f they do this, their tempting power will disappear and they will no longer be 
annoyed. Or, If they have vision of heavenly gods and Bodhisattvas and Buddhas 
surrounded by celestial glories, they should remind themselves that those, too, are mind- 
made and unreal. Or, If they should be uplifted and excited by listening to mysterlous 
Dharanis, to lectures upon the paramitas, to elucidatlons of the great principles of the 
Mahayana, they must remind themselves that these also are emptiness and mind-made, 
that in their essence they are Nirvana 1tself. Or, If they should have Intimations within 
that they have atained transcendental powers, recalling past lives, or foreseeing future 
lives, or, reading others'` thoughts, or freedom to visit other Buddha-lands, or great 
powers of eloquence, all of these may tempt them to become covetous for worldly power 
and riches and fame. Or, they may be tempted by extremes of emotion, at times angry, at 
other time Joyous, or at times very kind-hearted and compassionate, at other times the 
Very OppOSite, or at times alert and purposeful, at other times indolent and stupid, at times 
full of faith and zealous In their practice, at other times engrossed in other affairs and 
negligent. All of these will keep them vacillating, at times experlencing a kind of 
fictitious samadhi, such as the heretics boast of, but not the true samadhi. Or later, when 
they are quite advanced they become absorbed In trances for a day, or two, Or even 
seven, not partaking of any food but upheld inward food of therr spirit, being admired by 
their friends and feeling very comfortable and proud and complacent, and then later 
becoming very erratic, sometimes eating little, sometimes greedily, and the expression of 
ther face constantly changing. Because of all such strange manifestations and 
developmenfs in the course of ther practices, đisciples should be on their guard to keep 
the mind under constant control. They should neither grasp after nor become_ attached to 
the passing and unsubstantial things of the senses or concepts and moods of the mind. If 
they do this they wIll be able to keep far away from the hindrances of karma.” 

Kết lại, chỉ có hai loại ma là nội ma và ngoại ma; Thiên ma cũng thuộc về loài ngoại ma. 
Nhưng sở dĩ lập Thiên ma thành một loại riêng, là vì muốn cho hành giả lưu ý đến sự phá 
hoại nguy hiểm tinh vi của nó. Ngoài phiển não ma, ngoại ma, Thiên ma như trên, trong 
kinh còn nói đến bệnh ma và tử ma. Bởi cơn đau bệnh thường làm cho hành giả tiêu 
giảm công phu, lại tu chưa đến đâu rồi chết có thể khiến người thối thất đạo quả, nên 
mới gọi là ma. Nhưng bệnh ma và tử ma đại ý chí sự chướng ngại của bệnh và chết thuộc 
về thân tứ đại trên đường tu, không có tính cách phá hoại khuấy rối để giết hại đạo tâm 
theo đúng nghĩa của ma——lIn summary and as a further generalization, there are only two 
types of demon, internal and external. Celestial demons are within the category of 
external demons; however, we described them separately to alert the practitioner to the 
dangerous, subtle havoc they can cause. In addition to the demons of afflictions, external 


đ) 


©) 


2517 


demons and celestial demons described above, Buddhist sutras also mention “disease 
demons” and the “demons of death.” For disease will usually wither the practitloner”s 
efforts, while death in the midst of cultivation can make him retrogress. Thus, disease and 
death are called demons. In general, they represent obstacles to the way that affect the 
physical body, but they cannot harm and destroy the Bodhi-Mind In the true sense of the 
word “demon.” 

Sức tu của người thời nay phần nhiều bị phiển não ma hoặc ngoại ma phá hoại, chưa đủ 
để cho Thiên ma phải ra tay. Loại ma nây chỉ đến với những vị tu cao. Nếu Thiên ma 
quyết phá, những vị sức tu tầm thường khó có hy vọng thoát khỏi. Trong Kinh Lăng 
Nghiêm, vì thương đường tu nhiều hiểm nạn, Đức Phật khuyên các hành giả tham thiển 
nên kiêm trì mật chú, để được nhờ thần lực gia hộ, thoát khỏi nạn ma thành tựu chánh 
định. Ấn Quang Đại Sư đã bảo: “Mới xem qua dường như Kinh Lăng Nghiêm khác quan 
điểm với Tịnh Độ, nhưng xét nghĩ sâu mới thấy kinh nây vô hình đã khen ngợi tuyên 
dương Tịnh Độ. Tại sao thế? Bởi bậc đã chứng đệ tam Thánh quả A Na Hàm mà còn có 
thể bị ma cảnh làm cho thối đọa, thì sự niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ càng nổi bậc thêm 
tánh cách trọng yếu, trong ánh sáng nhiếp hộ của Đức A Di Đà không còn nạn ma 
nữa.”—Considering the level of cultivation of today”s practitioners, they generally face 
harassment only from demons of afflictions or external demons. Such cultivators are not 
advanced enouph to arouse opposition from celestial demons. However, should the latter 
set their minds to destroying someone, that person has litle hope of escaping harm, 
unless his cultivation 1s examplary. In the Surangama Sutra, Sakyamuni Buddha, out of 
compassion for cultivators faced with many dangers along the Way, advised those who 
practiced meditation to recite mantras at the same time. Th¡is would enable them to rely 
on the power of the Buddhas to escape harm from demons and achieve correct samadhI. 
The Patriarch Yin Kuang once said: “At first glance, it would appear that the Surangama 
Sutra has a different viewpoint from Pure Land. However, upon closer scrutiny, that sutra, 
In Ifs essence, actually praised and commended the Pure Land School. Why 1s this so? It 
1s because, IŸ even those who have attained the third level of sagehood can suffer 
retrogression caused by demons, we can see the crucial importance of Buddha Recitation 
and rebirth in the Pure Land: ¡n the gathering and helping light of the Lord Amitabha 
Buddha, there 1s no more danger of demons. 

Năm Điều Kiện Cần Thiết Để Thành Công Của Người Tu Thiển—Five conditions to be 
successful for a Pure Land practitioner: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm 
Phật Thập Yếu, nếu luận xét trên đường hành đạo, khi chưa được sanh về Cực Lạc, thì tu 
Tịnh Độ cũng có thể bị ma chướng. Song phần nhiều là do hành giả không hiểu giáo lý, 
chẳng khéo trị tâm, để nội ma phát khởi khiến chiêu cảm ngoại ma đến phá hoại. Nếu 
giữ được tâm bình tĩnh, thì với oai lực công đức của câu hồng danh, ngoại ma không làm 
chi được, và phiền não cũng lần lần bị tiêu trừ. Vì thế người tu Tịnh Độ, ma cảnh nếu có 
cũng là phần ít. Trái lại người tu Thiển, ma cảnh hiện nhiều, bởi chỉ nương vào tự lực. 
Bậc Thiển sĩ phải đủ năm điều kiện sau đây. Nếu vị tu thiển nào không hội đủ năm điều 
kiện trên rất dễ bị ma chướng làm tổn hại—While treading the Way but not yet reborn in 
the Pure Land, the practitioner of Buddha Recitaion may also encounter demonic 
obstacles. However, In most cases, this 1s because he does not understand the Dharma 
and 1s not skillful at reining in his mind, letting Iinternal demons or afflictions spring up, 


]) 
ii) 


ii) 


1V) 


v) 


2518 


which, in turn, attract external demons. If he can keep his mind empty and still and recite 
the Buddha's name, external demons will be powerless and afflictions will gradually 
disappear. Thus, for the Pure Land practitioner, even If demonic obstacles do appear, 
they are few in number. Advanced Zen practitioners, on the other hand, face many 
demonic occurrences because they rely only on their own strength and self-power. ÀA Zen 
follower should fulfiIl the following five conditions to be successful. IÝ a Zen practitloner 
does not meet these five conditions, he 1s very easily subJect to get harm from demons: 
Giới hạnh tình nghiêm: He should keep the precepts strictly. 

Căn tánh lẹ làng sáng suốt: His nature and roots should be quick and enlightened. 

Phải hiểu rõ đạo lý, khéo phân biệt tướng chánh tà, chân, vọng: He should have a clear 
understanding of the Dharma, skillfully distinguishing the correct from the deviant, the 
true from the false. 

Ý chí mạnh mẽ vững bên: He should be firm and stable in his determination. 

Phải nương nơi bậc thiện tri thức thông kinh điển, , đã có kinh nghiệm tu thiển nhiều năm 
để nhờ sự hướng dẫn: He should be guided by a good advisor, who has a thorough 
understanding of the sutras and many years experience in meditation. 


|) 


Œ) 


2519 


Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát sau khi kết hợp tổng quát về tinh yếu 
của pháp Đại Thừa, và trình bày xong đường lối tu tập, Ngài đã bảo: “Cõi Ta Bà phiền 
não cang cường, chánh tín khó vững, không thường được gặp Phật nghe pháp, đường tu 
nhiều hiểm nạn chướng duyên. Nên biết Đức Như Lai có phương tiện thù thắng, dạy cầu 
sanh về cõi Tịnh Độ ở Tây Phương. Như trong khế kinh nói 'nếu chuyên tâm niệm Phật 
A Di Đà, đem công đức tu hồi hướng cầu sanh Tây Phương, thì sẽ được về thế giới Cực 
Lạc, thường thấy Phật nghe pháp, không còn thối chuyển. Nếu hành giả y theo đường lối 
tu nây, quyết định sẽ được vào chánh định tụ.”—In the Awakening of Faith, after 
summar1zing the essential points of Mahayana doctrne and explainng the path of 
cultivation, the Patriarch Asvaghosha added: “Next, suppose there 1s a man who learn this 
teaching for the first trme and wishes to seek the correct faith but lacks courage and 
strength. Because he lives In this world of suffering, he fears that he will not always be 
able to meet the Buddhas and honor them personally, and that faith being difficult to 
perfect, he will be inclined to fall back. He should know that the Tathagathas have an 
excellent expedient means by which they can protect his faith: that 1s, through the 
strength of wholehearted meditation-recitation on Amitabha Buddha, he will in 
fulfillment of his wishes be able to be born in the Buddha-land beyond, to see the Buddha 
always, and to be forever separated from the evil states of existence. It Is as the sutra 
says, “I a man meditates wholly on Amitabha Buddha in the world of the Western 
Paradise and wishes to be born in that world, directing all the goodness he has cultivated 
toward that goal, then he w1ll be born there.` Because he wIll see the Buddha at all trmes, 
he will never fall back. If a cultivator follows this path, he will be able to be born there In 
the end because he abides In the correct samadhI.” 


(F) Lục Chúng Khảo 
Six Types 0ƒ Testing Condition 


Tổng quan về “Khảo °—An overview 0ƒ “Testing Condition ”: Khảo là những ảnh hưởng 
diễn biến của nghiệp thiện ác, nhưng chúng có sức thầm lôi cuốn hành giả làm cho bê trễ 
sự tu trì. Khi mới tu ai cũng có lòng hảo tâm, nhưng lần lượt bị những duyên nghiệp bên 
ngoài, nên một trăm người đã rớt hết chín mươi chín. Cổ đức nói: “Tu hành nhứt niên 
Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên vấn Phật yếu tiền.” Nghĩa là “sự tu 
hành năm đầu Phật như ở trước mặt, năm thứ hai Phật đã về tây, sang năm thứ ba ai 
muốn hỏi đến Phật hay bảo niệm Phật, phải trả tiền mới chịu nói tới, hoặc niệm qua ít 
câu.'` Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có sáu loại 
khảo—Testing conditions are the fluctuating effects of good and bad karma, which have 
the power to Iinfluence the practitioner and retard his cultivation. When first taking up 
cultivation, every practitioner has a seed of good Intentions. However, as they encounter 
karmic conditions, one after another, both Internal and external, ninety-nine cultIvatOrs 
out of a hundred wIll fail. The anclents had a saying: “In the first year of cultivation, 
Amitabha Buddha 1s right before eyes; the second year, He has already returned to the 
West; by the time the third year rolls around, 1ƒ someone Iinquires about Him or requesfs 


2520 


recitation, payment 1s required before a few words are spoken or a few versess recited.” 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism ¡in Theory 
and Practice, there are six types of testing conditions: 


(IH) Chỉ Tiết về Lục Chủng Khảo— Details oƒ the Six Types 0ƒ Testing Condition: 

I)_ Nội Khảo: Internal Testing Conditions—Có người trong lúc tu tập, bỗng khởi lên những 
tâm niệm tham lam, giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạn, ngi ngờ, hoặc sĩ mê dễ 
hôn trầm buồn ngủ. Những tâm niệm ấy đôi khi phát hiện rất mãnh liệt, gặp duyên sự 
nhỏ cũng dễ cau có bực mình. Nhiều lúc trong giấc mơ, lại thấy các tướng thiện ác biến 
chuyển. Trong đây những tình tiết chi ly không thể tả hết được. Gặp cảnh nầy hành giả 
phải ý thức đó là công năng tu hành nên nghiệp tướng phát hiện. Ngay lúc ấy nên giác 
ngộ các nghiệp tướng đều như huyễn, nêu cao chánh niệm, thì tự nhiên các tướng ấy sẽ 
lần lượt tiêu tan. Nếu không nhận thức rõ ràng, tất sẽ bị nó xoay chuyển làm cho thối 
đọa. Tiên đức bảo: “Chẳng sợ nghiệp khởi sớm, chỉ e giác ngộ chậm” chính là điểm nây. 
Có người đang lúc dụng công, bỗng phát sanh tán loạn mỏi nhọc khó cưỡng nổi. Ngay khi 
ấy nên đứng lên lễ Phật rồi đi kinh hành, hoặc tạm xả lui ra ngoài đọc một vài trang 
sách, sửa năm ba cành hoa, chờ cho thanh tịnh sẽ trở vào niệm Phật lại. Nếu không ý 
thức, cứ cưỡng ép cầu cho mau nhứt tâm, thì càng cố gắng lại càng loạn. Đây là sự uyển 
chuyển trong lúc dụng công, ví như thế giặc quá mạnh tợ nước tràn, người chủ soáy phải 
tùy cơ, nên cố thủ chớ không nên ra đánh. Có vị tu hành khi niệm Phật, bỗng thấy cô tịch 
như bản đàn độc điệu dễ sanh buồn chán, thì không ngại gì phụ thêm trì chú, quán tưởng, 
hoặc tụng kinh—During cultivation, some people suddenly develop thoughts of greed, 
anger, lust, Jealousy, scorn or doubt. They may also suffer delusion, leading to drowsiness 
and sleep. These thoughts sometimes arise with great Intensity, making the practitioner 
feel annoyed and upset over, at times, trivial matters. Sometimes auspicious and evil 
events alternate In his dreams. The specific details of these evenfs are foo numerous to 
be described. Faced with these occurences, the practitioner should realize that these 
karmic marks have appeared as a consequence of his cultivation. He should immediately 
understand that all karmic occurences and marks are 1llusory and dream-like; he should 
foster right thought and they will disappear one after another. Otherwise, he wIll certainly 
be swayed, lose his concentration and retrogress. The ancients used to say In this respect: 
“Do not fear an early manifestaton of evil karma, fear only a late Awakening.” 
Sometimes the practitioner, in the midst of intense cultvation, suddently becomes 
confused and weary, which 1s a state difficult to fight off. At that very momernt, he should 
arise and bow to the Buddhas or circumambulate the altar. Or else, he may take a 
temporary break, read a few pages of a book or rearrange some flowers, walting for his 
mind to calm down before returning to the altar to resume recitation. Otherwise, the more 
he tries to focus his mind, the more scattered 1t becomes. This 1s a case of flexibility 1n 
cultivation. It 1s similar to the situation of a commander-in-chief facing an invading army 
as powerful as a river overflowing 1fs banks. In such a situation, the general should stay 
on the defensive, consolidating his position, rather than charging Into battle. Some 
practitioners suddenly feel solitary and isolated when reciting the Buddha”s name like a 
single-note musical piece, and grow melancholy and bored. In such cases, they should not 
hesitate to add mantra or sutra recitation or visualization to their practice. 


2521 


2) Ngoại Khảo: External Testing Conditions—Đây là những chướng cảnh bên ngoài làm 
duyên khó khăn thối đọa cho hành giả. Những chướng cảnh nầy là sự nóng bức, ổn ào, 
uế tạp, hoặc chỗ quá rét lạnh, hay nhiều trùng kiến muỗi mòng. Gặp cảnh nầy cũng nên 
uyển chuyển, đừng chấp theo hình thức, chỉ cầu được an tâm. Chẳng hạn như ở cảnh quá 
nóng bức, chẳng ngại gì mặc áo tràng mỏng lễ Phật, rồi ra ngoài chỗ mát mà trì niệm, 
đến khi xong lại trở vào bàn Phật phát nguyện hồi hướng. Hoặc gặp chỗ nhiều muỗi, có 
thể ngồi trong màn thưa mà niệm Phật. Như ở miễn bắc Trung Hoa vì thời tiết quá lạnh, 
các sư khi lên chánh điện tụng kinh, cũng phải mang giày vớ và đội mủ cẩn thận. Có 
hàng Phật tử vì nhà nghèo, làm lụng vất vả, đi sớm về khuya, hoặc nợ nần thiếu hụt, rách 
rưới đói lạnh, vợ yếu con đau, không có chỗ thờ cúng trang nghiêm. Trong những hoàn 
cảnh nầy sự tu tập thật ra rất khó, phải có thêm sự nhẫn nại cố gắng, mới có thể thành 
công được. Hoặc có người vì nhiều chướng nghiệp, lúc không tu thì thôi, khi sắp vào bàn 
Phật lại nhức đầu chóng mặt và sanh đủ chứng bệnh, hay có khách viếng thăm và nhiều 
việc bất thường xãy đến. Gặp những cảnh như thế, phải cố gắng và khéo uyển chuyển 
tìm phương tu hành. Sự cố gắng uyển chuyển tùy trường hợp sai biệt mà ứng dụng chớ 
không thể nói hết ra được. Nên nhớ gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ, phải chú trọng phần tâm, 
đừng câu nệ phần tướng, mới có thể dung thông được. Cõi Ta Bà ác trược vẫn nhiều khổ 
lụy, nếu không có sức cố gắng kham nhẫn, thì sự tu hành khó mong thành tựu—These 
are external obstacles creating difficult conditions which can make the practitloner 
retrogress. These obstacles include heat, noIse, dirt and pollution, freezIing weather, or an 
outbreak of mosquitoes and other Insects When faced with these conditions, the 
cultivator should be flexible and not become attached to forms and appearances. He 
should Just seek tranquility and peace of mind. For Instance, 1n sweltering heat, he should 
not mind donning a light robe to bow to the Buddhas, and then retiring to a shady spot 
outdoors to recite the Buddha”s name. At the end of the session, he can return to the altar 
to make his vows and transfer the merit. If the practitioner happens to be living In a 
mosquito-infested area, he can sit inside a net while reciting the Buddha*s name. AÀs In 
northern China where the weather can be freezing, monks and nuns must dress carefully 
in socks, shoes and hats when going to the Buddha haÏll to recite sutras. ÀAs another 
example, some destitude laymen, living from hand to mouth, going to work early and 
coming home late, pursued by creditors, tattered, hungry and cold, with sickly wives and 
malnourished children, can hardly afford a decent place to practice. In such situations, 
cultivation 1s truly difficult. In order to succeed, the practiioner should redouble his 
efforts and have more patilence and endurance. Other people, with heavy karmic 
obstructions, do not experience outward occurences as long as they do not cultivate, but 
as soon as they are ready to bow before the altar, they develop headaches, grow dizzy, 
and are afflicted with all kinds of ailments. Or else, they may receive sudden vIsItOrs Or 
encounter unusual events. Faced with these occurences, the practitioner should redouble 
his efforts and find ways to cultivate flexibly. These ways depend on circumstances; they 
cannot all be described. One point, however, should always be kept in mind: when faced 
with diffiicult cireumstances, pay attention to the mind, and do not cling to appearances 
and forms. The evIl, turbid Saha World has always been full of suffering and tears. 
Without perseverance and forbearance, If 1s very difficult to succeed in cultivation. 


3) 


4) 


2522 


Nghịch Khảo: Testing Conditions caused by Adverse Circumstances—Trên đường đạo, 
nhiều khi hành giả bị nghịch cảnh làm cho trở ngại. Có người bị cha mẹ, anh em hay vợ 
chồng con cái ngăn trở hoặc phá hoại không cho tu. Có vị thân mang cố tật đau yếu mãi 
không lành. Có kẻ bị oan gia luôn theo đuổi tìm cách mưu hại. Có người bị vu oan giá 
họa, khiến cho ngồi tù chịu tra khảo hoặc lưu đày. Có vị bị sự tranh đua ganh ghét, hoặc 
bêu rêu nhiều tiếng xấu xa, làm cho khó an nhẫn. Điều sau nầy lại thường xãy ra nhiều 
nhứt. Những cảnh ngộ như thế đều do sức nghiệp. Lời xưa từng nói: “Hữu bất ngu chỉ dự, 
hữu cầu toàn chỉ hủy,” nghĩa là 'có những tiếng khen, những vinh dự bất ngờ, không đáng 
khen mà được khen; và có những sự kiện thật ra không đáng khinh chê, lại diễn thành 
cảnh khinh hủy chê bai trọn vẹn.—Practitioners on the path of cultivation are at times 
impeded by adverse circumsfances. Some are prevented from cultivating or frustrated In 
their practice by parents, brothers and sisters, wives, husbands or children. Others 
suddenly develop a chronic disease, from which they never completely recover. Still 
others are continually pursued by oponents and enemies looking for ways to harm them. 
Others are slandered or meet misfortunes which land them In prison, subJect to torture, or 
they are sent Into exile. Others, again, victims of Jealous competition or calumny, lose all 
peace of mind. This last occurrence 1s the most frequent. Such cases occur because of the 
power of evil karma. The ancients had a saying: “There are Instances of sudden praise 
and unexpected honors which are underserved, and other Instances, not deserving of 
blame, which create major opportunmities for censure and contempt.” 

Thuận Khảo: Testing Conditions caused by “Favorable Cireumstances”—Có người không 
gặp cảnh nghịch mà lại gặp cảnh thuận, như cầu gì được nấy, nhưng sự thành công đều 
thuộc duyên ràng buộc chớ không phải giải thoát. Có vị khi phát tâm muốn yên tu, bỗng 
cảnh danh lợi sắc thanh chợt đến, hoặc nhiều người thương mến muốn theo phụng sự gần 
bên. Thí dụ người xuất gia khi phát tâm tu, bỗng có kẻ đến thỉnh làm tọa chủ một ngôi 
chùa lớn; hoặc như người tại gia, thì có thơ mời làm tổng, bộ trưởng, hay một cuộc làm 
ăn mau phát tài. Đây là những cảnh thuận theo duyên đời quyến rủ người tu, rồi dẫn lần 
đến các sự phiển toái khác làm mất đạo niệm. Người ta chết vì lửa thì ít, mà chết vì nước 
lại nhiều, nên trên đường tu cảnh thuận thật ra đáng sợ hơn cảnh nghịch. Cảnh nghịch đôi 
khi làm cho hành giả tỉnh ngộ, dễ thoát ly niệm tham nhiễm, hoặc phẫn chí lo tu hành. 
Còn cảnh thuận làm cho người âm thầm thối đạo lúc nào không hay, khi bừng tỉnh mới 
thấy mình đã lăn xa xuống dốc. Người xưa nói: “Việc thuận tốt được ba. Mê lụy người 
đến già.” Lời nầy đáng gọi là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Thế nên duyên thử thách của 
sự thuận khảo rất vi tế, người tu cần phải lưu ý—Some practitioner do not encounter 
adverse circumstances, but on the contrary, meet with favorable circumstances, such as 
having their wishes and prayers fulfilled. However, sụch successes belong to the category 
of “binding” conditions, rather than conditions conducive to liberation. Thus, Justf as some 
practtioners set ther minds to peaceful cultivation, they suddenly encounter 
opportunifies leading to fame and fortune, “beautiful forms and enchanting sounds.` Or 
else, family members, relatives and supporters seek to follow and serve them on theIr 
retreafs. For example, a monk who has made up his mind to cultivate 1n earnest may 
suddenly be requested to become the abbot of a large temple complex. Or else, a layman 
may unexpectedly receive a letter Inviting him to become a minister heading such and 
such a government department, or offering him a chance to participate In a business 


3) 


2523 


venture which promises a quick profit. These Instances, all of which are advanfageous 
under mundane circumstances, are seductive to the cultivator, and may gradually lead to 
other complications. Ultimately, he may forget his high aspirations and retrogress. Às the 
saying øoes, more lives are lost In a flood than In a fire. Thus, on the path of cultivation, 
favorable circumstances should be feared more than unfavorable ones. Unfavorable 
evenfs sometimes awaken the practitioner, making 1t easier for him to escape thoughts of 
attachment and redouble his efforts In cultivation. Favorable events, on the other hand, 
may make him quletly retrosress, without being aware of it. When he suddenly awakens, 
he may discover that he has slipped far down the slope. The ancients have said: “Even 
two or three favorable circumstances may cause one to be deluded until old age.” This 
saying 1s trully a ringing bell to wake cultivators up. Therefore, challenge of favorable 
evenfs 1s very subtle, practitioners need to pay close attention to them. 

Minh Khảo: Testing Conditions of a Clear, Explicit Nature—Đây là sự thử thách rõ ràng 
trước mắt mà không tự tỉnh ngộ. Chẳng hạn như một vị tài đức không bao nhiêu, nhưng 
được người bưng bợ khen là nhiều đức hạnh, tài năng, có phước lớn, rồi sanh ra tự kiêu tự 
đắc, khinh thường mọi người, làm những điều càn dở, kết cuộc bị thẩm bại. Hoặc có một 
vị đủ khả năng tiến cao trên đường đạo, nhưng bị kẻ khác gàn trở, như bảo ăn chay sẽ bị 
bệnh, niệm Phật trì chú nhiều sẽ bị đổ nghiệp, hay gặp nhiều việc không lành, rồi sanh ra 
e đè lo sợ, thối thất đạo tâm. Hoặc có những cảnh tự mình biết nếu tiến hành thì dễ rước 
lấy sự lỗi lầm thất bại, nhưng vì tham vọng hay tự ái, vẫn đeo đuổi theo. Hoặc đối với 
các duyên bên ngoài, tuy biết đó là giả huyễn nhưng không buông bỏ được, rồi tự chuốc 
lấy sự buồn khổ vào tâm. Kẻ dễ dãi nhẹ dạ thường hay bị phỉnh gạt. Khi chưa diệt được 
tham vọng thì dễ bị người khác dùng tiền tài, sắc đẹp hoặc danh vị lôi cuốn. Cho đến nếu 
còn tánh nóng nảy tất dễ bị người khích động, gánh lấy những việc phiển phức vào thân. 
Đây là những cạm bẫy của cả đời lẫn đạo, xin nêu ra để cùng nhau khuyên nhắc, nếu 
không dè dặt những điểm đó, sẽ vướng vào vòng chướng nghiệp. Đối với những duyên 
thử thách như thế, hành giả phải nhận định cho sáng suốt, và sanh lòng quả quyết tiến 
theo đường lối hợp đạo mới có thể thắng nó được—These are clear “testing conditions" 
which occur right before the practitioner”s eyes, without his realizing their Implications. 
For Instance, a monk of relatively mediocre talents and virtues becomes the obJect of 
adulation, praised for great merit, virtue and talent. He then develops a big ego and looks 
down on everyone; giving rise to thoughtless action resulting in his downfall. Or else we 
have the case of a layman with the potential to progress far along th Way. However, he 1s 
blocked and opposed by others, who advise him, for example, that vegetarianism will 
make him sick, or that overly diligent mantra and Buddha Recitation will “unleash his evil 
karma,` causing him to encounter many untoward events. He then develops a cautIous, 
anxIous atfitude, retrogressing in his determination to achieve the Way. There are also 
circumstances in which the practitioner realizes that to advance further 1s to invite failure 
and defeat, yet, out of ambition or pride, he continues all the same. Or else, even though 
the cultivator knows that external circumstances are illusory and dream-like, he cannot 
let go of them, and thus brings great suffering upon himself. The easy-going and 
credulous are often duped. When they have not eliminated greed, If is easy for others to 
deceive them with money, sex and fame. It also applies to those who have a temper and 
too much pride. Easily aroused, they bring a great deal of trouble and anguish upon 


2524 


themselves. These are trappings and the pitfalls of the outside world, which are also 
encounterd within the Order. I bring them up here as a warning to fellow cultivators. If 
they are not careful, they wIll become entangled in the cycle of obstructing karma. The 
practitioner should develop a clear understanding of these adverse condition and resolve 
to progress along a path consonant with the Way. Only then will he be able to overcome 
these obstacles. 

6) Ám Khảo: Silent, Hidden Testing Conditions—Điều nây chỉ cho sự thử thách trong âm 
thầm không lộ liểu, hành giả nếu chẳng khéo lưu tâm, tất khó hay biết. Có người ban sơ 
tỉnh tấn niệm Phật, rồi bởi gia kế lần sa sút, làm điều chỉ thất bại việc ấy, sanh lòng lo 
lắng chán nãn trễ bỏ sự tu. Có vị công việc lại âm thầm tiến triển thuận tiện rồi ham mê 
đeo đuổi theo lợi lộc mà quên lãng sự tu hành. Có kẻ trước tiên siêng năng tụng niệm, 
nhưng vì thiếu sự kiểm điểm, phiển não ở nội tâm mỗi ngày tăng thêm một ít, lần lượt 
sanh ra biếng trễ, có khi đôi ba tháng hay một vài năm không niệm Phật được một câu. 
Có người tuy sự sống vẫn điều hòa đầy đủ, nhưng vì thời cuộc bên ngoài biến chuyển, 
thân thể nhà cửa nay đổi mai dời, tâm mãi hoang mang hướng ngoại, bất giác quên bỏ sự 
trì nệm hồi nào không hay—This refers to silent challenges, inconspicuous in nature. lf 
the practitioner 1s not skillful in taking notice, they are very difficult to recognize and 
defeat. Some people, who may have recited the Buddha”s name diligently in the 
beginning, grow worried and discouraged by deteriorating family finances or repeated 
failures in whatever they undertake, and abandon cultivation. Others see thelIr affalrs 
quietly progressing In a favorable way; they then become attached to profit and gann, 
forgetting all about the way. Others diligently engage in Buddha and Sutra Recitation at 
the beginning, but because they fail to examine themselves, the afflictions within theIr 
minds Increase with each passing day. They then grow lethargic and lazy, to the point 
where they do not recite a sinple time for months, or even years. Still others, although 
their lives are progressing normally, see their living conditions continuously fluctuating 
with changing external circumstances. With their minds always In confusion and directed 
toward the outside, they unwittingly neglect recitation or abandon 1t together. 


(GŒ) Tám loại ma 
Eight destroyers 
Eight Maras 


(A) 

1) Phiển não ma: The mara of the passions. 

2)_ Ngũ ấm ma: The skandha-maras. 

3) Tử ma: Death-mara. 

4) Tha hóa tự tại thiên ma: The mara-king. 

3) Vô thường ma: The mara of Impermanence. 
6) Vô lạc ma: The mara of Joylessness. 

7) Vô ngã ma: The mara of Impersonality. 

8) Vô tịnh ma: The mara of ImpurIty. 


(B) 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7 
8) 


Œ) 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


2525 


Phiển não ma: The mara of the passions. 

Thiện trị thức ma: The mara of good-knowing advIsor. 
Bồ đề tâm ma: The mara of wishing to attain Bodhicitta. 
Tam Muội ma: The mara of wishing to achieve SamadhI. 
Tha hóa tự tại thiên ma: The mara-king. 

Ma Tử: The mara of death. 

Thiên ma: Deva-king mara. 

Âm ma: The mara of the hell or of the underworld. 


(H) Thập Ma 
Ten kinds oƒ Dermons 


Thập Ma— Ten kinds oƒ demons: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ ma 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát nên mau dùng phương tiện xa rời mười thứ ma nầy—— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of demons of 
great enlightening beings. Enlightening beings should apply appropriate means to 
quickly escape these demons. 

Ngũ uẩn ma, vì sanh các chấp thủ: The demon of the clusters of mental and material 
elemenfs, øI1ving rise to attachments. 

Phiển não ma, vì hằng tạp nhiễm: The demon of afflictions, perpetually confusing and 
defiling. 

Nghiệp ma, vì hay chướng ngại: The demon of actions, able to obstruct and InhIbit. 

Tâm ma, vì khởi ngã mạn cống cao: The demon of mind, which gives rise to pride. 

Tử ma, vì bỏ chỗ sanh: The demon of death, which abandons life. 

Thiên ma, vì tự kiêu căng phóng túng: The demon of heaven, being self-indulgent. 

Thiện căn ma, vì hằng chấp thủ: The demon of roots of goodness, because of perpetual 
clinging. 

Ma tam muội, vì từ lâu say đắm: The demon of concentration, because of long 
indulgence in the experience. 

Thiện tri thức ma, vì khởi tâm chấp trước: The demon of spiritual teachers, because of 
Øiving rIse to feelings of attachment. 


10) Bồ Để pháp trí ma, vì chẳng chịu xả ha: The demon of phenomenon of enlightenment, 


because of not wanting to relinquish It. 


(H) Mười Ma Nghiệp— Ten kinds oƒ demons° acfions 0ƒ Great Enlightening Beings: Theo 


Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ ma nghiệp của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 
nên mau xa la mười ma nghiệp nầy mà siêng cầu Phật nghiệp—According to The 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of demons” actions of Great 
Enliphtening Beings. Enliphtening Beings should quickly get away from to seek 
enlightened action. 


Ù 


2) 
8) 
b) 
c) 
đ) 
©) 


3) 
8) 


b) 


c) 


4 
a) 


b) 


c) 
đ) 


3) 
8) 
b) 
c) 
đ) 
©) 


6) 
8) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
? 
8) 


b) 


2526 


Quên mất Bồ Đề tâm, tu các thiện pháp, đây là ma nghiệp: Cultivating roots of goodness 
while forgetting the aspiration for enlightenmett. 

Ma nghiệp thứ nhì —The second demons' actions: 

Ác tâm bố thí: Giving with iII-will. 

Sân tâm trì giới: Keeping precepts with hatred. 

Chối bỏ người có tánh ác: Rejecting people of bad character. 

Xa kẻ lười biếng: Rejecting the slothful. 

Khinh mạn kẻ loạn ý: Slighting the confused. 

Khinh kẻ sĩ mê: Despising the ignorant. 

Ma nghiệp thứ ba—The third demons" actions: 

Nơi pháp thậm thâm sanh tâm xan lẫn (ganh ghét bủn xỉn): Being jealous and stingy with 
the profound teaching. 

Không thuyết pháp cứu độ những người có thể cứu độ được: Not explaining the truth to 
those who are capable of being enlightened. 

Khi được tài lợi và cung kính thì gượng thuyết pháp, dầu người không cầu nghe cũng như 
không có khả năng nghe: Insisting on on explaining ¡t to people without the capacity for it 
as long as wealth and honor are thereby avallable. 

Ma nghiệp thứ tư—The fourth demons" actions: 

Chẳng thích lắng nghe các môn Ba La Mật: Not liking to hear about the ways of 
transcendence. 

Dầu có nghe nói đến, cũng chẳng màng đến việc tu hành: Not practicing them even when 
hearing about them. 

Dầu cũng tu hành nhưng lại giải đãi: Tending to negligence even when practicing them. 
Vì lười biếng nên chí ý hèn kém chẳng cầu pháp đại Bồ Đề vô thượng: Becoming narrow 
and mean ïn spirit because of laziness, and not seeking supreme enlightenmer. 

Những ma nghiệp thứ năm—— The fifth demons” actions: 

Xa thiện tri thức: Avoiding good companIons. 

Gần ác tri thức: Associating with bad companions. 

Cầu tự giải thoát: Craving personal release. 

Chẳng thích thọ sanh: Not wanting to accept life. 

Chỉ chuộng Niết bàn ly dục tịch tịnh: Wishing for the desirelessness and tranquility of 
nirvana. 

Ma nghiệp thứ sáu 
Khởi tâm sân hận với chư Bồ Tát: Arousing hatred and anger toward enlightening beings. 


The sixth demons"” actions: 





Nhìn chư Bồ Tát với ác nhãn: Looking at Enlightening Beings with malevolent eyes. 
Nhìn ngó tìm cầu lỗi lầm của chư Bồ Tát: Looking for faults in enlightening beings. 

Nói lỗi lầm của chư Bồ Tát: Talking of the faults of Enlightening Beings. 

Ngăn dứt tài lợi cúng dường đến chư Bồ Tát: Cutting off their support. 

Ma nghiệp thứ bảy——The seventh demons' actions: 

Phỉ báng và chẳng thích lắng nghe chánh pháp: Repudiating true teaching and being 
averse to hearing 1t. 

Giả sử có được nghe cũng liền sanh lòng hủy báng: Immediately criticizing true teaching 
when hearing 1t. 


c) 
đ) 
8) 
a) 
b) 
c) 
đ) 


9) 
a) 


b) 


2527 


Thấy người thuyết pháp chẳng sanh lòng tôn trọng: Having no respect for those who 
expound true teaching. 

Cho mình đúng còn tất cả người khác thì sai: Claiming oneself to be right and others all 
WTONE. 

Ma nghiệp thứ tám——The eighth demons" actions: 

Thích học thế luận xảo thuật văn từ: Indulging in the study of secular literature. 

Xiển dương nhị thừa che mờ Phật pháp thậm thâm: Expounding the vehicles of 
1ndividual salvation while obscuring the profound Teaching. 

Dùng diệu nghĩa truyền dạy cho người chẳng đáng dạy: Giving subtle doctrines to 
unsuifable people. 

Xa rời Bồ Đề, trụ nơi tà đạo: Straying from enlightenment and persisting in false paths. 
Ma nghiệp thứ chín —The ninth demons' actions: 

Thường thích gần gũi cúng dường với những người đã được giải thoát an ổn: Always 
likig to assoclate with those who are already liberated and at peace, and giving them 
offerings. 

Chẳng chịu gần gủi giáo hóa người chưa giải thoát chưa an ổn: Not being willing to 
approach or edify those who have not yet attained liberation or peace. 


10) Ma nghiệp thứ mười——The tenth demons' actions: 


a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 


Thêm lớn ngã mạn: Developing conceIt. 

Không tôn kính: Having no respect. 

Lầm nhiều sự não hại với các chúng sanh: Often troubling or hurting sentient beings. 
Chẳng cầu chánh pháp trí huệ chơn thiệt: Not seeking genuine knowledge of truth. 
Tâm ý tệ ác khó khai ngộ được: Being mean and difficult to awaken. 


(HI)Mười Điều Rời Bỏ Ma Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát— Ten ways oƒ geHing rid oƒ 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


?) 


demons) actions oƒ Great Enhghtening Beings: Mười Điều Rời Bỏ Ma Nghiệp Của Chư 
Đại Bồ Tát theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38. Chư Bồ Tát an trụ trong mười pháp nầy 
thời có thể ra khỏi tất cả ma đạo—Ten ways of getting rid of demons` actions of Great 
Enlightening Beings, according to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38. Enlightening 
Beings who abide by these can escape all demonic ways. 

Gần thiện tri thức, cung kính cúng dường: Associating with the wise and honoring and 
serving them. 

Chẳng tự cao tự đại, chẳng tự khen ngợi: Not elevating themselves or praising 
themselves. 

Tin hiểu thâm pháp của Phật mà chẳng hủy báng: Believing ¡in the profound teaching of 
Buddha without repudiating It. 

Chẳng bao giờ quên mất tâm nhứt thiết trí: Never ever forgetting the determination for 
Omniscience. 

Siêng tu diệu hạnh, hằng chẳng phóng dật: Diligently cultivating refined practices, never 
being lax. 

Thường cầu tất cả pháp dành cho Bồ Tát: Always seeking all the teachings for 
enlightening beings. 

Hằng diễn thuyết chánh pháp, tâm không nhàm mỏi: Always expounding the truth 
tirelessly. 


8) 
8) 


b) 
9) 


2528 


Điều rời bỏ ma nghiệp thứ tám—The eighth way of getting rid of dằemons' actions: 

Quy y tất cả chư Phật mười phương: Taking refuge with all the Buddhas ¡n the ten 
directions. 

Nghĩ đến chư Phật như những vị cứu hộ: Thinking of them as saviors and protecfors. 

Tin thọ ức niệm tất cả chư Phật thần lực gia trì: Faithfully accepting and remembering the 
support of the spiritual power of the Buddhas. 


10) Cùng tất cả Bồ Tát đồng gieo căn lành bình đẳng không hai: Equally planting the same 


l) 


2) 


3) 


roofs of øoodness with all enlightening beings. 


(D Thập Đạo Binh Ma theo Kinh Nipdía, 
Ten Arrmies 0ƒ Mara according to the Nipafa Sutta 


Nhục dục: Kama (p)—Sensual desires—Chúng ta thường bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi âm 
thanh ngọt ngào, hương vị đậm đà, những ý tưởng đẹp đẽ và những đối tượng vừa ý khác 
tiếp xúc với sáu giác quan của chúng ta. Kết quả của sự tiếp xúc nầy là ham muốn phát 
sinh. Đối tượng ưa thích và tâm tham muốn là hai điều cần thiết để tạo nên dục lạc. Bên 
cạnh đó, sự dính mắc vào gia đình, tài sản, công việc, và bạn bè cũng là quân của đám 
ma thứ nhất nầy—We are usually attracted by sweet sounds, rich smells, beautiful ideas, 
and other delightful obJects that touched all our six sense doors. As a natural result of 
encountering these obJects, desire arises. Pleasant obJects and desire are the two bases of 
sense pleasure. Besides, our attachments to family, property, work and friends are also 
considered troops of this first army. 

Nẵn chí: Arati (p)—Discouraeement—Chúng ta luôn có khuynh hướng không hài lòng 
với cuộc sống mà chúng ta đang có. Có thể chúng ta cảm thấy mình bất mãn với gia đình, 
nhà cửa, thức ăn hay những yếu tố khác. Muốn vượt qua sự bất mãn nầy chúng ta phải 
lắng nghe lời Phật dạy về vô thường, không có thứ gì tổn tại mãi mãi, từ đó chúng ta có 
thể buông bỏ hết thảy mọi thứ chấp trước, và từ đó an lạc, hoan hỷ và thoải mái sẽ tự 
nhiên hiện khởi trong tâm định tĩnh của chúng ta—We always have a tendency not 
satisfiied with what we have in our lie. We may feel disatisfied with family, housing, 
food or with any other small things. To overcome this discontent, we should listen to the 
teachings of the Buddha on the Iimpermanence of everything; then we can get rid of all 
kínds of attachments; then rapture, Joy and comfort will arise naturally from our 
concentrated mind. 

Đói và khát: Khuppipasa (p)—Hunger and thirst—Phải chăng chúng ta đói khác vì thực 
phẩm? Kỳ thật, chúng ta không chỉ đói vì thức ăn, mà còn đói vì nhiều thứ khác như quần 
áo, vật dụng, thú vui giải trí, và những thú say mê cá nhân như sưu tầm đô cổ, chơi cây 
kiểng, vân vân. Sự đói khát nây tiềm ẩn trong mọi lãnh vực và mọi nhu cầu của mình, từ 
vật chất đến tâm linh. Nếu chúng ta biết kểềm chế với những ham muốn nầy thì đạo binh 
ma thứ ba khó có thể quấy rầy được chúng ta—Are we hungry of food? In fact, we may 
not be hungry for food but also for clothing, entertainment, and other hobbies such as 
collection of antiques, bonsal, and so on. This notion of hunger and thirst relates to the 


4 


5) 
6) 


? 
8) 


3) 


2529 


enfire range of needs and requirements In both physical and mental areas. lf we can 
restraint ourselves from these desires, then the third mara army cannot disturb us. 

Ái dục: Tanha (p)—Attachment—Khi dục lạc đã tiếp xúc các đối tượng giác quan thì 
tham ái phát sanh. Khi mắt tiếp xúc vật vừa ý, tai tiếp xúc với âm thanh vừa ý, mũi ngửi 
mùi thơm, lưỡi tiếp xúc với vị ngon, thân xúc chạm với vật vừa ý, vân vân, thì tham ái 
phát sanh. Như vậy mọi pháp trần tiếp xúc với lục căn, nếu chúng ta không có chánh 
niệm thì tham ái sẽ phát sanh—When eyes contact pleasurable objJects, ears listen to 
good sounds, nose smells good smell, tongues tastes tasteful food, body touches likeable 
things, and so on, cravings arise. Therefore, 1Ý we do not have mindfulness, cravings will 
arise—See Chapter 43. 

Dã dượi hôn trầm: Thinamiddha (p)—Sloth and torpor—See Chapter 111 (C). 

Sợ sệt: Bhaya (p)—Fear—Sự sợ hãi thông thường là một dấu hiệu ngầm của sự giận dữ. 
Có khi chúng ta không thể đương đầu với vấn để, nhưng cũng không biểu lộ phản ứng ra 
mặt mà chờ cơ hội trốn chạy. Nếu chúng ta có thể đối đầu với vấn để, với một cái tâm 
cởi mở và thoai mái thì sự sợ hãi sẽ không khởi dậy được —Ordinary fear ¡s a sinking 
sign of anger. When we cannot face the problem, we show no reaction outwardly and 
watt for the opportunity to run away. But If we can face our proble directly, with an open 
and relaxed mind, fear wil] not arise. 

Hoài nghĩ: Vicikiccha (p)—Doubt—See Chapter 77. 

Dèm pha và cố chấp: Makkha-thambha (p)—Detraction and stubborness—See Bát Phong 
in Chapter 82. 

Thâu đoạt bất chánh, tiếng tốt, danh vọng, lời khen tặng và lợi lộc: Labha-siloka- 
sakkara-micchayasa (p)—Gain, pralse, honour, and 1ll-gotten fame—See Bát Phong In 
Chapter 82. 


10) Tự phụ và khinh miệt: Attukkamsanaparavambhana (p)—Self-praise and contempt for 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


others—Tự phụ là một đạo binh ma đáng sợ. Nó hủy diệt lòng biết ơn và làm cho chúng 
ta khó có thể thừa nhận được rằng mình đã nợ biết bao nhiêu người. Nó khiến mình quên 
đi tất cả những việc tốt đẹp mà người khác đã làm cho mình trước đây. Vì tự phụ mà 
chúng ta xem thường và chê bai cũng như dèm pha đức hạnh của người khác—Conceit is 
really a fearsome mental state. It destroys gratitude; ant it makes more difficult for us to 
acknowledge that we owe any kind of debt to another person. It cause us to forget the 
good deeds others have done for us In the past. Because of concett, we belittle and 
denigrate other people. 


(J) Thập La Sát Nữ 
The ten rakKsdsi 0F deIn0nesses 


Mười La sát Nữ được nói đến trong Kinh Liên Hoa—The ten raksasi or demonesses 
menfioned In the Lotus Sutra: 

Lam-bà: Lamba——Who Is associated with SakyamunI. 

Tỳ-lam-bà: Vilamba——Who 1s associated with Amitabha. 

Khúc XỈỉ: Kutadanti—Who is associated with Bhaisajya (Dược Sư Phật). 

Hoa XỈ: Puspadanti——Who ïs associated with Prabhutaratna (Đa Bảo Như Lai). 


5) 
6) 
? 
8) 
9) 


2530 


Hắc Xỉ: Makutadant——Who is associated with Vairocana (Đại Nhựt Như Lai). 
Đa Phát: Kesini—Who is associated with Samantabhadra (Phổ Hiền). 
Vô-Yểm-túc: Acala——Who is associated with ManJjusri (Văn Thù). 
Trì-Anh-Lạc: Maladhar—Who 1s associated with Maitreya (Di Lặc). 

Cao-đế: Kunt——Who ¡s associated with Avalokitesvara (Quán Âm). 


10) Đoạn nhứt thiết chúng sanh tỉnh khí: Sarvasattvaujohar——Who ¡is associated with 


Ũ 


a) 


b) 


2) 


3) 


Ksitigarbha (Earth Store Địa Tạng). 


(K) Ngũ Thập Ấm Ma 
The FỰfy Skandha-Demon Stafes 


Theo Kinh Lăng Nghiêm, quyển thứ Chín, có năm mươi ấm ma—According to The 
Surangama Sutra, book Nine, there are fifty skandha-demon states. 


Thập Sắc Ấm IMa— Ten states within the form skandha: Theo Kinh Lăng Nghiêm quyển 
Chín, có mười sắc ấm ma——According to the Surangama Sutra, book Nine, there are ten 
sfates within the form skandha: 

Thân ra khỏi ngại: Body can transcend obstructions—Đức Phật bảo ông A Nan khi đang 
trong ấy tinh nghiên diệu minh, bốn đại chẳng xen dệt, trong giây lát thân có thể ra khỏi 
chướng ngạt—The Buddha told Ananda that at the point, as the person Intently 
Invesfigates that wondrous brightness, the four elements wIll no longer function together, 
and soon the body will be able to transcend obstructions. 

Ấy gọi là minh tinh lưu dật cảnh hiện tiền, nhờ công dụng tạm thời mà được như vậy: 
Thịs state 1s called “the pure brightness merging Into the environment.” It 1s a temporary 
sfate In the course of cultivation and does not indicate sagehood. 

Không phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho 
là Thánh, thì liền bị quần tà: If he does not think he has become a sage, then this will be 
a good state. But 1f he considers himse]f a sage, then he wIll be vulnerable to the demon”s 
influence. 

Trong Thân Nhặt Trùng: The light pervades Internally and he can extract Intestinal 
worms—Ông A Nan! Lại do tâm ấy, tinh nghiên diệu minh, trong thân rỗng suốt. Người 
đó bỗng nhiên lấy ra các loài giun sán ở trong thân. Thân tướng còn nguyên, không bị tổn 
thương. Đó gọi là tinh minh lưu lộ hình thể. Ấy chỉ là tinh hạnh, tạm thời được như vậy. 
Không phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho 
là Thánh liền bị quần tà —Ananda! As the person uses his mind to intently investigate 
that wondrous light, the light will pervade his body. Suddenly he wIll be able to extract 
Intestinal worms from his own body, yet his body wIll remain Intact and unharmed. This 
sfate 1s called “the pure light surging through one”s physical body.” It is a temporary state 
1n the course of intense practice, and does not indicate sagehood. If he does not think he 
has become a sage, then this w1ll be a good state. But 1f he considers himself a sage, then 
he will be vulnerable to the demon's”influence. 

Tinh Phách Đắp Đổi Hợp: His essence and souls alternately separate and unite—Lại do 
tâm ấy, trong ngoài tinh nghiên. Khi ấy hồn phách, ý chí, tinh thần, thảy đều xen vào, 


4) 


3) 


231 


đắp đổi làm chủ làm khách, trừ thân chấp thọ. Bỗng trong hư không nghe tiếng thuyết 
pháp, hoặc nghe mười phương đồng tỏ nghĩa bí mật. Ấy gọi là tinh phách đắp đổi hợp ly, 
thành tựu thiện chủng. Tạm thời được như vậy, không phải là chứng Thánh, đừng khởi 
tâm cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà—As the person 
uses his mind to Iintently investigate Inside and outside, his physical and spiritual souls, 
Iintellect, will, essence, and spirit wIll be able to Interact with one another without 
affecting his body. They will take turns as hosts and guests. Then he may suddenly hear 
the Dharma being spoken In space, or perhaps he will hear esoteric truths being 
pronounced simultaneously throughout the ten directions. This state 1s called “the essence 
and souls alternately separating and uniting, and the planting of good seeds.” lt 1s a 
temporary state and does not indicate sagehood. If he does not think he has become a 
sage, then this wIll be a good state. But If he considers himself a sage, then he will be 
vulnerable to the demons" Iinfluence. 

Phật Hiện Ra: Buddhas appear—Lại do tâm ấy, đứng lặng trong suốt, sáng từ bể trong 
phát ra. Mười phương khắp hóa thành sắc vàng Diêm phù đàn. Tất cả các giống loại hóa 
ra thành Như Lai. Khi ấy bỗng thấy Đức Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài Thiên Quang, nghìn 
đức Phât nhiễu chung quanh. Trăm ức quốc độ cùng các hoa sen đồng thời xuất hiện. Ấy 
gọi là tâm hồn linh ngộ nhiễm thành. Tâm quang sáng chói, chiếu các thế giới. Tạm thời 
được như vậy, chứ không phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, thì gọi là 
cảnh giới tốt. Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà—When a person”s mind becomes clear, 
unveiled, bright, and penetrating, an Iinternal light will shine forth and turn everything In 
the ten directions Into the color of Jambu-river gold. All the various specIes of beings will 
be transformed Into Tathagatas. Suddenly he will see Vairocana Buddha seated upon a 
platform of celestial lipht, surrounded by a thousand Buddhas, who simultaneously 
appear upon lotus blossoms In a hundred million lands. This state 1s called “the mind and 
soul being Instilled with spiritual awareness.” When he has Investigated to the point of 
clarity, the light of his mind shine upon all worlds. This 1s a temporary state and does not 
indicate sagehood. If he does not think he has become a sage, then this wIll be a good 
state. But If he considers himself a sage, then he will be vunerable to the demons' 
influence. 

Hư Không Hóa Thành Sắc Báu: Space takes on the color of precious things—Lại do tâm 
ấy tinh nghiên, diệu minh, xem xét không dừng, đè nén, hàng phục, vằng ép quá phần. 
Lúc đó bỗng nhiên mười phương hư không hóa thành bảy sắc báu, hoặc trăm sắc đồng 
thời đầy khắp, chẳng chướng ngại nhau. Các màu xanh, vàng, đỏ, trắng đều hiển hiện. 
Đó là công lực đè ép quá phần, tạm được như vậy, chứ không phải là chứng Thánh, đừng 
khởi tâm cho là Thánh, thì gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà—As 
the person uses his mind to Intently investigate that wondrous light, he will contemplate 
without pause, restraining anf subduing his mind so that it does not go to extremes. 
Suddenly the space in the ten directions may take on the colors of the seven precIous 
thngs or the colors of a hundred precious things, which simultaneously pervade 
everywhere without hindering one another. The blues, yellows, reds, and whites wIll each 
be clearly apparent. This state 1s called “excessively subduing the mind.” lt 1s a 
temporary state and does not Indicate sagehood. If he does not think he has become a 


6) 


7) 


8) 


2532 


sage, then this wIll be a good state. But 1f he considers himself a sage, then he will be 
vulnerable to the demons" Iinfluence. 

Trong Tối Thấy Vật: He can see thing in the dark—Lại do tâm đó, nghiên cứu triệt để, 
tinh quang chẳng loạn. Bỗng lúc nửa đêm, ở trong nhà tối, thấy các đô vật, chẳng khác 
ban ngày. Mà vật trong nhà tối cũng chẳng mất. Đó là tế tâm mật trừng, xem thấy rỗng 
suốt. Tạm được như vậy, chớ không phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, 
gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà——As the person uses his mind to 
Investigate with clear discernment until the pure light no longer disperses, he will 
suddenly be able to see various things appear In a dark room at night, Just as 1Ý it were 
daytime, while the obJects that were already in the room do not disappear. This state 1S 
called “refining the mind and purifying the vision until one 1s able to see 1n the dark.” It 1s 
a temporary state and does not Indicate sagehood. If he does not think he has become a 
sage, then this wIll be a good state. But 1f he considers himself a sage, then he will be 
vulnerable to the demons" Iinfluence. 

Thân Giống Như Cây Cỏ: His body becomes like grass or wood—Lại do tâm đó, tiến 
vào, mãn phần vào nơi rỗng không. Chân tay bỗng nhiên giống như cây cỏ, lửa đốt dao 
cắt không hề biết. Lửa sáng thiêu cũng không nóng, dao cắt thịt như đốn cây. Đó là tiêu 
bỏ trần cảnh và xô dẹp tứ đại, một mặt thuần túy. Tạm thời được như vậy, chớ không 
phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, thì gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là 
Thánh, liền bị quần tà——When his mind completely merges with emptiness, his four limbs 
will suddenly become like grass or wood, devoid of sensation even when burned by fire 
or cut with a knife. The burning of fire will not make his limbs hot, and even when his 
flesh 1s cut, 1 wIll be like wood being whittled. This state 1s called “the merging of 
external states and blending of the four elemenfs Into a uniform substance.” Ït 1s a 
temporary state and does not indicate sagehood. If he does not think he has become a 
sage, then this wIll be a good state. But If he considers himself a sage, then he will be 
vulnerable to the demons" Iinfluence. 

Nhìn thấy mọi nơi đều thành nước Phật: He sees everywhere turn into Buddha-lands— 
Lại do tâm đó, thành tựu thanh tịnh, lắm công tịnh tâm. Bỗng nhiên thấy núi sông, đất 
bằng mười phương đều thành nước Phật, đầy đủ bảy món báu, sáng chói khắp cả. Lại 
thấy hằng sa Phật đầy dẫy hư không, lầu các tốt đẹp. Nhìn xuống thấy địa ngục, xem trên 
thiên cung không chướng ngại. Đó là tại mong thấy cõi Phật, tư tưởng lâu ngày hóa 
thành, chứ không phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt. 
Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà——When his mind accomplishes such purity that his skill 
in purifying the mind has reached i1ts ultimate, he will suddenly see the earth, the 
mountains, and the rivers 1n the ten directions turn into Buddhalands replete with the 
seven precious things, their light shining everywhere. He will also see Buddhas, 
Tathagatas, as many as the sands of the Ganges, filling all of space. He will also see 
pavilions and palaces that are resplendent and beautiful. He will see the hells below and 
the celestial palaces above, all without obstruction. This state 1s called “the gradual 
transformation of concentrated thoughts of fondness and loathing.” It does not indicate 
sagehood. If he does not think he has become a sage, then this wIll be a good sfate. But 1f 
he considers himself a sage, then he will be vulnerable to the demons' Influence. 


9) 


2533 


Nghe được xa: He sees and hears distant things—Lại do tâm ấy, nghiên cứu sâu xa. Bỗng 
ban đêm từ xa nhìn thấy làng xóm, tỉnh, chợ, đường xá, thân tộc, quyến thuộc, hoặc nghe 
tiếng nói. Đó là bức tâm, đè nén tâm quá, tâm bay xa, nên thấy chỗ xa, chứ không phải 
là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là Thánh, liền 
bị quần tà—As the person uses his mind to investigate what is profound and far away, he 
wIll suddenly be able to see distant places In the middle of the night. He will see city 
markets and community wells, streets, and alleys, and relatives and friends, and he may 
hear their conversatilons. This state 1s called “having been suppressed to the utmost, the 
mind flies out and sees much that had been blocked from view.” It does not indicate 
sagehood. If he does not think he has become a sage, then this wIll be a good state. But 1f 
he considers himself a sage, then he will be vulnerable to the demons' Influence. 





10) Thấy thiện tri thức: He sees good advisors—Lại do tâm ấy, nghiên cứu tinh cực, thấy 


l. 


l) 


2) 


thiện tri thức, hình thể dời đổi, trong chốc lát bỗng nhiên thay đổi nhiều cách. Đó là tà 
tâm bị yêu mị, hoặc mắc thiên ma vào trong tâm phúc, bỗng dưng thuyết pháp, thông đạt 
nghĩa mầu. Đây không phải là chứng Thánh, đừng khởi tâm cho là Thánh, ma sự dứt hết. 
Nếu cho là Thánh, liền bị quần tà—As the person uses his mind to investigate to the 
utmost point, he may see a Good and Wise Advisor whose body undegoes changes. 
Within a brief Interval, various transformations will occur which cannot be explained. 
Thịs state 1s called “having an improper mind which 1s possessed by a li-phost, a melI- 
ghost, or a celestial demon, and without a reason speaking Dharma that fathoms 
wondrous truths.” It does not indicate sagehood. If he does not think he has become a 
sage, then the demonic formations will subside. But 1f he considers himself a sage, then 
he will be vulnerable to the demons' influence. 


Thập Thụ Ấm Ma—Ten states wihin the ƒecling skandha: Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, Đức Phật nhắc ông A Nan về mười thụ ấm ma—According to the Surangama 
Sutra, the Buddha reminded Ananda about the ten states of Feeling Skandha. 

Ép mình sanh ra buồn: Suppression of the self leads to sadness—=Ông A Nan! Người thiện 
nam đó, đương ở lúc thụ ấm chưa bị phá, được rất sáng chói, tâm ấy phát minh. BỊ đè ép 
quá phần, bỗng phát buồn vô cùng. Đến nỗi coi ruồi muỗi như con nhỏ, thương xót đến 
chảy nước mắt. Đó là dụng công đè nén quá đáng. Hễ biết thì không lỗi gì. Không phải 
là chứng Thánh. Hễ chẳng mê thì tự tiêu. Nếu cho là Thánh thì có ma B¡ vào trong tâm 
phủ. Thấy người thì buồn, than khóc thẩm thiết. Mất chính thụ và sẽ bị chìm đắm— 
Ananda† In this situation the good person experiences a brilliant light. As a result of the 
©xcessive Internal pressure in his mind, he 1s suddenly overwhelmed with sụch boundless 
sadness that he looks upon even mosquitoes and gadflies as newborn children. He 1s 
filed with pity and unconsciously burst Into tears. This 1s called “overexertion In 
suppressing the mind In the course of cultivation.” If he understands, then there 1s no 
error. This experlence does not Indicate sagehood. If he realizes that and remains 
unconfused, then after a time 1t will disappear. But 1f he consider himself a sage, then a 
demon of sadness wIll enter 1s mind. Then, as soon as he sees someone, he wiÏll feel sad 
and cry uncontrollably. Lacking proper samadhi, he will certainly fall. 

Nâng mình lên ngang với Phật: Praising oneself is being equal to the Buddhas—Ông A 
Nan! Lại trong cảnh định, các thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch, thắng 


3) 


4) 


2534 


tướng hiện tiền. Cảm kích quá phần, bỗng sanh tâm mạnh mẽ vô hạn, chí tầy các Đức 
Phật. Cho là một niệm có thể vượt khỏi được ba a tăng kỳ kiếp. Đó là vì công phu hăng 
hái cố tiến cố gắng quá. Tỉnh ngộ thì không lỗi. Chẳng phải là chứng Thánh. Hễ chẳng 
mê thì cảnh ấy tự tiêu hết. Nếu cho là Thánh thì có ma Cuồng vào trong tâm phủ. Thấy 
người là khoe khoang kiêu ngạo, ngã mạn không ai bằng. Tâm ấy trên chẳng thấy Phật, 
dưới chẳng thấy người. Mất chính định, sẽ bị chìm đắm——Further, Ananda, in this state of 
samadhi, the good person sees the disintegration of the form skandha and understands the 
feeling skandha. At that time he has a sublime vision and 1s overwhelmed with gratitude. 
In this situation, he suddenly evinces tremendous courage. His mind is bold and keen. He 
resolves to equal all Buddhas and says he can transcend three asamkheyas of eons In a 
single thought. This ¡is called “being too anxious to excel in cultivation.” lf he 
understands, then there 1s no error. This experience does not Indicate sagehood. If he 
realizes that and remains unconfused, then after a time it will disappear. But If he 
considers himself a sage, , then a demon of insanity will enter his mind. As soon as he 
sees someone, he will boast about himself. He will become extraordinarily haughty, to 
the point that he recognizes no Buddhas above him and no people below him. Lacking 
proper samadhi, he will certainly fall. 

Trong định hay nhớ: Samadhi out of balance brings much reverie—LaI trong định, các 
thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch, trước không thấy cảnh giới mới chứng, 
lui lại thì mất địa vị cũ, sức trí kém mòn, giữa chừng bị trụy, không thấy gì cả. Trong tâm 
bỗng nhiên sanh rất khô khan, suốt ngày nhớ mãi không tan, lấy làm siêng năng. Đó là tu 
tâm không tuệ, tự mất phương tiện. Biết thì không lỗi. Không phải là chứng Thánh. Nếu 
cho là Thánh thì có ma Nhớ vào trong tâm phủ. Sáng chiều tập trung tâm ở một chỗ. Mất 
chính định, sẽ bị chìm đắm —Further, ¡n this state of samadhi the good person sees the 
disintegration of the form skandha and understands the feeling skandha. With no new 
realization immediately ahead of him, and having lost his former sfatus as well, his power 
of wIsdom weakens, and he enters an Iimpasse in which he sees nothing to anficIpate. 
Suddenly a feeling of tremendous monotony and thirst arises In his mind. At all times he 
1s fixated in memorlies that do not disperse. He mistakes this for a sign of diligence and 
vigor. This called “cultivating the mind but losing oneself due to lack of wisdom.” If he 
understands, then there 1s no error. This experlence does not Indicate sagehood. But 1f he 
considers himself a sage, then a demon of memory will enter his mind. Day and nipht 1t 
wIll hold his mind suspended in one place. Lacking proper samadhi, he will certainly fall. 
Tuệ đa cuồng: Wisdom out of balance brings much arrogance——Lại trong định, các thiện 
nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ âm minh bạch, tuệ lực nhiều hơn định, mất dũng mạnh, do 
tính hiếu thắng ưa hơn người ta, để trong tâm, cho là mình giỏi ngang với Phật Tỳ Lô Giá 
Na. Được chút ií đã cho là đủ. Đó là dụng tâm, bỏ mất hằng xét nét, đắm nơi tri kiến. 
Biết thì không lỗi. Không phải chứng Thánh. Nếu cho là Thánh thì có ma Hèn, tự lấy làm 
đủ, vào trong tâm phủ. Thấy người tự nói: “Ta được đệ nhất nghĩa đế vô thượng.” Mất 
chính định, sẽ bị chìm đắm——Further, in this state of samadhi, the good person sees the 
disintegration of the form skandha and understands the feeling skandha. His wisdom 
becomes stronger than his samadhi, and he mistakenly becomes Impetuous. Cherishing 
the supremacy of his nature, he imagines that he 1s Vairocana Buddha and rests content 
with his minor achievement. Thịs ¡1s called “applying the mind, but straying away from 


5) 


6) 


7) 


2535 


consftant examination and becoming preoccupied with ideas and opinions.” If he 
understands, then there 1s no error. This experience does not indicate sagehood. But 1f he 
considers himself a sage, then a lowly demon that 1s easily satisfied wIll enter his mind. 
As soon as he sees someone, he will announce “I have realized the unsurpassed absolute 
truth.” Lacking proper samadhi, he will certainly fall. 

Thấy gian hiểm hay lo: Passing through danger leads to anxiety—Lại trong định, các 
thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch. Sự chứng mới chưa được, tâm cũ đã 
mất. Xem hai chỗ đó, tự sinh gian hiểm. Bỗng nhiên tâm sinh lo vô cùng, như ngồi 
giường sắt, như uống thuốc độc, lòng chẳng muốn sống. Thường cầu người để hại mạng 
mình, mau được giải thoát. Đó là tu hành sai mất phương tiện. Biết thì không lỗi. Không 
phải chứng Thánh. Nếu cho là Thánh thì có ma hay Lo Rầu vào trong tâm phủ. Tay cầm 
đao kiếm, tự cắt thịt mình, muốn bỏ thọ mạng. Hoặc thường lo buồn chạy vào rừng rú, 
chẳng chịu thấy người. Mất chính định, sẽ bị chìm đắm——Further, in this state of samadhi 
the good person sees the disintegration of the form skandha and understands the feeling 
skandha. He has not yet obtain any results, and his prior state of mind has already 
disappeared. Surveying the two extremes, he feels that he 1s in great danger. Suddenly 
he becomes greatly distraught (crazy), as 1Ý he were seated on the Iron Bed, or as 1f he 
has taken poison. He has no wish to go on living, and he 1s always asking people to take 
his life so he can be released sooner. This 1s called “cultivating, but not understanding 
expedients.” If he understands, then there 1s no error. This experlence does not indicate 
sagehood. But If he considers himself a sage, then a demon of chronic depression wIll 
enter his mind. He may take up knives and swords and cut his own flesh, happily gIving 
up his life. Or else, driven by constant anxiety, he may flee Iinto the wilderness and be 
unwilling to see people. Lacking proper samadhi, he will certainly fall. 

Thấy an lành hay mừng: Experiencing ease leads to joy—Lại trong định, các thiện nam 
tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch. Ở trong cảnh thanh tịnh, tâm yên lành rồi. Bỗng 
nhiên tự sinh mừng vô hạn. Trong tâm vui mừng không thể ngăn được. Đó là an lành, 
không có tuệ để tự cấm. Tỉnh ngộ thì không lỗi. Không phải chứng Thánh. Nếu cho là 
Thánh thì có ma ưa Vui Mừng vào trong tâm phủ. Thấy người thì cười, múa hát ngoài 
đường. Tự cho là đã được giải thoát vô ngại. Mất chính định, sẽ bị chìm đắm——Further, in 
this state of samadhi, the good person sees the disintegration of the form skandha and 
understands the feeling skandha. As he dwells in this purity, his mind 1s tranguil and at 
ease. Suddenly a feeling of boundless Joy wells up in him. There 1s such bliss in his mind 
that he cannot confain 1t. This 1s called “experiencing lightness and ease, but lacking the 
wisdom to control 1t.” If he understands, then there 1s no error. This experlence does not 
indicate sagehood. But 1f he considers himself a sage, then a demon that likes happiness 
wWIll enter his mind. As soon as he sees someone, he wIll laush. He will sing and dance 1n 
the streets. He will say that he has already attained unobstructed liberation. Lacking 
proper samadhi, he will certainly fall. 

Thấy hơn khinh người: Viewing oneself as as supreme and arrogant—Lại trong định, các 
thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch. Tự cho mình đầy đủ. Bỗng dưng đại 
ngã mạn khởi lên, nào ngạo mạn người ngang mình, ngạo mạn người hơn mình, hoặc 
ngạo mạn tăng lên, hoặc ngạo mạn thấp hèn, đồng thời phát ra. Trong tâm dám khinh 
mười phương Như Lai, huống là các bậc thấp như Thanh Văn hay Duyên Giác. Đó là khí 


8) 


3) 


2536 


bồng bột thấy mình hơn, không có tuệ để cứu. Tỉnh ngộ thì không lỗi. Không phải chứng 
Thánh. Nếu cho là Thánh thì có ma Đại Ngã Mạn vào trong tâm phủ. Chẳng lễ tháp 
miếu, phá hư kinh, tượng Phật. Bảo các cư sĩ: “Tượng là kim đồng, hoặc là gỗ; kinh là lá 
cây, hoặc là vải. Nhục thân chân thường, sao chẳng tự cung kính, trở lại những chất gỗ, 
thật là điên đảo.” Những người quá tin theo bèn phá bỏ kinh và tượng Phật, hay đem 
chôn. Nghi ngộ chúng sanh, vào ngục vô gián. Mất chính định, sẽ bị chìm đắm——Fturther, 
1n this state of samadhi, the good person sees the disintegration of the form skandha and 
understands the feeling skandha. He says he 1s already satisfied. Suddenly a feeling of 
unreasonable, Intense self-satisfaction may arise In him. It may include pride, outrageous 
pride, haughty pride, overweening pride, and pride based on inferiority, all of which 
OCcur at once. In his mind, he even looks down on the Tathagatas of the ten directflons, 
how much the more so the lesser positions of Hearers and Those Enlightened by 
Conditions. This called "viewing oneself as supreme, but lacking the wisdom to save 
oneself.” If he understands, then there 1s no error. This experlence does not indicate 
sagehood. But If he considers himself a sage, then a demon of Intense arrogance wIll 
enter his mind. He will not bow to the stupas or in temples. He will destroy sutras and 
Iimages. He will say to the danpatis, “Ihese are gold, bronze, clay, or wood. The sutras 
are Just leaves or cloth. The flesh body 1s what 1s real and eternal, but you don”t revere If; 
Instead you venerate clay and wood. That 1s totally absurd.” Those who have deep faith 
in him wIll follow hìm to destroy the Images or bury them. He will mislead living beings 
so that they fall into the Relentless Heels. Lacking proper samadhi, he will certainly fall. 
Tuệ an tự cho là đủ: With wisdom comes liphtness and ease, which leads to 
complacency—Lại trong định, các thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch. 
Trong cảnh tinh minh, viên ngộ tỉnh lý, được rất tùy thuận. Tâm bỗng sinh khoan khoái 
vô cùng. Nói thành Thánh, được rất tự tại. Đó là nhân tuệ được khinh thanh. Tỉnh ngộ thì 
không lỗi. Không phải chứng Thánh. Nếu cho là Thánh thì có một phần ma ưa Khinh 
Thanh vào trong tâm phủ, tự cho là đầy đủ, chẳng cầu tiến nữa. Những hạng ấy phần 
nhiều là Tỳ Kheo không có học hỏi, khiến chúng sanh nghi ngờ, bị đọa ngục vô gián. 
Mất chính định, sẽ bị chìm đắm——Further, in this state of samadhi, the øood person sees 
the disintegration of the form skandha and understands the feeling skandha. In his refine 
understanding, he awakens completely to subtle principles. Everything 1s In accord with 
his wishes. He may suddenly experience limitless lightness and ease in his mind. He may 
say that he has become a sage and attained great self-mastery. This 1s called “attaining 
lightness and clarity due to wisdom.” If he understands, then there 1s no error. Thịs 
experience does not Indicate sagehood. But 1f he considers himself a sage, then a demon 
that likes lightness and clarity w1ll enter his mind. Claiming that he 1s already satisfied, he 
wIll not strive to make further progress. For the most part, such cultivators will become 
like Uncleaned Bhikshu. He will mislead living beings so that they will fall into the 
Avichi Hell. Lacking proper samadhi, he wIll certainly fall. 

Chấp không và pháp giới: Becoming attached to emptiness and slandering precepts—Lại 
trong định, các thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch. Trong cảnh minh ngộ, 
được cái tính rỗng không sáng suốt. Bỗng dưng quay về cảnh vĩnh diệt, bác không có 
nhân quả, một mạch vào không, không tâm hiện tiền, cho đến sanh cái hiểu biết hằng 
đoạn diệt. Tỉnh ngộ thì không lỗi. Không phải chứng Thánh. Nếu cho là Thánh thì có ma 


2537 


Không vào trong tâm phủ. Chê người trì giới, nói là tiểu thừa. Bồ Tát giác ngộ không, 
cần gì phải trì phạm. Người ấy thường ở nhà tín tâm đàn việt, uống rượu ăn thịt, hay làm 
những sự dâm uế. Vì sức ma thu nhiếp các người kia, không sinh nghi báng. Ma quỷ nhập 
tâm đã lâu, hoặc ăn những đổ nhơ nhớp, cũng như là rượu thịt. Một mặt đều không, phá 
luật nghi Phật. Làm cho người bị lầm mắc tội. Mất chính định, sẽ bị chìm đắm——Further, 
In this state of samadhi, the good person sees the disintegration of the form skandha and 
understands the feeling skandha. In that clear awakening, he experlences an 1llusory 
clarity. Within that, suddenly he may veer towards the view of eternal extinction, deny 
cause and effect, and take everything as empty. The thought of emptiness so 
predominates that he comes to believe that there 1s eternal extinction after death. This 1s 
called “the mental state of samadhi dissolving so that one loses sight of what 1s right.” If 
he understands, then there 1s no error. This experience does not Indicate sagehood. But If 
he considers himself a sage, then a demon of emptiness will enter his mind. He will 
slander the holding of precepts, calling it a “Small Vehicle Dharma.” He wIll say, “Since 
Bodhisattvas have awakened to emptiness, what 1s there to hold or violate?” 'This person, 
1n the presence of his faithful danapatis, will often drink wine, eat meat, and engage In 
lust. The power of the demon wIll keep his followers from doubting or denouncing him. 
After the ghost has possessed him for a long time, he may consume excrement and urine, 
or meat and wine, claiming that all such things are empty. He wIll break the Buddha's 
moral precepts and mislead people Into committing offenses. Lacking proper samadhi, he 
wIll certainly fall. 

10) Chấp có và buông dâm: Becoming attached to existence and indulging ¡n lus—Lại trong 
định, các thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu, thụ ấm minh bạch. Tham đắm nơi cảnh hư minh. 
Cảnh đó thâm nhập trong tâm cốt. Tâm đó bỗng dưng thấy yêu vô cùng. Yêu đến cùng 
cực phát cuồng, bèn làm những việc tham dục. Đó là định cảnh an thuận nhập tâm, 
không tuệ để giữ, lầm vào các dục. Tỉnh ngộ thì không lỗi. Không phải chứng Thánh. 
Nếu cho là Thánh thì có ma Dâm Dục vào trong tâm phủ. Chuyên nói tham dục là đạo 
Bồ Đề, giáo hóa các người bạch y bình đẳng làm dâm, cho hành dâm là giữ pháp tử. Vì 
sức quỷ thần nên trong đời mạt pháp thu nhiếp kẻ phàm ngu, cho đến hàng nghìn hàng 
vạn. Ma sinh tâm nhàm chán, bỏ thân thể người ấy. Họ hết uy đức, bị mắc nạn với nước 
với dân. Nghi ngộ chúng sanh vào ngục vô gián. Mất chánh định, sẽ bị chìm đắm— 
Further, in this state of samadhi, the good person sees the disintegration of the form 
skandha and understands the feeling skandha. He savors the state of illusory clarity, and 1t 
deeply enters his mind and bones. Boundless love may suddenly well forth from his mind. 
When that love becomes extreme, he goes Iinsane with greed and lust. This 1s called 
“when an agreeable state of samadhi enters one”s mind, lacking the wisdom to control 
oneself and mistakenly engaging in lustful behavior.” If he understands, then there 1s no 
error. This experience does not indicate sagehood. But If he considers himself a sage, 
then a demon of desire will enter his mind. He will become an outspoken advocate of 
lust, calling it the Way to Bodhi. He will teach his lay followers to 1ndiscriminately 
engage ¡n acts of Iust, calling those who _commit acts of lust his Dharma heirs. The power 
Of spIrits and ghosts in the Ending Age wIll enable him to attract a following of ordinary, 
nạve people numbering one hundred, two hundred, five or six hundred, or as amny as one 
thousand or ten thousand. When the demon becomes bored, it will leave the person”s 


2538 


body. Once the person”s charisma 1s gone, he will run afoul of the law. He will mislead 
living beings, so that they fall into the Relentless Heels. Lacking proper samadhi, he will 
certainly fall. 


HII Thập Tưởng Ấm Ma— Ten states within the thinking skandha:: The ten states of thinking 


Ù 


skandha—Theo Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy ông A Nan về mười tưởng ấm ma—— 
According to The Surangama Sutra, the Buddha taught Ananda about the ten states of 
thinking skandha. 

Tham câu thiện xảo: Greed for cleverness and skil_—Ông A Nan! Người thiện nam đó, 
thụ ấm hư diệu, chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm ưa mến 
viên minh, phấn khởi tinh thần cứu xét, tham cầu sự khéo giỏi. Khi đó Thiên ma nhân dịp 
tiện lợi, nhập xác người, giảng kinh pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, nói được 
Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện nam cầu thiện xảo, trải tọa cụ nói pháp. Trong 
giây phút hiện hình, hoặc ông Tỳ Kheo cho người kia thấy, hoặc làm Đế Thích, đàn bà, 
hoặc Tỳ Kheo Ni, hoặc nằm trong nhà tối, thân có ánh sáng. Người tu cầu thiện xảo trên, 
ngu mê, lầm cho là Bồ Tát, tin lời nó giáo hóa, phiêu đãng tâm mình, phá luật nghi Phật, 
âm thầm làm sự dâm dục. Ưa nói những việc tai tường quái gở, hoặc nói Như Lai chỗ đó 
ra đời, hoặc nói kiếp tận lửa cháy, hoặc nói đao binh, làm cho người ta sợ hãi, khiến cho 
gia tài vô cớ bị tổn hại. Đó là quỷ quái lâu năm thành ma, não loạn người ấy. Đến khi 
ma nhàm chán, bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị nạn vua phép nước. Ông phải biết 
như thế mới mong thoát khỏi luân hồi. Nếu mê hoặc mà không biết là đọa ngục vô 
gián—Ananda, in the unhindered clariy and wonder that ensues after the feeling 
skandha 1s gone, this good person 1s untroubled by any deviant mental state and 
experiences perfect, bright cencentration. Within samadhi, his mind craves 1s perfect 
brightness, so he sharpens his concentrated thought as he greedily seeks for cleverness 
and skill. At that time a demon from the heaven seizes the opportunity 1t has been waiting 
for. lfs spIrit possesses another person and uses him as a mouthpiece to expound the Sutra 
and the Dharma. This person, unaware that he 1s possessed by a demon, claims he has 
reached unsurpassed Nirvana. When he comes to see that good person who seeks 
cleverness and skill, he arranges a seat and speaks the Dharma. In an Instant, he may 
appear to be a Bhikshu, enabling that person to see him as such, or he may appear as 
Shakra, as a woman, or as a Bhikshumi; or his body may emit light as he sleeps In a dark 
room. The good person 1s beguiled and fooled Into thinking that the other 1s a 
Bodhisattva. He believes the other”s teachings and his mind 1s swayed. He breaks the 
Buddha's moral precepts and covertly indulges his greedy desires. The other person 1s 
fond of speaking about calamities, auspicious events, and unusual changes. He may say 
that a Tathagata has appeared In the world at a certain place. He may speak of 
catastrophic fire or wars, thus frightening people Into squandering their family wealth 
without reason. This 1s a strange ghost that in 1fs old age has become a demon. It disturbs 
and confuses the good person. But when it tires of doing so, It wIll leave the other 
person”s body. Then both the disciples and the teacher will get in trouble with the law. 
You should be aware of this in advance and not get caught up in the cycle of 
transmigration. If you are confused and do not understand, you will fall Into the 
Relentless Hells. 


2539 


2) Tham cầu du lịch: Greed for adventure—Ông A Nan! Lại người thiện nam, thụ ấm hư 


3) 


diệu, chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm ưa mến phiêu đãng, 
phấn khởi tinh thần cứu xét, tham cầu kinh nghiệm. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, nhập 
xác người giảng kinh nói pháp. Người đó không biết là mình bị ma nhập, nói được Niết 
Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện nam cầu du lịch, trải tọa cụ nói pháp. Hình nó 
không thay đổi. Người nghe pháp bỗng thấy thân mình ngồi trên sen báu, toàn thể hóa 
thành sắc vàng. Cả chúng nghe pháp đều được như vậy, cho là chưa từng có. Người nghe 
ngu mê, lầm cho là Bồ Tát, dâm dật cái tâm mình, phá luật nghi Phật, âm thâm làm dâm 
dục. Người ma ưa nói các Phật ứng thế, chỗ đó, người ấy, là vị Phật hóa thân đến đấy. 
Người đó tức là vị Bồ Tát ấy đến hóa trong nhân gian. Thiện nam thấy vậy, tâm sinh 
khao khát, tà kiến âm thầm khởi lên, chưởng trí bị tiêu diệt. Đó là Bạt Quỷ lâu năm 
thành ma, não loạn người đó. Đến khi ma nhàm chán, bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị 
nạn vua phép nước. Ông phải biết trước mới khỏi luân hổi. Mê hoặc không biết, đọa 
ngục vô gián —Anandal In the unhindered clarity and wonder that ensues after the 
feeling skandha 1s gone, this good person 1s untroubled by any deviant mental state and 
experiences perfect, bright concentration. Within samadhi, his mind craves to roam about, 
so he lets his subtle thoughts fly out as he greedily seeks for adventure. At that time a 
demon from the heavens se1zes the opportunmity 1t has been waiting for. Ï†s sp1rif pOsSesSes 
another person and uses him as a mouthpiece to expound the sutra and the Dharma. This 
person, unaware that he 1s possessed by a demon, claims he has reached unsurpassed 
Nirvana. When he comes to see that good person who seeks to roam, he arranges a seat 
and speaks the Dharma. His own body does not change I1ts appearance, but those listening 
to the Dharma suddenly see themselves sitting on Jeweled lotuses and their entire bodies 
transformed Into clusters of purple-golden light. Each person In the audience experlences 
that state and feels he has obtained something unprecedented. The good person 1s 
beguiled and fooled into thinking the other 1s a Bodhisattva. Lust and laxity corrupt his 
mind. He breaks the Buddha”s moral precepts and covertly indulges his greedy desires. 
The other person 1s fond of saying that Buddhas are appearing in the world. He claims 
that In a certain place a certain person 1s actually a transformation body of a certain 
Buddha. Or he says that a certain person 1s such and such a Bodhisattva who has come to 
teach humankind. People who witness this are filled with admiration. Their wrong views 
multiply, and their Wisdom of Modes 1s destroyed. This 1s a drought ghost that In 1ts old 
age has become a demon. It disturbs and confuses the good person. But when 1t tires of 
doing so, it will leave the other person”s body. Then the disciples and the teacher will get 
1n trouble with the law. You should be aware of this in advance and not get caught up In 
the cycle of transmigration. If you are confused and do not understand, you wIll fall into 
the Relentless Hells. 

Tham cầu khế hợp: Greed for union—Lại người thiện nam, thụ ấm hư diệu, chẳng mắc tà 
lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm ưa mến thầm hợp, càng chuyên tinh thần 
cứu xét, tham cầu khế hợp. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, nhập xác người, giảng kinh 
nói pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ 
người thiện nam cầu hợp, trải tọa cụ nói pháp. Hình nó và những người ngoài nghe pháp 
không dời đổi chi. Về bể trong, khiến thính giả trước khi nghe, tâm tự khai ngộ. Trong 
giây lát dời đổi, hoặc được túc mệnh, hoặc có tha tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc 


4) 


2540 


biết các việc tốt xấu trong nhân gian, hoặc nói kệ tụng kinh. Ai nấy đều được vui mừng, 
thấy chưa từng có. The¡n nam ngu mê, lầm cho là Bồ Tát, lòng lưu luyến theo, phá luật 
nghi Phật, âm thầm làm tham dục. Người ma ưa nói Phật có lớn nhỏ, các vị Phật trước 
sau, trong đó các Phật chân giả, trai gái, Bồ Tát cũng vậy. Thiện nam thấy vậy, đổi mất 
bản tâm, dễ vào nơi tà ngộ. Đó là My Quỷ lâu năm thành ma, não loạn người ấy. Đến 
khi nhàm chán, ma bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị nạn vua phép nước. Ông phải biết 
trước mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết là đọa ngục vô gián —Ananda! In the 
unhindered clarity and wonder that ensues after the feeling skandha 1s gone, this good 
person 1s untroubled by any deviant mental state and experiences perfect, bright 
concentration. Within samadhi, his mind craves spiritual oneness, so he clariles his 
concenfrated thought as he greedily seeks for union. At that tem a demon from the 
heavens se1zes the opportunity 1t has been waiting for. Its spirit possesses another person 
and uses him as a mouthpiece to expound the Sutra and the Dharma. This person, 
unaware that he 1s actually possessed by a demon, claims he has reached unsurpassed 
Nirvana. When he comes to see that good person who seeks union, he arranges a seat and 
speaks the Dharma. Netther his own body nor the bodies of those listening to the Dharma 
go through any external transformations. But he makes the minds of the listeners become 
“enlightened” before they listen to the Dharma, so they experlence changes In every 
thought  They may have the knowledge of past lives or the knowledge of 
others”thoughts. They may see the hells or know all the good and evil events in the 
human realm. They may speak verses or sponfaneously recite Sutras. Each person 1s 
elated and feels he has obtained something unprecedented. The good person 1s beguiled 
and fooled Into thinking the other 1s a Bodhisattva. His thoughts become enfangled In 
love. He breaks the Buddha'sˆmoral precepts and covertly indulges his greedy desires. He 
1s fond of saying that there are greater Buddhas and lesser Buddhas, earlier Buddhas and 
later Buddhas; that among them are true Buddhas and false Buddhas, male Buddhas and 
female Buddhas; and that the same 1s true of Bodhisattvas. When people witness this, 
their initial resolve 1s washed away, and they easily get carrled away with their wrong 
understanding. This 1s a Mei-Ghost that In its old age has become a demon. It disturbs and 
confuses the good person. But_ when It tires of doing so, 1t will leave the other person”s 
body. Then both the disciples and the teacher wIll get in trouble with the law. You should 
be aware of this in advance and not get caught 1n the cycle of transmigration. If you are 
confused and do not understand, you will fall into the Relentless Hells. 

Tham cầu biện bạch, phân tách: Greed to analyze things—Lại người thiện nam, thụ ấm 
hư diệu, chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm ưa căn bản, xem 
xét cho cùng tận sự biến hóa của sự vật, về tính chất thủy chung. Tâm ấy càng tinyh 
sáng, tham cầu biện bạch, phân tách. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, nhập xác người 
giảng kinh nói pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn vô thượng. 
Đến chỗ người thiện nam cầu biện bạch, trải tọa cụ nói pháp. Thân nó có uy thần, triết 
phục các người cầu, khiến cho dưới pháp tọa, dù chưa nghe pháp, tự nhiên tâm đã phục. 
Các người ấy cho là Phật, Bồ Đề, Niết Bàn, Pháp thân tức là thân thịt hiện tiền của ta. 
Cha cha, con con thay đổi sinh nhau, tức là pháp thân thường trú bất tuyệt. Cõi hiện tại là 
xứ Phật. Không có cõi tịnh nào riêng, và không có tướng sắc vàng. Người nghe tin chịu, 
bỏ mất tâm trước, thân mệnh quy-y, được chưa từng có. Thiện nam ngu mê, lầm cho là 


5) 


2541 


Bồ Tát, xem xét cái tâm ấy, phá luật nghi Phật, âm thầm làm tham dục. Người ma ưa 
nói: mắt, tai, mũi, lưỡi đều là tịnh độ, nam căn, nữ căn tức là chỗ Bồ Đề, Niêt Bàn. Các 
người nghe không biết, tin lời uế ngôn ấy. Đó là ác quỷ Cổ Độc Yểm Thắng lâu năm 
thành ma, não hại người đó. Đến khi nhàm chán, ma bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị 
nạn vua phép nước. Ông A Nan! Ông phải biết trước, mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không 
biết, đọa ngục vô gián —Fturther, in the unhindered clarity and wonder that ensues after 
the feeling skandha 1s gone, this good person 1s untroubled by any deviant mental state 
and experiences perfect, bright concentration. Within samadhi, his mind craves to know 
the origins of things, so he exhaustively investigates the nature of physical things and 
their changes from beginning to end. He intensifies the keenness of his thoughts as he 
greedily seeks to analyze things. At that time a demon from the heavens selzes the 
opportunity 1t has been waiting for. lts spirIt possesses another person and uses him as a 
mouthpiece to expound the Sutras and the Dharma. This person, unaware that he 1s 
possessed by a demon, claims he has reached unsurpassed Nirvana. When he comes to 
see that good person who seeks to know the origins of things, he arranges a seat and 
speaks the Dharma. His body has an awesome spiritual quality which subdues the seeker. 
He makes the minds of those gathered beside his seat spontaneously compliant, even 
before they have heard the Dharma. He says to all those people that the Buddha's 
N'rvana, Bodhi, and Dharma-body are there before them In the form of his own physical 
body. He says: “The successive begetting of fathers and sons from generatlon to 
generation 1s Ifself the Dharma-body, which 1s permanent and never-ending. What you 
see ripht now are those very Buddha-lands. There are no other pure dwellings or golden 
features. Those people believe and accept his words, forgetting their Initial resolve. They 
offer up their lives, feeling they have obtained something unprecedented. They are all 
beguiled and confused Into thinking he 1s a Bodhisattva. As they pursue his ideas, they 
break the Buddha”s moral precepts and covertly undulges their greedy desires. He 1s fond 
Of saying that the eyes, ears, nose, and tongue are the Pure Land, and that the male and 
female organs are the true place of Bodhi and Nirvana. Ignorant people believe these 
filthy words. This 1s a poisonous ghost or an evil paralysis ghost that In Its old age has 
become a demon. It disturbs and confuses the good person. But when 1t tires of doïng so, 
1t will leave the other person”s body. Then both the disciples and the teacher will get In 
trouble with the law. You should be aware of this in advance and not get caught up in the 
cycle of transmigration. lf you are confused and not understand, you wIll fall into the 
Relentless Hells. 

Tham cầu minh cảm: Greed for spiritual responses—Lại người thiện nam, thụ ấm hư 
diệu, chẳng mắc tà lự, viên địng phát minh trong tam ma địa, tâm ưa cảm ứng, cứu xét 
tinh vi chẳng dứt, tham cầu minh cảm. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, nhập xác người 
giảng kinh nói pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn vô thượng. 
Đến chỗ người thiện nam cầu cảm ứng, trải tọa cụ nói pháp. Ma có thể khiến người nghe 
tạm thời thấy thân người đó như cả trăm, nghìn tuổi. Lòng người nghe sinh yêu mến, 
không rời xa được, thân làm đầy tớ, cúng dường bốn thứ: ăn mặc, áo quần, thuốc men, đồ 
dùng, chẳng ngại khó nhọc. Khiến người nghe thấy là Tiên sư, là thiện tri thức, hết sức 
mến yêu, thiết tha như keo sơn, được cái chưa từng có. Thiện nam ngu mê, lầm cho là Bồ 
Tát, lòng hằng thân cận, phá luật nghi Phật, âm thầm làm tham dục. Ma ưa nói: đời 


6) 


2542 


trước, ta sinh nơi đó, độ người nầy, người nọ, đương thời là vợ, là anh em với ta. Nay đến 
độ nhau. Đem nhau về thế giới của ta, cúng dường Phật ở đó. Hoặc nói riêng có trời đại 
quang minh, Phật ở đó, chư Phật nghỉ ở đó. Người nghe không biết, tin lầm lời dối trá, 
quên mất bản tâm. Đó là Lệ Quỷ lâu năm thành ma, não loạn người đó. Đến khi nhàm 
chán, ma bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị nạn vua phép nước. Ông A Nan! Ông phải 
biết trước, mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết, đọa ngục vô gián—Further, in the 
unhindered clarity and wonder that ensues after the feeling skandha 1s gone, this good 
person 1s untroubled by any deviant mental state and experiences perfect, bright 
concentration. Within samadhi, his mind craves revelations from afar, so he pours all his 
energy Info this Intense Iinvestigation as he greedily seeks for Imperceptible spiritual 
responses. At that time a demon from the heavens seizes the opportunity It has been 
waiting for. lts spirit possesses another person and uses him as a mouthpiece to expound 
the Sutras and Dharma. This person, completely unaware that he 1s possessed by a 
demon, claims he has reached unsurpassed Nirvana. When he comes to see that good 
person who seeks revelatlons, he arranges a seat and speaks the Dharma. He briefly 
appears to his listeners in a body that looks a hundred or a thousand years old. They 
experience a defiling love for him and cannot bear to part with him. They personally act 
as his servants, tirelessly making the Four Kinds of Offerings to him. Each member of the 
assembly believes that this person 1s his former teacher, his original Good and WIise 
Advisor. They give rise to love for his Dharma and stick to him as 1f glued, feeling they 
have obtained something unprecedented. The good person 1s beguiled and fooled Into 
thinking the other 1s a Bodhisattva. Attracted to the other”s thinking, he breaks the 
Buddha's moral precepts and covertly indulges his greedy desires. He 1s fond of sayIng, 
“In a past life, In a certain Iincarnation, Ï rescued a certain person who was then my wIfe, 
my mistress or my brother. Now I have come to rescue you again. We will stay together 
and go to another world to make offerings to a certain Buddha.” Or he may say, “There 1s 
a Heaven of Great Brilliance where a Buddha noe dwells. lt 1s the resting place of all 
Tathagatas.” Ignorant people believe his ravings and lose their original resolve. This 1s a 
pestilence ghost that in its old age has become a demon. [t disturbs and confuses the good 
person. But when It tires of doing so, 1t will leave the other person”s body. Then both the 
disciples and the teacher will get in trouble with the law. You should be aware of this in 
advance and not get caught up in the cycle of transmigration. lÝ you are confused and do 
not understand, you will fall into the Relentless Hells. 

Tham cầu nh mật: Greed for peace and quiet—Lại người thiện nam, thụ ấm hư diệu, 
chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm ưa thâm nhập, buộc mình 
khó nhọc, ưa chỗ vắng vẻ, tham cầu nh mịch. Khi đó, Thiên ma nhân dịp tiện, nhập xác 
người giảng kinh nói pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn vô 
thượng. Đến chỗ người thiện nam, trải tọa cụ nói pháp. Khiến người nghe đều biết bản 
nghiệp. Gọi một người trong chúng, bảo: “Nay ngươi chưa biết mà đã hóa làm súc sanh.” 
Rồi sai một người đứng đằng sau đạp đuôi, làm người ấy đứng dậy không được. Cả đám 
người nghe đều khâm phục, kính sợ. Có người khởi tâm nghĩ chi, nó đã biết. Ngoài luật 
nghi của Phật, càng thêm tinh khổ. Chê bai Tỳ Kheo, mắng nhiếc đồ chúng. Tỏ lộ việc 
người, chẳng tránh hiểm khích. Ưa nói các việc họa phúc chưa đến, sau thấy đúng không 
sai. Đó là Đại Lực Quỷ lâu năm thành ma, não loạn người đó. Đến khi nhàm chán, ma 


7) 


2543 


bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị nạn vua phép nước. Ông A Nan! Ông phải biết trước, 
mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết, đọa ngục vô gián—Further, ¡in the unhindered 
clarity and wonder that ensues after the feeling skandha 1s gone, this good person 1s 
unfroubled by any deviant mental state and experlences perfect, bright concentration. 
Within samadhi, his mind craves deep absorption, so he restrains himself with energetic 
diligence and likes to dwell in secluded places as he greedily seeks for peace and quIet. 
At that time a demon from the heavens seIzes the opportunity 1t has been watting for. Its 
SpIrIt possesses another person and uses him as a mouthpiece to expound the Sutras and 
the Dharma. This person, unaware that he is possessed by a demon, claims he has 
reached unsurpassed Nirvana. When he comes to see that good person who seeks 
seclusion, he arranges a seat and speaks the Dharma. He causes all of his listeners to 
think they know their karma from the past. Or he may say to someone there, “You 
haven't died yet, but you have already become an animal.” Then he instructs another 
person to step on the first person”s taIl,” and suddenly the first person cannot stand up. At 
that point, all in the assembly pour out their hearts in respect and admiration for him. lf 
someone has a thoupht, the demon detects It Iimmediately. He establishes Intense ascetic 
practices that exceed the Buddha's 'oral precepts. He slanders Bhikshus, scolds his 
assembly of disciples, and exposes people's 'rivate affairs without fear of ridicule or 
rejection. He 1s fond of foretelling calamities and auspIcious events, and when they come 
to pass, he 1s not wrong ¡n the slightest. This 1s a ghost with great powers that In 1fs old 
age has become a demon. It disturbs and confuses the good person. But when It tires of 
doing so, 1t wIll leave the other person's body. Then both the disciples and the teacher 
will get in trouble with the law. You should be aware of this in advance and not get 
caupht up in the cycle of transmigration. If you are confused and do not understand, you 
wIll fall into the Relentless Hells. 

Tham cầu túc mệnh: Greed for past lives—Lại người thiện nam, thụ ấm hư diệu, chẳng 
mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm ưa tri kiến, siêng khổ nghiên tầm, 
tham cầu túc mệnh. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, nhập xác người giảng kinh nói pháp. 
Người đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện 
nam, trải tọa cụ nói pháp. Người nghe bỗng nhiên được hòn ngọc báu nơi chỗ thuyết 
pháp. Ma đó hoặc có khi hóa làm súc sinh, miệng ngậm ngọc báu và các của báu như là 
sách, bùa, các vật quý lạ, trước đem trao cho người nghe, rồi sau nhập xác người đó. 
Hoặc cám dỗ những người nghe, chôn dưới đất hòn ngọc ngọc minh nguyệt sáng chói chỗ 
ấy. Các người nghe được chưa từng có. Thường ăn toàn rau, không ăn cơm. Hoặc có khi 
một ngày chỉ ăn một hạt vừng hay một hạt gạo, mà thân thể vẫn béo mạnh, vì sức ma hộ 
trì. Chê bai Tỳ Kheo, mắng nhiếc đồ chúng, chẳng tránh hiểm khích. Kẻ ấy thích nói: 
phương khác có kho báu do các vị Thánh Hiển ở mười phương cất dấu. Theo sau nó 
thường thấy có các người kỳ dị. Đó là sơn lâm, thổ địa, Thành Hoàng, Xuyên nhạc, quỷ 
thần lâu năm thành ma. Hoặc có tỏ ra sự dâm dục, phá giới luật Phật. Với học trò thì âm 
thầm làm sự ngũ dục. Hoặc có tinh tiến, thuần ăn cây cỏ. Những việc làm không có nhất 
định. Não loạn người đó. Đến khi nhàm chán, ma bỏ xác người, đệ tử với thây đều bị nạn 
vua phép nước. Ông A Nan! Ông phải biết trước, mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết, 
đọa ngục vô gián—Further, in the unhindered clarity and wonder that ensues after the 
feeling skandha 1s gone, this good person 1s unfroubled by any deviant menfal state and 


8) 


2544 


experlences perfect, bripht concentraton. Within samadhi, his mind craves more 
knowledge and understanding, so he diligently toils at examining and probing as he 
greedily seeks to know past lives. At that tme a demon from the heavens seIzes the 
opportunity 1t has been waiting for. Ïts spirit possesses another person and uses him as a 
mouthpiece to expound the Sutras and the Dharma. This person, unaware that he 1s 
possessed by a demon, claims he has reached unsurpassed Nirvana. When he comes to 
see that good person who seeks knowledge, he arranges a seat and speaks the Dharma. 
There ¡in the Dharma Assembly, inexplicably, that person may obtain an enormous 
precious pearl. The demon may sometimes change Into an animal that holds the pearl or 
other Jewels, bamboo tablets, tallies, talismans, letters, and other unusual things 1n 1ts 
mouth. The demon first gIves the obJects to the person and afterwards possesses him. Or 
he may fool his audience by buying the objects underground and then saying that a 
“moonlieht pearl” 1s 1lluminating the place. Thereupon the audience feels they have 
obtfained something unique. He may eat only medicinal herbs and not partake of prepared 
food. Or he may eat only one sesame seed and one grain of wheat a day and still look 
robust. That 1s because he 1s sustained by the power of the demon. He slanders Bhikshus 
and scolds his assembly of disciples without fear of ridicule or reJection. He 1s fond of 
talking about treasure troves in other locations, or of remote and hidden places where 
sages and worthies of the ten directions dwell. Those who follow him often see strange 
and unusual people. This 1s a ghost or spirit of the mountain forests, earth, cIties, rIVers, 
and mountains that in 1ts old age has become a demon. The person 1t possesses may 
advocate promiscuify and violate the Buddha”s precepts. He may covertly indulges In the 
five desires with his followers. Or he may appear to be vigorous, eating only wild plants. 
His behavior 1s erratic, and he disturbs and confuses the god person. But when the demon 
tires, 1t wIll leave the other person's body. Then both the disciples and the teacher will 
get In trouble with the law. You should be aware of this in advance and not get caught up 
in the cycle of transmigration. IÝ you are confused and not understand, you wIll fall into 
the Relentless Hells. 

Tham cứu thần lực: Greed for spiritual powers—Lại người theịn nam, thụ ấm hư diệu , 
chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm thích thần thông, các phép 
biến hóa, nghiên cứu cội nguồn biến hóa, tham lấy thần lực. Khi đó Thiên ma nhâp dịp 
tiện, nhập xác người, giảng nói kinh pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, nói được 
Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện nam, trải tọa cụ nói pháp. Người ấy hoặc tay 
nắm lửa sáng chia để trên đầu các người nghe. Lửa sáng dài hơn vài thuớc trên đầu mỗi 
người, mà không thấy nóng, không bị cháy. Hoặc đi trên nước như trên đất bằng. Hoặc 
giữa hư không ngôi yên chẳng động. Hoặc vào trong bình, hoặc ở trong đẫy, hoặc đi qua 
tường vách, không hể chướng ngại. Chỉ đối với đao binh, chẳng được tự tại. Ma tự nói là 
Phật. Thân mặc áo trắng, để các Tỳ Kheo làm lễ. Chê bai người tu thiển luật, mắng 
nhiếc đổ chúng. Phát lộ việc người, chẳng tránh hiểm khích. Thường nói thần thông tự 
tại. Hoặc khiến người ở nơi bên thấy Phật độ. Sức quỷ mê hoặc người, chẳng phải có 
chân thật. Khen ngợi những việc hành dâm, chẳng bỏ thô hạnh. Đem việc ô nhớp, cho là 
truyền pháp. Đó là Thiên Địa Đại Lực, Sơn tinh, Hải tỉnh, Phong tính, Hà tỉnh, Thổ tinh, 
tất cả cây cối sống lâu nhiều kiếp đều có thể thành tinh my, hoặc long my, hoặc Tiên 
mãn số, sống lại làm my, hoặc Tiên đến lúc chết, hình không tẩn, có con quái chi khác 


9) 


2545 


nhập vào xác, lâu năm thành ma, não loạn người đó. Đến khi nhàm chán, ma bỏ xác 
người, đệ tử và thầy đều bị nạn vua phép nước. Ông A Nan! Ông phải biết trước, mới 
khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết, đọa ngục vô gián—Further, in the unhindered clarity 
and wonder that ensues after the feeling skandha 1s gone, this good_ person 1s untroubled 
by any deviant mental state and experlences perfect, bright concentration. Within 
samadhi, his mind craves spiritual powers and all manner of transformations, so he 
Investigates the source of transformatlons as he greedily seeks for spiritual powers. At 
that time a demon from the heavens seizes the opportunity 1t has been watting for. Its 
SpIrIt possesses another person and uses him as a mouthpiece to expound the Sutras and 
the Dharma. This person, truly unaware that he 1s possessed by a demon, also claims he 
has reached unsurpassed Nirvana. When he comes to see that good person who seeks 
spiritual powers, he aranges a seat and speaks the Dharma. The possessed person may 
hold fire In his hands and, grasping a portion of 1t, put a flame on the head of each 
listener in the Fourfold Assembly. The flames on top of their heads are several feet high, 
yet they are not hot and no one 1s burned. Or he may walk on water as If on dry land; or 
he may sit motionless in the air; or he may enter Into a bottle or stay 1n a bag; or he may 
pass throuph window panes and walls without obstruction. Only when attacked by 
weapons does he feel Ill at ease. He declares himself to be a Buddha and, wearing the 
clothing of a lay person, receives bows from Bhikshus. He slanders dhyana meditation 
and the moral regulations. He scolds his disciples and exposes people”s private affairs 
without fear of ridicule or reJection. He often taks about spiritual powers and self- 
mastery. He may cause people to see visions of Buddhalands, but they are unreal and 
arise merely from the ghost”s power to delude people. He praises the Indulgence of lust 
and does not condemn lewd conduct. He uses indecent means to transmit his Dharma. 
This 1s a powerful nature spIrift: a mounfain sprife, a sea sprite, a wind sprIfe, a rIVer 
Sprite, an earth sprite or a grass-and-tree sprite that has evolved over long ages. lt may 
be a dragon-goblin; or a rishi who has been reborn as a goblin; or again a rishi who, 
having reached the end of his appointed time, should have died, but whose body does 
not decay and 1s possessed by a goblin. In ifts old age 1t has become a demon. It disturbs 
and confuses the good person. But when It tires of doing so, 1t wIll leave the other 
person”s body. Then both the disciples and the teacher will get in trouble with the law. 
You should be aware of this in advance and not get caught up in the cycle of 
transmigration. lf you are confused and do not understand, you wIll fall into the 
Relentless Hells. 

Tham cầu thâm không: Greed for profound emptiness—Lại người thiện nam, thụ ấm hư 
diệu, chẳng mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm ưa nhập diệt, nghiên 
cứu tinh biến hóa, tham cầu thâm không. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, nhập xác người 
giảng kinh nói pháp. Người đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn vô thượng. 
Đến chỗ người thiện nam, trải tọa cụ nói pháp. Giữa đại chúng, hình nó bỗng biến mất, 
chúng không trông thấy. Lại từ nơi hư không hiện ra, còn mất tự tại. Hoặc hiện thân trong 
suốt như ngọc lưu ly. Hoặc đưa tay chân, có mùi hương chiên đàn. Hoặc đại tiểu tiện như 
đường phén. Chê bai giới luật, khinh bỉ người xuất gia. Thường nói không nhân không 
quả. Một phen chết rồi là mất hẳn, không còn thân sau. Các phàm Thánh dù được không 
tịch, âm thầm làm sự tham dục. Người thụ dục cũng được không tâm. Bác bỏ nhân quả. 


2546 


Đó là Tỉnh Khí Nhật Thực, Nguyệt thực, Kim thạch, Chỉ thảo, hoặc lân, phụng, rùa, hạc 
trải qua nghìn muôn năm chẳng chết, hóa ra linh, xuất sinh trong quốc độ, lâu năm thành 
ma, não loạn người đó. Đến khi nhàm chán, ma bỏ xác người, đệ tử với thầy đều bị nạn 
vua phép nước. Ông A Nan! Ông phải biết trước, mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không biết, 
đọa ngục vô gián —Further, in the nhindered clarity and wonder that ensues after the 
feeling skandha 1s gone, this good person 1s untroubled by any deviant menftal state and 
experlences perfect, bripght concentration. Within samadhi, his mind craves to enter 
cessaflon, so he I1nvestigates the nature of transformations as he greedily seeks for 
profound emptiness. At that time a demon from the heavens se1zes the opportunity 1t has 
been watting for. Its spirit possesses another person and uses him as a mouthpiece to 
expound the Sutras and the Dharma. This person, unaware that he is possessed by a 
demon, claims he has reached unsurpassed Nirvana. When he comes to see that good 
person who seeks emptiness, he arranges a seat and speaks the Dharma. In the midst of 
the great assembly, his physical form suddenly disappears, and no one In the assembly 
can see him. Then out of nowhere, he abruptly reappears. He can appear and disappear at 
wIll, or he can make his body transparent like crysfal. From his hands and feet he releases 
the fragrance of sandalwood, or his excrement and urine may be sweet as thick rock 
candy. He slanders the precepts and 1s contemptuous of those who have left the home- 
le. He often says that there ¡1s no cause and no effect, that once we die, we are gone 
forever, that there 1s no afterlife, and that there are no ordinary people and no sages. 
Although he has obtained a state of empty stillness, he covertly Iindulges his greedy 
desires. Those who give in to his lust also adopt his views of emptiness and deny cause 
and effect. This 1s an essence that was created during an eclipse of the sun or moon. 
Having fallen on gold, Jade, a rare fungus, a unicorn, a phoenix, a tortoIse, or a crane, the 
essence endowed 1t with life, so that it dịd not die for a thousand or ten thousands of 
years and eventually became a spirit. It was then born Info this land and mn 1s old age has 
become a demon. It disturbs and confuses the good person. But when 1t tires of doïng so, 
1t will leave the other person”s body. Then both the disciples and the teacher will get In 
trouble with the law. You should be aware of this in advance and not get caught up in the 
cycle of transmigration. lf you are confused and do not understand, you will fall into the 
Relentless Hells. 

10) Tham cầu sống lâu: Greed for immortality—Lại người thiện nam, thụ ấm hư diệu, chẳng 
mắc tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa. Tâm thích sống lâu, khó nhọc nghiền 
ngẫm, tham cầu sống lâu, bỏ thân sanh tử phân đoạn, mong được thân biến dịch, tế tướng 
thường còn. Khi đó Thiên ma nhân dịp tiện, nhập xác người, giảng kinh nói pháp. Người 
đó không biết là bị ma nhập, nói được Niết Bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện nam, 
trải tọa cụ nói pháp. Thích nói phương khác, qua lại không có trệ ngại. Hoặc qua muôn 
dặm, nháy mắt trở lại, đến phương xa lấy đồ vật. Hoặc nơi một chỗ, trong một nhà, 
khoảng vài bước, khiến từ phương Đông sang phương Tây, đi mau tới nhiều năm chẳng 
đến. Vì thế người nghe tin, nghi là Phật hiện tiền. Thường nói mười phương chúng sanh 
đều là con ta. Ta sinh các Đức Phật. Ta xuất hiện ra thế giới. Ta là ông Phật đầu, xuất 
thế tự nhiên, chăng nhân tu mà được. Đó là Tự Tại Thiên Ma ở đời, khiến các quyến 
thuộc như Gia Văn Tra và Tỳ Xá Đồng tử của Tứ Thiên Vương, họ chưa phát tâm, có sức 
định hư minh thụ hưởng tinh khí; hoặc có khi hiện hình cho người tu hành xem thấy. Xưng 


IV. 


Ù 
2) 


3) 
4) 


2547 


là Chấp Kim Cang, cho ngươi sống lâu. Hiện thân mỹ nữ, thịnh hành tham dục. Chưa 
được một năm, cân não đã khô kiệt. Nói chuyện một mình. Nghe yêu my, người khác 
không hiểu. Nhiều khi bị nạn vua phép nước. Chưa kịp xữ hình mà đã chết khô. Não loạn 
người cho đến chết. Ông A Nan! Ông phải biết trước, mới khỏi luân hồi. Mê hoặc không 
biết, đọa ngục vô gián—Further, in the unhindered clarity and wonder that ensues after 
the feeling skandha 1s gone, this good person 1s untroubled by any deviant mental state 
and experiences perfect, bright concentration. Within samadhi, his mind craves long life, 
so he toils at Invesfigating 1fs subtleties as he greedily seeks for Immortality. He wishes to 
cast aside the birth and death of the body, and suddenly he hopes to end the birth and 
death of thoughts as well, so that he can abide forever In a subtle form. At that time a 
demon from the heavens seIzes the opportunity 1t has been watting for. Ïts spIrIt pOSS€SSeS 
another person and uses him as a mouthpiece to expound the Sutras and the Dharma. This 
person, unaware that he 1s possessed by a demon, claims he has reached unsurpassed 
Nirvana. When he comes to see that good person who seeks long life, he arranges a seat 
and speaks the Dharma. He 1s fond of saying that he can go places and come back without 
hindrance, perhaps traveling ten thousand miles and returning in the twinkling of an eye. 
He can also bring things back from wherever he goes. Or he may tell someone to walk 
from one end of the room to the other, a distance of Just a few paces. Then even If the 
person walked fast for ten years, he could not reach the wall. Therefore, people believe 
In the possessed person and mistake him for a Buddha. He often says, “All beings in the 
ten directions are my children. I gave birth to all Buddhas. I created the world. I am the 
original Buddha. I created this world naturally, not due to cultivation.” This may be a 
chamunda sent from the retinue of the demon In the Heaven of SovereiIgnty, or a youthful 
pIishacha from the Heaven of the Four Kings that has not yet broupht forth the resolve. lt 
takes advanftage of the person”s luminous clarity and devours his essence and energy. Or 
perhaps without having to rely on a teacher, the cultivator personally sees a being that 
tells him, “l[ am a Vajra Spirit who has come to give you long life.” Or the being 
transforms 1tself into a beautiful woman and engages him In frienzied lust, so that within a 
year his vitality 1s exhausted. He talks to himself; and to anyone listening he sounds like a 
goblin. The people around him do not realize what 1s happening. In most cases such a 
person will get in trouble with the law. But before he 1s punished, he wIll die from 
depletion. The demon disturbs and confuses the person to the point of death. You should 
be aware of this In advance and not get caught up in the cycle of transmigration. lf you 
are confused and do not understand, you wIll fall into the Relentless Hells. 


Thập Hành Ấm Ma— Ten states within the ƒormation skandha: Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, Đức Phật đã nhắc nhở ông A Nan về mười hành ấm ma——According to the 
Surangama Sutra, the Buddha remined Ananda about the ten states of formation skandha. 
Hai thứ vô nhân: Two theories on the absence of cause—See Nhị Chủng Vô Nhân Luận. 

Bốn thứ biến thường—Four theories regarding pervasive permanence—S§ee Tứ Chủng 
Biến Thường Ch. 69. 

Bốn thứ điên đảo: Four upside-down theories—See Tứ Chủng Điên Đảo Ch. 68. 

Bốn thứ hữu biên: Four theories regarding finiteness—See Tứ Chủng Hữu Biên Ch. 68. 


5) 


b) 


đ) 


2548 


Bốn thứ kiểu loạn: Four kinds of sophistry—La1 các thiện nam, trong tam ma địa, chính 
tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản của các loài sanh. 
Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong tri kiến, khởi so đo 
chấp trước. Người đó bị đọa vào bốn thứ điên đảo, bất tử kiểu loạn, biến kế hư luận— 
Further, In his practice of samadhi, the good person”s mind 1s firm, unmoving, and proper 
and can no longer be disturbed by demons. He can thoroughly Iinvestigate the origin of all 
categorles of beings and contemplate the source of the subtle, fleeting, and constant 
fluctuation. But If he begins to speculate on what he knows and sees, he could fall into 
error with four distorted, false theories, which are total speculation based on the sophistry 
of immortalIty. 

Một là người đó xem cái bản nguyên biến hóa; thấy cái chỗ thay đổi gọi là “biến,” thấy 
cái chỗ nối nhau gọi là “hằng,” thấy cái chỗ bị thấy gọi là “sinh;” chẳng thấy chỗ bị thấy 
gọi là “diệt;” chỗ tương tục không đoạn gọi là “tăng;” chỗ tương tục gián đoạn gọi là 
“giảm;” mỗi cái có chỗ sinh gọi là “có;” mỗi cái có chỗ diệt gọi là “không.” Lấy lý xem 
xét dụng tâm thấy riêng. Có người đến cầu pháp hỏi nghĩa, đáp: “Tôi nay cũng sinh, 
cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng tăng, cũng giảm.” Các thời đều nói lộn xộn, khiến 
cho người nghe quên mất chương cú—First, this person contemplates the source of 
transformations. Seeing the movement and flow, he says there 1s change. Seeing the 
confinuity, he says there 1s constancy. Where he can perceive something, he says there 1s 
production. Where he cannot perceive anything, he says there 1s destruction. He says that 
the unbroken continuity of causes 1s increasing and that the pause within the continuity 
are decreasing. He says that the arising of all things 1s existence and that the perishing of 
all things 1s nonexIstence. The light of reason shows that his application of mind has led to 
Inconsistent views. IÝ someone comes to seek the Dharma, asking about 1s meaning, he 
replies, “I am both alive and dead, both existent and nonexistent, both increasing and 
decreasing.” He always speaks In a confusing way, causing that person to forget what he 
WaS ØOIng fo Say. 

Hai là người đó xem xét tâm kỹ càng, cái chỗ xoay vần không có. Nhân không mà có 
chứng được. Có người đến hỏi, chỉ đáp một chữ, không ngoài chữ “không,” không nói gì 
cả—Second, this person attentively contemplates his mind and finds that everything is 
nonexistent. He has a realization based on nonexistence. When anyone comes to ask him 
questions, he replies with only one word. He only says “no,” Aside from saying “non,” he 
does not speak. 

Ba là người đó xem xét kỹ càng cái tâm của mình, cái gì cũng có chỗ, nhân “có” mà 
chứng được. Có người đến hỏi chỉ đáp một chữ “phải.” Ngoài chữ “phải” ra không nói gì 
cả—Third, this person attentively contemplates his mind and finds that everything is 
exiIstent. He has a realization based on existence. When anyone comes to ask hìm 
questions, he replies with only one word. He only says”yes.” Aside from saying “yes,” he 
does not speak. 

Bốn là người đó đều thấy hữu, vô, vì cái cảnh phân hai, tâm cũng kiểu loạn. Có người 
đến hỏi lại đáp “cũng có” tức là “cũng không,” trong “cũng không” chẳng phải “cũng 
có.” Vì so đo chấp trước kiểu loạn hư vô, nên đọa lạc ngoại đạo và mê lầm tính Bồ Để— 
Fourth, this person perceives both existence and nonexistenceExperlencing this 
branching, his mind becomes confused . When anyone comes to ask questions, he tells 


6) 


7) 


2549 


them, “Existence 1s also nonexistence. But within nonexistence there 1s no existence.” lt 
1s all sophistry and does not stand up under scrutiny. Because of these speculations, which 
are empty sophistries, he will fall into externalism and become confused about the Bodhi 
nature. 

Mười sáu thứ hữu tướng: The sixteen ways In which forms can exist after death—Lại có 
thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, 
cùng tột căn bản của các loài sanh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản 
nguyên. Chỗ lưu vô tận, khởi so đo chấp trước. Người đó bị đọa vào điên đảo hữu tướng 
sau khi chết. Hoặc tự kiên cố thân, nói sắc là ngã, hoặc thấy ngã viên mãn, trùm khắp 
quốc độ. Nói ngã có sắc. Hoặc kia tiền cảnh duyên theo ngã ứng dụng. Nói sắc thuộc 
ngã. Hoặc ngã nương ở trong cái hành tướng tương tục, nói ngã ở sắc. Đều so đo chấp 
trước rằng sau khi chết có tướng. Như vậy xoay vần có mười sáu tướng. Từ ấy hoặc chấp 
rằng rốt ráo phiển não, rốt ráo Bồ Đề, hai tính cách đều đi đôi, chẳng có xúc ngại nhau. 
Vì so đo chấp trước sau khi chết rồi có tướng, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề— 
Further, in his practice of samadhi, the good person”s mind 1s firm, unmoving and proper 
and can no longer be disturbed be demons. He can thoroughly investigate the origin of all 
categorles of beings and contemplate the source of the subtle, fleeting and constant 
fluctuation. But 1f he begins to speculate the endless flow, he could fall into error with the 
confused ideas that forms exist after death. He may strongly identify with his body and 
say that form 1s himself; or he may see himself as perfectly encompassing all worlds and 
say that he contains form; or he may perceive all external conditions as contingent upon 
himself and say that form belongs to him; or he may decide that he relies on the 
conftinuity of the formations skandha and say that he is within form. In all these 
speculations, he says that forms exIst after death. Expanding the idea, he comes up with 
Sixteen cases of the exIstence of forms. 

Tám thứ vô tướng: Eight ideas about nonexistence of forms—Lại các thiện nam, trong 
tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bẩn 
của các loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong chỗ 
diệt trừ sắc, thụ, tưởng, khởi so đo chấp trước, sau khi chết đọa vào vô tướng điên đảo. 
Thấy sắc diệt, hình không sở nhân. Xem tưởng diệt, tâm không chỗ buộc. Biết cái thụ 
diệt, không còn nối liền. Tính ấm tiêu tan, dù có sinh lý, mà không thụ tưởng, đồng như 
cây cỏ. Cái chất ấy hiện tiền, còn không thể được, huống là khi chết mà lại còn các 
tướng? Nhân đó so đo, sau khi chết, tướng không có, như vậy xoay vần, có tám vô tướng. 
Từ đó cho rằng: niết bàn, nhân quả, tất cả đều không, chỉ có danh từ, hoàn toàn đoạn 
diệt. Vì so đo chấp trước sau khi chết không có, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề— 
Further, in his practice of samadhi, the good personˆs mind 1s firm, unmoving and proper, 
and can no longer be disturbed by demons. He can thoroughly Investigate the orIgin of 
all categories of being and contemplate the source of the subtle, fleeting and constant 
fluctuation. But If he begins to speculate on the skandhas of form, feeling, and thinking, 
which have already ended, he could fall into error with the confused idea that forms do 
not exist after death. Seeing that his form 1s gone, his physical shape seems to lack a 
cause. As he contemplates the absence of thought, there 1s nothing to which his mind can 
become attached. Knowing that his feelings are gone, he has no further Involvements. 
Those skandhas have vanished. Although there ¡s still some coming 1nto being, there 1s no 


8) 


3) 


2550 


feeling or thought, and he concludes that he 1s like grass or wood. Since those qualitles do 
not exist at present, how can there be any existence of fors after death? Because of his 
examinations and comparisons, he decides that after death there Is no existence. 
Expanding the Idea, he comes up with eight cases of the nonexistence of forms. From 
that, he may speculate that Nirvana and cause and effect are all empty, that they are 
mere names and ultimately do not exist. Because of those speculations that forms do not 
exIst after death, he will fall Iinto externalism and become confused about the Bodhi 
nature. 

Tám phủ định: Eight kinds of negation—Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm 
yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản của các loài sinh. Xem 
cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Đối trong hành ấm còn, , và thụ 
tường diệt, chấp cả có và không, tự thể phá nhau. Sau khi chết ngưới ấy đọa vào luận 
Cu-Phi, khởi điên đảo. Trong sắc, thụ, tưởng, thấy có và chẳng phải có. Trong cái hành 
ấm thiên lưu, xem không và chẳng không. Như vậy xoay vần cùng tột ngũ ấm, 18 giới. 
Tám cái tướng cu-phi, hễ theo được một cái đều nói: “chết rồi có tướng không tướng.” 
Lại chấp rằng các hành tính chất hay dời đổi, tâm phát ra thông ngộ, có không đều 
không, hư thật lầm lỗi. Vì so đo chấp trước chết rồi đều không, hậu lai mời mịt, không 
thể nói được, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề——Further, in his practice of samadhi, 
the good person”s mind 1s firm, unmoving and proper and can no longer be disturbed by 
demons. He can thoroughly Investigate the orlgin of all categorles of beings and 
contemplate the source of the subtle, fleeting and constant fluctuation. In this state where 
the skandha of formation remains, but the skandhas of feeling and thinking are gone, 1f he 
begins to speculate that there are both existence and nonexistence, thus confradicting 
himself, he could fall into error with confused theories that deny both existence and 
nonexistence after death. Regarding form, feeling and thinking, he sees that existence 1s 
not really existence. Within the flow of the formations skandha, he sees that that 
nonexistence 1s not really nonexistence. Considering back and forth in this way, he 
thoroughly investigates the realms of these skandhas and derives an eightfold negation of 
forms. No matter which skandha 1s mentioned, he says that after death, 1t neither exIsts 
nor does not exist. Further, because he speculates that all formations are changing In 
nature, an “1nsighf” flashes through his mind, leading him to deny both existence and 
nonexistence. He cannot determine what 1s unreal and what 1s real. Because of these 
speculations that deny both existence and nonexistence after death, the future 1s murky to 
hìm and he camnot say anything about it. Therefore, he will fall into externalism and 
become confused about the Bodhi nature. 

Bảy chỗ đoạn diệt: Seven theories on the cessation of existence—Lại các thiện nam, 
trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn 
bản của các loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Đối về 
sau không có, khởi so đo chấp trước. Người đó bị đọa vào luận bảy thứ đoạn diệt. Hoặc 
chấp cái thân mất, hoặc cái dục diệt tận, hoặc cái khổ mất, hoặc cực lạc mất, hoặc cực 
xả mất. Như vậy xoay vần cùng tột bẩy chỗ hiện tiễn tiêu diệt, mất rồi không còn nữa. 
Vì so đo chấp trước chết rồi đoạn diệt, nên đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề— 
Further, In his practice of samadhi, the good personˆs mind 1s firm, unmoving and proper 
and can no longer be disttubed by demons. He can thoroughly Investigate the orIgin of 


251 


all categories of beings and contemplate the source of the subtle, fleeting, and constant 
fluctuation. But 1f he begins to speculate that there Ie no existence after death, he could 
fall into error with seven theorIes of the cessation of existence. He may speculate that the 
body will cease to exist; or that when desire has ended, there 1s cessation of existence; or 
that after suffering has ended, there 1s cessation of existence; or that when bliss reaches 
an ultimate point, there 1s cessation of existence; or that when renunciation reaches an 
ultimate point, there 1s cessafion of existence. Considering back and forth in this way, he 
exhaustively Investigates the limits of the seven states and sees that they have already 
ceased to be and will not exist again. Because of these speculations that existence ceases 
after death, he will fall into externalism and become confused about the Bodhi nature. 


10) Năm Niết Bàn—Ngũ Niết Bàn: Five kinds of immediate Nirvana—Theo Kinh Thủ Lăng 


1) 


ii) 
ii) 


1V) 


Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở Ngài A Nan về 
năm Niết Bàn như sau: “Lại có người thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng 
kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản của các loài sinh. Xem cái trạng 
thái u thanh, thường nhiễm động bản nguyên. Chấp sau khi chết phẩi có, khởi so đo chấp 
trước. Người đó bị đọa vào luận năm Niết Bàn.” Vì so đo đo chấp trước năm Niết Bàn 
mà phải đọa lạc ngoại đạo, và mê lầm tính Bồ Đề——According to the Surangama Sutra, 
book Nine, in the section of the ten states of formation skandha, the Buddha reminded 
Ananda about the five kinds of immediate Nirvana: “Further, in his practice of samadhi, 
the good person”s mind 1s firm, unmoving, and proper and can no longer be distrubed by 
demons. He can thoroughly Investigate the orlgin of all categorles of beings and 
contemplate the source of the subtle, fleeting, and constant fluctuation. But 1f he begins to 
speculate on existence after death, he could fall into error with five theorles of Nirvana. 
Because of these speculations about five kinds of immediate Nirvana, he will fall into 
externalism and become confused about the Bodhi nature. 

Hoặc lấy Dục Giới làm Niết Bàn, xem thấy viên minh, sinh ra ưa mến: He may consider 
the Heavens of the Desire Realm a true refuge, because he contemplates their extensive 
brightness and longs for 1t. 

Hoặc lấy Sơ Thiên vì tính không lo: He may take refuge in the First Dhyana, because 
there his nature 1s free from worry. 

Hoặc lấy Nhị Thiển tâm không khổ: He may take refuge ¡n the Second Dhyana, because 
there his mind 1s free from suffering. 

Hoặc lấy Tam Thiền rất vui đẹp: He may take refuge ¡in the Third Dhyana, because he 
delights In 1ts extreme jJoy. 

Hoặc lấy Tứ Thiền khổ vui đều mất, chẳng bị luân hồi sanh diệt. Mê trời hữu lậu cho là 
vô vi. Năm chỗ an ổn cho là thắng tịnh. Cứ như thế mà bị xoay vần: He may take refuge 
In the Fourth Dhyana, reasoning that suffering and bliss are both ended there and that he 
will no longer undergo transmigration. These heavens are subJect to outflows, but in his 
confusion he thinks that they are unconditioned; and he takes these five states of 
tranquility to be refuge of supreme purity. Considering back and forth in this way, he 
decides that these five states are ultimate. 


V. 


Ù) 


2) 


3) 


2552 


Thập Thức Ấm Ma—The ten states 0ƒ consciousness skandha: Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về mười thức ấm ma như sau—ln the 
Surangama Suữa, the Buddha reminded Ananda about the ten states of consciIousness. 

Chấp nhân và sở nhân: Attachment to causes and what which is caused—A Nan! Ông phải biết, 
người thiện nam đó nghiên cùng hành ấm tiêu không, đối với thức đã trở về chỗ đầu. Đã dứt sanh 
diệt, mà đối với tịch diệt tinh diệu chưa được viên. Có thể khiến cái thân căn của mình, căn cách 
hợp ly. Với các loại mười phương thông biết. Hiểu biết đã thông hợp, có thể vào nơi viên nguyên. 
Nếu đối với chỗ sỏ quy, lập cái nhân chơn thường, cho là thắng giải, thì người ấy đọa về cái chấp 
nhân, sở nhân. Thành bạn lữ của phái Ca Tỳ La chấp “minh đế” là chỗ sở quy, mê Bồ Đề của 
Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ nhất lập tâm sở đắc, thành quả sở quy, trái xa viên thông, 
ngược với thành Niết Bàn, sinh giống ngoại đạo —Ananda! You should know that the good person 
has thoroughly seen the formations skandha as empty, and he must return consciousness to the 
source. He has ended production and destruction, but he has not yet perfected the subtle wonder of 
ultimate serenity. He can cause the individual sense facultles of his body to unite and open. He 
also has a pervasive awareness of all categorles of beings In the ten directions. Since his 
aWareness 1s pervasive, he can enter the perfect source. But 1s he regards what he 1s returning to 
as the cause of truepermanence and interprets this as a supreme state, he will fall Into the error of 
holding to that cause. Kapila the Sankhyan, with his theory of returning to the Truth of the 
Unmanifest, will become his companion. Confused about the Bodhi of the Buddhas, he wIll lose 
his knowledge and understanding. This 1s the first state, in which he concludes that there 1s a place 
to which to return, based on the idea that there 1s something to attain. He strays far from perfect 
penefration and turns his back on the City of Ñirvana, thus sowing the seeds of externalism. 

Chấp năng phi năng: Attachment to ability that is not actually ability/ Ông A Nan! Lại người 
thiện nam nghiên cùng hành ấm tiêu không, đối với thức đã trở về chỗ đầu. Đã dứt sinh diệt, mà 
đối với tịch diệt tỉnh diệu chưa được viên. Nếu đối với chỗ sở quy, ôm làm cái thể của mình, cùng 
tận cõi hư không, trong 12 loại chúng sinh, đều là trong thân ta một loại lưu xuất ra, cho là thắng 
giải. Người ấy đọa về cái chấp năng và phi năng. Thành bạn lữ của phái Ma Hê Thủ La, hiện cái 
thân vô biên, mê Bồ Đề của Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ hai, lập tâm năng vi, thành 
quả năng sự, trái xa viên thông và thành Niết Bàn, sinh trời đại mạn, cho rằng ta trùm khắp tất 
cả—Further, Ananda, the god person has thoroughly seen the formations skandha as empty. He 
has ended production and desfruction, but he has not yet perfected the subtle wonder of ultimate 
serenity. He may regard that to which he 1s returning as his own body and may see all beings in 
the twelve categories throughout space as flowing forth from his body. If he Interprets this as a 
supreme sftate, he will fall into the error of maintaining that he has an ability which he does not 
really have. Maheshvara, wIll manifests his boundless body, will become his companion. Confused 
about the Bodhi of the Buddhas, he will lose his knowledge and understanding. This 1s the second 
state, in which he draws conclusions about the workings of an ability based on idea that he has 
suụch an ability. He strays far from perfect penetration and turns his back on the City of Nirvana, 
thus sowing the seeds for being born in the Heaven of Great Pride where the self is considered all- 
pervading and perfect. 

Chấp thường phi thường: Atachment to a wrong idea of permanence—Lại người thiện 
nam nghiên cùng thành ấm tiêu không, đối với thức đã trở về chỗ đầu. Đã dứt sinh diệt, 
mà đối với tịch diệt tinh diệu chưa được viên. Nếu đối với chỗ sở quy, có cái chỗ nương 
về, thì tự nghi thân tâm từ đó lưu xuất, mười phương hư không đều do đó phát khởi. Cứ 
nơi sinh khởi, đó là chỗ tuyên lưu ra, làm cái thân chân thường, cho là không sinh diệt. Ở 
trong sinh diệt, đã chấp là thường trú. Đã lầm cái bất sinh, lại mê cái sinh diệt. An trụ nơi 
trầm mê, cho là thắng giải. Người đó đọa về chấp thường phi thường. Lầm bạn của trời 


4) 


5) 


2553 


Tự Tại, mê Bồ Đề của Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ ba lập cái tâm nhân y, 
thành quả vọng chấp, trái xa viên thông và thành Niết Bàn, sinh điên đảo viên—Fturther, 
the good person has thoroughly seen the formations skandha as empty. He has ended 
production and destruction, but he has not yet perfected the subtle wonder of ultimate 
serenity. If he regards what he 1s returning to as a refuge, he will suspect that his body 
and mind come forth from there, and that all things throughout space In the ten directions 
arise from there as well. He will explain that from which all things 1ssue forth 1s the truly 
permanent body, which 1s not subJect to production and destruction. While still within 
production and destruction, he prematurely reckons that he abides in permanence. Since 
he is deluded about nonproduction, he 1s also confused about production and destruction. 
He 1s sunk in confusion. If he interprets this as a supreme state, he will fall into the error 
of taking what 1s not permanent to be pemanent. He will speculate that the Sovereign 
God (Ishvaradeva) 1s his companion. Confused about the Bodhi of the Buddhas, he will 
lose his knowledge and understanding. This 1s the third state, in which he makes a false 
speculation based on the idea that there 1s a refuge. He strays far from perfect 
penetration and turns his back on the City of Nirvana, thus sowing the seeds of a distorted 
View Of perfection. 

Chấp tri vô tri: Attachment to an awareness that is not actually awareness—Lại người thiện nam 
nghiên cùng hành ấm tiêu không. Đã dứt sinh diệt, mà đối với tịch diệt tinh diệu chưa được viên. 
Nếu đối với chỗ bị biết, cái biết nó khắp và hoàn toàn. Nhân cái biết đó lập ra kiến giải rằng: 
“Mười phương thảo mộc đều gọi là hữu tình, với người không khác. Cỏ cây là người, người chết 
lại thành mười phương cỏ cây. Không lựa riêng cái biến tri.” Cho là thắng giải. Người ấy đọa về 
cái chấp tri vô tri. Thành bạn lữ của phái Ba Tra Tiện Ni, chấp tất cả có giác, mê Bồ Đề của Phật, 
bỏ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ tư, lập cái tâm viên tri, thành quả hư vọng, trái xa viên thông 
và thành Niết Bàn, sinh giống biết điên đảo—Further, the good person has thoroughly seen the 
formations skandha as empty. He has ended production and destruction, but he has not yet 
perfected the subtle wonder of ultimate serenity. Based on his Idea that there is universal 
awareness, he formulates a theory that al the plants in the ten directions are sentient, not different 
from human beings. He claims that plants can become people, and that when people die they again 
become planfs in the ten directions. If he considers this idea of unresticted, universal awareness to 
be supreme, he will fall Iinto the error of maintaining that what is not aware has awareness. 
Vasishtha and Sainika, who maintained the Iidea of comprehensive awareness, will become his 
companions. Confused about theBodhi of the Buddhas, he will lose his knowledge and 
undersfanding. This 1s the fourth state, in which he draws an erroneous conclusion based on the 
1dea that there Is a universal awareness. He strays far from perfect penetration and turns his back 
on the City of Nirvana, thus sowing the seeds of a distorted view of awareness. 

Chấp sinh vô sinh: Attachment to birth that is not actually birth—Lại người thiện nam 
nghiên cùng hành ấm tiêu không. Đã dứt sinh diệt, mà đối với tịch diệt tinh diệu chưa 
được viên. Nếu đối trong cái tính viên dung, các căn hỗ dụng, đã được tùy thuận. Bèn 
đối với viên dung biến hóa, tất cả phát sinh, cầu lửa sáng chói, ưa nước thanh tịnh, ưa gió 
chu lưu, xem trần thành tựu, mỗi mỗi phụng sự. Lấy các trần ấy, phát làm bản nhân, lập 
cho là thường trụ. Người đó đọa về cái chấp sinh vô sinh, là bạn lữ của Ca Diếp Ba và 
Bà La Môn, tâm siêng năng ép xác thờ nước lửa, cầu ra khỏi sinh tử, mê Bồ Đề của 
Phật, bổ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ năm: chấp trước thờ phụng, bỏ tâm theo vật, lập 
cái nhân vọng cầu, cầu cái quả vọng ký, trái xa viên thông và thành Niết Bàn, sinh giống 


6) 


1) 


2554 


điên đảo—Further, the øood person has thorouphly seen the formations skandha as 
empty. He has ended production and destruction, but he has not yet perfected the subtle 
wonder of ultimate serenity. If he has attained versality in the perfect fusion and 
Iinterchangeable functioning of the sense faculties, he may speculate that all things arise 
from these perfect transformations. He then seeks the light of fire, delights in the purIty 
of water, loves the wind”s circuitous flow, and contemplates the accomplishments on the 
earth. He reveres and serves them all. He takes these mundane elements to be a 
fundamenrfal cause and considers them to be everlasting. He wIll then fall into the error 
of taking what 1s not production to be production. Kashyapa and the Brahmans who seek 
to transcend bĩrth and dath by diligently serving fire and worshipping water will become 
his companions. Confused about the Bodhi of the Buddhas, he will lose his knowledge 
and understanding. This 1s the fifth state, in which he confusedly pursues the elements, 
setfting up a false cause that leads to false aspirations baed on speculations about his 
aftachment to worship. He strays far from perfect penetration and turns his back on the 
City of Nirvana, thus sowing the seeds of a distorted view of transformation. 

Chấp quy vô quy: Attachment to a refuge that is not actually a refuge—Lại người thiện 
nam nghiên cùng hành ấm tiêu không. Đã dứt sanh diệt, mà đối với tịch diệt tính diệu 
chưa được viên. Nếu đối với viên minh, họ chấp trong viên minh ấy trống rỗng, phá bỏ 
các cái biến hóa, lấy cái vĩnh diệt làm chỗ quy y, sinh thắng giải. Người đó đọa về cái 
chấp quy vô quy. Làm bạn lữ của phái chấp “vô tưởng thiên” và Thuân Nhã Đa, mê Bồ 
Đề của Phật, bổ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ sáu, lập tâm viên hư vô thành quả không 
vong, trái xa viên thông và thành Niết Bàn, sinh giống đoạn diệt —Further, the good 
person has thoroughly seen the formations skandha as empty. He has ended production 
and destruction, but he has not yet perfected the subtle wonder of ultmate serenity. He 
may speculate that there Is an emptiness within the perfect brightness, and based on that 
he denies the myriad transformations, taking their eternal cessation as his refuge. If he 
Interprets this as a supreme sfate, he will fall Into the error of taking what 1s not a refuge 
to be a refuge. Those abiding in the Shunyata of the Heaven of Neither Thought nor Non- 
Thought will become his companions. Confused about the Bodhi of the Buddhas, he will 
lose his knowledge and understanding. This 1s the sixth state , in which he realizes a state 
of voidness based on the idea of emptiness within the perfect brightness. He strays far 
from perfect penetration and turns his back on the City of Nirvana, thus sowing the seeds 
of annihilationism. 

Chấp tham phi tham: Attachment to an attainable craving—Lại người thiện nam nghiên 
cùng hành ấm tiêu không. Đã dứt sinh diệt, mà đối với tịch diệt tỉnh diệu chưa được viên. 
Nếu đối với viên thường, họ kiên cố thân thường trú, đồng với cái tinh viên hằng chẳng 
mất, sinh thắng giải. Người ấy đọa về cái chấp tham phi tham. Lầm bạn lữ của phái chấp 
A Tư Đà Tiên, cầu sống lâu, mê Bồ Đề của Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ 
bẩy: chấp trước nơi sống lâu, lập cái nhân cố vọng, đến quả sống lâu mà khổ, trái xa 
viên thông và thành Niết Bàn, sinh giống vọng sống lâu —Further, the good person has 
thoroughly seen the formations skandha as empty. He has ended production and 
destruction, but he has not yet perfected the subtle wonder of ultimate serenity. In the 
state of what seems to be perfect permanence, he may bolster his body, hoping to live for 
a long time in that subtle and perfect condition without dying. If he Iinterprets this as a 


8) 


9) 


2555 


supreme_ state, he will fall Into the error of being greedy for something attainable. Asita 
and those who seek long life will become his companions. Confused about the Bodhi of 
the Buddhas, he will lose his knowledge and understanding. This 1s the seventh state, In 
which he sets up the false cause of bolstering and aspires to permanent worldly 
existence, based on his attainment to the life-source. He strays far from perfect 
penetration and turns his back on the City of Nirvana, thus sowing the seeds for false 
thoughts of lengthening life. 

Chấp chân phi chân: Attachment to truth that is not actually truth—Lại người thiện nam 
nghiên cùng hành ấm tiêu không. Đã dứt sanh diệt, mà đối vói tịch diệt tinh diệu chưa 
được viên. Quán sát căn mệnh với trần cảnh dung thông lẫn nhau, sợ phải tiêu hết, cố 
gắng làm cho căn cảnh bển chắc. Nơi đó ngồi cung Liên Hoa, biến hóa rất nhiều đồ quý 
báu đẹp đế, buông lung tâm mình, sinh thắng giải. Người đó đọa về cái chấp chân phi 
chân. Lầm bạn lữ của phái Tra Chỉ Ca La, mê Bồ Đề của Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái 
chấp thứ tám, phát nhân nghĩ sai, lập quả trần lao hưng thịnh, xa trái viên thông và thành 
Niết Bàn, sinh giống Thiên ma—Further , the good person has thoroughly seen the 
formations skandha as empty. He has ended production and destruction, but he has not 
yet perfected the subtleề wonder of ulũmate serenity. As he contemplates the 
nterconnection of all lives, he wants to hang on to worldly enjoyments and 1s afraid they 
will come to an end. Caught up In this thoupht, he wIll, by the power of transformation, 
seat himself in a lotus flower palace, conjure up an abundance of the seven precIous 
things, Increase his retinue of beautiful women, and indulge his mind. If he Interprets this 
as a supreme state, he wIll fall into the error of taking what 1s not the truth to be the truth. 
Vignakara wIll become his companion. Confused about the Bodhi of the Buddhas, he will 
lose his knowledge and understanding. This 1s the eighth state, in which he decides to 
indulge in worldly enJoyments, based on his wrong thinking. He strays far from perfect 
penetration and turns his back on the City of Nirvana, thus sowing the seeds for becoming 
a demon of the heavens. 

Định tính Thanh Văn: Fixed nature Hearers—Lại người thiện nam nghiên cùng hành ấm 
tiêu không. Đã dứt sinh diệt, mà đối với tịch diệt chưa được viên. Đối với trong mệnh 
minh, phân biệt tinh, thô, thẩm, quyết, chân, ngụy. Nhân quả báo đáp nhau, chỉ cầu cảm 
ứng, trái với đạo thanh tịnh. Đó là thấy quả khổ, đoạn tập nhân, chứng tịch diệt, tu đạo 
lý, ở tịch diệt rồi thôi, chẳng tiến tới nữa, sinh thắng giải. Người đó đọa về định tính 
Thanh Văn. Làm bạn lữ của các Tăng ít học, Tăng thượng mạn, mê Bồ Đề của Phật, bỏ 
mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ chín, cố làm đây đủ công hạnh, cầu quả tịch diệt, xa trái 
viên thông và thành Niết Bàn, sinh giống bị buộc nơi cái không—Further, the good 
person has thoroughly seen the formations skandha as empty. He has ended production 
and destruction, but he has not yet perfected the subtle wonder of ultimate serenity. In his 
understanding of life, he distinguishes the subtle and the coarse and determines the true 
and the false. But he only seeks a response In the mutual repayment of cause and effect, 
and he turns his back on the Way of Purity. In the practice of seeing suffering, eliminating 
accumulation, realizing cessation, and cultivating the Way, he dwells in cessation and 
stops there, making no further progress. If he Interprets this as a supreme state, he will 
fall and become a fixed nature Hearer. Unlearned Sanghans and those of overweening 
pride will become his companions. Confused about the Bodhis of the Buddhas, he will 


2556 


lose his knowledge and understanding. Thịs 1s the nĩnth state, in which he aspires toward 
the fruition of cessation, based on perfecting the mind that seeks responses. He strays far 
from perfect penetration and turns his back on the City of Nirvana, thus sowing the seeds 
for becoming enmeshed in emptiness. 

10) Định tính Độc Giác: Fixed nature Pratyekas—Lại người thiện nam nghiên cùng hành ấm 
tiêu không. Đã dứt sinh diệt, mà đối với tịch diệt tinh diệu chưa được viên. Nếu đối với 
viên dung thanh tịnh giác minh, nghiên cùng phát ra thâm diệu. Bèn lập Niết Bàn, mà 
chẳng tiến nữa, sinh thắng giải. Người đó bị đọa về định tính Bích Chi. Làm bạn lữ với 
các Duyên Giác, chẳng hồi tâm, mê Bồ Đề của Phật, bỏ mất tri kiến. Đó là cái chấp thứ 
mười, tâm hợp với viên giác của Duyên Giác, thành quả trạm minh, xa trái viên thông và 
thành Niết Bàn, sinh giống giác viên minh, chẳng hóa viên—Further, the good person 
has thoroughly seen the formations skandha as empty. He has ended production and 
desftruction, but he has not yet perfected the subtle wonder of ultimate serenity. In that 
perfectly fused, pure, bright enlightenment, as he investigates the profound wonder, he 
may take 1t to be Nirvana and fail to make further progress. lf he Interprets this as a 
supreme sfate, he wIll fall and become a fixed-nature Pratyeka. Those Enlightened by 
Conditions and Solitary Enlightened Ones who do not turn their minds to the Great 
Vehicle wIll become his companions. Confused about the Bodhi of the Buddhas, he will 
lose his knowledge and understanding. Thịs 1s the tenth state, in which he realizes a 
profound brightns based on fusing the mind with perfect enlightenment. He strays far 
from perfect penetration and turns his back on the City of Nirvana, thus sowing the seeds 
for being unable to surpass his attachment to the brightness of perfect enlightenmert. 


(L) Ma và Phật 
Demons and Buddhas 


Phật Cao Nhút Xích, Ma Cao Nhứt Trượng, Phật Cao Nhứt Trượng, Ma Quá Đầu 
Thượng, Phật Quá Đầu Thượng, Ma Quy Hàng Phật: If the Buddha ¡s one foot tall, the 
demons will make themselves ten feet tall; I1f the Buddha 1s ten feet tall, the demons 
stands Just above the Buddha”s head. Nevertheless, If the Buddha grows taller still and 
exceeds the demons in heigth, the dẻemons will surrender to the Buddha—Lời dạy nầy có 
nghĩa là nếu Phật không cao hơn ma thì Phật sẽ bị ma trấn áp; người tu cũng vậy, phải 
giữ cho ông Phật nơi chính mình luôn cao hơn ma dù trong bất cứ trạng huống nào, nếu 
không sẽ bị ma chướng đánh đổ. Người tu mà thối chuyển là do tự nơi mình, chớ nên đổ 
thừa cho hoàn cảnh, cũng không nên đổ thừa cho ai, chỉ tại mình trây lười giải đãi nên 
thua ma. Nếu mình kiên tâm trì chí, thì ma chướng sẽ tiêu tan—This teaching means If 
the Buddha 1s not taller than the demonds, he will be subverted. In the same manner, 
cultivatos should always ensure that his own Buddha 1s taller than that of the demons 
under any circumstances; otherwise, he will be subverted and vanquished. Therefore, 
cultivators who fail and retrogress should not blame external cIrcumsfances or anyone. 
They should only blame themselves, for being weaker than the demon. lf they persist In 
holding fast to their vows and determination, demonic obstacles wIll disappear. 


2557 


CHƯƠNG SÁU MƯƠI BỐN 
CHAPTER SIXTY-FOUR 


Chấp Trước-Kiết Sử-Buông Xả 
Grasping-Feftersẳ+Abandornimment 


(A) Chấp Trước— Grasping 

(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Chấp Trước— Overview and Meanings oƒ Grasping 

(I) Tổng quan về Chấp trước—An overview oƒ Grasping. 

(H) Nghĩa của Chấp Trước— The meanings oƒ Grasping. 

(HI) Những Định nghĩa liên quan đến Chấp Trước— Definitions that are related to Laggati. 

(IV)Chấp Trước theo Truyện Tiền Thân Đức Phật—Grasping according to the Buddha Binh 
SforiesS. 

(A-2) Phân Loại Chấp Trước— Categories 0ƒ Laggadi 

(I) Nhị Chấp—Two kinds oƒ AtachmenI. 

(H) Tam Chấp Thủ— Three attachmens. 

(II) Tứ Chấp Thủ— The Four Erroneous Tenets: Bốn thứ câu chấp. 

(IV)Tứ Chủng Biến Thường: Four theories regarding pervasive permanence. 

(V) Tứ Chủng Hữu Biên: Four theories regarding finiteness. 

(VI)Năm Chấp trước— Five Attachmenis, or five states oƒ all errors found in mortality. 

(VII)Ngũ Uẩn Chấp Thủ. 

(A-3) Những loại Chấp Trước khác— Other Attachinents 


(B) Kiết Sử— Bondages— Fetters 

(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của “Kết ”— Overview and Meanings oƒ “Fetters ” 

(I) Nghĩa của “Kết”— Meanings oƒ “Fetters”. 

(H) Những định nghĩa khác liên quan đến “Kết”—Other definiions that are related to 
“Fefters ”. 

(B-2) Phân Loại “Kết ?”— Categories 0ƒ “Fetters ” 

(I) Tam Kết: Samyoga (skt)— Three bonds. 

(I)Tứ Kết: Four bonds. 

(HI)Ngũ Kết— Five bonds. 

(IV)Lục Kết Tâm —Six bonds oƒ the mỉnd. 

(V) Thất Kiết Sử— Seven ƒefters. 

(VI)Cửu Kết— Nine bonds that bind men to mortalitỷ. 

(VII)Thập Kết— Ten bounds. 

(B-3) Mười Điều Thủ Lấy Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ Grasping oƒ Enlightening 
Beings 

(I Tổng quan về Mười Điều Thủ Lấy Của Chư Đại Bồ Tát—An overview øƒ Ten kinds oƒ 
g@rasping by which they perpetuate the pracHces oƒ Enlightening Beings. 

(H) Chỉ tiết về Mười Điều Thủ Lấy Của Chư Đại Bồ Tát— Details oƒ Ten kinds oƒ grasping by 
which they perpefuate the practices 0ƒ Enlightening Beings. 


2558 


(C) Không Chấp Trước Không dính mắc— Non-Attachment 

(C-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của “Không chấp trước —Overview and Meaning oƒ “Non- 
Affachmenf° 

(C-2) Hành Giả Tu Thiền và sự Không Chấp Trước— Non-Attachment and Meditators 

(C-3) Không Chấp Trước theo Kinh Kùn Cang—Non-Attachment according to the Vajra 
Sutra 

(C-4) Lời Phật dạy về Không Chấp Trước— The Buddha°s Teachings on Non-Atfachment 


(D) Buông Xảd— Equaniumity 

(D-1) Tổng quan và Nghĩa của “Buông Xả ”— Overview and Meanings oƒ Equaniimity 

(I) Tổng quan về “Buông Xả”—An overview oƒ Equanimity: 

(II) Nghĩa của “Buông Xả ”— The meanings oƒ Equanimity. 

(D-2) Xả Vô Lượng Tâm——Imuneasurable Detachiment 

(D-3) Ràng Buộc Và Giải Thoát — Bondage and free from bondage 

(I) Tổng quan về Ràng Buộc Và Giải Thoát—An overview oƒ Bondage and ƒree from 
bondage. 

(I) Chỉ tiết về Ràng Buộc Và Giải Thoát— Details oƒ Bondage and free from bondage. 

(D-4) Phân Loại Buông Xả— Categories 0ƒ Equaniumity 

(l) Tám Cách Buông Xả: Asta-vinoksa (skt)— Eight types oƒ meditation ƒor rernoVing various 
aftachments— Bát Tam-Ma- Địa. 

(H) Mười Không Dính Mắc— Ten kinds oƒ nonattachment o‡ Great Enlightening Beings. 

(D-5) Những lời Phật dạy về Buông Xả— The Buddha?s Teachings on Equanimity 


2559 


(A) Chấp Trước 
Grasprng 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Chấp Trước 
Overview and Meanings 0ƒ Grasping 


(I Tổng quan về Chấp trước— An overview 0ƒ Grasping: 


Ũ 


2) 


Chấp trước từ con người mà nẩy lên thứ tình yêu hay dục vọng nẩy nở khi nghĩ đến ngưới 
khác. Ái kiến cũng có nghĩa là tâm chấp luyến vào hình thức, trói buộc chúng ta vào dục 
vọng và ham muốn trần tục. Chấp thủ là những thứ làm cho chúng ta tiếp tục lăn trôi 
trong vòng luân hồi sanh tử. Là Phật tử thuần thành, đã nguyện tu theo Phật, sẽ không 
hành xử như những kẻ tầm thường khác, những kẻ chẳng thể nhìn suốt, chẳng thể buông 
bỏ. Nếu bạn chẳng thể dứt trừ chấp trước vào “cái tôi”, “cái của tôi”, và cái “pháp”; và 
nếu bạn cứ tiếp tục giữ chặt tứ tướng: phân biệt mình, người, chúng sanh và thọ giả 
tướng, chắc chắn bạn sẽ gặp phải nhiều phiển hà rắc rối trên đời. Nếu chúng ta biết 
buông bỏ và lùi lại một bước để cân nhắc thì chuyện gì xãy ra đi nữa, bạn sẽ luôn nhìn 
sự vật như chúng thật là, chứ không như bề ngoài của chúng. Theo Đức Phật, giác ngộ 
không gì khác hơn là cắt đứt tất cả mọi chấp trước. Chúng ta có thể chấp trước vào con 
người, vào sự vật, vào những trạng thái mà chúng ta chứng nghiệm, vào những suy nghĩ 
của chính mình, hay những ý định từ trước của chính mình: Attachment or Love ørowing 
from thinking of others. Love also means the mind of affection attached to forms, which 
binds us with the ties of worldly passions and desires. Attachments are what keep us 
confinuing the cycle of rebirth. Devout Buddhists, who vow to follow the Buddhaˆs path 
of cultivation, wIll not act like ordinary people who cannot see through or renounce 
things. lf you cannot get rid of attachments to self, mine, and dharmas; and If you 
continue to have the marks of self, others, sentilent beinss, and life span, then you will 
surely encounter a lot of trouble. If you know how to get rid of attachments and step back 
to consider things calmly, then no matter what happens, you wIll always be able to see 
things as they really are, not as their outside appearances. According to the Buddha, 
becoming enlightened 1s nothing other than cutting off all attachments. We can become 
attached to either people, things, experiential states, our own thoughts, or preconceptions. 
Trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã dạy rằng chấp ngã là cội rễ gây ra đau khổ. Từ chấp thủ 
gây nên lo buồn sợ sệt. Người giải thoát khỏi chấp thủ sẽ không bị lo buồn và ít sợ sệt 
hơn. Càng chấp thủ thì người ta càng khổ đau—lIn the Four Noble truths, Buddha 
Shakyamunli taught that attachment to se]f 1s the root cause of suffering. From attachment 
(craving) springs grief and fear. For him who 1s wholly free from attachmernt, there 1s no 
grief and much less fear. The more attachments one has, the more one suffers). 


(H) Nghĩa của Chấp Trước— The meanings oƒ Grasping: 


Ù 


Chấp Trước: Abhinivesa or graha (skt——To grasp, hold, or cling to anything—Dính mắc 
vào tư tưởng cho rằng vạn hữu là thực (dính chắc vào sự vật mà không rời ha. Mỗi pháp 
đều có nhiều nghĩa tương đối, nếu chấp chặt vào một nghĩa, chẳng biết dung hòa, chẳng 


2) 


3) 
3) 
a) 
b) 


4) 


2560 


biết tùy nghi, chấp trước như vậy chỉ là tự hạn hẹp lấy mình mà thôi)——To cling to things 
as real. 

Chấp trước: Laggati (p)—Lagati (sk)——Bám chặt vào, vướng mắc, cho rằng ngã và vạn 
hữu có thật —Tenet—To cling—To adhere—To stick or attach one”s self to—Holding 
(grasping, clinging, attaching) on the belief of the reality of ego and things. 

Nắm bắt: To seize——To hold——To maintain. 

Chấp Chặt: Abhinivesamdhi or lelya (sk)——Close attachment. 

Cố chấp chặt —Clinging or adhering very closely. 

Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy Mahamati: “Này Mahamati, có vô số lượng các hình 
thức chấp chặt vào thế giới bằng cách coi từng chữ trong kinh văn tương ứng đúng đắn 
với ý nghĩa. —lIn the Lankavatara Sutra, the Buddha reminded Mahamati “Oh 
Mahamati, there are Innumerable signs of close attachments to the world by taking letters 
as exactly corresponding to meaning.” 

Chấp Chướng: Chấp vào tự kỷ và chư pháp, và hậu quả là chướng ngại trong tiến trình đi 
vào Niết bàn. Hễ mình có một chút chấp trước là có chướng ngại. Có chướng ngại thì khó 
lòng ra khỏi Tam Giới. Cho nên Phật tử chân thuần phải cố gắng phá thủng mọi chấp 
trước. Cho tới khi nào mình tới được chỗ không có gì cả, thì đó là lúc mình khôi phục lại 
được bộ mặt thật của chính mình. Bây giờ cho dù mình muốn có cũng chẳng được, đến 
khi mình chẳng còn muốn gì nữa thì mọi thứ đều có—The holding on to the reality of self 
and things and the consequent hindrance to entrance Into nirvana. lf we have even a 
particle of attachment, we have obstructions. With obstructions, we are not able to escape 
the Triple Realm. Therefore, It is necessary for any sincere Buddhist to break through all 
attachments. When we reach the point of having no attachments, we regain our frue 
being. Right now, no matter how much we want, nothing we can obtain. When we reach 
the point of not wanting anything, everything wIll be ours. 


(HI) Những Định nghĩa liên quan đến Chấp Trước— Definitions that are related to Laggati: 


1 
8) 


b) 


1) 


ñ) 


c) 


Ái Chấp—Attachiment oƒ love: 

Sự chấp trước hay trói buộc mạnh mẽ vào ái dục. Tuy nhiên, từ sự ái trước nầy có thể 
nẩy sanh ra “từ bi” là nên tắng của tình thương trong Phật giáo—The strong attachment 
of love; the bondage of desire. However, from this bond of love can also arise pity, which 
1s fundamenral to Buddhism. 

Lời Phật dạy về “Ái Trước” trong Kinh Pháp Cú The Buddha's teachings on 
“Attachmenrt of love” in the Dharmapada Sutra: 

Như nước lũ cuống phăng những xóm làng say ngủ giữa đêm trường, tử thần sẽ lôi phăng 
đi những người mê muội sinh tâm ái trước những bông hoa mình vừa góp nhặt được: 
Death carrles off a man who gathers flowers of sensual pleasures, whose mind 1s 
distracted, as a great flood sweeps away a sleeping village (Dharmapada 47). 

Cứ sanh tâm ái trước và tham luyến mãi không chán những bông hoa mà mình vừa góp 
nhặt được, đó chính là cơ hội tốt cho tử thần lôi đi: The destroyer brings under his way 
the man who gathers flowers of sensual pleasures, whose mind distracted, and who 1s 
1nsatiate 1n his desires (Dharmapada 48). 

Ái Kiến Chấp: Attachment growing from thinking of others—Chấp trước từ con người mà 
nẩy lên thứ tình yêu hay dục vọng nẩy nở khi nghĩ đến ngưới khác. Ái kiến cũng có 


2561 


nghĩa là tâm chấp luyến vào hình thức, trói buộc chúng ta vào dục vọng và ham muốn 
trần tục—Attachment or Love growing from thinking of others. Love also means the mind 
of affection attached to forms, which binds us with the ties of worldly passions and 
desires. 

Câu sinh ngã chấp: Atma-graha (skt)—Cling to the idea of selfF—Ngã Chấp —Ngã chấp 
bẩm sinh, lúc mới sanh ra đã có. Chấp vào khái niệm của một cái ngã thật, chấp vào 
Thường ngã, hay chấp vào cái ngã thường hằng chứ không phải là sự phối hợp của năm 
uẩn sanh bởi nhân duyên. Ngã chấp nảy sanh ra do sự phân biệt hay lý luận sai lầm của 
bản thân —Phân biệt ngã chấp —The natural or intinctive cleaving (clinging) to the idea 
of self or soul. Holding to the concept of the reality of the ego, holding to permanent 
personality, or holding to the atman. This holding 1s an 1llusion. The false tenet of a soul, 
or ego, or permanent individual, that the Individual 1s real, the ego an independent unit 
and not a mere combination of the five skandhas produced by cause and effect 
disintegrating. This attachment 1s developed as the result of erroneous reasoning. 

Chấp Chặt: Abhinivesamdhi or lelya (skt)—Close attachment—Trong Kinh Lăng Già, 
Đức Phật dạy Mahamati: “Này Mahamati, có vô số lượng các hình thức chấp chặt vào 
thế giới bằng cách coi từng chữ trong kinh văn tương ứng đúng đắn với ý nghĩa.”— 
Clinging or adhering very closely—ln the Lankavatara Sutra, the Buddha reminded 
Mahamati: “Oh Mahamati, there are innumerable signs of close attachments to the world 
by taking letters as exactly corresponding to meaning.” 

Chấp Chướng: Chấp vào tự kỷ và chư pháp, và hậu quả là chướng ngại trong tiến trình đi 
vào Niết bàn —The holding on to the reality of self and things and the consequent 
hindrance to entrance Info nirvana. 

Chấp Có: Astika (skt)—Kẻ chấp là vũ trụ có thật. Phật phản bác cả hai phái chấp có và 
chấp không—Realis—Who maintains the universe to be real—The Buddha condemn 
both realists and non-realists——To cling to actuality (existence). 

Chấp Có Chấp Không: Một vài trường phái cho rằng thà chấp có như núi Tu Di, còn hơn 
là chấp không như một vi trần.” Tuy nhiên, một khi đã thấu triệt giáo pháp nhà Phật, 
chúng ta sẽ không chấp vào bên nào cả—Clinging to existence or (clinging) to emptiness 
(non-exIstence). Some sects believe that “lt 1s better to be attached to existence, though 
the attachment may be as big as Mount Sumeru, than to be atached to emptines, though 
the attachment may be as small as a grain of dust.” However, once we thoroughly 
understand the Buddhaˆs teachings, we wIll not be attached to any extreme. 

Chấp có nhân không, nhưng không có pháp không: Nội đạo chấp giữ vào A Tỳ Đạt Ma 
Luận mà thừa nhận rằng có nhân không, nhưng không có pháp không (đã chứng lý vô 
ngã nhưng còn chấp vào pháp hữu tính) —Insiders who hold the Abhidharma or 
Sarvastivadah tenet, which recognizes human Impersonality, but not the unreality of 
things. 

Chấp Đoạn Kiến: Attachment on Nihilism—Thuyết nầy tin rằng loài người cũng như vật, 
chết là mất là mất hẳn, không còn gì sau đó, là cát bụi con người trở về với cát bụi. Các 
khoa học gia cho rằng mỗi cá nhân vào đời lúc được thọ thai do tinh cha trứng mẹ, sống 
cuộc đời của mình và chết, chấm dứt hiện hữu. Thuyết nầy không đúng với luật “Luân 
Hồi” của đạo Phật. Theo giáo lý nhà Phật thì chúng sanh lăn lộn trong luân hồi sanh tử, 
vòng luân hồi xoay chuyển chúng sanh trong lục đạo. Phật tử không tin nơi đoạn diệt, vì 











10. 


a) 


b) 


TỊ. 
12. 


13. 


14. 


a) 


b) 


c) 


25602 


đoạn diệt căn cứ trên sự hiểu biết không toàn hảo về chân như thực tánh; mà cũng không 
tin nơi thường hằng vì Phật tử không tin thế giới nầy hay thế giới nào khác lại có sự 
trường cửu không thay đổi—This theory believes in nihilism, claims that after death there 
1s nothing left. Man born from dust will return to dust. This 1s what scientists believe. 
They say every person conceived by the fusion of a sperm and egg, will live his life and 
will die, thus terminating his existence on earth. This theory does not conform to the 
Buddhist law of causality. In Buddhist view, men are tied to the cycle of birth and death, 
the cycle of reincarnation. This cycle turns around and around, compelling men to 
reincarnate in one of the six realms. Buddhists believe that Nihilism 1s false because If 1S 
based on incomplete understanding of reality. Eternalism 1s also wrong, because 
Buddhists cannot accept that there is anything either in this world or any other world that 
1s eternal or unchangeable. 

Chấp Giả Danh Tâm: Attachment to the temporary name—See Tam Chấp Thủ ¡n 
Chapter 64 (B). 

Chấp Hữu: Cling to things as real. 

Kẻ chấp là vũ trụ có thật. Phật phản bác cả hai phái chấp có và chấp không: Astika 
(skÙ—Upadana (skt—Realist—Laying hold of ~Grasping—Cling (v) to existence——To 
cling to actuality (existence). Who maintains the universe to be real. The Buddha 
condemn both realists and non-realists 

Dính mắc vào tư tưởng cho rằng vạn hữu là thực (dính chắc vào sự vật mà không rời ha. 
Mỗi pháp đều có nhiều nghĩa tương đối, nếu chấp chặt vào một nghĩa, chẳng biết dung 
hòa, chẳng biết tùy nghi, chấp trước như vậy chỉ là tự hạn hẹp lấy mình mà thôi): 
Abhinivesa or graha (skt—To grasp, hold, or cling to anything. A tendency for settling 
down In the mind. 

Chấp Không Tâm: Attachment to the Void itselfSee Tam Chấp Thủ ¡n Chapter 64 (B). 
Chấp Kiến: Lagna-samkhyam (sk)—Bám chặt vào kiến giải của mình hay giữ lấy kiến 
giải chấp nê từ tâm mình, không dám xa lìa nên sinh ra sự lầm lạc mù quáng về tất cả 
mọi vọng kiến —Adhering or clinging to one”s interpretation—Views obstinately held, 
with consequent delusion, bigoted. 

Chấp Lạc: Attachment to bliss—Còn gọi là Trước Lạc, cho rằng lạc thú trên đời là có 
thật và thường hằng——Attachment to pleasure regarded as real and permanent. 

Chấp Ngã: 

Cho rằng trong thân ngũ uẩn nầy có cái thực ngã—Attachment to the idea of permanent 
self. 

Lagna-atman (skt)—Bám chặt vào cái Ta—Egoism—Ego-grasping (Clinging to the 
“Ƒ)_—Trong Tứ Diệu Đế, Phật dạy rằng chấp ngã là nguyên nhân căn bản của khổ đau; 
từ chấp trước sanh ra buồn khổ; từ buồn khổ sanh ra sợ sệt. Ai hoàn toàn thoát khỏi chấp 
trước, kẻ đó không còn buôn khổ và rất ít lo âu. Nếu bạn không còn chấp trước, dĩ nhiên 
là bạn đã giải thoát—ln the Four Noble Truth, Sakyamuni Buddha taught that 
“attachment to self” 1s the root cause of suffering. From attachment springs grief; from 
ørIef springs fear. For him who 1s wholly free from attachmernt, there 1s no grief and much 
less fear. If you don”t have attachments, naturally you are liberated. 

Atma-graha (skt)—Chấp vào khái niệm của một cái ngã thật—Chấp vào Thường ngã— 
Chấp vào cái ngã thường hằng chứ không phải là sự phối hợp của năm uẩn sanh bởi nhân 





c) 


©) 


1) 


) 


) 


15. 


a) 


b) 
c) 
đ) 


1ó. 
17. 
18. 


19. 


20. 


21. 


2563 


duyên—Holding to the concept of the reality of the ego——Permanent personality— The 
atman—Soul—Self—This holding 1s an 1llusion—The clinging to the idea of self The 
false tenet of a soul, or ego, or permanent 1ndividual, that the 1ndividual 1s real, the ego 
an Iindependent unit and not a mere combination of the five skandhas produced by cause 
and effect disintegrating. 

Ngã Ngữ Thủ: Ngôn ngữ của kẻ mê chấp đủ loại ngã kiến, gọi là ngã ngữ thủ, là một 
trong tứ thủ——Attachment to doctrines about the ego. The attachment to statements about 
the ego, one of the four kinds of attchment. 


Nhân ngã kiến chấp: Tà kiến sai lầm cho rằng có một cái ngã độc lập —The erroneous 
view that there 1s an independent human personalify or soul. 

Pháp ngã kiến chấp: Vọng kiến cho rằng chư pháp hiện hữu độc lập—The erroneous 
view that everything exists with an independent nature. 


Câu sinh ngã chấp: Ngã chấp bẩm sinh, lúc mới sanh ra đã có——The natural or intinctive 
cleaving (clinging) to the idea of self or soul. 

Phân biệt ngã chấp: Ngã chấp nảy sanh ra do sự phân biệt hay lý luận sai lầm của bản 
thân—Thhe clinging to the idea of self developed as the result of erroneous reasoning. 
Chấp Pháp: Lagna-dharma (skt). 

Chấp vào ý niệm chư pháp hay hiện tượng là có thật. Đây là một ảo tưởng—Holding 
(bonding) on the concept that of the reality of dharma, things or phenomena (holding to 
things as realities or false tenet that things are real). This holding 1s an 1llusion. 

Bám chặt vào giới luật: To comply with the law. 

Bám chặt vào giáo lý: To cling to the dharma. 

Còn gọi là Trước Pháp, cho rằng các ý niệm về sự vật là có thực, hay chấp trước vào 
giáo thuyết trong kinh điển—Attachment to things; attachment and its object; attachment 
to teaching or doctrine 1n a sutra. 

Chấp Pháp Tâm: Attachment to all elements—See Tam Chấp Thủ in Chapter 64 (B). 
Chấp Tâm: Tâm chấp vào vạn hữu là thật—The mind which clings to things as real. 
Chấp Thọ: Thu nhiếp và thọ trì những gì đã được truyển trao—lImpressions, ideas 
grasped and held. 

Chấp Thủ: Graha (skQ—Grau (skt—Grabh (skt—Grasp—Hold on to—Maintain— 
Obstinate——To be held by anything or idea—Maintain—Obstinate—Seize—Chấp—Chụp 
lấy—Thủ Trước Thủ chấp các pháp không lìa bỏ (theo Kinh Niết Bàn: “Hết thẩy phàm 
phu đều thủ trước từ sắc đến thức. Vì mê chấp sắc mà sinh lòng tham, vì tham mà bị trói 





buộc vào sắc và thức, vì bị ràng buộc nên không thể tránh khỏi khổ đau phiền não, buồn 
lo, sinh, lão, bệnh, tử). 

Chấp Thủ Bản Ngã: Self-graspine—Chấp có cái “Ta” hay chấp thủ bản ngã là cội rễ 
của mọi tâm tai hại—Self-grasping ¡s the root of all harmful minds. 

Chấp Thủ Tướng: Grasping to the past—Thô tướng thứ ba trong sáu thô tướng được để 
cập trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, nhớ mãi những vui những buồn coi như chúng là thật 
chứ không phải là ảo vọng—The third of the six coarser stages in The Awakening of 
Faith, retention of memorles oŸ past Joys and sorrows as If they were realitles and not 
1llusions. 


22. 


23. 


24. 


25. 


20. 


27. 


28. 


2564 


Chấp Thường Kiến: Attachment on Eternalism—Thuyết nầy tin rằng trước khi là người, 
con người không có hiện hữu, rồi được tạo nên, con người được sanh vào đời do ý chí 
của một vị thần linh. Người ấy sống đời mình, rồi tùy theo những gì mình tin tưởng hay 
những hành động của mình trong đời, sẽ được về vĩnh viễn trên cõi thiên đàng hoặc bị 
đày vĩnh viễn nơi địa ngục. Thuyết nầy không đúng với luật “Luân Hồi” của đạo Phật. 
Theo giáo lý nhà Phật thì chúng sanh lăn lộn trong luân hồi sanh tử, vòng luân hồi xoay 
chuyển chúng sanh trong lục đạo. Phật tử không tin nơi đoạn diệt, vì đoạn diệt căn cứ 
trên sự hiểu biết không toàn hảo về chân như thực tánh; mà cũng không tin nơi thường 
hằng vì Phật tử không tin thế giới nầy hay thế giới nào khác lại có sự trường cửu không 
thay đổi—This theory believes in eternalism, believes that man was created by the will 
of some Deity. He will live his life and act according to his beliefs in order to return to 
Heaven or to be condemned forever in Hell. This theory does not conform to the Buddhist 
law of causality. In Buddhist view, men are tied to the cycle of birth and death, the cycle 
Of reincarnation. This cycle turns around and around, compelling men to reincarnate In 
one of the six realms. Buddhists believe that Nihilism 1s false because 1t is based on 
incomplete understanding of reality. Eternalism 1s also wrong, because Buddhists cannot 
accept that there Is anything either in this world or any other world that 1s eternal or 
unchangeable. 

Chấp Tình: Dục vọng ngu xuẫn chấp trước vào những cái không thật —The foolish 
passion of clinging to the unreal. 

Chấp Trì: Lagna-graha (skt)—Giữ vào hay nắm vào không lay chuyển—To hold firmly 
or to Insist firmly on anything. 

Chấp Trì Thức: Adana-vijnana (skt)—Tiếng Phạn là A Đà Na Thức, theo nghĩa lý Đại 
Thừa của Pháp Tướng tông, A Lại Da Thức còn có tên là A Đà Na Thức—According to 
the Mahayana Dharmalaksana School, Adana-vijinana Is another name for Alaya- 
vijnana—See A Lại Da Thức in Chapter 49. 

Chấp Trước: Lagati (sk)——Lagsati (p)—Tenet——To cling——To adhere——To stick or attach 
one”s self to—Bám chặt vào, vướng mắc, cho rằng ngã và vạn hữu có thật—Holding 
(grasping, clinging, attaching) on the belief of the reality of ego and things. 

Chấp Tướng: Lagna-laksana (sk)——Bám chặt vào hình tướng của chư pháp——To attach to 
forms or to cling to the characteristics of dharmas. 

Chấp Thủ Tướng: Thô tướng thứ ba trong sáu thô tướng được để cập trong Đại Thừa 
Khởi Tín Luận, nhớ mãi những vui những buồn coi như chúng là thật chứ không phải là 
ảo vọng—The third of the six coarser stages in The Awakening of Faith, retention of 
memories of pasf Jjoys and sorrows as If they were realities and not 1llusions—See Lục 
Thô Tướng (3) in Ch. 92. 


(IV)Chấp Trước theo Truyện Tiền Thân Đúc Phật—Grasping according to the Buddha 


Bừth S£ories: Theo Truyện Tiền Thân Đức Phật, có một câu chuyện về người đánh bẫy 
và con khỉ—According to the Buddha Birth Story, there ¡is a story about the Trapper and 
the Monkey: 

Người đánh bẫy bắt con khỉ bằng cách nào? Anh ta lấy một trái dừa và khoét một lổ nhỏ. 
Rồi anh ta để vài hạt đậu phộng bên trong và bên ngoài trái dừa: How does a trapper 


2565 


catch a monkey? He takes a coconut and makes a small hole in it. He then puts some 
peanuts inside and outside the coconut. 

Chẳng bao lâu, một con khỉ sẽ đến và ăn các hạt đậu phộng trên mặt đất. Rồi nó sẽ đặt 
tay vào trái dừa để với tới những hạt đậu bên trong: Before long, a monkey will come 
and eat the peanuts on the ground. Then he will put his hand in the coconut to reach the 
peanuts Inside. 

Việc nắm các hạt đậu phộng bên trong trái dừa sẽ làm cho tay nó lớn hơn, vì vậy nó 
không thể lôi tay ra khỏi lổ hổng. Nó la khóc và nổi giận, nhưng không chịu buông bỏ 
các hạt đậu để rút tay ra. Cuối cùng, người đặt bẫy đến và bắt nó: Holding the peanuts 
makes his hand bigger, so now he cannot pull it out through the hole. He cries and gets 
angry, but will not open his hand and let the peanuts go. Finally, the trapper comes and 
catches him. 

Chúng ta cũng giống như con khỉ trên. Chúng ta muốn thoát khổ nhưng không chịu buông 
bỏ các dục vọng. Theo cách này chúng ta vẫn bị mắc kẹt mãi trong vòng luân hồi sanh tử 
chỉ vì sự THAM LUYẾN của chính mình: We are like the monkey. We want to be free 
from suffering, but we will not let go our desires. In this way we remain caught In 
Samsara because of our own ATFACHMENTS. 


(A-2) Phân Loại Chấp Trước 
Categories 0ƒ Laggati 


(D_ Nhị Chấp—Two kinds 0ƒ Attachimment: 
(A) Hai tà chấp hay luyến ái —Two erroneous attachments—Do ngã pháp chấp, ảo vọng phát 


l) 


2) 


khởi—AII ¡Iusion arises from holding to the reality of the ego and of things. 

Ngã chấp: Nhân chấp hay chấp cái ngã có thật —Attachment of the reality of the ego, 
permanent personality, the atman, soul or self. 

Pháp chấp: Chấp rằng vạn pháp có thật —Attachment of the reality of dharma, things or 
phenomena. 


(B) Hai tà chấp hay luyến ái —Two erroneous tenets or attachments—lllusions—Do ngã 


l) 


2) 


pháp chấp, ảo vọng phát khởi_——AII illusion arises from holding to the reality of the ego 
and of things: 

Ngã chấp: Nhân chấp hay chấp cái ngã có thật —Attachment of the reality of the ego, 
permanent personality, the atman, soul or self. 

Pháp chấp: Chấp rằng vạn pháp có thật—Attachment of the reality of dharma, things or 
phenomena. 


(C) Hai thuyết chấp về luân hồi—Two theories on reicarnation: Hai thuyết nầy đều không 


đúng với luật “Luân Hồi” của đạo Phật. Theo giáo lý nhà Phật thì chúng sanh lăn lộn 
trong luân hồi sanh tử, vòng luân hổi xoay chuyển chúng sanh trong lục đạo. Phật tử 
không tin nơi đoạn diệt, vì đoạn diệt căn cứ trên sự hiểu biết không toàn hảo về chân như 
thực tánh; mà cũng không tin nơi thường hằng vì Phật tử không tin thế giới nầy hay thế 
giới nào khác lại có sự trường cửu không thay đổi—Both theories do not conform to the 
Buddhist law of causality. In Buddhist view, men are tied to the cycle of birth and death, 


Ù 


2) 


2566 


the cycle of reincarnation. This cycle turns around and around, compelling men to 
reincarnate in one of the six realms. Buddhists believe that Nihilism 1s false because If 1s 
based on incomplete understanding of reality. Eternalism 1s also wrong, because 
Buddhists cannot accept that there 1s anything either in this world or any other world that 
1s eternal or unchangeable. 

Chấp Đoạn Kiến —Attachment on Nihilism: Thuyết nầy tin rằng loài người cũng như vật, 
chết là mất là mất hẳn, không còn gì sau đó, là cát bụi con người trở về với cát bụi. Các 
khoa học gia cho rằng mỗi cá nhân vào đời lúc được thọ thai do tinh cha trứng mẹ, sống 
cuộc đời của mình và chết, chấm dứt hiện hữu——This theory believes in nihilism, claims 
that after death there 1s nothing left. Man born from dust will return to dust. This 1s what 
scIentists believe. They say every person conceived by the fusion of a sperm and egg, 
wIll live his life and will die, thus terminating his existence on earth. 

Chấp Thường Kiến—Attachment on Eternalism: Thuyết nầy tin rằng trước khi là người, 
con người không có hiện hữu, rồi được tạo nên, con người được sanh vào đời do ý chí 
của một vị thần linh. Người ấy sống đời mình, rồi tùy theo những gì mình tin tưởng hay 
những hành động của mình trong đời, sẽ được về vĩnh viễn trên cõi thiên đàng hoặc bị 
đày vĩnh viễn nơi địa ngục —This theory believes in eternalism, believes that man was 
created by the will of some Detty. He wIll live his life and act according to his beliefs In 
order to return to Heaven or to be condemned forever in Hell. 


(D) Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về nhị 


Ù 


phận như sau: “Ông A Nan, tất cả chúng sanh thật gốc chân tịnh, nhân cái thấy hư vọng, 
nên cái tập hư vọng sinh. Do đó mới chia ra nội phận và ngoại phận.”——According to the 
Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the two aspects as 
follows: “Ananda! Actually all living beings are fundamenrtally true and pure, but because 
of their false views they give rise to the falseness of habits, which are divided Into an 
1nternal aspect and an external aspect. ” 

Nội Phận: Internal Aspect Ông A Nan! Nội phận là phần trong của chúng sanh. Nhân 
các ái nhiễm, khởi ra tình hư vọng. Tình chất chứa mãi, mới sinh ra nước ái. Cho nên 
chúng sanh tâm nhớ món ăn ngon, trong miệng chảy nước. Tâm nhớ người, hoặc thương 
hay giận, rưng rưng nước mắt. Tham cầu của báu, tâm phát ra thèm, lộ ra ngoài thân thể. 
Tâm đắm sự dâm dục, hai căn nam nữ tự nhiên chảy nước. Ông A Nan! Các ái dục, dù 
riêng khác, nước chảy vẫn đồng nhau. Thấm ướt chẳng lên được, tự nhiên phải sa xuống. 
Đó gọi là nội phận —Ananda! The Internal aspect refers to what occurs Insode living 
beings. Because of love and defilement, they produce the falseness of emotions. When 
these emotions accumulate without cease, they can create the fluids of love. That is why 
living beings” mouths water when they think about delicious food. When they think about 
a deceased person, either with fondness or with anger, tears will flow from their eyes. 
When they are greedy for wealth and Jewels, a current of lust will course through theIr 
hearts. When confronted with a smooth and supple body, their minds become attached to 
lIustful conduct and from both male and female organs will come sponfaneous secretions. 
Ananda! Although the kinds of love differ, their flow and oppression 1s the same. With 
this moisture, one cannot ascend, but will naturally fall. This 1s called the “nternal 
aspect.' 


2) 


2567 


Ngoại Phận: External Aspect—Ông A Nan! Ngoại phận tức là phần bên ngoài của chúng 
sanh. Nhân các khao khát mới phát minh các hư tưởng. Tưởng chứa mãi mới sinh ra cái 
khí hôn bổng bột. Cho nên chúng sanh tâm giữ cấm giới, cả thân nhẹ nhàng, trong sạch, 
tâm trì chú ấn, dáng điệu mạnh dạn. Tâm muốn sinh cõi Trời, mộng tưởng bay lên. Tâm 
muốn nước Phật, thắng cảnh thầm hiện. Thờ vị Thiện tri thức, tự khinh thân mệnh. Ông A 
Nan! Các tưởng dù khác nhau, nhẹ bay vẫn đông. Bay lên chẳng chìm, tự nhiên siêu việt. 
Đó gọi là ngoại phận—Ananda! The external aspect refers to what happens outside 
living beings. Because of longing and yearning, they Invent the fallacy of discursive 
thought. When this reasoning accumulates without cease, 1t can create ascending vapors. 
That 1s why when living beings uphold the prohibitive precepts In their minds, their 
bodies wIll be buoyant and feel light and clear. When they uphold mantra seals in theIr 
minds, they will command a heroic and resolute perspective. When they have the desire 
1n their minds to be bornin the Heavens, In their dreams they will have thoughts of flying 
and ascending. When they cherish the Buddhalands In their minds, then the sagely realms 
wIll appear in a shimmering vision, and they will serve the good and wise advisors with 
litle thought for their own lives. Ananda! Although the thought varies, the lightness and 
uplifting 1s the same. With flight and ascension, one will not sink, but will naturally 
become transcendent. This 1s called the 'ex“ernal aspect.' 





(II) Tam Chấp Thủ— Three af(achmen£s: Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu 


l) 


2) 


Triết Học Phật Giáo, để chứng ngộ Nhất Thiết Không, người ta phải lìa bỏ ba sự chấp 
thủ—According to Prof. Junjiro Takakusu ¡n the Essentials of Buddhist Philosophy, to 
realize Total-Voidness, one must do away with the three attachments. 

Chấp thủ vào giả Danh Tâm: Attachment to the temporary name——Theo Giáo Sư Junjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, để chứng ngộ Nhất Thiết Không, người 
ta phải la bỏ ba sự chấp thủ. Một trong ba loại chấp thủ này là chấp thủ vào giả danh. 
Vạn hữu và vạn vật, vì hiện hữu như là sự kết hợp của những nhân quả được liệt vào giả 
danh bởi vì không có cách nào để chỉ định hiện hữu biến chuyển của nó ngoại trừ bằng 
tên gọi. Ta phải nhận ra rằng thật vô dụng khi bám chặt vào một tự ngã mà thực sự nó 
chỉ là một tên gọi. Trước hết chúng ta phải từ bỏ sự chấp thủ vào giả danh của mình— 
According to Prof. Junjiro Takakusu In the Essentials of Buddhist Philosophy, to realize 
Total-Voidness, one must do away with the three attachments. One of the three kinds of 
attachment 1s “Attachmernt to the temporary name.” All beings and thinøs, since they exIsf 
as the combination of causations, are øIven temporary names, beause there Is no way to 
designate changing existence except by name. One must realize that 1t 1s useless to be 
attached to a self which 1s in truth only an appellation. One must first get rid of this 
attachment to one”s temporary name. 

Chấp thủ vào Pháp Tâm: Attachment to all elements—Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, để chứng ngộ Nhất Thiết Không, người ta phải lìa 
bỏ ba sự chấp thủ. Một trong ba loại chấp thử này là Chấp thủ vào Pháp Tâm. Các pháp 
là nền tảng mà tên giả danh khởi lên. Từ bỏ sự chấp thủ vào các pháp là chúng ta phải 
chứng nhập không tánh như trên—According to Prof. Junjiro Takakusu in the Essentials 
of Buddhist Philosophy, to realize Total-Voidness, one must do away with the three 
attachments. One of the three kinds of attachment 1s “Attachment to all elements.” 'The 


3) 


2568 


elements are the basis on which the temporary name arises. To be rid of the attachment 
to the elements 1s to realize their voidness. 

Chấp thủ vào Không Tâm: Attachment to the Void itself Theo Giáo Sư Junjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, để chứng ngộ Nhất Thiết Không, người 
ta phải ha bổ ba sự chấp thủ. Một trong ba loại chấp thủ này là Chấp thủ vào Không 
Tâm. Khi chúng ta chứng ngộ không tánh của Ngã và Pháp, chúng ta tưởng chừng đã có 
thể đạt được Nhất Thiết Không; kỳ thật, chúng ta vẫn còn có ý thức về Không chẳng 
khác gì như có một sự thể nào đó đang hiện hữu. Không tâm nầy có thể xóa bỏ khi người 
ta đi vào Diệt Tận Định (Nirodha-samapatti) hay vào Niết Bàn viên mãn. Diệt tận Định, 
như ở nơi vị A La Hán, là một trạng thái trong đó tất cả những tham dục đều bị xả ly; và 
Niết Bàn viên mãn, như ở trường hợp của Đức Phật, là trạng thái trong đó tất cả những 
điều kiện của sự sống, tâm và vật, đều bị diệt tận bằng sự giác ngộ, giống như bóng tối 
bị tiêu diệt bởi ánh sáng; bởi vì Đức Phật đã đạt đến trạng thái Niết Bàn viên mãn, nơi 
đây không còn những phẩm tánh phân biệt, và siêu viêu việt cả “Tứ Cú.”According to 
Prof. Junjiro Takakusu in the Essentials of Buddhist Philosophy, to realize Total- 
Voidness, one must do away with the three attachments. One of the three kinds of 
attachment ¡1s “Attachment to the Void itself”” When as above, we have realized the 
voidness of both the individual self and of the elements, we may sem to have attained 
Total Voidness, but the truth there sti]l remains the conscIiousness of the Void, and we are 
liable to be attached to the idea of the Void as much as 1Ý it were something existent. This 
void-conscIousness can be removed when one enfers Into the Meditation of Extinction 
(mrodha-samapatti or Into Perfect Nirvana. The former 1s, as in an Arhat, a state in which 
all passions we have been done away with, and the later 1s as in the case of the Buddha, 
the state in which all conditions of life, matter and mind, have been extinguished by 
virtue of Enlightenment as darkness 1s extinguished by light, because the Buddha had 
attained the state of Perfect Nirvana which is In ifself devoid of any extinguishing 
qualities and he had transcended the “four arhument. 


(HI) Tứ Chấp Thủ— The Four Erroneous Teneis: Bốn thứ câu chấp. 
(A) Bốn thứ câu chấp của ngoại đạo— The ƒour tenets oƒ the outsiders or non-Buddhists: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Tà Nhân Tà Quả: Ngoại đạo nói rằng tứ đại tại thiên, thiên sanh ra vạn vật —Heretical 
(dị giáo) theory of causation—Creation by a Creator. 

Vô Nhân Hữu Quả: Chấp muôn vật không nhân, tự nhiên mà có (không có nhân mà có 
quả)—Effect ¡independent of cause—Creation without a cause, or spontaneous 
øeneration. 

Hữu Nhân Vô Quả: Đoạn kiến cho rằng chỉ có hiện tại, chứ không có đời sau, không có 
hậu quả gì trong tương lai đối với việc làm hiện tại —Cause without effect—No future 
Consequences as a result of past or current karma. 

Vô Nhân Vô Quả: Tà kiến phủ nhận hết thẩy nhân quả, cho rằng không có nghiệp nhân 
thiện ác có thể thụ quả sướng khổ——Neither cause nor effect—Rewards and punishments 
are independent of morals. 


(B) Bốn loại chấp mà Ngài Long Thọ đã luận— Four-phased system elucidated by Master 


Ù 


NagarJ]una: 
Chấp Hữu (chấp có): Attachment to existence. 


2) 
3) 


4) 


2569 


Chấp Vô (chấp không): Attachment to non-existence. 

Chấp Diệc Hữu Diệc Không (chấp có cả hai): Attachment to both existence and non- 
©xistence. 

Chấp Phi Hữu Phi Không (chấp không có cả hai): Attachment to neither. 


(C) Bốn thứ chấp trước cho cả nội lẫn ngoại đạo, Phật tử lẫn Bà La Môn—The ƒour 


l) 


2) 


3) 


4 


erroneoustenefs oƒ the insiders and oufsiders, Buddhists and Brahman: 
Ngoại đạo chấp chẳng lý nhị không: Outsiders who do not accept either the cause nor 
the dharma ideas of void. 
Nội đạo chấp giữ vào A Tỳ Đạt Ma Luận mà thừa nhận rằng có nhân không, nhưng 
không có pháp không (đã chứng lý vô ngã nhưng còn chấp vào pháp hữu tính): Insiders 
who hold the Abhidharma or Sarvastivadah tenet, which recognizes human 
1mpersonality, but not the unreality of things. 
Thành Thực Tông lại phân biệt hai nghĩa của “không” nhưng lại phân biệt không rõ 
ràng: Those who hold the Satyasiddhi tenet which discriminates the two meanings of 
“void" but not clearly. 

Đại Thừa lại chấp vào cứu cánh thực tế—Those in Mahayana who hold the tenet of the 
“realists.” 


(D) Bốn thứ câu chấp khác của ngoại đạo: Catushkotika (skt)— Tứ Cú Chấp— Four tenets 


l) 


2) 


3) 


4) 


held by various non-Buddhist schools. 

Thường Cú: Câu Thường—Ngoại đạo chấp cái “ngã trong quá khứ tức là cái 'ngã” trong 
hiện tại, tương tục chẳng gián đoạn, nên gọi là thường kiến hay thường cú—The 
permanence of ego, I.e. that the ego of past lives 1s the ego of the present. 

Vô Thường Cú: Câu Vô Thường—Ngoại đạo cho rằng cái “ngã' đến đời nay mới sanh, 
chẳng phải sanh do cái nhân trong quá khứ, đây là đoạn kiến hay vô thường cú—Its 
permanence, I.e. that the present ego Is of independent birth, not the result from the past 
Causes. 

Diệc Thường Diệc Vô Thường Cú: Chấp rằng “ngã' thường, “thân” vô thường (nếu chấp 
như vậy thì ha thân không có ngã) —Both permanent and impermanent, that the ego 1s 
permanent, the body 1s impermanernt. 

Phi Thường Phi Vô Thường Cú: Ngoại đạo cho rằng thân có khác nên là phi thường; ngã 
thì không khác nên là phi vô thường——Neither permanent nor impermanent; that the body 
1s Impermanent, but the ego not ImpermaneIt. 


(E) Tứ Chấp Thủ Theo Tương Ung Bộ Kinh— Four kinds oƒ clinging According to The 


l) 
2) 
3) 
4) 


Connected Discourses: Upadanani (p)—Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có 
bốn loại Chấp Thủ—According to The Connected Discourses of the Buddha, Chapter 
Esanavaggo (Searches), there are four kinds of clinging: 

Dục Chấp Thủ: Clinging to sensual pleasure. 

Kiến Chấp Thủ: Clinging to views. 

Giới Cấm Chấp Thủ: Clinging to rules and vows. 

Ngã Luận Chấp Thủ: Clinging to a doctrine of self. 


(F) Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn thủ—According to the Sangiti Sutta 


l) 
2) 


in the Long Discourses oƒthe Buddha, there are ƒour clingings: 
Dục Thủ: Chấp thủ vào dục lạc—Clinging to sensuality. 
Kiến Thủ: Ditthi (p)—Chấp thủ vào tà kiến—Clinging to wrong views. 





3) 


4) 


2570 


Giới Cấm Thủ: Silabbata-paramasa (p)—Chấp thủ vào giới cấm hay lễ nghi—Clinging to 
rules and ritual. 
Ngã Thuyết Thủ: Attavada (p)—Chấp thủ vào ngã tín—Clinging to ego-belief. 


(IV)Tứ Chúng Biến Thường: Four theories regarding pervasive permanence—Theo Kinh 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành Âm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A 
Nan về bốn thứ biến thường như sau: “Ông A Nan! Các người thiện nam trong tam ma 
địa, chính tâm yên lặng sáng suốt. Ma chẳng tìm được chỗ tiện cùng tột căn bản của 12 
loài sinh. Xem xét trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong viên thường 
khởi so đo chấp trước. Nguời ấy bị đạo vào luận bốn thứ biến thường.”——According to the 
Surangama Sutra, book Nine, in the part of the ten states of the formation skandha, the 
Buddha reminded Ananda as follows: “Ananda, in his practice of samadhi, the good 
person” mind 1s unmoving, clear, and proper and can no longer be distrubed by demons. 
He can thoroughly investigate the origin of all categorles of beings and contemplate the 
source of the subtle, fleeting, and constant fluctuation. But If he begins to speculate on 1ts 
pervasive constancy, he could fall into error with four theories of pervasIve permanence.” 
Một là người đó nghiên cứu cùng tột tâm cảnh, tính chất đều không có nhân. Tu tập có 
thể biết trong hai vạn kiếp, mười phương chúng sanh sinh diệt, đều là xoay vần, chẳng hề 
tan mất, rồi chấp cho là thường: Eirst, as this person throroughly investigates the mind 
and Ifs states, he may conclude that both are causeless. Through his cultivation, he knows 
that In twenty thousand eons, as beings in the ten directions undergo endless rounds of 
birth and death, they are never annihilated. Therefore, he speculates that the mind and Its 
stafes are permanent 

Hai là người ấy nghiên cứu cùng tột căn nguyên của tứ đại, tính thường trụ. Tu tập có 
thể biết trong bốn vạn kiếp mười phương chúng sanh sanh diệt đều là hằng thường, chẳng 
hề tan mất. Rồi từ đó chấp cho là thường: Second, as this person thoroughly investigates 
the source of the four elements, he may conclude that they are permanent In nature. 
Through his cultivation, he knows that in forty thousand eons, as living beings In the ten 
directions undergo births and deaths, their substances exist permanently and are never 
annihilated. Therefore, he speculates that this situation 1s permanert. 

Ba là người đó nghiên cứu cùng tột lục căn, mạt na chấp thụ, trong tâm ý thức, về chỗ 
bản nguyên, tính hằng thường. Tu tập có thể biết trong tám vạn kiếp tất cả chúng sanh 
xoay vần chẳng mất, bản lai thường trú, đến cùng tính chẳng mất, rồi chấp cho là thường: 
Third, as this person thoroughly investigates the sixth sense faculty, the manas, and the 
conscIousness that øgrasps and receives, he concludes that the origin of the mind, intelect, 
and consciousness 1s permanent. Through his cultivation, he knows that in eighty 
thousand eons, all living beings in the ten directions revolve 1n transmigration, this origin 
1s never destroyed and exists permanently. Investigating this undestroyed origin, he 
speculates that 1t 1s permanent. 

Bốn là người đó đã cùng tột cái căn nguyên của tưởng, hết cái sinh lý, lưu chỉ xoay vần; 
sinh diệt tưởng tâm, nay đã dứt bặt, tự nhiên thành cái lý bất sanh diệt. Nhân tâm so đo 
chấp trước cho là thường. Vì chấp thường, mà mất chánh biến tri, đọa lạc ngoại đạo, mê 
lầm tính Bồ Đề: Fourth, since this person has ended the source of thoughts, there is no 
more reason for them to arise. In the state of flowing, halting, and turning, the thinking 


2571 


mind, which was the cause of production and destruction, has now ceased forever, and so 
he naturally thinks that this 1s a state of nonproduction and nondestruction. As a result of 
such reasoning, he speculates that this state 1s permanent. Because of these speculation of 
permanence, he will lose proper and pervasive knowledge, fall into externalism, and 
become confused about the Bodhi nature. 


(V) Tứ Chúng Hữu Biên: Four theories regarding finiteness—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 


l) 


2) 


3) 


4) 


quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về bốn thứ hữu 
biên như sau: “Nầy A Nan! Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên 
cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản của các loài sinh. Xem cái trạng thái u 
thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong phận vị, khởi so đo chấp trước. Người đó bị 
đọa vào luận bốn thứ hữu biên.”—In the Surangama Sutra, book Nine, ¡n the part of the 
ten states of the formation skandha, the Buddha reminded Ananda about the four theories 
regarding finiteness as follows: “Ananda! Further, in his practice of samadhi, the good 
person”s mind 1s firm, unmoving, and proper and can no longer be disturbed by demons. 
He can thoroughly Iinvestigate the origin of all categories of beings and contemplate the 
source of the subtle, fleeting, and constant fluctuation. But 1f he begins to speculate about 
the making of certain distinctions, he could fall into error with four theories of finiteness.” 
Một là người đó tâm chấp cái sinh nguyên lưu dụng chẳng dứt. Chấp quá khứ và vị lai là 
hữu biên và chấp tương tục là vô biên——First, this person speculates that the origin of life 
flows and functions ceaselessly. He Judges that the past and the future are finite and that 
the continuity of the mind 1s Infinite. 

Hai là người đó quán sát trong tám vạn kiếp thì thấy chúng sanh; nhưng trước tám vạn 
kiếp thì bặt không thấy nghe gì cả. Nên chỗ không thấy nghe thì cho là vô biên, còn chỗ 
thấy nghe lại cho là hữu biên—Second, as this person contemplates an interval of eighty 
thousand eons, he can see living beings; but earlier than eighty thousand eons 1s a time of 
stillness in which he cannot hear or see anything. He regards as infinite that time In 
which nothing 1s heard or seen, and as finite that interval in which living beings are seen 
{O ©XISẨ. 

Ba là người đó chấp cái ngã khắp biết được tính vô biên, tất cả mọi người đều bị ngã 
biết, mà ngã không hay họ có tính biết riêng, nên cho là họ không có tính vô biên, họ chỉ 
là tính hữu biên —Third, this person speculates that his own pervasive knowledge Is 
infinite and that all other people appear within his awareness. And yet, since he himself 
has never perceived the nature of their awareness, he says they have not obtained an 
1nfimte mind, but have only a finite one. 

Bốn là người đó cùng tột cái hành ấm không, do cái chỗ sở kiến, tâm lộ tính xem xét, so 
sánh tất cả chúng sanh, trong một thân đều có một nửa sinh, một nửa diệt. Rõ biết mọi 
vật trong thế giới đều một nửa hữu biên, một nửa vô biên. Vì so đo chấp trước hữu biên, 
vô biên, nên đọa lạc ngoại đạo và mê lầm tính Bồ Đềể——Fourth, this person thoroughly 
Investigates the formations skandha to the point that it becomes empty. Based on what he 
sees, In his mind he speculates that each and every living being, in Its given body, 1s half 
living and half dead. From this he concludes that everything 1n the world 1s half finite and 
half infinite. Because of these speculations about the finite and the infinite, he wIll fall 
I1nto externalism and become confused about the Bodhi nature. 


25/2 


(VDNăm Chấp trước— Five Attachments, or five states 0ƒ all errors found in mortality: Năm 


Trụ Địa, hay năm sự chấp trước trong sanh tử luân hồi hay năm phiền não căn bản. Tất 
cả những ảo tưởng đưa đến tà kiến và dục vọng của chúng sanh sanh tử—The five 
attachments, or five fundamenfal conditions of the passions and delusions. The five states 
or conditions found In mortality; wherein are the delusions of misleading views and 
desires. These five states condition all error, and are the ground in which spring the rootfs 
of the countless passions and delusions of all mortal beings: 


(A) Chấp trước khởi lên bởi Chi Mạt Vô Minh —Attachments caused by “Branch or twig 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Ignorance”: 

Chấp vào Hình Tướng bên ngoài (Kiến nhứt thiết trụ địa): Kiến hoặc ở tam giới khi thấy 
sự vật theo vẻ dáng chứ không như thật—Wrong views which are common to the 
trailokya. Delusions arising from seeing things as they seem, not as they really are. 

Chấp vào Dục giới (Dục ái trụ địa): Những dục vọng hay luyến ái trong dục giới —The 
desires in the desire realm. Clinging or attachmernt in the desire-realm. 

Chấp vào Sắc giới (Sắc ái trụ địa): Dục vọng và luyến ái trong cõi sắc giới—The desires 
1n the form realm. Clinging or attachment In the form-realm. 

Chấp vào Vô Sắc giới (Hữu ái trụ địa): Những dục vọng luyến ái trong cõi vô sắc giới 
vẫn còn phải chịu luân hồi sanh tử—The desires (clinging or attachment) in the formless 
realm which 1s still mortal. 


(B) Chấp trước khởi lên bởi Căn Bản Vô Minh —Attachments caused by “Original 


5) 


Ignorance”: 

Vô minh trụ địa: The state of ignorance—Tất cả những sĩ ám hay mê muội trong tam giới 
là gốc nhân của mọi phiền não—The state of unenlightenment or ignorance ¡in the 
trailokya which 1s the roof-cause of all distressful delusion. The ground in which spring 
the roots of the countless passions and delusions of all mortal beings. 


(VI)Ngñ Uẩn Chấp Thủ: Upadanakkhandha (p)—Five Aggregates of Clinging or 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
3) 


ørasping—Theo Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, sở dĩ gọi là Ngũ Uẩn thủ vì nó hợp 
thành những đối tượng của sự bám víu hay chấp thủ —According to Bhikkhu Bodhi ¡in 
Abhidhamma, these are called aggregates of clinging because they constitute the obJects 
of clinging. 

Sắc uẩn chấp thủ: The materiality aggregate of clinging. 

Thọ uẩn chấp thủ: The feeling aggregate of clinging. 

Tưởng uẩn chấp thủ: The perception aggregate of clinging. 

Hành uẩn chấp thủ: The mental formations aggregate of clinging. 

Thức uẩn chấp thủ: The consciousness aggregate of clinging. 


(A-3) Những loại Chấp Trước khác 
Othecr Atfachimnent£s 


Vướng mắc vào danh vị hay chức tước—Attached to one?s tile or posifion: Vị Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào vướng mắc vào các danh vị hay chức tước trong hàng giáo phẩm, 


2573 


khi có người nào đó xưng hô không đúng danh vị của mình thì sanh lòng hờn giận, bực 
tức hoặc yêu cầu người kia phải sửa lại cho đúng cách xưng hô, là vị ấy phạm giới phát 
lồ sám hối—A Bhiksu or Bhiksuni who is attached to his or her tifle or position of 
seniority in the Sangha, and becomes angry or annoyed when someone does not address 
her according to her position or tells that person that he or she should correct his or her 
way of addressing him or her, commits an Expression of Regret Offence. 

Chấp chặt vào quan điểm của mình— Attached to one”s views: Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nào cố chấp vào quan điểm của mình, cho rằng kiến thức mình đang có là những chân 
lý tuyệt đối không thể thay đổi được, mà không chịu cởi mở để đón nhận quan điểm và 
tuệ giác của người khác, sau khi được ba vị hoặc Tăng hoặc Ni cảnh cáo mà vẫn không 
chịu thay đổi, là phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phát lỗ sám hối)—A Bhiksu or 
Bhiksuni who Is attached to his or her own views, maintaining that the knowledge he or 
she presently possesses 1s absolute and unchanging, refuses to open to receiIve the 
Viewpoints and 1nsights of others, after having been warned by three other Bhiksus or 
Bhiksunis, and still refusing to change his or her attitude, commits an Expression of 
Regret Offence. 

Chấp chặt vào sự hỷ lạc—Attachmemt to bliss: Còn gọi là Chấp Lạc, cho rằng lạc thú 
trên đời là có thật và thường hằng—Attachment to pleasure regarded as real and 
permanert. 


4. Ái Chấp—Attachment to human tmpersonality, but not the unreality oƒ things: Nội đạo 


q) 


chấp giữ vào A Tỳ Đạt Ma Luận mà thừa nhận rằng có nhân không, nhưng không có 
pháp không (đã chứng lý vô ngã nhưng còn chấp vào pháp hữu tính)——Insiders who hold 
the Abhidharma or Sarvastivadah tenet, which recognizes human Impersonality, but not 
the unreality of things. 

Chấp chặt vào Ái Kiến—Attachment growing from thinking oƒ others: Chấp trước từ con 
người mà nẩy lên thứ tình yêu hay dục vọng nẩy nở khi nghĩ đến ngưới khác. Ái kiến 
cũng có nghĩa là tâm chấp luyến vào hình thức, trói buộc chúng ta vào dục vọng và ham 
muốn trần tục—Attachment or Love growing from thinking of others. Love also means 
the mind of affection attached to forms, which binds us with the ties of worldly passlons 
and desires. 


b)_ Ái Trước—Attachmen! oƒ love: 


1) 


The meaning of “Ái Trước”: Nghĩa của “Ái Trước”—Sự chấp trước hay trói buộc mạnh 
mẽ vào ái dục. Tuy nhiên, từ sự ái trước nầy lại nẩy sanh ra “từ bi” là nền tắng của tình 
thương trong Phật giáo——The strong attachment of love; the bondage of desire. However, 
from this bond of love also arises pity, which 1s fundamenrfal to Buddhism. 

Lời Phật dạy về “Ái Trước” trong Kinh Pháp Cú — The Buddha's teachings on 
“Attachmenrt of love” in the Dharmapada Sutra: 

Như nước lũ cuống phăng những xóm làng say ngủ giữa đêm trường, tử thần sẽ lôi phăng 
đi những người mê muội sinh tâm ái trước những bông hoa mình vừa góp nhặt được: 
Death carrles off a man who gathers flowers of sensual pleasures, whose mind 1s 
distracted, as a great flood sweeps away a sleeping village (Dharmapada 47). 

Cứ sanh tâm ái trước và tham luyến mãi không chán những bông hoa mà mình vừa góp 
nhặt được, đó chính là cơ hội tốt cho tử thần lôi đi: The destroyer brings under his way 


Œ) 
l) 


2) 


2574 


the man who gathers flowers of sensual pleasures, whose mind distracted, and who 1s 
1nsatiate 1n his desires (Dharmapada 48). 

Sự ràng buộc của gia đình— Family bondage: Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 
23, Đức Phật dạy: “Người bị vợ con nhà cửa ràng buộc còn hơn là lao ngục. Lao ngục 
còn có kỳ hạn được phóng thích, còn đối với vợ con không có ý tưởng xa rời. Khi đã đam 
mê sắc đẹp, đâu ngại gì gian nguy! Dù tai họa nơi miệng cọp vẫn cam tâm! Tự đắm mình 
nơi chốn bùn lây nên gọi là phàm phu. Vượt thoát được cảnh ấy sẽ trở nên bậc A-La- 
Hán.”—According to the Sutra In Forty-Pwo Sections, Chapter 23, the Buddha said: 
“Men are bound by their wIves, children and homes to such an extent that these are 
worse than a prison. The time comes when one 1s released from prison, but there 1s never 
a moment when you think of leaving your wife and children. Don't you fear the control 
that emotion, love and sex have over you? Although you are in a tiger”s flaws (mouth), 
you are blissfully obvious In heart. Those who throw themselves In the mud and drown 
themselves are known as ordinary people. By passing through this door and transcending 
defiling obJects, one becomes an Arahant." 

Thiên Hữu Chấp—Attachment to the reality: Kiến giải thiên về một bên cho vạn hữu là 
có và chấp chặt vào đó—Strong attachment to the idea of a real existence of all things. 
Vướng mắc vào danh vị hay chức tước: Attached to one”s title or posiion—Vị Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào vướng mắc vào các danh vị hay chức tước trong hàng giáo phẩm, 
khi có người nào đó xưng hô không đúng danh vị của mình thì sanh lòng hờn giận, bực 
tức hoặc yêu cầu người kia phải sửa lại cho đúng cách xưng hô, là vị ấy phạm giới phát 
lồ sám hối—A Bhiksu or Bhiksuni who is attached to his or her tifle or position of 
seniority in the Sangha, and becomes angry or annoyed when someone does not address 
her according to her position or tells that person that he or she should correct his or her 
way of addressing him or her, commits an Expression of Regret Offence. 


(B) Kiết Sử 
Bondages 
Fefters 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của “Kết” 
Overview and Meanings 0ƒ “Fefters ” 


Nghĩa của “Kết ”— Meanings 0ƒ “Fetters ”: 

Kiết và sử, hai tên gọi khác nhau của phiển não, kiết là trói buộc thân tâm kết thành quả 
khổ, sử là theo đuổi và sai sử chúng sanh—The bondage and instigators of the passions, 
two other names for afflictions. 

Theo Thanh Tịnh Đạo, kiết sử là mười pháp khởi từ sắc tham; gọi là kiết sử vì chúng trói 
buộc các uẩn trong đời nầy với các uẩn đời kế tiếp, hoặc trói buộc nghiệp với quả, hoặc 
trói buộc hữu tình vào đau khổ. Vì bao lâu cái nây còn hiện hữu thì cái kia không chấm 
dứt —The fetters are the ten states beginning with greed for the fine-material, so called 


2575 


because they fetter ageregates In this life to aggregates of the next, or karma to 1fs fruit, 
or beings to suffering. For as so long the ones exist there 1s no cessation of the others 


(H) Những định nghĩa khác liên quan đến “Kết ?®— Other ddfinitions that are related to 
*Feters ”: 

1. Cấu Kết: Bond of defiling—Hoặc độc hay sự cấu kết của vật chất uế trược và sự tái sanh 
(làm nhơ bẩn tịnh tâm)—The bond of the defiling of the material and of reincarnation. 

2. Dục Kết: Bond of desire. 

a) Tham kết: Trói buộc trong vòng luân hồi sanh tử—Binding in the chain of transmigration. 

b)_ Ái Kết: Bond of desire. 

3. Hữu Kết: Bond of existence—Bonds of mortal life——Mortal life—Hữu kết (phiền não 
tham sân sĩ trói buộc chúng sanh trong vòng sanh tử). 

4. Kiến Kết: Bond of heterodox views—Hoặc trước (sự trói buộc của phiển não), phiển não 
do tà kiến (cho những thứ giả hợp là có thật) gây ra, trói buộc con người vào vòng sanh 
tử—The delusive bondage of desire to its environment. The bond of the illusion of 
heterodox opInions which binds men and robs them of freedom (mistaking the seeming 
for the real). 

Š. Lậu Kết: Nghiệp luân hổi sanh tử gây ra bởi dục vọng—Bondage and reincarnation 
because of the passions. 

6. Lợi Dưỡng Kết: Bond of selfish greed—Bonds of gain and fame—Phiền trược vì tham 
lam ích kỷ, một trong hai phiển trược, lợi và danh. 

7. Mạn Kết: Bondage of the pride—Một trong cửu kết trói cột con người trong sanh tử— 
The bondage of pride, one of the nine bonds that bind men to mortality. 

ổ. Nghi Kết: Bondage of doubt—Do nghi ngờ lý chân đế, gây vô số vọng nghiệp, nên bị 
trói buộc vào tam giới không thoát ra được. 

9.. Nghiệp Kết: Bond of karma—Sự trói buộc của nghiệp, hay nghiệp là kết quả của sự trói 
buộc của dục vọng——The karma resulting from the bondage to passions or delusions. 

10. Sanh Kết: Bond of rebirth—Sự trói buộc vào tái sanh hay thân trung hữu chết đi để thác 
sanh vào thai mẹ (theo Câu Xá Luận: “lúc lâm chung thì trung hữu đối với hai tâm niệm 
trái ngược nhau là yêu và ghét sẽ hiện khởi, đến khi nhập thai thì đẩy bỏ cái tâm ghét chỉ 
chừa lại cái tâm yêu, bảo đây là của mình, rồi từ đó sinh vui mừng, nên các uẩn lớn thêm 
lên, thân trung hữu liền mất đi và sinh hữu hay kết sanh đã thành). 

11. Sỉ Kết: Sự trói buộc của sĩ mê——Bond of unenlightenment. 

12. Sinh Tử Kết: Bondage to mortality—BỊ trói buộc vào sanh tử là ái trước sinh tử, tận diệt 
sự ấi trước nầy là cần thiết cho cuộc tu giải thoát—Bondage to rebirth and mortality by 
love of life, and to be rid of this love 1s essential to deliverance. 

13. Tà Kiến Kết: Bond of illusion of heterodox views or opinions—Chính cái thấy sai lầm 
cho rằng vạn hữu là có thật tánh cột chặt con người và cướp mất đi của họ sự tự tại— 
Views or opInions of mistaking the seeming for the real which binds men and robs them 
of freedom. 

14. Vô Minh Kết: Bond of ignorance—Hệ phược của vô minh trói buộc chúng sanh trong 
vòng sanh tử—The bond of ignorance which binds to transmigration. 


Œ) 


l) 
2) 
a) 
b) 


3) 


2576 


(B-2) Phân Loại “ Kết ” 
Categories 0ƒ “ Feffers ” 


Tam Kết: Samyoga (skU—Three bonds—Đức Phật đã nói trong Kinh Niết Bàn: “Này 
thiện nam tử, Tu Đà Hoàn tuy có thể cắt đứt vô lượng phiền não, nhưng vì ba kết rất 
nặng nên chúng cũng bao hàm tất cả kết mà Tu Đà Hoàn đã đoạn.”—lIn the Nirvana 
Sutra, the Buddha said: “Srota-apanna though has cut offÐ b ¡nummerable 1llusions; 
however, the three tiles are so serious that I1f he 1s able to cut off these three ties, he can 
cut off all other ties 

Kiến Kết: Ngã kiến—The tie of false views of permanent ego. 

Giới Thủ Kết: Silavrataparamarsa (skt)—Giới Cấm Thủ Kết. 

Hành tà giới: The tie of wrong discipline. 

Dính mắc vào cái công hạnh phát sinh do sự tuân thủ giới luật đạo đức: Taking hold of 
the merit accruing from the observance of the rules of morality. 

Nghi Kết: Nghi ngờ chánh lý-—The tie of doubt. 





(II)Tứ Kết: Four bonds. 
(A) Tứ Hệ Phược: EFour knots—Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có bốn Hệ 


l) 
2) 
3) 
4) 


Phược—According to The Connected Discourses of the Buddha, Chapter Esanavaggo 
(Searches), there are four knots: 

Tham Thân Hệ Phược: The bodily knot of covetousness. 

Sân Thân Hệ Phược: The bodily knot of1lI-wIll. 

Giới Cấm Thủ Hệ Phược: The bodily knot of distorted grasp of rules and vows. 

Chân Lý Hệ Phược: Dính mắc đây là chân lý——The bodily knot of adherence to dogmatic 
assertion of truth. 


(B) Tứ Kết: Samyojana (skt)—Four knots or bonds which hinder free development—Thân Hệ 


l) 
2) 
3) 
4) 


Phược—Theo Thanh Tịnh Đạo, có bốn mấu kết làm ngăn che sự phát triển. Sở dĩ gọi là 
kết vì chúng buộc kết cái thân tâm lý vào cái thân vật lý —According to The Path of 
Purification, there are four knots or bonds which hinder free development. They are so 
called because they tie the mental body and the material body. 

Tham Kết: The bodily tie of covetousness. 

Sân Kết: The bodily tie of ilI-will. 

Giới Cấm Thủ Kết: The bodily tie of adherence to rites and rituals. 

Tà Giải Kết: Cho rằng cái mình giải thích mới là sự thật The bodiy tie of 
misinterpreting (that this only 1s the truth). 


(C) Tứ Phược: Samyojana (skt)—Four bandhanas—Thân Kết (hệ phược)——Theo Thanh Tịnh 


Đạo, có bốn mấu kết làm ngăn che sự phát triển. Sở dĩ gọi là kết vì chúng buộc kết cái 
thân tâm lý vào cái thân vật lý —According to The Path of Purification, there are four 
knots or bonds which hinder free development. They are so called because they tie the 
mental body and the material body. 


(C-1) 


Ù 
2) 


Tham dục: Desrre. 
Chấp thủ: Possession or existence. 


3) 
4) 


2577 


S¡ mê: lgnorance—Smoke of ignorance—Mây mù vô minh. 
Tà kiến: Unenlightened views. 


(C-2) 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


Tham dục: Desrre. 

Sân hận: Dust-storms of hate—Resentmert. 
Tà giới: Heretical morality. 

Chấp ngã: Egoism. 


(D) Bốn hệ phược theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh—Four ties (gantha) 


Ù 
2) 
3) 
ah) 


according to the Sangtti Sufta ín the Long Discourses oƒ the Buddha: 

Tham Thân Hệ Phược: Kaya-gantha (p)—The body tie of hankering (abhiJJha). 

Sân Thân Hệ Phược: Vyapada (p}—Tie of 1ll-will. 

Giới Cấm Thủ Thân Hệ Phược: Silabbata-paramasa (p)—Attachmert to rite and ritual. 
Thử Thực Chấp Thân Hệ Phược: Idam-sacca-bhinivesa (p)—Dogmatic fanaticism. 


(E) Ngã Nhân Tứ Tướng Kết: Four ejects of the ego in the Diamond Sutra—Kết vào bốn 


Ù 


2) 


3) 


4) 


tướng ngã nhân (Kinh Kim Cang). 

Ngã Tướng Kết: The appearance of ego—Nơi ngũ uẩn mà dính mắc ảo huyền là có thực 
ngã nên sanh lòng khinh khi người nghèo, kẻ ngu—The illusion that in the five skandhas 
there 1s a real ego; thus creating the idea of looking down on the poor, stupid and 
deluded. 

Nhân Tướng Kết: Human appearance—Dính mắc cái ngã là người khác hay đạo khác— 
Man 1s different from other organisms. The ego of a man or that this ego 1s a man and 
different from beings of the other paths. 

Chúng Sanh Tướng Kết: Living beings appearance—Dính mắc ngã đưa vào ngũ uẩn mà 
sanh—AIll the living are produced by the skandhas. The ego of all beings, that all beings 
have an ego born of the five skandhas. 

Thọ Giả Tướng Kết: The appearance of longevity—Dính mắc thọ mệnh một thời của cái 
ngã, từ đó sanh ra chấp trước vào tướng sự và ao ước phúc lợi—Life is limited to the 
organism. The ego has age, I.e. a determined or fated period of existence, thus creating 
the idea of attaching all appearances and desiring for welfare and profït. 


(HI)Ngũ Kết— Five bonds: 
(A) Theo A Tỳ Đạt Ma Luận, có năm kết hay năm loại vọng hoặc giống như dây trói buộc 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


chúng sanh vào luân hồi sanh tử—According to the Abhidharma, there are five bonds 
which bind men to mortahy: 

Tham Kết: Desire—Lust—Tham lam. 

Sân Kết: Hate—Nóng giận hay phẫn nộ. 

Mạn Kết: Arrogance—Pride—Kiêu mạn hay cậy mình khinh người. 

Tật Kết: Envy—Ghen ghét (với sự giàu sang hay hay ho của người). 

Xan Kết: Grudging—Bỏn xẻn hay tham tiếc của cải. 





(B) Ngũ Thuận Thượng Phần Kết— Five ties in the higher realm: 
(B-1)Năm mối kết với cảnh giới đi lên của sắc và vô sắc— The five ties in the higher realm 


Ù 
2) 


which hold an individual in the realms oƒ form and and ƒormlessness: 
Mong muốn đạt đến sắc giới: Desire for form. 
Mong muốn đạt đến cảnh giới vô sắc: Desire for formlessness. 


3) 
4) 
5) 


2578 


Thao thức bồn chồn: Restlessness. 
Ngã mạn: Pride. 
S¡ mê: lgnorance. 


(B-2)Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh và Câu Xá Luận—According to the 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Sangiti Sutta in the Long Discourses oƒ the Buddha and Kosa Sastra: Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh và Câu Xá Luận, có năm phần kết sinh khởi trong các cảnh 
giới cao hơn của sắc giới và vô sắc giới hay ngũ thượng phần kết vì chúng trói buộc hữu 
tình vào ngũ uẩn để sanh vào các cõi cao—According to the Sangiti Sutta ¡in the Long 
Discourses of the Buddha and Kosa Sastra, there are five higher bonds of desire stIll exIst 
in the upper realms of form and formlessness, for they fetter beings to agøregates, ©fc., 
produced ¡n the higher forms of becoming: 

Sắc ái kết: Rupa-raga (p)—Phiển não của sự tham trước ngũ dục ở cõi sắc giới hay sự 
luyến ái cõi sắc —Attachment to the world of forms—Greed for the fine-material——Love 
1n the realm of form——Craving for the world of form——Lust or desire for form 
Vô sắc ái kết: Arupa-raga (p)—Tham vô sắc —Phiển não của sự tham trước cảnh giới 
thiển định của cõi vô sắc hay sự luyến ái cõi vô sắc——Attachment to the formless 
world—Greed for the immaterial—Love In the realm of formlessness—Craving for the 
formless world—Lnst or desire for formlessness. 

Trạo kết: Uddhacca (p)—Restlessness—Trạo cử—Phiễển não vì tâm dao động mà bỏ mất 
thiển định. 

Pride: Mana (p)—Conceit—Mạn kết —Phiền não gây ra do bởi cậy mình hay mà lấn lướt 
người khác. 

Vô minh kết: Ignorance—Phiền não gây ra bởi ngu muội. 


Tham sắc. 





(C) Ngũ hạ phân kết— Five ties in the lower realm: 
(C-1)Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm thứ Kết hoặc của Dục giới trong 


Ù 
2) 
3) 


4) 


5) 


tam giới—According to the Sangtfi Sutta in the Long Discourses oƒ the Buddha, there are 
five bonds in the lower desire-realms or the lower ƒefters which hold the individual im the 
realms oƒ desire: 

Tham Kết: Desire—Sensual desire——Sensuality—Phiền não của tham dục. 

Sân Kết: Dislike—III-will——Resentment—Sân Nhuế Kết—Phiễn não của sự giận dữ. 
Thân Kiến Kết: Sakkaya-ditthi (p)—Phiển não của ngã kiến. Thân kiến và tà kiến về tự 
ngã—Wrong view on Personality-belief, self, identity view, or egoism. 

Giới Thủ Kết: Silabbata-paramasa (p)—Phiễn não của chấp thủ giới cấm hay tà kiến một 
cách phi lý —Attachment to rite and ritual—Heretical ideals—DIstorted grasp of rules 
and vows——False tenets. 

Nghi Kết: Doubt—Phiển não của sự nghi hoặc—Hoài nghi, không tin chắc về Phật, 
Pháp, Tăng và sự tu tập tam học, giới, định, huệ——Doubt about the Buddha, the Dharma, 
the Sangha and the cultivation on the three studies of discipline, concentration and 
wisdom. 


(D) Theo Vị Diệu Pháp—According to Abhidharma: 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


Tham Kết: Desire—Phiền não của tham dục. 

Sân Nhuế Kết: Dislike—Phiền não gây ra do sân giận. 
Mạn Kết: Pride—Phiển não gây ra do ngã mạn cống cao. 
Tật Kết: Envy—Phiển não gây ra do tật đố. 


5) 


2579 


Xan Kết: Stnginess—Phiền não gây ra do tham lam bồn xẻn. 


(E) Ngũ Thuận Hạ Phần Kết: The five ties in the lower realm, which hold the individual in 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


the realms of desire—Năm mối kết trong cảnh dục giới: 
Tham dục: Desrre. 

Thù hận: Resentmerni. 

Chấp ngã: Egoism. 

Tà chấp: False tenets. 

Nghi hoặc: Doubt. 


(F) Ngũ Độn Sử— Five envoys øƒ stupidity: Panca-klesa—Năm thứ dính mắc mê mờ ám độn 


Ù 


2) 
3) 
4) 
5) 


bắt nguồn từ thân kiến mà sanh ra—Five dull, unintelligent, or stupid vices or 
temptations. Flve envoys of stupitifty caused by the illusion of the body or self. 

Tham: Desire—Hankering after—Greed, which causes clinging to earthly life and things, 
therefore reincarnation. 

Sân: Anger or resentmernt. 

S1: Stupidity or foolishness. 

Mạn: Arrogance. 

Nghĩ: Doubt. 


(IV)Lục Kết Tâm—Six bonds 0ƒ the mỉnd: The six bonds or the mind of the six bonds—Sáu 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


loại tâm chấp trước: 

Tâm tham kết: Greedy mind. 

Tâm ái kết: Mind of sensual love, or mind attached to love. 
Tâm sân kết: Mind full of hate. 

Tâm nghi kết: Mind full of doubt. 

Tâm dục kết: Mind full of Iust. 

Tâm mạn kết: Mind full of pride. 


(V) Thất Kiết Sử— Seven ƒeffers: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy kiết 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Sử—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are seven 
fetters. 

Ái Kiết Sử: Anunaya (p)—Complaisanee. 

Sân Kiết Sử: Resentmeit. 

Kiến Kiết Sử: Wrong views. 

Nghi Kiết Sử: Doubt. 

Mạn Kiết Sử: Conceit. 

Hữu Tham Kiết Sử: Fetter of craving for becoming. 

Vô Minh Kiết Sử: Fetter of ignorance. 


(VICửu Kết— Nine bonds that bind men to mortaliy: Chín mối phiền trược đã kết nối con 


Ù 
2) 
3) 
4) 


người trong sanh tử. 

Ái Kết: Thương yêu hay tham ái—Bond of Love. 

Nhuế Kết: Hate—Sự hờn giận. 

Mạn Kết: Pride——Ngã mạn hay kiêu mạn. 

S¡ Kết: Ignorance—S¡ mê hay sự vô minh của việc không hiểu sự lý. 


5) 
6) 
? 
8) 
9) 


2580 


Kiến Kết: Tà kiến—Wrong views. 

Thủ Kiến Kết: Chấp thủ——Grasping——Possession. 

Nghi Kết: Doubt—Nghi hoặc (Tam Bảo). 

Tật Kết: Envy—Ganh ghét (với sự giàu sanh hay hay ho của người). 
Kiên Kết: Vị kỷ—Meanness—Selfish. 


(VH)Thập Kết— Ten bounds: 
(A) Mười Điều Ràng Buộc— Ten bonds: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


Vô tàm (có lỗi mà không biết tự hổ thẹn): Shamelessness. 

Vô quý (có lỗi mà không biết mắc cổ với người): Unblushingness. 
Tật đố (ghen ghét): Envy. 

Xan (bỏn xẻn hèn hạ): Meanness. 

Bất Hối ( không biết ăn năn những tội lỗi đã làm): Regretlessness. 
Thùy miên (hôn mê hay thân tâm không thức tỉnh): Torpidity. 
Trạo cử (tâm niệm xao động): Excitability——Unstableness. 

Hôn trầm (thần thức hôn mê, không biết chi cả): Gloominess. 

Sân hận: Anger. 


10) Phú (che dấu tội ác): Covering sins. 


(B-3) Mười Điều Thủ Lấy Của Chư Đại Bồ Tát 
Ten kinds oƒ Grasping 0ƒ Enliightening Beings 


(ID Tổng quan về Mười Điều Thủ Lấy Của Chư Đại Bồ Tát—An overview 0ƒ Ten kinds oƒ 


grasping by which they perpetudate the pracfices 0ƒ Enlighfening Beings: Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười điều thủ lấy, do đây mà không dứt hạnh Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi mười điều thủ lấy nầy thời có thể chẳng dứt Bồ Tát hạnh, và 
được pháp vô sở thủ vô thượng của tất cả Như Lai—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of grasping by which they perpetuate the practices 
of Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can perpetuate the 
practices of Enlightening Beings and attain the Buddhas” supreme state of not grasping 
anything. 


(II) Chỉ tiết về Mười Điều Thủ Lấy Của Chư Đại Bồ Tát— Details oƒ Ten kinds oƒ grasping 


Ù 
2) 
3) 


4) 


by which they perpetuafe the practices oƒ Enliightening Beings: 

Thủ lấy tất cả chúng sanh giới, vì rốt ráo giáo hóa chúng sanh: They grasp all realms of 
sentient beings, to ultimately enlighten them. 

Thủ lấy tất cả thế giới vì rốt ráo nghiêm tịnh: They grasp all worlds , to ultimately purify 
them. 

Thủ lấy Như Lai vì tu hạnh Bồ Tát để cúng dường: They grasp Buddha, cultivating the 
practices of Enlightening Beings as offerings. 

Thủ lấy thiện căn vì chứa nhóm tướng hảo công đức của chư Phật: They grasp roots of 
gøoodness, accumulating the virtues that mark and embellish the Buddhas. 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


2581 


Thủ lấy đại bi, vì diệt khổ cho tất cả chúng sanh: They grasp great compassion, to 
extinguish the pains of all sentient beings. 

Thủ lấy đại từ, vì cho tất cả chúng sanh những trí lạc: They grasp great benevolence, to 
bestow on all beings the happiness of omnIscience. 

Thủ lấy Ba La Mật, vì tích tập những trang nghiêm của Bồ Tát: They grasp the 
transcendent ways, to accumulate the adornments of Enlightening Beings. 

Thủ lấy thiện xảo phương tiện, vì đều thị hiện ở tất cả mọi nơi: They grasp skill in 
means, to demonsftrate them everywhere. 

Thủ lấy Bồ Đề, vì được trí vô ngại: They grasp enlightenment, to obtain unobstructed 
knowledge. 


10) Thủ lấy tất cả các pháp, vì ở mọi nơi đều dùng minh trí để hiện rõ: They grasp all things, 


to comprehend them everywhere with clear knowledse. 


(C) Không Chấp Trước 
Không dính mắc 
Non-Aftachimment 


(C-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của “Không chấp trước) 
Overview and Meaning oƒ “Non-Attachmenf° 


Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới của dục vọng. Mọi chúng sanh được sinh ra 
và tổn tại như là một sự kết hợp của những dục vọng. Chúng ta được sinh ra do sự ham 
muốn của cha của mẹ. Khi chúng ta bước vào thế giới này chúng ta trở nên mê đắm vật 
chất, và tự trở thành nguồn gốc của dục vọng. Chúng ta thích thú với những tiện nghi vật 
chất và những khoái lạc của giác quan. Vì thế chúng ta chấp trước vào thân này, nhưng 
xét cho cùng thì chúng ta thấy rằng thân này là nguồn gốc của khổ đau phiển não. Vì 
thân này không ngừng thay đổi. Chúng ta ao ước được sống mãi, nhưng từng giờ từng 
phút thân xác này thay đổi tử trẻ sang già, từ sống sang chết. Chúng ta có thể vui sướng 
trong lúc chúng ta còn trẻ trung khổe mạnh, nhưng khi chúng ta quán tưởng đến sự già 
nua bệnh hoạn, cũng như cái chết luôn đe dọa ám ảnh thì sự lo âu sẽ tràn ngập chúng 
ta. Vì thế chúng ta tìm cách trốn chạy điều này bằng cách né tránh không nghĩ đến nó. 
Tham sống và sợ chết là một trong những hình thức chấp trước. Chúng ta còn chấp trước 
vào quần áo, xe hơi, nhà lầu và tài sản của chúng ta nữa. Ngoài ra, chúng ta còn chấp 
trước vào những ký ức liên quan đến quá khứ hoặc những dự tính cho tương lai nữa—Our 
world is a world of desire. Every living being comes forth from desire and endures as a 
combination of desires. We are born from the desires of our father and mother. Then, 
when we emerge info this world, we become Infatuated with many things, and become 
ourselves well-springs of desire. We relish physical comforts and the enJoyments of the 
senses. Thus, we are strongly attached to the body. But If we consider this attachment, we 
wIll see that this 1s a potential source of sufferings and afflictions. For the body 1s 
constantly changing. We wish we could remain alive forever, but moment after moment 


2582 


the body 1s passing from youth to old age, from life to death. We may be happy while we 
are young and strong, but when we contemplate sickness, old age, and the ever present 
threat of death, anxIety overwhelms us. Thus, we seek to elude the inevitable by evading 
the thought of it. The lust for life and the fear of death are forms of attachment. We are 
also attached to our clothes, our car, our storied houses, and our wealth. Besides, we are 
also attached to memories concerning the past or anticipations of the future. 


(C-2) Hành Giả Tu Thiền và sự Không Chấp Trước 
Non-Attachment and Meditators 


Hành giả tu thiển nên luôn có thái độ “Nhìn mà không thấy, nghe mà không hay, ngửi 
mà không có mùi. Tại sao lại nhìn mà không thấy? Bởi vì có sự hồi quang phản chiếu. 
Tại sao nghe mà không hay? Bởi vì phẩn văn văn tự kỷ, tức quay cái nghe để nghe chính 
mình. Tại sao ngửi mà không có mùi? Bởi vì thâu nhiếp thân tâm, nên mùi vị không làm 
cho mình dính mắc. Đây là trạng thái khi mắt nhìn sắc mà không thấy sắc, tai nghe tiếng 
mà coi như không có âm thanh, mũi ngửi mùi hương mà không thấy có mùi hương, lưỡi 
nếm mà không thấy có vị, thân xúc chạm mà không thấy có cẩm giác, ý có pháp mà 
không dính mắc vào pháp. Nếu chúng ta ngồi thiển cho tới lúc trong không thấy có thân 
tâm, ngoài không thấy có thế giới, xa gần đều trống rỗng thì chúng ta đã đạt tới chỗ 
không còn chấp trước vào ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, và thọ giả tướng. 
Đây cũng là lúc tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, và tâm vị lai cũng không 
có. Đây cũng là cảnh giới của khinh an tuyệt vời trong thiển định. Nếu tiếp tục thiển định 
sâu hơn chúng ta sẽ đi tới giai đoạn “Ly sanh hỷ lạc,” tức là xa rời những lạc thú tầm 
thường của chúng sanh. Giai đoạn “Định sanh Hỷ Lạc,” tức là trong cảnh giới định sanh 
khởi niềm hỷ lạc không hình dung được. Giai đoạn “Ly Hỷ Diệu Lạc,” nghĩa là xa rời 
mọi sự hoan lạc thô thiển, mà chỉ còn lại niềm vui vi tế, vô cùng vi diệu. Giai đoạn “Xả 
Niệm Thanh Tịnh”, nghĩa là tâm niệm hoàn toàn thanh tịnh—Zen practiioners should 
always have this attitude “Looking but not seeing, hearing but not listening, smelling but 
not noticing the scent.` Why Is It described as “looking, but not seeing?” Because the 
p©rson 1s returning the light to shine within, and 1ntrospecting. Why 1s 1t “hearing, but not 
listening?* Because he 1s turning the hearing to listen his own nature. Why does 1t say, 
“smelling, but not noticing the scent?” Because he has gathered back his body and mind, 
and 1s not disturbed any longer by scent. At this time, the cultivator”s eyes contemplate 
physical forms, but the forms do not exIst for him. His ears hears sounds, but the sounds 
do not exist for him. His nose smells scents, but those scents do not exIst for him. His 
tongue tastes flavors, but for him, those flavors do not exIst. His body feels sensations, but 
does not attach 1tself to those sensations. His mind knows of things, but does not attach to 
them. If we can sit in meditation until our state 1s such that “inside we have no body and 
mind,` “outside we have no world,` and “afar there are no obJects`, then we reach the 
staøe of nonattachmernt, or the state of “no trace of self, no trace of others, no trace of 
living beings, and no trace of life span.” This 1s also the stage described as, “Phoughts of 
the past cannot be obtained, thoughts of the present cannot be obtained, and thoughts of 


2583 


the future cannot be obtained.” This 1s also called the wonderful stage of lightness and 
ease in medifation. lÝ we continue to meditate profoundly, we will approach wonderful 
stages in meditation: the stage of happiness that leaves living beings behind; it means that 
we have reached a stage of happiness beyond that which living beings enJoy. The stage 
of happiness that brings concentration, it means happiness In concentration which 1s 
completely unparalleled and indescribable. The stage of bliss beyond happiness, 1t means 
we leave coarse happiness behind and reach a level of subtle bliss that is most wonderful. 
The pure stage free of thoughts, where the mind is totally pure without any thoughts. 


(C-3) Không Chấp Trước theo Kinh Kừn Cang 
Non-Aftachiment according to the Vajra Sutra 


“Hết thảy các pháp hữu vi 

Như mộng, huyễn, bào, ảnh. 

Như sương, như điển chớp 

Nên quan sát chúng như vậy.” 
Phàm cái gì có hình tướng đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi cũng giống như một giấc 
mộng, mộ thứ huyễn hóa, một cái bọt nước, hay một cái bóng hình, một tia điển chớp, 
toàn là những thứ hư vọng, không có thực chất. Hết thảy mọi thứ đều phải quán như vậy, 
mới có thể hiểu minh bạch lẽ chân thật, để chúng ta không chấp trước, không bị vọng 
tưởng quấy nhiễu. 

“All things born of conditions are like dreams, 

Like 1llusions, bubbles, and shadows; 

Like dewdrops, like flashes of lightning: 

Contemplate them In these ways.” 
Anything with shape or form 1s considered a “dharma born of conditions.” All things born 
of conditions are like dreams, 1llusory transformations, bubbles of foam, and shadows. 
Like dewdrops and lightning, they are false and unreal. By contemplating everything In 
this way, we wIll be able to understand the truth, let go of attachments, and put an end to 
random thoughts. 


(C-4) Lời Phật dạy về Không Chấp Trước 
The Buddha”s Teachings on Non-Atfachment 


Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 18, Đức Phật dạy: “Pháp của ta là niệm mà 
không còn chủ thể niệm và đối tượng niệm; làm mà không còn chủ thể làm và đối tượng 
làm; nói mà không có chủ thể nói và đối tượng nói; tu mà không còn chủ thể tu và đối 
tượng tu. Người ngộ thì rất gần, kẻ mê thì rất xa. Dứt đường ngôn ngữ, không bị ràng 
buộc bất cứ cái gì. Sai đi một ly thì mất tức khắc.”-——According to the Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter 18, the Buddha said: “My Dharma 1s the mindfulness that 1s both 
mindfulness and no-mindfulness. It 1s the practice that 1s both practice and non-practice. Ít 


Œ) 
Ù 


2) 


2584 


1S words that are words and non-words. I( 1s cultvation that 1s cultivation and non- 
cultivation. Those who understand are near to 1t; those who are confused are far from It 
indeed. The path of words and language 1s cut off; it cannot be categorized as a thing. lf 
you are off (removed) by a hair”s breadth, you lose 1t in an Instant.” 


(D) Buông Xả 
Equanimnity 


(D-1) Tổng quan và Nghĩa của “Buông Xả ” 
Overview and Meanings 0ƒ Equaninify 


Tổng quan về “Buông Xả ”— An overview 0ƒ Equanimity: 

Xả là một trong thất giác phần hay thất bổ để phần. Đức Phật dạy: “Muốn được vào 
trong cảnh giới giải thoát thậm thâm của các bậc Bồ Tát, Phật tử trước hết cần phải xả 
bỏ tất cả dục lạc của ngũ dục của phàm phu. Theo Kinh Duy Ma Cật, khi ngài Văn Thù 
Sư Lợi Bồ Tát đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, ông có hỏi về lòng “xả”. Văn Thù Sư 
Lợi hỏi Duy Ma Cật: “Sao gọi là lòng xả?” Duy Ma Cật đáp: “Những phước báo mà vị 
Bồ Tát đã làm, không có lòng hy vọng”——Upeksa is one of the seven Bodhyangas. The 
Buddha taught: “If one wishes to penetrate Iinto the profound realm of liberation of the 
Maha-Bodhisattvas, Buddhists must first be able to let go of all of the five desires of 
ordinary people.” According to the Vimalakirti Sutra, when ManJjusri Bodhisattva called 
on fo enquire after Upasaka Vimalakirtis health, ManJusri asked Vimalakirti about 
“Upeksa”. ManJusri asked Vimalakirit: “What should be relinguish (upeksa) of a 
Bodhisattva?” Vimalakirti replied: “In his work of salvation, a Bodhisattva should expect 
nothing (I.e. no gratitude or reward) in return.” 

Xả giác phần còn là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà 
chúng ta có thể từ bỏ ngũ dục. Có bẩy loại buông xả—Abandonmert is one of the most 
1mportant entrances to the great enlightenment; for with it, we can turn away from the 
five desires. There are seven abandonments or riddances. 


(HH) Nghĩa của “Buông Xả ”— The meanings oƒ Equanimify: Còn gọi là “Một Xa,” có nghĩa 


là nội tâm bình đẳng và không có chấp trước, một trong những đức tính chính của Phật 
giáo, xả bỏ sẽ đưa đến trạng thái hửng hờ trước những vui khổ hay độc lập với cả hai thứ 
nây. Xả được định nghĩa là tâm bình đẳng, như không phân biệt trước người vật, kỷ bỉ; xả 
bỏ thế giới vạn hữu, không còn bị phiền não và dục vọng trói buộc. Một khi có được tâm 
Xả, chúng ta sẻ thật sự cảm thấy động lòng thương xót đối với mọi người, và chúng ta có 
khả năng xóa bỏ được sự thiên vị trong thái độ hằng ngày của chúng ta đối với người 
khác. Thường thường, quan điểm của chúng ta về người khác bị chế ngự bởi những cảm 
xúc phân biệt. Chúng ta luôn có cảm giác gần gũi và cảm thông cho những người mà 
chúng ta yêu thương, nhưng ngược lại đối với người lạ thì chúng ta cảm thấy xa cách và 
lạnh nhạt và đối với những ai mà chúng ta căm ghét thì chúng ta lại có thái độ ác cảm và 


2585 


khinh miệt. Nghĩa là chúng ta luôn phân biệt bạn thù một cách rõ rệt. Tuy nhiên, chúng 
ta phải luôn nhớ rằng những cảm tình, sự gần gũi hay sự căm ghét của chúng ta không 
làm béo bổ hay làm hại được người khác. Chính chúng ta phải chịu những hậu quả xấu 
và đau khổ do chính những hành động của chúng ta. Chính vì thế mà Đức Phật dạy: 
“Muốn được vào trong cảnh giới giải thoát thậm thâm của các bậc Bồ Tát, Phật tử trước 
hết cần phải xả bỏ tất cả dục lạc của ngũ dục của phàm phu—Equanimity ¡s one of the 
chief Buddhist virtues, that of renunciation, leading to a state of iddifference without 
pleasure or pain, or independence of both. It is defined as the mind in equilibrium, 1.e. 
above the distinction of things or persons, of self or others; Indifferent, having abandoned 
the world and all things, and having no affections or desirs. Once we have fully 
developed Upeksa, we will feel true compassion for all beings, and we wIll have the 
ability to eliminate any partiality from our daily attitudes toward other people. Usually, 
our view of others dominated by varlous kinds of discriminating emotions. We always 
feel closeness and sympathy toward loved ones. In contrast, toward strangers we always 
feel distant and indifferent, and for those we dislike we feel aversion or contempt. That 1s 
to say we always classify frilends and enemies clearly. However, we should always 
remember that our sympathy, closeness and/or hatred have no effect on others, these 
feelings do not nurture or harm others. It is we who will suffer the 1ll-consequences of our 
actions. Upeksa 1s one of the seven Bodhyangas. The Buddha taught: “If one wishes to 
penetrate Into the profound realm of liberation of the Maha-Bodhisattvas, Buddhists must 
first be able to let go of all of the five desires of ordinary people.” 


(D-2) Xá Vô Lượng Tâm 
Hrumneasurable Detachmenf 


Xả bỏ là không luyến chấp khi làm lợi lạc cho tha nhân. Thói thường khi chúng ta làm 
điều gì nhất là khi được kết quả tốt, thì chúng ta hay tự hào, tự mãn, và đắc chí. Sự bất 
bình, cãi vã xung đột giữa người và người, nhóm nầy với nhóm khác cũng do tánh chấp 
trước mà nguyên nhân là do sự chấp ngã, chấp pháp mà ra. Đức Phật dạy rằng nếu có 
người lên án mình sai, mình nên trả lại họ bằng lòng thương, không nên chấp chặt. Khi 
họ càng cuồng dại thì chúng ta càng xả bỏ, luôn tha thứ cho họ bằng sự lành. Lầm được 
như vậy là vui. Các vị Bồ Tát đã ly khai quan niệm chấp pháp, nên không thấy mình là 
ân nhân của chúng sanh; ngược lại, lúc nào họ cũng thấy chính chúng sanh mới là ân 
nhân của mình trên bước đường lợi tha mẫn chúng, tiến đến công hạnh viên mãn. Thấy 
chúng sanh vui là Bồ Tát vui vì lòng từ bi. Các ngài xả bỏ đến độ người gần xa đều xem 
bình đẳng, kẻ trí ngu đều coi như nhau, mình và người không khác, làm tất cả mà thấy 
như không làm øì cả, nói mà không thấy mình có nói gì cả, chứng mà không thấy mình 
chứng gì cả. Tâm xả bỏ mọi thứ vật chất cũng như vượt lên mọi cảm xúc. Ở đây vị Tỳ 
Kheo với đầy tâm xả trải rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm xả, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. Xả vô lượng tâm còn được coi như là nơi mà chư Thiên trú ngụ. Đây là trạng 
thái tâm nhìn người không thiên vị, không luyến ái, không thù địch, đối lại với thiên vị và 


Œ) 


2586 


thù hằn—Detachment ¡s the attitude of those who give up, forget, do not attach any 
Importance for what they have done for the benefit of others. In general, we feel proud, 
self-agsrandized when we do something to help other people. Quarrels, conflicts, or 
clashes between men or øroups of men are due to passions such as greed or anger whose 
source can be appraised as self-attachment or dharma-attachment. The Buddha taught 
that 1f there 1s someone who misJudges us, we must feel pity for him; we must forgIve 
hìm In order to have peace In our mind. The Bodhisattvas have totally liberated 
themselves from both self-attachment and dharma-attachment. When people enJoy 
materlial or sprritual pleasures, the Bodhisattvas also reJolce, from their sense of 
compassion, pity, and inner Joy. They always consider human beings as their benefactors 
who have created the opportumfies for them to practice the Four Immeasurable Minds on 
their way to Enlightenment. In terms of the Immeasurable Detachment, the Bodhisattvas 
consider all men equal, the clever as the stupid, themselves as others, they do everything 
as they have done nothing, say everything as they have said nothing, attain all spiritual 
levels as they have attaned nothing. Immeasurable Equanimity, a mind of great 
detachment, or ¡nfinie equanimity. Limifless indifference, such as rising above all 
emotions, or øIving up all things. Here a monk, with a heart filled with equanimity. Thus 
he stays, spreading the thought of equanimity above, below, across, everywhere, always 
with a heart filled with equanimity, abundant, magnified, unbounded, without hatred or 
1ll-will. Equanimity 1s also considered as a divine abode. It 1s the state of mind that 
regards others with impartiality, free from attachment and aversion. An impartial attitude 
1 I{s chief characteristic, and 1t 1s opposed to favouritism and resentmeIt. 


(D-3) Ràng Buộc Và Giải Thoát 
Bondage and free from bondage 


Tổng quan về Ràng Buộc Và Giải Thoát—An overview 0ƒ Bondage and free from 
bondage: Theo Kinh Duy Ma Cật, khi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vâng mệnh Phật đến thăm 
bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, Duy Ma Cật đã nhắn nhủ các vị Bồ Tát là không nên khởi những 
sự ràng buộc—According to the Vimalakiri Sutra, when ManJusri Bodhisattva obeyed 
the Buddhas command to call on Vimalakrrti to engquire after his health, Vimalakiriti 
reminded that a Bodhisattva should not tie himself up (with wrong view$). 


(II) Chỉ tiết về Ràng Buộc Và Giải Thoát— Details oƒ Bondage and free from bondage: 


+ 


Sao gọi là ràng buộc? Sao gọi là giải thoát? Tham đắm nơi thiển vị là Bồ Tát bị ràng 
buộc. Dùng phương tiện thọ sanh là Bồ Tát được giải thoát. Lại không có phương tiện 
huệ thì buộc, có phương tiện huệ thì giải thoát, không huệ phương tiện thì buộc, có huệ 
phương tiện thì giải: What ¡is tying and what is untying? Clinging to serenity (dhyana) ¡is a 
Bodhisattvaˆs bondaøe, but his expedient rebirth (for the salvation of others) 1s freedom 
from bondage. Further, he 1s held in bondage by wisdom which lacks expedient methods 
(upaya), but 1s liberated by wisdom supported by expedient device; he 1s (also) held in 


Œ) 


Ù 


2) 


2587 


bondage by expedient methods which are not upheld by wisdom but 1s liberated by 
expedient methods backed by wisdom. 

Sao gọi là không có phương tiện thì buộc? Bồ Tát dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ, 
thành tựu chúng sanh ở trong pháp Không, vô tướng, vô tác mà điều phục lấy mình, đó là 
không có phương tiện huệ thì buộc: What is bondage by wisdom unsupported by 
expedient methods? It is bondage caused by the Bodhisattva”s desire to embellish the 
Buddha land (with merits) In order to bring living beings to perfection while practicing for 
his self-control (the three gates to nirvana, namely,) voidness, formlessness and 
inactivity. This 1s called bondage by wisdom unsupported by expedient methods (upaya). 
Sao gọi là có phương tiện huệ thì giải? Bồ Tát không dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ, 
thành tựu chúng sanh, ở trong pháp “không,` “vô tướng,` “vô tác' điều phục lấy mình, 
không nhàm chán mỏi mệt, đó là có phương tiện huệ thì giải: What ¡is liberation by 
wisdom backed by expedient methods? It is liberation achieved in the absence of desire 
to embellish the Buddha land (with merits) In order to bring living beings to perfection, 
while practicing unremittingly for his self-control (the three gates to nirvana, namely) 
voidness, formlessness and Inactivity. This 1s called liberation by wisdom supported by 
expedient methods (upaya). 

Sao gọi là không có phương tiện huệ thì buộc? Bồ Tát trụ nơi các món phiền não, tham 
dục, sân hận, tà kiến, vân vân mà trồng các cội công đức, đó là không có huệ phương 
tiện thì buộc: What 1s bondage by expedient methods unsupported by wisdom? lí 1s 
bondage caused by a Bodhisattva's lack of determination to keep from desire, anger, 
perverse views and other troubles (klesa) while planting all wisdom roots. This ¡1s called 
bondage by expedient methods which lack wisdom. 

Sao gọi là có huệ phương tiện thì giải? Là xa lìa các thứ phiền não, tham dục, sân hận, tà 
kiến, vân vân mà vun trồng các cội công đức, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, đó là có huệ phương tiện thì giải: What is liberation by expedient methods sustained 
by wisdom? It is liberation won by a Bodhisattva who keeps from desire, anger, perverse 
views and other troubles (klesa) while planting all virtuous roots which he dedicates to his 
realization of supreme enlightenment. This is called liberation by expedient methods 
sustained by wisdom. 


(D-4) Phân Loại Buông Xả 
Categories 0ƒ Equanirmfy 
Tám Cách Buông Xả: Asta-vimoksa (skÙ—Eight types of meditation for removing 


Various aftachments—Bát Tam-Ma-Đìa. 
(A) Tám cách thiển định dẫn đến Buông Xả—Eight ways of meditation leading to 


Equanimity: 
Quán thân bất tịnh để trừ dục vọng: Meditate on the impurity of one°s body to remove 
pASSIOnS. 


Làm lớn mạnh ý chí giải thoát bằng quán sự bất tịnh của vạn vật: Meditate on the 
1mpurity of external obJects to strengthen emancipaftion. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


2588 


Giải trừ dục vọng bằng quán những khía cạnh thanh tịnh của ngoại vật: Removing 
passlons by meditating on pure aspects of external obJects. 

Giải trừ vướng mắc bằng quán vô biên thức: Removing attachment to material objects by 
meditating on boundless conscIousness. 

Giải trừ chấp không bằng quán vô biên thức: Removing attachment to void by medifating 
the boundless consciousness. 

Giải trừ tri thức bằng quán vô ngã: Removing attachment to consciousness by meditating 
0n non-existence. 

Giải trừ chấp vô ngã bằng quán vô tưởng: Removing non-existence by meditating on the 
state of neither nor non-thought. 

Giải trừ tất cả tư tưởng để trụ vào chỗ ngưng bặt hoàn toàn: Extinguishing all thoughts 
and perceptions and dwelling In the stage of total extinction. 


(B) Bát Xả Tam Muội—Eightfold liberation: Eight liberations—Bát Tam Ma Địa—Tám giải 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


thoát, hay tám phép thiển định giải thoát khỏi sắc dục—Liberation, deliverance, 
freedom, emancipation, escape, release In eight forms. The eight types of meditation for 
removing varIous attachments to forms and desires. 

Nội hữu sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội —Possessing form, one sees 
forms: Tự mình có sắc, thấy có sắc. Trong giai đoạn nầy hành giả tự mình quán thân bất 
tịnh —LIberation when subJective desire arises, by examination of the obJect, or of all 
things and realization of their filthiness. In this stage, cultivators remove passions by 
meditation on the Impurity of one”s own body. 

Nội vô sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội —Quán tưởng nội sắc là vô sắc, 
thấy các ngoại sắc bất tịnh —Not perceiving material forms ¡in oneself, one sees them 
outside. Liberation when no subJective desire arises by still meditating or contemplating 
of the object or of all things. First contemplating on impurity of external obJects, then on 
puTItV. 

Tịnh thân tác chứng cụ túc trụ giải thoát —Tịnh giải thoát thân chứng Tam muội—Quán 
tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy để đoạn diệt dục vọng—Thinking “lt is 
pure,” one becomes Intent on 1t, one enters. Liberation by concentration on the pure to 
remove passions, or to realize a permanent state of freedom from all desires. 

Không vô biên xứ giải thoát (Không xứ giải thoát Tam muội)—Vượt khỏi hoàn toàn sắc 
tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt, với suy tư: 
“Hư không là vô biên: chứng và trú Không Vô Biên Xứ, nơi mọi luyến chấp vào vật chất 
đều bị tận diệt bằng thiển quán—By completely transcending all perception of matter, by 
the vanishing of the perception of sense-reactions and by non-attention to the perception 
Of variety, thinking: “Space 1s Iinfinite,” one enters and abides in the Sphere of Infinite 
Space, where all attachments to material obJects have been completely extinguished by 
meditation on boundless consciousness. Liberation on realization of the Sphere of Infinity 
of Space, or the Immaterial. 

Thức vô biên xứ giải thoát (Thức xứ giải thoát Tam muội)—Vượt khỏi hoàn toàn Hư 
Không vô biên xứ, với suy tư “Thức là vô biên” chứng và trú Thức vô biên xứ, nơi mọi 
luyến chấp vào “không” đều bị tận diệt bằng thiển định—By transcending the Sphere of 
Infinte Space, thinking: “Consciousness 1s Infinite,” one enters and abides In the Sphere 
of Infinite of Consciousness, where all attachments to void have been completely 


2589 


removed by meditation. Liberation In realization of infinite knowledge or the Sphere of 
Infinite ConscIousness. 

6) Vô sở hữu xứ giải thoát Tam muội —Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư 
“không có vật gì” chứng và trú Vô sở hữu xứ, nơi mọi luyến chấp vào thức hoàn toàn bị 
tận diệt bằng thiển định—By transcending the Sphere of Infinite Consciousness, thinking: 
“There 1s nothing,” one enters and abides In the Sphere of No-Thingness, where all 
attachments to consciousness have been completely removed by meditation. Liberation in 
realization of the Sphere of Nothingness, or nowhereness. 

7) Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát Tam muội —Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, 
chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nơi đây mọi luyến chấp vào hữu đối hoàn toàn 
bị đoạn tận bằng thiển định—By transcending the Sphere of No-Thingness, one reaches 
and abides In the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception (neither thought nor 
non-thought) where all attachments to non-existence have been completely extinguished 
by meditation. Liberation in the state of mind where there 1s neither thought nor absence 
of thought (the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception). 

8) Diệt thọ tưởng định giải thoát (Diệt tận định xứ giải thoát Tam muội)—Vượt khỏi hoàn 
toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng. Đây là giai đoạn hoàn toàn 
tịch diệt hay Niết Bàn—By transcending the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non- 
Perception, one enters and abides In the Cessation or extinguishing all thoughfts 
(perceptions) and feelings—LIberation by means of a state of mind in which there 1s final 
or totaÏ extinction, nirvana. 


(II) Mười Không Dính Mắc— Ten kinds oƒ nonaftachment 0ƒ Great Enlightening Beings: 

(A) Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, chư Đại Bồ Tát trụ trong nhứt thiết trí chúng sanh sai 
biệt thân đại tam muội có thể đạt được mười thứ vô sở trước—According to the Flower 
Adornement Sutra, Chapter 27, Great enlightening beings abide in the concenfration of 
the differentiated bodies of all sentient beings can attain ten kinds of non-attachment: 

I)_ Nơi tất cả cõi vô sở trước: Non-attachment in all lands. 

2) Nơi tất cả phương vô sở trước: Non-attachment in all places. 

3) Nơi tất cả kiếp vô sở trước: Non-attachment ¡in all times. 

4) Nơi tất cả chúng sanh vô sở trước: Non-attachment in respect to all beings. 

5) Nơi tất cả pháp vô sở trước: Non-attachment in respect to all phenomena. 

6) Nơi tất cả Bồ Tát vô sở trước: Non-attachment in respect in respect to all Enlightening 

Beings. 

7) Nơi tất cả Bồ Tát nguyện vô sở trước: Non-attachment in respect to all Enlightening 

BeIngs” vows. 

8) Nơi tất cả tam muội vô sở trước: Non-attachment in respect to all concentrations. 

9) Nơi tất cả Phật vô sở trước: Non-attachment in respect to all Buddhas. 

10) Nơi tất cả địa vô sở trước: Non-attachment in respect to all the stages of enlightenmeit. 

(B) Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời có thể mau chuyển tất cả tưởng và được trí huệ 
thanh tịnh vô thượng——Enlightening Beings who abide by these can quickly overturn all 
concepts and attain supreme pure wisdom: 

1) Vô trước nơi tất cả thế giới: Non-attachment to all worlds. 

2) Vô trước nơi tất cả chúng sanh: Non-attachment to all sentient beings. 








3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


2590 


Vô trước nơi tất cả các pháp: Non-attachment to all phenomena. 

Vô trước nơi tất cả sở tác: Non-attachment to all actions. 

Non-attachment to all roots of goodness: Vô trước nơi tất cả các thiện căn. 
Vô trước nơi tất cả chỗ thọ sanh: Non-attachment to all place of birth. 

Vô trước nơi tất cả nguyện: Non-attachment to all vows. 

Vô trước nơi tất cả hạnh: Non-attachment to all practices. 

Vô trước nơi tất cả chư Bồ Tát: Non-attachment to all Enlightening Beings. 


10) Vô trước nơi tất cả chư Phật: Non-attachment to all Buddhas. 


(D-5) Những lời Phật dạy về Buông Xả 
The Buddha”s Teachings on Equanirmrty 


Xả bỏ là không luyến chấp khi làm lợi lạc cho tha nhân. Thói thường khi chúng ta làm 
điều gì nhất là khi được kết quả tốt, thì chúng ta hay tự hào, tự mãn, và đắc chí. Sự bất 
bình, cãi vã xung đột giữa người và người, nhóm nầy với nhóm khác cũng do tánh chấp 
trước mà nguyên nhân là do sự chấp ngã, chấp pháp mà ra. Đức Phật dạy rằng nếu có 
người lên án mình sai, mình nên trả lại họ bằng lòng thương, không nên chấp chặt. Khi 
họ càng cuồng dại thì chúng ta càng xả bỏ, luôn tha thứ cho họ bằng sự lành. Làm được 
như vậy là vui. Các vị Bồ Tát đã ly khai quan niệm chấp pháp, nên không thấy mình là 
ân nhân của chúng sanh; ngược lại, lúc nào họ cũng thấy chính chúng sanh mới là ân 
nhân của mình trên bước đường lợi tha mẫn chúng, tiến đến công hạnh viên mãn. Thấy 
chúng sanh vui là Bồ Tát vui vì lòng từ bi. Các ngài xả bỏ đến độ người gần xa đều xem 
bình đẳng, kẻ trí ngu đều coi như nhau, mình và người không khác, làm tất cả mà thấy 
như không làm øì cả, nói mà không thấy mình có nói gì cả, chứng mà không thấy mình 
chứng gì cả: Detachment ¡s the attitude of those who give up, forget, do not attach any 
Importance for what they have done for the benefit of others. In general, we feel proud, 
self-aggrandized when we do something to help other people. Quarrels, conflicts, or 
clashes between men or øroups of men are due to passions such as greed or anger whose 
source can be appraised as self-attachment or dharma-attachment. The Buddha taught 
that 1ƒ there 1s someone who misJjudges us, we must feel pity for him; we must forgIve 
him in order to have peace In our mind. The Bodhisattvas have totally liberated 
themselves from both self-attachment and dharma-attachment. When people enJoy 
material or spirtual pleasures, the Bodhisattvas also reJolce, from their sense of 
compassion, pity, and inner Joy. They always consider human beings as their benefactors 
who have created the opportunities for them to practice the Four Immeasurable Minds on 
their way to Enlightenmernt. In terms of the Immeasurable Detachment, the Bodhisattvas 
consider all men equal, the clever as the stupid, themselves as others, they do everything 
as they have done nothing, say everything as they have said nothing, attain all spiritual 
levels as they have attained nothing. 


2591 


CHƯƠNG SÁU MƯƠI LĂM 
CHAPTER SIXTY-FIVE 


Vô Thủy-Vô Chung 
Beginninglessness-Endlessness 


(A) Vô Thủy 
Beginninglessess 


(D_ Thật là vô lý và vô ích trong việc tìm kiếm khởi thủy của đời sống—Ït is senseless to 
search for the beginning oƒ our exisfence: Có nhiều người tự hỏi: “Tiến trình khởi thủy 
của vũ trụ bắt đầu như thế nào? Phải chăng có một điểm khởi đầu cho vũ trụ và chúng 
sanh trong đó?” Để quan sát sự khởi sanh và hoại diệt của các khách thể, trước hết 
chúng ta phải xác định góc cạnh mà chúng ta nhìn chúng. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể 
chắc chắn một sự vật thật sự thành hình từ khi nào, tổn tại trong bao lâu, và kết thúc vào 
lúc nào. Thí dụ như một chúng sanh bắt đầu từ lúc nó được sanh ra, chấm dứt khi nó chết 
đi và tổn tại trong khoảng giữa hai thời điểm đó. Tuy nhiên, không ai trong chúng ta có 
được cái diễm phúc đó để quan sát vũ trụ từ khi nó bắt đầu khởi sanh, đến lúc nó hoại 
diệt, và thời gian nó tổn tại là bao lâu. Vì vậy theo quan điểm Phật giáo, thật là vô lý và 
vô ích trong việc tìm kiếm khởi thủy của đời sống và điểm bắt đầu của những trạng thái 
nhiễu loạn. Đức Phật rất ư là thực tế, Ngài nhấn mạnh đến việc xử lý tình trạng trước 
mặt và cố gắng cứu vãn nó. Bị lạc hướng vào trong những ức đoán phiếm luận vô ích 
khiến chúng ta không tận tâm lo cho nhng việc hiện tại hầu cải thiện chúng. Giả dụ như 
có một người bị thương vì trúng đạn, nhưng trước khi chịu chữa trị, ông ta nài nỉ muốn 
biết ai bắn viên đạn, nhà sản xuất nào đã chế tạo ra viên đạn ấy, và chế tạo hồi nào, vân 
vân. Chắc chắn ông ta sẽ chết trước khi nhận được những tin tức mà ông ta đang hỏi. 
Chúng ta cho rằng đó là người ngu. Biết được nguồn gốc của viên đạn không làm thay 
đổi vết thương của mình, cũng không cứu được sinh mạng của chính mình. Người khôn 
ngoan sẽ xử lý tình huống trước mặt, tìm cách cứu chữa vết thương để phục hồi. Tương tự 
như vậy, thay vì mất thì giờ vô ích trong việc bàn luận về điểm khởi đầu, một khởi điểm 
không hề có, tốt hơn chúng ta nên xem xét những khó khăn trong hiện tại, tìm ra nguyên 
nhân của những trạng thái nhiễu loạn. Đức Phật không bao giờ bàn về nguyên nhân của 
vũ trụ, vì bàn về việc đó không giúp ích gì cho chúng ta giải quyết được những vấn để 
mà chúng ta đang gặp phải và làm cho cuộc sống tốt hơn. Thay vào đó, Đức Phật đã tìm 
cách giải thích cách thức mà tâm ý của chúng ta tạo nên những cảm nhận vui, buồn 
thông qua những việc thúc đẩy chúng ta hành động tạo nghiệp. Hiểu biết được việc này 
giúp cho chúng ta có thể chế ngự và làm cho thanh tịnh quá trình này—Some people 
wonder, “How dis this process start(? Was there a beginning to our universe and the 
beiIngs In 1t?” To watch the rise and fall of obJects, we must first decide from which angle 
to view them. Only then can we make sure when an “event” actually started, for how long 


2592 


1t abides, and when If terminates. A “being”, for example, taken as a “being”` began when 
1t Was born, stops when it đies, and abides in between. However, no one among us has 
that kind of good luck to observe our universe from the time when 1t was born, when 1t 
destroys, and the period of time of ifs le. So, from a Buddhist point of view, 1t” 
senseless to search for the beginning of our existence and the start of our disturbing 
attitudes. The Buddha was extremely practical, stressing that we deal with the present 
situatlon and try to remedy it. Getting lost in useless speculation prevents us from 
focusing on the present and improving 1t. For example, a person wounded by a bullet, but 
before he would accept medical attention, he InsIsts on knowing who shot the bullet, who 
manufactured it, and when 1t was made, etc. He would die before he 1s able to obtain the 
information he 1s asking. We would say such a person 1s foolish. Knowing the origin of 
the bullet doesn”t change his wound, nor does 1t save his life. He would have been wIser 
to deal with his present situation, get medical attention and recover. Similarly, 1t's better 
to examine our present difficulties and their causes and disturbing attitudes, and remedy 
them, rather than to get lost in speculation about a non-existent beginning. The Buddha 
didn”t discuss the origin of the universe, because knowing that doesn't help us solve our 
problems or improve the quality of our lives. Instead, he explained how our minds cause 
our experlence through motivating us to act or to create karma. Understanding this 
enables us to gain control over and pur1fy this process. 


(I) Quá trình tiến hóa về phương diện vật lý của vũ trụ— The physical evolufion oƒ our 
universe: Quá trình tiến hóa về phương diện vật lý của vũ trụ là một vấn để nghiên cứu 
khoa học. Khoa học đã xem xét tính chất liên tục về phương diện vật chất của vũ trụ 
nà y, làm thế nào nhân quả vận hành để tạo ra vô vàn sự vật khác nhau trong vũ trụ. Vật 
chất trong vũ trụ phải chăng có một nguyên nhân: thời điểm trước khi có một dạng vật 
chất hay năng lượng. Nếu có một thời điểm như vậy thì vật chất và năng lượng ấy từ đâu 
phát sanh? Lầm sao tạo tác ra sự vật khi không có gì làm nguyên nhân? Vũ trụ của chúng 
ta hiện nay là một dạng biến hóa của một năng lượng vật chất đã có sẵn từ trước. Tâm ý 
của chúng ta không phải được làm bằng vật chất và do vậy nguyên nhân của nó không 
phải là vật chất. Tâm ý chúng ta khởi lên từ một tâm ý có trước trong dòng chảy liên tục 
của tâm ý. Chúng ta có thể đi lui lại từng bước trở về trước để tìm ra tâm ý của chúng ta 
từ hồi chúng ta còn thơ ấu. Tâm ý của chúng ta đã thay đổi từ hồi ấy, và tâm ý hiện tại 
của chúng ta được tạo tác bởi và có liên quan đến tâm ý trước đây của chúng ta. Bằng 
cách này chúng ta có thể đi ngược lại dòng thời gian để tìm lại lúc dòng tâm ý của chúng 
ta xuất hiện, đó là lúc thọ thai. Cái tâm thức đi vào một cái trứng đã thụ tính trong tử 
cung của người mẹ cũng phải từ một nhân trước đó. Theo Phật giáo thì phải có một tâm ý 
trước đó, tức là tâm ý của một đời sống trong kiếp trước. Cứ như vậy mà đi ngược về quá 
khứ vô cùng tận. Không có một điểm đầu tiên. Cũng giống như một dãy số không có số 
nào có thể gọi là số bắt đầu, vì người ta có thể thêm vào một con số nữa. Cũng vậy dòng 
chẩy tâm ý của chúng ta cũng không có điểm khởi đầu. Những trạng thái nhiễu loạn của 
chúng ta, bao gồm cả vô minh, cũng khởi lên từ những nguyên nhân, tức là những trạng 
thái nhiễu loạn đã có từ trước. Dòng chảy của những trạng thái nhiễu loạn này có mặt từ 
vô cùng vô tận về quá khứ. Nếu có một cái mốc thời gian đầu tiên của những trạng thái 
nhiễu loạn thì chúng ta lại phẩi nêu ra cái gì là nguyên nhân của trạng thái nhiễu loạn 


l) 


2) 


2593 


đầu tiên đó. Nếu khởi đầu bằng thanh tịnh và sau đó trở nên vô minh thì vô minh từ đâu 
mà phát sinh? Không thể nào nào có những chúng sanh thanh tịnh nhận thức được thực 
tại rồi lại trở nên vô minh. Nếu một người trở nên vô minh thì trong quá khứ người ấy đã 
không hoàn toàn thanh tịnh. Hơn nữa, không có bất cứ chúng sanh nào khác có thể làm 
cho chúng ta vô minh được. Không ai có thể đem đổ nước vô mình vào trong dòng chảy 
tâm thức của chúng ta được như kiểu nước có thể đổ vào ly được —The physical 
evolution of our universe Is a matter for scientific research. Sclence examines the 
conftinuify of physical material In our universe, how cause and effect operate physically to 
produce the various things in our universe. Matter In our universe has a cause: a preVIOus 
momert of matter or energy. lít would be difficult to prove there was a time when neither 
matter nor energy existed. If there once was nothing, then out of what did matter arise? 
How could things be produced without causes? Our present universe 1s a transformation 
of the physical energy that existed previously. Qur mind 1sn”t made of physical material 
and therefore 1s causes arent material. Qur mind arises from the previous moment of 
mind In i1fs continuity. We can trace our consciousness back moment by moment to 
childhood. Our mind has changed since then, but our present mind 1s related and caused 
by our mind when we were younger. In this way, the existence of our mindstream can be 
traced back to the time of conception. The consciousness that entered the fertilized egg In 
our motherˆs womb must also have had a cause. From a Buddhist perspective, this 1s a 
previous moment of mind, 1.e. our consciousness of a previous life. This continuity of 
mind goes back Indefinitely. There was no beginning. Just as the mathematical 
numberline has no beginning, one more can always be added, neither has the continuity 
Or Our conscIousness. Our disturbing attitudes, which include I1gnorance, also arise from 
causes: the previous moments of disturbing attitudes. Their continuity goes back 
infinitely. If there were a first moment of disturbing attitudes, then we should be able to 
point ot what caused 1t. If it were Inifially pure and later became Ignorant, where did 
Ignorance come from? It*s Iimpossible for pure beings who perceive reality to later 
become I1gnorant. If someone becomes Ignorant, he or she wasn”t completely pure before. 
In addition, no other being can make us Ignorant. No one can put Ignorance Into our 
mindstreams the way water 1s poured Info a cup. 


(B) Vô Chung 
kndlessness 


Quyền Giáo dùng từ “vô chung” khi nói về chân lý tuyệt đối: The temporal or functional 
teaching applied the term to noumenal or absolute, being considered as Infinite. 

Thực Giáo dùng từ “vô chung” khi nói về hiện tượng vô tận: The real or reliable teaching 
applied the term to the phenomenal, being considerd as Infinite. 


2594 


(C) Tâm Vô Thúy Vô Chung 
The Beginningless and Endless Mind 


Chúng ta, những người Phật tử tin ở thuyết nhân quả luân hồi thì khi chúng ta nói rằng 
phải có một kiếp trước, thì phải có một kiếp trước nữa, trước nữa, và trước nữa, vân vân. 
Nói cách khác, luân hồi là vô thủy. Tương tự như vậy khi chúng ta nói rằng phải có một 
kiếp sau, thì phải có một kiếp sau nữa, sau nữa, và sau nữa, vân vân. Như vậy luân hồi là 
vô chung. Nếu chúng ta tin rằng tâm trí của mình là một dòng liên tục những trạng thái 
“tâm gồm cả ký ức về kiếp trước của mình, và tự thuyết phục mình rằng nó phải như vậy 
chứ không thể nào khác hơn được, vì cái không phải là 'tâm' không thể được làm thành 
“tâm' trong một chúng sanh nào đó. Nghĩa là cái gọi là dòng tâm thức, hay cái tâm trong 
một chúng sanh nào đó sẽ trôi chảy liên tục mãi mãi, vô thủy-vô chung—We, Buddhists, 
believe 1n the theories of “Cause and Effect,” and “Rebirth”, so when say that there must 
be a previous life, then, there had been another previous life, another previous life, and 
another previous life, and so on. In other words, “Rebirth” 1s beginningless. Similarly, 
when say that there must be a future life, then, there will be another future life, another 
future life, and another future life, and so on. That 1s to say “Rebirth” 1s endless. If we 
believe that our present menftal experiences come 1n a continuum or succession of menfal 
states and ¡ncludes memorles of our past experlences In this life, and persuading 
ourselves that 1t 1s Inconceivable 1t could ever have been otherwise because what 1s non- 
mind cannot be made a so-called “mind” in a certain being. That means the so-called 
“mmnd" in a certain being had flown, flew, 1s flowing, and wIll flow forever without 
beginning or ending. 


Phật Ngôn— The Buddha's Words: 


Những người thường giác tỉnh, thường tu tập chuyên cần, thường để chí hướng tới Niết bàn, 
thì mọi phiển não đều dứt sạch—Those who are ever watchful, who always cultivate to train 
their minds and to discipline themselves, their defilements will come to an end (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 226). 


A-Đa-La nên biết: Đây không phải chỉ là chuyện đời nay mà đời xưa người ta cũng từng nói: 
Lầm thinh bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói ít cũng bị người chê. Làm người mà 
không bị chê, thật là chuyện khó có thể ở thế gian nầy—Atula! There ¡s an old saying, it is 
not one of today only: “They blame those who sit silent, they blame those who speak too 
much. They blame those who speak lite too.” There 1s no one who 1s not blamed ïn this 
world (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 227). 


Toàn bị người chê cả, hay toàn được người khen cả, là điều quá khứ chưa từng có, hiện tại 
tìm không ra, và vị lai cũng không dễ gì thấy được —There never was, there never will be, 
nor 1s there now, a person who ¡1s wholly blamed or wholly praised (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 228). 


2595 


CHƯƠNG SÁU MƯƠI SÁU 
CHAPTER SIXTY-SIX 


Kiếp: Kalpa (skf) 


(D_ Nghĩa của Kiếp— The meanings 0ƒ Kalpa: 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 
a) 


b) 
c) 
đ) 


Một khoảng thời gian rất dài: Aeon—Life——An infinitely long time. 

Khoảng thời gian một ngày một đêm trên cõi Trời Phạm Thiên (tương đương với 4 tỷ 320 
triệu năm): The length of a day and night of Brahma (4.320.000.000 years). 

Khoảng thời gian từ lúc vũ trụ được thành lập, đến hoại diệt rồi lại được thành lập: A 
period of time between the creation and recreation of a world or universe. 

Lấy áo trời vỗ vào một tảng đá dài 40 dậm, cứ mỗi trăm năm lại vỗ một lần, cứ thế cho 
đến khi áo trời rách nát, tiểu kiếp vẫn chưa hết—To pass a heaven cloth over a solid rock 
40 l¡ in size once In a hundred years, when finally the rock has been thus worn away a 
kalpa will not yet have passed. 

Kiếp: 139.600 years. 

Tiểu kiếp—One Small Kalpa: Một tiểu kiếp tương đương với 1.000 kiếp, một khoảng 
thời gian từ tạo lập vũ trụ đến tái tạo lập —The length of a Day and Night of Brahma 
which is equivalent to 1,000 kalpas. A period of time between the creation and recreation 
of a world or universe. 

Trung kiếp= 20 small kalpas: Middle-size kalpa (bằng 20 tiểu kiếp). 

Đại kiếp= 4 middle kalpas: Great kalpa (bằng bốn trung kiếp). 

Theo Câu Xá Luận, có bốn trạng thái hay bốn kiếp, mỗi kiếp gồm 20 tiểu kiếp qua các 
thời kỳ thành, trụ, hoại, không: According to the Kosa Sastra, there are four kalpas or 
epochs, or periods of time, each consisting of twenty small kalpas, during which worlds øo 
through formation, existing, destruction, and anmihilation. 


(H) Phân loại Kiếp— Categories oƒ Kalpas: 
(A) Phân loại theo Phương cách, có ba loại—Methodologically speaking, there are three 


1) 
a) 


b) 


c) 


types oƒ kalÏpas: 

Tiểu Kiếp: Small kalpa. 

Một giai đoạn tăng giảm thành hoại của vũ trụ—A small kalpa—A period of growth and 
decay of the universe——An Iintermediate kalpa. 

Theo Câu Xá Luận thì kiếp sống con người cứ mỗi thế kỷ là tăng một tuổi, cứ tăng như 
thế cho đến khi tăng tới 8 vạn tư tuổi thì lại bắt đầu giảm dần cũng mỗi trăm năm một 
tuổi, cho đến khi tuổi thọ chỉ còn 10 tuổi. Mỗi chu kỳ tăng hoặc giảm như vậy là một tiểu 





kiếp —According to the Kosa Sastra, the period in which human life increases by one 
year a century until it reaches 84,000; then 1t is reduced at the same rate til the life- 
period reaches ten years of age. These two are each a small kalpa. 

Theo Trí Độ Luận thì hai chu kỳ tăng giảm tuổi thọ được Câu Xá Luận nói ở trên là một 
“Tiểu Kiếp”—According to the Sastra on the Prajna-Paramita Sutra, the two above 
mentioned cycles together as one small kalpa—See Tiểu Kiếp (b) in đD (A) (1). 


2) 


3) 
8) 


b) 


c) 


2596 


Trung Kiếp: Middling Kalpa (intermediate aeon)—Một thời kỳ 336 triệu năm, bốn trung 
kiếp làm thành một đại kiếp. Theo Phật Giáo Đại Thừa Tây Tạng, một trung kiếp được 
giải thích như sau: “Nếu bạn đào sâu xuống lòng đất 1.000 mét, rồi đào rộng ra chung 
quanh cũng 1.000 thước vuông vức, sau đó lấp đầy hố trống nầy bằng tóc, mỗi sợi dài 
nửa mét. Rồi sau đó cứ 100 năm thì lấy ra một sợi tóc, trung kiếp là khoảng thời gian dài 
cho đến khi nào chúng ta lấy được hết số tóc trong cái hố ấy——Middling kalpa, is a period 
of£ 336.000.000 vyears (four middling kalpas make on great kalpa— 
Thành+Trụ+Hoại+Không=A great kalpa) According to the Tibetan Mahayana 
Buddhism, middling kalpa 1s explained like this: “If you dig down a thousand yards Into 
the earth and then dig around one thousand square yards and then fill this empty hollow 
with hairs a half inch long each; then 1f you take away one hair every hundred years; the 
length of time of a middling kalpa 1s the length of time you take out all hatrs in that 
hollow. 

Đại Kiếp: Mahakalpa. 

Theo Phật Giáo Đại Thừa, một đại kiếp là 1.334.000.000 năm, một trung kiếp là 
336.000.000 năm, một tiểu kiếp là 16.800.000 năm: According to the Mahayana 
Buddhism, a mahakalpa 1s represented as 1,334,000,000 years, a middling kalpa 1s 
336,000,000 years, and a small kalpa 1s 16,800,000 years. 

Tuy nhiên, theo A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, một đại kiếp gồm 80 trung kiếp, chia làm 4 
nhóm 20 trung kiếp. Nhóm 20 trung kiếp thứ nhất là kiếp không. Kiếp không là sự trống 
rỗng hoàn toàn khi thế giới hệ trước đó không còn tổn tại. Sau đó là 20 trung kiếp của 
kiếp thành, tức là thời kỳ hình thành của thế giới. Kế đến là 20 trung kiếp của kiếp trụ. 
Tiếp theo là 20 trung kiếp của kiếp hoại. Hiện nay chúng ta đang ở trong trụ kiếp. Trong 
khoảng 20 trung kiếp của kiếp trụ, chúng ta đang ở thời kỳ đầu của kiếp giảm. Vì vậy, 
khi kiếp nầy giảm, sẽ có 18 lần tăng và 18 lần giảm. Rồi lại tiếp tục 20 trung kiếp kế 
tiếp —However, according to the Abhidharma-Kosha, one great aeon is composed of 
eiphty Intermediate aeons In four groups of twenty. The first twenfy are aeons OC VaCuIty. 
The vacuity 1s the absence of the last world system. They are followed by twenty aeons 
of formation of new world system; then twenty aeons of abiding; then twenty aeons of 
destruction of that system. Right now, we are 1n the aeons of abiding. Within these twenty 
Intermediate aeons of abiding, we are ¡n the first long period of decline. So, as this one 1s 
coming down, there are eighteen ups and downs afterwards. Then the twentieth goes on 
up. 

Một vòng thành, trụ, hoại, không của vũ trụ, mỗi thời kiếp được chia ra làm 20 tiểu kiếp, 
mỗi tiểu kiếp lại được chia ra làm hai thời “tăng” và “giảm,” mỗi thời “tăng” được cai trị 
bởi “tứ thiên vương” (thiết, đồng, bạc, vàng), trong thời đó tuổi thọ của con người tăng 
một tuổi mỗi trăm năm cho đến 84.000 năm, và thân người cũng tăng tới §4.000 bộ. Kế 
đó là “giảm” thời lại được chia làm ba giai đoạn chướng ngại là nạn dịch, chiến tranh và 
đói khát, lúc mà tuổi thọ của con người giảm từ từ đến lúc chỉ còn 10 tuổi thọ và chiểu 
cao chỉ còn một bộ—The great kalpa, from a beginning of a universe till it is destroyed 
and another begins in I1fts place. It has four kalpas or periods (the complete period of 
kalpas of formation, existence, destruction, and non-existence). Each great kalpa 1s 
subdivided Into four assankhyeya-kalpas, each assankhyeya-kalpa 1s divided Into twenty 
antara-kalpas or small kalpas, so that a mahakalpa consists of eighty small kalpas. Each 


)) 
) 


2597 


small kalpa 1s divided Into a period of “increase” and “decrease.” The Increase period 1s 
ruled over by the four cakravartis In succession, 1.e. the four ages 0Ÿ Iron, copper, sIlver, 
gold, during which the length of human life increases by one year every century to 84,000 
years, and the length of the human body to 84,000 feet. Then comes the kalpa of 
“decrease” divided Into perlods of the three woes, pestilence, war, and famine, during 
which the length of human life 1s gradually decreased (reduced) to ten years and the 
human body to one foot In heIgth: 

Thành Kiếp: Vivarta (skt)——The creation period—The kalpa of formation. 

Trụ Kiếp: Vivartasiddha (skt) The appearance of sun and moon, light, human life and 
other lives——The kalpa of existence. 


1i) Hoại Kiếp: Samvarta (skt)——Decay—The kalpa of destruction. 
iv) Không Kiếp (Diệt Kiếp): The kalpa of utter annihilation, or empty kalpa—Destruction 


first by fire, then water, then fire, then delige, then a great wind. 


(B) Phân loại theo sự cấu tạo vụ trụ— Có bốn loại kiếp— Categories based on the formation 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Oƒthe universe— The kalpa is divided into ƒour parfS: 

Thành Kiếp: The period of world formation. 

Trụ Kiếp: The period of world-continuation (stability or development). 
Hoại Kiếp: The period of the world-dissolution. 

Không Kiếp: The period of void. 


(C) Phân loại theo sự Tăng Giảm, có hai loại—Categories based on the increasing and 


Ù 


2) 


decreasing, there are fwo kinds: 

Tăng Kiếp: Tăng kiếp là kiếp mà trong đó đời người tăng dần từ 10 tuổi lên đến 84.000 
tuổi, và chiều cao của thân người tăng từ một bộ Anh lên đến 8,400 bộ Anh—The 
Increasing kalpas, or the kalpa of Iincrement during which human life Increases by one 
year every century from an Initial life of ten years, till it reaches 84,000 years, and the 
body from one foot to 8,400 feet in heigth. 

Giảm Kiếp: Trong giai đoạn giảm kiếp, sanh mạng giảm dần, ngược lại với tăng kiếp 
sinh mạng tăng dần. Cả hai làm thành 20 kiếp, 10 giảm, 10 tăng—The decreasing kalpas 
in which the period of life 1s gradually reduced, in contrast with the increasing kalpas 
(tăng kiếp). Together they form twenty kalpas, ten decreasing and ten increasing. 


(HI) Các định nghĩa khác liên quan đến Kiếp— Other defimitions that are related to Kalpa: 


1) 


2) 


a) 


b) 


3) 


Diệm Kiếp: Kalpa-flames—Kiếp Hỏa—Kiếp Tận Hỏa—Kiếp Thiêu—Hỏa tai trong thời 
hoại kiếp, một trong đại tam tai (kiếp hỏa tai sẽ đốt hết từ mặt đất cho đến cõi sơ 
thiển)—The fire in the kalpa destruction, one of the three great calamitiesl. 

Hoại Kiếp: Samvarta (skU)——Kalpa of destruction or decay. 

Một trong tứ kiếp, khi vũ trụ hay tam thiên đại thiên thế giới bị hủy diệt —The periodical 
gradual destruction of a universe, one of Its four kalpas. 

Hoại kiếp gồm 64 tiểu kiếp trong đó lửa, nước và gió tàn phá tất cả mọi thứ, ngoại trừ Tứ 
Thiển Thiên: Destruction consists of sixty-four small kalpas when fire, water and wind 
destroy everything except the Fourth Dhyana. 

Hôi Kiếp: Kalpa-ash—Kiếp tro, thời kỳ chỉ toàn những tro, ngay sau sự tàn phá của kiếp 
hỏa—The ash after the fire kalpa of destruction. 


4) 


5) 


6) 


7) 


ỡ) 


2) 


2598 


Nhơn Hiền Kiếp: Bhadrakalpa (sk)—Ba Đà Kiếp—Nhơn Hiển kiếp—Thiện Kiếp —The 
age In which we are living now——Good Kalpa—Lucky kalpa—The present kalpa—Thời 
đại mà chúng ta đang sống (kiếp đã qua là Trang nghiêm Kiếp, kiếp sắp tới là Tinh Tú 
Kiếp). Hiền kiếp kéo dài 236 triệu năm, nhưng chúng ta đã trải qua 151 triệu năm. Trong 
một ngàn vị Phật Hiền Kiếp thì Phật Thích Ca là vị thứ tư và Phật Di Lặc là vị thứ 995 
nối tiếp—The present period. It is to last 236 million years, but over 151 million have 
already elapsed. There are one thousands Buddhas, Sakyamuni was the fourth and 
Maitreya will be the 995” to succeed him. 

Tăng Kiếp: Increasing kalpa—Tăng kiếp là kiếp mà trong đó đời người tăng dần từ 10 
tuổi lên đến 84.000 tuổi, và chiều cao của thân người tăng từ một bộ Anh lên đến 8,400 
bộ Anh—The Increasing kalpas, or the kalpa of Iincrement during which human life 
Increases by one year every century from an initial life of ten years, till it reaches 84,000 
years, and the body from one foot to 8,400 feet in heigth. 

Thành Kiếp: Vivarta-kalpa (skUÙ—Kalpa øƒ formation—Thành kiếp gồm 20 tiểu kiếp 
trong lúc các thế giới và chúng sanh được thành lập —Formation or completion which 
consists of twenty small kalpas during which worlds and the beings on them are formed. 
Thủy Kiếp: Kalpa of flood—Đại thủy tai sanh ra vào thời hoại kiếp, một trong tam đại 
tai. 

Tỉnh Tú Kiếp: Kalpa of the constellations—Kiếp vị lai trong đó có 1.000 vị Phật ra đời 
(vì Phật xuất hiện như tinh tú trên trời nên gọi là tinh tú kiếp, bắt đầu là Nhựt Quang 
Phật và sau cùng là Tu Di Tướng Phật)—A future kalpa of the constellations in which a 
thousand Buddhas will appear. 

Trang Nghiêm Kiếp: Glorious kalpa—Kiếp trang nghiêm huy hoàng trong đó hàng ngàn 
vị Phật nối tiếp nhau góp phần làm trang nghiêm (đại kiếp quá khứ trong ba đại kiếp của 
tam thế gọi là Trang Nghiêm Kiếp. Trong mỗi đại kiếp có 80 tiểu kiếp, mỗi tiểu kiếp 
đều thành lập bởi thành trụ hoại không. Trong 20 tiểu kiếp của trụ kiếp có 1000 vị Phật 
ra đời, mở đầu là Đức Hoa Quang Như Lai, kết thúc là Phật Tỳ Xá Phù)—The glorious 
kalpa (past) to which thousands of Buddhas, one succeeding another, bring thetr 
confribution of adornmernt. 


10) Trụ Kiếp: Vivarta-siddha (skt)—Kalpa of existing—Trụ kiếp trong đó mặt trời mặt trăng 


mọc lên, giới tính phân biệt, anh hùng khởi dậy, bốn giai cấp được thành lập, và cuộc 
sống xã hội tiến hóa—Existing or abiding or existence, sun and moon rise, sexes are 
differentiated, heroes arIse, four castes are formed, social life evolves. 


11) Tứ Kiếp (Tứ Trạng): Theo Câu Xá Luận, có bốn trạng thái hay bốn kiếp, mỗi kiếp gồm 


a) 


b) 


20 tiểu kiếp qua các thời kỳ thành, trụ, hoại, không——According to the Kosa Sastra, there 
are four kalpas or epochs, or perlods of time, each consisting of twenty small kalpas, 
during which worlds go through formation, existing, destruction, and annihilation: 

Thành Kiếp: Vivarta-kalpa (skt)——Thành kiếp gồm 20 tiểu kiếp trong lúc các thế giới và 
chúng sanh được thành lập—Kalpa of formation—Formation or completion which 
consists of twenty small kalpas during which worlds and the beings on them are formed. 
Trụ Kiếp: Vivarta-siddha (skt)——Trụ kiếp trong đó mặt trời mặt trăng mọc lên, giới tính 
phân biệt, anh hùng khởi dậy, bốn giai cấp được thành lập, và cuộc sống xã hội tiến 
hóa—Kalpa of existing—Existing or abiding or existence, sun and moon rise, seXes are 
differentiated, heroes arIse, four castes are formed, social life evolves. 


2599 


c)_ Hoại Kiếp: Samvarta kalpa (sk)—Hoại kiếp gồm 64 tiểu kiếp trong đó lửa, nước và gió 
tàn phá tất cả mọi thứ, ngoại trừ Tứ Thiền Thiên—Kalpa of destruction or decay— 
Destruction consists of sixty-four small kalpas when fire, water and wind destroy 
everything except the Fourth Dhyana. 

d)_ Không Kiếp: Samvarta-siddha kalpa (skt—Sự hủy diệt kế tiếp bởi không kiếp, trong giai 
đoạn nầy không thứ gì có thể tổn tại được. Đây là giai đoạn hoàn toàn hoại diệt—Kalpa 
of annihilatlon——Annihilation or the succeeding void, during which nothing exists, or the 
final annihilation. 





(IV)Ba A Tăng Kỳ Kiếp— Three Asankhya Aeons: 47 con số “không” theo sau số “một” làm 
thành một A Tăng Kỳ. Như vậy ba a tăng kỳ kiếp phải được xem là vô lượng hay vô số 
kể kiếp —There are 47 number “zero” after number “1” to make one asankhya. Thus, 
three asankhya aeons must be considered as Innumerable and countless aeons. 


(V) Ba A Tăng Kỳ Kiếp Tu Hành của chư Đại Bồ Tát— Three Asankhya aeons 0ƒ cultivation 
oƒ Great Enhightening Beings: Theo truyền thống Phật giáo, một vị Bồ Tát phải tu tập ba 
a tăng kỳ kiếp mới mong thành Phật. Tùy thuộc vào thời gian Bồ Tát tu tập Lục Độ Ba 
La Mật và đức hạnh mà Bồ Tát từ từ chứng được các địa trong thập địa. Vì vậy mà có 
nhiều bậc Bổ Tát khác nhau. Tuy nhiên, nói chung kinh điển Đại Thừa thường nói Bồ 
Tát phải tu tập trong một thời gian rất dài, rất khó tính đếm, rất khó tưởng tượng được với 
số kiếp không thể nghĩ bàn, vô tận và vô hạn lượng. Theo kinh Pháp Hoa: “Chư Bồ Tát 
đã ở nơi vô lượng ngàn muôn ức kiếp, vì Phật quả nên siêng tu tinh tấn.”——According to 
the Buddhist tradition, in order to become the Buddha, a Bodhisattva must traverse three 
asankhya aeons. It depends on the time of Bodhisattva practices six paramitas and other 
virtues so that he proceeds step by step to each of the stages of spiritual realizations. 
Therefore, there have been different kinds of Bodhisattvas. However, generally 
speaking, Mahayana sutras declare that Bodhisattvas spent a very very long time which 
was very difficult to count and we cannot imagine out with the words “Immeasurable”, 
“boundless”, “Inconceivable number of kalpas”. According to the Lotus Sutra, “The great 
multtude of Bodhisattvas have already for Immeasurable thousands, ten thousands, 
millions of kalpas applied themselves diligently and earnestly for the sake of the 
Buddhahood.” 


Phật Ngôn: 


Đối với người trí, sự trói buộc bằng dây gai, bằng cây, bằng sắt chưa phải kiên cố, chỉ có 
lòng luyến ái vợ con tài sản mới thật sự là sự trói buộc chắc bỀn—To a wise man, the 
bondage that is made of hemp, wood or 1ron, 1s not a strong bond, the longing for wIves, 
children, jewels, and ornaments 1s a greater and far stronger attachment (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 345). 


Những kẻ dắt người vào sa đọa, là như sự trói buộc chắc bền, nó hình như khoan dung hòa 
hưởn mà thật khó lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ đừng dính mắc, ha dục mà xuất gia—The wise 


2600 


people say that that bond 1s very strong. Such fetters seem supple, but hard to break. Break 
them! Cut off desire and renounce the world! (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 346) 


Những người say đắm theo ái dục, tự lao mình trong lưới buộc như nhện giăng tơ. Ai dứt được 
sự ràng buộc không còn dính mắc nữa, thì sẽ xa mọi thống khổ để ngao du tự tạ—A man 
infatuated with lust falls back Into the stream as a spider Into the web spun by 1tself. He who 
cuts off. this bond, retire from the world, with no clinging, will leave all sorrow behind (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 347). 


Bỏ quá khứ, hiện tại, vị lai, mà vượt qua bờ kia; tâm đã giải thoát tất cả, thì không còn bị 
sanh già trở lạ —Leave the past behind; let go the future; and give up the present; crossing 
the shore of existence, with mind released from everything, will not again undergo birth and 
old age (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 348). 


Những kẻ bị tư tưởng xấu ác làm tao loạn, thường cầu mong dục lạc thật nhiều. Mong dục lạc 
tăng nhiều là tự trói mình càng thêm chắc chắn —Men who are disturbed by evil thoughts, 
swayed by strong passions and yearned only for pleasure; his craving ørows more and more. 
Surely he strengthens his own fetters (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 349). 


Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, sân nhuế làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố thí cho 
người lìa sân, sẽ được quả báo lớn—Human beings are damaged by hatred ¡in just the same 
manner as weeds damaøe the fields. Therefore, to give to those who are free from hatred, 
yields great reward (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 357). 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Kinh Bốn Mươi Hai Chương)— Sutra In Forty-Two Sections 
Chương 37— Chapter 37: Đức Phật dạy: “Đệ tử ta tuy xa ta nghìn dậm, mà luôn nghĩ đến và 
thực hành giới pháp của ta thì chắc chắn sẽ chứng được đạo quả. Ngược lại, kẻ ở gần bên ta, 
tuy thường gặp mà không thực hành theo giới pháp của ta, cuối cùng vẫn không chứng được 
đạo.”—The Buddha said: “My disciples may be several thousands miles away from me but 1f 
they remember and practice my precepts, they will certainly obtain the fruits of the Way. On 
the contrary, those who are by my side but do not follow my precepts, they may see me 
constantly but In the end they will not obtain the Way.” 

Chương 38— Chapter 38: Đức Phật hỏi một vị Sa Môn: “Sinh mạng của con người tổn tại bao 
lâu?” Vị Sa Môn đáp: “Bạch Thế tôn, trong vài ngày.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức 
Phật hỏi một Sa môn khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế 
Tôn, khoảng một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật lại hỏi một vị khác: 
“Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một hơi thở.” 
Phật khen: “Hay lắm! Ông là người hiểu Đạo.”—The Buddha asked a Sramana: “How long is 
the human lifespan?” He replied: “A few days.” The Buddha said: “You have not yet 
understood the Way.” The Buddha asked another Sramana: “How long 1s the human 
lifespan?” The other replied: “The space of a meal.” The Buddha said: “You still have not yet 
understood the Way.” The Buddha then asked another Sramana: “How long 1s the human 
lifespan?” The last one replied: “The length of a single breath.” The Buddha said: “F:xcellentl 
You understand the Way.” 


2601 


CHƯƠNG SÁU MƯƠI BẢY 
CHAPTER SIXTY-SEVEN 


Ngã và Vô Ngã 
Ego and Egolessness 
Aftfa (p)—Atnan (skt)&Anatna (skf) 


(A) Ngã: bEgo—Atta (p)— Atnan (skf) 

(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Ngã— Overview and Menaings oƒ Ego 

(I) Đại cương vê Ngã—An overview oƒ Atman. 

(I1) Ý nghĩa của Ngã— The meanings oƒ Atman: Pudgala (skt). 

(A-2) Những định nghĩa khác liên quan đến “Ngã ”— Other defimitions which are related to 
®Atman ” 

(A-3) “Bản ngã ” tôn tại trên cơ sở tự tánh— Own selƒ as inherently existent 

(I) Tổng quan về “Bản ngã” tôn tại trên cơ sở tự tánh—An overview oøƒ “Own selƒf as 
inherently existenf”. 

(IH) Chỉ tiết về “Bản ngã” tôn tại trên cơ sở tự tánh—Details oƒ “Own selƒ as inherently 
©Xistenf”. 

(A-4) Ngã Và Ngã Sở—]I and Mine 

(I) Tổng quan về Ngã Và Ngã Sở—An overview øƒ “l and Mine”. 

(IH) Chỉ tiết về Ngã Và Ngã Sở— Details ø‡' “l and Mine”. 

(A) Ngã—]. 

(B) Ngã Sở— Mine. 

(HI)Những lời Phật dạy về “Ngã Sở” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 
“Mine” in the Dharmapada Suftra. 

(A-5) Cái Ngã và Độc Tử Bộ— Selƒ and Pudgala-vada (Puggala-vada (p)) 

(A-6) Phân Loại Ngã— Categories 0ƒ “ Ego ” 

(l) Hai loại Bản Ngã— Two kinds oƒ Ego. 

(H) Ngã Nhân Tứ Tướng— Four eJects 0ƒ the ego in the Diamond Sufra. 

(HI)Bốn phiền não gây ra bởi ngã chấp— Four delusions in reference to the e80. 


(B) Vô Ngã: Anafna or Nairatnydm (skt)—Egolessness—No-selfƑNot selƑ—Non-ego— 
The empfiness oƒ a selƒf 

(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Vô Ngã— Overview and Meanings oƒ Egolessness 

(I) Tổng quan về Vô ngã—An overview 0ƒ Anatman. 

(H) Nghĩa của Vô ngã— The meanings oƒ Anatman. 

(B-2) Thuyết Vô ngã— The doctrine 0ƒ “Anatnan ” 

(B-3) Hai đặc tánh của Vô ngã— Two special characteristics 0ƒ “Anatman ” 

(B-4) Thuyết Tất Định và Vô ngã— Determinism and Selflessness 

(B-5) Thân- Tâm-Cảnh Vô Ngã—No-selƒ oƒ “Body-Mind-Envirornment ” 


2602 


(I Tổng quan về Thân-Tâm-Cảnh Vô Ngã—An overview oƒ. No-self' of. “Body-Mind- 
Environmenf”. 

(H) Chi tiết về Thân-Tâm-Cảnh Vô Ngã— Details oƒ No-selƒ oƒ “Body-Mind-Environment”. 

(B-6)_ Phân tích của Đức Phật về cái “Ta ”— The Buddha°s analyses oƒ the self 

(I) Tổng quan về sự Phân tích của Đức Phật về cái “Ta”—An overview o‡ The Buddha's 
analyses oƒ the selƒ 

(I) Chỉ tiết về sự Phân tích của Đức Phật về cái “Ta”— Details oƒ The Buddha's analyses oƒ 
the selƒ 

(B-7) Tại sao chúng ta nên chốt bỏ ý niệm về cái “Ta ”?— Why should we reject the idea 0ƒ 
a self? 

(I) Chúng ta nên chối bỏ ý tưởng về cái “Ta” bởi hai lý do— We should reject the idea øƒ a 
selƒf for two reqSONS. 

(H) Đúc Phật dạy “Tại sao chúng ta nên chối bỏ ý niệm về cái Ta”—The Buddha taught 
“Why should we reject the idea oƒa selƒ?” 





2603 


(A) Ngã 
Ego 
Affa (p)—Atman (skt£) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Ngã 
Overview and Menaings 0ƒ Ego 


(ID Đại cương về Ngã—An overview oƒ Atinan: Ta—Self—Ego. 


l) 


2) 


Theo Phật giáo,”Ngã” là tâm thức vi tế nhất chính là cái tạo ra sự tách biệt giữa người 
nầy với người khác. Có một cái “tôi” đơn thuần được biểu hiện tùy thuộc vào sự tương 
tục của tâm thức. Sự tin tưởng vào bản ngã (cái ta, cái tôi, cái tự ngã) dẫn tới vị kỷ và 
dục vọng, do đó làm cẩn trở việc thực chứng về tính đồng nhứt của đời sống cũng như 
việc đạt được đại giác—According to Buddhism, “Atman” Is the most subtle 
conscIousness, the ultimate demarcation point between one person and another. There 1s 
a mere “Ego” which is designated in dependence on the confinuum of conscIousness. 
The belief in ego creates and fosters egoIsm and desire, thus preventing the realization of 
the unity of life and the attainment of enlightenment. 

Ngã hay linh hồn có nghĩa là một cái gì đó không thay đổi. Đây là nguyên lý căn bản 
của Ấn Giáo bị Đức Phật chối bỏ. Khi một cái ngã hay linh hồn được nghĩ là như thế thì 
chính điều ấy sẽ tạo thành ngã kiến. Khi thực tính của một sự vật đặc thù như thế bị phủ 
nhận thì điều nầy có nghĩa là pháp vô ngã—Non-changing quality (atman means 
anything substantially conceived that remains eternally one, unchanged and free). A basic 
tenet of Hinduism which was reJected by the Buddha. When an ego-soul or pudgala 1s 
thought as such, that constitutes the wrong view on exIstence of a permanent ego or atma- 
drishti. When the reality of an individual obJect or dharma as such 1s denied, this 1s what 
Is meant by the belilef that “things are without ¡independent Individuality” or 
dharmanarratmya. 


(II) Ý nghĩa của Ngã— The meanings oƒ Atnan: Pudgala (skÐ. 


l) 


2) 


Ngã là chủ tể của thân so với vị vua trị vì trong một xứ. Theo đạo Phật, chúng sanh tuy 
hết thảy đều có cái tâm thân do ngũ uẩn hòa hợp giả tạm mà thành, nhưng không có cái 
thực thể thường nhất của mình, nên gọi là ngã không——The master of the body, compared 
to the ruler of the country. Illusion of the concept of the reality of the ego, man being 
composed of elements and disintegrated when these are dissolved. 

Cá nhơn hay cái “Tôi” hay cái “Ngã” mang tính chất luân hồi. Phật giáo phủ định một 
thực thể hay một linh hồn vĩnh hằng. Tất cả các loài hữu tình đều phải lưu chuyển trong 
luân hồi sanh tử. Với Phật giáo, cá nhân chỉ là một danh từ ước lệ, là sự phối hợp giữa 
thể chất và tâm thức, có thể thay đổi từng lúc khác nhau—Man, person, ego or self, the 
substance that 1s the bearer of the cycle of rebirth. Buddhism denies the existence of an 
eternal person or soul. All beings subJect to transmigration. Buddhism sees the person 


3) 


1) 


2) 


3) 


2604 


only a conventional name or a combination of physical and psychological facotrs that 
change from moment to momer. 

Ngã hay linh hồn có nghĩa là một cái gì đó không thay đổi. Đây là nguyên lý căn bản 
của Ấn Giáo bị Đức Phật chối bỏ. Khi một cái ngã hay linh hồn được nghĩ là như thế thì 
chính điều ấy sẽ tạo thành ngã kiến. Khi thực tính của một sự vật đặc thù như thế bị phủ 
nhận thì điều nầy có nghĩa là pháp vô ngã. Ngã thể hay tự tính trong con người, đây là 
cái suy nghĩ ra tư tưởng hay cái làm ra hành động, và sau khi chết cái ấy sẽ trụ nơi hạnh 
phúc hay đau khổ tùy theo nghiệp lực đã gây tạo bởi con người ấy. Ngoại đạo cho rằng 
ngã là thân ta, còn đạo Phật thì cho rằng Giả Ngã là sự hòa hợp của ngũ uẩn, chứ không 
có thực thể (vô thường, và vô ngã)—Non-changing quality (atman means anything 
substantially conceived that remains eternally one, unchanged and free). A basic tenet of 
Hinduism which was reJected by the Buddha. When an ego-soul or pudgala 1s thought as 
such, that constitutes the wrong view on existence of a permanent ego or atma-drishti. 
'When the reality of an Individual obJect or đharma as such 1s denied, this 1s what 1s meant 
by the belief that “things are without independent Individuality” or dharmanalrratmya. 
The supreme SELE, the Ultimate Reality, or Universal Consciousness, the divine element 
in man, degraded Into idea of an entity dwelling in the heart of each man, the thinker of 
his thoughts, and doer of his deeds, and after death dwelling In bliss or misery according 
to deeds done In the body. The erroneous Ideas of a permanent self continued In 
reincarnation 1s the sources of all ilusion. But the Nirvana sutra definitely asserts a 
permanent ego In the transcendental world, above the range of reincarnation; and the 
trend of. Mahayana supports such permanence. Ego composed of the five skandhas and 
hence not a permanent entity. Ït 1s used for Atman, the self, personality. Buddhism take 
as a fundamental dogma, I.e. Impermanence, no permanent ego, only a temporal or 
functional ego. The erroneous Idea of a permanent self continued In reincarnation 1s the 
souce of all illusion. 


(A-2) Những định nghĩa khác liên quan đến “Ngã ” 
QOther definitions which are related to “Atman ” 


Ngã Ái: Yêu cái ta, yêu hay chấp vào thực ngã, khởi lên với thức thứ tám——Self-love; 
the love of or attachment to the ego, arising with the eighth viJnana. 

Ngã Ba La Mật: Ego paramita—Ngã Ba La Mật là một trong thứ được nói đến trong 
kinh Niết Bàn, là cái ngã siêu việt và tự tại là thường, lạc, ngã, tịnh —The ego paramita 
1n the four based on the Nirvana sutra in which transcendental ego 1s sovereign, 1.e. has a 
real and permanent nature; the four are permanence, Joy, personality, and pur1ty. 

Ngã Chấp: Lagna-atman (sk)—Ego-grasping—Bám chặt vào cái Ta—Trong Tứ Diệu 
Đế, Phật dạy rằng chấp ngã là nguyên nhân căn bản của khổ đau; từ chấp trước sanh ra 
buồn khổ; từ buồn khổ sanh ra sợ sệt. Ai hoàn toàn thoát khỏi chấp trước, kẻ đó không 
còn buôn khổ và rất ít lo âu. Nếu bạn không còn chấp trước, dĩ nhiên là bạn đã giải 
thoát—EgoiIsm (Clinging to the “[”}>—In the Four Noble Truth, Sakyamuni Buddha taught 
that “attachment to self” 1s the root cause of suffering. From attachment springs grief; 


4) 


3) 


6) 


7) 


ỡ) 


2) 


2605 


from grief springs fear. For him who 1s wholly free from attachment, there 1s no ørief and 
much less fear. If you dont have attachments, naturally you are liberated. 

Ngã Đẳng Mạn: Manatimana (sk)—Ngã mạn cho rằng ta bằng những kẻ hơn ta, đây là 
một trong chín loại ngã mạn——The pride of thinking oneself equal to those who surpass 
us, one of the nine kinds of pride. 

Ngã Điên Đảo: Phiền não vì cho rằng ngã là có thực One of the four inverted or 
upside-down Ideas, the 1llusion that the ego 1s real——The ¡llusion that the ego has real 
©XIstence. 

Ngã Đức: Ngã Đức là sức mạnh hay đức của ngã được định nghĩa như là tự tại, khắc 
phục và giải thoát Power or virtue of the ego, the ego being defned as sovereign, 
master, free. 

Ngã Hữu: Ngã Hữu là ảo tưởng cho rằng cái ngã là có thật —The ¡ilusion that the ego has 
real existence. 

Ngã Không: The emptiness of a self or egolessness—Chúng Sanh Không—Nhân 
Không—Chúng sanh tuy hết thấy đều có cái tâm thân do ngũ uẩn hòa hợp giả tạm mà 
thành, nhưng không có cái thực thể thường nhất của mình, nên gọi là ngã không—The 
non-reality of the atman, the soul, the person. Illusion of the concept of the reality of the 
ego, man being composed of elements and disintegrated when these are dissolved 

Ngã Không Chân Như: No ego in truth—Giáo thuyết Tiểu Thừa về “Ngã Không Chân 
Như.” Kỳ thật không có cái thực ngã —The Hinayana doctrine of impersonality in the 
absolute, that in truth there 1s no ego; this positlon abrogates moral responsIbility. 


10) Ngã Kiến: Thân Kiến—Tà kiến cho rằng thân tứ đại do ngũ uẩn hợp thành mà cho là 


thực, là thường trụ cố định —False view that every man has a permanent lord within— 
Wrong view on the existence of a permanent ego—The erroneous doctrine that the ego 
or self composed of the temporary five skandhas, 1s a reality and permaneit. 


11) Ngã Liệt Mạn: Unamana (skt—Sự ngã mạn cho rằng ta không kém hơn kẻ hơn ta là 


bao, đây là một trong cửu mạn—The pride of thinking myself not much inferior to those 
who far surpass me, one of the nine kinds of pride. 


12) Ngã Mạn: Asmimana (p)—Abhimana or atma-mada (skt)—Kiêu căng ngạo mạn— 


8) 
b) 


c) 
đ) 
©) 
Ð 


8) 


EgoIsm—Self-esteem. Egotism and arrogance. 

Chấp ngã: Vị kỷ——The concept of the ego is real. 

Tính tự cao tự đại của cái ta: Ego-conceit—Egotism. 

Sự kiêu hãnh của tự ngã: Self-superiority——Self-sufficiency—Pride of self. 

Ngã Tướng: Ý niệm cho rằng có thực ngã hay bất cứ ai tin rằng có thực ngã —The 
concept of the ego as real or anyone who believes In a real ego. 

Cậy vào cái ta mà khinh mạn hay kiêu ngạo người khác: Exalting self and depreciating 
others. Self-intoxication or pride of self. 

Thói tự cao, tự đại, tự mãn, hay tự để cao bản thân mình: Atma-mana (skt)—Egotism— 
Overweening pride—Khởi tâm kiêu mạn chấp có ta và có cái sở hữu của ta. 

Người tự cao tự mãn: Egotist—Người ăn nói hay viết lách tự đề cao mình. Người tự cao 
tự mãn, không thể còn đưa được điều hay lẽ tốt vào mình được nữa vì họ không chịu trút 
sạch những tư tưởng ích kỷ để dọn chỗ cho những gì sắp đến—Egotist cannot be filled 
with good virtues because he 1s not willing to empty his dirty mìnd to make room for what 
1S fO CO. 


2606 


13) Ngã Mạn Cống Cao: Pride—The pride of thinking oneself is superior to equals— 
Exalting self and depreciating others——Egotism or overweening pride. 

14) Ngã Ngã Sở: Tôi và cái của tôi (thân ta và các sự vật ngoài thân ta nhưng thuộc về ta)——I 
and mine—— The self and 1ts possession. 

15) Ngã Ngu: Ego ignorance—Sự ngu sĩ của cái ngã, hay sự chấp chặt vào ảo tưởng của một 
thực ngã —Ego that holds to the 1llusion of the reality of the ego. 

16)Ngã Ngữ Thủ: Ngôn ngữ của kẻ mê chấp đủ loại ngã kiến, gọi là ngã ngữ thủ, là một 
trong tứ thủ—The attachment to doctrines or statements about the ego, one of the four 
kinds of attchmernt. 

17) Ngã (Nhân) Chấp: Atma-graha (skt——Holding to the concept of the reality of the ego— 
Permanent personality—The atman—Soul—Self—This holding 1s an i1llusion—The 
clinging to the idea of self Chấp vào khái niệm của một cái ngã thật, chấp vào Thường 
ngã, hay chấp vào cái ngã thường hằng chứ không phải là sự phối hợp của năm uẩn sanh 
bởi nhân duyên. Chấp ngã còn có nghĩa là cố chấp vào tính hiện hữu của cá nhân mình 
như một cá thể riêg biệt. Sự chấp ngã nầy được coi như là nguyên nhân của tất cả mọi 
khổ đau phiển não con người phải gánh chịu, mà chỉ có thể chấm dứt khi quá trình tu tập 
đạt đến một trạng thái hoàn toàn vô ngã—The false tenet of a soul, or ego, or permanent 
individual, that the Individual 1s real, the ego an independent unit and not a mere 
combination of the five skandhas produced by cause and effect disintegrating. Holding to 
the concept of the reality of the ego also means that one holds on to oneself as an 
individual personality. The atma-sgraha was held to be responsible for all human-beings'" 
sufferings and afflictions, which would in the end be finally abolished by the attainment 
Of a state of self-extinction or a state of complete no-self. 

18) Ngã Si: Ego-infatuation—Confused by the belief in the reality of the ego. 

19) Ngã Sở: Attaniya or Atmaniya (p)—Atmiya (skt—Cái thuộc về của tôi hay cái do ta sở 
hữu—Mine——Belonging to oneself. 

20) Ngã Sở Kiến: Tà kiến cho rằng sự vật thuộc về ta, vì sự vật chỉ là giả hợp chứ không có 
thật The Incorrect view that anything 1s really mine, for all things are but temporal 
combinations. 

21) Ngã Sở Tâm: Tâm nghĩ rằng nó là chủ của vạn hữu—The mind that thinks it is owner of 
things. 

22) Ngã Thắng Mạn: Adhimana (sk)—Ngã mạn cho rằng ta hơn những kẻ ngang hàng với 
ta——The pride of thinking onself superior to equals, one of the nine kinds of pride. 


23) Ngã Thất: Ego-abode—“Ngã” chính là nhà chứa đựng những khổ đau phiền não—The 
ego as the abode of all suffering. 

24) Ngã thể: The supreme SELF—Ngã thể hay tự tính trong con người, đây là cái suy nghĩ ra 
tư tưởng hay cái làm ra hành động, và sau khi chết cái ấy sẽ trụ nơi hạnh phúc hay đau 
khổ tùy theo nghiệp lực đã gây tạo bởi con người ấy—Ultimate Reality, or Universal 
Consciousness, the divine element in man, degraded Into idea of an entity dwelling in the 
heart of each man, the thinker of his thoughts, and doer of his deeds, and after death 
dwelling in bliss or misery according to deeds done In the body. 

25) Ngã Tướng: Egoism——Ý niệm cho rằng có thực ngã hay bất cứ ai tin rằng có thực ngã— 
The concept of the ego as real or anyone who believes In a real ego. 


2607 


26) Ngã Tưởng: Tưởng nghĩ đến tự ngã vì cho rằng tự ngã là có thực —Thought of self The 
thought that the ego has reality. 

27) Nhân Pháp Vô Ngã: Pudgaladharma (skt)—Sự vô ngã hay không có linh hồn cá nhân 
lẫn các sự vật bên ngoài — The egolessness of both the ¡individual soul and external 
obJects. 

28) Nhân vô ngã: Pudgala-nairatmya (skÐ——No permanent human ego or soul. 

29) Nội Ngã: Ego within— Chấp thân tâm của mình bảo đó là thường hằng, ngược lại với 
ngoại ngã là chấp tự tại thiên ngoài thân, coi đó là vị chúa tế—The antaratman, one”s 
own soul or self, in contrast with bahiratman (ngoại ngã/an external soul or personal or 
divine ruler). 

30) Thần Ngã: Purusa or Atman (skt). 

a) Cái thực ngã mà ngoại đạo chấp rằng khi thân chết thì thần ngã xuất ra: The soul, the 
spiritual ego, or permanent person, which by non-Budhists was said to migrate on the 
death of the body. 

b) Thần Thức cũng là cái tâm thức tối thượng sản sanh mọi hình thức của sự hiện hữu: 
Purusa 1s also the Supreme Soul or Spirit, which produces all forms of existence. 

c) Linh Hỗồn—Soul—The intelligent spirit—Consciousness—lIncomprehensible or divine 
wisdom. 

d) Về những vấn để tâm lý học, Phật giáo không chấp nhận sự hiện hữu của một linh hồn 
được cho là chân thật và bất tử. Vô ngã áp dụng cho tất cả vạn hữu (sarva dharma), hữu 
cơ hay vô cơ: With regard to the psychological question, Buddhism does not admit the 
exIstenceof a soul that 1s real and Iimmortal. Anatma or non-self refers to all things (sarva- 
dharma), organic and Inorga1nc. 

e)_ Theo Nhân Sinh, cũng không có linh hồn, không có cái ngã chơn thật nào là bất tử: In the 
case of human beings, there will accordingly to be no soul, no real self that 1s Immortal. 

Ð_ Còn trong trường hợp chỉ chung cho vạn hữu, cũng không có bản thể, không có bản chất 
nào mà không biến dịch. Bởi vì không có một cái ngã chân thực theo không gian, nghĩa 
làkhông có thực thể, nên không bao giờ có thường hằng——While in the case of things in 
general, there wIll be no noumenon, no essence which 1s unchaegable. Because there Is 
no real self spatially, 1.e., no substance, there will be no permanent, 1.e., no duraftion. 
Therefore, no bliss, 1s to be found in the world. 


(A-3) “Bản ngã ” tôn tại trên cơ sở tự tánh 
Own selƒ as inherently existenf 


(ID Tổng quan về “Bản ngã” tôn tại trên cơ sở tự tánh—An overview oƒ “Own seÏ[ƒ as 
inherently existenf”: Nhận thức sai lầm về con người tổn tại trên cơ sở tự tánh. Trong ý 
niệm con người tổn tại trên cơ sở tự tánh, có những trường hợp nhận thức rằng cả cái ngã 
của chính mình và cái ngã của người khác đều thực sự tổn tại. Quan niệm hợp thể giả 
tạm của thân và tâm là một cái “ngã” có thật chính là cách nhìn “bản ngã” tổn tại trên cơ 
SỞ tự tánh: Misconceptions of persons as inherently existent. Within the conception of 
persons as inherently existent, there are cases of conceiving both one”s own self and 


2608 


other selves to truly exist. Viewing the transitory collection of body and mind as a real “” 
1S a case Of viewing your own self as inherently exisfent. 


(II) Chỉ tiết về “Bản ngã ” tôn tại trên cơ sở tự tánh— Details oƒ “Own se|ƒ as inherently 


Ù 


2) 


Œ) 


existent ”: 

Quan niệm do quan sát cái hợp thể giả tạm của thân và tâm mà sinh khởi lên ý tưởng về 
cái ngã và nhận nó là tổn tại trên cơ sở tự tánh, từ đó người ta phát sinh ra tánh ngã mạn 
cho rằng mình tốt đẹp hơn người khác. Do chú trọng vào “cái tôi” mà người ta không chịu 
tin vào điểu gì khác nữa, hoặc giả tin rằng cái “ngã” nây sẽ tổn tại mãi mãi: The 
conception that observes the transitory collection which gives rise to the thought of “I” 
and conceives 1t to inherenfly exist. From this misconception, one gøenerates pride In 
oneself as superior to others. From the view of emphasizing the “Ï'” one might not believe 
1n anything else, or believing that “own self'” wIll exist forever. 

Quan niệm do quan sát những “cái của tôi” và nhận nó là tổn tại trên cơ sở tự tánh: The 
conception that observes “mine” and conceIves 1t to inherently exIst. 


(A-4) Ngã Và Ngã Sở 
Land Mimne 


Tổng quan về Ngã Và Ngã Sở—An overview 0ƒ “I and Mine”: Tôi và cái của tôi (thân 
ta và các sự vật ngoài thân ta nhưng thuộc về ta). Mục đích chính của Phật giáo là xóa bỏ 
cá tính riêng biệt, điều này được hiện thực khi chúng ta chấm tự đồng hóa vật nào đó với 
chính mình. Do tập quán lâu dài nên chúng ta quen nghĩ về kinh nghiệm riêng của chúng 
ta trong những chữ “Tôi” và “của tôi.” Ngay cả khi chúng ta thấy được rằng khi nói một 
cách nghiêm chỉnh, thì những chữ này trở nên quá mơ hồ không thể biện hộ được, và sử 
dụng không nghĩ ngợi có thể dẫn tới bất hạnh trong đời sống hằng ngày của chúng ta, 
ngay cả khi chúng ta tiếp tục dùng những chữ này. Những lý do của việc này rất đa dạng. 
Một trong những lý do ấy là chúng ta không thấy cách nào khác để giải thích những kinh 
nghiệm của chúng ta với chúng ta ngoại trừ những phán quyết gồm những tiếng như 
“Tôi” và “của tôi.”—The self and its possession. The main goal of Buddhism ¡s the 
extinction of separate individuality, which 1s brought about when we cease to Identify 
anything with ourselves. From long habit it has become quite natural to us to think oŸ our 
own experience 1n the term of “[” and “Mine.” Even when we are convinced that strictly 
speaking such words are too nebulous to be tenable and that their unthinking use leads to 
unhappiness In our daily lives, even then do we go on using them. The reasons for this are 
manifold. One of them 1s that we see no alternative way of explaining our experlences to 
ourselves except by way of statements which include such words as “I” and “Mine.” 


(II) Chỉ tiết về Ngã Và Ngã Sở—Details of “I and Mine ”: 
(A) Ngã—T: See Chapter 67 (A-1) and (A-2). 
(B) Ngã Sở— Mine: Ngã sở hay cái của tôi. 


Ù 


2609 


Ngã Sở” là cái thuộc về của tôi hay cái do ta sở hữu—“Mine” means something that 
belongs to oneself. 


(HI)Những lời Phật dạy về “Ngã Sở” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings on 


l) 


2) 


* Mine ” in the Dharmapada Sutra: 

“Đây là con ta, đây là tài sản ta,” kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết 
chính ta còn không thiệt có, huống là con ta hay tài sản ta?—These are my sons; this is 
my wealth; with such thought a fool 1s tormented. Verily, he 1s not even the owner of 
himself. Whence sons? Whence wealth? (Dharmapada 62). 

Nếu với thân tâm không lầm chấp là “ta” hay “của ta.” Vì không ta và của ta nên không 
lo sợ. Người như vậy mới gọi là Tỳ Kheo—He who has no thought of “Ƒ” and “mine,” for 
whatever towards his mind and body he does not grieve for that which he has not. He 1s 
indeed called a Bhikhshu (Dharmapada 367). 


(A-5) Cái Ngã và Độc Tử Bộ 
Selƒ and Pudgala-vada (Puggala-vada (p)) 


Phạn ngữ “pudgala-vada” có nghĩa là “cá nhơn hay cái tôi.” Một từ ngữ thông dụng trong 
các trường phái Phật giáo buổi ban sơ, với cùng một niềm tin chung là có một cái “ngã” 
là căn bản của nghiệp lực và luân hồi, hay cái “Ngã” mang tính chất luân hồi. Tuy nhiên, 
giáo thuyết Phật giáo phủ định một thực thể hay một linh hồn vĩnh hằng như vậy. Với 
Phật giáo, cá nhân chỉ là một danh từ ước lệ, là sự phối hợp giữa thể chất và tâm thức, có 
thể thay đổi từng lúc khác nhau. Giáo thuyết về một cái ngã trường tổn cuối cùng bị Phật 
giáo xem như là tà thuyết, dù có một thời có rất nhiều người theo giáo thuyết ấy, vì xét 
lại cho kỹ chúng ta sẽ thấy Đức Phật luôn luôn phủ nhận giáo thuyết về một cái ngã 
trường tổn và không thể phân cách ấy. Học thuyết về cái ngã của con ngươi này đã gây 
nên phản ứng dữ dội từ các đối thủ của trường phái này vì nó dạy rằng, tuy giáo lý “vô 
ngã` cuả Đức Phật hoàn toàn đúng theo nghĩa bình thường, nhưng vẫn có một cái ngã 
(nhân vị). Cái ngã này là một vật hiện thực, là cái bản thể cho phép có sự liên tục giữa 
các lần tái sanh, trí nhớ, và sự chín muồi sau này của các hành vi hữu ý hay “nghiệp làm 
trong hiện tại hay quá khứ. Nếu không có cái ngã hay nhân vị nào cả như học thuyết của 
các trường phái đối thủ tuyên bố, thì Phật giáo sẽ bị tố cáo là một học thuyết “hư vô" và 
“vô đao đức,' vì sẽ không có con người nào để chịu trách nhiệm về các hành vi đạo đức. 
Trường phái này nhấn mạnh rằng “cái ngã' hay “nhân vị' bất định trong tương quan với 
các yếu tố cơ bản cấu thành hiện hữu, không ở ngoài cũng không ở trong chúng; không 
đồng nhất cũng không khác biệt với chúng. Thật ra, chỉ có các vị Phật mới nhận thức 
được nó. Để củng cố lập trường cuả mình, trường phái này thường trích dẫn những lời 
dạy của Đức Phật như “Này các Tỳ Kheo, chỉ có một con người duy nhất sinh ra ở đời 
này vì sự thịnh vượng cuả nhiều người, vì hạnh phúc cuả nhiều người, vì lòng bi mẫn đối 
với thế giới, vì lợi ích sự thịnh vượng và hạnh phúc của chư Thiên và loài người. Chúng 
ta có thể thấy lập trường này về sau được phản ánh trong các lý thuyết về Như Lai Tạng 
của trường phái Đại Thừa, các trường phái Thiền và Thiên Thai của Trung Hoa. Vì vậy, 


2610 


người ta tin rằng trường phái này được thiết lập do sự chia rẽ về giáo lý trong nội bộ của 
trường phái Thượng Tọa Bộ vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, và tổn tại đến thế kỷ thứ 
chín hay thứ mười sau Tây Lịch. Khởi thủy trường phái này có tên là Độc Tử Bộ, lấy tên 
của vị sơ tổ Độc Tử, sau lại được gọi là Chánh Lượng Bộ, và sau đó phát sanh ra nhiễu 
trường phái phụ —“Pudgala” 1s a Sanskrit term for “personalist.” A term applied to 
several early Indian Buddhist schools, which shared a common belief that there 1s a self 
(pudgala) which 1s the basis for karma and transmigration, or the substance that 1s the 
bearer of the cycle of rebirth and that this self 1s neither the same, nor different from the 
five agsgregates. However, Buddhism denies the existence of such an eternal person or 
soul. Buddhism sees the person only a conventional name or a combination of physical 
and psychologtcal factors that change from moment to moment. The pudgala doctrine was 
eventually declared heretical in Buddhism, though at one time Pudgalavadins appear to 
have been quite numerous. lf we carefully look into the Buddhaˆs teachings, we wIll see 
that the Buddha always denies such a permanent and partfless self. The teaching of 
“pudgala” caused such a violent reaction on the part of Its opponents was that while the 
“anatman” doctrine of the Buddha was entirely true in a conventional sense, there was 
stll a “pudgala,” or person. This person 1s an ultimately real thing, the substratum which 
allows for continuity between rebirths, for memory, and for the furture ripening of 
Intentional actions or “karman” which are performed In the present or the past. If there 
was no person at all, as is opponents claimed, then Buddhism would be open to the 
charge of “Nihilism” and immortality, for there would be nobody who could undertake 
moral actions. It insisted that the “pudgala” was indeterminate in relation to the skandhas, 
neither outside them nor within them; neither identical with them, nor different from 
them. In fact, this pudgala was only perceptible to the Buddhas. In support of Its position 
1t frequently quoted sayings of the Buddha such as “Monks, there 1s a single person born 
1nto the world for the welfare of many people, for the happiness of many people, out of 
compassion for the world, for the benefit, welfare, and happiness of gods and men. One 
might see this kind of position reflected in the Tathagatagarbha doctrines of the 
Mahayana, the Ch”an and T”1en-T”ai schools in China. Thus, 1t 1s believed that this school 
was formed on the basis of a doctrinal division within the Sthaviravadin School in the 
third century B.C., and survived until the ninth or tenth centuries A.D. It originally called 
Vatsiputriya, after Its teacher, Vatsiputra, 1t was later named the Sammitiya, and ø1ve rise 
to several sub-sects 0Ÿ Ifs own. 


(A-6) Phân Loại Ngã 
Categories 0ƒ “Ego ” 


(D Hai loại Bản Ngã— Two kinds oƒ Ego: 


l) 


Bản ngã thô trọng: Coarse Ego—Bản ngã thô trọng là bản ngã được biểu hiện tùy thuộc 
vào thân và tâm thô trọng. Tuy nhiên, ngay cả khi thân tâm ấy không hoạt động thì vẫn 
có cái ngã ấy biểu hiện, đó là thân tâm vi tế—The coarse ego is designated on the gross 


2) 


2611 


mind and body. However, even when the gross mind and body are not operating, there 
still has to be an “ego” designated, that 1s the subtle mind and body. 

Bản ngã vi tế: Subtle Ego—Bản ngã vi tế được biểu hiện tùy thuộc vào thân thức vi tế 
và năng lực. Tuy nhiên, khi bản ngã vi tế hiện hành thì không có sự hiện hữu của bản 
ngã thô trọng nữa. Năng lực và tâm thức vi tế và năng lực nội tại chính là nền tảng để 
thể hiện bản ngã vi tế—The subtle ego is designated on the subtle mind and energy; 
However, when the subtle ego exIsts, there eXisfS no coarse eøo. 


(H) Ngã Nhân Tứ Tướng— Four ejects oƒ the ego in the Diamond Sufra: Bốn tướng ngã nhân 


Ù 


2) 


3) 


4) 


(Kinh Kim Cang). 

Nơi ngũ uẩn mà ảo chấp là có thực ngã nên sanh lòng khinh khi người nghèo, kể ngu: 
The appearance of ego: Ngã tướng——The illusion that in the five skandhas there 1s a real 
ego; thus creating the idea of looking down on the poor, stupid and deluded. 

Nhân tướng: Human appearance—Chấp cái ngã là người khác hay đạo khác—Man is 
different from other organisms. The ego of a man or that this ego 1s a man and different 
from beings of the other paths. 

Chúng sanh tướng: Living beings appearance—Chấp ngã đưa vào ngũ uẩn mà sanh—AlI 
the living are produced by the skandhas. The ego of all beings, that all beings have an 
ego born of the five skandhas. 

Thọ giả tướng: The appearance of longevity—Chấp thọ mệnh một thời của cái ngã, từ đó 
sanh ra chấp trước vào tướng sự và ao ước phúc lợi —LIfe is limited to the organism. The 
ego has age, I.e. a determined or fated period of existence, thus creating the idea of 
attaching all appearances and desiring for welfare and profit. 


(HI)Bốn phiền não gây ra bởi ngã chấp— Four delusions in reference to the ego: Tứ Phiền 


l) 
2) 
3) 
4 


Não—Tứ Hoặc—Bốn phiền não gây ra bởi ngã chấp hay bốn loại căn bản phiển não 
thường xuyên tương ứng với Mạt Na Thức (thức thứ bảy). 

Ngã S¡ Phiển Não: Vô Minh——lgnorance in regard to the ego. 

Ngã Kiến Phiển Não: Ngã Chấp—Holding to the ego idea. 

Ngã Mạn Phiền Não: Kiêu căng ngạo mạn—Egoism—Self-esteem. 

Ngã Ái Phiển Não: Ngã tham—Self-seeking or desire arising from belief in ego. 


(B) Vô Ngã: Anatma or Natrainyam (skt£) 
Egolessness— No-selƒ— Noí selƒ 
Non-ego— The emptfiness 0ƒ a selƒf 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Vô Ngã 
Overview and Meanings 0ƒ Egolessness 


(ID Tổng quan về Vô ngã—An overview 0ƒ Anatman: 


Ù 


2) 


2612 


Khi Đức Phật đưa ra khái niệm về “Vô ngã,” Ngài đã làm đảo lộn không biết bao nhiêu 
quan niệm về vũ trụ và nhân sinh. Đức Phật đã giáng một đòn lớn trên ý niệm phổ biến 
và kiên cố nhất của loài người thời đó: ý niệm về sự tổn tại của cái “ngã” thường còn. 
Những ai thấu hiểu được vô ngã đều biết rằng nó được đưa ra để đánh đổ ý niệm về 
“ngã” chứ không phải là một đồ án mới của thực tại. Khái niệm “Vô ngã” là phương tiện, 
chứ không phải là cứu cánh. Nếu nó trở thành một ý niệm thì nó cũng cần được phá vỡ 
như bao nhiêu ý niệm khác—When Sakyamumi Buddha put forth the notion of “no-self,” 
he upsets many concepts about life In the universe. He blasted our most firm and 
widespread conviction, that of a permanent self. Those who understand “not self” know 
that its function 1s to overthrow “self,”” not to replace 1t with a new concept of reality. The 
nofion of “not self” 1s a method, not a goal. If it becomes a concept, 1t must be destroyed 
along with all other concepts. 

Thuyết Vô Ngã có hai đặc tánh chính là pháp vô ngã và nhân vô ngã. Đôi khi giáo lý 
“vô ngã” gây ra bối rối và hiểu lầm. Bất cứ lúc nào chúng ta nói “Tôi đang nói”, hay 
“Tôi đang đi”, vân vân. Như vậy làm sao chúng ta có thể chối bỏ thực tế của cái “Ta”? 
Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng Đức Phật không bảo chúng ta chối bỏ việc xưng hô 
“Ta” hay “Tôi”. Chính Đức Phật còn phải dùng một từ nào đó để xưng hô, như từ “Như 
Lai” chẳng hạn, không cần biết từ này có nghĩa gì, nó vẫn là một từ hay một danh xưng. 
Khi Đức Phật dạy về “Vô ngã”, Ngài nhấn mạnh đến sự từ bỏ một ý niệm cho rằng 
“Tôi” là một thực thể thường hằng và không thay đổi. Ngài nói năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức) không phải là cái “Ta”, và không có cái “Ta” nào được tìm thấy trong năm 
uẩn này cả. Sự phủ nhận của Đức Phật có nghĩa là sự phủ nhận một niểm tin có một thực 
thể có thật, độc lập và thường còn được người ta gọi là “Fa”` vì một thực thể như vậy phải 
độc lập, phải thường còn, không biến đổi, không hoán chuyển, nhưng một thực thể như 
vậy hay một cái “Ta” như thế không thể tìm thấy ở đâu được—The doctrine of no-self 
has two main characteristics: selflessness of things (dharma-narratmya) and selflessness 
of person (pudgalanairatmya). Sometimes, the teaching of “not-self'” causes confusion 
and misunderstanding. Any time we speak, we do say “I am speaking” or “I am talking”, 
etc. How can we deny the reality of that “Ƒ”? Sincere Buddhists should always remember 
that the Buddha never asked us to reJect the use of the name or term “T”. The Buddha 
himself still use a word ““Fatathata” to refer to himself, no matter what 1s the meaning of 
the word, 1t Is still a word or a name. When the Buddha taught about “not-self”, he 
stressed on the reJection of the idea that this name or term “Ï” stands for a substantial, 
permanent and changeless reality. The Buddha said that the five aggregates (form, 
feeling, perception, volition and consciousness) were not the self and that the self was not 
to be found 1n them. The Buddhaˆs reJection of the self 1s a reJection of the belief In a 
real, independent, permanent entity that 1s represented by the name or term “Ï”, for such 
a permanent entity would have to be independent, permanent, immutable and impervIous 
to change, but such a permanent entity and/or such a self 1s nowhere to be found. 


(I1 Nghĩa của Vô ngã— The Immeanings oƒ Anatnan: 


Ù 


Anatman là từ ngữ Bắc Phạn có nghĩa là “vô ngã.” Một trong ba đặc tính mà Đức Phật 
đã dạy áp dụng cho tất cả pháp hữu vi, hai đặc tính khác là vô thường và khổ đau hay bất 
toại. Giáo pháp này trái ngược với giáo pháp của Bà La Môn vào thời Đức Phật còn tại 


2) 


l) 


2) 


3) 


2613 


x13 


thế. Truyền thống Bà La Môn dạy rằng cốt lõi của mọi người là cái “thường ngã” hay cái 
ngã vĩnh hằng không thay đổi. Ngược lại, Đức Phật lại tuyên bố rằng cái được gọi là 
“ngã” ấy chỉ là một khái niệm được dựng lên, kỳ thật mỗi cá nhân đều là sự kết hợp của 
các uẩn luôn thay đổi—A Sanskrit term for “No-self.” One of the “three characteristics” 
(tri-laksana) that the Buddha said apply to all conditioned (samskrita) phenomena, the 
others being Impermanence and unsatisfactoriness or suffering. The doctrine holds that, 
confrary to the assertions of the brahmanical orthodoxy of the Buddha”s time, there 1s no 
permanent, partless, substantial “self or soul. The brahmanical tradition taught that the 
essence of every Individual 1s an eternal, unchanging essence (called the atman). The 
Buddha declared that such a essence is merely a conceptual construct and that every 
individual 1s in fact composed of a constantly changing collection of “agsregates” 
(skandha). 

Không có sự hiện hữu của cái tự ngã trường tôn. Thân nây chỉ là sự kết hợp của ngũ uẩn. 
Ngũ uẩn chỉ hiện hữu khi có đầy đủ nhơn duyên mà thôi—Non-existence of a permanent 
self. The body consists of the five elements and there is no self. Elements exIst only by 
means of union of conditions. There 1s no eternal and unchangeable substance In them. 


(B-2) Thuyết Vô ngã 
The doctrine 0ƒ “Anatnan ” 


The doctrine of “Anatman” 1s one of the central teachings of Buddhism; 1t says that no 
self exists In the sense of a permanent, eternal, integral and independent substance within 
an individual existent—Vô ngã hay tính vô ngã là một trong những học thuyết trọng tâm 
của đạo Phật. Nó phủ định cái ngã bên trong một cá nhân theo nghĩa bất tử, bất diệt, duy 
nhất và độc lập. 

Giáo thuyết “Anatta” hay “Antma” được Đức Phật thuyết giảng mà hầu hết Phật tử, kể 
cả thiển gia đều cho rằng đây là ý tưởng “vô ngã” của chơn tánh con người. Phật tử 
không nên lầm “vô ngã” của Phật giáo với thuyết “vô ngã” của Ấn giáo với nghĩa là 
chơn tánh mà tâm con người không thể nhận biết được: The anatta or anatma doctrine 
taught by the Buddha, to which most Buddhists, Iincluding Zen practitioners, subscIrbe, 1s 
briefly the “not self” idea of man's true nature. This 1s not to be confused with the “not 
self” expression used in Hindu philosophies. It means that the true nature of man Is not 
conceivable by the human mind. 

Làm thế nào người ta có thể nói là vô ngã nếu không có ngã? Chúng ta phải hiểu Đức 
Phật muốn nói gì với từ “Vô ngã” nầy. Đức Phật không hể có một ý øì đối lập với “Ngã” 
cả. Ngài không đặt hai từ nầy ở vị trí kế nhau và nói: “Đây là cái vô ngã của tôi đối lập 
với cái ngã nầy.” Từ Anatta, vì tiếp đầu ngữ “An” chỉ một sự không hiện hữu, abhava, 
chứ không phải đối lập. Anatta có nghĩa là không có “Atta,” đó chỉ đơn thuần là sự phủ 
nhận của một “Atta”, sự không hiện hữu của một “Atta” mà thôi. Những người tin có một 
“Atta” cố gắng để giữ cái “Atta” của họ, còn Đức Phật chỉ phủ nhận nó bằng cách thêm 
tiếp đầu ngữ “An” vào. Vì cái quan niệm có một “Atta”, tự ngã hay linh hồn nầy đã ăn 
sâu trong rất nhiều người mà Đức Phật từng gặp, nên Ngài đã phải thuyết những bài 


1) 


2) 
8) 


b) 


c) 


2614 


pháp dài về vấn để Bản ngã nây cho những nhà trí thức, những nhà biện chứng và những 
người giỏi tranh luận: How can one speak of “Anatta” ¡f there is no “Atta”? We must 
understand what the Buddha meant by “Anatta”. He never meant anything In contra- 
distinction to “Atta”. He dịd not place two terms in juxtaposition and say: “This 1s my 
“Anatta” in opposition to “Atta”.” The term “Anatta”, since the prefix “an” indicates non- 
existence, and not opposition. So “Anatta” literally means no atta, that 1s the mere denial 
of an “atta”, the non-existence of “atta”. The believers in an “atta” tried to keep theIr 
“atta”. The Buddha simply denied it, by adding the prefix “an”. As this concept of an 
Atta, Self, or Soul, was deep rooted in many whom the Buddha met, He had to discourse 
at length on this pivotal question of Self to learned men, dialecticians and hair-splitting 
disputants. 


(B-3) Hai đặc tánh của Vô ngã 
Two special characteristics 0ƒ “Anatnan ” 


Vô Ngã, thuyết Vô Ngã có hai đặc tánh chính là pháp vô ngã và nhân vô ngã—The 
doctrine of no-self has two main characteristics: selflessness of things (dharma- 
narratmya) and selflessness of person (pudgalanairatmya). 

Nhân Vô Ngã: Pudgalanatratmya (skÐ——Selflessness of person—Con người không có sự 
thường hằng của cái ngã—Man as without ego or permanent soul, or no permanent 
human ego or soul. 

Pháp Vô Ngã: Dharmanarratmya (skÐ——Selflessness of things. 

Vạn hữu không có thực ngã, không có tự tính, không độc lập: No permanent individuality 
in or independence of things. Things are without independent 1ndividuality, 1.e. the tenet 
that things have no independent reality, no reality 1n themselves. 

Cái ý niệm cho rằng không có tự tính hay ngã tạo nên tính đặc thù của mỗi sự vật được 
những người theo Phật Giáo Đại Thừa khẳng định là đặc biệt của họ chứ không phải của 
Tiểu Thừa. Ý niệm nầy thật tự nhiên vì ý niệm về “không tính” là một trong những đặc 
điểm nổi bậc nhất của Đại Thừa, nên thật là tự nhiên khi các học giả Đại Thừa đặc 
“Pháp Vô Ngã” ở một vị trí nổi bậc trong triết học của họ: The idea that there ¡is no self- 
substance or “Atman” constituting the Individuality of each obJect 1s insisted on by the 
followers of Mahayana Buddhism to be their exclusive property, not shared by the 
Hinayana. This Idea 1s naturally true as the Idea of “no self-substance” or 
Dharmanarratmya 1s closely connected with that of “Sunyata” and the latter 1s one of the 
most đdistinguishing marks of the Mahayana., It was natural for Its scholars to gIve the 
former a prominent position 1n their philosophy. 

Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Khi một vị Bồ Tát Ma ha tát nhận ra rằng tất cả 
các pháp đều thoát ngoài tâm, mạt na, ý thức, ngũ pháp, và ba tự tính, thì vị ấy được gọi 
là hiễu rõ thực nghĩa của “Pháp Vô Ngã.”: In the Lankavatara Sutra, the Buddha tauphit: 
“When a Bodhisattva-mahasattva recognizes that all dharmas are free from Citta, Manas, 
Manovijnana, the Five Dharmas, and the Threefold Svabhava, he 1s said to understand 
well the real significance of Dharmanairatmya.” 


l) 


2) 


2615 


(B-4) Thuyết Tất Định và Vô ngã 
Determinisrm and Selflessness 


Thuyết tất định chỉ cho lý thuyết có sự quyết định của “định mệnh,) hay Thiên mệnh, hay 
thượng đế. Phật giáo chủ trương sự vắng mặt của một bản ngã thường hằng bất biến. 
Theo Kinh Duy Ma Cật, vô ngã có nghĩa là sự hiểu biết chơn chánh rằng thân gồm ngũ 
uẩn chứ không có cái gọi là “bản ngã trường tôn.” Tứ đại chỉ hiện hữu bởi những duyên 
hợp. Không có vật chất trường tổn bất biến trong thân nây. Khi tứ đại hết duyên tan rã thì 
thân nầy lập tức biến mất. Vì vật chất do tứ đại cấu thành, trống rỗng, không có thực 
chất, nên con người do ngũ uẩn kết hợp, cũng không có tự ngã vĩnh cữu. Con người thay 
đổi từng giây từng phút. Theo giáo lý Tiểu Thừa thì “Vô Ngã” chỉ áp dụng cho loài 
người, nhưng trong Phật giáo Đại Thừa thì vạn hữu đều vô ngã—Determinism means the 
theory of being determined by fate, nature, or god. Buddhism believes In the absence of a 
permanert, unchaging self or soul, or non-existence of a permanent self. According to the 
Vimalakirti Sutra, the body consists of the five elements or skandhas, which together 
represent body and mind, and there 1s no such so-called “self.” Elements exist only by 
means of union of conditions. There 1s no eternal and unchangeable substance in them. 
When these come apart, so-called “body” immediately disappears. Since the form which 
1s created by the four elemenfs 1s empty and without self, then the human body, created 
by the unification of the five skandhas, must also be empty and without self. Human body 
1S In a transforming process from second to second. In Theravada, no-self is only applied 
to the person; In the Mahayana, all things are regarded as without essence. 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật giáo, Đức Phật xem thế 
giới nầy là thế giới của khổ đau, và Ngài đã dạy những phương pháp đối trị nó. Vậy cái 
øì đã làm thế giới nầy trở thành khổ đau? Lý do đầu tiên như Đức Phật đã dạy, là các 
pháp đều vô ngã, nghĩa là vạn vật, hữu tình hay vô tình, tất cả đều không có cái mà 
chúng ta có thể gọi là bản ngã hay thực thể. Chúng ta thử khảo sát con người. Một người 
không thể xem tỉnh thần hay hồn của y là một thực ngã. Y hiện hữu nhưng không thể nào 
nắm được cái thực thể của y, không thể tìm thấy được tinh thần của y, bởi vì sự hiện hữu 
của con người không gì ngoài cái “hiện hữu tùy thuộc vào một chuỗi nhân duyên." Mọi 
vật hiện hữu đều là vì nhân duyên, và nó sẽ tan biến khi những tác dụng của chuỗi nhân 
duyên ấy chấm dứt: According to Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist 
Philosophy, the Buddha regarded this world as a world of hardship, and taught the ways to 
cope with 1t. Then what are the reasons which make 1t a world of hardship? The first 
reason, as given by the Buddha 1s that all things are selfless or egoless, which means that 
no things, men, animals and inanimate obJects , both living and not living, have what we 
may call their original self or real being. Let us consider man. AÀ man does not have a 
core or a soul which he can consider to be his true self. A man exisfs, but he cannot ørasp 
his real being, he cannot discover his own core, because the existence of a man 1s nothing 
but an “existence depending on a series of causations.” Everything that exists 1s there 
because of causations; 1t will disappear when the effects of the causation cease. 


a) 


b) 


đ) 


2616 


Những làn sóng trên mặt nước quả là hiện hữu, nhưng có thể gọi mỗi làn sóng đều có tự 
ngã hay không? Sóng chỉ hiện hữu khi có gió lay động. Mỗi làn sóng đều có riêng đặc 
tính tùy theo sự phối hợp của những nhân duyên, cường độ của gió và những chuyển 
động, phương hướng của gió, vân vân. Nhưng khi những tác dụng của những nhân duyên 
đó chấm dứt, sóng sẽ không còn nữa. Cũng vậy, không thể nào có cái ngã biệt lập với 
nhân duyên được: The waves on the water”s surface certainly exist, but can 1t be said that 
a wave has 1ts own self? Waves exIst only while there 1s wind or current. Each wave has 
1f{s own characterisflcs according to the combination of causations, the intensity of the 
wInds and currents and the1r directions, etc. But when the effects of the causations cease, 
the waves are no more. Similarly, there cannot be a self which stands independent of 
Causations. 

Khi con người còn là một hiện hữu tùy thuộc một chuỗi nhân duyên thì, nếu y cố gắng trì 
giữ lấy chính mình và nhìn mọi vật quanh mình từ quan điểm độc tôn ngã là một điều 
thật vô lý. Mọi người phải từ bỏ cái ngã của mình, cố gắng giúp đỡ kẻ khác và phải nhận 
hức cái hiện hữu cộng đồng, vì không thể nào con người hoàn toàn hiện hữu độc lập 
được: As long as a man is an existent depending on a serles Of causatlons, It 1S 
unreasonable for him to try to hold on to himself and to regard all things around him from 
the self-centered point of view. All men ought to deny their own selves and endeavor to 
help each other and to look for co-existence, because no man can ever be truÌy 
1ndependert. 

Nếu mọi vật đều hiện hữu tùy thuộc vào một chuỗi những nhân duyên thì cái hiện hữu 
đó cũng chỉ là tùy thuộc điều kiện mà thôi; không có một vật chất nào trong vũ trụ nầy 
có thể trường tổn hay tự tại. Do đó Đức Phật dạy rằng vô ngã là yếu tính của vạn vật, và 
từ đó, đưa đến một lý thuyết nữa là vạn vật đều vô thường, là điều không thể tránh: If all 
things owe their existence fo a series Of causations, their exIstence 1s a conditional one; 
there 1s no one thing in the universe that 1s permanent or Iindependent. Therefore, the 
Buddha”s theory that selflessness 1s the nature of all things inevitably leads to the next 
theory that all things are Impermanent (anitya). 

Hầu hết mọi người đều dốc hết năng lực vào việc gìn giữ sự hiện hữu của mình và những 
tư hữu của họ. Nhưng thực ra, không thể nào tìm được trung tâm hiện hữu của nó, cũng 
không thể nào giữ nó đời đời được. Không vật nào là không biến chuyển, ngay cả trong 
một sát na. Không những nó bất ổn trong tương quan với không gian, mà nó cũng bất ổn 
trong tương quan với thời gian nữa. Nếu ta có thể tìm được một thế giới không có không 
gian và thời gian, thế giới đó mới thật là thế giới tự do chân thật, tức là Niết Bàn: Men in 
general seem to be giving all of their energy to preserving their own existence and theIr 
possessions. But in truth It 1s impossible to discover the core of their own exIstence, nor 1s 
1t possible to preserve 1t forever. Even for one moment nothing can stay unchanged. Not 
only 1s If insecure 1n relation to space but it 1s also Insecure in relation to time. If it were 
possible to discover a world which 1s spaceless and timeless, that would be a world of true 
†reedom, I.e., NirvanaMen In general seem to be giving all of their energy to preserving 
their own existence and their possessions. But in truth it is IimpossiIble to discover the core 
of their own existence, nor 1s it possible to preserve 1t forever. Even for one moment 
nothing can stay unchanged. Not only 1s It Insecure In relatlon to space but 1t 1s also 


8) 


q) 


2617 


Insecure In relation to time. If it were possible to discover a world which 1s spaceless and 
timeless, that would be a world of true freedom, 1.e., Nirvana. 

Nếu như những nhà vật lý hiện đại xác nhận, không gian là một trong những số lượng 
biến đổi và thời gian là tương đối thì thế giới của không gian thời gian nây là cái ngục tù 
mà chúng ta không thể nào thoát ra được, tức là chúng ta đã bị trói buộc trong vòng nhân 
quả rỗi vậy: If, as the modern physicists assert, space is curved and time ¡s relative, this 
world of space and time 1s our enclosed abode from which there 1s no escape; we are tied 
down ïn the cycles of cause and effectlf, as the modern physicIsts assert, space 1s curved 
and time 1s relative, this world of space and time 1s our enclosed abode from which there 
1S no ©scape; we are tIed down In the cycles of cause and effect. 

Khi nào con người chưa tìm được cái thế giới không bị hạn cuộc bởi thời gian và không 
gian, con người vẫn phải là một tạo vật khổ đau. Xác nhận rằng con người có thể đạt 
được cảnh giới đó, cảnh giới không bị hạn cuộc bởi thời gian và không gian là sứ mệnh 
của Phật Giáo: As long as men cannot discover a world which ¡is not limited by time and 
space, men must be creatures of suffering. To assert that such a state, unlimited In time 
and space, 1s attainable by man 1s the message of BuddhismAs long as men cannot 
discover a world which 1s not limited by time and space, men must be creatures of 
suffering. To assert that such a state, unlimited in time and space, 1s attainable by man 1s 
the message of Buddhism. 

Lẽ dĩ nhiên không có gì có thể được xem như là không gian vô hạn và thời gian vô cùng. 
Ngay cả vật lý học ngày nay cũng nhìn nhận cái vô tận của thời gian và không gian. Tuy 
nhiên, Đức Phật đã xướng thuyết về lý tưởng Niết Bàn hay tịch diệt, theo nguyên tắc vô 
thường và vô ngã. Niết Bàn có nghĩa là hủy diệt sinh tử, hủy diệt thế giới dục vọng, hủy 
diệt những điều kiện thời gian và không gian. Sau hết, Niết Bàn có nghĩa là cảnh giới 
của giải thoát viên mãn. Vô ngã hay không có sự bất biến, vô thường hay không có sự 
trường tôn là trạng huống thật sự của sự hiện hữu của chúng ta. Niết Bàn theo nghĩa tiêu 
cực là hủy diệt, nhưng theo nghĩa tích cực là tròn đầy, là lý tưởng của chúng ta, ấy là sự 
giải thoát trọn vẹn: Of course, there is no such thing as a limitless time. Even modern 
physical sclence does not recognize Infinty in time and space. However, the Buddha 
brought forward his ideal, NÑirvana (extinction), following his theories of selflessness and 
Impermanence. Nirvana means extinction of life and death, extinction of worldly desire, 
and extinction of space and time conditions. This, 1n the last analysis, means unfolding a 
world of perfect freedom. Selflessness (no substance) and impermanence (no duration) 
are the real state of our existence; Nirvana (negatively extinction; positively perfection) 
1s our 1deal, that 1s, perfect freedom, quiescence. 


(B-5) Thân-Tâm-Cảnh Vô Ngã 
No-se†ƒ 9ƒ “Body-Mind-Environment ” 


Tổng quan về Thân-Tâm-Cảnh Vô Ngã —An overview dgƑ No-self oƒ “Body-Mind- 
Environmenf”: Chư pháp vô ngã là không có ta, không có tự thể, tự chủ. Điều nây cũng 
gồm có thân vô ngã, tâm vô ngã và cảnh vô ngã—No-Self means that there ¡s no self, no 


2618 


permanert nature per se and that we are not true masters of ourselves. This point, too, 1s 
divided Into the no-self body, the no-self mind, and the no-self environmernt. 


(II) Chỉ tiết về Thân-Tâm-Cảnh Vô Ngã— Details oƒ No-selƒ of “Body-Mind-Environment ”: 


Ù 


2) 


3) 


Œ) 


Thân vô ngã là thân nầy hư huyễn không tự chủ, ta chẳng thể làm cho nó trẻ mãi, không 
già chết. Dù cho bậc thiên tiên cũng chỉ lưu trụ được sắc thân trong một thời hạn nào 
thôi: The no-self body means that this body 1s 1llusory, not 1fs own master. It cannot be 
kept eternally young or prevented from decaying and dying. Even gods and Immortals 
can only postpone death for a certain period of time. 

Tâm vô ngã, chỉ cho tâm hư vọng của chúng sanh không có tự thể; như tâm tham nhiễm, 
niệm buồn vui thương giận thoạt đến rồi tan, không có chi là chân thật: The no-self of 
mind refers to the deluded mind of sentient beings, which has no permanent nature. For 
example, the mind of greed, thoughts of sadness, anger, love, and happiness suddenly 
arise and then disappear, there 1s nothing real. 

Cảnh vô ngã là cảnh giới xung quanh ta như huyễn mộng, nó không tự chủ được, và bị sự 
sanh diệt chi phối. Đô thị đổi ra gò hoang, ruộng dâu hóa thành biển cả, vạn vật luôn 
luôn biến chuyển trong từng giây phút, cảnh nầy ẩn mất, cảnh khác hiện lên: No-self of 
environment means that our surroundings are 1llusory, passive and subJect to birth and 
decay. Citles and towns are in time replaced by abandoned mounds, mulberry fields soon 
øIve way to the open seas, every single thing changes and fluctuates by the second, one 
landscape disappears and another takes 1ts place. 


(B-6) Phân tích của Đức Phật về cái “Ta ” 
The Buddha”s analyses 0ƒ the selƒf 


Tổng quan về sự Phân tích của Đức Phật về cái “Ta ”—An overview oƒ The Buddha's 
analyses oƒ the selƒ: Đức Phật đã dùng cách phân tích sau đây để chứng minh rằng cái 
“Ta” chẳng bao giờ tìm thấy được ở thân hay trong tâm——The Buddha used the following 
analysis to prove that the self 1s nowhere to be found either in the body or the mind: 


(II) Chỉ tiết về sự Phân tích của Đức Phật về cái “Ta ?”— Details of The Buddha°s analyses 


l) 
a) 


b) 


0ƒ the seÏƒf: 

Thân không phải là cái ““Ta”——Body is not the self: 

Thân không phải là cái “Ta”, vì nếu thân là cái “Ta” thì cái '““Ta” phải thường còn, không 
thay đổi, không tàn tạ, không hư hoại và không chết chóc, cho nên thân không thể là cái 
“[a” được: The body 1s not the self, for If the body were the self, the self would be 
Impermanent, would be subject to change, decay, destruction, and death. Hence the body 
cannot be the self. 

Cái “Ta” không có cái thân theo nghĩa khi nói “Ta” có một cái xe, một cái máy truyền 
hình vì cái “Ta” không kiểm soát được cái thân. Thân đau yếu, mệt mỏi, giá nua ngược 
lại những điều mình mong muốn. Bề ngoài của cái thân nhiều khi không theo những ước 
muốn của mình. Cho nên không thể nào cho rằng cái “Ta” có cái thân: The self does not 


c) 


2) 


b) 


đ) 


2619 


possess the body, in the sense that I possess a car or a television, because the self cannot 
control the body. The body falls II, gets trred and old against our wishes. The body has an 
appearance, which often does not agree with our wishes. Hence in no way does the self 
possess the body. 

Cái “Ta” không ở trong thân. Nếu ta tìm từ đầu đến chân, chúng ta không thể tìm ra chỗ 
nào là cái “Ta”. Cái “Ta” không ở trong xương, trong máu, trong tủy, trong tóc hay nước 
bọt. Cái “Ta” không thể tìm thấy bất cứ nơi nào trong thân: The self does not exist in the 
body. If we search our bodies from top to bottom, we can find nowhere locate the so- 
called “Self”. The se]f is not in the bone or in the blood, 1n the marrow or in the hair or 
spittle. The “Self” is nowhere to be found within the body. 

d)_ Thân không ở trong cái “Ta”. Nếu thân ở trong cái “Ta”, cái “Ta” phải được tìm thấy 
riêng rẽ với thân và tâm, nhưng cái “Ta” chẳng được tìm thấy ở đâu cả: The body does 
not exist in the self. For the body to exIst in the self, the self would have to be found apart 
from the body and mind, but the self is nowhere to be found. 

Tâm không phải là cái “Ta”——Mind ¡s not the self: 

Tâm không phải là cái “Ta” vì lẽ nó giống như tâm, tâm thay đổi không ngừng và luôn 
luôn lăng xăng như con vượn. Tâm lúc vui lúc buồn. Cho nên tâm không phải là cái “Ta” 
vì nó luôn thay đổi: The mind is not the self because, like the body, the mind is subject to 
constant change and 1s agitated like a monkey. The mind 1s happy one moment and 
unhappy the next. Hence the mind Is not the self because the mind 1s constantly changing. 
Cái “Ta” không sở hữu cái tâm vì tâm hứng thú hay thất vọng trái với những điều chúng 
ta mong muốn. Mặc dù chúng ta biết một số tư tưởng là thiện và một số là bất thiện, 
nhưng tâm cứ chạy theo những tư tưởng bất thiện và lạnh lùng với những tư tưởng thiện. 
Cho nên cái “Ta” không sở hữu tâm vì tâm hành động hoàn toàn độc lập và không dính 
líu gì đến cái “Ta”: The self does not possess the mind because the mind becomes 
excited or depressed agaInst our wishes. Although we know that certain thoughts are 
wholesome and certain thoughts unwholesome, the mind pursues unwholesome thoughfs 
and 1s different toward wholesome thoughts. Hence the self does not possess the mind 
because the mind acts independently of the self. 

Cái “Ta” không ở trong tâm. Dù chúng ta cẩn thận tìm kiếm trong tâm, dù chúng ta hết 
sức cố gắng tìm trong tình cảm, tư tưởng và sở thích, chúng ta cũng không tìm thấy đâu 
cái “Ta” ở trong tâm hay trong những trạng thái tinh thần: The self does not exist in the 
mind. No matter how carefully we search the contents of our minds, no matter how we 
search our feelings, Ideas, and 1nclinations, we can nowhere foind the self in the mind and 
the mental states. 

Tâm cũng không hiện hữu ở trong cái “Ta” vì cái “Ta” nếu nó hiện hữu nó hiện hữu 
riêng rẽ với tâm và thân, nhưng cái “Ta” như thế chẳng thể tìm thấy ở chỗ nào: The mind 
does not exist in the self because again the self would have to exist apart from the mind 
and body, but such a self 1s nowhere to be found. 


2620 


(B-7) Tại sao chúng ta nên chối bỏ ý niệm về cái “Ta ”? 
Why should we reject the tdea 0ƒ a selƒ? 


(D_ Chúng ta nên chối bỏ ý tưởng về cái “Ta ” bởi hai lý do— We should reject the idea oƒ a 


Ù 


2) 


se[ƒ for fw0 reqS0HS: 

Chúng sanh tuy hết thấy đều có cái tâm thân do ngũ uẩn hòa hợp giả tạm mà thành, 
nhưng không có cái thực thể thường nhất của mình, nên gọi là ngã không: Illusion of the 
concept of the reality of the ego, man being composed of elements and disintegrated 
when these are dissolved 

Chừng nào mà chúng ta còn chấp vào cái “Ta”, chừng ấy chúng ta còn phẩi bảo vệ mình, 
bảo vệ của cải, tài sản, uy tín, lập trường và ngay cả đến lời nói của mình. Nhưng một 
khi vất bỏ được lòng tin vào cái “Ta” độc lập và thường còn, chúng ta có thể sống với 
mọi người một cách thoải mái và an bình: As long as we still cling to the self, we will 
always have to defend ourselves, our properfy, our prestige, opinions, and even our 
words. But once we øgive up the belief in an independent and permanent self, we will be 
able to live with everyone In peace and pleasure. 


(II Đúc Phật dạy “Tại sao chúng ta nên chối bỏ ý niệm về cái Ta °— The Buddha taught 


“Why should we reject the idea oƒ a selƒ?”: Đức Phật dạy: “Hiểu được vô ngã là chìa 
khóa đi vào đại giác, vì tin vào cái “Ta” là đồng nghĩa với vô minh, và vô minh là một 
trong ba loại phiền não chính (tham, sân, si). Một khi nhận biết, hình dung hay quan niệm 
rằng chúng ta là một thực thể, ngay lập tức chúng ta tạo ra sự ly gián, phân chia giữa 
mình và người cũng như sự vật quanh mình. Một khi có ý niệm về cái ta, chúng ta sẽ 
phản ứng với người và sự vật quanh mình bằng cảm tình hay ác cảm. Đó là sự nguy hiểm 
thật sự của sự tin tưởng vào một cái ta có thật. Trong Thiển, khi hành giả hành trì đến độ 
quên đi tự ngã có nghĩa là thân tâm đã tự coi như bỏ đi. Kinh nghiệm mọi sự đều đang 
biến mất dần trong một khoảnh khắc hay trong một khoảng thời gian thật dài. Đây có thể 
được xác chứng là đã Chứng Ngộ. Chính vì vậy mà sự chối bỏ cái “Ta` chẳng những là 
chìa khóa chấm dứt khổ đau phiển não, mà nó còn là chìa khóa đi vào cửa đại giác. ”: 
The Buddha taupht: “Understanding not-self 1s a key to great enlightenmernt for the belief 
In a self is synonymous with Ignorance, and ignorance 1s the most basic of the three 
afflictions (greed, anger, and stupidity). Once we 1dentIfy, Iimagine, or conceIve ourselves 
as an entifty, we Immediately create a schism, a separation between ourselves and the 
people and things around us. Once we have this conception of self, we respond to the 
people and things around us with either attachment or aversion. That”s the real danger of 
the belief of a self. In Zen, when one practices to a point that one can forget the self 
means Realization. At that time on”es body and mind dropped away. The experlence of 
everything disappearing with an instant or a long period of time. This might be confirmed 
as Realization. Thus, the reJection of the self 1s not only the key of the end of sufferings 
and afflictions, but it 1s also a key to the entrance of the great enlightenment.” 


2621 


CHƯƠNG SÁU MƯƠI TÁM 
CHAPTER SIXTY-EIGHT 


Điên Đảo 


Viparyaya (skt) 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Điên Đảo— Overview and Meanings oƒ Inversions 

(1) Nghĩa của Điên Đảo— The meanings öƒ Ïnversions. 

(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Điên Đảo— Other definitions which are related to 
Inversions. 


(B) Phân loại Điên Đảo— Categories 0ƒ Inversions 


(B-1) Nhị Chủng Đảo Kiến— Two Kinds oƒ Upside-Down— Discriminating False Views 

()_ Đảo Kiến Biệt Nghiệp: False view based on living beings` individual karma (False views 
associated with the individual karma öƒ beings). 

(H) Đảo Kiến Đông Phận: False View oƒ the collecting share (Commonly held ƒalse views oƒ 
beings). 


(B-2) Hai Điều Kiện Điên Đảo— Two conditions for being upside down 

(I) Tổng quan về Hai Điều Kiện Điên Đảo—An overview oƒ Two conditions for being upside 
doWH. 

(I) Chỉ tiết về Hai Điều Kiện Điên Đảo— Details oƒ Two conditions for being upside down. 


(B-3) Tam Điên Đảo— Three inversions 


(B-4) Tứ chủng điên đảo— Four inverted (wrong) views— Four upside-down theories 

(l)_ Phàm phu Tứ Điên Đảo— Four upside-down views for ordinary people. 

(H) Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm —According the Surangama Sutra. 

(HI)Bốn lối suy nghĩ điên đảo khiến cho chúng sanh xoay vần trong sanh tử— Four inversions 
(the ƒour viparvaya— Four inverted, upside-down, or ƒalse belief§). 





(B-5) Thất Điên Đảo— Seven inversions— Seven upside down views. 


(B-6) Bát Điền Đảo— Eight upside down views 
(A) Phàm phu Tứ Điên Đảo— Four upside-down views for ordinary people. 
(B) Nhị Thừa Tứ Điên Đảo— Four upside-down views for both Hinayana and Mahayana. 


2622 


2623 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Điên Đảo 
Overview and Meanings 0ƒ Ïnversions 


(U Nghĩa của Điên Đảo— The meanings 0ƒ Inversions: Viparyasa (skÒ. 


l) 
2) 


3) 


Sai lầm: Error. 

Sự đảo lộn ngược sự lý, như cho vô thường là thường—Upside down, perversion, 
Inverted; contrary to reality; to believe things as they seem to be, e.g. the impermanent to 
be permanent; the apparent ego to be real. 

Danh từ “Viparyasa” được dùng theo nghĩa “sự lật nhào” của một chiếc xe. Tiếng Việt 
dịch là “quan điểm phản thường'. Có nhiều người dịch là “quan điểm sai lạc”, sai lầm, 
'cái có thể đảo lộn' hay “những quan điểm lộn ngược'. Dầu dịch thế nào đi nữa thì 
“Viparyasa” cũng có nghĩa là những sai lầm, những nghịch đảo của chân lý, cho nên 
chúng là những cái làm sụp đổ nội tâm an tịnh. Kinh văn đồng nhất “Viparyasa” với “tác 
ý không như lý) và đây chính là gốc rễ của tất cả các pháp bất thiện, vô minh, mê vọng 
và hư huyễn. Theo Phật giáo, chừng nào tư tưởng của chúng ta còn bị điên đảo, chừng đó 
chúng ta chưa vượt qua được thế giới sanh tử. Ngược lại, sự hiểu biết của chân trí tuệ mới 
là sự hiểu biết không điên đảo, vì chân trí tuệ lấy tự tánh không điên đảo của chư pháp 
làm đối tượng. Vì vậy Phật tử chân thuần phải cố gắng dụng công tu tập thành tựu sự 
hiểu biết 'không điên đảo' vì sự hiểu biết 'không điên đảo” cũng đồng nghĩa với sự hiểu 
biết đúng đắn về chân lý—The noun “Viparyasa” is used of the of the “overthrowing” of 
a wagon. The translation by “perverted views”, ˆwrong notIon”, “error”, “what can upsetf”, 
or “upside-down views". In any case, the noun “Viparyasa” means mistakes, reversals of 
the truth, and, in consequence, overthrowers of inward calm. The scriptures identify the 
noun “Viparyasa” with “unwise attention", the root of all unwholesome dharmas, and with 
Ignorance, delusion, and false appearance. According to Buddhism, as long as our 
thoughts are perverted by perverted views, we will never transcend this world of birth 
and death. On the contrary, understanding of the real wisdom 1s unperverted, for real 
wisdom has for I1fs obJect the “unperverted own-being of dharma”. Devout Buddhists must 
try to culivate to attain an “unperverted understanding`” for the “unperverted 
understandingˆ also means “right understanding" of the Truth. 


(H) Những định nghĩa khác liền quan đến Điên Đảo—Other definiions which are related 


1) 


2) 


3) 


to Inyersions: 

Kiến Điên Đảo: Upside down or inverted views——Vọng kiến điên đảo hay cái hiểu thấy 
sai ngược với sự thật, cho vô thường là thường, cho khổ là lạc, cho vô ngã là ngã, và cho 
bất tịnh là tịnh —Seeing things as they seem not as they are, e.g. the impermanent as 
permanert, misery as Joy, non-eøo as ego, and Impurify as purIty. 

Lạc điên đảo: Heretics believe in pleasure—Đây là một trong tám điên đảo thuộc Phàm 
phu Tứ Điên Đảo——This is one of the eight upside-down views which belongs to the four 
upside-down views for ordinary people. 

Ngã điên đảo: Heretics believe in personality—Đây là một trong tám điên đảo thuộc 
Phàm phu Tứ Điên Đảo—This is one of the eight upside-down views which belongs to 
the four upside-down views for ordinary people. 


4) 


3) 


6) 


b) 


7) 


ỡ) 


2) 


2624 


Thường Điên Đảo: Heretics believe in permanence—Sự đảo lộn ngược sự lý, như cho vô 
thường là thường. Đây là một trong tám điên đảo thuộc Phàm phu Tứ Điên Đảo—Upside 
down, perversion, Inverted; contrary to reality; to believe things as they seem to be, e.g. 
the Iimpermanert to be permanent; the apparent ego to be real. This 1s one of the eight 
upside-down views which belongs to the four upside-down views for ordinary people. 
Thường hằng Điên Đảo: Permanent—Vĩnh cửu—Thường—Vô thường mà cho là 
thường; thường mà cho là vô thường. Đây là một trong bốn lối suy nghĩ điên đảo khiến 
cho chúng sanh xoay vẫn trong sanh tử—Permanent (Buddhist doctrine emphasizes that 
all is Impermanent). Mistaking the Impermanent for the permanent. This 1s one of the four 
ways of upside-down thinking that cause one to resolve In the birth and death. 

Thường Ngá: Permanent Self. 

Chấp là thân ngã khắp mười phương, yên lặng, sáng suối, chẳng động— Regarding the 
state oƒ profound stillness is the ultimafe spiritual selƒ: Quán sát cái tâm diệu minh, khắp 
các cõi mười phương, hành giả cho là thần ngã hoàn toàn, từ đó chấp là thần ngã khắp 
mười phương, yên lặng, sáng suốt, chẳng động. Tất cả chúng sanh trong thần ngã, tâm tự 
sinh tự chết. Thì tính cách của ngã tâm là thường hằng. Còn kia sinh diệt, thật là tính 
cách vô thường—Contemplates the wonderfully bright mind pervading the ten directions, 
he concludes that this state of profound stillness 1s the ultimate spiritual self. Then the 
practitioner speculates, “My spirritual self, which 1s settled, bright, and unmoving, 
pervades the ten directions. All living beings are within my mind, and there they are born 
and die by themselves. Therefore, my mind 1s permanent, while those who undergo birth 
and death there are truly Iimpermaneni." 

Coi tính chẳng hoại và gọi là ngã tính thường—Regarding that indestructible nature as 
his permanent intrinsic nafure: Chỉ quán sắt cái ngã tâm của mình, tinh tế nhỏ nhiệm, ví 
như vi trần lưu chuyển mười phương, tính không dời đối. Có thể khiến thân nầy liền sinh 
liền diệt, mà nói là tính chẳng hoại, và gọi là ngã tính thường——Third, this person closely 
examines his own mind and finds 1t to be subtle and mysterious, like fine motes of dust 
swirling in the ten directions, unchanging In nature. And yet 1t can cause his body to be 
born and then to die. He regards that indestructible nature as his permanent Intrinsic 
nature, and that which undergoes bìrth and death and flows forth from him as 
1mpermanett. 

Tịnh điên đảo: Heretics believe in purity—Đây là một trong tám điên đảo thuộc Phàm 
phu Tứ Điên Đảo—This is one of the eight upside-down views which belongs to the four 
upside-down views for ordinary people. 

Tư duy điên đảo: Upside-down thinking—Bốn lối suy nghĩ điên đảo khiến cho chúng 
sanh xoay vần trong sanh tử—Four ways of upside-down thinking (four viparvaya, or four 
1nverted, upside-down, or false beliefs) that cause one to resolve 1n the birth and death. 
Tưởng Điên Đảo: Điên đảo vọng tưởng, ngã điên đảo, hay phiển não vì cho rằng ngã là 
có thực ——Inverted and delusive ideas—Upside down and delusive ideas, one of the four 
inverted or upside-down 1deas, the 1llusion that the ego 1s real. The 1llusion that the ego 
has real existence. 


10) Vô lạc điên đảo: Heretics believe that Nirvana ¡s not a place of bliss—Niết bàn là nơi 


của an lạc; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng mọi nơi kể cả Niết bàn đều khổ chứ không 


2625 


VvuI—Nïrvana 1s a permanent place of bliss; however, heretics believe that everywhere 
including nirvana as no pleasure, but suffering. 

11) Vô ngã điên đảo: Heretics believe that Nirvana is not a real Buddha-nature—Niết bàn là chân 
Phật tánh; tuy nhiên tà đạo cho rằng làm gì có cái Phật tánh —Nirvana is a real Buddha-nature; 
however, heretics believe that there 1s no such Buddha-nature. 

12) Vô thường điền đảo: Heretics believe that Nirvana ¡is impermanence—NIiết bàn là 
thường hằng vĩnh cửu; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng ngay cả Niết bàn cũng vô thường— 
Nirvana 1s permanent and eternal; however, heretics believe that everything including 
nIrvana as ImpermaneIt. 

13) Vô tịnh điên đảo: Heretics believe that Nirvana is not pure—NIiết bàn là thanh tịnh; tuy 
nhiên, tà đạo cho rằng ngay cả Niết bàn cũng bất tịnh —Nirvana is pure; however, 
heretics believe that everything 1s impure. 


(B) Phân loại Điên Đảo 
Categories 0ƒ Ïnyersions 


(B-1) Nhị Chủng Đảo Kiến 
Two Kimds oƒ False Views 


(D_ Đảo Kiến Biệt Nghiệp: False view based on living beings' individual karma (False views 
associated with the individual karma of beings)—Biệt Nghiệp Vọng Kiến——Chúng sanh 
biệt nghiệp vọng kiến tứ là do tự mình tạo nghiệp, không giống với tất cả những người 
khác, tự mình kiến giải hành vi không giống kẻ khác. Đó là tạo nghiệp, tự mình tạo 
nghiệp thì tự mình thọ nghiệp, so với người khác không giống nhau. Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Nhì, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về hai loại vọng kiến như 
sau: “Ông A Nan! Tất cả chúng sanh bị trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử ở thế gian, là 
do bởi hai thứ vọng kiến. Hai thứ nhìn sai lầm đó làm cho chúng sanh thấy có cảnh giới, 
và bị lôi cuốn trong vòng nghiệp. Hai thứ vọng kiến đó là vọng kiến biệt nghiệp của 
chúng sanh và vọng kiến đồng phận của chúng sanh.” Vọng Kiến Biệt Nghiệp là gì? Ông 
A Nan! Như người bị đau mắt, ban đêm nhìn vào ngọn đèn, thấy có năm màu sắc tròn 
chung quanh ngọn lửa sáng. Ông nghĩ thế nào? Cái ảnh tròn năm màu sắc đó là màu sắc 
của đèn hay màu sắc của cái thấy? Ông A Nan! Nếu là màu sắc của đèn, sao chỉ một 
mình người đau mắt thấy. Nếu là màu sắc của tính thấy, thì tính thấy đã thành màu sắc, 
còn cái thấy của người mắt đau gọi là gì? Lại nữa, ông A Nan, nếu cái ảnh tròn kia, rời 
đèn mà riêng có, thì khi nhìn bình phong, trướng, ghế, bàn, cũng phải có ảnh tròn hiện ra 
chứ. Nếu rời tính thấy mà riêng có, thì mắt có thể không thấy. Nay mắt thấy thì biết 
không rời được. Vậy nên biết rằng: “Màu sắc thật ở nơi đèn. Cái thấy bệnh nhìn lầm ra 
ảnh năm sắc. Cái ảnh và cái thấy đều là bệnh. Nhưng cái thấy biết là bệnh đó, không 
phải là bệnh. Đừng nên nói là đèn, là thấy, và chẳng phải đèn, chẳng phải thấy. Ví dụ 
mặt trăng thứ hai, vì dụi mắt mà thấy, vậy không phải là mặt trăng, hay là bóng của 
trăng. Cái ảnh năm sắc cũng vậy, vì mắt bệnh mà thành, không nên nói là tại đèn hay tại 
thấy.” —False views associated with the individual karma of beings means ¡ndividual 


2626 


karma refers to one”s own karma, which differs from the karma of others. This 1s alsO 
called “individually held false views.” One”s own karma 1s special and different from that 
of everyone else. In the Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda about two kinds 
of upside-down discriminating false views. The first one 1s False view based on living 
beings` individual karma and the other one 1s false view based on living beings” 
collective karma. What 1s meant by false views based on individual karma? Ananda! It 1s 
like a man in the world who has red cafaracts on his eyes so that at night he alone sees 
around the lamp a circular reflection composed of layers of five colors. What do you 
think? Is the circle of light that appears around the lamp at night the lampˆs color, or 1s If 
the seeingˆs colors? Anandat If it is the lamp”s colors, why 1s 1t that someone_ without the 
disease does not see the same thing, and only the one who 1s diseased sees the circular 
reflection? If 1t is the seeingˆs colors, then the seeing has already become colored; what, 
then, 1s the circular reflection the diseased man sees to be called? Moreover, Ananda, I1f 
the circular reflection 1s 1n 1tself a thing apart from the lamp, then 1t would be seen around 
the folding screen, the curtain, the table, and the mats. If it has nothing to do with the 
seeing, 1t should not be seen by the eyes. Why 1s it that the man with cataracts sees the 
circular reflections with his eyes? Therefore, you should know that: “In fact the colors 
come from the lamp, and the diseased seeing bring about the reflection. Both the circular 
reflection and the faulty seeing are the result of the cataract. But that which sees the 
diseased film 1s not sick. Thus you should not say that it 1s the lamp or the seeing or that 1t 
1s neither the lamp nor the seeing. It is like a second moon often seen when one presses 
on one”s eye while looking up Into the sky. It 1s neither substantial nor a reflection 
because 1t 1s an 1llusory vision caused by the pressure exerted on one's eye. Hence, a 
wise person should not say that the second moon 1s a form or not a form. Nor 1s It correct 
to say that the 1llusory second moon 1s apart from the seeing or not apart from the seeing. 
lt is the same with the ¡llusion created by the diseased eyes. You cannot say 1t 1s from the 
lamp or from the seeing: even less can 1t be said not to be from the lamp or the seeing” 


(II) Đảo Kiến Đồng Phận: False View of the collecting share (Commonly held false views of 
beings)—Đồng Phận Vọng Kiến—Đồng Phận Vọng Kiến là do chúng sanh cộng nghiệp 
tạo thành, mình cùng với tất cả những người khác đều giống nhau, cũng như thiên tai làm 
chết hàng vạn hàng triệu người, vì những người nầy cùng chịu chung số phận nên gọi là 
đồng phận. Những người nầy cùng thọ quả báo giống nhau. Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Nhì, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về hai loại vọng kiến như sau: 
“Ông A Nan! Tất cả chúng sanh bị trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử ở thế gian, là do 
bởi hai thứ vọng kiến. Hai thứ nhìn sai lầm đó làm cho chúng sanh thấy có cảnh giới, và 
bị lôi cuốn trong vòng nghiệp. Hai thứ vọng kiến đó là vọng kiến biệt nghiệp của chúng 
sanh và vọng kiến đồng phận của chúng sanh.” Ông A Nan! Trong cõi Diêm Phù Đề, trừ 
phần nước nơi các biển lớn, phần đất bằng ở giữa có đến ba ngàn châu. Châu lớn chính 
giữa bao trùm cả Đông Tây. Có độ hai ngàn ba trăm nước lớn. Các châu nhỏ ở giữa biển, 
hoặc vài trăm nước, hoặc một, hoặc hai nước, cho đến ba mươi, bốn mươi năm mươi 
nước. Ông A Nan! Trong đám đó có một châu nhỏ, chỉ có hai nước. Người trong một 
nước cùng cảm với ác duyên, chúng sanh trong nước ấy thấy những cảnh giới không lành, 
hoặc thấy hai mặt trời, hoặc thấy hai mặt trăng. Họ lại thấy những ác tướng như: các 


2627 


quầng chung quanh mặt trời, mặt trăng; nguyệt thực, nhật thực, những vết đen trên mặt 
trời, mặt trăng, sao chổi, sao phướn, sao băng, nhiều sao băng thành chùm, các thứ mống, 
vân vân. Chỉ nước ấy thấy. Còn chúng sanh ở nước bên kia không hề thấy hay nghe 
những thứ trên. Ông A Nan! Nay tôi vì ông lấy hai thứ vọng kiến trên giải thích cho rõ: 
“Như người đau mắt thấy cái ảnh tròn năm sắc ở đèn sáng. Đó là do lỗi bệnh mắt, chứ 
không phải do lỗi ở tính thấy, cũng không phải sắc đèn tạo ra. Lấy đó mà so sánh, nay 
ông và chúng sanh thấy núi sông, cảnh vật, đều là từ vô thủy, cái thấy bệnh thấy như thế. 
Cái vọng kiến và cảnh vật đều là hư vọng, tùy duyên hiện tiển. Còn cái giác minh biết 
vọng cảnh, vọng kiến là bệnh, thì không phải bệnh hay mê lầm, mà lúc nào cũng sáng 
suốt. Chân kiến thấy rõ vọng kiến là bệnh, thì nó không bị bệnh, mà vẫn sáng suốt. Vậy 
câu lúc trước ông bảo “kiến văn giác tri,` chỉ là vọng kiến mà thôi. Vậy nay ông thấy tôi, 
ông và chúng sanh đều là cái thấy bệnh. Còn cái “kiến chân tinh tính" không phải bệnh 
nên không gọi là thấy. Ông A Nan! Có thể lấy cái vọng kiến đồng phận của chúng sanh 
đã nói trên, so sánh với cái vọng kiến biệt nghiệp của một người. Cái ảnh tròn của một 
người thấy do đau mắt, và những cảnh lạ do chúng sanh một nước thấy, đều là cái hư 
vọng kiến sinh ra từ vô thủy. Khắp cả mười phương thế giới chúng sanh đều thuộc phạm 
vi vọng. Các duyên hòa hợp sinh ra, các duyên hòa hợp mất. Nếu đứng về cảnh giới 
Phật, đều thấy đó là hư vọng. Nếu có thể xa lìa các 'hòa hợp duyên" và “không hòa hợp 
duyên,' thì đã diệt trừ các nhân sinh tử, chứng được chân lý, tức cảnh giới Phật.”— 
Commonly held false views of beings means that 1t 1s shared by most other people. 1t 1s 
also called “Collecive Karma.” An example 1s natural disasters and man-made 
calamities, in which hundreds of thousands, or even millions of people die together. That 
1s collective karma arising from commonly held false views; 1t 1s shared karma resulting 
from those kinds of false thoughts. In the Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda 
about two kinds of upside-down discriminating false views. The first one 1s False view 
based on living beings' Iindividual karma and the other one 1s false view based on living 
beings” collective karma. What 1s meant by the false view of the collective share? 
Ananda! In Jambudvipa, besides the waters of the great seas, there ¡1s level land that 
forms some three thousand continents. East and West, throughout the entire expanse of 
the great continent. There are twenty-three hundred large countries. In other, small or 
perhaps one or two, or perhaps thirty, forty, or fifty. Anandal Suppose that among them 
there 1s one small continent where there are only two countries. The people of Just one of 
the counfries together experience evil conditions. On that small continent, all the people 
Of that country see all kinds of InauspicIous things: perhaps they see two suns, perhaps 
they see two moons with circles, or a dark haze, or girdle-ornaments around them; or 
comets, shooting stars, “ears` on the sun or moon, eainbows, secondary rainbows, and 
Various other evil signs. Only the people In that country see them. The living beings In the 
other country from the first do not see or hear anything unusual. Ananda! In the case of 
the living beingˆs false view of Iindividual karma by which he sees the appearance of a 
circular reflection around the lamp, the appearance seems to be a state, but in the end, 
what 1s seen comes Into being because of the cafaracts on the eyes. The cataracts are the 
results of the weariness of the seeing rather than the products of form. However, the 
essence of seeing which perceives the cataracts Is free from all diseases and defects. 
Ananda! I will now go back and forth comparing these two matters for you, to make both 


Œ) 


2628 


of them clear: “For example, you now use your eyes to look at the mountains, the rIvers, 
the countries, and all the living beings: and they are all brought about by the disease of 
YOUT Seeing contracted since time without beginning. Seeing and the conditions of seeing 
seem to manifest what 1s before you. Originally my enlightenment 1s bright. The seeing 
and conditions arise from the cataracts. Realize that the seeing arise from the cataracts: 
the enlightened condition of the basically enlightened bright mind has no cataracts. That 
which 1s aware of the faulty awareness 1s not diseased. It is the true perception of seeing. 
How can you continue to speak of feeling, hearing, knowing, and seeing? Therefore, you 
now see me and yourself and the world and all the ten kinds of living beings because of a 
disease In the seeing. What is aware of the disease 1s not diseased. The true essential 
seeing by nature has no disease. Therefore, it 1s not called seeing. Anandal Let us 
compare the false views of those living beings' collective share with the false views of 
the indicidual karma of one person. The Individual man with the diseased eyes 1s the 
same as the people of that country. He sees circular reflections erroneously brought about 
by a disease of the seeing. The beings with a collective share see Inauspicious things. In 
the midst of their karma of identical views arise pestilence and evils. Both are produced 
trom a beginningless falsity 1n the seeing. It is the same 1n the three thousand continents 
of Jambudvipa, throughout the four great seas and In the Saha World and throughout the 
ten directions. All countries that have outflows and all living beings are the enlightened 
bright wonderful mind without outflows. Because of the false, diseased conditions that 
are seen, heard, felt, and known, they mix and unite in false birth, mix and umte 1n false 
death. If you cane leave far behind all conditions which mix and unife and those which do 
not mix and unite, then you can also extinguish and cast out the causes of birth and death, 
and obtain perfect Bodhi, the nature which 1s neither produced nor extinguished. It 1s the 
pure clear basic mind, the everlasting fundamental enlightenment.” 


(B-2) Hai Điều Kiện Điên Đảo 
Two condiHons ƒor being upside down 


Tổng quan về Hai Điều Kiện Điên Đảo—An overview oƒ Two conditions for being 
upside down: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bảy, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A 
Nan về hai loại điên đảo như sau: “Ông A Nan! Ông muốn tu chân tam ma địa, thẳng đến 
đại Niết Bàn của Như Lai, trước hết phải biết hai thứ điên đảo là chúng sanh và thế giới. 
Nếu điên đảo không sinh, đó là chân tam ma địa của Như Lai.”—According to the 
Surangama Sutra, book Seven, the Buddha reminded Ananda about the two conditions for 
being upside down as follows: “Ananda!l You now wish to cultivate true samadhi and 
arrive directly at the Thus Come One” Parinirvana, first, you should recognize the two 
upside-down causes of living beings and the world. If this upside-down state 1s not 
produced, then there 1s the Thus Come One”s true samadhi.” 


(II) Chỉ tiết về Hai Điều Kiện Điên Đảo— Details oƒ Two conditions for being upside down: 


Ù 


Chúng Sanh Điên Đảo: Upside-down state of living beings—Ông A Nan! Thế nào gọi là 
chúng sanh điên đảo? Ông A Nan! Do tính minh tâm, cái tính sáng suốt viên mãn. Nhân 


2) 


2629 


cái vọnh minh phát ra vọng tính. Cái tính hư vọng sinh ra cái tri kiến hư vọng. Từ rốt ráo 
không sinh rốt ráo có. Do cái năng hữu ấy, mới có những cái sở hữu. Chẳng phải nhân 
thành sở nhân. Rồi có cái tướng trụ và sở trụ. Trọn không căn bản. Gốc không có chỗ y 
trụ, gây dựng ra thế giới và chúng sanh. Mê cái tính bẩn nguyên minh, mới sinh ra hư 
vọng. Vọng tính không có tự thể, chẳng phải là có chỗ sở y. Toan muốn trở lại chân. Cái 
muốn chân đó chẳng phải thật là chân như tính. Chẳng phải chân mà câu trở lại chân, 
hóa ra thành hư vọng tướng. Chẳng phải: “sinh, trụ, tâm, pháp,” lần lữa phát sinh, sinh lực 
tăng tiến mãi, huân tập thành nghiệp. Đồng nghiệp cảm nhau. Nhân có cẩm nghiệp, diệt 
nhau sinh nhau. Do đó nên có chúng sanh điên đảo —Ananda! What ¡is meant by the 
upside-down sfate of living beings? Ananda! The reason that the nature of the mind 1s 
bright 1s that the nature itself ¡is the perfection of brightness. By adding brightness, 
another nature arises, and rom that false nature, views are produced, so that from 
absolute nothingness comes ultimate existence. All that exists comes from this; every 
cause in fact has no cause. SubJective reliance on obJective appearances 1s basically 
groundless. Thus, upon what 1s fundamentally unreliable, one set up the world and living 
beings. Confusion about one”s basic, perfect understanding results in the arising of 
falseness. The nature of falseness 1s devoid of substance; 1t is not something which can be 
relied upon. One may wish to return to the truth, but that wish for truth 1s already a 
falseness. The real nature of true suchness 1s not a truth that one can seek to return to. By 
doing so one misses the mark. What basically 1s not produced, what basically does not 
dwell, what basically 1s not the mind, and what basically are not dharmas arise through 
Interaction. As they arise more and more stronply, they form the propensify to create 
karma. Similar karma sets up a mutual stimulus. Because of the karma thus generated, 
there 1s mutual production and mutual extinction. That 1s the reason for the upside-down 
state of living beings. 

Thế Giới Điên Đảo: Upside-down state of the world—Ông A Nan! Thế nào gọi là thế 
giới điên đảo? Cái có và cái bị có ấy, nhân hư vọng sinh, nhân đó giới lập. Chẳng phải 
nhân, sở nhân, không trụ và sở trụ, thiên lưu chẳng dừng. Nhân đó thế lập. Ba đời bốn 
phương hòa hợp xen nhau, biến hóa chúng sanh thành 12 loại (see Thập Nhị Loại Chúng 
Sanh in Chapter 87). Bởi đó thế giới nhân động có tiếng, nhân tiếng có sắc, nhân sắc có 
hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị biết pháp. Sáu thứ vọng tưởng nhiễu 
loạn thành nghiệp tính. Mười hai thứ phân ra khác. Do đó lưu chuyển, nên ở thế gian 
“tiếng, hương, vị, xúc,” cùng 12 biến hóa xoay vần thành một vòng lẩn quấn. Nhân các 
tướng điên đảo luân chuyển ấy, mới có thế giới: các loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, 
hóa sanh, loài có sắc, loài không sắc, loài có tưởng, loài không tưởng, loài chẳng phải có 
sắc, loài chẳng phải không sắc, loài chẳng phải có tưởng, loài chẳng phải không tưởng. 
Ông A Nan! Chúng sanh trong mỗi loại đều đủ 12 thứ điên đảo. Ví như lấy tay ấn vào 
con mắt, thấy hoa đốm phát sinh. Hư vọng loạn tưởng điên đảo và chân tịnh minh tâm 
cũng như thế.”——Ananda! What is meant by the upside-down state of the world? All that 
©xIsts comes from this; the world 1s set up because of the false arising of sections and 
shares. Every cause In fact has no cause; everything that 1s dependent has nothing on 
which it is dependent, and so 1t shifts and slides and 1s unreliable. Because of this, the 
world of the three periods of time and four directions comes Info being. Their union and 
Interaction bring about changes which result in the twelve categorles of living beings. 


Ù 
2) 
3) 


Œ) 
Ù 


2) 
3) 
4) 


2630 


That 1s why, in this world, movement brings about sounds, sounds bring about forms, 
forms bring about smells, smells bring about contact, contact brings about tastes, and 
tastes bring about awareness of dharmas. The random false thinking resulting from these 
SIX creates karma, and this continuous revolving becomes the cause of twelve different 
categories. And so, in the world, sounds, smells, tastes, contact, and the like, are each 
transformed throughout the twelve categorles to make one complete cycle. The 
appearance of being upside down 1s based on this conftinuous process. Therefore, In the 
world, there are those born from egøs, those born from wornb, those born from moIsfure, 
, those born by transformation, those with form, those without form, those with thought, 
those without thought, those not totally endowed with form, those not totally lacking form, 
those not totally endowed with thoupht, and those not totally lacking thought. Anandal 
Each of these categorles of beings 1s replete with all twelve kinds of upside-down states, 
Jusf aS pressing on one”s eye produces a varIety of flower-like Images. With the Inversion 
of wonderful perfection, the truly pure, bright mind becomes glutted with false and 
random thoughts. 


(B-3) Tam Điên Đảo 
Thre€ [IV€FSIOHS 


Ba điên đảo làm cho chúng sanh nghĩ tưởng điên đảo, vô thường cho là thường, khổ cho 
là lạc, vô ngã cho là ngã, bất tịnh cho là tịnh—The three subversions or subverters which 
make beings to apprehend obJects that are Impermanent, painful, not self, and foul, as 
permanent, pleasant, self, and beautiful: 

Tưởng đảo: Evil thoughts. 

Kiến đảo: False views. 

Tâm đảo: A deluded mind. 


(B-4) Tứ chủng điên đảo 
Four inverted (wrong) views 
Four upside-down theories 


Phàm phu Tứ Điên Đảo— Four upside-down views for ordinary peopÌe: 

Vô thường mà cho là thường hằng: Considering what is really impermanent to be 
permaneII. 

Khổ mà cho là lạc: Considering what ¡s really suffering to be joy. 

Vô ngã mà cho là tự ngã: Considering what Is not a self to be a self. 

Bất tịnh mà cho là tịnh: Considering what is impure to be pure. 


(I) Theo Kinh Thủ Lăng Nghiềêm—According the Surangama Suíra: Theo Kinh Thủ Lăng 


Nghiêm, quyển Chín, phân Thập Hành Âm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về 
bốn thứ điên đảo như sau: “Nầy A Nan! Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm 
yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản của 12 loài sinh. Xem 


Ù 


2) 


3) 


4) 


2631 


cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong tự và tha, khởi so đo chấp 
trước. Người đó bị đọa vào bốn cái thấy điên đảo, một phần vô thường, một phần thường 
luận.”——In the Surangama Sutra, book Nine, in the part of the ten states of the formation 
skandha, the Buddha reminded Ananda about the four upside-down theorles as follows: 
“Ananda! Further, in his practice of samadhi, the good personˆs mind 1s firm, unmoving, 
and proper and can no longer be disturbed by demons. He can thoroughly investigate the 
origin of all categories of beings and contemplate the source of the subtle, fleeting, and 
constant fluctuation. But 1f he begins to speculate about self and others, he could fall into 
error with theorles of partial impermanence and partial permanence based on four 
distorted views.” 

Một là, người đó quán sát cái tâm diệu minh, khắp các cõi mười phương, trạm nhiên, cho 
là thân ngã hoàn toàn, từ đó chấp là thần ngã khắp mười phương, yên lặng, sáng suốt, 
chẳng động. Tất cả chúng sanh trong thần ngã, tâm tự sinh tự chết. Thì tính cách của ngã 
tâm là thường. Còn kia sinh diệt, thật là tính cách vô thường —First, as this person 
contemplates the wonderfully bright mind pervading the ten directions, he concludes that 
this state of profound stillness 1s the ultimate spiritual self. Then he speculates , “My 
spiritual self, which is settled, bright, and unmoving, pervades the ten directions. All 
living beings are within my mind, and there they are born and die by themselves. 
Therefore, my mind 1s permanent, while those who undergo birth and death there are 
truly Impermanert. " 

Hai là, người đó chẳng quán sát cái tâm, chỉ xem xét khắp cả mười phương hằng sa quốc 
độ, thấy cái chỗ kiếp bị hư, gọi là chủng tính vô thường hoàn toàn. Còn cái chỗ kiếp 
chẳng bị hư, gọi là thường hoàn toàn—Second, instead of contemplating his own mind, 
this person contemplates In the ten directions worlds as many as the Ganges" sands. He 
regards as ultimately Impermanent those worlds that are In eons of decay, and as 
ultimately permanent those that are not in eons of decay. 

Ba là, người đó chỉ quán sát cái ngã tâm của mình, tinh tế nhỏ nhiệm, ví như vi trần lưu 
chuyển mười phương, tính không dời đổi. Có thể khiến thân nầy liễn sinh liền diệt, mà 
nói là tính chẳng hoại, và gọi là ngã tính thường—Third, this person closely examines his 
own mind and finds it to be subtle and mysterious, like fine motes of dust swirling in the 
ten directions, unchanging In nature. And yet it can cause his body to be born and then to 
die. He regards that Indestructible nature as his permanent Intrinsic nature, and that 
which undergoes birth and death and flows forth from him as ImpermaneII. 

Bốn là, người đó biết tưởng ấm hết, thấy hành ấm còn lưu động. Hành ấm thường lưu 
động, nên chấp làm tính thường. Các ấm sắc, thụ, tưởng đã hết, gọi là vô thường. Vì so 
đo chấp trước một phần vô thường, một phần thường như trên, nên đọa lạc ngoại đạo, mê 
lầm tính Bồ Đề —Fourth, knowing that the skandha of thinking has ended and seeing the 
flowing of the skandha of formations, this person speculates that the continuous flow of 
the skandha of formations 1s permanent, and that the skandhas of form, feeling, and 
thinking which have already ended are impermanent. Because of these speculations of 
1mpermanence and permanence, he wIll fall into externalism and become confused about 
the Bodhi nature. 


2632 


(HI)Bốn lối suy nghĩ điên đảo khiến cho chúng sanh xoay vần trong sanh tử—Four 
inyersions (the ƒour viparvaya— Four inverted, upside-down, or ƒalse beliefs): Trong bốn 
điên đảo nây, mỗi điên đảo đều có thể được cảm thọ theo ba cách—Four ways of 
upside-down thinking that cause one to resolve 1n the birth and death. 

(A) 

l) Thường: Vô thường mà cho là thường; thường mà cho là vô thường —Permanent 
(Buddhist doctrine emphasIzes that all 1s impermanent. Only Nirvana 1s permanent— 
Mistaking the Impermanent for the permanernt. 

2) Lạc: Khổ mà cho là lạc; lạc thì lại cho là khổ—]Joy (AI 1s suffering. Only Nirvana 1s 
Joy—MIstaking what 1s not bliss for blIss. 

3) Ngã: Vô ngã mà cho là ngã; hữu ngã mà cho là vô ngấ—Self or personal (AlI 1s non-self 
or without a soul——MIistaking what 1s not self for self. 

4) Tịnh: Bất tịnh mà cho là tịnh; tình mà cho là bất tịnh—Purity (All ¡is impure. Only 
Nirvana 1s pure——MIstaking what 1s Impure for pure. 

(B) 

1) Tham: Greed. 

2) Sân: Hatred. 

3) Si: Stupidity. 

4) Mạn: Pride. 

(C) Theo niềm tin thông thường của Phật giáo, nhưng bị truyền thống giáo lý nguyên thủy 
chối bỏ—According to the common Buddhist belieƒ, which denied by the early Buddhist 
doctrine: 

I) Vô Thường: Impermanent—Trước hết chúng ta bị đánh lừa bởi những bộ mặt tạm bợ 
bên ngoài của sự vật. Chúng không lộ vẻ là đang thay đổi, chứng tỏ ổn định trước các 
giác quan hay các căn si muội của chúng ta. Chúng ta không cảm nhận những quá trình 
trong biến dịch sinh động mà chỉ cảm nhận những thực thể đang tiếp tục tổn tại như 
chúng ta tưởng. Sự tương tự, vì lẽ nó cho thấy một chuỗi biến dịch theo một hướng cho 
sẵn, nên thường bị nhận lầm là sự giống y. Nếu sự hiểu biết sai lạc nầy bén rễ vững 
chắc trong tâm ta, thì mọi sự chấp thủ và ham muốn sự vật và con người sẽ được hình 
thành và chúng sẽ được mang theo nhiều phiền muộn, vì nhìn sự vật và con người theo 
cách nầy thì chính là nhìn chúng qua một tấm gương méo mó. Đấy không phải là nhìn 
chúng một cách dúng đắn, đấy là nhìn chúng một cách điên đảo mà xem như là thường 
hằng vậy—We are deceived by the momenfary exterior appearance of things. They do 
not appear to be changing; they appear to our delusion-dulled sense as static. We do not 
perceive processes In dynamic change but only as we think, entitiles which øo on existing. 
SIimilarity, due to a line of change In a gIven direction, 1s often mistaken for sameness. lf 
this misapprehension 1s firmly rooted In our mind, all sorts of attachments and cravings for 
things and people, including attachment to oneself will be formed and these bring them 
much sorrow, for to regard things and people in this way 1s fo regard them as through a 
distorting glass. It is not seeing them correctly, 1t 1s seeing them 1nvertedly as though 
permanert. 

2) Khổ: Sufering—Khổ đau xuất hiện một cách điên đảo thành ra lạc thú. Như vậy con 
người phung phí nhiều đời sống quý báu của họ vào “lạc thú” này hay “lạc thú” khác vì 
họ không bao giờ thỏa mãn được những gì họ khao khát nên họ bị đẩy đưa từ sự việc này 





3) 


4) 
8) 


b) 


(D) 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


(A) 


2633 


sang sự việc khác. “Lạc thú” có thể sản sinh ra những cảm thọ thoải mái nhất thời của 
hạnh phúc trần tục, nhưng chúng luôn luôn được nối tiếp bằng chán nản, hối tiếc, mong 
cầu một cảm xúc khác nữa, biểu thị sự vắng bóng của một thỏa mãn thật sự. Những ai 
thích thú trong tham, sân, si hiển nhiên là những kẻ đang nỗ lực một cách điên đảo để 
hưởng thọ những gì không thể hưởng thọ. Khổ đau đi liền với bất cứ trạng thái nào có 
tham, sân, sĩ nhập vào. Không thể mong có được sự thỏa mãn khi có sự vận hành của ba 
căn bản bất thiện ấy, vì ba căn bản nầy luôn vận hành quanh những gì vốn tự bản chất đã 
là khổ đau—The unsatisfactory invertedly appears to be pleasant. Thus people fritter 
away much of their precious lives on this or that “pleasure” and as they never actually get 
the satisfaction they crave for, so they are driven on from one thing to another. 
“Pleasures" may produce temporary feelings of ease, of worldly happiness, but they are 
always linked to succeeding disappointment, regret, longing for some other emotion 
indicating an absence of real satisfaction. Those who actually reJoIice in Greed, Aversion 
or Delusion are of course, invertedly trying to enJoy what 1s not enJoyable. Dukkha 1s 
linked to any mental state into which the above Three roots enter. Nothing really 
satisfactory can be expected where they operate as they certainly do in turning round 
what 1s by nature unsafisfactory and making It appear the opposIte. 

Vô Ngã: Impersonal—Theo Phật giáo, chúng sanh kể cả con người, có là do nhân duyên 
hòa hợp, một sự hòa hợp của năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Khi năm uẩn tập hợp 
thì gọi là sống, khi năm uẩn tan rã thì gọi là chết. Điều nầy Đức Phật gọi là “vô ngã.”— 
Sentient beings Including human beings come 1nfo being under the law of conditioning, by 
the union of five aggregates or skandhas (material form, feeling, perception, mental 
formation or dispositions, and consciousness). When these aggregates are combined 
together, they sustain life; 1f they disintegrate, the body wIll die. This the Buddha called 
“Impersonal.”—See Vô Ngã Ch. 67. 

Bất Tịnh: Impure. 

Uế Thân: Impure body—Thân thể nhơ nhớp, nói về thân phàm phu, ô uế không trong 
sạch, do nhiễm các mối tham dục, sân hận, và ngu si—The sinful body, that of ordinary 
people, caused by lust, hatred, and Ignorance. 

Tâm Bất Tịnh: Impure mind—Tâm tạp loạn, xấu ác, tính toán của chúng sanh—The 
chaotic, evil, calculating, vicious mind of sentient beings. 

See Chapter 106 

Tứ Đảo Kiến: Nhất Thủy Tứ Kiến— Chúng sanh nhìn nước qua 4 cách —Four ways to 
view the same water. The same water may be viewed In four ways. 

Chư Thiên nhìn nước như đất bảo thạch: Devas see it as bejewelled land. 

Người nhìn nước như nước: Men see If as Wat€r. 

Ngạ quỷ nhìn nước như máu mủ: Hungry ghosts see it as pus and blood. 

Cá nhìn nước như một nơi để sống: Fish sees water as a place to live in. 


(B-5) Thất Điên Đảo 
SẴVeH 1V€FSiOIS— Severi HpDside doWH VieWs. 


2634 


I) Thường điên đảo: Wrong views on permanence. 

2) Lạc và vô lạc điên đảo: Wrong views on worldly happiness and unhappiness. 

3) Ngã điên đảo: Wrong views on ego. 

4) Tịnh và vô tịnh điên đảo: Wrong views on purity and impurity. 

5) Vô thường điên đảo: Wrong views on impermanenee. 

6) Vô ngã điên đảo: Wrong views on non-egoism. 

7)_ Không điên đảo: Wrong views on emptiness. 

(B) Theo Du Già Luận —According to the Yogacara Sastra: 

I)_ Tưởng Điên Đảo: Evil thoughts or wrong views on (upside down) perception. 

2) Kiến Điên Đảo: False views or wrong views or illusory or misleading views. To see 
things upside down. 

3) Tâm Điên Đảo: Deluded or upside down miínd, or mínd following the external 


environments. 

4) Thường Điên Đảo: Điên đảo cho vô thường là thường—Wrong views on permanence and 
1mpermanence. 

5) Lạc Điên Đảo: Điên đảo cho khổ là vui —Wrong views on worldly happiness and 
unhappiness. 


6) Ngã Điên Đảo: Điên đảo cho vô ngã là ngã—Wrong views on ego and non-ego. 
7)_ Tịnh Điên Đảo: Điên đảo cho bất tịnh là tịnh—Wrong views on purity and impurity. 


(B-6) Bát Điên Đảo 
Eight upside down views 


(A) Phàm phu Tứ Điên Đảo— Four upside-down views ƒor ordinary people: 

I) Thường điên đảo: Heretics believe in permanence. 

2) Lạc điên đảo: Heretics believe in pleasure. 

3) Ngã điên đảo: Heretics believe in personality. 

4 Tịnh điên đảo: Heretics believe in purity. 

(B) Nhị Thừa Tứ Điên Đảo— Four upside-down views ƒor both Hinayana and Mahayana: 

5) Vô thường điên đảo: Niết bàn là thường hằng vĩnh cửu; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng 
ngay cả Niết bàn cũng vô thường——Nirvana is permanent and eternal; however, heretics 
believe that everything including nirvana as impermanernt. 

6)_ Vô lạc điên đảo: Niết bàn là nơi của an lạc; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng mọi nơi kể cả 
Niết bàn đều khổ chứ không vui—Nirvana is a permanent place of bliss; however, 
heretics believe that everywhere Including nirvana as no pleasure, but suffering. 

7) Vô ngã điên đảo: Niết bàn là chân Phật tánh; tuy nhiên tà đạo cho rằng làm gì có cái 
Phật tánh —Nirvana 1s a real Buddha-nature; however, heretics believe that there 1s no 
such Buddha-nature. 

8) Vô tịnh điên đảo: Niết bàn là thanh tịnh; tuy nhiên, tà đạo cho rằng ngay cả Niết bàn 
cũng bất tịnh —Nïrvana is pure; however, heretics believe that everything ¡is impure. 





2635 


CHƯƠNG SÁU MƯƠI CHÍN 
CHAPTER SIXTY-NINE 


Vô Thường 
Anmitya (skt)— Amicca (p) 
Hmpermanence— Ephemeral 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của “Vô Thường— Overview and Meanings oƒ “lmperimanence ” 

(I) Tổng quan về “Vô Thường—An overview on “hnperimanence”. 

(IH) Định nghĩa về Vô Thường— Definitions oƒ Anicca. 

(HI)Lời Phật dạy về “Vô Thường” trong Kinh Pháp Cú——The Buddha's Teachings on 
“tmpermanance” in the Dharmapada Sutra. 


(B) Vô Thường theo Kinh Trung Bộ— lnpermanence, qccording to the MỤjhamaka Sutra 
(C) Vô Thường theo Kinh Tạp A Hàimm—Iimperrnanence, according to the Samyufta Nikaya 


(D) Những định nghĩa khác liên quan đến Vô Thường— Other definitions that are related to 
Arnicca 


(E) Đặc tính của Vô thường— Characteristics 0ƒ “lmpermanence ” 


(F) Phân Loại Vô Thường—— Categories 0ƒ Ïémpermanence 

(I)_ Nhị Vô Thường— Two kinds oƒ Impermanence. 

(H) Nhất Thiết Hành Vô Thường, nghĩa là thân vô thường, tâm vô thường, cảnh vô thường— 
The impermanence oƒ the body, the mind and the enVvironment. 

(A) Tổng quan về Nhất Thiết Hành Vô Thường, nghĩa là thân vô thường, tâm vô thường, cảnh 
vô thường —An overview oƒ the impermanence oƒthe body, the mind and the enVironMeHI. 

(B) Chỉ tiết của Nhất Thiết Hành Vô Thường, nghĩa là thân vô thường, tâm vô thường, cảnh 
vô thường— Details oƒ the impermanence oƒthe body, the mind and the environment: 

l1) Thân vô thường—lmpermanence oƒ the body. 

2) Tâm vô thường—lmpermanence oƒ the mỉnd. 

3) Cảnh vô thường— lmpermanence oƒ the enViroHmernt. 

(HI)Bốn thứ câu chấp về “Thường” và “Vô Thường” của ngoại đạo—Four tenets oŸ 
“Permanence” and “lmpermanence” held by various non-Buddhist schools. 

(IV)Tứ Chẳng Biến Thường— Four theories regarding pervasive permanence. 

1) Thường Chấp vào Tâm Cảnh— Attachment on Permanence on the Mind and iis states. 

2) Thường Chấp vào tứ đại—Attachment on Permanence on the ƒour elemenis. 

3) Thường Chấp vào lục căn, mạt na và thức—Attachment on Permanence on the sense 
ƒaculiy, the manas, and the COnSClOMSHN€SS. 

4)_ Thường Chấp vào tưởng —Attachment on Permanence on the thoughis. 


2636 


(V) Bốn nơi mà con người không tránh được con mắt của Vô Thường— Four places which men 
cannof conceal from the eye 0Ÿ imperInanence. 


(G) Sát Na— Ksana (sk£) 
(l)_ Định nghĩa của Sát Na— Definitions oƒ Ksana. 
(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Sát Na— Other definitions that are related to Ksana. 


(H) Sự Thường Còn mà Đức Phật dạy trong Kinh Lăng Già— The doctrine 0ƒ Sasvat which 
the Buddha taught in the Lankavdfara Sutra 


2637 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của “Vô Thường 
Overview and Meanings 0ƒ “linperrnanenece ” 


(ID Tổng quan về “Vô Thường —An overview on “lmpermanence”: Tất cả mọi sự vật 
không mãi mãi ở yên trong một trạng thái nhất định mà luôn thay hình đổi dạng. Đi từ 
trạng thái hình thành, cao to, thấp nhỏ, tan rã, vân vân, đạo Phật gọi đây là những giai 
đoạn thay đổi đó là thành trụ hoại không. Khi ngồi dưới cội Bồ Đề, Đức Phật thấy rằng 
các pháp đang liên tục biến đổi và băng hoại. Tất cả sự vật trong vũ trụ, từ nhỏ như hạt 
cát, thân con người, đến lớn như trái đất, mặt trăng, mặt trời và núi sông đều nằm trong 
định luật vô thường. Mọi sự mọi vật biến đổi trong từng giây từng phút, đó gọi là sát na 
vô thường. Các đổi núi đang thay đổi liên tục nhưng chúng ta không thấy được sự thay 
đổi đó, bởi vì nó diễn ra quá chậm. Nếu ngược lại chúng ta nhìn một cành hoa buổi sáng 
và lại quan sát nó vào buổi tối thì dễ thấy là nó đã thay đổi rất nhiều chỉ trong vòng 
mười hai tiếng đồng hồ đó. Mọi vật trên thế gian, kể cả nhân mạng, và chế độ chính trị, 
vân vân, đều phải trải qua những giai đoạn sinh, trụ, dị, diệt. Sự tiêu diệt nầy được gọi là 
“Nhất kỳ vô thường.” Phải quán sát để thường xuyên nhìn thấy tính cách vô thường của 
mọi sự vật, từ đó tránh khỏi cái ảo tưởng về sự miên viễn của sự vật và không bị sự vật 
lôi kéo ràng buộc. Vạn vật đều vô thường, sanh, trụ, dị, diệt không lúc nào ngừng nghỉ. 
Luật vô thường được nhìn thấy ở khắp mọi nơi và mọi thứ từ tiền bạc, địa vị đến lạc thú 
và thân thể của chúng ta. Ngay chính thế giới nầy cũng đang thay đổi và cuối cùng cũng 
phải băng hoại. Chính vì vậy mà trong các tự viện thường tụng bài kệ vô thường mỗi khi 
xong các khóa lễ. 

Một ngày đã qua. 

Mạng ta giảm dần 

Như cá cạn nước. 

Có gì đâu mà vui sướng? 

Nên chúng ta phải cần tu 

Như lửa đốt đầu. 

Chỉ tỉnh thức về vô thường. 

Chớ nên giải đãi. 
Phật tử chân thuần phải luôn nghĩ rằng cơn vô thường mau chóng, mới sáng sớm đó đã 
lại đến xế chiều. Đâu nên không siêng năng, lo dự bị trước hay sao? Kỳ thật, quan niệm 
vô thường không những chỉ do tư tưởng Phật giáo thừa nhận, mà triết học các nơi khác 
cũng thừa nhận. Chính các nhà giáo dục Trung Hoa thời cổ cũng thừa nhận bản chất thay 
đổi và tạm bợ của mọi sự vật. Tuy nhiên, Phật giáo lại xem đây là một trong ba pháp ấn 
quan trọng nhất trong triết lý nhà Phật: vô thường, khổ và vô ngã. Các kinh điển Phật 
giáo thường nói đến tam giới vô thường như mây mùa thu, sanh tử bập bểnh, và mạng 
sống con người như ánh chớp—AII things last or exist only for a short time, of changing 
continually. Physical changes operating from the state of formation, to that of 
development, decay and disintegratlon are exact manifestaions of the law of 
transformation. The Buddha saw, when seated beneath the Bodhi Tree, that everything 1s 
changing and passing away all the time. AlI things In the universe, from the small grain of 
sand, the human body, to the big one such as the earth, moon, sun, mounfains and rIvers 


2638 


are governed by the aove law, and as such, must come through these four periods. This 
process of changes character1zes impermanence. All things are Iimpermanent, their birth, 
existence, change, and death never resting for a moment. The hills and mountains are 
changing all the time but we cannot notice the change because ot takes place so slowly. 
If, on the other hand, we look at a flower In the morning and examine 1t again in the 
evening, If 1s easy to see how much 1t has changed in only twelve hours. All things In this 
world, including human life, and political systems, are constantly changing from moment 
to moment. This 1s called Iimpermanence In each moment. Everything passes through a 
period of bírth, maturifty, transformation, and destruction. This destruction 1s called 
Impermanence in each cycle. To see the impermanent nature of all things, we must 
examine this closely. Doing so wIll prevent us from being imprisoned by the things of this 
world. The law of changing and passing away 1s to be found everywhere and In 
everything from money, position, to pleasure, our bodies and even the world 1tself 1s 
changing, and must In the end pass away. In most monasteries, at the end of ceremonIes, 
monks and nuns often chant the verse of Impermance. 

Thịs day 1s already done. 

Our lives are that much less. 

We're like fish in a shrinking pond; 

What Joy 1s there 1n this? 

We should be diligent and vigorous, 

As 1f our own head were at stake. 

Only be mindful of impermanence, 

And be careful not to be lax. 
lt is necessary for sincere Buddhists to think that the impermanence of life 1s sudden, time 
truly flies, the morning had Just come but night has arrived. Why not be diligent and 
prepare In anticipation. In fact, the fact of Impermanence has been recognized not only In 
Buddhist thought, but also elsewhere In the history of philosohy. It was the anclent 
Chinese educators who also recognized the ever-changing and transient nature of things. 
However, Buddhism considers Impermanence 1s one of the three most Iimportant dharma 
seals: Impermanence, suffering, and no-self. Buddhist scriptures always say that the three 
worlds are Impermanent like autumn clouds; that birth and death are like a human dance; 
and that human life 1s like a flash of lightning. 


(II) Định nghĩa về Vô Thường— Definitions oƒ Anicca: 

I)_ “Anitya” là thuật ngữ Bắc Phạn nghĩa là “Vô thường” hay không thường hằng, không mãi 
mãi ở yên trong một trạng thái nhất định mà luôn thay hình đổi dạng. Đi từ trạng thái 
hình thành, cao to, thấp nhỏ, tan rã, vân vân, đạo Phật gọi đây là những giai đoạn thay 
đổi đó là thành trụ hoại không. Tất cả sự vật trong vũ trụ, từ nhỏ như hạt cát, thân con 
người, đến lớn như trái đất, mặt trăng, mặt trời đều nằm trong định luật vô thường. Vô 
thường là nét căn bản trong giáo lý nhà Phật: Sống, thay đổi và chết (thay đổi liên tục 
trong từng phút giây). Là một trong ba đặc trưng của sự tôn tại: Vô thường, khổ và vô 
ngã. Vô thường là yếu tố căn bản của đời sống, không có nó sự hiện hữu sẽ không có. 
Vô thường là một trong ba đặc tính của chư pháp mà Đức Phật đã giảng dạy về các pháp 
hữu vi, hai đặc tính kia là vô ngã và khổ đau hay bất toại. Theo giáo thuyết nhà Phật, tất 


2639 


cả các hiện tượng hữu vi đều vì nhân duyên mà có, chúng luôn thay đổi. Điều này cũng 
quan hệ với hai đặc tính còn lại, là vì bản chất vô thường của vạn hữu dẫn tới sự khổ đau 
không tránh khỏi, vì chúng sanh không thể nào tách rời với những vật mà mình ham 
muốn. Cũng vì các hiện tượng luôn thay đổi nên không thể nào có một cái ngã thường 
hằng không thay đổi được. Mọi vật trên đời nầy đều phải thay đổi và hoại diệt; không 
vật gì thường hằng dù chỉ trong phút giây, hay sát na ngắn ngủi. Mọi vật, mọi hiện tượng 
đều phẩi qua giai đoạn sanh, trụ, dị, diệt. Kinh Kim Cang dạy: “Nhứt thiết hữu vi pháp, 
như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán.” Nghĩa là hãy 
xem các pháp hữu vi, nào khác chi bóng bọt, điểm sương, quán xem tất cả vô thường, 
sanh sanh diệt diệt như tuổng chớp chăng.” Quán chiếu được sự vô thường của vạn hữu 
sẽ giúp chúng ta không bị trói buộc bởi sự vật của thế gian: A Sanskrit term for 
“Impermanence.” Impermanence 1s the ever changing nature of all phenomena from 
arising, dwelling and passing away. Anitya 1s the state of not being permanent, of lasting 
or exIsting only for a short time, of changing continually. Physical changes operating from 
the state of formation, to that of development, decay and disintegration are exact 
manifestations of the law of transformation. All things In the universe, from the small 
grain of sand, the human body, to the big one such as the earth, moon and sun are 
governed by the aove law, and as such, must come through these four periods. This 
process of changes characterIzes Impermanence. Anitya 1s one of the three fundamental 
of everything existing: Impermanence (Anmitya), Suffering (Duhkha) and Non-ego 
(Anatman). Impermanence 1s the basis of life, without which existence would not be 
possible. “lmpermanence” 1s one of the “three characteristics” (trilaksana) that 
Sakyamuni Buddha said distinguish all conditioned (samskrta) phenomena, the others 
being selflessness and unsatisfactoriness or suffering. According to this doctrine, all 
conditioned phenomena, 1.e., phenomena that come ¡into being due to causes and 
conditions, are constantly changing, and so there is no possibility of holding onfo 
anything. This 1s connected with the other two characterIstics, since the transitory nature 
of phenomena leads to inevitably suffering, because beings are Inevitably separated from 
things that they desire. Also, because phenomena are constantly changing, there 1s no 
possIbility of a permanent and unchanging “self” or soul (atman). Everything in this world 
1s subJect to change and perish; nothing remains constant for even a single ksatna or short 
moment. Everything, every phenomenon passes through a period of bírth, maturIty, 
transformation, and destruction. The Diamond Sutra taught: “Just examine the varlous 
conditoned dharma, 1t 1s no different than a bubble or dwedrop; observe and realize 
everything 1s Iimpermanent, births and deaths are like lightning flashes.” Contemplation 
on the Impermanence of things will help us prevent from being Iimprisoned by the things 
of the world. Sincere Buddhists should always be awakened and realize: “Nothing In this 
world lasts forever.” In the end, everything 1s a part of the cycle of “Formation, 
Existence, Decadence, and Emptiness.” If there 1s birth, naturally, there wIll be exIstence 
for a certain amount of time, then decay will come, and, In the end, return to dirt and 
sand. Because we are awakened to these conditions of life, we begin realizing the theory 
of “lmpermanence” the Buddha taught in the sutras 1s accurate. No matter how much 
ølory, wealth, or success was achieved in the past, in the end, these accomplishments are 
not any different than a beautiful dream. Sincere Buddhists should know how to adapt and 


2640 


make best of their situations, able cleverly to tolerate and endure various condiftions and 
circumstances of life, then they may be able to transform misfortunes, failures, and 
sufferings Into blessings and happiness. Everything in life, 1ƒ it has form characterIstics, 
then, inevitably, one day 1t wIll be destroyed. A human life 1s the same way, If there Is 
life, there must be death. Even though we say a hundred years, 1t passes by In a flash, like 
lightmng streaking across the sky, like a flower”s blossom, like the Iimage of the moon at 
the bottom of lake, like a short breath, what 1s really eternal? Even our dear bodies, we 
are unable to maintain 1s youth, health, and vitality forever because It must endure 
inevitable sufferings, deterioration, old age, sickness, and death. Everything in life 1s 
1mpermanent, artificial, dream-like, and transient like a bubble in water. After the 
sunshine, there 1s rain; after rain there 1s cessation; after health there 1s sickness; after 
happiness there 1s sadness; after being together there 1s being apart; after success there 1s 
failure; after rise there 1s fall. Along the long river some stretch are straight, others curve; 
sometimes 1t is quite peaceful, other times turbulent and chaotic. Sincere Buddhists 
should always remember the Iimpermanence of all things, should always try to cultivate, 
should always turn your misfortunes and setbacks as well as obstacles Iinto advantageous 
situations; should always awaken, abandon Ignorance to see the light of enlightenment, 
and become more determined to solidify your mind to make firm progress on your 
cultivated pathA Sanskrit term for “lmpermanence.” Impermanence 1s the ever changing 
nature of all phenomena from arising, dwelling and passing away. Anitya 1s the state Of 
not being permanent, of lasting or existing only for a short time, of changing continually. 
Physical changes operating from the state of formation, to that of developmernt, decay and 
disintegration are exact manifestatlons of the law of transformation. All things in the 
universe, from the small grain of sand, the human body, to the big one such as the earth, 
moon and sun are governed by the above law, and as such, must come through these four 
periods. This process of changes character1zes Impermanence. Anitya 1s one of the three 
fundamenftal of everything existing: Impermanence (Anitya), Suffering (Duhkha) and 
Non-ego (Anatman). Impermanence 1s the basis of life, without which existence would 
not be possible. “lImpermanence” 1s one of the “three characteristics” (trilaksana) that 
Sakyamuni Buddha said distinguish all conditioned (samskrta) phenomena, the others 
being selflessness and unsatisfactoriness or suffering. According to this doctrine, all 
conditioned phenomena, 1.e., phenomena that come ¡into being due to causes and 
conditions, are constantly changing, and so there 1s no possibility of holding onto 
anything. This 1s connected with the other two characterIstics, since the transitory nature 
of phenomena leads to Inevitably suffering, because beings are Inevitably separated from 
things that they desire. Also, because phenomena are constantly changing, there 1s no 
possIbility of a permanent and unchanging “self” or soul (atman). Everything In this world 
1s subJect to change and perish; nothing remains constant for even a single ksatna or short 
moment. Everything, every phenomenon passes through a period of birth, maturIty, 
transformation, and destruction. The Diamond Sutra taught: “Just examine the varlous 
conditioned dharma, 1t 1s no different than a bubble or dwedrop; observe and realize 
everything 1s Iimpermanent, births and deaths are like lightning flashes.” Contemplation 
on the impermanence of things will help us prevent from being Iimprisoned by the things 
of the world. Sincere Buddhists should always be awakened and realize: “Nothing In this 


2) 


3) 


4) 


2641 


world lasts forever.” In the end, everything 1s a part of the cycle of “Formation, 
Existence, Decadence, and Emptiness.” If there 1s birth, naturally, there will be existence 
for a certain amount of time, then decay will come, and, In the end, return to dirt and 
sand. Because we are awakened to these conditions of life, we begin realizing the theory 
of “lmpermanence” the Buddha taught in the sutras 1s accurate. No matter how much 
ølory, wealth, or success was achieved in the past, in the end, these accomplishments are 
not any different than a beautiful dream. 

Vô thường hay không tổn tại mãi mãi hay tính không thường hằng, là nét căn bản trong 
giáo lý nhà Phật: Sống, thay đổi và chết. Là một trong ba đặc trưng của sự tổn tại: Vô 
thường, khổ và vô ngã. Vô thường là yếu tố căn bản của đời sống, không có nó sự hiện 
hữu sẽ không có ——lmpermanence—lnconstan——Not everlastng——Transient— 
Occasional—Incidental——Unsual-—lrregular——Unstable—Uncertain—The ever changing 
nature of all phenomena from arising, dwelling and passing away. Anitya 1s one of the 
three fundamenftal of everything existing: Impermanence (Anitya), Suffering (Duhkha) 
and Non-ego (Anatman). Impermanence 1s the basis of life, without which existence 
would not be possible. 

Vô thường nghĩa là không thường, không mãi mãi ở yên trong một trạng thái nhất định 
mà luôn thay hình đổi dạng. Đi từ trạng thái hình thành, cao to, thấp nhỏ, tan rã, vân vân, 
đạo Phật gọi đây là những giai đoạn thay đổi đó là thành trụ hoại không—Anitya ¡s the 
state of not being permanent, of lasting or existing only for a short time, of changing 
continually. Physical changes operating from the state of formation, to that of 
development, decay and disintegraton are exact manifestatlons of the law of 
transformation. 

Phật tử chơn thuần nên luôn thức tỉnh rằng: “Muôn vật ở đời vốn không bền vững.” 
Chung quy cũng nằm trong bốn lẽ “Thành, Trụ, Hoại, Không” mà thôi. Hễ có sanh ra, tức 
nhiên là có trụ nơi đời một thời gian nào đó, kế đến bị hư hoại đi vào kết cuộc quy về nơi 
cát bụi. Do tỉnh ngộ như vậy, chúng ta mới thấy thuyết “vô thường” mà Đức Phật đã từng 
tuyên dạy trong kinh điển là đúng. Bao nhiêu công danh, phú quý, thành đạt trong quá 
khứ, rốt rồi những thứ nầy có khác nào một giấc mơ hoa. Phật tử chơn thuần phải biết 
quyên biến, tùy duyên, an nhẫn thì rất có thể các nghịch cảnh, khổ não được chuyển biến 
thành thuận cảnh. Mọi vật trên đời nây nếu đã có mang cái tướng hữu vi, ắt có ngày hoại 
diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có tử, tuy nói trăm năm, nhưng so với vũ trụ thì có 
khác nào ánh điển chớp, hay thoáng tựa sương tan, như hoa hiện trong gương, như trăng 
lồng đáy nước, như hơi thở mong manh, chứ nào có bền lâu? Tấm thân yêu quý nhứt nầy 
của chúng ta mà chúng ta còn không thể giữ cho trẻ trung, mạnh khỏe mãi được, mà phải 
bị đến cái thời chịu các mối khổ sanh, già, bệnh, chết. Thế mới biết tất cả sự vật trên đời 
nầy đều là vô thường, giả tạm, như mộng, như huyễn, như bọt nước mà thôi. Hết nắng lại 
mưa, hết mưa trời tạnh, hết mạnh rồi đau, hết vui rồi buồn, hết hợp rồi tan, hết vinh rồi 
nhục, hết lên xe rồi xuống ngựa, sông dài lúc phẳng lặng, lúc lên thác xuống ghênh. Phật 
tử chơn thuần nên luôn biết lẽ vô thường, phải luôn cố gắng tu tập, phải cố gắng biến các 
nghịch cảnh rủi ro cũng như các điều trở ngại cho mình và cho người thành những hoàn 
cảnh thuận lợi; phải luôn thức tỉnh, bổ mê theo ngộ mà lập tâm thêm vững mạnh trên 
bước đường tu—Sincere Buddhists should always be awakened and realize: “Nothing In 
this world lasts forever.” In the end, everything 1s a part of the cycle of “Formation, 


2612 


Existence, Decadence, and Emptiness.” If there 1s birth, naturally, there wIll be exIstence 
for a certain amount of time, then decay will come, and, In the end, return to dirt and 
sand. Because we are awakened to these conditions of life, we begin realizing the theory 
of “lmpermanence” the Buddha taught in the sutras 1s accurate. No matter how much 
ølory, wealth, or success was achieved in the past, in the end, these accomplishments are 
not any different than a beautiful dream. Sincere Buddhists should know how to adapt and 
make best of their situations, able cleverly to tolerate and endure varlous conditions and 
circumstances of life, then they may be able to transform misfortunes, failures, and 
sufferings Into blessings and happiness. Everything in life, 1f 1t has form characteristics, 
then, inevitably, one day 1t wIll be destroyed. A human life 1s the same way, 1ƒ there Is 
life, there must be death. Even though we say a hundred years, 1t passes by 1n a flash, like 
lightning streaking across the sky, like a flowerˆs blossom, like the image of the moon at 
the bottom of lake, like a short breath, what 1s really eternal? Even our dear bodies, we 
are unable to maintain is youth, health, and vitality forever because It must endure 
inevitable sufferings, deterloration, old age, sickness, and death. Everything in life 1s 
1mpermanent, artificial, dream-like, and transient like a bubble in water. After the 
sunshine, there 1s rain; after rain there 1s cessation; after health there 1s sickness; after 
happiness there 1s sadness; after being together there 1s being apart; after success there 1s 
failure; after rise there 1s fall. Along the long river some stretch are straight, others curve; 
sometimes 1t is quite peaceful, other times turbulent and chaotic. Sincere Buddhists 
should always remember the Iimpermanence of all things, should always try to cultivate, 
should always turn your misfortunes and setbacks as well as obstacles Iinto advantageous 
situations; should always awaken, abandon Ignorance to see the light of enlightenment, 
and become more determined to solidify your mind to make firm progress on your 
cultivated path. 


(HI)Lời Phật dạy về “Vô Thường” trong Kinh Pháp Cú — The Buddha°s Teachings on 
“Impermanance” in the Dharmapada Sura: Sống trăm tuổi mà không thấy pháp vô 
thường sinh diệt, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy pháp sinh diệt vô thường 
(Pháp Cú 113). Như vậy, theo Đức Phật, hiểu luật vô thường không những quan trọng cho 
chúng ta trong việc thực hành giáo pháp mà còn rất quan trọng cho đời sống hằng ngày 
của chúng ta. Ngoài việc đem lại lợi ích tức thời, hiểu luật vô thường còn là một phương 
tiện thiện xảo hữu hiệu giúp chúng ta trong việc thực hành giáo pháp. Vô thường là liều 
thuốc giải trừ tham sân. Và cuối cùng vô thường là cái chìa khóa giúp chúng ta hiểu được 
bản chất chủ yếu của vạn hữu. —To live a hundred years without comprehending how all 
things rise and pass away, 1s no better than a single-day life of seeing beginning and end 
of all things (Dharmapada Sutra 113). Thus, according to the Buddha, understanding 
1mpermanence 1s Important not only for our practice of the Dharma, but also In our daily 
life. Besides these Iimmediate benefits, understanding impermanence 1s also an effective 
skilful means that assiss us In practicing the Dharma. The understanding of 
1mpermanerce 1s an antidote to desire and ¡1ll-will. And finally, It 1s a key that helps us 
understand the ultimate nature of things, the way things really are. 


2643 


(B) Vô Thường theo Kinh Trung Bộ 
Hmpermanence, aqccording to the MỤ/hamaka Suữa 


Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra năm hình ảnh cụ thể để chỉ dạy về bản chất vô 
thường của ngũ uẩn thủ. Ngài ví hình thể vật chất hay sắc như một khối bọt, cảm giác 
hay thọ như bong bóng nước, tri giác hay tưởng như ảo cảnh, những hoạt động có tác ý 
của tâm hay hành như một loại cây mềm rỗng ruột, và thức như ảo tưởng. Vì vậy Ngài 
bảo chư Tăng: “Này chư Tỳ Kheo, có thể nào chăng một bản thể vững bền nằm trong 
một khối bọt, trong bong bóng nước, trong ảo cảnh, trong loại cây mềm rỗng ruột, hay 
trong ảo tưởng? Bất cứ hình thể vật chất nào, dầu trong quá khứ, vị lai hay hiện tại , ở 
trong hay ở ngoài, thô thiển hay vi tế, thấp hay cao, xa hay gần... mà hành giả nhìn thấy, 
hành giả nên quán sát hình thể vật chất ấy với sự chú tâm khôn ngoan hay sự chú tâm 
chân chánh. Một khi hành giả nhìn thấy, suy niệm, và quán sát hình thể vật chất với sự 
chú tâm chân chánh thì hành giả sẽ thấy rằng nó rỗng không, nó không có thực chất và 
không có bản thể. Này chư Tỳ Kheo có chăng một bản thể trong hình thể vật chất?” Và 
cùng thế ấy Đức Phật tiếp tục giảng giải về bốn uẩn còn lại: “Này chư Tỳ Kheo, có thể 
nào thọ, tưởng, hành, thức lại có thể nằm trong một khối bọt, trong bong bóng nước, trong 
ảo cảnh, trong loại cây mềm rỗng ruột, hay trong ảo tưởng?”-——In the Mijjhamaka Sutra, 
the Buddha gives five striking similes to 1llustrate the Impermanent nature of the five 
aggregates of clinging. He compares material form or body to a lump of foam, feeling to 
a bubble of water, perception to a mirage, mental formations or volitional activiftles to a 
plantain trunk without heartwood, and consciousness to an illusion. So He asked the 
monks: “What essence, monks, could there be 1n a lump of foam, 1n a bubble, in a mirage, 
in a plantain trunk, in an 1llusion? Whatever material form there be whether past, future 
or present; Iinternal or external; øross or subtle; low or lofty; far or near; that material 
form the meditator sees, meditates upon, examines with systematic and wIse attention, he 
thus seeing, meditating upon, and examining with systematic and wise attention, would 
find it empty, unsubstantial and without essence. Whatever essence, monks, could there 
be in materlal form?” And the Buddha speaks in the same manner of the remaining 
aggregates and asks: “What essence, monks, could there be in feeling, in perception, in 
merntal formation and In consciousness?” 


(C) Vô Thường theo Kinh Tạp A Hàm 
Hmperrmnanence, according to the Samyutía Nikaya 


Vô Thường theo Kinh Tạp A Hàm, quyển IIl—lImpermanence, according to the 
Samyutta Nikaya, volumne III: Theo Kinh Tạp A Hàm, quyển II, biến đổi hay vô thường 
là đặc tánh chính yếu của sự hiện hữu của các hiện tượng. Chúng ta không thể nói đến 
bất cứ vật gì, dù là vô tri vô giác hay hữu giác hữu tri, rằng “cái này tổn tại” bởi vì ngay 
lúc mà chúng ta đang nói thì cái đó đang thay đổi. Ngũ uẩn cũng là thứ được kết hợp lại 
và do điều kiện, và như vậy ngũ uẩn đó luôn bị định luật nhân quả chi phối. Thức hay 
tâm và các yếu tố thành phần của nó hay tâm sở cũng không ngừng biến đổi, mặc dầu ở 


a) 
b) 
c) 
đ) 


10. 


1I. 


2644 


một mức độ thấp hơn, cái thể xác vật chất cũng thay đổi trong từng khoảnh khắc. Người 
nào thấy rõ ràng rằng ngũ uẩn là vô thường, người đó có chánh kiến—Change or 
1mpermanence 1s the essential characteristic of phenomenal existence. We cannot say of 
anything, animate or Inanimate, “this 1s lasting” for even while we say, 1t 1s undergoing 
change. The aggregates are compounded and conditioned, and, therefore, ever subJect to 
cause and effect. Unceasingly does consciousness or mind and 1ts factors change, and Just 
as unceasingly, though at a lower rate, the physical body also changes from momert to 
moment. He who sees clearly that the Impermanent aggregates are Impermanent, has 
right understanding. 


(D) Những định nghĩa khác liên quan đến Vô Thường 
QOther definiHions that are related to Anicca 


Vô Thường Ấn: Mudda-aniccam (p)—Vô thường ấn là một trong tam pháp ấn—The 
mark of Impermanence, one of the three dharma-seals—See Tam Pháp Ấn Ch. 95. 

Vô Thường Chóng Qua, Sống Chết Đại Sự, Đừng Để Thời Gian Luống Qua Vô Ích: 
The wave of Impermanence 1s swIft, the issue of life and death 1s great, try not to let the 
time pass by in vain (without any cultivation for yourself). 

Vô Thường Chung: Chuông dùng để đánh lên khi có người lâm chung trong tự viện— 
The passing bell, or gong, for the dying. 

Vô Thường Điểu: Tên một loài chim khóc tiếng vô thường (chim Đỗ Quyên ở cõi Minh 
Độ)—The bird which cries of Impermanence, messenser of the shades, the goat sucker. 
Vô Thường Đường: See Niết Bàn Đường in Ch. 127. 

Vô Thường Khánh: See Vô Thường Chung In Ch. 69. 

Vô Thường, Khổ, Không, Vô Ngã: 

Vô Thường: Impermanert. 

Khổ: Suffering. 

Không: Empty. 

Vô Ngã: Non-ego. 

Chư nghiệp vô thường: Những nghiệp có thể chuyển được qua tu tập——Impermanence of 
all karmas, karmas that can be changed through cultivation). 

Vô Thường Thân: The temporal body of the Buddha. 

Vô Thường Viện: Vô Thường Đường— Diên Thọ Đường —Niết Bàn Đường —The 
nirvana hall—See Niết Bàn Đường ¡n Ch. 127. 

Vô Thường Y: Như Lai là chỗ dựa (chỗ y nương) cho hết thảy chúng sanh—The reliance 
of the Impermanent, I.e. Buddha, upon whom mortals can rely. 





2645 


(E) Đặc tính của Vô thường 
Characteristics 0ƒ “limperinanence ” 


Mọi sự trên cõi đời nầy đều phải biến dịch và hoại diệt, không việc gì thường hằng bất 
biến dù chỉ trong một phút giây. Sự thật về vô thường không những chỉ được tư tưởng 
Phật giáo thừa nhận, mà lịch sử tư tưởng nơi khác cũng thừa nhận như vậy. Chính nhà 
hiển triết Hy Lạp thời cổ Heraclitus đã nhận định rằng chúng ta không thể bước xuống 
hai lần cùng một giòng sông. Ông ta muốn nói rằng mọi sự mọi vật luôn thay đổi không 
ngừng nghỉ hay bản chất đổi thay và tạm bợ của mọi sự mọi vật. Đời sống con người lại 
cũng như vậy. Kỳ thật, đời người như một giấc mơ, nó tạm bợ như mây mùa thu, sanh tử 
bập bềnh, từ tuổi trẻ qua tuổi thanh niên, rồi tuổi già cũng giống như từ buổi sáng chuyển 
qua buổi trưa, rồi buổi tối. Hãy nhìn vào thân này để thấy nó đổi thay từng giây trong 
cuộc sống. Thân này già nhanh như ánh điển chớp. Mọi vật quanh ta cũng thay đổi không 
ngừng nghỉ. Không một vật gì chúng ta thấy quanh ta mà được trường tổn cả, trên cùng 
một dòng sông nhưng dòng nước hôm qua không phải là dòng nước mà chúng ta thấy 
ngày hôm nay. Ngay đến tâm tánh chúng ta cũng bị thay đổi không ngừng, bạn thành thù, 
rồi thù thành bạn. Rồi những vật sở hữu của ta cũng không chạy ra khỏi sự chi phối của 
vô thường, cái xe ta mua năm 2000 không còn là cái xe mới vào năm 2004 nữa, cái áo 
mà chúng ta cho hội Từ Thiện Goodwill hôm nay đã một thời được chúng ta ưa thích, vân 
vân và vân vân. Hiểu vô thường không những quan trọng cho chúng ta trong việc tu tập 
giáo pháp mà còn cho cuộc sống bình nhật nữa vì nó chính là chìa khóa mở cửa bộ mặt 
thật của vạn hữu và cũng là liều thuốc giải độc cho sân hận và chấp trước. Khi chúng ta 
hiểu mọi sự mọi vật đều sẽ tàn lụi và đối thay không ngừng thì chắc chắn chúng ta sẽ 
không còn muốn luyến chấp vào chúng nữa—Everything ¡n this world ¡s subject to 
change and perish; nothing remains constant for even a single moment. The fact of 
1mpermanence has been recognized not only in Buddhist thought but elsewhere in the 
history of ideas. lt was the ancient Greek philosopher Heraclitus who remarked that one 
cannot step Into the same river twice. He meant that everything keeps changing without a 
pause or the ever-changing and translent nature of things. Human's life 1s Just like that. In 
fact, humans life 1s like a dream; 1t 1s Impermanent like autumn clouds, that birth and 
death are like a dance; that infant changes to young age and to old age Just like morning 
turns info afternoon, then evening. Look at our body and see 1t changes every second of 
life. The growing (becoming old) of a human's life 1s not differnt from a flash of lightning. 
Things around us also keep changing. No one of the things we see around us will last 
forever, In the same river, the current of yesterday 1s not the current we see today. Even 
our minds are constantly subject to changefriends become enemies, enemies become 
friends. Qur possessions are also Impermanent, the brand new car we boupht In the year 
of 2000 1s no longer a new car in 2004, the shirt we donate to Goodwill Charity today was 
once liked by us, and so on and and so on. Understanding impermanence of existence 1s 
1mportant not simply four our cultivation of the Dharma, but also In our dally lives for this 
understanding 1s a key to open the door of the ultimate nature of things and also an 
antidiote to anger and attachment. When we see all things are perishable and change 
every moment, we will not try to attach to them. 


2646 


(F) Phân Loại Vô Thường 
Categories 0ƒ lmperinanence 


(Nhị Vô Thường— Two kinds 0ƒ impermanence: 


Ù 


2) 


Niệm niệm vô thường: Hết thảy mọi pháp hữu vi đều sinh diệt chứ chẳng dừng lại— 
Things In motion, mamifestly transient. 

Tương tục vô thường: Pháp hữu vi tương tục và khi hết kỳ hạn sẽ bị hoại diệt (đời sống 
chấm dứt nơi sự chết giống như ngọn nến tắt hẳn ánh sáng)—Things that have the 
semblance of continurty, but are also transient (life ending 1n death Just like the candle In 
extinction). 


(I1 Nhất Thiết Hành Vô Thường, nghĩa là thân vô thường, tâm vô thường, cảnh vô 


thường— The inpermanence 0ƒ the body, the mìnd and the environment: 


(A) Tổng quan về Nhất Thiết Hành Vô Thường, nghĩa là thân vô thường, tâm vô thường, 


cảnh vô thường —An overview 0ƒ the tinpermanence 0ƒ the body, the mind and the 
environmenf: Có người cho rằng luận thuyết “Thân Tâm Vô Thường” của đạo Phật phải 
chăng vô tình gieo vào lòng mọi người quan niệm chán đời, thối chí. Nếu thân và tâm 
cũng như sự vật đều vô thường như vậy thì chẳng nên làm gì cả, vì nếu có làm thành sự 
nghiệp lớn lao cũng không đi đến đâu. Mới nghe tưởng chừng như phần nào có lý, ký thật 
nó không có lý chút nào. Khi thuyết giảng về thuyết nầy, Đức Phật không muốn làm nản 
chí một ai, mà Ngài chỉ muốn cảnh tỉnh đệ tử của Ngài về một chân lý. Phật tử chơn 
thuần khi hiểu được lẽ vô thường sẽ giữ bình tĩnh, tâm không loạn động trước cảnh đổi 
thay đột ngột. Biết được lẽ vô thường mới giữ được tâm an, mới cố gắng làm những điều 
lành và mạnh bạo gạt bỏ những điều ác, cương quyết làm, dám hy sinh tài sản, dám tận 
tụy đóng góp vào việc công ích cho hạnh phúc của mình và của người —Some people 
wonder why Buddhism always emphasiIzes the theory of impermanence? Does 1t want to 
spread In the human mind the seed of disheartenment, and discourage? In their view, 1ƒ 
things are changeable, we do not need to do anything, because If we attain a great 
achievement, we cannot keep 1t. This type of reasoning, a first, appears partly logical, but 
In reality, 1t 1s not at all. When the Buddha preached about impermanence, He did not 
want to discourage anyone, but warning his disciples about the truth. A true Buddhist has 
to work hard for his own well being and also for the societyˆs. Although he knows that he 
1s facong the changing reality, he always keeps himself calm. He must refrain from 
harming others, in contrast, strIve to perform good deeds for the benefit and happiness of 
others. 


(B) Chỉ tiết của Nhất Thiết Hành Vô Thường, nghĩa là thân vô thường, tâm vô thường, 


Ù 


cảnh vô thường —Details oƒ the tmpermanence 0ƒ the body, the mìind and the 
Ẵenvironment: 
Thân vô thường——Impermanence of the body: 


a) 


b) 


2) 


b) 


2617 


Vạn sự vạn vật không ngừng thay đổi, chứ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời 
nay còn mai mất, biến chuyển không ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó cũng là 
vô thường, nó cũng nằm trong định luật “Thành Trụ Hoại Không.” Thân ta phút trước 
không phải là thân ta phút sau. Khoa học đã chứng minh rằng trong thân thể chúng ta, 
các tế bào luôn luôn thay đổi và cứ mỗi thời kỳ bẩy năm là các tế bào cũ hoàn toàn đổi 
mới. Sự thay đổi làm cho chúng ta mau lớn, mau già và mau chết. Càng muốn sống bao 
nhiêu chúng ta lại càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh đến tóc bạc, đời người như một 
giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người không chịu nhận biết ra điều nầy, nên họ cứ lao đầu 
vào cái thòng lọng tham ái; để rồi khổ vì tham dục, còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp 
bám víu mãi vào sự vật, đôi khi đến chết mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Đến khi biết sắp 
trút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn luyến tiếc tìm cách nắm lại một cách tuyệt vọng: All 
things have changed and will never cease to change. The human body 1s changeable, thus 
governed by the law of impermanence. Our body 1s different from the minute before to 
that of the minute after. Biological researches have proved that the cells in our body are 
1n constant change, and in every seven years all the old cells have been totally renewed. 
These changes help us quickly grow up, age and die. The longer we want to live, the 
more we fear death. From childhood to aging, human life 1s exactly like a dream, but 
there are many people who do not realize; therefore, they continue to launch Into the 
noose of desire; as a result, they suffer from greed and will suffer more 1f they become 
attached to their possessions. Sometimes at time of death they still don”t want to let go 
anything. There are some who know that they wIll die soon, but they still strive 
desperately to keep what they cherish most. 

Thân vô thường là thân nầy mau tàn tạ, dễ suy già rồi kết cuộc sẽ phải đi đến cái chết. 
Người xưa đã than: “Nhớ thuở còn thơ dong ngựa trúc. Thoát trông nay tóc điểm màu 
sương.” Mưu lược dõng mãnh như Văn Chúng, Ngũ Tử Tư; sắc đẹp dễ say người như Tây 
Thi, Trịnh Đán, kết cuộc rồi cũng: “Hồng nhan già xấu, anh hùng mất. Đôi mắt thư sinh 
cũng mỏi buồn.”: Impermanence of the body means that the body withers rapidly, soon 
grows old and delibitated, ending ¡in death. The ancients have lamented: “Oh, that time 
when we were young and would ride bamboo sticks, pretending they were horses, In the 
twinkling of an eye, our hair is now spotted with the color of frost.” What happened to all 
those brave and Intelligent young men and those beautiful and enchanting women of 
bygone days? They ended as in the following poem: “Rosy cheeks have faded, heros 
have passed away; young students” eyes, too, are weary and sad.” 

Tâm vô thường——Impermanence of the mind: 

Thân ta vô thường, tâm ta cũng vô thường. Tâm vô thường còn mau lẹ hơn cả thân. Tâm 
chúng ta thay đổi từng giây, từng phút theo với ngoại cảnh, vui đó rồi buồn đó, cười đó 
rồi khóc đó, hạnh phúc đó rồi khổ đau đó: Not only our body is changeable, but also our 
mind. It changes more rapidly than the body, It changes every second, every minute 
according to the environment. We are cheerful a few minutes before and sad a few 
minutes later, laughing then crying, happiness then sorrow. 

Tâm vô thường là tâm niệm chúng sanh luôn luôn thay đổi, khi thương giận, lúc vui buồn. 
Những niệm ấy xét ra hư huyễn như bọt nước: Impermanence of the mind means that the 
mind and thoughts of sentient beings are always changing, at times filled with love or 


3) 


2648 


anger, at times happy or sad. Those thoughts, upon close scrutiny, are illusory and false, 
like water bubbles. 

Cảnh vô thường là chẳng những hoàn cảnh chung quanh ta hằng đổi thay biến chuyển, 
mà sự vui cũng vô thường. Món ăn dù ngon, qua cổ họng rồi cũng thành không; cuộc sum 
họp dù đầm ấm, kết cuộc cũng phải chia tan; buổi hát vui rồi sẽ vãng; quyển sách hay, 
lần lượt cũng đến trang cuối cùng: Impermanence of the environment means that not only 
do our surroundings always change and fluctuate, but happiness, too, 1s Impermeneiit. 
Succulent food, once swallowed, loses all tastes; an emotional reunion, however, sweet 
and joyful, ultimately ends In separation; a delightful party soon becomes a thing of past; 
a good book, too, gradually reaches the last pages. 


(HI)Bốn thứ câu chấp về “Thường” và “Vô Thường” của ngoại đạo—Four tenefs 0ƒ 


l) 


2) 


3) 


4) 


*Permanence” and “lmpermanence” hell by various non-Buddhist school: 
Catushkotika (skt——Tứ Cú Chấp. 

Thường Cú: Câu Thường—Ngoại đạo chấp cái “ngã” trong quá khứ tức là cái “ngã” trong 
hiện tại, tương tục chẳng gián đoạn, nên gọi là thường kiến hay thường cú—The 
permanence of ego, I.e. that the ego of past lives 1s the ego of the present. 

Vô Thường Cú: Câu Vô Thường—Ngoại đạo cho rằng cái “ngã' đến đời nay mới sanh, 
chẳng phải sanh do cái nhân trong quá khứ, đây là đoạn kiến hay vô thường cú—Its 
permanence, I.e. that the present ego 1s of independent birth, not the result from the past 
Causes. 

Diệc Thường Diệc Vô Thường Cú: Chấp rằng “ngã' thường, “thân” vô thường (nếu chấp 
như vậy thì la thân không có ngã}—Both permanent and impermanent, that the ego 1s 
permanent, the body 1s impermanent. 

Phi Thường Phi Vô Thường Cú: Ngoại đạo cho rằng thân có khác nên là phi thường; ngã 
thì không khác nên là phi vô thường——Netther permanent nor Iimpermanent; that the body 
1s Impermanent, but the ego not ImpermaneIt. 


(IV)Tứ Chúng Biến Thường— Four theories regarding pervasive permanence: Theo Kinh 


1) 


Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành Âm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A 
Nan về bốn thứ biến thường như sau: “Ông A Nan! Các người thiện nam trong tam ma 
địa, chính tâm yên lặng sáng suốt. Ma chẳng tìm được chỗ tiện cùng tột căn bản của 12 
loài sinh. Xem xét trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong viên thường 
khởi so đo chấp trước. Nguời ấy bị đạo vào luận bốn thứ biến thường.”——According to the 
Surangama Sutra, book Nine, in the part of the ten states of the formation skandha, the 
Buddha reminded Ananda as follows: “Ananda, In his practice of samadhi, the good 
person” mind 1s unmoving, clear, and proper and can no longer be distrubed by demons. 
He can thoroughly investigate the origin of all categorles of beings and contemplate the 
source of the subtle, fleeting, and constant fluctuation. But If he begins to speculate on 1ts 
pervasIve constancy, he could fall into error with four theories of pervasIve permanence.” 
Thường Chấp vào Tâm Cảnh —Attachment on Permanence on the Mind and is siates: 
Một là người đó nghiên cứu cùng tột tâm cảnh, tính chất đều không có nhân. Tu tập có 
thể biết trong hai vạn kiếp, mười phương chúng sanh sinh diệt, đều là xoay vần, chẳng hề 
tan mất, rồi chấp cho là thường: First, as this person throroughly investigates the mind 


2) 


3) 


4) 


2649 


and Ifs states, he may conclude that both are causeless. Through his cultivation, he knows 
that In twenty thousand eons, as beings in the ten directions undergo endless rounds of 
birth and death, they are never annihilated. Therefore, he speculates that the mind and Its 
Stafes are permaneri. 

Thường Chấp vào tứ đại—Attachment on Permanence on the ƒour elemenis: Hai là người 
ấy nghiên cứu cùng tột căn nguyên của tứ đại, tính thường trụ. Tu tập có thể biết trong 
bốn vạn kiếp mười phương chúng sanh sanh diệt đều là hằng thường, chẳng hề tan mất. 
Rồi từ đó chấp cho là thường: Second, as this person thoroughly investigates the source of 
the four elements, he may conclude that they are permanent In nature. Through his 
cultivation, he knows that In forty thousand eons, as living beings In the ten directions 
undergo births and deaths, their substances exist permanently and are never annihilated. 
Therefore, he speculates that this situation 1s permanert. 

Thường Chấp vào lục căn, mạt na và thức—Attachment on Permanence on the sense 
Jaculty, the manas, and the consciousness: Ba là người đó nghiên cứu cùng tột lục căn, 
mạt na chấp thụ, trong tâm ý thức, về chỗ bản nguyên, tính hằng thường. Tu tập có thể 
biết trong tám vạn kiếp tất cả chúng sanh xoay vần chẳng mất, bản lai thường trú, đến 
cùng tính chẳng mất, rồi chấp cho là thường: Third, as this person thoroughly investigates 
the sixth sense faculty, the manas, and the consciousness that grasps and receives, he 
concludes that the origin of the mind, intelect, and consciousness 1s permanent. Through 
his cultivation, he knows that in eighty thousand eons, all living beings ¡in the ten 
directions revolve 1n transmigration, this origin is never destroyed and exIsfs 
permanently. Investigating this undestroyed origin, he speculates that 1t 1s permaner. 
Thường Chấp vào tưởng—Attachment on Permanence on the thoughis: Bốn là người đó 
đã cùng tột cái căn nguyên của tưởng, hết cái sinh lý, lưu chỉ xoay vần; sinh diệt tưởng 
tâm, nay đã dứt bặt, tự nhiên thành cái lý bất sanh diệt. Nhân tâm so đo chấp trước cho là 
thường. Vì chấp thường, mà mất chánh biến tri, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề: 
Fourth, since this person has ended the source of thoughts, there 1s no more reason for 
them to arise. In the state of flowing, halting, and turning, the thinking mìnd, which was 
the cause of production and destruction, has now ceased forever, and so he naturally 
thinks that this Is a sfate of nonproduction and nondestruction. As a result of such 
reasoning, he speculates that this sfate 1s permanent. Because of these speculation of 
permanence, he will lose proper and pervasive knowledge, fall into externalism, and 
become confused about the Bodhi nature. 


(V) Bốn nơi mà con người không tránh được con mắt của Vô Thường— Four pÏaces which 


men cannot conceadl from the eye 0ƒ impermanence: Sơn Hải Không Thị Bốn nơi mà 
con người không thể tránh khỏi con mắt của vô thường hay sứ giả của tử thân. “Sơn Hải 
Không Thị” tóm tắc câu chuyện về bốn anh em cố dùng phép thần thông để trốn chạy tử 
thân bằng cách trốn lên non, xuống biển, vào hư không, và lẫn lộn vào nơi chợ búa. 
Người nơi chợ búa được báo cáo là chết trước nhất. Thế mới biết tu chợ là khó——The four 
places which men cannot conceal from the eye of Impermanence ( a messenger of death). 
Thịs phrase of “Mountain-Ocean-Space-Market place” sums up a story of four brothers 
who tried to use their miraculous power to escape death by hiding In the mountains, seas, 


Ù 
2) 
3) 
4) 


2650 


sky, and market places. The one In the market place was the first to be reported as dead. 
It 1s so difficult to stay and cultivate In the market place. 

Sơn (núi): Mountain. 

Hải (biển): Ocean. 

Không (không trung): Sky or Space. 

Thị (nơi chợ búa): Market place. 


(GŒ) Sát Na 
Ksana (skt) 


(UD_ Định nghĩa của Sát Na—Definitions oƒ Ksana: 


l) 


2) 


3) 
4) 


Một khoảnh khắc được xem như một đơn vị đo lường thời gian—An instance as a 
measure of time. 

Khoảnh khắc của một khoảng thời gian rất ngắn, đối lại với kiếp là một khoảng thời gian 
đài: The shortest period or measure of time, a momernt, an insfant; in contrast with kalpa, 
the longest period of time. 

65 (có chỗ nói 60) sát na tương đương với một cái khẩy móng tay—Sixty-five (some says 
60) ksanas are said to pass the clicking of the fingers. 

90 sát na được coi như một nệm: 90 ksanas are equal to a thought. 

Một sát na tương đương với một phần bẩy mươi lăm giây, hay 4.500 sát na tương đương 
với một phút—A ksana Is equal to one seventy-fifth of a second, or 4,500 ksanas are 
equal to a minute. 


(II Những định nghĩa khác liên quan đến Sát Na—Other definitions that are related to 


l) 
2) 


3) 


Ksana: 

Sát Na Sinh Diệt: Chư pháp chuyển động liên tục, trong khoảnh khắc một sát na có cả 
sinh và diệt —All things are in continuous flow, born and destroyed every Instant. 

Sát Na Tam Thế: Ba thời khác nhau trong khoảnh khắc ba sát na, sát na quá khứ, sát na 
hiện tại và sát na vị la——The moments past, present, future. 

Sát Na Vô Thường: Không có lúc nào được gọi là thường hằng, chỉ trong khoảnh khắc 
một sát na mà có đây đủ bốn tướng sanh, trụ, dị, diệ—Not a moment is permanent, but 
passes through stages of birth, stay, change, death. 


(HI)Khoảnh Khắc Của Sự Sống: An instance of life—Theo Tăng sĩ người Đức Nyanatiloka 


kể lại lời của Visuddhi-Magga như sau: “Các thực thể chỉ có một khoảnh khắc rất ngắn 
để sống, ngang với thời gian của một tia chớp. Khi thời gian đó kết thúc thì thực thể ấy 
tiêu tan. Thế là thực thể của quá khứ đã chết, không còn đang sống và cũng không sống 
lại được trong hiện tại hay tương lai. Thực thể trong hiện tại không sống trong quá khứ, 
nó đang sống trong khoảnh khắc hiện tại, nhưng cũng không sống trong tương lai. Một 
thực thể trong tương lai không sống trong quá khứ hay hiện tại, nó chỉ sống về sau nầy.— 
A German monk named Nyanatiloka, reiterated the momentariness of existence from 
Asuddhi-Magza as follows: “All beings have only a very short Instant to live, only so long 


2651 


as a moment of a slash of a lightning. When this 1s extinguished, the being 1s also 
extinguished. The beings of the last moment 1s now no longer living, and does not live 
now or wIll not live again later. The being of the present momernt dịd not live previously, 
lives Jjust now, but later wIll not live any more. The being of the future has not lived yet In 
the past, does not yet lived now, and wIll only live later.” 


(H) Sự Thường Còn mà Đúc Phật dạy trong Kinh Lăng Già 
The doctrine 0ƒ Sasvat which the Buddha taught 
in the Lankavatara Sutra 


Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật bảo Mahamati: “Này Mahamati! Bất diệt mà Thế Tôn 
nói không giống với học thuyết của các triết gia khác. Tại sao? Vì theo họ, có một cái tự 
tính mà họ khẳng định là sự bất tử và sự bất khả biến. Lập trường của ta không phải thế, 
vì sự bất diệt mà Ta nói không rơi vào các phạm trù hữu và phi hữu, nó vượt khỏi các 
phạm trù hữu và phi hữu của sinh và diệt; nó không phải hiện hữu cũng không phải phi 
hiện hữu. Nó không hiện hữu thế nào? Vì tự tính của các hình tướng không thể được 
khẳng định là hiện hữu. Chúng ta nhìn thấy chúng như là các hình tướng vốn không phải 
là những thức tính, chúng ta chấp chúng mà cho là chúng đang ở trước chúng ta, tuy thế 
chúng thực sự không thể bị chấp. Vì lý do nầy nên mọi hiện hữu cần phải được xem là 
không hiện hữu cũng không phi hiện hữu. Nếu chúng ta biết rằng những øì chúng ta nhìn 
thấy ở trước chỉ là sự biểu hiện của chính cái tâm của chúng ta và nếu chúng ta trú ở bên 
trong chúng ta, trong đó không có sự phân biệt có tính cách nhị biên xãy ra, thì chúng ta 
thấy rằng không có gì loạn động trên thế giới. Phàm phu tin chắc vào những hành động 
của họ và phân biệt trong đó chứ người trí thì không như thế. Này Mahamati! Chính nơi 
phân biệt những cái không thực mà theo đó phàm phu bị lẫn lộn hoàn toàn trong những 
phán đoán của họ. Họ lầm lẫn trong sự phán đoán về sinh và bất sinh, về cái được tạo ra 
và cái không được tạo ra; thực ra không có sự xuất hiện, cũng không có sự biến mất của 
những hình tượng, do ảo thuật mà chúng ta khẳng định là được sinh ra hay biến diệt. Này 
Mahamati! Sự không đúng thực có nghĩa rằng tính của các sự vật không được nhìn ra một 
cách đúng thực như nó trong tự nó. Tuy nhiên, một khi ta có kiến giải không đúng thì ta 
sẽ có sự chấp vào tự tính của các sự vật mà không nhìn thấy chúng nó trong sự tịch tịnh 
của chúng; và hễ chừng nào không nhìn thấy sự tịch tịnh nầy, thì sự phân biệt sai lầm sẽ 
không bị mất đi. Do đó Mahamati! Một kiến giải được đặt trên căn bản phi sắc tướng thì 
cao hơn kiến giải đặt trên căn bản sắc tướng, vì sắc tướng là nguyên nhân của sự sinh. 
Khi có sự phi sắc tướng thì sự sinh khởi của phân biệt bị chấm dứt, và có một trạng thái 
bất tử tức Niết Bàn. Này Mahamati! Người ta tìm thấy Niết Bàn tại chỗ ở của thực tính 
trong ý nghĩa chân thực của nó và từ bỏ sự phân biệt tất cả những gì là tâm và tất cả 
những gì thuộc về tâm.”—In the Lankavatara Sutra, the Buddha told Mahamati: “Oh 
Mahamati! The doctrine of immorfality advocated by the Blessed Ône 1s not the same as 
that of other philosophers, not only as regards Immortality, but as regards bírth and 
Impermanence. Why? According to them, there 1s a self-substance about which they 
assert Immortality and unchangeability. My position 1s not that, for 1t does not fall into the 


2652 


categories of being and non-being. It goes beyond the categories of being and non-being, 
of birth and disappearance; It is not existence nor is 1t non-existence. How 1s 1t not non- 
existent? Because 1t 1s like unto a diversity of forms appearing In a dream or maya. How 
1S It not existent? Because the self-substance of forms 1s not to be asserted as exIstent. 
We see them as appearances which are not realities, we grasp (grahana) them as before 
us yet they are not really graspable. For this reason, all existences are to be regarded 
neither as existent nor as non-exIstent. IÍ we know that we see before us Is no more than 
the manifestaton of our own mind and abide within ourselves where no dualistic 
discrimination takes place, we see that there 1s nothing astir in the world. The ignorant 
assert themselves 1n the1r doings, discriminate therein, but the wise do not. Oh Mahamatil 
Thịs 1s due to the discrimination of unrealitiles whereby the Ignorant get altogether 
confused ¡n their Judgments. The ignorant are confused in the Judgmernt of birth and no- 
birth, and of the created and of the uncreated; there 1s really no appearance, no 
disappearance of the magical figures, of which we can assert either as born or as passed. 
Oh Mahamatil By being untruthful it 1s meant that the self-nature of things 1s not 
truthfully discerned as It 1s In itself. When however an untrue view prevaIls, there 1s an 
attachment to the self-substance of things, failing to see them In thetr solitary quietude, 
and as long as this quietude fails to be seen, there will be no disappearance of wrongful 
discrimination. Therefore, Mahamati, a view based on formlessness of things 1s SuperIor 
to that based on form, because form 1s the cause of birth. When there 1s formlessness, It 
puts a stop to the rise of discrimination, and there is a state of Iimmortality, which 1s 
nirvana. Oh Mahamati! One finds Nirvana where one sees the abode of reality In 1ts 
truthful signification and abandons the discrimination of all that 1s mind and all that 
belongs to mind.” 


Phát Ngôn— The Buddha 's teachings: 


Cành hoa Bạt-tất-ca bị úa tàn như thế nào, thì Tỳ kheo các ông, cũng làm cho tham sân úa 
tàn thế ấy—You should cast off lust and hatred just as the jasmine creeper sheds it withered 
flowers (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 377). 


VỊ Tỳ kheo nào thân ngữ thanh tịnh, tâm an trú tam muội, xa ha nơi dục lạc, Ta gọi họ là 
người tịch tịnh—The monk whose body 1s calm, whose mind and speech are calm, who has 
sinpgle- mindedly, and who refuses the world”s seductions (baits of the world), 1s truly called a 
peaceful one (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 378). 


Các ngươi hãy tự kỉnh sách, các ngươi hãy tự phản tỉnh! Tự hộ vệ và chánh niệm theo Chánh 
pháp mới là Tỳ kheo an trụ trong an lạc —Censure or control yourself. Examine yourself. Be 
self-guarded and mindful. You will live happily (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 
379). 


2653 


CHƯƠNG BẢY MƯƠI 
CHAPTER SEVENTY 


Ta Bà—.]ambudvida (skt)— The saha world 
The worldly world— Impure Land 


(ID Tổng quan về Nam Thiệm Bộ Châu —An overview oƒ Jambudvipa: Châu nầy được đặt 
tên Diêm Phù Đề có thể là vì trên châu nây mọc nhiều cây Diêm Phù, hoặc giả từ trên 
cây Diêm Phù khổng lồ trên núi Tu Di có thể nhìn thấy toàn châu. Ta Bà có nghĩa là khổ 
não, lại cũng có nghĩa là phiển lụy hay trói buộc, chẳng được ung dung tự tại. Thế giới 
mà chúng ta đang sống hay cõi Diêm Phù để chỉ là một phần nhỏ của thế giới Ta Bà, 
nằm về phía nam của núi Tu Di, theo vũ trụ học cổ Ấn Độ, đây là nơi sinh sống của con 
người, là thế giới Ta Bà của Đức Phật Thích Ca. Thế giới Ta Bà, nơi đầy dẫy những mâu 
thuẫn, hận thù và bạo động. Nơi mà chúng ta đang sống là một thế giới bất tịnh, và Phật 
Thích Ca đã bắt đầu thanh tịnh nó. Con người sống trong thế giới nầy chịu phải vô vàng 
khổ hãi vì tam độc tham, sân, si cũng như những dục vọng trần tục. Cõi Ta Bà nầy đầy 
dẫy những đất, đá, gai chông, hầm hố, gò nổng, thường có những mối khổ về đói khát, 
lạnh, nóng. Chúng sanh trong cõi Ta Bà phần nhiều tham đắm nơi phi pháp, tà pháp, chớ 
chẳng chịu tin chánh pháp, thọ số của họ ngắn ngủi, nhiều kẻ gian trá. Nói về vua quan, 
dầu có nước để cai trị, họ chẳng hể biết đủ, mà ngược lại sanh lòng tham lam, kéo binh 
đánh chiếm nước khác, khiến cho nhiều người vô tội chết oan; lại thêm nhiều thiên tai 
như hạn hán, bão lụt, mất mùa, đói khát, vân vân nên chúng sanh trong cõi nầy phải chịu 
vô lượng khổ sở. Nơi cõi Ta Bà nầy, sự thuận duyên cùng an vui tu tập thì ít, mà nghịch 
duyên phiền não thì nhiều. Hầu hết người tu hành đều dễ bị thối thất tâm Bồ Đề đã phát 
lúc ban đầu. Theo Đức Phật, quả đất mà chúng ta đang ở đây có tên là Nam Thiệm Bộ 
Châu, nằm về hướng nam của núi Tu Di, vốn là một phần nhỏ nhất trong hệ thống Đại 
Thiên Thế Giới do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ—lt ¡is so named 
(Jambudvipa) either from the Jambu trees abounding In If, or from an enormous Jambud 
tree on Mount Meru visible like a standard to the whole continent. Saha means sufferings 
and afflictions; it also means worrles, binding, unable to be free and liberated. The 
worldly world 1s full of storm, conflict, hatred and violence. ambudvipa 1s a small part of 
Saha World, the continent south of Mount Sumeru on which, according to ancient Indian 
cosmology, human beings live. In Buddhism, it is the realm of Sakyamuni Buddha. The 
world in which we live 1s an impure field, and Sakyamuni is the Buddha who has Initiated 
1fs purIfication. People in this world endure many sufferings stemming from three poIsons 
of greed, anger and delusion as well as earthly desires. The Saha World is filled with dirt, 
rocks, thorns, holes, canyons, hills, clHiffs. There are various sufferings regarding thirst, 
famine, hot, and cold. The people ¡in the Saha World like wicked doctrines and false 
dharma; and do not have faith In the proper dharma. Therr lives are short and many are 
fraudulent. Kings and mandarins, although already have had lands to govern and rule, are 
not satisfied; as they become greedy, they bring forces to conquer other countrIes causing 
1nnocent people to die in vain. In addition, there are other Infinmte calamitles such as 


2654 


droughts, floods, loss of harvest, thirst, famine, epidemics, etc. As for this Saha World, the 
favorable circumstances to cultivate In peace and contenment are few, but the 
unfavorable conditions of afflictions destroying path that are rather losing Bodhi Mind 
they developed In the beginning. Moreover, It Is very difficult to encounter a highly 
virtuous and knowledgeable advisor. According to the Buddha, the planet in which we are 
currently living 1s called Virtuous Southern Continent. lt 1s situated to the south of Mount 
Sumeru and 1s Just a tinlest part of the Great World System of the Saha World in which 
Sakyamuni Buddha 1s the ruler. 


(II) Nghĩa của Nam Thiệm Bộ Châu— The meanings 0ƒ .Jambudvipa: Ta Bà có nghĩa là khổ 
não, lại cũng có nghĩa là phiền lụy hay trói buộc, chẳng được ung dung tự tại. Thế giới 
Ta Bà, nơi đầy dẫy những mâu thuẫn, hận thù và bạo động. Nơi mà chúng ta đang sống 
là một thế giới bất tịnh, và Phật Thích Ca đã bắt đầu thanh tịnh nó. Con người sống trong 
thế giới nầy chịu phải vô vàn khổ hãi vì tam độc tham, sân, si cũng như những dục vọng 
trần tục. Cõi Ta Bà nầy đây dẫy những đất, đá, gai chông, hầm hố, gò nống, thường có 
những mối khổ về đói khát, lạnh, nóng. Chúng sanh trong cõi Ta Bà phần nhiều tham 
đắm nơi phi pháp, tà pháp, chớ chẳng chịu tin chánh pháp, thọ số của họ ngắn ngủi, 
nhiều kẻ gian trá. Nói về vua quan, dầu có nước để cai trị, họ chẳng hễ biết đủ, mà 
ngược lại sanh lòng tham lam, kéo binh đánh chiếm nước khác, khiến cho nhiều người vô 
tội chết oan; lại thêm nhiều thiên tai như hạn hán, bão lụt, mất mùa, đói khát, vân vân 
nên chúng sanh trong cõi nầy phải chịu vô lượng khổ sở. Nơi cõi Ta Bà nầy, sự thuận 
duyên cùng an vui tu tập thì ít, mà nghịch duyên phiền não thì nhiều. Hầu hết người tu 
hành đều dễ bị thối thất tâm Bồ Đề đã phát lúc ban đầu. Theo Đức Phật, quả đất mà 
chúng ta đang ở đây có tên là Nam Thiệm Bộ Châu, nằm về hướng nam của núi Tu Di, 
vốn là một phần nhỏ nhất trong hệ thống Đại Thiên Thế Giới do Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni làm giáo chủ. Chính vì vậy mà “Saha” còn được gọi là Sa Ha Lâu Đà, hay Sách Ha, 
nghĩa là chịu đựng hay nhẫn độ; nơi có đầy đủ thiện ác, cũng là nơi mà chúng sanh luôn 
chịu cảnh luân hồi sanh tử, được chia làm tam giới. Thế giới Ta Bà, thế giới chịu đựng để 
chỉ thế giới của chúng ta, nơi có đầy những khổ đau phiền não; tuy thế chúng sanh trong 
đó vẫn hân hoan hưởng thụ và chịu đựng—Saha means sufferings and afflictions; it also 
means worriles, binding, unable to be free and liberated. The worldly world 1s full of 
storm, conflict, hatred and violence. The world in which we live 1s an impure field, and 
Sakyamuni Is the Buddha who has Imitiated 1fts purification. People in this world endure 
many sufferings stemming from three poisons of greed, anger and delusion as well as 
earthly desires. The Saha World 1s filled with dirt, rocks, thorns, holes, canyons, hills, 
cliffs. There are various sufferings regarding thirst, famine, hot, and cold. The people In 
the Saha World like wicked doctrines and false đharma; and do not have faith in the 
proper dharma. Thetr lives are short and many are fraudulent. Kings and mandarins, 
although already have had lands to govern and rule, are not satisfied; as they become 
greedy, they bring forces to conquer other countrles causing Innocent people to die In 
van. In addition, there are other Infinie calamitles such as droughits, floods, loss of 
harvest, thirst, famine, epidemics, etc. As for this Saha World, the favorable 
circumstances to cultivate in peace and contenment are few, but the unfavorable 
conditions of afflictions destroying path that are rather losing Bodhi Mind they developed 


2655 


in the beginning. Moreover, It 1s very difficult to encounter a highly virtuous and 
knowledgeable advisor. According to the Buddha, the planet in which we are currently 
living 1s called Virtuous Southern Continent. It is situated to the south of Mount Sumeru 
and 1s just a tinest part of the Great World System of the Saha World in which 
Sakyamumi Buddha 1s the ruler. Thus, “Saha” also called the place that which bears, the 
earth, Interpreted as bearing, enduring; the place of good and evil; a unIiverse, or øreaft 
chiliocosm, where all are subJect to transmigration and which a Buddha transforms; It 1s 
divided Into three regions and Mahabrahma Sahampati 1s 1s lord. World of endurance 
refers to our world which 1s filled with sufferings and affections, yet gladly enJoyed and 
endured by 1ts inhabitants. 


(HI)Ý nghĩa của Nam Thiệm Bộ Châu đối với Phật giáo— The meanings oƒ Jambudvipa to 


Ù 
2) 
3) 
1) 
1) 


Buddhism: Cõi của thế giới mà chúng ta đang ở. Diêm Phù Đề là một phần nhỏ của thế 
giới Ta Bà, thế giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cõi này nằm về miền cực Nam 
trong bốn châu theo truyền thống Vũ Trụ Học Phật giáo. người ta nói cõi này được đặt 
tên theo cây “Jambu” là loại cây mọc nhiều trên cõi này. Cõi này đo được 2.000 na do 
tha ở ba chiều, còn chiều thứ tư chỉ dài có 3 na do tha rưởi mà thôi. Nam Thiệm Bộ Châu, 
một trong tứ đại châu, tọa lạc phía nam núi Tu Di, bao gồm thế giới được biết đến bởi 
người Ấn Độ thời cổ sơ. Theo Eitel trong Trung Anh Phật Hoc Từ Điển, Nam Thiệm Bộ 
Châu bao gồm những vùng quanh hồ Anavatapta và núi Tuyết (tức là cõi chúng ta đang 
ở, trung tâm châu nầy có cây diêm phù. Chính ở cõi nầy, Đức Phật đã thị hiện, và ở cõi 
nầy có nhiều nhà tu hành hơn hết)—The human world, the world in which we are living. 
Jambudvipa 1s a small part of Saha World, the realm of Sakyamuni Buddha. The 
southernmost of the four great land masses (catur-dvipa) of tradiional Buddhist 
cosmology. It is said to be named after the Jambu tree that grows there. It measures 2,000 
yojanas on three sides, and 1s fourth side 1s only three-and-a-half yoJanas long. The 
Southern Continent, one of the four continents, that situated south of Mount Meru, 
comprising the world known to the early Indian. According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Jambudvipa includes the following countries around the 
Anavatapta lake and the Himalayas: 

Bắc—North: Hung Mông Thổ——Huns-Mongolians-Turks. 

Đông—East: Trung Quốc-Đại Hàn-Nhật—China-Korea-Japan. 

Nam—South: 

Bắc Ấn—Northern India: Hai mươi bảy vương quốc—Twenty-seven kingdoms. 

Đông Ấn—Eastern India: Mười vương quốc—Ten kingdoms. 


11) Nam Ẩn—Southern India: Mười lăm vương quốc —Fifteen kingdoms. 
iv) Trung Ân—Central India: Ba mươi vương quốc—Thirty kingdoms. 


v) 


Tây Ấn—Western Indian: Ba mươi bốn vương quốc——Thirty-four kingdoms. 


2656 





(Đường vào khu phế tích Na Lan Đà) 


2657 


CHƯƠNG BẢY MƯƠI MỐT 
CHAPTER SEVENTY-ONE 


Vô Minh 
lgnorance 
AvÙ7a (p)-Avidya (skf) 


(D_ Tổng quan về Vô Minh—An overview 0ƒ “Avidya ”. 
(I) Nghĩa của Vô Minh— The meanings ogƒ Avidya. 


(HI)Những định nghĩa khác liền quan đến Vô Minh— Other definmitions that are related to 
Avidya: 


(IV)Những đặc tính của lgnorance— Special characteristics 0ƒ lgnorance. 

(V) Phân loại vô minh— Categories 0ƒ Avidya: 

A. Theo Khởi Tín Luận có hai loại Vô Minh —According to the Awakening oƒ Fatth, there 
are two kinds oƒ avidya: 

B. Theo Phật Giáo Đại Thừa Tây Tạng, có hai loại vô mình —According to the Tibefan 
Mahayana Buddhism, there are two kinds 0ƒ ig10rance: 

(VI) Mê hoặc và Vô Minh— lllusion and lgnorance. 

(VII)Vô Minh Sinh Khởi— Delusions arising from bừth. 


(VIII)Hai cách diệt trừ vô rminh— Two methods oƒ eradication 0ƒ ignordance. 


(IX)Kẻ mê người trí theo quan điểm của Lục Tổ Huệ Năng—Deluded and wise people in 
Hui-Neng”s views. 


(X) Những lời Phật dạy về “Vô Minh ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings on 
*“Avidya ” ín the Dharmapada Sitra. 


2658 


2659 


(ID Tổng quan về Vô Minh —An overview 0ƒ “Avidya ”: 


Ù 


2) 


3) 


Vô minh, si mê hay không giác ngộ, một trong ba ngọn lửa cần phải dập tắt trước khi 
bước chân vào Niết bàn. Đây là trạng thái sai lầm của tâm làm khởi dậy sự tin tưởng về 
bản ngã—One of the three fires which must be allowed to die out before Nirvana is 
attained. The erroneous state of mind which arises from belief In self. 

Vô minh là không biết hay mù quáng, không có khả năng phân biệt về tính thường hằng 
và tính không thường hằng. Vô minh là sự ngu dốt về Tứ Diệu Đế, Tam bảo, Luật Nhân 
quả, v.v. Avidya là giai đoạn đầu tiên của Thập nhị nhân duyên dẫn đến mọi rắc rối trên 
đời và là gốc rễ của mọi độc hại trên đời —lgnorance—Unwise—Unknowing— 
Darkness—Unlearned—MIsconception—The state of the unenlightened mind—The 
fundamenral root of evil and the ultimate cause of the desire which creates the dukkha of 
existence. Individual ignorance 1s the inability to distinguish between the transcient and 
the Intranscient, real and unreal. Avidya 1s Ignorance or noncognizance of the four noble 
truths, the three precious ones (friratna), and the law of karma, etc. Avidya 1s the first link 
of conditionality (pratityasampada), which leads to entanglement of the world of samsara 
and the root of allunwholesome in the world. 

Vô minh là cái tâm ám độn, không chiếu rọi được rõ ràng sự lý của các pháp. Vô minh là 
nguyên nhân chính của sự không giác ngộ của chúng ta. Vô minh chỉ là giả tướng nên nó 
chịu ảnh hưởng của sanh, diệt, tăng, giảm, uế, tịnh, vân vân. Vô minh chính là nguyên 
nhân của, sanh, lão, lo âu, sầu muộn, khổ sở, bệnh hoạn, và chết chóc: Iilusion or 
darkness without i1llumination, the ignorance which mistakes seeming for being, or 
1llusory phenomena for realities. [gnorance 1s the main cause of our non-enlightenment. 
lgnorance os only a false mark, so 1t 1s subJect to production, extinction, Increase, 
decrease, defilement, purity, and so on. Ignorance 1s the main cause of our birth, old age, 
WOTTy, ørIef, misery, and sickness, and death. 


(I1 Nghĩa của Vô Minh— The meanings 0ƒ Avidya: 


Ù 


2) 
3) 


4) 


S¡ mê: Deceived In regard to reality——Deluded and confused—Be deluded 1s to be totally 
deceived—Delusion——lIgnorance—Stupidity—Delusion——Non-perceptIlon— 
Unenlightened condition——Unillumined. 

Không giác ngộ: Unenlightened——Unilluminated. 

Mắt xích thứ nhất hay mắt xích cuối cùng trong Thập Nhị Nhân Duyên: The first or last 
of the twelve nidanas. 

“Avidya” là từ Bắc Phạn có nghĩa là “Vô Minh.” Trong Phật giáo, vô minh là không biết 
hay mù quáng hay sự cuồng si của tâm thức, không có khả năng phân biệt về tính thường 
hằng và tính không thường hằng. Vô minh là sự ngu dốt về Tứ Diệu Đế, Tam bảo, Luật 
Nhân quả, v.v. Avidya là giai đoạn đầu tiên của Thập nhị nhân duyên dẫn đến mọi rắc 
rối trên đời và là gốc rễ của mọi độc hại trên đời. Đây là yếu tố chính làm vướng víu 
chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử. Theo nghĩa của Phật giáo, Avidya chỉ việc thiếu 
hiểu biết về tứ diệu đế, nghiệp báo, nhân duyên, và những giáo thuyết chủ yếu trong 
Phật giáo. Theo trường phái Trung Quán, “vô minh” chỉ trạng thái của một tinh thần bị 
những thiên kiến và những định kiến thống trị khiến cho mọi người tự mình dựng lên một 
thế giới lý tưởng lẫn lộn hình thức và tính đa dạng với hiện thực thường ngày, hạn chế 
cách nhìn đối với hiện thực. Vô minh là sự không am hiểu bản tính thật của thế giới là hư 


3) 


6) 


2660 


không và hiểu sai thực chất của các hiện tượng. Như vậy vô minh có hai chức năng: một 
là che dấu bản chất thật, và hai là dựng lên một hiện thực hư ảo. “Vô minh” được coi như 
là hiện thực ước lệ. Theo các phái Kinh Lượng Bộ và Tỳ Bà Sa Luận Bộ, “vô minh” là 
một cách nhìn thống nhất và thường hằng đối với thế giới, trong khi thật ra thế giới là đa 
dạng và không thường hằng. “Vô minh” là lẫn lộn bản chất của thế giới với những vẻ 
bên ngoài. Theo quan điểm của trường phái Du Già, “vô minh” coi đối tượng như một 
đơn vị độc lập với ý thức, nhưng trong hiện thực, nó giống như ý thức—A Sanskrit term 
for “lgnorance.” In Buddhism, Avidya 1s Ignorance or noncognizance of the four noble 
truths, the three precious ones (friratna), and the law of karma, etc. Avidya 1s the first link 
of conditionality (pratityasampada), which leads to entanglement of the world of samsara 
and the root of all unwholesome ¡in the world. This 1s the primary factor that enmeshes 
(làm vướng víu) beings in the cycle of birth, death, and rebirth. In a Buddhist sense, 1t 
refers to lack of understanding of the four noble truths (Arya-satya), the effects of actions 
(karma), dependent arising (pratitya-samutpada), and other key Buddhist doctrines. In 
Madhyamaka, “Avidya” refers to the determination of the mind through ideas and 
concepts that permit beings to construct an ideal world that confers upon the everyday 
world Its forms and manifold quality, and that thus block vision of reality. “Avidya” 1s 
thus the nonrecognition of the true nature of the world, which is empty (shunyata), and 
the mistaken understanding of the nature of phenomena. Thus “avidya” has a double 
function: Ignorance veils the true nature and also constructs the illusory appearance. 
“Avidya” characterizes the conventional reality. For the Sautrantikas and Vaibhashikas, 
“Avidya” means seeing the world as unitary and enduring, whereas 1n reality 1t 1S 
manfold and Impermanent. “Avidya” confers substantialty on the world and 1s 
appearances. In the Yogachara's view, “avidya” means seeing the object as a unit 
independent of consciousness, when 1n reality 1t 1s identical with It. 

“Moha” là từ Nam Phạn đồng nghĩa với vô minh. Bản chất của nó là làm cho tinh thần 
chúng ta mù quáng hay chẳng biết gì. Nhiện vụ của nó là làm cho chúng ta không thấu 
suốt được bản chất thật của sự vật. Nó hiện đến khi chúng ta không có chánh kiến. Nó 
chính là gốc rễ của tất cả những nghiệp bất thiện—“Moha” (delusion), a Pali term, which 
1S a synonym for avIjja, Ignorance. Its characteristic 1s mental blindness or unknowing. lts 
function 1s non-penetration, or concealment of the real nature of the obJect. It 1s 
manifested as the absence of right understanding or as mental darkness. lts proximate 
Cause 1s unwise attenfion. It should be seen as the root of all that 1s unwholesome. 

Vô minh còn có nghĩa là mê hoặc hay hư vọng, tức là bị lừa dối hoàn toàn. Mê hoặc còn 
ám chỉ một niềm tin vào một điều gì đó trái với thực tại. Mặt khác, mê hoặc gợi ý rằng 
điều được thấy có thực tại khách quan nhưng bị giải thích lầm hay thấy sai. Theo Phật 
Giáo, mê hoặc là vô minh, là không biết chân tánh của vạn hữu hay ý nghĩa thật sự của 
sự hiện hữu. Chúng ta bị các giác quan của mình (kể cả lý trí và tư tưởng phân biệt) làm 
cho lầm lạc đến khi nào chúng còn khiến chúng ta chấp nhận thế giới hiện tượng như là 
toàn thể thực tại, trong khi thật ra nó chỉ là một khía cạnh giới hạn và phù du của thực 
tại, và tác động tựa hồ như là ở bên ngoài đối với chúng ta, trong khi nó chính là phản 
ảnh của chính chúng ta. Điều nầy không có nghĩa là thế giới tương đối không có thực thể 
gì cả. Khi các vị thầy nói rằng tất cả mọi hiện tượng đều là hư vọng, các thầy muốn nói 
rằng so với tâm, thì thế giới do giác quan nhận biết chỉ là một khía cạnh giới hạn và 


2661 


phiến diện của chân lý, cũng giống như là mộng ảo mà thôi—Delusion also implies a 
belief in something that 1s contrary to reality. Illusion, on the other hand, suggests that 
what 1s seen has obJective reality but Is misinterpreted or seen falsely. In Buddhism, 
delusion 1s Ignorance, an unawareness of the true nature of things or of the real meaning 
Of existence. We are deluded or led astray by our senses (which include the intellect and 
1fs discriminating thoughts) Insofar as they cause us to accept the phenomenal world as 
the whole of reality when in fact 1t 1s but a limited and ephemeral aspect of reality, and to 
act as though the world 1s external to us when ĩn truth 1t 1s but a reflection of ourselves. 
Thịs does not say all phenomena are 1llusory, they mean that compared with Mind Itself 
the world apprehended by the senses 1s such a partial and limited aspect of truth that 1t 1s 
dreamlike. 


(HI)Những định nghĩa khác liền quan đến Vô Minh— Other definitions that are related to 


10. 


TỊ. 
12. 


13. 


Avidya: 

Vô Minh Căn Bản: Vô thủy vô minh—The radical, fundamental, original darkness or 
1ønorance. 

Vô Minh Cương: The snare (lưới) of Ignorance. 

Vô Minh Hoặc: Một trong tam hoặc, những nghi hoặc ảo tưởng khởi sanh bởi căn bản vô 
minh làm che đậy sự thật —The illusion arising from primal ignorance which covers and 
hinders the truth, one of the three 1llusions. 

Vô Minh Kết: Hệ phược của vô minh trói buộc chúng sanh trong vòng sanh tử——The bond 
Of ignorance which binds to transmigration. 

Vô Minh Kiến: Tà kiến sanh ra bởi vô minh—lIgnorant perception of phenomena which 
produces all kinds of illusion——V1ews produced by 1gnorance. 

Vô Minh Lậu: Một trong tam lậu hoặc. Vô minh lậu có thể khiến chúng sanh rơi vào 
vòng sống chết, không thể ra khỏi—The stream of unenlightenment which carries one 
along Info reincarnation, one of the three taints. 

Vô Minh Lưu: Vô minh là nguyên nhân đưa đến luân lưu trong luân hổi sanh tử— 
Unenlightenmernt, or Ignorance, the cause of the stream of transmigration. 

Vô Minh Nghiệp Ái: Ainanakarmatrsna (skt)—Vô minh, nghiệp và ái dục là ba lực chính 
gây ra tái sanh —lgnorance, karma, and desire are the three main forces that causes 
reincarnation. 

Vô Minh Pháp Tính Nhất Thể: Vô minh và pháp tính đồng một thể như băng với nước, 
băng vô minh là nước của các tính—Avidya and the Bhutaftathata are of the same nature, 
as are Ice and water; the Ice of avidya 1s the water of all things, the source out of which 
all enlightenment has come. 

Vô Minh Phụ: Vô minh như cha, tham ái như mẹ sản sanh ra cái “ngã”—lgnorance as 
father and desire as mother produce the ego. 

Vô Minh Sanh Ra Tham Dục: lgnorance produces desires. 

Vô Minh Sử: Một trong 10 sử. Vô minh có thể sai sử con người lưu chuyển trong luân hồi 
sanh tử—One of the ten lictors, messengers, or misleaders, ¡.e. of iøenorance, who drives 
beings Into the chain of transmigration. 

Vô Minh Tạng: Kho chứa vô minh, từ đó sản sanh ra mọi thứ khổ đau phiền não—The 
storehouse of Ignorance, from which 1ssues all illusion and misery. 


2662 


(IV)Những đặc tính của lgnorance— Special characteristics 0ƒ lgnorance: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Sự sanh khởi của vô minh—The arising of ignorance: Do đâu mà sự mê lầm của tâm 
thức sanh khởi? Sự mê lầm nầy sanh khởi từ sự tương tục trong một sát na trước của sự 
mê lầm. Tuy nhiên, theo ngài Thánh Thiên trong Tứ Bách Luận, nếu bạn tìm kiếm một 
sự giải thích khác, hẳn phải có sát na đầu tiên của sự vô minh. Trong trường hợp nầy, có 
lẽ sẽ có mâu thuẫn với lý luận. Sự hiểu về vô minh của bạn phải tương hợp với giáo lý 
Phật giáo là dù không có chỗ khởi đầu của phiển não, nhưng có chỗ kết thúc. Do bởi tâm 
thức vô minh nhận lầm mọi sự việc, nhưng những mê lầm nầy có thể được chấm dứt 
bằng sự thấy biết chân thật hay chánh kiến, tuy nhiên, vì những mê lầm nầy phát huy 
tương tục từ sát na trước của tâm thức mê lầm, nên không có chỗ khởi đầu đối với 
chúng—From what an ignorance arises? I( arises from the conitunation of former 
momenfs of Ignorance. However, according to Aryadeva In Four Hundred Sastras, 1Ÿ you 
seek another explanation, then there would have to be a first moment of Ignorance. In 
this case, there would be a contradiction with reasoning. Your understanding of ignorance 
should be in accordnace with Buddhist theories, though there 1s no beginning to afflictive 
emotions, there Is an end. Because ignorant consciousnesses misconceive obJects, 
however, these misconceives can be stopped by right understanding, but since these 
misconceives are generated as continuatlons of former moments of that type of 
ConscIousness, there 1s no beginning to them. 

Vô minh là nhìn mọi sự mọi vật không đúng như thật. Không hiểu sự thật về cuộc đời. 
Chừng nào mà chúng ta không phát triển tâm mình để đạt được trí tuệ chừng đó chúng ta 
vẫn vô minh về bản chất đúng của sự vật. Theo Phật giáo, vô minh có nghĩa là coi cái 
ngã hay cái ta là thật —lgnorance 1s not seeing things as they really are. It 1s failing to 
understand the truth about life. ÀAs long as we have not develop our minds to obtain 
wisdom, we remain Ignorant of the tru nature of things. According to Buddhism, 
Ignorance means regarding the self as real. 

Vì si mê mà người ta không thấy được cái nhìn như thị, không thể phân biệt đúng sai. 
Ngu si làm cho người ta mù quáng về chấp ngã, chấp pháp là những thứ vô thường, luôn 
thay đổi và hoại diệt. Khi giận dữ đã khởi lên thì con người sẽ không còn gì ngoài “si 
mê.” Để triệt tiêu si mê bạn nên thiển quán “nhân duyên.”—Due to ignorance, people 
do not see things as they really are, and cannot distinguish between right and wrong. 
They become blind under the delusion of self, clinging to things which are Impermanent, 
changeable, and perishable. Once anger arises, one has nothing but “ignorance.” In order 
to eliminate “ignorance,” you should meditate on causality. 

Tất cả những vấn đề khó khăn của chúng ta đều bắt nguồn từ vô minh và mê hoặc. Vô 
minh là bợn nhơ đứng hàng đầu. Tham lam, sân hận, ngã mạn và rất nhiều bợn nhơ khác 
cùng phát sanh chung với vô minh. Giải pháp phải nằm trong những vấn đề ấy, và do đó, 
chúng ta không nên tách rời, chạy đi tìm ở đâu ngoài vấn để. Phân tách và nghiên cứu 
cho tận tường chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những vấn để ấy đều là những vấn đề của 
kiếp nhân sinh, của con người, vậy thì chúng ta không nên đổ trách nhiệm cho ai khác 
hơn là con người. Những vấn để thật sự chủ chúng ta phải được và chỉ được giải quyết 
bằng cách dứt bỏ những ảo kiến và những khái niệm sai lầm, và thu xếp nếp sống của 
chúng ta vào khuôn khổ điều hòa đồng nhịp với thực tại. Và điểu này chỉ có thể thực 


2663 


hiện được qua thiển hành mà thôi —All of our psychological problems are rooted ¡in 
Ignorance, in delusion. Ignorance 1s the crowning corruption. Our greeds, hates, conceIfs 
and a host of other defilements go hand In hand with our ignorance. The solutions are to 
be found in the problems themselves and hence we should not run away from our 
problems. Analyze and scrutinize the problems, and you will see that they are human 
problems, so do not attribute them to non-humans. Our real problems can be solved only 
by giving up 1llusions and false concepts and bringing our lives into harmony with reality 
and this can be done only through medifation. 


(V) Phân loại vô minh— Categories 0ƒ Avidya: 


A. 


Ũ 


b) 


2) 


Theo Khởi Tín Luận có hai loại Vô Minh —According to the Awakening oƒ Faith, there are 
two kinds oƒ avidya: 

Căn bản vô minh—Original darkness or ipgnorance: Vô thủy vô minh—Còn gọi là Vô 
Thủy Vô Minh, hay cái vô minh từ trước khi nảy ra ý nghĩ biện biệt, đối lại với Mạt chi 
Vô minh (căn bản vô minh dựa vào tại triển chân như mà tạo ra duyên khởi, rồi từ đó 
mạt chi vô minh lại tựa vào căn bản vô minh mà các pháp tiếp tục nổi dậy) ——Tihe radical, 
fundamenrtal, original darkness or Ignorance considered as a primal condition. The 
radical, primal, or fundamental ignorance, the condiion before discernment and 
differenfiation, in confrast with Ignorance 1n detail (chỉ mạt vô minh). 

Nguyên Phẩm Vô Minh—Primal ignorance: Hoặc thể căn bản của luân hồi sanh tử 
không có sự bắt đầu (không thấu đạt được cái lý tính bình đẳng pháp giới)—The period 
of unenlightenment or Ignorance without beginning. 

Gián Cách Vô Minh: Luân hồi sanh tử không có sự bắt đầu; theo luật nhân quả thì tất cả 
các pháp hữu vi đều là nhân duyên sanh (quả của hiện tại là do nhân của thời trước mà 
sanh ra), không thể nào có sự bắt đầu—The period of transmigration which has no 
beginnng; since under the law of causaliy everything has a cause, therefore no 
beginning 1s possible; for 1f there were a beginning It would be without a cause, which 1s 
1mpossible. 

Vọng Chân Đồng Thể: Căn bản vô minh và chân như đều cùng một thể—Primal 
Ignorance 1s without beginning; and the bhutatathata 1s without beginning, the two terms 
connoting the same 1dea. 

Mạt Chi Vô Minh: Mạt Chi Vô Minh tựa vào căn bản vô minh làm cho các pháp tiếp tục 
nổi dậy. Chi Mạt Vô Minh hay nghiệp tướng, kiện tướng, cảnh giới tướng dựa vào căn 
bản vô minh mà dấy lên, đối lại với căn bản vô minh (chúng sanh không đạt lý nhất pháp 
giới bỗng nhiên vi động vọng niệm)—“branch” and “twig” conditions, considered as 
phenomenal. Ignorance In detail or branch and twig i1llusion, in confrast with root or 
radical ignorance (căn bản vô minh), i.e. original ignorance out of which arises karma, 
false views and realms of illusion which are the “branch and twig” condition or 
unenlightenment in deta1l or result. 


B. Theo Phật Giáo Đại Thừa Tây Tạng, có hai loại vô mìinh—According to the Tibetan 


BI. 


D 


Mahayana Buddhism, there are two kinds 0ƒ ignorance: 


Vô minh do không biết: Ignorance of not knowing. 


2) 


B2. 


Ù 


2) 


2664 


^ . .a? . . * 
Vô minh do hiểu sai: lgnorance of misconceptfion. 


Vô minh do mê lầm về trạng thái của các hiện tượng: Ignorance with respect to the status 
of phenomena. 

Vô minh vì nhận rằng các hiện tượng tổn tại trên cơ sở tự tính, trong thực tế không phải 
như vậy: Ignorance of conceiving that phenomena inherently exIst, in reality they don't. 
Nhận thức sai lầm về con người tổn tại trên cơ sở tự tánh. Trong ý niệm con người tổn tại 
trên cơ sở tự tánh, có những trường hợp nhận thức rằng cả cái ngã của chính mình và cái 
ngã của người khác đều thực sự tổn tại. Quan niệm hợp thể giả tạm của thân và tâm là 
một cái “ngã” có thật chính là cách nhìn “bản ngã” tổn tại trên cơ sở tự tánh: 
Misconceptions of persons as Iinherently existent. Within the conception of persons as 
inherently exisfent, there are cases of conceiving both one”s own self and other selves to 
truly exist. Viewing the transitory collection of body and mind as a real “I” 1s a case Of 
Viewing your own seÏlf as inherently existent. 


b) Nhận thức sai lầm về các hiện tượng tổn tại trên cơ sở tự tánh: Misconceptions of 


phenomena as Inherently exIstent. 


(VŨ Mê hoặc và Vô Minh—lllusion and lgnorance: Mê hoặc hay hư vọng là bị lừa dối 


hoàn toàn. Mê hoặc còn ám chỉ một niềm tin vào một điều gì đó trái với thực tại. Mặt 
khác, mê hoặc gợi ý rằng điều được thấy có thực tại khách quan nhưng bị giải thích lầm 
hay thấy sai. Theo Phật Giáo, mê hoặc là vô minh, là không biết chân tánh của vạn hữu 
hay ý nghĩa thật sự của sự hiện hữu. Chúng ta bị các giác quan của mình (kể cả lý trí và 
tư tưởng phân biệt) làm cho lầm lạc đến khi nào chúng còn khiến chúng ta chấp nhận thế 
giới hiện tượng như là toàn thể thực tại, trong khi thật ra nó chỉ là một khía cạnh giới hạn 
và phù du của thực tại, và tác động tựa hồ như là ở bên ngoài đối với chúng ta, trong khi 
nó chính là phản ảnh của chính chúng ta. Điều nầy không có nghĩa là thế giới tương đối 
không có thực thể gì cả. Khi các vị thầy nói rằng tất cả mọi hiện tượng đều là hư vọng, 
các thầy muốn nói rằng so với tâm, thì thế giới do giác quan nhận biết chỉ là một khía 
cạnh giới hạn và phiến diện của chân lý, cũng giống như là mộng ảo mà thôi—Delusion 
also implies a belief in something that 1s contrary to reality. Illusion, on the other hand, 
suggesfs that what 1s seen has obJective reality but is misinterpreted or seen falsely. In 
Buddhism, delusion 1s Ignorance, an unawareness of the true nature of things or of the 
real meaning of existence. We are deluded or led astray by our senses (which Iinclude the 
Iintellect and its discriminating thoughts) Insofar as they cause us to accept the 
phenomenal world as the whole of reality when In fact 1t 1s but a limited and ephemeral 
aspect of reality, and to act as though the world 1s external to us when In truth 1t 1s but a 
reflection of ourselves. This does not say all phenomena are i1llusory, they mean that 
compared with Mind itself the world apprehended by the senses 1s such a partial and 
limited aspect of truth that it 1s dreamlike 


(VIIVô Minh Sinh Khởi— Delusions arising from birth: Những sai lầm tự khởi, đối lại với 


Phân Biệt Khởi. Câu sinh khởi liên hệ mật thiết với Chân Ngôn thừa. Câu sinh khởi là 
gì? Theo nghĩa đen là “sanh ra cùng lúc,` nhưng cái gì được sanh ra cùng lúc? Theo Giáo 
Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, Đạt Bảo Cáp Giải (Dvags-po-lha- 


2665 


rje), một đại đệ tử của một học giả Thánh nhân Tây Tạng là Mật Lặc Nhật Ba 
(Milaraspa), cho rằng những cái được sanh ra cùng lúc với nhau là cái cơ bản nơi Tâm ý 
và cái cơ bản nơi sự trình hiện. Điều ông muốn nói ở đây là cái Thực Tại (Reality) và cái 
Trình Hiện (Appearance) không bị ngăn cách nhau bởi một hố sâu không thể bắc cầu, 
mà chúng là đồng nhất. Sự đồng nhất này có nghĩa thực tại là độc nhất bất khả phân, và 
chỉ bị phân chẻ ra một cách tùy tiện thành nhiều cái đối nghịch nhau bởi các phương 
pháp và kỹ thuật phân tích của trí năng. Do đó chỉ có thể cảm nhận và kinh nghiệm được 
sự đồng nhất của Thực Tại và Trình Hiện bằng những phương pháp trực giác. Thật hoàn 
toàn sai lâm nếu ta quan niệm sự đồng nhất ấy như một giả thuyết được đưa ra theo kiểu 
định để. Để nhận thức điều đó, phải trải qua một quá trình thiển định, dựa trên kinh 
nghiệm trực tiếp và nhận ra một điều là không thể tách hoạt động tinh thần ra khỏi 
những vấn để tình cảm xuất hiện cùng lúc. Hoạt động phân đôi của đầu óc hay vọng 
tưởng (vikalpa) được đi kèm và thậm chí còn được hỗ trợ bởi những tình cảm xung khắc 
hay phiền não (klesa) cho nên bị làm cho mờ tối hay vô minh (moha or andhakara). Tình 
trạng hỗn loạn này của đầu óc có thể chữa bằng phép hành thiển. Sự tịch tĩnh cần có 
trong trí, không phải được tạo nên bằng cách trấn áp mà là bằng sự am hiểu các quá trình 
tâm lý, là ý niệm sơ bộ về những gì tạo nên cơ sở vững chắc cho sự phát triển tâm linh, 
hoặc bằng quan điểm mà từ đó người ta có thể an toàn tiến tới. Càng đi theo con đường 
này và càng kinh nghiệm sâu hơn thì cái nhìn càng trở nên rõ ràng hơn, bởi vì nói theo 
kiểu cách thông thái thì các khái niệm cẩn trở tầm nhìn vì gây ra những sự đối nghịch 
nhân tạo đã trở nên vô hiệu, còn về mặt tình cảm thì sự xung khắc đã được giải quyết. 
Chính là từ sự kinh nghiệm này, chứ không phải từ một nỗ lực giải thích duy lý vô bổ, mà 
chân lý đương nhiên của Đại Thừa về sự đồng nhất giữa luân hồi với niết bàn, và sự 
đồng nhất giữa tính đa cẩm với sự giác ngộ mới mang một ý nghĩa—Errors that arise 
naturally among people (arising and born with one; sponfaneous), in contrast with 
delusions arising from reasoning and teaching (Phân biệt khởi). “To be born together” or 
“sahaJa” 1s closely related to Mantrayana. What does “sahaJa* mean? 'The literal meaning 
1S “to be born together,` but what 1s 1t that 1s born together? According to Prof. Bapat In 
the Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, the classical answer has been given by 
Dvags-po-liha-rJe, the most gifted disciple of the Tibetan scholar and saint Milaraspa. He 
explains that it 1s the ultimate in Mind or the dharmakaya and the ultimate in Appearance 
or the light of the dharmakaya which are born together. What he wanfs to say 1s that 
Reality and Appearance are not separated from each other by an unbridgeable gulf, but 
are Identical. This Identity means that Reality 1s one and indivisible and 1s split up 
arbitrarily into a number of opposites only by the analytical methods and techniques of 
the intellect. Hence, the Identity of Reality and Appearance can be realized and 
experienced only by Intuitive processes, and it 1s absolutely wrong and misleading to 
conceive of this Identity as a postulationally proposed hypothesis. In order to achieve this 
realization, a course of meditaton has been developed which Is based on direct 
experience and takes cognizance of the fact that intellectual operations are Inseparable 
from their emotional concomitants. The dichotomizing activity of the mind (vikalpa) 1s 
accompanied and even supported by conflicting emotions (klesa), which has an obscuring 
influence (moha or andhakara). This turbulent state of mind can be remedied by 
meditative practices. Th¡s quietude, which, as has to be born In mind, 1s not achieved by 


2666 


repression but by an understanding of the psychological processes, 1s the first glimpse of 
what forms a solid basis for further spiritual development or the view point from which 
one can safely proceed onwards. This viewpoint 1s technically known as “happiness, 
lustre, and non-dichotomizing thought.` The more this line 1s pursued and the deeper the 
experience becomes, the clearer the view becomes, since, intellectually speaking, the 
concepts which obstruct the view by creating artificial opposites have become Ineffective, 
and, In respect of the emotions, the conflict has been resolved. It 1s from this experience, 
and not from a futile attempt at rationalizing, that the Mahayanmic axiom of the identity of 
samsara and nirvana and of the identity of emotionality and enlightenment assumes 
Significance. 


(VIII)Hai cách diệt trừ vô mỉnh— TWwo methods oƒ eradicafion 0ƒ tgn0rance: 


Ù 


2) 


Diệt trừ vô minh gốc rễ—Eradication of ignorance at the root: Bồ Tát và những vị sắp 
thành Phật dùng phương pháp nầy để diệt trừ vô minh. Những vị nầy vì thấu hiểu bản 
chất thật của vô thường nên không chấp vào bất cứ thứ gì mà không cần phải cố gắng 
thực tập —Bodhisattvas and Becoming-Buddhas utilize this method to eradicate 
Ignorance. They understand the true nature of impermanence so they don”t attach to 
anything without practicing. 

Diệt trừ vô minh ngành ngọn——Eradication of ignorance at the branches and top: Phật tử 
tại gia có căn cơ thấp hẹp nên không thể áp dụng phương cách thứ nhất, diệt trừ vô minh 
tận gốc rễ như các vị Bồ Tát Đại thừa. Tuy nhiên, Phật tử tại gia có thể áp dụng phương 
cách thứ nhì bằng cách cố gắng thực hiện tâm không ham muốn, chấp trước và tìm cầu 
hay muốn có—This method ¡s especially for lay Buddhists whose levels of understanding 
and practicing Buddhist dharmas 1s still low, and cannot apply the first method of 
eradicating Ignorance at the root like Bodhisattvas and Becoming-Buddhas; however, lay 
Buddhists can utilize the second method by severing desire, clinging and becoming. 


(IX)Kê mê người trí theo quan điểm của Lục Tổ Huệ Năng— Deluded and wise people in 


l) 


2) 


Hui-Neng?s views: Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy——According to the 
Platform Sutra of the Sixth Patriarchˆs Dharma Treasure, the Sixth Patriarch, Hui-Neng, 
taught: 

Này thiện tri thức, người mê miệng tụng, chính khi đang tụng mà có vọng, có quấy; niệm 
niệm nếu hành Bát Nhã, ấy gọi là chơn tánh. Người ngộ được pháp nầy, ấy là pháp Bát 
Nhã, người tu hạnh nầy, ấy là hạnh Bát Nhã. Không tu tức là phàm, một niệm tu hành, tự 
thân đồng với Phật—Good Knowing Advisors, deluded people recite with their mouths, 
but while they recite they live 1n falsehood and in error. When there 1s pracfice In every 
thought, that is the true nature. You should understand this dharma, which 1s the PraJna 
dharma; and cultivate this conduct, which 1s the PraJna conduct. Not to cultivate 1s to be a 
common person, but In a single thought of cultivation, you are equal to the Buddhas. 

Này thiện tri thức, người mê miệng nói, người trí tâm hành. Lại có người mê, để tâm 
rỗng không, ngồi tịnh tọa, trăm việc không cho nghĩ tự gọi là đại, bọn người nây không 
nên cùng họ nói chuyện, vì họ là tà kiến. Này thiện tri thức, tâm lượng rộng lớn khắp 
giáp cả pháp giới, dụng tức rõ ràng phân minh, ứng dụng liền biết tất cả, tất cả tức một, 
một tức tất cả, đi lại tự do, tâm thể không bị ngăn ngại tức là Bát Nhã. Này thiện tri thức, 


3) 


4) 


5) 


2667 


tất cả trí Bát Nhã đều từ tự tánh sanh, chẳng từ bên ngoài vào, chớ lầm dụng ý nên gọi là 
chơn chánh tự dụng. Một chơn thì tất cả chơn, tâm lượng rộng lớn không đi theo con 
đường nhỏ, miệng chớ trọn ngày nói không mà trong tâm chẳng tu hạnh nầy, giống như 
người phàm tự xưng là quốc vương trọn không thể được, không phải là đệ tử của ta— 
Good Knowing Advisors, the mouth of the confused person speaks, but the mind of the 
WIse person practices. There are deluded men who sit still with empty minds, vainly 
thinking of nothing and declaring that to be something great. One should not speak with 
these people because of their deviant views. GoodKnowing Advisors, the capacIfy of the 
mind 1s vast and great, encompassing the Dharma realm. Its function 1s to understand 
clearly and distinctly. Its correct function 1s to know all. All is one; one 1s all. Coming and 
going freely, the mind's substance 1s unobstructed. That 1s Prajna. Good Knowing 
Advisors, all Prajna wisdom 1s produced from one”s own nature; 1t does not enter from 
oufside. Using the Intellect correctly 1s called the natural function of one”s true nature. 
One truth ¡s all truth. The mind has the capacity for great things, and 1s not meant for 
practicing petty ways. Do not talk about emptiness with your mouth all day and in your 
mind fail to cultivate the conduct that you talk of. That would be like a common person 
calling himself the king of a country, which cannot be. People like that are not my 
disciples. 

Này thiện tri thức, phàm phu tức Phật, phiển não tức Bồ Đề. Niệm trước mê tức phàm 
phu, niệm sau ngộ tức Phật; niệm trước chấp cảnh tức phiển não, niệm sau lìa cảnh tức 
Bồ Đề—Good Knowing Advisors, common people are Buddhas and affliction is Bodhi. 
The deluded thoughts of the past are thoughts of a common person. Enlightened future 
thoughts are the thoughts of a Buddha. Past thoughts attached to states of being are 
afflictions. And, future thoughts separate from states of being are BodhiI. 

Nầy thiện tri thức, chẳng ngộ tức Phật là chúng sanh, khi một niệm ngộ chúng sanh là 
Phật. Thế nên biết muôn pháp trọn ở nơi tự tâm, sao chẳng từ trong tâm liền thấy được 
chân như bản tánh? Kinh Bồ Tát Giới nói rằng: “Bản tánh của ta nguyên tự thanh tịnh, 
nếu biết được tự tâm thấy tánh đều thành Phật đạo. Kinh Tịnh Danh nói: “Liền khi đó 
bỗng hoát nhiên được bản tâm.”—Good knowing Advisors, unenlightened, the Buddha is 
a living being. At the time of a single enlightened thought, the living being 1s a Buddha. 
Therefore, you should know that the ten thousand dharmas exist totally within your own 
mind. Why don't you, from within your own mind, suddenly see the truth (true suchness) 
Of your original nature. The Bodhisattva-Sila-Sutra says, “Our fundamental self-nature 1s 
clear and pure.` lÝ we recognize our own mind and see the nature, we shall perfect the 
Buddha Way. The Vimalakirti Nirdesha Sutra says, “Just then, you suddenly regain your 
original mind.' 

Nầy thiện tri thức, tất cả kinh điển và các văn tự, đại thừa, tiểu thừa, 12 bộ kinh đều nhơn 
người mà an trí, nhơn tánh trí tuệ mới hay dựng lập. Nếu không có người đời thì tất cả 
muôn pháp vốn tự chẳng có, thế nên biết muôn pháp vốn tự nhơn nơi người mà dựng lập, 
tất cả kinh điển nhơn người mà nói có, nhơn vì trong người kia có ngu và có trí, người ngu 
là tiểu nhơn, người trí là đại nhơn, người ngu hỏi nơi người trí, người trí vì người ngu mà 
nói pháp, người ngu bỗng nhiên ngộ hiểu, tâm được khai tức cùng với người trí không sai 
khác —Good Knowing Advisors, all sutras and writings of the Great and Small Vehicles, 
the twelve divisions of sutras, have been devised for people and established based on the 


2668 


nature of wisdom. If there were no people, the ten thousand dharmas would not exIst. 
Therefore you should know that all dharmas are originally postulated for people and all 
sutras are spoken for their sake. Some people are deluded and some are wise; the 
deluded are small people and the wise are great people. The deluded people question the 
wise and the wise people teach Dharma to the deluded people. When the deluded people 
suddenly awaken and understand, their minds open to enlightenment and, therefore they 
are no longer different from the wise. 


(X) Những lời Phật dạy về “Vô Minh ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings on 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


*“Ayidya ” in the Dharmapada Sutra: 

Người ngu suốt đời gần gũi người trí vẫn chẳng hiểu gì Chánh pháp, ví như cái muỗng 
múc canh luôn mà chẳng bao giờ biết được mùi vị của canh—If a fool associates with a 
wise man even all his lie, he will understand the Dharma as litle as a spoon tastes the 
flavour of soup (Dharmapada 64). 

Kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Cũng thế, những 
người tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ báo——A fool with little wit, 
goes throuph life with the very self as his own greatest enemy. In the same manner, evil 
doers do evil deeds, the fruit of which 1s bitter (Dharmapada 66). 

Khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp đã 
thành thục, họ nhứt định phải chịu khổ đắng cay——As long as the evil deed done does not 
bear fruit, the fool thinks 1t 1s as sweet as honey; but when 1t ripens, then he comes to 
grief (Dharmapada 69). 

Từ tháng này qua tháng khác, với món ăn bằng đầu ngọn cổ Cô-sa (cỏ thơm), người ngu 
có thể lấy để nuôi sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng một phần mười sáu của 
người tư duy Chánh pháp——Let a fool, month after month, eats only as mụch food as can 
be picked up on the tip of a kusa blade; but he 1s not worth a sixteenth part of them who 
have comprehended the truth (Dharmapada 70). 

Kẻ ngu xuẫn thường hay muốn danh tiếng mà mình không xứng: chỗ ngồi cao trong Tăng 
chúng, oai quyền trong Tăng lữ, danh vọng giữa các gia tộc khác—The fool always 
desire for an undue repufation or undeserved honour, precedence among the monks, 
authority In the monasteries, honour among other families (Dharmapada 73). 





LÀ VZ ° s 

7 TẾ ng 771E _. 

XÁC ⁄“¡ raư Si c5 
TU ẢNG vê XS 





2669 


CHƯƠNG BẢY MƯƠI HAI 
CHAPTER SEVENTY-TWO 


Chúng Tử 
Seed—Gcrm 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Chủng Tử 
Overview and Meanings oƒ “Seed ” 


(D Nghĩa của Chủng Tử— The meanings oƒ Seed: 


l) 
2) 


3) 


Chủng là hạt giống, có nghĩa là phát sinh nảy nở. Tính là tính chất không thay đối.: Seed 
nature, øerm nature; derivative or inherited nature. 

A Lại Da Thức là nơi chứa đựng chủng tử của tất cả mọi hiện tượng: Seed—Germ——The 
content of alayavijnana as the seed of all phenomena. 

Mật giáo cũng coi một vài mẫu tự Phạn, đặc biệt là chữ “a,” được coi như là chủng tử 
chứa đựng lực siêu nhiên: The esoterics also have certain Sanskrit letters, especially the 
first letter “a”” as a seed or germ confaining supernatural power. 


(H) Những định nghĩa liên quan đến Chủng Tử—Other defimiions which are related to 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


“Seedl”: 

Ái chủng Tử: Seed of desire—Hạt giống dục vọng sẽ gặt lấy khổ đau—With its harvest 
Of pain. 

Chúng tính: Derivative nature—Germ-nature—lnherited nature—Seed-nature——There 
are two kinds of seed-nature (the character of the alaya seed and ¡ts development). 

Danh ngôn chủng tử: Seed which causes moral acion—Bổn hữu chủng tử—Chủng tử là 
nhân tạo ra tất cả mọi pháp thiện ác—Good or evil seeds produce good or evil deeds. 
Seced or latent undivided moral force Iimmanent in the highest of the Alaya conscIousness. 
Hạt giống-Hoàn cảnh-Điều kiện— Seed-Circumstances-Condifions: Đây là ba yếu tố 
rất quan trọng trong giáo lý Phật giáo. Theo Phật giáo, không có nhân ắt không có quả. 
Tuy nhiên, dù có nhân mà thiếu hoàn cảnh và điều kiện cho quả phát sanh, lại cũng 
không có quả—These are three most important elements in Buddhist theories. According 
to Buddhist theories, without a seed nothing would happen. However, even though there 
1S a seed, 1f 1t 1s lacking of surrounding circumstances and conditions, there wIll not be 
any effect on that seed. 

Ngưu Phẩn Chủng Tử: Seed of cow-dung—Vị thủy tổ của dòng họ Thích Ca sanh ra 
trong bãi phân trâu trong vườn mía—The first Gotama ancestors of sakyamuni, who 1s 
reputed to have sprung from cow-dung in the Sugar-cane garden, probably a mere 
tradition that the family sprung from herdsmen. 

Phàm phu chúng tính: Seed-nature in the foolish and ignorant. 


2670 


7) Phật Pháp Chúng Tử: Seed of Buddha-teachinge—Một khi chủng tử Phật pháp đã được 
gieo trồng trong tâm thì không sớm thời muộn nó sẽ trổ quả——When the seed of Buddha 
teaching 1s sown in the heart, it w1ll be ripen sooner or later. 

8) Phược Chủng Tử: Seed bond—Delusion of the mind, which keeps men in bondage— 
Nhân trói buộc hay phiền não trong tâm khiến cho con người chẳng được tự tại. 

9) Tánh Chúng Tánh: Ngôi vị thập hạnh, có khả năng phân biệt bản tánh của vạn pháp— 
The germ-nature of ability to discriminate all the natures of phenomena and transform the 
living (Thập hạnh). 

10) Tập chủng tử: Chủng tính thiện do tu tập mà phát triển. Ngôi vị thập trụ, tu tập không 
quán, phá bổ những hoặc kiến—Seed-nature in practice or development. The germ- 
nature of study of the void or Iimmaterial, which correctfs all illusions of time and space 
(Thập trụ). 

11) Tập sở thành chúng tính: Chủng tính mới được huân tập—Seed productive according to 
1tS øeround. 

12) Thánh chủng tính: Seed-nature of the saints—Hạt giống chứng quả Niết Bàn của bậc 
Thánh tam thừa——The seed-nature of the saints, by which they attain nirvana. 

13) Thức Chúng Tử: Alaya-vijnana (skÙ——Chủng tử thức. Tên khác của A Lại Da Thức (vì 
giữ gìn được tất cả các hạt giống thế gian, hữu lậu và vô lậu, nên được gọi là Chủng Tử 
Thức) —Abode of consclousness—Seed-store of consclousness, from which all 
phenomena spring, producing and reproducing momentarIly. 

14) Tín Chúng Tử: Hạt giống của lòng tin—Seed of faith. 





(B) Phân Loại Chúng Tử 
Categories 0ƒ “Seed ” 


()_ Nhị Chúng Tử— Two kimds oƒ seeds: Hai loại chủng tử. 

(A-1) 

1) Danh ngôn chủng tử (Bổn hữu chủng tử): Chủng tử là nhân tạo ra tất cả mọi pháp thiện 
ác—Seed which causes moral action. Good or evil seeds produce good or evil deeds. 

2) Nghiệp chủng tử—Karma seed: Chủng tử gây ra bởi nghiệp tạo tác thiện ác nơi tâm sở 
rồi huân tập nơi thức thứ tám——Karma seed, the sixth (mind consciousness) acting with 
the eighth (Alaya consciousness). 

(A-2) 

1) Bổn hữu chủng tử: The seed or latent undivided moral force immanent in the highest of 
the Alaya conscIousness. 

2) Thân huân chủng tử: The newly influenced or active seed when acted upon by the seven 
other consciousness, thus becoming producfIive. 


(I1 Nhị Chúng Tính— Two kinds oƒ seed-nature: Hai loại tính —Two kinds of seed-nature 
(the character of the alaya seed and Its development): 

(B-1) 

I) Tính chủng tử: Bản tính thiện từ vô thủy—The original good seed-nature. 


2671 


2) Tập chủng tử: Chủng tính thiện do tu tập mà phát triển—The seed-nature in practice or 
development. 

(B-2) 

I1) Bổn tính trụ chủng tính: Bản tính tự nhiên từ vô thủy—The immanent abiding original 
øood seed-nature. 

2) Tập sở thành chủng tính: Chúng tính mới được huân tập—The seed productive according 
fO 1fs øround. 

(B-3) 

I) Thánh chủng tính: Hạt giống chứng quả Niết Bàn của bậc Thánh tam thừa—The seed- 
nature of the saints, by which they attain nirvana. 

2) Ngu phu chủng tính: Chủng tính phàm phu ngu muội cố bám giữ lấy chư pháp (hạt giống 
nầy có khả năng sinh sẳn, còn tính là do rèn tập mà có chứ không phải là tính của lý 
tính)—The seed-nature ¡n the foolish and ignorant: Phàm phu chủng tính. 


(HI)Ngũ Chúng Tánh— Five germ-natures 0ƒ bodhisattva development: 

I) Tập Chủng Tánh: Ngôi vị thập trụ, tu tập không quán, phá bổ các hoặc kiến—The germ- 
nature of study of the void or Iimmaterial, which correctfs all illusions of time and space 
(Thập trụ). 

2) Tánh Chúng Tánh: Ngôi vị thập hạnh, có khả năng phân biệt bản tánh của vạn pháp— 
The germ-nature of ability to discriminate all the natures of phenomena and transform the 
living (Thập hạnh). 

3) Đạo Chủng Tánh: The middle-way germ-nature, which attains insight into Buddha-laws 
(Thập hồi hướng). 

4) Thánh Chủng Tánh: Ngôi vị thập địa, bổ tát phá bỏ vô minh để đi từ Hiển giả đến 
Thánh—The saint germ-nature which produces holiness by destroying ignorance (Thập 
địa in which the bodhisattva leaves the ranks ofthe sages and becomes the saints). 

5) Đẳng Giác Chủng Tánh: Ngôi Bồ Đề có khả năng tiến đến Phật quả—The bodhi-rank 
germ-nature which produces Buddhahood. 


(IV)Bồ Tát Lục Chủng Tính— Six gem-natures of Bodhisattxa development: 

1-5)Từ 1 đến 5 thì giống như trong Ngũ Chủng Tính: From 1 to 5 are the same as ¡n the five 
germ-natures—See Ngũ Chúng Tính in Chpater 72 (HI) (C). 

6) Diệu Giác Tính: Giác ngôn viên mãn vi diệu —The Buddha stage of a wonderful 
enlightenment. 


(V) Chúng Tử Phật— The seed 0ƒ the Buddha or Tathagafa: 

1) Chủng tử Phật hay Bồ Tát, nếu đem gieo vào tâm thức con người, sẽ nẩy mầm Phật hay 
giác ngộ—The seed of Buddhahood—Bodhisattva seeds which sown 1n the heart of man, 
produce the Buddha fruit or enlightenmernt. 

2) Theo Kinh Duy Ma Cật, chương tám, phẩm Phật Đạo, cư sĩ Duy Ma Cật có hỏi Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi về hạt giống Như Lai như sau —According to the Vimalakirti Sutra, 
chapter eighth, the Buddha Path, Upasaka Vimalakirti asked ManJusri Bodhisattva about 
the seed of Tathagata as follows: 

se Bấy giờ ông Duy Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Thế nào là hạt giống Như 


2672 


Lai?”—Vimalakirti then asked ManJusri: “What are the seeds of the Tathagata?” 
Ngài Văn Thù đáp —ManJusri replied: 


(a) Có thân là hạt giống: “Body is (a) seed of the Tathagata; 

(b) Vô minh có ái là hạt giống: Ignorance and craving are its (two) seeds; 

(c) Tham sân si là ba hạt giống: Desire, hate and stupidity ¡ts (three) seeds; 

(d) Tứ điên đảo là bốn hạt giống: The four inverted views its (four) seeds (see Tứ Điên Đảo 


1n Chapter 68); 


(e) Năm món ngăn che là năm hạt giống: The five covers (or screens) i(s (five) seeds (see 


Ngũ TriỀn Cái in Chapter 96); 


( Lục nhập là sáu hạt giống: The six organs of sense is (six) seeds (see Lục Nhập in 


Chapter 116); 


(g) Thất thức là bẩy hạt giống: The seven abodes of consciousness its (seven) seeds; 
(h) Tám tà pháp là tám hạt giống: The eight heterodox views its (eight) seeds; 


@) 
@ 


3) 


Chín món não là chín hạt giống: The nine causes of klesa (troubles and their causes) its 
(nine) seeds; 

Thập ác là mười hạt giống: The ten evils its (ten) seeds. To sum up, all the sixty-two 
heterodox views and all sorts of klesa are the seeds of Buddhahood. 

Ông Duy Ma Cật hỏi: “Tại sao thế?”——Vimalakirti asked Mnjusri: ““Why is it so?” 

Văn Thù đáp: “Nếu người thấy vô vi mà vào chánh vị (Niết Bàn) thời không thể còn 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nữa. Ví như chỗ gò cao không thể sinh hoa 
sen, mà nơi bùn lầy thấp ướt mới có hoa sen. Như thế, người thấy vô vi, vào chánh vị 
không còn sanh trong Phật pháp được, mà ở trong bùn lầy phiền não mới có chúng sanh 
nghĩ đến Phật pháp mà thôi. Lại như gieo hạt giống trên hư không thì không sinh được, ở 
đất phân bùn mới tốt tươi được. Như thế, người đã vào vô vi chánh vị không sanh được 
trong Phật pháp, kẻ khởi ngã kiến như núi Tu Di còn có thể phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác mà sinh trong Phật pháp. Cho nên phải biết tất cả phiển não là hạt 
giống Như Lai. Ví như không xuống bể cả, không thể đặng bảo châu vô giá, cũng như 
không vào biển cả phiển não thời làm sao mà có ngọc báu “nhứt thiết trí.`”—Manjusri 
replied: “Because he who perceives the Inactive (wu wel) sfate and enters 1s right 
(nrrvanic) position, 1s Incapable of advancing further to achieve supreme enliphtenment 
(anuttara-samyak-sambodhi). For instance, high ground does not produce the lotus which 
ørows only In marshy land. Likewise, those perceiving nirvana and entering 1(s right 
position, will not develop into Buddhahood, whereas living beings In the mire of klesa 
can eventually develop the Buddha Dharma. This 1s also like seeds scattered in the void 
which do not grow, but 1f they are planted in manured fields they will yield good harvests. 
Thus, those entering the right position (of nrvana) do not develop the Buddha Dharma, 
whereas those whose view of the ego 1s as great as (Mount) Sumeru may (because of the 
misery of life) eventually set their minds on the quest of supreme enlightenmernt, thereby 
developing the Buddha Dharma. “Therefore, we should know that all sorts of klesa are 
the seeds of the Tathagata. This is like one who does not plunge Into the ocean and will 
never find the priceless pearl. Likewise, a man who does not enter the ocean of klesa 
will never win the gem of all-knowledge (sarvajna).” 


2673 


CHƯƠNG BẢY MƯƠI BA 
CHAPTER SEVENTY-THREE 


Chân Như— Bhutatathata or Tathata (skt) 
Natural puriy— Real— Reality— Suchness 


(A) Tổng quan về Chân Như 
An overview 0ƒ “Bhutatathata ” 


(D_ Đại cương về Chân Như—An overview 0ƒ the Bhutatathatfa: Chân như là chân tánh hay 


thực tướng, hay hiện thực ngược với nét bên ngoài của thế giới hiện tượng. Chân như 
(Bhutatathata) là bất biến và vĩnh hằng, còn hình thức và những nét bên ngoài thì lúc nào 
cũng sinh ra, thay đổi và biến mất. Chân lý tự nhiên, không phải do con người tạo ra; 
chân như hay bản tánh thật thường hằng nơi vạn hữu, thanh tịnh và không thay đổi, như 
biển đối nghịch lại với sóng (bản chất cố hữu của nước là phẳng lặng và thanh tịnh chứ 
không dập dồn như sóng)—Bhutatathata, the suchness of existence, the reality as 
opposed to the appearance of the phenomenal world. Bhutatathata 1s Iimmutable and 
eternal, whereas forms and appearances arise, change and pass away. Bhutatathata 
means permanernt reality underlying all phenomena, pure and unchanged, such as the sea 
1n contrast with the waves. 


(I1 Nghĩa của Chân Như— The meanings oƒ the bhufatathata: 


Ù 
8) 
b) 


2) 


Nghĩa theo từng chữ bị tách rờ—The meanings according to separated words: 

Chân là chân thực: “Chân” means the “real,” or “true.” 

Như là như thường: “Như” means “so,” “such,” “suchness,” “thus,” “thusness,” “thus 
always,” “ 1n that manner,” or “eternally so.” 

Chân như là thể tánh chân thật hay tinh yếu của vạn pháp. Chân như là như thị, như vậy, 
nghĩa là đúng như bản chất của nó là. Đây là thực tại tương phản với bất thực hay tướng 
mạo, và bất biến hay không đổi tương phản với hình dáng và hiện tượng. Nó cũng giống 
như đại dương tương phản với những cơn sóng. Chân như là một thực tại thường hằng, 
khách quan, không đổi thay ở bên dưới mọi hiện tượng. Ý niệm chân như làm nền tẳng 
cho triết lý, nó ám chỉ bản chất tuyệt đối hay tối hậu của mọi hiện tượng: Bhutatathata 
means the true nature or true being, or the root or essence of. al things. Bhutatathata 1s 
Suchness, or such as 1s I1fS nature. It Is the reality as contrasted with unreality, or 
appearance, and unchanging or immutable as contrasted with form and phenomena. lt 
resembles the ocean in contrast with the waves. lí 1s the eternal, Impersonal, 
unchangeable reality behind all phenomena. The concept “Bhutatathata” 1s fundamental 
to philosophy, Implying the absolute or ultimate nature of all phenomena. 


3) 


4) 
a) 


b) 


5) 


6) 


2674 


Chân như Phật tính hay tâm thể thanh tịnh trong sáng nơi mỗi người (không hư vọng là 
chân, không biến đổi là tính): The true nature; the fundamental nature of each 1ndividual, 
1.e. the Budha-nature. 

Chân như theo Trung Quán Luận——“Bhuftatathata” according to Madhyamaka Philosophy: 
Chân như là chân lý——Tathata 1s the Truth: Theo Trung Quán Luận, chân như là chân lý, 
nhưng nó phi nhân cách. Để hiển hiện, nó cần có một môi giới. Như Lai chính là môi giới 
của nó. Như Lai là trực ngộ về thực tại. Ngài là Thực Tại được nhân cách hóa. Đồng thời 
Ngài còn có cả hai loại tính chất của Tuyệt Đối và hiện tượng. Ngài đồng nhất với Chân 
Như, nhưng được thể hiện trong hình dạng của một con người. Đây là lý do tại sao Chân 
Như cũng còn được gọi là Như Lai Tạng —According to Madhyamaka Philosophy, 
Tathata 1s the Truth, but 1t 1s impersonal. In order to reveal 1tself, it requires a medium. 
Tathagata 1s that medium. Tathagata 1s the epiphany of Reality. He 1s Reality 
personalized. Tathagata 1s an amphibious being partaking both of the Absolute and 
phenomena. He 1s identical with Tathata, but embodied in a human form. That 1s why 
Tathata 1s also called the womb of Tathagata (Tathagatagarbha). 

Thực Tại Tế—Bhutakoti (skt): Theo triết học Trung Quán, chân như hay thực Tại Tế là 
sự thâm nhập khôn khéo của trí tuệ vào pháp giới. Chữ “Bhuta' (chân như) có nghĩa là 
thực tại không bị nhân duyên hạn định, tức là pháp giới. Còn chữ “Kotl' có nghĩa là sự 
không khéo để đạt đến giới hạn hay chỗ tận cùng; nó nhấn mạnh sự thể hiện, tức là một 
loại thành toàn. Thực tại tế cũng được gọi là “vô sanh tế,' có nghĩa là chốn tận cùng ở 
ngoài cõi sanh tử—According to the Madhyamaka philosophy, Bhutakoti refers to the 
skilful penetration of the mind into the Dharmadhatu. The word “Bhuta` means the 
unconditioned reality, the Dharmadhatu. The word “Koti` means the skill to reach the 
limt or the end; it signifiles realization. Bhutakoti 1s also called anutpadakotil, which 
means the end beyond birth and death. 

Phi An Lập Đế—Bhutatathata, the absolute as it exists in itself: Theo Duy Thức Học, 
chân như là “Phi An Lập” hay cái lý của chân như thành thực, đối lại với chân như được 
diễn tả bằng lời nói và tư tưởng, phân biệt trong Duy Thức Học——According to the 
Consciousness Only, the doctrine of the bhutatathata, the absolute as 1t exIsts In 1tself, 1.e. 
indefinable, contrasted with the absolute as expressible in words and thought, a 
distinction made by the Sastra of Conscilousness Only. 

Theo giáo lý Đại Thừa, chân như là toàn thể, nó được đồng hóa với nhiều ý niệm Đại 
Thừa. Chân như là nguyên lý tối hậu của hiện hữu, được biết bởi nhiều tên gọi khác 
nhau khi nó được nhìn ở nhiễu giai đoạn khác nhau của biểu hiện của nó. Như thị là Phật 
tánh vì nó thiết lập Phật lý; nó là Pháp khi nó được xem là quy tắc của hiện hữu; nó là 
Bồ Đề khi nó là nguồn gốc của trí tuệ; nó là Niết Bàn khi nó mang lại sự an lạc vĩnh cửu 
cho một tâm thức bị phiền toái bởi vị kỷ và tham dục; nó là Bát Nhã khi nó hướng dẫn 
một cách thông minh tiến trình của tự nhiên; nó là Pháp thân khi nó được xem một cách 
tôn kính là suối nguồn của tình yêu và trí tuệ; nó là Bồ Để Tâm khi nói đến sự phổ cứu 
trong Phật giáo; nó là tánh không khi nó được xem là siêu việt mọi hình thức riêng biệt; 
nó là thiện pháp khi đạo đức được nhấn mạnh; nó là chân lý tối hậu khi nó ở trên một 
chiều và giới hạn trong sự hiện hữu của từng cá nhân; nó là tinh yếu của sinh linh khi 
khía cạnh bản thể của nó được để cập; nó là Như Lai Tạng khi chúng ta liên tưởng đến 
sự giống nhau của một thế giới khác, nơi mà mọi chủng tử của đời sống được lưu giữ, và 


7) 


2675 


ở đó tất cả đá và kim loại quý đều được che dấu dưới một cái nắp đậy dơ bẩn— 
According to the Mahayana teachings, bhutatathata 1s the “AlI”. It ¡is identiied with 
various Mahayana notions. Suchness 1s the ultimate principle of existence, 1s known by so 
many different names, as If Is viewed In so many different phases of 1s manifestation. 
Suchness 1s the Essence of Buddhas, as 1t constitutes the reason of Buddhahood; 1t 1s the 
Dharma, when 1t is considered the norm of existence; 1t is the Bodhi when It 1s the source 
of wisdom; 1t 1s the Nirvana when 1t brings eternal peace to a consciousness that 1s 
troubled with egoIsm and 1s vile passions; 1t 1s PraJna when 1t Intelligently directs the 
course of nature; 1t is the Dharmakaya when it is religIously considered the fountainhead 
of love and wIisdom; 1t is Bodhicitta when 1t 1s discussed about the universal salvation In 
Buddhism; it is the Emptiness when 1t 1s viewed as transcending all particular forms; 1t 1S 
wholesome karma when Ifs ethical phase 1s emphasIzed; it 1s the highest truth when 1t 1s 
considered above the onesidedness and limitaton of Individual existence; 1t 1s the 
Essence of Being when 1s onfological aspect 1s taken ¡nto account; 1t 1s the 
Tathagatagarbha when It is thought ofin analogy to another earth, where all the gems of 
lie are stored, and where all preclous stones and metals are concealed under cover of 
ñilth. 

Theo Thiển Sư D. T. Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, chân như là một trong 
năm pháp tướng. Chân như do chánh trí mà thấy được. Khi thế giới của Danh và Tướng 
được nhìn bằng con mắt của Chánh Trí thì người ta có thể hội được rằng phải biết Danh 
và Tướng không phải là phi hiện hữu, cũng không phải là hiện hữu. Chúng vốn vượt trên 
cái nhị biên về khẳng định và bác bỏ, và rằng tâm trụ trong một trạng thái yên tĩnh tuyệt 
đối, không bị Danh và Tướng làm sai lạc. Được như thế là đạt được trạng thái Như Như 
(tathata) và vì trong hoàn cảnh nầy không ảnh hưởng nào nổi lên nên vị Bồ Tát thể 
nghiệm an lạc—According to Zen Master D. T. Suzuki in The Studies In The 
Lankavatara Sutra, this 1s one of the five categorles of forms. Bhutatathata or absolute 
wisdom reached through understanding the law of the absolute or ultimate truth. When a 
word of Names and Appearances ¡is surveyed by the eye of Right-Knowledge, the 
realization 1s achieved that they are to be known as neither non-exIstent nor existent, that 
they are in themselves above the dualism of assertion and refufation, and that the mind 
abides In a state of absolute tranguility undisturbed by Names and Appearances. With this 
1S attained with the state of Suchness (tathata), and because 1n this condifion no Images 
are reflected the Bodhisattva experlences Joy. 


(H1) Những từ khác dùng cho “Chân Như ”— Other terms used for “Bhutatathata ”: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


Chân Thực Như Thường: The eternal reality. 

Bất Biến Bất Cải: Unchanging or immutable. 

Tự Tánh Thanh Tịnh Tâm: Self-existent pure Mind. 
Phật Tánh: Buddha-nature. 

Pháp Thân: Dharmakaya. 

Như Lai Tạng: Tathagata-garbha, or Buddha-treasury. 
Thực Tướng: Reality. 

Pháp Giới: Dharma-realm. 

Pháp Tính: Dharma nature. 


2676 


10) Viên Thành Thực Tính—Absolute reality: Parinispanna (skÐ——Perfect true nature—Tính 


chân thực của chư pháp hay chân lý tuyệt đối. Tịnh thức có thể tẩy sạch phần ô nhiễm 
của tạng thức và còn khai triển thế lực trí tuệ của nó. Thế giới của tưởng tượng và thế 
giới hỗ tương liên hệ được đưa đến chân lý chân thực, tức là viên thành thực tánh—The 
perfect true nature——Absolute reality. The pure Ideation can pur1fy the tainted portion of 
the ideation-store (Alaya-vijnana) and further develop 1ts power of understanding. The 
world of imagination and the world of interdependence wIll be brought to the real truth 
(Parinispanna). 


11) Pháp bản (chân như): Root or essence of all thinøs. 


(IV)Tuyệt đãi chân như— Suprerme truth: Paramattha-saccam (p}—Paramartha-satya (skt)—— 


Ù 


2) 


3) 


Ultimate truth—Absolute Truth —Reality or ulimate truth—Chân đế—Chân lý cứu cánh 
hay sự thật tối thượng. 

Chân đế có nghĩa là bản chất tối hậu của thực tại, là vô vi, là không sanh không diệt. Nó 
ngang hàng với tánh không và chân thân, và nó trái lại với tục đế, có sanh có diệt bởi 
nhân duyên và vô thường: Ultimate truth means the final nature of reality, which 1s 
unconditioned (asamskrta) and which neither 1s produced nor ceases. lt is equated with 
emptiness (sunyata) and truth body (dharma-kaya) and 1s contrasted with conventional 
truths (samvrti-satya), which are produced and ceased by causes and conditions and 
1mpermanence (anitya). 

Chơn như tuyệt đối, siêu việt, hay chân không tuyệt đối, đây là những gì chư Phật đã 
dạy, tùy duyên mà bất biến: The absolute Truth, transcending dichotomies, as taught by 
the Buddhas. The absolute truth, or the truth of the void, manifest”s 1llumination but 1s 
always still,” and this 1s absolutely inexplicable. 

Chân đế theo Trung Quán Luận—Ultimate Truth According to the Madhyamika Sastra: 
Đệ Nhứt Nghĩa Đế hay chân lý truyệt đố_—Chân đế có nghĩa là thắng nghĩa đế hay sự 
thật tối thượng. Trung Luận Quán cho rằng chư Phật trong quá khứ đã tuyên thuyết 
những giáo lý của mình cho chúng sanh bằng phương tiện “nhị đế” nhằm hướng dẫn 
chúng sanh vào chánh đạo. Chân đế muốn nói đến sự nhận thức rằng mọi vật ở thế gian 
đều không có thực, giống như ảo ảnh hay một tiếng vang. Tuy nhiên, không thể đạt đến 
chân đế. nếu không dựa vào tục đế. Tục đế chỉ là phương tiện, còn chân đế mới là cứu 
cánh. Chính theo Chân đế thì Đức Phật giảng rằng tất cả các pháp đều “không. Với 
những ai chấp “hữu' thì học thuyết “phi hữu' sẽ được giảng theo phương diện “chân đế? 
để dạy họ cảnh giới vô danh vô tướng—Ultimate Truth means the correct dogma or 
averment of the enlightened. According to the Madhyamika Sastra, the Buddhas in the 
past proclaimed therr teachings to the people by means of the twofold truth, in order to 
lead people to a right way. The ultimate truth is the realization that worldly things are 
non-exiIstent like an 1llusion or an echo. However, transcendental truth cannot be attained 
without resorting to conventional truth. Conventional truth is only a mean, while 
transcendenrtal truth 1s the end. It was by the higher truth that the Buddha preached that 
all elements are of universal relativity or void (sarva-sunyata). For those who are 
attached to Realism, the doctrine of non-existence 1s proclaimed in the way of the higher 
truth in order to teach them the nameless and characterless sfate. 


2677 


(V) Những định nghĩa khác liên quan đến Chân Như— Other definiions that are related to 


8) 


b) 


10. 


TI. 


the Bhutatathata: 

Chân Như Duyên Khởi: Chân như bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, điều kiện thanh tịnh hay 
bất tịnh, tạo ra chư pháp The absolute in its causative or relative condition—The 
Bhutatathata Iinfluenced by environment, or pure and Iimpure condifions, produces all 
things. 

Chân Như Hải: Biển chân như—Pháp tính chân như có đầy đủ vô lượng công đức tính— 
The ocean of the Bhutatathata, limitless. 

Nhiễm Tịnh Chân Như: Bhutatathata as contaminated and as pure—Chân như gồm hai 
thứ nhiễm trược chân như và thanh tịnh chân như—The bhutatathata as contaminated in 
phenomena and as pure being. 

Như thực chân như: Trong thể chân như không vọng nhiễm. Như Thực Không Kính 
(Không Chân Như) hay thể của chân như bản lai không tịch lên mọi vọng tướng, giống 
như không kính la mọi thể ngoại vật—Bhutatathata is devoid of all impurity. 
Bhutatathata, like a mirror, independent of all beings. 

Chân Như Nhút Thực: Chân như là chân lý duy nhất—Bhutatathata the only reality, the 
one bhutatathata reality. 

Chân Như Nội Huân: Hương thơm từ bên trong hay ảnh hưởng của chân như (pháp tánh 
của chân như là sự cảm hóa từ bên trong trong. Chân như là tự tánh thanh tịnh tâm mà ai 
ai cũng đều có, là pháp thân của chư Phật. Pháp thân nầy có khả năng trừ bỏ vọng tâm ở 
bên trong. Còn bên ngoài thì nhờ hai báo thân và hóa thân của chư Phật để lại giúp đở 
huân tập. Nhờ đó mà chúng sanh dần dần phát tâm Bồ Đề, chán cõi thế tục và cầu thành 
Phật) —The internal perfuming or influence of the bhutatathata, or Buddha-spirituality. 
Pháp Không Chân Như: Bhutatathata of unreality—Chân như được hiểu như vô ngã và 
vô tướng của vạn hữu—The Bhutatathata as understood when this non-individuality or 
unreality of things 1s perceived. 

Chân Như Pháp Thân: 

Bất Không Chân Như có đầy đủ pháp công đức vô lượng: Not-void, or phenomenal 
bhutatathata has limitless virtue. 

Cái thể của pháp thân, chân thực như thường: The absolute as đharmakaya or spiritual 
body, all embracing. 

Chân Như Tam Muội: Thiền định quán lý chân như vô tướng, trong đó mọi hiện tượng 
đều tận diệt và chân như hiển lộ—The true thusness samadhi—The meditation in which 
all phenomena are eliminated and the Bhutatathata or absolute 1s realized—See Nhứt 
Tướng Tam Muội Nhất Hạnh Tam Muội. 

Chân Như Thực Tướng: Chân như và thực tướng là đồng thể, nhưng tên gọi khác nhau. 
Đối với nghĩa nhất như của không đế thì gọi là chân như; còn đối với nghĩa diệu hữu của 
giả đế thì gọi là thực tướng —The essential characteristic or mark (laksana) of the 
Bhutatathata, 1e. reality. The bhutatathata from the point of view of the void, 
attributeless absolute; the real-nature 1s bhutatathata from the point of view of 
phenomena. 

Chân Như Tày Duyên: Tùy duyên chân như là tùy theo nhiễm duyên vô minh mà sinh ra 
vọng pháp, hay chân như ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, tịnh hay bất tịnh, mà sanh ra vạn 
pháp. Chân như là bản thể của vạn vật, là chân thực, như thường, bất biến, bất động, lại 


12. 


13. 


qŒ) 


2678 


là chỗ dựa cho các sự tướng của nhân duyên (chân như là thể, vạn vật là tướng; thể và 
tướng nương nhau, không bao giờ xa lìa nhau), như nước và sóng (nước bất biến, nương 
theo gió ngoại duyên, mà tạo thành hàng hàng lớp lớp sóng)—The conditioned 
Bhutatathata or relative condition. The Bhutatathata Influenced by environment, or pure 
and impure conditions, produces all things. The bhutatathata in the phenomenal 
conditions. The absolute In 1ts phenomenal relativity; and considered as immutable, the 
bhutatathata, which 1s likened to the water as opposed to the waves—See Chân Như 
Duyên Khởi ¡in (V) (1). 

Tự Tánh Thanh Tịnh: Tự tánh thường thanh tịnh trong bản thể của nó—Self-existent 
pure mind—Natural purity—The nature of the original nature 1s always pure 1n 1s 
OrIginal essence. 

Tự Tánh Thanh Tịnh Tâm: Cái tâm vốn thanh tịnh (lại buông cho ảnh hưởng của các 
phiển não phụ thuộc, mạt na và cái ngã)—The citta, pure in its original essence, øives 
1fself up to the influence of the secondary evil passions, Manas, etc., and the ego. 


(B) Phân loạt Chân Như 
Categories 0ƒ the Bhutatathatfa 


Nhất Chân Như: Khối toàn thể (vạn pháp) bất biến—The undifferentiated whole. 


(HD) Nhị Chân Như — There are two kinds oƒ bhutatathafa: 


A. 


Ũ 


2) 


b. 


Ù 
2) 


C. 
Ù 
2) 
D. 
Ù 


2) 


E. 
9 


Theo Chung Giáo của Tông Hoa nghiêm—According to the Final Teaching öoƒ the Flower 
Adornmenmt Sect: 

Bất Biến Chân Như: Chân tính của vạn pháp là bất biến (vạn pháp là chân như)—The 
1mmutable bhutatathata In the absolute. 

Tùy Duyên Chân Như: Tùy theo duyên vô minh mà dấy lên vọng pháp (chân như là vạn 
pháp)—The bhutatathata in relative or phenomenal conditions. 

Theo Biệt Giáo của Tông Thiên Thai—According to the DiƒƒferenHiated teaching oƒ the 
Tien-T”ai Sect: 

Như Thật Không: The essence In Its purity——The void—StatIlc—Abstract—Noumenal. 
Như Thật Bất Không: The essence ¡in is differentiaion—The not-void—Dynamic-- 
Phenomenal. 

Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận— According to The Awakening oƒ Faith: 

Thanh Tịnh Chân Như The pure bhutatathata. 

Nhiễm Tịnh Chân Như: Infected (affected) bhutatathata. 


Hữu Cấu Chân Như: Chân như nơi chúng sanh—Defiled bhutatathata, i.e. that of all 
beings. 

Vô Cấu Chân Như: Chân như nơi chư Phật —Undefiled or innocent bhutatathata, ¡.e. that 
of Buddhas 


Tại TriỀn Chân Như: Bonded (In bonds) bhuftatathata. 


2) 


Ù 


2) 


2679 


Xuất Triển Chân Như: Free bhutatathata. 

Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận— According to the Awakening oƒ Faith: 

Y Ngôn Chân Như: Dựa vào danh nghĩa lời nói giả danh để hiện rõ bản tướng— 
Bhutatathata that 1s expressible in words. 

Ly Ngôn Chân Như: Thể của chân như vốn là xa lìa tướng ngôn từ, xa la tướng tâm 
niệm——Bhutatathata that 1s Innexpressible. 


(HI)Tam Chủng Chân Như— Three kinds oƒ Bhutatathata: 


A. 


l) 


2) 


3) 


Ù 
2) 


3) 


Ù 
2) 


3) 


Theo Đại Trí Độ Luận, có ba loại Chân Như—According to the Mahapraj]naparamita- 
Sastra, there are three kinds oƒ Tathata or essenfial nafure: 

Chân Như là tánh đặc thù của mỗi sự vật: Tathata means the specific, distinct nature of 
everything. 

Chân Như là tánh tối hậu của những bản chất đặc thù của sự vật về tánh hạn định hay 
tánh tương đối của mọi sự vật: Tathata means the non-ultimacy of the specific natures of 
things, of the conditionless or relativity of all things that are determinate. 

Chân Như là Thực Tại tối hậu của mỗi sự vật: Bản chất tối hậu, vô hạn định hay phi 
nhân duyên của tất cả sự vật mới đích thật đúng nghĩa Chân Như —Tathata means the 
ultimate reality of everything. Only this ultimate, unconditioned nature of all that appears 
which 1s Tathata In the highest sense. 

Tam Chân Như— Three kinds oƒ bhutatahata: 

Vô Tướng Chân Như: Thể của chư pháp là hư tướng—Formless bhutatathata. 

Vô Sinh Chân Như: Chư pháp do nhân duyên sinh ra, nên là vô thực sinh—Uncreated 
bhutatathata. 

Vô tánh Chân Như: Chân thể của chư pháp, tuyệt hết tất cả mọi suy nghĩ và lời nói— 
Without nature bhutatathata (without characteristics or qualities, absolute 1n 1tself). 


Thiện Pháp Chân Như: Chân như tùy duyên mà thành thiện pháp—Good-deed 
bhutatathata. 
Bất Thiện Pháp Chân Như: Chân như tùy duyên mà thành bất thiện —bad-deed 
bhutatathata. 
Vô Ký Pháp Chân Như: Chân như tùy duyên mà thành vô ký pháp —Indeterminate 
bhutatathata. 


(IV) Tứ Chân Như— F'our resermblances between a mirror and the Phufatathafa: Tứ Kính— 


Ũ 


2) 


3) 


Thể tướng bổn giác có bốn nghĩa tương tự như một cái kính—The four resemblances 
between a mirror and the bhutatathata in the Awakening of Faith: 

Như Thực Không Kính (Không Chân Như): Thể của chân như bản lai không tịch lên mọi 
vọng tướng, giống như không kính lìa mọi thể ngoại vật —The bhutatathata, like the 
mirror, 1s independent of all beings. 

Nhân Huân Tập Kính (Bất Không Chân Như): Giáo thể chân như có đủ vô lượng đức 
tính, là nhân của tịnh pháp, giống như thể tính của gương, có khả năng thể hiện muôn 
vạn hình tượng——The bhutatathata, like a mirror, reveals all obJects. 

Pháp Xuất Ly Kính (Thể Chân Như): Giác thể chân như chân giám trong phiển não của 
chúng sanh, gọi là Như Lai Tạng, nay la khỏi mọi tiềm cấu phiền não, thuần nhứt trong 


2680 


sáng giống như tịnh kính (tấm gương trong lau chùi thì sạch bụi bặm)—The bhufatathata, 
like a mirror, 1s not hindered by obJects. 

4) Duyên Huân Tập Kính (Dụng Chân Như): Lúc giác thể chân như lìa khỏi triỀn phược thì 
có vô biên diệu dụng, nhưng do huân tập vọng tâm của chúng sanh từ bên ngoài hay 
huân tập ngoại duyên như gương sáng trên đài mà thu dụng —The bhutatathata, like a 
mirror, serves all beings. 


(V) Thập Nhị Chân Như: Mười hai chân như— The twelve aspects of the Bhutatathata: 
1) Chân như: Void——Immaterial. 

2) Pháp giới: Dharma——As the medium of all things. 

3) Pháp tánh: As the nature of all things. 

4) Bất hư vọng tánh: Reality contra the unreality of phenomena. 

5) Bất biến dịch tánh: Immutability contra morfality and phenomenal variation. 

6)_ Bình đẳng tánh: Universal—Undifferentiated. 

7) Ly sanh tánh: Immortal—Apart from birth and death——Creation and destruction. 
8) Pháp định: Eternal——Nature ever sure. 

9) Pháp tánh: The abode of all things. 

10) Thực tế (chỗ chân thật của chư pháp): The bound of all reality. 

11) Hư không giới: Immortality——The void—The realm of space. 

12) Bất tư nghì giới: The realm beyond thought of expression. 


Phật Ngôn: 


Xa lìa ái dục không nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa vô ngại, và thứ lớp 
của tự cú, đó thật là bậc đại trí đại trượng phu, chỉ còn một thân nầy là cuối cùng, không bị 
tiếp tục sinh nữa—He who is without craving, without attachment; who understands subtleties 
of words and meanings; they are truly a great wise who bear the final mortal body (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 352). 


Ta đã hàng phục tất cả. Ta đã rõ biết tất cả. Ta không nhiễm một pháp nào. Ta xa ha hết 
thấy, diệt dục mà giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai là Thầy ta nữa—I have 
overcome myself, I do know all. I am attached to none. I have renounced all, I am free from 
all craving; having by myself atfained supernatural knowledge, to whom shall I call my 
teacher? (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 353) 


Trong các cách bố thí, pháp thí là hơn cả; trong các chất vị, pháp vị là hơn cả; trong các hỷ 
lạc, pháp hỷ là hơn cả; người nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi đau khổ—No gift is 
better than the gift of Truth (Dharma). No taste 1s sweeter than the taste of truth. No Joy 1s 
better than the Joy of. Truth. No conquest 1s better than the conquest of craving; 1t oVercomes 
all suffering (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 354). 


2681 


CHƯƠNG BẢY MƯƠI BỔN 
CHAPTER SEVENTY-FOUR 


Trang Nghiêm— Alamkaraka (skf) 


() Nghĩa của Trang Nghiêm— The meanings oƒ Alamkaraka: AdornmentOrnament— 


Glory—Honour—To ornate—Dùng những thứ hay đẹp để làm đẹp cho đất nước hay 
quốc độ, hoặc dùng công đức làm đẹp cho bản thân. Trong cõi Tịnh Độ của Đức Phật A 
DI Đà có 29 loại trang nghiêm khác nhau—To adorn, e.g. the adornments of morality, 
meditation, wisdom, and the control of good and evil forces. In Amitabha”s paradise 
twenty-nine forms of adornment are described—See Nhị Chủng Trang Nghiêm. 








(MU Nhị Chủng Trang Nghiêm— Two kinds 0ƒ qdornmemt: 


Ũ 


2) 


Phước Đức Trang Nghiêm: Punya (skt)—The adornment of the Blessedness—Phước đức 
do quả báo thiện nghiệp mà có. Phước đức bao gồm tài sản và hạnh phước của cõi nhân 
thiên, nên chỉ là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh tử—AlI good deeds, or the blessing 
arising from good deeds. The karmic result of unselfish action either mental or physical. 
The blessing wealth, intelligence of human beings and celestial realms; therefore, they 
are temporary and subJect to birth and death. 

Trí Huệ Trang Nghiêm: Prajna (skt—The adornment of the wIisdom——Trí huệ Ba la mật 
là cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, vì nhờ đó mà chúng ta đoạn trừ tận gốc rễ bóng 
tối của si mê. Trong các phiển não căn bản thì si mê là thứ phiên não có gốc rễ mạnh 
nhất. Một khi gốc rễ của si mê bị bật tung thì các loại phiền não khác như tham, sân, 
chấp trước, mạn, nghi, tà kiến, đều dễ bị bật gốc. Nhờ có trí huệ Ba La Mật mà chúng ta 
có khả năng dạy dỗ và hướng dẫn những chúng sanh si mê. Để đạt được trí huệ Ba La 
Mật, hành giả phải nỗ lực quán chiếu về các sự thực vô thường, vô ngã, và nhân duyên 
của vạn hữu. Một phen đào được gốc vô minh, không những hành giả tự giải thoát tự 
thân, mà còn có thể giáo hóa và hướng dẫn cho những chúng sanh si mê khiến họ thoát 
ra khỏi vòng kểm tỏa của sanh tử—The prajna-paramita is a gate of Dharma- 
1llumination; for with it, we eradicate the darkness of Ignorance. Among the basic desires 
and passlons, ipnorance has the deepest roots. When these roots are loosened, all other 
desires and passions, øgreed, anger, attachment, arrogance, doubt, and wrong views are 
also uprooted. In order to obtain wisdom-paramifa, practitioner must make a great effort 
to medifate on the truths of impermanence, no-self, and the dependent orIgination of all 
things. Once the roots of ignorance are severed, we can not only liberate ourselves, but 
also teach and guide fooloish beings to break through the Imprisonment of birth and 
death. 





(II)Mười Trang Nghiêm Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds oƒ adornment oƒ Great 


Enhightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, Ly Thế Gian, có mười trang 
nghiêm của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được tất cả pháp 
trang nghiêm vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


2682 


Chapter 38, Detachment from the World, there are ten kinds of adornment of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the adornment of 
all supreme attributes of Buddhas. 

Lực trang nghiêm, vì chẳng thể hư hoại: The adornment of power, being indestructible. 
Vô úy trang nghiêm, vì không thể dẹp phục được: The adornment of fearlessness, being 
invincible. 

Nghĩa trang nghiêm, vì nói bất khả thuyết nghĩa vô cùng tận: The adornment of meaning, 
explaining untold meaning Inexhaustibly. 

Pháp trang nghiêm, vì quán sát diễn thuyết không quên mất tám vạn bốn ngàn pháp tụ: 
The adornment of doctrines, contemplating and expounding the collection of eighty-four 
thousand doctrines without forgetting them. 

Nguyện trang nghiêm, vì không thối chuyển nơi hoằng thệ của chư Bồ Tát đã phát: The 
adornment of vows, the universal vows undertaken by all Enlightening Beings never 
Tegressing. 

Hạnh trang nghiêm, vì tu hạnh Phổ Hiển mà xuất ly: The adornment of deeds, cultivating 
the deeds of Universal Good and gaining emancipation. 

Sát độ trang nghiêm, vì đem tất cả cõi làm một cõi: The adornment of lands, making all 
lands one land. 

Phổ âm trang nghiêm, vì mưa pháp vũ cùng khắp tất cả thế giới của chư Phật: The 
adornment of universal volce, showering the rain of truth throughout all Buddha-worlds. 
Lực trì trang nghiêm, vì trong tất cả kiếp thực hành vô số hạnh chẳng đoạn tuyệt: The 
adornment of empowerment, carrying out innumerable deeds in all ages without cease. 


10) Biến hóa trang nghiêm, vì nơi thân một chúng sanh thị hiện thân bằng số tất cả chúng 


sanh, khiến tất cả chúng sanh đều thấy biết cầu nhứt thiết trí không thối chuyển: The 
adornment of mystic manifestations, showing 1n the body of one being as many bodies as 
there are sentient beings, causing all sentient beings to perceive them and seek all- 
knowledge without regressing. 


(IV)Những định nghĩa khác liền quan đến Trang Nghiêm—Other definiions that are 


related to the Alamkaraka: 

Trang Nghiêm Kiếp: Kiếp trang nghiêm huy hoàng trong đó hàng ngàn vị Phật nối tiếp 
nhau góp phần làm trang nghiêm (đại kiếp quá khứ trong ba đại kiếp của tam thế gọi là 
Trang Nghiêm Kiếp. Trong mỗi đại kiếp có 80 tiểu kiếp, mỗi tiểu kiếp đều thành lập bởi 
thành trụ hoại không. Trong 20 tiểu kiếp của trụ kiếp có 1000 vị Phật ra đời, mở đầu là 
Đức Hoa Quang Như Lai, kết thúc là Phật Tỳ Xá Phù) The glorious kalpa (past) to 
which thousands of Buddhas, one succeeding another, bring their contribution of 
adornmeIt. 

Trang Nghiêm Môn: Cổng trang nghiêm tâm linh, đối lại với hình tướng tu hành bên 
ngoài, như lễ lạc hay khổ hạnh—The gate or school of the adornment of the spirit, in 
contrast with external pracftices, ceremonies, asceticism, etc. 

Trang Nghiêm Vương: Vyuharaja (skÙ—Một vị Bồ Tát trong quyến thuộc của Đức 
Thích Ca Mâu Ni Như Lai—A bodhisattva In the retinue of SakyamunI. 


2683 


CHƯƠNG BẢY MƯƠI LĂM 
CHAPTER SEVENTY-FIVE 


Lực 
Power 
Bala (p & skt) 


(A) Tổng quan và Nghĩa của Lực— Overview and Meanings oƒ “Power ” 
(l) Nghĩa của Lực— The meanings oƒ the Bala. 
(IH) Những định nghĩa khác về Lực— Other definitions oƒ powers. 


(B) Phân Loại Lực— Categories 0ƒ the Bala 

(l) Nhị Chúng Lực: Two kinds oƒpower. 

(H) Tam Lực— Three poWers. 

(A) Tam Chẳng Lực— Three Kinds oƒ powers: 

(B) Tam Năng Biến— Three powers oƒ change. 

(HH)Tứ lực— Four powers. 

(IV)Tứ Trí Lực Vô Ngại— Four Unobstructed Powers oƒ Wisdom. 

(V) Ngũ lực— Five powers. 

(VI)Thất Lực — Seven powers. 

(VH)Bát Nhẫn Lực— Eight ksantis or powers oƒ patient endurance. 

(VHI)Cửu Lực—Nine Powers. 

(IX)Thập Lực— Ten Powers: 

(A) Thập Lực Bồ Tát— Ten kinds oƒ powers. 

(B) Mười Lực Của Chư Đại Bồ Tát — Ten kinds oƒ power possessed by Great Emlightening 
Beings. 

(C) Thập Trí Lực Như Lai: Dasa-tathagafa-balani (skt). 

(D) Mười Thân Lực Của Chư Phật— Ten kinds oƒ might with enormous power oƒ all Buddhas. 

(E) Mười Lực Vô Ngại Dụng— Ten kinds oƒ uninpeded ƒfunction relating †o DOWEFT. 

(X) Thập Tam Bồ Tát Lực— Thirteen powers oƒ bodhisatIvas öƒ the Pure Land school. 

(XI)Thập Lục Đại Lực: The sixteen greaf powers obtainable by a bodhisafa. 


(C) Tâm Lực— Force 0ƒ the Mind 
(D) Lực Ba La Mật— Bala-Paramiia 


(E) Tự Lực — Tha Lực— Selƒ“power — (ther power 


2684 


Œ) 
Ù 


2) 


2685 


(A) Tổng quan và Nghĩa của Lực 
Overview and Meanings oƒ “Power ” 


Nghĩa của Lực— The meanings oƒ the Bala: 

Trong Phật giáo Đại Thừa, lực là Ba La Mật thứ tám trong mười Ba La Mật mà một vị 
Bồ Tát phải tu tập trên đường đi đến Phật quả. 

Trong Phật giáo, lực là khả năng sử dụng các căn để nhận thức rõ về chân lý, chứ không 
phải là sở kiến phàm phu: In Buddhism, power or ability is always used as the sense 
Organs to discern the truth. 


(II) Những định nghĩa khác về Lực— Other definitions 0ƒ powers: 


1) 
2) 


3) 


4) 


Ba La Mật Lực: Bala-Paramita (skÙ——See Chapter 27 (C). 

Bất Tư Nghì Lực: Tất cả thế gian bất tư nghì lực—Đây là một trong mười thứ lực của 
chư Phật mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—Power Inconceivable to any 
worldlings. This 1s one of the ten kinds of might with enormous power of all Buddha 
which the Buddha taught in the Flower Adornment Sutra—See Thập Lực In Chapter 75 
(B) đX). 

Biện Tài Vô Ngại Lực: Power of unhindered discourse—Bồ Tát có thể thuyết nói không 
ngăn ngại hay ngần mé—Bodhisattva”s perfect freedom of speech or debate. 

Chuyên Cần Lực: Power of diligenee—Năng lực của sự chuyên cần—Theo Lạt Ma 
Khenchen Thrangu trong “Thực Hành về Thiển Chỉ và Thiển Quán”, năng lực của sự 
chuyên cần tạo ra sự ổn định tinh thân, đó là tâm bình yên hoàn toàn. Đối với những 
chướng ngại hết sức mạnh mẽ, giống như tâm trạng không vui, nuối tiếc hoặc ngay cả sự 
kích động về suy nghĩ những đặc tính tốt của thiển sẽ không loại bỏ được chúng ngay tức 
khắc. Chúng ta cần phải có năng lực chuyên cần để loại bổ những chướng ngại mạnh mẽ 
như sự chấp thủ kích động và vô minh—According to Lama Khenchen Thrangu ¡n “The 
Practice of Tranquility and Insight”, the power of diligence creates mental stability, which 
1s complete pacificaton. With very strong obstacles such as unhappiness, regret, or 
aggression, Just thinking of good qualities of meditation will not eliminate them right 
away. Instead, one needs the power of diligence so that one can eliminate all strong 
obsfacles such as attachment, aggression, and Ignorance and creates the state of complete 
pacification. 


3) Duyên Lực: Pratyaya-bala (skÙ —Power of the conditioning cause—Sức trợ duyên từ 


những điều kiện hay hoàn cảnh bên ngoài, đối lại với nhân lực hay nguyên nhân trực 
tiếp The environmental or secondary force (the power of the conditioning cause, 
circumstance, or contributing environement), 1n contrasted with the causal force or đirect 
cause (nhân lực). 


6)_ Đa văn lực: Một trong Thập Tam Bồ Tát Lực—Power of broad study or hearing, one of 


the thirteen powers of bodhisattvas of the Pure Land school—See Thập Tam Bồ Tát Lực 
1n Chapter 75 (B) (X). 


7) Đại b¡ lực vô ngại: Vì chẳng bỏ tất cả chúng sanh, một trong mười lực vô ngại dụng mà 


Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—Power of great compassion, not abandoning 


2686 


sentient beings, one of the ten kinds of unimpeded function relating to power which the 
Buddha taught in the Flower Adornment Sutra—See Thập Lực in Chapter 75 (B) (IX). 

ở) Định lực: Force of concentration—Sức mạnh của Tam Ma địa nhằm loại bổ đam mê dục 
vọng. Định lực thiển quán có thể phá vở mọi loạn tưởng, một trong ngũ lực—The ability 
to concentrate one”s mind or the power of meditation (dhyana) which leads to eliminate 
all passions and desires. The power of abstract or estatic meditation, ability to overcome 
all disturbing thoughts, the fourth of the five powers. 

9) Đức-lực: Power of virtue—One of the ten great powers obtainable by a Bodhisattva—— 
Một trong thập đại lực có thể đạt được bởi một vị Bồ Tát —See Thập Lực in Chapter 75 
(B) đX). 

10) Gia Trì Lực: Adhisthana (skt)—Assist and protect—Œna trì có nghĩa là nhờ vào Đức Phật, 
người đã dùng sức của chính mình để gia hộ và trì giữ cho chúng sanh yếu mềm đang tu 
hành; gia trì còn có nghĩa là cầu đảo, vì mong cầu Phật lực hộ trì cho tín giả. Nói chung 
gia trì có nghĩa là “hộ trì'. Năng lực tâm linh của Đức Phật gia trì cho một vị Bồ Tát và 
hộ trì vị ấy xuyên qua quá trình tu tập của vị ấy. Đây là một trong những quan niệm đặc 
biệt của Phật giáo Đại Thừa—Dependence on the Buddha, who confers his strenegth on 
all who seek 1t and upholds them; 1t Iimplies prayer, because of obtaining the Buddha's 
power and transferring 1t to others. In general It means to aid or to support. The spiritual 
power of the Buddha which is added to a Bodhisattva and sustains him through his course 
of discipline. This 1s one of the conceptions peculiar to Mahayana Buddhism. 

11) Giới Lực: Công dụng sức mạnh của giới luật hoặc của việc gìn giữ giới luật khiến cho 
người giữ ngũ giới được tái sanh làm người, người giữ thập thiện được sanh lên cõi trời— 
The power derived from observing the commandments, enabling one who observes the 
five commandments to be reborn among men, and one who observes the ten posifive 
commands to be born among devas. 

12) Hành lực vô ngại dụng: Vì nhiếp thủ tất cả Bồ Tát hạnh—Power of action including all 
practices of enlightening beings, one of the ten kinds of unimpeded function relating to 
power which the Buddha taught in the Flower Adornment Sutra—See Thập Lực In 
Chapter 75 (B) (1X). 

13) Hạnh-lực: Power of acion—Một trong thập đại lực có thể đạt được bởi một vị Bồ Tát— 
One of the ten great powers obtainable by a Bodhisattva—See Thập Lực In Chapter 75 
(B) đX). - 

14) Hóa Đạo Lực: Năng lực giáo hóa và dẫn dắt. Có ba lực được dùng để hóa độ chúng 
sanh —Power to Instruct and guide. There are three powers used to Instruct and guide 
other sentient beings. 

a) Ngã công đức lực: Năng lực tu hành của tự thân hay tự duyên—Personal power. 

b)_ Như lai gia trì lực: Sự gia trì của Đức Như Lai hay tha duyên—Tathagata power. 

c) Pháp giới lực: Phật tính sẵn có trong tự tâm hay nội nhân—Power of Buddha-nature 
within. 

15) Huệ Lực: Power of wisdom——Tuệ lực—Sức mạnh của trí năng, hay sức mạnh dựa vào 
chân lý của Tứ Diệu Đế để dẫn đến nhận thức đúng và giải thoát. Trí tuệ có khả năng 
diệt trừ được phiển não, một trong ngũ lực. Đây cũng là một trong thập đại lực có thể đạt 
được bởi một vị Bồ Tát —The power of wisdom (prajna), the ability to maintain clear 
wIsdom or the force of wisdom which rests on 1nsight 1nto the four noble truths and leads 


2687 


to the knowledge that liberates. The power which help destroying all illusion and 
delusion, one of the five powers. This 1s also one of the ten great powers obtainable by a 
Bodhisattva—See Thập Lực In Chapter 75 (B) (X). 

16) Khai thị lực: Power of revelation—Vì trí huệ vô biên. Đây là một trong mười lực của chư 
Đại Bồ Tát —Bodhisattvas have the power of revelation, because their knowledge and 
wisdom 1s boundless. This 1s one of the ten kinds of power possessed by Great 
Enlightening Beings—See Thập Lực in Chapter 75 (B) (IX). 

17) Long Phấn Tấn Tam Muội Lực: Power of dragon samadhi—Phép tam muội long phấn 
tấn. Sức của tam muội nầy mau lẹ, dũng mãnh như sức mạnh của loài rồng, hiện ra uy 
lực rất dũng mãnh—A samadhi powerful like the dragon; abstract meditation which 
results in øreat spirItual power. 

18) Lý Luận Lực: Sức mạnh của sự lý luận——Reasoning power. 

19) Nan hoạch lực: Power difficult to acquire—Đây là một trong mười thứ lực của chư Phật 
mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm——This 1s one of the ten kinds of might with 
enormous power of all Buddha which the Buddha taught in the Flower Adornment Sutra. 

20) Năng Biến Lực: Powers of change—Duy Thức Luận chia tám thức ra làm ba loại năng 
biến The “Only-Consciousness” Sastra divided the eight consciousnesses into three 
powers of change—See Chapter 75 (B) (1). 

21) Năng đoạn nghỉ lực: Powers of solving doubts without fear—Năng đoạn vật nghi thuyết 
pháp vô úy. Nghĩa là chư Bổ Tát có khả năng dứt mối nghi ngờ cho chúng sanh nên 
thuyết pháp chẳng e sợ—Bodhisattva-fearlessness arises from powers of solving doubts. 

22) Nghịch thuận lực: Power to oppose or conform—Vì nơi tất cả pháp tâm tự tại. Đây là 
một trong mười lực của chư Đại Bồ Tát Bodhisattvas have the power to oppose or 
conform, because they are free in the midst of all things. This 1s one of the ten kinds of 
power possessed by Great Enlightening Beings—See Thập Lực in Chapter 75 (B) (IX). 

23) Nghiệp lực: Power of karma——The power of karma produces good or bad frui—Nghiệp 
lực là sức mạnh của nghiệp tạo ra quả lạc khổ (sức mạnh của thiện nghiệp sinh ra lạc 
quả, sức mạnh của ác nghiệp gây ra khổ quả). Nghiệp lực ví như người chủ nợ. Có nhiều 
thứ chủ nợ mạnh yếu khác nhau lôi kéo, nên khi lâm chung thì thần thức của chúng ta bị 
chủ nợ nào mạnh nhứt lôi kéo trước tiên. Dù nghiệp đã được định nghĩa một cách đơn 
giản là các hành vi, thực ra, nghiệp chỉ tất cả sự tích tụ những kinh nghiệm và hành vi 
của chúng ta từ lúc khởi sanh của loài người và cả trước lúc ấy nữa. Đây được gọi là 
“nghiệp của đời trước” hay túc nghiệp. Sự hoạt động của nghiệp này gọi là “nghiệp lực” 
hay năng lực của nghiệp. Năng lực này có thể được giải thích đúng đắn nhờ hiểu được sự 
vận hành của cái tâm tiềm thức. Ngay cả những điều mà loài người đã kinh nghiệm hàng 
trăm ngàn năm trước đây vẫn lưu lại trong bể sâu của tâm chúng ta, cũng như những ảnh 
hưởng mạnh hơn nhiều của những hành vi và thái độ tâm thức của tổ tiên chúng ta lưu 
lại. Nghiệp của đời trước mà Phật giáo dạy còn sâu xa hơn nữa, vì nó gồm cả nghiệp 
của đời sống của chính chúng ta đã tạo nên qua sự tái diễn sanh và tử từ quá khứ vô định 
cho đến hiện tại—Though karma was simply defined as deeds, in reality karma implies 
the accumulation of all our experlences and deeds since the birth of mankind, and since 
even before that time. This 1s called “karma of previous existence.” The action of this 
karma 1s called the “power of karma.” This power can be correctly explained by 
understanding the working of the subconscious mind. Even things that the human race 


2688 


experienced hundreds of thousands of years ago remain in the depth of our minds, as do 
the much stronger Influences of the deeds and mental attitudes of our ancestors. The 
karma of previous existence that Buddhism teaches 1s still more profound, as it includes 
the karma that our own life has produced through the repetition of birth and death from 
the Iinfinite past to the present. The power of karma 1s the strength of karma which 
produces good or evil fruit. Karmic power 1s the strength of karma. It 1s similar to a debt 
collector. There are many different strong and weak debt collectors. When we die, our 
consciousness will be taken by the strongest and greatest debt collector. **See Karma In 
Chapter 34. 

24) Nguyện Lực: Pranidhanabala (sk)——Power of the vow——Lực của lời thể nguyền. Nguyện 
lực kiên quyết của một vị Bồ Tát là cứu độ nhất thiết chúng sanh—The power of the 
vow. The inflexible resolve ofa Bodhisattva 1s to save all sentient beings. 

25) Nhẫn lực: Powers of patient endurance——Có tám loại nhẫn nhục hay sức nhẫn nhục trong 
dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bát nhãn được dùng để đoạn trừ kiến hoặc trong tam 
giới và đạt đến tám loại trí huệ Bát Nhã——There are eight ksanti or powers of patient 
endurance, in the desire realm and the two realms above it. The eight powers of 
endurance are used to cease false or perplexed views In trailokya and acquire eight kinds 
of prajna or wisdom—See Bát Nhẫn Lực in Chapter 75 (B) (VI). 

26) Như Lai lực vô ngại dụng: Power of Buddhas, liberating all sentient beings—Vì độ thoát 
tất cả chúng sanh, một trong mười lực vô ngại dụng mà Đức Phật đã dạy trong Kinh 
Hoa Nghiêm—Power of Buddhas, liberating all sentient beings, one of the ten kinds of 
unimpeded function relating to power which the Buddha taught in the Flower Adornment 
Sutra—See Mười Lực Vô Ngại Dụng In Chapter 75 (B) (IX). 

27) Niệm Lực: Power of mindfulness—Năng lực của chánh niệm—Sức chuyên niệm có thể 
diệt trừ được ảo tưởng giả tạo. Sức mạnh của sự cảnh giác hay là sự chú tâm đạt được 
nhờ thiển định, một trong ngũ lực hay một trong thất bổ để phần. Theo Lạt Ma Khenchen 
Thrangu trong “Thực Hành về Thiền Chỉ và Thiển Quán”, năng lực của chánh niệm làm 
phát triển sự ổn định tinh thần gọi là tái ổn định (lập lại sự ổn định). Nghĩa là khi chúng 
ta đang hành thiển, những tư tưởng sẽ khởi lên và chúng ta bị kích động bởi chúng. Năng 
lực chánh niệm giúp chúng ta trở lại sự ổn định. Khi có một sự kích động mang chúng ta 
ra khỏi sự dừng nghỉ, chính năng lực của chánh niệm sẽ giúp chúng ta trở lại trạng thái 
thiển. Năng lực nây cũng giúp phát triển trạng thái bình ổn tinh thần, gọi là tăng cường 
tính ổn định, trong đó tâm đã được tập trung, bây giờ được tập trung rất kỹ lưỡng trên 
một đối tượng. Mục đích của loại thiển định nầy là để tập trung tâm trên đối tượng nào 
đó rất vi tế—Faculty of alertness or force of mindfulness, which destroys falsity. The 
faculty of alertness, mindfulness or force of mindfulness which 1s achieved through 
meditation, one of the five powers or bala, or one of the seven bodhyanga. According to 
Lama Khenchen Thrangu In “The Practice of Tranquility and Insighf”, the power of 
mindfulness helps develop mental stability called the re-established settlement. This 
means that when one 1s meditating, thoughts will arise and one becomes aware that one 
has become distracted by them. One returns to the state of meditation. When there 1s a 
distraction that takes one away from resting in meditation, one 1s able to return to one”s 
state of meditation repeatedly. This power of mindfulness also develops the stage of 
mental stability, called Iintensified settlement, in which the mind that has been broadly 


2689 


focused 1s now focused very narrowly. The mind, for instance, 1s narrowly focused on an 
objJect. The purpose of this kind of meditation 1s to focus the mind on something very 
subtle—See Chapter 80. 

28) Pháp giới lực: Phật tính sẵẳn có trong tự tâm hay nội nhân—Power of Buddha-nature 
within. 

29) Pháp Lực: Power of Buddha-truth—Năng lực của chân lý Phật pháp có khả năng loại bỏ 
họa hoạn và trấn áp tà vạy—The power or ability to do away with calamity and subdue 
evil. 

30) Pháp tánh lực: Power of the nature of things—Vì trong các nghĩa được tự tại. Đây là một 
trong mười lực của chư Đại Bồ Tát—Bodhisattvas have the power of the nature of things, 
because they attain mastery of all truths. This 1s one of the ten kinds of power possessed 
by Great Enlightening Beings—See Thập Lực in Chapter 75 (B) (IX). 

31) Phật lực: Power of the Buddha—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy 
lực—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are 
seven powers—See Thất Lực in Chapter 75 (B) (VD. 

32) Quán Chiếu Lực: Năng lực quán chiếu (sự chiêm nghiệm)—Power of contemplating—— 
Theo Lạt Ma Khenchen Thrangu trong “Thực Hành về Thiển Chỉ và Thiền Quán”, năng 
lực quán chiếu hay chiêm nghiệm, có nghĩa là chúng ta đi ngang qua lý trí và lập luận về 
những lời dạy để hoàn tất sự tiếp tục của giáo lý. Với năng lực quán chiếu, chúng ta phát 
triển trạng thái về sự ổn định tinh thân, nó được gọi là sự ổn định tiếp tục. Trong trạng 
thái nầy chúng ta có thể dừng nghỉ tâm chừng mười phút. Hai trạng thái đầu về lắng nghe 
và quán chiếu được gọi là kỷ luật hoặc sự hứa hẹn có kiểm soát —According to Lama 
Khenchen Thrangu In “The Practice of Tranguility and Insight”, the power of 
contemplating or reflection, which means that one goes through reason and the logic of 
the teachings to complete the continuity of teachings. With this power one develops the 
stage of mental stability, which 1s called continued settlement. In this stage one can do 1t 
longer, say for ten minutes. These first two stages of listening to the teachings and 
confinually contemplating them are the first two powers and accomplish the first mental 
engagement, which is called disciplined or controlled engagemernt. 

33) Quảng đại lực: Grandiose power—Đây là một trong mười thứ lực của chư Phật mà Đức 
Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm ——This is one of the ten kinds of might with 
enormous power of all Buddha which the Buddha taught in the Flower Adornment Sutra. 

34) Sắc lực: Power of personal appearance——Một trong thập đại lực có thể đạt được bởi một 
vị Bồ Tát —One of the ten great powers obtainable by a Bodhisattva—See Thập Lực in 
Chapter 75 (B) (IX). 

35) Tài lực: Power of wealth—Một trong thập đại lực có thể đạt được bởi một vị Bồ Tát— 
One of the ten great powers obtainable by a Bodhisattva—See Thập Lực in Chapter 75 
(B) đX). 

36) Tâm linh lực: Sức mạnh tâm linh—Psychic power. 

37) Tấn lực: Force of active vigor—Sức mạnh của nghị lực giúp chúng ta vượt thắng mọi trở 
lực —The will to make the endeavor or the power of zeal which leads to overcoming all 
obstacles. 

36) Tập Khí Lực: Power of familiarizaton—Năng lực của thói quen—Theo Lạt Ma 
Khenchen Thrangu trong “Thực Hành về Thiển Chỉ và Thiển Quán”, năng lực của thói 





2690 


quen giúp tâm được ổn định một cách tự nhiên mà không cần đến nỗ lực hoặc kỹ luật— 
According to Lama Khenchen Thrangu in “The Practice of Tranquility and Insight”, the 
power of familiarization helps the mind naturally settle without the need for effort or 
discipline. 

39) Tha Lực: Power of another—Other power—Sức mạnh của người khác, đặc biệt là của 
Phật và Bồ Tát mà hành giả đạt được bằng niềm tin cứu độ trong giáo lý Đại Thừa—The 
power or stregth of another, especially that of a Buddha or Bodhisattva, obtained through 
faith in Mahayana salvaton—See Chapter 75 (B) (). 

40) Thần lực: Spiritual power. 

41) Thần thông lực: Miraculous power. 

42) Thiên Nhãn Lực: Một trong mười lực của Phật Power of celestial eye, or power of 
deva-eye, one of the ten powers of a Buddha—See Thập Trí Lực Như Lai in Chapter 75 
(B) đX). 

43) Thính Lực: Power of listening—Sức mạnh của sự lắng nghe—Theo Lạt Ma Khenchen 
Thrangu trong “Thực Hành về Thiền Chỉ và Thiển Quán”, sức mạnh của sự lắng nghe 
hoặc tiếp nhận giáo lý làm phát triển trạng thái ổn định tinh thần (samatha), nó được gọi 
là tình trạng lắng xuống, hoặc sự dừng nghỉ của tâm. Bình thường tâm chúng ta bị kích 
động bởi những tư duy, vì vậy chúng ta phải làm ổn định tâm một ít để không bị quá kích 





động bởi những sự vật bên ngoài. Điều nầy được làm qua năng lực lắng nghe. Chúng ta 
lắng nghe những lời dạy của Đức Phật, những lời chỉ dẫn trong các chú giải, và những sự 
giải thích của các học giả và các vị thầy. Qua sự lắng nghe, chúng ta hiểu được thiền là 
sì. Nghe những điều nầy, chúng ta có khả năng làm tâm lắng xuống và nghiên cứu thế 
nào để thiển. Marpa nói rằng nghe và trầm tư về những giaó lý giống như đèn pin chiếu 
sáng bóng tối, bởi vì nếu chúng ta có nguồn ánh sáng nầy, chúng ta có thể thấy chúng ta 
đang đi đâu, ở đó để làm gì, và điều gì có thể gây ra nguy hiểm và có hại. Ở Tây Tạng, 
cũng có lời nói rằng, “Nếu chúng ta đi bộ trong bóng tối mà không có ngọn đèn thì đầu 
của chúng ta có thể đụng vào cột trụ.” Tương tự, nghe và chiêm nghiệm về giáo lý như 
ngọn đèn, nó xua đuổi bóng tối và chúng ta thấy điều gì chúng ta phải làm và phải làm 
nó như thế nào —According to Lama Khenchen Thrangu ¡in “The Practice of Tranquility 
and Insight”, the power of listening, or hearing, or receiving the teaching. This develops 
mental stability or samatha, which ¡s called the settling or resting of the mind. Normally 
one”s mind ¡s distracted by thoughts, so one has to settle the mind a little in order not to 
be too distracted by external things. This ¡1s done through the power of listening. One 
hears the teachings of the Buddha, the teachings In the commenfaries, and explanations 
given by the scholars and siddhas (Tibetan masters). Through these one understands what 
meditation 1s like. Hearing these, one 1s able to understand settling the mind and learns 
how to meditate. Marpa said that hearing and contemplating the teachinss 1s like a torch 
that 1lluminates the darkness because 1f one has this source of light, one can see where 
one 1s going, what 1s there, and what might be dangerous and harmful. In Tibet, there 1s 
also saying, “If one does not have a lamp and walks In the dark, then one”s head might 
connect with a pilar.” In the same way hearing and contemplating the teachings 1s like a 
lamp, It dipels the darkness and one sees what If is one must do and how one has to do 1t. 
44) Tịch tịnh lực: Power of silent calm——Vì không tranh luận nơi tất cả pháp. Đây là một 
trong mười lực của chư Đại Bồ Tát—Bodhisattvas have the power of silent calm, because 


2691 


they have no đisputes about anything. This 1s one of the ten kinds of power possessed by 
Great Enlightening Beings—See Thập Lực in Chapter 75 (B) (IX). 

45) Tín lực: Force of beliefFESức mạnh của lòng tin có khả năng loại bỏ mọi tà tín—The 
faith to believe or the power of faith which precludes all false belief. 

46) Tỉnh Tấn Lực: Viryabala (skQ—Power of unfailing progress—Sức lực của sự tiến bộ 
không thối chuyển, một trong ngũ lực, lực giúp chúng ta luôn tiến mà không thối chuyển, 





hay là nghị lực giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại—One of the five moral powers, the 
power of unfailing progress; or the power of zeal which leads to overcoming all obstacles. 

47) Tĩnh lực: Sức mạnh của tĩnh lự hay năng lực của thiền tập—Power of abstract 
medifation. 

46) Trì-lực: Một trong thập đại lực có thể đạt được bởi một vị Bồ Tát Power of firmness, 
one of the ten great powers obtainable by a Bodhisattva—See Thập Lực in Chapter 75 (B) 
X'). 

49) Triển Chuyển Lực: Powers of expansion—Powers of extension—Khả năng phát triển 
hay mở rộng ra. 

50) Uy thần lực: Adhisthanabala (skt——Magical power of determination—Đức Phật ban sức 
mạnh của Ngài cho tất cả những ai tu tập giải thoát. Đây là năng lực tâm linh của Đức 
Phật gia trì cho một vị Bồ Tát và hộ trì vị ấy xuyên qua quá trình tu tập của vị ấy. Đây là 
một trong những quan niệm đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa—The Buddha confers his 
strength on all who cultivate to liberate themselves. This 1s the spiritual power of the 
Buddha which ¡is added to a Bodhisattva and sustains him through his course of 
discipline. This 1s one of the conceptions peculiar to Mahayana Buddhism. 

51) Vô ngại lực: Power of nonobstruction——Vì trí huệ quảng đại. Đây là một trong mười lực 
của chư Đại Bồ Tát —Bodhisattvas have the power of nonobstruction, because their 
knowledge and wisdom 1s Iimmensely vast. This 1s one of the ten kinds of power 
possessed by Great Enlightening Beings—See Thập Lực in Chapter 75 (B) (IX). 

52) Vô trước lực: Power of nonattachment—Vì ha các cấu nhiễm. Đây là một trong mười lực 
của chư Đại Bồ Tát —Bodhisattvas have the power of nonattachment, because they get 
rid of defiling obsessions. This 1s one of the ten kinds of power possessed by Great 
Enlightening Beings—See Thập Lực In Chapter 75 (B) (IX). 

53) Vô úy lực: Power of fearlessness—Vì khéo thuyết pháp. Đây là một trong mười lực của 
chư Đại Bồ Tát —Bodhisattvas can explain all truths. This is one of the ten kinds of power 
possessed by Great Enlightening Beings—See Thập Lực in Chapter 75 (B) (1X). 

34) Ý -lực: Power of mind—Power of wIll——Một trong thập đại lực có thể đạt được bởi một vị 
Bồ Tát One of the ten great powers obtainable by a Bodhisattva—See Thập Lực in 
Chapter 75 (B) (IX). 


(B) Phân Loạt Lực 
Categories 0ƒ the Bala 


()_ Nhị Chúng Lực: Two kinds of power—Hàng phàm phu nghiệp ác sâu dây, đây đủ tất cả 
phiền não, dù có ít nhiều công đức tu hành, hoặc chướng vẫn chưa vơi, được trong muôn 


2692 


một. Cõi Cực Lạc rất trang nghiêm thanh tịnh, còn siêu việt hơn tam giới, thế thì hạng 
phàm phu làm sao được vãng sanh? Theo Trí Giả và Thiên Như Đại Sư trong Tịnh Độ 
Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có hai loại lực—Ordinary people are entirely enmeshed ¡in 
heavy evil karma and are full of all kinds of afflictions. Even though they may have some 
Virtues as a result of cultivation, they find 1t difficult to sever even a fraction of thelr 
defilements and hindrances. The Land of Ultimate Bliss, on the other hand, 1s extremely 
purely adorned, transcending the Triple Realm. How can such depraved common mortals 
hope to be reborn there? According to Masters Chih-[ and T”ien-Ju in the Pure Land 
Buddhism, there are two kinds of power. 

1) Tự Lực —Self-power: See Chapter 75 (E). 

2) Tha Lực—Other-power: See Chapter 75 (E). 


(H) Tam Lực— Three powers: 

(A) Tam Chúng Lực — Three kinds 0ƒ powers: 

I1) Ngã công đức lực: Năng lực tu hành của tự thân hay tự duyên—Personal power. 

2) Như lai gia trì lực: Sự gia trì của Đức Như Lai hay tha duyên—Tathagata power. 

3) Pháp giới lực: Phật tính sẵn có trong tự tâm hay nội nhân—Power of Buddha-nature 
within. 

(B) Tam Năng Biến— Three powers 0ƒ change: Duy Thức Luận chia tám thức ra làm ba loại 
năng biến — The “Only-Consciousness” Sastra divided the eight consciousnesses into 
three powers of change. 

I) Sơ Năng Biến: The first power of change (Alaya vijnana)—See A Lại Da Thức ¡in 


Chapter 49. 
2) Đệ Nhị Năng Biến: The second power of change (Manovijnana)—See Mạt Na Thức in 
Chapter 49. 


3) Đệ Tam Năng Biến: The third power of change (Six consciousnesses)—See Lục Thức in 
Chapter 49. 


(HITứ lực—Four powers: Bốn Động Lực Giác Ngộ—Four powers for attaining 
enlightenmeit. 

(A) Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn lực—According to the Sangiti 
Sutfa, there are four DOWeTS: 

I) Tinh tấn lực: Energy. 

2) Niệm lực: Mindfulness. 

3) Định lực: Concentration. 

4) Tuệ lực: Wisdom. 

(B) Bốn loại lực giúp ta đạt được giác ngộ—Four powers for attaining enlightenment: 

1) Tự lực: Tự mình tinh tấn dũng mãnh phát tâm Bồ Để_—Independent personal power. 

2) Tha lực: Do lực giáo giới của người khác tác động vào nên phát tâm Bồ Đề —Power 
derived from others. 

3) Nhân Lực: Nhờ thiện nghiệp lực từ quá khứ mà đời nay phát tâm Bồ Đề Power of past 
good karma. 

4) Phương Tiện Lực: Do lực từ hoàn cảnh bên ngoài hay từ những phương tiện thiện xảo mà 
phát tâm Bồ Đề——Power arising from environment. 


2693 


(C) Trong quyển “Ngay Trong Kiếp Này,” Thiển sư Sayadaw U Pandita đã khẳng định có 4 


l) 


2) 


3) 


4) 


(D) 


Ù 
2) 
3) 
4) 


lực giúp thiển tập được thành công——In “In This Very Life,” Zen master Sayadaw U 
Pandita confirmed that there are four powers which motivate successful practice: 

Lồng tự nguyện—Willingness: Chanda (p)—Trong việc tu tập thiển cũng như những công 
việc ngoài đời, lòng tự nguyện phục vụ chúng ta như một đầu máy kéo toàn bộ các toa 
xe lửa——lIn practice as much as in worldly endeavors, willingness serves as a locomotive 
to pull the whole train. 

Năng lượng —Energy: Viriya (p)—Năng lượng cũng giống như nhiên liệu làm chạy đầu 
máy ——Energy serves as fuel to operate the locomotive. 

Sức mạnh của tâm—Strength of the mind: Lồng tự nguyện và năng lượng cung cấp cho 
tâm sức mạnh cần thiết để hành trình trên con đường đi đến thanh tịnh—Willingness and 
energy wWill provide the mind with necessary strength to travel on the path toward 
purification. 

Trí tuệ—Wisdom: Người có nỗ lực và tâm kiên định ắt hẳn sẽ hoàn thành những gì mình 
mong muốn. Lòng tự nguyện, năng lượng, và sức mạnh của tâm làm cho việc thiếp tập 
có kết quả và làm nở hoa trí tuệ. Rồi đến phiên trí tuệ mở ra con đường đi đến thanh tịnh 
và cuối cùng là Niết Bàn—A vigorous and strong-minded person is quite sure of 
accomplishing whatever he or she desires. Willinsness, energy, and strensgth of the mind 
motivate successful practice and bloom flower of wIsdom. And wisdom 1n turn unfolds the 
way to purification and Nirvana. 


Tự lực: Independent personal power. 

Tha lực: Power derived from others. 

Nghiệp lực tiền kiếp: Power of good past karma. 
Ngoại lực: Power arising from environmernt. 


(IV)Tứ Trí Lực Vô Ngại— Four Unobstructed Powers 0ƒ Wisdom: Patisambhida (p)—Tứ Vô 


Ngại Biện—Tứ Vô Ngại Giải—Tứ Vô Ngại Trí —Bốn pháp vô ngại của các Bồ Tát khi 
giảng thuyết hay lý luận—Four unhindered or unlimited bodhisatva powers of 
1nterpretafion or reasoning. 


(A) Theo Giáo Thuyết Đại Thừa—According to Mahayana Doctrine: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Pháp Vô Ngại Trí Lực: Lực thấu triệt văn pháp trong kinh điển không chướng ngại— 
Understand all the letters of the law (Dharma). Unobstructed (unlimited) eloquence 1n 
Dharma. 

Nghĩa Vô Ngại Trí Lực: Artha (skt)—Lực biết rõ nghĩa lý mà giáo pháp chuyên chở 
không chướng ngại—Understand deeply the meaning of the law. Unobstructed 
(unlimited) eloquence in meaning. 

Từ Vô Ngại Trí Lực: Nirukti (skt)——Lực thông đạt tự tại về ngôn từ trong bất cứ ngôn ngữ 
nào —Can understand the law in any languages. Unobstructed (unlimited) eloquence In 
phrasing or form of expression. 

Nhạo Thuyết Vô Ngại Trí Lực: Pratibhana (skt)——Lực biện thuyết không chướng ngại, lời 
lẽ trôi chảy hợp với chánh lý—Pleasure ¡in speaking or argument of the law. 
Unobstructed (unlimited) eloquence in delight or pleasure In speaking or argeument. 


2694 


(B) Theo Giáo Thuyết Nguyên Thủy (Thanh Tịnh Đạo)—According to Theravada Doctrine 


Ù 


a) 


b) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 
€) 


2) 


a) 


b) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 
€) 


3) 


a) 


(The Path of Purification): 

Nghĩa Biện Tài Vô Ngại Lực: Atthapatisambhida (p)—Unobstructed eloquence In 
meaning. 

Trí lực biết về nghĩa gọi là nghĩa biện tài vô ngại: Knowledge about meaning is the 
discrimination of meaning. 

Nghĩa, nói gọn là danh từ chỉ kết quả của một nhân (hetu). Vì phù hợp với nhân, nó được 
đạt đến, được phục vụ nên gọi là nghĩa hay mục đích. Nhưng đặc biệt năm thứ cần được 
hiểu là nghĩa: Meaning (Attha) 1s briefly a term for the fruit of a cause (hetu). For In 
accordance with the cause 1t 1s served, arrived at, reached, therfore 1t is called “meaning” 
of “purpose." But in particular, the five things should be understood as meaning. 

Thứ nhất là bất cứ thứ gì do duyên sanh: The first is anything conditionally produced. 

Thứ hai là Niết Bàn: The second ¡s Nibanna. 

Thứ ba là ý nghĩa những gì được nói: The third is the meaning of what 1s spoken. 

Thứ tư là nghiệp quả: The fourth ¡is the result. 

Thứ năm là tâm duy tác: The fifth is functional conscIousness. 

Khi một người quán sát nghĩa nầy, bất cứ hiểu biết nào của vị ấy thuộc về phạm trù liên 
hệ đến ý nghĩa, gọi là biện tài về nghĩa: When anyone reviews that meaning, any 
knowledge of hịs, falling within the category concerned with meaning, 1s the 
discrimination of meaning. 

Pháp Biện Tài Vô Ngại Lực: Dhammapatisambhida (p)—Unobstructed eloquence In the 
Law. 

Trí lực biết về pháp gọi là pháp biện tài vô ngại: Knowledge about law ¡is the 
discrimination of law. 

Pháp nói gọn là danh từ chỉ điều kiện hay duyên (paccaya). Vì điều kiện thì cần đến một 
cái khác làm cho nó phát sinh, khiến nó xãy ra, nên gọi là pháp (dhamma). Nhưng đặc 
biệt có năm thứ cần được hiểu là pháp——Law (Dhamma) 1s briefly a term for a condition 
(paccaya). For since a condition necessitates whatever 1t may be, makes 1t occur or allows 
1t to happen, 1t 1s therefore called law (dhamma). But in particular, the five things should 
be understood as law: 

Bất cứ nhân nào phát sinh ra quả: Any cause that produces fruit. 

Thánh đạo: The Noble Path. 

Cái gì được nói lên: What 1s spoken. 

Cái gì có lợi: What is profitable. 

Cái gì không có lợi: What 1s unprofitable. 

Khi một người quán sát pháp ấy thì bất cứ hiểu biết nào của vị ấy về pháp gọi là biện tài 
về Pháp: When anyone reviews that law, any knowledge of his, falling within the 
caftegory concenred with law, 1s the discrimination of law. 

Từ Ngữ Biện Tài Vô Ngại Lực: Nirutti-patisambhida (p)——Unobstructed eloquence in the 
Language. 

Trí lực biết về các từ ngữ để cập đến nghĩa và pháp thì gọi là từ ngữ hay ngôn ngữ biện 
tài vô ngại: Knowledge about enunciation of language dealing with meaning and law Is 
the discrimination of language. 


b) 


4 


a) 


b) 


2695 


Có ngôn ngữ “tự tánh,` nghĩa là cách xử dụng nó không có ngoại lệ, chỉ để cập đến nghĩa 
ấy, pháp ấy. Bất cứ thứ gì thuộc phạm trù liên hệ đến sự nói lên ngôn ngữ ấy, thốt ra, 
phát ngôn nó, liên hệ đến ngữ ngôn căn để của mọi loài, ngôn ngữ Magadha tự tính, nói 
cách khác, là ngôn ngữ của pháp, bất cứ trí gì biết được, vừa khi nghe ngôn ngữ ấy được 
nói lên rằng đây là ngôn ngữ có tự tính hay đây không phải là ngôn ngữ có tự tính như 
vậy gọi là biện tài vô ngại về ngôn ngữ: There is the language that is individual essence, 
the usage that has no exceptlons, and deals with that meaning and that law. Any 
knowledge falling within the category concerned with the enunciation of that, with the 
speaking, with the utterance of that, concerned with the root-speech of all beings, the 
Magadhan language that 1s Individual essence, in other words, the language of law 
(dhamma). This 1s the individual-essence language, such knowledge 1s discrimination of 
language. 

Trí Biện Tài Vô Ngại Lực: Patibhanapatisambhida (p)—Unobstructed eloquence In 
1ntelligence. 

Trí biết về các loại trí gọi là trí biện tài vô ngại: Knowledge about kinds of knowledge ¡s 
discrimination of perspIcuIty. 

Khi một người xét lại và lấy bất cứ loại nào trong các loại trí trên làm đối tượng cho hiểu 
biết của mình, thì bất cứ sự hiểu biết nào của vị ấy có đối tượng là trí thì gọi là trí biện 
tài vô ngại: When a man 1s reviewing and makes any of the foregoing kinds of 
knowledge the obJect of his knowledge, then any knowledge in him that has knowledge 
as 1fs ObJect Is discriminatlon of perspicuity, and so 1s any knowledge about these 
aforesaid kinds of knowledge, which 1s concerned with details of their individual 
domains, functions, and so on. 


(V) Ngũ lực— Five powers: Panca-balam (skt)—The powers of five spiritual faculties—Năm 


q) 
]) 
1) 
11) 
1V) 
v) 
b) 
)) 


ñ) 


ii) 


sức mạnh hay khả năng tâm linh được phát triển bằng cách củng cố ngũ căn—The five 
powers or faculties for any cultivator. The powers of five spiritual facultties which are 
developed through strengthening the five roots. These powers are. 


Tín lực: Power of faith. 

Tấn lực: Power of zeal. 

Niệm lực: Power of memory. 
Định lực: Power of meditation. 
Huệ lực: Power of wisdom. 


Tín lực —The faith to believe: Sức mạnh của lòng tin có khả năng loại bỏ mọi tà tín— 
Power of Faith or force of belief which precludes all false belief. 

Tấn lực—The will to make the endeavor: Sức mạnh của nghị lực giúp chúng ta vượt 
thắng mọi trổ lựcPower of Zeal or force of active vigor which leads to overcoming all 
obstacles. 

Niệm lực—The faculty of alertness: Sức mạnh của sự cảnh giác hay là sự chú tâm đạt 
được nhờ thiển định—Power of Memory, or mindfulness, or force of mindfulness which is 
achieved through meditation. 


1V) 


v) 


C) 
1) 
ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


2696 


Định lực —The ability to concentrate one”s mind: Sức mạnh của Tam Ma địa nhằm loại 
bỏ đam mê dục vọng—Power of Meditation (Dhyana) or force of concentration which 
leads to eliminate all passions and desires. 

Huệ lực—The ability to maintain clear wisdom: Sức mạnh của trí năng, dựa vào chân lý 
Tứ Diệu Đế dẫn đến nhận thức đúng và giải thoá—Power of Wisdom (awareness) or 
force of wisdom which rests on Insipht Into the four noble truths and leads to the 
knowledge that liberates. 


Định lực: The power of meditation. 

Thông lực: The resulting supernatural powers. 

Tá Thức lực: Adaptability or power of borrowing or revolving any required organ of 
sense or knowledge, by being above the second dhyana. 

Đại Nguyện lực: The power of accomplishing a vow_ by a Buddha or bodhisattva. 

Pháp Uy Đức lực: The august power of Dharma. 


(VI)Thất Lực— Seven powers: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy lực— 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 


According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are seven 
DOWFS: 

Tín Lực: Power of faIth. 

Tinh Tấn Lực: Power of energy. 

Tàm Lực: Power of moral shame. 

Quý Lực: Power of moral dread. 

Niệm Lực: Power of mindfulness. 

Định Lực: Power of concentration. 

Tuệ Lực: Power of wIsdom. 


(VII)Bát Nhẫn Lực— Eight ksantis or powers oƒ patient endurance: Bát Nhẫn—Tám loại 


nhẫn nhục hay sức nhẫn nhục trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bát nhẫn được dùng 
để đoạn trừ kiến hoặc trong tam giới và đạt đến tám loại trí huệ Bát Nhã—The eight 
ksantI or powers oŸ patlent endurance, in the desire realm and the two realms above It. 
The eight powers of endurance are used to cease false or perplexed views In trailokya 
and acqurre eight kinds of praJna or wisdom. 


(A) Tứ pháp nhẫn trong cõi Dục Giới—The four axioms or truth in the sense of desire: 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


Khổ pháp nhẫn lực: Power of Endurance of suffering. 

Tập pháp nhẫn lực: Power of Endurance of the cause of suffering. 

Diệt pháp nhẫn lực: Power of Endurance of the elimination of suffering. 

Đạo pháp nhẫn lực: Power of Endurance of cultivation of the Path of elimination of 
suffering. 


(B) Bốn Loại Nhẫn lực trong cõi Vô Sắc Giới: Trong hai cõi sắc giới và vô sắc giới thì Tứ 


Pháp Nhẫn được gọi là Tứ Loại Nhẫn——In the realm of form and formless, the above four 
axIoms are called Four Kinds of Powers of Endurance (same as1n A). 


(VIII)Cửu Lực— Nine Powers: Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có chính thứ lực— 


According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, there are nine pOWeTS: 


2697 


(A) Thiện lực hay trung tính lực—Powers which are either wholesome or indeterminate: 

1) Tín lực: The power of faith. 

2) Niệm lực: The power of mindfulness. 

3) Tuệ lực: The power of wisdom. 

4) Tàm lực (biết hổ thẹn khi gây nên tội lỗi): The power of shame. 

5) Quý lực (biết ghê sợ hậu quả của tội lỗi): The power of fear of wrongdoing. 

(B) Bất thiện Lực——Unwholesome Powers: 

6)_ Vô tàm lực (không biết hổ thẹn khi gây nên tội lỗi): The power of shamelessness. 

7) Vô quý lực (không biết ghê sợ hậu quả của tội lỗi): The power of fearlessness of 
wrongdoing. 

(C) Hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc trung tính—Either wholesome or unwholesome or 
1ndeterminate: 

8) Tấn lực: The power of energy. 

9) Định lực: The power of concentration. 


(IX)Thập Lực— Ten Powers: 

(A) Thập Lực Bồ Tát— Ten kinds 0ƒ powers: 

(A-1)Theo kinh Hoa Nghiêm—According to the Flower Adornmemt Suira: Thập Lực Bồ Tát 
theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38 (Ly Thế Gian). Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
có đủ năng lực vô thượng của Như Lai—Ten kinds of powers, according to the Flower 
Adornment Sutra, chapter 38. Enlightening Beings who abide by these can acquire the 
supreme power of Buddhas: 

I1) Năng lực nhập tự tánh của chư pháp: The power to comprehend the inherent essence of 
all things. 

2) Năng lực nhập tất cả các pháp như hóa: The power to comprehend that all things are like 
phantoms. 

3) Năng lực nhập tất cả các pháp như huyễn: The power to comprehend that all things are 
like 1llusions. 

4) The power to comprehend that all things are Buddha”s teachings: Năng lực nhập tất cả 
các pháp đều là Phật pháp. 

5) Năng lực nơi tất cả các pháp không nhiễm trước: The power to have no attachments to anything at 
all. 

6)_ Năng lực hiểu rõ chư pháp: The power to clearly understand all things. 

7) Năng lực nơi tất cả thiện tri thức hằng chẳng bỏ rời tâm tôn trọng: The power of the 
respectful mind never abandoning spiritual teachers. 

8) Năng lực làm cho tất cả thiện căn thuận đến trí vô thượng Bồ Đề: The power to cause all 
roofs Of goodness to reach supreme knowledge. 

9) Năng lực nơi tất cả Phật pháp thâm tín chẳng hủy báng: The power of deep faith in all 
Buddhas" teachings without reJection. 

10) Năng lực làm cho nhứt thiết trí tâm bất thối thiện xảo: The power of skill in preventing 
the will for omnisclence from backsliding. 

(A-2)Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời được thập lực nhứt thiết trí vô thượng của chư 
Phật— Enlightening beings who abide by these can dftain the Buddhas` ten powers öoƒ 
Onniscience. 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


9) 


2698 


Thâm tâm lực vì chẳng tạp tất cả thế tình: Power of the profound mind, not getting mixed 
up in worldly feelings. 

Tăng thượng thâm tâm lực, vì chẳng bỏ tất cả Phật pháp: Power of overmastering 
profound mind, not giving up the ways of enlightenment. 

Phương tiện lực, vì tất cả công hạnh đều rốt ráo: Power of means, consummating 
whatever they do. 

Trí lực vì biết tất cả tâm hành: Power of knowledge, comprehending the activities of all 
minds. 

Nguyện lực, vì tất cả mong cầu đều làm cho viên mãn: Power of vows, fulfilling all 
aSpiratlons. 

Hạnh lực vì cùng tột thuở vị lai chẳng dứt: Power of practice, continuing forever. 

Thừa lực vì hay xuất sanh tất cả thừa mà chẳng bỏ đại thừa: Power of vehicle of 
liberation, able to produce all vehicles of liberaton without abandoning the great 
universal vehicle. 

Thần biến lực, vì ở trong mỗi lỗ lông đều thị hiện tất cả thế giới thanh tịnh, tất cả Như 
Lai: Power of miraculous transformations, showing all pure worlds and all Buddhas 
appearing In the worlds in each pore. 

Bồ Đề lực, vì làm cho tất cả chúng sanh phát tâm thành Phật không đoạn tuyệt: Power of 
enlightenment, Inspiring all sentient beings to seek enlightenment and become Buddhas, 
without end. 


10) Chuyển Pháp Luân lực, vì nói một câu pháp đều xứng những căn tánh dục lạc của tất cả 


chúng sanh: Power of turning the wheel of the teaching, explaining one expression of 
truth in accord with the faculties, temperamenis, and inclinations of all sentient beings. 


(B) Mười Lực Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ power possessed by Great Enlightening 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


Beings: Mười thứ lực trong Phẩm 27 Kinh Hoa Nghiêm—Ten kinds of power in Chapter 
27, Flower Adornemtn Sutra. 

Sức dũng kiện, vì điều phục thế gian: The power of courageous strength, because they 
tame worldlings. 

Sức tinh tấn, vì hằng chẳng thối chuyển: The power of energy because they never 
backslide. 

Sức vô trước, vì la các cấu nhiễm: The power of nonattachment, because they get rid of 
defiling obsesslons. 

Sức tịch tịnh, vì không tranh luận nơi tất cả pháp: The power of silent calm, because they 
have no disputes about anything. 

Sức nghịch thuận, vì nơi tất cả pháp tâm tự tại: The power to oppose or conform, because 
they are free In the midst of all things. 

Sức pháp tánh, vì trong các nghĩa được tự tại: The power of the nature of things, because 
they attain mastery of all truths. 

Sức vô ngại, vì trí huệ quảng đại: The power of nonobstruction, because their knowledge 
and wisdom 1s Immensely vast. 

Sức vô úy, vì khéo thuyết pháp: The power of fearlessness, because they can explain all 
truths. 


9) 


2699 


Sức biện tài, vì khéo thọ trì các pháp: The power of intellect, because they can hold all 
truths. 


10) Sức khai thị, vì trí huệ vô biên: The power of revelation, because their knowledge and 


wisdom 1s boundless. 


(C) Thập Trí Lực Như Lai: Dasa-tathagata-balani (skt)—Mười đại lực của Phật —Như Lai 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


3) 





Cụ Túc Thập Lực —The ten great powers ofa Buddha: 

Tri thị xứ phi xứ trí lực: Khả năng biết sự lý là đúng hay chẳng đúng—Complete 
knowledge of what 1s right or wrong in every condition—The power of knowing from 
awakening to what 1s and what 1s not the case—Knowing right and wrong—— The power to 
distinguish right from wrong. 

Tri tam thế nghiệp báo Trí lực: Tri Thượng Hạ Trí Lực—Complete knowledge of what is 
the karma of every being past, present and future—The power of knowing karmic 
retributions throughout the three periods of tme—Knowing what karmic effects follow 
from which causes. 

Tri chư Thiên giải thoát Tam muội: Complete knowledge of all stages of dhyana 
liberation and samadhi—The power of knowing all dhyanas, liberatlons and samadhis— 
Knowing the various balanced states (four dhyanas, eipht states of liberation, three 
samadhi, etc). 

Trị chúng sanh tâm tánh Trí lực: Complete knowledge of the powers and faculties of all 
beings—The power of knowing all facultes whether superior or InferiorKnowing the 
Superior or inferior makings og others. 

Tri chủng chủng giải trí lực: Biết được sự hiểu biết của chúng sanh—Complete 
knowledge of the desires or moral direction of every being——The power of knowing the 
Various realms—Knowing the desires of others. 

Tri chủng chủng giới trí lực: Biết hết các cảnh giới—Complete knowledge of actual 
condition of every Individual—The power of knowing the varlous understanding—— 
Knowing the states of others. 

Tri nhứt thiết sở đạo trí lực: Biết hết phần hành hữu lậu của lục đạo—Complete 
knowledge of the direction and consequence of all laws—The power of knowing where 
all paths lead——Knowing the destinations of others, either nirvana or hell. 

Tri thiên nhãn vô ngại trí lực: Thấy biết tất cả sự việc của chúng sanh—Complete 
knowledge of all causes of mortality and of good and evIil in their reality—The power of 
knowing through the heavenly eye without obstruction—Knowing the past. 

Tri túc mạng vô lậu trí lực: Biết các đời trước rất xa của chúng sanh—Complete 
knowledge of remote lives of all beings, the end of all beings and nirvana— The power of 
knowing previous lives without outflows——Buddha-power to know life and death, or all 
r€Vious transmigrations. 


10) Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực: Biết đoạn hẳn các tập khí—Complete knowledge of the 


destruction of all illusion of every kind—The power of knowing from having cut off all 
habits forever—Knowing how to end excesses. 


(D) Mười Thần Lực Của Chư Phật—Ten kinds oƒ might with enormous power oƒ all 


Buddhas: Mười thứ lực của chư Phật theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 33—Ten kinds of 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


2700 


might with enormous power of all Buddhas, according to the Flower Adornment Sutra, 
chapter 33. 

Tối thượng lực: Supreme power. 

Vô lượng lực: Measureless power. 

Quảng đại lực: Grandiose power. 

Đại oai đức lực: Awesome power. 

Nan hoạch lực: Power difficult to acquire. 

Bất thối lực: Undiminishing power. 

Kiên cố lực: Stable power. 

Bất hoại lực: Indestructible power. 

Tất cả thế gian bất tư nghì lực: Power inconceivable to any worldlings. 


10) Tất cả chúng sanh vô năng động lực: Power that all living beings canmnot shake. 


(E) Mười Lực Vô Ngại Dụng— Ten kinds 0ƒ unừnpedecd funcfion relafing to power: Mười 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


Lực Vô Ngại Dụng theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38—Ten kinds of unimpeded function 
relating to power, according to the Flower Adornment Sutra, chapter 38. 

Chúng sanh lực vô ngại dụng, vì giáo hóa điều phục chẳng bỏ rời: Unimpeded function of 
power relating to sentient beings, teaching and taming them without abandoning them. 
Sát lực vô ngại dụng, vì thị hiện bất khả thuyết trang nghiêm để trang nghiêm: Power 
relating to lands, manifesting untold adornment and arraying them. 

Pháp lực vô ngại dụng, vì làm cho tất cả thân vào một thân: Power relating to 
phenomena, causing all bodies to enter the bodiless. 

Kiếp lực vô ngại dụng, vì giác ngộ thùy miên: Power relating to oens, cultivating 
practices unceasingly. 

Phật lực vô ngại dụng, vì giác ngộ thùy miên: Power of enlightenment, awakening those 
who are asleep. 

Hành lực vô ngại dụng, vì nhiếp thủ tất cả Bổ Tát hạnh: Power of action including all 
practices of enlightening beIngs. 

Như Lai lực vô ngại dụng, vì độ thoát tất cả chúng sanh: Power of Buddhas, liberating all 
sentient beings. 

Vô sư lực vô ngại dụng, vì tự giác tất cả các pháp: Teacherless power, spontaneously 
awakening to all truth. 

Nhứt thiết trí lực vô ngại dụng, vì dùng nhứt thiết trí thành chánh giác: Power of 
Omniscience, attaining true enlightenment by omnIscIence. 


10) Đại bi lực vô ngại, vì chẳng bỏ tất cả chúng sanh: Power of great compassion, not 


abandoning sentient beings. 


(X) Thập Tam Bồ Tát Lực— Thirteen powers 0ƒ bodhisattvas oƒ the Pure Land school: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


Nhân lực: Power of the causes. 

Duyên lực: Power of dependent conditions. 

Ý lực: Power of the mind. 

Nguyện lực: Power of the will (for good for onself and others). 
Phương tiện lực: Power of expedient means. 

Thường lực: Power of the Impermanence. 


2701 


7) Hỷ lực: Power of joy. 

8) Định lực: Power of meditation. 

9) Huệ lực: Power of the mind of wisdom or perfect understanding. 

10) Đa văn lực: Power of broad study or hearing. 

11) Lực trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiển định: Power of observing commandments, 
endurance, effort and meditation. 

12) Lực Chánh niệm, chánh quán chư thông minh: Power of right mindfulness and right 
contemplation. 

13) Lực Như pháp điều phục chư chúng sanh: Power of the True Law which can guide and 
save all sentient beInøs. 


(XI)Thập Lục Đại Lực: Mười sáu đại lực của Bồ tát —The sixteen great powers obtainable 
by a bodhisattva: 

1) Chí lực: WIIL 

2) Ý lực: Mind. 

3) Hạnh lực: Action. 

4) Tàm lực: Sức thẹn thùa khi làm quấy —Shame when doïng evil. 

3) Cường lực: Energy. 

6)_ Trì lực: Sự bên chí tu trì —Firmness. 

7) Huệ lực: Wisdom. 

8) Đức lực: Công đức—Virtue. 

9) Biện lực: Sức hùng biện chánh pháp——Reasoning. 

10) Sắc lực: Personal appearance. 

11) Thân lực: Physical powers. 

12) Tài lực: Wealth. 

13)Tâm lực: Spiritual powers. 

14)Thần túc lực: Magic. 

15) Hoằng pháp lực: Power of spreading the Truth. 

16) Hàng ma lực: power of subduing demons. 


(C) Tâm Lực 
Force 0ƒ the Mind 


Tâm lực, theo quan điểm Phật giáo, tâm của con người có thể ảnh hưởng đến cơ thể một 
cách sâu đậm. nếu cho phép tâm buông lung với những tư tưởng xấu xa, tâm có thể gây 
nên những tai họa, lắm khi tổn hại đến tánh mạng. Nhưng ngược lại, một cái tâm thấm 
nhuần tư tưởng thiện lành có thể chữa lành một thân xác bệnh hoạn. Khi tâm tập trung 
vào chánh tư duy và chánh tinh tấn cũng như chánh kiến (sự hiểu biết đúng đắn) thì ảnh 
hưởng của nó thật sâu rộng vô cùng. Vì vậy mà một cái tâm thanh tịnh và thiện lành sẽ 
làm cho cuộc sống mạnh khỏe và thư giãn hơn. Tâm là một hiện tượng vi tế và phức tạp 
đến nỗi không thể tìm ra hai người với cùng một tâm tánh giống nhau. Tư tưởng của con 
người diễn đạt ra lời nói và hành động. Sự lặp đi lặp lại của lời nói và hành động khởi 


2702 


lên thói quen và cuối cùng thói quen lâu ngày sẽ biến thành tâm tánh. Tâm tánh là kết 
quả của những hành động được hướng bởi tâm, và như vậy tâm tánh của mỗi người khác 
nhau. Như vậy để thấu đạt bản chất thật sự của đời sống chúng ta cần phải khảo sát 
tường tận những hóc hiểm sâu tận trong tâm chỉ có thể hoàn tất được bằng cách duy nhất 
là phải nhìn trở lại sâu vào bên trong của chính mình dựa trên giới đức và đạo hạnh của 
thiển định. Theo quan điểm Phật giáo, tâm hay thức, là phần cốt lõi của kiếp nhân sinh. 
Tất cả những kinh nghiệm tâm lý, như đau đớn và sung sướng, phiển muộn và hạnh phúc, 
thiện ác, sống chết, đều không do một nguyên lý ngoại cảnh nào mang đến, mà chỉ là 
kết quả của những tư tưởng của chúng ta cũng như những hành động do chính những tư 
tưởng ấy mang đến. Huấn luyện tâm lực có nghĩa là hướng dẫn tâm chúng ta đi theo 
thiện đạo và tránh xa ác đạo. Theo giáo thuyết nhà Phật, luyện tâm không có nghĩa là 
hội nhập với thần linh, cũng không nhằm đạt tới những chứng nghiệm huyền bí, hay tự 
thôi miên, mà nhằm thành tựu sự tỉnh lặng và trí tuệ của tâm mình cho mục tiêu duy nhất 
là thành đạt tâm giải thoát không lay chuyển. Trong một thời gian dài chúng ta luôn nói 
về sự ô nhiễm của không khí, đất đai và môi trường, còn sự ô nhiễm trong tâm chúng ta 
thì sao? Chúng ta có nên làm một cái gì đó để tránh cho tâm chúng ta đừng đi sâu hơn 
vào những con đường ô nhiễm hay không? Vâng, chúng ta nên làm như vậy. Chúng ta 
nên vừa bảo vệ vừa thanh lọc tâm mình. Đức Phật dạy: “Từ lâu rồi tâm chúng ta đã từng 
bị tham, sân, sĩ làm ô nhiễm. Những nhơ bợn trong tâm làm cho chúng sanh ô nhiễm, và 
chỉ có phương cách gội rữa tâm mới làm cho chúng sanh thanh sạch mà thôi.” Phật tử 
thuần thành nên luôn nhớ rằng lối sống hằng ngày của chúng ta phải là một tiến trình 
thanh lọc ô nhiễm lời nói và hành động một cách tích cực. Và chúng ta chỉ có thể thực 
hiện loại thanh lọc này bằng thiển tập, chứ không phải bằng tranh luận triết lý hay lý 
luận trừu tượng. Đức Phật dạy: “Dầu ta có chinh phục cả ngàn lần, cả ngàn người nơi 
chiến trường, người chinh phục vĩ đại nhất vẫn là người chinh phục được chính mình.” 
Chinh phục chính mình không gì khác hơn là tự chủ, hay tự làm chủ lấy mình. Chinh phục 
chính mình là nắm vững phần tâm linh của mình, làm chủ những cảm kích, tình cảm, 
những ưa thích và ghét bỏ của chính mình. Vì vậy, chính phục chính mình là một vương 
quốc vĩ đại mà mọi người đều mơ ước, và bị dục vọng điều khiển là sự nô lệ đau đớn 
nhất của đời người —AIso called the “power of the mind.” In Buddhist point of view, 
man”s mind ¡influences his body profoundly. If allowed to function viciously and indulge 
in unwholesome thoughts, mind can cause disaster, can even cause one”s death. But on 
the other hand, a mind imbued with wholesome thoughts can cure a sick body. When the 
mind 1s concentrated on right thoughts with right effort and right understanding, the 
effects 1t can produce are immense. Thus a mind with pure and wholesome thoughts leads 
to a healthy and relaxed life. Mind is such a subtle and intricate phenomenon that If 1s 
1mpossible to fine two men of the same mind. Man's thoughts are translated into speech 
and action. Repetition of such speech and action gives rise to habifs and finally habits 
form character. Character 1s the result of man's mind-directed activities and so the 
characters of human beings vary. Thus to understand the real nature of life, one has to 
explore the Innermost recesses of one”s mind which can only be accomplished by deep 
self-introspection based on purity of conduct and meditation. The Buddhist point of view 
1s that the mind or conscIousness 1s the core of our existence. Of all forces the force of 
mind 1s the most potent. It is the power by itself. All our psychologIcal experiences, such 


2703 


as pain and pleasure, sorrow and happiness, good and evil, lie and death, are not 
aftributed to any external agency. They are the result of our own thoughts and their 
resultant actions. To train our “force of mind” means to try to guide our minds to follow 
the wholesome path and to stay away from the unwholesome path. According to 
Buddhism teachings, training the mind doesn't mean to gain union with any supreme 
beings, nor to bring about any mystical experiences, nor 1s 1t for any self-hypnosis. Ít 1s 
for gaining tranquility of mind and Insight for the sole purpose of attaining unshakable 
deliverance of the mind. For a long long period of time, we all talk about air, land and 
environment pollution, what about our mind pollution? Should we do something to 
prevent our minds from wandering far deep Into the polluted courses? Yes, we should. 
We should equally protect and cleanse our mind. The Buddha once taught: “For a long 
time has man's mind been defiled by greed, hatred and delusion. Mental defilements 
make beings impure; and only mental cleansing can purify them.” Devout Buddhists 
should always keep In mind that our daily life 1s an intense process of cleansing our own 
action, speech and thoughts. And we can only achieve this kind of cleansing through 
practice, not philosophical speculation or logical abstraction. Remember the Buddha once 
said: “hough one conquers In battle thousand times thousand men, yet he 1s the greatesf 
conqueror who conquers himself”” This is nothing other than “training of your own 
monkey mind,” or “self-mastery,” or “control your own mind.” lt means mastering our 
own mental contents, our emotions, likes and dislikes, and so forth. Thus, “self-mastery” 
1s the øgreafest empire a man can aspire unto, and to be subJect to our own passions 1s the 
most ørIevous sÏavery. 


(D) Lực Ba La Mật 
Bala-Paramita 


Lực ba la mật là yếu tố có ý nghĩa nhất trong bốn ba la mật sau cùng của thập ba la mật 
bởi vì chính lực ba la mật chuyển Bồ Tát đến thực hành hạnh nguyện. Trong Phật giáo 
Đại Thừa, lực là Ba La Mật thứ tám trong mười Ba La Mật mà một vị Bồ Tát phải tu tập 
trên đường đi đến Phật quả. Lực Ba La Mật được phát triển ở địa thứ tám của Bồ Tát 
Địa. Ngoài ra, có mười lực mà người ta nói là duy nhất để giác ngộ thành Phật: 1) biết 
cái gì có thể và cái gì không thể, hoặc cái gì đúng, cái gì sai; 2) lực biết báo chướng 
trong tam thế (quá khứ, hiện tại, và vị lai); 3) lực biết tất cả định lực, giải thoát và thành 
tựu; 4) lực biết tất cả căn tánh của chúng sanh; 5) lực biết được sự hiểu biết của chúng 
sanh; 6) lực biết hết các cảnh giới của chúng sanh; 7) lực biết hết phần hành hữu lậu của 
lục đạo và biết luôn cả niết bàn; 8) lực biết tất cả các trụ xứ của các đời quá khứ; 9) lực 
biết sanh tử; 10) lực biết các lậu hoặc đã bị đoạn tận—Bala-paramitas ¡is the most 
significant paramita of the last four paramitas of the ten paramitas, because It 1s their 
focus on their commitmernt to action. In Mahayana Buddhism, it 1s the eighth “perfection” 
(paramita) of the tenfold list of perfections that a Bodhisattva cultivates on the path to 
Buddhahood. It is developed on the eighth bodhisattva level (bhumi). Besides, there 1s 
also a tenfold list of qualities that in both Theravada Buddhism and Mahayana are said to 


Œ) 


2704 


be unique to fully awakened Buddhas (Samyak-Sambuddha): 1) power of knowledge of 
what 1s possible and what 1s impossible or the power to distinguish ripht from wrong 
(sthanasthana-Jnana-bala); power of knowledge of retributions of actions or the power of 
knowing karmnc retributions throughout the three perilods of time (karma-vipaka-jnana- 
bala); 3) power of knowledge of the concentrations, eIght stages of liberations, medifative 
absorptions, and attainments (dhyana-vimoksa-samadhi-samapatti-Jnana-bala); 4) power 
of knowledge of the relative qualities of beings or the power of complete knowledge of 
the powers and faculties of all beings (indrya-parapara-jnana-bala); 5) power of 
knowledge of the various Intentions of beings or the power of complete knowledge of the 
desires or moral direction of every being (nanadhimukti-Jnana-bala); 6) power of 
knowledge of the various states of beings or the power of knowing the states of others 
(nanadhatu-jnana-bala); 7) power of knowledge of the ways in which beings go 
everywhere within cyclic existence and nirvana (sarvatragamini-pratipajjnana-bala); 8) 
power of knowledge of former abodes (purva-nivasa-Jnana-bala); 9) power of knowledge 
of death and rebirth (cyutyu-papada-jnana-bala); 10) power of knowledge that the 
defilements have been extinguished (asrava-jnana-bala). 


(E) Tự Lực -- Tha Lực 
Selƒf-Power -- ()ther-Power 


Tự Lực—Selƒ-power: Tự Lực là giác ngộ bằng chính khả năng tu tập của mình, chứ 
không lệ thuộc vào lòng từ bi của chư Phật và chư Bồ Tát. Theo Phật giáo, Thiền tông 
tiêu biểu cho tông phái của những người tu hành giải thoát bằng sức lực của chính mình. 
Tự lực là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc thành tựu sự tu hành của 
hành giả. Có ba bước trong Bát Thánh Đạo nằm trong nhóm “Định” là chánh tinh tấn, 
chánh niệm và chánh định, trong đó chánh tinh tấn là ưu tiên hàng đầu. Như vậy muốn 
đạt được trạng thái định tĩnh, thì trước tiên chúng ta phải nỗ lực tinh tấn tu hành. Theo 
Phật giáo, tinh tấn có nghĩa là tự mình phải tạo nên một thái độ tích cực trong tu tập. Một 
khi ý chí tự lực của chúng ta mạnh mẽ, chúng ta có thể dễ dàng đương đầu với những khó 
khăn nghịch cảnh trong đời sống hằng ngày. Theo Trí Giả và Thiên Như Đại Sư trong 
Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, về tự lực, hàng cụ phược phàm phu ở thế giới nầy 
tuy có đôi chút tu hành, thật ra chưa có thể sanh về Tịnh Độ và chưa xứng đáng được ở 
Tịnh Độ. Kinh Anh Lạc nói: “Từ địa vị cụ phược phàm phu chưa biết Tam Bảo và nhân 
quả thiện ác, trước tiên mới phát tâm Bồ Đề phải lấy tín làm gốc, đến khi vào đạo Phật 
lại lấy giới làm nền tẳng. Hạng phàm phu nầy khi mới thọ Bồ Tát giới, nếu mỗi đời cứ 
tiếp tục giữ giới như thế không cho khuyết phạm, trải qua ba kiếp mới đến địa vị sơ phát 
tâm trụ. Lại cứ như thế mà tu thập tín, thập ba la mật cùng vô lượng hạnh nguyện, nối 
nhau không gián đoạn, mãn một vạn kiếp mới đến ngôi đệ lục Chánh Tâm trụ. Khi tiến 
lên đệ thất Bất Thối trụ tức là đã vào chủng tánh vị, nhưng địa vị nầy cũng chưa được 
sanh về Tịnh Độ—One”s own power or strength, merit, intelligence, discrimination. The 
attempt to attain enlightenment through oneˆs own efforts rather than by relyIng upon the 
compasslon of the Buddhas and Bodhisattvas. According to Buddhism, Intuitive schools 


2705 


are typical for those who seek salvation by works, or by their own strength. Self-power Is 
one of the most Important factors In any practitioner”s success In cultivation. There are 
three steps of the Noble Eightfold Path that are ¡ncluded ¡In the group of mental 
development: ripht effort, right mindfulness and right concentration; among which the 
ripght effort is number one priority. Therefore, In order to attain ripht concentration, the 
first thing we must do 1s fo try our best to cultivate (right effort). According to Buddhism, 
ripht effort means creating a positive atfitude towards our cultivation. Right effort also 
means utilizing our own best energy and will to carry out the cultivation. Once the wIll of 
self-power 1s strong we are able to confront with many difficulties and adversitles in our 
daily life. According to Masters Chih-I and 'T”1en-Ju in the Pure Land Buddhism, as far as 
self-power 1s concerned, while the ordinary beings of this world, totally bound by their 
attachments and afflictions, may have some level of cultivation, in reality, they still 
cannot be reborn In the Pure Land nor deserve to reside there. The Peace and Bliss 
Collections states: “Phose who first develop the Bodhi Mind, starting from the level of 
completely fettered ordinary people Iignorant of the Three Treasures and the Law of 
cause and Effect, should base themselves Initially on faith. Next, when they have 
embarked upon the Bodhi path, the precepts should serve as their foundation. If these 
ordinary people accept the Bodhisattva precepts and continue to uphold them unfailingly 
and without interruption for three kalpas, they wil reach the First Abode of 
Bodhisattvahood. If they pursue their cultivation in this manner through the Ten 
Paramitas as well as countless vows and practices, one after another without interruption, 
at the end of ten thousand kalpas they wIll reach the Sixth Abode of Bodhisattvahood. 
Should they contnue still further, they wIll reach the Seventh Abode or Non- 
Retrogression. They will then have entered the stage of the “Seed of Buddhahood,` 1.e., 
they are assured of eventual Buddhahood. However, even then, they still cannot achieve 
rebirth In the Pure Land. 


(1) Tha Lực— Other-power: Tha lực có nghĩa là nhờ vào sức mạnh của người khác, đặc biệt 
là của Phật và Bồ Tát mà hành giả đạt được bằng niềm tin cứu độ trong giáo lý Đại 
Thừa. Những người tin theo tha lực là những người tin tưởng và niệm hồng danh Phật để 
vãng sanh, đặc biệt là Phật A Di Đà. Đây là tông chỉ duy nhất của những người tin vào 
tha lực mà vãng sanh, đối lại với những người tự cứu độ bằng sức của chính mình (Tự 
Lực Tông). Theo Trí Giả và Thiên Như Đại Sư trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn 
Luận, về tha lực, nếu kẻ nào tin nơi nguyện lực đại bi nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật 
của Đức Phật A Di Đà, rồi phát lòng Bồ Đề tu môn Niệm Phật Tam Muội, chán thân hữu 
lậu trong ba cõi, thực hành bố thí, trì giới, cùng các phước nghiệp, mỗi hạnh đều hồi 
hướng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc thì cơ cẩm hợp nhau, nương nhờ Phật lực liền 
được vãng sanh —Trusting to and calling on the Buddha, especially Amitabha. Other 
power means reliance of the power or strepth of another, especially that of a Buddha or 
Bodhisattva, obtained throuph faith in Mahayana salvation. This 1s the only guideline for 
those who trust to salvation by faith, contrasted with those who seek salvation by works, 
or by their own strength. According to Masters Chih-I and 'T”ien-Ju in the Pure Land 
Buddhism, with regard to other-power, If anyone believes In the power of Amitabha 
Buddha's compassionate vow fo rescue senfilent beings and then develops the Bodhi- 


2706 


Mind, cultivates the Buddha Remembrance (Recitaton) Samadhi, grows weary of his 
temporal, Impure body in the Triple Realm, practices charity, upholds the precepts and 
performs other meritorious deeds, dedicating all the merifs and virtues to rebirth in the 
Western Pure Land, his aspirations and the Buddha”s response will be in accord. Relying 
thus on the Buddhaˆs power, he w1ll immediately achieve rebirth. 


Phật Ngôn: 


Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, ngu sỉ làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố thí cho 
người lìa si, sẽ được quả báo lớn——Human beings are damaged by delusion just like weeds 
damage the fields. Therefore, to g1ve to those who are free from delusion, yields øreat 
reward (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 358). 


Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, ái dục làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố thí cho 
người la dục, sẽ được quả báo lớn—Human beings are damaged by craving just like weeds 
damage the fields. Therefore, to gIve to those who rid of craving, yIelds great reward (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 359). 


Chế phục được mắt, lành thay; chế phục được tai, lành thay; chế phục được mũi, lành thay; 
chế phục được lưỡi, lành thay——Ït is good to have control of the eye; it is good to have control 
of the ear; It is good to have control of the nose; 1t 1s good to have control of the tongue (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 360). 


Chế phục được thân, lành thay; chế phục được lời nói, lành thay; chế phục được tâm ý, lành 
thay; chế phục được hết thẩy, lành thay. Tỳ kheo nào chế phục được hết thảy thì giải thoát 
hết thảy khổ—It is good to have control of the body; it is good to have control of speech; it is 
good to have control of everything. A monk who 1s able to control everything, 1s free from all 
suffering (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 361). 


Gìn giữ tay chân và ngôn ngữ, gìn giữ cái đầu cao, tâm mến thích thiển định, riêng ở một 
mình, thanh tịnh và tự biết đầy đủ, ấy là bậc Tỳ kheo—He who controls his hands and legs; 
he who controls his speech; and ¡n the highest, he who delights in meditation; he who 1s 
alone, serene and contented with himself. He ¡s truly called a Bhikhshu (Kinh Pháp Cú—The 
Dammapada Sutta 362). 


Tỳ kheo nào điều nhiếp được ngôn ngữ, khôn khéo và tịch tịnh, thì khi diễn bày pháp nghĩa, 
lời lẽ rất hòa ái rõ ràng —The Bhikhshu who controls his tongue, who speaks wisely of the 
Dharma, who 1s pure and humble, his speech ¡1s indeed sweet (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 363). 


2707 


CHƯƠNG BẢY MƯƠI SÁU 
CHAPTER SEVENTY-SIX 


Thánh và Thánh Quả 
Saint and Sainthood 


(A) Thánh: Arya (skt)— Sainf 

(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Thánh— Overview and Meanings oƒ Arya 

(I) Nghĩa của Thánh — DefiniHons oƒ Arya. 

(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Thánh— Other definitions that are related to Arya. 


(A-2) Thánh Điển Không Văn Tự— The Unwritten Sacred Literature 
(A-3) Thánh Trí Phi Ngôn Ngữ— Saint Wisdom withouf words 
(A-4) Thánh Tượng— The statue 0ƒ the Buddha 


(A-5) Những Tứ Thánh— Four kinds 0ƒ saintly ways 
(_ Tứ Thánh Đế— The ƒour Noble Truths. 

(H) Tứ Thánh Hành— Four holy ways. 

(TH) Tứ Thánh Ngôn: Four Ariyan modes oƒ speech. 


(A-6) Mười Thánh Cư— Ten Ariyan đisposifions 


(B) Thánh Quả: Sainthood 

(B-1) Tứ Thánh Quả— Four saints 

(I)_ Tứ Bô Tát Thánh— Four Bodhisattva Saints. 

(H) Bốn loại người cao quý trong Phật giáo— Four kinds oƒ holy men. 

(HI)Bốn vị đại đệ tử của Ngài Cưu Ma La Thập— Four chieƒ disciples oƒ Kumarajiva. 
(B-2) Bốn Tiến Trình Tiến Đến Phật Quả— Four courses 0ƒ afainment 0ƒ Buddhahood 
(B-3) Tứ Dự Lưu— Four ƒactors 0ƒ Strean-Atiainxneni— Sofapaffiyangami (p) 

(I)_ Tứ Dự Lưu Quả Chi— Four factors of Stream-Attainment. 

(II) Tứ Dự Lưu Quả Chi— Four characteristics 0ƒ stream-WiHn€T. 

(B-4) Ngũ Chủng Bất Hoàn— Five kinds 0ƒ anagamins 

(B-5) Lục Tức Phật— Six stages 0ƒ Bodhisattva developments 

(I) Tổng quan về Lục Tức Phật—An overview oƒ the Six stages oƒ Bodhisattva developmens. 
(II) Chỉ tiết về Lục Tức Phật— Details oƒ the Six stages oƒ Bodhisattva developments. 





(C) Những Lời Phật dạy về Thánh Quả trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương I— The 
Buddha°s Teachings on “Sainthood” in the Forty-Two SecHons Sutra, Chapter I 


2708 


2709 


(A) Thánh 
Saimf 
Arya (skt) 


(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Thánh 
Overview and Meanings oƒ Arya 


(D Nghĩa của Thánh— Ddfinitions 0ƒ Arya: 
1) “Ariya” là thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là “Cao quý” hay “khôn ngoan.” Một người đã đạt 


2) 


3) 


được “kiến đạo,” con đường thứ ba trong năm con đường tiến tu của người Phật tử. Trong 
Phật giáo Đại Thừa, “Arya” chỉ người đã chứng ngộ “tánh không.”—A Sanskrit term for 
“noble” or “wise.” A person who has attained the path of seeing (darsana-marga), the 
third of the five Buddhist paths. In Mahayana, this means that such a person has had 
directed experience of emptiness (sunyata). 

Theo đạo Phật, “Thánh” là bậc đã chứng đắc Chánh Đạo: In Buddhism, a “sage” is the 
one who 1s wIse and good, and 1s correct 1n all his characters. 

Thánh Nhân đối lại với Phàm Nhân: The saint ¡is the opposite of the common or 
unenlightened man. 


(H) Những định nghĩa khác liền quan đến Thánh— Other defimiions that are related to 


ma 


a) 


b) 


10. 


Arya: 

Thánh Bảo Tạng Thần: Một trong các vị chư Thiên, vị có nhiều của cải quý báu, được 
gọi là Tài Thân, đem của cải đến làm giàu cho chúng sanh—The deva, or devas of the 
sacred treasury of precious things, who bestows them on the living. 

Thánh Cảnh: Auspicious scenes. 

Thánh Chủ Thiên Trung Thiên: The holy lord——Deva of devas. 

Thánh Chúng: Sacred Assembly——See Chapter 105 (B). 

Thánh Chúng Lai Nghinh: Những a1 tình chuyên tu hành niệm Phật, lúc lâm chung sẽ 
được Đức Phật A Di Đà cùng chư Thánh chúng ở cõi Tịnh Độ đến đón về cõi Tịnh Độ— 
Amitabha”s saintly host come to welcome at death those who call upon him. 

Thánh Chúng: 

Chủng tử của bậc Thánh Hiển: Tăng chúng (sau khi Đức Phật nhập diệt, các đệ tử lần 
lượt nối pháp, như hạt giống cây truyền đi mãi mãi)—The holy seed, i.e. the community 
of monks. 

Một trong lục chủng tính: One of the six germ-natures or roots of Bodhisattva 
development—See Lục Chúng Tính in Ch. 50. 

Thánh Cúng: The holy offerings, or those made to the saints, especially to the Triratna. 
Thánh Duyên: Những điều kiện hay trợ lực giúp đưa đến cuộc sống Thánh Thiện—Holy 
conditions of or aids to the holy life. 

Thánh Đản: Birthday of a saint. 

Thánh Đạo: 


8) 
b) 
c) 
đ) 


1Ị. 


12. 


13. 


a) 
b) 


14. 


15. 


1ó. 


17. 


18. 


19. 
20. 


21. 


22. 


8) 
b) 


22. 


a) 


b) 


23. 


24. 


a) 


2710 


Con đường Thánh Thiện: The holy way. 

Con đường của bậc Hiền Thánh: The way of the saints or sages. 

Đạo Phật: See Đức Phật và Đạo Phật Ch. 1. 

Bát Thánh Đạo: The Eightfold Noble Path—See Bát Thánh Đạo in Chapter 21. 

Thánh Đạo Môn: Con đường của bậc Hiền Thánh đạt đạo qua quá trình tu tập, đối lại 
với tịnh độ môn hay sự cứu độ qua niềm tin nơi Đức Phật A Di Đà—The ordinary schools 
of the way of holiness by the process of devotion, in contrast with Immediate salvation by 
faith in Amitabha—See Nhị Môn (1) in Chapter 150. 

Thánh Đế: Đế lý mà các bậc Thánh thấy được; đặc biệt là Tứ Thánh Đế (Thánh đế Khổ, 
Tập, Diệt, Đạo, chân thực không hư vọng, không điên đảo)—The sacred principles or 
dogmas, or those of the saints, or sages; especially the Four Noble Truths. 

Thánh Điển: 

Điển tịch của Thánh nhân: The sacred canon, or holy classics. 

Thánh điển Phật Giáo hay Tam tạng Kinh Điển: The Tripitaka. 

Thánh Đức: Virtue oŸ a saint. 

Thánh Giả: Arya (skÙ—Bậc Thánh đã bước vào con đường đi đến Niết Bàn—The 
sage——The saint—The holy or saintly one; one who has started on the path to nirvana—— 
See Lục Phàm Tứ Thánh In Ch. 162. 

Thánh Giáo: Những lời dạy của Thánh Nhân—The teaching of the sages, or holy one; 
holy teaching. 

Thánh Giáo Lượng: Chính Giáo Lượng—Những lý luận và chứng cứ cụ thể trong Thánh 
điển—The argument or evidence of authority in logic, ¡.e. that of the sacred books. 
Thánh Hành: Cuộc sống chân chính của một vị Bồ Tát là tu hành giới định tuệ—The 
holy Bodhisattva life of the monastic commandments, meditation, and wisdom. 

Thánh Hiền: Saints and sages. 

Thánh Hiệu: Buddhaˆs name—Câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật ”—The recitation of 
“Namo Amitabha Buddha.” 

Thánh Minh: Sự giác ngộ của bậc Thánh—The holy enlightenment; the enlightenment 
Of saints. 

Thánh Nghĩ: 

Oai nghi của bậc Thánh: The saintly appearance. 

Tượng Phật: An image of Buddha. 





Thánh Ngôn: 
Lời nói chính thực đúng đắn của bậc Hiển Thánh: Holy words—The words of a saint or 
sage. 


Trong Phật giáo, Thánh ngôn còn có nghĩa là những lời dạy của Phật và các Thánh đệ tử 
của Ngài ——In Buddhism, holy words also mean the correct words of the Buddha and his 
holy disciples. 

For more Information, please see Tứ Thánh Ngôn ¡n (XD). 

Thánh Ngôn Lượng: Tìm hiểu qua lời nói của Phật và Bồ Tát—Guideline to the 
teachings of the sages. 

Thánh Ngữ: Aryabhasa (skt). 

Thánh ngôn hay những lời nói của các bậc Thánh: Sacred speech, language, words, or 
SayInøs. 


b) 


25. 
26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 
34. 


35. 
3ø. 


8) 
b) 


c) 


37. 


3đ. 


39. 


2711 


Phạn ngữ: Sanskri—Ngôn ngữ của Ấn Độ—Indian language. 

Thánh Nhân: Saint—Genuine sages. 

Thánh Pháp: Những lời dạy của chư Hiền Thánh—Những lời Phật dạy—The holy law 
of Buddha—The law or teaching of the sainfs or sages. 

Thánh Phúc: Một trong hai phước, thánh phước hay phước của Phật giáo để đối lại với 
Phạm phước hay phước của Phạm Thiên—One of the two kinds of happiness, holy 
happiness, that of Buddhism, in contrast with that of Brahma and Brahmanism—See Nhị 
Phước In Ch. 26. 

Thánh Phương: Aryadesa (skÙ——A Ly Đà Tế Xá—Tiếng gọi tôn xưng của xứ Ấn Độ nơi 
Đức Phật đản sanh—The holy land (the land of the sage), India where the Buddha was 
born (India). 

Thánh Quả: Ariyaphalam (p)—Đạo quả của bậc Thánh, đạt được Bồ Để hay Niết 
Bàn——The holy truth—Fruit of the saintly life (bodhi or nrvana)——Holy fruition——FruIt of 
Arhatship——The fruition of holiness—See Lục Tức Phật (6) in Ch. 125. 

Thánh Quân: Good king. 

Thánh Sự Tử: Tôn hiệu của Đức Phật. Đức Phật là vị vua trong cõi Thánh như sư tử là 
vua trong muôn thú —The holy lion, Buddha. 

Thánh Sử: Sacred history. 

Thánh Tâm: Tâm của bậc Thánh như tâm Phật —The holy mind, that of Buddha. 

Thánh Thai: Thai tạng của những bậc Thánh, bọc quấn và trưởng dưỡng chư Bồ Tát, chỉ 
ba hiển vị Thập trụ, Thập Hạnh, và Thập Hồi Hướng—The womb of holiness which 
enfolds and develops the bodhisattvas, 1.e. the three excellent positions attained In the ten 
grounds, ten kinds of dedication, and ten necessary activitles of a bodhisattva. 

For more information, please see Thập Hạnh ¡n Chapter 30, Thập Hồi Hướng in Chapter 
146, and Thập Trụ in Chapter 78. 

Thánh Thần: Saint and gods. 

Thánh Tính: 

Tánh của bậc Thánh: Saintivity. 

Câu Xá Luận gọi Thánh Tính là Chính Tính hay một đời sống Thánh thiện không còn bị 
dục vọng lôi cuốn: The holy nature, according to the Abhidharma-kosa of the passionless 
le. 

Duy Thức Luận gọi Thánh Tính là cái tính sanh ra trí vô lậu mà đoạn trừ phiển não: 
According to the Vijnanamatrasiddhi of enlightenment and wisdom, the holy nature 1s the 
nature that produces the passionless or pure wisdom. 

Thánh Tính Ly Sinh: Theo Duy Thức Luận, Thánh Tính Ly Sinh là cuộc sống của sự 
Thánh thiện của các vị Thanh Văn, Duyên Giác, A La Hán hay Bồ Tát, những vị đã đạt 
được vô lậu trí và dứt bỏ phiền não do phân biệt khởi lên (đã dứt bỏ phiền não và sở tri 
chướng), đối lại với cuộc sống của phàm phu hay người chưa giác ngộ—According to the 
Vijnanamatrasiddhi, the life of holiness apart or distinguished from the life of common 
unenlightened people. 

Thánh Tịnh: Những trường phái Phật Giáo và Tịnh Độ—The schools of Buddhism and 
the Pure Land School. 

Thánh Tôn: VỊ Thánh được tôn kính như Phật —The holy honored one—Buddha. 


40. 


a) 


b) 


AI. 


42. 


43. 


44. 


45. 
46. 


2712 


Thánh Trí: Arya-Jnana (skÐ—Supreme knowledge. 

Cái trí tuệ tối thượng hay trí huệ của bậc Thánh, nhờ đó người ta có thể nhìn vào những 
chỗ thâm sâu nhất của tâm thức để nắm lấy cái chân lý thâm mật bị che khuất mà cái trí 
tâm thường không thể thấy được: Supreme wisdom, or the wisdom of a saint, whereby 
one 1s enabled to look Iinto the deepest recesses of consciousness 1n order to grasp the 
1nmost truth hidden away from the sight of ordinary understanding. 

Phật trí hay trí của các bậc Thánh, trí siêu việt và vượt ra ngoài mọi sự phân biệt—The 
wisdom of Buddha, or the saints or the sages; the wisdom which 1s above all 
particularization, 1.e. the wisdom of transcendental truth-Sage-like or saint-like 
knowledge. 

Thánh Trí Bách Tính Sự: Aryajnanasvabhavavastu (skt)—Trí tuệ tối thượng như là tạo 
thành sự kiện tối hậu của hiện hữu—Supreme wisdom as constituting the ultimate fact of 
©XIstence. 

Thánh Trí Nhấn: Aryajnanacakshus (skÙ—Con mắt của trí tuệ tối thượng, cũng được 
gọi là tuệ nhãn— The eye of supreme wisdom, also called the wisdom eye or 
PraJnanacakshus. 

Thánh Trí Phi Ngôn Ngữ: Chân lý tối hậu chỉ vào sự thể chứng cái trí tuệ tối thượng 
trong tâm thức sâu thẳm nhất, và không thuộc phạm vi của ngôn từ và cái trí phân biệt; 
sự phân biệt như thế không thể phát hiện được chân lý tối hậu. Tuy nhiên ngọn đèn ngôn 
từ là có lợi ích cho việc soi sáng con đường đưa đến chứng ngộ tối hậu —The ulimate 
truth points to the realization of supreme wisdom in the inmost consciousness, and does 
not belong to the realm of words and discriminative Intellect; thus discrimination faIls to 
reveal the ultimate truth. However, the lamp of words 1s useful to 1lluminate the passage 
to final enlightenment. 

Thánh Ứng: Sự cảm ứng linh nghiệm của chư Phật và chư Thánh—The influence of 
Buddha——The response of the Buddha or saInts. 

Thánh Vị: The holy posiion——The holy life of Buddhism. 

Thánh Võng: Lưới Phật Pháp co cụm tất cả chân lý——The holy jala, or net, of Buddhaˆs 
teaching which gathers all into the truth. 


(A-2) Thánh Điển Không Văn Tự 
The Unwriften Sacred Literature 


Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, toàn bộ kết tập 
của Thánh điển do đại hội san định chưa được viết trên giấy hay lá thốt nốt suốt thời gian 
gần 400 năm. Dĩ nhiên, ngay cho đến hôm nay Bà La Môn giáo cũng chưa viết ra văn 
học Vệ Đà, nhất là những sách mệnh danh là “khải thị lục.” Chúng ta có thể tưởng tượng, 
đạo Phật đã giản dị noi gương nền tôn giáo xưa hơn, nhưng cũng còn có những lý do khác 
nữa—According to Prof. JunJiro Takakusu In the Essentials of Buddhist Philosophy, the 
whole collection of the sacred literature authorized by the Council was not written on 
paper or palm leaf during a period of about four hundred years. It is well known that 
Brahmanism has never written down ifs Vedic literature even to this day, especially those 


a) 


b) 


c) 


đ) 


2713 


revealed texts called “Hearing” (Sruti). We may Iimagine that Buddhism simply followed 
the example of the older religion, but there were other reasons as wellL 

Trước hết các ngài đã không dám tục hóa âm thanh dịu ngọt và những lời êm ái của Đức 
Thích Tôn bằng cách đặt chúng vào những văn tự mạo phạm có nguồn gốc ngoại lai. 
Phật đã có lần cấm dịch những lời của Ngài thành tiếng Sanskrit của Vệ Đà. Thế thì 
Ngài sẽ ít hài lòng hơn nếu viết những lời của Ngài trong mẫu tự của học thuật thế gian, 
vốn chỉ được dùng cho mục đích thương mại và bình dân. First, they dare not desecrate 
the sweet voice and kindly words of the Blessed One by putting them down In the profane 
letters of a foreign origin. The Buddha had once forbidden the translation of his words 
into the Vedic sanskrit. How much less would it please him to write his words in the 
foreign Accadian alphabet, which was used only for commercial and popular purposes? 
Thứ hai, ngôn ngữ mà các ngài chấp thuận trong đại hội rất có thể. là một thứ tiếng hỗn 
chủng, gần giống tiếng Ba Li, đó là tiếng Hoa Thị (Pataliputra). Thật không thích hợp 
nếu ngôn ngữ và văn học linh thiêng của các Ngài phải mở ra cho quần chúng, nhất là 
khi có một số trưởng lão có dị kiến theo khuynh hướng tự do tư tưởng: Secondly, the 
language they adopted in the council was, In all probability, a commingled one, 
something like the Pali language, that 1s, the language of Pataliputra. It was not advisable 
that their sacred language and literature should be open to the public, especially when 
there were some dissenting elders of a free-thinking tendency. 

Thứ ba, đặt những Thánh ngôn của Phật vào văn tự có thể coi là mạo phạm cũng như 
miêu tả thánh tượng bằng hội họa hay điêu khắc. Dù sao, toàn bộ văn học được duy trì 
trong ký ức và không được phép viết trải qua khoảng bốn thế kỷ: Thirdly, to put the 
Buddha's holy words to letters might have seemed to them a sacrilege Just as depicting 
his sacred Image In painting or sculpture. At any rate, the whole literature was kept in 
memory and was not committed to writing until about four centuries later. 

Cộng đồng Phật tử, trái hẳn với cộng đồng Bà La Môn, là một tập hợp của cả bốn giai 
cấp đến từ mọi phương hướng, và đã không thích hợp cho việc tụng đọc cẩn thận các 
Thánh ngôn. Kết quả là cuộc lưu truyền thiếu sót. Vì sợ thất lạc và xuyên tạc từ những 
giáo thuyết nguyên thủy, nên vua Vattagamani của Tích Lan đã ban lệnh ghi chép toàn 
bộ văn học viết bằng chữ Tích Lan, khoảng năm 80 trước Tây Lịch: The Buddhist 
commumrity, quite different from that of the Brahmans, was an assortment of all four 
castes coming from all quarters, and was not suitable for a serious recital of the holy 
words. The result was an Imperfect transmission. Fearing the loss and distortion of the 
original teachings, King Vattagamani of Ceylon gave orders to commit the whole 
literature to writing in Sinhalese characters, about the year 80 B.C. 


(A-3) Thánh Trí Phi Ngôn Ngữ 
Saint Wisdom withouft words 
Chân lý tối hậu chỉ vào sự thể chứng cái trí tuệ tối thượng trong tâm thức sâu thẳm nhất, 


và không thuộc phạm vi của ngôn từ và cái trí phân biệt; sự phân biệt như thế không thể 
phát hiện được chân lý tối hậu. Tuy nhiên ngọn đèn ngôn từ là có lợi ích cho việc soi 


l) 


2) 


2714 


sáng con đường đưa đến chứng ngộ tối hậu —The ulũimate truth points to the realization 
of supreme wisdom 1n the Inmost conscIousness, and does not belong to the realm of 
words and discriminative intellect; thus đdiscrimination fails to reveal the ultimate truth. 
However, the lamp of words 1s useful to 1lluminate the passage to final enlightenment. 


(A-4) Thánh Tượng 
The statue 0ƒ the Buddha 


Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, tất cả những điêu 
khắc đầu tiên tại Sanci và Barhut không trình bày Phật trong diện mạo con người. Điều 
đáng lưu ý chúng ta là, những biến cố chính trong đời sống của Đức Phật đã được đưa ra 
đầy đủ trong điêu khắc mà không mang diện mạo một anh hùng. Làm sao có thể được? 
Phật khi giáng sinh được tượng trưng bằng đóa hoa sen nở trọn; khi thành đạo tượng trưng 
bằng cây Bồ Đề có tường rào chung quanh; lúc Ngài thuyết pháp đầu tiên (chuyển Pháp 
Luân) tượng trưng bằng một bánh xe trên đó đôi khi có thêm dấu hiệu Tam Bảo (Tri- 
ratna); lúc khất thực tượng trưng bằng một cái bình bát, vân vân. Nếu sự gợi hứng là một 
phương tiện của nghệ thuật đích thực, các nghệ sĩ Phật tử đầu tiên đã hiểu điều đó khá 
trọn vẹn và đã dùng ý niệm đó một cách khéo léo cho những mục đích thực tiễn: 
According to Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, none of the 
earlier sculptures of sanchi and Barhut represent the Buddha in huma figure. Ït 1s 
remarkable to us that the principle events of the Buddhaˆs life have been fully given In 
sculture without a figure of the hero. How was that possible? The Buddha at birthis 
represented by a full blooming lotus; the Buddha in Enlightenment by the Bodhi tree with 
a raIl around it; the Buddha In his first preaching by a wheel, above which a tri-ratna mark 
1s sometimes added; the Buddha In his begging round, or mendicancy, by a bowl; and the 
like. If suggestion be a means of true art, the early Buddhist artists understood 1t perfectly 
and utilized the idea skilfully for practical purposes. 

Tuy nhiên, tất cả những điều nầy không nhất thiết có nghĩa rằng các trưởng lão đã tuyệt 
nhiên không trình bày Đức Phật suốt thời gian Ngài còn tại thế, vì có truyện kể về việc 
họ đã tạo một bức tượng để cúng dường trong suốt thời gian Ngài vắng mặt. Họ là những 
người chủ trương hình thức và duy thực, và như thế nếu Phật đang ở ngay trước mặt, họ 
có quyền miêu tả Ngài bằng hội họa hay điêu khắc. Nhưng bây giờ Ngài đã đi vào Niết 
Bàn, mà trình bày một người không còn hiện hữu trong thực tại nữa, đó là điều bất xác. 
Chính do sau nây, một phát triển khả quan của các nền nghệ thuật Gandhara mà Nam 
phương Phật giáo bắt đầu có những tượng Phật. Việc nầy có thể xãy ra cùng lúc với việc 
ghi chép các giáo thuyết của Phật thành văn tự, tức khoảng năm 80 trước Tây Lịch: 
However, all this does not necessarily mean that the elders did not represent the Buddha 
at all during his lifetime, for there 1s a legend which tells of their making an image for the 
purpose of offering veneration during the Buddha”s absence. They were formalistic and 
realistic, and so 1f the Buddha was actually before them, they had a right to depict him In 
paIinting or sculture. Now that he had passed Iinto Nirvana, however, It Wwas Improper to 
represent the one who no longer really lived. It was after a considerable development of 


3) 


4) 


Œ) 
l) 


2) 


2715 


the Gandhara art that the southern school of Buddhism began to have Images of Buddha. 
This was believed at about the same time when the Buddha”s teachings were committed 
to writing, 1.e., S0 B.C. 

Các trưởng lão có khuynh hướng duy tâm và tự do tư tưởng, mà chúng ta có thể coi như là 
những nhà tiển phong của Đại Thừa, hình như không có cuộc hội họp để đọc lại các bài 
pháp của Phật, cũng không mở rộng các luật nghi của họ vượt ngoài những gì Phật đã 
thiết định. Họ thường ghi lại những Thánh ngôn bằng ký ức hay bằng văn tự tùy theo sở 
thích. Họ không ngần ngại xử dụng các tài năng của mình trong hội họa hay điêu khắc để 
miêu tả hình ảnh Phật theo lý tưởng riêng của mình về cái đẹp và cái toàn như họ đã làm 
ở nghệ thuật Gandhara: The elders of idealistic and free-thinking tendencies, whom we 
might regard as the forerunners of the Mahayana, would not hold any meetings for the 
rehearsal of the Buddha”s sermons, nor would they enlarge upon theirr Vinaya rules 
beyond what was laid down by the Buddha himself. They would commit those sacred 
words to memory or to writing as they pleased. They did not hesitate in using their talents 
In painting or sculture to depict the Buddha's image according to their own ideal of 
beauty and perfection, as they did in the Gandhara art. 

Ngành tự do tư tưởng cũng có thể được thấy trong các luận giải siêu hình của các nhà 
Phân Biệt Thuyết (Vaibhasika) hay Tỳ Bà Sa, trong đó nhiều quan niệm về pháp 
(dharma) hay thắng pháp (abhidharma) được sưu tập và một số quan niệm tự do đã được 
tuyển và được khuyến cáo học tập. Mặc dù phái Tỳ Bà Sa thuộc hệ Tiểu Thừa, nhưng đã 
mở ra một khuynh hướng nhắm tới trường phái tự do tư tưởng. Hạng người tự do tư tưởng 
như thế cố nhiên can đảm trong việc thích nghĩa, bác học, chú giải, hay hình thành và 
diễn tả bất cứ quan niệm nào. Tuy nhiên, điều nầy không có nghĩa rằng họ đi xa ngoài 
các giáo pháp nguyên thủy của Phật: The trend of the free-thinking mind can also be 
seen in the metaphysical treatises of the Optionalists (Vaibhasikas), in which several 
opInions about dharmas or higher dharmas (abhidharmas) are gathered together and some 
optonal ones have been selected and recommended for study. Though the Vaishasika 
School belonged to the Hinayana, 1t already betrayed a tendency toward the free-thinking 
school. Such free-thinking people would be bold in exegesis, erudition, annofation, or In 
forming and expressing opinion. This, however, does not mean that they departed from 
the original teachings of the Buddha. 


(A-5) Những Tứ Thánh 
Four kimds 0ƒ saintfly ways 


Tứ Thánh Đế— The four Noble Truths: Tứ Diệu đế. 

Khổ Thánh Đế: Khổ là chuyện không tránh khỏi của chúng sanh—Duhkha-Aryasat 
(skÐ—Suffering 1s the lot of the six states of existence——MIsery 1s a necessary attribute 
Of sentient beInøs. 

Tập Thánh Đế: Nguyên nhân chánh gây ra đau khổ chất chồng là dục vọng——Samudya 
(skt)—The aggregation of suffering by reason of the passions—The accumulation of 
misery 1s caused by the passions (customs and habits that lead to sufferings). 


3) 


4 


(I Tứ Thánh Hành— Four holy ways: Ariya-vamsa (p)—Tứ Thánh Chủng 


l) 


2) 


3) 


4) 


2716 


Diệt Thánh Đế: Triệt tiêu dục vọng và những hệ quả của nó để chấm dứt đau khổ— 
Nrrodha (skt)——The extinction (cessation) of desire and 1ts consequences, and the leaving 
of the suffering——The extinction of passion 1s possIble. 

Đạo Thánh Đế: Con đường diệt khổ là con đường chấm dứt dục vọng——Marza (skt)—The 
way to end all sufferings—Marga 1s the way that procures cessatilon—The doctrine of the 
path that leads to the extinction of passion. 

See Tứ Diệu Đế Ch. 20. 





Tứ Y—Tứ 
Lương Dược —Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn Thánh chủng— 
According to the Sangiti Sutta 1n the Long Discourses of the Buddha, there are the four 
holy ways: 

Bằng lòng mặc đồ bá nạp từ vải rách: Ở đây vị Tỳ Kheo tự bằng lòng với bất cứ loại y 
nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ loại y nào, không cố ý tìm cầu y một cách không 
xứng đáng, không buồn áo não nếu không được y; nhưng khi được y vị nầy không nhiễm 
trước, không say mê, không có phạm tội, vị nầy dùng y, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự 
giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ loại y nào nên vị ấy không khen mình chê người. Ở 
đây vị nầy khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Vị Tỳ Kheo nầy được gọi là một vị 
đã trung thành với Thánh chủng theo truyền thống nguyên thủy quá khứ—Wearing rags 
from dust-heaps—Here a monk 1s content with any old robe, praises such contentment, 
and does not try to obtain robes Iimproperly or unsuitably. He does not worry 1f he does 
not get a robe, and 1f he does, he 1s not full of greedy, blind desire, but makes use of It, 
aware of such dangers and wisely aware OŸ is true purpose. Nor is he conceited about 
being thus content with any old robe, and he does not disparage others. And one who 1s 
thus skilful, not lax, clearly aware and mindful, is known as a monk who 1s true fo the 
ancient, original Ariyan lineage. 

Bằng lòng với đồ khất thực nhận được: A monk is content with any alms-food he may get 
(similar as In 1). 

Bằng lòng ngồi dưới gốc cây hay một phòng xá cũ kỹ: A monk ¡s content with any old 
lodging-place or sitting under trees (similar as In T). 

Hoàn toàn buông bổ thế sự: Entire withdrawal from the world or fond of abandoning 
(similar as In 1). 


(THI) Tứ Thánh Ngôn: Four Ariyan modes of speech—Theo Kinh Phúng Tụng trong trường 


(A) 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Bộ Kinh, có bốn Thánh ngôn—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of 
the Buddha, there are four Ariyan modes of speech: 


Ly vọng ngữ: Retraining from lying. 

Ly lưỡng thiệt: Refraining from slandering. 

Ly ác khẩu: Refraining from abusing or using rude words. 
Ly ỷ ngữ: Refraining from iddle øossip. 


(B) Bốn Thánh Ngôn Khác—There are four more Ariyan modes of 


Ù 


speech: 
Không thấy nói không thấy: Stating that one has not seen, known what one has not seen. 


2) 


3) 


4) 


2717 


Không nghe nói không nghe: Stating that one has not heard, known what one has not 
heard. 

Không nghĩ nói không nghĩ: Stating that one has not sensed, known what one has not 
sensed. 

Không biết nói không biết: Stating that one has not known, known what one has not 
known. 


(C) Bốn Thánh Ngôn Khác —Four more Ariyan modes of speech: 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


Ù 
8) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
2) 
8) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


3) 


Thấy nói thấy: Stating that one has seen, known what one has seen. 
Nghe nói nghe: Stating that one has heard, known what one has heard. 
Nghĩ nói nghĩ: Stating that one has sensed, known what one has sensed. 
Biết nói biết: Stating that one has known, known what one has known. 


(A-6) Mười Thánh Cư 
Ten Ariyan dispostfions 


VỊ Tỳ Kheo đã đoạn trừ năm chi —A monk who has got rid of fIve facfOrs: 

Đã đoạn trừ tham dục: Got rid of sensuality. 

Đã đoạn trừ sân hận: Got rid of 1ll-will. 

Đã đoạn trừ hôn trầm thụy miên: Got rid of sloth and torpor. 

Đã đoạn trừ trạo hối: Got rid of worry and flurry. 

Đã đoạn trừ nghi hoặc: Got rid of doubt. 

Vị Tỳ Kheo đầy đủ sáu chỉ——A monk who possesses siX factors: 

Vị Tỳ kheo mắt thấy sắc, không có ý thích hay không thích, an trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác: A monk, on seeing obJect with the eye, he is neither pleased nor displeased, but 
remains equable, mindful and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo tai nghe thanh, không khởi ý thích hay không thích, trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác: A monk, on hearing a sound with the ear, he 1s neither pleased nor displeased, but 
remains equable, mindful and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo mũi ngửi hương, không khởi ý thích hay không thích, trú xả, chánh niệm và 
tỉnh giác: A monk, on smelling a smell with the nose, he ¡is neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo lưỡi nếm vị, không khởi ý thích hay không thích, trú xả, chánh niệm và tỉnh 
giác: A monk, on tasting a flavour with the tongue, he is neither pleased nor displeased, 
but remains equable, mindful and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo thân xúc chạm, không khởi ý thích hay không thích, trú xả, chánh niệm và 
tỉnh giác: A monk, on touching a tangible object, he ¡is neither pleased nor displeased, but 
remains equable, mindful and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo ý nhận thức pháp, không khởi ý thích hay không thích, trú xả, chánh niệm và 
tỉnh giác: A monk, on cognizing a mental object with the mind, he ¡s neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo hộ trì tức là thành tựu sự hộ trì về niệm: A monk who has established the 
guard by guarding his mind with mindfulness. 


4) 
8) 
b) 
c) 


đ) 


5) 


6) 
a) 
b) 
c) 


? 
8) 
b) 
c) 
đ) 
8) 


9) 


2718 


VỊ Tỳ Kheo có thực hiện Tứ Y Pháp—A monk who practices the Four Supports: 

VỊ Tỳ Kheo sau khi suy tư, thọ dụng một pháp: He Judges that one thing 1s to be pursued. 
Vị Tỳ Kheo sau khi suy tư nhẫn thọ một pháp: He Judges that one thing ¡s to be endured. 
VỊ Tỳ Kheo sau khi suy tư đoạn trừ một pháp: ÀA monk Judges that one thing 1s to be 
Suppressed. 

VỊ Tỳ Kheo sau khi suy tư tránh xa một pháp: A monk Judges that one thing 1s to be 
avoided. 

Vị Tỳ Kheo loại bổ các giáo điều —Panunna-pacceka-sacco (p): Bất cứ các giáo điều mà 
các đầu đà khổ hạnh và Bà La Môn thường chủ trương, thì đều bị vị Tỳ Kheo loại bỏ, bổ 
qua một bên, không chấp nhận, và phóng xả—A monk who has got rid of individual 
beliefs. Whatever Individual beliefs are held by the maJority of ascetics and Brahmins, a 
monk has dismissed, abandoned, reJected, let go. 

Vị Tỳ Kheo đoạn trừ các mong cầu—A monk who has quite abandoned quests: 

Đoạn trừ các mong cầu về dục vọng: A monk has abandoned the quests for sense-desires. 
Đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu: A monk has abandoned the quests for rebirth. 

Lầm an tịnh các mong cầu về phạm hạnh: A monk has abandoned the quests for the holy 
Le. 

Tỳ Kheo với tâm tư không trệ phược: A monk who 1s pure of motIve. 

Ty Kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng: A monk who has abandoned thoughts. 

Đoạn trừ các tâm tư dục vọng: A monk who has abandoned thoughts of sensuality. 

Đoạn trừ các tâm tư sân hận: A monk who has abandoned 1l]-wIll. 

Đoạn trừ các tâm tư não hại: A monk who has abandoned cruelty. 

VỊ Tỳ kheo thân hành được khinh an—Passaddha-kaya-sankaro (p): VỊ Tỳ Kheo đoạn trừ 
khổ lạc, diệt các hỷ ưu từ trước, chứng và an trú trong Tứ Thiển—A monk who has 
tranguillized his emotions once he has given up pleasure and pain with the disappearance 
of former gladness and sadness, he enters into a state beyond pleasure and pain which 1s 





purified by equanimity, and this 1s the fourth Jhana. 

Vị Tỳ Kheo tâm thiện giải thoát—Vị Tỳ Kheo tâm thiện giải thoát khỏi tham, sân, si: A 
monk who 1s well emancipated in heart. He 1s liberated from the thought of greed, hatred 
and delusion. 


10) Vị Tỳ Kheo tuệ thiện giải thoát: VỊ Tỳ Kheo tuệ thiện giải thoát biết rằng nơi mình tham, 


sân, sĩ đã được đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt, đến chỗ không hiện hữu, 
không có khả năng sinh khởi trong tương lai: A monk who ¡is well liberated by wisdom. 
He understands that for him greed, hatred and delusion are abandoned, cut off at the root, 
like a sala-tree stump, destroyed and incapable of growing again. 





Œ) 
Ù 
2) 


3) 


4) 


2719 


(B) Thánh Quả 
Sainthood 


(B-1) Tứ Thánh Quả 
Four sainfs 


Tú Bồ Tát Thánh— Four Bodhisattva Sains: 

Phật A Di Đà: Amitabha Buddha. 

Quán Thế Âm Bồ tát: Đứng bên trái của Phật A Di Đà —Avalokitesvara—Kuan-Yin, 
standing on the left side of Amitabha Buddha. 

Đại Thế Chí Bồ Tát: Tiêu biểu cho trí tuệ của Phật A Di Đà, đứng bên phải của Phật A 
Di Đà —Mahasthamaprapta, representing the Buddha-wisdom of Amitabha, he 1s standing 
on the right sight of Amitabha. 

Đại Hải Chúng Bồ tát: The Bodhisattva of the Great Congregation. 


(H) Bốn loại người cao quý trong Phật giáo—Four kinds 0ƒ holy men: Four saints in 


Buddhism——The four sagely Dharma Realms. 


(A) Bốn quả vị Thánh trong Phật giáo Đại thừa— The ƒour kinds o‡ holy men in Mahayana: 
(B) Tứ Thánh— The ƒour holy ways öoƒ rebirth: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Thanh Văn: Những vị tu tập Tứ Diệu Đế, đệ tử trực tiếp của Phật —Hearers—Sound 
Hearers. A direct disciple of the Buddha—See Thanh Văn In Chapter 170. 

Duyên Giác: Pratyeka buddhas—Một vị thành Phật nhờ tu tập 12 nhân duyên; hay một vị 
Phật tự giác ngộ, chứ không giảng dạy kẻ khác ——Individual Illuminates—Independently 
awakened——Those enlightened to conditions; a Buddha for himself, not teaching others— 
See Duyên Giác in Chapter 171. 

Bồ Tát: Bodhisattvas (skt)——Một người giác ngộ hay một vị Phật tương lai—Enlightened 
Beings—A person who has the state of bodhi, or a would-be-Buddha—See Bodhisattvas 
in Chapter 172. 

Phật: Buddhas—Người đã đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác—Người chuyển Pháp 
luân. Một vị Phật không ở trong vòng mười cõi thế gian nầy, nhưng Ngài thị hiện giữa 
loài người để giảng dạy giáo lý của mình nên một phần Ngài được kể trong Tứ Thánh— 
One who has attained the supreme right and balanced state of bodhi—One who turns the 
wonderful Dharma-wheel. A Buddha 1s not Inside the circle of ten realms, but as he 
advents among men to preach his doctrine he 1s now partially Iincluded In the “Four 
SaInts.”—See Buddhas in Chapter 1. 


(B) Bốn quả vị Thánh của Thanh Văn trong Phật giáo Tiểu thừa hay Tứ Quả Sa Môn— The 


ƒour rewards— Four degrees öƒ sainfliness: See Chapter 156. 


(C) Tứ Thánh Quả Tiểu Thừa theo quan niệm của Tịnh Độ Tông của Ấn Quang Đại Sư— The 


ƒour degrees oƒ Hinayanist saintiness considered by the Pure Landđ`s aspects ƒrom the 
Great Master Yin-Kuang: See Chapter 156. 


(HI)Bốn vị đại đệ tử của Ngài Cưu Ma La Thập— Four chieƒ disciples 0ƒ Kumarqjiva: 


D 
2) 
3) 
4) 


1) 


2) 


3) 


4) 


2720 


Đạo Sinh: Tao-Shêng. 
Tăng Triệu: Sêng-Chao. 
Đạo Dung: Tao-Jung. 
Tăng Duệ: Sêng-]Ju1. 


(B-2) Bốn Tiến Trình Tiến Đến Phật Quả 
Four courses 0ƒ qfainrment 0ƒ Buddhahood 


Theo Kinh Đại Sự, có bốn tiến trình tiến đến Phật Quả——According to the Mahavastu, 
there are four courses of attainment of Buddhahood. 

Sơ Hành— Prakrticarya (skf): Trong đó người tu hành phải biết vâng lời cha mẹ, vâng lời 
các sa môn cùng các Bà La Môn, và tôn kính người già, phải làm việc thiện, phải khuyên 
người khác cúng dường và phải thờ cúng Đức Phật. Khi còn ở “sơ hành" thì người đó chỉ 
là một người thường chứ chưa phải là Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca đã trải qua sơ hành từ 
thời Đức Phật AparajJitadhvaJa——ln this carya, an Individual 1s expected to be obedient to 
his parents, to the Sramanas and Brahmins, and to the elders, to perform good deeds, to 
Instruct others to offer ø1fts, and to worship the Buddhas. While a being 1s In this carya, he 
1S Just a common being and not a Bodhisattva. Sakyamuni Buddha practised this Carya 
from the time of AparaJitadhvaja Buddha. 

Quyết Tâm Đạt Quả Bồ Đề— Pranidhi (ski): Ở đây bao gồm sự quyết tâm của một người 
để đạt đến quả Bồ Đề theo đúng trình tự. Đức Thích Ca Mâu Ni đã năm lần có quyết 
tâm nầy trong quá nhiều kiếp sống của ngài —This consists in a being”s resolving to 
attain Bodhi in due course. Sakyamuni took this resolution five times In the course of hIs 
many existences as the ancient Sakyamuni Buddha, whose life extended over aeons. 

Sở Đắc Phẩm Hạnh Phật—Anuloma (ski): Đây là sự nối tiếp của sự quyết tâm đạt quả 
Bồ Đề; giai đoạn nầy bao gồm sở đắc những phẩm hạnh cần thiết để trở thành Phật. Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu sở đắc những phẩm hạnh Phật vào thời Đức Phật 
Samitavi. Trong giai đoạn thứ hai và thứ ba, một vị Bồ Tát sở đắc các phẩm hạnh nói đến 
trong Jatakas và tiến từ địa thứ nhất lên địa thứ tám. Đức Thích Ca Mâu Ni đã lên địa thứ 
bảy khi ngài sinh ra làm Hoàng Tử Kusa—It is a continuation of the previous Carya, and 
COnSISfS In acquiring the virtues necessary to become a Buddha. Sakyamuni began this 
Carya at the time of Samitavi Buddha. During the second and third Caryas, a Bodhisattva 
acquires the virtues mentioned ¡n the Jatakas and advances from the first to the eight 
bhumi. Sakyamuni reached the seventh bhumi, when he was born as prince Kusa. 

Bất Hoàn—Avivarta or Anivartana (skf): Đây gọi là bất hoàn. Bắt đầu khi Bồ Tát đến 
địa thứ tám, khi ấy sẽ không có sự thối chuyển đối với bậc nây. Khi Đức Thích Ca Mâu 
Ni sanh làm Meghamanava, ngài đã đạt đến tiến trình thứ tư nầy vào thời Phật Nhiên 
Đăng, vị nây đã khẳng định sự thành đạt cuối cùng của Phật Thích Ca trên đường chứng 
quả Bồ Đề. Điều nây được Phật Sarvabhibhu tái xác nhận khi Đức Thích Ca Mâu Ni 
sanh ra làm Tỳ Kheo Abhiya. Sau đó, Bồ Tát được sinh ra vô số lần mới vượt qua các 
bhumis thứ tám và thứ chín. Cuối cùng vị nầy tới địa thứ mười để được sinh ra làm 
Jyotipalamanava và được Phật Ca Diếp (Kasyapa) ban cấp cho Yauvarajyabhiseka, sau 


Œ) 


l) 


2) 
3) 
4 


2721 


cùng trở thành vị thần trong cung trời Đâu Suất. Vị nầy phải hoàn tất địa thứ mười khi 
làm Đức Phật Cổ Đàm dưới cội cây Bồ Để —Th¡is ¡is called a non-returning Carya. lt 
commences with the Bodhisattva reaching the eighth Bhumi when retrogression becomes 
impossible for him. When Sakyamuni was reborn as Meghamanava, he reached this 
Carya the time of Dipankara Buddha, who confirmed his ultimate success In attaining 
BodhI. It was reconfirmed by Sarvabhibhu Budha when Sakyamuni was born as Abhiya 
or Abhiji Bhikshu. Subsequently, the Bodhisattva was born innumerable times In order to 
cross the eighth and ninth bhum¡s. He ultimately reached the tenth bhumi to be born as 
Jyotipalamanava and given YauvaraJyabhiseka by Kasyapa Buddha, at last becoming the 
god of gods in the Tusita Heaven. He was to complete the tenth bhumi as Gautama 
Buddha under the Bodhi tree at Gaya. 


(B-3) Tứ Dự Lưu 
Sofapdaffiyangami (p) 
Four ƒactors 0ƒ Siream-Affatnnent 


Tứ Dự Lưu Quả Chi— Four ƒactors 0ƒ Stream-Affainmmenf: Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bốn Dự Lưu Quả Chi —According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four factors of Stream-Attainmeint. 

Thiện nhân thân cận: Sappurisa-samseva (p}—ĐI lại với thiện hữu tri thức—Assoclation 
with good people. 

Diệu Pháp thính thọ (nghe Chánh Pháp): Hearing the true Dharma. 

Như lý tác ý: Thorough attention. 

Pháp tùy pháp hành (thực hành giáo pháp liên tục): Practicing of the Dharma 1n Its 
enfirety. 


(1 Tứ Dự Lưu Quả Chi— Four characteristics 0ƒ d siream-winner: Theo Kinh Phúng Tụng 


1) 


2) 


trong Trường Bộ Kinh, có bốn Dự Lưu Quả Chi —According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are four characteristics of a Stream-Winner. 

Thành Tựu Lòng Tin Tuyệt Đối Với Phật Here, the Ariyan disciple ¡is possessed oƒ 
unwavering confidence ïin the Buddha, this: Ở đây Thánh đệ tử thành tựu lòng tin tuyệt 
đối với Phật, đây là Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật —“This 
Blessed Lord 1s an Arahant, a fully-enlightened Buddha, endowed with wisdom and 
conduct, the Well-Farer, Knower of the worlds, incomparable Trainer of men to be 
tamed, Teachers of gods and humans, enlightened and blessed. 

Thành Tựu Lòng Tin Tuyệt Đối Với Pháp— He ¡s possessed oƒ unwavering confidence in 
the Dharma, thus: '“^Well-proclaimed by the Lord 1s the Dharma, visible here and now, 
timeless, Inviting inspection, leading onward, to be comprehended by the wise each one 
for himself.”——Vị nầy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp, đây là Pháp được Đức 
Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, Pháp ấy là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến 
để mà thấy, có hiệu năng hướng thượng, chỉ người có trí mới tự mình giác hiểu. 


3) 


4) 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


2722 


Thành Tựu Lòng Tin Tuyệt Đối Nơi Giáo Đoàn— He is possessedl oŸ. unwavering 
confidence in the Sangha, thus: VỊ ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối nơi chúng Tăng. Chúng 
Tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ diệu hạnh, đầy đủ trực hạnh, đầy đủ như lý hạnh, đầy 
đủ chánh hạnh; đây là bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn này đáng cung 
kính, đáng tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điển vô 
thượng ở đời—^Well-directed ¡s the Sangha of the Lord”s disciples, of upright conduct, on 
the right path, on the perfect path; that 1s to say the four palrs of persons, the eight kinds 
of men. The Sangha of the Lord”s disciples 1s worthy of veneration, an unsurpassed field 
of merit in the world.”. 

Thành Tựu Giới Đức Được Các Vị Thánh Ái Mộ— He is possessed oƒ morality dear to the 
Noble Ones: Vị nầy thành tựu giới đức được các bậc Thánh ái mộ, không bị hư hoại, 
không bị tì vết, được thực hành liên tục, không bị khiếm khuyết, khiến con người tự tại, 
được bậc Thánh tán thán, không bị nhiễm ô, hướng đến thiển định—He is possessed of 
moralty dear to the Noble Ones, unbroken, without defect, unspotted, without 
Inconsistency, liberating, pralsed by the wise, uncorrupted, and conducive to 
concentrafion. 


(B-4) Ngũ Chúng Bất Hoàn 
Five kimds 0ƒ qnagamins 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm loại bất hoàn hay ngũ chủng Na 
Hàm—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are 
five kinds of anagamins (Na Hàm) who never return to the desire-real. 

Trung Gian Bát Niết Bàn— The “less-than-halƒ-timer”: Thánh giả bất hoàn chết ở Dục 
giới rồi vãng sanh về Sắc giới —The anagamin who enters on the intermediate stage 
between the realm of desire and the higher realm of form. 

Sinh Bát Niết Bàn— The “more-than-halƒ-timer”: Đã sanh ra trong cõi Sắc giới thì không 
bao lâu sau sẽ đoạn lìa tất cả mọi phiền não còn sót lại—The anagamin who is born into 
the form world and soon overcome the remains of IÏlusions. 

Hữu Hạnh Bát Niết Bàn— The “gainer with exertion”: Đã sanh vào cõi bất hoàn một thời 
gian sau khi tinh tấn tu tập sẽ đi đến quả vị cuối cùng là Niết Bàn—The anagamin who 
diligently works his way throuph the final stage. 

Vô Hạnh Bát Niết Bàn— The “gainer without exertion”: Đã sanh vào cõi bất hoàn mà 
không chịu tinh tấn tu hành thì quả vị cuối cùng sẽ bị trì hoản—The anagamin whose 
final departure 1s delayed through lack of aid and slackness. 

Thượng Lưu Bát Thú A-Ca-Ni-Sa—He who goes upstreamfto the highest: Người đã sanh 
vào cõi bất hoàn đi từ Hạ Thiên tiến lên Thượng Thiên để cuối cùng đạt đến cứu cánh 
Niết Bàn —The anagamin who proceeds from lower to higher heavens into nirvana. 


Œ) 


2723 


(B-5) Lục Tức Phật 
Six síages 0ƒ Bodhisatfva developments 


Tổng quan về Lục Tức Phậ—An overview of the Six siages doƒ Bodhisatra 
developmen£s: Sáu giai đoạn phát triển của Bồ Tát được nói rõ trong Thiên Thai Viên 
Giáo, đối lại với sáu giai đoạn phát triển hay Lục Vị của Biệt Giáo—The six staøes of 
Bodhisattva developments as defined In the Tlen-I”ai Perfect or Einal Teaching, in 
confrast with the ordinary six developments as found in the Differentiated or Separated 
School: 


(II) Chỉ tiết về Lục Tức Phật— Details oƒ the Six stages oƒ Bodhisattxa developimenfs: 
(A) Ngoại Phàm——External or Common to all: 


Ù 


2) 


Lý Tức Phật —Theoretical: Mỗi chúng sanh đều sẵn có Phật tánh—Realization that all 
beings are of Buddha-nature. 

Danh Tự Tức Phật —First step in practical advance: Từ trong danh tự mà lý giải thông 
suốt, tất cả những ai nghe và tín thọ phụng hành đều có thể thành Phật—The 
apprehension of terms, that those who only hear and believe are In the Buddha-law and 
potentially Buddha. 


(B) Nội Phàm——Internal for all: 


3) 


4) 


3) 


6) 


l) 


Quán hạnh Tức Phật: Chẳng những lý giải mà còn thiển quán và y giáo phụng hành— 
Advance beyond terminology to meditation, or study and accordant action. 

Tương Tự Tức Phật: Đem thực chứng đến gần chân lý tương tự như ở giai đoạn vô lậu 
thực sự (dựa vào quán lực tương tự mà phát chân trí và thấy tánh Phật —Semblance 
Staøe, or approxIimation of truth and 1†s progressive experiential proof. 

Phần Chơn Tức Phật: Cái chơn trí lần hồi mở ra, vén từng bức màn vô minh, tâm trí càng 
sáng tỏ thêm, lần lần đi đến chỗ sáng suốt hoàn toàn, được phần nào tốt phần đó—The 
real wisdom 1s gradually opened, the screen of ignorance 1s gradually rolled up, the mind 
1s clearer and clearer to totally clear. 

Cứu Cánh Tức Phật: Phá trừ tất cả vô minh và phiển não để đạt tới toàn giác——Destroy 
all ignorance and delusions to attain Perfect enlightenment (Fruition of holiness). 


(C) Những Lời Phật dạy về Thánh Quả 
trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương I 
The Buddha”s Teachings on “Satinthood ” 
in the Forfy-Two SecHons Sutra, Chapter I 


Đức Phật dạy—The Buddha said: 

“Từ giả gia đình cha mẹ, xuất gia học đạo, thấu rõ vi Diệu Pháp, được gọi là bậc Sa 
Môn.”: “Those who leave home and parents lead a reclusive life (renunciation) and 
understand the Wonderful Dharma are called “Saramanas.” 





2724 


2) “Thường giữ gìn 250 giới, sống đời thanh tịnh, thực hành Tứ Diệu Đế, thành tựu quả vị 
A-La-Hán.”: “Always observe the 250 precepts; enter Into and abide In purlty by 
practicing the Four Noble Truths, which accomplish Arahantship.” 

3) “Vị chứng quả A-La-Hán có thể phi hành, biến hóa, kéo dài mạng sống, nơi nào người 
ấy sống đều làm động đến đất trời.”: “Arahants can fly and transform themselves. They 
have a lifespan of vast aeons and wherever they dwell they can move earth and heaven.” 

4) “Thứ đến là quả A-Na-Hàm. Vị chứng quả A-Na-Hàm, khi hết tuổi thọ thế gian sẽ sanh 
lên cõi trời thứ I9 và chứng quả A-La-Hán tại đó.”: “Prior to the Arahant ¡s the 
Anagamm. At the end of his life, an Anagamin (vital spirif) will ascend to the nineteenth 
heaven and there, he will certify (achieve) to Arahantship.” 

5) “Trước khi chứng quả A-Na-Hàm là quả Tư-Đà-Hàm. Người chứng quả Tư-Đà-Hàm còn 
phải sanh lên cõi trời một lần, rồi trở lại tái sanh cõi người một lần nữa, sau đó chứng 
quả A-La-Hán.”: “Prior to the Anagamin ¡s the Sakridagamin. Sakridagamin ascends to 
the heaven once, returns (to be reborn as a human being) once more and thereafter, 
attains Arahantship.” 

6) “Trước khi chứng quả Tư-Đà-Hàm là quả Tu-Đà-Hoàn. Người chứng quả Tu-Đà-Hoàn 
phải bẩy lần sanh tử mới chứng quả A-La-Hán.”: “Prior to the Sakridagamin is the 
Srofaapanna. Srotaapanna 1s one who still has seven deaths and births before achieving to 
Arahantship.” 

7) “Người chứng quả A-La-Hán là người đã đoạn tận ái dục, như chân tay bị chặt không thể 
xử dụng trở lại được.”: “One who achieves (certifies) Arahantship severes love and 
desire In the same manner as severing the four limbs; one 1s never able to use them 
again.” 


Phật Ngôn: 


Nếu với thân tâm không lầm chấp là “ta” hay “của ta.” Vì không ta và của ta nên không lo 
sợ. Người như vậy mới gọi là Tỳ kheo—He who has no thought of “[” and “mine,” for 
whatever towards his mind and body he does not grieve for that which he has not. He 1s 
indeed called a Bhikhshu (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 367). 


Hàng Tỳ kheo an trú trong tâm từ bi, vui thích giáo pháp Phật Đà, sẽ đạt đến cảnh giới tịch 
tịnh an lạc, giải thoát các hành (vô thường)—A Bhikhshu who abides in loving-kindness, who 
1s pleased with with the Buddha”s Teaching, will attain to a state of peace and happiness, and 
emancipate from all conditioned things (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 368). 


Tỳ kheo múc nước trong chiếc thuyền nầy, hễ nước hết thì thuyển nhẹ và mau đi; Cũng như 
thế, đoạn trừ tham dục và sân nhuế trong thân nầy, hễ tham dục hết thì mau chứng đến Niết 
bàn—When you empty the water in this boat, it wIll move faster. In the same manner, If you 
cut off passion and hatred In yourself, you wIll reach Nirvana faster (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 369). 


2725 


CHƯƠNG BẢY MƯƠI BẢY 
CHAPTER SEVENTY-SEVEN 


Độc-Tam Độc- Thập Độc 
Poisons- Three Poisons- ITen Poisons 


(A) Độc— Poisons 
(l) Nghĩa của Độc— The meanings oƒ Poisoms. 
(H) Những loại Độc— Diƒferent kinds oƒ Poisons. 


(B) Tam Độc— Three Poisons 

(1) Tổng quan về Tam Độc—An overview oƒ the Three Poisons. 

(I) Chỉ tiết về Tam Độc— Details oƒ the Three Poisons: 

(A) Tham—GŒreed. 

(B) Sân hận—Anger. 

(C) Si—Folly or lgnorance. 

(1H) Đặc tính của Tam Độc— Characteristics oƒthe Three Poisoms. 


(C) Bốn Con Rắn Độc— Four Poisonous snakes 

(D) Ngũ Độc— Five Turbidifies 

(l) Ngũ Trược— The five kysaya periods oƒturbidity, impurity or chaos. 

(H) Năm thứ trược theo kimh Lăng Nghiêm— Five turbidities, according to the Surangama 
Sutra: See Chapter 39 (B) (HI). 

(DĐ) Lục Độc— Six Poisons 

(l)_ Lục cấu —Six defiled things. 

(H) Lục Chúng Câu Sinh Hoặc— The six deceivers common to dll the living. 

(E) Thất Độc—Seven Poisons 

(E-1) Thất Sứ Giả—Seven Messengers 

(E-2) Bảy sự Độc Hại— Seven defilements 

(E-3) Thất Độc— Seven Poisons 

(1) Tổng quan về Thất Độc—An overview oƒ the Seven Poisons. 

(II) Chỉ tiết về Thất Độc— Details oƒ the Seven Poisons. 


(F) Tám loại ác giác— Eight wrong perceptions oƒ thoughf 


(G) Thập Độc— Ten Poisons 


2726 


(GŒ-1) Mười sự độc hại trong cuộc sống tu hành— Ten disturbers oƒ the religious le 
(G-2) Thập Độc— Ten Poisons 
(I Tham lam—Œreed. 

(H) Sân—Anger. 

(HI) Si—lgnorance. 

(IV) Mạn— Pride. 

(V) Hoài Nghi— Doubt. 

(VI) Tà Kiến— Wrong Views. 
(VI Sát— KiHing. 

(VIH) Đạo—Stealing. 

(1X) Dâm— Fornication. 

(X) Vọng— Lying. 


(H) Mười Bốn Chất Độc trong Tâm Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện— Fourteen unwholesome 
ƒactors 


(L Chế ngự Tham lamn-Sân hận-Đố Ky— Refrain from greed, anger, and jealousy 

(I) Tổng quan về chế ngự Tham lam-Sân hận-Đố Ky—An overvie woøƒ refrain from greed, 
anger, and jealousy. 

(H) Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Si— Four basic ways to subdue greed, anger and delusion. 

1) Dùng Tâm Đối trị— Suppressing afflicHons with the mỉnd. 

2) Dùng Lý Đối Trị— Suppressing afflictions with noumenon. 

3) Dùng Sự Đối Trị —Supressing afflicHons with phenomena. 

4)_ Dùng Sám Tụng Đối Trị— Suppressing afflictions with repentiance and recitation. 


(J) Tám Pháp Đưa Đến Sự Đoạn Tận— Eight things that lead to the cutting oƒƒ oƒ aƒffairs 


(K) Mười Hành Động không đưa đến sự hối hận— Ten Acfons which produce no regrefs 


2727 


(A) Độc 
Poisons 


(ID Nghĩa của Độc— The meanings oƒ Poisons: Còn gọi là Cấu hay Chướng, là những thứ 


độc hại hay những món phiền não lớn. Đây là những thứ ác căn bản gắn liền trong đời 
sống khởi sanh đau khổ. Phiển não có rất nhiều, nói rộng thì đến 84 ngàn, nói hẹp thì có 
10 loại phiển não gốc, trong có có tam độc tham sân si—Also called Defilement or 
Hindrances. These poisons are sources of all passions and delusions. The fundamental 
evils Innherent In life which give rise to human suffering. The three poIsons are regarded 
as the sources of all 1llusions and earthly desires. They pollute peopleˆs lives. Men worry 
about many things. Broadly speaking, there are 84,000 worries. But after analysis, we can 
say there are only 10 serlous ones including the three evil roots of greed, hatred, and 
delusion. 


(II) Những loại Độc— Dƒƒferent kinds oƒ Poisons: 


1) 


3) 
1) 
1) 
b) 
1) 
1) 
2) 
3) 
b) 
€) 


3) 


4) 


3) 
Ù 


2) 


Độc Thiên Nhị Cổ —Poison and Deva- drưns: Có hai loại trống tiêu biểu cho Phật tánh 
có thể tiêu diệt những điều quấy ác —There are two kinds of drums, representing the 
Buddha-nature which can slay all evil: 

Độc Cổ—Poison-drum: 

Lời nói đắng cay để trấn ác điều ác: Harsh or stern words for repressing evil. 

Nghịch Pháp: Pháp trái duyên——MIisleading teaching. 

Thiên Cổ 
Lời nói hòa dịu sanh ra điều thiện: Gentle words for producing good. 
Chánh Pháp: Giáo pháp thuận duyên——Correct teaching. 





Deva-drum: 


Ái Độc— Poison oƒ desire: 

Chất độc của tham dục: The turbidity of desire. 

Sự nhiễm uế của tham dục: The contamination of desire. 

Độc dục hay ái độc làm tổn hại cho việc tu hành Phật pháp: The poison of desire or love 
which harms devotion to Buddhist practices. 


Sỉ Độc—Poison oƒ ignorance: Một trong tam độc, sự độc hại của ngu sỉ (ngu sỉ chẳng 
những hại mình mà còn hại người, chẳng những não loạn mình mà còn não loạn người 
khác)——Thhe poison of delusion, one of the three poIsons. 


Xúc Độc— Poison oƒ touch: Sự độc hại của xúc chạm, từ ám chỉ đàn bà—The poison of 
touch, a term applied to woman. 


Xà Độc— Poisonous snakes: 

Vàng—Gold: Vàng có thể làm tổn hại cuộc tu hành của con người —Gold can harm 
peopleˆs cultivation. 

Những con rắn độc: Có bốn con rắn độc trong giỏ ám chỉ tứ đại trong thân thể (tạo nên 
thân thể con người). Ý nói tứ đại đất, nước, lửa, gió có thể làm tổn hại con người—There 


8) 
b) 
c) 
đ) 


2728 


are four poisonous snakes In a basket which imply the four elements in a body (of which a 
man 1s formed). The four elements of the body, earth, water, fire and wind which harm a 
man by theIr variation, I.e. Increase and decrease. 

Đất: Earth. 

Nước: Water. 

Lửa: Fire. 

Gió: Air. 


(B) Tam Độc 
Three Poisons 


(ID Tổng quan về Tam Độc—An overview oƒ the Three Poisons: Tam Độc còn được gọi là 


Tam Cấu hay Tam Chướng, là ba thứ độc hại hay ba món phiền não lớn. Đây là những 
thứ ác căn bản gắn liễn trong đời sống khởi sanh đau khổ. Phiển não có rất nhiễu, nói 
rộng thì đến 84 ngàn, nói hẹp thì có 10 loại phiển não gốc, trong có có tam độc tham sân 
si—Three Poisons or three sources of all passions and delusions. The fundamental evils 
1nherent in life which g1ve rise to human suffering. The three poIsons are regarded as the 
sources of all illusions and earthly desires. They pollute people”s lives. Men worry about 
many things. Broadly speaking, there are 84,000 worries. But after analysis, we can say 
there are only 10 serious ones including the three evil roots of greed, hatred, and 
delusion. 


(II) Chỉ tiết về Tam Độc— Details oƒ the Three Poisons: 
(A) Tham—Greed: Raga (skÙ——ConcupIsclence—Lust—Wrong desire. 
(A-1)Tổng quan vê Tham lam—An overview oƒ “Greed”: Lòng ham muốn vị kỷ thúc đẩy 


chúng ta thỏa mãn những gì mình cần cũng như những gì mình không xứng đáng được 
như ăn uống, nhà cửa, xe cộ, tài sản và danh vọng, vân vân. Mắt thì ham nhìn nơi sắc 
đẹp không biết chán, tai ham nghe mọi thứ âm thanh du dương, mũi ham mong ngửi mùi 
hương các loại, lưỡi ham nếm các vị béo bổ ngọt ngon, thân ham những xúc chạm mịn 
màng, và ý ham các sự ghét thương bỉ thử, vân vân. Lòng tham của con người như thùng 
không đáy, như biển cả lấy nước liên tục từ trăm ngàn sông hồ to nhỏ, hết ngày nầy qua 
ngày khác. Trong thời mạt pháp nầy, chúng sanh nói chung và nhân loại nói riêng, đã và 
đang dùng đủ mọi phương cách, thủ đoạn, mưu chước để lường gạt và tàn hại lẫn nhau. 
Thế nên cuộc đời của chúng sanh, nhất là nhân loại, vốn dĩ đã đau khổ, lại càng đau khổ 
hơn. Tất cả đều do nơi tánh tham lam, lòng ích kỷ bổn xẻn mà ra. Chính bằng mưu gian 
chước quỷ, dối gạt, phương tiện cũng như lật lọng bằng mọi thủ đoạn để đạt cho bằng 
được. Lòng tham là mãnh lực tinh thần mạnh mẽ khiến cho người ta đấu tranh giết chóc, 
lọc lừa dối trá lẫn nhau, ngay cả những hành động tàn độc cũng không chừa—It is a 
selfish desire for more than we need or deserve, such as food, house, car, wealth, honors, 
etc. Eyes are longing for viewing beautiful forms without any satisfaction, ears are 
longing for melodious sounds, nose 1s longing for fragrance, tongue 1s longing for delicate 
tastes, body 1s longing for soothing touches, and mind 1s longing for various emotions of 


2729 


love and hate from self and others. Human beings' greediness 1s like a barrel without 
bottom. It 1s Just as the great ocean obtaining continuously the water from hundreds and 
thousands of large and small rivers and lakes everyday. In this Dharma Ending Aøge, 
sentient beings, especially human beings use every method to manipulate and harm one 
another. Sentient beings" lives, especially, those of human beings" are already filled with 
pain and sufferings, now there are even more pain and sufferings. Through tricks, 
expedients, and manipulations we try to reach our goal irrespective of whatever happens 
to others. Greed 1s a powerful mental force that drives people to fight, kiIll, cheat, lie and 
perform various forms of unwholesome deeds. 


(A-2)Nghĩa của Tham lam— The meanings oƒ “Greed”: 


Ù 


2) 


3) 


Tham lam là món thứ nhất trong tam độc. Tham lam đối với tài sản người khác có nghĩa 
là tìm cách để chiếm đoạt vật không phải của mình. Khi tham lam nằm trong tâm ý của 
chúng ta thì không người nào khác thấy được vì nó vô hình vô tướng. Nhưng tâm tham 
này lại có thể khiến chúng ta làm những việc xu nịnh, đút lót, lừa đảo hay trộm cắp để 
đạt được những điều mà chúng ta mong muốn: Greed ¡s the first of the three poisons. 
Coveting others” possessions is when we plan how to procure something belonging to 
another person. While coveting 1s a mental action no one else can see, 1t can lead us to 
flatter, bribe, cheat or steal from others to obtain what we desire. 

Tham là căn bất thiện đầu tiên che đậy lòng tham tự kỷ, sự ao ước, luyến ái và chấp 
trước. Tánh của nó là bám víu vào một sự vật nào đó hay tham lam đắm nhiễm những gì 
nó ưa thích. Nghiệp dụng của nó là sự bám chặt, như thịt bám chặt vào chảo. Nó hiện lên 
áp chế khi chúng ta không chịu buông bỏ. Nguyên nhân gần đưa đến tham là vì chúng ta 
chỉ thấy sự hưởng thụ trong sự việc: Greed, the first unwholesome root, covers all 
degrees of selfish desire, longing, attachment, and clinging. Its characteristic 1s ørasping 
an obJect. Its function 1s sticking, as meat sticks to a hot pan. It 1s manifested as not gIving 
up. Ïts proximate cause 1s seeing enJoyment in things that lead to bondage—See Fourteen 
Posions in Chapter 77 (E). 

Tham tài, sắc, danh, thực, thùy hay sắc, thinh, hương, vị, xúc: Greed for wealth, sex, 
fame, food, sleep or greed for forms, sounds, smells, tastes, and obJects of touch. 


(A-3)Những điều kiện cân thiết để tạo ra Tham lam theo Phật giáo—Necessary conditions to 


Ù 
2) 


3) 


complete “Greed” according to Buddhism: Theo Hoà Thượng Narada trong Đức Phật và 
Phật Pháp, có ba điều kiện cần thiết để thành lập nghiệp tham lam——According to Most 
Venerable in The Buddha and His Teachings, there are three conditions that are 
necessary to complete the evil of covefousness: 

Vật sở hữu của người khác: Another”s possession. 

Tâm thèm muốn, ước mong được làm chủ vật ấy: Adverting to ¡t, thinking “would this be 
mine!” 

Lấy vật ấy không có sự cho phép của người khác: To actually take another”s possession 
without permission. 


(A-4)Ngũ Chúng Tham— Five kinds oƒ avarice: Macchariyaml (p)—Five kinds of begrudging. 
(A-4-A)Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm loại xan tham —According to 


l) 
2) 


the Sangiti Sutta in the Long Discourses oƒthe Buddha, there are five kinds oƒ begrudging: 
Xan tham đối với trú xứ: Begrudging as to dwelling-place. 
Xan tham đối với gia đình: Begrudging as to family. 


3) 
4) 
5) 


2730 


Xan tham đối với các vật thâu hoạch: Begrudging as to gains. 
Xan tham đối với sắc: Begruding as to beauty. 
Xan tham đối với Pháp: Begrudging as to Dhamma. 


(A-4-B)Ngũ Khan— Five kinds øƒ selfishness: Năm loại bủn xin. 


Ù 
2) 


3) 
4) 


5) 


Trụ Xứ Khan: Một mình ta ở đây, chẳng cho ai khác vào đây—This abode (house or 
place) 1s mine and no one else”s. 

Gia Chủ Thí Khan: Một mình ta ở nhà nầy làm việc bố thí, chứ chẳng ai khác—This 
almsgiving household 1s mine and no one else”s. 

Thí Khan: Một mình ta nhận của bố thí nầy——I am the only one who receive this alms. 
Dư Tán Khan: Một mình ta nhận sự tán thán nầy chứ chẳng ai khác—I am the only one 





who deserve this praise; no one else who deserves this. 

Pháp Khan: Một mình ta biết thâm nghĩa của kinh nầy chứ chẳng cho người khác biết—I 
am the only one who has the knowledge of truth, but I don”t want to share with any one 
else. 


(A-4-C)Theo Thanh Tịnh Đạo, có năm loại tham —According to The Path oƒ Purffication, 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


there are five kinds oƒ avarice: 

Tham đối với chỗ ở: Avarice about dwellings. 
Tham đối với quyến thuộc: Avarice about families. 
Tham đối với lợi lộc: Avarice about gain. 

Tham đối với pháp: Avarice about Dharma. 

Tham đối với tiếng khen: Avarice about praise. 


(A-5)Tham và Dục—Greed and desire: Tham và Dục là ham muốn của cải trần thế. Hầu hết 


người đời thường định nghĩa hạnh phúc trần tục như là sự thỏa mãn của mọi tham dục. 
Tham dục trần thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả năng nhận ra chúng và 
tham dục không được thỏa mãn thường gây ra khổ đau phiển não cho mình và cho người. 
Khi chúng ta chỉ phần nào thỏa mãn tham dục, chúng ta luôn có khuynh hướng tiếp tục 
theo đuổi chúng cho đến khi được thỏa mãn, chính vì vậy mà chúng ta càng gây nên khổ 
đau cho mình và cho người. Ngay cả khi đã thỏa mãn tham dục, chúng ta cũng khổ đau. 
Chúng ta chỉ nghiệm được chân hạnh phúc và an nhin tự tại khi chúng ta có ít tham dục. 
Đây cũng là một trong những bước lớn đến bến bờ giải thoát của chúng ta. Đức Phật dạy: 
“Tham lam chính là nguồn gốc của khổ đau. Mọi vật rồi sẽ thay đổi, vì thế không nên 
luyến ái hay vướng víu vào một thứ gì. Nên nhiếp tâm thanh tịnh tìm chân lý và đạt đến 
hạnh phúc vĩnh hằng.” Biết tri túc thiểu dục là biết sẽ giúp chúng ta diệt trừ tham dục. 
Điều nầy có nghĩa là biết thỏa mãn với những điều kiện vật chất khả dĩ giúp cho chúng 
ta có đầy đủ sức khỏe để tu tập. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để cắt đứt lưới tham 
dục, an ổn thân tâm và có nhiều thì giờ giúp đở tha nhân—Craving (greed, affection, 
desire) means desire for and love of the things of this life. Most people define happIness 
as the satisfaction of all desires. The desires are boundless, but our ability to realize them 
1s not, and unfulfilled desires always create suffering. When desires are only partially 
fulfilled, we have a tendency to continue to pursue until a complete fulfillment 1s 
achieved. Thus, we create even more suffering for us and for others. We can only realize 
the true happiness and a peaceful state of mind when our desires are few. This 1s one of 
the great steps towards the shore of liberation. The Buddha taught: “Greed and desire are 
the cause of all unhappiness or suffering. Everything sooner or later must change, so do 


2731 


not become attached to anything. Instead devote yourself to clearing your mind and 
finding the truth, lasting happiness.” Knowing how to feel satisfied with few possesslons 
help us destroy greed and desire. This means being content with material conditions that 
allow us to be healthy and strong enoupgh to cultivate. This 1s an effective way to cut 
through the net of passions and desires, attain a peaceful state of mind and have more 
time to help others. 

(A-6)Tham lam và sân hận—Œreed and anger: Tham lam và sân hận vừa có thật mà cũng 
vừa là ảo tưởng. Những phiển não mà chúng ta thường gọi là tham ái, tham dục, tham 
lam, hay sân hận, si mê, vân vân chỉ là những cái tên bể ngoài. Giống như trường hợp 
chúng ta gọi cái nhà nầy đẹp, cái kia xấu, to, nhỏ, vân vân đó không phải là sự thật. 
Những cái tên được gọi một cách quy ước như vậy khởi phát từ sự tham ái của chúng ta. 
Nếu chúng ta muốn một cái nhà lớn hơn chúng ta xem cái nhà mà chúng ta đang có là 
nhỏ. Lòng tham ái khiến chúng ta có sự phân biệt. Thật ra, chân lý không có tên gọi. Nó 
thế nào thì để nó thế ấy. Hãy nhìn sự vật theo đúng thực tướng của chúng, đừng định 
danh theo quan niệm thiên lệch của mình. Bạn là người đàn ông hay đàn bà chỉ là sự 
biểu hiện bên ngoài của sự vật. Thật ra, bạn chỉ là một sự kết hợp của nhiều yếu tố, là 
một tổng hợp của các uẩn biến đổi không ngừng. Khi bạn có một tâm hồn tự do, cởi mở, 
bạn không còn sự phân biệt nữa. Chẳng có lớn hay nhỏ, chẳng có tôi và anh. Chẳng có gì 
cả. Vô ngã hay không có một linh hồn vĩnh cửu. Thực ra cuối cùng thì chẳng có ngã hay 
vô ngã gì cả. Đó chỉ là những danh từ quy ước—The defilements we call lust or greed, 
anger and delusion, are Just outward names and appearances, just as we call a house 
beautiful, ugly, big, small, etc. These are only appearances of things. lf we want a big 
house, we call this one small. We creates such concepts because of our craving. Craving 
causes us to discriminate, while the truth 1s merely what 1s. Look at it this way. Are you a 
person? Yes. Thịs is the appearance of things. But you are really only a combination of 
elements or a øgroup of changing aggregates. If the mind 1s free 1t does not điscriminate. 
No big and small, no you and me, nothing. We say “anatta” or “not self”, but really, in the 
end, there 1s neither “atta” nor “anatta'. 

(A-7)Làm cách nào để quân bình “Tham lam”?—How to balance “Greed”?: Tham lam phải 
được quân bình bằng sự chú tâm vào để mục bất tịnh. Dính mắc vào vóc dáng có thể là 
một cực đoan. Gặp trường hợp như thế chúng ta phải để tâm đến một cực đoan khác của 
cơ thể. Chúng ta hãy quan sát cơ thể và xem đó như một xác chết. Hãy nhìn vào tiến 
trình tan rã, hủy hoại của một xác chết. Cũng có thể quan sát từng bộ phận của cơ thể 
như tim, phổi, gan, mắt, máu, nước tiểu, mô hôi, vân vân. Hãy nhớ lại hình ảnh của các 
yếu tố bất tịnh của cơ thể mỗi khi tham lam phát sanh. Làm như thế sẽ tránh khỏi tham 
lam quấy nhiễu Greed should be balanced by contemplation of loathsomeness. 
Attachment to bodily form 1s one extreme, and one should keep the opposite in mind. 
Examine the body as a corpse and see the process of decay, or think of the parts of the 
body, such as lungs, spleen, fat, feces, and so forth. Remembering these and visualizing 
the loathsome aspects of the body wIll free us from greed. 


(B) Sân hận —Anger: Dosa (skÙ—Dvesa (skt)—Pratigha (p)—Aversion—Fault—Hatred— 
II-w1ll_—Resentment—One of the three fires which burn 1n the mind until allowed to die 
for fuelling—Tâm từ chối các đối tượng không vừa lòng; chẳng hạn, trong lúc hành thiển, 


2732 


tâm khó chịu khi cơ thể bị đau nhức. Sân hận là một trong ba phiền não chính khiến tâm 
chúng sinh mê mờ. Hai phiền não kia là tham lam và si mê. 


(B-1)Tổng quan về sân hận—An overview oƒ “Pratigha”: 


Ù 


2) 


Sân hận là sự đáp lại cảm xúc đối với việc gì không thích đáng hay không công bằng. 
Nếu không đạt được cái mình ham muốn cũng có thể đưa đến sân hận. Sân hận liên hệ 
tới việc tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, theo giáo thuyết nhà Phật thì sân hận tự biểu lộ trong 
nó một tư cách thô lỗ, phá mất hành giả một cách hữu hiệu nhất. Đức Phật tuyên bố rất 
rõ ràng rằng một tâm đây những sân hận và thù địch không thể hiểu một cách tốt đẹp, 
không thể nói một cách tốt đẹp. Một người ôm ấp nuôi dưỡng sự bất mãn và uất hận sẽ 
không làm dịu bớt hận thù của mình. Chỉ với tâm bất hại và lòng từ mẫn đối với chúng 
sanh mọi loài mới có thể chấm dứt được hận thù. Chính vì thế mà trong kinh Pháp Cú, 
Đức Phật dạy để chế ngự sân hận, chúng ta phải phát triển lòng từ bi bằng cách thiển 
quán vào lòng từ bi. Theo Phật giáo, căn bản của sự sân giận thường thường là do sự sợ 
hãi mà ra. Vì khi chúng ta nổi giận lên thường chúng ta không còn sợ hãi điều gì nữa, tuy 
nhiên, đây chỉ là một loại năng lượng mù quáng. Năng lượng của sự giận dữ có tính cách 
tàn phá và không xây dựng được chuyện gì hết. Thật vậy, giận dữ thái quá có thể dẫn 
đến việc tự mình kết liễu đời mình. Vì vậy Đức Phật dạy: “Khi mình giận ai, hãy lui lại 
và ráng mà nghĩ đến một vài điều tốt của người ấy. Làm được như vậy, cơn giận tự nó sẽ 
nguôi đi.”——One of the three poisons in Buddhism (greed, anger and ignorance). Anger Is 
an emotional response to something that 1s inappropriate or unJust. lf one does not obtain 
what one 1s greedy can lead to anger. Anger 1s an emotion Involved In self-protection. 
However, according to Buddhist doctrines, anger manifesfs 1tself in a very crude manner, 
destroying the practitloner in a most effective way. The Buddha makes It very clear that 
with a heart filled with hatred and animosity, a man cannot understand and speak well. A 
man who nurtures displeasure and animosity cannot appease his hatred. Only with a mind 
delighted in harmlessness and with loving kindness towards all creatures In him hatred 
cannot be found. Thus, according to the Buddha”s teachings In the Dharmapada Sutra, to 
subdue anger and resentment, we must develop a compassionate mind by meditating on 
loving kindness, pity and compassion. According to Buddhism, the basis Of anger 1s 
usually fear for when we get angry we feel we are not afraid any more, however, this 1s 
only a blind power. The energy of anger, I1f Ifs not so destructive, 1t may not be of any 
constructive. In fact, extreme anger could eventually lead us even to taking our own lIfe. 
Thus the Buddha taught: “When you are angry at someone, let step back and try to think 
about some of the positive qualitles of that person. To be able to do this, your anger 
would be reduced by 1ts own.” 

Sự sân hận đốt cháy trong lòng chúng sanh, gây nên biết bao cảnh trái ý và thù nghịch 
cho người khác. Người sân hận nói năng thô bỉ không có chút từ bi, tạo nên không biết 
bao nhiêu là khổ não. Trong Tam Độc, mỗi thứ có một ác tính độc đáo khác nhau; tuy 
nhiên, sân hận có một tướng trạng vô cùng thô bạo, nó là kẻ thù phá hoại đường tu cũng 
như công hạnh của người tu Phật mạnh mẽ nhất. Lý do là khi một niệm sân hận đã sanh 
khởi trong tâm thì liền theo đó có muôn ngàn thứ chướng ngại khác lập tức hiện ra, ngăn 
trở con đường tu đạo, công hạnh cũng như sự tiến tu của người học đạo. Chính vì thế mà 
cổ đức có dạy rằng: “Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai.” (có nghĩa là khi 
một niệm oán thù vừa chớm khởi, thì có ngàn muôn cửa chướng khai mở). Thí dụ như 


2733 


đang lúc ngồi thiển, bỗng chợt nhớ đến người kia bạc ác, xấu xa, gây cho ta nhiều điều 
cay đắng xưa nay. Do nghĩ nhớ như thế nên tâm ta chẳng những không yên, mà còn sanh 
ra các sự buồn giận, bức rức. Thân tuy ngồi yên đó mà lòng dẫy đầy phiền não sân hận. 
Thậm chí có người không thể tiếp tục tọa thiển được nữa, cũng như không thể tiếp tục 
làm những gì họ đang làm vì tâm họ bị tràn ngập bởi phiền não. Lại có người bực tức đến 
quên ăn bỏ ngủ, nhiều khi muốn làm gì cho kể kia phải chết liền tức khắc mới hả dạ. 
Qua đó mới biết cái tâm sân hận nó luôn dày xéo tâm can và phá hoại con đường tu tập 
của người tu như thế nào. Chính vì thấy như thế mà Đức Phật đã dạy cách đối trị sân hận 
trong Kinh Pháp Hoa như sau: “Lấy đại từ bi làm nhà, lấy nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tất 
cả pháp không làm tòa ngồi.” Chúng ta phải nên nghĩ rằng khi ta khởi tâm giận hờn 
phiền não là trước tiên tự ta làm khổ ta. Chính ngọn lửa sân hận ấy bên trong thì thiêu 
đốt nội tâm, còn bên ngoài thì nó khiến thân ta ngôi đứng chẳng yên, than dài, thở vắn. 
Như thế ấy, chẳng những chúng ta không cải hóa được kẻ thù, mà còn không đem lại 
chút nào an vui lợi lạc cho chính mình—It 1s a fire that burns in all human beings, causing 
a feeling of displeasure or hostility toward others. Angry people speak and act coarsely or 
pitiless, creating all kinds of sufferings. Of the three great poisons of Greed, Hatred and 
lgnorance, each has 1ts own unique evil characteristic. However, of these poisons, hatred 
1s unimaginably destructive and 1s the most powerful enemy of one”s cultivated path and 
wholesome conducts. The reason 1s that once hatred arises from within the mind, 
thousands of karmic obstructions will follow to appear Iimmediately, impeding the 
practitioner from making progress on the cultivated path and learning of the philosophy of 
Buddhism. Therefore, the ancient virtuous beings taught: “One vindictive thought Just 
barely surfaced, ten thousands doors of obstructions are all open.” Supposing while you 
were practicing meditation, and your mind suddenly drifted to a person who has often 
Iinsulted and mistreated you with bitter words. Because of these thoughts, you begin to 
feel sad, angry, and unable to maintain peace of mind; thus, even though your body 1s 
sitting there quietly, your mind 1s filled with afflictions and hatred. Some may go sO far as 
leaving their seat, stopping meditation, abandoning whatever they are doing, and getting 
completely caught up in their afflictions. Furthermore, there are those who get so angry 
and so depressed to the point where they can”t eat and sleep; for their satisfaction, 
sometimes they wish their wicked friend to die right before their eyes. Through these, we 
know that hatred 1s capable of trampling the heart and mind, destroying people”s 
cultivated path, and preventing everyone from practicing wholesome deeds. Thus the 
Buddha taught the way to tame hatred in the Lotus Sutra as follows: “Use great 
compassion as a home, use peace and tolerance as the armor, use all the Dharma of 
Emptiness as the siting throne.” We should think that when we have hatred and 
afflictions, the first thing that we should be aware of is we are bringing miserles on 
ourselves. The fire of hatred and afflictions Internally burns at our soul, and externally 
influences our bodies, standing and sitting restlessly, crying, moaning, screaming, efc. In 
this way, not only are we unable to change and tame the enemy, but also unable to gain 
any peace and happiness for ourselves. 

(B-2)Nghĩa của sân hận— The meanings oƒ dosa: 

1) Sân hận là căn bản phiền não “Sân Khuể” hay sự nóng nảy. Sân Hận xãy ra khi chúng ta 
đè nén sự cảm xúc giận vào sâu bên trong. Sân hận là một trong tam độc, hay một trong 


2) 


3) 


4) 


2734 


ba ngọn lửa đang đốt cháy tâm. Sân hận là nhiên liệu đốt cháy cả rừng công đức của kẻ 
tu hành. Người tu phải luôn chế ngự sân hận và phát triển lòng từ bi trong tâm——Anger, 
Ire, wrath, resentment, one of the six fundamental klesas. Anger happens when one 
represses the emotional feelings deep 1nside. This 1s one of the three poisons in 
Buddhism (greed, anger, ignorance). One of the three fires which burn In the mind until 
allowed to die for fuelling. Anger manIfesfs Itself in a very crude manner, destroying the 
practitioner In a most effective way. To subdue anger and resentment, we must develop a 
compassionate mind. 

Theo tâm lý học Phật giáo, yếu tố tâm thức về sân hận luôn nối kết với kinh nghiệm khổ 
đau. Người ta có thể tham và lạc cùng một lúc, nhưng không thể nào vừa sân hận mà lại 
vừa vui vẻ cùng một lúc được. Bất kỳ ai vun xới oán ghét, sân hận, giận dữ, tính ác nuôi 
dưỡng sự trả thù hay bảo tổn lòng căm giận đều bị trói buộc vào kinh nghiệm khổ đau 
như thế, vì người ấy đã chấp chặt vào một nguồn cội rất mạnh của khổ đau. Những ai 
gieo hận thù cho người khác như giết chóc hay hành hạ hay cắt xéo thân thể, có thể sẽ 
tái sanh vào những cảnh giới nơi mà họ phải cảm thọ những kinh nghiệm cực kỳ đau đớn, 
nhức nhối, khắc nghiệt. Chỉ trong những hoàn cảnh như thế họ mới có thể kinh nghiệm 
những nỗi khốn khổ mà do sự bất thiện của chính họ, họ đã tự đem đến cho chính họ: 
According to Buddhist psychology, the mental factor of aversion 1s always linked to the 
experience of pain. One may be greedy and happy, but never angry and happy at the 
same time. Anyone who cultures hatred, anger, malice, nurses revenge or keeps alive a 
grudge 1s bound to experience much suffering for he has laid hold a very potent source of 
It. Those who exercise their hatred on others as in killing, torturing or maiming may 
expect birth in a state, compared ¡n the scriptural simile to a pitfull of glowing situations, 
where they will experience feelings which are exclusively painful, sharp, severe. Only In 
such an environment will they be able to experience all the misery which they, by their 
own cruelty to others, have brought upon themselves. 

Đức Phật dạy: “Giặc cướp công đức, không gì hơn sân hận. Vì khi tâm sân hận nổi lên thì 
chúng sanh lập tức tạo nghiệp, và do đó mà muôn ngàn chướng ngại lập tức hiện ra, ngăn 
che Thánh đạo, lấp mờ Phật tánh. Cho nên nói “Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng 
môn khai,` nghĩa là chỉ vì một niệm giận tức mà phải lãnh chịu bao nhiêu chướng nạn”— 
The Buddha taught: “Bandits who steal merifs are of no comparison to hatred and anger. 
Because when hatred and anger arise, Inevitable innumerable karma will be created. 
Immediately thereafter, hundreds and thousands of obstructions w1ll appear, masking the 
proper teachings of enliphtenmernt, burying and dimming the Buddha Nature. Therefore, 
A thought of hatred and anger had Just barely risen, ten thousands of karmic doors will 
open immediately. It is to say with Just one thought of hatred, one must endure all such 
obstructions and obstacles.” 

Sân hận là nguyên nhân chính của khổ đau và địa ngục: The anger or dosa is the root of 
suffering and the rebirth in hell. 


(B-3)Những điều kiện dẫn đến sân hận— Conditions lead to anger: Theo Hòa Thượng Narada 


Ù 


trong Đức Phật và Phật Pháp, có hai điều kiện cần thiết để thành lập nghiệp sân hận—— 
According to Most Venerable Narada in The Buddha and His Teaching, there are two 
conditions that are necessary to complete the evil of ill-wIll: 

Một người khác: Another person. 


2) 


2735 


Tư tưởng muốn tạo phiển não cho người đó: The thought of doing harm. 


(B-4)Đặc điểm của Sân hận— Characteristics oƒ “Anger”: 


Ù 


2) 


3) 


4 


Tánh của tâm sở nầy là ghét hay không ưa những cảnh trái nghịch. Nghiệp dụng của nó 
là tự bành trướng và đốt cháy thân tâm của chính nó—Doso, the second unwholesome 
root, comprises all kinds and degrees of aversion, 1ll-wIll, anger, 1rritation, annoyance, 
and animostty. Its characteristic 1s ferosity. lts function 1s to spread, or burn up 1s own 
support, I.e. the mind and body 1n which 1t arises. It 1s manifested as persecuting, and 1s 
proXImate cause 1s a øround for annoyance. 

Sân hận là một trong tam độc, hay một trong ba ngọn lửa đang đốt cháy tâm. Sân hận là 
nhiên liệu đốt cháy cả rừng công đức của kẻ tu hành. Người tu phải luôn chế ngự sân hận 
và phát triển lòng từ bi trong tâm: Anger—IIl-will or hatred is one of the three poisons in 
Buddhism (greed, anger, ignorance}—One of the three fires which burn In the mind until 
allowed to die for fuelling——Anger manifests Ifself in a very crude manner, destroying the 
practitioner In a most effective way. To subdue anger and resentment, we must develop a 
compassionate mind. 

Theo tâm lý học Phật giáo, yếu tố tâm thức về sân hận luôn nối kết với kinh nghiệm khổ 
đau. Người ta có thể tham và lạc cùng một lúc, nhưng không thể nào vừa sân hận mà lại 
vừa vui về cùng một lúc được. Bất kỳ ai vun xới oán ghét, sân hận, giận dữ, tính ác nuôi 
dưỡng sự trả thù hay bảo tổn lòng căm giận đều bị trói buộc vào kinh nghiệm khổ đau 
như thế, vì người ấy đã chấp chặt vào một nguồn cội rất mạnh của khổ đau. Những ai 
gieo hận thù cho người khác như giết chóc hay hành hạ hay cắt xéo thân thể, có thể sẽ 
tái sanh vào những cảnh giới nơi mà họ phải cảm thọ những kinh nghiệm cực kỳ đau đớn, 
nhức nhối, khắc nghiệt. Chỉ trong những hoàn cảnh như thế họ mới có thể kinh nghiệm 
những nỗi khốn khổ mà do sự bất thiện của chính họ, họ đã tự đem đến cho chính họ— 
According to Buddhist psychology, the mental factor of aversion 1s always linked to the 
experience of pain. One may be greedy and happy, but never angry and happy at the 
same time. Anyone who cultures hatred, anger, malice, nurses revenge or keeps alive a 
grudge 1s bound to experience much suffering for he has laid hold a very potent source of 
1t. Those who exercise their hatred on others as in killing, torturing or maiming may 
expect birth in a state, compared In the scriptural simile to a pitfull of glowing situations, 
where they will experlence feelings which are exclusively painful, sharp, severe. Only In 
such an environment will they be able to experience all the misery which they, by theIr 
own cruelty to others, have brought upon themselves. 

Sự sân hận đốt cháy trong lòng chúng sanh, gây nên biết bao cảnh trái ý và thù nghịch 
cho người khác. Người sân hận nói năng thô bỉ không có chút từ bi, tạo nên không biết 
bao nhiêu là khổ não. Trong Tam Độc, mỗi thứ có một ác tính độc đáo khác nhau; tuy 
nhiên, sân hận có một tướng trạng vô cùng thô bạo, nó là kẻ thù phá hoại đường tu cũng 
như công hạnh của người tu Phật mạnh mẽ nhất. Lý do là khi một niệm sân hận đã sanh 
khởi trong tâm thì liền theo đó có muôn ngàn thứ chướng ngại khác lập tức hiện ra, ngăn 
trở con đường tu đạo, công hạnh cũng như sự tiến tu của người học đạo. Chính vì thế mà 
cổ đức có dạy rằng: “Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai.” (có nghĩa là khi 
một niệm oán thù vừa chớm khởi, thì có ngàn muôn cửa chướng khai mở). Thí dụ như 
đang lúc ngồi thiển, bỗng chợt nhớ đến người kia bạc ác, xấu xa, gây cho ta nhiều điều 
cay đắng xưa nay. Do nghĩ nhớ như thế nên tâm ta chẳng những không yên, mà còn sanh 


2736 


ra các sự buồn giận, bức rức. Thân tuy ngồi yên đó mà lòng dẫy đầy phiền não sân hận. 
Thậm chí có người không thể tiếp tục tọa thiển được nữa, cũng như không thể tiếp tục 
làm những gì họ đang làm vì tâm họ bị tràn ngập bởi phiền não. Lại có người bực tức đến 
quên ăn bỏ ngủ, nhiều khi muốn làm gì cho kể kia phải chết liền tức khắc mới hả dạ. 
Qua đó mới biết cái tâm sân hận nó luôn dày xéo tâm can và phá hoại con đường tu tập 
của người tu như thế nào. Chính vì thấy như thế mà Đức Phật đã dạy cách đối trị sân hận 
trong Kinh Pháp Hoa như sau: “Lấy đại từ bi làm nhà, lấy nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tất 
cả pháp không làm tòa ngồi.” Chúng ta phải nên nghĩ rằng khi ta khởi tâm giận hờn 
phiền não là trước tiên tự ta làm khổ ta. Chính ngọn lửa sân hận ấy bên trong thì thiêu 
đốt nội tâm, còn bên ngoài thì nó khiến thân ta ngôi đứng chẳng yên, than dài, thở vắn. 
Như thế ấy, chẳng những chúng ta không cải hóa được kẻ thù, mà còn không đem lại 
chút nào an vui lợi lạc cho chính mình—It 1s a fire that burns in all human beings, causing 
a feeling of displeasure or hostility toward others. Angry people speak and act coarsely or 
pitiless, creating all kinds of sufferings. Of the three great poisons of Greed, Hatred and 
lgnorance, each has 1ts own unique evil characteristic. However, of these poisons, hatred 
1s unimaginably destructive and 1s the most powerful enemy of one”s cultivated path and 
wholesome conducts. The reason 1s that once hatred arises from within the mind, 
thousands of karmic obstructions wIll follow to appear Iimmediately, impeding the 
practitioner from making progress on the cultivated path and learning of the philosophy of 
Buddhism. 'Therefore, the ancient virtuous beings taught: “One vindictive thought Just 
barely surfaced, ten thousands doors of obstructions are all open.” Supposing while you 
were practicing meditation, and your mind suddenly drifted to a person who has often 
insulted and mistreated you with bitter words. Because of these thoughts, you begin to 
feel sad, angry, and unable to mainfain peace of mind; thus, even though your body 1s 
sitting there quietly, your mind 1s filled with afflictions and hatred. Some may øo so far as 
leaving their seat, stopping meditation, abandoning whatever they are doing, and getting 
completely caught up In therr afflictions. Furthermore, there are those who øet so angry 
and so depressed to the point where they can”t eat and sleep; for their satisfaction, 
sometimes they wish their wIcked friend to die right before their eyes. Through these, we 
know that hatred 1s capable of trampling the heart and mind, destroying people”s 
cultivated path, and preventing everyone from practicing wholesome deeds. Thus the 
Buddha taught the way to tame hatred in the Lotus Sutra as follows: “Use great 
compassion as a home, use peace and tolerance as the armor, use all the Dharma of 
Emptiness as the siting throne.” We should thínk that when we have hatred and 
afflictions, the first thing that we should be aware of Is we are bringing miseries on 
ourselves. The fire of hatred and afflictions Internally burns at our soul, and externally 
influences our bodies, standing and sitting restlessÌy, crying, moaning, screaming, etc. In 
this way, not only are we unable to change and tame the enemy, but also unable to gain 
any peace and happiness for ourselves. 

(B-5)Làm thế nào để quân bình sự “Sân hận”?—How to balance “Anger”?: Khi sân hận nổi 
lên phải niệm tâm từ. Khi tâm nóng giận nổi lên chúng ta phải quân bình chúng bằng 
cách khai triển tâm từ. Nếu có ai làm điều xấu đối với chúng ta hay giận chúng ta, chúng 
ta cũng đừng nóng giận. Nếu sân hận nổi lên, chúng ta càng mê muội và tối tăm hơn 
người đó nữa. Hãy sáng suốt giữ tâm từ ái và thương người đó vì họ đang đau khổ. Hãy 


2737 


làm cho tâm tràn đầy tình thương, xem người đang giận dỗi mình như anh, chị, em thân 
yêu của mình. Lúc bấy giờ chúng ta hãy chú tâm vào cảm giác từ ái, và lấy sự từ ái làm 
để mục thiển định. Trải lòng từ đến tất cả chúng sanh trên thế gian nầy. Chỉ có lòng từ ái 
mới thắng được sự sân hận mà thôi—When angry states of mind arise strongly, balance 
them by developing feelings of loving-kindness. If someone does something bad or gets 
angry, do not get angry ourselves. If we do, we are being more ignorant than they. Be 
wise. Keep compassion In mind, for that person 1s suffering. FIl our mind with loving- 
kindness as If he was a dear brother. Concentrate on the feeling of loving-kindness as a 
meditation subJect. Spread 1t to all beings In the world. Only through loving-kindness 1s 
hatred overcome. 


(B-6)Hậu quả của sân hận— Consequences oƒ anger: Cũng theo Hòa Thượng Narada trong 


Ù 
2) 
3) 


Đức Phật và Phật Pháp, đây là những hậu quả tất yếu của sự sân hận—Also according to 
Most Venerable Narada in The Buddha and His Teachings, these are the inevitable 
consequences of ill-wIll: 

Thân hình xấu xa: Ugliness. 

Cơ thể bệnh hoạn: Manifold diseases. 

Bẩm tánh khó thương: Detestable nature. 


(B-7)Sám Hối Tâm Sân Hận—To repent the mind oƒ hatred and anger: Sám hối Ý nghiệp— 


Muốn sám hôi tâm sân hận trước nhất chúng ta nên sám hôi ý nghiệp. Phật tử chơn thuần 
nên luôn nhớ rằng tất cả năm thức từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sở dĩ gây nên vô số tội lỗi 
là do ở nơi ý thức. Ý thức nây cũng ví như mệnh lệnh của vua ban xuống quần thần. Mắt 
ưa ngắm bậy, tai ham nghe âm thanh du dương, mũi ưa ngửi mùi hương hoa, son phấn, 
lưỡi ưa phát ngôn tà vạy, thân ưa thích sự xúc chạm mịn màng. Tất cả tội nghiệp gây ra 
từ năm thức nầy đều do chủ nhân ông là tâm hay ý thức mà phát sanh ra. Cuối cùng phải 
bị đọa vào tam đồ ác đạo, chịu vô lượng thống khổ nơi địa ngục, nøạ quỷ, súc sanh. 
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Phòng ý như phòng thành, giữ tâm như giữ gìn 
tròng con mắt. Giặc cướp công đức, một đời hay nhiều đời, không gì hơn ý.” Nay muốn 
sám hối ý nghiệp, trước hết phải nghĩ rằng ba nghiệp tham sân sĩ (see Tam Độc) của ý là 
mâm mống gây tạo nên vô lượng nghiệp tội, là màng vô minh che mất trí huệ, là phiền 
não bao phủ chơn tâm. Thật là đáng sợ. Phật tử chơn thuần phải đem hết tâm ý sám hối 
ăn năn, thể không tái phạm—In order to repent the mind of anger one must first repent 
the mind-karma. Sincere Buddhists should always remember that the mind conscIousness 
1s the reason fo ØIve rise to Infinite offenses of the other five consciousnesses, from Sipght, 
Hearing, Scent, Taste, and Touch ConscIousnesses. The mind consciousness 1s similar to 
an order passed down from the King to his magistrates and chancellors. Eyes take great 
pleasure in looking and observing unwholesome things, ears take great pleasure In 
listenng to melodious sounds, nose takes great pleasure in smelling aromas and 
Íragrance, tongue takes great pleasure In speaking vulgarly and Irresponsibly as well as 
finding Joy 1n tasting the varlous delicacies, foods, and wines, etc; body takes great 
pleasure In feeling varlous sensations of warmth, coolnes, softness, velvet clothing. 
Karmic offenses arise from these five conscIousness come from their master, the Mind; 
the mind consciousness 1s solely responsible for all their actions. In the end, this will 
result in continual drowning 1n the three evil paths, enduring Infinite pains and sufferings 
in hells, hungry ghosfts, and animals. In the Dharmapada, the Buddha taught: “Guard 


2738 


one”s mind much like guarding a castle; protect the mind similar to protecting the eye 
ball. Mind 1s an enemy capable of destroying and eliminating all of the virtues and merIts 
one has worked so hard to accumulate during one”s existence, or sometines many 
lifetimes. To repent the mind-karma, sincere Buddhists should think that the three karmas 
of Greed, Hatred, and Ignorance of the mind are the roots and foundatlons of Infinte 
karmrc transgressions. The mind-karma 1s the web of ignorance which masks our wisdom 
and 1s the affliction and worry that cover our true nature. It should be feared and needs be 
avoided. Sincere Buddhists should use their heart and mind to sincerely confess and 
repent, be remorseful, and vow never again to commit such offenses. 


(B-8)Chấp nhận hay không chấp nhận phẫn nộ và không hoan hỆ—Accept or not to accept 


+ 


+ 


x% 


+ 


angry and displeased: Trong Kinh Trung Bộ——In the Middle Length Discrouses. 

“Phẫn nộ và không hoan hỷ, Bà la môn Akkosaka Bharadvaja đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến y nói những lời không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng Thế Tôn—Angry and 
displeased, brahmana Akkosaka-bharadvaja went to the Enlightened One, and there 
abused and reviled the Enlightened One In harsh and rude words. 

Được nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với Bà la môn Akkosaka Bharadvaja: “Này Bà la 
môn, ông nghĩ thế nào? Các thân hữu bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm 
ông không?—Being thus spoken the Enlightened One said to the brahmana: “What do 
you think Brahmana? Do your friends and acquaintances, do your blood relatives and 
guesfts pay a visit to you?” 

Bà la môn Akkosaka Bharadvaja trả lời: “Thỉnh thoảng các thân hữu bà con huyết thống, 
các khách có đến viếng—Akkosaka replied: “*Yes, sometimes, friends and acquaintances, 
blood relatives and guesfts pay me a VISIf.” 

Đức Phật bảo: “Này Bà la môn, ông nghĩ thế nào? Ông có sửa soạn cho họ các món ăn 
loại cứng, loại mềm và các đồ nếm không?”—The Buddha said: “What do you think, o 
brahmana? Do you offer them food to chew, to eat and to taste?” 

Bà la môn Akkasoka trả lời: “Thỉnh thoảng có sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, 
loại mềm và các loại đồ nếm.”—Akkosaka replied: “Sometimes, I offer them food to 
chew, to eat and to taste.” 

Đức Phật hỏi tiếp: “Nhưng này Bà la môn, nếu họ không nhận, thời các món ăn ấy sẽ về 
a1?”— The Buddha continued to ask: “O brahmana, 1f they do not accept them, to whom 
these foods come back? 

Bà la môn Akkasoka đáp: “Nếu họ không nhận, thời các món ăn ấy sẽ về lại chúng 
tôi.”——Brahmana replied: “If they do not accept them, these foods come back to us.” 

Đức Phật nói tiếp: “Cũng vậy, này Bà la môn, nếu ông phỉ báng chúng tôi là người 
không phỉ báng lại, mắng nhiếc chúng tôi là người không mắng nhiếc lại, xỉ vả chúng tôi 
là người không xỉ vả lại, chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ ông, thời này Bà la 
môn, sự việc ấy lại về ông. Này Bà la môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, nhiếc mắng 
lại khi bị nhiếc mắng, xỉ vả lại khi bị xỉ vả, thời như vậy, này Bà la môn, người ấy được 
xem là hưởng thọ, đã san sẻ với ông. Còn chúng tôi không cùng hưởng thọ sự việc ấy với 
ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với ông, thời này Bà la môn, tất cả sự việc ấy lại về 
với ông và tất cả sự việc ấy chỉ về lại với ông mà thôi.”—The Buddha continued to say: 
“In the same way, o brahmanal! You have abused us who do not abuse. You have reviled 
us who do not revile. You have scolded us who do not scold. We do not accept them from 


x 


2739 


you, so they are all for you. O brahmana, they are all for you. O brahmana, he who 
abuses back when abused at, who reviles back when reviled, who scolds back when 
scolded, o brahmana, this 1s called eating them together and sharing them together. We 
do not eat them with you. We do not share them with you. So they are all for you, o 
brahmana! They are all for you, o brahmanal 

Lời của Bà la môn Akkosaka Bharadvaja; ** Lời của Đức Phật. 


(B-9)Những lời Phật dạy vê “Hận Thù °— The Buddha's teachings oƒ “Hatred”: 


Ù 


2) 


Đức Phật thường luôn nhắc nhở chúng đệ tử rằng: “Hận thù không thể chấm dứt bằng 
hận thù, chỉ có tình thương mới chấm dứt được hận thù mà thôi.” Ngài cũng nhắc tiếp: 
“Càng gặp nhiều oan trái, Như Lai càng hành thiện vì Như Lai chỉ lấy ân trả oán mà 
thôi.” Có người tin rằng “lấy ân trả oán” là việc làm không thực tế và họ tin rằng “đao 
kiếm phải được trả bằng đao kiếm.” Vâng, “lấy đao kiếm trả đao kiếm” quả là dễ nghĩ 
và dễ làm, nhưng rất có thể làm như vậy chúng ta sẽ bị sa lầy trong khó khăn trắc trở. 
Thật là khó khăn khi phải lấy ân trả oán. Thật là khó khăn khi phải mỉm cười với kẻ vừa 
mới vung tay đánh mình, nhưng người con Phật phải lắng nghe lời Phật dạy, phải lấy ân 
trả oán trong mọi thời, mọi lúc, mọi hoàn cảnh —The Buddha always reminded his 
disciples: “Hatreds do not cease hatred; by love alone do they cease.” The Buddha 
confinued to remind: “he more evil that comes to me, the more good wIll radiate from 
me, for | always return good for evil.” Some people believe that is not practical to 
return good for evil and they believe that “return swords for swords.” Yes, Its easy tO 
think and to do about “return sword for sword,” but in doïng that we might get caught In 
the quagmire of troubles. It`s extremely difficult by returning good for evil. It”s extremely 
difficult to smile with the person who Just raised his hand to beat us, but we are the 
Buddha's disciples, we must listen to his teaching, we must return good for evil at all 
times, In all places and cIrcumstances. 

Đức Phật dạy: “Giặc cướp công đức, không gì hơn sân hận. Vì khi tâm sân hận nổi lên thì 
chúng sanh lập tức tạo nghiệp, và do đó mà muôn ngàn chướng ngại lập tức hiện ra, ngăn 
che Thánh đạo, lấp mờ Phật tánh. Cho nên nói “Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng 
môn khai,` nghĩa là chỉ vì một niệm giận tức mà phải lãnh chịu bao nhiêu chướng nạn”—— 
The Buddha taught: “Bandits who steal merits are of no comparison to hatred and anger. 
Because when hatred and anger arise, Inevitable innumerable karma will be created. 
Immediately thereafter, hundreds and thousands of obstructions wIll appear, masking the 
proper teachings of enlightenment, burying and dinming the Buddha Nature. Therefore, 
A thought of hatred and anger had Just barely risen, ten thousands of karmic doors will 
open Immediately. It is to say with Just one thought of hatred, one must endure all such 
obstructions and obstacles” 


(B-10)Những lời Phật dạy về Sân Hận trong Kinh Pháp Cú —The Buddha's teachings on 


Ũ 


2) 


“Anger” in the Dharmapada Sutra: 

“Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi, và cướp đoạt của tôi.” Ai còn ôm ấp 
tâm niệm ấy, thì sự oán hận không thể nào dứt hết —(Dharmapada 3)—“He abused me, 
he beat me, he defeated me, he robbed me.” Hatred will never leave those who dwell on 
such thoughts. 

“Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi, và cướp đọat của tôi.” Ai bỏ được tâm 
niệm ấy, thì sự oán giận tự nhiên san bằng—(Dharmapada 4)—“He abused me, he hit 


2740 


me, he defeated me, he robbed me.” Hatred will leave those who do not harbor such 
thoughts. 

3) Ở thế gian nầy, chẳng phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ được hận thù. 
Đó là định luật của ngàn xưa— (Dharmapada 5)—lIn this world, hatred never destroys 
(eliminates) hatred, only love does. This 1s an eternal law. 

4)_ Xả bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu căng, giải thoát mọi ràng buộc, không chấp trước 
danh sắc; người không có một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi được: One should 
øIve up anger; one should abandon pride. One should overcome all fetters. No suffering 
befall him who calls nothing his own (Dharmapada 221). 

5)_ Người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh, mới 
là kẻ chế ngự giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương hờ mà thôi: He who controls his anger 
which arises as a rolling charlot. He 1s a true charioteer. Other people are only holding 
the rein (Dharmapada 222). 

6) Lấy từ bi thắng nóng giận, lấy hiền lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng xan tham, lấy 
chơn thật thắng ngoa ngụy: Conquer anger by love; conquer evil by good; conquer stingy 
by giving; conquer the liar by truth (Dharmapada 223). 

7) Nói chân thật, không giận hờn, đích thân bố thí cho người đến xin. Đó là ba việc lành đưa 
người đến cõi chư Thiên. (Dhammapada 224): One should speak the truth. One should not 
be angry. One should give when asked to. These are three good deeds that help carry 
men the realm of heaven. 

8) Gìn giữ thân đừng nóng giận, điều phục thân hành động, xa lìa thân làm ác, dùng thân tu 
hạnh lành: One should guard against the bodily anger, or physical action, and should 
control the body. One should give up evil conduct of the body. One should be of good 
bodily conduct (Dharmapada 231). 

9) Gìn giữ lời nói đừng nóng giận, điều phục lời nói chánh chơn, xa lìa lời nói thô ác, dùng 
lời nói tu hành: One should guard against the anger of the tongue; one should control the 
tongue. One should give up evil conduct in speech. One should be of good conduct 1n 
speech (Dharmapada 232). 

10) Gìn giữ ý đừng nóng giận, điều phục ý tinh thuần, xa ha ý hung ác, dùng ý để tu chân: 
One should guard against the anger of the mind; one should control the mind. One should 
øIve up evil conduct of the mind. One should practice virtue with the mind (Dharmapada 
233). 





()SiFolly or Tgnorance: Mudhaya (p}—Moha ` (skt—Stupidity 
Unwillingness to accept Buddha-truth—Unintelligence—Vì sĩ mê mà người ta không 
thấy được cái nhìn như thị, không thể phân biệt đúng sai. Ngu si làm cho người ta mù 
quáng về chấp ngã, chấp pháp là những thứ vô thường, luôn thay đổi và hoại diệ—Due 
to Ignorance, people do not see things as they really are, and cannot distinguish between 
ripht and wrong. They become blind under the delusion of self, clinging to things which 
are Impermanent, changeable, and perishable—See Chapter 71 (A). 


Delusion—— 


(HI) Đặc tính của Tam Độc— Characteristics 0ƒ the Three Poisons: Tam Độc Tham, Sân, Sĩ 
Chẳng Những Gây Phiển Chuốc Não Cho Ta, Mà Còn Ngăn Chận Không Cho Chúng Ta 
Hưởng Được Hương Vị Thanh Lương Giải Thoát ——Three poisons of greed, hatred and 


Œ) 
l) 


2) 
3) 


4) 


5) 


2741 


Ignorance do not only cause our afflictions, but also prevent us from tasting the pure and 
cool flavor of emanciIpation (liberation). 


(C) Bốn Con Rắn Độc 
Four Poisonous suakes 


Bốn yếu tố lớn được ví như bốn con rắn. Chuyện kể có một người đang trong trạng thái 
hoang mang giữa sống và chết, leo xuống giếng “Vô Thường” bằng một sợi dây “Mệnh 
Căn,” nơi đó hai con chuột, “ngày và đêm” đang gậm nhắm sợi dây mây; trong khi đó 
bên thành giếng là bốn con rắn đang đầu độc anh ta. Chuyện nầy ví tứ đại như ba con 
rồng độc đang phun lửa và cố bắt cho được anh ta. Khi nhìn lên miệng giếng thì anh thấy 
hai con voi (bóng tối và ánh sáng) đã đến ngay miệng giếng; trong lúc tuyệt vọng, thì 
một con ong bay ngang nhả mật (ngũ dục) rớt ngay miệng anh, anh ta bèn liếm mật và 
quên hết những hiểm nguy đang chực chờ—The four elements are compared as the four 
snakes. The parable of a man who fled from the two bewildering forms of life and death, 
and climbed down a rope (of life), into the well of impermanence, where two mice, night 
and day, gnawed the rattan rope, on the four sides of four snakes sought to poison him. 
The four elements of his physical body were the three dragons breathing fire and trying to 
seIze him. Ôn looking up he saw that two elephants (darkness and light) had come to the 
mouth of the well; he was in desparr, when a bee flew by and dropped some honey (the 
five desires) Into his mouth, which he ate and entirely forgot his perIl. 


(D) Ngũ Độc 
Five Turbidities 


Ngũ Trược— The five kysaya periods gƒ turbidity, Impurify or chaos: 

Kiếp độc: The defilement of the world-age, when war and natural disasters are rife. The 
kalpa 1n decay, when 1t suffers deterioration and ø1ves rise to the ensuing form. 

Kiến độc: The defilement of views, when incorrect, perverse though(ts and ideas are 
predominant. Deterioration of view, egoism. 

Phiển não độc: The defilement of passions, when all kinds of transgressions are exalted. 
The passions and delusions of desire, anger, stupidity, pride, and doubt prevaIl. 

Chúng sanh độc: The defilement of the human being condition, when people are usually 
dissatisfied and unhappy. In consequence human miseries increase and happiness 
decreaces. 

Mệnh độc: The defilement of the life-span, when the human life-span as a whole 
decreases. Human lifetime gradually diminishes to ten years. 


(II) Năm thứ trược theo kinh Lăng Nghiêm— Five turbidiHes, according to the Surangdna 


Sưfra: Sece Chapter 39 (B) (II). 


2742 


(D) Lục Độc 
Six PoLsoHIS 


^ 


(I Lục cấu —Six dơfiled things: Theo Câu Xá Luận có sáu điều làm ô uế tịnh tâm— 


l) 
2) 
3) 
„) 
3) 
6) 


According to the Kosa Sastra, there are six things that defile the pure mind: 
Não (phiển muộn): Vexation. 

Siểm (nịnh nọt): Flattery. 

Kiêu (khi lờn người khác)L Arrogance. 

Cuồng (Dối gạt người khác): Exaggeration. 

Hận: Hatred. 

Hại (làm hại người khác): Malice. 


(IU Lục Chủng Câu Sinh Hoặc— The sỉx deceivers comumon to dÌl the living: 


l) 
2) 
3) 
4 
3) 
6) 


l) 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 
lở) 


Sáu loại mê hoặc thông thường với chúng sanh 

Tham: Greed—See Chapter 77 (F). 

Sân: Anger—See Chapter 77 (F). 

SI: Vô Minh—lgnorance—See Chapter 77 (F). 

Hôn trầm: Torpor—§ee Chapter 1 II. 

Nghi hoặc: Doubt—See Chapter 77 (F). 

Tà kiến: Incorrect views—Bất Chánh Kiến—See Chapter 77 (F). 


(E) Thất Độc 
Seven Poisons 


(E-1) Thất Sứ Giả 
Seven Mlessengers 


Thất Sứ Giả: Klesas (sk)——Seven messengers—Bẩy sứ giả hay bảy thứ độc hại của ác 
đạo —The seven messengers or agen(s that cause sentient beings to go down to the evil 
paths. 

Ái dục: Desire. 

Sân hận: Anger. 

Vướng mắc: Clinging or attachment. 

Cống cao ngã mạn: Pride or arrogance. 

Vô minh: lgnorance or unenlightenment. 

Tà kiến: Wrong views. 

Nghi hoặc: Doubts. 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 


2743 


(E-2) Bảy sự Độc Hại 
Seyven defileimenfs 


Theo Kinh Trường A Hàm và Kinh Tăng Nhất A Hàm, có bảy sự nhiễm ô tiềm ẩn trong 
tâm chúng ta—According to the Digha Nikaya Sutra and Angutara Nikaya Sutra, there 
are seven defilements that lie dormant in the recesses of man”s mind. 

Tham dục: Kama-raga (p)—Lust—Desrre. 

Ác ý: Patigha (p)—Evil thoughts. 

Tà kiến: Ditthi (p)—Wrong views. 

Hoài nghĩ: Vicikiccha (p)—Doubt. 

Ngã Mạn: Mana (p)—Pride. 

Luyến ái: Bhava-raga (p)—Attachmeit. 

Vô minh: AvijJa (p)—lgnorance. 


(E-3) Thất Độc 
Seven Poisons 


(I Tổng quan về Thất Độc—An overview oƒ the Seyen Poisons: Theo Kinh Phúng Tụng 


trong Trường Bộ Kinh, có bảy tùy miên. Do chúng ăn sâu nên gọi là tùy miên, chúng là 
cái nhân cho tham dục, v.v., sanh đi sanh lại mãi —According to the SangIfI Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are seven latent procliviies or underlying 
tendencies, or inherent tendencles. For 1t 1s owing to their inveteracy that they are called 
inherent tendencis (anusaya) since they inhere (anusenti) as cause for the arising of greed 
for sense desire, etc., aøain and again: 


(II) Chỉ tiết về Thất Độc— Details oƒ the Seven Poisons: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Dục Ái Độc—Sensous greed: Kama-raga (p)—Dục Ái Tùy Miên—Phàm phu tham ái với 
cảnh ngũ dục hay ái dục thường tình khởi phát từ dục vọng, ngược lại với Pháp ái—The 
underlying tendency to sensual lust. The inherent tendency to greed for sense desire. 
Ordinary human love springing from desire, in contrast with religious love. 

Sân Độc —Resentment: Patigha (p)—Sân Tùy Miên— The underlying tendency to 
aversion——The Iinherent tendency to resentment. 

Kiến Độc —Wrong views: Kiến Tùy Miên—The underlying tendency to views—The 
inherent tendency to false view. 

Mạn Độc: Doubt—Nghi Tùy Miên— The underlying (inherent) tendency to doubt 
(uncertainty). 

Mạn Độc: Concei—Mạn Tùy Miên—The underlying (nnherent) tendency to concelf 
(pride). 

Hữu Tham Độc —Craving for becoming: Bhava-raga (p)—Hữu Tham Tùy Miên—The 
underlying tendeney to lust for existence (becoming). 

Vô Minh Độc: Ignorance—Vô Minh Tùy Miên——The underlying tendency to 1gnorance. 





Ù) 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
? 
8) 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


2744 


(F) Tám loại ác giác 
Eight wrong percepfions 0ƒ thoughf 


Dục giác: Desire. 

Sân giác: Hatred. 

Não giác: Vexation with others. 

Thân lý giác: Nhớ nhà—Home-sickness. 

Quốc độ giác: Ái quốc hay nghĩ đến sự lợi ích của quốc gia—Patriotism or thoughts of 
the countryˆs welfare. 

Bất tử giác: Không thích cái chết —Dislike of death. 

Tộc tính giác: Vì cao vọng cho dòng họ—Ambition for one”s clan or family. 

Khinh vụ giác: Khi dễ hay thô lỗ với người khác—Slighting or being rude to others. 





(GŒ) Thập Độc 
Ten Poisons 


(G-1) Mười sự độc hại trong cuộc sống tu hành 
Ten disturbers 0ƒ the religious le 


Hào thế: Thế lựcDomineering spirit. 

Tà nhơn pháp: Ngoại đạo pháp —Heretical ways. 

Hung hý: Đùa giỡn hung ác—Dangerous amusements. 

Chiên đà la: Chuyên nghề làm thịt—A butcherˆs or other low occupations. 

Nhị thừa: Asceticism or selfish Hinayana salvation. 

Bất nam: The condition of an eunuch. 

Dục tưởng: Tư tưởng dâm dục——Thoughts of lust. 

Nguy hại: Một mình xông vô nhà người —Endangering the character by Improper 
Intimacy. 

Cơ hiểm: Chê bai việc làm của người—Contempt. 





10) Súc dưỡng: Nuôi súc vật cho việc hạ thị —Breeding animals for slaughter. 


(G-2) Thập Độc 
Ten Poisons 


(ID Tham Lam & Tham Ái—Greed & Craving: 
(A) Tham lam— ŒGreed: See Tam Độc 1n Chapter 77 (B) (II) (A). 


2745 


(B) Tham Á¡— Craving: Dây trói tham ái và chấp thủ buộc chúng ta vào ngục tù sanh tử. Nói 
cách khác, tham ái là gốc rễ ngăn cản chúng ta không phát sanh động lực từ bỏ sanh tử, 
mà còn là một trong những yếu tố chính trói buộc chúng ta vào sanh tử. Để đối trị tham 
ái, hãy thiển quán về sự bất tịnh của thân xác. Khi chúng ta bị ràng buộc vào một người 
nào chẳng hạn, hãy quán sát người ấy chỉ là một cái túi đựng những thứ ô uế. Khi ấy sự 
tham ái và chấp thủ của chúng ta sẽ giảm thiểu —The string of craving and attachment 
confines us fo samsaraˆs prison. In other words, craving and attachment are not only roots 
that prevent us from being sufficiently moved to renounce samsara, but they are also two 
of the main things that bind us to samsara. In order to overcome craving and attachment, 
we should contemplate on the Impurity of the body. When we are attached to someone, 
for example, consider how that person 1s Just a sack full of six kinds of filthy substances. 
Then our attachment and craving w1ll diminmish. 


(II) Sân—Anger: Doso (p)—Giận dữ là tâm bị dao động mạnh khi thấy một cái gì khó chịu. 
Đối tượng của giận dữ có thể là những hữu tình hay vật vô tri; khi chúng ta vướng mắc 
vào chúng thì tâm chúng ta hoàn toàn bối rối, bị quấy rầy và chúng ta chỉ muốn làm hại 
chúng mà thôi. Tai hại của sự giận dữ thật lớn, vì nó có thể phá tan những công đức của 
chúng ta. Chính sự giận dữ làm cho người ta giết hại, đánh đập và đâm chém lẫn nhau— 
Anger Is the highly disturbed aspect of the mind that arises when we see something 
unpleasant. Th eobJects of anger could be sentient beings or inanimate obJects; when we 
Involve ourselves with them they completely disturb and torment our mind and we wish 
to harm them. Anger does great damage, for It can destroy our root merifs as 1ƒ they had 
been burnt In a fire. Anger Is responsible for people taking lives, beating or stabbing 
others—See Tam Độc In Chapter 77 (B) (II) (B). 


(II) Si—lgnorance: Moho (p)—Vô minh hay bất giác là ngược lại với sự hiểu biết. Trong 
đạo Phật, vô minh là không biết, không thấy, không hiểu, không am tường chân lý, vân 
vân. Người nào bị vô minh che lấp thì dầu cho mắt sáng mà cũng như mù, vì người ấy 
không thấy bản chất thật của vạn hữu, không am tường chân lý nhân quả, vân vân. Vô 
minh là gốc rễ của mọi khổ đau phiền não—lgnorance is the opposite of the word “to 
know'. In Budhdism, ignorance means “not knowing”, “not seeing”, “not understanding", 
“being unclear”, and so forth. Whoever 1s dominated by Ignorance 1s like a blind person 
because the eyes are shut, or not seeing the true nature of obJects, and not understanding 
the truths of cause and effect, and so on. lgnorance ¡1s the root of all sufferings and 
afflictions—See Tam Độc In Chapter 77 (B) (1) (C). 


(IV) Mạn— Pride: Màna (skt). 

(A) Nghĩa của Mạn— The meanings oƒ “Pride”: 

1) Kiêu mạn là quan niệm tự thổi phông mình lên. Khi chúng ta nhìn xuống từ một đỉnh núi 
thì mọi sự ở dưới thấp đều như nhỏ lại. Khi chúng ta tự cho mình cao hơn thiên hạ, và có 
một cái nhìn tự thổi phông mình lên, tức là chúng ta tự khoác lên cho mình một sắc thái 
cao vượt. Thật khó cho một người mang tánh kiêu mạn tu tập, vì dù cho vị thầy có dạy gì 
cho người ấy cũng không lợi ích gì —Pride ¡s the inflated opinion of ourselves and can 
manifest in relation to some good or bad obJect. When we look down from a high 


2) 


3) 


2746 


mounfain, everyone below seems to have shrunken ¡In size. When we hold ourselves to be 
superlor to others, and have an inflated opinion of ourselves, we take on a superIor 
aspect. It is extremely difficult to develop any good qualities at all when one has pride, 
for no matter how much the teacher may teach that person, 1t will do no good. 

Sự kiêu ngạo nghĩa là sự kiêu căng sai lầm, nghĩ rằng mình đúng dù mình sai trái, nghĩ 
rằng mình giỏi dù trên thực tế mình dở tệ. Kiêu mạn cũng có nghĩa là tự phụ do cái ảo 
tưởng cho rằng mình thông hiểu những gì người khác khó mà hiểu được—Haughtiness 
means false arrogance, thinking oneself correct 1n spIfe of one”s wrong conduct, thinking 
oneself Is good In spite of one”s very bad In reality. Haughtiness also means arrogance 
and concetit due to one”s illusion of having completely understood what one has hardly 
comprehended at all. 

Sự kiêu ngạo là một trong những chướng ngại chính trong việc tu tập của chúng ta. Trong 
khi tu đạo, chúng ta cần phải có đủ trí huệ chân chánh. Người có trí huệ chân chánh 
không bao giờ tự khen ngợi chính mình và hủy báng người khác. Những con người ấy 
không bao giờ nói mình thanh cao, còn người khác thì tệ hại, bẩn tiện. Trong đạo Phật, 
những kẻ ngã mạn, tự khen mình chê người không còn đường tiến tu, tuy họ sống mà như 
đã chết vì họ đã đi ngược lại với đạo đức của một người con Phật —Haughtiness is one of 
the main hindrances In our cultivation. In cultivating the Way, we must have genuine 
wisdom. Those who have genuine wisdom never praise themselves and disparage others. 
These people never consider themselves the purest and loftiest, and other people 
common and lowly. In Buddhism, those who praise themselve have no future in theIr 
culfivation of the Way. Even thouph they are still alive, they can be considered as dead, 
for they have gone against their own conscIence and Integrity. 


(B) Những nghĩa khác của Mạn—Other meanings oƒ “Pride”: 


Ù 
2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


Tự hào—To pride oneself on. 

Mạn kiến: Mạn kiến hay tự cao tự đại (sự kiêu ngạo hay kiêu căng). Mạn Kết hay sự ngã 
mạn. Kiêu mạn cho rằng mình hay hơn người khác. Theo Vi Diệu Pháp thì có chín loại 
mạn—The pride of thinking onself 1s superior to others. According to Abhidharma, there 
are nine forms of pride. 

Mạn cảnh: Kiêu mạn vì tiến bộ và mê lầm rằng mình đã đạt được Niết Bàn. Đây là một 
trong mười cảnh trong thiển quán —Pride ¡in progress and the delusion that one has 
attained Nirvana. This 1s one of the ten stages or obJects In medifation. 

Mạn tràng: Pride as a banner—Mạn tràng (kiêu mạn như tấm tràng phan che chắn hết 
thiện nghiệp). Lòng ngã mạn bốc cao như cờ phướng treo cao trong gió—Pride as a 
banner rearing 1tself aloft. 

Mạn Danh: Pride because of clan or name——Cậy nơi gia thế hay tiếng tắm mà kiêu mạn. 
Đây là một trong tám thứ kiêu mạn——This 1s one of the eight kinds of pride or arrogance. 
Mạn Phước: Pride because of good or charitable deeds—Cậy nơi phước đức bố thí thiện 
lành mà kiêu mạn. Đây là một trong tám thứ kiêu mạn——This 1s one of the eight kinds of 
pride or arrozance—See Eight kinds of pride or arrogance. 

Mạn Tuế: Pride because of years of age—Cậy nơi lớn tuổi mà kiêu mạn. Đây là một 
trong tám thứ kiêu mạn——TÌhis 1s one of the eight kinds of pride or arrogance. 


2747 


7) Tà Mạn: Pride In false views or doings—Tà mạn. Đây là một trong tám loại mạn——This 
1s one of the eight kinds of pride, mana, arrogance or self-conceIt. 

8) T¡ï Mạn: Una-mana (skt)—Pride of regarding self as little inferior to those who far surpass 
one—Ti Hạ Mạn—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng người cực kỳ tài giỏi chỉ hơn mình chút 
ít thô——Vaunting one”s Inferiority or flase humility. 

9) T¡ Hạ Mạn: Unamana (skt)——Người tự tỉ ngạo mạn cho rằng mình chỉ kém người (thật sự 
vượt thật xa mình) chút ít mà thôi, đây là một trong thất mạn. Hoặc sự ngã mạn cho rằng 
ta không kém hơn kẻ hơn ta là bao, đây cũng là một trong cửu mạn—Pride of thinking 
oneself is not much Inferior to those who surpass us. The pride of regarding self as little 
Inferior to those who far surpass one. This 1s one of the seven kinds of pride. The pride of 
thinking myself not much Inferior to those who far surpass me, one of the nine kinds of 
pride. 

10) Ngã Mạn: Asmimana (skt)—Pride of self. 

a) Sự kiêu hãnh của tự ngã: Self-superiority—Self-sufficiency——Pride of self. 

b)  Cậy vào cái ta mà khinh mạn hay kiêu ngạo người khác: Exalting self and depreciating 
others—Self-Intoxication or pride of self. 

c) Tính tự cao tự đại của cái ta: Ego-concei—Egotism. 

11) Ngã Đẳng Mạn: Quá mạn, một trong bảy loại kiêu ngạo. Ngã mạn cho rằng ta bằng 
những kẻ hơn ta, đây cũng là một trong chín loại ngã mạn—Pride of thinking oneself is 
equal to those who surpass us. The pride which among superlors regards self as equal, 
one of the seven arrogances. The pride of thinking oneself equal to those who surpass us, 
this 1s also one of the nine kinds of pride. 

12) Quá mạn: Ati-mana (skt). 

a)_ Quá mạn, một trong bảy loại kiêu ngạo, cho rằng ta hơn những kẻ ngang hàng với ta— 
Pride of thinking oneself 1s superior to equals. The pride which among equals regards self 
as Superior, one of the seven arrogances. 

b)_ Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn những người bằng mình, và cho rằng mình bằng 
hay coi thường những người hơn mình: The pride which among equals regards self as 
superlor and among superiors as equal. Superiority over equals and equality with 
SUDP€TIOTS 

13) Tăng Thượng Mạn—Self-concet: Bhimana (skÙ—High opinion of one”s selfF— 
Haughtiness. 

a) Khởi tâm kiêu mạn khi chưa chứng đắc Thánh đạo mà cho là chứng đắc: Vaunting 
asserfion of possessing the truth. 

b) Một vị Tăng nghĩ rằng mình đã chứng đắc, hoặc một vị Tăng cao ngạo, tự cho mình là 
hay giỏi, không chịu tu trì Phật pháp: One of the seven arrogances. pride (of superior 
knowledge), haughtiness, self-conceit, high opinion of oneˆs self. A monk who thinks to 
have attained more than 1s the fact—A Supremely (lofty——hauphty) arrogant monk who 
has high opinion of one”s self (self-conceit—self pride—haughtiness) and refuses to hear 
the Buddha's Teachings, one of the seven arrogances. pride (of superior knowledge), 
haughtiness, self-conceit, high opinion of oneˆs self. A monk who thinks to have attained 
more than 1s the fac—A Supremely (lofty—haughty) arrogant monk who has high 
opinion of one”s self (self-conceit—self pride—haughtiness) and refuses to hear the 
Buddha's Teachings. 





c) 


2748 


Trong Pháp Hội Pháp Hoa, trong khi Đức Phật đang giảng Kinh Pháp Hoa, thì năm ngàn 
vị Tỳ Kheo Tiểu Thừa, tưởng rằng mình đã chứng đắc, nên bỏ ra về, từ chối không nghe 
Phật giảng kinh: When the Buddha preached about the Lotus Sutra, there were 5,000 
disciples who, In their Hinayana superlority, thought they had gained all wisdom and 
refused to hear the Lotus sutra. 


(C) Thất Mạn—Seven arrogances: Seven pretensions. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Mạn: Mana (sk)—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn hay mình bằng người— 
Asserting superiorIty over inferiors and equality with equals. 

Quá mạn: Ati-mana (skt——Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn những người bằng 
mình, và cho rằng mình bằng hay coi thường những người hơn mình —The pride which 
among equals regards self as superior and among superlors as equal (SuperIorIfy OVer 
equals and equality with superIors). 

Mạn quá mạn: Manati-mana (skt—Superiority over manifest superiors—Khởi tâm kiêu 
mạn cho rằng mình hơn những người hơn mình. 

Ngã mạn: Atma-mana (skt)—Egotism or overweening pride—Khởi tâm kiêu mạn chấp 
có ta và có cái sở hữu của ta. 

Tăng thượng mạn: Adhi-mana (skt—Vaunting assertion of possessing the truth—Khởi 
tâm kiêu mạn khi chưa chứng đắc Thánh đạo mà cho là chứng đắc. 

T¡ Hạ Mạn: Una-mana (skt——Ti mạn—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng người cực kỳ tài 
giỏi chỉ hơn mình chút ít thô——Vaunting ones inferiority or flase humility. The pride of 
regarding self as little Inferior to those who far surpass one. 

Tà mạn: Mithya-mana (skt)—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình có đạo đức, kỳ thật mình 
chẳng có đạo đức gì —Vaunting lack of virtue for virtue. 





(D) Bát Kiêu— Eight kinds oƒ pride or arrogance: Tám thứ kiêu mạn. 
(DI) 


Ũ 
2) 


3) 
4) 


5) 
6) 


7) 


8) 


Lực mạn: Cậy mình mạnh hơn người nên kiêu mạn——Arrogance because of strength. 

Gia thế mạn: Cậy nơi gia thế hay tiếng tăm mà kiêu mạn —Pride because of clan or 
name. 

Tài mạn: Cậy nơi nhiều tiền lắm bạc mà kiêu mạn——Arrogance because of wealth. 

Tự tại mạn: Cậy nơi tự tại hay quyền cao chức trọng mà kiêu mạn——Arrogance because 
of independence or high posifion. 

Tuế mạn: Cậy nơi lớn tuổi mà kiêu mạn—Pride because of years of age. 

Thông minh mạn: Cậy nơi thông minh trí tuệ mà kiêu mạn—Arrogance because of 
cleverness. 

Bố thí mạn: Cậy nơi phước đức bố thí thiện lành mà kiêu mạn—Pride because of good or 
charitable deeds. 

Hảo tướng mạn: Cậy nơi tướng hảo mà kiêu mạn——Arrogance because of good looks. 


(D2) 


Ù 
2) 
3) 


Như mạn: Though inferior, to think oneself equal to others (ïn religion). 
Mạn mạn: To think oneself superior among manIfest superiors. 
Bất như mạn: To think oneself not so much inferior among manifest superiors. 


4) 
5) 
6) 
? 
8) 


2749 


Tăng thượng mạn: To think one has attained more than 1s the fact. 
Ngã mạn: Self-superiority, or self-sufficiency. 

Tà mạn: Pride in false views or doings. 

Kiêu mạn: Arrogance. 

Đại mạn: Extreme arrogance. 


(E) Cửu Mạn —Nine ƒorms oƒ pride: Theo VI Diệu Pháp thì có chín loại mạn—According to 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


Abhidharma, there are nine forms of pride: 

Ngã Thắng Mạn—That I surpass those who are equal to me: Đối với người bằng mình, 
lại sinh tâm quá mạn cho rằng mình hơn họ. 

Ngã Đẳng Mạn——That I am equal to those who surpass me: The pride of thinking oneself 
equal to those who surpass us—Đối với người hơn mình, lại sinh tâm quá mạn cho rằng 
mình bằng họ. 

Ngã Liệt Mạn——That I am not so bad as others: Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình không 
đến nỗi tệ như người khác. 

Hữu Thắng Ngã Mạn——That others surpass me: Vẫn khởi tâm kiêu mạn dù biết rằng 
người đó hơn mình. 

Vô Đẳng Ngã Mạn—None are equal to me: Khởi tâm kiêu mạn cho rằng không ai bằng 
mình. 

Vô Liệt Ngã Mạn—None are inferior to me: Dù biết rằng không ai kém hơn mình nhưng 
vẫn sanh lòng kiêu mạn cho rằng mình chỉ kém người chút ít thôi. 

Vô Thắng Ngã Mạn—None surpass me: Đối với người bằng mình, lại sanh tâm kiêu mạn 
cho rằng không ai có thể hơn mình được. 

Hữu Đẳng Ngã Mạn—That are equal to me: Dù biết người cũng bằng mình, nhưng vẫn 
sanh tâm kiêu mạn cho rằng họ chỉ bằng ta thôi. 

Hữu Liệt Ngã Mạn—That are worse than me: Đối với người bằng mình, lại khởi tâm 
kiêu mạn cho rằng họ tệ hơn mình. 


(F) Mười Mạn Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds oƒ conceited action oŸ Great 


Ù 


2) 


Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười mạn 
nghiệp. Chư Bồ Tát la được mười mạn nghiệp nầy thời được mười trí nghiệp—According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of conceited action of 
Great Enlightening Beings. Enliphtening Beings who can get rid of these ten kinds of 
concerted action will attain ten kinds of actions of knowledge. 

Đối với Sư, Tăng, cha mẹ, sa môn, bà la môn trụ nơi chánh đạo, hoặc hướng về chánh 
đạo, là những phước điển đáng tôn trọng mà chẳng cung kính, là mạn nghiệp: Not 
respecting teachers, parenfs, mendicants, people on the right Path, people aiming for the 
right Path, or honorable fields of blessings, 1s conceited action. 

Hoặc có Pháp Sư được pháp tối thắng, ngồi Đại thừa, biết đạo xuất yếu, đắc Đà La Ni, 
diễn thuyết pháp quảng đại trong khế kinh không thôi nghỉ. Lại phát khởi tâm cao mạn 
cũng như chẳng cung kính các bậc ấy, là mạn nghiệp: If there are teachers who have 
affained to supreme truth, who ride the Great Vehicle of universal enlightenment, who 
know the way to emancipation, who have attained mental command and expound the 


3) 


4) 
8) 
b) 
c) 
đ) 
5) 
8) 


b) 


c) 


6) 


7) 
a) 


c) 


đ) 
©) 


8) 


3) 


8) 
b) 
c) 


2750 


great principles of the scriptures, to be haughty toward them or their teachings and to be 
disrespectful 1s conceited action. 

Trong chúng hội nghe thuyết diệu pháp mà chẳng chịu khen cho người khác tin thọ, là 
mạn nghiệp: When in an audience hearing the sublime Teaching expounded, to be 
unwilling to laud 1s excellence and cause others to believe and accept If, 1s conceited 
action. 

Mạn nghiệp thứ tư—The fourth conceited action: 

Ưàa sanh lòng quá mạn: Habitually conceiving the illusion of superiority. 

Tự cao và khinh người: Elevating onself and looking down on others. 

Chẳng thấy lỗi mình: Not seeing one°s own faults. 

Chẳng biết mình đở: Not knowing one°s own shortcoming. 

Mạn nghiệp thứ năm——The fifth conceited action. 

Ưa sanh lòng quá mạn, tưởng mình giỏi hơn người: Habitually imagining that one is better 
than those who are better than onself. 

Chẳng tán thán người đạo đức đáng được tán thán: Not praising virtuous people who are 
pralseworthy. 

Chẳng vui khi có người tán thán người đạo đức: Not being happy when others praise 
Virfuous people. 

Ưa sanh lòng quá mạn. Thấy có Pháp sư và người thuyết pháp, biết là pháp, là luật, là 
chơn thiệt, là lời Phật dạy, mà vì ghét người nên cũng ghét pháp, tự mình hủy báng, bảo 
người hủy báng, đây là mạn nghiệp: When seeing someone preach, in spite of knowing it 
1s the norm, the rule, the truth, the word of Buddha, to despise the teaching because of 
disliking the person, to slander 1t and incite others to slanđer I†, is conceited action. 

Mạn nghiệp thứ bẩy——The seventh conceited action: 

Tự cầu tòa cao: Seeking a high seat for oneself. 

Tự xưng Pháp Sư: Declaring onself to a teacher. 

Tư xưng ưng thọ nhận cúng dường: Declaring onself to be worthy of receiving offerings. 
Chẳng ưng làm việc: Not supposed to work. 

Thấy bậc tu hành lâu năm kỳ cựu, chẳng chịu đứng dậy tiếp rước: Failing to rise to greet 
old people who have cultivated spiritual practice for a long time. 

Chẳng chịu hộ trì cúng dường chư Bồ Tát: Being unwilling to serve and make offerings to 
enlightening beings. 

Thấy người có đức thời nhíu mày chẳng vui, nói lời thô lỗ, tìm tòi lỗi lầm của bực ấy, là 
mạn nghiệp: Frowning unhapplly on seeing people with virtue, speaking to them harshly 
and looking for faults In them, 1s conceited action. 

Mạn nghiệp thứ chín—The ninth conceited action: Khi thấy người thông minh am hiểu 
chánh pháp——When seeing Intelligent people who know the truth: 

Chẳng chịu gần gũi: Not being willing to approach and attend them. 

Chẳng chịu cung kính cúng dường: Not respecting and honoring them. 

Chẳng chịu hỏi han gì là thiện, gì là bất thiện, những gì nên làm, những gì chẳng nên 
làm, hoặc làm những công hạnh gì mà được lợi ích an lạc: Being unwilling to ask them 
what 1s good and what 1s not good, what should be done and what should not be done, 
what actfs result In various benefits and comforts In the long night. 


đ) 


2751 


Là kẻ ngu si ngoan cố, chìm trong ngã mạn, chẳng bao giờ thấy được đạo giải thoát: 
Being foolish and deluded, stubborn and contentious, swallow by self-Importance, never 
able to see the way of emancipation. 


10) Mạn nghiệp thứ mười —The tenth conceifed action: 


8) 
b) 


c) 


Tâm khinh mạn che đậy: Minds shrouded by concett. 

Khi chư Phật xuất thế chẳng có thể thân cận, cung kính, cúng dường: When Buddhas 
appear In the world are unable to approach, respect, and honor them. 

Thiện căn mới chẳng sanh, thiện căn cũ tiêu mất: No new good arises, and goodness 
from the past evaporates and vanishes. 

Nói những điều chẳng nên nói: They say what they should not. 

Cãi lại những điều chẳng nên cãi: They contend where they should not. 

Trong kiếp vị lai tất đọa hầm sâu hiểm nạn: In the future they will surely fall into a deep 
pIt of danger and. 

Chẳng còn gặp Phật: Will not even encounter Buddha. 

Trong trăm ngàn kiếp chẳng còn được nghe pháp: Much less hearing the Teaching for 
hundreds of thousands of eons. 

Chỉ do từ trước đã từng phát tâm Bồ Để nên trọn tự tỉnh ngộ: Though because of having 
once conceived the aspiration for enliphtenment they will in the end wake up on theIr 
oWn. 


(G) Kiêu mạn và tật đố— Pride and envy: Ganh ty là tật đố nghĩ rằng người khác có tài hơn 


mình. Ganh ty có thể là ngọn lửa thiêu đốt tâm ta. Đây là trạng thái khổ đau. Trong thiển 
quán, nếu chúng ta muốn đối trị ganh ty chúng ta cần nhìn thấy và cảm nhận nó mà 
không phê bình hay lên án vì phê bình và lên án chỉ làm tăng trưởng lòng ganh ty trong 
ta mà thôi. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng tật đố phát sinh do người ta có cảm 
giác mình thấp kém, trong khi kiêu mạn (tà mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn, etc.) phát 
sinh từ cảm giác tự tôn sai lầm. Những thứ tự kiêu này sinh ra do người ta nhìn các sự vật 
từ một quan điểm sai lệnh. Những ai đã thực sự thông hiểu Phật pháp và có thể đạt được 
cái nhìn đúng đắn về sự vật sẽ không bao giờ nhân nhượng lối suy nghĩ lệch lạc như 
thế—Devout Buddhists should always remember that envy is generated by one”s feeling 
of Inferlorifty, while pride, haughtiness, and arrogance are born from a false sense of 
superiority. These kinds of pride and arrogance are caused by looking at things from a 
distorted, self-centered point of view. Those who have truly understood the Buddhaˆs 
teachings and been able to obtain a ripht view of things will never succumb to such 
warped thinking. Jealousy means to be Jealous of another person thinking he or she has 
more talent than we do (to become envious of the who surpass us In one way or other). 
Jealousy can be a consuming fire in our mind, a state of suffering. In meditation, IŸ we 
want to eliminate Jealousy, we should see and feel it without Judgment or condemnation 
for Judgment and condemnation only nourish Jealousy 1n our mind. 


(V) Hoài Nghi—Doubí: Vicikiccha (p)—VIcikitsa (skÙ—Nghi hoặc —Nghi nghĩa là không 


tin hay không quyết định được. 


2752 


(A) Tổng quan về “Hoài nghỉ”—An overview øƒ Doubi: Hoài nghỉ có nghĩa là hoài nghi về 


mặt tinh thần. Theo quan điểm Phật giáo thì hoài nghi là thiếu khả năng tin tưởng nơi 
Phật, Pháp, Tăng —Doubt signifiles spiritual doubt, from a Buddhist perspective the 
inability to place confidence In the Buddha, the Dharma, the Sangha, and the training. 


(B) Nghĩa của Nghi— The meanings oƒ Doubt: 


l) 


2) 


Một trong những căn bản phiền não gây ra đau khổ. Một trong năm chướng ngại mà 
người ta phải trút bỏ trên đường nhập Thánh —Doubt, as wavering uncertainty, a 
hindrance and fetter to be removed. One of the mula-klesa, or root causes of suffering. 
Skepticism, one of the five hindrances one must eliminate on entering the stteam of 
sainfs. 

“Vichikiccha” là từ Nam Phạn (Pali) là phối hợp của “Vi”, có nghĩa là không, và 
“cikiccha” có nghĩa là thuốc chữa. Thật vậy, một người ở ở trong tình trạng hoài nghi thật 
sự là một con người đang bị một chứng bệnh tàn khốc nhất, trừ khi anh ta buông bổ mối 
hoài nghi của mình, bằng không anh ta vẫn phải tiếp tục lo âu và đau khổ về chứng bệnh 
tàn khốc nầy. Bao lâu con người còn phải chịu tình trạng khó chịu tinh thần nầy, tình 
trạng lưỡng lự không quyết đoán được nầy, con người ấy sẽ vẫn tiếp tục có thái độ hoài 
nghi về mọi việc mà điều nầy được xem là bất lợi nhất cho việc tu tập. Các nhà chú giải 
giải thích tâm triển cái nầy như là sự không có khả năng quyết định điều gì một cách rõ 
rệt, nó cũng bao gồm cả sự hoài nghi về khả năng có thể chứng đắc các thiển nữa— 
Vichikiccha 1s a Pali term, a combination of “vi”, means without; and “cikiccha” means 
medicine. One who suffers from perplexity 1s really suffering from a dire disease, and 
unless he sheds his doubts, he will continue to worry over and suffer from this IlÏness. As 
long as man 1s subJect to this mental itch, this sitting on the fence, he wIll continue to take 
a skeptical view of things which 1s most detrimental to mental ability to decide anything 
definitely; 1t also includes doubt with regard to the possIbility of attaining the Jhanas. 


(C) Phân loại Hoài nghi— Categories oƒ “Doubf”: 


l) 
a) 
b) 
c) 
2) 


a) 


1) 


¡) 


ii) 


1V) 


Ba mối hoài nghi—Three doubts: 

Nghi ngại tự ngã: Doubt of self. 

Nghi ngại tôn sư: Doubt of teacher. 

Nghi ngại pháp: Doubt of dharma. 

Bốn mối Hoài Nghi—Four types of Doubt: Theo Thượng Tọa Thích Hải Quang trong Thơ 
Gởi Người Học Phật, có bốn thứ nghi--According to Venerable Thích Hải Quang ¡in the 
Letters to Buddhist Followers, there are four types of doubts: 

Nghi về Thân—Doubts of the body: 

Nghi rằng trong quá khứ mình đã từng có thân hay không?: Doubting that whether in the 
past one had a body or not? 

Nghi rằng trong hiện tại thân nầy có thật sự hiện hữu hay không?: Doubting that whether 
at the present this body really exists or not? 

Nghi rằng trong tương lai có đầu thai hay không?: Doubting that whether ¡n the future one 
wIll have another body or not (one w1ll be reincarnated or not)? 

Nghi rằng trong quá khứ và vị lai thân ta là nam hay nữ?: Doubting that in the past and in 
the future, whether one wIll have a male”s or female”s body? 


b) 
1) 


¡) 


ii) 


x  x x x *%x 


c) 
1) 


ii) 


ii) 


1V) 


v) 


VI) 


2753 


Nghi về Mạng—Doubts of Life: 

Nghi rằng có thân có mạng hay có thân không mạng?: Doubting that whether there ¡s life 
and body or there 1s body but no life? 

Nghi rằng thân cùng mạng nầy là thường hay vô thường?: Doubting that life and body are 
permanent or impermanent? 

Nghi rằng thân cùng mạng nầy do ai tạo ra?—Doubting about who created this life and 
body, such as: 

Trời Tự Tại tạo ra?: Was created by Isvaradeva (God of Free-WIll) 

Theo luật tiến hóa tạo ra: Was created through time or evolution. 

Tự nhiên sanh ra: Was naturally created. 

Do đời tạo ra: Was created by the nature of life. 

Do cát bụi tạo ra. Nghi rằng nếu thân nầy không do cát bụi tạo ra thì tại sao khi tan rã rối 
thì thân ấy lại hoàn về cát bụi: Was created from the soil. Doubting that if the body was 
not formed from the soil, then how come once 1t deteriorates 1t returns to the so1l?. 

Nghi rằng thân do pháp hay do chẳng phải pháp tạo ra: Doubting that the body was 
created by dharma or not dharma. 

Nghi rằng thân nầy do nghiệp hay chẳng do nghiệp tạo ra: Doubting that this body was 
created by karma or not karma. 

Nghi rằng thân nầy do phiển não tạo ra: Doubting that this body was created by 
afflictions. 

Nghi rằng thân nầy có phải do cha mẹ tạo ra hay không: Doubting that whether this body 
was created by parents or not. 

Nghi về Ñgã—Doubts of Self: 

Nghi rằng Ngã từ đâu sanh ra và sẽ đi về đâu?: Doubting where does the Self come from 
and where wIll 1t go? 

Nghi rằng nếu có cái Ngã, thì Ngã ấy là sắc hay chẳng phải sắc?: Doubting ¡f there is a 
SeTf, then does that Self have form or doesn'ˆt have form? 

Nghi rằng nếu có Ngã thì cái Ngã ấy là tướng hay chẳng phải là tướng?: Doubting if 
there ¡s Self, then does that Self have characteristics or doesn”t 1t have characteristIcs? 
Nghi rằng cái Ngã ở trong thân hay ở ngoài thân?: Doubting whether the Self exists 
with the body or outside the body? 

Nghi rằng cái Ngã ở trong tâm hay ở trong mắt?: Doubting whether the Self exists within 
the mind or within the eyes? 

Nghi rằng cái Ngã ở đời quá khứ thuộc giống nào (là thú, hay là người và nó hành xử ra 
sao)?: Doubting about what type of. the Self in the past (was 1t an animal, a human, and 
how dịd 1t behave, etc)? 








vii) Nghi về cái Ngã đời vị lai thuộc giống nào?: Doubting about what will be the type of the 


đ) 
1) 


ñ) 


Self in the future? 

Nghi về Tội —Doubts about Transgressions: 

Nghi rằng sát sanh có phạm tội hay không?: Doubting ¡f killing living things (animals) is 
considered transgressions or not? 

Nghi rằng uống rượu hay những chất cay độc có phạm hay không phạm tội?: Doubting If 
drinking alcohol or other substances 1s considered a transgression or not? 


2754 


1i) Nghi rằng tội ta tự tạo hay vì người khác mà gây tạo?: Doubting one”s transgressions are 


created by the Iindividual or created by someone else? 


iv) Nghi rằng nếu gây tạo tội rồi thì thân nầy sẽ thọ báo hay Ngã nầy sẽ thọ báo?: Doubting 


3) 
4) 
3) 


6) 
?) 
8) 


1Ÿ transgressions are created will one reap the retribution or will the Self reap those 
retributions? 

Nghi hoặc —See Seven defilements and Seven messengers in Chapter 8l. 

Nghi Kiết Sử—See Seven fetters Chapter 64. 

The underlying (nherent) tendency to doubt (uncertainty)—Nghi Tùy Miên—See Seven 
Poisons in Chapter 77 (C). 

Vicikiccha (p): Vicikitsa (skt)——Hoài ngh—See Ten armies of mara in Chapter 63. 
Doubtful views—Nghi—See Ten kinds of wrong views in Chapter 44. 
Uncertainty——Nghi—See Ten kinds of afflictions in Chapter 40. 


(D) Tứ Nghi— Four types oƒ doubis: Theo Thượng Tọa Thích Hải Quang trong Thơ Gởi Người 


Học Phật, có bốn thứ nghi —According to Venerable Thích Hải Quang ¡n the Letters to 
Buddhist Followers, there are four types of doubts—See Chapter 77 (G-2) (C) (2). 


(E) Ngũ nghi—Five Doubis: Có năm loại nghỉ hoặc ẩn núp trong tâm và có khuynh hướng 


l) 
2) 
3) 
4) 


3) 


làm nãn niềm tin của chúng ta—There are five doubts that lurk in the shadows of the 
human mind and tend to discourage faith. 

Nghi nơi trí huệ của Như Lai: Doubt in the Buddha”s wisdom. 

Nghỉ nơi giáo pháp của Phật: Doubt in the Buddha”s Teachings. 

Nghi người thuyết pháp: Doubt in the person who explains the Buddhaˆs teachings. 

Nghi không biết con đường hay phương cách đề nghị đi theo có đáng tin cậy hay không: 
Doubt as to whether the ways and methods suggested for following the Noble Path are 
reliable. 

Có người nghi ngờ lòng thành của người hiểu và đi theo giáo pháp của Thế Tôn: There 
are some people, may doubt in the sincerity of others who understand and follow the 
Buddha's teachings. 


(F) Năm loại hoài nghỉ nữa—Five more kinds oƒ doubi: Những loại nghỉ ngỡ chẳng những 


Ù 


2) 


3) 


khiến cho hành giả tràn ngập với sân hận và chống đối, mà còn làm cho tâm hành giả bị 
mê mờ. Có năm loại hoài nghi khiến cho tâm mê mờ ——Doubts that cause the practitioner 
to be filled with anger and resistance, but also cause his or her mind become deluded. 
There are five kinds of doubt that lead to a deluded mind. 

Loại nghi ngờ thứ nhất liên hệ tới Đức Phật, vị thầy vĩ đại đã chỉ cho chúng ta con đường 

giải thoát: The first doubt is regarding the Buddha, the great master who showed the path 

to enlightenment. 

Loại nghi ngờ thứ hai liên hệ tới Pháp, con đường đưa đến giải thoát: The second doubt is 
regarding the Dharma, the path that leads to liberation. 

Loại nghi ngờ thứ ba liên hệ tới Tăng già, những bậc cao thượng đã nhổ được một phần 
hay hết thẩy phiền não: The third doubt is regarding the Sangha, the noble ones who 
have uprooted some or all of the afflictions. 


2755 


4) Thứ tư là nghi ngờ chính mình, nghi ngờ giới luật và cách hành thiển của chính mình: The 
fourth 1s the doubt of oneself, of one”s own morality and method of practice. 

5)_ Loại nghi ngờ cuối cùng là nghi ngờ người khác, bao gồm cả thiền sư lẫn những bạn đồng 
tu khác: The last 1s the doubt of other people, including one”s master and other fellow 
pracfitioners. 


(G) Làm cách nào để chấm dứt “Nghỉ ngờ ”— How to end “Doubis”: Nghi ngờ là chuyện tự 
nhiên. Mọi người đều bắt đầu với sự nghi ngờ. Chúng ta sẽ học được ở sự hoài nghi 
nhiều điều lợi lạc. Điều quan trọng là đừng đồng hóa mình với sự hoài nghi. Nghĩa là 
đừng chụp lấy nó, đừng bám víu vào nó. Dính mắc và hoài nghi sẽ khiến chúng ta rơi vào 
vòng lẩn quẩn. Thay vào đó, hãy theo dõi toàn thể tiến trình của hoài nghi, của sự băn 
khoăn. Hãy nhìn xem ai đang hoài nghi. Hoài nghi đến và đi như thế nào. Làm được như 
vậy, chúng ta sẽ không còn là nạn nhân của sự hoài nghi nữa. Chúng ta sẽ vượt ra khỏi 
sự nghi ngờ và tâm chúng ta sẽ yên tỉnh. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy mọi chuyện đến 
và đi một cách rõ ràng. Tóm lại, hãy để cho mọi sự bám víu, dính mắc của chúng ta trôi 
đi; chú tâm quan sát sự nghi ngờ; đó là cách hiệu quả nhất để chấm dứt hoài nghi. Chỉ 
cần đơn thuần chú tâm quan sát hoài nghi, hoài nghi sẽ biết mất—Doubting ¡s natural. 
Everyone starts with doubts. We can learn a great deal from them. What 1s Iimporfant 1s 
that we do not Identify with our doubts. That 1s, do not get caught up in them, letting our 
mind spin In endless circles. Instead, watch the whole process of doubting, of wondering. 
See who 1t 1s that doubts. See how doubts come and go. Then we will no longer be 
victimized by our doubts. We will step outside of them, and our mind will be quiet. We 
can see how all things come and go. Let go of our doubts and simply watch. Thịs 1s how to 
end doubting. 


(VI) Tà Kiến— Wrong Views: See Chapter 44. 


(VII) Sát— Kiling: Vadha-himsa (skt). 

(A) Tổng quan về “Sát sanh”—An overview oƒ “Kiling”: Giết hại chúng sanh, một trong bốn 
trọng tội trong Phật giáo. Sát sanh là cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, kể cả thú 
vật. Lời khuyên không sát sanh thách thức chúng ta phải sáng tạo ra những phương cách 
khác hơn bạo động nhằm giải quyết những xung đột —Killing, one of the four grave 
prohibitions or sins in Buddhism. Killing 1s intentionally taking the life of any being, 
including animals. The advice of not killing challenges us to think creatively of alternate 
means to resolve conflict besides violence. 


(B) Nghĩa của sát sanh— The meanings 0ƒ. Panatipata: 

I1) Một trong mười ác nghiệp, giết hại mạng sống của loài hữu nh. Theo Đức Phật và Phật 
Pháp của Hòa Thượng Narada, sát sanh là cố ý giết chết một chúng sanh. Trong Phạn 
ngữ, “Panatipata,” pana có nghĩa là đời sống tâm vật lý của một chúng sanh. Xem thường 
đời sống, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn chận sức tiến của năng lực một đời sống, không cho nó 
tiếp tục trôi chẩy là panatipata. Pana còn có nghĩa là cái gì có hơi thở. Do đó tất cả 
những động vật, kể cả loài thú, đều được xem là pana: One of the ten kinds of evil 
karma, to KIlI living beings, to take life, kill the living, or any conscious being. According 


2) 


3) 


2756 


to The Buddha and His Teaching, written by Most Venerable Narada, killing means the 
intentional destruction of any living being. The Pali term pana strictly means the psycho- 
physical life pertaining to one”s particular existence. The wanton destruction of this life- 
force, without allowing 1t to run 1fs due course, 1s panatipata. Pana also means that which 
breathes. Hence all anmate beings, Iincluding animals, are regarded as pana. 

Cây cỏ không được xem là “sinh vật” vì chúng không có phần tinh thần. Tuy nhiên, chư 
Tăng Ni cũng không được phép hủy hoại đời sống của cây cỏ. Giới nầy không áp dụng 
cho những cư sĩ tại gia: Plants are not considered as “living beings” as they possess no 
mind. Monks and nuns, however, are forbidden to destroy even plant life. This rule, 1t 
may be mentioned, does not apply to lay-followers. 

Theo giáo thuyết nhà Phật thì giết người là phạm trọng giới, giết bất cứ loài sinh vật nào 
cũng đều phạm khinh giới. Tự vẩn cũng đưa đến những hình phạt nặng nễ trong kiếp lai 
sanh: According to the Buddhist laws, the taking of human life offends against the maJor 
commands, of animal life against the less stringent commands. Suicide also leads to 
severe penalties In the next lIves. 


(C)Năm điều kiện cân thiết để thành lập một nghiệp sát sanh—Five conditions that are 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 


necessary †o complete the evil oƒ kiling: 

Có một chúng sanh: A living being. 

Biết rằng đó là một chúng sanh: Knowledge that it is a living being. 
Ý muốn giết: Intention of killing. 

Cố gắng để giết: Effort to kilI. 

Giết chết: Consequent death. 


(D) Hậu quả hay quả báo của sát sanh— The consequences oƒ kilinmg: Nghiệp dữ gây ra do 


Ù 


2) 
8) 
b) 
c) 
đ) 


hành động sát sanh nặng hay nhẹ tùy sự quan trọng của chúng sanh bị giết—The gravity 
of the evil deed of killing depends on the goodness and the magnitude of the being 
concerned. 

Giết một bậc vĩ nhân hiển đức hay một con thú to lớn tạo nghiệp nặng hơn là giết một 
tên sát nhân hung dữ hay một sinh vật bé nhỏ, vì sự cố gắng để thực hiện hành động sát 
sanh và tai hại gây ra quan trọng hơn: The killing of a virtuous person or a big animal 1s 
regarded as more heinous than the killing of a viclous person or a small animal, because a 
øreater effort is needed to commit the evil and the loss Involved 1s considerably great. 
Quả dữ của nghiệp sát sanh bao gồm——The evil effetcs of killing include: 

Yểu mạng: Brevity of life. 

Bệnh hoạn: III-health. 

Buồn rầu khổ nạn vì chia ly: Constant grief due to the separation from the loved one. 
Luôn luôn lo sợ: Constant fear. 


(E) Những lời Phật dạy về “Sát Sanh” trong Kinh Pháp Cú—The Buddha's teachings on 


Ù 


“Kiing” ím the Dharmapada Sutra: 

Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự chết; vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ 
giết chớ bảo giết: All tremble at sword and rod, all fear death; comparing others with 
onerself, one should neither kill nor cause to kill (Dharmapada 129). 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


2757 


Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích được sống còn; vậy nên lấy lòng mình suy lòng 
người, chớ giết chớ bảo giết: All tremble at sword and rod, all love life; comparing others 
with oneself; one should not kill nor cause to kill (Dharmapada 130). 

Nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ 
trong mười điều: He who takes the rod and harms a harmless person, will soon come to 
one of these ten stages (Dharmapada 137). 

Thống khổ về tiền tài bị tiêu mất, thân thể bị bại hoại, hoặc bị trọng bịnh bức bách: He 
will be subJect to cruel suffering of infirmity, bodily Injury, or serlous sickness 
(Dharmapada 138). 

Hoặc bị tán tâm loạn ý, hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị vu trọng tội, hoặc bị quyến 
thuộc ly tán: Or loss of mind, or oppression by the king, or heavy accusation, or loss of 
family members or relatives (Dharmapada (139). 

Hoặc bị tài sẩn tan nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết bị đọa 
vào địa ngục: Or destruction of wealth, or lightening fire fire burn his house, and after 
death will go to the hell (Dharmapada 140). 


(F) Sát sanh hay không sát sanh— Killing or not kiling: 


l) 


2) 


Đức Phật khuyên con người, nhất là Phật tử không nên sát sanh vì chúng hữu tình ai cũng 
sợ đánh đập giết chóc, và sanh mạng là đáng trân quý. Đức Phật luôn tôn trọng sự sống, 
ngay cả sự sống của loài côn trùng và cỏ cây. Ngài tự mình thực hành không đổ thức ăn 
thừa của mình trên đám cỏ xanh, hay nhận chìm trong nước có các loại côn trùng nhỏ. 
Đức Phật khuyên các đệ tử của Ngài chớ nên sát sanh. Ngài trình bày rõ ràng rằng sát 
sanh đưa đến tái sanh trong địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh, và hậu quả nhẹ nhàng nhất 
cho sát sanh là trở lại làm người với tuổi thọ ngắn. Lại nữa, sát hại chúng sanh đem đến 
sự lo âu sợ hãi và hận thù trong hiện tại và tương lai và làm sanh khởi tâm khổ tâm ưu: 
The Buddha advises people, especially Buddhist followers not to kill because all sentient 
beings tremble at the stick, to all life 1s dear. The Buddha has respected for life, any life, 
even the life of an Insect or of a plant. He sets himself an example, not to throw 
remaining food on green vegetation, or In the water where there are small insects. He 
advises HiIs disciples not to kill living beings and makes 1t very clear that, killing living 
beings wIll lead to hell, to the hungry ghost or to the animal, and the lightest evil result to 
be obtained 1s to be reborn as human being but with very short life. Moreover, killing 
living beings wIll bring up fear and hatred In the present and in the future, and pain and 
suffering in mind. 

Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy Phật tử tại gia trong Kinh Trung Bộ, như sau: “Này gia 
chủ, sát sanh , do duyên sát sanh tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, sợ hãi hận thù 
trong tương lai, khiến tâm cảm thọ khổ ưu. Từ bỏ sát sanh, không tạo ra sợ hãi hận thù 
trong hiện tại, không sợ hãi hận thù trong tương lai, không khiến tâm cảm thọ khổ ưu. 
Người từ bổ sát sanh làm lắng dịu sợ hãi hận thù này.”: Thus the Buddha taught lay 
people in the Middle Length Discourses: “O householder, killing living beings, due to 
kiHing living beings, fear and hatred arise in the present, fear and hatred will arise In the 
future, thereby bringing up pain and suffering in mind. Refrain from killing living beings, 
fear and hatred do not arise In the present, will not arise in the future, thereby not 


3) 


2758 


bringing up pain and suffering in mind. Those who refrain from killing living beings wIll 
calm down this fear and hatred.” 

Ngài lại dạy các đệ tử xuất gia như sau: “Ở đây, này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử đoạn tận 
sát sanh, từ bỏ sát sanh. Này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đem sự không sợ 
hãi cho vô lượng chúng sanh, đem sự không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem sự bất 
tốn hại cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không 
hận thù và bất tổn hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù và bất 
tốn hại. Này các Tỷ kheo, đây là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được 
biết là lâu ngày, không bị những Sa môn, Bà la môn có trí khinh thường.”: The Buddha 
taught Bhiksus as follows: “Here, o Bhiksus, the Aryan disciple does not kill living 
beings, give up killing. O Bhiksus, the Aryan disciple who gives up killing, ø1ves no fear 
to innumerable living beings, gives no hatred to innumarable living beings, gIves 
harmlessness to Iinnumerable living beings. Having given no fear, no hatred, and 
harmlessness to Iinnumerable living beings, the Aryan disciple has his share In 
innumerable fearlessness, 1n no hatred and in harmlessness. O Bhiksus, this 1s first class 
cherity, great charIty, timeless charity that 1s not despised by reclusees and brahmanas.” 


(VIII) Đạo— Stealing: 
(A) Nghĩa của trộm cắp— The meanings o‡ Dinnadana: 


l) 
a) 


b) 


c) 


2) 
8) 


b) 


c) 


Trộm cắp—Stealing: 

Lấy bất cứ thứ gì mà không được cho bởi chủ nhân hay trộm cắp cũng sai ngay cả về mặt 
pháp lý: Taking possession of anything that has not been given by Ifs owner or stealing, 1s 
also wrong, even legally speaking. 

Đạo hay Trộm Cắp, một trong bốn trọng tội trong Phật giáo. Trộm cắp là lấy những gì 
mà người ta không cho, kể cả việc không đóng thuế hay tiền lệ phí mà mình phải trả, hay 
mượn đồ mà không trả, hay lấy những vật dụng từ sở làm để dùng cho cá nhân mình: 
Stealing, one of the four grave prohibitions or sins in Buddhism. Stealing 1s taking what 
1sn”t øiven fo us. It includes not paying taxes or fees that are due, borrowing things and 
not returning them, and taking things from our workplace for our own personal use. 

Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào trộm cắp hay xâm phạm tài sẳn của người khác, dù là 
của tư hay của công, đều phạm một trong bốn giới Rơi Rụng. Vị ấy không còn xứng đáng 
làm Tăng hay làm Ni trong giáo đoàn nữa: A Bhiksu or Bhiksuni who steals or violates 
the property of another, whether the property 1s privately or publicly owned, breaks the 
second of the Four Degradation Offences. He or she 1s no longer worthy to remain a 
Bhiksu or Bhiksuni and cannot participate in the activities of the Order of Bhiksus or 
Order of Bhiksunis. 

Không trộm cắp——Not to steal: 

Không trộm cắp có nghĩa là không được lấy bất cứ thứ gì của người khác: Not to steal 
means one should not steal anything from others. 

Không được tước đoạt quyển lợi của người khác: Not to steal also means that one should 
not rob other”s rights. 

Không trộm cắp có nghĩa là không trực tiếp hay gián tiếp phỉnh gạt để lấy của người. 
Trái lại còn phải cố gắng bố thí cho muôn loài. Đức Phật đã từng dạy “họa lớn không gì 
bằng tham lam; phước lớn không gì bằng bố th-—Not to take anything which does not 





đ) 


2759 


belong to you or what 1s not given to you. Refraining from taking what 1s not given. 
Adattadana-virath means not directly or Indirectly taking other”s belongings. On the 
contrary, one should give things, not only to human beings, but also to animals. The 
Buddha always taught In his sutras “desire brings great misfortune; giving brings great 
fortune.” 

Không trộm cắp là giới thứ nhì trong ngũ giới. Chúng ta không có quyền lấy bất cứ thứ gì 
mà người ta không cho. Không trộm cắp giúp cho chúng ta trở nên lương thiện hơn (bất 
cứ vật gì của người không cho mà mình cố ý lấy, thì gọi là thâu đạo hay trộm cắp. Ý 
nghĩa ngăn cẩn trộm cắp là để diệt trừ nghiệp báo, nhơn quả ở ngoài, chủ yếu là trừ tâm 
niệm tham và diệt hẳn ngã chấp, ái dục mạnh thì khởi tâm tham cầu, tham cầu không 
được thì sanh ra trộm cắp. Một khi chấp ngã, nghĩa là chấp có ta, thì có của mình mà 
không có của người, chỉ nghĩ đến sở hữu của ta, không nghĩ đến sở hữu của người. Ngăn 
ngừa trộm cướp tức là chận đứng lòng tham và chấp ngã): Not to steal or no stealing is 
the second of the ten commandmentfs. Not to steal because we have no ripht to take what 
1s not given. Not to steal will help us becom honest. 


(B) Trộm cắp vật dụng của Tăng già— Stealing the property oƒ the Sangha: Từ “Trộm cắp vật 


dụng của Tăng già” có nghĩa là dùng những phương cách sái quấy để chiếm đoạt của 
thường trụ (tài sản của Tăng già). Những hạng người này đều có tà tri tà kiến. Họ không 
tin nơi luật nhân quả. Loại tội này không thể sám hối được—The term “Stealing the 
property of the Sangha” means using Improper methods to seize the wealth and property 
of the permanent dwelling. The people who do that all hold deviant knowledge and 
views. They don't believe In the law of cause and effect. This kind of offense cannot be 
pardoned through repentance. 


(C) Năm điều kiện cần thiết để thành lập một nghiệp trộm cắp— Five conditions that are 


D 
2) 
3) 
4) 
5) 


necessary ƒor the completion oƒ the evil 0ƒ stealing: 

Một vật sở hữu của người khác: Another”s property. 

Biết đó là vật sở hữu của người khác: Knowledge that it is so. 

Cố ý muốn đoạt vật ấy làm sở hữu của mình: Intention of stealing. 

Cố gắng trộm cắp: Effort to steal. 

Thật sự trộm cắp hay sự trộm cắp được thực hiện bằng hành động: Actual removal. 


(D) Quả báo của trộm cắp— The consequences oƒ stealing: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Nghèo nàn: Poverty. 

Khốn khổ: Misery. 

Thất vọng: Disappointmeit. 

Làm thân nô lệ: Dependernt livelihood. 


(TY) Dâm— Fornicafon: Adultery—Lewd——Sexual misconduct—LIcentIlous——Lascivious. 
(A) Nghĩa của Dâm— The meanings oŸ Fornicafion: Giới thứ ba trong ngũ giới cho hàng tại 


gia, cấm ham muốn nhiều về sắc dục hay tà hạnh với người không phải là vợ chồng của 
mình. Giới thứ ba trong mười giới trọng cho hàng xuất gia trong Kinh Phạm Võng, cắt đứt 
mọi ham muốn về sắc dục. Người xuất gia phạm giới dâm dục tức là phạm một trong tứ 


2760 


đọa, phải bị trục xuất khỏi giáo đoàn vĩnh viễn—The third commandment of the five 
basic commandments for lay people, and the third precept of the ten maJor precepts for 
monks and nuns In the Brahma Net Sutra. Monks or nuns who commnt this offence will be 
expelled from the Order forever 


(B) Múc độ phạm tội của chư Tăng Ni và Quan hệ tình dục—Levels oƒ offences oƒ Monks and 


Ù 


Nuns with Sexual relafion: VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñi nào làm việc dâm dục, dù với 
người nữ hay người nam, dù có hay không có sự đồng ý của người này, vị ấy phạm vào 
giới thứ nhất của bốn giới Rơi Rụng. Vị này không còn xứng đáng làm một Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni trong Tăng đoàn hay Ni đoàn nữa—A Bhiksu or Bhiksuni who has sexual 
Intercourse with another person, whether a female or male, and whether that person has 
øIven consent or not, breaks the first of the Four Degradation Offences. He or she 1s no 
longer worthy to remain a Bhiksu or Bhiksuni and cannot participate 1n the activitles Of 
the Bhiksu or Bhiksuni Sangha. 

Vị Tỳ Kheo nào chủ ý dâm dục mà nói với người nữ hoặc người nam nên có quan hệ tình 
dục với mình, vị ấy phạm giới Tăng thân giải cứu: A Bhiksu who, when motivated by 
sexual desire, tells a woman or a man that it would be a good thing for her or him to have 
sexual relations with him, commits a Sangha Restoration Offence. 


2) Vị Tỳ Kheo Ni nào có chủ ý dâm dục, với người nam hay người nữ, là phạm một trong 


tám giới Rơi Rụng. Vị ấy không còn xứng đáng làm Tỳ Kheo Ni và không thể tham dự 
vào những sinh hoạt của giáo đoàn nữa: A Bhiksuni who ¡s intent upon having sexual 
relations with someone, whether male or female, breaks one of the eight Degradation 
Offences. She 1s no longer worthy to remain a Bhiksuni and cannot participate in the 
acfiivitles of the Order of Bhiksunis. 


a) Dùng lời nói hay cử chỉ có tác dụng kích động dâm tính, là phạm giới Rơi Rụng thứ bảy: 


Through word or gesture arouses sexual desire In that person, breaks the seventh of the 
Eight Degradation Offences. 


b) Bảo rằng mình sẵn sàng trao hiến tình dục cho người kia, là phạm giới Rơi Rụng thứ tám: 


Says to that person that she 1s willing to offer him or her sexual relations, breaks the 
eightth of the Eight Degradation Offences. 


(C) Tà dâm —Sexual misconducf: Adultery——Fornication——LascIvious—Lewd——LIcentlous—— 


Tà hạnh chủ ý là nói về việc ngoại tình—Sexual misconduct refers chiefly to adultery. 


(C-1)Tổng quan về “Tà dâm —An overview øƒ “Sexual miseonduct”: Giới thứ ba trong ngũ giới 


cho hàng tại gia, cấm ham muốn nhiều về sắc dục hay tà hạnh với người không phải là 
vợ chồng của mình. Giới thứ ba trong mười giới trọng cho hàng xuất gia trong Kinh Phạm 
Võng, cắt đứt mọi ham muốn về sắc dục. Người xuất gia phạm giới dâm dục tức là phạm 
một trong tứ đọa, phải bị trục xuất khỏi giáo đoàn vĩnh viễn—The third commandment of 
the five basic commandments for lay people, and the third precept of the ten major 
precepts for monks and nuns In the Brahma Net Sutra. Monks or nuns who commit this 
offence wIll be expelled from the Order forever—See Chapter 36. 


(C-2)Nghĩa của tà dâm— The meaning oƒ Kamesu-micchacaraq: 
1) Gian dâm: Obscene—Adultery. 


2) 


2761 


Giới cấm dâm dục, một trong mười trọng giới của Hiển Giáo trong Kinh Phạm Võng: The 
commandmernts against adultery, one of the ten maJor commandments or precepfs In the 
Brahma Net Sutra. 


(C-3)Bốn điều kiện cần thiết để tạo nghiệp tà dâm—Four conditions that are necessary fo 


l) 
2) 
3) 
4) 


complete the evil 0ƒ sexual misconduct: 

Ý nghĩ muốn thỏa mãn nhục dục: The thought to enjoy. 
Cố gắng thỏa mãn nhục dục: Consequent effort. 

Tìm phương tiện để đạt được mục tiêu: Means to gratify. 
Sự thỏa mãn: Gratification. 


(C-4)Quả báo của Tà Dâm —Consequences oƒ Sexual Misconduct: Theo Đức Phật và Phật 


Ù 
2) 


3) 


Pháp của Hòa Thượng Narada, đây là những quả báo không tránh khỏi của tà dâm— 
According to The Buddha and His Teachings, written by Most Venerable Narada, these 
are the Iinevitable consequences of Kamesu-micchacara. 

Có nhiều kẻ thù: Having many enemies. 

Đời sống vợ chồng không hạnh phúc: Union with undesirable wives and husbands 
(Spouses). 

Sanh ra làm đàn bà hay làm người bán nam bán nữ: Birth as a woman or as a eunuch 
(thái giám). 


(C-5)Những lời Phật dạy về “Tà Dâm” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 


Ù 


2) 


“Sexual misconduc†” ïn the Dharmapada Sutra: 

Buông lung theo tà dục, sẽ chịu bốn việc bất an: mắc tội vô phước, ngủ không yên, bị 
chê là vô luân, đọa địa ngục: Four misfortunes occur to a careless man who commIts 
adultery: acquisition of demerit, restlessness, moral blame and downward path 
(Dharmapada 309). 

Vô phước đọa ác thú bị khủng bố, ít vui, quốc vương kết trọng tội: đó là kết quả của tà 
dâm. Vậy chớ nên phạm đến: There is acquisition of demerit as well as evil destiny. No 
Joy of the frightened man. The king imposes a heavy punishment. Therefore, man should 
never commit adultery (Dharmapada 310). 


(X) Vọng—Lying: 
(A) Tổng quan về “Nói Dối”—An overview øƒ “Lying”: Nói dối có nghĩa là nói thành lời hay 


nói bằng cách gật đầu hay nhún vai để diễn đạt một điều gì mà chúng ta biết là không 
đúng sự thật. Tuy nhiên, khi nói thật cũng phải nói thật một cách sáng suốt kết hợp với 
tâm từ ái. Thật là thiếu lòng từ bi và u mê khi thật thà nói cho kẻ sát nhân biết về chỗ ở 
của nạn nhân mà hắn muốn tìm, vì nói thật như thế có thể đưa đến cái chết cho nạn 
nhân—Lying means verbally saying or Iindicating through a nod or a shrug somethng we 
know 1snt true. However, telling the truth should be tempered and compassion. For 
1nsfance, 1t isnˆt wise to tel the truth to a murderer about a potential victim”s whereabouts, 
1f this would cause the latter”s death. 


2762 


(B) Nghĩa của nói dối— The meanings oƒ lying: Lời nói giả dối để phỉ báng, khoe khoang hay 


lừa dối người khác—False (nonsense or transgression) speaking—lying (either slander, 
false boasting, or deception). 


(C) Những đặc điểm khác của “Nói Dối”— Other characteristics oƒ “Lying”: Theo Đức Phật 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, có bốn điều kiện cần thiết để tạo nên nghiệp nói 
dối—According to The Buddha and His Teachings, there are four conditions that are 
necessary to complete the evil of lying: 

An untruth: Có sự giả dối không chân thật. 

Deceiving intention: Ý muốn người khác hiểu sai lạc sự thật. 

Utterance: Thốt ra lời giả dối. 

Actual deception: Tạo sự hiểu biết sai lạc cho người khác. 


(D) Hậu quả của “Nói Dối”— Consequences oƒ “Lying”: Theo Đức Phật và Phật Pháp của 


Ù 
2) 
3) 
4 


Hòa Thượng Narada, có những hậu quả không tránh khỏi của sự nói dối—According to 
The Buddha and His Teachings, written by Most Venerable Narada, there are some 
Iinevitable consequences of lying as follow: 

Bị mắng chưởi nhục mạ: Being subject to abusive speech. 

Tánh tình đê tiện: Vilification. 

Không ai tín nhiệm: Untrustworthiness. 

Miệng mồm hôi thúi: Stinking mouth. 


(E) Những lời Phật dạy về “Nói Dối”— The Buddha's teachings on “Lying”: Theo Kinh Pháp 


Ù 


Cú, câu 306, Đức Phật dạy: “Thường nói lời vọng ngữ thì sa đọa; có làm mà nói không, 
người tạo hai nghiệp ấy, chết cũng đọa địa ngục.”——According to the Dharmapada Sutra, 
verse 306, the Buddha taught: “The speaker of untruth goes down; also he who denies 
what he has done, both sinned against truth. After death they go together to hells.” 


(H) Mười Bốn Chất Độc trong Tâm 
Fourteen unwholesorme ƒactors 


Theo Vi Diệu Pháp, có mười bốn tâm sở bất thiện—According to The Abhidharma, there 
are fourteen unwholesome factors. 

Si mê—TIgnorance: Moho (p)—Delusion—Si—S¡ hay moha đồng nghĩa với vô minh. Bản 
chất của nó là làm cho tinh thần chúng ta mù quáng hay chẳng biết gì. Nhiện vụ của nó 
là làm cho chúng ta không thấu suốt được bản chất thật của sự vật. Nó hiện đến khi 
chúng ta không có chánh kiến. Nó chính là gốc rễ của tất cả những nghiệp bất thiện— 
Delusion or moha 1s a synonym for avIJJa, ignorance. Its characteristic is mental blindness 





or unknowing. lts function 1s non-penetration, or concealment of the real nature of the 
obJect. It is manifested as the absence of right understanding or as mental darkness. Its 
proximate cause 1s unwise attention. It should be seen as the root of all that 1s 
unwholesome. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


2763 


Vô Tàm—Shamelessness: Ahirikam (p)—Tự mình không biết xấu hổ khi thân làm việc 
xằng bậy, khi khẩu nói chuyện xằng bậy——Shamelessness is the absence of disgust at 
bodily and verbal misconduct. 

Vô Quý—Fearlessness of wrong doïng: Anottappam (p)—Vô quý là không biết hổ thẹn 
với người khi thân khẩu làm và nói chuyện xằng bậy. Vô quý xãy ra khi chúng ta thiếu tự 
trọng chính mình và thiếu kính trọng người —Moral recklessness is the absence of dread 
on account of bodily and verbal misconduct. This happens due to lack of respect for self 
and others. 

Phóng Dật —Restlessness: Uddhaccam (p)—Ag1Itaton—DIstracted—Loose—— 
Unrestrained—Đặc tánh của phóng dật là không tỉnh lặng hay không thúc liễm thân tâm, 
như mặt nước bị gió lay động. Nhiệm vụ của phóng dật là làm cho tâm buông lung, như 
gió thổi phướn động. Nguyên nhân gần đưa tới bất phóng dật là vì tâm thiếu sự chăm chú 
khôn ngoan—It has the characteristic of disquietude, like water whipped up by the wind. 
lts function 1s to make the mind unsteady, as wind makes the banner ripple. It 1s 
manifested as turmoil. Its proximate cause 1s unwise aftention to mental disquIet. 
Tham—Greed: Lobho (p)—Tham là căn bất thiện đầu tiên che đậy lòng tham tự kỷ, sự 
ao ước, luyến ái và chấp trước. Tánh của nó là bàm víu vào một sự vật nào đó hay tham 
lam đắm nhiễm những gì nó ưa thích. Nghiệp dụng của nó là sự bám chặt, như thịt bám 
chặt vào chảo. Nó hiện lên áp chế khi chúng ta không chịu buông bỏ. Nguyên nhân gần 
đưa đến tham là vì chúng ta chỉ thấy sự hưởng thụ trong sự việc—Greed, the first 
unwholesome root, covers all degrees of selfish desire, longing, attachment, and clinging. 
lts characterIstic 1s grasping an obJect. Its function 1s sticking, as meat sticks to a hot pan. 
lí is manifested as not giving up. Ïts proximate cause 1s seeing enJoyment in things that 
lead to bondage. 

Tà Kiến—Wrong view: Ditthi (p)—Tà kiến là thấy sự vật một cách sai lầm. Tánh và 
nghiệp dụng của nó là giải thích sai lầm mà cho là trúng. Nguyên nhân gần của nó là 
không chịu tin theo tứ diệu đế —False view means seeing wrongly. Its characteristic is 
unwise or unJusfified interpretation or belief. Its function 1s to preassume. Ït is manifested 
as a wrong Interpretation or belief. Its proximate cause 1s unwillingness to see the noble 
Ones. 

Ngã Mạn—Pride: Mano (p)—Conceit—Tánh của tâm sở nầy là cao ngạo, ỷ tài ở thế của 
mình mà khinh dễ hay ngạo mạn người. Nó được coi như là tánh điên rỗồ—Conceit has 
the characteristic of haughtiness. Its function 1s self-exaltation. It 1s manifested as 
vainglory. lts proximate cause 1s greed disassociated from views. It should be regarded as 
madness. 

Sân——TII-will: Doso (p)——Hatred—Tánh của tâm sở nầy là ghét hay không ưa những cảnh 
trái nghịch. Nghiệp dụng của nó là tự bành trướng và đốt cháy thân tâm của chính nó— 
Doso, the second unwholesome root, comprises all kinds and degrees of aversion, 1ll-will, 
anger, Irritation, annoyance, and animostty. lIts characteristic 1s ferosity. lts function 1s to 
spread, or burn up Its own support, 1e. the mind and body in which 1t arises. Ït 1s 
manifested as persecuting, and Its proximafte cause 1s a øround for annoyance. 

Tật Đố hay Ganh Ty—Envy: Issa (p)—Tánh của tật đố hay ganh ty là ganh ghét đố ky 
những gì mà người ta hơn mình hay sự thành công của người khác. Nguyên nhân đưa đến 
tật đố là không muốn thấy sự thành công của người khác —Envy has the characteristic of 


2764 


being Jalous of otherˆs success. Its function 1s to be dissatisfiled with other”s success. lft 1s 
manifested as aversion towards that. Its proximate cause 1s other”s success. 

10) Xan Tham——Avarice: Macchariyam (p)—Tánh của xan tham hay bỏn xẻn là muốn che 
dấu sự thành công hay thịnh vượng của mình vì không muốn chia xẻ với người khác— 
The characteristic of avarlce or stinginess 1s concealing one”s own success when 1t has 
been or can be obtained. Its function 1s not to bear sharing these with others. Ït 1s 
manifested as shrinking away from sharing and as meanness or sour feeling. lts 
foXImat€ cause 1s one”s OWwn Sucess. 

11) Lo Âu—Worry: Kukkuccam (p)—Lo âu khi làm điều sai phạm—WOrry or remorse after 
having done wrong. lts characteristic 1s subsequent regret. Its function 1s fO SOTfOW OVeT 
what has or what has not been done. It is manifested as remorse. 

12) Hôn Trầm—Sloth: Thinam (p)—Tánh của hôn trầm là làm cho tâm trí mờ mịt không 
sáng suốt —Sloth ¡s sluggishness or dullness of mind. Its characteristic is lack of driving 
pOWET. Ifs function 1s to dispel energy. It is manifested as the sinking of the mind. Its 
pfoxImat€ cause 1s unwise aftention to boredom, drowsiness, etc. Sloth 1s Identified as 
sickness of conscIousness or cittagelanna. 

13) Thụy Miên—Torpor: Middham (p)—Tánh của thụy miên là buồn ngủ hay gục gật làm 
cho tâm trí mờ mịt không thể quán tưởng được——Torpor is the morbid state of the mental 
factors. Its characteristic 1s unwieldiness. lts function 1s to smother. lt 1s manifested as 
drooping, or as nodding and sleepiness. Sloth and torpor always occur In conJunction, and 
are opposed to energy. Torpor 1s Identiied as sickness of the mental factors or 
kayagelanna. 

14) Hoài nghi—Doubt: Vicikiccha (p) Hoài nghi có nghĩa là hoài nghi về mặt tinh thần. 
Theo quan điểm Phật giáo thì hoài nghi là thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật, Pháp, 
Tăng —Doubt signifles spiritual doubt, from a Buddhist perspective the inability to place 
confidence In the Buddha, the Dharma, the Sangha, and the training. 


(L Chế ngự Tham lam-Sân hận-Đố Ky 
Refrain from grecd, anger, and jeaqlousy 


(L Tổng quan về chế ngự Tham lam-Sân hận-Đố Ky—An overvie woƒ refrain from greed, 
anger, and jealousy: ĐỂ chế ngự những tư duy tham lam, sân hận và ganh ty và những tư 
duy khác mà con người phải chịu, chúng ta cần phải có nghị lực, siêng năng tinh tấn và 
tỉnh giác. Khi thoát khỏi những vướng bận của cuộc sống phố thị hoặc những lo toan 
vướng bận khác của cuộc đời, chúng ta không đến nỗi bị quyến rũ để đánh mất mình, 
nhưng khi hòa nhập vào nhịp sống xã hội, đó là lúc mà chúng ta cần phải tinh tấn để 
chặn đứng những sai sót, lâm lẫn của mình. Thiền định là sự trợ lực lớn lao giúp chúng ta 
điểm tĩnh khi đối diện với những tư duy xấu nầy——To refrain from greed, anger, jealousy, 
and other evil thoughts to which people are subJect, we need strength of mind, strenuous 
effort and vigilance. When we are free from the city life, ffom nagging preoccupation 
with daily life, we are not tempted to lose control; but when we enter in the real socIety, 
1t becomes an effort to check these troubles. Meditation will contribute an immense help 
to enable us to face all this with calm. 


2765 


(I) Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Si— Four basic ways to subdue greed, anger and delusion: 


1) 


2) 


3) 


Nghiệp tham sân si biểu hiện dưới nhiều hình thức, không thể tả xiết! Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có bốn cách đối trị tham sân si. Tùy theo 
trường hợp, hành giả có thể dùng một trong bốn cách nây để đối trị tham sân si—The 
karma of greed, anger and delusion manifest themselves in many forms, which are 
impossible to describe fully. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure 
Land Buddhism in Theory and Practice, there are four basic ways to subdue them. 
Depending on the circumstances, the practitioner can use either one of these four 
methods to counteract the karma of greed, anger and delusion. 

Dàng Tâm Đối trị— Suppressing afflictions with the mind: Người mê với bậc giác ngộ chỉ 
có hai điểm sai biệt: tịnh là chư Phật, nhiễm là chúng sanh. Chư Phật do thuận theo tịnh 
tâm nên giác ngộ, đủ thần thông trí huệ; chúng sanh bởi tùy nơi trần nhiễm nên mê hoặc, 
bị luân hồi sanh tử. Tu Tịnh Độ là đi sâu vào Niệm Phật Tam Muội để giác ngộ bản tâm, 
chứng lên quả vị Phật. Vậy trong niệm Phật, nếu thấy bất cứ một vọng niệm vọng động 
nào khác nổi lên, liền phải trừ ngay và trở về tịnh tâm. Đây là cách dùng tâm để đối 
trị —There are only two points of divergence between the deluded and the enlightened, 
1.e., Buddhas and Bodhisattvas: purity 1s Buddhahood, defilement 1s the state of sentient 
beings. Because the Buddhas are In accord with the Pure Mind, they are enlightened, 
fully endowed with spiritual powers and wisdom. Because sentient beings are attached to 
worldly Dusts, they are deluded and revolve 1n the cycle of Birth and Death. To practice 
Pure Land 1s to go deep Into the Buddha Recitation Samadhi, awakening to the Original 
Mind and attainng Buddhahood. Therefore, If any deluded, agitated thought develops 
during Buddha Recitation, it should be severed immediately, allowing us to return to the 
sfate of the Pure Mind. This 1s the method of counteracting afflictions with the mind. 
Dùng Lý Đối Trị—Suppressing afflicHons with noumenon: Nếu khi vọng niệm khởi lên, 
dùng tâm ngăn trừ không nổi, phải chuyển sang giai đoạn hai là dùng đến quán lý. 
Chẳng hạn như khi tâm tham nhiễm nổi lên, quán lý bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. 
Tâm giận hờn phát khởi, quán lý từ, bi, hỷ, xả, nhẫn nhục, nhu hòa, các pháp đều 
không—When deluded thoughts arise which cannot be suppressed with the mind, we 
should move to the second stage and “visualize principles.” For example, whenever the 
affliction of øgreed develops, we should visualize the princIples of Iimpurity, suffering, 
1mpermanence, and no-self. Whenever the affliction of anger arises, we should visualize 
the principles of compassion, forgiveness and emptiness of all dharmas. 

Dàng Sự Đối Trị — Supressing aƒfflicHons with phenomena: Những kẻ nặng nghiệp, dùng 
lý đối trị không kham, tất phải dùng sự, nghĩa là dùng đến hình thức. Thí dụ, người tánh 
dễ sân si, biết rõ nghiệp mình, khi phát nóng bực hay sắp muốn tranh cãi, họ liền bỏ đi 
và uống từ một ly nước lạnh để dần cơn giận xuống. Hoặc như kẻ nặng nghiệp ái, dùng 
lý trí ngăn không nổi, họ lựa cách gần bậc trưởng thượng, làm Phật sự nhiều, hoặc đi xa 
ra để quên lãng lần tâm nhớ thương, như câu châm ngôn “xa mặt cách lòng.” Bởi tâm 
chúng sanh y theo cảnh, cảnh đã vắng tức tâm mất chỗ nương, lần lần sẽ phai nhạt— 
People with heavy karma who cannot suppress their afflictions by visualizing prineiples 
alone, we should use “phenomena,” that 1s external forms. For example, individuals who 
are prone to anger and delusion and are aware of their shortcomings, should, when they 


4) 


2766 


are on the verge of bursting Into a quarrel, immediately leave the scene and slowly sIp a 
ølass of cold water. Those heavily afflicted with the karma of lust-attachment who cannot 
suppress their afflictions through “visualization of principle,” should arrange to be near 
virtuous Elders and concentrate on Buddhist activities or distant travel, to overcome Ïlust 
and memorles gradually as mentioned In the saying “out of sight, out of mind.” Thịs 1s 
because sentient beings” minds closely parallel their surroundings and environmett. If the 
surroundings disappear, the mind loses 1ts anchor, and gradually, all memories fade away. 
Dàng Sám Tụng Đối Trị— Suppressing afflicHons with repentance and recitafion: Ngoài 
ba cách trên từ tế đến thô, còn có phương pháp thứ tư là dùng sám hối trì tụng để đối trị. 
Sự sám hối, niệm Phật, trì chú hoặc tụng kinh, mà giữ cho đều đều, có năng lực diệt tội 
nghiệp sanh phước huệ. Vì thế thuở xưa có nhiều vị trước khi thọ giới hay sắp làm Phật 
sự lớn, thường phát nguyện tụng mấy muôn biến chú Đại Bi, hoặc một tạng kinh Kim 
Cang Bát Nhã. Thuở xưa, các cư sĩ khi họp lại Niệm Phật Đường để kiết thất, nếu ai 
nghiệp nặng niệm Phật không thanh tịnh, hay quán Phật không được rõ ràng, vị Pháp sư 
chủ thất thường bảo phải lạy hương sám. Đây là cách đốt một cây hương dài, rồi thành 
kính đảnh lễ hồng danh Phật sám hối, cho đến khi nào cây hương tàn mới thôi. Có vị suốt 
trong thời kỳ kiết thất bẩy ngày hoặc hai mươi mốt ngày, toàn là lạy hương sám——lIn 
addition to the above three methods, which range from the subtle to the gross, there 1s 
also a fourth: repentance and the recitation of sutras, mantras and the Buddhaˆs name. If 
performed regularly, repenfance and recitation eradicate bad karma and generate merit 
and wisdom. For this reason, many cultivators in times past, before receiving the preceptfs 
or embarking upon some great Dharma work such as building a temple or translating a 
sufra, would vow to recite the Great Compassion Mantra tens of thousands of times, or fO 
recite the entire Larger Prajna Paramita Sutra, the longest sutra In the Buddha canon. In 
the past, during lay retreats, 1ƒ a practiioner had heavy karmic obstructions and could not 
recite the Buddha”s name with a pure mind or clearly visualize Amitabha Buddha, the 
presiding Dharma Master would usually advise him to follow the practice of “bowing 
repentance with incense.” This method consists of lighting a long Iincense stick and 
respectfully bowing in repentance while uttering the Buddha”s name, until the stick 1s 
burnt out. There are cases of Iindividuals with heavy karma who would spend the entire 
Seven or twenty-one days retreat doing nothing but "bo“1ng with Incense."” 


(J) Tám Pháp Đưa Đến Sự Đoạn Tận 
Eight things that leqd to the cufting oƒƒ 0ƒ qƒƒdirs 


(D Tổng quan về tám pháp đưa đến sự đoạn tận—An overview 0ƒ the eight things that lead 


to the cuffing oƒƒ 9ƒ qƒ[ƒairs: Theo Kinh Potaliya trong Trung Bộ Kinh, có tám pháp đưa 
đến sự đoạn tận—According to the Potaliya Sutta ¡in the Middle Length Discourses of the 
Buddha, there are eight things in the Noble One”s Discipline that lead to the cutting off of 
affalrs: 


(IH) Chỉ tiết về tám pháp đưa đến sự đoạn tận—Details oƒ the eight things that lead to the 


cutting oƒƒ 0ƒ qƒ[ƒdirs: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


Ù 
2) 
3) 


2767 


Do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, nầy gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: “Do nhơn những kiết sử nào ta có thể sát sanh, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ 
các kiết sử ấy. Nếu ta sát sanh, không những ta tự trách mắng ta vì duyên sát sanh, mà 
các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng sẽ khiển trách ta vì duyên sát sanh, và sau khi thân 
hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên sát sanh. Thật là một kiết sử, thật là một 
triỀn cái, chính sự sát sanh nầy. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não nào có thể khởi lên, 
do duyên sát sanh, đối với vị đã từ bỏ sát sanh, những lậu hoặc, phiển lao nhiệt não như 
vậy không còn nữa.” Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ,” do duyên như vậy, 
lời nói như vậy được nói lên: “With the support of the non-killing of living beings, the 
kiHing of living beings 1s to be abandoned.” So it was said. And with reference to what 
was this said? Here a noble disciple considers thus: “Il am practicing the way tO 
abandoning and cutting off of those fetters because of which I might ki living beings. IfI 
were to Kkill living beings, [ would blame myself for doing so; the wise, having 
Invesfigated, would censure me for doïng so; and on the dissolution of the body, after 
death, because of killing living beings an unhappy destination would be expected. But 
this killing of living beings 1s 1fself a fetter and a hindrance. And while taints, vexation, 
and fever might arise through the killing of living beings, there are no tainfs, vexation, 
and fever In one who abstains from killing living beings.` So 1t 1s with reference to this 
that it was said: “With the support of the non-killing of living beings, the killing of living 
beings ¡is to be abandoned.": *Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ”. 

“Y cứ không lấy của không cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ.”: '*With the support of 
taking only what Is given, the taking of what 1s not gIven 1s to be abandoned.” (the rest 
remains the same as In 1) 

*Y cứ nói lời chân thật, nói láo cần phải từ bỏ.”: “With the support of truthful speech, 
false speech 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In 1) 

“Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ.”: “With the support unmalicious 
speech, malicious speech 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In Ï) 

“Y cứ không tham dục, tham dục cần phải từ bỏ.”: “With the support of refraining from 
rapacIous greed, rapacious greed 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as in l) 
“Y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng sân hận cần phải từ bỏ.”: “With the support of 
refraining from spiteful scolding, spiteful scolding 1s to be abandoned.” (the rest remains 
the same as In l) 

“Y cứ không phẫn não, phẫn não cần phải từ bỏ.”: “With the support of refraining from 
angry despair, angry despair 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In l) 

“Y cứ không quá mạn, quá mạn cần phải từ bỏ.”: “With the support of non-arrogance, 
arrogance 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In I). 


(K) Mười Hành Động không đưa đến sự hối hận 
Ten Actions which produce no regrefs 
Không sát sanh: Not killing. 


Không trộm cắp: Not stealing. 
Không tà dâm: Not commitfting sexual misconduct. 


2768 


4) Không nói dối: Not lying. 

5) Không nói lỗi của người: Not telling a fellow-Buddhist's sins. 

6)_ Không uống rượu: Not drinking wine. 

7)_ Không tự cho mình hay và chê người dở: Not praising oneself and discrediting others. 
8) Không hèn hạ: Not being mean to other beings. 

9) Không sân hận: Not being angry. 

10) Không hủy báng Tam Bảo: Not defaming the Triratna. 


Phật Ngôn: 


Nếu gặp được người hiển trí thường chỉ bày lầm lỗi và khiển trách mình những chỗ bất toàn, 
hãy nên kết thân cùng họ và xem như bậc trí thức đã chỉ kho tàng bảo vật. Kết thân với 
người trí thì lành mà không dữ—Should you see an Intelligent man who points out faults and 
blames what 1s blame-worthy, you should associate with such a wise person. It should be 
better, not worse for you to associate such a person (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 
76). 


Dù ở xóm làng, dù ở rừng núi, dù ở đất bằng, dù ở gò trủng, dù ở biển cả hay đất khô, dù ở 
bất cứ chốn nào mà có vị A-la-hán, thì ở đó đầy dẫy cảnh tượng yên vui—TIn a village or in a 
forest, in a valley or on the h¡lls, on the sea or on the dry land, wherever Arhats dwell, that 
place 1s delightful (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 98). 


Lâm dã là cảnh rất vui đối với vị A-la-hán, nhưng người đời chẳng ưa thích, trái lại dục lạc là 
cảnh ưa thích đối với người đời, vị A-la-hán lại lánh xa—For Arhats, delightful are the 
forests, where common people find no delight. There the passionless wiÏll reJoIce, for they 
seek no desires nor sensual pleasures (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 99). 


Đói là chứng bệnh lớn, vô thường là nổi khổ lớn; biết được đúng đắn như thế, đạt đến Niết 
bàn vui tối thượng——Hunger ¡s the greatest disease, aggregates are the greatest suffering. 
Knowing this as 1t really 1s, the wise realize Nirvana: supreme bliss (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 203). 


Vô bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, thành tín là nơi chí thân, Niết bàn là vui tối 
thượng——Good health 1s a great benefit, contentment 1s the richest, trust 1s the best kinsmen, 
Nirvana 1s the highest bliss (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 204). 


Những người ác tuệ ngu si, vì tâm tà kiến mà vu miệt giáo pháp A-la-hán, vu miệt người lành 
Chánh đạo và giáo pháp đức Như Lai để tự mang lấy bại hoại, như giống cỏ cách-tha hễ sinh 
hoa quả xong liền tiêu diệt—The foolish man who slanders the teachings of the Arhats, of the 
righteous and the Noble Ones. He follows false doctrine, ripens like the kashta reed, only for 

1fs own destruction (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 164). 


2769 


CHƯƠNG BẢY MƯƠI TÁM 
CHAPTER SEVENTY-EIGHT 


Trụ Xứ— Sthữti (skt) 
Dwelling pÏlace 


(A) Tổng quan về Trụ Xứ—An overview oƒ Dwelling pÏace 
(B) Ý nghĩa của Trụ Xứ— The meanings oƒ Dwelling place 


(C) Những định nghĩa khác hiền quan đến Trụ Xứ— Other definitions that are related to the 
Sthữi 


(D) Phân Loại Trụ Xứ— Categories 0ƒ Dwelling pÏace 

(l Phàm phu trụ địa— Ordianry beings` dwelling: 

(A) Bốn loại trụ trong vòng sanh tử tam giới— Four abidings. 

(B) Ngũ Trụ Địa— The Five Fundamental Conditions. 

(C) Chín Chỗ An Trú Của Loài Hữu Tình— Nine abodes oƒ beings. 

(H) Trụ địa của các bậc Thánh— The Sainfs` dwelling. 

(A) Lục Chủng Trụ: The six bodhisaftva-stages. 

(B) Lục Hằng Trú: Six stable states. 

(C) Trụ Định Bồ Tát: A BodhisatIva firmly fixed, or abiding in certaimy.. 

(D) Thập Pháp Trụ: Ten kinds oƒ abode. 

(E) Thập Trụ: Ten kinds oƒ abiding 

(E-1)Mười Chỗ An Trụ Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ abiding o‡ Great Enlightening 
Beings. 

(E-2)Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm —Ìn the Surangama Sutra. 


2770 





2771 


(A) Tổng quan về Trụ Xứ 
An overyiew 0ƒ Dwelling pÏace 


Đối với chúng sanh chỉ có hai con đường luân chuyển cho tái sanh, đó là đường đi lên các 
cõi cao và đường đi xuống các đọa xứ. Thật tình mà nói, nhiều khi chúng ta tự hỏi có bao 
giờ chúng ta ngờ rằng mình có thể đang đi đến các đọa xứ, hoặc giả mình đang trụ vào 
các đọa xứ. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình cũng có phần tuân giữ giới luật, mình cũng 
tụng kinh hằng ngày, không vi phạm tội lỗi nào trầm trọng như giết người hay cướp của. 
Tuy nhiên, có nhiều lúc vì bị thúc đẩy bởi cơn giận dữ mà chúng ta rầy la người khác, 
hoặc chúng ta xử dụng những từ ngữ gay gắt làm đau lòng người khác, thế là chúng ta 
đang gây tội tạo nghiệp cho một đọa xứ. Vì theo Phật giáo, trụ đọa xứ hay không được 
định đoạt bởi nghiệp lực của mình chứ không phải do nơi chiếc áo vàng mình đang mặc 
hay do nơi cái chùa mình đang trụ. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng từ bất thiện 
phát sanh mọi đau khổ của đọa xứ; từ những đức hạnh phát sanh những phúc lạc của các 
cõi cao. Chúng ta không thể chắc chắn về những chuyện như kiếp sau mình sẽ đi về đâu, 
nhưng có điều chắc chắn là ngay từ giờ phút nầy chúng ta có thể không tiếp tục tạo nhân 
cho đọa xứ nữa. Thật tình mà nói, đừng nói chi đến đọa xứ, mà ngay khi được tái sanh 
làm người hay chư thiên cũng chưa hẳn là mình thoát khỏi khổ đau phiền não. Loài người 
thì có cái khổ sanh, lão, bệnh, tử, xa la những người thân yêu, gần gủi những gì mình 
khó chịu, mong cầu những gì mình không toại ý, thân ngũ uẩn thạnh suy, vân vân. Trong 
khi loài trời cũng khổ vì chẳng còn biết gì đến tu tập để một mai hết phước lại phải đi 
vào đọa xứ. Nói tóm lại, chừng nào chúng ta còn chưa ra khỏi luân hồi sanh tử tử là 
chúng ta vẫn còn trụ trong đọa xứ. Phật tử chân thuần không nói chúng ta tu kiếp nầy để 
dành kiếp sau, nhưng nếu muốn không trụ vào đọa xứ, chúng ta phải tu ngay trong đời 
nầy. Chúng ta đã được thân người thuận lợi, vì đây là hình thể thuận lợi nhất cho việc 
thực hành chánh pháp. Chúng ta đã gặp được nhiều thuận duyên, đã gặp giáo pháp của 
Đức Phật, vậy mà nếu chúng ta không chịu tu tập giải thoát ngay bây giờ thì còn đợi đến 
chừng nào nữa đây?—There are only two migrations for rebirth, the upper and the lower 
realms. Truly speaking, sometimes we wonder ourselves that It 1s difficult for us to 
Iimagine that we might be going to the lower realms, or we are currently staying in the 
lower realms. We probably think that we more or less keep our precepts, perform most Of 
our đaily recitations, and have not committed any serious wrong doings, such as killing or 
stealing. However, sometimes we are mot(ivated by strong hostility and, as for the deed, 
we use the harshest words that wIll really hurt people, so we already created karmas for a 
lower realm. According to Buddhism, rebirth or not rebirth in lower realms 1s determined 
by karma powers, and not by the yellow robe one 1s wearing or the temple one 1s 
residing. Devout Buddhists should always remember that from unwholesome deeds arise 
all kinds of sufferings In lower realms; and from virtues arise all kinds of happiness In 
higher rebirths. We cannot be certain of where we will go in our future rebirths. But we 
can be certain of one thing that we would not want to confinue to create any more karmas 
for rebirths in lower realms. As a matter of fact, even rebirths In the human realm or the 
realm of gods are not excluded form sufferings. The human rebirth has the sufferings of 
bịrth, old age, sickness, and death; 1t has the suffering of being separated from the things 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


a) 


b) 


c) 


6) 


2772 


one holds dear, meeting with unpleasantness, and not finding the things one wants. The 
demi-gods also have sufferings, for they do not have any opportunity to encounter and to 
cultivate the Buddha-dharma. In the end they will fall, so they have not transcended 
suffering. In short, as long as we are not free from samsara for good, we have not 
transcended the nature of suffering. Devout Buddhists do not want to say that we want to 
cultivate this life to set aside the merits for the next life, but If we do not want to falÏ into 
the lower realms, we have cultivate right now in this very life. We have gained the 
optnum human rebrrth, and this 1s the most advatangeous physical form to have for the 
practice of Dharma. We have met with the right conditions, we have met the Buddha”s 
teachings, and so on, but If we do not take this opportunity to cultivate to liberate 
ourselves now, when shall we ever achieve 1t? 


(B) Ý nghĩa của Trụ Xứ 
The meanings 0ƒ Dwelling pÏace 


Trụ lại một nơi: Ngụ tại—To abide in a place. To stay—To abide—To dwell——To 
settle——To stop. 

Theo Phật giáo, Trụ là trụ vào chân lý, thí dụ như bằng niềm tin tự tin nơi giáo pháp và 
những quả vị—According to the Buddhism, abiding means abiding ¡n the Truth, ¡.e. the 
acquiremernt by faith of a self believing in the dharma and producing 1(s fruIts. 

Nơi trụ: Trụ vị, một trong thập trụ Bồ Tát, sau khi qua “tín vị” thì trụ lại để phát triển tu 
tập —Abiding place, one of the ten stages, resting and developing places or abodes of the 
Bodhisattva, which 1s entered after the stage of belief has been passed. 

Trụ Kiếp: Vivarta siddha kalpa (skt)—Thời kỳ mà các loài hữu tình yên ổn tổn trụ (một 
trong bốn trung kiếp, thành, trụ, hoại, không)——The abiding or existing kalpa; the kalpa of 
human exIstence. 

Trụ Quả: Trụ nơi quả vị đạt được, như việc Thánh giả Thanh Văn và Duyên Giác an trụ 
quả đã chứng được mà không cầu tiến lên quả vị Phật —Abiding in the fruit, ¡.e. sravakas 
and pratyeka-buddhas who rest satisfied in their attainments and do not strive for 
Buddhahood. 

Trụ Quả Duyên Giác: Những vị Duyên Giác sau khi chứng quả thì an trụ chứ không cầu 
tiến lên quả vị Phật —Pratyeka-buddhas who rest satisfied in their attainments and do not 
strive for Buddhahood. 

Trụ Quả La Hán: Những vị A La Hán sau khi chứng quả thì an trụ chứ không cầu tiến lên 
quả vị Phật —Arahants who rest satisfied in their arahanthood and do not strive for 
Buddhahood. 

Trụ Quả Thanh Văn: Những vị Thanh Văn sau khi chứng quả thì an trụ chứ không cầu 
tiến lên quả vị Phật —Sravakas who rest satisfied in their attainments and do not strive 
for Buddhahood. 

Trụ Tướng: Sthiti (sk)——Một trong bốn tướng sanh, trụ, hoại, diệ—Abiding, being the 
State of existence, one of the four characteristics of all beings and things, 1.e. bĩịrth, 
exIstence, change or decay, and death or cessafion. 


® 


10. 


a) 


b) 
c) 


Œ) 


2773 


(C) Những định nghĩa khác liên quan đến Trụ Xứ 
QOther definitions that are related to the Sthiti 


Trụ Định: Fixed, certain, firmly seted—See Lục Chủng Quyết Định ¡n Ch. 172. 

Trụ Kiếp: Vivarta siddha kalpa (sk—Thời kỳ mà các loài hữu tình yên ổn tổn trụ (một 
trong bốn trung kiếp, thành, trụ, hoại, không)—The abiding or existing kalpa; the kalpa of 
human exIstence. 

Trụ Nơi Chánh Định: To dwell in Correct SamadhiI. 

Trụ Pháp Vị: To abide 1n place In the Dharma. 

Trụ Quả: Trụ nơi quả vị đạt được, như việc Thánh giả Thanh Văn và Duyên Giác an trụ 
quả đã chứng được mà không cầu tiến lên quả vị Phật —Abiding in the fruit, ¡.e. sravakas 
and pratyeka-buddhas who rest satisied In their atfainments and do not strive for 
Buddhahood. 

Trụ Quả Duyên Giác: Những vị Duyên Giác sau khi chứng quả thì an trụ chứ không cầu 
tiến lên quả vị Phật—Pratyeka-buddhas who rest satisfied in their attainments and do not 
strive for Buddhahood. 

Trụ Quả La Hán: Những vị A La Hán sau khi chứng quả thì an trụ chứ không cầu tiến 
lên quả vị Phật —Arahants who rest satisfied in their arahanthood and do not strive for 
Buddhahood. 

Trụ Quả Thanh Văn: Những vị Thanh Văn sau khi chứng quả thì an trụ chứ không cầu 
tiến lên quả vị Phật —Sravakas who rest satisfiied ¡in their attainments and do not strive 
for Buddhahood. 

Trụ Tướng: Sthiú (skÙ——Một trong bốn tướng sanh, trụ, hoại, diệ—Abiding, being the 
State of existence, one of the four characteristics of all beings and things, 1.e. bịrth, 
existence, change or decay, and death or cessation. 

Trụ VỊ: 

Nơi trụ: Trụ vị, một trong thập trụ Bồ Tát, sau khi qua “tín vị” thì trụ lại để phát triển tu 
tập —Abiding place, one of the ten stages, resting and developing places or abodes of the 
Bodhisattva, which 1s entered after the stage of belief has been passed. 

Trụ lại một nơi: To abide 1n a place. 

Trụ Xứ Bất Tịnh: Dirty place of residence. 


(D) Phân Loại Trụ Xứ 
Categories 0ƒ Dwelling pÏace 


Phàm phu trụ địaq— Ordianry beings° dwelling: 


(A) Bốn loại trụ trong vòng sanh tử tam giới— Four abidings: The four abidings found in the 


l) 


three realms of mortalIty: 
Kiến nhứt thiết trụ địa: Mọi kiến hoặc trong tam giới—The delusions arising from seeing 
things as they seem, not as they are. 


2) 


3) 
4) 


2774 


Dục ái trụ: Tư hoặc trong dục giới, mà tham ái là nặng nhất —The desires in the desire 
realm. 

Sắc ái trụ: Tư hoặc hay Ái dục trong sắc giới—The desires in the form-realm. 

Hữu ái trụ: Tư hoặc hay Ái dục trong vô sắc giới—The desires in the formless realm. 


(B) Ngũ Trụ Địa— The Five Fundamental Condifions: 
(B-1)Đại cương về Ngũ Trụ Địa—An overview oƒ the Five Fundamental Conditions: 


Năm trụ địa trong sanh tử luân hồi hay năm phiển não căn bản—Tất cả những ảo tưởng 
đưa đến tà kiến và dục vọng của chúng sanh sanh tử—The five fundamental conditions 
of the passions and delusions——The five states or conditions found In mortality; wherein 
are the delusions of misleading views and desires. These five states condition all error, 
and are the ground In which spring the roots of the countless passions and delusions of all 
mortal beings: 


(B-2)Chỉ tiết về Ngũ Trụ Địa— Details on the Five Fundamental Conditions: 
(B-2-A) Chỉ Mạt Vô Minh— “Branch or fWig ignorance”: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Kiến nhứt thiết trụ địa: Kiến hoặc ở tam giới khi thấy sự vật theo vẻ dáng chứ không như 
thật —Delusions arising from seeing things as they seem, not as they really are—Wrong 
views which are common to the trailokya. 

Dục ái trụ địa: Những dục vọng hay luyến ái trong dục giới—The desires in the desire 
realm——Clinging or attachment in the desire-realm. 

Sắc ái trụ địa: Dục vọng và luyến ái trong cõi sắc giới—The desires in the form realm—— 
Clinging or attachmernt In the form-realm. 

Hữu ái trụ địa: Những dục vọng luyến ái trong cõi vô sắc giới vẫn còn phải chịu luân hồi 
sanh tử—The desires (clinging or attachment) ¡n the formless realm which is still mortal. 


(B-2-B) Căn Bản Vô Minh— Original ignorance: 


5) 


Vô minh trụ địa: Tất cả những sĩ ám hay mê muội trong tam giới là gốc nhân của mọi 
phiền não—The state of ignorance—The state of unenlightenment or ignorance ¡n the 
trailokya which 1s the root-cause of all distressful delusion—The ground in which spring 
the roots of the countless passions and delusions of all mortal beings. 


(C) Chín Chỗ An Trú Của Loài Hữu Tình— Nine abodes oƒ beings: Theo Kinh Phúng Tụng 


l) 
2) 
3) 
4) 


5) 


trong Trường Bộ Kinh, có chín chỗ an trú cho loài hữu tình —According to the Sangiti 
Sutta, there are nine abodes of beings: 

Loài hữu tình có thân sai biệt, tưởng sai biệt như loài người và một số chư Thiên: Beings 
different in body and different in perception such as human beings, some devas and hells. 
Loài hữu tình có thân sai biệt, tưởng đồng nhất như Phạm chúng Thiên khi mới tái sanh: 
Beinss different in body and alike In perception such as new-rebirth Brahma. 

Loài hữu tình có thân đồng nhất, tưởng sai biệt như Quang Âm Thiên: Beings are alike in 
body and different in perception such as Light-sound heavens (Abhasvara). 

Loài hữu tình có thân đồng nhất, tưởng đồng nhất như Tịnh Cư Thiên: Beings alike in 
body and alike in perception such as Heavens of pure dwelling. 

Loài hữu tình không có tưởng, không có thọ như chư Vô Tưởng Thiên: The realm of 
unconscious beings such as heavens of no-thought. 


6) 


7) 


8) 


3) 


2775 


Loài hữu tình đã chứng được (ở cõi) Không Vô Biên Xứ: Beings who have attained the 
Sphere of Infinite Space. 

Loài hữu tình đã chứng được (ở cõi) Thức Vô Biên Xứ: Beings who have attained to the 
Sphere of Infinite ConscIousness. 

Loài hữu tình đã chứng (ở cõi) Vô Sở Hữu Xứ: Beings who have attained to the Sphere 
of No-Thingness. 

Loài hữu tình đã chứng (ở cõi) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ: Beings who have attained to 
the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception. 


(I1) Trụ địa của các bậc Thánh — The Sainfs° dwelling: 
(A) Lục Chủng Trụ: Sáu loại trụ vị của Bồ tát—The six bodhisattva-stages in the 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Bodhisattvabhumi Sutra (Bồ Tát Địa Trì Kinh): 

Chủng tính trụ: The attainment of the Buddha-seed—See Thập Trụ in Chapter 172. 

Giải hành trụ: The attainment of discernments and practices in the ten necessary 
activities of a bodhisattva (see Thập Hạnh Bồ Tát). 

Tịnh tâm trụ: The attainment of purity by attaining reality (see Sơ Địa trong Thập địa Bồ 
Tát in Chapter 172). 

Hành đạo tích trụ: The attainment of progress In riddance of incorrect thinking from the 
second to the seventh stages of Bodhisattva (see Thập địa Bồ Tát in Chapter 172). 

Quyết định trụ: Attainment of powers of correct decision and judgment in the eight and 
nine stages of Bodhisattva (see Thập Địa Bồ Tát in Chapter 172). 

Cứu cánh trụ: Giai đoạn đạt được Bồ tát toàn thiện trong Thập địa Bồ Tát, nhưng chưa 
tới Phật địa—Attainment of the perfect bodhisattva-stage 1n the ten stages of bodhisattva, 
but not including the Buddha-stage. 


(B) Lục Hằng Trú: Satata-vihara (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu 


l) 


2) 


3) 


nU) 


5) 


hằng trú—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are 
sIx stable states: 

Ở đây vị Tỳ Kheo, mắt thấy sắc, không có hoan hỷ, không có ưu phiển, an trú xả, chánh 
niệm, giác tỉnh: Here a monk, on seeing an object with the eye, ¡is neither pleased 
(sumano) nor displeased (dummano), but remains equable (upekhako), mindful and 
clearly aware. 

lộ) đây vị Tỳ Kheo, tai nghe tiếng, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh 
niệm, tỉnh giác: Here a monk, on hearing a sound with the ear, is neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. 

Ở đây vị Tỳ Kheo, mũi ngửi hương, không có hoan hỷ, không có ưu phiển, an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác: Here a monk, on smelling a smell with the nose, ¡is neither 
pleased nor displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. 

Ở đây vị Tỳ Kheo, lưỡi nếm vị, không có hoan hỷ, không có ưu phiển, an trú xả, chánh 
niệm, tỉnh giác: Here a monk, on tasting a flavour with the tongue, is neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. 

Ở đây vị Tỳ Kheo, thân xúc chạm, không có hoan hỷ, không có ưu phiển, an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác: Here a monk, on touching a tangible object with the body, is 
neither pleased not displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. 


6) 


2776 


Ở đây vị Tỳ Kheo, ý nhận thức pháp, không có hoan hỷ, không có ưu phiển, an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác: Here a monk, on cognising a mental object with the mind, is 
neither pleased nor displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. 


(C) Trụ Định Bồ Tát: Bồ Tát sau khi tu lục độ hành trong ba a tăng kỳ kiếp, thì còn phải tu 


l) 


2) 
3) 


2) 
3) 


6) 


trong 100 đại kiếp nữa mới có thể thành tựu viên mãn. Các giai đoạn tu hành trong 100 
đại kiếp nầy được gọi là “Trụ Định.” Trụ định là an trụ ở sáu loại quyết định—A 
Bodhisattva firmly fixed, or abiding In certainty. After a Bodhisattva has completed three 
great asamkhyeya kalpas he has still one hundred great kalpas to complete. This period 1s 
called abiding In fixIty or firmness, divided Into sixth kinds: 

Thiện Thú Định: Quyết định sanh ở thiện đạo trời, người —Certainty of being born in a 
good øgati such as in the deva realms or In the realms of human beinøs. 

Quyết định sanh vào nơi quý tộc: Certainty of being born in a noble family. 

Quyết định sanh ra có đầy đủ lục căn không tàn khuyết: Certainty of being born with a 
good body. 

Quyết định sanh làm người nam: Certainty of being born as a man. 

Quyết định có được túc mệnh thông: Certainty of being born knowing the abiding places 
of his transmigrations. 

Quyết định tạo tác thiện nghiệp bển vững không thoái chuyển: Certainty of being born 
knowing the abiding character of his good work. 


(D) Thập Pháp Trụ: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười pháp trụ, để an trụ tất cả 


Ũ 


2) 
3) 
4) 


5) 


6) 
? 
8) 
3) 


các pháp của chư Phật —According to The Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there 
are ten kinds of abode, abiding therein in all things of all Buddhas. 

Chư Phật trụ nơi giác ngộ tất cả pháp giới: All Buddhas abide in awareness of all realms 
Of realIty. 

Chư Phật trụ nơi đại bị ngữ: AlI Buddhas abide in compassion speech. 

Chư Phật trụ nơi bổn đại nguyện: All Buddhas abide 1n the fundamental great vow. 

Chư Phật trụ nơi chẳng bỏ điều phục chúng sanh: All Buddhas abide in persistence in 
civilizing sentient beings. 

Chư Phật trụ nơi pháp không tự tánh: All Buddhas abide In the principle of absence of 
selfhood. 

Chư Phật trụ nơi bình đảng cứu độ chúng sanh: All Buddhas abide in impartial salvation. 
Chư Phật trụ nơi pháp không quên mất: All Buddhas abide in recollection of truth. 

Chư Phật trụ nơi tâm không chướng ngại: All Buddhas abide in the unobstructed minds. 
Chư Phật trụ nơi tâm hằng chánh định: All Buddhas abide in the constantly rightly 
concentrated minds. 


10) Chư Phật trụ vào khắp tất cả pháp chẳng trái tướng thực tế: AII Buddhas abide in equal 


comprehension of all things without violating the character of ultimate reality. 


(E) Thập Trụ: 
(E-1)Mười Chỗ An Trụ Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oøƒ abiding o‡ Great Enlightening 


Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười chỗ an trụ của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được an trụ nhứt thiết trí vô thượng——According to The 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
8) 
b) 


c) 
đ) 


©) 
Ð 
6) 
? 
8) 


3) 


2777 


Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of abiding of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these can reach the Buddhas" supreme abiding 
1n omniscIence. 

An trụ tâm Bồ Đề, chưa từng quên mất: Abiding in the will for enlightenment, never 
forgetting It. 

An trụ Ba La Mật, vì chẳng nhàm trợ đạo: Abiding in the transcendent ways, not tiring for 
fostering enlightenment. 

An trụ thuyết pháp, vì tăng trưởng trí huệ: Abiding ¡n the teaching of truth, increasing 
wisdom. 

An trụ nơi bình thản vô tư, vì chứng đại thiển định: Abiding in dispassion, realizing great 
meditational concentration. 

An trụ tùy thuận——Abiding In conformity to: 

Nhứt thiết trí: Universal knowledge. 

Đầu đà: Austerity. 

Trị túc: Contentment. 

Điều tiết trong ăn, mặc, và ở: Moderation ¡in food, clothing, and dwelling. 

Getting rid of evil: Diệt bổ những điều ác. 

Thiểu dục thiểu sự: Few desires mean few concerns. 

An trụ thâm tín, vì gánh vác chánh pháp: Abiding in deep faith, bearing the true 
Teaching. 

An trụ thân cận các Đức Như Lai, vì học Phật oai nghi: Abiding In the company of the 
enlightened, to learn the conduct of Buddhas. 

An trụ xuất sanh thần thông, vì viên mãn đại trí: Abiding in generation of spiritual 
powers, to fulfill sreat knowledge. 

An trụ đắc nhẫn, vì viên mãn thọ ký: Abiding in attainment of acceptance, fulfilling the 
forcast of enlightenment. 


10) An trụ đạo tràng, vì đầy đủ thập lực, vô úy và tất cả Phật pháp: Abiding ¡n the site of 


enlightenment, fulfilling powers, fearlessness, and all aspects of Buddhahood. 


(E-2)Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đúc Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về thập 


l) 


2) 


trụ Bồ Tát như sau—In the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda 
about the Ten Grounds or the ten stages (periods) in Bodhisaftva-wisdom as ƒollows: 

Phát tâm trụ: The purposive stage—The mind set upon Buddhahood or the mind that 
dwells of bringing forth the resolve——Do chân như phương tiện mà phát mười thứ tín tâm 
nầy, tâm tinh phát sáng mười thứ dụng xen vào, viên mãn thành một tâm, gọi là phát tâm 
trụ —Ananda, these good people use honest expedients to bring forth those ten minds of 
faith. When the essence of these minds becomes dazzling, and the ten functions 
Interconnect, then a single mind 1s perfectly accomplished. This 1s called the dwelling of 
bringing forth the resolve. 

Trì địa trụ: Clear understanding and mental control or the dwelling of the ground of 
regulation—Trong tâm phát sáng suốt như trong ngọc lưu ly trong suốt hiện chất tinh kim. 
Lấy diệu tâm trước thành chỗ để trụ. Đây gọi là trì địa trụ —From within this mind light 
comes forth like pure crystal, which reveals pure gold inside. Treading upon the prevIous 
wonderful mind as a ground 1s called the dwelling of the ground of regulation. 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


3) 


2778 


Tu hành trụ: Unhampered liberty in every direction or dwelling of cultivation—Tâm và 
địa đã biết nhau, đều được tỏ rõ. Dạo khắp mười phương đều không lưu ngại. Đó gọi là 
tu hành trụ —When the mind-ground connects with wisdom, both become bright and 
comprehensive. Traversing the ten directions then without obstruction. This 1s called the 
dwelling of cultivation. 

Sinh quí trụ: Acquiring the Tathagata nature or seed or dwelling of noble birth—Hạnh 
đồng với Phật, hấp thụ khí phần của Phật. Như cái thân trung ấm, tự cầu cha mẹ, âm tín 
thầm thông hợp vào giống Như Lai. Đó gọi là sinh quí trụ—When their conduct is the 
same as the Buddhas'` and they take on the demeanor of a Buddha, then, like the 
Intermediate skandha body searching for a father and mother, they penetrate the darkness 
with a hidden trust and enter the lineage of the Thus Come One. This 1s called the 
dwelling of noble birth. 

Phương tiện cụ túc trụ (phương tiện đầy đủ trong cuộc tự lợi lợi tha): Perfect adaptability 
and resemblance in self-development and development of others or dwelling with 
endowment with skill-in-means—Đã du nhập trong đạo thai rồi, thì vâng nối theo dòng 
giác. Như cái thai đã thành, nhân tướng chẳng thiếu. Đó gọi là phương tiện cụ túc trụ— 
Since they ride In the womb of the way and will themselves become enlightened heirs, 
their human features are in no way deficient. This 1s called the dwelling of endownment 
with skill-in-means. 

Chánh tâm trụ: The whole mind becoming Buddha-like or dwelling of the rectification of 
the mind—Dung mạo và tâm tướng như Phật, gọi là chính tâm trụ —With a physical 
appearance like that of a Buddha and a mind that is the same as well, they are said to be 
dwelling In the rectification of the mind. 

Perfect unity and constant progress or dwelling of 
irreversibility——Thân tâm hợp thành, càng ngày càng thêm lớn. Trong giai đoạn nầy Bồ 
Tát chứng được tâm thanh tịnh và thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát. Đây gọi là bất 


Bất thối trụ: Non-retrogression 





thối trụ—United in body and mind, they easily grow and mature day by day. In this stage, 
Bodhisattvas realize serenity of mind and also achieve unimpeded liberation. This 1S 
called the dwelling of IrreversIbility. 

Đồng chơn trụ (Con Phật với đủ đầy Tướng Phật): As a Buddha-son now, or the stage of 
youth in Buddhahood or dwelling of pure youth—Linh tướng của mười thân đều đầy đủ 
trong một lúc, gọi là đồng chơn trụ —With the efficacious appearance of ten bodies, 
which are simultaneously perfected, they are said to be at the dwelling of a pure youth. 
Pháp vương tử: (Con tỉnh thần của bậc Pháp vương): As prince of the law or dwelling of a 
Dharma Prince—Hình thành, ra khỏi thai, thân làm Phật tử. Đây gọi là pháp vương tử 
trụ —Completely developed, they leave the womb and become sons of the Buddha. This 
1s called the dwelling of a Dharma Prince. 


10) Quán đỉnh trụ: Baptism as the summit of attainment of the conception of Buddhahood or 





dwelling anointing the crown of the head—Nghi biểu đã thành người. Ví dụ như việc 
quốc vương trao việc nước cho thái tử. Thái tử đã trưởng thành, làm lễ quán đảnh. Đây 
gọi là quán đỉnh trụ ——Reaching the fullness of adulthood, they are like the chosen prince 
to whom the great king of a country turns over the affairs of state. When this Kshatriya 
Kingˆs eldest 1s ceremoniously anointed on the crown of the head, he has reached what 
1s called the dwelling of anointing the crown of the head. 


2779 


CHƯƠNG BẢY MƯƠI CHÍN 
CHAPTER SEVENTY-NINE 


Phân Biệt Vô Phân Biệt 
Vikalpa (sktÙ— Nirvikalpa (sktf) 
Discruninating and Non-discrininating 


(A) Phân Biệt: Vikalpa (skf) 

(A-1) Ý nghĩa của Phân Biệt— The meanings oƒ Discriminating 

(I)_ Định nghĩa về Phân Biệt— Definitions on Vikalpa. 

(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Phân Biệt— Other definiions that are related to 
Vikalpa. 


(A-2) Phân biệt cao, bằng và thấp— Dicriminating oƒ superiority, equality and inƒeriority 
(A-3) Người tham dự và “Vô phân biệt ”— Participant and “Non-discrinination ” 
(A-4) Từ Phân biệt đến Không phân biệt— From discrimination to non-discrimination 


(B) Vô Phân Biệt: Nirvikalpa (skt— Non-Discrimindting 

(B-1) Ý nghĩa của Vô Phân Biệt— The meanings 9ƒ Non-Discrininating 

(I) Định nghĩa về Vô Phân Biệt— Definitions oƒ Nirvikalpa. 

(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Vô Phân Biệt— Other definitions that are related to 
Nirvikalpna. 


(B-2) Phân Biệt Sai— Parikalpifa (skt) 


(B-3) Tâm Vô Phân Biệt— The Non-Discrininating Mind— Nữyikalpa-jnana (skt) 
(I) Tổng quan về Vô Phân Biệ—An overview oƒ Non-discriminating mỉnd. 

(H) Nghĩa của Vô Phân Biệt Tâm— The meaning oƑ Non-discriminating mìnd. 

(H) Phân Loại Vô Phân Biệt Tâm— Categories oƒ Non-discriminating mìnd. 


2780 





(Phế tích trường Đại Học Na-Lan-Đà 
Ruims oƒ Nalanda Universify ) 


2781 


(A) Phân Biệt 
Vikalpa (skf) 


(A-1) Ý nghĩa của Phân Biệt 
The meanings 0ƒ Discrininating 


(D Định nghĩa về Phân Biệ—Ddjiniions on Vikalpa: Phân Biệt: Vibhajya, Vibhaga, 


Prativikalpa, or Vikalpa (skÐ. 


(A) Suy xét thức biệt các sự lý, có ba hình thức——Discriminate——DIscern—Divide. There are 


l) 
2) 
3) 


x 


(B) 


(C) 


three forms of discrimination: 

Tự tánh phân biệt: Natural discrimination (present obJecfS). 

Kế độ phân biệt: Calculating discrimination (future action). 

Tùy niệm phân biệt: Discriminating by remembrance of affatrs that are past. 

Phân biệt không hợp với lý “Bình Đẳng Như Như” của đạo Phật —Discrimination is 
1ncompatible with the truth of equal thusness in Buddhism. 

“Vikalpa” là thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “Phân Biệt,” một trong những từ Phật giáo 
quan trọng trong nhiều kinh điển và luận điển khác nhau. Từ Trung Hoa là “Fen-Pieh,” 
có nghĩa là cắt và chia ra bằng dao, điều này tương ứng chính xác với từ gốc Phạn ngữ 
“Viklp.” Như thế người ta có thể nói “phân biệt” là nhận thức có tính cách phân tích, nó 
gợi lên sự hiểu biết có tính cách tương đối và biện luận mà chúng ta dùng trong các mối 
giao thiệp hằng ngày giữa chúng ta và thế giới bên ngoài, cũng như trong tư tưởng suy tư 
cao độ của chúng ta. Vì cốt lõi của tư tưởng là phân tích, nghĩa là phân biệt, con dao giải 
phẫu càng sắc bén, thì sự suy lý càng vi tế và kết quả càng vi diệu hơn. Nhưng theo cách 
tư duy của Phật giáo, hoặc đúng hơn theo kinh nghiệm của Phật giáo, năng lực phân biệt 
này đặt căn bản bên Trí Vô Phân Biệt. Trí huệ là cái có nền tẳng trong tri thức con 
người, và nhờ nó mà chúng ta có thể phóng cái nhìn vào tự tánh mà tất cả chúng ta đều 
có, nó cũng được biết như là Phật tánh. Thực ra Yự tánh chính là Trí tuệ. Và Trí Vô Phân 
Biệt này là cái “tự tại với ái nhiễm.”—A Sanskrit term for “discrimination, one of the 
Iimportant Buddhist terms used In varilous sutras and sastras. Chinese term for 
“discrimination” 1s “fen-pieh,” means to “cut and divide with a knife,` which exactly 
corresponds to the etymology of the Sanskrit “viklp”. By “discrimination,` therefore, 1s 
meant analytical knowledge, the relative and discursive understanding which we use In 
our everyday worldly Intercourse and also in our hiphly speculative thinking. For the 
essence of thinking 1s to analyze, that 1s, to discriminate; the sharper the kmife of 
dissection, the more subtle the resulting speculation. But according to the Buddhist way of 
thinking, or rather according to the Buddhist experlence, this power of discrImination 1s 
based on non-discriminating Prajna. This 1s what 1s most fundamental in the human 
understanding, and 1t is with this that we are able to have an Insight into the Self-nature 
possessed by us all, which 1s also known as Buddha-nature. Indeed, Self-nature 1s Prajna 
1fself (see PraJna). And this non-discriminating Prajna 1s what 1s “free from affections'. 
Trong Kinh Lăng Già, phân biệt trái nghịch với sự hiểu biết trực giác là sự hiểu biết 
vượt ngoài phân biệt. Trong cuộc sống thế tục hằng ngày, nếu “phân biệt” được xử lý 


2782 


một cách hợp lý sẽ vận hành để sản sanh ra những hiệu quả tốt, nhưng nó không thể đi 
sâu vào tâm thức mà chân lý tối hậu tiềm ẩn trong đó. Để đánh thức chân lý ra khỏi giấc 
ngủ sâu, chúng ta phải từ bỏ phân biệt—According to the Lankavatara Sutra, 
discriminaton stands contrasted to intuiive understanding which goes beyond 
discrimination. In ordinary worldly life, discrimination, If properly dealt with, works to 
produce good effects, but it 1s unable to penetrate into the depths of consciousness where 
the ultimate truth 1s hidden. To awaken this from a deep slumper, discrimination must be 
abandoned. 

A. Pháp Tướng hay Duy Thức tông cho rằng mọi hình thức chỉ là sự phân biệt chứ không có 
ngoại lệ: The Mind-Only or Vijnaptimatra School of Buddhism regards all forms without 
exception as “vikalpa.” 


(H) Những định nghĩa khác hiên quan đến Phân Biệ— Other definiions that are related to 
Vikalpa: 

1. Phân Biệt Duyên: Vikalpapratyaya (sk)—Các điều kiện của phân biệ—Conditions of 
discrimination. 

2. Phân Biệt Hý Luận: Vikalpaprapanca (sk)—Sự phân biệt và sự hý luận lang bang— 
Discrimination and futile reasoning. 

3. Phân Biệt Khởi: Phân biệt khởi là các mê hoặc khởi lên từ tư duy, giáo pháp và thầy 
bạn, ngược lại với những phân biệt sai lầm được huân tập tự nhiên hay là câu sinh khởi— 
Delusions arising from reasoning, teaching and teachers, in contrast with errors that arise 
naturally among people (Câu sinh khởi). 

4. Phân Biệt Ngã Chấp: Ý nghĩa về sự chấp trước được phát triển từ kết quả của sự lý 
luận—The idea of clinging developed as the result of reasoning. 

$5... Phân Biệt Sai: Parikalpita (skt). 

e_ Phân biệt sai lầm hay cho rằng tiêu cực là tích cực—Wrong discernment—MIistaken 
discernment—Thinking of a negative action 1s a poSIfIVe action. 

se Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật đã nhắc nhở Ngài Mahamati: “Này Mahamati, huyễn ảo 
không tạo ra các sai lầm, vì các sai lầm phát xuất từ sự phân biệt hư vọng—In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha reminded Mahamati: “Oh Mahamatl, maya 1s not the 
cause of confusion, for 1t does not produce errors, as errors come from wrong 
discrimination.” 

6... Phân Biệt Sự Thức: Đây là sự phân biệt thứ ba trong ba cách phân biệt (chân thức, hiện 
thức và phân biệt sự thức) được nói đến trong Kinh Lăng Già. Nó bao gồm tám thức 
ngoại trừ thức A-Lai-Da——The third of the three kinds of perception (real or abstract/chân 
thức—manifest/hiện thức—reasoned or Inferred/phân biệt sự thức), according to the 
Lankavatara Sutra. It includes all the eight kinds of perception except the alaya-vijnana. 

7. Phân Biệt Thuyết Bộ: Theo Keith trong Trung Anh Phật Học Tự Điển, thì Phân Biệt 
Thuyết Bộ (The Vibhajyavadins) và sự khởi thủy của nó hãy còn mù mờ. Phân Biệt 
Thuyết Bộ nầy cho rằng phải bàn luận đúng sai—According to Keith in the Dictionary of 
Chinese Buddhist Terms, the origin of Vibhajyavadins 1s still obscure—The method of 
particularization in dealing with questions in debate. It is suggested that this school was 
established to harmonize the differences between the Sthaviras and Mahsanghikas. The 
Abhidharma Pitaka as we have 1t in Pali Canon 1s the definite work of this school. 


ỡ. 
9. 


10. 


1I. 


2783 


Phân Biệt Thức: The discriminating perception. 

Phân Biệt Trí: Viveka (skÙ—Phân biệt hiện tượng hay sự tướng hữu vi, đối lại với vô 
phân biệt hay căn bản thực trí của Đức Phật —Differentiating knowledge, discrimination 
of phenomena, as contrast with knowledge of the fundamental identity of all things (vô 
phân biệt trí) —See Hậu Đắc Trí in Ch. 108. 

Phân Biệt Trí Tương Ưng Nhiễm: Theo Khởi Tín Luận, sự nhiễm trược của phân biệt trí, 
dựa vào cảnh giới mà khởi trí thì gọi là Phân biệt trí tương ưng nhiễm——According to the 
Awakening of Faith, the taint on mind following upon the action of discriminatinge—See 
Lục nhiễm tâm ¡in Ch. 54. 

Phân Biệt Tưởng: Yếu tố tinh thần phân biệt giữa sự khác biệt của các đối tượng. Có hai 
loại phân biệt: Đúng và sai—DIscernment—A mental factor which discriminates 
between different obJects or between different aspects of the same obJect. There are two 
kinds of discernmert: right discernment and wrong discernment 


(A-2) Phân biệt cao, bằng và thấp 
Dicruùininafing 0ƒ superiorify, equality and tHƒeriorify 


Trong Phật giáo, cao, bằng, và kém chỉ là những trạng thái tương đối, chúng luôn biến 
đổi theo thời gian, không gian và hoàn cảnh. Cái mà bạn xem là vượt trội ở Việt Nam có 
thể không được xem như vậy tại Hoa Kỳ. Cái mà người ta xem là thấp kém ở Âu châu có 
thể không bị xem như vậy ở Á châu. Tỷ như tại hầu hết các nơi bên Âu châu, khi có 
người chết, thân nhân còn lại sẽ đem thi thể người chết chôn hay hỏa thiêu với những 
nghỉ thức thích đáng và họ cho như vậy là văn minh. Tuy nhiên, tại một vài nơi ở Á châu, 
người ta đem thi thể người chết cắt ra từ khúc, rồi đem bỏ vào rừng cho chim hoang ăn, 
và họ cũng xem như vậy là hợp lý. Bên cạnh đó, trong vòng luân hồi sanh tử, trải qua 
nhiều đời kiếp, chúng ta đã từng có những địa vị vượt trội, hoặc bằng hoặc thấp kém lẫn 
nhau. Có lúc bạn là vua, nhưng lúc khác lại là một tên ăn mày. Vì vậy Đức Phật khuyên 
hàng đệ tử của Ngài là đừng bao giờ cố công so sánh hơn kém trong bất cứ hoàn cảnh 
nào. Vì khi bạn so sánh cao, bằng và thấp có nghĩa là bạn phân biệt giữa trạng thái tốt và 
xấu của tâm. Bạn có thể tránh được những lo âu không cần thiết nếu bạn cố gắng đừng 
so sánh mình với người khác. Kỳ thật, hành động so sánh tự nó không sai trái nếu bạn có 
khả năng xử dụng nó chỉ nhằm giúp tư tưởng và hành động của bạn tốt hơn. Tuy nhiên, 
thường thì hành động so sánh hơn kém sẽ đưa bạn đến chỗ lo âu không cần thiết. Nếu 
bạn nghĩ bạn hơn người, bạn có thể trở nên kiêu ngạo. Nếu bạn nghĩ bạn bằng người, bạn 
có thể sanh tâm lười biếng, trì trệ và không phấn đấu. Nếu bạn nghĩ bạn kém cõi hơn 
người, bạn có thể trở nên nhút nhát, rụt rè, thậm chí đố ky nữa là khác. Vì vậy người 
Phật tử chân thuần không nên so sánh hơn kém với ai—lIn Buddhism, superiority, 
equality, and Inferiority are only relative states which change constantly with time, place, 
and circumstances. What you consider superlority in Vietnam may not be considered the 
same In the United States of America. What you consider Inferiority in Europe may not 
be considered the same in Asia. For Iinstance, in most parts of Europe, when people đe, 
their surviving relatives wIll bury or cremate them with appropriate ceremonies and they 


2784 


consiđer that 1s civilized. However, In some parts of Asia, they cut up the death body, and 
leave them In the forest for wild birds to consume, and they consider that 1s reasonable. 
Besides, in the samsara (cycle of birth and death), we have all been superior, equal, and 
Inferior to one another at different times. At one time you may be a king, while another a 
begger. So the Buddha advised his diciples to try not to make any comaprisons In any 
circumstances. For when you compare among superlorify, equality, or Inferiority that 
means you distinguish between good and bad states of mind. You can avoid having 
unnecessary worry and trouble 1f you try not to compare yourself with others. In fact, the 
act of comparison by 1tself may not be wrong If you are able to utilize 1t fO 1nspire 
yourself to become better in thougpht and deeds. However, too often, the act of 
comparison of superiority and Inferiority would lead you to unnecessary worry. lf you 
think you are better than others, you may become proud. If you think you are equal to 
others, you may become complacent and stagnate. If you think you are Inferlor to others, 
you may become timid or even Jealous. Therefore, sincere Buddhists should not make 
comparisons of superiority and inferiority with anybody. 


(A-3) Người tham dự và “Vô phân biệt ” 
Parficipant and “Non-discruninafion ” 


Theo Phật giáo, cảnh và tâm không thể tách rời. người Phật tử không bao giờ quan sát 
bất cứ thứ gì một cách khách quan được. Nghĩa là tâm không thể tách rời khỏi cảnh. Vì 
thế mà Phật tử ngày nay đề nghị từ '“Tham dự viên” thay vì chỉ là “quan sát viên.” Vì khi 
là quan sát viên, hành giả bị giới hạn trong sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng, nhưng 
khi đã là một “tham dự viên” thì sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng biến mất, 
nhường chỗ cho kinh nghiệm trực tiếp. Ý niệm “tham dự viên” đưa hành giả đến gần sự 
thực tập thiển quán. Khi chúng ta quán thân trên thân, theo kinh Niệm Xứ, hành giả biết 
mình quán niệm thân trên thân. Nghĩa là hành giả không coi thân mình như một đối 
tượng biệt lập với tâm quán niệm của mình. Thiền quán không là sự đo lường hay suy tự 
trên đối tượng quán niệm mà là một kinh nghiệm trực tiếp về đối tượng ấy. Cái kinh 
nghiệm trực tiếp này được gọi là nhận thức “vô phân biệt.”—According to Buddhism, the 
obJject of mind and the mind 1tself cannot by separated. Buddhists never observe anything 
with complete obJectivity. That 1s to say, “mmind cannot be separated from the obJects.” 
Thus, nowadays Buddhists suggest people to utilize the term “participant” for “observer.” 
For If there 1s an observer, there must be a strict boundary between subJject and obJect, 
but with a participant, the distincion between subject and disappears, and direct 
experience 1s possible. The notion of a participant 1s close to meditation practice. When 
we meditate on our body, according to the Satipatthana Sutra, we meditate on “the body 
In the body” emphasis added. This means that we do not consider our body as a separate 
object, independent of our mind which 1s observing 1t. Meditation 1s not measuring or 
reflecting on the obJect of the mind, but directly perceiving 1t. This 1s called “perception 
without discrimination.” 


Ũ 


2) 


2785 


(A-4) Từ Phân biệt đến Không phân biệt 
From discrinindafion fo non-discrininafion 


Vấn đề đặt ra cho người Phật từ là: “Làm sao tâm con người có thể vượt qua từ phân biệt 
đến không phân biệt, từ ái nhiễm đến không ái nhiễm, từ hiện hữu đến không hiện hữu, 
từ tương đối đến tánh không, từ vạn vật đến cái bản tánh sáng như gương hay tự tánh, 
hoặc theo thuật ngữ Phật giáo từ mê đến ngộ. Làm thế nào bước di chuyển này được 
hiện thực này tạo nên sự kỳ diệu vĩ đại nhất, không chỉ có trong Phật giáo, mà còn trong 
tất cả mọi tôn giáo và triết học. Chừng nào thế giới này, như tâm con người nhận thức 
nó, còn là cảnh giới đối lập, chừng ấy vẫn chưa có con đường để vượt thoát nó và hài 
lòng với thế giới của “tánh không,” ở đó tất cả những đối lập được cho là tiêu tan hết. 
Phủi sạch dần những thứ hổn tạp, được biết với cái tên là “vạn pháp,” để thấy ngay chính 
trong cái gọi là gương bản tánh tự nó là một thứ bất khả tuyệt đối. Tuy nhiên, tất cả mọi 
Phật tử đều nỗ lực đi đến đó—The question for Buddhists is: how ¡s it possible for the 
human mind to move from discrimination to non-discrimination, from affections tO 
affectionlessness, from being to non-being, from relativity to emptiness, from the ten- 
thousand things to the bright mirror-nature or Self-nature, or Buddhistically expressed, 
from Ignorance to awakening. How this movement 1s possible 1s the øreatest mystery not 
only in Buddhism but in all religion and philosophy. So long as this world, as conceived 
by the human mind, 1s a realm of opposites, there 1s no way to escape from 1t and to enter 
1nto a world of emptiness where all opposites are supposed to merge. The wIping-off of 
the multitudes known as the ten-thousand things In order to see Into the mirror-nature 
1fself is an absolute Impossibility. Yet Buddhists all attempt to achieve 1t. 

Được nói theo lối triết học thì câu hỏi này được đặt ra không đúng chỗ. Quả thực nó 
không có tác động quét sạch vạn pháp, đi từ phân biệt đến chỗ vô phân biệt, từ tương đối 
đến tánh không, vân vân. Nếu người ta chấp nhận một quá trình thanh tẩy, người ta nghĩ 
rằng một khi sự thanh tẩy này thành tựu, thì cái gương sẽ cho thấy vẻ sáng nguyên thủy 
của nó, và quá trình vẫn được tiếp tục như thế trên cùng một dòng chuyển động. Nhưng 
trong thực tế chính sự thanh tẩy là một tác phẩm của vẻ sáng nguyên thủy. Cái gì là 
“nguyên thủy” thì không còn gì liên hệ với thời gian và không có ai nghĩ rằng trong quá 
khứ xa xôi thì thanh tịnh và không ô nhiễm, rồi bởi vì nó không còn như thế nữa nên phải 
lau sạch và trả lại cho nó vẻ sáng như xưa kia. Về sáng ấy hiện hữu trong khắp nơi trong 
mọi lúc, ngay cả khi người ta tin rằng nó bị phủ bụi và không phản ảnh đúng sự vật. Vẻ 
sáng ấy không phải được phục hồi, nó không phải là một cái gì đó như sự cùng tột của 
một quá trình, nó không bao giờ rời bỏ cái gương. Nó là cái mà Pháp Bảo Đàn Kinh và 
các bản văn kinh khác của Phật giáo nói đến khi nói rằng Phật tánh thì đồng nhất nơi tất 
cả chúng sanh, ngu cũng như trí —Philosophically stated, the question ¡is not properly put. 
lt is not the wiping-off the multitudes, it 1s not moving from discrimination to non- 
điscrimination, from relativity to emptiness, etc. Where the wiping-off process 1s accepted 
, the Idea 1s that when the wiping-off 1s completed, the mirror shows 1fs original 
brightness, and therefore the process 1s conftinuous on one line of movement. But the fact 


3) 


2786 


1s that the wiping 1tself 1s the work of the orIginal brightness. The “original' has no 
reference to time, 1n the sense that the mirror was Once, 1n 1fs remofte past, pure and 
undefiled, and that as 1t 1s no more so, it must be polished up and 1ts original brightness be 
restored. The brightness 1s there all the time, even when 1t 1s thought to be covered with 
dust and not reflecting obJects as 1t should. The brightness 1s not something to be restored; 
1t 1S not something appearing at the completion of the procedure; 1t has never departed 
from the mirror. This 1s what 1s meant when the Platform Sutra and other Buddhist 
writings declared the Buddha-nature to be the same ¡in all beings, including the 1gnorant 
as well as the wise. 

Như vậy “Trí vô phân biệt,” “tự tại với ái nhiễm,” hay “xưa nay không một vật,” tất cả 
đều dẫn chúng ta đến cùng một nguồn, đó là suối nguồn chính của kinh nghiệm Thiển— 
Thus “non-discriminating Prajna,` “to be free from affections', “from the first not a thing 
1S”, all these expressions point to the same source, which 1s the fountainhead of Zen 
©xperience. 


(B) Vô Phân Biệt 
Non-Discrimnating 
Nữwikalpa (skt) 


(B-1) Ý nghĩa của Vô Phân Biệt 
The meanings 0ƒ Non-Discrimindating 


(ID Định nghĩa về Vô Phân Biệ—Ddfinitions oƒ Nirvikalpa: Vô Phân Biệt là không phân 


biệt—Non-discriminating. 


(II) Những định nghĩa khác liền quan đến Vô Phân Biệt— Other definitions that are related 


a) 


b) 


to Nữikalpa: 

Vô Phân Biệt Hành: Nirvikalpacara (skÙ—Những hành động vô phân biệt—Deeds of 
non-discrimination. 

Vô Phân Biệt Pháp: Avikalpa (skt)——Non-discriminating dharma——Cái lý thực tướng của 
chư pháp là không thể trình bày được bằng lời nói, ngôn ngữ hay bằng suy nghĩ (ngôn 
ngữ đạo đoạn, tâm hành tận diệt) — The absolute dharma underlying all particular 
dharmas, which cannot be described by words or thoughts; the absolute as contrasted with 
the relative. 

Vô Phân Biệt Tâm: Nirvikalpa-jnana (skt). 

Nghĩa của Vô Phân Biệt Tâm——The meaning of Non-discriminating mind: Tâm thức xa 
ha vứt bỏ cái ý thức phân biệt (đạt đến trí tuệ bình đẳng chân thực)—A_ mind which 1s 
free from particularization, especially from affection and feelings——Passlonless. 

Loại của Vô Phân Biệt Tâm——Categories of Non-discriminating mind: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


2787 


Vô Phân Biệt Tâm Vô Lậu hay Chân Như: Vô phân biệt trí, tức cái trí thể hội chân 
như—Unconditioned or absolute non-discriminating mìind, or the mìnd free from 
particularization (memory, reason, self-consciousness) as in the bhutaftathata. 

Vô Phân Biệt Tâm Hữu Lậu: Tâm hiện lượng tư tính của cảnh bao gồm trí nhớ do suy 
nghĩ, lý luận và tự thức —Conditioned as in dhyana. Particularization includes memory, 
Teason, self-conscIousness. 

Vô Phân Biệt Trí: Avikalpajnana or Nivikalpajnana (skt—Non-discriminative 
wisdom——Cái trí vô lậu không phân biệt. Trạng thái mà chủ thể và đối tượng không còn 
phân biệt The unconditioned or passionless mind, or non-discriminative wisdom 
(knowledge), or the knowledge gained has no discrimination. The state where there 1s no 
distinction between subJect and obJect—See Vô Phân Biệt Tâm (B) (1) in Ch. 54. 

Vô Phân Biệt Xuất Thế Gian Trí: Nirvikalpalokottarajnanam (skt——Cái trí xuất thế gian 
vô phân biệt—Non-discriminative transcendental knowledge. 


(B-2) Phân Biệt Sai 
Parikalpifa (skt) 


Theo Du Già (Yogachara), cái mà người ta cho là thế giới khách quan thật ra chỉ là một 
ảo giác hay ý tưởng sai lạc. Kỳ thật thế giới nầy không phải là hiện thật, nó chỉ giống 
như tồn tại chứ không phải là thực thể—Falsely imagine, wrong view or 
conceptualization—Ảo giác hay ý tưởng sai lạc: According to the Yogachara doctrine, 
that which people take to be the obJective world 1s imagined or conceptualized. In fact, 
this world 1s illusory and deceptive; 1t exists only as a semblence but not as a true realIty. 
Biến Kế: Vọng tình của phàm phu, suy tính khắp các pháp và cho rằng chúng có thật— 
Counting everything as real, the way of the unenlightened. 

Biến kế sở chấp tính —llIlusory knowledge: Sự tưởng tượng—lImagination—Kiến thức 
huyền ảo—Vọng tình của phàm phu so đo tính toán hết thảy các pháp (cho vô ngã là 
ngã, vô pháp là pháp, chỉ nhìn chư pháp bằng dáng vẻ bề ngoài), cho các pháp huyễn giả 
là thật The nature of the unenlightened, holding to the tenet that everything 1s 
calculable or reliable, or that maintains the seeming to be real, 1.e. 1s what 1t appears to 
be. 

Phân biệt sai lầm——Wrong discernment: Mistaken discernment—Phân biệt sai lầm hay 
cho rằng tiêu cực là tích cực—Thinking of a negative action is a positive action. 

Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật đã nhắc nhở Ngài Mahamati: “Này Mahamati, huyễn ảo 
không tạo ra các sai lầm, vì các sai lầm phát xuất từ sự phân biệt hư vọng. Sự vô minh đã 
câu thúc phàm phu tạo ra sự phân biệt sai lầm về tự tính. Tức là, vì quá mê đắm vào các 
phạm trù hữu và phi hữu, sinh và diệt, sự tạo lập và sự hủy hoại, vân vân, vốn là những 
sản phẩm của phân biệt, nên chúng ta không thể nhìn suốt vào chân lý và thực tính của 
các sự vật, chúng ta phải thoát ra khỏi sự câu thúc của cái gọi là sự cần thiết thuộc luận 
lý về những đối lập và quay trở về với kinh nghiệm cơ bản nếu như chúng ta có được mà 
nhìn thấy và diễn dịch các sự vật bằng cái trí huệ được hiển lộ ở trong kinh nghiệm cơ 
bản nầy, vốn không thuộc luận lý mà phát sinh do tu tập, mà ta thủ đắc được sự hiện hữu 


Œ) 


2788 


trong ý nghĩa chân thật của nó, tất cả mọi giàn giá và kiến trúc của tri thức do đó mà bị 
phá vỡ, và điều được gọi là cái trí vô phân biệt sẽ tỏa sáng, và kết quả là chúng ta thấy 
rằng tất cả các sự vật là không sinh ra, không được tạo lập và không bao giờ tiêu diệt; và 
thấy rằng mọi tướng trạng đều giống như những hình tượng được tạo ra bằng ảo thuật, 
hay giống như một giấc mộng, những cái bóng được phản chiếu trên mặt tấm màn của sự 
tịch tĩnh miên trường. Điều nây cũng chưa phải là sự thủ đắc toàn hảo. Muốn được toàn 
hảo thì ngay cả tấm màn thường hằng cũng phải bị loại bổ, và chỉ có như thế thì vô minh 
mới bị xua tan vĩnh viễn để cho chúng ta hoàn toàn tự tại, không còn bị trở ngại trong cái 
thấy và hành động của chúng ta.”—ln the Lankavatara Sutra, the Buddha reminded 
Mahamati: “Oh Mahamati, maya 1s not the cause of confusion, for it does not produce 
©TTOrS, aS ©rrOrS come from wrong discrimination. [gnorance always binds the ignorant to 
wrong discriminations concerning the self-nature of existence. That 1s to say, because we 
are so addicted to the categories of being and non-being, birth and disapearance, creation 
and destruction, etc., which are the products of discrimination, we cannot look 1nto the 
truth and reality of things; we must disentangle ourselves from this bondage of the so- 
called logical necessity of opposites and return to the primary experience 1f there be any 
such and see and Interpret things from the knowledge revealed therein and thereby. By 
this primary experlence which 1s not logical but issues from a discipline, existence 1s 
taken In 1fs truthful signification, all the Intellectual scaffoldings and constructions are 
thus done away with, and what is known as non-discriminatve knowledge 
(avikalpajnana) shines out, and as a result we see that all things are unborn, uncreated, 
and never pass away, and that all appearances are like magically created figures, or like 
a dream, like shadows reflected on a screen of eternal solitude and tranguillity. This 1s 
not yet perfect attainment. To be able to perfectly attain, the screen of eternify too must 
be abolished, for It 1s only thus that Ignorance 1s forever dispelled, leaving us perfectly 
free and unhamperedin all our seeings and doings.” 


(B-3) Tâm Vô Phân Biệt 
The Non-Discriminating Mind 
Nirrikalpa-Jjnana (sk£) 


Tổng quan về Vô Phân Biệ—An overview oƒ Non-discriminating mind: Tâm phân biệt 
những tướng trạng khác nhau và chính tâm ấy lại chấp thử những tướng trạng ấy. Ngày 
xưa có một thiển sư Trung Hoa đã nói: “Một người trước khi tu tập thiển, đối với người 
ấy núi là núi, sông là sông; sau khi nhận được chân lý về Thiền từ sự chỉ giáo của một vị 
thiển sư giỏi, đối với người ấy núi không còn là núi, sông không còn là sông nữa; nhưng 
sau đó, khi người ấy đã thật sự đạt đến chỗ an trụ trong thiền, thì núi lại là núi, sông lại 
là sông.” Câu này nghĩa là làm sao? Theo Thiển sư Thích Thiên Ân trong Triết Lý 
Thiển-Thực Tập Thiền, câu thứ nhất diễn tả quan điểm của một người chưa giác ngộ, cái 
hiểu biết thông thường nhìn sự vật qua lăng kính của tư duy sai lầm. Điều này không cần 
phải giải thích, vì nó là quan điểm quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Câu thứ nhì khó 
hiểu hơn. Sau khi được một vị thầy giỏi dạy dỗ về thiển thì tại sao ông ta lại nói rằng núi 


2789 


không còn là núi, sông không còn là sông? Chúng ta phải hiểu câu nói ấy như thế này: 
Thế nào là một ngọn núi? Một ngọn núi là sự kết hợp giữa những đất, đá, cây cối và hoa 
cỏ mà chúng ta đã gom chúng lại dưới cái tên “núi”. Vì vậy núi thật sự không phải là núi. 
Cũng như vậy, thế nào là một con sông? Một con sông là sự kết hợp giữa rất nhiều nước 
đang cùng nhau trôi chảy, một sự kết hợp không ngừng thay đổi. Kỳ thật không có một tự 
thể nào gọi là “ 
câu thứ nhì. Trong câu thứ ba vị thầy nói rằng đối với một người đã nhận thức thấu đáo 
và an trụ trong lý Thiền thì núi lại là núi và sông lai là sông. Về ý tưởng, lối nhìn này 


sông” cả. Vậy nên sông không còn là sông. Đây chính là chân nghĩa của 


không thấy khác với quan điểm của phàm tình, nhưng về thực nghiệm, đây là cái nhìn 
của một người đã giác ngộ, căn bản khác hẳn cái nhìn của chính ông trước khi giác ngộ. 
Lúc trước khi ông nhìn ngọn núi, ông thấy nó với tâm phân biệt. Ông thấy nó cao hoặc 
thấp, lớn hoặc nhỏ, đẹp hoặc xấu. Tâm phân biệt của ông phát khởi yêu và ghét, quyến 
luyến và ghê tởm. Nhưng sau khi giác ngộ, ông nhìn sự vật với sự đơn giản cùng tột. Ông 
thấy núi là núi, chứ không phải cao hay thấp, sông là sông chứ không phải đẹp hay xấu. 
Ông thấy sự vật mà không còn phân biệt hay so sánh, chỉ như một tấm gương phản ánh 
chúng y hệt như tình trạng thật của chúng—A conceptual thought perceives its objects 
indirectly and unclearly through a generic Iimage. The mind 1s discriminating varlous 
forms and the mind 1tself gets attached to a varlety signs of existence. A Chinese Zen 
master once said: “Before a man practices Zen, to him mountains are mountaIns, and 
TIVers are rIvers; after he gets an Insight Into the truth of Zen throuph the Instructions of a 
good Zen master, mountains to him are no longer mountains, and rivers are no longer 
rIivers. But after this, when he really attains the abode of resf, mountains are once more 
mountains, and rivers are rivers.” What 1s the meaning of this? According to Zen Master 
Thịch Thien An in “Zen Philosophy-Zen Practice,” the Íirst sentence expresses the 
viewpoint of the unenlightened man, the common understanding which views things In 
terms of false thinking. Thịis requires no explanation, for 1t 1s a viewpoint with which we 
are all familiar. The second sentence 1s more difficult to understand. Why does he say 
that the mounfain 1s not a mountain, the river 1s not a river? Let us understand 1t this way: 
What 1s a mountain? A mounfain 1s a combination of rocks, trees and plants which we 
øroup together under the name “mmountain.” Hence the mounfain 1s not the mounftain. 
Again, what 1s a river? A river 1s a combination of a lot of water flowing together, a 
combination which 1s constantly changing. There 1s no abiding entity, “river.” Hence the 
rIver 1s not a rIver. This 1s the real meaning of the second sentence. In the third sentence 
the Master says that for the man who has fully realized Zen, mountaIn is once again a 
mountain and the river once again a river. Conceptually this way of looking at things 1s 
1ndistinguishable from the viewpoint of common sense, but experienfially, the vision of 
the enlightened man 1s radically different from his vision before enlightenmert. Earlier 
when he looked at the mountain, he viewed 1t with a discriminating mind. He saw 1t as 
high or low, big or small, beautiful or ugly. His discrIminating mind gave rise to love and 
hate, attraction and repulsion. But after enliphtenment he looks at things with utmost 
simplicity. He sees the mounfain as a mountain, not as high or low, the rIVer as a rIVer, 
not as beautiful or ugly. He sees things without distinction or comparison, merely 
reflecting them like a mirror exactly as they are. 


2790 


(MU Nghĩa của Vô Phân Biệt Tâm—— The meaning oƒ Non-discrininating mìnd: 

I) Tâm thức xa la vứt bổ cái ý thức phân biệt (đạt đến trí tuệ bình đẳng chân thực): 
Passionless mind, a mind which 1s free from particularization, especially from affection 
and feelings. 

2) Vô Phân Biệt Trí là trí nơi mà hiện thực được nhìn bằng cái nhìn “Viên Thành Thực 
Tánh,” nghĩa là hiện thực là hiện thực chứ không là gì khác. Nhận thức ở đây là một sự 
cảm thông mầu nhiệm trong đó không còn sự phân biệt chủ thể và đối tượng nữa: Non- 
discriminatlion mind 1s the mind where reality 1s perceived 1n 1fs nature of ultimate 
perfection, or when one sees reality 1s as reality, nothing else. This is a wondrous 
communion in which there 1s no longer any distinction made between subJect and obJect. 

3) Tâm như hay cái biết không khái niệm. Với tâm vô phân biệt chúng ta không suy nghĩ, 
tưởng tượng hay nhận biết đối tượng, mà nhận biết đối tượng bằng trực giác một cách 
trực tiếp. Nhận biết bằng năm thức là vô phân biệt—The thusness of mind, or a 
nonconceptual awareness (mrvikalpaka-buddh). With a Non-conceptual mind, we don”t 
have to think or to Iimagine to perceive an obJect. Non-conceptual thought 1s a process 
which perceives or apprehends Its obJects directly or Intuitively. Perceiving by the five 
Sense consciousnesses 1s non-conceptual, while mental consciousness can be either 
conceptual or non-conceptual. 


(H) Phân Loạt Vô Phân Biệt Tâimm— Categories 0ƒ Non-discrininating mìnd: 

l) Vô Phân Biệt Tâm Vô Lậu hay Chân Như: Vô phân biệt trí, tức cái trí thể hội chân 
như—Unconditioned or absolute non-discriminating mìind, or the mìnd free from 
particularization (memory, reason, self-conscIousness) as 1n the bhutatathata. 

2) Vô Phân Biệt Tâm Hữu Lậu: Tâm hiện lượng tư tính của cảnh bao gồm trí nhớ do suy 
nghĩ, lý luận và tự thức —Conditioned as in dhyana. Particularization includes memory, 
Teason, self-conscIousness. 


Phật Ngôn: 


Nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa dột, kẻ tâm khéo tu tất không bị tham dục lọt vào——As 
rain does not penetrate a well-thatched hut, so does passion not enter a cultivated mind (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 14). 


Những người hay khuyên răn dạy dỗ, cẩn ngăn tội lỗi kẻ khác, được người lành kính yêu bao 
nhiêu thì bị người dữ ghét bổ bấy nhiêu—Those who advise, teach or dissuade one from evil- 
doing, will be beloved and admired by the good, but they wIll be hated by the bad (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 77). 


Chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi, chính các ngươi là nơi nương náu cho các ngươi. 
Các ngươi hãy gắng điều phục lấy mình như thương khách lo điều phục con ngựa mình—You 
are your own protector. You are your own refuge. Try to control yourself as a merchant 
controls a noble steed (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 380). 


2791 


CHƯƠNG TÁM MƯƠI 
CHAPTER EIGHTY 


Sự Tỉnh Thức 
Chánh Niệm 
Mimdfulness 

Safi (p)— Smrfindriya (skf) 


(A) Tổng quan về sự Tỉnh Thức— An overview oƒ Mindfulness 

(I)_ Sự tỉnh thức hay chánh niệm là yếu tố giác ngộ thứ nhất— Mindfulness is the first factor oƒ 
enlightenmer. 

(II) Tỉnh Thúc theo Kinh Quán Niệm— Mindfulness in the Sutra oƒ Mindfulness. 


(B) Nghĩa của Tình Thức— The meanings oƒ Mindfulness 


(C) Đặc tánh của Tỉnh thức— Special characteristics 0ƒ Mindfulness 

(I) Tỉnh thức về tất cả mọi sinh hoạt—mindfulness means being aware oƒ all activities. 

(H) Tỉnh Thức không chỉ có sự quan sát đối tượng một cách hời hợt— Mindfulness does not 
mean only an observafion i1 qpDearance. 

(HI)Hành giả hiểu biết rõ ràng những hoạt động của cơ thể mình— Meditator is mindful oƒ his 
body acfiviies. 

(IV)Tỉnh Thức giúp chúng ta vượt qua những cơn giận dữ—Mindfulness helps us oVvercome 
đ"1g8€TS. 


(D) Tỉnh thúc nơi thân (tư duy hay trầm tư về thân thể con người)— Mindfulness oƒ the 
body— Kayagafa-safi (p)— Kayagdafasrmrfi (skf) 

(l)_ Tứ Oai Nghi— Four respect-inspiring ƒorms oƒ demeanor (behavior). 

(IH) Theo Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trong Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức—According to Zen 
Master Thích Nhat Hanh in the “Miracle oƒ Mindfulness. ” 

(HHI)Thân Hành Niệm Tu Tập— Cultivation oƒmindfulness oƒ the body. 

(IV)Tỉnh thúc nơi hơi thở— Mindfulness oƒ the breath. 


(E) Tỉnh Thức Nơi Tâm (điều tâm)— Mindfulness oƒ the mind 

(I) Điều tâm và có được sự tỉnh thức nơi tâm— To take hold oƒ our mỉnd and to obtain the 
mindfulness oƒ the mind. 

(H) Tỉnh Thức nơi Tâm bằng thiền tịnh trú— Mindfulness in the mind through calm abiding 
meditation. 


(F) Làm thế nào để chúng ta đạt được tỉnh thức?— How can we obtain Mindfulness? 
(I_ Chúng ta Tu Tập thế nào để đưa Đến Chánh Niệm Tỉnh Giác— How can we culfivafe fo 
reach Mindfulness and clear awdreness. 


2792 


(H) Tỉnh Thức bằng Nhất Điểm Trụ— Mindfulness through One-pointedness. 
(HI)Thân Hành Niệm Tu Tập— Cultivation oƒmindfulness oƒthe body. 
(IV)Bốn cách phát triển chánh niệm— Four ways to develop mindfulness. 


(GŒ) Ngủ trong tỉnh thức— .Jagarite and sufte (p) 
(H) Tỉnh Thúc và sự Điềm Tĩnh— Mindfulness and Calnness 
(I) Lợi Ích của Chánh Niệm— Benefits oƒ Mindfulness 


(J) Đức Phật dạy về sự Tỉnh Thức— The Buddha's teachings on Mindfulness 

(L) Chánh niệm không có thứ gì khác hơn là chánh niệm tự nó—Mindfulness is nothing more 
than mindfulness itselƒ 

(IH)Chư Bồ Tát dùng sự tỉnh thức làm chỗ sở hành, vì đây đủ niệm xứ— Bodhisattvas utilize 
Mindfulness as the sphere 0ƒ action. 

(HI)Theo Kinh Trung Bộ—In the Middle Length Discourses. 


2793 


(A) Tổng quan về sự Tỉnh Thức 
An overview 0ƒ Mindƒulness 


(D Sự tỉnh thúc hay chánh niệm là yếu tố giác ngộ thứ nhất— Mindfulness is the first 
ƒactor 0ƒ enlightenmemt: “Sati” là thuật ngữ tương đương gần nhất trong ngôn ngữ Nam 
Phạn dùng để chỉ và dịch ra cho từ “Chánh niệm.” Tuy nhiên, chánh niệm phải được 
hiểu với nghĩa tích cực hơn. Chánh niệm phải được hiểu là tâm tiến đến và bao phủ hoàn 
toàn đối tượng, xuyên thấu vào trong đối tượng không thiếu phần nào. Chánh niệm có 
thể được hiểu rõ bằng cách khảo sát ba khía cạnh là đặc tánh, chức năng và sự thể 
hiện—The nearest equivalent term 1n Pali for “mindfulness” 1s “Sati.” Mindfulness has 
come fo be the accepted translation of “sat” into English. However, this word has a kind 
Of passive connotation which can be misleading. “Mindfulness” must be dynamic and 
confrontative. Mindfulness should leap onto the object, covering 1t completely, 
penetrating Info 1t, not missing any part of it. Mindfulness can be well understood by 
examining Its three aspects of characteristIcs, function and manifestation. 


(I) Tỉnh Thức theo Kinh Quán Niệm—Mindfulness im the Sufra 0ƒ Mindfulness: Kinh 
Quán Niệm nói: “Khi đi, bạn nên ý thức rằng bạn đang đi. Khi đứng, bạn ý thức rằng bạn 
đang đứng. Khi ngồi, bạn ý thức rằng bạn đang ngồi. Khi nằm, bạn ý thức rằng bạn đang 
nằm. Bất cứ thân tâm mình đang được sử dụng trong tư thế hay suy nghĩ nào, bạn đều 
luôn ý thức tư thế hay suy nghĩ ấy. Cứ như thế bạn luôn sống trong tỉnh thức.” Phật tử 
nên luôn nhớ rằng chúng ta tỉnh thức rằng chúng ta đang có khả năng sống ngay trong lúc 
hiện tại này. Cái gì chúng ta đang làm ngay trong hiện tại là cái quan trọng nhất cho đời 
sống của chúng ta. Lúc chúng ta đang nói chuyện, thì nói chuyện là chuyện quan trọng 
nhất trong đời. Lúc chúng ta đang đi, thì chuyện đi là chuyện quan trọng nhất trong đời. 
Lúc chúng ta đang uống trà, thì chuyện uống trà là chuyện quan trọng nhất trong đời, vân 
vân. Mọi sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta đều là Thiển. Chính vì vậy 
mà chúng ta có khả năng tỉnh thức hai mươi bốn giờ trong một ngày, chứ không chỉ ngay 
lúc ngồi thiển mà thôi. Mọi hành động đều phải được làm trong sự tỉnh thức —The Sutra 
of Mindfulness says: “When walking, you must be conscious that you are walking. When 
standing, you must be conscious that you are standing. When sitting, you must be 
conscious that you are sitting. When lying down, you must be conscious that you are lying 
down. No matter what position your body 1s In and your mind 1s thinking, you must be 
conscIous of that position or that thought. Practicing thus, you are always mindful of what 
you are doing and thinking at all times.” Buddhists should always remember that we 
should be mindful that we are capable of living at the very present time. Whatever we 
are doing at the present time 1s the most important thing for our life. When we are talking, 
talking must be the most imporfant thing In our life. When we are walking, walking must 
be the most Important thing In our life. When we are drinking tea, drinking tea must be 
the most important thing In our life, and so on. Every activity in our daily life 1s 
meditation. Therefore, we are able to be mindful twenty-four hours a day, not Just the 
moment we may allot for sitting meditation. Each act must be carried out in mindfulness. 


Œ) 


2794 


(B) Nghĩa của Tỉnh Thức 
The meanings 0ƒ Mindƒulness 


Tỉnh thức là ý thức về một cái gì hay là tiến trình nghĩ nhớ về cái gì. Chúng ta đã học chữ 
“Tỉnh thức” theo nghĩa nhận biết hay chỉ là chăm chú về cái gì, nhưng nghĩa của tỉnh thức 
không dừng lại ở đó. Trong tỉnh thức cũng có những yếu tố của định và tuệ đi kèm. Định 
và tuệ đi với nhau là thiển quán trên sự thiếu vắng một thực thể riêng biệt. “Smrti” là từ 
Bắc Phạn có nghĩa là “tỉnh thức.” Tỉnh thức là thực hiện hành động với đầy đủ ý thức, 
ngay cả trong lúc thở, đi, đứng, nằm, ngôi, v.v. Mục đích của sự chú tâm là kiểm soát và 
làm lắng dịu tâm. Đây là một trong những điểm trọng yếu của thiển tập trong Phật giáo, 
bao gồm việc tu tập tỉnh thức thân, khẩu và ý để hoàn toàn tỉnh thức về việc mình làm và 
cái mình muốn. Chánh niệm là phần thứ bẩy trong tám phần của Bát Thánh Đạo. Nhờ 
chánh niệm mà hành giả có thể hiểu được thực tính của vạn hữu—Awareness simply 
means “being conscious of,” or “remembering,” or “becoming acquainted with.” But we 
must use 1t in the sense of “being in the process of being conscious of,” or “being 1n the 
process of remembering.” We have learned the word “Awareness” In the sense of 
recognifion, or bare attention, but the meaning doesn't stop there. In awareness, there are 
also the elements of concentration (Samadhn) and understanding (prajna). Concentration 
and understanding together are medifate on the absence of identity of all things. “Smrti”A 
Sanskrit term for “mindfulness.” Mindfulness means attention or mindfulness of all 
mental and physical activities, even at breathing, standing, lying or sifting. The purpose of 
smrti 1s to control and to purify the mind. This 1s one of the focal points of meditative 
practice in Buddhism, which Involves cultivating awareness of one”s body, speech, and 
thoughts In order to become conscIously aware of what one does and one”s motIvatlons. lt 
1s the seventh part of the eightfold noble path, and it leads to the direct understanding of 
the real nature of all things. 


(C) Đặc tánh của Tỉnh thức 
Special characteristics 0ƒ Mindƒulness 


Tỉnh thức về tất cả mọi sinh hoạt—mindfulness means being aware oƒ all activities: 
Trong Phật giáo chánh niệm là luôn tỉnh thức về tất cả mọi sinh hoạt, từ vật chất đến tinh 
thần. Hành giả giữ tâm chánh niệm là vị ấy hiểu biết rõ ràng về những hoạt động của cơ 
thể mình và luôn tỉnh thức về những uy nghỉ: khi đi, đứng, ngồi hay nằm. Tất cả những 
hoạt động của cơ thể hành giả đều làm với cái tâm tỉnh thức. Khi đi tới đi lui, khi nhìn tới 
hoặc nhìn một bên, hành giả chú tâm hay biết rõ ràng; khi co tay co chân hay khi duỗi 
tay duỗi chân hành giả luôn làm trong chánh niệm; khi mặc quần áo, khi ăn, uống, nhai, 
vân vân, hành giả phải luôn chú tâm hay biết rõ ràng; khi đi, đứng, ngồi, nằm, hành giả 
phải luôn giữ chánh niệm; khi nói cũng như khi không nói hành giả phải luôn hay biết rõ 
ràng——lIn Buddhism, mindfulness means being aware of all activities, both physical and 
mental. ÀA meditator who is mindful of his bodily activiies becomes aware of his 
postures: when walking, standing, sitting or lying down. All his bodily activities he does 
with mindfulness. In walking to and from, In looking ahead and In looking aside, he 


a) 


b) 


2795 


applies mindfulness; In bending and stretching he applies mindfulness; in wearing clothes, 
in eating, drinking, chewing, etc. he applies mindfulness; in walking, standing, sitting, 
lying down, he applies mindfulness; in keeping awake, speaking, and being silent, he 
applies mindfulness : 

Đặc tính của chánh niệm là không hời hợt bể ngoài. Có nghĩa là chánh niệm phải xuyên 
suốt và thâm sâu. Nếu chúng ta quăng một cái nút chai xuống dòng suối, cái nút chai ấy 
sẽ nổi trôi theo dòng nước. Nếu chúng ta quăng một hòn đá, thí hòn đá ấy sẽ chìm ngay 
xuống đáy dòng suối. Cũng vậy, chánh niệm sẽ đưa tâm chìm sâu vào đối tượng mà 
không phơn phớt trên bể mặt —The characteristic of mindfulness is non-superficiality. 
This suggests that mindfulness 1s penetrative and profound. If we throw a cork Into a 
stream, 1t simply pops up and down on the surface, floating downstream with the current. 
lf we throw a sfone Instead, it will immediately sink to the very bottom of the stream. So, 
too, mindfulness ensures that the mind will sink deeply ¡into the obJect and not slip 
superficially past It. 

Chức năng của chánh niệm là giữ cho đối tượng luôn ở trong tầm quan sát của hành giả, 
chứ không cho nó biến mất. Khi chánh niệm có mặt thì đối tượng xuất hiện sẽ được ghi 
nhận không bị quên lãng hay bỏ sót —The function of mindfulness ¡is to keep the object 
always in view, neither forgetting 1t nor allowing 1t to disappear. When mindfulness 1s 
present, the occurring obJect wIll be noted without forgetfulness. 


(H) Tỉnh Thúc không chỉ có sự quan sát đối tượng một cách hời hợt— Mindfulness does not 


mean onÌy an observafion ïn appearance: ĐỀ không chỉ có sự quan sát đối tượng một 
cách hời hợt bên ngoài hay không để cho đối tượng biến mất, chúng ta phải thông hiểu 
khía cạnh thứ ba của chánh niệm, đó là yếu tố hiển bày. Khi yếu ớt hiểm bày được phát 
triển thì nó sẽ kéo theo hai yếu tố đặc tính và chức năng của chánh niệm. Sự hiển bày 
chánh của chánh niệm là sự trực diện với để mục: mặt đối mặt với để mục giống như khi 
chúng ta đi trên đường dài gặp một khách bộ hành đi ngược chiều về hướng của mình. 
Khi chúng ta hành thiền, tâm chúng ta phải đối diện với để mục y như vậy. Chỉ khi nào 
chúng ta trực diện với để mục thì chánh niệm mới thực sự phát sinh. Khi hành giả liên 
tục mặt đối mặt với để mục, thì những nỗ lực của hành giả mới có kết quả. Chánh niệm 
sẽ trổ nên tích cực và gắn chặt hơn vào đối tượng quan sát. Không bị bổ sót, không bị 
lãng quên. Để mục không bị mất trong tầm quan sát của hành giả. Lúc tâm chánh niệm 
như thế thì phiền não không thể xen vào được. Nếu chánh niệm được duy trì trong một 
thời gian dài, hành giả có thể khám phá ra sự thanh tịnh vĩ đại vì phiển não đã vắng 
bóng. Sự bảo vệ tâm không bị phiền não tấn công là khía cạnh thứ hai của sự biểu hiện 
chánh niệm. Khi chánh niệm được phục hoạt một cách đều đặn và kiên trì thì trí tuệ sẽ 
phát sinh. Hành giả sẽ thấy rõ bản chất của thân và tâm. Không những hành giả chứng 
nghiệm được bản chất thật của cảm thọ mà còn thấy rõ đặc tính riêng biệt của vô vàn 
hiện tượng danh sắc diễn ra bên trong—ln order for non-superficiality and non- 
disappearance, the characteristic and function of mindfulness, to appear clearly in our 
practice, we must try to understand and practice the third aspect of mindfulness. Thịs 1s 
the manifestation aspect, which develops and brings along the other two. The chief 
manifesfation of mindfulness 1s confronfation: 1t sets the mind directly face to face with 
the obJect Just the same as when we are walking along a road and we meet a traveler, 


2796 


face to face, coming from the opposite direction. When we are meditating, the mind 
should meet the obJect In just this way. Only through direct confrontation with an obJect 
can true mindfulness arise. AÀs a practitiloner repeatedly comes face to face with the 
obJect, his or her efforts begin to bear fruit. Mindfulness 1s activated and becomes firmly 
esfablished on the obJect of observation. There are no misses. The objects do not fall 
away from view. They neither slip away nor disappear, nor are they absent-mindedly 
forgotten. The kilesas cannot Infiltrate this strong barrier of mindfulness. If mindfulness 
can be maintained for a sigmificant period of time, the practitioner can discover a great 
purity of mind because of the absence of kilesas. Protection from attack by the kilesas 1s a 
second aspect of the manifestation. When mindfulness is persistently and repeatedly 
acfivated, wisdom arises. There wIll be insight info the true nature of body and mind. Not 
only does the practitioner realize the true experienfial sensations In his or her own body, 
but he or she also comprehends the individual characteristics of the various physical and 
mental phenomena happening Inside him or herself. 


(HI)Hành giả hiểu biết rõ ràng những hoạt động của cơ thể mình— Meditator is mindƒful oƒ 


a) 


b) 


his body activifies: Vị hành giả giữ tâm niệm, hiểu biết rõ ràng những hoạt động của cơ 
thể mình cũng hay biết oai nghi của mình. Như khi đi, đứng, ngồi, nằm, hành giả luôn 
luôn hay biết các nghi thể ấy. Tất cả mọi hoạt động của mình, vị ấy đều làm với cái tâm 
hoàn toàn tỉnh giác. Khi đi tới đi lui, khi nhìn trước hay khi nhìn một bên, hành giả luôn 
chú tâm hay biết rõ ràng; khi co tay co chân, hoặc khi duỗi ra, hành giả chú tâm hay biết 
rõ ràng; khi mặc áo, khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nghe vị của thức ăn, khi đi, đứng, 
nằm, ngồi, khi tỉnh giấc, khi nói và khi giữ im lặng, hành giả cũng thường hay biết rõ 
ràng—The meditator who 1s mindful of his body activitles becomes aware of his postures: 
when going, walking, standing, sitting or lying down, he 1s aware of the postures. All his 
bodily activities he does with mindfulness. In walking to and from, in looking ahead and 
in looking aside, he applies clear comprehension; in bending and stretching he applies 
clear comprehension; in wearing the clothes, in eating, drinking, chewing, savoring, 1n 
answering the calls of nature, he applies clear comprehension; walking, standing, sitting, 
lying down, in keeping awake, speaking, and being silent, he apples clear 
comprehension. 

Trong khi nằm xuống, hành giả phải nằm xuống với cái tâm luôn giữ tâm niệm vào đề 
mục hành thiển của mình, và khi đi vào giấc ngủ không bị si loạn làm mờ ám——When 
Iying down, a practitioner should lie down with his mind on the subJect of medifation, and 
thus falls asleep undeluded. 

Hành giả nên luôn tỉnh giác trong mọi trường hợp. Đây là những lời dạy của Đức Thế 
Tôn: “Chú niệm, này chư Tỳ Kheo, Như Lai tuyên bố “chú niệm thiết yếu trong mọi 
việc, ở mọi nơi, cũng giống như muối cần thiết cho nổi cà ri vậy.` Này chư Tỳ Kheo, Như 
Lai không biết có thứ gì khác mà đem lại lợi ích được nhiều như sự chú niệm. Chú niệm 
quả thật đem lại rất nhiều lợi ích lớn lao.”—Meditator should always be mindful and 
wide awake. Here these words of the Buddha: “Mindfulness, o monks, T declare, 1s 
essential in all things everywhere, “1t Is as salt to curry.` O monks, I know of no other 
thing that brings such profifs as mindfulness; mindfulness, verily, brings great profit.” 


c) 


2797 


Chúng ta phải nhận thức vấn để chú niệm và hiểu biết rõ ràng trong ý nghĩa rộng rãi. Lễ 
đĩ nhiên tứ chánh cần đã là sự bảo vệ chắc chắn. Sự chú niệm phải được áp dụng trong 
mọi trường hợp ngay từ lúc đầu, và trạng thái vắng lặng của tâm tỉnh giác sẽ giúp hành 
giả nắm vững tình thế một cách thuận lợi. Nhưng đây cũng là sắc thái chính của “Trung 
Đạo,” có những trường hợp mà hành giả phải vận dụng pháp tứ chánh cần trong hình thức 
mạnh mẻ nhất One has to understand the question of mindfulness and clear 
comprehension (sati-sampaJanna) in a wider sense. Of course, the discussion of the 
fourfold effort, already mentioned 1s a good safeguard. Mindfulness has to be spread over 
all situations at the outset so that Its calmness helps one to take stock of a situation 
wisely. But as an aspect of the Middle Path itself, upon occasion one has to exert the 
fourfold effort, even the vigorous type when bare awareness 1s In 1tself Insufficient. 


(IV)Tỉnh Thức giúp chúng ta vượt qua những cơn giận dữ — Mindfulness heÏps us overcome 


Ù 


2) 


3) 


đdg€rs: 

Sự tỉnh thức hay chánh niệm không bao giờ đánh phá sân hận hay tuyệt vọng. Sự tỉnh 
thức chỉ có mặt để nhận diện. Sự tỉnh thức về một cái gì là nhận diện sự có mặt của cái 
đó trong hiện tại. Sự tỉnh thức là khả năng biết được những gì đang xảy ra trong hiện tại. 
Theo Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh trong tác phẩm “Giận,” cách tốt nhất để tỉnh thức về 
sân hận là “khi thở vào tôi biết sân hận phát khởi trong tôi; thổ ra tôi mỉm cười với sân 
hận của tôi.” Đây không phải là bức chế hay đánh phá sân hận. Đây chỉ là nhận diện. 
Một khi chúng ta nhận diện được sân hận, chúng ta có thể chăm sóc một cách tử tế hay 
ôm ấp nó với sự tỉnh thức của chính mình: Mindfulness does not fight anger or despair. 
Mindfulness 1s there In order to recognize. To be mindful of something 1s to recognIze 
that something 1s the capacity of being aware of what Is going on in the present momeiit. 
According to Most Venerable Thích Nhất Hạnh in “Anger,” the best way to to be mindful 
Of anger Is “when breathing in I know that anger has manifested in me; breathing out I 
smile towards my anger.” This 1s not an act of suppression or of fighting. It 1s an act of 
recognizing. Once we recognize our anger, we are able to take good care O0 It or fO 
embrace 1t with a lot of awareness, a lot of tenderness. 

Sự tỉnh thức giúp chúng ta có khả năng nhận diện và chấp nhận sự có mặt của cơn giận. 
Sự tỉnh thức cũng như người anh cả, không bức chế hay đàn áp đứa em đau khổ. Sự tỉnh 
thức chỉ nói: “Em thân yêu, có anh đây sẵn sàng giúp đỡ em.” Bạn ôm ấp đứa em của 
bạn vào lòng và an ủi vỗ về. Đây chính là sự thực tập của chúng ta—Mindfulness helps 
us recognize, be aware of the presence of anger. Mindfulness also helps us accept and 
allow anger to be there. Mindfulness 1s like a big brother who does not suppress his 
younger brother”s suffering. He simply says: “Dear brother, lm here for you.” You take 
your younger brother in your arms and you comfort him. This 1s exactly our practice. 

Cơn giận của chúng ta chính là chúng ta, và từ bi cũng chính là chúng ta. Sự tỉnh thức 
trong thiển tập không có nghĩa là đánh phá. Trong đạo Phật, sự tỉnh thức là phương pháp 
ôm ấp và giúp chúng ta chuyển hóa sự giận dữ, chứ không phải là đánh phá—Our anger 
1S us, and our compassion 1s also us. To be mindful in meditation does not mean to fight. 
In Buddhism, the practice of mindfulness should be the practice of embracing and 
transforming the anger, not of fighting. 


4) 


Œ) 


2798 


Khi cơn giận khởi dậy trong chúng ta, chúng ta phải bắt đầu thực tập hơi thở trong tỉnh 
thức ngay tức khắc. “Thở vào tôi biết cơn giận đang có trong tôi. Thở ra, tôi chăm sóc 
cơn giận của tôi.” Nếu bạn không biết cách chăm sóc bạn với tâm từ bi thì làm sao bạn 
có thể chăm sóc người khác với tâm từ bi cho được? Khi cơn giận nổi dậy, hãy tiếp tục 
thực tập hơi thở trong sự tỉnh thức, bước chân trong sự tỉnh thức để chế tác năng lượng 
của sự tỉnh thức. Chúng ta tiếp tục nâng niu năng lượng của cơn giận trong chúng ta. Cơn 
giận có thể sẽ kéo dài một thời gian, nhưng chúng ta sẽ được an toàn, bởi vì Đức Phật 
đang có mặt trong chúng ta, giúp chúng ta chăm sóc cơn giận. Năng lượng của sự tỉnh 
thức là năng lượng của Phật. Khi thực tập hơi thở trong sự tỉnh thức và ôm ấp cơn giận 
chúng ta đang được Phật bảo hộ. Không còn gì để nghi ngờ, Phật đang ôm ấp chúng ta và 
cơn giận của chúng ta trong từ bi vô lượng: When anger comes up ¡in us, we should begin 
to practice mindful breathing right away: “Breathing in, I know that anger 1s In me. 
Breathing out, I am taking good care of my anger. If you donˆt know how to treat yourself 
with compassion, how can you treat another person with compassion? When anger arises, 
continue to practice mindful breathing and mindful walking to generate the energy of 
mindfulness. Continue to tenderly embrace the energy of anger within you. Anger may 
continue to be there for some time, but you are safe, because the Buddha 1s in you, 
helping you to take good care of your anger. The energy of mindfulness 1s the energy of 
the Buddha. When you practice mindful breathing and embracing your anger, you are 
under the protection of the Buddha. There 1s no doubt about 1t: the Buddha 1s embracing 
you and your anger with a lot of compassion. 


(D) Tỉnh thức nơi thân (tư duy hay trầm tư về thân thể con người) 
Mimdfulness oƒ the body— Kayagafa-safi (p)— Kayagafasmrfi (sktf) 


Tứ Oai Nghi—Four respecf-inspừing ƒorms 0ƒ demeanor (behavior): Four forms oŸ 
behavior—Tứ Uy Nghi—Sự chú tâm tập trung vào thân thể, một trong bốn cơ sở chú 
tâm. Nó bao gồm viện đi, đứng, nằm, ngồi và bất cứ hoạt động thân thể nào— 
Mindfulness directed toward the body, one of the four foundations of mindfulness. Ït 1s a 
mindfulness on walking, standing, lying, and sitting and or any bocHly actifIvies. 


(A) Tứ oai nghi hay bốn phép tắc Bát Nhã phải được Tăng Ni thực hành mỗi ngày: Four 


D 
2) 
3) 
4) 


respect-Inspiring forms of demeanour. Four Instances of prajna which a monk or nun 
should practise everyday. 

Oai Nghĩ ĐI: Respect-inspiring of Walking. 

Oai Nghi Đứng: Respect-inspiring of Standing. 

Oai Nghi Nằm: Respect-inspiring of Lying down. 

Oai nghi Ngồi: Respect-inspiring of Sitting. 


(B) Đức Phật dạy về Tứ Oai Nghi trong Kinh Niệm Xứ —The Buddha taught about the Four 


Postures in the Satipatthanasutta: Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo đi, ý thức rằng: “Tôi đang 
đi.” Khi đứng, ý thức rằng: “Tôi đang đứng.” Khi ngồi, ý thức rằng: “Tôi đang ngôi.” Khi 
nằm, ý thức rằng: “Tôi đang nằm.”Thân thể được xử dụng như thế nào, vị ấy ý thức thân 
thể như thế ấy. Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo khi bước tới bước lui, biết rõ việc 
mình đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, 


Ù 


2) 


3) 


4) 
5) 


2799 


biết rõ việc mình đang làm; khi mặc áo Tăng Già Lê, mang bát, mang y, biết rõ việc 
mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm; khi đại tiểu tiện, 
biết rõ việc mình đang làm; khi đi, đứng, ngôi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ các việc 
mình đang làm—“Bhikkhus, when walking, a Bhikkhu understands: “[ am walking;” 
when standing, he understands: “I am standing;” when sitting, he understands: “I am 
siting;” when lying down, he understands: “I am lying down;” or he understands 
accordingly however his body 1s disposed. Again, Bhikkhus, a Bhikkhu 1s one who acts in 
full awareness when going forward and returning; who acts in full awareness when 
looking ahead and looking away; who acts In full awareness when flexing and extending 
his limbs; who acts In full awareness when wearing his robes and carrying his outer robe 
and bowl; who actfs In full awareness when eating , drinking, consuming food, and tasting; 
who acts in full awareness when walking, standing, siting, falling asleep, waking up, 
talking, and keeping silent. 

Không nên nói chuyện, cười giỡn, huýt sáo, ca hát, hay gọi ai từ xa: Should not talk, 
laugh, Joke, whistle, sing or shout to someone far off. 

Không nên nhai đồ ăn, xỉa răng hay nói chuyện lớn: Should not chew food, use a 
toothpick, or talk loudly. 

Không nên xá chào, búng tay, đánh đàng xa, lắc lư, nhẩy nhót, hay ngẩng đầu lên trời: 
Should not Join one”s palms In greeting, snap oneˆs fingers, swing one”S arms, sway one”s 
body, move arms and legs as 1ƒ one were dancing, or turn one”s face up to the sky. 

Không nên mặc hay chỉnh lại quần áo: Should not put on clothes or adjusting oneˆs robe. 
Không nên kéo lê dép, nện mạnh xuống đất hay bước chân quá dài: Should not drag or 
stamp one”s feet, or take very long strides. 


(II) Theo Thiên Sư Thích Nhất Hạnh trong Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức— According to Zen 


Master Thích Nhat Hanh in the “Miracle oƒ Mindfulness, ”: Thiền sư nhắc đến quyển 
“Tỳ Ni Nhật Dụng” của Sư Độc Thể, chùa Bảo Sơn. Đây là một tập sách mỏng vào 
khoảng 40 trang, nhưng nó chứa đựng những ý tưởng mà Sư Độc Thể dùng để tỉnh thức 
tâm ý của ông khi làm bất cứ việc gì . Khi mới thức dậy vào ban sáng, ông khởi dậy ý 
tưởng như vầy trong trí, “Vừa mới tỉnh giấc, tôi mong cho mọi người mau đạt được trạng 
thái tỉnh thức, hiểu biết thấu suốt mười phương.” Khi múc nước rửa tay, ông xử dụng ý 
tưởng này để tự đưa mình về trạng thái ý thức: Múc nước rửa tay, tôi mong cho mọi 
người có những bàn tay trong sạch để đón nhận lấy chân lý.” Toàn tập Tỳ Ni Nhật Dụng 
Thiết Yếu, chỉ có những câu như thế, mục đích là giúp hành giả mới vào đạo nắm lấy 
được tâm ý mình. Sư Độc Thể đã giúp cho các hành giả mới bước vào đạo thực hiện 
những điều dạy trong Kinh Quán Niệm một cách tương đối dễ dàng. Mỗi khi mặc áo, rửa 
chân, đi cầu, trải chiếu, gánh nước, súc miệng, vân vân... hành giả đều có thể mượn một 
ý tưởng trong Tỳ Ni Nhật Dụng để nắm bắt tâm ý mình. Kinh Quán Niệm dạy: “Khi đi, 
hành giả ý thức rằng mình đang đi; khi đứng, ý thức rằng mình đang đứng; khi ngồi, ý 
thức rằng mình đang ngồi; khi nằm, ý thức rằng mình đang nằm. Bất cứ thân thể mình 
đang được xử dụng trong tư thế nào, hành giả cũng ý thức được tư thế ấy của thân thể. 
Cứ thế hành giả sống trong sự thường trực quán niệm thân thể. Tuy vậy, ý thức được 
những tư thế của thân thể vẫn chưa đủ. Ta còn phải ý thức về mọi hơi thở, mọi động tác, 
mọi hiện tượng sinh lý, vật lý, cảm giác và tư duy liên hệ tới bản thân mình nữa.”—The 


2800 


master recalls a small book tiled “The Essential Discipline for Daily Ủse” written by 
Buddhist Monk Doc The from Bao Son Pagoda. Thịs 1s a thin book with about 40 pages, 
but 1t contained all the thoughts that monk Doc The used to awaken his mind while doing 
any task. When he woke up In the morning, his first thought was, “Just awakened, I hope 
that every person will attain awareness and see In complete clarity.” When he washed his 
hand, he used this thought to place himself in mindfulness: “Washing my hands, I hope 
that every person will have pure hands to receive reality.” This book 1s comprised 
entirely of such sentences. Their goal was to help the beginning practitioners take hold of 
their own consciousness. Monk Doc The helped all young novices to practice, In a 
relatively easy way, those things which are taught in the Sutra of Mindfulness. Each time 
you put on your robe, washed the dishes, went to the bathroom, folded your mat, carried 
buckets of water, or brushed your teeth, etc... you could use one of the thoughts from the 
book In order to take hold of your consciousness. The Sutra of Mindfulness says: “When 
walking, the practitioner must be conscious that he 1s walking. When sitting, the 
practitioner must be conscIous that he 1s sitting. When lying down, the practitioner must 
be conscious that he 1s lying... No matter what position one”s body 1s in, the practitloner 
must be consclous of that position. Practicing thus, the practiioner lives In direct and 
constant mindfulness of the body... The mindfulness of the position of one”s body 1s not 
enough, however. One must be conscIous of each breath, each movemernt, every thought 
and feeling, everything which has any relation to the practitioner. ” 


(HI)Thân Hành Niệm Tu Tập—Cultivaion gƒ mindƒfulness oƒ the body: Theo Kinh Thân 
Hành Niệm trong Trung Bộ Kinh, Tu tập thân hành niệm là khi đi biết rằng mình đang đi; 
khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết rằng 
mình đang ngôi. Thân thể được xử dụng thế nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống 
không phóng đật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. 
Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất và định nh. Như 
vậy là tu tập thân hành niệm——According to the Kayagatasati-Sutta in the Middle Length 
Discourses of the Buddha, cultivation of mindfulness of the body means when walking, a 
person understands that he 1s walking; when standing, he understands that he 1s standing; 
when sitting, he understands that he 1s sitting; when lying, he understands that he 1s lying. 
He understands accordingly however his body 1s disposed. As he abides thus diligent, 
ardent, and resolute, his memories and ¡ntentions based on the household life are 
abandoned. That is how a person develops mindfulness of the body. 


(IV)Tỉnh thức nơi hơi thở— Mindfulness oƒ the breath: Tỉnh thức về hơi thở có nghĩa là tỉnh 
thức trên từng hơi thở. Thở vào và thở ra trong tỉnh thức. Thở vào và thở ra với sự ý thức 
về sự thở vào và thở ra của toàn thân. Khi ngồi đã đúng tư thế thiền quán, để tâm lắng 
đọng trong trạng thái yên tĩnh, thiển giả khởi sự thở nhẹ, đều và tự nhiên, đếm hơi thở từ 
1 đến 10, rồi từ 10 trở lại 1. Trong lúc quán tưởng, mắt hơi nhắm lại, nhưng tâm chỉ nhìn 
hơi thở ra vào chứ không nhìn thấy gì khác ngoaì hơi thở, không nghĩ đến øì khác ngoài 
hơi thở. Thiển giả phải cố nhìn thấy hơi thở cho thật rõ. Công phu này giúp làm gia tăng 
kinh nghiệm thiển quán và dứt tâm sai biệt. Trong khi thực tập tỉnh thức về hơi thở, 
chúng ta nên quán về ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của thân và tâm. Chúng ta 


2801 


cũng nên quán những yết tố sinh khởi và hoại diệt của thân. Theo kinh Quán Niệm, Đức 
Phật dạy: ““Nây các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân 
thể? Này các Tỳ Kheo, ở đây, Tỳ Kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi 
nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú trong chánh niệm trước mặt. Vị ấy thở 
vô tỉnh giác là mình đang thở vô; vị ấy thở ra tỉnh giác là mình đang thở ra. Thở vô một 
hơi dài, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở vô một hơi dài. Thở ra một hơi dài, vị ấy ý thức 
rằng: “Tôi đang thở ra một hơi dài.` Thở vô một hơi ngắn, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang 
thở vô một hơi ngắn.` Thở ra một hơi ngắn, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở ra một hơi 
ngắn.` Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô,” vị ấy tập; 'cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra, 
vị Ấy tập; “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô,' vị ấy tập; “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thổ ra,” vị 
ấy tập. Này các Tỳ Kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo khi 
quay dài, vị ấy ý thức rằng: “Tôi quay dài” hay khi quay ngắn, vị ấy ý thức rằng: “Tôi 
quay ngắn." Cũng vậy, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo thở vô dài, ý thức rằng: “Tôi đang thở 
vô dài. Thở ra dài, ý thức rằng: “Tôi đang thở ra dài.' Thở vô ngắn, ý thức rằng: “Tôi 
đang thở vô ngắn.' Thở ra ngắn, ý thức rằng: “Tôi đang thở ra ngắn." VỊ ấy tập: “Tôi có ý 
thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở vào." Vị ấy tập: “Tôi có ý thức rõ rệt về 
trọn cả hơi thở mà tôi đang thở ra.' Vị ấy tập: “Tôi đang thở vào và làm cho sự điều hành 
trong thân thể tôi trở nên an tịnh.` Vị ấy tập: “Tôi đang thở ra và làm cho sự điều hành 
trong thân thể tôi trở nên an tịnh.`”—Mindfulness of the breath or contemplation of the 
breath means to keep mindfulness on every single breath. Breathing in and out with 
mindfulness. Breathing In and out with consciousness of our whole body”s breathing In 
and out. After assuming the correct bodily posture for meditation, the mind setfles into a 
quiet state, the meditator begins to breathe lightly, softly and naturally, counting the 
breaths from one to ten and from ten to one. During meditation the eyes a closed lightly, 
but the mind”s eye tries to visualize the breath going in and out. Nothing else 1s seen but 
the breath, nothing else is thought but the breath. The meditator must visualize the 
breaths as cleearly as possible. Such practice intensifies the meditation experience and 
helps cut thoughts of discrimination. While practicing the mindfulness of breathing, we 
should contemplate on the three characterisics of Impermanence, suffering, and 
selflessness of the body and the mind. We should also contemplate the origination and 
dissolution factors In the body. According to the Satipatthana Sutta, the Buddha taught: 
“Bhikkhus, does a Bhikkhu abide contemplating the body as a body? Here a Bhikkhu, 
gone to the forest or to the root oŸ a tree or to an empty hut, sit down; having folded his 
legs crosswise, set his body erect, and established mindfulness In front of hìm, ever 
mindful he breathes In, mindful he breathes out. Breathing in long, he understands: “[ 
breathe in long;` or breathing out long, he understands: “I breathe out long.” Breathing In 
short, he understands: “I breathe In short;` or breathing out short, he understands: “I 
breathe out short.` He trains thus: “I shall breathe In experlencing the whole body of 
breath;` he trains thus: “[ shall breathe out experiencing the whole body of breath.` He 
trains thus: “[ shall breathe in tranquilizing the bodily formation;” he trains thus: “I shall 
breathe out tranquilizing the bodily formation.” Just as a skilled turner or his apprentice, 
when making a long turn, understands: “I make a long turn;` or when making a short turn, 
understands: “I make a short turn;` so too, breathing in long, a Bhikkhu understands: “I 
breathe In long,' he trains thus: “I shall breathe out tranquilizing the bodily formation.”” 


2802 


(E) Tỉnh Thức Nơi Tâm (điều tâm) 
Mindƒfulness oƒ the mind 


(ID Điều tâm và có được sự tỉnh thức nơi tâm— To take hold oƒ our mìnd and to obfain the 
mindfulness oƒ the mind: Mục đích của thực tập Thiển là để điều tâm và có được sự tỉnh 
thức nơi tâm. Hành giả nếu biết rõ được tâm mình thì sẽ không lãng phí công không, 
ngược lại thì chỉ là uống công phí sức mà thôi. Muốn biết tâm mình, bạn phải luôn quán 
sát và nhận biết về nó. Việc này phải được thực tập bất cứ lúc nào, dù đi, đứng, nằm, 
ngồi, nói, nín... Điều quan trọng là cố gắng đừng bị chi phối bởi các cực đoan, tốt xấu, 
thiện ác, chánh tà... Khi một niệm thiện phát khởi, ta chỉ nên nhận diện: “Một niệm thiện 
vừa mới phát sanh.” Khi một niệm bất thiện phát khởi, ta cũng nhận diện: “Một niệm bất 
thiện vừa mới phát khởi.” Cố gắng đừng lôi kéo hoặc xua đuổi chúng. Nhận diện niệm 
đến niệm đi là đủ. Nếu chúng còn, biết chúng đang còn. Nếu chúng đã đi rồi thì biết 
chúng đã đi rồi. Như vậy là hành giả có khả năng điều tâm và đạt được sự tỉnh thức nơi 
tâm —The purpose of practicing meditation to take hold of our mind and to obtain the 
mindfulness of the mind. If the practitioner knows his own mind, he will not waste his 
time and effort, otherwise, his trme and effort will be useless. To know your mind, you 
should always observe and and recognize everything about it. This must be practiced at 
all times, while you are walking, standing, lying, sitting, speaking, or even when you are 
not speaking. The most Important thing 1s to try not to be dominated by the distinction 
between extremes of good and bad, wholesome and unwholesome, Just and unJust, etc. 
Whenever a wholesome thought arises, acknowledge 1t: “A wholesome thought has Just 
arisen.” If an unwholesome thought arises, acknowledge it as well: “An unwholesome 
thought has Just arisen.” Don”t dwell on 1t or try to get rid of it. To acknowledge 1t 1s 
enough. If they are still there, acknowledge they are still there. If they have gone, 
acknowledse they have gone. That way the practitioner 1s able to hold of his mind and to 
obtain the mindfulness of the mind. 


(II) Tỉnh Thúc nơi Tâm bằng thiền tịnh trú— Mindfulness in the mỉnd through calm 
abiding medifation: Trong tất cả các truyền thống Phật giáo đều có hai phẩm tính căn 
bản trong công phu thiền định: tịnh trú và quán sát. Nói chung, thiển tịnh trú được thực 
tập nhằm giải thoát tâm khỏi những tiếng rù rì từ bên trong và phát triển sức tập trung. 
Trong cả hai truyền thống Đại Thừa và Nguyên Thủy, hơi thở được vận dụng làm đối 
tượng của thiển tập, và hành giả tu tập để được một tâm thức tỉnh giác, tập trung vào sự 
cảm thọ của hơi thở từng giây từng phút. Lúc mới khởi đầu cố gắng tập trung, tâm thức 
chúng ta lộn xộn với những tiếng ồn ào của tạp niệm. Có một số phương cách thiển định 
nhằm giúp giải quyết trở ngại này. Chúng ta có thể thư giãn từng phần trong thân thể 
song song với việc xẻ bỏ những tạp niệm làm tâm mình phân tán. Một phương cách khác, 
hành giả chỉ đơn thuần ghi nhận sự có mặt của những ý tưởng hay những cảm thọ đang 
khởi lên, nhưng không để tâm cũng không truyền thêm sức mạnh cho chúng. Làm được 
như vậy thì những ý tưởng và những cảm thọ tự khởi lên rồi cũng tự lặng xuống. Một 
phương cách khác nữa là niệm hồng danh Đức Phật (tên bất cứ Đức Phật nào mà mình 


q) 


l) 


2) 


2803 


muốn niệm) trong hơi thở vào, thở ra nhằm giúp tập trung tâm ý-—In all Buddhist 
traditions, two principal qualities are developed in meditation: calming abiding (samatha) 
and special Insight (vipassana). Generally, calm abiding 1s practiced first to free the mind 
from 1fs Internal chatter and to develop concentration. In both Mahayana and Theravada 
traditlons, the breath 1s taken as the obJect of meditation, and one trains the mind to be 
alert and focused on the sensation of the breath in each moment. When 1mtially trying to 
concerntrate, the mind 1s cluttered with mental noise. Several techniques are applied to 
help solve this problem. One may relax each part of the body, and while doïng so, let go 
Of a distracting thought. In another technique, one simply acknowledges the presence of 
the thoughts and emotions which arise, but doesn”t g1ve them attention and energy. In this 
way, they settle of theIr own accord. Another technique, one may recite the name of the 
Buddha on the In- and out-breaths to help focus one”s concentration (the name of any 
Buddha one likes to recite). 


(F) Làm thế nào để chúng ta đạt được tỉnh thức? 
How can we obfain Mindƒulness? 


Chúng ta Tu Tập thế nào để đưa Đến Chánh Niệm Tỉnh Giác— How can we cultivate to 
reach Mindfulness and clear awareness: Tu Tập Thiền Định Đưa Đến Chánh Niệm Tỉnh 
Giác—Mindfulness and clear awareness in meditaionTu Tập Thiển Định Đưa Đến 
Chánh Niệm Tỉnh Giác—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, tu tập thiển định 
sẽ đưa đến sự tỉnh thức và nhiều lợi lạc khác. Ở đây vị Tỳ Kheo biết được lúc thọ khởi, 
thọ trú và thọ diệt; biết được tưởng khởi, tưởng trú và tưởng diệt; biết được tầm khởi, tầm 
trú và tầm diệt. Nhờ đó mà vị Tỳ Kheo nầy luôn chánh niệm và tỉnh giác. Nhờ sự tỉnh 
giác mà hành giả sẽ có những khả năng sau đây—According to the Sangiti Sutta ¡n the 
Long Discourses of the Buddha, cultivation of concentrative meditatons will lead to 
mindfulness and many other benefits. Here a monk knows feelings as they arIse, remain 
and vanish; he knows perceptions as they arIse, remain and vanish; he knows thoughts as 
they arise, remain and vanish. He therefore always has mindfulness and clear awareness. 
Owing to the mindfulness, practictioners will have the following abilitles: 

Nhờ sự tỉnh thức mà hành giả được đưa đến Lạc Trú Ngay Trong Hiện Tại: Ở đây vị Tỳ 
Kheo ly dục, ly ác pháp, và trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiển, tứ thiển. Như vậy nhờ tu tập 
và hành trì thiển định nhiều lần mà đạt đến lạc trú ngay trong hiện tại—Owing to the 
mindfulness, practitioners wIll be able to attain happines here and now. Here a monk, 
having given up desires and unwholesome deeds, having practiced, developed and 
expanded the first, second, third and fourth Jhanas, he will attain happines here and now. 
Nhờ sự tỉnh thức mà hành giả được đưa đến Chứng Đắc Tri Kiến —Ở đây vị Tỳ Kheo tác 
ý quang minh tưởng, an trú tưởng ban ngày, ban ngày thế nào ban đêm như vậy, ban đêm 
thế nào ban ngày như vậy. Và như vậy với tâm mở rộng không đóng kín, tạo ra một tâm 
có hào quang. Vị Tỳ Kheo nầy đang chứng đắc tri kiến—Owing to the mindfulness, 
practiioners will be able to gain knowledge-and-vision. Here a monk attends to the 
perception of light (alokasannam-manasikarotI), he fixes his mind to the perception of 
day, by night as by day, by day as by night. In this way, with a mind clear and unclouded, 





4) 


2804 


he develops a state of mind that 1s full of brightness (sappabhasam cittam). This monk 1s 
gaining knowledge-and-vision. 

Nhờ sự tỉnh thức mà hành giả được đưa đến Sự Diệt Tận Các Lậu Hoặc: Ở đây vị Tỳ 
Kheo an trú, quán tánh sanh diệt trên năm thủ uẩn, Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc 
diệt; đây là thọ; đây là tưởng; đây là hành; đây là thức, vân vân. Nhờ đó mà vị Tỳ Kheo 
nầy diệt tận các lậu hoặc—Owing to the mindfulness, practitioners will be able to destroy 
the corruptions. Here a monk abides In the contemplation of the rise and fall of the five 
aggregates of grasping. This material form, this 1s 1t arising, this 1s 1ts ceasing; these are 
feelings; this 1s perception; these are mental formations; this 1S consciousness, €fc. 
Accomplishing these contemplations will lead to the destruction of the corruptions. 


(II) Tỉnh Thúc bằng Nhất Điểm Trụ— Mindfulness through One-poitedness: Theo Tỳ 


Ù 


2) 


Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, nhất điểm trụ là trạng thái 
sau đây——According to Bhikkhu Piyananda in The Gems of Buddhism Wisdom. 

Nếu bạn huấn luyện tâm vào “nhất điểm,” bạn sẽ mang lại bình tĩnh và sự tĩnh lặng cho 
tâm, và bạn có thể gom sự chú ý vào một điểm, cũng như có thể ngưng những vọng 
tưởng của tâm và những phí phạm năng lượng hữu dụng. Tuy nhiên, tâm tĩnh lặng không 
phải là mục đích tối hậu. Sự tnh lặng nầy chỉ là cần thiết để phát triển tuệ giác. Nói một 
cách khác, tâm tĩnh lặng cần thiết nếu bạn muốn có một cái nhìn sâu vào chính mình, và 
có được sự hiểu biết sâu xa về chính mình và thế giới: If you train your mind in one- 
poIntedness, you wIll be able to bring calmness and tranquility to the mind and you will 
be able to gather your attention to one point, so as to stop the mind from frittering away 
and wasting 1s useful energy. A calm mind 1s not an end in itself. Calmness of mind 1s 
only a necessary condition to develop “Insight.” In other words, a calm mind 1s necessary 
1 you want to have a deep look Into yourself and to have a deep understanding of 
yourself and the world. 

Thiển Tam Ma Địa huấn luyện tâm với nhiều giai đoạn khác nhau của sự tập trung tỉnh 
thân. Ở giai đoạn cao của sự tập trung tinh thần, tức là đắc thiển hay jnana, sức mạnh 
tâm linh được phát triển. Tuy nhiên, giai đoạn cao về sự tập trung không cần thiết hay 
thực tiển cho hầu hết mọi người sống trong nhịp độ cuồng nhiệt của đời sống hiện đại. 
Với hầu hết mọi người, tâm nhẩy từ quá khứ tới hiện tại vị lai, và từ chỗ nầy đến chỗ 
khác không ngừng nghỉ. Những người như vậy phí phạm một khối lượng năng lực tính 
thần to lớn. Nếu bạn có thể huấn luyện tâm bạn duy trì đủ sự tập trung chú ý đến mỗi 
nhiệm vụ từng chập một thì quá thừa đủ! Khi bạn đọc sách, đi tản bộ, nghỉ ngơi, trò 
chuyện, hay bất cứ thứ gì mà bạn làm trong cuộc sống hằng ngày, hãy hoạt động với một 
tâm tĩnh lặng, đó là chú tâm vào mỗi nhiệm vụ: Samatha meditation trains the mind to 
Varlous stages of menfal concentration. At very hiph stages of mental concentration, 
known as jnana, psychic powers can be developed. However, such high stages Of 
concenfration are not necessary or practical for most people who have to live in the hectic 
pace of modern life. For most people, the mind 1s Jumping from past to present to future 
and from place to place. Such people waste an enormous amount of mental energy. [f you 
can train your mind to maintain enough concentration to pay attention to each task from 
momernt to momert, this 1s more than enough! When you are reading, walking, resting, 


3) 


a) 


2805 


talking, whatever you do In your dally life, act with a mind that 1s calm and that 1s paying 
aftention to each and every action. Learn to focus the mind on each task. 

Nhất điểm trụ là trạng thái tập trung mà tất cả những khả năng và sức mạnh tỉnh thần 
đều nhắm vào và điều khiển bởi sức mạnh ý chí hướng về một điểm hay một đối tượng. 
Nhất điểm tâm là một tâm được tập trung và hợp nhất. Nhất điểm tâm là sự đối nghịch 
của tâm buông lung hay tán loạn. Bình thường trạng thái tinh thần của chúng ta chạy đi 
mọi hướng, nhưng nếu sự tập trung được dồn vào một đối tượng, bạn bắt đầu biết bản 
chất thực sự của đối tượng ấy. Tiến trình của sự tập trung lần lần thay đổi trạng thái tinh 
thần cho đến khi toàn bộ năng lượng tinh thần đồng quy vào một điểm: One-pointedness 
1S a concenfrated state in which all the faculties and mental powers are focussed and 
governed by the will-power and directed towards one point or one obJect. À one-pointed 
mind 1s the opposite of a distracted or scattered mind. Ordinarily our mental states are 
scafttered in all directions but 1f the concentration 1s fixed on one obJect, then you begin to 
know the true nature of that obJect. The process of concenfration gradually modifies the 
mental states until the whole mental energy converges towards one point. 

Tỉnh thức và Sự Nhất Tâm——Mindfulness and One Mind at the Phenomenal Level: 

Sự nhứt tâm là thế nào?——What is one-pointedness of mind at the level of phenomena?: 
Khi hành giả chuyên tâm chú ý trên sáu chữ hồng danh, lâu ngày tất cả tạp niệm đều 
dứt bặt, lúc nằm ngồi đi đứng duy chỉ có một câu niệm Phật hiện tiền, gọi là cảnh giới Sự 
Nhứt Tâm. Đây là định cảnh của người tu Tịnh Độ, cũng ngang hàng với sự nhập định 
của các bậc tu thiển. Với thuyết Sự Lý Nhứt Tâm, Ngẫu Ích đại sư đã giản biệt tường 
tận. Ngài bảo: “Không luận sự trì hay lý trì; nệm đến hàng phục phiền não, kiến hoặc, tư 
hoặc không khởi hiện, là cảnh giới sự nhứt tâm. Như thế chẳng nói chi Lý nhứt tâm, với 
sự nhứt tâm người đời nay cũng chẳng dễ gì đạt đến được. Tuy nhiên, với công đức của 
câu niệm Phật cộng thêm sự chí thành hành trì, trong mỗi niệm sẽ diệt được một phần vô 
minh thêm một phần phước huệ, lần lần tất sẽ đi đến cảnh giới tốt. Và hành trì lâu ngày 
như thế, lo gì không tiến đến chỗ mỗi niệm khai ngộ, được hảo cảnh gọi là “Nhứt phiên 
để khởi nhứt phiên tân” hay một phen khởi niệm, một phen lộ bày cảnh giới mới. Cho 
nên, dù là căn tánh chúng sanh trong thời Mạt Pháp, nếu chí thành hành trì, trình độ Sự 
và Lý nhứt tâm đối với chúng ta không phải hoàn toàn ngoài tầm tay—When the 
practitioner gøIves undivided attention to the sacred name of Amitabha Buddha, all sundry 
thoughts are, in time, eliminated. Whether he 1s reclining or sitting, walking or standing, 
only the sacred name appears before him. At that point, he has reached the realm of one- 
pointedness of mind at the level of phenomena. This 1s the concentration realm of the 
Pure Land practitioner, equivalent to the level of “phenomena-concentration” in Zen. 
Elder Master Ou-I elucidated the question of one-pointedness of mind in the following 
way: “Regardless of whether we practice recitation at the noumenon or phenomena level, 
IÍ we recite to the point where afflictions are subdued and delusions of views and 
delusions of thought no longer arise, this 1s the realm of one-pointedness of mind at the 
level of phenomena. Thus, one-pointedness of mind 1s not an easy thing for people today 
to achieve, even at the level of phenomena, let alone at the level of noumenon. 
However, thanks to the virtues obtained through recitation and earnest practice, each 
ufterance erases one part of delusion and engenders one part of merit and wisdom, 
gradually and naturally leading us to rebirth in an auspIcIous realm. If we practice In that 


¡) 


b) 
1) 


2806 


manner over a long period of time, why worry about not reaching the stage where each 
thought awakens and enlightens, leading to auspicious realms? This idea 1s expressed In 
the phrase “each time a new thought arises, a new realm appears.” Therefore, even 
though we possess only the limited capaciIties of sentient beings 1n the Dharma-Ending 
Age, IÝ we truly exert ourselves, one-pointedness of mind, both at the phenomena and 
noumenon levels, 1s not completely beyond our reach. 

Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật dạy rằng “Nhất Tâm Bất Loạn” có thể đạt được trong 
khoảng thời gian từ một đến bảy ngày. Người lợi căn có thể niệm trong một ngày là được 
nhất tâm bất loạn; kẻ độn căn phải cần đến bẩy ngày mới được nhất tâm bất loạn; còn 
người trung căn thì không nhất định, có thể hai ngày, hoặc 3, 4, 5, 6 ngày mới được nhất 
tâm bất loạn.” Bất luận là người “Sự Trì” hay “Lý Trì,” hễ trì đến ngày phục trừ hết mọi 
phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, cho đến ngày diệt hết hẳn cả kiến hoặc và tư 
hoặc, thì cả hai đều là “Sự Nhất Tâm.” Sự nhất tâm thì không còn bị kiến hoặc và tư 
hoặc làm rối loạn nữa. Khi tâm mình không còn bị kiến hoặc và tư hoặc làm rối loạn lúc 
lâm chung, cũng là lúc mình cảm thấy thân biến hóa của chư Phật và Thánh chúng hiện 
ra trước mắt, khi ấy tâm mình chẳng còn biến khởi ra ba cảnh vật điên đảo, tức là cảnh 
“Dục giới,” “Sắc giới,” và “Vô sắc giới” ở trong thế giới Ta bà Nầy nữa, mà mình được 
đi sinh sống hoặc ở cõi đổng cư, hay cõi phương tiện ở bên Thế Giới Cực Lạc— 
According to the Amitabha Sutra, the Buddha taught: “One Mind Wtithout Disturb can be 
achieved from one to seven days. Those with sharp faculties wIll be able to reach 
complete undisturbed Buddha-remembrance after Just one day of Invoking the Buddha- 
name. Those with dull faculties will only be able to reach complete undisturbed Buddha- 
remembrance after seven days of invoking the Buddha-name. Those of middle faculties 
may take from two to six days to reach complete undisturbed Buddha-remembrance.” 
Regardless of whether you recite the Buddha-name at the phenomenal level or the Inner 
truth level, 1Ÿ you Iinvoke the name of Amitabha until you subdue_ all afflictions of anger, 
greed, Ignorance, doubt, wrong views, and put an end to illusions of views and thoughts, 
this 1s the One Mind at the Phenomenal Level, which 1s not tainted by delusions of views 
and thoughts anymore. If you recite the Buddha-name until you are not deluded by 
delusions of views and thoughts at the moment of you death, the response you get 1s that 
Amitabha Buddha In his Emanation Body along with his whole retinue of holy ones wIll 
appear before you. Your mind will no longer create the delusions of desire, form, and 
formlessness characterIstic of this mundane world “Endurance,” and you will go to be 
reborn in either the Pure Land where Saints and Ordinary beings dwell together, or the 
Pure Land of Expedient Liberation. 

Tỉnh Thức và Lý Nhất Tâm——Mindfulness and One Mind at the Level of Inner Truth: 
Trên Sự Nhứt Tâm, nếu tiến thêm một bước, dụng công đến chỗ chí cực, ngày kia tâm 
địa rỗng suốt, thoát hẳn căn trần, ngộ vào thật tướng. Khi ấy hiện tại tức là Tây Phương 
Cực Lạc mà chẳng ngại gì riêng có cõi Cực Lạc, tánh mình chính là Di Đà cũng chẳng 
ngại gì riêng có Đức A Di Đà. Đây là cảnh giới Lý Nhứt Tâm. Địa vị nầy là cảnh “định 
huệ nhứt như” của người niệm Phật, ngang hàng với trình độ khai ngộ bên Thiền Tông. 
Không luận sự trì hay lý trì, nệm đến tâm khai, thấy rõ bản tánh Phật, là cảnh giới Lý 
Nhứt Tâm. Lý nhứt tâm không bị nhị biên làm loạn (không có đoạn kiến hay thường 
kiến)What ¡is one-pointedness of mind at the noumenon level?—Lý Nhất Tâm là thế 


) 


2807 


nào?: lfÝ we go a step beyond the level of phenomena and exert our utmost efforts, one 
day our mind will be completely empty, we wIll completely escape the dust of the senses 
and become awakened to the True Mark. At that time, the present momernt 1s the Western 
Pure Land, and this does not contradict the specific existence of the Land of Ultimate 
Bliss; our nature 1s Amitabha Buddha, and this does not contradict the specific exIstence 
of the Lord Amitabha Buddha. This 1s the realm of "one-pointedness of mind, noumenon 
level,” the realm of “concentration-wisdom being one and thus” of the Pure Land 
practitioner. This stage 1s equivalent to the level of Great Awakening in Zen. Regardless 
of whether we practice at the noumenon or phenomena level, 1Ÿ we recite to the point 
where the mind ¡1s awakened and we clearly see the original Buddha Nature, this 1s the 
realm of one-pointedness of mind at the noumenon level. At the noumenon level we are 
no longer disturbed by dualiies (that 1s, existence or non-existence, extinction or 
permanence, efc.). 

Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật dạy rằng “Nhất Tâm Bất Loạn” có thể đạt được trong 
khoảng thời gian từ một đến bẩy ngày. Người lợi căn có thể niệm trong một ngày là được 
nhất tâm bất loạn; kẻ độn căn phải cần đến bảy ngày mới được nhất tâm bất loạn; còn 
người trung căn thì không nhất định, có thể hai ngày, hoặc 3, 4, 5, 6 ngày mới được nhất 
tâm bất loạn.” Bất luận là người “Sự Trì” hay người “Lý Trì,” hễ trì đến ngày Tâm mình 
mở ra, mình thấy được Phật của Tâm tính mình, cả hai đều là Lý Nhất Tâm. Lý Nhất 
Tâm không còn bị rối loạn bởi tà thuyết nhị biên như nội dung hình thức, niết bàn sanh 
tử, Phật và chúng sanh, vân vân. Đây chính là trí tuệ có được do sự tu hành. Lúc lâm 
chung mà tâm mình chẳng bị tà thuyết nhị biên làm rối loạn, thì mình sẽ cảm thấy thân 
Thụ Dụng của Phật cùng các vị Thánh chúng hiện ra trước mắt. Lúc ấy tâm mình chẳng 
còn biến khởi ra hai cảnh vật điên đảo tà kiến là những cảnh sinh lão bệnh tử của cõi Ta 
Bà và cảnh trầm không của cõi Niết Bàn, mà ngược lại mình được sinh sống ở cõi thực 
báo trang nghiêm, hoặc cõi thường tịch quang của Thế Giới Cực Lạc —According to the 
Amitabha Sutra, the Buddha taught: “One Mind Without Disturb can be achieved from 
one to seven days. Those with sharp faculties will be able to reach complete undisturbed 
Buddha-remembrance after Just one day of invoking the Buddha-name. Those with dull 
faculties will only be able to reach complete undisturbed Buddha-remembrance after 
seven days of Invoking the Buddha-name. Those of middle faculties may take from two 
to six days to reach complete undisturbed Buddha-remembrance.” Regardless of whether 
you recite the Buddha-name at the phenomenal level or the Inner truth level, If you 
invoke the name of Amitabha Buddha until your mind opens and you see Iinherent 
Buddhahood., this 1s the One Mind at the level of inner truth. The One Mind at the Inner 
truth level 1s not deluded by the supposed dualisms of essence and form, nirvana and 
samsara, Buddhas and sentient beings, etc. This 1s the wisdom that comes from cultivating 
practice. At the time of your death, If you are not deluded by dualisms, the response you 
get 1s that Amitabha Buddha wIll appear before you In his Reward Body, along with his 
whole retinue of holy ones. Your mind wIll no longer create the delusions of Samsara 
and Nirvana, and you will go to be reborn In either the Pure Land of Real Reward, or the 
Pure Land of Eternally Quiescent LIpht. 


2808 


(IV)Bốn cách phát triển chánh niệm— Four ways to develop mindfulness: Theo Thiền sư 


1) 


2) 


3) 


mH 


Sayadaw U. Pandita trong quyển “Ngay Trong Kiếp Sống Này,” có bốn cách phát triển 
chánh niệm——According to Zen master Sayadaw U. Pandita in “In This Very Life,” there 
are four ways to develop mindfulness. 

Chánh niệm và tỉnh giác— Mindfulness and clear comprehension: Chữ “Satisampa]nana,” 
thường được dịch là “chánh niệm và tỉnh giác.” Trong từ này “sati” nghĩa là chánh niệm 
trong khi tọa thiển, hành giả quan sát để mục chính cũng như những diễn tiến khác. Chữ 
“Sampajnana” có nghĩa là chánh niệm rõ ràng trong khi đi, co duỗi, uống éo, xoay, nhìn 
một bên hay những hoạt động khác trong cuộc sống hằng ngày The word 
“Satisampajnana,” usually translated as “mindfulness and clear comprehension.” In this 
term, “satï” Is the mindfulness activated during formal siting practice, watching the 
pïmary objJect as well as others. “Sampajnana,” means clear mindfulness of walking, 
stretching, bending, turning around, looking to one side, and all the other activities that 
make up ordinary life. 

Tránh người không chánh niệm—Avoiding unmindƒul people: Không giao du với người 
không có chánh niệm là cách thứ hai nhằm phát triển chánh niệm. Nếu bạn cố gắng hết 
sức mình để được chánh niệm, nhưng cứ gặp mãi những người không có chánh niệm 
trong những buổi nhàn đàm hý luận. Thử nghĩ xem chánh niệm của bạn sẽ bị tan biến 
nhanh chóng như thế nào—Dissociation from persons who are not mindful ¡s the second 


»” 


way of developing mindfulness as an enlightenment factor. IÝ you are doing your best to 
be mindful, and you run across an unmindful person who corners you Into some long- 
winded argument, you can Iimagine how quickly your own mindfulness might vanish. 

Lựa bạn hữu có chánh niệm—Choosing mindful friends: Cách thứ ba nhằm phát triển 
chánh niệm là giao du thân cận với những người có chánh niệm. Những người như thế có 
thể là nguồn khích lệ mạnh mẽ. Chỉ thân cận với họ, trong môi trường mà chánh niệm 
được xem là có giá trị thì chánh niệm của bạn có thể được đào sâu và lớn mạnh thêm— 
The third way to cultivate mindfulness 1s f0 assoclate with mindful persons. Such people 
Can serve as strong sources of Inspiration. By spending time with them, In an environment 
where mindful is valued, you can grow and deepen your own mindfulness. 

Hướng tâm về chánh niệm—Inclining the mỉnd toward mindfulness: Cách thứ tư nhằm 
phát triển chánh niệm là hướng tâm vào chánh niệm. Điều này có nghĩa là đặt chánh 
niệm lên hàng đầu, luôn nhắc nhở tâm quay trở về với chánh niệm trong mọi hoàn cảnh. 
Điều này rất quan trọng; nó giúp hành giả tạo nên thói quen không quên lãng hay thất 
niệm. Bạn nên cố gắng chánh niệm càng nhiều càng tốt, tránh những hoạt động không 
đưa đến chánh niệm sâu xa. Là một hành giả bạn chỉ có một việc để làm, đó là luôn luôn 
giữ chánh niệm về những gì đang xảy ra trong hiện tại. Trong một khóa ẩn tu, bạn phải 
dẹp qua một bên tất cả những giao tiếp ngoài xã hội, không viết hay đọc sách, ngay cả 
không đọc kinh điển. Lúc ăn nên đặc biệt cẩn trọng để không rơi vào thói quen thất 
niệm. Bạn nên xem coi thời gian, địa điểm, số lượng và loại thực phẩm bạn ăn có cần 
thiết cho mình hay không. Nếu không thì bạn nên tránh lặp lại thói quen không cần 
thiết The fourth method ¡s to ¡ncline the mind toward activating mindfulness. This 
means consciously taking mindfulness as a top priority, alerting the mind to return fo 1t in 
every situation. This approach 1s very Important; 1t creates a sense of forgetfulness, of 
non-absentmindedness. You try as much as possible to refrain from those activities that 


1) 


2) 


3) 


2809 


do not particularly lead to the deepening of mindfulness. Às a practitioner, only one task 
1S required of you, and that Is to be aware of whatever 1s happening In the present 
momert. In an intensive retreat, this means you set aside social relatilonships, wrIting and 
reading, even reading scriptures. You take special care when eating not to fall into 
habitual patterns. You always consider whether the times, places, amounts and kinds of 
food you eat are essential or not. lf they are not, you avoid repeating the unnecessary 
patterns. 


(G) Ngủ trong tỉnh thức 
Jagartte and sufte (p) 


Thuật ngữ Nam Phạn “Jagarite”— The Pali term “Jagarife”: Danh từ “Jagarite” có nghĩa 
là khi thức dậy, hoặc khi tỉnh ngủ. Khi vừa tỉnh giấc, trước khi mở mắt ra thì hành giả nên 
chú niệm liền vào để mục hành thiển. Danh từ này cũng có thể áp dụng vào những 
trường hợp như: (1) thức dậy một cách tỉnh giác, chứ không để buôn ngủ lấn lướt; (2) 
trong những đêm thao thức không yên giấc, khi chúng ta cố dỗ giấc ngủ, chú tâm và hiểu 
biết rõ ràng có thể giúp chúng ta chấp nhận tình thế một cách yên ổn và hiểu biết 
nguyên do tại sao chúng ta không ngủ được. Trong chính trạng thái yên ổn và hiểu biết 
ấy giấc ngũ có thể sẽ trở lại một cách tự nhiên—Jagarite is a Pali term for “mindfulness 
1n waking up.” In waking up, the application of mindfulness would mean taking up obJect 
of meditation immediately, even before one opens one”s eyes. The term can also apply 
to such situations as (1) keeping awake mindfully, not allowing sleep to overcome one 
when one 1s Intent on meditating in the sleeping posture, due to illness or other physical 
disabilites, and (2) on sleepless nights when one vainly strugsles to catch elusive sleep, 
mindfulness and clear comprehension would help one to accept the situation with 
calmness and understand the cause of “insomina.' In that very calmness and 
understanding, perchance, sleep wIll come on 1fs own. 

Thuật ngữ Nam Phạn “Suite”— The Pali term “Suite”: Danh từ “Sutte” khi được dùng để 
chỉ một oai nghi có nghĩa là thế nằm. Nhưng chính xác hơn, chúng ta nên hiểu đó là khi 
“nằm ngủ,” hoặc khi “thiu thiu ngủ.” Trong khi nằm xuống ngủ hành giả luôn giữ tâm 
niệm vào để mục hành thiền của mình, và như vậy là hành giả ngủ với tâm không xao 
lãng—Sutte 1s a Pali term for “posture of Iying down,” but strictly rendered it would mean 
“in sleeping” or “in falling asleep.” A Yogacara or meditator lies down with his mind on 
the obJect of meditation, and thus falls asleep undeluded. 

Thuật ngữ Nam Phạn “Jagarite-Sutte”— The Pali term “Jagarife-Suffe”: Trong ý nghĩa 
rộng, hai danh từ “Sutte” và “Jagarite” có nghĩa là khi ngủ và khi tỉnh giấc, vượt xa hơn 
là ý nghĩa hàm xúc một oai nghỉ, vì chúng ta có thể ngủ trong oai nghi ngồi hay đứng chớ 
không phải chỉ nằm mới là ngủ. Trong ý nghĩa cao nhất thường chúng ta ngủ trong khi 
tâm chúng ta bị các ô nhiễm chi phối. Cùng thế ấy, danh từ “Jagarite” bao hàm trạng thái 
tỉnh thức, đặc tính của sự chuyên tâm chú niệm, trong ý nghĩa rộng rãi nhất. Như Đức 
Phật dạy: “Người luôn luôn tỉnh giác, ngày đêm tự kểm chế trong khuôn khổ kỷ cương và 
trọn vẹn hướng tâm về Niết Bàn, mọi lậu hoặc của người ấy đều bị tiêu trừ—In the 
widest sense the words “sutte” and “jagarite” (in sleeping and In keeping awake) go 


Œ) 


2810 


beyond the question of postures since one can be sleeping on a seat or while standing. In 
the highest sense one sleeps when one 1s under the sway of defilements (Kilesas). 
Likewise the word “Jlagarlte” In Its widest application, embraces that salutary 
wakefulness which characterlzes vigilance. As the Buddha says: “he defilements 
disappear or are destroyed of those who are ever virgilant, who train themselves day and 
nipht; who are wholly Intent on Nirvana. 


(H) Tỉnh Thức và sự Điềm Tĩnh 
Mimdfulness and Calmness 


Tổng quan về Tỉnh Thức và sự Điềm Tĩnh— An overview 0ƒ Mindfulness and Cahnness: 
Điểm tĩnh không phải là sự nhu nhược. Một thái độ điểm tĩnh lúc nào cũng cho thấy là 
một người có văn hóa. Thật ra, khi mọi vấn để đều thuận lợi, không quá khó khăn cho 
một người giữ được thái độ điểm tĩnh, nhưng giữ được thái độ nầy trong những tình huống 
bất lợi thì quả thật là khó, mà chính cái khó nầy mới đáng để thành tựu, vì nhờ sự điểm 
tĩnh và kiểm soát như vậy mà chúng ta củng cố được nhân cách. Thật là sai lầm khi nghĩ 
rằng chỉ có những người Ồn ào, ba hoa và lăng xăng mới là những người mạnh mẽ, đầy 
quyền lực. Theo Kinh Tăng Chi Bộ, “Cái gì trồng rỗng thì kêu to, cái gì đầy thì yên lặng. 
Theo Kinh Suttanipata, ngu như một nửa hộp nước nhỏ, bậc trí như ao đầy. Người thường 
xuyên trau đồi tâm điểm tĩnh khó có thể bị nao núng khi đương đầu với những thăng trầm 
của cuộc đời. Người ấy cố gắng thấy các pháp đúng theo viễn cảnh của nó, nghĩa là thấy 
được vì sao các pháp có mặt để rồi hoại diệt. Không còn lo lắng và bất an, người ấy cố 
gắng để thấy tính chất mong manh của các vật mỏng manh, dễ vỡ. Hãy làm cho tâm yên 
tnh tiến tới, dù vận may hay rủi, với từng bước chân của chính mình, giống như chiếc 
kim đồng hồ ung dung từng nhịp, từng nhịp trong cơn bão đầy sấm sét.”——A calm attitude 
at all times shows a man of culture. It 1s not too hard for a man to be calm when things are 
favorable, but to be composed when things are wrong 1s hard indeed, and ït 1s this difficult 
quality that is worth achieving; for by such calm and control he builds up strength of 
character. Ït 1s quite wrong to Iimagine that they alone are strong and powerful who are 
noIsy, garrulous and fussily busy. According to the Anguttara Nikaya, “Emptiness 1s loud, 
but fullness, calm. The fools a half-filled little tin box; the sage, a lake. The man who 
cultivates calmness of mind rarely gets upset when confronted with the vicissitudes of 
life. He tries to see things In their proper perspective, how things come into being and 
pass away. Free from anxIety and restlessness, he will try to see the fragility of the 
fragile. According to Suttanipata, quiet mind... go on, In fortune or misfortune, at their 
own private pace, like a clock during a thunderstorm.” 


(II) Theo kinh Trường Bộ, có sáu pháp đưa đến tĩnh thúc—Six things that lead to 


Ù 


mỉndfulness: According to the Digha Nikaya, there are six things that lead to right 
reflection on trangquIlIty. 

Tri kiến về Thánh điển trong vị Tỳ Kheo đa văn: Knowledge of the holy scriptures in the 
well-learned Bhiksu. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


2811 


Tham vấn nhiều về Phật, Pháp và Thánh Tăng: Questioning much about the Buddha, the 
Dharma and the Sangha of Real SaInts. 

Tinh thông giới luật do hành trì và nghiên cứu các giới điều: Mastering the discipline due 
to the practice and study of the rules. 

Thân cận các vị nhiều kinh nghiệm và đức hạnh trong Tăng chúng: Association with 
those more experienced and virtuous In the Order. 

Bầu bạn thân thiện và đầy lợi ích với những vị tinh thông giới luật: Sympathetic and 
helpful compamionship with experts of the rules. 

Đàm luận các vấn đề về Giới Luật: Talks referring to matters of Rules. 


(L) Lợi Ích của Sự Tỉnh Thức 
Benefits oƒ Mindƒulness 


Lợi ích tức thời của chánh niệm là tâm được thanh tịnh, trong sáng, an bình và hạnh phúc. 
Chính vào thời điểm chúng ta có chánh niệm là lúc mà phiển não vắng bóng; do đó, tâm 
chúng ta được thanh tịnh. Tâm chúng ta không thể ghi nhận hai đối tượng cùng một lúc. 
Vì vậy khi tâm có chánh niệm thì không có phiền não hiện diện. Khi chúng ta có tâm 
thanh tịnh là lúc mà chúng ta có thể tu tập để quán chiếu sâu hơn vào bản chất của hiện 
tượng. Ngược lại, khi tâm phóng túng hay không được kiểm soát thì những tâm sở bất 
thiện thường xãy ra hơn những tâm sở thiện. Ngay khi tham sân sĩ xâm nhập vào tâm 
cũng là lúc chúng ta bắt đầu tạo ra ác nghiệp mà chúng ta phải trả qua hoặc ngay trong 
hiện tại hoặc có thể trong tương lai. Tái sanh là hậu quả của nghiệp, trong khi nghiệp lại 
là hậu quả của thất niệm. Như vậy, thất niệm chính là con đường dẫn tới sanh tử tử sanh 
bất tận. Chính vì vậy mà đạo Phật xem chánh niệm giống như một thứ không khí trong 
lành cần thiết cho đời sống. Mọi người đều cần phải hít thở không khí trong lành. Nếu 
không có không khí trong lành hay phải sống trong bầu không khí ô nhiễm thì sớm muộn 
gì chúng ta cũng phải mắc phải những chứng bệnh về hô hấp. Cũng như vậy, nếu tâm 
chúng ta không có không khí trong lành của chánh niệm thì nó cũng sẽ bệnh hoạn héo úa 
vì khổ đau phiền não. Kỳ thật phiển não còn nguy hiểm hơn bầu không khí bị ô nhiễm 
nặng nể. Sự chết của một người bị không khí ô nhiểm không lan rộng và tàn độc như 
phiển não, vì phiển não có thể truyền từ đời nầy sang đời khác—The immediate benefits of 
mindfulness are purity of mind, clarity and happiness. They are experienced at the very moment 
that mindfulness 1s present. Absence of afflictions 1s purity. Because of purity come carify and joy. 
When we have a mind that is pure and clear, we can advance ¡n the path of cultivation and 
practice with deep contemplations. In our daily life, unwholesome mental states are unfortunately 
more frequent than wholesome ones. As soon as greed, aversion and delusion enter the 
COnScIousness, We sfart to create unwholesome karma, which wIll give results in this life as well as 
1n the future. Rebirth 1s one result. With that, death becomes Inevitable. Between birth and death, 
a being will create more karma, both wholesome and unwholesome, to keep the cycle turning. 
Therefore, heelessness 1s the path that leads to death, rebirth, and death, and rebirth. It 1s the cause 
of death in this world as well as In the future life. Thus, Buddhism considers mindfulness like fresh 
aIr, essential to life. All breathing beings need clean arr. If only polluted aïr 1s available, they will 
shortly be afflicted by diseases and may even die. Mindfulness 1s Just this Important. A mind 
deprived of the fresh air of mindfulness grows stale, breathes shallowly, and chockes upon 


2812 


defilements. In fact, afflicions are actually mụch more dangerous than the epolluted air. If a 
person dies from breathing polluted air, the poIson wIll be left behind in his or her corpse. But the 
tainfs of the afflictions carry forward to the next life. 


(J) Đức Phật dạy về sự Tỉnh Thức 
The Buddha”s teachings on Mindƒulness 


(D Chánh niệm không có thứ gì khác hơn là chánh niệm tự nó—Miindƒfulness is nothing 


more than mindfulness ifself: Đức Phật dạy trong Kinh Niệm Xứ: “Nguyên nhân đầu tiên của 
chánh niệm không có thứ gì khác hơn là chánh niệm tự nó.” Lẽ tự nhiên, có sự khác biệt giữa 
chánh niệm yếu được sắp loại trong những nỗ lực thiển tập buổi ban sơ và chánh niệm trong thiển 
tập ở những mức độ cao hơn, thứ chánh niệm đủ mạnh để đưa đến giác ngộ. Kỳ thật, sự phát triển 
chánh niệm là một cái trớn, vì chánh niệm này sẽ dẫn tới chánh niệm kế tiếp——The Buddha 
taught in the Satipatthana Sutta: “The first cause of mindfulness 1s nothing more than mindfulness 
1tself.” Naturally, there 1s a difference between the weak mindfulness that characterized one”s 
early medifative efforts and the mindfulness at higher levels of practice, which becomes strong 
enouph to cause enlightenment to occur. In fact, the development of mindfulness 1s a simple 
momentum, one moment of mindfulness causing the next. 


(I)Chư Bồ Tát dùng sự tỉnh thức làm chỗ sở hành, vì đây đủ niệm xứ—Bodhisattvas 


uftlze Mindfulness as the sphere 0ƒ acfion: They fulfill the points of mindfulness—Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chánh niệm là một trong mười chỗ sở hành của chư Đại Bồ Tát, vì đầy đủ 
niệm xứ. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được chỗ sở hành đại trí huệ vô thượng của Đức 
Như Lai —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, Great Enlightening Beings 
(Bodhisattvas) take right mindfulness as their sphere of action, as they fulfill the points of 
mindfulness. Enlightening Beings who abide by these can reach the supreme sphere of action of 
øreat wisdom of Buddhas. 





(HI)Theo Kinh Trung Bộ—In the Middle Length Discourses: Theo Kinh Hữu trong Trung Bộ 


l) 


2) 


3) 


4) 


Kinh, Đức Phật đã dạy về “Tỉnh Thức” như sau—According to the Sekha Sutta in the Middle 
Length Discourses of the Buddha, the Buddha confirmed his noble disciples on devotion to 
wakefulness as follows: 

Ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp: During the day, while walking back and forth and sitting, a noble disciple purifies his mind 
Of obstructIive states. 

Ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các 
chướng ngại pháp: In the first watch of the night, while back and forth and sitting, he purifies his 
mind of obstructive states. 

Ban đêm trong canh giữa, vị nầy nằm xuống phía hông phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác 
trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại: In the middle watch of 
the night he lies down on the right side in the lion”s pose with one foot overlapping the other, 
mindful and fully aware, after noting In his mind the time for rising. 

Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch 
tâm trí khỏi các chướng ngại pháp: After rising, in the third watch of the nipht, while walking back 
and forth and sitting, he purifies his mind of obstructive states. 


2813 


CHƯƠNG TÁM MƯƠI MỐT 
CHAPTER EIGHTY-ONE 


Thất Tình Lục Dục 
The Seven Fmofions 
And Six Desires 


(A) Tổng quan về Thất Tình Lục Dục— An overview oƒ the Seven Emotions snd Six Desires 
(B) Lục Tình — Six emotfions arising from the six 0rgans 0ƒ sense 


(C) Thất Tình— The Seven Emotions 

(I) Vui: Happiness— Pleasure. 

(H) Buôn: Sorrow. 

(HI)Thương: Love— Yêu thương. 
(IV)Ghét: Hate. 

(V) Tham vọng: Desire. 

(VI) Sân hận: Anger—See Chapter S0 (HI). 
(VH) Sợ hãi: Fear. 


(D) Tham Dục—Greed and desire 

()_ Nghĩa của Tham Dục— The meanings oƒ Greed and destre. 

(H) Phân loại Tham Dục— Categories oƒ Greed and Ùesire. 

(H1) Lục Dục: The six sensual attracfions. 

(IV)Đức Phật dạy về tham dục trong Kinh Trung Bộ— The Buddha's teachings in the greed 
and desire in the Middle Length Discourses. 


(E) Thất Sứ Giả (Bảy sứ giả của ác đạo)— The Seven Messengers— Klesas (skf) 
(E-1) Thất Sứ Giả— The seven messengers 

(I) Ái dục: Desire. 

(H) Sân hận: Dosa (skt†)—Anger. 

(HI) Vướng mắc: Clinging or attachmenI. 

(IV) Cống cao ngã mạn— Pride or arrogance. 

(V) Vô mìỉnh—lgnorance or unenlighfennernt. 

(VI) Tà kiến: Drishfi (skf)— Wrong views. 

(VH)Nghi hoặc: Doubts. 


2814 


(E-2)Những định nghĩa khác liên quan đến Thất Sứ Giả— Other definitions that are related 


to the Seven Messengers 

Tam Ái Dục: The three lusts— Three kinds oƒ desire: 

Tam Khát Ái: Three kinds oƒ craving. 

Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Sỉ: Four methods to coumteract the karma oƒ greed, anger 
and delusion. 

Cửu Kết: The nine bonds that bind men to mortality. 

Lục Tặc: The six robbers. 

Lục Trước Tâm: The six bonds or the mìnd oƒ the six bonds. 
Tứ Chấp: The ƒour erroneous tenets. 

Tứ Điên Đảo: The ƒour viparvaya. 

Thất Mạn: Seven pretensions 0r drrogances. 


. Bát Kiêu: Tám thứ kiêu mạn— The eight kinds oƒ pride or arrogance. 
. Cửu Mạn: Nine forms oƒ pride. 

. Nhị Chủng Tà Kiến: Hai loại tà kiến— The two ƒalse views. 

. Bát Tà Kiến: The eight incorrect views. 

. Thập Tà Kiến— The ten wrong views. 

. Tam Nghi: Three doubts. 


2815 


(A) Tổng quan về Thất Tình Lục Dục 
An overview 0ƒ the Seven Emofions sud Six Desires 


Tình cảm, dù tiêu cực hay tích cực, đều vô thường (có nghĩa là không tổn tại), nhưng 
chúng ta không thể nói chúng ta không đếm xỉa tới tình cảm của chúng ta vì chúng vô 
thường. Người tu theo Phật không thể nói vì cả khổ đau lẫn hạnh phúc đều là vô thường 
nên chúng ta chẳng cần tìm mà cũng chẳng cần tránh chúng. Ai trong chúng ta cũng đều 
biết rằng những tình cảm bất thiện (tiêu cực) đưa đến khổ đau, trong khi tình cảm thiện 
lành đưa đến hạnh phúc, và mục tiêu của Phật tử là mong đạt được hạnh phúc. Như vậy 
chúng ta cần phải cố gắng thể thực hiện điều tạo nên hạnh phúc và ráng loại bỏ những gì 
làm cho ta đau khổ. Theo Phật giáo, có bảy loại tình cảm—Emotions, negative or 
posifive, are Impermanent (they would not last), but we cannot say we donˆt care about 
our emotions because they are impermanent. Buddhists cannot say both suffering and 
happiness are Impermanent so we need not seek nor avoid them. We all know that 
negative emotions lead to suffering, whereas positive ones lead to happiness, and the 
purpose of all Buddhists 1s to achieve happiness. So should try to achieve things that 
cause happiness, and whatever causes suffering we should deliberately happiness. 
According to Buddhism, there are seven kinds of emotions. 


(B) Lục Tình 
Si eIm0fHOHS đriSing [rom 
the six 0rgd's 0ƒ sense 


Sáu tình khởi lên từ sáu căn—Six emotions arising from the six organs of sense: 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


Nhãn Tình: Tình khởi lên từ nhãn căn hay mắt —Emotions arising from the eyes. 
Nhĩ Tình: Tình khởi lên từ nhĩ căn hay ta——Emotions arising from the ears. 

Tỷ Tình: Tình khởi lên từ tỹ căn hay mũi—Emotions arising from the nose. 

Thiệt Tình: Tình khởi lên tứ thiệt căn hay lưỡi —Emotions arising from the tongue. 
Thân Tình: Tình khởi lên từ thân căn—Emotions arising from the body. 

Ý Tình: Tình khởi lên từ ý căn——Emotions arising from the mind. 


(C) Thất Tình 
The Seven Emofions 


(D_ Vui: Happiness— Pleqsure. 
(A) Nghĩa của Vui—The meanings oŸ Happiness: Merry—Happy——]oyful—Glad—Gay 





Lively——Pleasant—Happiness—Pleasure. 
Happiness—Welfare—Cái gì mang lại thoải mái là hạnh phúc—What can be borne with 
ease 1s happiness. 


Ù 


2) 


3) 


2816 


Hạnh phúc bình thường là thỏa mãn sự khao khát. Tuy nhiên, ngay khi điều mong muốn 
vừa được thực hiện thì chúng ta lại mong muốn một thứ hạnh phúc khác, vì lòng thèm 
muốn ích kỷ của chúng ta không cùng tận: Ordinary happiness ¡is the gratification of a 
desire. However, as soon as the thing desired 1s achived the we desire something else or 
some other kind of happiness, for our selfish desires are endless. 

Tiền không mua được hạnh phúc, hay sự giàu có thường không mang lại hạnh phúc. Kỳ 
thật, hạnh phúc thực sự chỉ tìm thấy trong nội tâm chứ không nơi của cải, quyền thế, danh 
vọng hay chiến thắng: Money cannot buy happiness, or wealth does not always conduce 
to happiness. In fact, real happiness 1s found within, and 1s not be defined In terms of 
wealth, power, honours, or conquesfs. 

Đức Phật đã nêu lên các loại hạnh phúc cho người cư sĩ tại gia: “Hạnh phúc có sức khỏe, 
có của cải, sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, sức mạnh, tài sản và con cái, vân vân. Đức Phật 
không khuyên chúng ta từ bỏ cuộc sống trần tục và rút lui về sống ẩn dật. Tuy nhiên, 
Ngài khuyên Phật tử tại gia, sự vui hưởng của cải không những nằm trong việc xử dụng 
cho riêng mình, mà nên đem phúc lợi cho người khác. Những cái mà chúng ta đang có 
chỉ là tạm bợ. Những cái mà chúng ta đang gìn giữ, rốt rồi chúng ta cũng bỏ chúng mà đi. 
Chỉ có những nghiệp sẽ phải theo chúng ta suốt nẻo luân hồi. Đức Phật dạy về hạnh 
phúc của người cư sĩ như sau: “Sống nghèo về vật chất mà tinh thần thoải mái là hạnh 
phúc. Sống đời không bị chê trách là hạnh phúc, vì người không bị chê trách là phúc lành 
cho chính mình và cho người khác. Người đó được mọi người ngưỡng mộ và cảm thấy 
sung sướng hơn khi truyền cảm được làn sóng hòa bình sang người khác. Tuy nhiên, rất 
khó mà không bị mọi người chê trách. Vì thế người trí cao thượng nên cố sống dửng dưng 
với sự khen chê bên ngoài, cố đạt được hạnh phúc tinh thần bằng cách vượt qua lạc thú 
vật chất.” Sau đó Đức Phật tiếp tục nhắc nhở chư Tăng Ni: “Hạnh phúc Niết Bàn là dạng 
thức hạnh phúc giải thoát khổ đau cao thượng nhất.”: The Buddha enumerates some 
kinds of happiness for a layman. They are the happiness of possession, health, wealth, 
longevity, beauty, Joy, strength, property, children, etc. The Buddha does not advise all 
Of us to renounce our worldly lives and pleasures and retire to solitude. However, he 
advised lay disciples to share the enJoyment of wealth with others. We should use wealth 
for ourselves, but we should also use wealth for the welfare of others. What we have 1s 
only temporary; what we preserve we leave and go. Only karmas wIll have to go with us 
along the endless cycle of births and deaths. The Buddha taught about the happiness of 
lay disciples as follows: “A poor, but peace life 1s real happiness. Leading a blameless 
life 1s one of the best sources of happiness, for a blameless person 1s a blessing to himse]f 
and to others. He ¡is admired by all and feels happlier, being affected by the peaceful 
vibrations of others. However, It 1s very difficult to get a good name from all. The 
wIsemen try to be indifferent to external approbation, try to obtain the spiritual happiness 
by transcending of material pleasures.” Then the Buddha continued to remind monks and 
nuns: “Nirvana bliss, which 1s the bliss of relief from suffering, 1s the highest form of 
happiness.” 


(B) Những lời dạy của Đức Phật về Hạnh Phúc trong Kinh Pháp Cú ——The Buddha's 


Ù 


teachings on Happiness in the Dharmapada Sutra: 
Hạnh phúc thay đức Phật ra đời! Hạnh phúc thay diễn nói Chánh pháp! Hạnh phúc thay 
Tăng già hòa hợp! Hạnh phúc thay dõng tiến đồng tu!—Happy ¡s the birth of Buddhas! 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


2817 


Happy 1s the teaching of the True Law! Happy 1s the harmony 1n the sangha! Happy 1s the 
discipline of the united ones! (Dharmapada 194). 

Sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán; giữa những 
người thù oán, ta sống không thù oán—Oh! Happily do we live without hatred among the 
hateful! Among hateful men we dwell unhating! (Dharmapada 197). 

Sung sướng thay chúng ta sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh; giữa những 
người tật bệnh chúng ta sống không tật bệnh —Oh! Happily do we live in good health 
among the ailing! Among the ailing we dwell in good health! (Dharmapada 198). 

Sung sướng thay chúng ta sống không tham dục giữa những người tham dục; giữa những 
người tham dục, chúng ta sống không tham dục—Oh! Happily do we live without greed 
for sensual pleasures among the greedy!l Among the greedy we dwell free from greedl 
(Dharmapada 199). 

Sung sướng thay chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống với những 
điều an lạc như các vị thần giữa cõi trời Quang-Âm——Oh! Happily do we live without any 
hindrances. We shall always live In peace and Joy as the gods of the Radiant Realm 
(Dharmapada 200). 

Thắng lợi thì bị thù oán, thất bại thì bị đau khổ; chẳng màng tới thắng bại, sẽ sống một 
đời hòa hiếu an vui và hạnh phúc—Victory breeds hatred, defeat breeds suffering; giving 
up both victory and defeat will lead us to a peaceful and happy life (Dharmapada 201). 
Nếu bỏ vui nhỏ mà được hưởng vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thế—TIf by giving up a small 
happiness or pleasure, one may behold a larger Joy. A far-seeing and wise man will do 
this (a wise man wIll leave the small pleasure and look for a larger one) (Dharmapada 
290). 

Gặp bạn xa lâu ngày là vui, sung túc phải lúc là vui, mệnh chung có được thiện nghiệp là 
vui, la hết thống khổ là vui—It is pleasant to have friends when need arises. Enjoyment 
1s pleasant when shared with one another. Merit ¡is pleasant when life is at Ifs end. 
Shunning of (giving up) all evil 1s pleasant (Dharmapada 331). 

Được kính dưỡng mẹ hiển là vui, kính dưỡng thân phụ là vui, kính dưỡng sa-môn là vui, 
kính dưỡng Thánh nhơn là vui—To revere the mother 1s pleasant; to revere the father 1s 
pleasant; to revere the monks 1s pleasant; to revere the sages Is pleasant (Dharmapada 
332). 


10) Già vẫn sống đức hạnh là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không làm 


điều ác là vui—To be virtue until old age is pleasant; to have steadfast faith is pleasant; 
to attain wisdom 1s pleasant; not to do evIl 1s pleasant (Dharmapada 333). 


(H) Buồn:Sorrow—GriefXSad—Doleful—Melancholy—Dismal—Disconsolate—Theo giáo 


thuyết Phật giáo, ai lạc tương sinh (Buồn vui cùng sanh ra lẫn nhau, nghĩa là buồn sinh ra 
vui, vui sinh ra buồn. Ý khuyên chúng ta khi gặp chuyện vui không nên quá vui, mà khi 
gặp chuyện buồn cũng không nên quá buồn vì trong vui có buồn và trong buồn có vui)— 
According to Buddhist thoerles, sorrow and Joy, each producing the other, or each being 
Iinherent In the other. 


(HH1)Thương: Love— Yêu thương. 


2818 


1) Phật dạy: “Tình thương là phương cách duy nhất để xóa bỏ hận thù. Hận thù không thể 
đánh bại được hận thù.”—The Buddha taught: “Love 1s the only way to destroy hatred. 
Hatred cannot be defeated with more hatred.” 

2) Tình thương trên thế gian nầy không tình thương nào hơn tình cha mẹ thương con. Nếu có 
người, vai bên trái cống cha, vai bên mặt cống mẹ, đi giáp núi Tu Di trăm ngàn vòng, 
máu chảy đầy chân, cũng còn chưa thể báo đền được tình thương và công ơn sanh dưỡng 
(Kinh Pháp Cú)——There 1s no greater love in this world than the love of the mother and 
father. If a person, carrying father on the left shoulder and mother on the right shoulder, 
were to walk around the Sumeru Mountain hundreds of thousands of times, with blood 
covering both feet, it would still not be enouph to repay the love and hardship of child 
rearing (Dhammapada). 


(IV)Ghét: Thù ghét—Hate—Anger—lre—Đức Phật dạy khi bạn ghét ai thì bạn trở nên mất 
hạnh phúc, còn khi bạn thương ai thì mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Để triệt tiêu sự 
thù ghét, bạn nên thiển quán về lòng từ bi—Buddha taught: “When you hate others, you 
yourself become unhappy. But when you love others, everyone 1s happy.” In order to 
eliminate “hate,” you should meditate on loving-kindness, pity and compassion. 


(V) Tham vọng: Desire— Tham vọng—Ham muốn—Affection—Craving—Love—Những 
phiền não của lòng tham muốn che lấp tâm thức hữu tình thì không cho phép thiện pháp 
nẩy sinh—One of the five hindrances, the cover of desire which overlays the mind and 
prevents the good from appearing. 

A. Tham Ái: Passion—Desire—Cupidity—Tham ái, tham dục đòi hỏi những sự ham muốn về 
vật chất như thèm ăn, thèm ngủ, thèm ân ái, vân vân, là những khoái lạc về ngũ quan. 
Con người còn ham muốn để được thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần như ham chiếm 
đoạt, ham phô trương, ham quyền lực, ham lợi lộc. Lòng ham muốn đắm mê không bao 
giờ biết ngừng, không bao giờ được thỏa mãn cả, như chiếc thùng không đáy. Để thỏa 
mãn dục vọng mà con người sanh ra vị kỷ, độc ác, làm hại, làm khổ người khác để mình 
được vui, được sung sướng. Vì lòng tham mà chúng ta không ngại xử dụng mọi thủ đoạn 
để đạt cho được mục đích, bất kể chuyện gì xãy đến cho người khác. Phật tử chúng ta 
nên thấy rõ vì không tu nên cõi đời trở thành một đấu trường mà nước mắt đổ như mưa 
rào, bể khổ dâng lên như nước thủy triều biển khơi—Greed and lust are unrestrained 
desires for material possessions such as food, sleeping, sexual Intercourse, etc., all 
related to sensual pleasures. We also have a desire for appropriations, showing off, 
authority, and profits. Since they are like bottomless barrel, neither obsessive greed nor 
desire can be sftopped or satisfied. Through tricks, expedients, and manipulations we try 
to reach our goal Irrespective of whatever happens to others. We Buddhists must see that 
greedy people are generally selfish, wicked, and prone to cause sufferings to others. Às a 
result, they transform this world Into a battlefield where tears are shed like streams, and 
sufferings rise like an ocean tide. 

B. Tham Dục: Greed and Desire—See Chapter 81 B. 


(VI) Sân hận: Anger—See Chapter 80 (II). 


2819 


(VII) Sợ hãi: Fear— Trong xã hội hôm nay người ta sợ đủ thứ, sợ không tiền, sợ không nhà, 


sợ già, sợ bệnh, sợ chết, vân vân. Kỳ thật vì không hiểu bản chất thật sự của đời sống 
nên chúng ta cố gắng duy trì những thứ mà chúng ta không thể duy trì được, rồi từ đó 
chúng ta đâm ra sợ hãi. Phật tử nên luôn nhớ rằng đời sống nầy luôn thay đổi. Nó được 
cấu tạo bởi một mớ yếu tố có thể đổi thay (vô thường). Hiểu được như vậy chúng ta sẽ 
không còn cảm thấy sợ hãi trước những biến cố của cuộc đời nầy nữa——In nowadays 
SOCiety, one fears everything, fear of no money, fear of homelessness, fear of sickness, 
old-age and death, etc. In fact, because of lack of understanding about the real nature of 
le, we try to maintain things that we are unable to, thats why we feel fear of 
everything. Buddhists should always remember that life 1s changeable and 1t composes of 
a bundle of changeable (Impermanenf) elements. Once we understand the real nature of 
life, we donˆt have the feeling of fear In life anymore. 


(D) Tham Dục 
Grecd and destre 


(D Nghĩa của Tham Dục— The meanings 0ƒ Greed and desire: 


l) 


2) 


3) 


Tham muốn của cải trần thế. Hầu hết người đời thường định nghĩa hạnh phúc trần tục 
như là sự thỏa mãn của mọi tham dục: Desire for and love of the things of this life— 
Craving (greed, affection, desire). Most people define happiness as the satisfaction of all 
desires. 

Tham dục trần thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả năng nhận ra chúng và 
tham dục không được thỏa mãn thường gây ra khổ đau phiển não cho mình và cho người. 
Khi chúng ta chỉ phần nào thỏa mãn tham dục, chúng ta luôn có khuynh hướng tiếp tục 
theo đuổi chúng cho đến khi được thỏa mãn, chính vì vậy mà chúng ta càng gây nên khổ 
đau cho mình và cho người. Ngay cả khi đã thỏa mãn tham dục, chúng ta cũng khổ đau. 
Chúng ta chỉ nghiệm được chân hạnh phúc và an nhin tự tại khi chúng ta có ít tham dục. 
Đây cũng là một trong những bước lớn đến bến bờ giải thoát của chúng ta—The desires 
are boundless, but our ability to realize them 1s not, and unfulfilled desires always create 
suffering. When desires are only partially fulfilled, we have a tendency to continue to 
pursue until a complete fulfillment 1s achieved. Thus, we create even more suffering for 
us and for others. We can only realize the true happiness and a peaceful state of mind 
when our desires are few. This 1s one of the great steps towards the shore of liberation. 
Phật dạy: “Tham dục chính là nguồn gốc của khổ đau. Mọi vật rồi sẽ thay đổi, vì thế 
không nên luyến ái hay vướng víu vào một thứ gì. Nên nhiếp tâm thanh tịnh tìm chân lý 
và đạt đến hạnh phúc vĩnh hằng.” Biết tri túc thiểu dục là biết sẽ giúp chúng ta diệt trừ 
tham dục. Điều nầy có nghĩa là biết thỏa mãn với những điều kiện vật chất khả dĩ giúp 
cho chúng ta có đầy đủ sức khỏe để tu tập. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để cắt đứt 
lưới tham dục, an ổn thân tâm và có nhiều thì giờ giúp đở tha nhân---Buddha taughi: 
“Craving and desire are the cause of all unhappiness or suffering. Everything sooner or 
later must change, so do not become attached to anything. Instead devote yourself to 
clearing your mind and finding the truth, lasting hapiness.” Knowing how to feel satisfled 


2820 


with few possessions help us destroy greed and desire. This means being content with 
material conditions that allow us to be healthy and strong enough to cultivate. Thịs 1s an 
effective way to cut through the net of passions and desires, attain a peaceful state of 
mind and have more time to help others. 


(H) Phân loại Tham Dục— Categories 0ƒ Greed and Desire: Có năm loại Tham Dục——There 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


are five fypes of Greed and Desire: 

Tài Tham Dục: Greed and desire for Wealth. 

Sắc Tham Dục: Greed and desire for Beauty. 

Danh Tham Dục: Greed and Desire for ambitions. 

Thực Tham Dục: Greed and desire for finding pleasure in eating. 
Thùy Tham Dục: Greed and Desire for sleeping or laziness. 


(HI) Lục Dục: Sáu dục—The s1x sensual attractions: 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


Sắc Dục: Colour. 

Hình Mạo Dục: Form. 

Uy Nghi Tư Thái Dục: Carriage. 

Ngữ Ngôn Âm Thanh Dục: Voice or Speech. 
Tế Hoạt Dục: Softness or Smoothness. 

Nhân Tướng Dục: Features. 


(IV)Đức Phật dạy về tham dục trong Kinh Trung Bộ— The Buddha°s teachings in the greed 


Ù 


2) 


and desire in the Middle Length Discourses: 

“Này các Tỷ kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do 
chính dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, Sát Đế Lợi tranh đoạt với Sát Đế Lợi, Bà La 
Môn tranh đoạt với Bà La Môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ; mẹ tranh đoạt với con, 
con tranh đoạt với mẹ; cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với cha; anh em tranh đoạt 
với anh em; anh tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh; bạn bè tranh đoạt với bạn bè. 
Khi họ đã dấn thân vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt thì họ tấn công nhau bằng tay, 
tấn công nhau bằng gạch, tấn công nhau bằng gậy, tấn công nhau bằng đao kiếm. Rồi thì 
đi đến tử vong hay chịu đựng khổ đau gần như tử vong.”—*O Bhikksus, with sense 
desires as cause, with sense desires as motives, kings are fighting with kings, khattiya are 
fiphting with khattiya, brahmanas are fighting with brahmanas, householders are fighting 
with householders, mother 1s fighting with son, son 1s fiphting with mother, father 1s 
fighting with brother, brother 1s fighting with sister, sister 1s fighting with brother, friend 1s 
fighting with friend. When they engage themselves 1n fighting, in quarrels, in disputes, 
they attack each other with hands, they attack each other with stones, they attack each 
other with sticks, they attack each other with swords. Thus they are going to death, or to 
suffer like death 

“Này các Tỷ kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do 
chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt và 
tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ 
bắn và đâm nhau bằng tên, họ quăng và đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng 
kiếm. Rồi thì đi đến tử vong hay chịu đựng khổ đau gần như tử vong.”—*O Bhikksus, 


2821 


with sense desires as cause, with sense desires as moftives, they take hold of spears, they 
take hold of shields, they wear bows and arrows. They arrange themselves In two lines, 
and arrows are thrown at each other, knives are thrown at each other, swords are slashed 
at each other. They pierce each other with arrows, they slash each other with knives, they 
cut each other heads with swords. Thus they are going to death, or to suffer like death. 


(E) Thất Sứ Giả— Klesas (skt) 
Bảy sứ giả của ác đạo 
The Seven Mlessengers 


(E-1) Thất Sứ Giả— The seVen Iessengers 


Bảy sứ giả của ác đạo—The seven messengers or agents that cause sentient beings to go 
down to the evil paths: 


(D Ái dục: Destre. 
(A) Ái Dục là những luyến ái và dục vọng, hoặc tình thương yêu gia đình—Love and desire; 


love of family. 


(B) Những lời Phật dạy về “Ái Dục” trong Kinh Pháp Cú—The Buddha's teachings on “Love 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


and Desire” in the Dharmapada Sutra: 

Xuất gia bứt hết ái dục là khó, tại gia theo đường sinh hoạt là khó, không phải bạn mà 
chung ở là khổ, qua lại trong vòng luân hồi là khổ. Vậy các ngươi hãy giác ngộ để đừng 
qua lại trong vòng thống khổ ấy—Tt is difficult to renounce the world. It is đifficult to be a 
householder. It 1s painful to associate with those who are not friends. It 1s painful to be 
wandering In the samsara forever. Reaching the enlightenment and let wander no morel 
Let's suffer no more! (Dharmapada 302). 

Nếu ở thế gian nầy mà bị ái dục buộc ràng, thì những điều sâu khổ càng tăng mãi như 
loài cổ tỳ-la gặp mưa——Whoever binds to craving, his sorrows flourish like well-watered 
birana grass (Dharmapada 335). 

Nếu ở thế gian nầy, mà hàng phục được những ái dục khó hàng phục, thì sầu khổ tự 
nhiên rụng tàn như nước ngọt lá sen—Whoever in this world overcomes this unruly 
craving, his sorrows fall away Just like water-drops from a lotus leaf (Dharmapada 336). 
Đây là sự lành mà Ta bảo với các ngươi: “Các người hãy dồn sức vào để nhổ sạch gốc ái 
dục, như người muốn trừ sạch giống cỏ tỳ-la phải nhổ hết gốc nó. Các ngươi chớ lại để bị 
ma làm hại như loài cổ lau gặp cơn hồng thủy!”-—This is my advice to you: “Root out 
craving; root 1t out, Just like birana grass 1s rooted out. Let not Mara crush you again and 
agann as a flood crushes a reed! (Dharmapada 337) 

Đốn cây mà chưa đào hết gốc rễ thì tược vẫn ra hoài, đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căn 
gốc thì khổ não vẫn nẩy sinh trở lại mãi—Latent craving ¡s not conquered, suffering 
recovers and ørows again and again, just like a tree hewn down grows up again as long as 
1fS roofs 1s unrooted (Dharmapada 338). 


2822 


6)_ Những người có đủ 36 dòng ái dục, họ mạnh mẽ dong ruối theo dục cảnh chẳng chút ngại 
ngùng, bởi vậy người đã có tâm tà kiến, hằng bị những tư tưởng ái dục làm trôi dạt 
hoài —Tf in any man, the thirty-six steams of craving are still flowing, such deluded 
person 1s still looking for pleasure and passion, and torrential thoughts of lust sweep him 
away (Dharmapada 339). 

7) Lòng ái dục tuôn chảy khắp nơi như giống cổ man-la mọc tràn lan mặt đất. Ngươi hãy 
xen giống cỏ đó để dùng tuệ kiếm đoạn hết căn gốc ái dục đi—Streams of pleasure and 
passlon flow in all directions, Just like the creeper sprouts and stands. Seeing the creeper 
that has sprung up in your mind, cut 1t off with wisdom (Dharmapada 340). 

8) Người đời thường vui thích theo ái dục, ưa dong ruổi lục trần, tuy họ có hướng cầu an lạc 
mà vẫn bị quanh quẩn trong chốn trầm luân—Common people are subject to attachment 
and thirst; they are always happy with pleasure; they run after passion. They look for 
happiness, but such men caught in the cycle of bírth and decay again and again 
(Dharmapada 341). 

9) Những người trì trục theo ái dục khác nào thổ bị sa lưới. Càng buộc ràng với phiển não, 
càng chịu khổ lâu dài—Men who are crazed with craving, are terrified like hunted hares. 
The more they hold fast by fetters, bonds, and afflicions, the longer they suffer 
(Dharmapada 342). 

10) Những người trì trục theo ái dục, khác nào thỏ bị sa lưới. Hàng Tỳ kheo vì cầu vô dục 
nên phải trước tự gắng la dục —Men who are crazed with craving, are terrified just like 
hunted hares. Therefore, a monk who wishes his own passionlessness, should first banish 
craving (Dharmapada 343). 

11) Người đã ha dục xuất gia, lại tìm vui ở chốn sơn lâm, khác nào trổ lại nhà; ngươi hãy 
xem hạng người đó, kẻ đã được mở ra rồi lại tự trói vào!—He who is free from desire for 
the household, finds pleasure (of asceticism or monastic life) in the forest, yet run back to 
that very home. Look at that man! He runs right back into that very bondage againl 
(Dharmapada 344) 

12) Đối với người trí, sự trói buộc bằng dây gai, bằng cây, bằng sắt chưa phải kiên cố, chỉ có 
lòng luyến ái vợ con tài sản mới thật sự là sự trói buộc chắc bền—To a wise man, the 
bondage that 1s made of hemp, wood or 1ron, 1s not a strong bond, the longing for wIves, 
children, Jewels, and ornamenfs 1s a greater and far stronger attachment (Dharmapada 
345). 

13) Những kẻ dắt người vào sa đọa, là như sự trói buộc chắc bến, nó hình như khoan dung 
hòa hưởn mà thật khó lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ đừng dính mắc, xa ha ái dục mà xuất 
gia—The wise people say that that bond 1s very strong. Such fetters seem supple, but 
hard to break. Break them! Cut off desire and renounce the world! (Dharmapada 346) 

14) Những người say đắm theo ái dục, tự lao mình trong lưới buộc như nhện giăng tơ. Ai dứt 
được sự ràng buộc không còn dính mắc nữa, thì sẽ xa mọi thống khổ để ngao du tự tại— 
A man infatuated with lust falls back Into the stream as a spider Into the web spun by 
1(self. He who cuts off. this bond, retire from the world, with no clinging, wIll leave all 
sorrow behind (Dharmapada 347). 

15) Bước tới chỗ cứu cánh thì không còn sợ hãi; xa lìa ái dục thì không còn nhiễm ô: nhổ lấy 
mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một thân nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa—He 


2823 


who has reached the goal, without fear, without craving and without desire, has cut off the 
thorns of life. Thịs 1s his final mortal body (Dharmapada 351). 

16) Xa la ái dục không nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa vô ngại, và thứ 
lớp của tự cú, đó thật là bậc đại trí đại trượng phu, chỉ còn một thân nầy là cuối cùng, 
không bị tiếp tục sinh nữa —He who ¡is without craving, without attachment; who 
understands subtleties of words and meaninss; they are truly a great wise who bear the 
final mortal body (Dharmapada 352). 

17) Dũng cảm đoạn trừ dòng ái dục, các ngươi mới là Bà-la-môn! Nếu thấu rõ các uẩn diệt 
tận, các ngươi liền thấy được vô tác (Niết bàn)—Strive hard to cut off the stream of 
desires. Oh! Brahman! Knowing that all conditioned things will perish. Oh! Brahmanl 
You are a knower of the Unmade Nirvana! (Dharmapada 383). 


(ID) Sân hận: Dosa (skt—Angcr. 

(A) Nghĩa của sân hận— The meanings oƒ dosa: 

I) Sân hận là một trong tam độc, hay một trong ba ngọn lửa đang đốt cháy tâm. Sân hận là 
nhiên liệu đốt cháy cả rừng công đức của kẻ tu hành. Người tu phải luôn chế ngự sân hận 
và phát triển lòng từ bi trong tâm: Anger—III-will—Hatred—One of the three poisons in 
Buddhism (greed, anger, Ignorance)—One of the three fires which burn in the mind until 
allowed to die for fuelling---Anger manifests 1tself in a very crude mamner, destroying the 
practitioner In a most effective way. To subdue anger and resentment, we must develop a 
compassionate mind. 

2) Theo tâm lý học Phật giáo, yếu tố tâm thức về sân hận luôn nối kết với kinh nghiệm khổ 
đau. Người ta có thể tham và lạc cùng một lúc, nhưng không thể nào vừa sân hận mà lại 
vừa vui về cùng một lúc được. Bất kỳ ai vun xới oán ghét, sân hận, giận dữ, tính ác nuôi 
dưỡng sự trả thù hay bảo tồn lòng căm giận đều bị trói buộc vào kinh nghiệm khổ đau 
như thế, vì người ấy đã chấp chặt vào một nguồn cội rất mạnh của khổ đau. Những ai 
gieo hận thù cho người khác như giết chóc hay hành hạ hay cắt xéo thân thể, có thể sẽ 
tái sanh vào những cảnh giới nơi mà họ phải cảm thọ những kinh nghiệm cực kỳ đau đớn, 
nhức nhối, khắc nghiệt. Chỉ trong những hoàn cảnh như thế họ mới có thể kinh nghiệm 
những nỗi khốn khổ mà do sự bất thiện của chính họ, họ đã tự đem đến cho chính họ— 
According to Buddhist psychology, the mental factor of aversion 1s always linked to the 
experience of pain. One may be greedy and happy, but never angry and happy at the 
same time. Anyone who cultures hatred, anger, malice, nurses revenge or keeps alive a 
grudge 1s bound to experience mụuch suffering for he has laid hold a very potent source of 
1t. Those who exercise their hatred on others as in killing, torturing or maiming may 
expect birth in a state, compared In the scriptural simile to a pitfull of glowing situations, 
where they will experlence feelings which are exclusively painful, sharp, severe. Only In 
such an environment will they be able to experience all the misery which they, by theIr 
own cruelty to others, have brought upon themselves. 

3) Đức Phật dạy: “Giặc cướp công đức, không gì hơn sân hận. Vì khi tâm sân hận nổi lên thì 
chúng sanh lập tức tạo nghiệp, và do đó mà muôn ngàn chướng ngại lập tức hiện ra, ngăn 
che Thánh đạo, lấp mờ Phật tánh. Cho nên nói “Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng 
môn khai,` nghĩa là chỉ vì một niệm giận tức mà phải lãnh chịu bao nhiêu chướng nạn” 
—The Buddha taught: “Bandits who steal merits are of no comparison to hatred and 


4) 


2824 


anger. Because when hatred and anger arise, Inevitable innumerable karma will be 
created. Immediately thereafter, hundreds and thousands of obstructions will appear, 
masking the proper teachings of enlightenment, burying and dimming the Buddha Nature. 
Therefore, A thought of hatred and anger had just barely risen, ten thousands of karmic 
doors will open Immediately. It 1s to say with Just one thought of hatred, one must endure 
all such obstructions and obstacles.” 

Sân hận là nguyên nhân chính của khổ đau và địa ngục: The anger or dosa is the root of 
suffering and the rebirth in hell. 


(B) Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, có hai điều kiện cận thiết để 


l) 
2) 


thành lập nghiệp sân hận—According to Most Venerable Narada in The Buddha and His 
Teaching, there are two conditions that are necessary to complete the evil öƒ tlÏ-will: 

Một người khác: Another person. 

Tư tưởng muốn tạo phiển não cho người đó: The thought of doing harm. 


(C) Cũng theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, đây là những hậu quả tất 


l) 
2) 
3) 


yếu của sự sân hận—Also according to Most Venerable Narada in The Buddha and His 
Teachings, these are the inevitable consequences oƒiHl-will: 

Thân hình xấu xa: Ugliness. 

Cơ thể bệnh hoạn: Manifold diseases. 

Bẩm tánh khó thương: Detestable nature. 


(D) Sám Hối Tâm Sân Hận—To repent the mind oƒ hatred and anger: See Sám Hối Tam 


Nghiệp (3) in Ch. 133. 


(E) Những lời Phật dạy về Sân Hận trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 


l) 


2) 


3) 


4 


3) 


6) 


“Anger” in the Dharmapada Sutraq: 

Xa bồ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu căng, giải thoát mọi ràng buộc, không chấp trước 
danh sắc; người không có một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi được—One should 
give up anger; one should abandon pride. One should overcome all fetters. No suffering 
befall him who calls nothing his own (Dharmapada 221). 

Người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh, mới 
là kẻ chế ngự giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương hờ mà thôi—He who controls his anger 
which arises as a rolling charlot. He 1s a true charioteer. Other people are only holding 
the rein (Dharmapada 222). 

Lấy từ bi thắng nóng giận, lấy hiển lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng xan tham, lấy 
chơn thật thắng ngoa ngụy—Conquer anger by love; conquer evil by good; conquer 
stinsy by gIving; conquer the liar by truth (Dharmapada 223). 

Gìn giữ thân đừng nóng giận, điều phục thân hành động, xa lìa thân làm ác, dùng thân tu 
hạnh lành —One should guard against the bodily anger, or physical action, and should 
confrol the body. One should give up evil conduct of the body. One should be of good 
bodily conduct (Dharmapada 231). 

Gìn giữ lời nói đừng nóng giận, điều phục lời nói chánh chơn, xa lìa lời nói thô ác, dùng 
lời nói tu hành —One should guard against the anger of the tongue; one should control the 
tongue. One should give up evil conduct in speech. One should be of good conduct In 
speech (Dharmapada 232). 

Gìn giữ ý đừng nóng giận, điều phục ý tỉnh thuần, xa ha ý hung ác, dùng ý để tu chân— 
One should guard against the anger of the mind; one should control the mind. One should 


2825 


øIve up evil conduct of the mind. One should practice virtue with the mind (Dharmapada 
233). 


(II) Vướng mắc: Clinging or attachment. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Vướng mắc có nghĩa là “chấp trước” theo đạo Phật, như ái chấp, dục chấp, tham chấp, 
vân vân: In a Buddhist sense 1t is used for attachmernt to anything, e.g. the attachment of 
love, desire, greed, etc. 

Vướng mặc vào “lạc” thì gọi là Chấp Lạc, cho rằng lạc thú trên đời là có thật và thường 
hằng-—Attachment to bliss, or pleasure regarded as real and permaneit. 

Vướng mắc vào Ngã thì gọi là Chấp Ngã, là việc cho rằng trong thân ngũ uẩn nây có cái 
thực ngã—Attachmernt to the ego, or idea of permanernt self. 

Vướng mắc vào Pháp thì gọi là Chấp Pháp, cho rằng các ý niệm về sự vật là có thực, hay 
chấp trước vào giáo thuyết trong kinh điển —Attachment to things; attachment and its 
obJect; attachment to teaching or doctrine 1n a sutra. 


(IV) Cống cao ngã mạn—Pride or arrogance: Asmimana (p)—Abhimana or atma-mada 


Ù 
2) 


3) 
4) 


1) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


VI) 


(skÐ. 

Sự kiêu hãnh của tự ngã: Self-superiority—Self-sufficiency—Pride of self. 

Cậy vào cái ta mà khinh mạn hay kiêu ngạo người khác: Exalting self and depreciating 
others—Self-Intoxication or pride of se]f. 

Tính tự cao tự đại của cái ta: Ego-conceit—Egotism. 

Theo Câu Xá Luận, có bảy loại kiêu mạn —According to the Kosa Sastra, there are 
SeVven pr€f©ensions O0r arroøances: 

Mạn: Mana (sk)—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn hay mình bằng người— 
Asserting superiority over Inferiors and equality with equals. 

Quá mạn: Ati-mana (skt)—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn những người bằng 
mình, và cho rằng mình bằng hay coi thường những người hơn mình—The pride which 
among equals regards self as superlor and among superiors as equal (SuperIorIty over 
equals and equality with superIors). 

Mạn quá mạn: Manati-mana (sk)—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn những người 
hơn mình—Superiority over manIfest superIors. 

Ngã mạn: Atma-mana (skt)—Khởi tâm kiêu mạn chấp có ta và có cái sở hữu của ta— 
Egotism or overweening pride. 

Tăng thượng mạn: Adhi-mana (skt)——Khởi tâm kiêu mạn khi chưa chứng đắc Thánh đạo 
mà cho là chứng đắc —Vaunting assertion of possessing the truth. 

T¡ mạn: Una-mana (skt)—Ti Hạ Mạn—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng người cực kỳ tài 
giỏi chỉ hơn mình chút ít thôi —Vaunting oneˆ”s inferiority or flase humility. The pride of 
regarding self as little inferior to those who far surpass one. 


vi) Tà mạn: Mithya-mana (skt)——Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình có đạo đức, kỳ thật mình 


chẳng có đạo đức gì—Vaunting lack of virtue for virtue. 


(V) Vô mìỉnh —Ignorance or unenlighfenmenf: Avilja (p)—Avidya (skt). 
(A) Nghĩa của Vô Minh— The meanings oƒ Avidya: 


Ù 


S1: Ignorance——Stupidity——Delusion. 


2) 
3) 


4) 


5) 


2826 


Không giác ngộ: Unenlightened——Unilluminated. 

Mắt xích thứ nhất hay mắt xích cuối cùng trong Thập Nhị Nhân Duyên: The first or last 
of the twelve nidanas. 

Cái tâm ám độn, không chiếu rọi được rõ ràng sự lý của các pháp: Illusion or darkness 
without 1llumination, the Ignorance which mistakes seeming for being, or 1llusory 
phenomena for realities. 

Vô minh—lgnorance: Vô minh, si mê hay không giác ngộ, một trong ba ngọn lửa cần 
phải dập tắt trước khi bước chân vào Niết bàn. Đây là trạng thái sai lầm của tâm làm 
khởi dậy sự tin tưởng về bản ngã—Delusion—Non-perception—Stupidity— 
Unenlightened condition——Unmillumined—One of the three fires which must be allowed to 
die out before Nirvana 1s attained——The erroneous state of mind which arises from belief 
1n self. 


(B) Phân loại vô mình— Categories oƒ Avidya: Theo Khởi Tín Luận có hai loại Vô Minh— 


Ù 


2) 


According to the Awakening of Faith, there are two kinds of avidya: 

Căn bản vô minh: Vô thủy vô minh—The radical, fundamental, original darkness or 
Ipnorance considered as a primal condition. 

Mạt Chi Vô Minh: “branch” and “twig” conditions, considered as phenomenal. 


(C) Những lời Phật dạy về “Vô Minh” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


“Avidya” in the Dharmapada Sutra: 

Người ngu suốt đời gần gũi người trí vẫn chẳng hiểu gì Chánh pháp, ví như cái muỗng 
múc canh luôn mà chẳng bao giờ biết được mùi vị của canh—If a fool associates with a 
wise man even all his lie, he will understand the Dharma as litle as a spoon tastes the 
flavour of soup (Dharmapada 64). 

Kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Cũng thế, những 
người tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ báo—A fool with little wit, 
goes throuph life with the very self as his own greatest enemy. In the same manner, evil 
doers do evil deeds, the fruit of which 1s bitter (Dharmapada 66). 

Khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp đã 
thành thục, họ nhứt định phải chịu khổ đắng cay——As long as the evil deed done does not 
bear fruit, the fool thinks 1t 1s as sweet as honey; but when 1t ripens, then he comes to 
grief (Dharmapada 69). 

Từ tháng này qua tháng khác, với món ăn bằng đầu ngọn cổ Cô-sa (cỏ thơm), người ngu 
có thể lấy để nuôi sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng một phần mười sáu của 
người tư duy Chánh pháp——Let a fool, month after month, eats only as mụch food as can 
be picked up on the tip of a kusa blade; but he 1s not worth a sixteenth part of them who 
have comprehended the truth (Dharmapada 70). 

Kẻ ngu xuẫn thường hay muốn danh tiếng mà mình không xứng: chỗ ngồi cao trong Tăng 
chúng, oai quyền trong Tăng lữ, danh vọng giữa các gia tộc khác— The fool always 
desire for an undue reputation or undeserved honour, precedence among the monks, 
authority In the monasteries, honour among other families (Dharmapada 73). 


(VŨ Tà kiến: Drishti (skt)—Wrong views—False views—Heretical views— Không thừa 


nhận nhân quả, không theo Phật pháp, một trong ngũ kiến và thập ác. Trong thời Đức 
Phật còn tại thế, có ít nhất là 62 tà kiến ngoại đạo —lmproper views—Wrong views— 


2827 


Heterodox views —Not recognizing the doctrine of normal karma—To follow wrong 
views—Perverted (wrong) views or opInions, not consistent with the dharma, one of the 
five heterodox opinions and ten evils. There were at least sixty-two heretical views 
(views of the externalist or non-Buddhist views) 1n the Buddha”s time. 


(A) Tà kiến theo quan điểm Phật Giáo Đại Thừa—Wrong views according to the point oƒ 


Ù 
2) 


views oƒ Mahayana Buddhism: Theo Phật Giáo Đại Thừa, có ít nhất hai loại tà kiến— 
According to Mahayana, there are at least two kinds of wrong views: 

Đoạn kiến: Annihilation-View. 

Thường kiến: Eternity-View. 


(B) Tà Kiến theo quan điểm Phật Giáo Nguyên Thủy— Wrong views according to Hinayana 


Buddhism- 


(B-1)Theo Phật Giáo nguyên Thủy được ghi lại trong A Tỳ Đạt Ma Luận, tà kiến là ba quan 


Ù 


2) 


3) 


kiến sai lầm sau đây được ghi lại trong Kinh Tạng——According to Theravada Buddhism in 
Abhidharma, wrong views are the following three wrong views which menfioned in the 
Sutra Pitaka: 

Ahetuka-ditthi (p): Tin rằng mọi sự vật từ nhiễm đến tịnh đều phát sanh không có nguyên 
nhân, nhiễm tịnh chỉ là tình cờ mà thôi—The acausality view, which states that there 1s 
no cause or condition for the defilement and purification of beings, that beings are defiled 
and purified by chance, or necessIty. 

Akiriya-ditthi (p): Tin rằng hành động dầu tốt hay xấu đều không tạo quả, do đó chối bỏ 
luân lý đạo đức ——The Inefflcacy of action view, which claims that deeds have no efficacy 
In producing results and thus invalidates moral distinctions. 

Natthika-ditthi (p): Đoạn kiến —Tin rằng không có kiếp sống nào sau kiếp nầy, do đó 
chối bổ mọi ý nghĩa đạo lý của nghiệp —Nihilism, which denies the survival of the 
personality in any form after death, thus negating the moral significance of deed. 


(B-2)Cũng theo Phật Giáo Nguyên Thủy, có mười loại tà kiến khác——AIlso according to the 


Ù 


2) 


3) 


4) 
5) 
6) 


? 
8) 


Hinayana Buddhism, there are another ten kinds of wrong views: 

Tin rằng không có cái gì gọi là “để bát,” nghĩa là để bát cho chư Tăng Ni không đem lại 
lợi ích gì: There 1s no such virtue and generosity. This means that there 1s no good effect 
1n gIving alms. 

Tin rằng không có gì gọi là “cúng dường,” nghĩa là cúng dường cho chư Tăng Ni không 
đem lại lợi ích gì: There 1s no such virtue as liberal alms-g1ving. 

Tin rằng không có gì gọi là “dâng tặng,” hay dâng tặng vật dụng đến chư Tăng Ni không 
đem lại lợi ích gì: There 1s no such virtue as offering gIfts to guests. This means there 1s 
no effetc in such charitable actions. 

Tin rằng không có nhân quả, nghĩa là hành động thiện ác đều không gây hậu quả nào: 
There 1s neither fruit, nor result of good or evil deeds. 

Tin rằng không có gì gọi là “thế gian nầy”: There ¡s no such belief as “this world.” 

Tin rằng không có gì gọi là “thế giới tới,” nghĩa là người sanh ở đây không chấp nhận có 
tiền kiếp và kiếp vị lai: There is no such belief as “a world beyond,” ¡.e. those born here 
do not accept a past existence, and those living here do not accept future lIfe. 

Tin rằng không có “mẹ”: There ¡is no “mother.” 

Tin rằng không có “cha,” nghĩa là đối xử với cha mẹ thế nào cũng không có hậu quả: 
There 1s no father, 1.e. there 1s no effect in anything done to them. 


2828 


9) Tin rằng không có chúng sanh chết và tái sanh: There are no beings that died and are 
reborn. 

10) Tin rằng không có những bậc tu sĩ xa lánh chốn phồn hoa đô hội để tìm nơi vắng vẻ tham 
thiển nhập định, cũng như những bậc thiện tri thức, đức độ cao thượng, đạo hạnh trang 
nghiêm đã chứng đạt đạo quả (chư Phật và A La Hán): There are no righteous and well- 
disciplined recluses and brahmins who, having realized by their own super-intellect this 
world and the world beyond, make known the same (Buddhas and Arahanis). 

(C) Theo Kinh Ví Dụ Con Rắn—According to the Simile oƒ the Snake: Theo Kinh Ví Dụ Con 
Rắn trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy về người có tà kiến như sau: “Đây là thế giới, 
đây là tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến 
chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi.”—According to the Simile of the Snake 
in the Middle length Discourses of the Buddha, the Buddha taught about someone who 
has the wrong views as follows: “This 1s self, this 1s the world; after death I shall be 
permanert, everlasting, eternal, not subJect to change; I shall endure as long as eternity.” 

(D) Hai điều kiện cần thiết để thành lập nghiệp tà kiến— Two things that are necessary to 
complete the evil 0ƒ rong views: 

1) Tánh cách sai lầm trong lối nhìn sự vật: Perverted manner in which the object is viewed. 

2) Cố chấp theo quan niệm sai lầm ấy: The understanding of it according to that 
misconception. 

(E) Những hậu quả không thể tránh được của nghiệp tà kiến— The inevitable consequeneces oƒ 
ƒalse views: 

I1) _ Những ham muốn thấp hèn: Base desire. 

2) Kém trí tuệ: Lack of wisdom. 

3) Thiếu thông minh: Dull wit. 

4) Bệnh hoạn kinh niên: Chromic diseases. 

5) Tư tưởng xấu xa đáng chê trách: Blameworthy ideas. 

(F) Không tà kiến—Having no wrong views: Theo Kinh Ví Dụ Con Rắn trong Trung Bộ 
Kinh, Đức Phật đã dạy: “Người nào nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạt 
trừ tất cả kiến xứ, cố chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, 
sự từ bổ mọi sanh y, sự diệt trừ khát ái để đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết Bàn. Vĩ ấy 
nghĩ rằng chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ 
không tổn tại. Vị ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc; vị ấy không đấm 
ngực, không đi đến bất tỉnh.”—According to the Simile of the Snake ¡in the Middle 
Length Discourses of the Buddha, the Buddha taught about someone who does not have 
wrong views as follows: “Here Bhikkhusl Someone who hears the Tathagata or a disciple 
of the Tathagata teaching the Dharma for the elimination of all standpoints, decIsions, 
obsessions, adherences, and underlying tendencies, for the stilling of all formations, for 
the relinquishing of all attachments, for the destruction of craving, for dispassion, for 
cessation, for Nirvana. He thinks that he will be annihilated, he w1ll be perished; he will 
have no more sorrow, grieve, and lament; he does not weep beating his breast and 
become distraught.” 

(G) Những lời Phật dạy về “Tà Kiến” trong Kinh Pháp Cú—The Buddha's teachings on 
“Wrong views” ïn the Dharmapada Sutra: 


Ù 


2) 


3) 


2829 


Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa— 
Those who embrace the wrong views, are ashamed of what 1s not shameful, and are not 
ashamed of what 1s shameful, will not be able to avoid the hell (Dharmapada 316). 

Không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa— 
Those who fear when they should not fear, and don't fear in the fearsome, embrace these 
false views, wIll not be able to avoid the hell (Dharmapada 3 17). 

Không lỗi tưởng là lỗi, có lỗi lại tưởng không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa— 
Those who perceive faults in the faultless, and see no wrong 1n what 1s wrong; such men, 
embracing false doctrines, will not be able to avoid the hell (Dharmapada 318). 


(VII)Nghi hoặc: Doubts. 


Ù 
2) 


3) 


4) 


Nghi ngờ: Vicikitsa (sk——Doubtful. 

Tánh hay nghi hoặc che lấp mất tâm thức, khiến không thấy được chân lý, không thực 
hành được thiện nghiệp, đây là một trong năm triển cái —The overhanging cover of 
doubt, which prevents sentient beings from seeing and practicing good deeds, one of the 
five covers or mental and moral hindrances—See Triển Cái. 

Do nghi ngờ lý chân đế, gây vô số vọng nghiệp, nên bị trói buộc vào tam giới không 
thoát ra được——The bondage of doubt. 

Sự nghi ngờ chân lý Phật pháp gọi là nghi kiến, một trong thập tà kiến——Doubtful 
views—Doubtfully to view, one of the ten wrong views. 


(E-2) Những định nghĩa khác liên quan đến Thất Sứ Giả 
QOther definitions that are related to the Seven Messengers 


(D_ Nhị Chủng Tà Kiến: Hai loại tà kiến— The two ƒalse views: 


(A) 


Ù 


2) 


@) 


Ù 


2) 


Thường kiến: Những người theo chủ nghĩa vật chất duy trì cuộc sống đạo đức vì lợi ích 
của tự thân, tìm cầu hạnh phúc trần tục, và không nắm bắt được Niết bàn—Materialistics 
who maintained the moral life in the interests of self, sought earthly happiness, and failed 
to apprehend nirvana. 

Đoạn kiến: Người theo chủ nghĩa đoạn kiến phủ nhận hạnh phúc trần tục tùy thuộc vào 
cuộc sống đạo đức —Nihilistics who denied that earthly happiness ¡is dependent on a 
moral lIfe. 


Phá thế gian lạc tà kiến: Những người duy trì lối sống vì lợi ích vị kỷ—Those who 
maintain the moral life In the Interests of self. 

Phá Niết Bàn đạo tà kiến: Những người chủ trương theo đuổi phước báo nhơn thiên mà 
chẳng được Niết Bàn—Those who seek earthly happiness, and fail to apprehend Nirvana. 


(II) Tam Ái Dục: The three lusts— Three kinds oƒ desire: 


(A) 


Ũ 


Hình mạo dục: Ưa thích mặt mày mình mẩy đẹp đẻ——Lust for form. 


2830 


2) Tư thái dục: Ưa thích dung nghi cốt cách —Lust for carriage or beauty. 

3) Tế xúc dục: Thích sự xúc chạm nhẹ nhàng êm ái —Lust for softness to the touch or 
refinemenit. 

(B) 

1) Dâm: Sex. 

2) Thực: Food. 

3) Thùy: Sleep. 


(HI)Tam Khát Ái: Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba loại Khát Ái— 
According to The Connected Discourses of the Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), 
there are three kinds of craving: 

1) Dục Khát Ái: Craving (thirst) for sensual pleasures. 

2) Hữu Khát Ấi: Craving (thirst) for exIstence. 

3) Phi Hữu Khát Ái: Craving (thirst) for extermination. 


(IV)Tam Nghỉ: Three doubts: 
1) Nghi mình: Doubts of self. 
2) Nghi Thầy: Doubts of teachers. 
3) Nghi Pháp: Doubts of Dharma. 


(V) Tứ Chấp: Bốn thứ câu chấp —The four erroneous tenets: 

(A) Bốn thứ câu chấp của ngoại đạo—The four tenets of the outsiders or non-Buddhists: 

I) Tà Nhân Tà Quả: Ngoại đạo nói rằng tứ đại tại thiên, thiên sanh ra vạn vật—Heretical 
(dị giáo) theory of causation—Creation by a Creator. 

2) Vô Nhân Hữu Quả: Chấp muôn vật không nhân, tự nhiên mà có (không có nhân mà có 
quả)—Effect ¡independent of cause—Creation without a cause, or spontaneous 
øeneration. 

3) Hữu Nhân Vô Quả: Đoạn kiến cho rằng chỉ có hiện tại, chứ không có đời sau, không có 
hậu quả gì trong tương lai đối với việc làm hiện tại —Cause without effect—No future 
Consequences as a result of past or current karma. 

4)_ Vô Nhân Vô Quả: Tà kiến phủ nhận hết thảy nhân quả, cho rằng không có nghiệp nhân 
thiện ác có thể thụ quả sướng khổ——Neither cause nor effect—Rewards and punishments 
are independent of morals. 

(B) Bốn loại chấp mà Ngài Long Thọ đã luận—Four-phased system elucidated by Master 
Nagarjuna: 

I1) Chấp Hữu (chấp có): Attachment to existence. 

2) Chấp Vô (chấp không): Attachment to non-existence. 

3) Chấp Diệc Hữu Diệc Không (chấp có cả hai): Attachment to both existence and non- 
©xistence. 

4) Chấp Phi Hữu Phi Không (chấp không có cả hai): Attachmernt to neither. 

(C) Bốn thứ chấp trước cho cả nội lẫn ngoại đạo, Phật tử lẫn Bà La Môn—The four 
erroneoustenets of the Insiders and outsiders, Buddhists and Brahman: 

1) Ngoại đạo chấp chẳng lý nhị không: Outsiders who do not accept either the cause nor the 
dharma ideas of void. 





2831 


2) Nội đạo chấp giữ vào A Tỳ Đạt Ma Luận mà thừa nhận rằng có nhân không, nhưng 
không có pháp không (đã chứng lý vô ngã nhưng còn chấp vào pháp hữu tính): Insiders 
who hold the Abhidharma or Sarvastivadah tenet, which recognizes human 1Impersonality, 
but not the unreality of things. 

3) Thành Thực Tông lại phân biệt hai nghĩa của “không” nhưng lại phân biệt không rõ ràng: 
Those who hold the Satyasiddhi tenet which discriminates the two meanings of “void” but 
not clearly. 

4)_ Đại Thừa lại chấp vào cứu cánh thực tế—Those in Mahayana who hold the tenet of the 
“realists.” 


(VI)Tứ Điên Đảo: The four viparvaya—Four inverted, upside-down, or false beliefs—Bốn 
lối suy nghĩ điên đảo khiến cho chúng sanh xoay vần trong sanh tử. Trong bốn điên đảo 
nầy, mỗi điên đảo đều có thể được cảm thọ theo ba cách —Four ways of upside-down 
thinking that cause one fo resolve in the birth and death. 

(A) 

l) Thường: Vô thường mà cho là thường; thường mà cho là vô thường —Permanent 
(Buddhist doctrine emphasizes that all 1s Impermanent. Only Nirvana 1s permanent— 
Mistaking the impermanent for the permanernt. 

2) Lạc: Khổ mà cho là lạc; lạc thì lại cho là khổ—]Joy (AI 1s suffering. Only Nirvana 1s 
Joy—MIistaking what 1s not bliss for bliss. 

3) Ngã: Vô ngã mà cho là ngã; hữu ngã mà cho là vô ngã—Self or personal (All 1s non-self 
or without a soul——MIistaking what 1s not self for self. 

4) Tịnh: Bất tịnh mà cho là tịnh; tình mà cho là bất tịnh—Purity (All is impure. Only 
Nirvana 1s pure—MIstaking what 1s Impure for pure. 

(@) 

1) Tham: Greed. 

2) Sân: Hatred. 

3) Sĩ: Stupidity. 

4) Mạn: Prnide. 

(C) Theo niềm tin thông thường của Phật giáo, nhưng bị truyền thống giáo lý nguyên thủy 
chối bỏ—According to the common Buddhist belief, which denied by the early Budhist 
doctrine: 

I) Vô Thường: Impermanent—Trước hết chúng ta bị đánh lừa bởi những bộ mặt tạm bợ 
bên ngoài của sự vật. Chúng không lộ vẻ là đang thay đổi, chứng tỏ ổn định trước các 
giác quan hay các căn si muội của chúng ta. Chúng ta không cảm nhận những quá trình 
trong biến dịch sinh động mà chỉ cảm nhận những thực thể đang tiếp tục tổn tại như 
chúng ta tưởng. Sự tương tự, vì lẽ nó cho thấy một chuỗi biến dịch theo một hướng cho 
sẵn, nên thường bị nhận lầm là sự giống y. Nếu sự hiểu biết sai lạc nầy bén rễ vững 
chắc trong tâm ta, thì mọi sự chấp thủ và ham muốn sự vật và con người sẽ được hình 
thành và chúng sẽ được mang theo nhiều phiền muộn, vì nhìn sự vật và con người theo 
cách nầy thì chính là nhìn chúng qua một tấm gương méo mó. Đấy không phải là nhìn 
chúng một cách dúng đắn, đấy là nhìn chúng một cách điên đảo mà xem như là thường 
hằng vậy—We are deceived by the momentary exterior appearance of things. They do 
not appear to be changing; they appear to our delusion-dulled sense as static. We do not 








2) 


3) 


4) 


2832 


perceive processes In dynamic change but only as we think, entitiles which øo on existing. 
SIimilarity, due to a line of change In a gIven direction, 1s often mistaken for sameness. lf 
this misapprehension 1s firmly rooted In our mind, all sorts of attachments and cravings for 
things and people, including attachment to oneself will be formed and these bring them 
much sorrow, for to regard things and people 1n this way 1s fo regard them as through a 
distorting glass. It 1s not seeing them correctly, It is seeing them Invertedly as though 
permanert. 

Khổ: Sufering—Khổ đau xuất hiện một cách điên đảo thành ra lạc thú. Như vậy con 
người phung phí nhiều đời sống quý báu của họ vào “lạc thú” này hay “lạc thú” khác vì 
họ không bao giờ thỏa mãn được những øì họ khao khát nên họ bị đẩy đưa từ sự việc này 
sang sự việc khác. “Lạc thú” có thể sản sinh ra những cảm thọ thoải mái nhất thời của 
hạnh phúc trần tục, nhưng chúng luôn luôn được nối tiếp bằng chán nản, hối tiếc, mong 
cầu một cảm xúc khác nữa, biểu thị sự vắng bóng của một thỏa mãn thật sự. Những ai 
thích thú trong tham, sân, si hiển nhiên là những kẻ đang nỗ lực một cách điên đảo để 
hưởng thọ những gì không thể hưởng thọ. Khổ đau đi liền với bất cứ trạng thái nào có 
tham, sân, si nhập vào. Không thể mong có được sự thỏa mãn khi có sự vận hành của ba 
căn bản bất thiện ấy, vì ba căn bản nầy luôn vận hành quanh những gì vốn tự bản chất đã 
là khổ đau—The unsatisfactory invertedly appears to be pleasant. Thus people fritter 
away much of their precious lives on this or that “pleasure” and as they never actually get 
the satisfaction they crave for, so they are driven on from one thing to another. 
“Pleasures” may produce temporary feelings of ease, of worldly happiness, but they are 
always linked to succeeding disappointment, regret, longing for some other emotion 
indicating an absence of real satisfaction. Those who actually reJoice in Greed, Aversion 
or Delusion are of course, Invertedly trying to enjoy what 1s not enjoyable. Dukkha 1s 
linked to any mental state Iinto which the above Three roots enter. Nothing really 
satisfactory can be expected where they operate as they certainly do In turning round 
what 1s by nature unsatisfactory and making 1t appear the opposIte. 

Vô Ngã: Impersonal—Theo Phật giáo, chúng sanh kể cả con người, có là do nhân duyên 
hòa hợp, một sự hòa hợp của năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Khi năm uẩn tập hợp 
thì gọi là sống, khi năm uẩn tan rã thì gọi là chết. Điều nầy Đức Phật gọi là “vô ngã.”— 
Sentient beings Including human beings come I1nto being under the law of conditioning, by 
the union of five aggregates or skandhas (material form, feeling, perception, menrtal 
formation or dispositions, and consciousness). When these aggregates are combined 
together, they sustain life; If they disintegrate, the body wIll die. Thịs the Buddha called 
“Impersonal.”—See Vô Ngã In Chapter 67. 

Bất Tịnh: Impure. 


(VH)Lục Tặc: sáu tên giặc cướp. Sáu căn được ví với sáu tên mối lái cho giặc cướp, cướp 


Ù 


đoạt hết công năng pháp tài hay thiện pháp. Sáu tên giặc kia mà đến thì lục căn sung 
sướng vui mừng. Cách đề phòng duy nhứt là đừng a tòng với chúng—The six cauras or 
robbers, such as the six senses, the six sense organs are the match-makers, or medial 
agents of the sic robbers. The six robbers are also likened to the six pleasures of the six 
sense organs. The only way to prevent them 1s by not acting with them: 

Mắt đừng nhìn sắc đẹp: The eye avoiding beauty. 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


2833 


Tai đừng nghe tiếng du dương: The ear avoiding melodious sound. 
Mũi đừng ngữi mùi thơm: The nose avoiding fragrant scent. 
Lưỡi đừng nếm vị ngon: The tongue avoiding tasty flavour. 
Thân đừng xúc chạm êm ái: The body avoiding seductions. 
Ý nên kểm giữ tư tưởng: The mind should always control thoughts. 


(VHTI)Lục Trước Tâm: Sáu loại tâm chấp trước—The six bonds or the mind of the six bonds: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


Tâm tham trước: Greedy mind. 

Tâm ái trước: Mind of sensual love—Mind attached to love. 
Tâm sân trước: Mind full of hate. 

Tâm nghi trước: Mind full of doubt. 

Tâm dục trước: Mind full of lust. 

Tâm mạn trước: Mind full of pride. 


(IX)Thất Mạn: Theo Câu Xá Luận, có bảy loại kiêu mạn—According to the Kosa Sastra, 


there are seven pretensions or arrogances: See (IV) (4). 


(X) Bát Kiêu: Tám thứ kiều mạn— The eighf kimds 0ƒ pride or qrr0ogance: 


D 
2) 
3) 
4) 


5) 
6) 
? 


8) 


Cậy mình mạnh hơn người nên kiêu mạn: Arrogance because of strength. 

Cậy nơi gia thế hay tiếng tăm mà kiêu mạn: Pride because of clan or name. 

Cậy nơi nhiều tiền lắm bạc mà kiêu mạn: Arrogance because of wealth. 

Cậy nơi tự tại hay quyển cao chức trọng mà kiêu mạn: Arrogance because of 
independence or high posifion. 

Cậy nơi lớn tuối mà kiêu mạn: Pride because of years of age. 

Cậy nơi thông minh trí tuệ mà kiêu mạn: Arrogance because of cleverness. 

Cậy nơi phước đức bố thí thiện lành mà kiêu mạn: Pride because of good or charitable 
deeds. 

Cậy nơi tướng hảo mà kiêu mạn: Arrogance because of good looks. 


(XI)Bát Tà Kiến: The eight incorrect views: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
1) 


Ngã kiến: Cho rằng có một cái ngã thường hằng——Holding to the idea of the existence of 
a permanent egøo. 

Chúng sanh kiến: Cho rằng chúng sanh không lập thành bởi ngũ uẩn—Holding to the 
Iidea of the five skandhas as not the constituents of the living. 

Thọ mệnh kiến: Cho rằng định mệnh quyết định trường thọ hay yểu mệnh—Holding to 
the idea of fate or determination of length of life. 

Sĩ phu kiến: Tạo hóa kiến, cho rằng có một đấng tạo hóa—Holding to the idea of a 
CT€afOT. 

Thường kiến: Cho rằng mọi sự mọi vật thường hằng——Holding to the idea of permanence. 
Đoạn kiến: Cho rằng mọi thứ đều đoạn diệt—Holding to the idea of annihilation. 

Hữu kiến: Cho rằng chư pháp là hiện thực —Holding to the idea of the reality of things. 


8) 


2834 


Vô kiến: Cho rằng chư pháp là không thực —Holding to the idea of unreality of all things. 


(XII)Cửu Kết: Chín mối phiền trược đã kết nối con người trong sanh tử—The nine bonds that 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


bind men to mortality: 

Ái Kết: Thương yêu hay tham ái—Love. 

Nhuế Kết: Sự hờn giận—Hate. 

Mạn Kết: Ngã mạn hay kiêu mạn—Pride. 

S¡ Kết: Sĩ mê hay sự vô minh của việc không hiểu sự lý——Ignorance. 
Kiến Kết: Tà kiến—Wrong views. 

Thủ Kiến Kết: Chấp thủ——Grasping——Possession. 

Nghi Kết: Nghi hoặc (Tam Bảo)—Doubt. 

Tật Kết: Ganh ghét (với sự giàu sanh hay hay ho của người) —Envy. 
Kiên Kết: Vị kỷ——Selfish —Meanness. 


(XIII)Cửu Mạn: Theo Vi Diệu Pháp thì có chín loại mạn—According to Abhidharma, there 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


are nine forms of pride: 

Ngã Thắng Mạn: Đối với người bằng mình, lại sinh tâm quá mạn cho rằng mình hơn 
họ——That I surpass those who are equal to me. 

Ngã Đẳng Mạn: Đối với người hơn mình, lại sinh tâm quá mạn cho rằng mình bằng họ— 
That I am equal to those who surpass me (the pride of thinking oneself equal to those 
who surpass us). 

Ngã Liệt Mạn: Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình không đến nỗi tệ như người khác— 
That I am not so bad as others. 

Hữu Thắng Ngã Mạn: Vẫn khởi tâm kiêu mạn dù biết rằng người đó hơn mình—That 
others surpass me. 

Vô Đẳng Ngã Mạn: Khởi tâm kiêu mạn cho rằng không ai bằng mình—None are equal 
to me. 

Vô Liệt Ngã Mạn: Dù biết rằng không ai kém hơn mình nhưng vẫn sanh lòng kiêu mạn 
cho rằng mình chỉ kém người chút ít thô——None are inferior to me. 

Vô Thắng Ngã Mạn: Đối với người bằng mình, lại sanh tâm kiêu mạn cho rằng không ai 
có thể hơn mình được——None surpass me. 

Hữu Đẳng Ngã Mạn: Dù biết người cũng bằng mình, nhưng vẫn sanh tâm kiêu mạn cho 
rằng họ chỉ bằng ta thôi—That are equal to me. 

Hữu Liệt Ngã Mạn: Đối với người bằng mình, lại khởi tâm kiêu mạn cho rằng họ tệ hơn 
mình—That are worse than me. 


(XIV)Thập Tà Kiến— The ten wrong views 


Ũ 


2) 
3) 


4) 


Thân kiến: Ngã kiến—Ngã sở kiến—Sakayadrsti—The view that there ¡s a real self and 
a mine and thine. 

Biên kiến: Antargraha—Extreme views (extinction or permanence). 

Tà kiến: Mithya—Perverse views, which denying cause and effect, destroy the 
foundation of morality. 

Kiến thủ kiến: Drstiparamarsa—Stubborn perverted views, viewing inferior things as 
Superior or counting the worse as the better. 


5) 


6) 
? 
8) 
3) 


2835 


Giới cấm thủ kiến: Sila-vrata-paramarsa—Rigid views in favor of rigorous ascetic 
prohibitions (covering oneself with ashes). 

Tham: Desire. 

Sân hận: Hate. 

Ngã mạn: Pride. 

Ngu sĩ: Ignorance. 


10) Nghĩ: Doubt—Doubtful views. 


(E-3) Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Sỉ 
Four basic ways ío subdue Lust, Anger and lợnorance 


(DTổng quan về Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Siỉ—An overview oƒ Four basic ways to 


subdue Lust, Anger and Ignorance: Nghiệp tham sân si biểu hiện dưới nhiều hình thức, 
không thể tả xiết! Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có 
bốn cách đối trị tham sân si. Tùy theo trường hợp, hành giả có thể dùng một trong bốn 
cách nây để đối trị tham sân si—The karma of greed, anger and delusion manifest 
themselves in many forms, which are Impossible to describe fully. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, there 
are four basic ways to subdue them. Depending on the circumstances, the practitioner can 
use either one of these four methods to counteract the karma of greed, anger and 
delusion. 


(II) Chỉ tiết về Bốn Cách Đốt Trị Tham Sân Si— Details oƒ Four basic ways to subdue Lust, 


Ù 


2) 


Anger and lgnorance: 

Dùng Tâm Đối trị: Suppressing afflictions with the mind—Người mê với bậc giác ngộ chỉ 
có hai điểm sai biệt: tịnh là chư Phật, nhiễm là chúng sanh. Chư Phật do thuận theo tịnh 
tâm nên giác ngộ, đủ thần thông trí huệ; chúng sanh bởi tùy nơi trần nhiễm nên mê hoặc, 
bị luân hồi sanh tử. Tu Tịnh Độ là đi sâu vào Niệm Phật Tam Muội để giác ngộ bản tâm, 
chứng lên quả vị Phật. Vậy trong niệm Phật, nếu thấy bất cứ một vọng niệm vọng động 
nào khác nổi lên, liền phải trừ ngay và trở về tịnh tâm. Đây là cách dùng tâm để đối 
trị —There are only two points of divergence between the deluded and the enlightened, 
1.e., Buddhas and Bodhisattvas: purifty 1s Buddhahood, defilement 1s the state of sentient 
beings. Because the Buddhas are In accord with the Pure Mind, they are enlightened, 
fully endowed with spiritual powers and wisdom. Because sentient beings are attached to 
worldly Dusts, they are deluded and revolve In the cycle of Birth and Death. To practice 
Pure Land 1s to go deep into the Buddha Recitation Samadhi, awakening to the Original 
Mind and attainng Buddhahood. Therefore, If any deluded, agitated thought develops 
during Buddha Recitation, it should be severed immediately, allowing us to return to the 
state of the Pure Mind. Thịs 1s the method of counteracting afflictions with the mind. 
Dùng Lý Đối Trị: Suppressing afflictions with noumenon—Nếu khi vọng niệm khởi lên, 
dùng tâm ngăn trừ không nổi, phải chuyển sang giai đoạn hai là dùng đến quán lý. 
Chẳng hạn như khi tâm tham nhiễm nổi lên, quán lý bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. 


3) 


4) 


2836 


Tâm giận hờn phát khởi, quán lý từ, bi, hỷ, xả, nhẫn nhục, nhu hòa, các pháp đều 
không—When deluded thoughts arise which cannot be suppressed with the mind, we 
should move to the second stage and “visualize principles.” For example, whenever the 
affliction of greed develops, we should visualize the principles of impurity, suffering, 
1mpermanence, and no-self. Whenever the affliction of anger arises, we should visualize 
the principles of compassion, forgiveness and emptiness of all dharmas. 

Dùng Sự Đối Trị: Supressing afflictions with phenomena——Những kẻ nặng nghiệp, dùng 
lý đối trị không kham, tất phải dùng sự, nghĩa là dùng đến hình thức. Thí dụ, người tánh 
dễ sân si, biết rõ nghiệp mình, khi phát nóng bực hay sắp muốn tranh cãi, họ liền bỏ đi 
và uống từ một ly nước lạnh để dăn cơn giận xuống. Hoặc như kẻ nặng nghiệp ái, dùng 
lý trí ngăn không nổi, họ lựa cách gần bậc trưởng thượng, làm Phật sự nhiều, hoặc đi xa 
ra để quên lãng lần tâm nhớ thương, như câu châm ngôn “xa mặt cách lòng.” Bởi tâm 
chúng sanh y theo cảnh, cảnh đã vắng tức tâm mất chỗ nương, lần lần sẽ phai nhạt — 
People with heavy karma who cannot suppress their afflictions by visualizing princiIples 
alone, we should use “phenomena,” that 1s external forms. For example, individuals who 
are prone to anger and delusion and are aware of their shortcomings, should, when they 
are on the verge of bursting Into a quarrel, immediately leave the scene and slowly sIp a 
ølass of cold water. Those heavily afflicted with the karma of lust-attachment who cannot 
suppress their afflictions through “visualization of principle,” should arrange to be near 
virtuous Elders and concentrate on Buddhist activities or distant travel, to overcome Ïlust 
and memorles gradually as mentioned In the saying “out of sight, out of mind.” Thịĩs 1s 
because sentient beings” minds closely parallel their surroundings and environmett. If the 
surroundinss disappear, the mind loses 1ts anchor, and gradually, all memories fade away. 
Dùng Sám Tụng Đối Trị: Suppressing afflictions with repentance and recitation—Ngoài ba cách 
trên từ tế đến thô, còn có phương pháp thứ tư là dùng sám hối trì tụng để đối trị. Sự sám hối, niệm 
Phật, trì chú hoặc tụng kinh, mà giữ cho đều đều, có năng lực diệt tội nghiệp sanh phước huệ. Vì 
thế thuở xưa có nhiều vị trước khi thọ giới hay sắp làm Phật sự lớn, thường phát nguyện tụng mấy 
muôn biến chú Đại Bi, hoặc một tạng kinh Kim Cang Bát Nhã. Thuở xưa, các cư sĩ khi họp lại 
Niệm Phật Đường để kiết thất, nếu ai nghiệp nặng niệm Phật không thanh tịnh, hay quán Phật 
không được rõ ràng, vị Pháp sư chủ thất thường bảo phải lạy hương sám. Đây là cách đốt một cây 
hương dài, rồi thành kính đảnh lễ hồng danh Phật sám hối, cho đến khi nào cây hương tàn mới 
thôi. Có vị suốt trong thời kỳ kiết thất bẩy ngày hoặc hai mươi mốt ngày, toàn là lạy hương sám—— 
In addition to the above three methods, which range from the subtle to the gross, there 1s also a 
fourth: repentance and the recitation of sutras, mantras and the Buddha”s name. If performed 
regularly, repentance and recitation eradicate bad karma and generate merit and wisdom. For this 
reason, many cultivators in times past, before receiving the precepts or embarking upon some 
great Dharma work such as building a temple or translating a sutra, would vow to recite the Great 
Compassion Mantra tens of thousands of times, or to recite the entire Larger Prajna Paramita 
Sutra, the longest sutra 1n the Buddha canon. In the past, during lay retreats, If a practitioner had 
heavy karmic obstructions and could not recite the Buddha”s name with a pure mind or clearly 
visualize Amitabha Buddha, the presiding Dharma Master would usually advise him to follow the 
practice of “bowing repenfance with incense.” This method consisfs of lighting a long Incense stick 
and respectffully bowing In repentance while uttering the Buddha's name, until the stick 1s burnt 
out. There are cases of individuals with heavy karma who would spend the entire seven or twenty- 
one days retreat doing nothing but "bowing with incense." 


2837 


CHƯƠNG TÁM MƯƠI HAI 
CHAPTER EIGHTY-TWO 


Bát Phong— Attha-vayubheda (p) 
The Eight Kinds oƒ Wind or the FEight Winds 


(A) Tổng quan về “Bát Phong ”—An overview oƒ the Eight Winds 


(B) Chỉ Tiết về Bát Phong— Details oƒ the Eight Winds 

(I-H) Đắc Thất— Gain and Loss. 

(A) Đắc (được lợi) hay Thành Tựu— Gain. 

(B) Thất hay Bất Đắc hay thua kém—Loss: Alabho (p). 

(HI)Vĩinh hay Danh Văn: Yaso (p)— Danh thơm hay vĩnh dự— Fame— Honor. 

(IV) Nhục— Dishonour. 

(V-VI) Khen Chê và Thị Phi— “Praise-Blame” and “Right and Wrong”. 

(A) Khen Chê— Praise and Blame: 

(A-1)Tán Thán hay tiếng khen: Pasamsa (p)—Praise or laudation. 

(A-2)Chê Trách— Blame. 

(B) Thị Phi— Righ† and Wrong: 

(B-1I)Nghĩa của Thị Phi— The meanings oƒ “Gossip oƒ Right and Wrong”. 

(B-2)Những lời Phật dạy về “Thị Phi” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 
“Right and Wrong” in the Dharmapada Sufra. 

(VII)Khổ (buôn khổ): Dukkha (p)—Misery— Sorrow—Suffering— Unsatisfying. 

(VIH)Lạc (vui sướng): Sukkha (p)}— Bliss— Happiness—.Joy— Pleqsure. 


(C) Tám ngọn gió độc theo Tăng Già Khất Sĩ—Eight winds according to the Sangha 
Buddhist Bhiksu Order 


(D) Tám ngọn gió độc và Tô Đông Pha— Eight winds and Su Tung Po 


(E) Những lợi ích của thiền quán trong việc làm ngừng những ngọn gió này— The benefifs 
0ƒ medifation in stopping these eight winds 


2838 


2839 


(A) Tổng quan về “Bát Phong ” 
An overview 0ƒ the Eight Winds 


Vào thời Đức Phật còn tại thế, tại Ấn Độ, tiện nghi vật chất còn thiếu sót nhiều so với 
ngày nay và sự khổ đau phiển não của con người rất dễ nhận thấy. Ngày nay với sự tiến 
bộ của nền văn minh nhân loại, có thể mang con người tới các hành tỉnh xa xôi, nhưng 
không làm cho con người giảm thiểu được những khổ đau phiền não căn bản nhất. Tại 
sao con người trong nên văn minh hiện đại không có khả năng làm giảm thiểu những khổ 
đau phiển não? Phật giáo thấy rằng thế giới chúng ta đang sống là một thế giới còn đây 
dẫy dục vọng mê cuồng, còn quá nhiều ham muốn thể chất. Tình cảm của con người luôn 
nhuốm thêm sắc dục; tình cảm không thuần túy biểu lộ tự trong tâm thanh sạch, mà pha 
lẫn tánh sinh lý và bối cảnh xã hội. Chính vì vậy mà Đức Phật gọi cảnh giới chúng ta 
đang sống là “Dục giới”, một thế giới mà tứ tướng sinh, trụ, dị, diệt còn tùy thuộc hoàn 
toàn vào vật dục, vào đam mê thể chất. Ví dầu có những bậc tu hành đạt tới cảnh giới 
cao hơn cảnh giới chúng ta là “Sắc giới”, như là thế giới của thân tiên, thế giới mà tứ 
tướng không hiện ra bằng vật dục, mà bằng sự cảm ứng sắc tánh. Hoặc giả có bậc tu 
chứng cao hơn nữa, là cảnh giới “Vô Sắc”, ở đây đời sống không bằng vật dục hay sắc 
tính, mà bằng thức quan tương ứng tương giao, nhưng vẫn còn trong vòng sanh tử, nghĩa 
là vẫn còn khổ đau phiền não. Vì dục vọng mà con người dùng hết năng lượng của mình 
để tìm kiếm cho được càng nhiều vật chất, và khi có rồi thì họ lại không thấy thỏa mãn 
với những thứ mình đang có, phải có được ngày càng nhiều những thứ khác nữa. Thực tế 
cho thấy, càng có nhiều con người ta càng ham muốn có thêm. Nghĩa là họ chẳng bao giờ 
cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mà họ có. Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có tám ngọn gió khuấy lên dục vọng, làm cẩn trở hành giả trên bước 
đường tu tập giác ngộ. Chúng còn được gọi là Bát Pháp Thế Gian vì chúng cứ theo nhau 
tiếp diễn khi thế giới còn tổn tại. Sự vừa ý khi vinh, khi được..., và sự phẫn uất khi nhục 
thua. Sở dĩ gọi là “Bát Phong” vì chúng là tám ngọn gió làm ngăn trở sự phát triển của 
hành giả trên bước đường giác ngộ và giải thoát. Khi tám ngọn gió chướng này thổi, con 
người cảm thấy bị chúng xâu xé, vì vậy mà họ cố chạy lại đầu này để trốn đầu kia, cứ 
như thế mà họ tiếp tục bị xoay vần trong luân hồi sanh tử——At the time of the Buddha, in 
India, material comfort was much less than 1† 1s today and human sufferings and 
afflictions were more notIceable. Nowadays, with all the progress in human civilization 
that has brought mankind to an age that people can travel to remote planets, but human 
beings are still unable to lessen or abolish the basic sufferings and afflictions. Why do 
people in the modern cIvilization have no ability to lessen their sufferinsgs and afflictions? 
Buddhism sees In our world that terrific realm of desires and sensual love, where men are 
constantly disturbed from both within ourselves and from social influences. This 1s, as the 
Buddha called it, the “world of desire”, which brings forth the growth of the four marks of 
birth, existence, decay and death, and ultimately all sufferings and afflictions. Even with 
the world of those who are superIor to ours, that 1s the “world of pure form”, the world of 
deifties and fairies whose life rises above all desires to the sphere of interplaying motives 
of forms, there still exist sufferings and afflictions. Or even with a higher world, the 
world of no-form (arupadhatu) which excludes all desires and form; there exists only 


2840 


mind, this world 1s still subJect to sufferings and afflictions. Desires cause people rush 
about using their energy trying to collect many more materials, and when they have them 
they find that these do not satisfy them, but they must have more materials. In fact, the 
more they have the more they desire to have. That 1s to say they never feel happy and 
content with what they have. According to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, there are eight winds or infiluences (or worldly condiions) which fan the 
passions and prevent cultivators from advancing along the right path to enlightenmen. 
They are also called the Eight Worldly States. They are so called because they 
continually succeed each other as long as the world persists; the approval that has the 
gain, etc., and the resentment that has the loss, etc. They are so called “Eight Winds” 
because they prevent people from advancing along the right path to enlightenment and 
liberation. When these eight worldly winds blow, men find themselves torn between 
them, they try to run toward one end to flee the other, so they continue endlessly in the 
cycle of birth and death. 


(B) Chỉ Tiết về Bát Phong 
Defails oƒ the Eight Winds 


(I-II) Đắc Thất — Gain and Loss: 

(A) Đắc (được lợi) hay Thành Tựu— Gain: Labho (p)—Advantage—Prosperity—Benefit. 

(A-1)Tổng quan về Đắc—An overview on Gain: Người ta luôn có khuynh hướng bám víu lấy 
lợi lộc, danh thơm, tiếng khen, và vui sướng; ngược lại, ghét bổ sự thua lỗ, tiếng xấu, sự 
chê trách, và khổ đau. Thật vậy, đời là một chuỗi được thua, nhưng con người chỉ thỏa 
mãn nếu được và khổ sở nếu thua, chính vì thế mà cứ mãi khổ sở. Cuộc đời nếu mãi 
được thì cười thua thì khóc, thì cuộc đời không đáng để sống nữa. Chính vì thế mà Đức 
Phật dạy: “Trong mọi ngang trái, ta phải tổ ra có tinh thần mạnh và can đảm, duy trì tỉnh 
thần quân bình thích hợp. Cuộc đời của những người tại gia phải có lúc lên lúc xuống khi 
tranh đấu với đời, muốn ít bị thất vọng, con người phải sẵn sàng chấp nhận điều tốt cũng 
như điều xấu.” Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một mệnh phụ quý phái cúng dường 
thực vật cho ngài Xá Lợi Phất và chư Tăng. Trong khi đang dâng thực phẩm cúng dường, 
bà nhận được giấy báo tin bất hạnh đã xãy ra cho gia đình bà. Không chút rối loạn, bà 
bình tĩnh bỏ lá thư vào túi rỗi vẫn tiếp tục dâng thức ăn đến chư Tăng làm như không có 
chuyện gì xãy ra. Một nô tỳ mang bình sữa để cúng dường, ngạc nhiên đến nỗi trợt tế 
làm bể bình sữa vì ngỡ rằng khi nghe tin nầy chắc chắn bà nầy sẽ không khỏi khổ đau 
phiền não. Nghĩ rằng thế nào bà nầy cũng buồn vì cái bình bị vỡ, ngài Xá Lợi Phất liền 
khuyên giải bà và nói rằng tất cả những gì có thể vỡ được thì một ngày nào đó cũng sẽ bị 
vỡ. Bà nói: “Thế nào là cái mất không đáng kể? Tôi vừa nhận được tin bất hạnh đã xãy 
ra cho gia đình tôi. Tôi chấp nhận, tôi vẫn bình nh. Tôi vẫn tiếp tục hầu hạ quý ngài 
mặc dù nhận được tin buồn.” Sự đũng cảm của người đàn bà nầy thật đáng được ca 
ngợi—People are often swayed either by their attachment to gain, fame, praise, and 
pleasure, or by their aversion to loss, disgrace, blame, and suffering. In fact, híe 1s a 
process of gain and loss, but people only satisfy with gain and feel miserable with loss; 


2841 


therefore, people continue to suffer. If lie 1s a continuous process of temporary 
happiness of gain and suffering of loss, life would not worth living any more. Thus, the 
Buddha taught: “lt is under adverse circumstances one should remain hiph and moral 
courage and maintain proper equilibrium. Our life, especially that of lay people, has ups 
and downs while strugsgling In datly activifles, in order for us to have less disappintment, 
we should be prepared to accept both the good and the bad.” In the time of the Buddha, a 
noble lady was offering food to the Venerable Sariputra and some other monks. While 
serving them, she received a nofe stating that certain misfortunes had affected her family. 
Without becoming upset, she calmly kept the note in her waist-pocket and continued to 
serve the monks as If nothing had happened. A maid who was carrying a pot of ghee to 
offer to the monks was so sfartled that she slipped and broke the pot of ghee. Thinking 
that the lady would naturally fell sorry at the loss, Venerable Sariputra consoled her, 
saying that all breakable things are bound to break. The wise lady remarked: “Bhante, 
what 1s this trivial loss? I have just received a note stating certain misfortunes have 
Occurred in my family. I accepted without losing my balance. I am serving you all despIte 
the bad news.” Such brave courage of the lady should be highly commended. 


(A-2)Ngñ Sự Thành Tựu theo quan điểm Phật giáo— Five kinds oƒ Gains in Buddhist points oƒ 
yiew: Sampada (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm sự thành 
tựu —According to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the Buddha, there are five 
kinds of gaIn: 

(A-2-A)Không có loài hữu tình nào, vì được thân thuộc, tài sản hay vô bệnh thành tựu mà 
được sanh lên thiện thú hay Thiên giới—No beings arise in a happy, heavenly state qƒfter 
death because oƒ the gain oƒ relafives, wealth and health. 

1) Thân Thuộc Thành Tựu: GaIn of relatIves. 

2) Tài Sản Thành Tựu: Gain of wealth. 

3) Vô Bệnh Thành Tựu: Gain of health. 

(A-2-B)Loài hữu tình, vì giới và kiến thành tựu mà được sanh lên thiện thú hay Thiên giới— 
Beings are reborn in a happy or heavenly state because oƒ gains In moradlity and righf 
VieWS. 

4) Giới Thành Tựu: Gain of morality. 

5) Kiến Thành Tựu: Gain of right views. 


(A-3)Bát Pháp Thành Tựu— Eigh† perƒecHons: 

(A-3-A)Tổng quan về Bát Pháp Thành Tựu—An overview oøƒ Eight perƒfections: Theo Kinh 
Duy Ma Cật, Phẩm Mười. Các Bồ Tát nước Chúng Hương hỏi Ngài Duy Ma Cật: “Bồ Tát 
phải thành tựu mấy pháp ở nơi cõi nầy làm không lầm lỗi, được sanh về cõi Tịnh Độ?” 
Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát thành tựu tám pháp thời ở cõi nầy làm không lầm lỗi, được 
sanh về cõi Tịnh Độ ——According to the Vimalakirti, Chapter Tenth—The visiting 
Bodhisattvas (from Fragrant Land) asked: “How many Dharmas should a Bodhisattva 
achieve In this world to stop 1fs morbid growth (defilements) in order to be reborn In the 
Buddha's pure land?” Vimalakirti replied: “A Bodhisattva should bring to perfection eIght 
Dharmas to stop morbid growth in this world in order to be reborn in the Pure Land.” 

(A-3-B)What are they?: Tám pháp là gì?: 


Ù 
2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


2842 


Một là lợi ích chúng sanh không mong báo đáp: Benevolence towards all living beings 
with no expectation of reward. 

Hai là thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não: Endurance of sufferings for all 
living beings dedicating all merits to them. 

Ba là bao nhiêu công đức đều ban cho tất cả chúng sanh: Impartiality towards them with 
all humility free from pride and arrogance. 

Bốn là lòng bình đẳng đối với chúng sanh khiêm nhường không ngại, đối với Bồ Tát 
xem như Phật: Reverence to all Bodhisattvas with the same devotion as to all Buddhas 
(i.e. wIthout discriminatlon between Bodhisattvas and Buddhas. 

Năm là những kinh chưa nghe, nghe không nghĩ: Absence of doubt and suspicion when 
hearing (the expounding of) sutras which he has not heard before. 

Sáu là không chống trái với hàng Thanh Văn: Abstention from opposition to the Sravaka 
Dharma. 

Bảy là thấy người được cúng dường cũng không tật đố, không khoe những lợi lộc của 
mình, ở nơi đó mà điều phục tâm mình: Abstention from discrimination in regard to 
donations and offerings received with no thought of self-profit in order to subdue hs 
mind. 

Tám là thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi người, hằng nhứt tâm cầu các công đức: 
Self-examination without contending with others. Thus, he should achieve singleness of 
mind bent on achieving all merits; these are the eight Dharmas. 


(A-4)Thập Sự Thành Tựu theo quan điểm Phật giáo— Ten kinds oƒ Gains in Buddhist points oƒ 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 





yiew: Thập Vô Lượng Sự —Ten Infinite things—Mười Vô Lượng Sự—Theo Đức Phật 
trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác, chẳng phải do một 
duyên một sự, mà Như Lai xuất hiện được thành tựu là do mười vô lượng sự—According 
to the Buddha in The Flower Ornament Scripture, the Buddha, the one who realizes 
Thusness, the worthy, the truly awake, becomes manifest, not by one condition, not by 
one phenomenon, but by means of infinite phenomena. It is accomplished by ten Infinities 
of things. 

Thành tựu là do quá khứ vô lượng bổ để tâm nhiếp thọ tất cả chúng sanh: It is 
accomplished by the mind of enlightenment that took care of Infinite sentient beings In 
the past. 

Thành tựu là do quá khứ vô lượng chí nguyện thanh tịnh thù thắng: It is accomplished by 
the Infinite supreme aspirations of the past. 

Thành tựu do quá khứ vô lượng đại từ đại bi cứu hộ tất cả chúng sanh: It is accomplished 
by great benevolence and compassion, which infinitely save all sentient beings In the 
past. 

Thành tựu là do quá khứ vô lượng hạnh nguyện tương tục: It is accomplsihed by Infinite 
continuous commitments of the past. 

Thành tựu là do quá khứ vô lượng tu các phước trí tâm không nhàm đủ: It ¡is 
accomplished by Infinite cultivation of virtues and knowledge tirelessly In the past. 

Thành tựu là do quá khứ vô lượng cúng dường chư Phật và giáo hóa chúng sanh: lt Is 
accomplished by Infinite services of Buddhas and education of sentient beings in the past. 


2843 


7) Thành tựu là do vô lượng quá khứ trí huệ phương tiện thanh tịnh đạo: It 1s accomplished 
by infinite pure paths of wisdom and means In the past. 

8) Thành tựu là do quá khứ vô lượng thanh tịnh công đức tạng: It is accomplished by infinite 
pure virtues of the past. 

9) Thành tựu là do quá khứ vô lượng trang nghiêm đạo trí: It is accomplished by Infinite 
ways of adornmernt In the past. 

10) Thành tựu là do quá khứ vô lượng thông đạt pháp nghĩa làm thành: It is accomplished by 
Infinite comprehensions of principles and meanings in the past. 

(A-5)Mười Điều Tâm Niệm— Ten Non-seeking Practices: See Chapter 46. 


(B) Thất hay Bất Đắc hay thua kém— Loss: Alabho (p). 
(B-1)Tổng quan vê Tổn Thất —An overview øƒ Loss: See (1) (A). 


(B-2)Ngũ Sự Tổn Thất theo quan điểm Phật giáo—Five kinds oƒ Loss in Buddhist points oƒ 
view: Vyasanani (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm sự tổn 
thất —According to the sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are five 
kinds of loss: 

(B-2-A)Không có loại hữu tình nào, vì thân thuộc tổn thất, tài sản tổn thất, tật bệnh tổn thất, 
mà sau khi hoại mạng bị sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ hay địa ngục—No beings ƒall 
imto an eVil state or a hell state qfter death because 0ƒ loss oƒ relatives, wealth or health. 

I1) Thân thuộc tổn thất: Loss of relatives. 

2) Tài sản tổn thất: Loss of wealth. 

3) Tật bệnh tổn thất: Loss of health. 

(B-2-B)Chúng sanh phải sa vào ác đạo vì tổn thất nơi giới và chánh kiến— Beings do fall into 
an evil state or a hell state by loss oƒ1moradlity and righf views. 

4) Giới tổn thất: Loss of morality. 

5)_ Chánh kiến tổn thất: Loss of right view. 


(B-3)Thái độ của Đức Phật về Thành Tựu và Tổn Thất— The Buddha's attitudes on Gain and 
LoSs: 

I) Đức Phật dạy: “Phật tử nên can đảm chấp nhận sự thua thiệt. Ta phải trực diện với sự 
thua lỗ một cách bình thản và lấy nó làm một cơ hội để trau dổi những đức hạnh cao 
siêu.”—The Buddha taught: Buddhists should courageously accept losses. One must face 
these losses with equanimity and take them as an opportunity to cultivate our sublime 
VIrfues. 

2) Trong thời Đức Phật còn tại thế, một lần ngài đi khất thực tại một làng. Do sự can thiệp 
của Ma vương, Đức Phật không nhận được chút đồ ăn nào cả. Khi Ma vương hỏi châm 
biếm, “Ngài có đói không?” Đức Phật vui vẻ giải nghĩa thái độ tinh thần của những ai 
thoát khỏi mọi chướng ngại, Ngài đáp: “Sung sướng thay, chúng ta sống không bị điều gì 
chướng ngại. Ta thường sống an vui như các vị thần ở cõi Trời Quang Âm——At the time 
of the Buddha, once the Buddha went seeking alms in a village. Owing to the Iintervention 
of Mara, the Buddha did not obtain any food. When the Mara questioned the Buddha 
rather sarcastically whether he was hungry or not, the Buddha solemnly explained the 
mental attitude of those who were free from Iimpediments, and replied: “Ah, happily do 


3) 


2844 


we live, we who have no impediments. Feeders of Joy shall wee be even as the gods of 
the Radiant Realm.” 

Một dịp khác, Đức Phật và các đệ tử của Ngài an cư vào mùa mưa tại một ngôi làng theo 
lời mời của một người Bà La Môn. Người nây quên hẳn việc tiếp tế thực vật cho Đức 
Phật và Tăng Già. Trong suốt ba tháng, ngài Mục Kiển Liên đã phải xung phong dùng 
thần thông đi xin đồ ăn, thế mà Đức Phật không hề có một lời phàn nàn và chịu dùng cỏ 
khô của ngựa do một ông lái ngựa cúng dường——On another occasion, the Buddha and his 
disciples observed the rainy season In a village at the Invitation of a brahmin who, 
however, completely forgot to attend the needs of the Buddha and the Sangha. 
Throughout the period of three months, although Venerable Moggallana volunteered to 
obtain food by his psychic powers, the Buddha making no complaint, was contented with 
the fodder of horses offered by a horse dealer. 


(H1)Vìinh hay Danh Văn: Yaso (p)— Danh thơ hay vừnh dự— Fame— Honor— Honor and 


dishonor: 


(A) Nghĩa của Vinh— The meanings oøƒ Honor: Vinh nhục là một cặp hoàn cảnh trần thế 


Ũ 


2) 


không thể tránh được mà ta phải đương đầu trong đời sống hằng ngày——Honour and 
dishonour are a palir of inevitable worldly conditions that confront us In the course of our 
daily lives. 

Chúng ta luôn thích thú với vinh và luôn ghét nhục. Danh dự làm ta vui sướng và nhục 
làm chúng ta buồn khổ. Chúng ta ham thích trở nên nổi tiếng. Nhiều người ao ước thấy 
hình ảnh của mình trên tạp chí bằng bất cứ giá nào. Chúng ta rất vui mừng khi thấy 
những hoạt động của mình được đem ra quảng bá, dù những sinh hoạt ấy hoàn toàn 
không có nghĩa lý gì, và đôi khi chúng ta quảng bá quá mức. Chúng ta phải công nhận 
rằng bản chất tự nhiên của con người là cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi danh của 
ta lan rộng. Nhưng qua kinh nghiệm thực tế, danh dự nào rồi cũng sẽ qua đi, chúng sẽ 
tiêu tan thành mây khói trong một sớm một chiều—We always welcome honour or fame 
and dislike dishonour. Honour gladdens our heart; dishonour disheartens us. We desire to 
become famous. We long to see our pictures in the papers. We are greatly pleased when 
Our activitles, however Insipnificant, are given publicity. Sometimes we seek undue 
publicity too. We must agree that human natue 1s to feel pleasant and happy when our 
fame Is spread far and wide. But through our practical experilence, fame and glory are 
passing away; sooner or later they will vanish. 

Muốn có danh dự, nhiều người sẵn sàng lo lót hay cho các món tiền lớn lao cho những 
người có quyền hành để làm cho thiên hạ biết đến; một số người trưng bày lòng hảo tâm 
bằng cách cúng dường cả trăm chư Tăng Ni, nhưng họ lại hoàn toàn lạnh nhạt trước sự 
đau khổ của người nghèo, hay láng giểng thiếu thốn—To obtain honour, some are 
prepared to offer gratification or give substantial donations to those In power. For the 
sake of publicity, some exhibit their generosity by giving alms to a hundred monks and 
nuns and even more, but they may be totally indifferent to the sufferings of the poor and 
the needy In the neighbourhood. 


(B) Thuận theo lòng dục để mong được danh tiếng— Follow emotion and desire and seek for 


ƒame: Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 21, Đức Phật dạy: “Người thuận theo 
lòng dục để mong được danh tiếng, khi danh tiếng vừa nổi thì thân đã mất rồi. Ham 


2845 


muốn cái danh tiếng thường tình mà không lo học đạo chỉ uống công mệt sức mà thôi. 
Giống như đốt hương khi người ta ngửi được mùi thơm, thì cây hương đã tàn rồi. Cái lửa 
hại thân theo liển cái danh tiếng.”—According to the Sutra In Forty-Two Sections, 
Chapter 21, the Buddha said: “There are people who follow emotion and desire and seek 
for fame. By the time thetr repufation 1s established, they are already dead. Those who 
are greedy for worldly fame do not study the Way and wear themselves out in wasted 
effort. It 1s Just like a stick of burning incense which, however fragrant Its scent, 
consumes 1tself. So too, greed for fame brings the danger of a fire which burns one up in 
1s aftermath.” 


(IV) Nhục— Dishonour— Nhục hay Ác Văn: Ayaso (p)—Tiếng nhơ hay sự hủy báng—Bad 


A. 


l) 


2) 


l) 


repute—Defame——Defamation—Disgrace—Shame——Malign: 

Định nghĩa về “Nhục”—Definitions of “Dishonour” 

Chắc chắn chúng ta sẽ không nghe lọt tai hay xao động khi phải chịu những điều nhục 
nhã. Lần nữa, đây là bản chất tự nhiên của con người. Phải mất nhiều thời gian mới xây 
dựng được vinh dự, nhưng vinh dự nầy có thể bị vùi chôn trong nháy mắt. Chuyện nây dễ 
hiểu vì bản chất con người là luôn thích khen mình chê người. Không ai có được miễn trừ 
những lời chê trách. Bạn có thể sống một đời như Đức Phật, nhưng bạn vẫn không được 
miễn trừ những lời phê bình, tấn công hay mạ ly—We will surely perturbed when 
receiving dishonour. This 1s again the human nature. It takes a long long time to build up 
a good reputation, but in no time the hard-earning good name can be ruined. This matter 
1s not difficult to understand because human nature 1s always like that, we always like to 
pralse ourselves and to dishonour others. Nobody 1s exempt from the ¡ll-famed remark 
even the Buddha. You may live the life of a Buddha, but you will not be exempt from 
critIcisms, attacks, and 1nsults. 

Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài là một người nổi tiếng nhất về đức hạnh, nhưng cũng là 
người bị nói xấu nhiều nhất thời bấy giờ. Một số người chống đối Đức Phật đã phao tin 
về một phụ nữ thường ngủ lại đêm trong tu viện, nhưng họ đã thất bại trong âm mưu hèn 
hạ nầy. Thế là họ quay sang phao tin Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã giết chết người 
đàn bà và chôn xác trong đống rác hoa héo tàn trong tu viện. Tuy nhiên, về sau nầy 
chính những người nầy đã xác nhận chính họ là thủ phạm——At the time of the Buddha, 
the Buddha was the most famous for his virtues, but he was the one who received the 
most criticisms, aftacks and Insults. Some anfagonists of the Buddha spread a rumour that 
a woman used to spend the night in the monastery, but they failed because noone 
believed them. Having failed in this mean attempt, thay spread false news among the 
people that the Buddha and his disciples murdered that very woman and hid her corpse 1n 
the rubbish-heap of withered flowers within the monastery. The conspirators admitted 
that they were the culprits. 

Đối trị Vinh Nhục——To treat honour and dishonour. 

Không cần thiết phải phí phạm thì giờ để cải chánh những báo cáo sai lầm trừ phi những 
hoàn cảnh bắt buộc cần thiết sự sáng tỏ. Kẻ địch sẽ hài lòng khi thấy bạn bị đau. Đó là 
điều kẻ địch mong muốn. Nếu bạn dửng dưng thì những xuyên tạc như vậy sẽ rơi vào 
những lỗ tai điếc. Không thể nào có thể ngăn chận những lời buộc tội, đồn đãi và rỉ tai 
sai lầm, nên trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, Hòa Thượng Dhammananda đã 


a) 
b) 
c) 
đ) 


©) 


8) 


h) 


2) 


3) 
8) 


b) 


c) 


2846 


dạy—It 1s needless to waste time 1n correcting the false reports unless circumstances 
compel you to necessitate a clarification. The enemy 1s gratified when he sees that you 
are hurt. That is what he actually expects. If you are Indifferent, sụch misrepresentations 
wil fal on deaf ears. It Is not possible to put a stop to false accusations, reporfs and 
rumours; therefore, in The Gems of Buddhism Wisdom, most Venerable Dhammananda 
taupht: 

Thấy lỗi người khác, ta nên cư xử như một người mù: In seeing the faults of others, we 
should behave like a blind person. 

Khi nghe thấy những lời bình phẩm bất công của người khác, chúng ta nên xử sự như một 
người điếc: In hearing unjust criticism of others, we should behave like a deaf person. 

Nói xấu về người khác, ta nên cư xử như một người ngu: In speaking ill of others, we 
should behave like a dumb person. 

Chó sủa mặc chó, khách lữ hành vẫn tiếp tục tiến bước: Dogs bark, but the caravans 
move on peacefully. 

Chúng ta nghĩ sẽ bị ném bùn nhơ thay vì hoa hồng. Như vậy chúng ta sẽ không bị thất 
vọng: We should expect mud to be thrown at us Instead of roses. Then there will be no 
disappointments. 

Dù khó khăn chúng ta nỗ lực trau dồi không luyến chấp. Một mình ta đến, một mình ta 
đi. Không luyến chấp là hạnh phúc trên thế giới nầy: Though difficult, we should try to 
cultivate nonattachment. Alone we come, alone we go. Nonattachment 1s happiness In 
this world. 

Không quan tâm đến những mũi tên độc phóng ra bởi giọng lưỡi buông lung, một mình 
chúng ta lang thang phục vụ tha nhân với hết khả năng: Unmindful of the poisonous darts 
of uncurbed tongues, alone we should wander serving others to the best of our ability. 
Thật là lạ lùng những vĩ nhân bị phỉ báng, nói xấu, đầu độc, hành xác và bị bắn. Nhà 
hiển triết Socrates bị đầu độc, chúa Jesus cao thượng bị đóng đinh tàn nhẫn trên thập tự 
giá, Gandhi bị bắn chết, vân vân: It is rather strange that great men have been slandered, 
vilified, poisoned, crucified or shot. Great Socrates was poisoned, Noble Jesus Christ, and 
Gandhi was shot, etc. 

Thế giới nầy đầy rẫy chông gai sỏi đá, không thể nào chúng ta chuyển chúng hết được. 
Nhưng nếu chúng ta phải bước vào những chướng ngại ấy, thay vì cố gắng loại bổ chúng 
đi là không thể được, chúng ta hãy theo lời khuyên là nên mang một đôi giày để bước 
cho khỏi bị đau—The world ¡s full of thorns and pebbles. It is impossible to remove them 
all. But If we have to walk, In spIte of such obstacles, instead of trying to remove them, 
which 1s impossIble, 1t is advisable to wear a pair of slippers and walk harmlessly. 

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy-—In The Dhammapada Sutta, the Buddha taught: 
Giống như sư tử không run sợ trước những tiếng động: Be like a lion that trembles not at 
sounds. 

Giống như luồng gió không bám víu vào mắt lưới: Be like the wind that does not cling to 
the meshes of a net. 

Giống như hoa sen không bị hôi tanh bởi bùn nơi nó mọc lên. Chúng ta đang sống trong 
một thế giới vẩn đục bùn nhơ. Nhiều đóa hoa sen mọc lên từ đó nhưng không nhiễm bùn 
nhơ, chúng tô điểm thế giới. Giống như hoa sen, chúng ta hãy cố gắng sống cuộc đời cao 
thượng thì không ai chê trách được, không quan tâm tới bùn nhơ có thể ném vào chúng 


đ) 
©) 


4) 


2847 


ta: Be like a lotus that 1s not contaminated by the mud from which 1t springs. We are 
living in a muddy world. Numerous lotuses spring therefrom without being contaminated 
by the mud, they adorn the world. Like lotuses we should try to lead blameless and noble 
lives, unmindful of the mud that may be thrown at us. 

Đi lang thang một mình như con tê giác: Wander alone like a rhinoceros. 

Như chúa sơn lâm, sư tử không hề biết sợ. Do bản chất chúng không sợ hãi trước những 
tiếng rống của các con vật khác. Trong thế giới nầy, chúng ta có thể nghe những báo cáo 
trái ngược, lời kết tội sai lầm, lời nhận xét đê hèn của những giọng lưỡi buông lung. 
Gống như sư tử, ta không nên nghe. Giống như quả tạ Bu-mơ-ren, ném ra rồi sẽ quay về 
chỗ cũ, tin đổn sai lầm sẽ chấm dứt ngay nơi chúng phát xuất: Being the kings of the 
forest, lions are fearless. By nature they are not friphtened by the roaring of other 
animals. In this world, we may hear adverse reports, false accusations, degrading remarks 
of uncurbed tongues. Like a lion, we should not even listen to them. Like a boomerang, 
false reports will end where they began. 

Đại trượng phu không màng tới danh dự hay mất danh dự, vinh hay nhục. Họ không rối trí 
khi bị công kích hay phỉ báng, vì những việc làm của họ không phải vì muốn có tên tuổi 
hay danh dự. Họ không màng tới người khác công nhận hay không công nhận sự phục vụ 
của họ. Làm việc, họ có toàn quyền nhưng không phải là để hưởng cái quả của việc làm 
ấy: Great men are indifferent to honour, or dishonour. They are not upset when they are 
criicized or maligned for they work not for fame, nor for name or honour. They are 
indifferent whether others recognize their services or not. To work, they have the right 
but not to the fruit thereof. 


(V-VTI) Khen Chê và Thị Phi— “Praise-Blame ” and “Right and Wrong ”: 

(A) Khen Chô— Praise and Blame: 

(A-1)Tán Thán hay tiếng khen: Pasamsa (p)—Praise or laudafion— Praise and Blame: 

(A) Bản chất đặc biệt của Khen—Special characteristics oŸ Pasamsa: Điều tự nhiên là ta 


hãnh diện khi được khen và buồn phiển khi bị chê—It is natural to be happy when 
praised and to be depressed when blamed. 


(B) Ý nghĩa của Khen— The meanings oƒ Praise and Blame: Khen nếu đáng giá thì nghe rất 


Ù 


2) 


bùi tai. Nếu không đáng giá, như trường hợp nịnh bợ, tuy thích thú mà thực chất là lừa 
bịp. Tuy nhiên, chúng chỉ là những vang vọng, không tạo ảnh hưởng gì nếu chúng không 
đến tai chúng ta: Praise, if worthy, ¡s pleasing to the ears. IÝ unworthy, as in the case of 
flattery, though pleasing, 1t is deceptive. However, they all are sounds which wIll produce 
no effect If they do not reach our ears. 

Từ quan điểm trần thế, lời khen có thể đem lại đặc ân đặc lợi hay đặc quyển: From a 
worldly standpoint, a word of pralse may bring forth special grace, speclal benefit, or 
special authorIty. 

Tuy nhiên, bậc đại trượng phu không cần đến nịnh bợ, và cũng không mong muốn được 
người khác nịnh bợ. Cái gì đáng khen, họ khen, không đố ky. Cái gì đáng trách, họ trách 
không khinh thường mà vì muốn sửa đổi người: The wise man do not resort to flattery; 
nor do they wish to be flattered by others. The praiseworthy, they praise without being 
envious. The blameworthy, they blame not contemptuously but out of compassion with 
the obJect of reforming others. 


3) 


2848 


Tóm lại, những gì đáng tán tụng nên tán tụng một cách nghiêm chỉnh——TIn summary, the 
pralseworthy, one should praIse seriousnessly. 


(C) Mười Phẩm Chất Đáng Xưng Tán Khen Ngợi—Ten praise-worthy qualities: Theo Kinh 


l) 
2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


7) 


8) 


3) 
8) 
b) 
c) 
đ) 
©) 


Hoa Nghiêm, Phẩm 27, có mười Pháp xưng tán chỗ ngợi khen ngợi. Khi nhập vào nhứt 
thiết trí chúng sanh sai biệt thân đại tam muội, chư Bồ Tát sẽ trụ được mười pháp xưng 
tán chỗ ngợi khen——According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten 
pralse-worthy qualities. In the concentration of the differentiated bodies of all sentient 
beings, Enlightening Beings are lauded for ten praise-worthy qualities. 

Nhập vào chơn như nên gọi là Như Lai: Enter Iinto True Thusness, and so are called 
Tathagata, those who have arrived at Thusness. 

Vì giác ngộ tất cả pháp nên gọi là Phật: Are aware of all truths, and so called Buddha, 
Enlightened. 

Vì được tất cả thế gian khen ngợi nên gọi là Pháp Sư: Are praised by all worlds, and so 
are called teachers of truth. 

Vì biết tất cả pháp nên gọi là nhứt thiết trí: Know all things, and so are called omniscient. 
Vì được tất cả thế gian quy-y nên gọi là chỗ sở y: Are resorted by all worlds, and so are 
called refuge. 

Vì rõ thấu tất cả pháp phương tiện nên gọi là đạo sư: Have mastered all teaching 
methods, and so are called the guides. 

Vì dẫn tất cả chúng sanh vào đạo nhứt thiết trí nên gọi là đại đạo sư: Lead all beings into 
universal knowledge, and so are called great leaders. 

Vì là đèn của tất cả thế gian nên gọi là quang minh: Are lamps for all worlds, and so are 
called ligpht. 

Pháp xưng tán chỗ ngợi khen thứ chín—The ninth praise-worthy quality: 

Tâm chí viên mãn: Thetr aspirations are fulfilled. 

Thành tựu cứu độ: They have accomplished salvation. 

Nhiệm vụ đều xong: They have done their tasks. 

Trụ trí vô ngại: They abide in unobstructed knowledge. 

Phân biệt biết rõ tất cả các pháp nên gọi là thập lực tự tại: Individually know all things, 
so they are called adepts of the ten powers. 


10) Khen vì thông đạt tất cả pháp luân nên gọi là bực nhứt thiết kiến: Thoroughly 


comprehend all cycles of the Teaching, so they are called all-seers. 


(A-2)Chê Trách— Blame: Ninda (p)—Censure—DIsparagement——Ridicule. 


1) 


Đa phần phàm phu chỉ chực tìm cái xấu mà không bao giờ tìm cái tốt và cái đẹp của 
người khác—Most oƒ ordinary people are prone to seek the uglness in others but not the 
good and beauiifl: Người Phật tử thuần thành nên tuân theo lời Phật dạy về cách ứng xử 
với sự “Khen chê” của thường tình thế tục. Chẳng hạn như có người chê bạn hay chê việc 
làm của bạn. Thường thì bạn cảm thấy bị sỉ nhục. Bản ngã của bạn có thể bị tổn thương. 
Nhưng trước khi để cho ý tưởng này phát khởi, bạn nên khách quan xem xét lời chê bai 
đó. Một mặt, nếu sự chê bai được đưa ra có cơ sở hẳn hòi và với ý định xây dựng, bạn 
nên chấp nhận sự chê bai ấy một cách nghiêm chỉnh và dùng nó một cách hữu ích cho 
việc tự cải thiện chính mình. Trái lại, nếu sự chê bai đó vô căn cứ và không với thiện ý, 
bạn cũng không nên giận dữ để rồi tổn hại tinh thần của chính mình. Bạn chỉ đơn giản 


2) 


3) 


b) 


2849 


quên nó đi và không ai bắt buộc bạn phải chấp nhận lời chê bai vô căn cứ đó: A sincere 
Buddhist should follow the Buddhaˆs teaching in dealing with “Praise and blame” In the 
secular world. For Instance, assume that blame has Just been made about you or your 
work. Very often In such a situation you may feel insulted. Your ego may be damaged. 
But before you let such thought to arise, examine that blame obJectively. On the one 
hand, 1f the blame given ¡1s well-founded and arises with good Intention, you should 
accept that blame In good faith so as to use 1t constructively for self-Improvement. Ôn the 
other hand, 1f it 1s unJust, 1ll-founded and given with bad Intention, there 1s still no reason 
to lose your temper and damage your own mental health. Just ignore the blame since It 1s 
untrue and you are under no obligation to accept 1t. 

Cổ Đức có dạy về “Chê Trách”— The ancient`s teachings on “Blame”: Cổ Đức có dạy: 
“Người không tu luôn chê bai người khác, người biết tu phần nào chỉ tự chê chính mình, 
và người hoàn toàn có tu không than trách gì ai cả.” Một Phật tử thuần thành nên học 
cách đối đầu và giải quyết những khó khăn của mình như người hoàn toàn biết tu như lời 
dạy vừa rồi của cổ đức. Một Phật tử thuần thành đừng bao giờ tìm cách đỗ trút trách 
nhiệm cho người khác. Người Phật tử thuần thành cũng không nên tự trách lấy mình, vì 
quy lỗi và trách cứ người khác hay tự trách chính mình, với đạo Phật, đều là thụ động, sẽ 
không giúp ích gì được cho người ấy trên bước đường tu tập tự hoàn thiện chính mình. 
Người Phật tử thuần thành, thay vì khiển trách người khác, nên có sự can đảm và hiểu 
biết về vấn đề để đi đến sự giải quyết thỏa đáng hơn. Điều này tích cực hơn, và sự tu 
luyện tích cực ở tâm sẽ giúp giải quyết nhiều vấn để, và cũng giúp biến thế giới này 
thành một nơi tốt đẹp hơn cho mọi người sinh sống—The ancient said: “The uncultvated 
man always blames others; the cultivated man blames himself most of the time, and the 
fully-cultivated man blames no one.” A sincere Buddhist should learn to face and handle 
his problems like the fully-cultivated man that the ancient Jjust taught. A sincere Buddhist 
should never try to find a scapegoat on which to place the blame. A sincere Buddhist 
should not try to blame anyone, not even on himself or herself, for, to Buddhism, blaming 
on others or on self, is a negative attitude and will not help the person advance on the 
cultivating path to perfect himself or herself. Instead of blaming on anyone, a sincere 
Buddhist should have the courage and understanding for a better solution to the problem. 
This should be more positive, and a positive frame of mind will help solve many 
problems, and also make the world a much better place to live for everyone. 

Đức Phật dạy về “Chê Trách”— The Buddha`s teachings on “Blame”: 

Đức Phật dạy: “Người nói nhiều bị chê, người nói ít bị chê, người im lặng cũng bị chê. 
Trong thế giới nầy không ai là người không bị chê.” Trên thế gian nầy, trừ Đức Phật ra, 
không có ai hoàn toàn tốt, mà cũng không ai hoàn toàn xấu —The Buddha says: “Those 
who speak much are blamed, those who speak little are blamed, and those who are silent 
are also blamed. In this world there 1s none who 1s not blamed.” In this world, except the 
Buddha, nobody 1s perfectly good and nobody 1s totally bad. 

Chê dường như là một di sản của con người, vì con người ta có thể phục vụ và tận tình 
giúp đở người khác bằng tất cả tấm lòng; tuy nhiên những người được giúp đở chẳng 
những lại quay sang tìm lỗi của người đã từng mang công lãnh nợ để cứu giúp mình, mà 
còn vui mừng trước sự suy sụp của người ấy. Một lần Đức Phật được một vị Bà La Môn 
mời đến nhà để cúng dường. Khi Đức Phật đến, thay vì làm cho Ngài vui, hắn đã thóa 


2850 


mạ Đức Phật bằng những lời hết sức thô tục. Đức Phật hỏi: “Này ông Bà La Môn, có 
phải khách đến thăm nhà ông không?” Người Bà La Môn trả lời: “Phải.” Đức Phật nói: 
“Ông làm gì khi khách đến?” Người Bà La Môn nói: “Ô! Tôi sửa soạn một bữa tiệc thịnh 
soạn.” Đức Phật lại hỏi: “Nhưng nếu khách không ăn được thì ông phải làm sao với 
những thực vật ấy?” Người Bà La Môn đáp: “Thì chúng tôi phải vui vẻ chia nhau ăn.” 
Đức Phật nói: “Tốt! Này ông bạn Bà La Môn, ông mời ta đến đây để cúng dường mà ông 
lại đối xử với ta bằng những lời thóa mạ. Ta không nhận chút nào cả. Làm ơn nhận lại.” 
Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy Đức Phật từ bi, không trả thù trả oán. Ngài khuyến 
khích: “Hận thù không thể chấm dứt được hận thù mà chỉ có tình thương mới chấm dứt 
được hận thù.”—Blame seems to be a universal legacy of people, for one may serve and 
help others to the best of one”s ability; however latter, those very persons whom one has 
helped will not only find fault with him who once I1ncurred debts or sold property to save 
them; but they will also reJoice 1n his downfall. On one occasion, the Buddha was Invited 
by a brahmin to his house for alms. When the Buddha arrived at his house, Instead of 
entertaining the Buddha, he poured a torrent of abuse with the filthiest words. The 
Buddha politely inguired, “Do visitors come to your house, good Brahmin?” The brahmin 
said: “Yes.” The Buddha asked: “What do you do when the visitors come?” The brahmin 
replied: “Oh, we prepare a sumptuous feast.” If they don”t eat the food you serve, then 
what would you do?” The brahmnn said: “We gladly partake of it.” The Buddha then said: 
“Well, good Brahmin, you have Invited me for alms and you have entertained me with 
abuse. I accept nothing. Please take 1t back.” Throuph this story, we see that the Buddha 
dịd not retaliate. The Buddha exhorts: “Hatreds do not cease through hatreds but through 
love alone they cease.” 

c)_ Phật tử chân thuần nên luôn nhớ lời Phật dạy: “Đem ác ý xâm phạm đến người không tà 
vạy, thanh tịnh và vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại kể làm ác như ngược gió tung bụi.” 
(Dhammapada 125): Sincere Buddhists should always remember the Buddha”s teaching: 
“Whoever harms a harmless person who 1s pure and guiltless, the evil falls back upon that 
fool, like dust thrown against the wind.” (Dhammapada 125). 

d) Đức Phật dạy: “Người tự giữ được im lặng trước những lời tấn công chửi bới và lạm 
dụng, người đó đang ở ngay tại Niết Bàn dù rằng chưa đạt đượt Niết Bàn thực sư.”—The 
Buddha says: “He who can keep silent himself. when attacked, insulted and abused, he 1s 
1n the presence of Nirvana although he has not yet attained Nirvana.” 

4) Không một vị Đạo Sư nào được hết sức khen ngợi—No teacher so highly praised: Trong 
lịch sử, không có một vị đạo sư nào được hết sức khen ngợi mà cũng bị kịch liệt công 
kích, chửi rủa và chê trách như Đức Phật. Khi Đức Phật đến một xóm Bà La Môn để hóa 
duyên khất thực, Ngài đã bị buộc tội giết một phụ nữ với sự giúp đở của các đệ tử của 
Ngài. Những người không phải là Phật tử tố cáo và công kích Ngài đến nỗi ngài A Nan 
phải thưa với Phật là nên dời đi làng khác. Nhân đó, Đức Phật bảo A Nan: “Này A Nan! 
Nếu những người dân làng ấy cũng ngược đãi chúng ta thì sao?” Ông A Nan đáp: “Thưa 
Thế Tôn, thì chúng ta lại di chuyển tới một làng khác nữa.” Đức Phật bèn nhắc ngài A 
Nan: “Này A Nan! Nếu cứ làm như vậy thì tất cả xứ Ấn Độ này cũng không có chỗ cho 
chúng ta dung thân. Hãy kiên nhẫn. Những ngược đãi, chửi mắng đó sẽ tự động chấm 
dứt.”——In history, there was no teacher so highly praised as the Buddha and so severely 
criticized, reviled and blamed as the Buddha. When the Buddha arrived at a Brahman 


2851 


village to beg for alms, non-Buddhists accused the Buddha and his disciples of murdering 
a woman, and they criticized the Buddha to such an extent that the Venerable Ananda 
appealed to the Buddha to leave for another village. The Buddha said: “How, Ananda, 1ƒ 
those villagers also abuse us?” Ananda replied: “Well then, Lord, we will proceed to 
another village.” The Buddha then reminded Ananda: “Then, Ananda, the whole of India 
wIll have no place for us. Be patient. These abuses will automatically cease.” 


(B) Thị Phi— Right and Wrong: 

(B-1)Nghĩa của Thị Phi— The meanings 0ƒ “Œossip 0ƒ Right and Wrong ”: Phầm phu chúng 
ta cứ luôn chấp chặt vào hai tướng ngã nhân, do đó thường hay cho rằng ta hay, người dở, 
ta cao quý, người thấp hèn, vân vân Vì thế mà xưa nay chúng ta cứ mãi phân loại và biện 
biệt trăm ngàn các sự thị phi, hơn thua, phải quấy. Đừng nói chi chúng ta là hàng phàm 
phu bạt địa, nghiệp chướng nặng nề phải bị ảnh hưởng của thị phi, mà ngay cả đến chư 
Phật và chư Bồ Tát, vì tâm đại bi, lòng bi mẫn thương xót chúng sanh mà thị hiện ra nơi 
đời để giáo hóa chúng sanh cũng không sao tránh khỏi bị tiếng thị phi làm cho thương 
tốn. Chính vì thế mà Cổ đức dạy rằng: “Thùy nhơn bối hậu vô nhân thuyết, na cá nhơn 
tiễn bất thuyết nhơn.” Nghĩa là chớ nói ta không người chỉ trích, âm thầm chi thiếu kẻ 
dèm pha. Trước mặt chúng ta thì họ cúi đầu lịch sự, kính trọng, thân thiện; nhưng sau 
lưng chúng ta thì nào ai có biết họ chưởi mẹ mắng cha của chúng ta. Trong Kinh Pháp 
Cú, Đức Phật dạy: “Không có người nào trọn đời được khen mà chẳng bị chê. Cũng 
không có người nào trọn đời bị chê mà chẳng được khen.” Cho nên làm người trên đời 
cũng có khi vui, lúc buồn, khi thành, lúc bại, vân vân, không ai tránh khỏi tiếng thị phi, 
lời thương ghét và chỉ trích. Phải nên nhớ rằng một khi tiếng thị phi đến với ta, nếu như 
chúng ta không sáng suốt và bình tĩnh thì chắc rằng tâm chúng ta phẩi xao động, não 
phiền. Như vậy là chướng ngại cho con đường tu tập. Muốn phá trừ thị phi, chúng ta trước 
hết nên xét lỗi mình, chứ đừng nhìn ngó lỗi người. Phàm phu chúng ta thường thích được 
thương yêu, khen tặng, kính trọng, chứ không ưa bị chỉ trích lỗi mình. Có ngờ đâu điều 
xấu đở của mình đôi khi còn nhiều và tệ hại hơn nữa. Phật tử thuần thành không nên nói 
người nầy thế nây, người khác thế nọ, mà nên luôn nghĩ lại rằng mình cũng chẳng tốt 
đẹp hơn ai. Cho nên người tu học Phật pháp cần nên phản tỉnh, xét sửa lấy mình, chớ nên 
nhìn nói hay phê bình đến việc hay dở của người. Được như thế thì đường đạo ngày càng 
thêm tốt đẹp, nếu không như thế ắt sẽ bị lắm oan gia. Khi bị thị phi oan uổng, người con 
Phật phải an nhẫn, chớ nên tìm cách biện bạch. Trong Luận Bảo Vương Tam Muội,” Đức 
Phật dạy: “Oan ưng không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.” Vì một khi 
người đã ác tâm cố ý nói xấu ta, mà ta biện minh, tức là ta muốn tỏ cho các người chung 
quanh biết rằng kẻ đó nói sai, dĩ nhiên sẽ sanh ra những tranh cãi, oán thù, rồi phải 
chuốc lấy thêm điều buồn bực, giận hờn, và cay đắng. Thói thường phàm phu chỉ thấy 
mình phải, còn người thì quấy; người con Phật nên luôn thấy lỗi mình, chớ không nên 
thấy lỗi của người. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mọi tiếng khen chê bên ngoài 
không làm cho ta tốt hoặc xấu thêm, cũng không làm cho ta được siêu hay đọa, mà mọi 
xấu tốt siêu đọa đều ở nơi ta. Tóm lại, nếu ta gây tạo nhân lành, thì dù người có ghét hận 
mà dùng lời khinh báng, hay có kẻ ác tâm nói rằng ta là người đáng đọa địa ngục, cũng 
không làm sao mà ta đọa địa ngục cho được; nhưng ngược lại, chúng ta cũng vẫn gặt hái 
những phước đức mà chúng ta đã gieo tạo. Ví bằng chúng ta gieo nhiều nhân xấu ác, thì 


2852 


tuy có được người nể trọng mà dùng lời lẽ trau chuốt ngợi khen, tâng bốc, thì chúng ta 
vẫn phải chịu điều đọa lạc—The unenlightened sentient beings such as ourselves have 
always clung very tightly to the two characteristics of egotism of self and non-self; we 
always assume self-Importance, we are talented, others are untalented, we are noble, 
others are lowly and ignoble, etc. Therefore, we have classified and discriminated 
everything into hundreds of thousands of better, worse, ripht, wrong, etc. When talking 
about gossIp, let's not even talk of us, the unenlightened mortals bound by heavy karma, 
indeed, even the Buddhas and Bodhisattvas of great compassion who appear In this world 
to teach and guide sentient beings, are not spared from sentient beings`” øossip. 
Therefore, the anclent sage taught: “Do not claim one 1s free from crificisms, silently 
there are plenty of people degrading.” In front of us, they are polite, respectful, and 
friendly, but behind us, who knows they Insult even our mother and father. In the 
Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “No one 1s praised all his life and not received 
CrIfizIsms, and no one 1s criticized all his life and not received any praises.” Therefore, to 
a human being living in this world, life brings happiness, sadness, success, failure, etc., no 
one can avoid øossIp, praise, and criticism at one time or another. We should always 
remember that once the words of øossip reach us, Iƒ we are not wise and calm, 1t IS 
inevitable that our minds will be disturbed by afflictions. Thịs 1s a great obstruction and 1s 
detrimental to our cultivated path. To destroy øossip, we must first examine and change 
our own mistakes, not to search and look for others” mistakes. We, ordinary people, 
always hope to be loved, praised, and admired, but no one likes to be criticized. Ít 1s 
possible that our mistakes and deficlencles are more abundant and worse than other 
people”s. Sincere Buddhists should never say this person 1s this way and that person 1s 
that way; we should never forget we are not better than anyone. 'Therefore, those who 
study and cultivate the Buddha Dharma must be awakened to examine and change 
themselves, and don't look for and speak of others” mistakes. If this 1s accomplished, the 
cultivated path will Iimprove with each passing day, 1 not, many enemies will be created. 
When receiving øossip and false accusations, Buddhists should tolerate peacefully, do not 
try to Jjusutfy the situation. In the book of “Buddha Recttaton Samadhi Jewel King 
Commentary,” the Buddha taught: “If falsely accused, 1t Is not necessary to seek 
vindication because to do so wIll lead to increase hatred and resentment.” People who 
have wicked minds, intentionally saying unkind things about us, by trying to shed light in 
the matter means we are trying to prove to everyone that the matter was falsely accused. 
Naturally, this will worsen the situation because 1t will øgive rise to more hatreds and 
arguments, which wIll further Increase anger, resentment, and bitterness. In general, 
ordinary people always see they are right and others are wrong. Buddhists should always 
See Our transgressions, not to see others” transgressions. Sincere Buddhists should always 
remember that all the praises and criticisms in the world cannot make one good or bad, 
nor can they lead one to enlightenment or darkness, but all good, evil, enlightenment, and 
darkness Is up to each Individual. In summary, IŸ we create many wholesome conducts, 
then regardless whether someone hates and despites us, falsely accusing us as wicked 
and evil beings, and saying that we deserve to be condemned to hell; we will not be 
condemned to hell, but we still reap the merits and blessings. In contrast, If we plant 


2853 


unwholesome seeds, then even !f our admirers praise and glorIfy us, we sfill must endure 
In the lower realms. 


^ 


(B-2)Những lời Phật dạy về “Thị Phi” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha*s teachings øon 


D 


2) 


3) 


4) 


*Right and Wrong ” ïn the Dharmapada Sufra: 

A-Đa-La nên biết: Đây không phải chỉ là chuyện đời nay mà đời xưa người ta cũng từng 
nói: Làm thinh bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói ít cũng bị người chê. Làm người 
mà không bị chê, thật là chuyện khó có thể có ở thế gian nầy——Atula! There is an old 
saying, 1t Is not one of today only: “They blame those who sit silent, they blame those 
who speak too much. They blame those who speak little too.” There 1s no one who 1s not 
blamed In this world (Dharmapada 227). 

Toàn bị người chê cả, hay toàn được người khen cả, là điều quá khứ chưa từng có, hiện 
tại tìm không ra, và vị lai cũng không dễ gì thấy được: There never was, there never will 
be, nor 1s there now, a person who 1s wholly blamed or wholly praised (Dharmapada 228). 
Cứ mỗi buổi mai thức dậy tự biết phản tỉnh, hành động không sai quấy, trí tuệ hiển minh 
và giới hạnh thanh tịnh, đó là người đáng được kẻ trí tán dương: Examining day by day, 
the wise praise him who 1s of flawless life, Intelligent, endowed with knowledge and 
virtue (Dharmapada 229). 

Phẩm đúng loại vàng Diêm phù ai lại chê bai được? Hạnh đúng Bà la môn, chư thiên nào 
lại không tán thưởng?: Who would dare to blame him who ¡s like a piece of pure gold? 
Even the gods and Brahma praise him (Dharmapada 230). 


(VII)Khổ (buôn khổ): Dukkha (p)—Misery—Sorrow— Suffering— Unsatfisfying—Trạng 


l) 


2) 


3) 


thái khổ não bức bách thân tâm (tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, duyên 
vào đối tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ). Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, khổ 
nằm trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả không gian, và khổ chi phối 
cả phàm lẫn Thánh, nghĩa là khổ ở khắp nơi nơi—Bitterness—Unhappiness— 
Suffering—Pain—DIstress—MIsery—DIfficulty. The Buddha teaches that suffering 1s 
everywhere, suffering is already enclosed in the cause, suffering from the effect, 
suffering throughout time, suffering pervades space, and suffering governs both philistine 
and saint. 

Khổ nằm trong nhân—Suffering ¡is already enclosed ¡n the cause: Bồ Tát sợ nhân chúng 
sanh sợ quả, nghĩa là chúng sanh vì mê mờ nên chỉ khi nào quả khổ tới mới lo sợ, khi 
đang gây nhân khổ thì lại không nhận thấy, mà vẫn cứ thản nhiên như không, nhiều khi 
lại cho là vui sướng—It 1s said that the Bodhisattva fears the cause while the philistine 
fears the effect. In fact, human beings do not care about the cause when doing what they 
want. They only fear when they have to suffer from their wrong-doings. 

Khổ nằm trong quả—Suffering from the effect: Gây nhân nào gặt quả nấy, đó là định 
luật tự nhiên, thế nhưng trên đời có ít người công nhận như vậy, ngược lại còn than trời 
trách đất cho những bất hạnh của họ—We always reap what we have sown. This is a 
natural law, but some people do not know 1t; instead they blame God or deitIles for theIr 
misfortune. 

Khổ bao trùm cả thời gian—Suffering throughout time: Từ vô thỉ đến nay, cái khổ của 
chúng sanh chưa bao giờ dứt, đây là một phần của định luật nhân quả luân hồi (cứ nhân 





4) 


3) 


2854 


tạo quả, rồi trong quả có nhân, cứ thế mãi không bao giờ ngừng nghỉ)—Humankind has 
suffered from time immemorial til now, because suffering never ceases; 1t 1s part of the 
law of causality. 

Khổ bao trùm cả không gian—Suffering throughout space: Ở đâu có vô minh thì ở đó có 
khổ. Vô minh không những chỉ bao trùm trong thế giới nầy mà nó còn trùm khắp vô 
lượng thế giới—Suffering goes together with ignorance. Since ignorance ¡is everywhere, 
1n this world as well as in the Innumerable other worlds, sufering also follows 1t. 

Khổ chi phối cả phàm lẫn Thánh—Suffering governs both philistine and saint: Chúng 
sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A tu la phảẩi khổ sở vô cùng. Loài người bị tham sân 
s¡ chi phối cũng bị lặn ngụp trong biển khổ. Chư Thiên cũng không tránh được khổ vì ngũ 
suy tướng hiện. Cho đến các hàng Thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, Thanh 
Văn, Duyên Giác, vân vân, vì còn mê pháp, nên không tránh khỏi nỗi khổ biến dịch sinh 
tử. Xem thế nỗi khổ lớn lao vô cùng. Riêng chỉ các vị Bồ Tát nhờ lòng đại bi, thường ra 
vào sinh tử, lấy pháp lục độ để cứu độ chúng sanh, mà vẫn ở trong Niết Bàn tự tại— 
Those people who are damned in Hell, in the realm of the starved ghosts, the animals, 
and Asura undergo all kinds of suffering. Human beings driven by greed, anger, and 
1genorance are condemned to suffer. Deities, when their bliss 1s over, suffer from theIr 
decay body. All saints of Hinayana school, except the Arhats, Including the Stream 
Enterer, the Once-Returner, the Non-Returner who are still infatuated with their so-called 
aftainment, are subject to the suffering from the cycle of birth and death. Only the 
Bodhisattvas are exempt from suffering since they voluntarily engage themselves In the 
cycle In order to save people with their six Noble Paramita Saving Devices (see Lục Độ 
Ba La Mật in Chapter 27). 


(VII)Lạc (vui sướng): Sukkha (p)— Bliss— Happiness—.Joy— Pleasure: Theo A Tỳ Đạt Ma 


Luận (Vi Diệu Pháp), lạc là một yếu tố thiển na có nghĩa là an lạc hay hạnh phúc yên 
tĩnh. “Sukha” đồng nghĩa với “Somanassa.” Đây là trạng thái thích thú không liên quan 
đến lạc thú vật chất. “Sukha” nây chính là hậu quả của sự từ bỏ thú vui vật chất. Dù 
nghĩa của “PhỶ” và “Lạc” liên hệ mật thiết với nhau, chúng vẫn khác biệt nhau, “phỶ” 
thuộc về hành uẩn (tạo cho hành giả trạng thái cảm nghe hứng thú trong để mục), còn 
“Lạc” là cảm giác giúp cho hành giả thỏa thích hưởng thọ để mục. Phỉ được so sánh với 
một khách lữ hành đi trong sa mạc mệt mỏi thấy xa xa có một ốc đảo (trạng thái vui 
mừng trước khi thật sự thọ hưởng). Khi đến tận ốc đảo tắm rửa và uống nước thỏa thích 
là “Lạc.” Lạc giúp ta đối đầu với những triển cái trạo cử và lo âu trong thiển na— 
According to the Abhidharma, “Sukha” 1s a Jhana factor meaning pleasant mental feeling. 
It 1s identical with “Joy” or “bliss.” Sukha 1s identical with Somanassa, Joy, and not with 
the sukha of pleasant bodily feeling that accompanies wholesome-resultant body- 
consciousness. This “Sukha” rendered as bliss, 1s born detachment from sensual 
pleausres; It 1s therefore explained as unworldly or spiritual happiness (nramisasukha). 
Though “Pitir” and “Sukha” are closely connected, they are distinguished In that “PIH” 1s a 
conative factor belonging to the aggregate of mental formations, while “Sukha” 1s a 
feeling belong to the aggregate of feeling. “Piti” 1s compared to the delipht a weary 
traveler would experience when coming across an oasis, “Sukha” to his pleasure after 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


2855 


bathing and drinking. “Sukha” helps us encountering the hindrances of restlessness and 
WOITY. 


(C) Tám ngọn gió độc theo Tăng Già Khất Sĩ 
Eight winds according to the 
Sangha Buddhist Bhiksu Order 


Tám ngọn gió độc theo Hòa Thượng Thích Giác Nhiên (Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới)— Eight winds according to Most Venerable Thích Giác 
Nhiên (President 0ƒ the International Sangha Buddhist Bhiksu Order): Tám ngọn gió là 
tám món: khen, chê, khổ, vui, lợi, suy, phỉ báng và vinh dự. Những thứ nầy được coi như 
là tám ngọn gió có thể làm lay chuyển và quay cuồng những ai không đủ định lực. Tám 
loại gió nầy chính là một pháp môn dùng để khảo nghiệm tâm của người tu. Gặp thuận 
cảnh hay nghịch duyên tâm đều không động. Nếu động tức là tu trì chưa đúng, hay định 
lực hãy còn kém—The eight winds that blow people who lack samadhi-power. They are 
dharmas that test our mind, to see whether adverse or favorable situations will upset our 
equilibrium. If they upset us, our cultivation stHill lacks maturity and we are deficient In 
the power of samadhiI. 

Khen—Praise: Khen hay xưng tán. Nếu có người xưng tán mình một câu, mình cảm giác 
ngọt ngào như ăn đường mật và cảm thấy thoải mái —This means adulation (flattery). 
When others praise us, If tastes as sweet as honey; If 1s a comfortable sensation. 
Chê——Ridicule: Chê là chê bai. Như có người chê bai mình, mình không thích, trong lòng 
rất khó chịu —This means somebody makes fun of us. If someone mock us, even a little, 
we can not stand it, and 1t is a very uncomfortable sensation. 

Khổ—Pain: Đây là khổ não. Gặp chuyện gì phiền hà mình cảm thấy khổ sở—See 
Suffering—This means suffering. When we experlence a lile bịt of suffering, we 
become afflicted. Whenever suffering befalls us, It 1s a test to see whether or not we can 
forbear It. 

Vui—Pleasure: Vui hay khoái lạc. Gặp điều gì vui sướng không nên lấy làm đắc ý. Mọi 
điều khoái lạc đến thì chúng ta hãy coi đó là một sự khảo nghiệm, để thử xem tâm ý của 
mình ra sao——This refers to happiness. We should not let a little happiness overwhelm us. 
AlI kinds of happy sfates are tests, to see what we will do with them. 

Lợi —Gain: Đây là lợi ích. Được lợi ích mình cảm thấy vui, bị thiệt hại mình cảm thấy 
buôn, đó là sự biểu hiện của sự yếu kém định lực—This refers to getting advantages. We 
become pleased when we gain benefits and are sad when we lose them. This shows a 
lack of samadhi-power. 

Thất (suy)—Loss: Nghĩa là suy bại. Gặp bất cứ sự gian nan đến đâu, chúng ta không nên 
nao núng, có thất bại cũng không động tâm —This refers to failure. No matter what 
difficulties arise, we ought to take them 1n stride and not be upset when we lose out. 

Phỉ báng—Defamation: Ví dụ có người nói xấu mình, mình cũng không hề gì. Mình coi 
chuyện đó như không có gì, tự nhiên sóng gió sẽ hết —This means slander. If someone 


8) 


2856 


Insults us and spreads tales about us, we should not mind. We should let 1t pass, come 
what may. The entire episode will eventually calm down all by 1tself. 

Vinh dự —Honor: Như có người xưng tán mình, truyền tụng hay tôn xưng mình mình cũng 
không nên dao động. Chỉ nên coi các thứ công danh như sương mai còn đọng lại bên kiến 
cửa sổ vào buổi ban mai mà thôi—This refers to situations of exaltation. lf we are 
praIsed by someone and he makes our name known, we should take 1t in stride and regard 
glory and honor as no more 1mportant than forst on the window pane at dawn. 


(D) Tám ngọn gió độc và Tô Đông Pha 
Eight winds and Su Tung Po 


Vào đời nhà Tống có vị thi sĩ tên là Tô Đông pha, đã từng nghiên cứu Phật Pháp thâm 
sâu, nhưng công phu thiển định còn yếu kép. Tuy nhiên, ông cho rằng định lực của mình 
đã cao. Một hôm, nhân cảm hứng, ông cảm tác bài thơ: 

“Khể thủ thiên trung thiên 

Hào quang chiếu đại thiên 

Bát phong xuy bất động 

Đoan tọa tử kim liên.” 

(Khấu đầu lạy chư thiên 

Hào quang chiếu đại thiên 

Tám gió lay chẳng động 

Sen vàng ngồi ngay ngắn). 
Lúc đó, ông tự nghĩ rằng mình đã khai ngộ, nên muốn có sự ấn chứng của Thiền Sư Phật 
Ấn. Ông sai người qua sông mang bài kệ tới chùa Kim Sơn. Thiển sư xem qua liễển để 
bốn chữ: “Đánh giắm! Đánh giắm!” ngay trên bài kệ, rồi đưa cho thị giả mang về. Tô 
Đông Pha xem xong, lửa vô minh bốc cao ngùn ngụt. Ông giận dữ bảo: “Sao lại có 
chuyện nầy?” Đây là bài khai ngộ mà Thiển sư bảo là “Đánh giắm” nghĩa là làm sao? 
Nói xong, ông bèn qua sông tìm Thiền sư Phật Ấn để chất vấn. Khi đến chùa thì Thiền 
Sư Phật Ấn đã chờ sẵn và cười lớn: “Chào mừng Đại Học Sĩ họ Tô, bát phong không lay 
chuyển, nhưng lại bị cái đánh giắm đẩy qua sông tới đây! Xin chào!” Tô Đông Pha đang 
cơn giận dữ, nhưng nghe nói đến đó thấy có lý, nên nhìn nhận công phu của mình hãy 
còn non kém nên lễ tạ Thiển sư. Từ đó ông bỏ thói “Khẩu Đầu Thiển”. Thế mới biết, 
công phu thiển định không thể nói suông mà được. 
In the Sung Dynasty, a poet named Su Tung Po was adept in Buddhist study. Although his 
skill in Zen concentration was Immature, he felt himself to be quite accomplished. One 
day, feeling exuberant and possessed by a sudden Inspiration, he penned a verse: 

#J pay my respect to the chief of gods, 

Whose haIrmark-light 1llumines the universe; 

The Eight Winds blow me not, as l 

Meditate on this purple-golden lotus.” 
He thought he had already gained enlightenment, and he wanted this enlightenment 
certfled by Zen Master Foyin. Thereupon, he sent his servant to Gold Mountain 


2857 


Monastery across the river from his home. The elderly Zen Master took a look at the 
verse the messenger handed him and wrote two words on the paper: “Fart! Fart!” and told 
the attendant to take the message back. Su Tung Po read the reply and blew up In a fit of 
anger. He thundered, “How dare you! This is my enlightenment testimonial; how dare 
you call It a fart?” He promptdly rowed across the river to talk with the Zen Master. 
Unexpectedly, as soon as he reached the gate of Gold Mountain, Zen Master Foyin was 
waiting for him, to say “Oh, welcomel Welcome to the Great Adept Su Tung Po, one who 
1s unmoved by the Eight Winds, but who let a couple of tiny farts blow him all the way 
across the river. Welcome!* The two were old friends and fellow cultivators, and they 
were In the habit of Joking with each other. Su Tung Poˆ's vocanic anger, ripght on the 
verge of exploding, was cooled off completely by the truth Zen Master Foyin”s statement. 
AlI he could do was admit that his samadhi still lacked maturity and bow Master Foyin. 
He apologized for making a scene, and thereafter he avoided bragging. Zen skill 1s 
proven by practice, not by skIll of mouth. If we do not practice what we preach, It does 
nOf COUII. 


(E) Những lợi ích của thiền quán 
trong việc làm ngừng những ngọn gió này 
The beneƒfits oƒ rmeditaHion tn stopping these eighf winds 


Khi tám ngọn gió chướng này thổi lên, con người cảm thấy bị chúng xâu xé, chạy lại đầu 
này để trốn đầu kia. Nhưng khi tâm đứng yên trong trạng thái an định của thiển quán, nó 
có thể vững vàng như một quả núi, ngay cả khi phải chịu đựng đủ thứ ngược đãi. Đức 
Phật có một vị đệ tử tại gia thường bỏ bê vợ để tu tập hay đi nghe Đức Phật thuyết pháp. 
Điều này khiến cho người vợ giận dữ. Bà vợ không những giận chồng mà còn giận luôn 
cả Đức Phật vì bà cho rằng Đức Phật đã dùng ma lực để cướp mất chồng mình. Một hôm, 
sau khi người chồng đi nghe pháp về trễ, bà vợ tìm đến la lối và chưởi rủa Đức Phật. Đức 
Phật chỉ yên lặng ngồi nghe mà không nói một lời. Các đệ tử khác cố đẩy người đàn bà 
ra, nhưng Đức Phật bảo họ đừng làm như vậy. Người đàn bà tiếp tục la lối và rồi bỏ đi 
khi đã mệt mỏi. Sau khi người đàn bà đã bỏ đi, Đức Phật bèn hỏi các đệ tử: “Nếu có ai 
đó đem cho các ông một món quà mà các ông thích, thì các ông sẽ làm gì?” Các đệ tử trả 
lời: “Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sẽ nhận lãnh món quà ấy.” Đức Phật hỏi tiếp: “Nếu 
có ai đó đem tặng món quà mà các ông không thích thì các ông sẽ làm gì?” Các đệ tử trả 
lời: “Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sẽ không nhận nó.” Đức Phật nói thêm: “Nếu các 
ông không nhận nó, thì món quà đó thuộc về ai?” Các đệ tử trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn, 
nó vẫn thuộc về người chủ của nó.” Đức Phật tiếp: “Đó là việc của người đàn bà khi nãy. 
Bà ấy đem tặng ta một món quà mà ta không thích, nên ta không nhận nó. Vậy thì món 
quà đó vẫn còn trong tay bà ta.” Như vậy nếu chúng ta không chạy theo những ngọn gió 
độc của thế gian như được, mất, danh, lợi, chê, khen, vui, buôn, vân vân, thì chúng sẽ 
không ảnh hưởng gì được với chúng ta cả—When these eight winds blow, men find 
themselves torn between them, they try to run to one end to flee the other. But when the 
mind 1s poised In the tranquil state of medifation, 1t can remain steadfast like a mountain, 


2858 


even when we are subJected to all kinds of abuse. The Buddha had a lay disciple who 
often neglected his wife In order to practice the Way or to go to listen to the Buddhaˆs 
teachings. This made his wife feel very angry. She was angry not only with her husband, 
but also with the Buddha. She believed that the Buddha was using some mystical power 
to steal her husband. One day, after her husband had come home late, she went to the 
Buddha and yelled at Him with very harsh words. The Buddha sat listening quietly 
without speaking a word. His disciples tried to push the woman away, but the Buddha 
Instructed them not to do that. The woman continued to yell at the Buddha and then left 
when she was tired. After she left, the Buddha asked his disciples: “If someone offers you 
a gift that you like, what would you do?” The disciples replied: “Lord, we would accept 
1t.” The Buddha asked again: “If someone offers you a gift that you do not like, what 
would you do?” The disciples replied: “Lord, we would not accept it.” The Buddha 
added: “If you did not accept 1t, what would become of it?” The disciples replied: “lt 
would remain In the ownerˆs hands.” The Buddha continued: “Now Just that has happened 
with the woman who was here. She offered me a disagreeable gift, and I dịd not accept 1t. 
So that gIÝt 1s still in her hands.” Thus, If we do not go after these poisonous winds of 
gann, loss, fame, defamation, praIse, ridicule, sorrow, and Joy... there 1s no way they can 
1mpact us. 


Phật Ngôn: 


Trái lại, quy-y Phật, Pháp, Tăng, phát trí huệ chơn chánh—On the contrary, he who take 
refuge In the Buddhas, the Dharma and the angha, sees with right knowledge (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 190). 


Hiểu thấu bốn lẽ mâu: biết khổ, biết khổ nhân, biết khổ diệt và biết tám chi Thánh đạo, diệt 
trừ hết khổ não—With clear understanding of the four noble truths: suffering, the cause of 
suffering, the destruction of suffering, and the eighfold noble path which leads to the 
cessation of suffering (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 191). 


Đó là chỗ quy-y an ổn, là chỗ quy-y tối thượng. Ai quy-y được như vậy mới giải thoát khổ 
đau——That 1s the secure refuge, the supreme refuge. He who has gone to that refuge, 1s 
released from all suffering (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 192). 


Rất khó gặp được các bậc Thánh nhân, vì chẳng thường có. Phàm ở đâu có vị Thánh nhơn ra 
đời thì gia tộc đó được an lành—TIt 1s difficult to find a man with great wisdom, such a man 1s 
not born everywhere. Where such a wise man 1s born, that family prospers (Kinh Pháp Cú—— 
The Dammapada Sutta 193). 


Giàu sang chỉ làm hại người ngu chứ không phải để cầu sang bờ giác. Người ngu bị tài dục 
hại mình như mình đã vì tài dục hại người khác —Riches ruin the foolish, not the seekers of 
Nirvana. He who craves for wealth destroys himself as If he were ruining others (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 355). 


2859 


CHƯƠNG TÁM MƯƠI BA 
CHAPTER EIGHTY-THREE 


Hữu V¡ Vô Vi 
Samskrita-dharma (skt£) 
Asankrta-dharma (skt) 


(A) Hữu Vi— Samskrita-dharma (skt)— .Sankhata-dhamma (p) 

(I) Tổng quan về Hữu Vi—An overview oƒ “§amskrita”. 

(II) Nghĩa của Hữu Vi— The meanings oƒ “Samskrita”. 

(IHI)Những đặc điểm của Pháp hữu vi— Characteristics oƒ Conditioned dharmas. 

(IV)Phân loại Hữu Vi— Categories oƒ Conditioned Dharma: 

(A) Tam Hữu Vị Pháp— Three active dharmas. 

(B) Tứ Hữu Vì Pháp— Four active dharmas. 

(V) Các định nghĩa khác liên quan tới Hữu Vi—Other definitions which relate to Samkrita 
Dharma. 


(B) Vô Vi Pháp — Uncondttioned dharma— Asamskrta dharma (sk)—Asankhata-dhamna 
(p) 

(I) Tổng quan về Vô Vì Pháp—An overview oƒ Asamskrta dharma. 

(H) Nghĩa của Vô Vì Pháp— The meanings 0ƒ Asamskrta dharma. 

(HI)Những nghĩa khác liên quan đến Vô Vi—Other definitions that are related to Asamskrta 
dharma. 

(IV)Hành giả ải vào Vô Vi— Cultivators emter into the Unconditioned. 

(V) Phân loại Vô Vị—Cafegories oƒ Asamskrta dharma. 

(A) Tam Vô Vị Pháp— Three kinds oƒ Asamskrta dharma. 

(B) Sáu Pháp Vô Vì Trong Duy Thức Học— Six unconditioned dharmas. 

(C) Cửu Vô Vi— Nine kinds oƒ non-action. 


(C) Bảy Mươi Lăm Pháp Câu Xá Tông—75 dharmas mentioned by the Kosa school 

(l) Hữu Vì Tứ Chúng Pháp— Four kimds oƒ created dharmas: 

(A) Sắc Pháp— Rupani (skf) 

(A-1)Năm căn— FVe Sense 0rggns: 

(A-2)Năm cảnh— Five sense objecfs: 

(B) Tâm Pháp— C†1a (skt). 

(C) Tâm Sở Pháp— Cifta-samprayukta-sanskara or Caitasika (skt). 

(C-1)Biến Đại Địa Pháp (nhiệm vụ tổng quát): Mahabhumika (skt)— 10 pháp— General 
unctions or universals, 10 dharmas: 

(C-2)Đại thiện địa pháp: Kusala-mahabhumika (skt)—Œeneral functions oƒ good. 

(C-3)Đại phiền não địa pháp: General functions oƒ defilemem. 

(C-4)Đại bất thiện địa pháp—Akusala-mahabhumika (skt): General functions oƒ evi. 

(C-5)Tiểu phiền não địa pháp: Upaklesa-bhumika (skt)— Minor functions oƒ defilemem. 


2860 


(D) Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp— Citta-viprayukta-sanskara (skf). 
(H) Vô Vì Pháp—Asankrta-dharma (skt). 


(D) Không Tận Hữu Vì Không Trụ Vô Vi— Not exhausting the mundane state 

(I) Tổng quan về Không Tận Hữu Vi Không Trụ Vô Vi—An overview oƒ “Not exhausting the 
mundane state”. 

(H) Sao gọi là Không Tận Hữu Vỉ?— “What is meant by not exhausting the mundane (s†afe) ? 

(HI)Sao gọi là không trụ vô vi?—“What is the bodhisafva not staying in the supra-mundane 
sfate (mirvana)? 


2861 


(A) Hữu Vi 
Samskrita-dharma (sk£) 
Sankhata-dharmmma (p) 


() Tổng quan về Hữu Vi—An overview oƒ “Samskria”: Active dharmas—Eunctioning 
dharmas—Pháp hữu vi là pháp có liên quan đến các pháp khác. Các pháp trong cuộc 
sống hằng ngày của chúng ta là hữu vi theo hai cách: một là mỗi pháp tùy thuộc vào vô 
số các pháp khác xung quanh nó, và hai là tất cả các pháp bị ràng buộc với nhau, rồi dẫn 
đến khổ đau và vô minh ngang qua mười hai mắc xích nhân duyên nối với nhau. Đức 
Phật đã kết luận với một bài kệ nổi tiếng trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa 
như sau: “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điển, phải 
quán sát như vậy.” Các pháp trong cuộc đời này ngắn ngủi và chóng phai tàn như giọt 
nước và ánh chớp. Mỗi sự hiện hữu của chúng chợt nổi lên, rỗi nhanh chóng biến mất 
giống như bọt bóng và chúng có thể chỉ được thích thú hiện hữu trong chốc lát. Sự vô 
thường thay đổi cảnh tượng xung quanh chúng ta. Nó chóng thay đổi giống như những 
dáng hình của đám mây bay luôn thay đổi hình thù mà chúng ta ngắm trong những ngầy 
hè oi bức. Sự xuất hiện của thế giới này giống như ảo giác, như người bị nhặm mắt thấy 
hoa đốm mà người bình thường không thấy vậy. Giống như nhà ảo thuật biểu diễn trò ảo 
thuật đánh lừa chúng ta và nó là không thật. Giống như ngọn đèn tiếp tục cháy sáng chỉ 
khi dầu còn, cũng vậy thế giới này của chúng ta chỉ tiếp tục khi khát ái còn tổn tại. 
Người giác ngộ thấy rõ bản chất thực tại như nó đang là, khi so sánh với việc quán sát sự 
hiện hữu thông thường của chúng ta thì cái nhìn của chúng ta là giả tạo, là giấc mơ, 
không có thật như nó đang là. Cuối cùng, những gì chúng ta thấy xung quanh chúng ta có 
thể giống như các vì sao. Các vì sao không có thể thấy được nữa khi mặt trời mọc lên 
sáng chói; cũng vậy các pháp của thế gian này có thể được thấy chỉ trong màn đêm tối 
của vô minh và trong sự vắng mặt của các thực nghiệm trực giác. Nhưng chúng sẽ không 
còn hiện hữu nữa khi chúng ta chứng nghiệm lý bất nhị tuyệt đối —Functioning dharmas 
are things that are related to something else. All things of our everyday world are 
functioning dharmas In two ways: each one 1s dependent on a multiplicity of other events 
which surround 1t, and all of them are linked to suffering and ignorance through the 
twelve links of the chain of causation. The Buddha concludes with the famous verse In 
the Vajrachedika-PraJna-Paramita Sutra: “All phenomena are like a dream, an illusion, 
abubble and a shadow, like dew and lightning. Thus should you meditate upon them.” 
Like dew drops and a lightening flash the things of this world are evanescent and short- 
lived. Each experience bursts soon, like a bubble, and It can be enJjoyed only for a 
momert. The transformation of the earthly scene concerns us, and our true welfare, no 
more do the changing shapes of the clouds we may watch on a hot summer day. The 
appearance of this world 1s like a hallucination which springs from a disease In the organ 
Of vision about as real as the spots which livery people see before their eyes. Like a 
magical shows It deceives, deludes and defrauds us, and it 1s false, when measured by 
what we slowly learn about ultimate reality. As a lamp goes on burning only as long as 
fuel is fed into 1t, so also this world of ours continues only while craving supplies the 


2862 


drive. The enlightened awake to reality as 1t 1s; compared with their vision of true reality 
our normal experience 1s that of a dream, unreal and not to be taken serlously. Finally, 
what we see around us can be likened to the stars. ÀAs stars are no longer seen when the 
sun has risen, so also the things of this world are visible only 1n the darkness of 1gnorance, 
and, In the absence of reactions to them, they are no longer noticed when the true non- 
dual knowledge of the Absolute has taken place. 


(H) Nghĩa của Hữu Vi— The meanings 0ƒ “Samskrita ”: 


1) 


2) 


Pháp Hữu Lậu— Conditioned Dharma: Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Hữu Lậu.” Samskrita 
chỉ tất cả mọi hiện tượng sinh diệt tùy thuộc vào nhân duyên. Samskrita theo nghĩa đen 
là “kết hợp với nhau,” và phản nghĩa của từ này là “vô lậu,” để chỉ cái gì không sanh ra 
bởi nhân duyên. Mọi vật đều phải chịu sanh, trụ lại một lúc, thay đổi, rồi diệt, là hữu lậu. 
Không dễ øì cho ra một nghĩa Anh ngữ tương đương với “Samskrita,” nghĩa là hữu vi (có 
tạo tác). Toàn bộ những hiện tượng có liên quan với nhau, qui định lẫn nhau và tuân theo 
luật sanh trụ đị diệt. “Samskrita` còn có nghĩa là bất cứ cái gì làm một điều gì tạo ra một 
kết quả nào đó; bất cứ cái gì có thể được tạo ra do ảnh hưởng của luật nhân quả và tùy 
thuộc hay duyên lẫn nhau. Chư pháp được chia làm hai nhóm chính, theo A Tỳ Đạt Ma 
Câu Xá Luận, có 72 hữu vi pháp và ba vô vi pháp, nhưng theo trường phái Duy Thức hay 
Du Già thì có 94 pháp hữu vi và sấu pháp vô vi—A Sanskrit term for “Conditioned.” 
Samskrita refers to phenomena that arise and pass away in dependence upon causes and 
conditions. It literally means “put together” or “made”, and 1s opposite term, 
unconditioned (asamskrita), refers to whatever Is not produced in dependence upon 
causes and conditions. Everything that 1s subJect to arising (utpada), and abiding, change 
(sthityan-yathatva), and then, extinction (vyaya) 1s conditioned. Ït is not easy to give one 
English equivalent for Samskrita. Samskrita means presence of becoming (Formed, 
conditioned); all interdependent and mutually conditioning phenomena, the essential 
characteristic of which 1s that they arise, subsist, change and pass away (anything that 
does something and 1s productive of some effect that come under the law of causation 
and mutual dependence). Samskrita also means anything that does something and 
productive of some effect, anything that can be brought under the law of causation and 
mutual dependence. Dharmas are grouped under the two heads, and those belonging to 
the samskrita are seventy-two and those of asamkrita are three according to the 
Abhidharmakosa; whereas the Vijnaptimatra or Yogacara school has ninety-four 
samskrita-dharmas and six asamskrita-dharmas—See Luận Đại Thừa Bách Pháp In 
Chapter 50. 

Tất cả pháp hữu vi (hành pháp) đều đưa đến khổ đau—All conditioned dharmas 
(functioning dharmas) are miserable: Pháp hữu vi là pháp được thành lập bởi nhân duyên 
hay điều kiện. Tất cả các hiện tượng bị ảnh hưởng bởi quy luật sanh, trụ, dị và diệt. Theo 
lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, có bốn thứ âm thanh quảng đại của Như Lai. Loại 
âm thanh quảng đại của Đức Như Lai, “Đại chúng nên biết tất cả pháp hữu vi (hành 
pháp) đều là khổ. Những là địa ngục khổ, súc sanh khổ, ngạ quỷ khổ, không phước đức 
là khổ, chấp ngã và ngã sở là khổ (chấp cái tôi và cái của tôi), tạo những ác hạnh là khổ. 
Muối sanh lên cõi trời hay nhơn gian phải gieo căn lành, sanh trong nhơn thiên rời khỏi 
các chỗ nạn.” Chúng sanh nghe xong bỏ la điên đảo tu những hạnh lành, rời khỏi những 


2863 


chỗ nạn mà sanh lên cõi nhơn thiên. Đại chúng nên biết tất cả pháp hữu vi (hành pháp) 
tràn đầy những khổ như hòn sắt nóng, hành pháp vô thường, là pháp diệt mất. Niết Bàn 
tịch tịnh vô vi an lạc lìa xa khốn khổ, tiêu sạch nhiệt não.” Chúng sanh nghe xong siêng 
tu pháp lành, nơi Thanh Văn thừa được tùy thuận âm thanh nhẫn—Active, conditioned, 
produced or functioning dharmas. All phenomena which are influenced by the production 
or birth, duration or existence, change, and annihilation. According to the Buddha in The 
Flower Adornment Sutra, there are four øreat volces of the Buddha, without master or 
maker, without discrimination, not entering, not emerging, yet producing four great 
voices. One of the four great voices of the Buddha states: “You all should know that all 
condifioned states (conditioned dharmas) are miserable. There 1s the misery of hells, the 
misery of animality, the misery of hungry ghosthood, the misery of lack of virtue, the 
misery of clinging to self and possessions, the misery of evildoing. lf you want to be born 
human or divine, you should plant roots of goodness. Born in the human world or in a 
heaven, you will leave all situations in which enlightenment 1s difficult.” Sentient beings, 
having heard this, give up error and perversity, practice good actions, leave all difficulties 
behind, and are born In the human world or in heaven. You should know that the myriad 
paIns of all conditioned states are as searing as balls hot iron. Conditioned states are 
Impermanent and pass away. Nirvana 1s tranqguil, unfabricated well-being, beyond all 
burning, extinguishing all inflaming afflicions.” Having heard this, sentient beings 
dilipently practice good principles, and in the vehicle of listeners to Buddhaˆs volce attain 
the tolerance of conformity to the message. 


(HI)Những đặc điểm của Pháp hữu vi— Characteristics 0ƒ Conditioned dharmas: 


Ũ 


2) 


a) 


b) 


2) 


Pháp còn nằm trong phạm trù điều kiện, làm cho ý chí và nghị lực chúng ta hướng ngoại 
cầu hình tướng thay vì hướng nội cầu lấy tâm Phật: Anything which serves to divert 
beings away from Inherent Budha-nature. Outflows are so called because they are turning 
Of energy and attention outward rather than Inward. 

Pháp hữu vi bất tịnh vì chúng bị ô nhiễm bởi tam độc tham sân si. Công đức và phước 
đức hữu vi sẽ đưa đến sự luân hồi trong vòng sanh tử——Various phenomena in the world, 
made up of elements with outflows. That 1s to say these phenomena are worldly and 
Impure, indeed, leaking (hữu lậu), because they are tainted by the three poIsons of greed, 
anger and Ignorance. Conditioned merits and virtues lead to rebirth with samsara. 

Hữu tác —Active: Creative—Productive—Functionng——Causative—Phenomenal——Tạo 
tác hay tiến trình của nghiệp lực (phàm các sự vật do nhân duyên sinh ra đều là hữu vi 
cả)—The processes resulting from the laws of karma. 

Đối lại với “vô vi” vốn tự nhiên như thế chứ không do nhơn duyên sinh ra: Opposite of 
pAsSive, Inertf, Inactive, non-causative, laIsser-faIre. 

Theo Kinh Kim Cang, hết thẩy các pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, hình; như sương, 
như điện chớp. Phàm cái gì có hình tướng đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi cũng giống 
như giấc mộng, một thứ huyễn hóa, một cái bọt nước, hay một cái bóng hình, một tia 
chớp, vân vân, toàn là những thứ hư vọng, không có thực chất. Phật tử nên quán sát thế 
giới hữu vi như thế này: “Nó như sao mai, bọt nước, giọt sương, như ngọn đèn tàn dân, 
như ảo ảnh, như mây trôi, giấc mộng, tia chớp.” Nếu chúng ta có thể quán mọi vật như 
vậy thì chúng ta mới có thể hiễu rõ lẽ chân thật, để mình không chấp trước, không bị 


2864 


vọng tưởng quấy nhiễu nữa—According to the Vajra Sutra, any thing with shape or form 
1s considered a “dharma born of conditions.” All things born of conditions are like dreams, 
1llusory transformations, bubbles of foam, and shadows. Like dewdrops and lightning, 
they are false and unreal. Devout Buddhists should always view the conditioned world as 
follows: “It 1s like a star, a bubble, a dewdrop, a fading lamp, a fanfasy, a drifting cloud, a 
dream, and a flash of lightning.” If we can contemplate everything In this way, we are 
able to understand the truth, let go of attachments, and put an end to random thoughts. 


(IV)Phân loại Hữu Vi— Categories 0ƒ Conditioned Dharma: 
(A) Tam Hữu Vì Pháp— Three acfive dharmas: Three functioning dharmas. 


Ù 


2) 
3) 


Sắc pháp: Pratigha (sk)——Matter or form which has substantial resistance—Material or 
things which have form. 

Tâm Pháp: Phi sắc pháp —The mind (mental). 

Phi sắc phi tâm pháp: Những pháp không phải sắc mà cũng không phải tâm—Entities 
neither of matter nor mind. 


(B) Tứ Hữu Vi Pháp— Four active dharmas: Theo Thắng Pháp Yếu Luận, pháp hữu vi được 


Ù 


2) 


3) 


4) 


chia làm bốn loại —According to The Compendium of Philosophy, the created or 
condifioned elements are divided into four classes. 

Sắc Pháp —Form: Sắc pháp có 11, gồm 5 căn hay năm giác quan, 5 cảnh hay những đối 
tượng tri giác, và Vô biểu sắc——Form has 11 đharmas consisting of the five sense-organs, 
five sense-obJects, and form-with-no manifestations. 

Tâm Pháp —Consciousness: Tâm pháp có một, đôi khi được chia thành 5 pháp tương ứng 
với 5 căn—ConscIousness has one dharma, sometimes subdivided ¡into five đharmas 
corresponding to the sense-organs. 

Tâm Sở Pháp —The Concomitant Mental Functions: Tâm sở pháp được chia thành 6 cấp, 
tức là những nhiệm vụ tổng quát, thiện, bất thiện, phiển não, tiểu phiển não và bất 
định—The Concomitant Mental Functions with 46 dharmas, are subdivided 1nto six 
grades, 1.e., general, goodsfoul, evil, minor foul and indeterminate functions. 

Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp —The Elements Independent of Consciousness—Tâm 
bất tương ưng hành pháp không thuôc sắc cũng không thuộc tâm, có 14 pháp —Elements 
1ndependent of conscIousness, with 14 dharmas, are neither form nor consciousness. 


(V) Các định nghĩa khác liền quan tối Hữu Vi— Other defimitions which relate to Samkrita 


Am ĐS Nmh 


^ 


Dharma: 

Hữu Vô Nhị Biên: The two extremes of being or non-being. 

Hữu Vi Phi Sắc Phi Tâm Pháp: Things that are neither matter nor mind. 

Hữu Vỉ Quả: Hậu quả của hành động——The result or effect of action. 

Hữu Vi Sắc Pháp: Material——Things that have form. 

Hữu Vi Sinh Tử: Luân hồi hay phân đoạn sinh tử của phàm phu, trong khi biến dịch sinh 
tử của Bồ Tát gọi là vô vi sinh tử—The mortal samsara life of births and deaths, 
confrasted with effortless mortality, e.ø. transformation such as that of the bodhisattva. 
Hữu Vị Tâm Pháp: Mind—Mental. 

Hữu Vị Tứ Tướng: Four forms OŸ actIvIty. 


10. 


TỊ. 


Œ) 
Ù 


2) 


3) 


4) 


2865 


Hữu Vỉ Tướng: The form of all phenomena (birth or coming Into existence, stay OT 
abiding, change, death or extinction). 

Hữu Vị Vô Thường: Acuvity 1mplies Impermanency. 

Hữu Vô Nhị Kiến: Bhavabhava—Hiện hữu và không hiện hữu, chúng sanh và không 
chúng sanh, hai ý kiến đối lập nhau là căn bản của mọi tà kiến —Existence or non- 
exIstence, Being or non-being; these two OppOSIf€e views, opinmions or theorles are the 
basis of alÏ erroneous views. 

Hữu Vô Nhị Tà Kiến: Trong Trung Đạo thì cả hai kiến “hữu” và “vô” đều là tà kiến— 
Both views of existence and non-existence are erroneous 1n the opinion of upholders of 
the Middle Path. 


(B) Vô Vì Pháp— Unconditioned dharma 
Asamskrta dharma (skt)— Asankhata-dhammma (p). 


Tổng quan về Vô Vì Pháp — An overview oƒ Asamskrta dharma: 

Đây là một từ của Lão giáo có nghĩa đen là “không làm,” “không gắng sức,” “không 
gượng ép,” hay không miễn cưỡng tạo tác. Nó không ám chỉ sự bất động hay lười biếng. 
Chúng ta chỉ không nên gắng sức vì những việc không chân thật, làm cho chúng ta hóa 
mù đến nỗi không thấy được tự tánh —This is a Taoist term has the literal meaning of 
“non-doing” or “non-striving” or “not making.” It does not Imply inaction or mere idling. 
We are merely to cease striving for the unreal things which blind us to our true self. 

Đây là một khái niệm của Thiền về hành động tức thời, chứ không có vấn để chuẩn bị 
trước, thuật ngữ này được xem như là sự diễn tả về tâm của một vị thầy đã chứng đắc. 
Chỉ có người nào không còn luyến chấp vào kết quả của hành động mới có thể hành xử 
cách này, và người ta nói vô vị biểu thị như là sự hoàn toàn tự do của hành động thích 
ứng không ngăn ngại trước mọi hoàn cảnh—This is a Zen notion of acting spontaneously, 
without premeditation, considered to be an expression of the mind of an awakened 
master. Only a person who 1s unattached to the result of actions 1s able to act in this way, 
and 1t 1s characterized as perfect freedom of action that responds without hesitation to 
CIrcumsfances. 

Phái Đàm Ma Cúc Đa xem “pháp vô vi” như “chân tánh” và “sự thường hằng của sự 
vật”, tức là thực chất của chúng. Điều đó không thể làm thay đối bản tánh sâu sắc của 
chúng, hay tất cả những hệ quả của chúng, chẳng hạn như những hành động tốt không 
thể có hậu quả xấu được—The Dharmaguptakas consider “Unconditioned dharmas” as 
“suchness” and “continuity in things,” by which they understand that which in thelr nature 
does not change and In virtue of which, for example, good deeds do not produce evil 
Í{ruits. 

Tất cả vô pháp là phi vật chất nên không thể nắm bắt được. Pháp thân mà Phật sở chứng 
là vĩnh hằng, không chịu chi phối bởi luật nhân quả hay xa la mọi nhân duyên tạo tác 
(trong Tịnh Độ Luận: “Vô Vì Pháp Thân là pháp tính thân. Pháp tính tịch diệt cho nên 
pháp thân vô tướng)——The Immaterial character of the transcendent. The eternal body of 
Buddha not conditioned by any cause and effect. 


2866 


(I1 Nghĩa của Vô Vì Pháp— The meanings oƒ Asamskrta dharma: 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


Pháp xa lìa nhân duyên tạo tác hay không còn chịu ảnh hưởng của nhân duyên: Anything 
not subJect to cause, condition or dependence. 

Pháp thường hằng, không thay đổi, vượt thời gian và siêu việt: Dharmas which are out of 
time, eternal, Inactive, unchanging, and supra-mundane. 

Pháp Vô Vi (dùng để diệt bỏ hết chư tướng. Thân tâm đối với cảnh không còn cảm động, 
không ưa, không ghét, không ham, không chán, không vui, không buồn, không mừng, 
không giận)——The unconditioned dharma, the ultimate inertia from which all forms come, 
the noumenal source of all phenomenal. 

Niết Bàn và hư không được xem như là Vô Vi Pháp: Nirvana and space are considered to 
be unconditioned dharmas. 

Thuật ngữ Phật giáo “Asamskrita”—Buddhist term “Asamskrita”: Từ Bắc Phạn có nghĩa 
là “vô vi.” Vô Vi hay sự tạo tác không có nhân duyên. Pháp không nhờ hành động của 
thân khẩu ý. Bất cứ pháp nào không sanh, không diệt, không trụ và không biến đổi là 
pháp vô vi. Nói cách khác, pháp nào không bị qui định, không thành hình, tất cả những gì 
nằm bên ngoài sự tổn tại, sanh trụ dị diệt là pháp vô vi. Trong giáo lý nguyên thủy chỉ có 
Niết bàn mới được coi là Vô vi mà thôi. Theo các trường phái khác thì pháp vô vi là 
pháp không sanh sản ra nhân duyên. Theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, vô vi pháp gồm 
có ba loại: I) hư không; 2) trạch diệt pháp; và 3) vô trạch diệt pháp (see Trạch Diệt). Tuy 
nhiên, trường phái Nguyên Thủy chỉ chấp nhận có một pháp vô vi mà thôi, đó là Niết 
Bàn hay “Vô Trạch Diệt Pháp.”—“Asamskrita”, a Sanskrit term for “Unconditioned.” 
“Not being produced or non-causative.” Whatever dharmas lack production, cessation, 
abiding, and change are “unconditioned.” In other words, “unconditioned, unproduced,” 
refers to everything that 1s completely beyond conditioned existence, beyond arising, 
dwelling and passing away. In original teaching only Nirvana was regarded as 
Unconditioned. According to other traditions, Unconditioned dharmas are those which are 
not produced to causes and conditions. In Sarvastivada school, there are three types of 
unconditioned dharmas: l) space (akasa); 2) analytical cessetlons (pratsamkhya- 
mrodha); and 3) non-analytical cessatons (apratisamkhya-nirodha). The Theravada 
tradition, however, onÏy recognizes one unconditioned dharma, Nirvana, which 1s a non- 
analytical cessation. 


(HI)Những nghĩa khác liên quan đến Vô Vi—Other defimHons that are related to 


1) 


2) 


Asarmskrta dharma: 

Vô Vi Pháp Thân: Asamskrta dharmakaya (skt—Pháp thân mà Phật sở chứng là vĩnh 
hằng, không chịu chi phối bởi luật nhân quả hay xa la mọi nhân duyên tạo tác (trong 
Tịnh Độ Luận: “Vô Vị Pháp Thân là pháp tính thân. Pháp tính tịch diệt cho nên pháp 
thân vô tướng)—The eternal body of Buddha not conditioned by any cause and effect. 

Vô Vi Sanh Tử: Hóa thân Bồ Tát, không do sanh tử luân hồi, hay sự sống chết của 
Thánh nhân không bị dấy lên bởi nghiệp báo hữu vi—The birth and death of saints, ¡.e. 
without action and transformation—Effortless mortality— Iransformation such as that of 
Bodhisattva. 


2867 


(IV)Hành giả đi vào Vô Vi— Culfivators enfer into the Uncondifioned: Trạng thái vô vi trong 
Phật giáo chưa từng có ai cố gắng thiết lập bằng lý luận vì nó chỉ được thể hiện bằng 
kinh nghiệm chứ không thể tranh luận được. Trạng thái nầy được thiết lập theo đó đôi 
mắt của hành giả mở ra ngay khi mình đạt đến trạng thái tĩnh thức sâu lắng cho phép tâm 
mình bình thắn trước mọi pháp hữu vi, mà tư tưởng mình không còn hướng về bất cứ thứ 
gì có thể được coi như hiện tượng hữu vi, không trụ trong đó hay không bám, không chấp 
vào đó; tư tưởng mình lúc nào cũng rời bổ nó, như giọt nước rơi khỏi lá sen. Bất cứ đối 
tượng nào dầu chỉ là dấu hiệu hay sự việc đang xãy ra đều được xem như là chướng ngại 
trong tu tập—Nobody has ever tried to establish the existence of the unconditioned by 
areumentation. lt is represented as an Indisputable fact to which the cultivafor”s eyes are 
open as soon as he has reached a state of deep mindfulness that allows him to be even- 
minded towards everything conditioned. Then his thought no longer turns to anything that 
might be considered a conditioned phenomenon, does not setfle down In 1t, does not 
cling, cleave or clutch to 1t; but his thought turns away, retracts and recoils from 1t, like 
water from a lotus leaf. Any obJect which 1s either a sign or an occurence seems to be 
nothing but an Impediment to the cultivation. 


(V) Phân loại Vô Vi— Categories 0ƒ Asamskrta dharma: 

(A) Tam Vô Vì Pháp— Three kinds oƑ Asamskrta dharma: 

(A-1)Theo Đại Chúng Bộ có ba loại vô vỉ pháp—According to Sarvastivadins there are three 
kinds oƒ Asamskrta dharma: 

1) Hư Không: Akasa (skt)—Space or ether. 

2) Thức Diệt : Pratisamkhya-nirodha (skt)—ConscIous cessation of the contamination of the 
p2SSIOnS. 

3) Vô Thức Diệt: Apratisamkhya-nrrodha (skt——Unconscious or effortless cessation. 

(A-2)Theo Câu Xá tông trong A Tỳ Đàm Luận, có ba pháp vô vi—According to the Kosa 
School im the Abhidharma, there are three non-created dharmas: 

1) Hư Không: Akasa (skÐ. 

a)_ Pháp không chướng ngại và thâm nhập qua tất cả mọi chướng ngại một cách tự do không 
biến chuyển: Space is that which gives no hindrance and itself penetrates through any 
hindrance freely and manifests no change. 

b)_ Hư không vô vi hay không gian không hạn lượng, không biên tế, không tịch diệt, không 
chướng ngại—Passive void or space. 

2) Trạch Diệt: Pratisamkhya-nrrodha (skt). 

a) Sự tịch diệt đạt được bằng năng lực trí tuệ như Niết Bàn: Extinction attained by an 
Iintellectual power such as NIrvana. 

b)_ Niết bàn là diệt pháp do sức lựa chọn của chân trí: Nirvana as a result of the ability to 
discriminate the true from the false and elimination of desire by means of mind and wIll. 

c) Niết Bàn là sự đoạn diệt các tham dục xấu nhờ vào trí tuệ và ý chí: Nirvana ¡s the 
annihilation of evil desires by means of the intellect and wIll. 

3) Phi Trạch Diệt: Apratisamkhya-nirodha (skt)—Sự tịch diệt xãy ra mà không cần có 
những nỗ lực hay sự tịch diệt được tạo ra do khuyết duyên: An annihilation taking place 
without premeditated efforts or an extinction caused by the absence of a productive 
Cause. 


2868 


(B) Sáu Pháp Vô Vì Trong Duy Thức Học— Six uncondiHioned dharmas: 


Ù 
2) 


3) 


4) 
5) 


6) 


Hư không vô vi: Akasha (skt)—Unconditioned Empty Space. 

Trạch diệt vô vi: Pratisamkhyanirodha (skt)——Unconditioned Extinction which 1s attained 
through selection. 

Phi trạch vô vi diệt pháp: Apratisamkhyanirodha (skt——Unconditioned Extinction which 
1s Unselected. 

Bất động diệt vô vi: Aninjya (skt)——Unconditioned Unmoving Extinction. 

Tưởng thọ diệt vô vi: Samjnavedayitanrodha (skt—Unconditoned Extinction of 
Feeling. 

Chơn như vô vi: Tathata (skt——Unconditioned True Suchness. 


(C) Cửu Vô Vi—Nine kinds oƒ non-acfion: Chín pháp vô vì. 


(C-1) 

I) Trạch diệt: Pratisamkhyanirodha (skt—Đoạn diệt bằng tri thức —Cessation through 
knowledse. 

2) Phi trạch diệt: Apratisamkhyanirodha (skt)—Đoạn diệt không bằng tri thức, nghĩa là do 
sự đoạn diệt tự nhiên của nguyên nhân—Cessation without knowledge, ¡.e., through the 
natural cessation of the causes. 

3) Hư không: Sunya (skt—Space. 

4) Không vô biên xứ: Akasanantyayatana (skt—Thiển định liên hệ tới cõi không vô biên 
xứ. Khi phát định trong cõi nầy thì hành giả chỉ còn cảnh giới là không vô biên xứ, chứ 
không còn biết cũng không còn hiểu —The dhyana, or meditation connected with the 
abode of the Iinfinite space (the formless or immaterial), in which all thought of form 1s 
Suppressed. 

3) Thức vô biên xứ: Limitless perception——The state of boundless knowledge. 

6) Vô sở hữu xứ: The state of nothing—The state of nothing or non-existence. This ¡s the 
third region in the realm of formlessness. 

7) Phi tưởng phi phi tưởng xứ: Vượt ra ngoài vòng suy nghĩ hay không suy nghữ—Beyond 
the condition of thinking or not thinking, of acfIVe conscIOousness Or unconscIousnes. 

8) Duyên khởi chi tánh: The nature of conditioned arising. 

9) Thánh đạo chi tánh: The nature of the holy way. 


(C-2)Theo Hóa Địa Bộ, có chín pháp vô vi hay chín pháp giúp hành giả tự tại không bị biến 


thiên vì bốn tướng—According to the Mahisasakah school, there are nine kinds oƒ non- 
acfion: 


1-3) Same as Tam Vô VỊ Pháp in (A). 


4) 
5) 
6) 
? 


8) 


Bất động: Anenjata (skt——lmmovability. 

Thiện Pháp Chân Như: Kusala-dharma-tathata (skt). 

Bất Thiện Pháp Chân Như: Akusala-dharma-tathata (sk0. 

Vô Ký Pháp Chân Như: Avyakrta-dharma-tathata (sk)—Có nghĩa là chân như của vạn 
pháp vốn là tốt đẹp, không tốt đẹp, chẳng phải tốt đẹp mà cũng chẳng phải chẳng tốt 
đẹp——That 1s, suchness of the dharma that are meritorilous, unmeritorious and neither the 
one, nor the other. 

Đạo Phần Chân Như: Marganga-tathata (skt). 


3) 


2869 


Duyên Khởi Chân Như: Pratitya-samutpada-tathata (skt)—Suchness of the factors of the 
Path and suchness of the Law of Dependent Origination. 


(C) Bảy Mươi Lăm Pháp Câu Xá Tông 
75 dharmas mentioned by the Kosa school 


Sau thời Đức Phật, các bộ phái ngày càng thấy nhu cầu phải thảo ra một danh sách tổng 
thể các pháp cho mục đích đưa ra những định hướng đúng đắn trong việc tu tập giải thoát. 
Bộ phái Nguyên Thủy đưa ra 82 pháp, Nhất Thiết Hữu Bộ đưa ra 75 pháp, và Duy Thức 
tông đưa ra 100 pháp. Hầu hết các pháp nầy thuộc hữu vi. Theo A Tỳ Đàm Luận, 75 
pháp được Câu Xá Tông phân chia làm năm cấp trong hai loại hữu vi và vô vi—After the 
time of the Buddha, the scholastics felt in the course of time the need to draw up an 
overall list of dharmas for the purpose of providing right directions of cultivation toward 
the goal of liberation. The Theravadins counted 82 dharmas, the Sarvastivadins 75 and 
the Yogacarins 100, most of these are conditioned. In the Abhidharma, 75 dharmas 
mentioned by the Kosa school are arranged In five categoriles and classified Iinto two 
Categories, created and uncreated. 


(D Hữu Vì Tứ Chủng Pháp— Four kinds oƒ created dharmas: 
(A) Sắc Pháp— Rupani (skt): Forms— Có II pháp, gôm 5 căn (giác quan), 5 cảnh hay những 


^^ . .ự ` ^ .T? “ 
đổi tượng trì giác, và vô biểu sắc: 


(A-1)Năm căn— FVe SenSe 0Fgđns: 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 


Nhãn: Caksus (skt)—Eye. 
NHI: Srotra (skÐ——Ear. 

Tỷ: Ghrana (skt)—Nose. 
Thiệt: Jihva (skt)——Tongue. 
Thân: Kaya (skÐ——Body. 


(A-2)Năm cảnh— Five sense objecfS: 


6) 
? 
8) 
3) 


Sắc: Rupa (skt)——Form. 
Thanh: Sabda (skt)—Sound. 
Hương: Gandha (skt——Smell. 
VỊ: Rasa (skt)—Taste. 


10) Xúc: Sparsa (skt—Touch. 
11) Vô biểu sắc: Avijnapti-rupa (sk)——Element with no manifestation. 


(B) Tâm Pháp— Citta (skt): 
12) Một pháp, đôi khi được chia thành năm pháp tương ứng với năm căn—ConscIousness or 


Mind. This 1s consciousness Itself. Though one, 1t naturally functions in Íive ways 
corresponding to the five sense-organs. 


2870 


(C) Tâm Sở Pháp— Citta-samprayukta-sanskara or Caifasika (sk£): có 46 pháp, được chia 
thành 6 cấp —The concomitant mental functions, 46 dharmas. This category of mental 
faculties 1s ørouped Into sIx classes: 

(C-1)Biến Đại Địa Pháp (nhiệm vụ tổng quát): Mahabhumika (skt)— 10 pháp—General 
functions or universals, I0 dharmas: 

13) Thọ: Vedana (skt—Perception. 

14) Tưởng: Samjna (skt)—ldea. 

15) Tư: Cetana (sktÐ——WIII. 

16) Xúc: Sparsa (skt—Touch. 

17) Dục: Chanda (skt)—W¡sh. 

18) Huệ: Matt (skt)—lIntellect. 

19) Niệm: Smrti (skt)——Remembrance. 

20) Tác ý: Manaskara (skt)—Attention. 

21) Thắng giải: Adhimoksa (skt)——Decision. 

22) Định: Samadhi (skt)——Concentration. 

(C-2)Đại thiện địa pháp: Kusala-mahabhumika (skt)—Œeneral functions oƒ good. 

23) Tín: Sraddha (skÐ—Belief. 

24) Tấn: Virya (skt——Energy. 

25) Xả: Upeksa (skt)——lIndifference. 

26) Tàm: Hri (skt)—Shame. 

27) Quý: Apatrapya (skÐ—Bashfulness. 

28) Vô tham: Alobha (skt——Non-greediness. 

29) Vô sân: Advesa (skt——Non-malevolence. 

30) Bất Hại: Ahimsa (skU)——Non-injury. 

31) Khinh an: Prasrabdhi (skt)—Confidence. 

32) Bất phóng dật: Apramada (skt)—Exertion. 

(C-3)Đại phiền não địa pháp: General functions oƒ defilememt. 

33) Vô minh: Moha (skt)—lgnorance. 

34) Phóng dật: Pramada (skt)——ldleness. 

35) Giải đãi: Kausidya (skt)—Indolence. 

36) Bất tín: Asraddhya (sk)——Non-belief. 

37) Hôn trầm: Styana (skt)—Low-mindedness. 

38) Trạo cử: Auddhatya (skt)—High-mindedness. 

(C-4)Đại bất thiện địa pháp—Akusala-mahabhumika (skt): General functions of evil. 

39) Vô tàm: Ahrikya (skt)—Shamelessness. 

40) Vô quý: Anapatrapya (skt—Non-bashfulness. 

(C-5)Tiểu phiền não địa pháp: Upaklesa-bhumika (skt)— Minor functions oƒ defilemem. 

41) Phẫn: Krodha (skt)——Anger. 

42) Phú: Mraksa (skt)——Concealment. 

43) Xan: Matsarya (skt)——Parsimony. 

44) Tật: Irsya (skt——Envy. 

45) Não: Pradasa (skÐÙ——Affliction. 

46) Hại: Vihimsa (skt)—lInJury. 

47) Hận: Upanaha (skt)——Enmity. 


2871 


48) Huyễn: Maya (skt)——Deceit. 

49) Cuống: Saihya (skt)——Fraudulence. 

50) Kiêu: Mada (skt)—Arrogance. 
(C-6)Bất định địa pháp: Aniyata-bhumika (skt)— Indeterminate functions. 
51) Ố tác: Kaukrtya (skÙ—Repentance. 
52) Thụy miên: Middha (skt)—Drowsiness. 
53) Tầm: Vitarka (skt)——Reflection. 

54) Tư: Vikara (skt)——lInvestigation. 

55) Tham: Raga (skt)—Covetousness. 

56) Sân: Pratigha (skÐ——Hatred. 

57) Mạn: Mana (skt)—Pride. 

58) Nghĩ: Vicikifsa (skÙ—Doubt. 


(D) Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp—CiHa-viprayukta-sanskara (skf: Pháp không thuộc 
sắc, cũng không thuộc tâm——Elements neither substantial forms nor mental functions: 

59) Đắc: Prapti (skt)——Acquisition. 

60) Phi đắc: Aprapti (skt)——Non-acdquisition. 

61) Đồng phần: Sabhagata (skt)——Communionship. 

62) Vô tưởng quả: Asamjnika (skt——Fruition of thoughtless heaven. 

63) Vô tưởng định: Asamjnika-samapatti (skt)—Thoughtless ecstacy. 

64) Diệt tận định: Nirodha-samapatti (sk——Anmihilation trance. 

65) Mạng căn: Jivita (skt)—LIfe. 

66) Sinh: Jati (skt)—Bïirth. 

67) Trụ: Sthiti (skt)—Stability. 

68) DỊ: Jara (skÙ—Decay. 

69) Diệt: Amtyata (skt)——lmpermanence. 

70) Danh thân: Nama-kaya (skt)—Name. 

71) Cú thân: Pada-kaya (skt)—Sentence. 

72) Văn thân: VyanJana-kaya (skÐ—Letter. 


(II) Vô Vi Pháp— Asankrta-dharma (skt): Non-created elements or negative becoming—See 
Tam Vô Vị Pháp. 

73) Hư không: Akasa (skÙ—Space. 

74) Trạch diệt: Pratisamkhya-nirodha (skt)——Extinction through intellectual poWer. 

75) Phi trạch diệt: Apratisamkhya-nirodha (skt)—Extinction due to lack of productive cause. 


(D) Không Tận Hữu Vỉ Không Trụ Vô Vi 
Not exhausting the mrwundane sfate 


(ID Tổng quan về Không Tận Hữu Vi Không Trụ Vô Vi—An overview oƒ “Not exhausting 
the mundane sfate ”: Pháp hữu vi có nghĩa là mọi nhân tố trong kinh nghiệm thông thường của 
chúng ta. Chúng đều có chung ba yếu tố: vô thường, khổ và vô ngã. Nói cách khác, mọi pháp hữu 
vi đều vô thường, đều khổ và đều vô ngã. Theo nghĩa dễ hiểu và thông dụng, vô thường giản dị là 


2872 


vạn vật luôn biến đổi. Chính Herakleitus, một triết gia Hy Lạp sống vào khoảng 500 năm trước 
Tây lịch đã nhận xét: “Không có một khoảnh khắc nào, một mảy may nào, một phút giây nào khi 
mà một dòng sông không trôi chảy”. Thứ hai, pháp hữu vi, bằng cách nầy hay cách khác, gắn liền 
với khổ đau và những cảm giác không thỏa mãn. Tuy nhiên, sự hiểu biết rằng mọi pháp hữu vi 
hoàn toàn là “khổ” được coi như là một kiến giải cực kỳ khó nắm bắt mà có lẽ chỉ có các bậc 
Thánh giả tối cao từ A La Hán đến Bồ Tát mới có khả năng thấu rõ việc nầy mà thôi. Người Phật 
tử chân thuần phải hiểu nghĩa vi tế của chữ khổ". Chữ 'khổ' ở đây có nghĩa là sự rối loạn, sự xao 
động, sự bất an hay não loạn. Thứ ba, mọi pháp hữu vi đều không có tự ngã. Theo Kinh Duy Ma 
Cật, phẩm mười một, Bồ Tát Hạnh, Phật bảo các Bồ Tát rằng: “Có pháp môn “Tận, Vô Tận Giải 
Thoát” các ông nên học. Sao gọi là Tận? Nghĩa là pháp hữu vi. Sao gọi là Vô Tận? Nghĩa là pháp 
vô vi. Như Bổ Tát thời không tận hữu vi, cũng không trụ vô vi.” Lại vì đủ các phước đức mà 
không trụ vô vi; vì đủ cả trí tuệ mà không tận hữu vi; vì đại từ bi mà không trụ vô vi; vì mãn bổn 
nguyện mà không tận hữu vi; vì nhóm thuốc pháp mà không tận hữu vi; vì tùy bệnh cho thuốc mà 
không tận hữu vi; vì biết bệnh chúng sanh mà không trụ vô vi; vì đứt trừ bệnh chúng sanh mà 
không tận hữu vi. Các Bồ Tát chánh sĩ tu tập pháp nầy thời không tận hữu vi, không trụ vô vi, đó 
gọi là pháp môn Tận, Vô Tận Giải Thoát mà các ông cần phải học—Conditioned things mean all 
factors of our normal experience. They share three features: impermanent, suffering, and not-self. 
In other words, all conditioned things are Impermanent, are suffering, and have no self. Simply 
speaking, impermanence means that everything changes all the time. Herakleitus, a Greek 
philosopher who lived around 500 B.C. observed: “There 1s not a moment, not an inkling, not a 
second when a river does not flow.” Secondly, conditioned things, in some way or the other, are 
connected with suffering and unpeasant feelings. However, the 1nsight that everything conditioned 
1s fotally suffering 1s regarded as extremely difficult to attain, and 1s reserved for the supreme 
sainfs from Arhats to Bodhisattvas only. Devout Buddhists should understand the subtle meaning 
of “suffering°. “Suffering” here means commotion, turmoil, unrest, or disturbance. Thirdly, all 
conditioned things have “no-self. According to the Vimalakiri Sutra, chapter eleven, the 
Bodhisattva Conduct, the Buddha said to the Bodhisattvas: “There are the exhaustible and the 
inexhaustible Dharmas which you should study. What is the exhaustible? It 1s the active (yu wel 
or mundane) Dharma. What is the inexhaustible? It is the non-active (wu weli or supramundane) 
Dharma. As Bodhisattvas, you should not exhaust (or put an end to) the mundane (staf€); nor 
should you sfay In the supramundane (state). Further, to win merits, a Bodhisattva does not sfay 1n 
the supramundane, and to realize wisdom he does not exhaust the mundane. Because of his øgreat 
kindness and compassion, he does not remain In the supramundane, and in order to fullfil all his 
vows, he does not exhaust the mundane. To gather the Dharma medicines he does not stay in the 
supramundane, and to administer remedies he does not exhaust the mundane. Since he knows the 
1llnesses of all living beings he does not stay In the supramundane, and since he wants to cure theIr 
1llnesses, he does not exhaust the mundane. Virtuous Ones, a Bodhisattva practicing this Dharma 
neither exhausfs the mundane nor stays In the supramundane. This ¡s called the exhaustible and 
inexhaustible Dharma doors to liberation which you should study. 


(H) Sao gọi là Không Tận Hữu Vi?—“VWVhat is meant by not exhausting the mmundane 
(sfafe)?: Không Tận Hữu Vi có nghĩa là không lìa đại từ, không bỏ đại bi, sâu phát tâm 
cầu nhứt thiết trí mà không khinh bỏ, giáo hóa chúng sanh quyết không nhàm chán; đối 
pháp tứ nhiếp thường nghĩ làm theo, giữ gìn chánh pháp không tiếc thân mạng, làm các 
việc lành không hề nhàm mỏi, chí thường để nơi phương tiện hồi hướng, cầu pháp không 
biếng trễ, nói pháp không lẫn tiếc, siêng cúng dường chư Phật, cố vào trong sanh tử mà 
không sợ sệt, đối việc vinh nhục lòng không lo không mừng, không khinh người chưa 


2873 


học, kỉnh người học như Phật, người bị phiền não làm cho phát niệm chánh, cái vui xa lìa 
không cho là quý, không đắm việc vui của mình mà mừng việc vui của người, ở trong 
thiển định tưởng như địa ngục, ở trong sanh tử tưởng như vườn nhà, thấy người đến cầu 
pháp tưởng như thầy lành, bỏ tất cả vật sở hữu tưởng đủ nhứt thiết trí, thấy người phá giới 
tâm nghĩ cứu giúp, các pháp Ba La Mật tưởng là cha mẹ, các pháp đạo phẩm tưởng là 
quyến thuộc, làm việc lành không có hạn lượng, đem các việc nghiêm sức ở các cõi Tịnh 
Độ trau đồi cõi Phật của mình, thực hành bố thí vô hạn, đầy đủ tướng tốt, trừ tất cả điều 
xấu, trong sạch thân khẩu ý, nhiều số kiếp sanh tử mà lòng vẫn mạnh mẽ, nghe các Đức 
Phật quyết chí không mỏi, dùng gươm trí tuệ phá giặc phiển não, ra khỏi ấm giới nhập, 
gánh vác chúng sanh để được hoàn toàn giải thoát, dùng sức đại tinh tấn phá dẹp ma 
quân, thường cầu vô niệm, thực tướng trí huệ, thực hành ít muốn biết đủ mà chẳng bỏ 
việc đời, không sái oai nghi mà thuận theo thế tục, khởi tuệ thần thông dẫn dắt chúng 
sanh, đặng niệm tổng trì đã nghe thời không quên, khéo biết căn cơ dứt lòng nghi của 
chúng sanh, dùng nhạo thuyết biện tài diễn nói pháp vô ngại, thanh tịnh mười nghiệp 
lành hưởng thọ phước trời người, tu bốn món vô lượng mở đường Phạm Thiên, khuyến 
thỉnh nói pháp, tùy hỷ ngợi khen điều lành, đặng tiếng tốt của Phật, thân khẩu ý trọn 
lành, đặng oai nghi của Phật, công phu tu tập pháp lành sâu dầy càng tiến nhiều lên, 
đem pháp Đại thừa giáo hóa thành tựu Bồ Tát Tăng, lòng không buông lung, không mất 
các điều lành. Làm các pháp như thế gọi là Bổ Tát không tận hữu vi—It means not 
discarding great benevolence; not abandoning great compassion; developing a profound mind set 
on the quest of all-knowledge (sarvajna) or Buddha knowledge) without relaxing for even an 
Iinstant; Iindefatigable teaching and converting living beings; constant practice of the four 
Bodhisattva winning methods; upholding the right Dharma even at the risk of one”s body and lIfe; 
unwearied planting of all excellent roots; unceasing application of expedient devices (upaya) and 
dedication (parinamana); never-ending quest of the Dharma; unsparing preaching of it; dilipent 
worship of all Buddhas; hence fearlessness when entering the stream of birth and death; absence 
of Joy In honour and of sadness in disgrace; refraining from slighting non-practisers of the Dharma; 
respecting practisers of Dharma as I1f they were Buddhas; helping those suffering from klesa to 
develop the right thought; keeping away from (desire and) pleasure with no Idea of prizing such a 
hiph conduct; no preference for one”s happiness but Joy at that of others; regarding one”s 
experience 1n the state of samadhi as similar to that In a hell; considering one”s stay in samsara 
(i.e. state of birth and death) as similar to a stroll in a park; giving rise to the thought of being a 
good teacher of Dharma when meeting those seeking 1f; giving away all possessions to realize all- 
knowledge (sarvajna); giving rise to the thought of salvation when seeing those breaking the 
precepts; thinking of the (six) perfections (paramitas) as dear as one”s parenfs; thinking of the 
(thirty-seven) conditions contributory to enlightenment as If they were one”s helpful relatives; 
planting all excellent roots without any restrictions; gathering the glorious adornments of all pure 
lands to set up one”s own Buddha land; unrestricted bestowal of Dharma to win all the excellent 
physical marks (of the Buddha); wiping out all evils to purify one”s body, mouth and mind; 
developing undiminished bravery while transmiprating through samsara In countless aeons; 
unfiring determination to listen to (an account of) the Buddha”s countless merifs; using the sword 
of wisdom to destroy the bandit of klesa (temptation) to take living beings out of (the realm of the 
five) aggregates (skandhas) and (twelve) entrances (ayatana) so as to liberate them for ever; using 
firm devotion to destroy the army of demons; unceasing search for the thought-free wisdom of 
reality; content with few desires while not running away from the world in order to confinue the 
Bodhisattva work of salvation; not Infringing the rules of respect-inspiring deportment while 


2874 


entering the world (to deliver living beings); use of the transcendental power derived from wisdom 
to guide and lead all living beings; controlling (dharam) the thinking process In order never fo 
forget the Dharma; being aware of the roots of all living beings in order to cut off their doubts and 
suspicions (about their underlying nature); use of the power of speech to preach the Dharma 
without Iimpediment; perfecting the ten good (deeds) to win the blessings of men and devas (In 
order to be reborn among them to spread the Dharma); practicing the four Infinite minds (kindness, 
pIfy, joy and indifference) to teach the Brahma heavens; reJoicing at being 1nvifed to expound and 
extol the Dharma In order to win the Buddha”s (skillful) method of preaching;: realizing excellence 
of body, mouth and mind to win the Buddhaˆs respect-inspiring deportment; profound practice of 
good Dharma to make one”s deeds unsurpassed; practicing Mahayana to become a Bodhisattva 
monk; and developing a never-receding mind in order not to miss all excellent merits. 
““This 1s the Bodhisattva not exhausting the mundane sfate. 


(H1Sao gọi là không trụ vô vi?—“What ¡is the bodhisattvya not sfaying tn the supra- 
mundane state (nirvana)?: Không trụ vô vi có nghĩa là tu học môn Không; không lấy 
không làm chỗ tu chứng; tu học môn vô tướng, vô tác, không lấy vô tướng, vô tác làm 
chỗ tu chứng; tu học pháp Vô Sanh không lấy Vô Sanh làm chỗ tu chứng; quán Vô 
Thường mà không nhàm việc lành (lợi hành); quán Thế Gian Khổ mà không ghét sanh 
tử; quán Vô Ngã mà dạy dỗ người không nhàm mỏi; quán Tịch Diệt mà không tịch diệt 
hẳn; quán xa la (buông bỏ) mà thân tâm tu các pháp lành; quán Không Chỗ Về (không 
quy túc) mà vẫn về theo pháp lành; quán Vô Sanh mà dùng pháp sanh (nương theo hữu 
sanh) để gánh vác tất cả; quán Vô Lậu mà không đoạn các lậu; quán không chỗ làm (vô 
hành) mà dùng việc làm (hành động) để giáo hóa chúng sanh; quán Không Vô mà không 
bỏ đại bi; quán Chánh Pháp Vị (chỗ chứng) mà không theo Tiểu thừa; quán các pháp hư 
vọng, không bền chắc, không nhân, không chủ, không tướng, bổn nguyện chưa mãn mà 
không bỏ phước đức thiển định trí tuệ. Tu các pháp như thế gọi là Bồ Tát không trụ vô 
VI—ÏIt means studying and practicing the immaterial but without abiding in voidness; studying and 
practicing formlessness and Inaction but without abiding In them; studying and practicing that 
which 1s beyond causes but without discarding the roofts of good causation; looking Into suffering in 
the world without hating birth and death (I.e. samsara); looking into the absence of the ego while 
continuing to teach all living beings indefatigably; looking Into nirvana with no 1ntentlon of 
dwelTling In it permanently; looking 1nto the relinqguishment (of nrvana) while one”s body 
and mind are set on the practice of all good deeds; looking Into the (non-existing) 
destinations of all things while the mind 1s set on practicing excellent actions (as frue 
destinations); looking 1nto the unborn (1.e. the uncreate) while abiding 1n (the 1llusion of) 
le to shoulder responsibility (to save others); looking Into passionlessness without 
cutting off the passlon-stream (n order to stay in the world to liberate others); looking 
into the state of non-action while carrying out the Dharma to teach and convert living 
beings; looking Into nothingness without forgetting about great compassion; looking Into 
the right position (of nirvana) without following the Hinayana habit (of staying in 1Ð; 
looking Into the unreality of all phenomena which are neither frm nor have an 
independent nature, and are egoless and formless, but since one”s own fundamental vows 
are not entirely fulfilled, one should not regard merits, serenity and wisdom as unreal and 
SO cease practicing them. 

“This 1s the Bodhisattva not staying In the non-acfive (wu wel) state. 


2875 


CHƯƠNG TÁM MƯƠI BỐN 
CHAPTER EIGHTY-FOUR 


Xiển Đề 
Icchantika (skf) 


(ID Tổng quan về Xiển Đề—An overview oƒ Icchantika: 


l) 


2) 


Xiển Để hay Đoạn thiện căn giả, người không có ý hướng giác ngộ Phật, kẻ thù của 
thiện pháp. Người cắt đứt mọi thiện căn. Nhất Xiến Đề là hạng người cùng hung cực ác, 
mất hết tất cả các căn lành, không thể nào giáo hóa khiến cho họ tu hành chi được hết. 
Tuy nhiên, Nhất Xiển Đề cũng áp dụng cho Bồ Tát nguyện không thành Phật cho đến 
khi nào tất cả chúng sanh đều được cứu độ. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nhắc 
Mahamati: “Này Mahamati, vị Bồ Tát nhất xiển để biết rằng tất cả sự vật đều ở trong 
Niết Bàn từ lúc khởi thỉ, nên vẫn giữ mãi không nhập Niết Bàn.”—One who cuts off his 
roofs of goodness. The Atyantika are people who are extremely evil and wicked, having 
lost all senses of goodness. It 1s Impossible to change, transform, or influence them to 
take a cultivated path. However, this also applied to a Bodhisattva who has made his vow 
not to become a Buddha until all beings are saved. In the Lankavatara Sutra, the Buddha 
reminded Mahamati: “Oh Mahamati, the Bodhisattva-icchantika knowing that all things 
are In Nirvana from the beginning refrains forever from enfering Into Nirvana. 

Hãy còn một đẳng cấp khác nữa của những chúng sanh không thể được bao gồm trong 
bất cứ đẳng cấp nào; vì họ không hề mong muốn cái gì để giải thoát, và vì không có 
mong muốn ấy nên không có giáo lý nào có thể nhập vào lòng họ được. Tuy nhiên, có 
hai nhóm phụ thuộc nhóm nây và cả hai nhóm nầy đều được gọi là Nhất Xiến Đềể— 
There 1s still another class of beings which cannot be comprised under any of the classes 
already mentioned; for they have no desire whatever for emancipation, and without this 
desire no religious teaching can enter into any heart. 


(II) Nghĩa của Xiển Đề— The meanings oƒ Icchantika: 


l) 
2) 
3) 


4 


3) 
6) 


7) 


Những người đã cắt đứt thiện căn: One who cuts of good roofs. 

Người chạy theo dục vọng đến kỳ cùng: One who purpsues desires to the end. 

Bất tín cụ túc: Những người không tin tưởng vào giới pháp nhà Phật One who does not 
possess belief. 

Những người không có Phật tính: Those who are destitute of the Buddha-nature. 

Phế bỏ Phật pháp——Abandon Buddha-truth. 

Xiển Đề là người không tin nơi giáo pháp nhà Phật, người bất tín hay không tín nhiệm 
hay tin tưởng ai, không tin chánh pháp —lcchantika ¡is one who doesnt believe ¡in 
Buddhist doctrine, who lacks of faith or not to trust or believe 1n anyone, not to believe 1n 
the truth. 

Xiển Đề là hạng không còn khả năng chuyển hóa. Những kẻ bị chướng ngại vì những ác 
hành và nhiễm ô của họ. Những kẻ không có tín ngưỡng, nghị lực và sự hiểu biết, không 
thể nào bước vào con đường chánh đạo để đi đến toàn giác được—lcchantikas are those 


8) 


2876 


beings who are obsftructed by their evil actions, by their defilements, by the result of theIr 
evil actions. Those who are devoid of faith, energy and knowledge, and unable to enter 
the right path and reach perfection. 

“lcchantika” là thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là “Xiển để”, “tín bất cụ” (hay không đủ 
niềm tin) và “thiếu thiện căn.” Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Niềm tin không trọn vẹn,” hay 
“thiếu thiện căn.” Một loại chúng sanh đã cắt đứt tất cả thiện căn và không còn hy vọng 
đạt thành Phật quả nữa. Tình trạng “xiển đề” đã từng là một chủ để bàn luận trong Phật 
giáo vùng Đông Á, vài nhóm cho rằng xiển để không thể nào thành Phật, nhóm khác xác 
nhận rằng tất cả chúng sanh, bao gồm xiển đề, đều có Phật tánh và vì thế có thể tái lập 
thiện căn ——lcchantika 1s a Sanskrit word which means “incomplete faith” and “lacking 
good roots.” A class of beings who have cut off all their virtuous roots (Kusala mula) and 
so have no hope of attaining buddhahood. The status of Icchantkas was once an 
1mportant topic of debate In East Asian Buddhism, with some groups claiming that they 
are unable to attain liberation, while others asserted that all beings, Iincluding 1cchantikas, 
have the buddha-nature, and so the virtuous roots may be re-established. 


(HI)Những định nghĩa khác liên quan đến Xiển Đề—Other defimnitions that are related to 


1) 


2) 


3) 


the lcchantika: 

Nhất Xiển Đề —An enemy oƒ the good: Icchantika or Atyantika (sk)—Đoạn thiện căn 
giả, người không có ý hướng giác ngộ Phật, kẻ thù của thiện pháp. Người cắt đứt mọi 
thiện căn. Nhất Xiến Đề là hạng người cùng hung cực ác, mất hết tất cả các căn lành, 
không thể nào giáo hóa khiến cho họ tu hành chỉ được hết—One who cuts off his roots of 
gøoodness. The Atyantika are people who are extremely evil and wicked, having lost all 
senses of øoodness. Ït 1s impossible to change, transform, or influence them to take a 
cultivated path. 

Tỳ Kheo Xiển Đề: Vị Tỳ Kheo không chịu vào Niết Bàn mà ở lại trần thế để tế độ chúng 
sanh—Bhiksus who refuse to enter upon their Buddhahood in order to save all beings. 

Vô Chúng Xiển Đề—No Buddha-seed Icchantika: Nhất Xiến Đề không có chủng tánh 
Phật (mãi mãi không thể thành Phật)—An icchanti, or evil person without the Buddha- 
seed of goodness. 


(IV)Phân Loại Xiển Đề— Categories oƒ Icchantika: 
(A) Nhị Chủng Xiển Đêề— Two kinds oƒ Ilcchantika: Hai loại Nhất Xiến Đề. 


Ũ 


2) 


Nghiệp báo Nhất xiển để: Loại người cực ác, đoạn tuyệt thiện căn vì nghiệp tiền kiến, 
nên không bao giờ thành Phật —The utterly depraved, abandoned, and Blasphemers of 
Buddha-truth owing to the previous karma. 

Hạnh nguyện Nhất xiển đề: Vì đại nguyện mà các vị Bồ tát quyết định chưa thành Phật 
để tiếp tục cứu độ chúng sanh—Owing to the good vow, bodhisattvas refuse to enter 
upon therr Buddhahood in order to continue to save all beings. 


(B) Tam Chủng Xiển Đêề— Three kinds oƒ icchantika: 


Ù 
2) 


3) 


Nhứt Xiển để: The wicked. 

Xiển để ca: Đại bi Xiển để —Bodhisattvas who become icchantika to save all beings, ¡.e. 
Earth Store Bodhisattva. 

Vô tính Xiển để: Those without a nature for final nirvana. 


2877 


CHƯƠNG TÁM MƯƠI LĂM 
CHAPTER EIGHTY-FIVE 


Bát Nhã và Tánh Không 
Praqjna and Sunydta 


(A) Bát Nhã: Prajna (skt)— Panna (p) 

(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Bát Nhã—Overview and Meanings oƒ Prajna 

(I) Tổng quan về Bát Nhã—An overview øƒ Prajna. 

(II) Nghĩa của Bát Nhã— The meanings oƒ Prajna. 

(HI) Những định nghĩa khác liên quan đến Bát Nhã— Other definitions that are related to 
Prajna. 


(A-2) Những đặc tính khác của Bát Nhã—Other characteristics 0ƒ Prajna 
(I) Sự hiểu biết trực giác—Intuitive understanding. 
(H) Sự thấy biết bất thình lình— Abruptly seeing. 


(A-3) Dụng của Bát Nhã— The functions 0ƒ Prajna 
(A-4) Bát Nhã và Tánh Không— Prqjna and Sunydfa 
(A-5) Bát Nhã và Tự Tánh— Prajna and Se|ƒ-nafure 


(A-6) Bát Nhã và cái dụng của Thức cũng như Vô Thức—Prdqjna and Conscious and 
Dnconscious FuncHons 


(A-7) Ma Ha Bát Nhá Ba La Mật Đa— Maha-prajna-paramifa (skt) 
(I) Tổng quan về Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa—An overview oƒ Maha-prajna-paramita. 
(H) Chỉ tiết của Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa— Details of Maha-prajna-paramiia. 


(A-8) Phân Loại Bát Nhã— Cafegories 0ƒ Prqjna 

(1) Nhị Bát Nhã—Two kinds oƒprajna or wisdom. 

(H) Tam Bát Nhã: Three prajnas or perƒect enlightemen1s. 

(H) Bát Nhã Ba La Mật: Prajnaparamita (skt)— Enlightened wisdom. 


(B) Không: Sunya (skt) 

(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Không—Overview and Meanings oƒ Sunya 

(I) Tổng quan về “Không” theo Phật giáo—An overview øƒ “Sunya” in Buddhism. 
(II) The meanings oƒ Emptiness— Nghĩa của “Không”. 


(B-2) Một trong ba cửa vào Niết Bàn— One oƒ the three gates to the city 0ƒ Nirvana 


2878 


(B-3) Những định nghĩa khác liên quan đến Không— Other definiions that are related to 
the Sunyata 


(B-4) Tổng quan và Ý nghĩa của Không tánh— Overview and Meanings oƒ Sunyata 
(I) Tổng quan về “Tánh không ”—An overview oƒ “Sunyata”. 

(H) The meaning oƒ “Sunyata”— Nghĩa của “Sunyata”. 

(IH)Characteristics 0ƒ “Sunyata”— Đặc tánh của “Tánh không. 


(B-5) Trạng thái hư không bị hiểu sai lạc—Falsely understood Emptiness—Akushu-ku 
0ap) 


(B-6) “Tánh Không ” theo Kinh Bát Nhã— Emptiness im the Praqjnaparamnta Heart Sufra 

(I)_ Phát triển Tánh Không trong Kinh Bát Nhã— Development oƒ Sunyata in Prajna-paramita 
Sufra. 

(IH) Đức Phật bảo Xá Lợi Phất về Tánh không— The Buddha told Sariputra about Emptiness. 


(B-7) Những quan điểm khác về “Tánh Không °—Other views on Emptiness 


(B-8) Khái niệm về Tánh Không trong Kinh Điển Đại Thừa—Concept oƒ Sunyata in 
Mahayana Canon 


(B-9) Khái niệm về “Không ” theo Phật giáo Nguyên Thủy— Conecept 0ƒ Sunnafa (Sunyata) 
in the Theravada Buddhisrm 

(I) Tổng quan về Khái niệm về “Không” theo Phật giáo Nguyên Thủy—An overview oƒ the 
Concept oƒ Sunnata (Sunyafa) in the Theravada Buddhism. 

(IH) Chỉ tiết của Khái niệm về Không theo Phật giáo Nguyên Thủy— Details oƒ Concept øƒ 
Sunndfa (Sunydta) in the Theravada Buddhism. 


(B-10) Phân loạt Không— Categories 0ƒ Sunyafa 

(I) Nhị chủng Không— Two kinds of Sunyd1a. 

(H) Thất Chủng Không— Seven kinds oƒ Emptines. 

(IH)Mười Tám Hình Thức Của Không— Eighteen ƒorms oƒ empftiness. 

(IV)Hai Mươi Hình Thức Của Không— Twenfy ƒorms oƒ empfiness. 

(V) Hai mươi tánh không trong Luận Trang Nghiêm Chứng Đạo Ca— Commentary oƒ Abhisa- 
mayala-makara-loka. 





2879 


(A) Bát Nhã 
Prajna (skt)— Panna (p) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Bát Nhã 
Overview and Meanings 0ƒ Praqjna 


(ID Tổng quan về Bát Nhã— An overview oƒ Prajna: Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ 


Năng dạy: “Này thiện tri thức, “Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật” là tiếng Phạn, dịch là đại trí 
tuệ đến bờ kia, nó phải là hành nơi tâm, không phải tụng ở miệng. Miệng tụng mà tâm 
chẳng hành như huyễn như hóa, như sương, như điển. Miệng niệm mà tâm hành ắt tâm 
và miệng hợp nhau, bản tánh là Phật, ha tánh không riêng có Phật. Này thiện tri thức, 
sao gọi là Bát Nhã? Bát Nhã nghĩa là “trí tuệ.” Tất cả chỗ, tất cả thời, mỗi nệm không 
ngu, thường hành trí huệ tức là Bát Nhã hạnh. Một niệm ngu khởi lên, tức là Bát Nhã 
bặt. Một niệm trí khởi lên, tức là Bát Nhã sanh. Người đời ngu mê không thấy Bát Nhã, 
miệng nói Bát Nhã mà trong tâm thường ngu, thường tự nói ta tu Bát Nhã, niệm niệm nói 
không nhưng không biết được chơn không. Bát Nhã không có hình tướng, tâm trí tuệ ấy 
vậy. Nếu khởi hiểu như thế tức gọi là Bát Nhã trí —Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa— 
According to the Platform Sutra of the Sixth Patriarch's Dharma Treasure, the Sixth 
Patriarch, Hui-Neng, taught: “Good Knowing Advisors, Maha PraJna Paramita 1s a 
Sanskrit word which means “great wisdom which has arrived at the other shore.` It must 
be practiced In the mind, and not Just recited in words. When the mouth recites and the 
mind does not practice, 1t 1s like an illusion, a transformation, dew drops, or lightning. 
However, when the mouth reciftes and the mind practices, then mind and mouth are in 
mutual accord. One”s own orIginal nature 1s Buddha; apart from the nature there Is no 
other Buddha. Good Knowing Advisors, what 1s meant by “Prajna?” Prajna In our 
language means wisdom. Everywhere and at all times, In thought after thought, remain 
undeluded and practice wIsdom constantly; that 1s PraJna conduct. PraJna 1s cut off by a 
single deluded thought. By one wise thoupht, PraJna 1s produced. Worldly men, deluded 
and confused, do not see Prajna. They speak of 1t with their mouths, but theiIr minds are 
always deluded. They constantly say of themselves, “I cultivate PraJna!" And though they 
continually speak of emptiness, they are unaware of true emptiness. Prajna, without form 
or mark, 1s Just the wIsdom of the mind. If thus explained, this 1s Prajna wisdom. 


(I) Nghĩa của Bát Nhã— The meanings oƒ Prajna: 


Ũ 
2) 
3) 


Trí Tuệ—W¡sdom, knowing or understanding. 

Minh: Clear——Intelligent. 

“Prajna” là từ Phạn ngữ có nghĩa là trí tuệ (ý thức hay trí năng). Có ba loại bát nhã: thật 
tướng, quán chiếu và văn tự. Bát Nhã còn có nghĩa là thực lực nhận thức rõ ràng sự vật 
và những nguyên tắc căn bản của chúng cũng như xác quyết những gì còn nghi ngờ— 
Prajna 1s a Sanskrit term which means wisdom. There are three kinds of praJna: real mark 
prajna, contemplative prajna, and literary praJna. Prajna also means the real power to 
discern things and therr underlying principles and to decide the doubtful. 





4) 


5) 


6) 


2880 


Bát Nhã Ba La Mật Kinh diễn tả chữ “Bát Nhã” là đệ nhất trí tuệ trong hết thảy trí tuệ, 
không gì cao hơn, không gì so sánh bằng (vô thượng, vô tỷ, vô đẳng)—The Prajna- 
paramita-sutra describes “prajna” as supreme, highest, incomparable, unequalled, 
unsurpassed. 

Bát Nhã hay cái biết siêu việt nghĩa là ý thức hay trí năng (Transcendental knowledge). 
Theo Phật giáo Đại thừa, do trí năng trực giác và trực tiếp, chứ không phải là trí năng 
trừu tượng và phục tùng trí tuệ phàm phu mà con người có thể đạt đến đại giác. Việc 
thực hiện trí năng cũng đồng nghĩa với thực hiện đại giác. Chính trí năng siêu việt nầy 
giúp chúng ta chuyển hóa mọi hệ phược và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ không ở 
lòng thương xót hay thương hại của bất cứ a—Real wisdom——Transcendental wisdom—— 
Wisdom—According to the Mahayana Buddhism, only an Iimmediate experienced 
intuiive wisdom, not Intelligence can help man reach enlightenment. Therefore, to 
achieve prajna 1s synonymous with to reach enlightenment. One of the two perfections 
required for Buddhahood—The wisdom which enables us to transcend disire, attachment 
and anger so that we wIll be emancipated (not throught the mercy of any body, but rather 
through our own power of will and wisdom) and so that we wIll not be reborn again and 
again In “samsara” or transmigration. 

“Prajna” thường được dịch là “tri thức” trong Anh ngữ, nhưng chính xác hơn phải dịch là 
“trực giác.” Đôi khi từ này cũng được dịch là “trí tuệ siêu việt.” Sự thực thì ngay cả khi 
chúng ta có một trực giác, đối tượng vẫn cứ ở trước mặt chúng ta và chúng ta cảm nhận 
nó, hay thấy nó. Ở đây có sự lưỡng phân chủ thể và đối tượng. Trong “Bát Nhã” sự lưỡng 
phân này không còn hiện hữu. Bát Nhã không quan tâm đến các đối tượng hữu hạn như 
thế; chính là toàn thể tính của những sự vật tự ý thức được như thế. và cái toàn thể tính 
này không hề bị giới hạn. Một toàn thể tính vô hạn vượt qua tầm hiểu biết của phàm phu 
chúng ta. Nhưng trực giác Bát Nhã là thứ trực giác tổng thể “không thể hiểu biết được 
bằng trí của phàm phu” về cái vô hạn này, là một cái gì không bao giờ có thể xảy ra 
trong kinh nghiệm hằng ngày của chúng ta trong những đối tượng hay biến cố hữu hạn. 
Do đó, nói cách khác, Bát Nhã chỉ có thể xảy ra khi các đối tượng hữu hạn của cảm quan 
và trí năng đồng nhất với chính cái vô hạn. Thay vì nói rằng vô hạn tự thấy mình trong 
chính mình, nói rằng một đối tượng còn bị coi là hữu hạn, thuộc về thế giới lưỡng phân 
của chủ thể và đối tượng, được tri giác bởi Bát Nhã từ quan điểm vô hạn, như thế gần gũi 
với kinh nghiệm con người của chúng ta hơn nhiều. Nói một cách tượng trưng, hữu hạn 
lúc ấy tự thấy mình phản chiếu trong chiếc gương của vô hạn. Trí năng cho chúng ta biết 
rằng đối tượng hữu hạn, nhưng Bát Nhã chống lại, tuyên bố nó là cái vô hạn, vượt qua 
phạm vi của tương đối. Nói theo bản thể luận, điều này có nghĩa là tất cả những đối 
tượng hay hữu thể hữu hạn có được là bởi cái vô hạn làm nền tắng cho chúng, hay những 
đối tượng tương đối giới hạn trong phạm vi của vô hạn mà không có nó chúng chẳng có 
dây neo gì cả—Prajna is ordinarily translated as “knowledge” in English, but to be exact 
“intuition” may be better. It is sometimes translated as “transcendental wisdom.” The fact 
1s even when we have an Intuition, the obJect 1s still in front of us and we sense 1t, or 
perceive 1t, or see it. Here 1s a dichotomy of subJect and obJect. In praJna this dichotomy 
no longer exIsts. PraJna Is not concerned with finite obJects as such; 1t 1s the totality of 
things becoming conscious of 1tself as such. And this totality 1s not at all limited. An 
infinite totality 1s beyond our ordinary human comprehension. But the praJna-Intuition 1s 


2881 


this “incomprehensible” totalistic untuition of the Infinite, which 1s something that can 
never take place in our daily experience limited to fimte obJects or events. The praJna, 
therefore, can take place, in other words, only when finite obJects of sense and intellect 
are Identified with the Infinite ifself. Instead of saying that the Infinite sees 1tself, 1t 1s 
much closer to our human experience to say that an object regarded as Íinite, as 
belonging in the dichotomous world of subJect and obJect, 1s perceived by prajna from the 
point of view of infinity. Symbolically, the finite then sees Itself reflected in the mirror of 
infimty. The Intellect Informs us that the obJect 1s fimte, but prajna contradicts, declaring 
1t to be the Infinite beyond the realm of relativity. Ontologically, this means that all finite 
obJects or beings are possible because of the Infinite underlying them, or that the obJects 
are relatively and therefore limitedly laid out in the field of infinity without which they 
have no moorings. 


(HI) Những định nghĩa khác liên quan đến Bát Nhã— Other definitions that are related to 


1) 


2) 


3) 
8) 


b) 


4) 


3) 


6) 


7) 


Prqjng- 

Bát Nhã Bồ Tát: Prajna-Bodhisattva—Trí Tuệ Kim Cang Bồ Tát—VỊ Trung Tôn có hình 
dáng giống như thiên nữ trong Thai tạng Giới—Wisdom as a female bodhisattva in the 
Garbhadhatu group. 

Cảnh giới Bát Nhã: Prajna is subjective—All things are objective of the external world 
praJna—External world praJna——W1sdom of all things. 

Cộng Bát Nhã: Common prajna. 

Những pháp chung cho Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát: The things for Sravakas, 
pratyeka-buddhas and Bodhisattvas. 

Sự giải thích Bát Nhã chung cho người sơ cơ cũng như các bậc thượng thừa, đối lại với 
thâm nghĩa chỉ dành cho các bậc Bồ Tát Đại Thừa: The interpretation of the 
PraJnaparamita (Thông Giáo) that advanced and ordinary students have in common, as 
contrasted with is deeper meaning (Biệt Giáo), only understood by the Mahayana 
Bodhisattvas. 

Hạnh Bát Nhã: Prajna conduct—Bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, từng hành động của 
chúng ta phải luôn khế hợp với “trí tuệ Bát Nhã”. Phàm phu luôn khoe khoang nơi 
miệng, nhưng tâm trí lại mê mờ. Đây là một trong ba loại Bát Nhã, lấy trí tuệ quán chiếu 
cái lý thực tướng hay nhờ thiển quán mà giác ngộ được chân lý—Everywhere and at all 
time, our actions must be In accordance with “PraJna” at all time. Worldly people always 
brag with their mouths, but their minds are always deluded. This 1s one of the three kinds 
Of Prajna, the praJna or wisdom of meditative enlightenment on reality. 

Bát Nhã Phật Mẫu: Trí tuệ giải thoát hay Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật— 
Wisdom for salvation, through wisdom 1s the mother or source of all Buddhas. 

Bát Nhã Phong: Ngọn đao trí tuệ có khả năng cắt đứt phiển não và ác nghiệp—The 
spear of wisdom, which 1s able to cut off 1llusion and evil. 

Quán Chiếu Bát Nhã: Prajna of meditative enlightenment on reality—Một trong ba loại 
Bát Nhã, lấy trí tuệ quán chiếu cái lý thực tướng hay nhờ thiển quán mà giác ngộ được 
chân lý—One of the three kinds of Prajna, the prajna or wisdom of medifative 
enlightenment on realIty. 





2882 


8) Bát Nhấ Tâm Kinh: Prajnaparamita Hridaya Sutra (skÙ—Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 
Đại Minh Kinh—Phật Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh—Bát Nhã Ba La 
Mật Đa Tâm Kinh —Bát Nhã Tâm Kinh U Tán—Tâm Kinh Lược Sớ—Một trong những 
phần ngắn nhứt nhưng lại thiết yếu nhứt trong bộ Đại Bát Nhã Kinh—The sutra of the 
heart of prajna. One of the smallest, but the most vital portion 1n the Vast 
PraJjnaparamita—Bát Nhã Tâm Kinh —The Heart of Prajna Paramita Sutra. 

9) Bát Nhã Thời: PraJnaparamita or Lotus period—Thời kỳ Bát Nhã hay Liên Hoa—Một 
trong năm thời giáo thuyết của Đức Phật. Thời Bát Nhã chủ yếu giảng Viên giáo nhưng 
còn liên hệ Thông giáo và Biệt giáo. Do đó nó chưa hoàn toàn viên mãn. Trong 22 năm 
của thời kỳ nầy, Đức Phật thuyết giảng giáo pháp Đại Thừa ở cấp cao hơn và bác bỏổ sự 
luyến chấp Tiểu Đại của các hàng đệ tử. Đức Phật đã giảng về tính hư không trong Kinh 
Bát Nhã. Trong thời kỳ nầy, Đức Phật giảng thuyết kinh Bát Nhã và mọi ý niệm biện 
biệt và chấp thủ đều bị quyết liệt loại bỏ. Bởi vậy, nó được gọi là thời “Đào Thải.” Suốt 
trong thời kỳ nầy, giáo lý về “không” được giảng dạy, nhưng chính “không” lại bị phủ 
nhận. Do đó, thời Bát Nhã cũng được gọi là thời “Hội Nhất Thiết Pháp,” nghĩa là bác bỏ 
mọi phân tích và thống nhất chúng lại —One of the five periods of the Buddha's 
teachings. The perlod of Prajnaparamita-Sutra or Lotus-Sutra. The Time of Wisdom 





mainly teaches the Round Doctrine and yet is linked with the Common and Distinct 
Doctrines. Therefore, it 1s not quite perfect or complete. This phase lasted twenty-two 
years, in which the Buddha expounded a higher level of provisional Mahayana and 
refuted his disciples” attachment to the distinction between Theravada and Mahayana by 
teaching the doctrine non-substantiality or emptiness. He taught the teachings of shunyata 
in the Prajnaparamita-sutra, and all the Ideas of distinction and acquisiion were 
mercilessly reJected. It is therefore, called the Tome of Selection. During this period, the 
doctrinne of “Void” was taught but the “Void” itself was again negated. In the end 
everything revertfs to the ultimate Void. So the time of PriaJna was also called the Time 
of Exploring and Uniting of the Dharmas, denying all analysis and unifying them all in 
One. 

10) Bát Nhã Thuyền: Thuyền Bát Nhã hay thuyền trí tuệ chở chúng sanh vượt qua biển sanh 
tử sang bờ niết bàn—The boat of wisdom, the means of atfaining nirvana. 


(A-2) Những đặc tính khác của Bát Nhã 
QOther characteristics 0ƒ Prajna 


(I) Sự hiểu biết trực giác—Intuitive understanding: Nói chung, từ này chỉ sự phát triển sự 
hiểu biết trực giác là ý niệm chủ yếu trong Phật giáo. Theo Phật giáo Đại thừa, “bát nhã 
ba la mật” là ba la mật thứ sáu trong sáu ba la mật mà một vị Bồ Tát tu hành trên đường 
đi đến Phật quả, và do trí năng trực giác và trực tiếp, chứ không phải là trí năng trừu 
tượng và phục tùng trí tuệ phàm phu mà con người có thể đạt đến đại giác. Việc thực 
hiện trí năng cũng đồng nghĩa với thực hiện đại giác. Chính trí năng siêu việt nầy giúp 
chúng ta chuyển hóa mọi hệ phược và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ không ở lòng 
thương xót hay thương hại của bất cứ ai—In general, this refers to the development of 


2883 


1ntuitive understanding of key Buddhist concepts. According to the Mahayana Buddhism, 
the “praJna paramita” or the “perfection of wisdom” 1s the sixth of the perfections that a 
Bodhisattva cultivates on the path to Buddhahood, and only an Iimmediate experienced 
intuitive wisdom, not Intelligence can help man reach enlightenment. Therefore, to 
achieve prajna 1s synonymous with to reach enlightenment. One of the two perfections 
required for Buddhahood. The wisdom which enables us to transcend disire, attachment 
and anger so that we wIll be emancipated (not throught the mercy of any body, but rather 
through our own power of will and wisdom) and so that we wIll not be reborn again and 
again In “samsara” or transmigration. 


(H) Sự thấy biết bất thình lình—Abruptly seeing: Bát Nhã quả thật là một thuật ngữ biện 


Ù 


chứng chỉ cái tiến trình tri thức đặc biệt được biết đến như là “thấy bất thình hình,” hay 
“bỗng thấy,” “chợt thấy,” không theo bất cứ một định luật hay lý luận nào; vì khi Bát 
Nhã vận hành thì người ta tự thấy cái không của vạn hữu một cách bất ngờ và kỳ diệu. 
Điều này xảy ra một cách bất thần và không do kết quả của lý luận, mà vào lúc ấy lý 
luận như bị quên lãng, và nói theo cách tâm lý, đó là vào lúc năng lực của ý chí đi đến 
chỗ thành tựu—Prajna ¡is really a đialectical term denoting that this special process of 
knowing, known as “abruptly seeing,” or “seeing at once,” does not follow general laws 
of logic; for when praJna functions one finds oneself all of a sudden, as If by a miracle, 
facing Sunyata, the emptiness of all things. This does not take place as the result of 
reasoning, but when reasoning has been abandoned as futile, and psychologically when 
the will-power 1s brought to a finish. 


(A-3) Dụng của Bát Nhã 
The functions 0ƒ Praqjna 


Cái dụng của Bát Nhã mâu thuẫn với tất cả những gì chúng ta có thể nhận thức về thế 
giới này; nó thuộc về một trật tự hoàn toàn khác với trật tự của cuộc sống bình thường 
của chúng ta. Nhưng điều này không có nghĩa Bát Nhã là một cái gì đó hoàn toàn cách 
biệt với đời sống, với tư tưởng chúng ta, một cái gì đó phải đến với chúng ta từ cái nguồn 
nào đó không biết và không thể biết được, bằng phép lạ. Nếu vậy, Bát Nhã sẽ không thể 
có lợi ích gì cho chúng ta và chúng ta không thể đạt được giải thoát. Quả thật vai trò của 
Bát Nhã là bất liên tục và nó làm gián đoạn bước tiến của suy luận hợp lý, nhưng Bát 
Nhã không ngừng hiện diện dưới sự suy luận này và nếu không có nó chúng ta không thể 
suy luận gì cả. Cùng một lúc Bát Nhã vừa ở trên vừa ở trong quá trình suy luận. Về hình 
thức mà nói, điều này mâu thuẫn, nhưng sự thật do chính mâu thuẫn này khả hữu cũng do 
Bát Nhã đem lại — The use of praJna contradicts everything that we may conceIve of 
things worldly; 1t is altogether of another order than our usual life. But this does not mean 
that PraJna 1s something altogether disconnected with our life and thoupht, something that 
1s to be gIven to us by a miracle from some unknown and unknowable source. If this were 
the case, praJna would be no possible use to us. It is true that the functioning of Prajna 1s 
discrefe, and interrupting to the progress of logical reasoning, but all the time 1t underlies 
1t, and without PraJna we cannot have any reasoning whatever. PrajJna Is at once above 


2) 


2884 


and in the process of reasoning. This 1s a contradiction, formally considered, but in truth 
this contradiction 1fself 1s made possible because of Prajna. 

Hầu như tất cả văn học tôn giáo đều chứa đầy những mâu thuẫn, phi lý và nghịch lý, và 
không bao giờ có thể có được, và đòi hỏi tin và chấp nhận những thứ ấy như là chân lý 
mặc khải, chính là vì tri thức tôn giáo đặt căn bản trên sự vận hành của Bát Nhã. Một khi 
người ta thích quan điểm Bát Nhã thì tất cả những phi lý cốt yếu của tôn giáo trở nên có 
thể hiểu được. Nó giống như một mẩu chuyện châm biếm hay cần phải thưởng thức. Trên 
mặt phải của nó phơi ra một sự lộn xộn hầu như khó tin của cái đẹp, và người nhận thức 
sẽ không vượt qua được những sợi chỉ rối beng. Nhưng ngay khi câu chuyện châm biếm 
bị đảo ngược thì tánh cách phức tạp và thần nh của cái đẹp ấy hiện ra. Bát Nhã gồm 
trong sự đảo ngược này. Cho đến bây giờ con mắt nhận thức bể mặt của cái áo, bể mặt 
duy nhất mà nó thường cho phép chúng ta quan sát. Bây giờ bỗng nhiên cái áo bị lộn trái, 
chiều hướng của cái thấy thình lnh bị gián đoạn, không có sự liên tục nào của cái nhìn. 
Tuy nhiên do sự gián đoạn này, toàn bộ cấu trúc của cuộc sống bỗng nhiên được nhận 
thức, đó là “thấy trong tự tánh.”—That most of religious literature is fñlled with 
contradictions, absurdities, paradoxes, and impossibilitites, and demands to believe them, 
to accept them, as revealed truths, 1s due to the fact that religIous knowledge 1s based on 
the working of PraJna. Once this viewpoint of Prajna 1s gained, all the essential 
1rrationalities found in religion become Intelligible. It is like appreciating a fine piece of 
brocade. On the surface there 1s an almost bewildering confusion of beauty, and the 
professional fails to trace the Intricacies of the threads. But as soon as 1t 1s turned over all 
the Intricate beauty and skIll 1s revealed. PraJna consisfs in this turning-over. The eye has 
hitherto followed the surface of the cloth, which 1s indeed the only side ordinarily allows 
us fO survey. Now the cloth 1s abruptly turned over; the course of the eyesight 1s suddenly 
Interrupted; no continuous øazing 1s possible. Yet by this interruption, or rather disruption, 
the whole scheme of life is suddenly grasped; there 1s the “seeing into oneˆs self-nature.” 


(A-4) Bát Nhã và Tánh Không 
Prqjna and Sunydta 


Chính Bát Nhã đặt những bàn tay của nó lên “Tánh Không,” hay “Chơn Như,” hay “Tự 
Tánh.” Và bàn tay này không đặt lên cái mà nó hình như hiện hữu. Điều này rõ ràng 
phát sinh từ cái mà chúng ta đã nói quan hệ đến những sự việc tương đối. Cho rằng tự 
tánh ở bên kia lãnh vực ngự trị của thế giới tương đối, sự nắm lấy nó bằng Bát Nhã 
không thể có nghĩa theo nghĩa thông thường của thuật ngữ này. Nắm lấy mà không phải 
là nắm lấy, sự xác quyết không thể tránh được nghịch lý. Theo thuật ngữ Phật giáo, sự 
nắm lấy này có hiệu quả bằng sự không phân biệt, nghĩa là bằng sự phân biệt có tính 
cách không phân biệt. Cái quá trình đột nhiên, gián đoạn, nó là một hành động của tâm, 
nhưng hành động này, dù rằng không phải là không có ý thức, phát sinh từ chính tự tánh, 
tức là vô niệm—It 1s PraJna which lays 1s hands on Emptiness, or Suchness, or self- 
nature. And this laying-hands-on 1s not what it seems. This is self-evident from what has 
already been said concerning things relative. Because the self-nature 1s beyond the realm 


Ù 


2) 


2885 


Of relativity, I1ts being grasped by Prajna cannot mean a grasping In 1ts ordinary sense. 
The grasping must be no-grasping, a paradoxical statement which 1s inevitable. To use 
Buddhist terminology, this grasping 1s accomplished by non-discrimination; that 1s, by 
discrete, an act of the conscIous; not an unconscious act but an act rising from self-nature 
1tself, which 1s the unconscIous. 


(A-5) Bát Nhá và Tự Tánh 
Praqjna and Selƒf-nafure 


Theo Lục Tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Bát Nhã được phát khởi trong tự tánh 
theo cách “bất thình lình”, chữ bất thình nh ở đây không có nghĩa là tức thì, theo cách 
bất ngờ hay thình lình, nó cũng có nghĩa là hành vi tự phát, nó là cái thấy, không phải là 
một hành động có ý thức thuộc phần tự tánh. Nói cách khác, ánh sáng của Bát Nhã 
phóng ra từ vô niệm tuy nhiên nó không bao giờ rời vô niệm; Bát Nhã ở trong vô thức về 
sự vật. Đây là cái mà người ta ám chỉ khi nói rằng “thấy là không thấy và không thấy là 
thấy,” hoặc khi nói rằng vô niệm hay tự tánh, trở nên ý thức chính nó bằng phương tiện 
Bát Nhã, tuy nhiên trong ý thức này nó không có sự phân cách nào giữa chủ và khách. 
Do đó, Lục Tổ Huệ Năng nói: “Ai hiểu được chân lý này tức thì không nghĩ, không nhớ 
và không dính mắc.” Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Lục Tổ Huệ Năng không bao giờ 
giảng một giáo pháp nào về cái “Vô” đơn giản hay về sự bất động đơn giản và Ngài 
không cậy đến quan niệm về cái vô tri trong vấn để đời sống —According to the Sixth 
Patriarch Hui Neng In the Platform Sutra, Prajna 1s awakened in self-nature abruptly, and 
the term “abrupf” not only means “instantaneously°, “unexpectedly” or “suddenly", but 
sIgnifies the idea that the act of awakening which 1s seeing 1s not a conscious deed on the 
part of self-nature. In other words, PraJna flashes from the Unconscious and yet never 
leaves If; It remains unconscious of it. This 1s the sense of saying that “seeing 1s no- 
seeing, and no-seeing 1s seeing,” and that the Unconscious or self-nature becomes 
conscIous of ifself by means of PraJna, and yet In this consciousness there 1s no separation 
of subJect and object. Therefore, Hui-Neng says: “One who understands this truth 1s 
without thought, without memory, and without attachment.” But we must remember that 
Hui-Neng never advocated the doctrine of mere nothingness, or mere-doing-nothing-ness, 
nor assumed an unknown quantity in the solution of life. 

Ngày nào đó Bát Nhã phải được phát khởi trong tự tánh; vì chừng nào chúng ta chưa có 
kinh nghiệm này thì không bao giờ chúng ta có được cơ hội biết Phật, không những chỉ 
nơi bản thân chúng ta mà còn nơi những người khác nữa. Nhưng sự phát khởi này không 
phải là một hành động đặc thù thành tựu trong lãnh vực ngự trị của ý thức thực nghiệm, 
và việc này cũng có thể đem so sánh với phản ảnh của mặt trăng trong dòng suối; nó 
không phải liên tục; nó ở bên kia sanh tử; cũng như khi người ta bảo nó chết, nó không 
biết chết; chỉ khi nào đạt được trạng thái vô tâm thì mới có những thuyết thoại chưa từng 
được nói ra, những hành động chưa từng được thực hiện—Prajna must once be awakened 
1n self-nature; for unless this 1s experienced we shall never have a chance of knowing the 
Buddha not only In ourselves but in others. But this awakening 1s no particular deed 


3) 


2886 


performed In the realm of empirical consciousness, and for this reason 1t 1s like a lunar 
reflection In the stream; 1t 1s neither continuous nor discrete; 1t 1s beyond birth and death; 
even when 1t 1s said to be born, 1t knows no birth; even when 1t 1s said to have passed 
away, 1t knows no passing away; 1t is only when no-mind-ness or the Unconscious 1s seen 
that there are discourses never discoursed, that there are acts that never acted. 

Cũng theo Lục Tổ Huệ Năng, Bát Nhã là cái tên đặt cho “Tự Tánh,” hay chúng ta còn 
gọi nó là “Vô Thức,” khi nó tự ý thức chính nó, hay chính xác hơn, chính hành động trở 
thành ý thức. Do đó Bát Nhã chỉ về hai hướng: Vô thức và thế giới của ý thức hiện mở 
ra. Hình thái thứ nhất được gọi là Trí Vô Phân Biệt và hình thái kia là Trí Phân Biệt. Khi 
chúng ta quan hệ với hướng đi ra ngoài của ý thức và phân biệt tại điểm quên hướng kia 
của Bát Nhã, hướng quy tâm về Vô thức, chúng ta có thuật ngữ được biết dưới tên “Trí 
Tưởng Tượng.” Hay chúng ta có thể nói ngược lại: khi trí tưởng tượng tự xác định, Bát 
Nhã bị che khuất, sự phân biệt ngự trị làm chủ, và bề mặt thanh tịnh, không vô nhiễm 
của Vô Thức hay Tự Tánh hiện thời bị che mờ. Những ai chủ trương “vô niệm” hay “vô 
tâm” đều mong chúng ta ngăn Bát Nhã khỏi lạc theo hướng phân biệt và chúng ta cương 
quyết quay cái nhìn theo hướng kia. Đạt vô tâm có nghĩa là, nói một cách khách quan, 
phát hiện ra trí vô phân biệt. Khi quan niệm này được phát triển thêm, chúng ta hiểu 
được nghĩa của vô tâm, trong tư tưởng Thiển—Also according to Hui-Neng, Prajna ¡s the 
name given to self-nature, or the Unconscious, as we call it, when 1t becomes conscIous 
Of Ifself, or rather to the act Ifself of becoming conscIous. PraJna therefore points In two 
directions to the UnconscIous and to the world of consciousness which 1s now unfolded. 
The one 1s call the Prajna of non-discriminaton and the other the Prajna of 
discrimination. When we are so deeply ¡nvolved in the outgoing direction of 
ConscIousness and discrimination as to forget the other direction of Prajna pointing to the 
Unconscious, we have what 1s technically known as “Prapanca,” Imagination. Ôr we may 
state this conversely: when imagination asserts 1tself, Prajna 1s hidden, and discrimination 
has its own sway, and the pure, undefiled surface of the Unconscious or self-nature 1s 
now dimmed. The advocates of “no-thought” or “no-mind” want us to preserve PraJna 
from going astray In the direction of discrimination, and to have our eyes looking steadily 
in the other direction. To attain “no-mind” means to recover, obJectively speaking, the 
Prajna or non-discrimination. When this idea 1s developed in more detail we shall 
comprehend the significance of “no-mind” in Zen thought. 


(A-6) Bát Nhã và cái dụng của Thức cũng như Vô Thức 
Prqjna and Conscious and Unconsclous Funcfions 


Bát Nhã, sự phát khởi của ý thức trong Vô Thức, vận hành trong một chiều hướng nhị 
bội. Một tiến đến vô thức và một hướng đến ý thức. Bát Nhã hướng về vô thức là Bát 
Nhã nói một cách riêng biệt, trong khi ấy Bát Nhã của ý thức bây giờ được gọi là tâm, 
với cách viết thường. Từ cái tâm này thế giới nhị nguyên phát khởi: chủ thể và khách 
thể, ngã bên trong và thế giới bên ngoài, vân vân. Đo đó người ta cũng có thể phân biệt 
hai hình thái trong tâm: tâm Bát Nhã vô phân biệt và tâm đối đãi. Tâm của hình thái thứ 


q) 


2887 


nhất thuộc về thế giới này, nhưng chừng nào nó còn liên hệ với Bát Nhã, nó còn giao 
thiệp trực tiếp với Vô Thức, thì nó là Tâm, trong khi ấy tâm của hình thái thứ nhì hoàn 
toàn là của thế giới này, nếu muốn, nó hòa lẫn với các yếu tố tạp đa. Cái tâm thứ hai, 
Lục Tổ Huệ Năng gọi là “Niệm.” Ở đây tâm là niệm và niệm là tâm. Theo quan điểm 
tương đối, tâm của hình thái thứ nhất có thể gọi là “vô tâm” đối lại với “hữu tâm” của 
hình thái thứ nhì. Trong khi cái sau thuộc về phía bên này của kinh nghiệm thường nhật 
của chúng ta, cái trước thì siêu việt; theo thuật ngữ của triết học Thiền, nó là cái “không 
phải tâm,” hay “vô tâm” hay “vô niệm.—Prajna, which ¡is the awakening of 
conscIousness In the ỦnconscIous, functions In a twofold direction. The one 1s towards the 
Unconscious and the other towards the conscious. The Prajna which 1s orlentated to the 
Unconscious 1s Prajna properly so called, while the PraJna of conscIousness 1s now called 
mind with the small initial letter. From this mind a dualistic world takes 1fs rise: subJect 
and obJect, the Inner self and the external world, and so on. In the Mind, therefore, two 
aspects are also distinguishable: PraJjna-mind of non-discrimination and dualistic mind. 
The mind of the first aspect belongs to this world, but so long as 1t linked with Prajna 1t 1s 
1n đirect communication with the UnconscIous, 1t 1s the Mind; whereas the mind of the 
second aspect Is wholly of this world, and deliphted with it, and mixes Ifself with all 1ts 
multiplicities. The mind of the second aspect, Hui-Neng called “thought.” Here, mind 1s 
thought, and thought is mind. From the relative point of view, the mind of the first aspect 
may be designated “no-mind” 1n contradistinction to the mind of the second aspect. As the 
latter belongs to this side of our ordinary experlence, so called, the former Is a 
transcendental on in terms of Zen philosophy 1s “that which 1s not the mind,” or “no- 
mind” or “no-thoughit.” 


(A-7) Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 
MMaha-praqjna-pararmta (sktf) 


Tổng quan về Bát Nhã Ba La Mật Đa—An overview dgƒ Prajna-paramiia: Bát Nhã Ba 
La Mật (Prajnaparamita (skt)—Enlightened wisdom) là trí tuệ khiến chúng sanh có khả 
năng đáo bỉ ngạn. Trí tuệ giải thoát là ba la mật cao nhất trong lục ba la mật, là phương 
tiện chánh để đạt tới niết bàn. Nó bao trùm sự thấy biết tất cả những huyễn hoặc của thế 
gian vạn hữu, nó phá tan bóng tối của si mê, tà kiến và sai lạc. Trí huệ Ba la mật là cửa 
ngõ đi vào hào quang chư pháp, vì nhờ đó mà chúng ta đoạn trừ tận gốc rễ bóng tối của 
si mê. Trong các phiền não căn bản thì si mê là thứ phiên não có gốc rễ mạnh nhất. Một 
khi gốc rễ của si mê bị bật tung thì các loại phiển não khác như tham, sân, chấp trước, 
mạn, nghi, tà kiến, đều dễ bị bật gốc. Nhờ có trí huệ Ba La Mật mà chúng ta có khả năng 
dạy dỗ và hướng dẫn những chúng sanh sĩ mê. Trí tuệ Bát Nhã khiến chúng sanh có khả 
năng đáo bỉ ngạn. Trí tuệ giải thoát là ba la mật cao nhất trong lục ba la mật, là phương 
tiện chánh để đạt tới niết bàn. Nó bao trùm sự thấy biết tất cả những huyễn hoặc của thế 
gian vạn hữu, nó phá tan bóng tối của si mê, tà kiến và sai lạc. Để đạt được trí huệ Ba La 
Mật, hành giả phải nỗ lực quán chiếu về các sự thực vô thường, vô ngã, và nhân duyên 
của vạn hữu. Một phen đào được gốc vô minh, không những hành giả tự giải thoát tự 


2888 


thân, mà còn có thể giáo hóa và hướng dẫn cho những chúng sanh si mê khiến họ thoát 
ra khỏi vòng kểm tỏa của sanh tử—The wisdom which enables one to reach the other 
shore, 1.e. wisdom for salvation; the highest of the six paramitas, the virtue of wIsdom as 
the principal means of attaining nirvana. lt connotes a knowledge of the illusory character 
of everything earthly, and destroys error, Ignorance, prejudice, and heresy. The praJna- 
paramita Is a gate of Dharma-illumination; for with 1t, we eradicate the darkness of 
Ignorance. Among the basic desires and passions, Ignorance has the deepest roots. When 
these roots are loosened, all other desitres and passions, greed, anger, atfachment, 
arrogance, doubt, and wrong views are also uprooted. The prajna wisdom which enables 
one to reach the other shore, 1.e. wIsdom for salvation; the highest of the six paramitas, 
the virtue of wisdom as the principal means of attaining nirvana. It connotes a knowledge 
of the 1llusory character of everything earthly, and destroys error, Ignorance, prejudice, 
and heresy. In order to obtain wisdom-paramita, practiioner must make a great effort to 
meditate on the truths of Iimpermanence, no-self, and the dependent origination of all 
things. Once the roots of Ipnorance are severed, we can not only liberate ourselves, but 
also teach and guide fooloish beings to break through the Iimprisonment of birth and 
death. 


(I1) Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa theo Pháp bảo Đàn Kinh—Maha Prajna-paramita 
according to the Plafform Sufra: Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: 
“Này thiện tri thức, “Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật” là tiếng Phạn, dịch là đại trí tuệ đến bờ 
kia, nó phải là hành nơi tâm, không phải tụng ở miệng. Miệng tụng mà tâm chẳng hành 
như huyễn như hóa, như sương, như điển. Miệng niệm mà tâm hành ắt tâm và miệng hợp 
nhau, bản tánh là Phật, la tánh không riêng có Phật—According to the Platform Sutra of 
the Sixth Patriarch's Dharma Treasure, the Sixth Patriarch, Hui-Neng, taught: “Good 
Knowing Advisors, Maha Prajna Paramita 1s a Sanskrit word which means “great wisdom 
which has arrived at the other shore." It must be practiced in the mind, and not Just recited 
in words. When the mouth recites and the mind does not practice, 1t 1s like an 1llusion, a 
transformation, dew drops, or lightning. However, when the mouth recites and the mind 
practices, then mind and mouth are In mutual accord. One”s own original nature 1s 
Buddha; apart from the nature there 1s no other Buddha. 


(HI)Chỉi tiết của Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa— Details of Maha-prajna-paramiita: 

1) Sao gọi là Ma Ha?—What is meant by Maha?: Ma Ha là lớn, tâm lượng rộng lớn ví như 
hư không, không có bờ mé, cũng không có vuông tròn, lớn nhỏ, cũng không phải xanh, 
vàng, đỏ, trắng, cũng không có trên dưới, dài ngắn, cũng không sân, không hỷ, không 
phải, không quấy, không thiện không ác, không có đầu, không có đuôi, cõi nước chư 
Phật, trọn đồng với hư không, diệu tánh của người đời vốn không, không có một pháp có 
thể được, tự tánh chơn không cũng lại như thế. Này thiện tri thức, chớ nghe tôi nói 
“không” liền chấp không, thứ nhất là không nên chấp “không,” nếu để tâm “không” mà 
ngồi tịnh tọa, đó tức là chấp “vô ký không.” Này thiện tri thức, thế giới hư không hay 
bao hàm vạn vật sắc tượng, mặt trời, mặt trăng, sao, núi, sông, đất liền, khe suối, cổ cây, 
rừng rậm, người lành người dữ, pháp lành pháp dữ, thiên đường địa ngục, tất cả biển lớn, 
các núi Tu Di, thầy ở trong hư không. Tánh của người đời lại cũng như thế. Này thiện tri 


2) 


3) 


2889 


thức, tự tánh hay bao hàm muôn pháp ấy là đại. Muôn pháp ở trong tự tánh của mọi 
người, nếu thấy tất cả người ác cùng với lành, trọn đều không có chấp, không có bỏ, 
cũng không nhiễm trước, tâm cũng như hư không, gọi đó là đại, nên gọi là Ma Ha— 
Maha means “great.` The capacity of the mind ¡s vast and great like empty space, and has 
no boundarles. It 1s not square or round, great or small. Neither 1s It blue, yellow, red, 
white. It is not above or below, or long or short. It 1s without anger, without Joy, without 
ripht, without wrong, without good, without evil, and 1t has no head or tail. AlI Buddha- 
lands are ultimately the same as empty space. The wonderful nature of worldly people 1s 
originally empty, and there Is not a single dharma which can be obtained. The true 
emptiness of the self-nature 1s also like this. Good Knowing Advisors, do not listen to my 
explanation of emptiness and then become attached to emptiness. The most Important 
thing 1s to avoid becoming attached to emptiness. If you sit still with an empty mind you 
will become attached to undifferentiated emptiness. Good Knowing Advisors, The 
emptiness of the universe 1s able to confain the forms and shapes of the ten thousand 
things: the sun, moon, and sftars; the mountains, rivers, and the great earth; the fountains, 
Springs, streams, torrents, ørasses, trees, thickets, and forests; good and bad people, good 
and bad dharmas, the heavens and the hells, all the great seas, Sumeru and all moutains; 
all are contained within emptiness. The emptiness of the nature of worldly men 1s also 
like this. Good Knowing Advisors, the ability of one”*s own nature to contain the ten 
thousand dharmas 1s what is meant by “great.` The myriad dharmas are within the nature 
of all people. If you regard all people, the bad as well as the good, without grasping or 
reJecting, without producing a defiling attachment, your mind wIll be like empty space. 
Therefore, 1t 1s said to be “øreat,` or “Maha." 

Này thiện tri thức, sao gọi là Bát Nhã? Bát Nhã nghĩa là “trí tuệ.” Tất cả chỗ, tất cả thời, 
mỗi niệm không ngu, thường hành trí huệ tức là Bát Nhã hạnh. Một niệm ngu khởi lên, 
tức là Bát Nhã bặt. Một niệm trí khởi lên, tức là Bát Nhã sanh. Người đời ngu mê không 
thấy Bát Nhã, miệng nói Bát Nhã mà trong tâm thường ngu, thường tự nói ta tu Bát Nhã, 
niệm niệm nói không nhưng không biết được chơn không. Bát Nhã không có hình tướng, 
tâm trí tuệ ấy vậy. Nếu khởi hiểu như thế tức gọi là Bát Nhã trí —Good Knowing 
Advisors, what 1s meant by “PraJna?* PrajJna in our language means wisdom. Everywhere 
and at all times, in thought after thought, remain undeluded and practice wisdom 
constantly; that 1s PraJna conduct. Prajna 1s cut off by a single deluded thought. By one 
wise thought, PraJna 1s produced. Worldly men, deluded and confused, do not see PraJna. 
They speak of it with their mouths, but their minds are always deluded. They constantly 
say of themselves, “I cultivate Prajnal" And though they continually speak of emptiness, 
they are unaware of true emptiness. Prajna, without form or mark, 1s Just the wisdom of 
the mind. If thus explained, this 1s PraJna wIsdom. 

Sao gọi là Ba La Mật? Đây là tiếng Phạn, có nghĩa là “đến bờ kia,” giải nghĩa là “ha 
sanh diệt.” Chấp cảnh thì sanh diệt khởi như nước có sóng mồi, tức là bờ bên nầy, ha 
cảnh thì không sanh diệt như nước thường thông lưu, ấy gọi là bờ kia, nên gọi là Ba La 
Mật —What 1s meant by Paramita? It is a Sanskrit word which in our language means 
“arrived at the other shore,` and is explained as “apart from production and extinction.` 
When one 1s attached to states of being, production and extinction arise like waves. States 


2890 


of being, with no production or extinction, 1s like free flowing water. That 1s what 1s 
meant by “the other shore.` Therefore, 1t 1s called “Paramita.'. 

4)_ Này thiện tri thức, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất, không trụ, 
không qua cũng không lại, chư Phật ba đời thẩy đều từ trong đó mà ra. Phải dùng đại trí 
huệ này đập phá ngũ uẩn, phiền não, trần lao, tu hành như đây quyết định thành Phật 
đạo, biến tam độc thành giới định huệ—Good Knowing Advisors, Maha Prajna Paramita 
1s the most honored, the most supreme, the foremost. It does not stay; 1t does not come or 
go. All Buddhas of the three periods of time emerge from it. You should use great 
wisdom to destroy afflicion, defilement and the five skandhic heaps. With such 
cultivation as that, you will certainly realize the Buddha Way, transforming the three 
pOIsons Into morality, concenfration, and wisdom. 


(A-8) Phân Loại Bát Nhã 
Categories 0ƒ Prajna 


(D Nhị Bát Nhã — Two kinds ogƒprqJjna or wisdom: 

(A) 

I) Thế gian Bát nhã: Temporal wisdom. 

2) Xuất thế gian Bát nhã: Supernatural wisdom. 

(B) ^ ^ 

I1) Thực tướng Bát nhã: Original Wisdom—Phần đầu của Bát Nhã Ba La Mật hay trí tuệ 
gốc —The first part of the Prajnaparamita. 

2) Quán chiếu Bát nhã: The second part of the Prajnaparamita—Phần thứ nhì của Bát Nhã 
Ba La Mật hay trí tuệ đạt được qua tu tập —Wisdom acqurred from cultivation or 
contemplation. 

(C) 

I1) Cộng Bát nhã: Bát Nhã của ba giai đoạn Thanh văn, Duyên giác và Bồ Tát —Prajna of 
the three stages of Sravaka and Pratyeka-buddha and the imperfect bodhisattva sect. 

2) Bất cộng Bát nhã: Bát Nhã của học thuyết toàn thiện Bồ Tát —Prajna of the perfect 
bodhisattva teaching. 


(H) Tam Bát Nhã: Bát nhã có nghĩa là Trí tuệ khiến chúng sanh có khả năng đáo bỉ ngạn. 
Trí tuệ giải thoát là ba la mật cao nhất trong lục ba la mật, là phương tiện chánh để đạt 
tới niết bàn. Nó bao trùm sự thấy biết tất cả những huyễn hoặc của thế gian vạn hữu, nó 
phá tan bóng tối của si mê, tà kiến và sai lạc. Có ba loại Bát Nhã—Prajna means 
“Enlightened wisdom,” the wisdom which enables one to reach the other shore, 1.e. 
wisdom for salvation; the highest of the six paramitas, the virtie of wisdom as the 
principal means of attaining nirvana. It connotes a knowledge of the 1llusory character of 
everything earthly, and destroys error, Ignorance, preJudice, and heresy. There are three 
prajnas or perfect enlightements: 

I) Thực tướng bát nhã: Trí huệ đạt được khi đã đáo bỉ ngạn—The first part of the 
prajnaparamita. The wisdom achieved once crossed the shore. 


2) 


3) 


q) 


2891 


Quán chiếu bát nhã: Phần hai của trí huệ Bát Nhã. Đây là trí huệ cần thiết khi thật sự 
đáo bỉ ngạn—The second part of the prajnaparamita. The necessary wisdom for actual 
crossing the shore of births and deaths. 

Phương tiện Bát Nhã (Văn tự Bát nhã): Trí huệ hiểu biết chư pháp giả tạm và luôn thay 
đổi. Đây là trí huệ cần thiết đưa đến ý hướng “Đáo Bỉ Ngạn”—The wisdom of knowing 
things In their temporary and changing condition. The necessary wisdom for vowing to 
cross the shore of births and deaths 


(B) Không 
Sunya (skf) 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Không 
@verview and Meanings 0ƒ Sunya 


Tổng quan về “Không ” theo Phật giáo— An overview oƒ “Sunya ” in Buddhism: Chúng 
ta có thể diễn giải chữ “Không” trong Phật giáo như là một lớp hư không có hai tánh chất 
sáng và tối. Hư không nầy là khoảng hư không đang hiện ra trước mắt bạn. Tuy nhiên, 
còn có một thứ hư không khác vốn chỉ là nh lặng, không có ngăn ngại khi tiếp xúc. 
Trong chương nầy, chúng ta chỉ bàn luận về cái “Hư Không” với nghĩa “Tĩnh Lặng” hay 
“Trống rỗng” mà thôi—We can inpterpret “Sunyata” in Buddhism as a kind of space that 
has the nature of lightness and darkness. This space 1s the area that appears to Our eyes. 
However, there 1s another space which 1s Just like a mere negative; an absence of 
obsfructive confact or emptiness. In this chapter, we wIll only discuss about “Sunyata” 
with the meaning of “Mere Negative” or “Emptiness”. 


(I) The meanings oƒ Emptiness— Nghĩa của “Không ”: 


Ù 
8) 
b) 


2) 


Không dùng trong nghĩa phủ định—Negative meaninss: Makhada (p). 

Phủ nhận: Do not—Not. 

Không có nghĩa là “Bất” hay “Phi,” thí dụ như Bất nhị, Phi không, vân vân: A (p & skt)— 
Non, 1.e., non-duality, non-empty, ©tc. 

Trong Trung Quán Luận, Ngài Long Thọ nói: “Người nào hòa hợp cùng tánh không, hòa 
hợp cùng vạn pháp.” Theo chân lý tương đối thì tất cả các sự vật đều hiện hữu, nhưng 
trong chân lý tuyệt đối thì không có gì hiện hữu cả; trong chân lý tuyệt đối, người ta thấy 
rằng tất cả các sự vật đều không có tự tính, nhưng trong chân lý tương đối có một sự nhận 
thức chỗ nào không có tự tính. Lấy thí dụ như cái bàn chẳng hạn, nếu bạn muốn tìm kiếm 
cái vật thể mà bạn đang để tay trên đó để khám phá xem nó thật sự là cái gì trong các 
phần, hoặc phần nầy là cái bàn, hay phần kia là cái bàn, thì sẽ không có bất cứ điều gì 
có thể tìm thấy được là cái bàn cả vì cái bàn là một cái gì đó mà nếu tìm kiếm bằng 
phân tích sẽ không thể thấy được. Nếu chúng ta dựa vào thực tại tuyệt đối hoặc tánh 
không của một “cái bàn” chẳng hạn là nền tảng và tìm kiếm xem nó có thể tìm được 
không, thì nó sẽ trở thành chân lý quy ước theo nghĩa chính nó là nền tẳng đó. Trong mối 


3) 


2892 


tương quan với “cái bàn”, tánh không của nó là một chân lý tuyệt đối, nhưng trong tương 
quan với thực tại của chính nó, có nghĩa là thực tại của thực tại, thì đó là chân lý quy ước. 
Theo chân lý tương đối thì tất cả các sự vật đều hiện hữu, nhưng trong chân lý tuyệt đối 
thì không có gì hiện hữu cả; trong chân lý tuyệt đối, người ta thấy rằng tất cả các sự vật 
đều không có tự tính, nhưng trong chân lý tương đối có một sự nhận thức chỗ nào không 
có tự tính. Lấy thí dụ như cái bàn chẳng hạn, nếu bạn muốn tìm kiếm cái vật thể mà bạn 
đang để tay trên đó để khám phá xem nó thật sự là cái gì trong các phần, hoặc phần nầy 
là cái bàn, hay phân kia là cái bàn, thì sẽ không có bất cứ điều gì có thể tìm thấy được là 
cái bàn cả vì cái bàn là một cái gì đó mà nếu tìm kiếm bằng phân tích sẽ không thể thấy 
được. Nếu chúng ta dựa vào thực tại tuyệt đối hoặc tánh không của một “cái bàn” chẳng 
hạn là nền tảng và tìm kiếm xem nó có thể tìm được không, thì nó sẽ trở thành chân lý 
quy ước theo nghĩa chính nó là nền tảng đó. Trong mối tương quan với “cái bàn”, tánh 
không của nó là một chân lý tuyệt đối, nhưng trong tương quan với thực tại của chính nó, 
có nghĩa là thực tại của thực tại, thì đó là chân lý quy ước. Nếu bạn tiếp tục duy trì và 
phát huy ý tưởng tính phi hiện hữu của cái bàn, thì dần dần bạn sẽ có khả năng khẳng 
định được tánh không của nó. Dù lúc ban đầu đối tượng cái bàn vẫn tiếp tục xuất hiện 
trong tâm bạn, nhưng với sự tập trung vào tánh không, đối tượng sẽ biến mất. Rồi nhờ 
vào sự quán sát tánh không của đối tượng, khi đối tượng tái trình hiện, bạn sẽ có khả 
năng duy trì ý tưởng là đối tượng không tổn tại theo như vẻ bên ngoài của nó-—lIn the 
Madhyamaka Sastra, NagarJuna said: “One who 1s in harmony with emptiness 1s In 
harmony with all things.” According to relative truth all things exist, but in absolute truth 
nothing 1s; in absolute truth one sees that all things are devoid of self-nature; however, In 
relative truth, a perception where there 1s no self-nature. A table, for example, If you take 
the table as the obJect which you put your hand on but search to discover what 1s 
actuallyis among the parts, whether this 1s It or that 1s If, then there 1s not anything that 
can be found to be it because the table 1s something that cannot be analytically sought 
and 1t cannot be found. If we take the ultimate reality or emptiness of the table as the 
substratum and search to see I it can be found; then It becomes a conventional truth in 
terms Of Itself as the substratum. In relation to the table, 1ts emptiness 1s an ultimate truth, 
but In relation to 1s own reality, 1.e., the reality of the realifty, It`s a conventional truth. If 
you continue to develop and maintain the thought of the non-existence of the table, you 
wIll gradually be able to ascertain 1s emptiness. Even If at the beginning the table keeps 
appearing in your mind, but with the concentration on emptiness, 1t will disappear. The 
owing to the observation of the emptiness of the obJect, when the obJect reappears, you 
can be able to maintain the thought that it does not exist In the way that 1t seems to. 

Chữ “không” ở đây không đồng nghĩa với chữ “không” mà chúng ta dùng thường ngày—— 
The word “emptiness” 1s different from everyday term. 

Chữ “không” ở đây vượt lên khỏi ý niệm bình thường. “Không” không có nghĩa là không 
hiện hữu, mà là không có thực tánh. Để tránh lầm lẫn, các Phật tử thường dùng từ “Chân 
không” để chỉ cái không không có thực tánh này. Thật ra, ý nghĩa chữ “không” trong Phật 
giáo rất sâu sắc, tinh tế và khó hiểu bởi vì theo lời Đức Phật dạy, không chỉ không có 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà các hiện tượng hiện hữu là tùy duyên. Đức Phật 
muốn nhấn mạnh đến “không” như sự rời bổ những chấp thủ và tà kiến—It transcends 
the usual concepts of emptiness and form. To be empty 1s not to be non-exIstent. Ït 1s to 


b) 


4) 


b) 


5) 


6) 
? 


8) 


2893 


be devoid of a permanent identity. To avoid confusion, Buddhists often use the term “true 
emptiness” to refer to things that devoid of a permanent identity. In fact, the meaning of 
“emptiness” in Buddhism 1s very profound and sublime and it is rather difficult to 
recognize because “emptiness” 1s not only neither something, nor figure, nor sound, nor 
taste, nor touch, nor dharma, but all sentient beings and phenomena come to existence by 
the rule of “Causation” or “dependent co-arising.” The Buddha emphasized on 
“emptiness” as an “elimination” of false thoughts and wrong beliefs. 

Theo Phật giáo, “không” còn phải được hiểu như là “vô ngã.” Tuy nhiên, trong hầu hết 
kinh điển, Đức Phật luôn giảng về “vô ngã” hơn là “tánh không” bởi vì nghĩa của “tánh 
không” rất trừu tượng và khó hiểu. Theo kinh Tiểu Không và Đại Không, Đức Phật bảo 
A Nan là Ngài thường an trú trong cảnh giới an tịnh của “không.” Khi ngài A Nan thỉnh 
cầu Phật làm rõ nghĩa của sự an tịnh nơi tánh không thì Đức Phật giải thích: “Sự giải 
thoát nơi tánh không có nghĩa là sự giải thoát qua trí tuệ về vô ngã.” Thật vậy, ngài Phật 
Âm đã khẳng định: “Ngay trong tu tập thiển định, 'không' và “vô ngã' là hai khái niệm 
không thể tách rời. Quán chiếu về “tánh không" không gì khác hơn là quán chiếu về “vô 
ngã.`”—According to Buddhism, “emptiness” should also be known as “no-self” or 
“anatta.” However, in most of the Buddha”s teachings, He always expounds the doctrine 
Of “no-self” rather than the theory of “emptiness” because the meaning of “emptiness” 1s 
very abstract and difficult to comprehend. According to Culla Sunnata and Mala Sumnata, 
the Buddha told Ananda that He often dwelt in the liberation of the void. When Ananda 
requested a clarification, the Buddha explained: “Liberation of the void means liberation 
through Insight that discerns voidness of self.”” Indeed, Buddhaghosa confirmed: “In 
meditation, “emptiness'` and “no-self' are inseparable. Contemplation of “emptiness” 1s 
nothing but contemplation of “no-self” 

Chư pháp không có thực hữu nội tại, không có bản chất thường hằng. Những gì hiện hữu 
đều có điều kiện, và có liên quan với những yếu tố khác ——Unreality of things or all 
things (phenomena) lack inherent existence, having no essence or permanent aspect 
whatsoever. All phenomena are empty. All phenomena exIst are conditioned and, 
relative to other factors.” 

Nhân không—Emptiness of persons: Một người không có có thực hữu nội tại, kỳ thật 
người ấy là sự duyên hợp của ngũ uẩn—A person lacks of inherent existence. He or she 
1S a combination of the five agøregates. 

Pháp không——Emptiness of phenomena: Vạn hữu không có thực hữu nội tại, mà chúng là 
sự phối hợp của nhiều yếu tố nhân duyên—Emptiness of phenomena means all 
phenomena lack of Iinherent existence, but a combinatlons of elements, causes and 
condItIons. 

Không có nghĩa là “Hư” hay “Vô,” thí dụ như Hư vân, Vô úy, vân vân: Nis, Nih, Nữ, or 
Ni (skt)—lm——Less, 1.e., cloudless, fearless, etc. 

Không có thật: Non-existent. 

Trống không: Sunyata or Sunya (skÐ)——Bare—Bald—Naked—Empty—Void (absolute 
non-exIstence)—Hollow. 

Không có thể tánh: Tất cả các sự vật trong tam giới đều không phải là thật—Devoid of 
physical substance—The empty state (the state in which reality 1s as 1t 1s)—The 
1mmaterial which 1s empty, or devoid of physical substance (opposed to matter). 





3) 


2894 


Sự trống rỗng không có gì. Phật Giáo Đại Thừa thường được đồng nhất hóa với triết học 
“Không Tánh,” điều nây đúng về mặt nó phủ nhận cái lý thuyết về bản thể mà các 
trường phái duy thực của Phật giáo chủ trương, nhưng chúng ta phải nhớ rằng Đại Thừa 
có cái khía cạnh tích cực của nó luôn luôn kèm theo với học thuyết Không Tánh của nó. 
Khía cạnh tích cực nây gọi là học thuyết như như hay như thị. Kinh Lăng Già luôn cẩn 
thận làm cân bằng Tánh Không với Như Như, hay cẩn thận nhấn mạnh rằng khi thế giới 
được nhìn như là “không,” thì nó được người ta nắm bắt về cái như như của nó. Dĩ nhiên 
một học thuyết như thế nầy vượt qua cái nhìn luận lý được đặt căn bản trên sự nhận biết 
suy diễn vì nó thuộc phạm vi của trực giác mà theo thuật ngữ của Kinh Lăng Già, nó là 
sự thể chứng cái trí tuệ tối thượng trong tâm thức—Emptiness, void. Mahayana Buddhism 
1s popularly Identified with Sunyata philosophy: that 1s right as far as 1t concerns the 
denial of substance theory as held by the realistic schools of Buddhism, but we must 
remember that the Mahayana has 1s positive side which always goes along with 1fs 
doctrine of Emptiness. The posifive side 1s known as the doctrine of Suchness or Thusness 
(Tathata). The Lankavatara Sutra 1s always careful to balance Sunyata and Tathata, or to 
Insist that when the world is viewed as “sunya,” or empty, 1t 1s ørasped In 1ts suchness. 
Naturally, such a doctrine as this goes beyond the logical survey based on our discursIive 
understanding as 1t belongs to the realm of Intuition, which 1s, to use the Lanka 
terminolosy, the realization of supreme wisdom In the Inmost consciIousness. 


10) Theo Tam Luận Tông trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo của Giáo Sư Junjiro 


a) 


Takakusu—According to Prof. JunjJiro Takakusu ¡In the Essentials of Buddhist Philosophy: 
Không hiểu theo Tam Luận Tông—Sunyata in San-Lun Tsung: VỀ mặt tiêu cực, “Sunya' 
có nghĩa là 'Không,` nhưng về mặt tích cực nó có nghĩa là 'Duyên Sinh,' hay viễn ly thực 
tại tự hữu, hay viễn ly tự tánh như thế “Sunyata” là vô thể đồng thời là duyên sinh, nghĩa 
là pháp chỉ có duyên khởi. Hình như quan niệm về duyên khởi nầy được truyền bá rất 
mạnh ở Trung Quán Ấn Độ. Về phía Trung Hoa, Tam Luận Tông cũng vậy, chữ 'Duyên 
hội' là đồng nghĩa với “Trung đạo,` “vô tự tánh' “pháp tự tánh' và 'Không.` Duyên khởi 
cũng được gọi là “tánh không.` Danh từ “Không" không hoàn toàn thích hợp và thường bị 
lầm lẫn, nhưng nếu chúng ta tìm một danh từ khác, thì lại không có chữ nào đúng hơn. 
Rốt cuộc, không một ý niệm nào được thiết lập bằng biện chứng pháp. Nó vô danh và vô 
tướng. Đó chỉ là sự phủ định một thực tại tự hữu hay phủ định cá tính đặc hữu. Ngoài sự 
phủ định, không có gì khác. Hệ thống Tam Luận Tông do đó là một phủ định luận, lý 
thuyết về sự tiêu cực. Vạn hữu đều không có thực tại tính tự hữu, nghĩa là chúng chỉ hiện 
hữu tương quan, hay tương quan tính theo nghĩa bất thực trên cứu cánh, nhưng lại thực ở 
hiện tượng—“Sunya” negatively means “Void,` but positively means “Relative,` I1.€., 
“devoid of independent reality,` or “devoid of specific character.` Thus “Sunyata” 1s non- 
enfity and at the same time “relativity,` 1.e., the entity only as in causal relation. The Idea 
Of relativity seems to be strongly presented ¡n the Indian Madhyamika School. In the 
Chinese Madhyamika School, too, they have the term 'causal union” as a synonym of the 
Middle Path, absence of nature (svabhava-abhava), dharma nature (dharma-svabhava) 
and void. It is well known that the causal origination 1s called “Sunyata.` The word “void” 
1s not entirely fitting and 1s often misleading, yet, If we look for another word, there will 
be none better. It 1s, after all, an idea dialectically established. It is nameless (akhyatI) 
and characterless (alaksana). It is simply the negation of an independent reality or 


b) 


c) 


2895 


negation of specific character. Besides the negatlon there 1s nothing else. The 
Madhyamika system 1s on that account a negativism, the theory of negation. All things 
are devoid of independent reality, that 1s, they are only of relative existence, or relatIVIfy 
1n the sense of what 1s ultimately unreal but phenomenally real. 

Không hiểu theo Hữu Bộ—Sunyata in Sarvastivadins: Học thuyết Không không phải 
không tán thành lý duyên khởi vì hiện hữu ở tục đế thuộc tổ hợp nhân quả, và nó cũng 
không loại bổ nguyên lý luân hồi, vì cần phải có nó để giải thích trạng thái biến hành 
sinh động. Chúng ta thấy rằng Hữu Bộ công nhận cả ba giới hệ của thời gian đều thực 
hữu và tất cả các pháp cũng thực hữu trong mọi khoảnh khắc—The doctrine of Void does 
not disavow the theory of the Chain of Causation, for our worldly existence 1s of causal 
combination, nor does 1t reJect the principle of the stream of life (samsara), for 1t 1S 
necessary to explain the state of dynamic becoming. We have seen already that the 
Realistic School assumes that the three worlds of time are real and so are all dharmas at 
any Instant. 

Không hiểu theo Thành Thật Tông—Sunyatfa in Satyasiddhi school: Chống lại chủ trương 
nây, Thành Thật luận chủ trương hư vô, thừa nhận chỉ có hiện tại là thực hữu còn quá 
khứ và vị lai thì vô thể. Như tất cả các tông phái Đại Thừa khác, tông nầy thừa nhận cái 
Không của tất cả các pháp (sarva-dharma-sunyata), kể cả ngã không (pudgala-sunyata). 
Thêm nữa, nó thừa nhận có hai chân lý: chân đế và tục đế. Đây là lý do chính yếu khiến 
Thành Thật tông trong một thời gian dài được xem là thuộc Đại Thừa ở Trung Hoa— 
Against this assertion, the nihilisctic Satyasiddhi School contends that the present only 1s 
real while the past and the future have no entity. The school asserts, as all the other 
Mahayanistic schools do, the Void of all elements (sarva-dharma-sunyata) as well as the 
Void of self (pudgala-sunyata). In addition, 1t recognizes the two-fold truth, the supreme 
truth and worldly truth. These are chiefly the reasons for which this school had long been 
treated as Mahayana In China. 


11) Theo Hán văn, “Sunyata” có nghĩa là 'Không,' nó bao hàm tất cả những giai đoạn thiết 


a) 
b) 


c) 


đ) 


yếu của ý nghĩa—The Chinese equivalent of “Sunyata” ¡s “K°ung,` which connotes all the 
necessary phases of meaning: 

Đản không hay thiên không: Void in the sense of antithesis of being. 

Vô tự tánh, tự tánh không, hay vô tự tướng: Svabhava-sunyata (skt)——Void In the state of 
beign devoid of specific character. 

Không trong ý nghĩa cao nhứt hay “không" siêu việt: Paramartha-sunyata (skÙ——Void In 
the highest sense, or transcendental void, 1.e., all oppositions synthesized. 

Thắng nghĩa “Không”: Atyanta-sunyata (skt)—Đệ nhứt nghĩa đế 'không”—The absolute 
void. 


12) Gốc tiếng Phạn của ““Tánh không” là “Sunyata.” “Sunya” lấy từ gốc chữ “svi” có nghĩa là 


phông lên. Theo Edward Conze trong Tinh Hoa và Sự Phát Triển của Đạo Phật, trong 
quá khứ xa xưa, tổ tiên chúng ta với một bản năng tinh tế về bản chất biện chứng của 
thực tại, thường được dùng cùng một động từ gốc để định nghĩa hai phương diện đối 
nghịch của một cục diện. Họ đặc biệt ý thức về tánh đồng nhất của những đối nghịch, 
cũng như về đối tính của chúng: A Sanskrit root for “Emptiness” ¡s “sunyata”. The 
Sanskrit word “sunya” 1s derived from the root ^“svi,” to swell. Sunya literally means: 
“relating to the swollen.” According to Edward Conze in Buddhism: Its Essence and 


2896 


Development, in the remote past, our ancestors, with a fine Instinct for the dialectical 
nature of reality, frequently used the same verbal root to denote the two opposite aspects 
of a situaton. They were as distinctly aware of the unity of opposites, as of theIr 
OppOSIfion. 


(B-2) Một trong ba cửa vào Niết Bàn 
One 0ƒ the three gates to the cify 0ƒ Nirvana 


Theo Kinh Tiểu Không, Đức Phật bảo A Nan: “Này A Nan, nhờ an trú vào 'không tánh” 
mà bây giờ ta được an trú viên mãn nhất.” Vậy thì nghĩa của trạng thái 'không' là gì mà 
từ đó Đức Phật được an trú vào sự viên mãn nhất? Chính nó là “Niết Bàn' chứ không là 
thứ gì khác. Nó chính là sự trống vắng tất cả những dục lậu, hữu lậu và vô minh. Chính vì 
thế mà trong thiển định, hành giả cố gắng chuyển hóa sự vọng động của thức cho tới khi 
nào tâm hoàn toàn là không và không có vọng tưởng. Mức độ cao nhất của thiền định, 
diệt tận thọ-tưởng định, khi mọi ý tưởng và cảm thọ đã dừng thì được xem như là nền 
tảng vững chắc để đạt đến Niết Bàn——According to the Culla Sunnata Sutta, the Buddha 
affirmed Ananda: “Ananda, through abiding In the “emptiness”, Ï am now abiding In the 
complete abode or the fullness of transcendence.” So, what 1s the emptiness from that the 
Buddha abides In the fullness of transcendence? It is nothing else but “Nirvana”. It 1s 
empty of cankers of sense-pleasure, becoming and ignorance. Therefore, in meditation, 
practitioners try to reduce or eliminate the amount of conscious confents until the mind 1s 
completely motionless and empty. The highest level of meditation, the ceasing of 
ideation and feeling, 1s often used as a stepping stone to realization of Nirvana. 


(B-3) Những định nghĩa khác liên quan đến Không 
QOther defimiHions that are related to the Sunyata 


1) Bản Tánh Không—Emptiness 0ƒ prùnary nature: Prakriti-sunyata (skt)——Không của bản 
tánh—Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát 
Nhã của Ngài Huyễn Trang, đây là một trong 18 hình thức của “Không”. Bản tánh là cái 
làm cho lửa nóng và nước lạnh, nó là bản chất nguyên sơ của mỗi vật thể cá biệt. Khi nói 
rằng nó Không, có nghĩa là không có Tự Ngã (Atman) bên trong nó để tạo ra bản chất 
nguyên sơ của nó, và ý niệm đích thực về bản chất nguyên sơ là một ý niệm Không. 
Chúng ta đã ghi nhận rằng không có tự ngã cá biệt nơi hậu cứ của cái chúng ta coi như 
vật thể cá biệt, bởi vì vạn hữu là những sản phẩm của vô số nhân và duyên, và chẳng có 
gì đáng gọi là một bản chất nguyên sơ độc lập, đơn độc, tự hữu. Tất cả là Không triệt để, 
và nếu có thứ bản chất nguyên sơ nào đó, thì có cách nào cũng vẫn là Không— 
According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays In Zen Buddhism, Book II, in Hsuan- 
Chuang”s version of the MahapraJnaparamita, this 1s one of the eighteen forms of 
emptiness. Prakriti 1s what makes fire hot and water cold, it 1s the primary nature of each 
individual obJect. When it is declared to be empty, 1t means that there 1s no Atman In 1, 


2897 


which constitutes 1fs primary nature, and that the very Idea of primary nature 1s an empty 
one. That there 1s no individual selfhood at the back of what we consider a particular 
obJect has already been noted, because all things are products of varlous causes and 
conditions, and there 1s nothing that can be called an ¡independent, solitary, self- 
Originating primary nature. All 1s ultimately empty, and 1f there 1s such a thing as primary 
nature, 1t cannot be otherwise than empty. 


2) Bất Khả Đắc Không —Emptines doƒ unafainability: Anupalambha-sunyata (sktÙ— 


3) 


Không của cái bất khả đắc —Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập HT, trong 
bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền Trang, đây là một trong 18 hình thức của 
“Không”. Đây là loại Không bất khả đắc (anupalambha). Không phải vì tâm không bắt 
được cái ở ngoài tầm tay, nhưng đích thực chẳng có gì đáng gọi là sở tri. Không gợi ý 
không có, nhưng khi được khoác cho đặc tính bất khả đắc, nó không còn là phủ định 
suông. Bất khả đắc, chính bởi không thể làm đối tượng cho tư niệm đối đãi qua tác dụng 
của Thức (Vijnana). Cho tới lúc Thức được nâng cao lên bình diện Trí Bát Nhã, bấy giờ 
mới nhận ra “không bất khả đắc.” Kinh Bát Nhã e rằng người nghe phải kinh hãi khi 
nghe kinh đưa ra khẳng quyết táo bạo rằng tất cả đều không, do đó mới nói thêm rằng sự 
vắng mặt của tất cả những ý tưởng sinh ra từ chỗ đối đãi không chỉ cho cái ngoan không, 
cái không trống trơn; nhưng đơn giản, đó là cái Không không thể bắt nắm được. Với 
người trí, Không nầy là một thực tại. Lúc sư tử cất tiếng rống, những thú vật khác hoảng 
sợ, tưởng tiếng rống ấy là cái rất phi phàm, gần như một thứ mà chúa tể sơn lâm “đạt 
được' rất hy hữu. Nhưng đối với sư tử, tiếng rống đó chẳng lạ gì, chẳng có gì hy hữu đạt 
được hay thêm vào. Với kẻ trí cũng vậy, không có “cái Không" trong họ đáng coi như 
riêng họ bắt được làm đối tượng cho tư tưởng. Chỗ sở đắc của họ là vô sở đắc— 
According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, Book II, in Hsuan- 
Chuang”s version of the MahapraJnaparamita, this 1s one of the eighteen forms of 
emptiness. This kind of emptiness 1s known as unattainable (anupamabha). lt is not that 
the mind 1s incapable of laying 1fs hand on 1t, but that there 1s really nothing to be 
obJectively comprehensible. Emptiness suggesfs nothingness, but when 1t is qualified as 
unattainable, 1t ceases to be merely negative. It is unattainable Just because 1t cannot be 
an obJect of relative thought cherished by the ViJnana. When the latter ¡is elevated to the 
hipher plans of the Prajna, the “emptiness unattainable” 1s understood. The 
Prajnaparamita 1s afraid of frightening away 1ts followers when 1t makes 1ts bold assertion 
that all 1s empty, and therefore 1t proceeds to add that the absence of all these ideas born 
of relativity does not mean bald emptiness, but simply an emptiness unattainable. With 
the wise this emptiness 1s a reality. When the lion roars, the other animals are terrified, 
1magining this roaring to be something altogether extraordinary, something In a most 
speciIfic sense “attained' by the king of beasts. But to the lion the roaring 1s nothing, 
nothing specifically acquired by or added to them. Šo with the wise, there 1S no 
“emptiness” in them which 1s to be regarded as specifically attained as an obJect of 
thought. Their attainment 1s really no-attainment. 

Bỉ Bỉ Không— Emptiness oƒ Reciprocity: Itaretara (skt)——Cái không về sự hỗ tương—Cái 
không về sự hỗ tương nghĩa là gì? Khi bất cứ một tính chất nào mà một sự vật có, nhưng 
tính chất nầy lại không có trong một sự vật khác, thì sự thiếu vắng nầy được gọi là 
không. Chẳng hạn như trong nhà của Lộc Mẫu không có voi, trâu, bò, cừu, vân vẫn, ta 


4) 


5) 


a) 


b) 


c) 


2898 


bảo cái nhà nầy trống không. Điều nầy không có nghĩa là không có các Tỳ Kheo ở đây. 
Các Tỳ Kheo là các Tỳ Kheo, nhà là nhà, mỗi thứ đều có đặc tính riêng của nó. Còn về 
voi, ngựa, trâu, bò, vân vân chúng sẽ được tìm thấy ở nơi riêng dành cho chúng, chúng 
chỉ không có mặt ở nơi được dành cho mọi người ở đây. Theo cách như thế thì mỗi sự vật 
có những đặc trưng riêng của nó mà nhờ đó nó được phân biệt với sự vật khác, vì những 
đặc trưng ấy không có trong các sự vật khác. Sự thiếu vắng ấy được gọi là cái không hỗ 
tương——What 1s meant by Emptiness of Reciprocity? When whatever quality possessed 
by one thing 1s lacking 1n another, this absence 1s designated as emptiness. For Instance, 
1n the house of Srigalamatri there are no elephants, no catfle, no sheep, etc., and I call 
this house empty. This does not mean that there are no Bhiksus here. The Bhiksus are 
Bhiksus, the house 1s the house, each retaining 1(s own characteristics. As to elephants, 
horses, cattle, etc., they will be found where they properly belong, only they are absent In 
a place which 1s properly occupied by somebody else. In this manner, each obJect has 1ts 
special features by which 1t 1s distinguished from another, as they are not found in the 
latter. This absence 1s called Emptiness of RecIprocIty. 

Không Cảnh: Empty space—Cảnh Giới Trống Rỗng—Trong Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng 
Đà La Ni, Đức Phật đã dạy rằng những ai đem chú nầy đi vào những cảnh giới địa ngục 
và ngạ quỷ mà tuyên lưu thì lập tức những nơi ấy sẽ biến thành những cảnh giới không 
còn tội nhơn, không còn người để thọ khổ-——ln The Unisha-Vijaja- Dharani-Sutra, the 
Buddha reminded that those who recite this dharani, when entering the realms of hell and 
hungry ghost, read or chant it, the result ¡is all the dwellers of such places wIll be 
liberated, and the place wIll Immediately become completely empty. 

Chân Không: Sunyata (skÐ —Absolute sunya—Absolute Void—Emptiness— 
Nothingness. 

Chân không làm khởi lên diệu hữu—Wonderful existence: Chân không không có nghĩa 
là trống rỗng, mà có nghĩa là cái không mà không phải là không; chân không làm khởi 
lên diệu hữu. Tánh có nghĩa là tinh thần hay tinh yếu; dấu hiệu có nghĩa là tướng. Tánh 
và tướng đối nghịch nhau, giống như tinh thần đối chọi với hiện tượng. Tuy nhiên, thật 
tướng thật tánh hay Phật tánh thường hằng không thay đổi. Thật tánh của thế giới hiện 
tượng là chân không, thường hữu mà hư vô; tuy hư vô nhưng thường hữu (cái không 
chẳng phải là không, cái hữu chẳng phải là hữu mà phàm phu suy nghĩ)—True emptiness 
1S not empty; 1t ø1ves rise to wonderful existence. Wonderful existence does not exIsfs; 1f 
does not obstruct True Emptiness. From the void which seemingly contains nothing, 
absolutely everything descends. Nature means noumenon or essence; mark mean 
characteristics, forms or physiognomy. Marks and nature are contrasted, in the same way 
noumenon 1s contrasted with phenomenon. However, true mark stands for true form, true 
nature, Buddha nature always unchanging. True mark of all phenomena 1s like space; 
always exIsting but really empty; although empty, really exIsting. 

Người ta nói chân không là Niết Bàn của Tiểu Thừa (chân không tức niết bàn diệt đế, 
chẳng phải giả nên gọi là chân, ha bỏ hành tướng nên gọi là không): The absolute void, 
completely vacuity, said to be the nirvana of the Hinayana. 

Không Chân Như: Theo Khởi Tín Luận, Duy Thức Học, và Kinh Hoa nghiêm, chân 
không là lý tính chân như. Xa lìa các tướng do mê tình nhìn thấy trong Khởi Tín Luận— 


d) 
)) 
ñ) 


©) 


2899 


According to the Awakening of Faith, Only-Consciousness, and The Flower Adornment 
Sutra, emptiness means the essence of the bhutatathata. 

Nhị Không trong Duy Thức —See Dvayanarratmya. 

Nhân vô ngã: Pudgala-nairatmya (skt)——No permanent human ego or soul. 

Pháp vô ngã: Dharma-narratmya (skt)—No permanent Individuality in or independence 
of things. 

Chân Không tam quán trong Hoa Nghiêm—See Không Giả Trung. 

Phi Không Chi Không: Đối với hữu trong phi hữu là diệu hữu, nói không trong phi không 
là chân không——The void or immaterlal as realify, as essential or substantial, the not-void 
void, the ultimate reality, the highest Mahayana concept of true voidness, or of ultimate 
realIty. 


6) Đại Không—Emptiness 0ƒ highest degree: Paramartra (sk)—Đệ nhất nghĩa đế Không 


7) 


(cái không của cấp độ tối thượng, nghĩa là thực tính tối hậu hay Thánh trí). Cái không về 
thực tính tối hậu nghĩa là gì? Khi trí tuệ tối thượng được thể chứng trong tâm thức nội tại 
của chúng ta, bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi lý thuyết, ý niệm sai lầm, và tất 
cả những dấu vết của tập khí từ vô thỉ đều bị tẩy sạch và hoàn toàn trống không. Theo 
Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài 
Huyền Trang, đây là một trong 18 hình thức của “Không”. “Không Lớn” chỉ cho tính bất 
thực của không gian. Thời trước coi không gian là cái có thực một cách khách quan, 
nhưng đến các nhà Đại Thừa thì nó là Không. Các vật trong không gian lệ thuộc các định 
luật của sinh tử, tức bị điều động bởi luật nhân quả; tất cả Phật tử đều thừa nhận điều đó, 
nhưng họ lại nghĩ không gian trong tự thể là thường trụ. Các nhà Đại Thừa dạy rằng 
khoảng cách chân không bao la nầy cũng không có thực tại khách quan nên ý tưởng về 
không gian hay trương độ (độ kéo dài vô tận) chỉ là ảo tưởng—Emptiness of the highest 
degree by which 1s meant Ultimate Reality or Supreme Wisdom. What 1s meant by Great 
Emptiness of Ultimate Reality, which 1s Supreme Wisdom. When the supreme wIisdom 1s 
realized in our Inner consciousness, it will then be found that all the theories, wrong 
Ideas, and all the traces of beginningless memory are altogether wiped out and perfectly 
empty. This 1s another form of emptiness. According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays 
in Zen Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuangˆs version of the MahapraJnaparamita, this 1s 
one of the eighteen forms of emptiness. The “great emptiness” means the unreality of 
space. Space was conceived In old days to be something obJectively real, but this 1s 
regarded by the Mahayana as empty. Things In space are subJect to the laws of birth and 
death, that 1s, øoverned by causation, as this all Buddhists recognize; but space 1fself 1s 
thought by them to be eternally there. The Mahayanmists teach that this vast vacuIty also 
has no obJective reality that the idea of space or exftension 1s mere fiction. 

Đệ Nhứt Nghĩa Không: Paramartha-sunyata (skt—Emptiness of the ultimate truth— 
Highest void—Supreme void—The void beyond thought or discussion—Không của chân 
lý cứu cánh—Cái không tuyệt đối hay Niết Bàn của Đại Thừa, dù từ nầy cũng dùng cho 
Niết Bàn Tiểu Thừa, như cái không của Tiểu thừa chỉ thiên về cái “đãn không” mà thôi. 
Cái “không” mà chư Phật và chư Bồ Tát chứng được là cái “không” đã dứt hẳn Hữu Vô, 
vượt ngoài vòng vật chất. Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập III, trong 
bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền Trang, đây là một trong 18 hình thức của 
“Không”. “Chân lý cứu cánh” chỉ có chân thể của vạn hữu, trạng thái tổn tại chân thực 


ỡ) 


2) 


2900 


của chúng, ngoài tất cả hình thái của chủ quan tính. Đây là cái Không bị hủy diệt, không 
bị gán cho là thế nầy hay thế kia, cũng không thứ gì có thể gán vào đó. Vì vậy chân lý 
cứu cánh hay đệ nhất nghĩa là Không. Nếu là có thực, nó là một trong những đối tượng 
bị chi phối và ràng buộc vào định luật nhân quả. Niết Bàn chỉ là một danh tự nói khác. 
Khi Niết Bàn có chỗ để bám được, nó sẽ không là Niết Bàn nữa. Không dùng ở đây khác 
với “Không lớn,” khi những đối tượng nội hay ngoại được tuyên bố là Không—The 
hiphest Void or reality, the Mahayana nirvana, though ït is also applied to Hinayana 
nirvana. A conception of the void, or that which 1s beyond the material, only attained by 
Buddhas and bodhisattvas. According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays in Zen 
Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuangˆs version of the Mahaprajnaparamita, this 1s one of 
the eighteen forms of emptiness. The “ultimate truth” means the true being of all things, 
the state in which they truly are, apart from all forms of subJectivity. This 1s something 
not subJect to destruction, not to be held up as this or that, to which nothing can be 
affixed. Therefore, this ultimate truth 1s empty. IÝ real, 1t is one of those obJects that are 
conditioned and chained to the law of causation. Nirvana 1s but another name. When 
Nirvana has something attachable to 1t, it wIll no more be Nirvana. It will be seen that 
“emptiness” 1s here used In somewhat different sense from the “great emptiness,` when 
obJects inner or outer are declared “empty.` 

Hành Không (cái Không về Hành)— Emptiness oƒ action: Pracarita (sk)——Cái không về 
hành nghĩa là gì? Tất cả các uẩn thoát khỏi cái ngã tính và tất cả những gì thuộc về ngã 
tính, và rằng mọi hoạt động mà chúng biểu hiện đều do bởi sự tập hợp của các nguyên 
nhân và điều kiện hay nhân duyên, nghĩa là tự chúng không phải là những nhân tố sáng 
tạo độc lập, chúng không có cái gì để có thể tuyên bố là thuộc cái “ngã” của chúng, và 
hoạt động tạo nghiệp của chúng được sinh ra bởi sự nối kết của nhiều nguyên nhân hay 
sự kiện. Vì lý do ấy nên có cái mà ta nêu định là Không về Hành—What is meant by the 
Emptiness of Action? It means that the Skandhas are free of selfhood and all that belongs 
to selfhood, and that whatever activiiles are manifested by them are due to the 
combination of causes and conditions. That 1s, they are not by themselves independent 
creating agencies, they have nothing which they can claim as belonging to their “self,” 
and their karmic acfivifiles are generated by the conJunction of many causes or accidents. 
For which reason there 1s what we designate the Emptiness of Action. 

Hư không: Unreality—Không ở đây có nghĩa là sự vật không có thực chất. Không dĩ 
pháp nhất thiết pháp (không để phá cái hoặc kiến tư, nghĩa là phá tất cả các pháp quán 
sát cái tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa, tức là không có thật). “Không” 
còn là sự phá bổ ảo tưởng của cảm quan và sự kiến tạo tri thức tối thượng (prajna)— 
Unreality means things do not exist in reality. Unreality, that things do not exist 1n reality. 
Sunya (universality) annihilates all relatives. The “Empty” mode destroys the illusion of 
Sensuous perception and constructs supreme knowledge (prajna). 


10) Hữu Vi Không— Emptiness oƒ things creafed: Samskrita-sunyata (sk)—Không của các 


pháp hữu vi—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập II, trong bản dịch Kinh 
Bát Nhã của Ngài Huyền Trang, đây là một trong 18 hình thức của “Không”. Hữu vi 
(Samskrita) chỉ cho những pháp xuất hiện do các điều kiện của tác thành. Nói hữu vi 
Không là một cách nói khác chỉ cho thế giới ngoại tại cũng như thế giới nội tại đều 
không—According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays In Zen Buddhism, Book II, in 


2901 


Hsuan-Chuang”s version of the MahapraJnaparamita, this 1s one of the eighteen forms of 
emptiness. Samskrita means things that have come to existence owing to conditions of 
causation. In this sense they are created. To say that the Samskrita are empty 1s another 
way Of saying that the world external as well as Internal 1s empty. 


11) Không Giả Trung: Ba đế mà tông Thiên Thai đã dựng lên hệ thống “Tam Quán" nầy dựa 


a) 


b) 


c) 


trên triết lý của ngài Long Thọ, người đã sống ở Đông Nam Ấn Độ vào thế kỷ thứ hai— 
Three prongs established by the T”ien-T”ai sect. The system of threefold observation 1s 
based on the philosophy of NagarJuna, who lived in south-eastern India about the second 
century A.D. 

Không: Không dĩ pháp nhất thiết pháp (không để phá cái hoặc kiến tư, nghĩa là phá tất 
cả các pháp quán sát cái tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa, tức là không có 
thật). 'Không' còn là sự phá bổ ảo tưởng của cảm quan và sự kiến tạo tri thức tối thượng 
(praJna)—Unreality, that things do not exIst in reality. Sunya (universality) annihilates all 
relatives. The “Empty` mode destroys the 1llusion of sensuous percepftion and constructs 
supreme knowledge (prajna). 

Giả: Giả dĩ lập nhất thiết pháp (Giả dùng để phá các hoặc trần sa và để lập tất cả các 
pháp quán sát thấy cái tâm đó có đủ các pháp, các pháp đều do tâm mà có, tức là giả 
tạm, không bền, vô thường). “Giả` là sự chấm dứt những lậu hoặc của trần thế và giải 
thoát khỏi các điều xấu —Reality, things exist though ¡n “derived” or “borrowed” form, 
consisting of elements which are permanent. Particularity establishes all relativities. The 
“Hypothetical'" mode does away with the defilement of the world and establishes 
salvation from all evils. 

Trung: Trung dĩ diệu nhất thiết pháp (Trung để phá cái hoặc vô minh và thấy được sự 
huyễn diệu tất cả các pháp, quán sát thấy cái tâm chẳng phải không không, cũng chẳng 
phải giả tạm, vừa là không vừa là giả, tức là trung Đạo). “Trung” là sự phá bỏ ảo giác do 
vô minh mà ra và có được một đầu óc giác ngộ—The “middle” doctrine of the 
Madhyamaka School, which denies both positions in the Interests of he transcendenfal, or 
absolute. The middle path transcends and unites all relativities. The “Medial" mode 
destroys hallucination arising from I1gnorance (avidya) and establishes the enlightened 
mind. 


12) Không Không— Emjptiness oƒ emjpfiness: Sunyata-sunyata (sk—Không của Không— 


Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của 
Ngài Huyễn Trang, đây là một trong 18 hình thức của “Không”. Khi các pháp ngoại và 
nội được tuyên bố tất cả là không, chúng ta tất nghĩ rằng “Không” vẫn là một ý tưởng có 
thực, hay chỉ có cái đó mới là cái khả đắc khách quan. Không của Không cốt hủy diệt 
chấp trước ấy. Còn giữ một ý tưởng Không tức là còn lưu lại một hạt bụi khi đã quét đi 
tất cả —According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, Book II, in 
Hsuan-Chuang”s version of the MahapraJnaparamita, this 1s one of the eighteen forms of 
emptiness. When things outside and inside are all declared empty, we are led to think that 
the idea of emptiness remains real or that this alone 1s something obJectively attainable. 
The emptiness of emptiness 1s designed to destroy this attachment. To maintain the Idea 
Of emptiness means to leave a speck of dust when all has been swept clean. 


13) Không kiếp: Empty kalpa—Không kiếp, một trong bốn kiếp —The empty kalpa, one of 


the four kalpas—See Chapter 66. 


2902 


14) Ngã Không: Emptiness of a self Chúng Sanh Không—Chúng sanh tuy hết thảy đều có 
cái tâm thân do ngũ uẩn hòa hợp giả tạm mà thành, nhưng không có cái thực thể thường 
nhất của mình, nên gọi là ngã không—The emptiness of a self or egolessness—Nhân 
Không——llusion of the concept of the reality of the ego, man being composed of 
elements and disintegrated when these are dissolved 

15) Ngoại Không— Emptiness 0ƒ the outer things: Bahirdha-sunyata (skt—Không của các 
pháp ngoại tạ —Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập II, trong bản dịch 
Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền Trang, đây là một trong 18 hình thức của “Không”. 
“Ngoại” là các đối tượng của sáu thức, cái “Không” của chúng có nghĩa là không có 
những bản trụ hay bản thể của cái ngã chủ tể nằm ở sau. Cũng như không có Tự Ngã 
(atman) nơi hậu trường của các hiện tượng tâm lý; cũng vậy, không có Tự Ngã (ataman) 


x”? 


nơi hậu trường của ngoại giới. Thuật ngữ đó gọi là “Pháp Vô Ngã.” Phật giáo Nguyên 
Thủy dạy cho chúng ta thuyết “Vô Ngã” (Anatman), nhưng người ta nói chính các nhà 
Đại Thừa mới luôn luôn áp dụng thuyết đó cho các đối tượng ngoại giới—According to 
Zen Master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuang”s version 
of the Mahaprajnaparamita, this 1s one of the eighteen forms of emptiness. “The outer 
things” are obJects of the six consciousnesses, and their emptiness means that there are 
no self-governing substances behind them. As there Is no Atman at the back of the 
psychological phenomena, so there 1s no Atman at the back of the external world. This 1s 
technically known as the “egolessness of things.” Primitive Buddhism taught the theory 
Anatman In us, but it was by the Mahayanists, 1t 1s said, that the theory was applied to 
external obJects also. 

16) Nhất thiết pháp bất khả thuyết không— Emptiness 0ƒ the Unnamability oƒ Existence: 
Sarvadharma (skt—Nhất thiết pháp bất khả thuyết không (cái Không với ý nghĩa là 
không thể gọi tên của Hiện Hữu). Cái không về sự bất khả thuyết của tất cả các sự vật 
nghĩa là gì? Vì sự hiện hữu nầy phụ thuộc vào sáng kiến tưởng tượng hay biến kế sở 
chấp của chúng ta nên không có tự tính nào trong nó có thể được gọi tên và được miêu tả 
bởi cú pháp của trí tương đối của chúng ta—What is meant by the Emptiness of the 
Unnamability (không thể được gọi tên) of All Things? As this existence is dependent 
upon Our Imaginative contrivance, there 1s no self-substance 1n It which can be named and 
described by the phraseology of our relative knowledge. This unnamability 1s designated 
here as a form of emptiness. 

17) Nhút Thiết Pháp Không— Emptiness oƒ things: Sarvadharma-sunyata (skt)——Không của 
vạn hữu—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát 
Nhã của Ngài Huyền Trang, đây là một trong 18 hình thức của “Không”. Thừa nhận tất 
cả các pháp là Không, cái đó hết sức hàm ngụ, vì chữ Dharma không chỉ riêng cho một 
đối tượng của quan năng mà còn chỉ cho cả đối tượng của tư tưởng. Khi tuyên bố tất cả 
những thứ đó là Không, khỏi cần bàn luận chỉ tiết nữa. Nhưng Kinh Bát Nhã hiển nhiên 
cố ý không để nguyên trạng tảng đá để đè nặng những người học Bát Nhã một cách triệt 
để bằng học thuyết Tánh Không. Theo Long Thọ, tất cả các pháp đều mang các đặc sắc 
nầy: hữu tướng, tri tướng, thức tướng, duyên tướng, tăng thượng tướng, nhân tướng, quả 
tướng, tổng tướng, biệt tướng, y tướng. Nhưng hết thảy những tướng đó không có thường 
trụ bất biến; tất cả đều là đối đãi và giả hữu. Phàm phu không thể soi tổ vào bản chất 
chân thực của các pháp, do đó trở nên chấp thủ ý niệm về một thực tại thường, lạc, ngã, 


2903 


và tịnh. Khôn ngoan chỉ có nghĩa là thoát khỏi những quan điểm tà vạy đó, vì chẳng có gì 
trong chúng hết, nên phải coi là Không——According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays 
in Zen Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuangˆs version of the MahapraJnaparamita, this 1s 
one of the eighteen forms of emptiness. The assertion that all things (sarvadharma) are 
empty 1s the most comprehensive one, for the term “dharma” denotes not only an obJect 
Of sense, but also an obJect of thought. When all these are declared empty, no further 
detailed commenfaries are needed. But the PraJnaparamita evidently designs to leave no 
stone unturned 1n order to 1impress 1fs students in a most thoroughgoing manner with the 
doctrine of Emptiness. According to Nagarjuna, all dharmas are endowed with these 
characters: existentiality, intelligibility, perceptibility, obJectivity, efficlency, causalIty, 
dependence, mutuality, duality, multiplicity, generality, individuality, etc. But all these 
characterizations have no permanence, no stability; they are all relative and phenomenal. 
The ignorant fail to see Into the true nature of things, and become attached thereby to the 
Idea of a reality which 1s eternal, blissful, self-governing, and devoid of defilements. To 
be wise simply means to be free from these false views, for there 1s nothing 1n them to be 
taken hold of as not empty. 

18) Nội Không—Emptiness oƒ the inner things: Adhyatma-sunyata (sk)—Không của các 
pháp nội tại —Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập HI, trong bản dịch Kinh 
Bát Nhã của Ngài Huyền Trang, đây là một trong 18 hình thức của “Không”. Chữ “Nội” 
chỉ cho sáu thức. Khi chúng được gọi là “Không,” nghĩa là tất cả mọi hoạt động của 
chúng không có thần ngã hay linh hồn nằm ở sau, như chúng ta tưởng. Đây là một lối giải 
thích khác của thuyết “Vô Ngã.”—According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays in Zen 
Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuangˆs version of the Mahaprajnaparamita, this 1s one of 
the eighteen forms of emptiness. “he Iinner things” mean the siX consciousnesses 
(vinana). When they are said to be empty, our psychological activitles have no ego-soul 
behind them, as 1s commonly Iimagined by us. This 1s another way of upholding the 
doctrine of Anatman or Anatta. 

19) Nội Ngoại Không— Fmptiness 0ƒ tnner-and-outer things: Adhyatma-bahirdha-sunyata 
(skt)——Không của các pháp nội ngoại tại —Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận 
Tập II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền Trang, đây là một trong 18 hình 
thức của “Không”. Thông thường chúng ta phân biệt ngoại với nội, nhưng vì không có 
thực tại cho sự phân biệt nầy nên ở đây nó bị phủ nhận; sự phân biệt chỉ là một hình thái 
của vọng tâm, mối quan hệ có thể bị đảo lộn bất cứ lúc nào, ở đây không có thường trụ 
bất biến. Thử thay đổi vị trí, cái nội thành ra ngoại và cái ngoại thành ra nội. Quan hệ 
nầy gọi là không—According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, 
Book II, in Hsuan-Chuang”s version of the Mahaprajnaparamita, this Is one of the 
eighteen forms of emptiness. Emptiness of the Iinner-and-outer things—We generally 
distinguish between the inner and the outer, but since there 1s no reality 1n this distinction 
1t 1s here negated; the distinction 1s no more than a form of thought construction, the 
relation can be reversed at any momernt, there 1s no permanent stability here. Change the 
position, and what 1s Inner is outer, and what 1s outer 1s Inner. This relativity 1s called here 
“emptiness.”. 

20) Không quả: Empty fruit—Quả giải thoát khỏi tất cả phiển não vì chấp vào pháp và 
ngấã——FruIt of freedom from all 1llusions that things and the ego are real. 


2904 


21) Tán Không—Emiptiness oƒ đispersion: Anavakara-sunyata (skt)—Không của sự phân 
tán—Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập HI, trong bản dịch Kinh Bát Nhã 
của Ngài Huyễn Trang, đây là một trong 1§ hình thức của “Không”. Tán Không 
(Anavakara-sunyata) có nghĩa là không có thứ gì hoàn toàn đơn nhất trong thế gian nầy. 
Mọi vật bị cưỡng bức phải phân tán kỳ cùng. Nó hiện hữu coi chừng như một đơn tố, 
nguyên dạng, nguyên thể, nhưng ở đây không thứ gì lại không thể phân chiết thành 
những bộ phận thành tố. Chắc chắn nó bị phân tán. Các thứ nằm trong thế giới của tư 
tưởng hình như có thể không bị tiêu giải. Nhưng ở đây sự biến đổi hiện ra dưới một hình 
thức khác. Công trình của thời gian, thường trụ không thường mãi. Bốn uẩn: Thọ, Tưởng, 
Hành và Thức, cũng chỉ cho sự phân tán và hoại diệt tận cùng. Nói gì đi nữa thì chúng 
cũng là Không—According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, Book 
IH, in Hsuan-Chuang”s version of the MahapraJnaparamita, this 1s one of the eighteen 
forms of emptiness. Anavakara-sunyata means there is nothing perfectly simple In this 
world. Everything 1s doomed to final decomposition. lt seems to eXxIst as a unif, to retain 
1ts form, to be 1tself, but there 1s nothing here that cannot be reduced to 1ts component 
parts. It 1s sure to be dispersed. Things belonging to the world of thought may seem not to 
be subJect to dissolution. But here change takes place in another form. Time works, no 
permanency prevails. The four skandhas, Vedana, Samjna, Samskara, and ViJnana, are 
also meant for ultimate dispersion and annihilation. They are In any way empty. 

22) Tất Cánh Không—Ultimate Emptiness: Tất Cánh Không—Theo Thiền Sư D.T. Suzuki 
trong Thiền Luận Tập HH, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền Trang, đây là 
một trong 18 hình thức của “Không”. Tất cánh không nhấn mạnh tất cả các pháp đều 
không một cách tuyệt đối. “Cứu Cánh” tức tuyệt đối. Phủ nhận thực tại tính khách quan 
nơi chư pháp ở đây được chủ trương một cách đương nhiên, không điều kiện thắc mắc. 
“Không của Không,” trên thực tế, cũng chỉ cho một cái như nhau. Phòng được quét sạch 
là nhờ chổi, nhưng nếu còn chổi thì không phải là Không tuyệt đối. Thực vậy, phải gạt 
sang một bên cái chối, cùng với người quét, mới mong đạt tới ý niệm về “Tất Cánh 
Không.” Còn giữ lại dù chỉ một pháp, một vật hay một người, là còn có điểm chấp để từ 
đó sản xuất một thế giới của những sai biệt, rồi kéo theo những ước muốn và đau khổ. 
Tánh Không vượt ngoài mọi quyết định tính có thể có, vượt ngoài chuỗi quan hệ bất tận; 
đó là Niết Bàn —According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, Book 
IH, in Hsuan-Chuangˆs version of the Mahaprajnaparamita, this 1s one of the eighteen 
forms of emptiness. Atyanta-sunyata emphasizes the idea of all “things” being absolutely 
empty. “Ultimate” means “absolute.` The denial of obJective reality to all things 1s here 
unconditionally upheld. The “emptiness` means practically the same thing. The room Is 
swept clean by the aid of a broom; but when the broom 1s retained 1t 1s not absolute 
emptiness. Neither the broom, nor the sweeper should be retained In order to reach the 
Idea of Atyanta-sunyata. As long as there 1s even on dharma left, a thing or a person or a 
thought, there 1s a point of attachment from which a world of pluralities, and, therefore, of 
woes and sorrows, can be fabricated. Emptiness beyond every possible qualification, 
beyond an Infinite chain of dependence, this 1s NIrvana. 

23) Thể Không— Emptiness oƒ subsfance: Theo Duy Thức Học hay giáo thuyết Đại Thừa, 
vạn hữu vi không, nghĩa là tất cả các pháp hữu vi tự nó là không chứ không cần phải lý 
luận phân tách mới làm cho chúng thành không. Mọi pháp đều do nhân duyên sanh diệt, 


2905 


chứ không có thực thể (trực tiếp căn cứ vào thể của pháp mà quán như huyễn như mộng 
là không; ngược lại, Tiểu Thừa giáo phân tách con người ra làm ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới, 
v.v., phân tách sắc ra những phần cực kỳ nhỏ, tâm ra thành một niệm, rồi từ kết quả của 
sự phân tách đó mới thấy vạn hữu vi không thì gọi là “tính không”)—The unreality, or 
1mmateriality of substance, the “mind-only” theory, that all 1s mind or mental, a 
Mahayana doctrine. Corporeal entities are unreal, for they disintegrate. 


24) Tự Tánh Không— Fmptiness oƒ selƒ-nature: Svabhava-sunyata (skÙ—Tự Tánh Không 


a) 


b) 


(tự tánh trống không)——One of the seven Sunyatas. 

Cái không về tự tính nghĩa là gì? Đấy là vì không có sự sinh ra của ngã thể, tức là sự đặc 
thù hóa là cấu trúc của tự tâm chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ rằng thực ra những sự vật đặc 
thù như thế chỉ là ảo tưởng, chúng không có tự tính, do đó mà bảo rằng chúng là không— 
What 1s meant by Emptiness of Self-nature (Self-substance)? It is because there 1s no 
birth of self-substance by 1tself. That 1s to say, individualization 1s the construction of our 
own mind; to think that there are in reality Individual obJects as such, 1s an 1llusion; they 
have no self-substance, therefore, they are said to be empty. 

Cái không của tự tánh, một trong bảy loại không. Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiển 
Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền Trang, đây là một trong 18 
hình thức của “Không”. Tự Tánh Không. Tự Tánh có nghĩa là “nó là nó,` nhưng không có 
cái nó nào như thế. Cho nên Không. Vậy thì đối nghịch của hữu và vô là thực ? Không, 
nó cũng không luôn, vì mỗi phần tử trong đối lập vốn là Không —According to Zen 
Master D.T. Suzuki in Essays In Zen Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuang”s version of 
the MahapraJnaparamita, this 1s one of the eighteen forms of emptiness.Svabhava means 
“to be by Itself,” but there 1s no such being 1t 1s also empty. Is then opposition of being and 
non-being real? No, 1t 1s also empty, because each term of the opposition 1s empty. 


25) Tự Tướng Không—Emptiness oƒ selfhood: Svalakshana-sunyata (sk—Không của tự 


tướng—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát 
Nhã của Ngài Huyễn Trang, đây là một trong 18 hình thức của “Không”. Trong Tự 
Tướng Không, tướng là phương diện khả tri của mỗi vật thể cá biệt. Trong vài trường 
hợp, tướng không khác với bản chất nguyên sơ, chúng liên hệ bất phân. Bản chất của lửa 
có thể biết qua cái nóng của nó, và bản chất của nước qua cái lạnh của nó. Một nhà sư 
thì hiện bản chất cố hữu của ông ta qua việc tu trì các giới cấm, còn cái đầu cạo và chiếc 
áo bá nạp là tướng dạng riêng của ông ta. Kinh Bát Nhã nói với chúng ta rằng, những 
khía cạnh ngoại hiện, khả tri, của hết thảy mọi vật là không vì chúng là những giả tướng, 
kết quả do nhiều tập hợp của các nhân và duyên; vì tương đối nên chúng không có thực. 
Do đó, tự tướng không, có nghĩa rằng mỗi vật thể riêng biệt không có những bản sắc 
thường hằng và bất hoại nào đáng gọi là của riêng—According to Zen Master D.T. 
Suzuki in Essays in Zen Buddhism, Book HI, in Hsuan-Chuang's version of the 
Mahaprajnaparamita, this 1s one of the eighteen forms of emptiness. Lakshana 1s the 
Iintellipgible aspect of each individual object In some cases Lakshana Is not 
distinguishable from primary nature, they are inseparably related. The nature of fire 1s 
Iintelligible through 1s heat, that of water through 1ts coolness. The Buddhist monk finds 
his primary nature In his observance of the rules of morality, while the shaven head and 
patched robe are his characteristic appearance. The Prajnaparamita tells us that these 
outside, perceptible aspects of things are empty, because they are mere appearances 


2906 


resulting from various combinations of causes and conditions; being relative they have no 
reality. By the emptiness of self-aspect or self-character (Svalakshana), therefore, 1s 
meant that each particular obJect has no permanent and 1rreducible characteristics to be 
known as I†s own. 

26) Tướng Không (cái Không về Tướng)— Emptiness oƒ Appearance: Lakshana (skt——Cái 
không về tướng nghĩa là gì? Sự hiện hữu được định tính bằng sự tùy thuộc lẫn nhau; tính 
đặc thù và tính phổ quát đều không có khi cái nầy được xem là tách biệt với cái kia, khi 
các sự vật được phân tích cho đến mức độ cuối cùng thì người ta sẽ hiểu rằng chúng 
không hiện hữu; cuối cùng, không có những khía cạnh của đặc thù như “cái nầy,' “cái 
kia` hay “cả hai;` không có những dấu hiệu sai biệt cực vi tối hậu. Vì lý do nầy nên bảo 
rằng tự tướng là không, nghĩa là tướng không phải là một sự kiện tối hậu—What is meant 
by Emptiness of Appearance? Existence 1s characterized by mutual dependence; 
individuality and generality are empty when one 1s regarded apart from the other; when 
things are analyzed to the last degree, they are to be comprehended as not existent; there 
are, after all, no aspects of Iindividuation such as “this,” “that,” or “both;” there are no 
ultimate irreducible marks of differentiation. For this reason, 1t is said that self- 
appearance 1s empty. By this is meant that appearance 1s not a final fact. 

27) Vô Biên Xứ Không: Akasanantya-yatanam (skt)—The land of Infinite space—Không vô 
biên xứ—Hư Không Xứ —Không xứ đầu tiên trong Tứ Không Xứ. Thiên định liên hệ tới 
cõi không vô biên xứ. Khi phát định trong cõi nầy thì hành giả chỉ còn cảnh giới là không 
vô biên xứ, chứ không còn biết cũng không còn hiểu. Khi cái tâm được tách khỏi cảnh 
giới hình và chất, được đặc biệt đưa thẳng đến không gian vô biên thì nó được gọi là 
đang trú trong không vô biên xứ. Để đạt đến cõi nầy, hành giả đã đạt tới tầng thiển thứ 
năm trong sắc giới có thể trau đồi thiển vô sắc, bắt đầu gom tâm vào điểm sáng phát ra 
từ đề mục hay đối tượng (kasina), cho đến khi nào điểm sáng ấy lớn dần đến bao trùm 
toàn thể không gian. Đến đây hành giả không còn thấy gì khác ngoài ánh sáng nầy, cùng 
khắp mọi nơi. Từ ngữ Không Vô Biên Xứ hay không gian đầy ánh sáng nầy không có 
thực, không phải là một thực tại, mà chỉ là một khái niệm (không gian phát huy từ đối 
tượng). Đây là cõi trời vô biên nơi mà tâm trở nên vắng lặng và vô tận như hư không. 
Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể dài đến 20.000 đại kiếp—The first of the four 
Iimmaterial Jhanas. The dhyana, or meditation connected with the abode of the Infinite 
space (the formless or immaterial), in which all thought of form 1s suppressed. When the 
mind, separated from the realm of form and matter, 1s exclusively directed towards 
Infinite space, It 1s said to be abiding ¡in the Akasanantya-yatanam. To reach this, a 
meditator who has mastered the fifth fine-material jhana based on a “kasina” obJect 
spreads out the counterpart sign of the “kasina” until it becomes Immeasurable in extent. 
The he removes the “kasina” by attending only to the space 1t pervaded, contemplating 1t 
as “infinite space.”” The expression “base of infinite space,” strictly speaking, refers to the 
concept of infinite space which serves as the obJect of the first immaterial-sphere 
consciousness. This 1s the state or heaven of boundless space, where the mind becomes 
void and vast like space. Existence in this stage may last 20,000 great kalpas. 

28) Vô Hành Không—Emptines oƒ Non-acfon: Apracarita (skÙ—Cái Không về Vô 
Hành—Cái không về vô hành nghĩa là gì? Từ lúc đầu tiên, có Niết bàn được chứa trong 
tất cả các uẩn mà không để lộ ra dấu hiệu gì về hoạt tính cả, tức là những hoạt động của 


2907 


uẩn như các giác quan của chúng ta nhận thức đều không thật trong tự bản chất, chúng 
là im lặng và không hành tác. Do đó chúng ta nói đến sự vô hành của các uẩn là cái 
được định tính là không —What 1s meant by Emptiness of Non-action? It means that 
harboured ¡in all the Skandhas there 1s, from the first, Nirvana which betrays no sign of 
activity. That 1s, their activitiles as perceived by our senses are not real, they are In their 
nature quiet and not doing. Therefore, we speak of non-acting of the Skandhas, which 1s 
characterized as emptiness. 

29) Vô Tánh Không: Abhava-sunyata (sk)——Emptiness of non-being—Không của vô thể— 
Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của 
Ngài Huyền Trang, đây là một trong 18 hình thức của “Không”. Vô Tánh là phủ định của 
hữu, cùng một nghĩa với Không—According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays in Zen 
Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuang”s version of the Mahaprajnaparamita, this 1s one of 
the eighteen forms of emptiness. Abhava 1s the negation of being, which 1s one sense of 
emptiness. 

30) Vô Tánh Tự Tánh Không—Emptiness oƒ the non-being doƒƑ self-nafure: Abhava- 
svabhava-sunyafta (skt)—Không của vô thể của tự tánh—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki 
trong Thiền Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền Trang, đây là 
một trong 18 hình thức của “Không”——According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays in 
Zen Buddhism, Book HH, in Hsuan-Chuang”s version of the Mahaprajnaparamita, this 1S 
one of the eighteen forms of emptiness. Emptiness of the non-being of self-nature. 

31) Vô Tế Không—Emjptiness oƒ limitflessness: Anavaragra-sunyata (skÙ—Không không 
biên tế—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận Tập HH, trong bản dịch Kinh Bát 
Nhã của Ngài Huyền Trang, đây là một trong 18 hình thức của “Không”. Vô tế không có 
nghĩa là khi nói hiện hữu là vô thủy, người ta nghĩ rằng có một cái như là vô thủy, và 
bám vào ý niệm nầy. Để loại bỏ chấp trước kiểu nây, mới nêu lên tánh không của nó. 
Tri kiến của con người lắc lư giữa hai đối cực. Khi ý niệm về hữu thủy bị dẹp bỏ thì ý 
niệm về vô thủy lại đến thay, mà sự thực chúng chỉ là tương đối. Chân lý của Không phải 
ở trên tất cả những đối nghịch nầy, nhưng không phải ở ngoài chúng. Vì vậy kinh Bát 
Nhã dốc sức khai thông con đường “trung đạo” dù vậy vẫn không đứng y ở đó; vì nếu 
thế, hết còn là con đường giữa. Thuyết Tánh Không như vậy phải được minh giải từ quan 
điểm rất thận trọng——According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays ¡in Zen Buddhism, 
Book IH, in Hsuan-Chuang's version of the Mahaprajnaparamita, this Is one of the 
eiphteen forms of emptiness. Anavaragra-sunyata means when exiIstence 1s said to be 
beginningless, people think that there 1s such a thing as beginninglessness, and cling to 
the idea. In order to do away with this attachment, is emptiness Is pronounced. The 
human ïnntellect oscillates between opposites. When the idea of a beginning 1s exploded, 
the idea of beginninglessness replaces 1t, while In truth these are merely relative. The 
great truth of Sunyata must be above those opposites, and yet not outside of them. 
Therefore, the Prajnaparamita takes paIns to strike the “middle way” and yet not to stand 
by 1t; for when this 1s done 1t ceases to be the middle way. The theory of Emptiness 1s 
thus to be elucidated from every possIble poInt of view. 

32) Vô Vi Không— Emjptiness oƒ things uncredafed: Asamskrita-sunyata (skÙ)—Không của 
các pháp vô vi—Pháp không chướng ngại và thâm nhập qua tất cả mọi chướng ngại một 
cách tự do không biến chuyển. Một trong những pháp vô vi, hư không vô vi hay không 


Œ) 


2908 


gian không hạn lượng, không biên tế, không tịch diệt, không chướng ngại. Theo Thiển Sư 
D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền 
Trang, đây là một trong I8 hình thức của “Không”. Vô vi (Asamskrita) là những pháp 
không lệ thuộc tác thành, như không gian chẳng hạn. Hiện hữu đôi khi được chia thành 
hữu vị và vô vị, đôi khi được chia thành nội và ngoại, đôi khi được chia thành năm uẩn, 
vân vân, theo các quan điểm cần thiết cho quá trình suy luận. Tuy nhiên, tất cả những 
phân biệt nầy chỉ là tương đối và không có khách thể tính tương đương, và do đó là 
Không. Vô vi hiện hữu đối lại với hữu vi. Nếu hữu vi không thực có thì vô vi cũng không 
luôn. Cả hai đều là giả danh, là Không —Space ¡s that which gives no hindrance and 
Itself penetrates through any hindrance freely and manifests no change. One of the 
assamskrta dharmas, passive void or space. According to Zen Master D.T. Suzuki In 
Essays 1n Zen Buddhism, Book IHI, ¡im Hsuan-Chuangs version of the 
MahaprajJnaparamita, this 1s one of the eighteen forms of emptiness. Asamskrita are 
things not subJect to causation, such as space. Existence Is sometimes divided into 
Samskrita and Asamskrita, sometimes Into inner and outer, sometimes into the five 
skandhas, etc., according to points of view necessitated by course of reasoning. All these 
disctinctions are, however, only relative and have no corresponding obJectivity, and are, 
therefore, all empty. The Asamskrita exIst because of their being contrasted to the 
Samskrita. When the latter have no reality, the former are also no more. They both are 
mere names, and empty. 


(B-4) Tổng quan và Ý nghĩa của Không tánh 
Overview and Meanings 0ƒ Sunyata 


Tổng quan về “Tánh không ”—An overview 0ƒ “Sunyafa”: Sunnata (p)—Chư pháp 
không hay là hư không, trống rỗng (sự không có tính chất cá biệt hay độc lập), vô thường, 
và không có tự ngã. Nghĩa là vạn pháp không có tự tính, mà tùy thuộc vào nhân duyên, 
và thiếu hẳn tự tánh. Vì vậy một con người nói là không có “tự tánh” vì con người ấy 
được kết hợp bởi nhiều thứ khác nhau, những thứ ấy luôn thay đổi và hoàn toàn tùy thuộc 
vào nhân duyên. Tuy nhiên, Phật tử nhìn ý niệm về “không” trong đạo Phật một cách 
tích cực trên sự hiện hữu, vì nó ám chỉ mọi vật đều luôn biến chuyển, nhờ vậy mới mở 
rộng để hướng về tương lai. Nếu vạn hữu có tánh chất không biến chuyển, thì tất cả đều 
bị kẹt ở những hoàn cảnh hiện tại mãi mãi không thay đổi, một điều không thể nào xảy 
ra được. Phật tử thuần thành phải cố gắng thấy cho được tánh không để không vướng víu, 
thay vào đó dùng tất cả thời giờ có được cho việc tu tập, vì càng tu tập chúng ta càng có 
thể tiến gần đến việc thành đạt “trí huệ” nghĩa là càng tiến gần đến việc trực nghiệm 
“không tánh,” và càng chứng nghiệm “không tánh” chúng ta càng có khả năng phát triển 
“trí huệ ba la mật.”—Emptiness or void, central notion of Buddhism recognized that all 
composite things are empty (samskrita), impermanent (aniftya) and void of an essence 
(anatamn). That 1s to say all phenomena lack an essence or self, are dependent upon 
causes and conditions, and so, lack inherent existence. Thus, a person 1s said to be empty 
of being a “self” because he 1s composed of parts that are constantly changing and 


2909 


entirely dependent upon causes and conditions. However, the concept of emptiness 1s 
viewed by Buddhists as a positive perspective on reality, because 1t Iimplies that 
everything 1s constantly changing, and 1s thus open toward the future. If things possessed 
an unchanging essence, all beings would be stuck In their present situations, and real 
change would be impossible. Devout Buddhists should try to attain the realization of 
emptiness In order to develop the ability to detach on everything, and utilize all the 
available time to practice the Buddha-teachings. The more we practice the Buddha”s 
teachings, the more we approach the attainment of wisdom, that 1s to say the more we are 
able to reach the “direct realization of emptiness,” and we realize the “emptiness of all 
things,” the more we can reach the “perfection of wIsdom.” 


(I1 The meaning oƒ “Sunyata °”— Nghĩa của “Sunydta ”: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Thuật ngữ “Sunyata” là sự kết hợp của “Sunya” có nghĩa là không, trống rỗng, rỗng 
tuếch, với hậu tiếp từ “ta” có nghĩa là “sự” (dùng cho danh từ). Thuật ngữ rất khó mà 
dịch được sang Hoa ngữ; tuy nhiên, chúng ta có thể dịch sang Anh ngữ như là sự trống 
không, sự trống rỗng, hoặc chân không. Khái niệm của từ “Sunyata” căn bản thuộc về cả 
hợp lý và biện chứng. Thật khó để hiểu được khái niệm “Tánh không” vì ý niệm chân đế 
của nó (thắng nghĩa không, la các pháp thì không có tự tánh) liên quan đến ý nghĩa ngôn 
ngữ học, đặc biệt vì từ nguyên học (tánh không có nghĩa là trống rỗng hoặc không có gì 
trong hình dáng của chư pháp) không cung cấp thêm được gì vào ý thực tiễn hay lý 
thuyết của khái niệm này: The term “Sunyata” terminologically compounded of “Sunya” 
meaning empty, void, or hollow, and an abstract suffix “ta” meaning “ness”. The term 
was extremely difficult to be translated into Chinese; however, we can translate Into 
English as “Emptiness,” “Voidness,” or “Vacuity.” The concept of this term was 
essentially both logical and dialectical. The difficulty in understanding this concept 1s due 
to 1fs transcendental meaning ¡in relation to the logico-linguistic meaning, especially 
because the etymological tracing of Ifs meaning (sunyata meaning vacuous or hollow 
withn a shape of thíng) provides no theoretical or practical addiilon to one”s 
understanding of the concept. 

Theo Tiến sĩ Harsh Narayan, tánh không là thuyết hư vô thanh tịnh hoàn toàn, là thuyết 
phủ định, sự trống rỗng không triệt để của chư pháp hiện hữu cho đến những hệ quả cuối 
cùng của sự phủ định: According to Dr. Harsh Narayan, Sunyavada ¡is complete and pure 
Nihilism. Sunyata 1s a negativism which radically empties existence up to the last 
consequences of Negation. 

Những nhà tư tưởng của trường phái Du Già đã mô tả tánh không như là hoàn toàn hư vô. 
Tiến sĩ Radhakrishnan nói rằng sự tuyệt đối dường như là bất động trong tính tuyệt đối. 
Tiến sĩ Murti nói rằng trí tuệ Ba la mật là một sự tuyệt đối hoàn toàn: The thinkers of 
Yogacara school describe “Sunyata” as total Nihilism. Dr. Radhakrishnan says that 
absolute seems to be Iimmobile in 1s absoluteness. Dr. Murti views PraJna-paramita as 
absolute itself and said: “The absolute 1s very often termed sunya, as It is devoid of all 
predicates.” 

Theo Trung Anh Phật học Từ Điển, bản chất không là tánh không vật thể của bản chất 
các hiện tượng là ý nghĩa căn bản của tánh không: According to Chinese-English 


2910 


Buddhist Dictionary, “the nature void, I.e., the Immaterialityof the nature of all things” 1s 
the basic meaning of “Sunyata”. 


(HI)Characteristics 0ƒ “Sunyata”— Đặc tánh của “Táúnh không: Theo các kinh điển Đại 


9 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


Thừa khác, tánh không có nghĩa là bản chất đích thực của thực tại kinh nghiệm. Tánh 
không vượt khỏi sự phủ định và không thể diễn tả được. Đức Phật cũng dùng vô số những 
hình ảnh so sánh trong kinh điển Pali để chỉ ra sự không thật của mỗi loại pháp và chính 
những hình ảnh này, sau này được dùng một cách hiệu quả trong các trường phái triết 
học Đại Thừa, đặc biệt là những nhà tư tưởng Phật giáo Trung Hoa đã so sánh tánh 
không với nhiều hình ảnh và màu sắc linh động—According to other Mahayana sutras, 

“Sunyata” means the true nature of emperical Reality. It is considered as beyond the 
Negation or Indescribable. The Buddha used a number of similes in the Nikayas to point 
out the unreality of dharmas of every kind and It 1s these similes that have been later used 
with great effectiveness in Mahayana philosophical schools, especially of Chinese 
Buddhist thinkers: 

“Tánh không” không chướng ngại... giống như hư không trống không, hiện hữu trong mọi 
hiện tượng nhưng chưa bao giờ cẩn trở hoặc chướng ngại bất cứ tướng trạng nào: 
Emptiness implies non-obstruction... like space or the Void, it exists within many things 
but never hinders or obstructs anything. 

““Tánh không” như nhất thiết trí... giống như trống không, ở khắp nơi, nắm giữ và biết hết 
mọi điều, mọi nơi: Emptiness implies omnipresence... like the Void, it is ubiquitous; it 
embraces everything everywhere. 

“Tánh không” như sự bình đẳng... giống như Không, bình đẳng với tất cả, không phân 
biệt thiên lệch bất cứ nơi nào: Emptiness implies equality... like the Void, ¡t is equal to 
all; it makes no discrimination anywhere. 

“Tánh không” biểu thị tánh chất mênh mông... giống như không, vô biên, rộng lớn và vô 
tận: Emptiness Iimplies vastness... like the Void, 1t 1s vast, broad and Iinfinite. 

“Tánh không” không có hình sắc và bóng dáng... giống như không, không mang dáng dấp 
hoặc hình tướng nào: Emptiness implies formlessness or shapelessness... like the Void, 1t 
1s without form or marK. 

“Tánh không” biểu thị sự thanh tịnh... giống như không, luôn luôn trong sáng không gợn 
phiền não ô uế: Emptiness implies purity... like the Void, it is always pure without 
defilement. 

“Tánh không” biểu thị sự bất động... giống như không, luôn luôn ở trạng thái dừng chỉ, 
năng động nhưng vượt lên những tiến trình sanh và diệt Emptiness implies 
motlonlessness... like the Void, it Is always at rest, rising above the processes Of 
construction and desfruction. 

“Tánh không” ám chỉ sự phủ định tích cực... phủ định tất cả những gì có giới hạn và kết 
thúc: Emptiness impliesthe positive negation... it negates all that which has limifs or ends. 
“Tánh không” ám chỉ sự phủ định của phủ định... phủ định tất cả Ngã chấp và đoạn diệt 
những chấp thủ vào tánh không: Emptiness implies the negation of negation... it negates 
all Selfhood and destroys the clinging of Emptiness. 


2911 


10) “Tánh không” ám chỉ sự không đạt được hoặc không nắm giữ được... giống như không 
gian hay hư không, không lưu dấu hoặc nắm giữ pháp nào: Emptiness ¡implies 
unobfainability or ungraspability... space or the Void, it is not obtainable or graspable. 

11) Bắt đầu Trung Quán Luận, ngài Long Thọ đã đưa ra nên tẳng triết lý của mình bằng tám 
sự phủ định. Không có sanh diệt, một, khác, đoạn, thường, đi đến trong định thức duyên 
khởi. Hay nói một cách khác về căn bản thì nơi đây chỉ có duy nhất “không sanh” được 
coi ngang hàng với tánh không. Trong vài chỗ khác ngài Long Thọ cũng cho rằng Duyên 
khởi là tánh không. Ở đây tánh không nằm trong thực tại của lý Trung Đạo này vượt khỏi 
hai quan điểm căn bản đối đãi là hiện hữu và không hiện hữu. Tánh không là sự hiện 
hữu tương đối của chư pháp hoặc là sự tương đối. Như vậy theo Trung Quán Luận thì 
tánh không không có nghĩa là không hiện hữu tuyệt đối mà là sự hiện hữu tương đối: At 
the beginning of Madhyamika Sastra, NagarJuna gIves the fundamentals of his philosophy 
by means of eight negatlons. There 1s neither origination, nor cessation, neither 
permanence nor impermanence, neither unity nor diversity, neither coming-in nor øoing- 
out, in the law of Pratityasamutpada (Dependent Origination). Essentially, there 1s only 
non-origination whiích 1s equated with Sunyata. Elsewhere he also states that 
Pratityasamutpada is called Sunyata. Here Sunyata referring as It does to non-orIg1nation, 
1s In reality the Middle path which avoids the two basic views of existence and non- 
exIstence. Sunyatfa 1s the relative exIstence of things, or a kind of relativity. So, according 
to the Madhyamika, sunyafa does not means absolute non-being, but relative being. 

12) Tánh không ám chỉ bản chất đích thực của thực tại kinh nghiệm hoặc điều gì đó giống 
như vậy, hình thức của bản chất thật của các hiện tượng. Tánh không bao gồm tất cả 
những vấn để liên quan đến quan điểm của Phật giáo về cuộc đời và thế giới: Emptiness 
implies the true nature of empirical Reality or what 1s the same, the form of true nature of 
all phenomena. This subJect matter of sunyata wIll cover all the questions concerning the 
Buddhist outlooks on life and world. 

13) Ngài Long Thọ đã tuyên bố rằng Tánh không như một bản chất đích thực của thực tại 
kinh nghiệm: “Với tánh không, tất cả đều có thể; không có tánh không, tất cả đều không 
thể.”: Nagarjuna claimed Sunyata as the true nature of empirical Reality: “With sunyata, 
all 1s possible; without it, all 1s impossIble”. 

14)Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, tánh không chỉ cho thế giới tuệ giác là không thể tách 
rời ra khỏi thế giới vọng tưởng: “Thế giới vọng tưởng là đồng với thế giới tuệ giác (sắc là 
đồng nhất với không), thế giới tuệ giác là đồng với thế giới vọng tưởng (không thì đồng 
với sắc).”: In the Prajna-Paramita Sutra, Sunyata refers to the world of enlightenment, but 
1t also stated that this world of enlightenment 1s not separate from the world of delusion: 
“The world of illusion 1s identical with the world of enlightenment (form 1s Identical with 
void), and the world of enlightenment 1s identical with the world of illusion (void 1s 
1dentical with form).” 

15) Mục đích của Tánh không chỉ ra sự đoạn diệt về ngôn ngữ và những nỗ lực nhằm đưa 
đến sự đoạn diệt này: “Tánh không tương ứng với chân lý tối hậu, được gọi là trạng thái 
trong đó ngôn ngữ cũng bị đoạn tận và “Tánh không' nghĩa là tất cả những pháp hiện hữu 
liên quan tới đời sống hằng ngày chúng ta là một yếu tố được xác lập thật sự.”: The 
purpose of Sunyata refers to the obJective of extinguishing linguistic proliferation and the 
efforts leading towards this obJective: “Sunyata corresponds to ultimate truth, namely, the 


2912 


state in which linguistic proliferation has been extinguished; and the meaning of Sunyafa 
signifles all existent relating to our everyday life in which Sunyata 1s an actual 
established fact.” 

16) Thuật ngữ “Tánh Không' được xử dụng đơn giản như một phương tiện để đi đến Niết Bàn 
hay Giải thoát. Về mặt tâm lý học, “Tánh Không' là sự buông bỏ chấp thủ. Pháp thoại về 
“Tánh Không' nhằm để buông xả tất cả khát ái của tâm. Về mặt đạo đức học, sự phủ 
định của “Tánh Không' là một hiệu quả tích cực, ngăn chặn Bồ Tát không làm các điều 
ác mà nỗ lực giúp người khác như chính bản thân mình. Đức hạnh nầy khiến nuôi dưỡng 
và tăng trưởng lòng từ bi. VỀ mặt nhận thức luận, “Tánh Không” như ánh sáng chân trí 
tuệ rằng chân lý không phải là thực thể tuyệt đối. Tri thức chỉ cung cấp kiến thức, không 
cung cấp trí tuệ chân thật và tuệ giác là vượt qua tất cả ngôn từ. Về mặt siêu hình, “Tánh 
Không' nghĩa là tất cả các pháp không có bản chất, tánh cách và chức năng cố định. Về 
mặt tinh thần, '“Tánh Không' là sự tự do, Niết Bàn hoặc giải thoát khỏi khổ đau phiển 
não. Như vậy, “Tánh Không' không phải là lý thuyết suông, mà là nấc thang để bước lên 
giải thoát. Nấc thang mà nơi đó không cần phải bàn luận, mà chỉ cần cất chân bước lên. 
Nếu hành giả không bước, dù chỉ một bậc, thì nấc thang trở nên vô dụng. Như vậy, “Tánh 
Không' tượng trưng cho một phương pháp tu tập hơn chỉ là một khái niệm để bàn luận. 
Công dụng duy nhất của “Tánh Không' là giúp cho chúng ta loa bổ phiển não và vô 
minh đang bao bọc chúng ta để mở ra những tiến trình tâm linh siêu vượt thế giới nầy 
ngang qua tuệ giác: The term “Emptiness' or “Sunyata” Is mainly used as a means to 
achieve Nirvana or Salvation. Psychologically, “Sunyata`” 1s detachment. The teaching of 
Sunyata 1s to empty the mind of cravings. Morally, this negation has a positive effect, 
namely, preventing one from doing evils and making one love oneself and others. Ït 1s to 
foster the virtue of compassion. Epistemologically, Sunyata 1s an unattached Insight that 
truth 1s not absolutely true. It teaches that discursive knowledge does not provide true 
wisdom and that enliphtenment ¡is the abandonment of conceptual thinking. 
Metaphysically, Sunyata means that all things are devoid of definite nature, characteristic 
and function, and that metaphysical views are unintelligible and should be discarded. 
Sprritually, Sunyata 1s freedom, Nirvana or liberation from suffering of the world. 
Emptiness 1s not a theory, but a ladder that reaches out Into the infinite. A ladder 1s not 
there to be discussed, but to be climbed. If one does not even take the first steps on 1t, 1f 1s 
no use to have the ladder. Thus, Emptiness 1s a practical concept for cultivation, not a 
view for discussion. The only use of the Emptiness 1s to help us get rid of this world and 
of the Ignorance which binds us to 1t. lt has only one meaning which 1s to help us 
transcend the world through wisdom. 


(B-5) Trạng thái hư không bị hiểu sai lạc 
Falsely understood Empfiness— Akushu-ku (jap) 


Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản “Akushu-ku” có nghĩa là “Trạng thái hư không bị hiểu sai 
lạc.” Cách lý giải sai lạc này khởi lên từ việc xem sự am hiểu về hư không có được từ sự 
học chứ không nhất thiết từ sự thể nghiệm đại giác. Trong cái hiểu sai lạc này, hư không 


Œ) 


2913 


ở đây là đối tượng của một sự lý giải về hư vô, nó được đồng nhất với hư vô, hay với sự 
phủ định về mọi tổn tại. Ngược lại, hư không mà nhà Thiền nói tới không có liên quan gì 
đến khái niệm thuần túy triết học “hư vô” cả. Đây là chân không, không những trái 
ngược với sự tổn tại của các sự vật và những phẩm chất của chúng, mà nó chính là nền 
tảng của sự tổn tại đó. Chính nó làm cho các sự vật hiện rõ lên, chính nó mang các sự vật 
đó và từ quan điểm viên giác, nó tuyệt đối đồng nhất với các sự vật. Vì thế mà Kinh Bát 
Nhã Ba La Mật Đa nhấn mạnh, “Sắc tức thị không, không tức thị sắc” (hình thức chỉ là hư 
không, hư không chỉ là hình thức mà thôi)—“Akushu-ku” ¡is a Japanese Buddhist term for 
“Falsely understood Emptiness.” This misunderstanding of the teaching of emptiness 
arises from the concept that understanding of emptiness can be acquired from learning, 
not neccesarlly from the experience of enliphtenment. In this misunderstanding, 
emptiness 1s understood as mere nothingness, as a negation of all existence. In the 
contrary, emptiness, as 1t 1s spoken of in Zen, had nothing to do with this purely 
philosophical concept of nothingness. It is an emptiness that 1s not the opposite of the 
existence of all things and their properties but rather the basis of this existence, and bears 
1t and, from the standpoint of complete enlightenment, is absolutely identical with It. 
Thus, the Mahaprajnaparamita-hridaya-sutra emphasizes, “Form 1s no other than 
emptiness, emptiness 1s no other than form.” 


(B-6) “Tánh Không ” theo Kinh Bát Nhã 
Empfiness in the Prajnaparamita Heart Sutra 


Phát triển Tánh Không trong Kinh Bát Nhã—Development oƒ Sunyata in Prajna- 
paramifa Sufra: Nếu tánh không là hoàn toàn không thì thật là vô nghĩa. Do đó, giai 
đoạn cuối cùng, Tánh Không nghĩa là phương tiện của của tục đế và chân đế. Nói cách 
khác, mặc dù tục đế là hữu vi nhưng lại cần thiết cho việc đạt đến chân đế và Niết Bàn. 
Tất cả các pháp hiện tượng là không, nhưng vẫn từ các pháp ấy mà giác ngộ. Theo Bát 
Nhã Tâm Kinh, trung tâm cốt lõi của văn học kinh điển Bát Nhã đã giải thích xuất sắc ý 
nghĩa nầy với câu: “Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc.” Tục đế không phải 
là vô dụng trong việc đạt đến giác ngộ, cũng không phải là không có mối quan hệ giữa 
tục đế và chân đế. Vì thế, Bát Nhã là bản chất của chân trí, thấy các pháp như thật, từ đó 
'Bồ Tát tự tại, không chướng ngại, không sợ hãi, vượt qua các vọng tưởng điên đảo' để 
ngài ung dung tự tại bước vào thế gian ban pháp thoại về “Tánh Không' cho tất cả chúng 
sanh. Khái niệm Tánh Không trong kinh điển Bát Nhã đã mở cho chúng ta thấy trong 
kinh điển Pali, khái niệm “Không được mô tả đơn giản với ý nghĩa thực tại hiện tượng là 
không, chớ không nói về bản thể như Tánh Không trong văn học Bát Nhã. Nói cách 
khác, khái niệm “Không' trong kinh điển Pali nghiêng về lãnh vực không là vô ngã, cho 
tới khi có sự xuất hiện và phát triển của Đại Thừa, đặc biệt văn học Bát Nhã, lãnh vực 
vô ngã được chia làm hai phần: ngã không và pháp không, nghĩa là từ chủ thể đến khách 
thể, từ sáu căn đến sáu trần, từ sự khẳng định của sanh hoặc không sanh đến sự phủ định 
của sanh hoặc không sanh... đều trống không. Cũng có thể nói rằng, khái niệm không 
trong kinh điển nguyên thủy là nền tẳng cho sự phát triển Tánh Không trong văn học Bát 


2914 


Nhã—TIf Sunyata 1s the total Sunyta, then 1t is meaningless. According to the Mahayana 
tradition, Sunyata 1s the Means of the Relative Truth and the Ultimate truth. That 1s to 
say, worldly truth, though not  unconditional, 1s essential for the attainment of the 
ulimate Truth and Nirvana. The Hrdaya Sutra, the central of the PraJna-paramita 
scriptures, has expanded this significance by the emphasis words that “Rupa does not 
difer from Sunya` or Rupa ¡1s Identical with Sunya. Relative truth is not useless In 
achieving enlightenment, nor can 1t be said that there 1s no relation between worldly and 
ultimate truths. Thus, PraJna-paramita 1s of the nature of knowledge; 1t Is a seeing of 
things, 1t arises from the combination of casual factors. From that, Bodhisattvas have no 
hindrance In thetr hearts, and since they have no hindrance, they have no fear, are free 
from contrary and delusive Ideas 1n order that he can content himself with entering the 
world to spread the Truth of Sunyata to all walks of life without any obstacles. The 
concept of Sunyata in PraJna-paramita Sutra opens our knowledge that in Pali Nikaya, the 
concept of Sunnata 1s displayed very simple with the Idea of the reality and that sunnata 
in Panca Nikaya 1s also the form of real nature, 1.e., Sunyata In Prajna-paramita texts. In 
other words, Sunnata In Pali scriptures attached special importance to non-self and until 
the appearance and development of Mahayana, specially Prajna-paramita literature, the 
the field of non-self 1s represented In two parts: the non-substantiality of the self and the 
non-substantiality of the dharmas, 1.e., from subjective to obJective, from six Internal 
sense-bases to six external sense bases, from affirmation of either being or non-being to 
denial of either being or non-being, etc, are empty. The negation of all things gives us to 
1nsipht into the reality. That 1s also to say, Sunnafta In Pali Nikayas 1s the foundation for 
the development of PraJna-paramifa literature. 


(II) Đúc Phật bảo Xá Lợi Phất về không như sau—The Buddha told Saripura about 
Emptiness as ƒollows: “Trong 'Không' không có hình thể, không có cảm xúc, không có 
niệm lự, không có tư duy, không có ý thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý; không 
có hình thể, âm thanh, hương thơm, mùi vị, xúc chạm và hiện hữu; không có đối tượng 
của mắt cho đến không có đối tượng của ý thức; không có minh, không có vô minh, 
không có sự chấm dứt của minh, cũng không có sự chấm dứt của vô minh; cho đến không 
có tuổi già và sự chết, cũng không có sự chấm dứt của tuổi già và sự chết; không có khổ 
đau, không có nguyên nhân của khổ đau, không có sự chấm dứt khổ đau và không có con 
đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau; không có trí giác cũng không có sự thành tựu trí 
giác; vì chẳng có quả vị trí giác nào để thành tựu. Người nào tỉnh thức bình yên do sống 
an lành trong tuệ giác vô thượng thì thoát ly tất cả. Và rằng, vì không có những chướng 
ngại trong tâm nên không có sợ hãi và xa rời những cuồng sỉ mộng tưởng, đó là cứu cánh 
Niết Bàn vậy!”“Tn Emptiness there are no form, no feelings, no perceptions, no actions, 
ñO CONSCIOUSnesses; no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, and no mind; no form, 
sound, odour, taste, touch or mind obJect; no eye-elements until we come to no elements 
Of conscIousnesses; no Ignorance and no extinction of ignorance; no old age and death, 
and no extinction of old age and death; no truth of sufferings, no truth of cause of 
sufferings, of the cessation of sufferings or of the path. There 1s no knowledge and no 
afttanment whatsoever. By reason of non-attachment, the Bodhisattva dwelling In 
PraJjnaparamita has no obstacles In his mind. Because there 1s no obstacle In his mind, he 


l) 


a) 
b) 


c) 


2) 


2915 


has no fear, and going far beyond all perverted view, all confusions and I1magInations... 
Thịs 1s a real Nirrvana” 


(B-7) Những quan điểm khác về “Tánh Không ” 
QOther views on EIimpfiness 


Trên quan điểm Tuyệt Đối, Sunyata có nghĩa là “hoàn toàn không có cấu tác của tư 
tưởng, không có đa nguyên tánh.” Nói cách khác, không tánh được sử dụng nơi nguyên lý 
có hàm ý —From the standpoint of the Absolute, Sunyata means “Devoid of, or 
completely free of thought construct, devoid of plurality.” In other words, sunyata as 
applied to tattva signmifies that: 

Ngôn ngữ của nhân loại không thể diễn tả được: It is inexpressible in human language. 
Nó vừa “là” mà cũng vừa là “không là,” “vừa là vừa không là, 
không phải là không là,” phạm trù tư tưởng hoặc thuật ngữ đều không thể áp dụng vào 
những thứ vừa kể trên được. Nó siêu việt trên tư tưởng: That “is”, “not is”, “both is”, and 
“not 1S”, “neither 1s” nor “not 1s”, no thought, category or predicative can be applied to 1t. lt 
1s transcendental to thoughit. 

Nó vô đa nguyên tánh, nó là một tổng thể, không thể phân chia thành những bộ phận 
được: It is free of plurality, that It is a Whole which can not be sundered Into parts. 

Đặc điểm nổi bật nhất của triết lý Trung Quán là sự sử dụng nhiều lần hai chữ “không” 
và “không tánh.” Vì đây là khái niệm chính yếu của hệ thống triết lý này, cho nên, hệ 
thống triết lý này thường được gọi là “hệ thống triết lý không tánh,” xác định “không” 
như là đặc tánh của Thực tại. Chữ “không” đã khiến cho người ta cảm thấy bối rối nhất 
trong triết lý Phật giáo. Những người không phải là Phật tử đã giải thích nó như là thuyết 
“hư vô.” Nhưng đó không phải là ý nghĩa của chữ này. Trên phương diện ngữ nguyên thì 
chữ gốc của nó là “svì,” có nghĩa là “nở lớn ra” hay “bành trướng ra.” Có điều đáng tò 
mò là chữ “Brhaman” (Bà la môn) có gốc là “brh” hoặc “brhm,” cũng có nghĩa là nở lớn 
hay bành trướng. Theo lời Đức Phật về “Không lý” và về nguyên tắc của không, chữ 
không dường như được sử dụng theo nghĩa của “tổn hữu học” trong hầu hết các kinh văn 
Phật giáo. Sự ngụ ý về ý nghĩa ngữ nguyên của chữ này dường như không được diễn tả 
một cách đây đủ và trọn vẹn. Theo một số các học giả cho rằng chữ “không” không 
mang ý nghĩa trên phương diện tổn hữu học. Nó chỉ là một loại ám thị trên mặt “cứu 
cánh học” mà thôi. Nhưng rõ ràng chữ “sunya” được dùng theo ý nghĩa “tổn hữu học,” 
kèm theo ngụ ý của giá trị luận và bối cảnh của cứu thế học. Theo nghĩa tổn hữu học thì 
“sunya” là một loại “không” mà đồng thời cũng “chứa đây.” Bởi vì nó không phải là một 
thứ đặc biệt nào đó, cho nên nó có khả năng trở thành mọi thứ. Nó được xem là đồng 
nhất với Niết Bàn, với Tuyệt Đối, với Thực Tại: The most striking feature of 
Madhyamaka philosophy 1s 1ts ever, recurring use of “sunya” and “sunyata.” So central 1s 
this idea to the system that it 1s generally known as “Sunyavada,” I.e., the philosophy that 
assertfs “Sunya” as the characterization of Reality. Sunya 1s a most perplexing word In 
Buddhist philosophy. Non-Buddhists have Interpreted 1t only as nihilism. But that 1s not 
what it means. Etymonogically 1t is derived from the root “svĩ” which means “to swelÏ” or 


33.6 


chẳng phải là cũng 


3) 


4) 


b) 


3) 


b) 


2916 


“to expand.” Curiously enough, the word Brahman 1s derived from the root “brh” or 
“brhm” which also means “to swell” or “to expand.” According to the Buddhaˆs teaching 
on Sunya tattva and the “sunya principle”, the word sunya seems to have been used In an 
onfological sense in most of Buddhist contexts. The implication of the etymologtcal 
signification of the word does not seem to have been fully worked out. According to some 
scholars the word “sunya” has no ontologtcal signification. It has only a soteriological 
suggestion. But the word “sunya” has obviously been used also in an ontological sense 
with an axiological overtone and soteriological background. In the ontological sense, 
“sunya” 1s the void which 1s also fullness. Because 1t 1s nothing In particular, 1t has the 
possibility of everything. It has been identified with Nirvana, with the Absolute, with 
Supreme Reality or Paramartha, with Reality or Tattva. 

Từ “không tánh” là danh từ trừu tượng bắt nguồn từ chữ “sunya”. Nó có nghĩa là sự tước 
đoạt chứ không phải là viên mãn. Hai chữ “sunya” và “sunyata” nên được hiểu theo 
tương quan với chữ “svabhava” hay “tự tánh.” Nghĩa đen của chữ “svabhava” là “tự kỷ.”: 
Sunyata 1s an abstract noun derived from “sunya.” lt means deprivation and suggesfs 
fulfllment. The word “sunya” and “sunyata” will best be understood In connexion with 
“svabhava.” Svabhava literally means “own being.` 

Nguyệt Xứng cho rằng trong triết lý Phật giáo, chữ này được dùng bằng hai cách— 
Candrakrrti says that this word has been used in Buddhist philosophy 1n two ways: 

Bản chất hay đặc tánh của một sự vật, thí dụ như nóng là tự tánh hay đặc tánh của lửa. Ở 
trong thế giới này, một thuộc tánh luôn luôn đi theo một vật, tuyệt đối, bất khả phân, 
nhưng không liên hệ một cách bền vững với bất cứ sự vật nào khác, đây được biết như là 
tự tánh hay đặc tánh của vật ấy: The essence or special property of a thing, e.g., “heat is 
the svabhava or speclal property of fire.' In this world an attribute which always 
accompanies an obJect, never parts from 1t, that, not being indissolubly connected with 
any thing else, is known as the svabhava, I.e., special property of that obJect. 

Chữ “svabhava” hay tự tánh là phản nghĩa của “tha tánh” (parabhava). nguyệt Xứng nói 
rằng “svabhava là tự tánh, cái bản chất cốt yếu của sự vật.” Trong khi ngài Long Thọ 
bảo rằng “Kỳ thực tự tánh không do bất cứ một vật nào khác đem lại, nó là vô tác, nó 
không lệ thuộc vào bất cứ cái gì, nó không liên hệ với bất cứ thứ gì khác hơn là chính nó, 
nó không tùy thuộc và vô điều kiện.”: Svabhava (own-being) as the contrary of 
parabhava (other-being). Candrakirti says, “Svabhava 1s the own being, the very nature of 
a thing.” While NagarJuna says: “That 1s really svabhava which 1s not brought about by 
anything else, unproduced (akrtrimah), that which 1s not dependent on, not relative to 
anything other than itself, non-contingent, unconditioned.” 

Chữ “sunya” cần phải được hiểu theo hai quan điểm—The word “sunya” has to be 
understood from two poinfts of view: 

Từ quan điểm của hiện tượng hoặc thực tại kinh nghiệm, nó có nghĩa là “svabhava- 
sunya,” tức là “tự tánh không,” hoặc không có thực tại tánh của thực thể tự kỷ độc lập 
của chính nó: From the point of view of phenomena or empirical reality, it means 
“svabhava-sunya,” I.e. devoid of svabhava or independent, substantial reality of 1ts own. 
Từ quan điểm của Tuyệt Đối, nó có nghĩa là “prapanca-sunya,” nghĩa là “hý luận 
không,” hay không có sự diễn đạt bằng ngôn ngữ không có hý luận, không do tư tưởng 
tạo thành, và không có đa nguyên tánh: From the point of view of the Absolute, it means 


6) 


7) 


2917 


“prapanca-sunya,” I1.e. devoid of prapanca or verbalization , thought construct and 
plurality. According to Buddhism, there 1s not a thíng ¡in the world whích 1s 
unconditionally, absolutely real. Everything 1s related to, contingent upon, conditioned by 
something else. 

Đối với tục đế hoặc thực tại kinh nghiệm thì không tánh có nghĩa là “vô tự tánh,” nghĩa 
là không có tự ngã, không có bản chất, vô điều kiện. Nói cách khác, không tánh là chữ 
bao hàm “duyên khởi” hoặc sự hoàn toàn tương đối, hỗ tương lẫn nhau của sự vật. Ý 
tưởng này cũng được chuyên chở bằng cách khác với thuật ngữ “giả danh sở tác,” sự có 
mặt của một cái tên không có nghĩa là thực tại tánh của sự vật được gọi tên. Nguyệt 
Xứng đã nói: “Một cái xe được gọi như vậy khi xét tới các bộ phận cấu thành của nó như 
bánh xe, vân vân; điều đó không có nghĩa rằng chính cái xe có thể là vật gì khác ngoài 
những thành phần của nó. Đây là một thí dụ khác về tánh tương đối hoặc sự hỗ tương lẫn 
nhau của sự vật. Trên phương diện hỗ tương nương nhau mà tổn tại thì 'không tánh” cũng 
bao hàm tính chất tương đối và phi tuyệt đối của những quan điểm đặc thù. Không tánh 
đã vạch rõ ra sự điên rổ của việc tiếp nhận bất cứ sự khởi đầu tuyệt đối nào hoặc sự kết 
thúc hoàn toàn nào; vì vậy “không tánh” bao hàm “trung đạo', đối xử với sự vật theo bản 
chất của chúng, tránh những khẳng định hoặc phủ định cực đoan như “là” và “không là.” 
Ngoài những điểm trên, trong triết học Trung Quán, “không tánh” còn có những ý nghĩa 
khác. Đối với thực tại tối thượng hay thắng nghĩa đế, không tánh còn bao hàm bản chất 
phi khái niệm của tuyệt đối. Đối với hành giả, không tánh có nghĩa là thái độ của “vô sở 
đắc,” không bám víu vào sự tương đối như là tuyệt đối, cũng không bám víu vào sự tuyệt 
đối như là một cái gì đặc biệt. Đại Trí Độ Luận đã đưa ra một hàm ý khác về nguyên lý 
“không tánh,` đó chính là “sự tìm kiếm thực tại” không thể cưỡng cầu được, nó siêu việt 
trên đời sống biến đổi hằng ngày này: In reference to “vyavahara” or empirical reality, 
sunyata means devoidness of self-being, of unconditioned nature (nathsvabhava). In other 
words, 1t connotes condiioned co-producion or thoroueh going relatiVity 
(pratiyasamutpada). This idea 1s conveyed In another way by the term, “derived name” 
(upadayaprajnapti) which means that the presence of a name does not mean the reality of 
the named. Candrakrrti says “A charlot 1s so named by taking Into account 1fs parts like 
wheel, etc; it does not mean that the chariot 1s something different In 1ts own right apart 
from 1fs constituent parts.” This 1s another Instant of relativity. As relafivify, sunyata also 
connotes the relative, non-absolute nature of specIfic views. Sunyata exposes the folly of 
accepting any absolute beginning or total cessation and thus connotes taking things as 
they are and avoiding the extremes “1s” and “is not" (madhyamapratipat). Over and above 
these views, there are other senses in which the word sunyata has been used In 
Madhyamaka philosophy. In reference to “ultimate reality” (paramartha), sunyata 
connotes the non-conceptual nature of the absolute. In reference to the practitioner, 
sunyata Implies his attitude of skillfulness of non-clinging to the relative as the absolute 
or to the absolute as something specific (aunpalambha). The Mahaprajna-paramita Sastra 
brings out another Iimplication of the sunyata principle, the Irrepressible longing for the 
Real, beyond the passing show of mundane life. 

Chữ “không tánh' không phải chỉ hàm ý tổn hữu học, mà nó còn hàm ý trên phương diện 
giá trị luận. Do bởi tất cả mọi sự vật kinh nghiệm đều không có thực thể, vì thế chúng 
đều không có giá trị. Sở dĩ chúng ta gắn cho những sự vật của trần thế nhiều giá trị như 


a) 
b) 


đ) 
©) 


8) 
h) 


2918 


vậy là vì sự ngu muội của chúng ta. Một khi chúng ta lãnh hội được không tánh một cách 
chính xác thì những bàm víu ấy sẽ tự động biến mất. Không tánh không phải chỉ là một 
khái niệm trên mặt tri thức. Mà sự chứng nghiệm không tánh là phương tiện cứu độ. Nếu 
chúng ta nắm vững một cách đúng đắn về không tánh, thì nó có thể dẫn chúng ta đến sự 
phủ định tánh “đa tạp” của các pháp, có thể giải thoát khỏi sự “thoáng hiện” của những 
cám dỗ trong đời sống. Thiển quán về “không tánh' có thể dẫn đến tuệ giác Bát Nhã hay 
trí tuệ siêu việt, là thứ đem lại giải thoát cho hành giả. Ngài Long Thọ đã diễn đạt được 
sự tỉnh túy trong lời dạy của ngài về “không tánh qua bài kệ dưới đây: “Giải thoát đạt 
được bằng cách tiêu trừ các hành vi và ái dục ích kỷ. Tất cả các hành vi và ái dục ích kỷ 
đều bắt nguồn từ những cấu trúc tưởng tượng, chứng coi những sự vật vô giá trị như là 
những sự vật đầy giá trị. Sự cấu tác của tưởng tượng phát sanh từ tác động của tâm trí sẽ 
chấm dứt khi đã nhận thức được không tánh, sự trống rỗng của sự vật. Không tánh được 
sử dụng trong triết học Trung Quán như là một biểu tượng của những thứ không thể diễn 
tả được. Khi gọi Thực Tại là “không, triết học trung Quán chỉ có ý nói rằng nó là “không 
thể diễn tả được bằng ngôn ngữ.` Ngay trong câu thứ nhất của Trung Quán Tụng, ngài 
Long Thọ đã làm nổi bật lập điểm về 'không luận” một cách ngời sáng. Lập điểm này 
được cấu thành bởi “tám điều không”—Sunyata is not merely a word of ontological 
signification. It has also an axiological Implication. Since all empirical things are devoid 
of substantial reality, therefore they are “worthless'. It is because of our Ignorance that 
we attach so much value to worldly things. Once sunyata 1s properly understood, the 
inordinate craving for such things will automatically disappear. Sunyata 1s not merely an 
Iintellectual concept. lts realization 1s a means 1n salvation. When rightly grasped, it leads 
to the negation of the multiplicity of the dharmas and of detachment from the “passing 
show” of the tempting things of life. Meditation on sunyata leads to transcendental 
wisdom (prajJna) which brings about the emancipation of the practitioner from spiritual 
darkness. NagarJuna puts the quintessence of his teachings about sunyata In the following 
verse: “Emancipation 1s obtained by the dissolution of selfish deeds and passions. All 
selfish deeds and passions are by Imaginative constructs which value worthless things as 
full of worth. The Imaginative constructs (vikalpas) are born of activity of the mind ceases 
when Sunyata, emptiness or hollowness of things 1s realized.” Sunyata 1s used In 
Madhayamka philosophy as a symbol of the inexpressible. In calling Reality sunya, the 
Madhyamika only means to say that it is Inexpressible (avacya, anabhilapya). In the very 
first verse of Madhyamaka Karida, Nagarjuna makes the standpoint of Sunyavada 
luminously Prominent. The standpoint consists of the eight notlons: 

Không diệt: Beyond destruction. 

Không sanh: Beyond production. 

Không đoạn: Beyond dissolution. 

Không thường: Beyond eternity. 

Không nhất nguyên: Beyond oneness. 

Không đa nguyên: Beyond plurality. 

Không tới: Beyond Ingress. 

Không đi: Beyond egress. 


Ù 


2) 


3) 


2919 


(B-8) Khái niệm về Tánh Không trong Kinh Điển Đại Thừa 
Concept 0ƒ Sunydtfa in Mahayana Canon 


Theo truyền thống Đại Thừa, tánh không có những ý nghĩa sau đây——According to the 
Mahayana tradition, Sunyata has the following characteristics: 

Trong các kinh điển Đại Thừa, Tánh Không siêu việt thế giới nầy như một “tập hợp lớn” 
của vô số các pháp. Tất cả các pháp tổn tại, hợp tác và ảnh hưởng lẫn nhau để tạo ra vô 
số hiện tượng. Đây gọi là nguyên nhân. Nguyên nhân dưới những điều kiện khác nhau 
tạo nên những hiệu quả khác nhau, có thể dẫn đến kết quả tốt, xấu, hoặc không tốt 
không xấu. Đây là nguyên lý chung, nguyên nhân của tổn tại hoặc hình thức của tổn tại 
như vậy. Nói cách khác, bởi vì tánh không, tất cả các pháp có thể tổn tại, không có tánh 
không, không có thứ gì có thể tổn tại. Theo Bát Nhã Tâm Kinh, “Không không khác với 
sắc.” Vì vậy, tánh không như bản chất thật của thực tại kinh nghiệm ——In Mahayana 
sutras, If 1s said that, the world or universe 1s “a great set” of myriad of things. All things 
Co-eXIsf, co-operate and Interact upon one another to create innumerable phenomena. 
This 1s called the cause. The cause under different conditions produces the different 
effects, which lead to either good or bad or neutral retributions. It 1s the very unIversal 
prinnciple, the reason of existence or the norm of existence as such. In other words, 
because of Sunyata, all things can exist; without Sunyata, nothing could possibly exist. 
The Hrdaya teaches, “The Sunya does not differ from rupa.” Sunyata 1s, therefore, as the 
true nature of empirical reality. 

Tánh không như nguyên lý Duyên Khởi, bởi vì pháp không có bản chất của chính nó, nó 
do nhân duyên tạo nên, do thế mà Tâm Kinh đã dạy: “Mắt là vô ngã và vô ngã sở, sắc là 
vô ngã và vô ngã sở, nhãn thức là vô ngã, vân vân...”—Sunyata as the Principle of 
Pratityasamutyada, because a thing must have no nature of Ifs own, 1t 1s produced by 
causes or depends on anything else, so 1t 1s Sunyata as the Hrdaya Text expresses “Eyes 
1s void of self and anything belonging to self, form 1s void..., visual conscIousness 1S 
void...” 

Tánh Không nghĩa là Trung Đạo. Như chúng ta biết, các pháp dường như thật, tạm gọi là 
thật, chứ không phải thật. Nhưng Tánh Không trong ý nghĩa nầy có thể bị hiểu sai như là 
không có gì, ngoan không, hay hư vô. Thế nên, chúng ta nên phân biệt giữa sanh và bất 
sanh, hiện hữu và không hiện hữu, thường và vô thường, Ta Bà và Niết Bàn, vân vân. 
Tất cả những điều nầy đều được xem như là cực đoan. Vì vậy, Trung Đạo được dùng để 
đánh tan tư duy nhị biên và biểu thị điều gì đó tức khắc nhưng siêu việt hai bên như sanh 
và không sanh, thuộc tính và thực thể, nguyên nhân và kết quả, vân vân. Từ Tánh Không 
nghĩa là phủ định cả hai thứ chủ nghĩa: hư vô và hiện thực, cũng như những mô tả của 
chúng về thế giới nầy bị loại bổ—Sunyata means Middle Way. As we know, common 
things, which appear to be real, are not really real. But Sunyata in this sense may be 
misinterpreted as non-being, existence and non-existence, permanence and 
Impermanence, Samsara and Nirvana. All these should be regarded as extremes. Hence, 
the term “middle way” 1s employed to revoke dualistic thinking and refers to something 
Intermediary but 1t has transcended any dichotomy Into “being” and “non-being', 
“attribute” and “substance” or “cause` and “effect”. The term Sunyata means that both 


4) 


5) 


Œ) 


2920 


naIve realism and nihilism are unintelligible and their descriptions of the world should be 
discarded. 

Tánh Không như Niết Bàn, nhưng không phải tìm cầu một Niết Bàn kiểu như trong kinh 
điển Pali, mà là vượt qua Niết Bàn như đồng với Như Lai, hoặc Pháp Tánh, nghĩa là các 
pháp trong thế giới nầy về cơ bản là bản chất giống nhau, không có danh hiệu hoặc bất 
cứ thực thể nào. Các nhà Đại Thừa tuyên bố mạnh mẽ rằng không có sự khác biệt nhỏ 
nhoi nào giữa Niết Bàn và Ta Bà. Một khi các chấp thủ các pháp đối đãi hoàn toàn biến 
mất thì đó là trạng thái Niết Bàn của chân không—Sunytfa as Nirvana and come beyond 
Nirvana which 1s truly equated with Tathagata or Dharmata implicating that all things of 
ths world are essentially of the same nature, void of any name or substratum. 
Mahayamists declared the forcible statement that there Is not the sliphtest difference 
between Nirvana and Samsara because when the complete disappearance of all things 1s 
really, there 1s Nirvana. 

Tánh Không nghĩa là vượt qua các phủ định và không thể mô tả được, thuyết nhất 
nguyên hay nhị nguyên và các pháp thế giới là không thể có. Chính sự phủ định của khái 
niệm hóa nầy đã trình bày một sự phủ nhận nhị biên và không nhị biên. Đó là thực thể 
siêu việt, vượt qua tổn tại, không tôn tại, không tổn tại và không không tổn tại. Nó vượt 
khỏi bốn loại phạm trù biện luận về “không khẳng định, không phủ định, không khẳng 
định mà cũng không phủ nhận, không không khẳng định mà cũng không phủ định.” Đến 
giai đoạn nầy vị ấy vượt khỏi các chấp thủ từ thô thiển đến vi tế. Ngay cả nếu ở đó có 
trạng thái gì cao hơn Niết Bàn, hay đệ nhất nghĩa không, thắng nghĩa không, thì cũng là 
giấc mơ hay vọng tưởng mà thôi. Do đó, Tánh Không nghĩa là hoàn toàn không chấp 
thủ —Sunyata means beyond all Negation Indescribable which implies that monastic as 
well as dualistic and pluralistic views of the world are untenable. It is the negation of 
conceptualization, stated as a denial of both duality and non-duality. It is Reality which 
ultimately transcends existence, non-existence, both and neither. It is beyond the Four 
categories of Intellect “neither affirmation nor negation, nor both, nor neither.” At this 
stage, one 1s supposed to be free from all attachments from the rule to the subtle in mind. 
lIf there were something more superior even than Nirvana, it 1s like a dream and a 
magical delusion. If this occurs, Sunyata means total non-attachment. 


(B-9) Khái niệm về “Không ” theo Phật giáo Nguyên Thủy 
Concept 0ƒ Sunnafa (Sunydfa) in the Theravada Buddhisimn 


Tổng quan về Khái niệm về “Không ” theo Phật giáo Nguyên Thủy —An overview 0ƒ the 
Concept 0ƒ Sunnafa (Sunydta) in the Theravada Buddhism: Sự khác biệt của tánh không 
trong Đại Thừa và Nguyên Thủy là do sự khác biệt khi tiếp cận với những sự kiện của 
bản chất. Sự kiện nầy sẽ rõ hơn khi chúng ta quan sát lại khái niệm về 'không' của Phật 
giáo Nguyên Thủy sẽ thấy hầu như trong mỗi ý nghĩa đều liên quan đến ý nghĩa đạo 
đức —The difference between the Sunyata of Mahayana and the Sunyata of Theravada Is 
not fundamental. All the differences are due only to a difference 1n approach to the facts 
Of nature. This fact emerges when we go further in considering the Sunnata of the 


2921 


Theravada. The Sunnata of things has been considered In the Theravada books from a 
Variety of standpoinds, with the ethical interest foremost In every case. 


(H) Chỉ tiết của Khái niệm về Không theo Phật giáo Nguyên Thủy— Details oƒ Conecept oƒ 


Ũ 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


Sunnatfa (Sunydia) in the Theravada Buddhism: 

Không là toàn vũ trụ đều không: Sunnata without divisions comprehends the whole 
UnIVv€rse. 

Không là hai khi nó biểu thị không thực thể và không chắc chắn: Sunnata is twofold 
when It refers to substance and substantial. 

Không là bốn khi nó biểu thị: không thấy thực thể trong tự ngã, không quy thực thể cho 
ngã khác, không có sự chuyển thực thể từ tự ngã đến cái ngã khác, và không có sự 
chuyển thực thể từ cái ngã khác đến tự ngã: Sunnata ¡s fourfold when it refers to the 
following modes: not seeing substance in oneself, not attributing substance to another 
(person or thing), not transferring one”s self to another, not bringing 1n another”s self Into 
oneself. 

Không là sáu khi ứng dụng cho sáu căn, sáu trần, sáu thức, từ đó nó có sáu đặc tánh là 
không ngã, không tự ngã, không thường, không vĩnh cửu, không bất diệt, và không tiến 
hóa: Sunnata 1s sixfold when it Is applied to each of the sense organs, the six kinds of 
obJectfs corresponding to them and the six kinds of consciousness arising from them, from 
the point of view of the following six characteristics: substance, substantial, permanent, 
stable, eternal and non-evolutionary. 

Không là tám khi nó biểu thị không sanh, không vĩnh cửu, không an lạc, không thường 
hằng, không vững, không lâu dài, và không tiến hóa: Sunnata is eightfold when ¡t is 
considered from the point of view of the following: non-essential, essentially unstable, 
essentially unhappy or disharmonious, essentially non-substantial, non-permanent, non- 
stable, non-eternal, evolutionary or fluxional. 

Không là mười khi nó biểu thị trống rỗng, trống không, vắng, vô ngã, vô thần, không tự 
do, không thỏa ước vọng, và không tịnh tịch: Sunnata ¡is tenfold from the point of view of 
the following modes: devoid, empty, void, non-substantial, godless, unfree, disappointing, 
powerless, non-self, spearated. 

Không là mười hai khi nó biểu thị: không chúng sanh, không súc sanh, không người, 
không thiếu niên, không phụ nữ, không đàn ông, không ngã, không tự ngã, không ngã 
mạn, không của tôi, không của người, và không bất cứ của ai: Sunnata is twelvefold from 
the point of view of these other modes thus taking rupa as an 1nstance one can regard It as 
being: no animal, no human, no youth, no woman, no man, no substance, nothing 
substantial, not myse]f, not mine, not another”s, not anybody's. 

Không có 40 mẫu: vô thường, khổ, bệnh, bị ung nhọt, tai ươn, đau đớn, ốm đau, không tối 
cao, hoại diệt, lo lắng, áp bức, sợ hãi, phiền nhiễu, run rẩy, suy nhược, không chắc, 
không tự vệ, không nơi trú ẩn, không có sự giúp đỡ, không nơi nương náo, trống rỗng, 
vắng lặng, không, vô ngã, buôn, bất lợi, thay đổi, không bản chất, đau đớn, hành hạ, 
đoạn diệt, truy lạc, tôi tệ, nắn lòng, hướng đến sanh, hướng đến hoại, hướng đến bệnh, 
hướng đến chết, hướng đến sâu, bi, khổ, ưu, não, nhân, buông bỏ—Sunnata is forty- 
twofold when considered from the point of view of these modes: Impermanent, 
1nconsistent, disease, abscessed, evil, painful, ailing, alien, decaying, distressing, 


Œ) 


Ù 


2) 


2922 


oppressing, fearful, harassing, unsteady, breaking, unstable, unprotected, unsheltered, 
helpless, refugeless, empty, devoid, void, substanceless, unpleasant, disadvantageous, 
changing, essenceless, orIginating, pain, torturing, annihilating, depraved, compounded, 
Írustrating, tending to birth, tending to decay, tending to disease, tending to death, tending 
to grIef, sorrow and lamenfation, oripinating, cesant, dissolving. 


(B-10) Phân loại Không 
Categories 0ƒ Sunyatfa 


Nhị chủng Không— Two kinds oƒ Sunyafa: Chư pháp không có thực hữu nội tại, không 
có bản chất thường hằng. Những gì hiện hữu đều có điều kiện, và có liên quan với những 
yếu tố khác. Có hai loại Tánh không—Unreality of things or all things (phenomena) lack 
inherent existence, having no essence or permanent aspect whatsoever. All phenomena 
are empty. All phenomena exist are conditioned and, relative to other factors. There are 
two kinds of “Emptiness”. 

Nhân không—Emptiness of persons: Một người không có có thực hữu nội tại, kỳ thật 
người ấy là sự duyên hợp của ngũ uẩn—A person lacks of inherent existence. He or she 
1s a combination of the five aggregates. 

Pháp không——Emptiness of phenomena: Vạn hữu không có thực hữu nội tại, mà chúng là 
sự phối hợp của nhiều yếu tố nhân duyên—Emptiness of phenomena means all 
phenomena lack of inherent existence, but a combinations of elemenfs, causes and 
conditions. 


(H) Thất Chủng Không— Seven kinds oƒ Emptiness: Trong Kinh Lăng Già, Đức Thế Tôn đã 


Ũ 


2) 


a) 


nhắc tôn giả Mahamati về bẩy loại không: “Này Mahamati, hãy lắng nghe những gì ta 
sắp nói cho ông biết. Cái ý niệm về 'không” thuộc phạm vi của sự sáng kiến tưởng tượng 
hay biến kế sở chấp, và vì người ta có thể chấp vào thuật ngữ của phạm vi nây nên 
chúng ta có các học thuyết về “không,' “bất sinh, “bất nhị,` vô tự tính,' với quan điểm giải 
thoát chúng ta khổi sự chấp thủ.” Một cách vắn tắt có bảy loại không In The 
Lankavatara Sutra, the Buddha reminded MahamatIi about “Emptiness` as thus: “Listen, 
Mahamati, to what I tell you. The idea of Sunyata belongs to the domain of Imaginative 
confrivance, and as people are apt to cling to the terminology of this domain, we have the 
doctrines of Sunyata, Anutpada, Advaya, and Nihsvabhava, 1.e., with the view of freeing 
from the clinging.” Briefly, there are seven kinds of Emptiness. 

Tướng Không (cái Không về Tướng): Lakshana (skt): Emptiness of Appearance—See 
Chapter 85 (B-3) (26). 

Tự Tính Không (cái Không về Tự Tính): Bhavasbhava (sk)—Thể Không—Emptiness of 
self-substance. 

Cái không về tự tính nghĩa là gì? Đấy là vì không có sự sinh ra của ngã thể, tức là sự đặc 
thù hóa là cấu trúc của tự tâm chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ rằng thực ra những sự vật đặc 
thù như thế chỉ là ảo tưởng, chúng không có tự tính, do đó mà bảo rằng chúng là không— 
What ¡is meant by Emptiness of Self-substance? It 1s because there 1s no birth of self- 
substance by itself. That 1s to say, individualization 1s the construction of our own mind; to 


b) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


2923 


think that there are In reality individual obJects as such, 1s an illusion; they have no self- 
substance, therefore, they are said to be empty. 

Theo Duy Thức Học hay giáo thuyết Đại Thừa, vạn hữu vi không, nghĩa là tất cả các 
pháp hữu vi tự nó là không chứ không cần phải lý luận phân tách mới làm cho chúng 
thành không. Mọi pháp đều do nhân duyên sanh diệt, chứ không có thực thể (trực tiếp 
căn cứ vào thể của pháp mà quán như huyễn như mộng là không; ngược lại, Tiểu Thừa 
giáo phân tách con người ra làm ngũ uẩn, 12 xứ, 1§ giới, v.v., phân tách sắc ra những 
phần cực kỳ nhỏ, tâm ra thành một niệm, rồi từ kết quả của sự phân tách đó mới thấy 
vạn hữu vi không thì gọi là “tính không”}—The unreality, or Iimmateriality of substance, 
the “mind-only” theory, that all is mind or mental, a Mahayana doctrine. Corporeal 
enfities are unreal, for they disintegrate. 

Vô Hành Không (cái Không về Vô Hành): Apracarita (skt)——Emptiness of Non-action— 
See Chapter 85 (B-3) (28). 

Hành Không (cái Không về Hành): Pracarita (sk)——Emptiness of action—See Chapter 
85 (B-3) (8). 

Nhất thiết pháp bất khả thuyết không (cái Không với ý nghĩa là không thể gọi tên của 
Hiện Hữu): Sarvadharma (skt)—See Chapter 85 (B-3) (16). 

Đệ nhất nghĩa đế Không (cái không của cấp độ tối thượng, nghĩa là thực tính tối hậu hay 
Thánh trí): Paramartra (skt—Đại Không—Emptiness of the highest degree by which 1s 
meant Ultimate Reality or Supreme Wisdom——Cái không về thực tính tối hậu nghĩa là gì? 
Khi trí tuệ tối thượng được thể chứng trong tâm thức nội tại của chúng ta, bấy giờ chúng 
ta sẽ thấy rằng tất cả mọi lý thuyết, ý niệm sai lầm, và tất cả những dấu vết của tập khí 
từ vô thỉ đều bị tẩy sạch và hoàn toàn trống không——What is meant by Great Emptiness 
of Ulumate Reality, which 1s Supreme Wisdom. When the supreme wisdom 1s realized In 
Our Inner consciousness, 1t will then be found that all the theories, wrong 1deas, and all 
the traces of beginningless memory are altogether wiped out and perfectly empty. This 1S 
another form of emptiness. 

Bỉ Bỉ Không (cái không về sự hỗ tương): Itaretara (sk)——Emptiness of Reciprocity—See 
Chapter 85 (B-3) (3). 


(HI)Mười Tám Hình Thức Của Không— Eighteen ƒorms oƒ emptfiness: Theo Thiền Sư D.T. 


1) 


2) 


3) 


4) 


Suzuki trong Thiển Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền Trang, có 
18 hình thức của “Không ”—According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays in Zen 
Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuang”s version of the Mahaprajnaparamita, eighteen 
forms of emptiness are enumerated: 

Nội Không— Emjptiness oƒ the inner things: Adhyatma-sunyata (skÙ—See Chapter 85 (B- 
3) (18). 

Ngoại Không— Emptiness oƒ the outer things: Bahirdha-sunyata (sk)—Không của các 
pháp ngoại tạ —See Chapter 85 (B-3) (15). 

Nội Ngoại Không—Emptiness oƒ inner-and-outer things: Adhyatma-bahirdha-sunyata 
(sk)—Không của các pháp nội ngoại tạ —See Chapter 85 (B-3) (19). 

Không Không— Emptiness oƒ emptiness: Sunyata-sunyata (skt)——Không của Không—See 
Chapter 85 (B-3) (12). 


2924 


5) Đại Không —Œreaf emptiness: Maha-sunyata (skÙ—Cái không lớn—See Chapter 85 (B- 
3) (6). 

6)_ Đệ nhất nghĩa đế Không— Emptiness oƒ highest degree: Paramartra (sk)—Đệ nhất nghĩa 
đế Không (cái không của cấp độ tối thượng, nghĩa là thực tính tối hậu hay Thánh trí). Cái 
không về thực tính tối hậu nghĩa là gì? Khi trí tuệ tối thượng được thể chứng trong tâm 
thức nội tại của chúng ta, bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi lý thuyết, ý niệm sai 
lâm, và tất cả những dấu vết của tập khí từ vô thỉ đều bị tẩy sạch và hoàn toàn trống 
không—Emptiness of the highest degree by which 1s meant Ultimate Reality or Supreme 
Wisdom. What Is meant by Great Emptiness of Ultmate Reality, which 1s Supreme 
Wisdom. When the supreme wisdom 1s realized in our inner conscIousness, 1t wIll then be 
found that all the theories, wrong Ideas, and all the traces of beginningless memory are 
altogether wiped out and perfectly empty. This 1s another form of emptiness—See 
Chapter 85 (B-3) (7). 

7) Hữu Vi Không—Emptiness oƒ things created: Samskrita-sunyata (skt)—Không của các 
pháp hữu vi—See Chapter 85 (B-3) (10). 

8) Vô Vị Không—Emptiness oƒ things uncreated: Asamskrita-sunyata (skt——Không của các 
pháp vô vi—See Chapter 85 (B-3) (32). 

9) Tất Cánh Không—Ultimate emptiness: Atyanta-sunyata (skÙ—Không tối hậu —See 
Chapter 85 (B-3) (22). 

10) Vô Tế Không— Emptiness oƒ limiflessness: Anavaragra-sunyata (sk)——Không không biên 
tế—See Chapter 85 (B-3) (31). 

11) Tán Không—Emptiness oƒ dispersion: Anavakara-sunyata (sk)—Không của sự phân 
tán—See Chapter 85 (B-3) (21). 

12) Bản Tánh Không—Emjptiness oƒ prùimary nature: Prakriti-sunyata (sk)—Không của bản 
tánh—See Chapter 85 (B-3) (1). 

13) Tự Tướng Không—Emptiness oƒ selfhood: Svalakshana-sunyata (sk)—Không của tự 
tướng —See Chapter 85 (B-3) (25). 

14) Nhứt Thiết Pháp Không— Emptiness oƒ things: Sarvadharma-sunyata (skt)—Không của 
vạn hữu—See Chapter 85 (B-3) (17). 

15) Bất Khả Đắc Không— Emptiness oƒ unattainability: Anupalambha-sunyata (skÙ—Không 
của cái bất khả đắc—See Chapter 85 (B-3) (2). 

16) Vô Tánh Không— Emptiness oƒ non-being: Abhava-sunyata (skt)—Không của vô thể— 
Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận Tập II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của 
Ngài Huyền Trang, đây là một trong 18 hình thức của “Không”. Vô Tánh là phủ định của 
hữu, cùng một nghĩa với Không——According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays In Zen 
Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuangˆs version of the Mahaprajnaparamita, this 1s one of 
the eighteen forms of emptiness. Abhava 1s the negation of being, which 1s one sense of 
emptiness. 

17) Tự Tánh Không (tự tánh trống không)—Emptiness oƒ selfFnature: Svabhava-sunyata 
(sk)—Không của tự tánh—One of the seven Sunyatas—See Chapter 85 (B-3) (24). 

16) Vô Tánh Tự Tánh Không—Emptiness oƒ the non-being oƒ selƒf-nafture: Abhava-svabhava- 
sunyata (skt)——Không của vô thể của tự tánh—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiển 
Luận Tập HI, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyễn Trang, đây là một trong 18 
hình thức của “Không ”—According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays in Zen 





2925 


Buddhism, Book II, in Hsuan-Chuang”s version of the Mahaprajnaparamita, this 1s one of 
the eighteen forms of emptiness. Emptiness of the non-being of self-nature. 


(IV)Hai Mươi Hình Thức Của Không— Twenty ƒorms 0ƒ emptfiness: Hai mươi lăm cách giải 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 
8) 
3) 


thích về tánh không trong kinh tạng Pali—Twenty-five modes of sunnata (Sunyata) in 
Pali Nikaya——Trong kinh điển Pali, khái niệm 'Không' không mang ý nghĩa triết học như 
là 'không bản thể”. Thật ra, ý nghĩa khái niệm “không' mà chúng ta quan sát chính xác 
theo thực tại hiện hữu của nó “như chúng đang là” mà thành phủ định hay khẳng định, 
nghĩa là có mặt hay vắng mặt của không. “Không” được định nghĩa như vô ngã, bởi vì 
không có ngã và ngã sở, nhưng vạn pháp tổn tại do 12 nhân duyên. Cuối cùng, 'không” 
còn được định nghĩa là Niết Bàn, là trạng thái cuối cùng của giải thoát. Theo kinh tạng 
Pali, có hai mươi lăm cách giải thích về tánh không trong kinh tạng Pali—In Pali Nikaya, 
first, the Sunnata, in non-philosophic meaning, 1s as non-substantiality and the ideal of 
Sunnata that we should contemplate exactly what 1s negative or affirmative followings Ifs 
reality. Sunnata 1s also defined as “anatta” because of void of a self and nothing belonging 
to a self, and 1t comes to exist by the cause of 12 nidanas. Finally, Sunnata 1s considered 
as Nibbana because Nibbana 1s the state of final release. There are twenty-five modes of 
Sumnata In Pali Nikaya: 

Không: Sunnasunnam (p). 

Hữu vi không: Samkharasunnam (p). 

Hoại không: Viparinamasunnam (p). 

Thượng không: Aggasunnam (p). 

Tướng không: Lakkhhnasunnam (p). 

Triệt không: Vikkhambhanasunnam (p). 

Loại không: Tadangasunnam (p). 

Diệt không: Samucchedasunnam (p). 

Khinh an không: Patippassadhisunnam (p). 


10) Xả không: Nissaranasunnam (p). 

11) Nội không: AJJhattasunnam (p). 

12) Ngoại không: Bahiddhasunnam (p). 

13) Giả không: Dubhatosunnam (p). 

14) Đồng phần không: Sabhagasunnam (p). 

15) Phân biệt đồng phần không: Visabhagasunnam (p). 
16) Dục không: Esanasunnam (p). 

17) Trì không: Pariggøahasunnam (p). 

18) Lạc không: Patilabhasunnam (p). 

19) Ngộ không: Pativedhasunnam (p). 

20) Duy không: Ekattasunnam (p). 

21) Tuệ không: Nanattasunnam (p). 

22) Nhẫn không: Khantisunnam (p). 

23) Nguyện không: Adhitthanasunnam (p). 

24) Nhập không: Pariyogahanasunnam (p). 

25) Thắng nghĩa đế không: Paramatthasunnam (p). 


2926 


(V) Hai mươi tánh không trong Luận Trang Nghiêm Chứng Đạo Ca—Conunenfary oƒ 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


Abhisa-mayala-rmmakara-loka: 

Bản chất không thật của nội không: Tánh không đầu tiên ứng dụng trong những sự kiện 
vật lý hoặc các trạng thái như thọ, tưởng, vân vân. Bản chất nầy không thể mô tả hoặc 
thay đổi, hoặc phá hủy; cũng không phải thật, hoặc không phải không thật. Điều nầy tạo 
thành tánh không tương đối—The unreality of internal elements of existence. The first 
mode applies to physical facts, states such as feeling, volition, etc. Their nature 1s not 
described either as changing (akutastha) or totally undestroyable (avinasI); that 1s neither 
real nor unreal. This constitutes their Sunyata relatively or unrelatively. 

Bản chất không thật của ngoại không: Điều nầy liên quan đến những hình tướng bên 
ngoài bởi vì các hình tướng nầy hiện ra các tướng nơi thân như mắt, mũi, vân vân. Chúng 
không có bản chất thật —The unreality of external objects. This relates to external forms 
because all forms can be external only. The external form 1s taken in shape of sense 
Organs such as eye, nose, etc. This 1s known as the Unreality of External ObJects. 

Bản chất không thật của nội không và ngoại không: Khi các pháp không thật thì căn bản 
của các pháp cũng không thật, nhận thức các pháp cũng không thật —The Unreality of 
both together as in the sense organs or the body. Since all the dharmas are unreal and the 
basis of all the dharmas 1s also unreal, their knowledge of dharmas and bases 1s also 
unreal. 

Tánh không phủ định cả tánh không: Bản chất không thật của nhận thức về tánh không 
hoặc phủ định cả tánh không. Đây là phương cách nhận định quan trọng về tánh không. 
Sự phán xét các pháp là tương đối, không thật có thể như một quan điểm; khi các pháp bị 
phủ nhận, bản thân sự phủ nhận không thể bị phủ nhận. Phủ nhận chính tự thân nó là một 
tương đối, không thật như sự phủ nhận —The Unreality of the knowledge of Unreality. 
This 1s an important mode of Sunyata. The criticism that everything 1s relative, unreal 
may be thought to stand out as a view; when all things are reJected, the rejection 1tself 
could not be rejJected. This reJection 1tself 1s as relative, unreal as the reJected. 

Bản chất không thật của Đại Không: Chúng ta có thể nói rằng không chỉ là sự mô phỏng, 
khái niệm của chúng ta về không là tương đối đối với sự phân biệt các hướng đông, tây, 
vân vân, và tất cả các pháp trong các hướng đó. Tánh không là trống không như đại 
không bởi vì nó trống rỗng vô tận—The Unreality of the Great Space. Hence we can say 
that space 1s notIonal, our conception of If 1s relative to this distinction of directions east, 
west, etc, and also to the things resident In them. The Sunyata of space 1s termed as Great 
Space because 1t has Infinite expanse. 

Bản chất không thật của Chân không: Bản chất không thật của Chân không hoặc Tánh 
không của Chân đế. Bởi bản chất không thật của Chân không nghĩa là bản chất không 
thật của Niết Bàn, vì không có thực thể của một thực tại riêng biệt nào —The Unreality 
of the Ultimate Reality. By the Unreality of the Ultimate Reality 1s meant the unreality of 
Nirvana as a separate reality. 

Bản chất không thật của pháp hữu vi: Bản chất không thật của các pháp hữu vi hoặc tánh 
không của tục đế. Các pháp hữu vi là không thật và không có gì bên trong, không phải 
thường hằng, cũng không phải ngắn ngủi—The Unreality of the Conditioned. This unreal 
and it 1s nothing In 1tself, 1t 1s neither permanent nor nonemergeI. 


8) 


3) 


2927 


Bản chất không thật của các pháp vô vi: Các pháp vô vi chỉ có thể nhận được trong sự 
ngược lại với các pháp hữu vi; nó không được sanh ra cũng không bị hủy diệt bởi bất cứ 
hoạt động nào của chúng ta—The Unreality of the Unconditioned. The Unconditioned 
can only be conceived 1n contradiction to the conditioned; 1t 1s neither brought out Into 
being nor destroyed by any actIVity Of Ours. 

Bản chất không thật của sự Vô Hạn: Loại tánh không nầy liên quan đến nhận thức của 
chúng ta về sự giới hạn và vô hạn. T.R.V Murti nói rằng thấy rõ hai cực đoan nầy hoặc 
chấm dứt thuyết sinh tổn và hủy diệt là chúng ta đang đi trên con đường Trung Đạo và do 
đó Trung đạo hoặc Vô hạn có thể chứng minh bản chất của chính nó. Sự Vô hạn nghĩa là 
không có gì trong chính nó. Trung đạo cũng không có vị trí mà chỉ là sự giả danh—The 
Unreality of Limitless. This mode of Sunyafa 1s with reference to our consciIousness of 
the Limit and the Limitless. With regard to this unreality, T.R.V Murti says that it ight be 
thought that steering clear of the two extremes or ends of Existentialism and Nihilism, we 
are relying on a middle line of demarcation and that thereby the Middle or the Limitless 
1s nothing in itself; the Middle position 1s no position at all, but a review 0Ý posiflons. 


10) Bản chất không thật của Vô thủy và Vô chung: Loại tánh không nầy giống nhau trong 


tánh cách. Nó ứng dụng sự phân biệt của thời gian chẳng hạn, khởi thủy, chính giữa, và 
chung cuộc. Những tánh cách nầy là khách thể. Chúng ta có thể nói rằng không có gì cố 
định vào lúc khởi thủy, chính giữa và chung cuộc cả. Thời gian như trôi chảy lẫn vào 
nhau. Vì vậy, phủ nhận khởi thủy thì chung cuộc cũng thành vọng tưởng và chúng được 
nhận biết như là tương đối hoặc không thật The Unreality of that which ¡is 
Beginningless and Endless. This mode of Sunyata 1s similar 1n character. lt applies to 
distinctions In time such as beginning, the middle and the end. These distinctions are 
subJective. We can say that nothing stands out rigidly on the beginning, the middle and 
the end, the times flow Into each other. Consequent on the reJection of the beginning, efc, 
the beginningless too turns out to be notional; and it should be recognized as relative or 
unreal on the account. 


11) Bản chất không thật của sự Không Phủ Nhận: Khi chúng ta phủ nhận bất cứ pháp nào 


như không biện hộ được, pháp khác được giữ lại tiếp theo như không thể phủ nhận, 
không thể từ chối, đó là tư tưởng—The Unrealitqy of Undeniable. When we reject 
anything as untenable, something else 1s kept aside as unreJectable, the undeniable, 1t 
might be thought. 


12) Bản chất không thật của Tự Tánh. Tất cả các pháp tổn tại trong chính nó. Không ai tạo 


chúng hoặc tình cờ hoặc làm hại chúng. Tất cả các pháp bản thân chúng là trống rỗng, 
không có tự tính: The Unreality of the Ulumate Essence. All the things exist In 
themselves. Nobody causes them either to happen or to destroy them. The things are in 
themselves void, lack essential character of their own. Thetr 1s no change In our notions 
not In real. 


13) Bản chất không thật của tất cả các Pháp. Loại tánh không nầy diễn tả lại bản chất của 


các pháp là không có thực tại, vì không có thực tại nên hiện tượng các pháp không thật: 
The Unreality of All Elements. This mode of Sunyata only reiterates that all modes of 
being, phenomenal and noumenal lack essential reality and so are unreal. 


14) Bản chất không thật của các Tướng: Phật giáo nguyên thủy đã nỗ lực đưa ra một định 


nghĩa chính xác về thực thể như là Tánh không thể lãnh hội được của sắc pháp và thức. 


2928 


Như vậy sắc và các thực thể khác không có thuộc tánh tất yếu của chúng. Tất cả những 
định nghĩa có tính chất của một danh hiệu trong sự phân loại nói chung và vì vậy chỉ là 
khái niệm trong chữ nghĩa—The Unreality of All Definitions. In early Buddhism an 
attempt had been made to give a precise definiftion of entities, e.ø., the impenetrability of 
matter, and apprehension of obJect of consciousness. This brings home to us that matter 
and other entfities lack the essence attributed to them. AlI defintion 1s of the nature of a 
distinction within general class and 1s therefore nominal in character. 

15) Bản chất không thật của Quá khứ, Hiện tại và VỊ lai: Bản chất không thật hoặc tánh cách 
thuần danh tự của quá khứ, hiện tại và vị lai có thể chứng minh được bằng cách quan sát 
tự thân quá khứ không có hiện tại cũng như tương lai và ngược lại; và không có những 
liên quan đến những nhận thức của quá khứ... không có khởi lên—The Unreality of the 
Past, the Present and the Future. The unreality or the purely nominal character of the 
past, the present and the future 1s demonstrable by the consideration that in the past 1tself 
there 1s no present and the future and the vice versa; and yet without such relating the 
COnsciousness of the past, efc, does not arise. 

16) Bản chất không thật của Vô Pháp Hữu Pháp: Tất cả những yếu tố của hiện hữu hiện tượng là tùy 
thuộc duyên khởi lẫn nahu và chúng không có bản chất của chính chúng—The Unreality of 
Relaton or Combination conceived as non-ens (non-empirical). All the elements of the 
phenomenal existence are dependent on each other and they are dependent, and they have no 
nature of their own. 

17) Bản chất không thật của Hữu Không: Năm chấp thủ: khổ, nhân, giới, niệm, và sanh không tượng 
trưng cho bất cứ thực tại khách thể nào, sự kết hợp của chúng là không có thực thể, chúng chỉ như 
một nhóm tạm sanh khởi do nhân duyên. Điều nầy cho thấy sự tương ứng với những từ và khái 
niệm mà không có thực thể—The Unreality of the Positive Constituents of Empirical Existence. 
The five upadana skandhas, i.e., duhkha, samudaya, loka, drsti and bhava do not stand for any 
obJective reality, their collection Is a non-en(ify, as 1t 1s a grouping subjectively Imposed upon 
them. This shows that corresponding to words and concepts there 1s no entity. 

18) Bản chất không thật của Phi Vô Hữu: Nhận biết tuyệt đối như sự vắng mặt của năm chấp 
thủ cũng không thật. Không là một trong các pháp vô vi được định nghĩa như không 
chướng ngại. Điều nầy được xác định chắc chắn do sự vắng mặt của các tính cách tích 
cực. Cũng giống như vậy, Niết Bàn là một pháp vô vi — The Unreality of the Non- 
empirical. The UỦnconditioned conceived as the absence of the five groups 1s also unreal. 
Space, one of the unconditioned 1s defined as non-obstruction. This is determined solely 
by the absence of the positive characters. The same 1s the case with Nirvana, another 
uncondtioned. 

19) Bản chất không thật của Hữu Pháp Không: Loại tánh không nầy không nhấn mạnh bản 
chất thực tại như cái gì đó hiện diện trong pháp là không. “Svabhava” là biện chứng của 
Hữu Pháp Không —The Unreality of the Self-being. This mode of Sunyata emphasIzes 
the nature of reality as something existing in Ifself. It may be stated that “svabhava” 1s 
here dialectically Justaposed to Sunyata. 

20) Bản chất không thật của Đệ Nhất Hữu Không: Loại tánh không nầy có những yếu tố bên 
ngoài như nhân tố hoặc điều kiện để đóng bất cứ vai trò nào trong việc tạo thành thực 
thể—The Unreality of Dependent Being. In this case also no external factor like the 
agent or his Instruments play any part in making up Its realIty. 


q) 


2929 


CHƯƠNG TÁM MƯƠI SÁU 
CHAPTER EIGHTY-SIX 


Bốn Giai Cấp Ở Ấn Độ 
Four Classes im India at the tìme 0ƒ the Buddha 


Tổng quan về Bốn Giai Cấp ỞẤn Độ—An overview gƒ Four Classes in India at the từne 
oƒ the Buddha: Bốn giai cấp ở Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại thế. Chế độ giai cấp bất 
bình đẳng của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ gây nên áp bức, nghi ky, và thù hiểm lẫn nhau; 
từ đó phát sinh những phong trào chống đối và cải cách. Đây là sự kiện khiến Phật giáo 
xuất hiện. Ngoài bốn giai cấp kể trên, còn có một hạng người thuộc giai cấp Chiên Đà 
La, bị các giai cấp trên coi như giai cấp thấp nhất, gờm nhớp mà không ai dám đụng tới, 
bị đối xử tàn nhẫn như thú vật —Four classes or castes in India at the time of the Buddha. 
The hierarchical structure of the Hindu old soclety resulted in oppression, suspicion, 
resentment and hostility. From there sprung oppositilon movements and hostility. Thịs 1s 
why Buddhism had come out as a spiritual counter-force. Apart from these four castes, 
there 1s still a fifth category of people called Candala, the lowest one, regarded by the 
other castes as untouchables who are mistreated and exploited. 


(II) Chỉ tiết của Bốn Giai Cấp Ở Ấn Độ— Details 0ƒ Four Classes in India at the từme oƒ the 


Ù 
a) 


1) 


11) 
11) 
1V) 
b) 


Buddha: 

Bà La Môn: Brahman (skt)—Giai cấp tu sĩ tại Ấn Độ. 

Giai cấp tu sĩ tịnh hạnh (họ chuyên về lễ nghi tế tự, họ cậy vào thế lực Ấn Độ Giáo — 
Hinduism, luôn luôn củng cố địa vị và quyền lợi ăn trên ngồi trước của họ). Họ tạo ra 
nhiều huyền thoại để củng cố địa vị của mình. Theo Kinh Vệ Đà thì hạng Bà La Môn đời 
đời nối nghiệp giữ đạo cổ truyền trong sạch của cha ông, người giảng giải kinh Vệ Đà, 
thầy dạy về kiến thức tôn giáo, và chủ chăn hay là gạch nối giữa con người, thế giới và 
Thượng đế. Những vị nầy phải giữ gìn tịnh hạnh như ăn chay, cử rượu, vân vân—One 
who observes ascetic practices. They created so many legends to strengthen and 
consolidate their powers. According to the Vedics, Brahmans were traditionally the 
cusfodians, Interpreters, and teachers of religious knowledge, and as priests, acted as 
Intermediaries between humans, the world, and God. They were expected to maintain 
pure conduct and observe dietary rules, e.ø. vegetarianism, abstinence from alcohol, etc. 
Họ cho rằng Bà La Môn sanh ra từ miệng của Phạm Thiên: Brahman, born from the 
mouth of Brahma or Lord of the heavens. 

Sát Đế Lợi sanh ra từ vai của Phạm Thiên: Ksattriya, born from the shoulders of Brahma. 
Phệ Xá sanh ra từ hông của Phạm Thiên: Vaisya, born from the flanks of Brahma. 

Thủ Đà La sanh ra từ bàn chân của Phạm Thiên: Sudra, born from the feet of Brahma. 
Trở ngại chính của hệ thống giai cấp là Bà La Môn không thể học về quân sự, cai trị và 
thương nghiệp, họ cũng không học được về canh nông trồng trọt. Tương tự, Sát đế lợi 
cũng phải lệ thuộc vào các giai cấp khác, Phệ xá không học được về kiến thức hay trồng 
trọt. Thủ đà la cũng không học được những thứ của ba giai cấp kia. Đức Phật chống lại sự 


2) 
a) 


b) 


2930 


khống chế của Bà La Môn, vì Bà La Môn chế ngự tất cả những giai cấp khác. Những 
nghi thứ tôn giáo thiêng liêng chỉ được cử hành bởi giai cấp Bà La Môn. Vì vậy các giai 
cấp khác phải kính trọng họ vì khả năng tinh thần và trí tuệ siêu việt của họ. Bà La Môn 
cũng là những vị có vai trò quan trọng trong xã hội từ lúc sanh ra đến lúc chết như nhà 
giáo và những vị lãnh đạo tôn giáo. Vào thời Đức Phật thì giáo điển chỉ viết bằng Phạn 
ngữ mà chỉ có giai cấp Bà la môn mới có khả năng đọc được, vì vậy các giai cấp khác 
bắt buộc phải học hỏi kiến thức, giáo dục và nghi lễ từ nơi giai cấp Bà la môn—The 
leading drawback of caste-based system was that Brahmans could not learn military, 
administration and trade nor could they take to farming. Similarly, the Khshatriyas had 
also to depend on people of other caste, the Vaishyas could also not acquire expertise of 
knowledge, trade and agriculture. The Shudras were also deprived of the privilepes 
enjoyed by the three castes. The Buddha opposed the domination of Brahman”s 
domination, because this caste virtually had completed control over other castes. TheIr 
profession was hereditary and they were considered specialists In sacrifices and rituals 
which could only be performed by the Brahmans. Hence, they were held in high esteem 
by all other castes due to their superior spiritual and intellectual capabilities, hence they 
commanded respect of all other castes. Brahmans were also the educators, teachers, 
relipgIous leaders and their role in society ranged from birth until death. At that time all 
the scriptures and treafises were available in Sanskrit language which was only known to 
the Brahmans, hence people of other castes were obliged to seek knowledge, education, 
rituals and sacrifices from them, due to their monopoly on performance and teachings. 


Sát Đế Lợi: Ksattriya (skt)—Giai cấp quý tộc tại Ấn Độ thời Đức Phật. 

Giai cấp quý tộc (giữ quyền thống trị đất nước về quân sự và hành chánh), sanh ra từ vai 
của Phạm Thiên. Phạn ngữ “Kshatriya” Hoa ngữ dịch là giai cấp địa chủ và Vương 
chủng, giai cấp mà từ đó Đức Phật được sanh ra. Giai cấp Sát đế Lợi. Sát đế lợi, giai cấp 
thống trị. Đây là giai cấp thứ hai trong hệ thống giai cấp xã hội cổ Ấn Độ. Vào thời Đức 
Phật, xã hội Ấn Độ nhìn nhận bốn giai cấp là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Thương Nhân, và 
Thủ Đà La—“Kshatriya” is a military and ruling class in India, born from the shoulders of 
Brahma. Chinese render it as landowners and royal caste, the caste from which the 
Buddha came forth. Ruling class: The warrlor and ruling castes in India during 
Sakyamuni”s time (a member of the military or reigning order). The second of the four 
Indian castes. The other castes were the Brahmanas, the Vessas, and the Sudras (the 
prilest caste, the merchants or workers, and the servants or slaves). At the time of the 
Buddha, the Aryan clas In India recognized four social grades called varnas (a colour), 
the highest being the Brahmin or priest Bà la môn). Next comes the Kshatriya (Sát đế 
lợi), the Warrior ruler; then the Vaishya or merchant; and lastly the Sudra or people of 
non-Aryan descent. 

Vì sức mạnh và nghi thức tôn giáo chỉ nằm trong tay của giai cấp Bà la môn, về quân sự 
và cai trị chỉ nằm trong tay của giai cấp Sát đế lợi. Họ chính là những chiến sĩ và các nhà 
lãnh đạo, vì thế quân sự và sức mạnh chính trị đều nằm trong tay họ. Chính vì vậy mà họ 
trở thành những nhà cai trị cha truyền con nối—As religious power and ritual observance 
were confined to the Brahmans alone, the Khshatriyas wielded control and influence on 
military and general administration. They were warriors and leaders, so military and 


3) 
8) 


b) 


4) 


b) 


2931 


poliical power gathered in their hands. Thus, they became the hereditary rulers and 
lineage passed from one gøeneration to another. 


Phệ Xá: Vaisya (skt)—Giai cấp Thương nhân. 

Giai cấp thương nhân và địa chủ (họ chuyên buôn bán và làm chủ các sở đất), sanh ra từ 
hông của Phạm Thiên—Traders and landlords. Vaisya, born from the flanks of Brahma. 
Phệ xá là giai cấp thương nhân, những người kiểm soát tất cả các thương nghiệp trong 
nước. Giai cấp này có tài sản và sinh hoạt thương nghiệp của họ cũng được truyền từ đời 
này sang đời khác—The Vaishyas were a class of traders, merchants and businessmen 
who confrolled business activitles In the society. This caste possessed wealth and theIr 
activitiles also passed on from one generation to another. 


Thủ Đà La: Sudra (skt)—Giai cấp nông nô. 

Nông nô hay giai cấp nông dân và tôi mọi (họ là những người bị dân tộc Nhã Lợi An— 
Aryan chinh phục, sai khiến, và bắt buộc làm nô lệ cho ba giai cấp vừa kể trên)— 
Farmers and serfs, born from the feet of Brahma. 

Giai cấp thủ đà la là giai cấp nông dân, gieo trồng và gặt hái mùa màng, rau quả, vân 
vân. Theo những người tin theo Ấn giáo, thì Thủ đà la không phải là nô lệ, họ là những 
người làm thuê làm mướn trong xã hội. Không cần biết họ muốn nói øì hay nghĩ gì, giai 
cấp Thủ đà la cho tới bây giờ vẫn là giai cấp nghèo nhất ở Ấn Độ—Shudras were 
entrusted the work of tilling the land, sowing the seeds, harvesting the crops and planting 
trees, vegetables, etc. According to those who believe in Hinduism, Shudras were not 
slaves, they were the servants of the society. No matter what they say, until now, Shudras 
are stIll the poorest caste 1n India. 


(IH)Bốn Giai Cấp Ở Ấn Độ theo Hòa T. hượng Piyadassi— Details oƒ Four Classes in India 


according to Most Venerable Piyadassi: Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con 
Đường Cổ Xưa,” giai cấp, địa vị, màu da và ngay cả sự giàu sang quyền lực không thể 
làm cho một người trở thành người có giá trị trên thế gian nầy. Chỉ có nhân cách mới làm 
cho con người trở nên vĩ đại và đáng tôn trọng. Chính nhân cách làm chói sáng trí tuệ. 
Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: “Tâm nầy là chói sáng, nó trở nên ô nhiễm chỉ 
vì những cấu uế từ bên ngoài vào.” Quả thật, khó mà đè nén được những thôi thúc và 
chế ngự khuynh hướng bất thiện, buông bổ những gì đã một thời quyến rũ và giam giữ ta 
trong cảnh nô lệ, và xua đuổi những ma chướng đã từng ám ảnh tâm hồn con người bằng 
những tư duy bất thiện. Những tư duy nầy là sự biểu hiện của tham, sân, si, ba đạo ma 
quân, chúng khó có thể bị đánh bại cho tới khi nào chúng ta đạt đến sự thanh tịnh tuyệt 
đối nhờ thường xuyên tu tập nội tâm của mình—According to Most Venerable Piyadassi 
1n “The Buddha's Ancient Path,” caste, rank, color and even wealth and power can not 
necessarily make a man a person of value to world. Only his character makes a man great 
and worthy of honor. It 1s character that illumines wisdom. According to the Angufttara 
NÑikaya, the Buddha taught: “Radian 1s the mind at birth, it is polluted only by defilements 
from without.” It is indeed hard to curb the Iimpulses and confrol evil inclinations, fo g1ve 
up what lures and holds us In slavery and to exorcise the evil spirits that haunt the human 
heart in the shape of unwholesome thoughts. These thoughts are the manifestatlons of 


2932 


lust, hate and delusion, the threefold army of Death, which can not be routed until one 
has attained real purity by consfant training of the mind. 


(IV)Phật giáo, một cuộc Cách Mạng tin tưởng nơi sự triệt tiêu giai cấp—Buddhism, a 


Revolutionary that believed in the climination doƒ the Casíe System: Đức Phật dạy: 
“Không phải do sự sanh trưởng hay gia thế mà con người trở thành hạng cùng đinh hạ 
tiện hay trở thành giai cấp cao quý nhất Bà La Môn, mà là bởi hành động. Do hành động 
mà người kia trở thành cùng đỉnh, cũng do hành động mà người kia trở thành Bà La 
Môn.” Theo truyền thuyết Phật giáo, ngài A Nan, một hôm đi ngang qua một cái giếng, 
khát nước và yêu cầu Bát Cát Đế, một cô gái thuộc giai cấp hạ tiện Pariah hay cùng 
đinh, cho ngài xin nước uống. Cô gái thưa rằng cô ta thuộc giai cấp thấp hèn và ngài sẽ 
bị ô uế nếu nhận nước uống từ nơi tay của cô. Nhưng ngài A Nan đáp rằng: “Tôi không 
xin giai cấp mà chỉ xin nước uống.” Cô gái cùng đinh Bát Cát Đế cảm thấy vui mừng 
cúng dường nước uống cho ngài A Nan. Đức Phật vô cùng tán thán hành động nầy của 
Bát Cát Đế. Trong Kinh Vasala, Đức Phật dạy về đệ tử Sopaka, một người thuộc giai cấp 
hạ tiện như sau: “Sopaka đã đạt tới danh vọng cao quý nhất; nhiều vị thuộc giai cấp Sát 
đế lợi và Bà la môn đã đến phục vụ cho ông ta; và sau khi qua đời, Sopaka đã được sanh 
lên cõi trời Phạm Thiên, trong khi những vị Bà La Môn đã bị đọa vào địa ngục do hành 
động xấu ác của họ.”—The Buddha taughi: “One does not become of any caste, whether 
Untouchable, the lowest, or Brahmana, the highest, by birth, but by deeds. By deeds one 
becomes an outcast, and by deeds one becomes a Brahmana.” According to Buddhist 
legends, one day, Ananda passed by a well, was thirsty and asked a girl of Pariah caste to 
give him some water. She said she was of such low caste that he would become 
contaminated by taking water from her hand. But Ananda replied: “I ask not for caste but 
for water.” The girl was so glad so she gave him water to drink. The Buddha blessed her 
for it. In the Vasala Sutra, Sopaka reached the highest fame; that many Kshattriyas and 
Brahmanas came to serve him; and that after death he was born in the Brahma-world; 
while there are many Brahmanas who for their evil deeds are born in hell. 


(V) Đức Phật dạy về Bà La Môn trong Kinh Pháp Cú—The Buddha°s teachings on 


Ù 


2) 


3) 


‹) 


Brahmana in the Dharmapada Suira: 

Dũng cảm đoạn trừ dòng ái dục, các ngươi mới là Bà-la-môn! Nếu thấu rõ các uẩn diệt 
tận, các ngươi liền thấy được vô tác (Niết bàn)—Strive hard to cut off the stream of 
desires. Oh! Brahman! Knowing that all conditioned things will perish. Oh! Brahmanl 
You are a knower of the Unmade Nirvana! (Dharmapada 383). 

Nhờ thường trú trong hai pháp, hàng Bà-la-môn đạt đến bờ kia; dù có bao nhiêu ràng 
buộc, đều bị trí tuệ dứt sạch —Abiding in the two sfates of tranquility and insight, a 
Brahaman 1s freed from all fetters and reaches the other shore (Dharmapada 384). 

Không bờ kia cũng không bờ nây, hai bờ đều không thật, chỉ xa lìa khổ não chẳng bị trói 
buộc nữa. Ta gọi họ là Bà-la-môn——There exIsts neither the hither nor the farther shore, 
nor both the hither and the farther shore. He who 1s undistressed and unbound, I call him 
a Bramana (Dharmapada 385). 

Ai nhập vào thiền định, an trụ chỗ ly trần, sự tu hành viên mãn, phiển não lậu dứt sạch, 
chứng cảnh giới tối cao, Ta gọi họ là Bà-la-môn—He who is meditative, stainless and 


2933 


secluded; he who has done his duty and 1s free from afflictions; he who has attained the 
highest goal, I call him a Brahmana (Dharmapada 386). 

5) Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm, khí giới chiếu sáng dòng 
vua chúa, thiển định chiếu sáng kẻ tu hành, nhưng hào quang Phật chiếu sáng khắp thế 
gian—The sun shines in the day; at night shines the moon; the armor shines the warrior 
king; the Brahman 1s bright in his meditation. But the Buddha shines in glory ceaselessly 
day and night (Dharmapada 387). 

6) Dứt bỏ các ác nghiệp, gọi là Bà-la-môn; thường tu hành thanh tịnh, thì gọi là Sa-môn; 
còn trừ bổ cấu uế, gọi là người xuất gia—He who has discarded evil is called a 
Brahmana. He who lives In peace called a Sramana. He who gives up all IimpurIfles 1s 
called a Pabbajita (religlous recluse) (Dharmapada 388). 

7)_ Chớ nên đánh đập Bà-la-môn! Bà-la-môn chớ nên sân hận! Người đánh đập mang điều 
đáng hổ, người sân hận hay lấy oán trả oán lại càng đáng hổ hơn—One should not hurt a 
Brahmana, nor should a Brahmana let himself become angry on the one who hurt him 
(return evIl for evil). Shame on him who strikes a Brahmanal! More shame on him who let 
himself become angry, or who returns evil for evil! (Dharmapada 389). 

8) Bà-la-môn! Đây không phải là điều ích nhỏ, nếu biết vui mừng chế phục tâm mình. Tùy 
lúc đoạn trừ tâm độc hại mà thống khổ sẽ được ngăn dứt liền —Brahmana! This is no 
small advantage. He who refrains from the pleasures of the senses; where non-violence 1s 
practiced, suffering wIll cease (Dharmapada 390). 

9) Chế ngăn thân, ngữ, ý không cho làm các điều ác, chế ngăn được ba chỗ đó, Ta gọi họ là 
Bà-la-môn—He who does no evil in body, speech and mind, who has firmly controlled 
these three, I called him a Brahmana (Dharmapada 391). 

10) Được nghe đấng Chánh đẳng giác thuyết pháp, bất luận ở nơi nào, hãy đem hết lòng 
cung kính như Bà-la-môn kính thờ thần lửa—If from anyone one should understand the 
doctrine preached by the Fully Enlightened One, one should reverence him profoundly as 
a Brahmin worship before the ritual fire (Dharmapada 392). 

11) Chẳng phải vì núm tóc, chẳng phải vì chủng tộc, cũng chẳng phải tại nơi sanh mà gọi là 
Bà-la-môn; nhưng ai hiểu biết chân thật, thông đạt chánh pháp, đó mới là kẻ Bà-la-môn 
hạnh phúc —Not by matted harr, nor by family, nor by noble birth, one becomes a 
Brahmana. But he in whom there exists both truth and righteousness; he who practices 
truth and Dharma; he who makes himself holiness, I call hm a Brahmana (Dharmapada 
393). 

12) Người ngu bó tóc đùm hay cạo tóc, và chuyên mặc áo da lộc hay áo cà sa đâu có ích chỉ? 
Trong lòng còn chứa đây tham dục, thì dung nghi bên ngoài chỉ là trang điểm suông— 
What wIll matted or shaved hair do? What 1s the use of garment of goatskin, or yellow 
saffron robe? What is the use of polishing the outside when the Inside 1s full of passions? 
(Dharmapada 394). 

13) Dù mặc áo phấn tảo, gầy ốm lộ gân xương, mà ở rừng sâu tu thiển định, Ta gọi lá Bà-la- 
môn—The person who wears dust-heap robes, but who 1s lean and whose veins stand out, 
who meditates alone 1n the forest, I call him a Brahmana (Dharmapada 395). 

14) Bà-la-môn không phải chấp chặt vào chuyện từ bụng mẹ đẻ ra hay do sự giàu có. Người 
nào la hết chấp trước như vậy, dù nghèo Ta gọi Bà-la-môn—I do not call him a 
Brahmana merely because he 1s born of a Brahmin family or his mother 1s a Brahmin; nor 


2934 


do I call him who 1s wealthy a Brahmana. However, the poor man who 1s detached, I call 
him a Brahmana (Dharmapada 396). 

15) Đoạn hết các kiết sử, không còn sợ hãi chi, không bị đắm trước ràng buộc. Ta gọi là Bà- 
la-môn—He who 1s fetter-free, who trembles not, who 1s unshackable (goes beyond ties 
or free from all ties), I call him a Brahmana (Dharmapada 397). 

16) Như ngựa bỏ đai da, bổ cương dây và đổ sở thuộc, người giác tri bỏ tất cả chướng ngại, 
Ta gọi là Bà-la-môn—He who has cut the strap of hatred, the thong of craving, and the 
rope of heresies, who has thrown up the cross bar of ignorance, who 1s enlightened, I call 
him a Brahmana (Dharmapada 398). 

17) Nhẫn nhục khi bị đánh mắng, không sanh lòng sân hận; người có đội quân nhẫn nhục 
hùng cường, Ta gọi là Bà-la-môn—He who 1s never angry, who endures reproach, whose 
powerful army 1s tolerance, I call him a Brahmana (Dharmapada 399). 

18) Đầy đủ các đức hạnh không nóng giận, trì giới thanh tịnh không dục nhiễm, thì chỉ ngang 
thân nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa, người như thế, Ta gọi là Bà-la-môn— 
He who 1s never angry, but 1s dutiful and virtuous, free from craving, who 1s pure and 
restrained; who bears his final body, I call him a Brahmana (Dharmapada 400). 

19) Người nào không nhiễm đắm những điều ái dục như giọt nước trên lá sen, như hột cải đặt 
đầu mũi kim, người như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He who does not cling to sensual 
pleasures, like water on a lotus leaf, like a mustard seed on the point of a needle, I call 
him a Brahmana (Dharmapada 401). 

20) Nếu ngay tại thế gian nầy, ai tự giác ngộ và diệt trừ đau khổ, trút bỏ gánh nặng mà giải 
thoát, người như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He who realizes even here ¡n this world the 
destruction of his sorrow, whose burden 1s ended and whose sufferings are over, I call 
him a Brahmana (Dharmapada 402). 

21) Người có trí tuệ sâu xa, biết rõ thế nào là đạo, thế nào là phi đạo và chứng đến cảnh giới 
vô thượng, người như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He whose knowledge ¡is deep and 
wisdom 1s profound, who knows right from wrong, who has reached the highest goal 
(realizes the truth), I call him a Brahmana (Dharmapada 403). 

22) Chẳng lẫn lộn với tục luân, chẳng tạp xen với Tăng lữ, xuất gia lìa ái dục, người như thế, 
Ta gọi là Bà-la-môn—He who 1s not intimate either with householders or with the 
homeless ones, who wanders without an abode, who has no desires, I call him a 
Brahmana (Dharmapada 404). 

23) Thả bỏ con dao sát hại đối với bất luận loài nào, lớn hay nhỏ, mà đã người như thế, Ta 
gọi là Bà-la-môn—He who does not use the rod to damage creatures, big or small, who 
neither harms nor kills, I call hm a Brahmana (Dharmapada 405). 

24) Ở giữa đám người cừu địch mà gây tình hữu nghị, ở giữa đám người hung hăng cầm gậy 
mà giữ khí ôn hòa, ở giữa đám người chấp đắm mà lòng không chấp đắm, người như thế, 
Ta gọi là Bà-la-môn—He who 1s friendly among the hostile, who 1s peaceful among the 
violent, who 1s unattached among the attached, I call him a Brahmana (Dharmapada 406). 

25) Từ lòng tham dục, sân nhuế, kiêu mạn cho đến lòng hư ngụy đều thoát bổ cả như bột cải 
không dính đấu mũi kim, người như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He whose passion, hatred, 
pride and hypocrisy fall off like a mustard seed from the point of a needle, I call him a 
Brahmana (Dharmapada 407). 


2935 


26) Chỉ nói lời chân thật hữu ích, chẳng nói lời thô ác, chẳng xúc giận đến ai, người như thế, 
Ta gọi là Bà-la-môn—He whose speech 1s truthful, useful, free from harshness that 1s 
1noffensive, I call him a Brahmana (Dharmapada 408). 

27) Đối với bất luận vật gì xấu hay tốt, dài hay ngắn, thô hay tế mà người ta không cho thì 
không bao giờ lấy, người như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He who takes nothing that is not 
given, good or bad, long or short, small or great, I call him a Brahmana (Dharmapada 
409). 

28) Đối với đời nầy cũng như đời khác đều không mống lòng dục vọng, vô dục nên giải 
thoát, người như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He who, In this life or the next, has no 
desires and emancipated, I call him a Brahmana (Dharmapada 410). 

29) Người không còn tham dục và nghi hoặc thì được giác ngộ chứng bậc vô sanh, người như 
thế, Ta gọi là Bà-lamôn—He who has no longings, who ¡s free from doubt through 
knowledge, who immerses himself in the deathless, I call him a Brahmana (Dharmapada 
411). 

30) Nếu đối với thế gian nầy tâm không chấp trước thiện ác, thanh tịnh không ưu lo, người 
như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He who has gone beyond the bondage of good and evil, 
who 1s pure and without grief, I call him a Brahmana (Dharmapada 412). 

31) Dứt sạch ái dục không cho tiếp tục sanh ra, như trăng trong không bợn, như nước yên 
lặng sáng ngời, người như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He who ¡s desireless and spotless 
as the moon, who Is pure, serene and unperturbed, I call him a Brahmana (Dharmapada 
413). 

32) Vượt khỏi con đường gồ ghê lây lội, ra khỏi biển luân hồi ngu si mà lên đến bờ kia, an 
trú trong thiển định, không dục vọng, không nghi lầm, cũng không chấp đắm rằng mình 
chứng Niết Bàn tịch tịnh, người như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He who has passed 
beyond the muddy road, the ocean of life the delusion, and reaches the other shore; who 
1s meditative, free from craving and doubts, free from attachment or clinging fo a so- 
called Nirvana, I call hm a Brahmana (Dharmapada 414). 

33) Xa bỏ dục lạc ngay tại đời nầy mà xuất gia làm Sa-môn, không cho phát sinh trở lại, 
người như thế, Ta gọi là Bà-lamôn—He who, in this very world, gives up sensual 
pleasures, wanders homeless, has renounced all desire for existence, I call him a 
Brahmana (Dharmapada 415). 

34) Xa bỏ ái dục ngay tại đời nầy mà xuất gia làm Sa-môn, không cho phát sinh trở lại, 
người như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He who, in this very life, gives up craving, wanders 
homeless, who destroys craving and becoming, [ call him a Brahmana (Dharmapada 416). 

35) Ra khỏi trói buộc của nhân gian, vượt khỏi trói buộc ở thiên thượng, hết thấy trói buộc 
đều xa lánh, người như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He who is free from human ties and 
transcending celestial tles, who 1s completely delivered from all ties, I call him a 
Brahmana (Dharmapada 417). 

36) Xa bỏ những điều đáng mừng và điều không đáng mừng, thanh lương không phiền não, 
dũng mãnh hơn thế gian, người như thế, Ta gọi là Bà-lamôn—He who gives up 
pleasurable and unpleasurable, who 1s cool and undefiled, who has conquerd the three 
worlds, I call him a Brahmana (Dharmapada 418). 

37) Nếu biết tất cả loài hữu tình tử thế nào, sinh thế nào, rồi đem tâm khôn khéo vượt qua, 
không chấp trước, người như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He who, in every way, knows 


2936 


the death and rebirth of beings, who 1s non-attached, happy and awakened, I call him a 
Brahmana (Dharmapada 419). 

38) Dù chư thiên, Càn-thát-bà hay nhân loại, không ai biết được nơi chốn của những vị A-la- 
hán đã dứt sạch phiển não, người như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He whose ways are 
known to neither gods, nor gandhabba, nor men, who has exhausted his sins and become 
a saint, [ call him a Brahmana (Dharmapada 420). 

39) Đối với pháp quá khứ, vị lai hay hiện tại, người kia chẳng có một vật chi; người không 
chắp đắm một vật chi ấy, Ta gọi là Bà-la-môn—He who owns nothing, whether in the 
past, present and future, who 1s poor and attached to nothing, I call hm a Brahmana 
(Dharmapada 421). 

40) Hạng người dũng mãnh tôn quý như trâu chúa, hạng người thắng lợi vô dục như đại tiên, 
hạng người tắm xong sạch sẽ và giác tỉnh, người như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—He who 
1S brave like a bull, noble, wise, pure, the conqueror, the desireless, the cleanser of 
defilements, the enlightened, I call hm a Brahmana (Dharmapada 422). 

41) Những vị Mâu Ni (thanh tịnh) hay biết đời trước, thấy cả cõi thiên và các cõi đau khổ (ác 
thú), đã trừ diệt sự tục sinh, thiện nghiệp hoàn toàn, thành bậc vô thượng trí; người viên 
mãn thành tựu mọi điều như thế, Ta gọi là Bà-la-môn—The sage who knows his former 
abodes; who sees the blissful and the woeful states; who has reached the end of births; 
who, with superlor wisdom, who has perfected himself; who has completed all that 
needced to be done, I call hm a Brahmana (Dharmapada 423). 





NT s: š 
" -  - n = 
km" » 


(Phế tháp lớn còn lại trong khu Na Lan Đà) 


2937 


CHƯƠNG TÁM MƯƠI BẢY 
CHAPTER EIGHTY-SEVEN 


Chúng Sanh 
Sentient beings 
Sattra or Bahujanya (skf) 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Chúng Sanh— Overview and Meanings oƒ Sentient beings 
(I) Tổng quan về Chúng Sanh—An overview oƒ Sattva. 
(II) Nghĩa của Chúng Sanh— The meanings oƒ Sattva. 


(B) Phân loại Chúng Sanh— Categories 0ƒ Saffva 

(l) Nhị chủng Chúng Sanh— There are two kinds oƒ sentient beings Im general. 

(H) Chúng sanh trong ba nẻo sáu đường— Sentient beings in the three realms and six paths. 

(HI)Bốn loài chúng sanh— Four kinds oƒ sentient beings. 

(IV)Năm Đẳng Cấp Chúng Sanh— Five orders oƒ beings. 

(V) Bảy loại chúng sanh— Seven kinds oƒ sentient beings. 

(VI)Tám loại chúng sanh siêu nhân trong Kinh Liên Hoa—Eigh† classes oƒ supernatural 
beings in the Lotus Sufra. 

(VI1)Chín loại chúng sanh— Nine kinds oƒ sentient beings. 

(VIH)Thập Nhị Loại Chúng Sanh: Twelve categories oƒ living beings. 


(C) Sự sáng tạo ra chúng sanh con người — Creation 0ƒ huunan Đeings 
(D) Thân Chúng Sanh Thân Phật— Sentient beings° bodies-Buddha”s body 


(E) Chúng Sanh Bệnh Nên Bồ Tát Bệnh—Sentient beings are subject to ilÌness, 
Bodhisaftyas are tÌÏ as well 


2938 


2939 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Chúng Sanh 
Overview and Meanings 0ƒ Sentient beings 


(I Tổng quan về Chúng Sanh— An overview 0ƒ Saftva: 


l) 


2) 


Chúng sanh nói chung, kể cả vương quốc thảo mộc (những chúng sanh vô tình); tuy 
nhiên, từ “sattva” giới hạn nghĩa trong những chúng sanh có lý lẽ, tâm thức, cảm thọ. 
Những chúng sanh có tri giác, nhạy cẩm, sức sống, và lý trí -Conscious beings or 
sentient beings which possess magical and spiritual powers. All the living, which includes 
the vegetable kingdom; however, the term “sattva” limits the meaning to those endowed 
with reason, consciousness, and feeling. Those who are sentient, sensible, animate, and 
rational. 

Đa phần chúng sanh là những phàm nhân ngu dốt tối tăm, luôn xét mình là một kẻ phàm 
phu đầy tham sân si, cùng với vô số tội lỗi chất chồng trong quá khứ, hiện tại và vị lai, từ 
đó sanh lòng tàm quí, rỗi phát nguyện tu tâm sửa tánh, sám hối, ăn năn, y theo lời Phật 
Tổ đã dạy mà hành trì, tu tập, như là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiển, vân vân, cầu cho 
nghiệp chướng chóng được tiêu trừ, mau bước lên bờ giác trong một tương lai rất gần— 
The majority of conscious beings are ordinary people who always examine themselves 
and realize they are Jjust unenlightened mortal filled with greed, hatred and Ignorance, as 
well as an accumulation of infinite other transgressions 1n the past, present and future. 
From realizing this, they develop a sense of shame and then vow to change theIr way, be 
remorseful, repent, and give their best to cultivate with vigor such as chanting sutra, 
reciing the Buddha`s name, or siting meditation, seeking to quickly end karmic 
obstructions and to attain enlightenment In a very near future. 


(1U Nghĩa của Chúng Sanh — The meanings 0ƒ Safftveda: Living beings—Conscious beings—— 


D 


b) 


2) 


Living creatures—All the living—Sentient beings—All who are born. 

Sinh vật có thần thức và sống trong lục đạo (trời, người, a-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, và địa 
ngục). Có thể nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh giác hay Phật Tánh. Từ “Chúng 
sanh” nói đến tất cả những vật có đời sống. Mỗi sinh vật đến với cõi đời này là kết quả 
của nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau. Những sinh vật nhỏ nhất như con kiến 
hay con muỗi, hay ngay cả những ký sinh trùng thật nhỏ, đều là những chúng sanh: Any 
living being who has a consciousness, Including those of the six realms (heaven, human, 
asura, animal, hungry ghost, and hell). All sentient beings can be said to have inherent 
enlightenment or Buddha-nature. The term “Living beings” refer to all creatures that 
possess life-force. Each individual living being comes Into being as the result of a variety 
of different causes and conditions. The smallest living beings as ants, mosquitoes, or 
even the most tinest parasites are living beings. 

Hữu Tình: The living—Chúng hữu tình là những chúng sanh có tình cảm và lý trí—The 
sentient or those with emotions and wisdom. 

Phi Tình: Things—Những chúng sanh không có tình cảm và lý trí —lnsentient things or 
those without emotIions nor wisdom. 

Trong triết lý Phật giáo, chúng sanh là một sinh vật có lý trí, nghĩa là sinh vật ấy biết 
được những gì đang xãy ra quanh mình và có khả năng suy tưởng. Trong văn học tâm lý 


3) 


2940 


của Phật giáo, để làm một chúng hữu tình phải có đủ năm thứ: 1) cảm thọ, 2) suy tưởng 
phân biệt, 3) hành uẩn, 4) tác ý, 5) cảm xúc—In Buddhist philosophy, a sentient being ¡s 
one who has a mind, that 1s, something that 1s aware 0Ý its surroundings and 1s capable of 
voliional activity. In Buddhist psychological literature, the minimum necessary 
requirements for something to be a sentient being are the five “omni-present mental 
factors” (sarvatraga): l) feeling (vedana); 2) discrimination (samjna); 3) Intention 
(cetana); 4) mental activity (manasikara); 5) contact (sparsa). 

Chúng sanh có nhiều loại dị biệt, nhưng nói chung chỉ có hai loại là thiện và ác, và mỗi 
thứ đều khác nhau. Mỗi thứ tạo những nghiệp riêng, rồi thọ những quả báo riêng. Nói 
chung, tất cả chúng sanh đều ở trong pháp Ngũ Uẩn. Mỗi chúng sanh là sự kết hợp của 
những thành tố, có thể phân biệt thành năm phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do đó, 
chúng sanh nầy không khác với chúng sanh khác, và con người bình thường không khác 
với các bậc Thánh nhân. Nhưng do bản chất và hình thể của năm yếu tố tổn tại trong 
từng cá thể được thành lập, nên chúng sanh nầy có khác với chúng sanh khác, con người 
bình thường có khác với các bậc Thánh. Sự kết hợp năm uẩn nầy là kết quả của nghiệp 
và thay đổi từng sát na, nghĩa là chuyển hóa, thành tố mới thay cho thành tố cũ đã tan rã 
hoặc biến mất. Năm uẩn được kết hợp sẽ thành một hữu tình từ vô thủy, hữu tình ấy đã 
tạo nghiệp với sự chấp thủ định kiến của cái ngã và ngã sở. Sự hiểu biết của vị ấy bị bóp 
méo hoặc che mờ bởi vô minh, nên không thấy được chân lý của từng sát na kết hợp và 
tan rã của từng thành phần trong năm uẩn. Mặt khác, vị ấy bị chi phối bởi bản chất vô 
thường của chúng. Một người thức tỉnh với sự hiểu biết với phương pháp tu tập của Đức 
Phật sẽ giác ngộ được bản chất của chư pháp, nghĩa là một hữu tình chỉ do năm uẩn kết 
hợp lại và không có một thực thể thường hằng hoặc bất biến nào gọi là linh hồn cả: 
Beings are different in various ways, including the good and bad seeds they possess. Each 
being creates karma and undergoes Ifs individual retribution. This process evolves from 
distinctions that occur In the five skandhas. Every being 1s a combination of five 
elements: rupa, vedana, sanna, sankhara, and vinnana. Hence, one being 1s not 
essentially different from another, an ordinary man 1s not different from a perfect saint. 
But 1s the nature and proportion of each of the five constituents exiIsting In an individual 
be taken into account, then one being 1s different from another, an ordinary man Is 
different from a perfect saint. The combination of elements 1s the outcome of Karma and 
1s happening every momernt, Iimplying that the disintegration of elements always precedes 
1t. The elements In a combined sfate pass as an individual, and from time immemorial he 
works under misconception of a self and of things relating to a self. His vision being 
distorted or obscured by Ignorance of the truth he can not perceive the momentary 
combination and disintegration of elements. On the other hand, he is subJect to an 
Iinclination for them. À perfect man with his vision cleared by the Buddhist pracftices and 
culture realizes the real state of empirical things that an individual consIsts of the five 
elements and does not possess a permanent and unchanging entity called soul. 





2941 


(B) Phân loạt Chúng Sanh 
Categories 0ƒ Sattva 


(D_ Nhị chúng Chúng Sanh— There are two kinds oƒ sentient beings in generdl: 


Ù 


2) 





Hữu Tình Chúng Sanh: Conscious beings 
Tình Chúng Sanh là những chúng sanh có tâm thức —Sentient beings or those with 
emtions (the living) or those who possess conscIousness. 

Vô Tình (phi tình) Chúng Sanh: Vô tình chúng sanh tự sinh tổn bằng chính cơ thể của 
mình và những øì lấy được từ ánh nắng mặt trời, đất và không khí. Thực vật không dược 
xem là loài hữu tình vì chúng không có tâm thức —lInsentient things or those without 
emotions. Insentient things survive through the means of their own beings, from sunlight, 
earth and arr. Plants are not considered sentlent beings because they do not possess 
COnSCIOuSness. 


Many lives—Many transmisgrations—HữỮu 


(I1 Chúng sanh trong ba nẻo sáu đường— Sentient beings in the three reaims and six paths: 


Ù 
1) 


Ba Nẻo——Three realms: 
Dục Giới: The realm of desIre. 


1) Sắc Giới: The realm of form. 
1i) Vô Sắc Giới: The realm of formlessness. 


2) 
1) 


Sáu Đường—SIx paths: 
Thiên: Heaven. 


1) Nhân: Human. 
11) A-Tu-La: Asura. 
1V) Súc Sanh: Animals. 


v) 


Ngạ Quỷ: Hungry ghosts. 


vi) Địa Ngục: Hells. 


(HI)Bốn loài chúng sanh— Four kinds oƒ sentient beings: Có bốn loại chúng sanh, bao gồm 


cả loài hữu tình và vô tình: loài bay, loài bơi, loài đi bằng chân và thảo mộc. Tất cả 
những loài có máu và thở bằng phổi đều gọi là “thú”, trong khi đó thảo mộc bao gồm, cỏ 
cây, và các loài cây trổ bông. Bốn loại chúng sanh này từ đâu tới? Nguyên thủy của 
chúng là đâu? Theo Phật giáo, nguyên thủy của nhất thiết chúng sanh là Phật Tánh. Nếu 
không có Phật Tánh, mọi thứ đều triệt tiêu. Phật tánh là thứ duy nhất đã lưu truyền qua 
hàng ngàn thế hệ mà không bị tiêu diệt. Từ Phật tánh phát khởi các chúng sanh Bồ Tát, 
Thanh Văn, chư Thiên, A Tu La, con người, thú vật, ngạ quỷ và địa ngục. Đây là những 
chúng sanh trong mười pháp giới, và mười pháp giới chưa từng tách rời ra khỏi tâm này. 
Nhất niệm duy tâm cũng là hạt giống của Phật Tánh. Nhất chân niệm là một tên gọi 
khác của Phật Tánh —There are four kinds of beinøs, ¡including living and non-living 
beings: flying, swimming, walking, and plants. Those with blood and breath are called 
animals, and plants refer to all kinds oŸ grasses, trees, and flower-plants. Where do all 
those four kinds of beings come from? What 1s their origin? According to Buddhism, thetr 
origin 1s the Buddha-nature. If there was no Buddha-nature, everything would be 
annihilated. The Buddha-nature 1s the only thíing that passes through ten thousand 


l) 
2) 
3) 
4) 


2942 


generatons and all time without being destroyed. From the Buddha-nature come 
Bodhisattvas, Hearers (Enlightened to Conditions), gods, asuras, people, animals, ghosts, 
and hell-beings. Those are beings of the ten dharma realms, and the ten dharma realms 
are not apart from a single thought of the mind. This single thought of the mind 1s Just the 
seed of the Buddha-nature. One true-thoupht 1s Just another name for the Buddha-nature. 
Thai sanh: Loài sanh bằng thai—Those born through the womb. 

Noãn sanh: Loài sanh bằng trứng—Those born through egøs. 

Thấp sanh: Loài sanh từ nơi ẩm thấp——Those born through moisture. 

Hóa sanh: Loài từ biến hóa mà sanh ra—Those born through transformation or 
metamorphoses such as a worm transforming to become a butterfly. 


(IV)Năm Đẳng Cấp Chúng Sanh—Five orders oƒ beings: Theo Kinh Lăng Già, về quan 


l) 


2) 


điểm tôn giáo, có năm đẳng cấp chúng sanh—According to The Lankavatara Sutra, from 
the religious point of view, there are five orders of beings. 

Những chúng sanh thuộc hàng Thanh Văn——Those who belong to the Sravaka order: Các 
chúng sanh thuộc hàng Thanh Văn được chứng ngộ khi nghe được những học thuyết về 
các Uẩn, Giới, Xứ, nhưng lại không đặc biệt lưu tâm đến lý nhân quả; các ngài đã giải 
thoát đuợc sự trói buộc của các phiền não nhưng vẫn chưa đoạn diệt được tập khí của 
mình. Họ đạt được sự thể chứng Niết Bàn, và an trú trong trạng thái ấy, họ tuyên bố rằng 
họ đã chấm dứt sự hiện hữu, đạt được đời sống phạm hạnh, tất cả những gì cần phải làm 
đã được làm, họ sẽ không còn tái sinh nữa. Những vị nầy đã đạt được tuệ kiến về sự phi 
hiện hữu của “ngã thể” trong một con người, nhưng vẫn chưa thấy được sự phi hiện hữu 
trong các sự vật. Những nhà lãnh đạo triết học nào tin vào một đấng sáng tạo hay tin vào 
“linh hồn” cũng có thể được xếp vào đẳng cấp nầy——Those belong to the Sravaka order 
who are delighted at listening to such doctrines as concern the Skandhas, Dhatus, or 
Ayatanas, but take no special interest in the theory of causation, who have cut themselves 
loose from the bondage of evil passions but have not yet destroyed their habit-energy. 
They have attained the realization of Nirvana, abiding in which state they would declare 
that they have put an end to existence, their life of morality 1s now attained, all that 1s to 
be done 1s done, they would not be reborn. These have gained an insight Into the non- 
existence of an ego-substance In a person but not yet Into that in objects. These 
philosophical leaders who believe 1n a creator or In the ego-soul may also be classified 
under this order. 

Những chúng sanh thuộc hàng Bích Chi Phật —Those of the Partyekabuddha order: Đẳng 
cấp Bích Chi Phật bao gồm những vị hết sức lưu tâm đến những gì dẫn họ đến sự thể 
chứng quả vị Bích Chi Phật. Họ lui vào sống độc cư và không dính dáng gì đến các sự 
việc trên đời nầy. Khi họ nghe nói rằng Đức Phật hiện thân ra thành nhiều hình tướng 
khác nhau, khi thì nhiều thân, khi thì một thân, thi triển thần thông thì họ nghĩ rằng đấy là 
dành cho đẳng cấp của chính họ nên họ vô cùng ưa thích những thứ ấy mà đi theo và 
chấp nhận chúng— The Pratyekabuddha order comprises those who are intensely 
Interested in anything that leads them to the realization of Pratyekabuddhahood. They 
would retire into solitude and have no attachment to worldly things. When they hear that 
the Buddha manifests himself In a varlety of forms, sometimes In group, sometimes 








3) 


b) 


4) 


5) 


b) 


2943 


sinegly, exhibiting miraculous powers, they think these are meant for their own order, and 
Iimmensely delighted in them they would follow and accept them. 

Những chúng sanh thuộc hàng Như Lai—Those of the Tathagata order: Chư vị có thể 
nghe thuyết giảng về những chủ để như những biểu hiện của tâm hay cảnh giới siêu việt 
của A Lại Da mà từ đấy khởi sinh thế giới của những đặc thù nầy, nhưng chư vị lại có thể 
không cảm thấy chút nào ngạc nhiên hay sợ hãi. Những chúng sanh trong đẳng cấp Như 
Lai có thể được chia làm ba loại—Those who may listen to discourse on such subjects as 
manifestations of mind, or transcendental realm of the Alaya, from which starts this world 
Of particulars, and yet they may not at all feel astonished or frightened. The Tathagata 
order may be again divided Into three. 

Những vị đã đạt được tuệ kiến thấu suốt chân lý rằng không có một thực thể đặc thù nào 
đằng sau những gì mà người ta nhận thức: Those who gain an ¡nsight into the truth that 
there 1s no individual reality behind one perceIves. 

Những vị biết rằng có một nhận thức tức thời về chân lý trong tâm thức sâu kín nhất của 
con người: Those who know that there Is an Immediate perception of the truth in one”s 
Inmosf conscIousness. 

Những vị nhận thức rằng ngoài thế giới này còn có vô số Phật độ rộng lớn bao la: Those 
who perceive that besides this world there are a great number of Buddha-lands wide and 
far-extending. 

Những chúng sanh không thuộc đẳng cấp rõ ràng nào—Those who belong to no definite 
order: Những chúng sanh có bản chất bất định, vì những chúng sanh nào thuộc đẳng cấp 
nây có thể nhập vào một trong ba đẳng cấp vừa kể trên tùy theo hoàn cảnh của mình— 
Those who are of the Indeterminate nature. For those who belong to 1t may take to either 
one of the above three orders according to theIr opportunities. 

Những chúng sanh vượt ra ngoài các đẳng cấp trên—Those who are altogether outside 
these order: Hãy còn một đẳng cấp khác nữa của những chúng sanh không thể được bao 
gồm trong bất cứ đẳng cấp nào trong bốn đẳng cấp vừa kể trên; vì họ không hề mong 
muốn cái gì để giải thoát, và vì không có mong muốn ấy nên không có giáo lý nào có thể 
nhập vào lòng họ được. Tuy nhiên, có hai nhóm phụ thuộc nhóm nầy và cả hai nhóm nầy 
đều được gọi là Nhất Xiến Để (see Nhất Xiển Để and Vô Chủng Xiển Đề in Chapter 
85)—There 1s still another class of beings which cannot be comprised under any of the 
four already mentiond; for they have no desire whatever for emancipation, and without 
this desire no religious teaching can enter Into any heart. They belong to the lcchantika 
order. Two sub-classes, however, may be distinguished here. 

Những người đã từ bỏ tất cả các thiện căn Those who have forsaken all roots of merit: 
Những người phỉ báng các học thuyết dành cho chư Bồ Tát mà bảo rằng các học thuyết 
ấy không phù hợp với kinh luật cũng như học thuyết giải thoát. Vì sự phỉ báng nầy, họ tự 
cắt đứt mọi thiện căn và không thể nào vào được Niết Bàn—Those who vilify the 
doctrinnes meant for the Bodhisattvas, saying that they are not In accordance with the 
sacred texts, rules of morality, and the doctrine of emancipation. Because of this 
vilification they forsake all the roots of merit and do not enter Into Nirvana. 

Những người lúc đã nguyện độ tận chúng sanh ngay từ lúc mới khởi đầu cuộc tu hành 
của họ—Those who have vowed at the beginning to save all beings: Họ gồm những vị Bồ 
Tát mong muốn đưa tất cả chúng sanh đến Niết Bàn mà tự mình thì từ chối cái hạnh phúc 


2944 


ấy. Từ lúc khởi sự đạo nghiệp của mình, các ngài đã nguyện rằng cho đến khi mọi chúng 
sanh của họ được đưa đến an hưởng hạnh phúc vĩnh cửu của Niết Bàn, họ sẽ không rời 
cuộc đời khổ đau nầy, mà phải hành động một cách kiên trì với mọi phương tiện có thể 
được để hoàn tất sứ mạng của mình. Nhưng vì vũ trụ còn tiếp tục hiện hữu thì sẽ không 
có sự chấm dứt cuộc sống, cho nên các vị nầy có thể không bao giờ có cơ hội để hoàn tất 
công việc mà tịnh trú trong Niết Bàn tĩnh lặng. Cơ may cũng đến cho cả những người phỉ 
báng Bồ tát thừa khi nhờ lực trì gia hộ của chư Phật, mà cuối cùng họ theo Đại thừa và 
do tích tập thiện nghiệp mà nhập Niết Bàn, vì chư Phật luôn luôn hành động vì lợi ích 
của tất cả mọi chúng sanh dù chúng sanh có thế nào đi nữa. Nhưng đối với các vị Bồ Tát, 
không bao giờ nhập Niết Bàn vì các ngài có tuệ giác sâu xa, nhìn suốt bản chất của các 
sự vật là những thứ dù đang như thế, vốn vẫn ở ngay trong Niết Bàn. Như vậy chúng ta 
biết đâu là vị trí của chư vị Bồ tát trong công việc vô tận của các ngài là dẫn dắt hết thảy 
chúng sanh đến trú xứ tối hậu —They are Bodhisattvas who wish to lead all beings to 
Nirvana. Deny themselves of this bliss. They vowed In the beginning of their religIous 
career that until everyone of their fellow-beings 1s led to enJoy the eternal happIness of 
Nirvana, they themselves would not leave this world of pain and suffering, but must 
strenuously and with every possible means work toward the completion of theIr mission. 
But as there will be no termination of life as long as the universe continues fo exIst, 
Bodhisattvas may have no chance for ever to rest themselves quietly with their work 
finished In the serenity of Nirvana. The time will come even to those who speak evil of 
the Bodhisattvayana when through the power of the Buddhas they finally embrace the 
Mahayana and by amassing stock of merit enter into Nirvana, for the Buddhas are always 
working for the benefit of all beings no matter what they are. But as for Bodhisattvas they 
never enter into Nirvana as they have a deep Insight into the nature of things which are 
already in Nirvana even as they are. Thus, we know where Bodhisattvas stand In their 
never-ending task of leading all beings Into the final abode of rest. 


(V) Bảy loại chúng sanh— Seven kinds oƒ sentient beings: 
(A) Bảy loại hiện hữu trong thế giới loài người hay trong bất cứ dục giới nào— The seven 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Stages 0ƒ existence in a human world or in any desire world: 
Địa ngục hữu tình: In the hells. 

Súc sanh hữu tình: As animals. 

Ngạ quỷ hữu tình: In the hungry ghosts. 

Thiên hữu tình: In the Devas. 

Nhơn hữu tình: In the human beings. 

Nghiệp hữu tình: Karma. 

Thân trung ấm hữu tình: In the intermediate stage. 


(B) Bảy loại chúng sanh khác—Seven other kinds oƒ sentient beings: Thất Thú —Seven gatis 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


Of sentient beings. 

Địa ngục: Narakagati (skÐ)——Hells. 

Ngạ quỷ: Preta (skt)—Hungry ghosts. 

Súc sanh: Tiryagyomi (skt)——Animals. 

A-tu-la: Asuras (skt——Demons of higher order. 
Nhơn: Manusya (skt)—Humans. 


6) 
? 


2945 


Phi Nhơn: Non-Humans. 
Thiên: Devas (sk—A genius or higher spiritual being——Gods. 


(C) Theo Kinh Đại Duyên và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy thức trú— 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


According to the Mahanidana sutta and the Sangiti Sutta in the Long Discourses 0ƒ the 
Buddha, there are seVen sfafions 0Ÿ COHSClIOMSH€SS: 

Có loại chúng sanh hữu tình, thân sai biệt và tưởng sai biệt, như loài người, một số chư 
Thiên và một số thuộc đọa xứ: There are beings different in body and different in 
perception, such as human beings, some evas and some sfates of woe. 

Có loại chúng sanh hữu tình thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, như Phạm Thiên chúng 
vừa mới sanh lần đầu tiên (hay do tu sơ thiển): There are beings different in body and 
alike In perception, such as the devas of Brhama's retinue, born there (on account of 
having attained) the first Jhana. 

Có loại chúng sanh hữu tình thân đồng loại, nhưng tưởng sai biệt, như chư Quang Âm 
Thiên: There are beings alike in body and different in perception, such as the Abhassara 
Devas. 

Có loại chúng sanh hữu tình thân đồng loại và tưởng đồng loại, như chư Thiên cõi trời 
Biến Tịnh: There are beings alike in body and alike in perception, such as the 
Subhakinna devas. 

Có loại chúng sanh hữu tình vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, 
không tác ý đến các tướng sai biệt, chứng Không Vô Biên Xứ: There are beings who 
have completely transcended all perception of matter, by the vanishing of the perception 
Of sense-reactions and by non-attention to the perception of variety; thinking: “Space 1s 
Iinfinite,” they have attained to the Sphere of Infinite Space. 

Có loại chúng sanh hữu tình vượt khỏi hoàn toàn Không Vô Biên Xứ, nghĩ rằng: “Thức là 
vô biên,” và chứng Thức Vô Biên Xứ: There are beings who, by transcending the Sphere 
of Infinite Space, thinking: “Consciousness 1s Infinite,” have attained to the Sphere of 
Infinite Consciousness. 

Có loại chúng sanh hữu tình vượt khỏi hoàn toàn Thức Vô Biên Xứ, nghĩ rằng: “Không 
có vật gì cả,” và chứng Vô Sở Hữu Xứ: There are beings who, having transcended the 
Sphere of Infinie Consciousness, thinking: “There 1s nothing,” have attained to the 
Sphere of No- Thingness. 


(VI)Tám loại chúng sanh siêu nhân trong Kinh Liên Hoa— Eighf cÏasses 0ƒ supernatural 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 
8) 


*% 


beings im the Lofus Sufra: 

Thiên: Deva. 

Long: Naga. 

Dạ Xoa: Yaksa. 

Càng Thát bà: Gandharva. 

A-Tu-La: Asura. 

Ca-Lâu-La: Gadura. 

Khẩn-Na-La: Kinnara. 

Ma-Hầu-La Già: Mahoraga. 

See Thiên Long Bát Bộ in Chapter 169. 


2946 


(VII)Chín loại chúng sanh— Nine kimds 0ƒ senfient beings: 
(A) Chính tiến trình tái sanh là hữu thì gọi là sanh hữu. Tái sanh là hữu vì nó hiện hữu. Sanh 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


hữu nói vắn tắt là các uấn do nghiệp sanh. Sanh hữu gồm chín loại: 

Dục hữu tình: Loại chúng sanh có dục vọng —Sense-desire becoming, the kind of 
becoming possessed of sense-desires. 

Sắc hữu tình: Loại chúng sanh có sắc—Fine-material becoming, the kind of becoming 
possessed of fine material. 

Vô sắc hữu tình: Loại chúng sanh vô sắc —Immaterial becoming, the kind of becoming 
possessed of immaterial. 

Tưởng hữu tình: Loại chúng sanh có tưởng—Percipient becoming, the kind of becoming 
possessed of perception. 

Vô tưởng hữu tình: Loại chúng sanh không có tưởng——Non-percipient becoming, the kind 
of becoming possessed of non-perception. 

Phi tưởng phi phi tưởng hữu tình: Loại chúng sanh không có tưởng mà cũng không có 
không tưởng—Neither-percipient-nor-non-percipient becoming, the kind of becoming 
possessed of neither perception nor non-perceptfion. 

Hữu nhất uẩn tình: Loại chúng sanh có một uẩn——One-constituent becoming, the kind of 
becoming possessed of one constituent. 

Hữu tứ uẩn tình: Loại chúng sanh có bốn uẩn—Four-constituent becoming, the kind of 
becoming possessed of four constituents. 

Hữu tình ngũ uẩn: Loại chúng sanh có năm uẩn—Five-constituent becoming, the kind of 
becoming possessed of five constituents. 


(B) Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có chín loại hữu tình khác—According to 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 
8) 


9) 


the Sangiti Sutta, there are nine more kinds oŸ senfient beings: Chín loại hữu tình khác— 
NÑine more kinds of sentient beings. 

Loài hữu tình có thân sai biệt, tưởng sai biệt như loài người và một số chư Thiên: Beings 
different In body and different in perception such as human beings, some devas and hells. 

Loài hữu tình có thân sai biệt, tưởng đồng nhất như Phạm chúng Thiên khi mới tái sanh: 
Beings different in body and alike In perception such as new-rebirth Brahma. 

Loài hữu tình có thân đồng nhất, tưởng sai biệt như Quang Âm Thiên: Beings are alike in 
body and different in perception such as Light-sound heavens (Abhasvara). 

Loài hữu tình có thân đồng nhất, tưởng đồng nhất như Tịnh Cư Thiên: Beings alike in 
body and alike in perception such as Heavens of pure dwelling. 

Loài hữu tình không có tưởng, không có thọ như chư Vô Tưởng Thiên: The realm of 
unconscIous beings such as heavens of no-thought. 

Loài hữu tình đã chứng được (ở cõi) Không Vô Biên Xứ: Beings who have attained the 
Sphere of Infinite Space. 

Loài hữu tình đã chứng được (ở cõi) Thức Vô Biên Xứ: Beings who have attained to the 
Sphere of Infinite ConscIousness. 

Loài hữu tình đã chứng (ở cõi) Vô Sở Hữu Xứ: Beings who have attained to the Sphere 
of No-Thingness. 

Loài hữu tình đã chứng (ở cõi) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ: Beings who have attained to 
the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception. 


2947 


(VIII)Thập Nhị Loại Chúng Sanh: Twelve categories of living beings—Trong Kinh Thủ 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


3) 


Lăng Nghiêm, quyển Bảy, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về mười hai loại chúng sanh— 
In the Surangama Sutra, book Seven, the Buddha reminded Ananda about the twelve 
Categories of living beings. 

Noãn sanh (trứng sanh): Born through egg—Bởi nhân thế giới hư vọng luân hồi, động 
điên đảo, hòa hợp với khí thành tám vạn bốn nghìn loài bay, bơi loạn tưởng. Như vậy 
nên có loài từ trứng sinh, lưu chuyển trong các quốc độ, như loài cá, chim, rùa, rắn, đầy 
dẫy trong thế giới —Through a continuous process of falseness, the upside-down state of 
movement occurs in this world. It unites with energy to become eighty-four thousand 
kinds of random thoughts that either fÏy or sink. From this there come Into being the egg 
kalalas which multiply throughout the lands In the form of fish, birds, amphibians, and 
reptiles, so that their kinds abound. 

Thai sinh: Born through womb—Bởi nhân thế giới tạp nhiễm luân hồi, dục điên đảo, hòa 
hợp thành tám vạn bốn nghìn loài hoành thụ, loạn tưởng. Như vậy nên có loài từ thai 
sinh, như người, vật, tiên, rồng, đầy dẫy khắp thế giới —Through a continuous process of 
defilement, the upside-down state of desire occurs In this world. lt unites with stimulation 
to become eighty-four thousand kinds of random thoughts that are either upright or 
perverse. From this there come Into being the womb arbudas, which multiply throughout 
the world in the form of humans, animals, dragons, and Iimmortals until their kinds 
abound. 

Thấp sinh: Born through moisture—Bởi nhân thế giới chấp trước luân hồi, thù điên đảo, 
hòa hợp khí nóng thành tám vạn bốn nghìn loài phiên phúc loạn tưởng. Như vậy nên có 
loài từ chỗ ẩm thấp sinh, như các loài trùng, sâu bọ, vân vân, lưu chuyển đầy dẫy quốc 
độ ——Through a continuous process of attachment, the upside-down state of Inclination 
Occurs In this world. lí unites with warmth to become eighty-four thousand kinds of 
random thoughts that are vacillating and Inverted. From this there come Into being 
through moisture the appearance of peshis, which multiply throughout the lands In the 
form of insects and crawling 1nvertebrates, until their kinds abound. 

Hóa sinh: Born through transformation—Bởi nhân thế giới biến dịch luân hồi, giả điên 
đảo, hòa hợp xúc thành tám vạn bốn nghìn loạn tưởng tân cố. Như vậy có loài tự biến 
hóa sinh, như loài thay vỏ, thoát xác bay đi, lưu chuyển đây dẫy quốc độ—Through a 
Continuous process of change, the upside-down state of borrowing occurs 1n this world. lt 
unites with contact to become eighty-four thousand kinds of random thoughts of new and 
old. From this there come i1nto being throuph transformation the appearance of ghanas, 
which multply throughout the lands In the form of metamorphic flying and crawling 
creatures, until their kinds abound. 

Sắc tướng sanh: Born through form—Bởi nhân thế giới lưu ngại luân hồi, chướng điên 
đảo, hòa hợp chấp trước thành tám vạn bốn nghìn tính diệu loạn tưởng, như vậy nên có 
loài sắc tướng sanh, như loài tinh minh, xấu tốt, lưu chuyển đầy dẫy trong quốc độ— 
Through a continuous process of restraint, the upside-down state of. obstrucfion Ooccurs 1n 
this world. It unites with attachment to become eighty-four thousand kinds of random 
thoughts of refinement and brilliance. From this there come Into being the ghanas of 
appearance that possess form, which multply throughout the lands in the form of 
auspIcious and InauspicIous essences, until their kinds abound. 


6) 


7) 


8) 


9) 


2948 


Vô sắc tướng sanh: Formless beings—Bởi nhân thế giới tiêu tẳn luân hồi, hoặc điên đảo, 
hòa hợp u ám thành tám vạn bốn nghìn âm ẩn loạn tưởng. Như vậy nên có loài vô sắc 
sinh, như loài không tản tiêu trầm lưu chuyển đầy dẫy trong quốc độ—Through a 
confinuous process of annihilation and dispersion, the upside-down state of delusion 
Occurs in this world. It unites with darkness to become eighty-four thousand kinds of 
random thoughts of obscurity and hiding. From this there come Into being the ghanas of 
formless beings, which multiply throughout the lands as those that are empty, dispersed, 
annihilated, and submerged until their kinds abound. 

Tưởng tướng sanh: Beings with thought—Bởi nhân thế giới vọng tưởng luân hồi, ảnh điên 
đảo, hòa hợp với 'nhớ' thành tám vạn bốn nghìn tiềm kiết loạn tưởng. Như vậy nên có 
loài tưởng tướng sanh, như là quỷ thần, tinh linh, lưu chuyển đầy dẫy trong quốc độ— 
Through a continuous process of illusory imagininss, the upside-down state of shadows 
OCcurs In this world. It unites with memory to become eighty-four thousand kinds of 
random thoughts that are hidden and bound up. From this there come 1nto being the 
ghanas of those with thought, which multiply throughout the lands In the form oŸ spIrits, 
ghosts, and weird essences, until their kinds abound. 

Vô tưởng sanh: Beings without thought—Bởi nhân thế giới ngu độn luân hồi, si điên đảo, 
hòa hợp ngu ngoan, thành tám vạn bốn nghìn khô khan loạn tưởng. Như vậy nên có loài 
vô tưởng sinh, như loài tinh thân hóa ra thảo mộc kim thạch, lưu chuyển đầy dẫy quốc 
độ——Through a continuous process of dullness and slowness, the upside-down state of 
stupidifty occurs In this world. It unites with obstinancy to become eighty-four thousand 
kinds of random thoughts that are dry and attenuated. From this there come Into being the 
ghanas of those without thought, which multiply throughout the lands as their essence and 
spirit change 1nto earth, wood, metal, or stone, until their kinds abound. 

Chẳng phải có sắc tướng sinh: Beings not totally endowed with form——Bởi nhân thế giới 
tương đãi luân hồi, ngụy điên đảo, hòa hợp nhiễm thành tám vạn bốn nghìn nhân y loạn 
tưởng. Như vậy nên có các loài chẳng phải có sắc tướng sinh, như loài thủy mẫu, lưu 
chuyển đây dẫy quốc độ—Through a continuous process of parasitic interaction, the 
upside-down state of simulation occurs In this world. It unites with defilement to become 
eighty-four thousand kinds of random thoughts of according and relying. From this there 
come 1nto being those not totally endowed with form, who become ghanas of form which 
multuply throughout the lands until their kinds abound, in such ways as Jellyfish that use 
shrimp for eyes. 


10) Chẳng phải vô sắc sinh: Beings not totally lacking form—Bởi nhân thế giới tương dẫn 


luân hồi, tính điên đảo, hòa hợp với phù chú mà thành tám vạn bốn nghìn hô triệu loạn 
tưởng. Như vậy nên có loài chẳng phải không sắc sinh, như loài yếm chú, lưu chuyển đầy 
dẫy quốc độ ——Through a continuous process of mutual enticement, an upside-down sfate 
of the nature occurs In this world. It unites with mantras to become eighty-four thousand 
kinds of random thoughts of beckoning and summoning. From this there come I1nto being 
those not totally lacking form, who take ghanas which are formless and multiply 
throughout the lands, until their kinds abound, as the hiden beings of manfras and 
1ncantations. 


11) Chẳng phải có tưởng sinh: Beings not totally endowed with thought—Bởi nhân thế giới 


hợp vọng luân hồi, vỏng điên đảo, hòa hợp với các chất khác thành tám vạn bốn nghìn 


2949 


hồi hỗ loạn tưởng. Như vậy nên có các loài chẳng phải có tưởng sinh, như loài bổ lao, lưu 
chuyến đầy dẫy quốc độ——Through a continuous process of false unity, the upside-down 
state transgression occurs In this world. It unites with unlike formations to become 
eighty-four thousand kinds of random thoughts of recIprocal interchange. From this come 
into being those not totally endowed with thought, which become ghanas possessing 
thought and which multiply throughout the lands until their kinds abound In such forms as 
the varata, which turns a different creature 1nfo 1fs own specIes. 

12) Chẳng phải không tưởng sinh: Beings not totally lacking thought—Bởi nhân thế giới oán 
hại luân hồi, sát điên đảo, hòa hợp quái thành tám vạn bốn nghìn loài tưởng ăn thịt cha 
mẹ. Như vậy nên có các loài chẳng phải không tưởng, mà vô tưởng, như loài thổ cưu và 
chim phá cảnh, lưu chuyển đầy dẫy quốc độ—Through a continuous proces of empty and 
harm, the upside-down state of killing occurs In this world. It unites with monstrosifles to 
become eighty-four thousand kinds of random thoughts of devouring one”s father and 
mother. From this there come Into being those not totally lacking thought, who take 
ghanas with no thought and multiply throughout the lands, until their kinds abound In such 
forms as the dirt owl, which hatches 1fs young from clods and dirt, and which incubates a 
pOIsonous fruit to create 1ts young. In each case, the young thereupon eat the parents. 


(C) Sự sáng tạo ra chúng sanh con người 
Creatfion 0ƒ huunan beings 


Theo Đức Phật, con người không được tạo ra bởi thượng đế sáng tạo, cũng không là kết 
quả của một tiến trình tiến hóa lâu dài theo như thuyết tiến hóa của Darwin cũng như 
thuyết Tân tiến hóa. Theo giáo pháp của Đức Phật, con người đã từng hiện hữu, không 
nhất thiết là trên địa cầu này. Sự hiện hữu của con người tại bất cứ nơi đặc biệt nào cũng 
đều bắt đầu bằng sự phát khởi tinh thần về “nghiệp của con người.” Tâm, chứ không phải 
là thân, là yếu tố chính trong tiến trình này. Con người không độc lập với những hình 
thức khác của chúng sanh trong vũ trụ và con người có thể tái sanh vào những đường 
khác trong sáu đường sanh tử. Cũng như vậy, các chúng sanh khác cũng có thể tái sanh 
làm người. Cái chân lý tối thượng của chúng sanh của chúng sanh là Phật Tánh và cái 
Phật Tánh này không thể tạo mà cũng không thể diệt. Từ vô thỉ, khi trời đất chưa có, 
chưa có con người. Chưa có trái đất, chưa có sinh vật, chưa có cái gọi là thế giới. Căn 
bản là chưa có thứ gì hiện hữu. Và rồi, vào lúc thành lập kiếp, khi ấy sự vật bắt đầu hiện 
hữu, con người từ từ xuất hiện. Họ từ đâu đến? Có người nói rằng họ tiến hóa từ loài khỉ. 
Nhưng loài khỉ tiến hóa từ đâu? Nếu con người tiến hóa từ loài khỉ, thì tại sao bây giờ 
không thấy con người tiến hóa từ khỉ nữa? Điều này thật là lạ. Những người chủ xướng 
thuyết này quả là không có sự hiểu biết. Họ chỉ đề ra một vài thuyết đặc biệt nào đó mà 
thôi. Tại sao con người lại không tiến hóa từ những loài chúng sanh khác, mà phải từ loài 
khỉˆ—According to the Buddha, human beings have not created by a creator god, nor 
have they been the result of a long process of evolution, as suggested by Darwinian and 
Neo-Darwinian evolutionary theory. According to the Buddhaˆs teachings, , there have 
always  been people, though not necessarily on this planet. The appearance of physical 


2950 


human bodies In any particular location begins with the mental generation of “human 
karma.” Mind, not physical body, 1s primary In that process. Human beings are not 
independent of the other forms of sentient life in the universe and can be reborn in others 
of the ŠSix Paths of Rebirth. Likewise, other sentient beings can be reborn as human 
beings. What 1s ultimately real about all living beings 1s their Buddha-Nature and that 
cannot be created or destroyed. At the very beginning, before heaven and earth came Into 
being, there were not any people. There was no earth, no living beings, nor anything 
called a world. Basically, none of those things existed at all. And then, at the outset of the 
kalpa, when things were coming Into being, people gradually came to exist. Ultimately, 
where do they come from? Some say that people evolved from monkeys. But what do the 
monkeys evolve from? If people evolved from monkeys, then why are there no people 
evolving from monkeys right now? This 1s really strange. People who propagate this kind 
of theory basically do not have any understanding. They are Just trying to set up some 
special theory. Why could it not be the case that people evolved from other living beings? 


(D) Thân Chúng Sanh Thân Phật 
Sentient beings° bodies-Buddha°s body 


Theo Kinh Duy Ma Cật thì ông Duy Ma Cật đã dùng phương tiện hiện thân có bệnh để 
thuyết pháp hóa độ chúng sanh. Do ông (Duy Ma Cật) có bệnh nên các vị Quốc Vương, 
Đại thần, Cư sĩ, Bà la môn cả thấy cùng các vị Vương tử với bao nhiêu quan thuộc vô số 
ngàn người đều đến thăm bệnh. Ông nhơn dịp thân bệnh mới rộng nói Pháp——According 
to the Vimalakirti Sutra, Vimalakirti used expedient means of appearing illness 1n his 
body to expound about sentient beings' bodies and the Buddha”s body to save them. 
Because of his Indisposition, kings, ministers, elders, upasakas, Brahmins, et., as well as 
princes and other officials numbering many thousands came to enquire after his health. 
So Vimalakirti appeared ¡in his sick body to receive and expound the Dharma to them, 
Saying: 

“Nầy các nhân giả! Cái huyễn thân nầy thật là vô thường, nó không có sức, không mạnh, 
không bên chắc, là vật mau hư hoại, thật không thể tin cậy. Nó là cái ổ chứa nhóm những 
thứ khổ não bệnh hoạn. Các nhân giả! Người có trí sáng suốt không bao giờ nương cậy 
nó. Nếu xét cho kỹ thì cái thân nầy như đống bọt không thể cầm nắm; thân nầy như 
bóng nổi không thể còn lâu; thân nây như ánh nắng dợn giữa đồng, do lòng khát ái sanh; 
thân nầy như cây chuối không bền chắc; thân nầy như đồ huyễn thuật, do nơi điên đảo 
mà ra; thân nầy như cảnh chiêm bao, do hư vọng mà thấy có; hân nầy như bóng của hình, 
do nghiệp duyên hiện; thân nầy như vang của tiếng, do nhân duyên thành; thân nầy như 
mây nổi, trong giây phút tiêu tan; thân nầy như điện chớp sanh diệt rất mau lẹ, niệm 
niệm không dừng; thân nầy không chủ, như là đất; thân nầy không có ta, như là lửa; thân 
nầy không trường thọ, như là gió; thân nầy không có nhân, như là nước; thân nầy không 
thật, bởi tứ đại giả hợp mà thành; thân nầy vốn không, nếu lìa ngã và ngã sở; thân nầy là 
vô tri, như cây cỏ, ngói, đá; thân nầy vô tác (không có làm ra), do gió nghiệp chuyển lay; 
thân nầy là bất tịnh, chứa đầy những thứ dơ bẩn; thân nầy là giả dối, dầu có tắm rửa ăn 


2951 


mặc tử tế rốt cuộc nó cũng tan rã; thân nầy là tai họa, vì đủ các thứ bệnh hoạn khổ não; 
thân nầy như giếng khô trên gò, vì nó bị sự già yếu ép ngặt; thân nầy không chắc chắn, 
vì thế nào nó cũng phải chết; thân nầy như rắn độc, như kẻ cướp giặc, như chốn không tụ, 
vì do ấm, giới, nhập hợp thành: “Virtuous ones, the human body is impermanent; it ¡s 
neither strong nor durable; 1t will decay and 1s, therefore, unreliable. It causes anxIefies 
and sufferings, being subJect to all kinds of ailments. Virtuous ones, alÏ wise men do not 
rely on this body which 1s like a mass of foam, which 1s Intangible. It is like a bubble and 
does not last for a long time. It 1s like a flame and 1s the product of the thirst of love. It 1s 
like a banana tree, the centre of which 1s hollow. It is like an illusion being produced by 
inverted thoughts. It is like a dream being formed by fasle views. It 1s like a shadow and 
1s caused by karma. This body 1s like an echo for 1t results from causes and conditions. lt 
1s like a floating cloud which disperses any moment. It is like lightning for it does not 
stay for the time of a thought. It is ownerless for 1t 1s like the earth. It 1s egoless for 1t 1S 
like fire (that kills 1tself). It is transient like the wind. lí 1s not human for 1t 1s like wat€r. 
lt is unreal and depends on the four elements for Its existence. Ït is empty, being neither 
ego nor 1s obJect. It is without knowledge like grass, trees and potsherds. lí is not the 
prime mover, but 1s moved by the wind (of passions). lt is impure and full of filth. lt 1s 
false, and though washed, bathed, clothed and fed, it will decay and die in the end. It 1s a 
calamity being subJect to all kinds of illnesses and sufferings. It is like a dry well for 1t Is 
prusued by death. It is unsettled and wIll pass away. It is like a poisonous snake, a 
deadly enemy, a temporary assemblage (without underlying reality), being made of the 
five agsøregates, the twelve entrances (the six organs and therr obJects) and the eighteen 
realms of sense (the six organs, their obJects and the1r perceptions). 

Các nhân giả! Hãy nên nhàm chán cái thân nầy, chớ tham tiếc nó, phải nên ưa muốn 
thân Phật. Vì sao? Vì thân Phật là Pháp Thân, do vô lượng công đức trí tuệ sanh; do giới, 
định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến sanh; do từ bi hỷ xả sanh; do bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, và phương tiện sanh; do lục thông, tam minh sanh; do 37 
phẩm trợ đạo sanh; do chỉ quán sanh; do thập lực, tứ vô úy, thập bát bất cộng sanh; do 
đoạn trừ tất cả các pháp bất thiện, tu các pháp thiện sanh; do chân thật sanh; do không 
buông lung sanh; do vô lượng pháp thanh tịnh như thế sanh ra thân Như Lai: “Virtuous 
ones, the (human) body being so repulsive, you should seek the Buddha body. Why? 
Because the Buddha body ¡1s called Dharmakaya, the product of boundless merits and 
wIsdom; the outcome of discipline, meditation, wisdom, liberation and perfect knowledge 
of liberation; the result of kindness, compassion, Joy and Indifference (to emotions); the 
consequence of (the six perfections or paramitas) charity, discipline, patience, zeal, 
meditation and wisdom, and the sequel of expedient teaching (upaya); the six 
supernatural powers; the three Insiphts; the thirty-seven stages contributory to 
enlightenment; serenity and insight; the ten transcendental powers (dasabala); the four 
kinds of fearlessness; the eighteen unsurpassed characteristics of the Buddha; the wIping 
out of all evils and the performance of all good deeds; truthfulness, and freedom from 
looseness and unrestraint. So countless kinds of purity and cleanness produce the body of 
the Tathagata. 

Nầy các nhân giả, muốn được thân Phật, đoạn tất cả bệnh chúng sanh thì phải phát tâm 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác: Virtuous ones, iŸ you want to realize the Buddha 


2952 


body in order to get rid of all the illnesses of a living being, you should set your minds on 
the quest of supreme enlightenmernt (anuttara-samyak-sambodhi)”. 

Như vậy, trưởng giả Duy Ma Cật vì những người đến thăm bệnh, mà nói pháp làm cho vô 
số ngàn người đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác: Thus the elder 
Vimalakirti expounded the Dharma to all those who came to enquire after his health, 
urging counftless visitors to seek supreme enliphtenmeit. 


(E) Chúng Sanh Bệnh Nên Bồ Tát Bệnh 
Sentient beings are subject to tĨÌness, 
Bodhisattvras are tÌHÌ as well 


Theo kinh Duy Ma Cật, thời Phật còn tại thế, một hôm cư sĩ Duy Ma Cật lâm bệnh, nên 
Đức Phật kêu trong hàng đại đệ tử của ngài, hết người nầy đến người kia đi thăm bệnh 
Duy Ma Cật dùm ngài, nhưng ai cũng từ chối, rốt cuộc ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chịu 
nhận lãnh sứ mệnh đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật—According to the Vimalakirti Sutra, 
at the time of the Buddha, one day Upasaka Vimalakirti was sick, the Buddha asked his 
great đisciples, one after another, to call on Vimalakirti to enqurre after his health, but no 
one dared to accept. Eventually, ManJusri Bodhisattva accepted the Buddha”s command 
to call on Vimalaktrti to enquire after his health: 

Lúc bấy giờ Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: “Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm 
ta.—The Buddha then said to ManJjusri:: “You call on Vimalakirti to enquire after his 
health.” 

Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Bực thượng nhơn kia khó bề đối đáp, vì ông 
ấy rất thâm đạt thực tướng, khéo nói pháp mầu, trí tuệ vô ngại, biện tài thông suốt, rõ 
thấu phương pháp tu trì của tất cả Bồ Tát, thâm nhập kho tạng bí mật của chư Phật, hàng 
phục các ma, thần thông tự tại và trí tuệ phương tiện đều được rốt ráo. Tuy thế, con xin 
vâng thánh chỉ của Phật đến thăm bệnh ông.”——Manjusri said: “World Honoured One, he 
1S a man of superior wisdom and ït 1s not easy to match him (in eloquence). For he has 
reached reality, and 1s a skillful expounder of the essentials of the Dharma. His power of 
speech is unhindered and his wisdom 1s boundless. He ¡is well versed in all matters 
pertaining to Bodhisattva development for he has entered the mysterious treasury of all 
Buddhas. He has overcome all demons, has achieved all transcendental powers and has 
realized wisdom by Ingenious devices (upaya). Nevertheless, I wIll obey the holy 
command and will call on him to enqurre after his health.” 

Lúc ấy, trong đại chúng các hàng Bồ Tát và hàng đại đệ tử, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ 
Thiên Vương đều nghĩ rằng: “Hôm nay hai vị đại sĩ Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma Cật cùng 
nhau đàm luận tất nói pháp mầu.” Tức thời, tám ngàn Bồ Tát, năm trăm Thanh Văn và 
trăm ngàn Thiên nhơn đều muốn đi theo—The Bodhisattvas, the chief disciples of the 
Buddha and the rulers of the four heavens who were present, thought to themselves: “As 
the two Mahasattvas will be meeting, they will certainly discuss the profound Dharma.” 
So, eieht thousand Bodhisattvas, five hundred sravakas and hundreds and thousands of 
devas wanted to follow ManJusrI. 


2953 


Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi cùng các Bồ Tát, đại đệ tử và các hàng Thiên nhơn cùng nhau 
cung kính đi vào thành Tỳ Xá Ly—So ManJusr, reverently surrounded by the 
Bodhisattvas, the Buddhaˆs chief disciples and the devas, made for Vaisali town. 

Lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật thầm nghĩ: “Nay đây ngài Văn Thù Sư Lợi cùng đại 
chúng đông đến viếng thăm.” Ông liền dùng sức thần thông làm cho trong nhà trống 
rỗng, không có vật chi và cũng không có người thị giả nào, chỉ để một chiếc giường cho 
ông nằm bệnh—Vimalakirti, who knew in advance that Manjusri and his followers would 
come, used his transcendental powers to empty his house of all attendants and furniture 
except a sick bed. 

Khi ngài Văn Thù Sư Lợi vào nhà ông Duy Ma Cật rồi, thấy trong nhà trống rỗng không 
có vật chi, chỉ có một mình ông nằm trên giường mà thôi, khi ấy ông Duy Ma Cật chào 
rằng—When entering the house Manjusri saw only Vimalakirti lying on sick bed, and was 
greeted by the upasaka: 

Quý hóa thay! Ngài Văn Thù Sư Lợi mới đến! Tướng không đến mà đến, tướng không 
thấy mà thấy—Who said: “Welcome, Manjusri, you come with no idea of coming and 
you see with no 1dea of seeing.”. 

Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: “Phải đấy, cư sĩ! Nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức 
là không đi. Vì sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu, hễ có thấy tức là 
không thấy. Thôi việc ấy hãy để đó. Cư sĩ bệnh có chịu nỗi được không? Điểu trị có bớt 
không? Bệnh không đến nỗi tăng ư? Thế Tôn ân cần hỏi thăm chỉ xiết. Bệnh cư sĩ nhơn 
đâu mà sanh, sanh đã bao lâu, phải thế nào mới mạnh được?—Manjusri replied: “lt is so, 
Venerable Upasaka, coming should not be further tied to (the idea of) coming, and going 
should not be further linked with (the concept of) going. Why? Because there 1s neither 
whence to come nor whither to go, and that which 1s visible cannot further be (an obJect 
of) seeing. Now, let us put all this aside. Venerable Upasaka, 1s your Illness bearable? 
WIII 1t get worse by wrong treatment? The World Honoured One sends me fo enquire 
after your health, and 1s anxious to have good news of you. Venerable Upasaka, where 
does your I1lÏness come from; how long has 1t arisen, and how wIll it come to an end?” 
Ông Duy Ma Cật đáp: “Từ nơi sỉ mà có ái, bệnh tôi sanh. Vì tất cả chúng sanh bệnh, nên 
tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh không bệnh, thì bệnh tôi lành. Vì sao? Bồ Tát vì chúng 
sanh mà vào đường sanh tử, hễ có sanh thời có bệnh, nếu chúng sanh khỏi bệnh thì Bồ 
tát không có bệnh. Ví như ông trưởng giả chỉ có một người con, hễ người con bệnh, thì 
cha mẹ cũng bệnh; nếu bệnh của con lành, cha mẹ cũng lành. Bồ Tát cũng thế! Đối với 
tất cả chúng sanh, thương mến như con, nên chúng sanh bệnh, Bồ Tát cũng bệnh; chúng 
sanh lành, Bồ Tát cũng lành—Vimalakirti replied: “Stupidity leads to love which is the 
origin of my Illness. Because all living beings are subJect to illness I am 1l as well. When 
all living beings are no longer 1Ïl, my illness will come to an end. Why? A Bodhisattva, 
because of (his vow to save) lining beings, enters the realm of birth and death which 1s 
subJect to 1lÏness; 1f they are all cured the Bodhisattva wIll no longer be 1l. For Iinstance, 
when the only son of an elder falls 1ll, so do his parents, and when he recovers his health, 
so do they. Likewise, a Bodhisattva loves all living beings as 1f they were his sOnS; so 
when they fall IIH, the Bodhisattva 1s also 1ll, and when they recover, he 1s no longer Ill.” 


2954 


Phật Ngôn— The Buddha's Words: 


“Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi, và cướp đoạt của tôi.” Ai còn ôm ấp tâm 
niệm ấy, thì sự oán hận không thể nào dứt hết—“He abused me, he beat me, he defeated 
me, he robbed me.” Hatred will never leave those who dwell on such thoughts (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 3). 


“Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi, và cướp đọat của tôi.” Ai bỏ được tâm 
niệm ấy, thì sự oán giận tự nhiên san bằng— “He abused me, he hit me, he defeated me, he 
robbed me.” Hatred wIll leave those who do not harbor such thoughts (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 4). 


Ở thế gian nầy, chẳng phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ được hận thù. Đó là 
định luật của ngàn xưa——lIn this world, hatred never destroys (eliminates) hatred, only love 
does. This 1s an eternal law (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 5). 


Người kia vì không hiểu rằng: “Chúng ta sắp bị hủy diệt, nên mới phí sức tranh luận hơn 
thua. Nếu họ hiểu rõ điều đó, thì chẳng còn tranh luận nữa.—Some never sees that 
everybody perishes In any argument. Those who realize this, do not argue (Kinh Pháp Cú—— 
The Dammapada Sutta 6). 


Những người chỉ muốn sống trong khoái lạc, không chịu nhiếp hộ các căn, ăn uống vô độ, 
biếng nhác chẳng tinh cần, họ là người dễ bị ma nhiếp phục như cành mễm trước cơn gió— 
Those who only want to live with pleasant things, with senses unrestrained, in food 
Iimmoderate, indolent, Inactive, are quickly overthrown by the mara as a weak tree breaks 
before a big wind (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 7). 


Những người nguyện ở trong cảnh chẳng khoái lạc, khôn khéo nhiếp hộ các căn, uống ăn tiết 
độ, vững tin và siêng năng, ma không dễ gì thắng họ, như gió thổi núi đá—Those who 
contemplate “impurities,” with senses restrained, moderate 1n food, faithful and active, mara 
cannot overthrow him as 1f)s impossiIble for the wind to overthrow a rocky mountain (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 8). 


Mặc áo cà sa mà không rời bỏ những điều uế trược, không thành thật khắc kỷ, thà chẳng 
mặc còn hơn—Wearing a yellow saffron robe with an impure mind. What wIll the robe do If 
truthfulness 1s lacking and discipline or self-control ¡is denied? (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 9). 


Rời bổ những điều uế trược, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, khắc kỷ và chân thành, người như 
thế đáng mặc áo cà sa—He who drops all stain, stands on virtue, learns discipline and speaks 
the truth. Then the yellow robe wIll fit hm (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 10). 


2955 


CHƯƠNG TÁM MƯƠI TÁM 
CHAPTER EIGHTY-EIGHT 


Sanh Tử--Luân Hồi 
Bừth and Death 
Reincarnation 
Samsara or jJanma-imarana (sk£) 


(A) Tổng quan về Sanh Tử— An overview 0ƒ “Birth and Death ” 


(B) Sự sợ hãi về Sanh Tử— The Fear oƒ “Birth and Death 

(I) Vấn đề Sanh Tử— Problem oƒ human`s ljƒe and death. 

(H) Sự sợ hãi về Sanh Tử— The Fear oƒ “Birth and Death”. 

(HI)Bản án tử hình— The Death Penaliy. 

(IV)Nỗi đau khổ về tư tưởng sống chết trong đời sống hằng ngày của chúng ta—Afflictions oƒ 
the ideas öƒ le and death in our daily le. 

(V) Chúng ta có thể kiểm soát sự sợ hãi nây không?— Can we confrol this Fear? 


(C) Sau Khi Chết và Sau Kiếp Sống Nây—Ajfer death and after this lƒe 
(l)_ Sau khi chết —After death. 
(H) Sau đời sống này (đời sau)— After lỰe. 


(D) Luân Hồi— Reincarnation 

(I) Tổng quan về Luân Hồi—An overview oƒ Reincarnation. 
(II) Nghĩa của Luân Hồi— The meanings oƒ Ñeincarnation. 
(IHI)Các cõi Luân Hồi— Realms oƒ Samsara. 


(E) Nhân Sanh Tử— Causes oƒ Birth and Death 
(l) Nhị Chúng Vô Nhân— Two theories on the absence oƒ cause. 
(H) Bốn Nhân Sanh Tử Của Con Cái— Children are born from ƒour causes. 


(F) Tử— Death 


(F-1) Tổng quan và Ý nghĩa của “Tử ”®— Overview and Meanings oƒ “Death ” 

(I) Tổng quan vê “Chết”— An overview oƒ Marana. 

(H) Nghĩa của Chết— Definitions oƒ Marana. 

(HI) Những định nghĩa khác liên quan đến Sanh Tử— Other definitions that are related to the 
SanSara. 

(IV)Những định nghĩa khác liên quan đến “Chết”—Other definitions that are related to 


Marana. 


2956 


(F-2) Sự chết là chắc chắn và tự nhiên— Death is certain and natural 


(F-3) Phân loại Chết — Categories gƒ Marana 

(l) Nhị chúng Tử— There are fwo kimds oƒ death. 

(H) Bốn Nguyên Nhân Của Sự Chết — Death occurs in ƒour ways. 
(TH)Cửu Chủng Hoạnh Tử— Nine Major Forms oƒ Untùnely Death. 


(G) Tái Sanh— Rebirth— To be born again— Prafisamdli (skt) 


(G-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Tái Sanh— Overview and Meanings oƒ Rebirth 
(1) Tổng quan về Tái Sanh —An overview öƒ “Rebirth”. 
(II) Nghĩa của Tái sanh— The meaning oƒ Rebirth. 


(G-2) Phân loại Tái sanh— Categories 0ƒ Rebirth 

(l) Nhị Chúng Tái Sanh— Two kinds oƒ Rebirth. 

(II) Tam Chúng Sanh— Three kinds oƒ rebirths. 

(HI)Bốn cách Tái Sanh— Four kinds oƒ rebirth. 

(IV)Ngũ Sinh— Five rebirths. 

(V) Lục Sanh— Six ways oƒ rebirth. 

(VI)Bảy cảnh giới hữu phúc—Seven happy states (The Buddha and His Teachings). 

(VH)Bát Phúc Sinh Xứ— Eight happy condifions in which one may be reborn. 

(VIH)Tám cõi tái sanh— Eigh† adVersifies. 

(IX)Bát Chúng Thắng Pháp— Eight surpassing things. 

(X) Bát Thí Sanh— Eight kinds oƒ rebirth due 1O generoSiIV. 

(XI)Tám Phẩm Chất Giúp Người Nữ Có Thể Tái Sanh vào Cảnh An Vui Hạnh Phúc— Eight 
qualiies in a woman that heÏlp her rebirth in happy states: See Chapter 89. 

(XH)Cửu Loại Sanh: Nine kinds oƒ birth— Chín loại sanh. 

(XIII)Thập Loại Ngạ Quỷ Tái Sanh Làm Súc Sanh Để Trả Tiếp Nghiệp Trước: Ten kinds oƒ 
g@hosts that will be reborn as an animal to confinue to pay their debts. 

(XIV)Thập Loại Nhân Thú: Ten kinds oƒ animals that will be reborn as a human. 

(XV)Thập Nhị Chúng Sanh Tử— Twelve kinds oƒ liƒe and death. 

(XVI)Các loại Tái sanh khác— Other kinds oƒ rebirth. 


(G-3) Tái sanh theo các truyền thống Mật giáo— Rebirth according to Tantric tradifions 
(G-4) Thân Tiền Hữu— Antecendent Existence Body 


(GŒ-5) Thân Trung Hffu— Infermediate existence body— Anfara-bhava (skt) 

(l)_ Nghĩa của Thân Trung Hữu— The meanings 0o the Imtermediate Existence Body (Bardo 
stage). 

(H) Các giai đoạn thọ báo của Thân Trung Ấm— Various sfages 0ƒ retributions oƒ the 
Intermediate existence bodl. 

1)_ Giai đoạn 49 ngày đầu hay thời kỳ minh định nghiệp báo— The first 49 days or the period 
Oƒ determination oƒ karmic retributions. 


2957 


2) Giai đoạn thọ thân hậu hữu— The period oƒ transiHon between lijƒe. 

3) Trường hợp thọ báo đặc biệt của thân trung hữu— Special and unique karmic retribution 
conditions oƒ the intermediate existence body. 

(HI)Đặc điểm của Thân Trung Ấm— Special characteristics 0ƒ the Intermediate skandha body. 

(IV)Thân Trung Ấm theo Phật giáo Tây Tạng—According Tibetan Buddhism. 

(V) Thân Trung Ấm sanh về các đường ác—lIntermediate Fxistence Body bormn to the evil 
paths. 


(G-6) Sự quan trọng của ý tưởng Tái sanh trong Phật giáo— The nportance oƒ the idea 0ƒ 
Rebirth im Buddhism 


(G-7) Thức Tái Sanh— Rebirth Consciousness— Pafisandhi-vinnana (p) 


(G-8) Lục Điểm Tái Sanh— Six Last Warm Spots represent the pÏace 0ƒ reincarnation 
( Theo Kinh A Hàm —According to the Agama sufra. 
(I) Theo Ấn Quang Đại Sư—According to Great Master Yin-Kuang. 


(H) Sinh Hữu— Rebirth-process becoming 


(H-1) Hữu— Bccoming 
(l)_ Hữu Luân (Bánh xe của sự hiện hữu)— The wheel oƒ Becoming. 
(H) Diệu Hữu— Wonderƒul existence. 


(H-2) Phân loại Sinh Hiữu— Categories 0ƒ Rebirth-process becormng 
(l) Nhị Chúng Hữu—Two kinds oƒ becoming. 

(H) Ba loại hiện hữu— Three st†ates oƒ mortal existence. 

(THI) Tứ Sanh— Four ƒorms oƒ Brith. 

(IV) Tứ Chúng Nhập Thai— Four Modes oƒ Rebirth. 

(V) Ngũ Sinh— Five rebirths. 

(VI)Chín loại Sinh Hữu— Nine kinds oƒ becoming. 

(VI)Chín hình thức sanh—Nine kinds oƒ binth. 


(D Bất Sanh Bất Diệt— Neither bừth nor death 


2958 


2959 


(A) Tổng quan về Sanh Tử 
An overview 0ƒ “Birth and Death ” 


1) Theo truyền thống Phật giáo, trong đêm giác ngộ, Đức Phật đã đưa ra lời xác chứng về 


2) 


sanh tử, tử sanh... Ngài đã chứng được tam minh và cái biết đầu tiên của Ngài là biết về 
tiền kiếp. Ngài đã nhớ lại Ngài đã sanh ra trong những hoàn cảnh nào ở tiền kiếp. Ngoài 
Đức Phật ra, các đệ tử nối trội của Đức Phật cũng có thể nhớ lại được tiền kiếp của họ. 
Chẳng hạn như ngài A Nan, có khả năng nhớ lại tiền kiếp sau khi thọ giới. Tương tự, qua 
lịch sử Phật giáo, có nhiều vị thiển sư và Thánh Tăng đã có thể nhớ lại tiền kiếp của 
mình. Trong Phật giáo, tiến trình “sanh, tử và tái sanh” là một phần của tiến trình của 
những thay đổi liên tục. Thật vậy, không phải là chết rồi mới tái sanh mà chúng ta sanh, 
tử, rồi tái sanh trong từng phút từng giây. Cũng giống tiến trình thay đổi trong cơ thể con 
người, thí dụ như như đa số các tế bào trong thân thể của chúng ta đã được sanh ra, chết 
đi và được thay thế bằng những tế bào mới rất nhiều lần trong một đời người. Ngay cả 
những tế bào không được thay thế cũng phải chịu sự thay đổi nội tại liên tục. Đó là một 
phần của tiến trình “sanh, tử và tái sanh”. Tâm trí của chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy 
trạng thái tinh thần có lúc vui, lúc buôn, thay đổi luôn luôn. Trạng thái nầy đi qua và 
được thay thế bằng trạng thái khác. Đức Phật biết được rằng những trạng thái nhiễu loạn 
và nghiệp lực khiến cho chúng sanh phải bị tái sanh. Trong những phút giây sắp từ bỏ 
thân nầy, thường thì phàm phu chúng ta luôn theo bản năng cảm thấy thèm khát, níu giữ 
xác thân. Chúng ta gần như hoảng loạn khi từ bỏ xác thân và phải vĩnh biệt mọi sự mọi 
vật quanh mình. Khi thấy mình đang từ bỏ thân xác nầy và đang kết thú mạng sống thì 
chúng ta lại cố gắng nắm chặt vào một thân thể khác—According to the Buddhist 
tradition, on the night of His enlightenment, the Buddha provided us with testimony on 
the matter of birth, death and rebirth. He acquired three varieties of knowledge and the 
first of these was the detailed knowledge of His past lives. He was able to recollect the 
conditions in which He had been born In His past lives. Besides the Buddha'”s testimony, 
His eminent disciples were also able to recollect their past lives. Ananda, for example, 
acquired the ability to recollect his past le soon after his ordination. Similarly, 
throughout the history of Buddhism, so many Zen masters and Saints have been able to 
recollect their past lives. In Buddhism, the process of “birth, death, and rebirth” 1s part of 
the continuous process of change. In fact, we are not only reborn at the time of death, we 
are born, died, and reborn at every moment. This process 1s no difference from the 
process of change In our body, for example, the majJority of the cells in the human body 
die and are replaced many times during the course of one”s life. The Buddha observed 
that disturbing attitudes and karma cause our minds to take one rebirth after another. At 
the time of death, we ordinary people usually crave for our bodies. We are afraid to lose 
our bodies and to be separated from everything around us. When 1t becomes obvious that 
we are departing from this body and life, we try to grasp for another body. 

Trạng thái sanh tử trong vòng luân hồi tùy thuộc nơi nghiệp lực. Theo đạo Phật, chúng 
sanh được tuyệt đối tự do chọn lựa con đường mình muốn đi. Nếu như người ấy muốn ở 
Tây phương thì phát nguyện vãng sanh Tịnh Độ, rồi tính tấn niệm Phật. Còn nếu như 
muốn bị đọa địa ngục thì chỉ đơn giản làm ác là chắc chắn phải đọa. Thời gian trôi qua 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


2960 


thật nhanh. Năm tháng trôi qua thật nhanh. Đời người cũng vậy, từ lúc sanh ra đến khi 
già rồi chết, mình cũng chẳng hề hay biết. Sanh, lão, bệnh, tử quay cuồng nhanh chóng, 
mà con người thì cứ u mê cứ để hết năm nầy đến năm khác trôi qua. Nếu chúng ta chẳng 
tỉnh ngộ trong vấn để sanh tử của chính mình thì mình vốn dĩ đã sanh ra trong u mê, rồi 
cũng sẽ chết đi một cách u mê theo nghiệp lực. Quả là một cuộc sống vô vị!: The state of 
transmigration or samsara, where beings repeat cycles of birth and death according to the 
law of karma. Living beings are absolutely free to choose their own future. If they wish to 
be reborn in the Western Pureland, they can make a vow to that effect, then, vigorously 
recite the name of the Buddhas. If they prefer the hells, they simply do evil deeds and 
they will fall into the hells for sure. Time flies really fast. The years and months have 
gone by really fast too. In the same way, people progress from birth to old age and death 
without being aware of it. Birth, old age, sickness, and death come 1n quick succession as 
we pass the years in muddled confusion. If we do not wake up to our own birth and death, 
then, having been born muddled, we will also die muddled according to the law of karma. 
What a meaningless lifel 

Tất cả đời sống, tất cả hiện tượng đều phải có tiến trình sanh tử, đều phải bắt đầu và 
chấm dứt. Trường phái Tam Luận chối bỏ điều này trên phương diện chân đế (sự thật 
tuyệt đối), nhưng công nhận điều này trên phương diện tục đế (sự thật tương đối): All 
life, all phenomena have bírth and death, beginning and end. The Madhyamika school 
deny this in the absolute, but recognize It in the relative. 

Sanh Diệt Khứ Lai —Coming into existence and ceasing: Trung Luận cho rằng sinh diệt 
khứ lai, chỉ là những từ ngữ tương đối và không thật (kỳ thật chư pháp vốn là Như Lai 
Tạng bất sanh bất diệt bất khứ bất lai ——The Madhyamika-Sastra believed that all 
things coming Into existence and ceasing to exIst, past and future, are merely relative 
terms and not true In reality. 

Tuy nhiên, chư Bồ Tát xem việc sanh tử là viên lâm của các ngài vì không nhàm bỏ. Đây 
là một trong mười loại viên lâm của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được đại hạnh an lạc la ưu não vô thượng của Như Lai: Birth and death ¡is a grove 
for Enlightening Beings because they do not reJect 1t. This 1s one of the ten kinds of grove 
of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can achieve the 
Buddhas” unexcelled peaceful, happy action, free from sorrow and afflication. 

Sanh tử cũng còn là khí giới của chư Bồ Tát, vì chẳng dứt hạnh Bồ Tát và luôn giáo hóa 
chúng sanh. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy thời có thể diệt trừ những phiền não, kiết sử 
đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh: Birth-and-death is a weapon of enlightening 
beings because they continue enliphtening practices and teach sentient beings. 
Enlightening Beings who abide by these can annihilate the afflictions, bondage, and 
compulsion accumulated by all sentient beings In the long night of ignorance. 

Hóa thân Bồ Tát, không do sanh tử luân hồi, hay sự sống chết của Thánh nhân không bị 
dấy lên bởi nghiệp báo hữu vi: The birth and death of saints, i.e. without action and 
transformation, or effortless mortality, or transformation such as that of Bodhisattva. 


2961 


(B) Sự sợ hãi về Sanh Tử 
The Fear 0ƒ “Birth and Death 


(D) Vấn đề Sanh Tử— Problem oƒ human?s lịƒe and death: Có một vấn đề về đời sống con 
người không thể giải quyết được bằng tri thức và nỗ lực của chính mình, đó là vấn để 
sanh tử. Tuổi thọ của con người đã tăng lên khá nhiều theo với sự phát triển của y khoa 
và không nghi ngờ gì nữa là nó sẽ còn gia tăng trong tương lai. Tuy nhiên, cái chết vẫn 
đến với chúng ta không một chút thay đổi. Theo bản năng, chúng ta cảm thấy cái chết 
đáng ghét và đáng sợ. Người trẻ không cảm thấy bị ảnh hưởng bởi cái chết vì họ hãy còn 
tràn đầy nhựa sống và cảm giác mạnh mẽ đến nỗi họ không nghĩ đến cái chết đúng thật 
như nó. Họ không sợ cái chết vì họ không nghĩ về nó. Nếu họ chịu nghĩ về cái chết một 
cách nghiêm túc, chắc chắn họ sẽ run lên vì sợ——There is one problem of human life that 
cannot be solved through human knowledge and endeavor. This 1s the problem of life and 
death. Man's life expectancy has Increased considerably with the development of 
medical sclence and undoubtedly will be further prolonged In the future. Nevertheless, 
death invariably comes to us all. We instinctively feel death to be undesirable and 
friphtening. Young people do not feel so horrified by death because they are so full of 
vitality and strong feelings that they do not think of death as 1t really 1s. They are not 
afraid of death because they do not think about 1t. If they gave 1t serlous consideration, 
they would probably tremble with fear. 


(II) Sự sợ hãi về Sanh Tử— The Fear oƒ “Birth and Death: ” Một người đang lâm trọng bệnh 
hẳn phải kinh hãi hơn biết bao nhiêu! Tim người ấy hẳn phải như vỡ ra vì kinh hãi và cô 
đơn khi người ấy nghĩ đến cái chết có thể xảy đến cho mình bất cứ lúc nào. Hơn nữa, vì 
cơn đau sẽ hành hạ người ấy. Ý nghĩ về cái chết sẽ tăng nỗi đau của người ấy lên gấp 
đôi trong những ngày còn lại. Có người có thể bảo rằng anh ta không đặc biệt sợ cái 
chết. Nhưng người ấy chỉ nói thế khi anh ta không đối mặt với cái chết. Chắc chắn anh ta 
sẽ không thể giữ được bình tĩnh vào lúc cái chết thực sự đến gần. Tuy rằng đôi khi nỗi 
khổ vì đau đớn quả thật làm cho chúng ta quên đi rằng những ray rức thật sự về cái chết. 
Khi ta cảm thấy đau đớn cùng cực thì tâm ta ngập tràn niềm ao ước được giải thoát khỏi 
đau đớn đến nỗi ta có thể quên đi nỗi kinh hãi về cái chết—How much more fear must a 
person who 1s seriously Ill feel! His heart must almost burst with horror and loneliness 
when he thinks of death, which may come upon him at any moment. Moreover, the pain 
of his illness wIll torment him. The thought of death will double his pain during his 
remaining days. Someone may say that he 1s not especially afraid of death. But he says 
this when he 1s not confronted by death. He will surely not be able to keep his composure 
when the moment of death actually approaches. Sometimes, though, the suffering of pain 
actually makes us forget the true pangs of death. When we feel extreme pain our minds 
are so filled with the desire for freedom from pain that often we are able to forget our 
terror of death. 


(HI)Bản án tử hình— The Death Penalfy: Tuy nhiên, trong một ý nghĩa nào đó, mọi người 
cũng giống như những tội nhân bị xử án tử hình. Thời điểm sẽ đến khi mọi người chắc 
chắn sẽ phải chết. Khi y khoa tiến bộ xa hơn, khổ đau thể chất của con người lúc sắp 


2962 


chết có thể được giảm thiểu . Nhưng cho dù như thế, con người cũng không thoát khỏi sợ 
hãi, lo lắng và khổ đau về chính cái chết. Chỉ có một con đường để thoát khỏi sự đe dọa 
của cái chết. Đó là một tôn giáo mà nhờ nó chúng ta có thể tin vào cuộc sống vĩnh cửu, 
rằng chúng ta không chết, sự sống của chúng ta chỉ thay đổi hình thức mà thôi. Khi chúng 
ta có thể toàn thiện tâm thức nhờ tôn giáo, chúng ta sẽ thực sự thoát khỏi sự sợ hãi và 
khổ đau về cái chết: In a sense, however, all people are just like criminals sentenced to 
death. The time will come when they will all surely die. When medical sclence makes 
further progress, their physical suffering at the time of death may be alleviated. But even 
so, they will not be free from the terror, anxIety, and suffering of death 1(self. There 1s 
one way to be free from the threat of death. This 1s a relipglon through which we can 
believe in eternal life, that we do not die, our lives only change in form. When we can 
perfect our consciousness through religion, we will be truly free from the terror and 
suffering of death. 


(IV)Nỗi đau khổ về tư tưởng sống chết trong đời sống hằng ngày của chúng ta—Afflictions 


oƒ the ideas oƒ le and death in our daily ljƒe: Chúng ta không những chỉ bị đeo đẳng bởi 
những ray rức về cái chết mà còn bởi sự khổ đau về sự sống nữa. Ngày và đêm, chúng ta 
bị tấn công bởi những khổ đau vật chất, cơ thể, tinh thần và những khổ đau khác nữa. 
Trong bao nhiêu đau khổ này, hai khổ đau về vật chất, cơ thể cần phải được giảm thiểu 
nhờ tri thức và nỗ lực của con người. Mặc dù trình độ hiểu biết của chúng ta chưa thể 
loại bỏ hoàn toàn hai hình thức khổ đau này được, nhưng chúng ta cũng đang được giảm 
thiểu dẫn theo với sự phát triển của tri thức của con người. Thật vậy, những khổ đau này 
hầu như sớm muộn gì cũng có thể biến mất—We are shadowed not only by the pangs of 
death but also by the suffering of life. We are assaulted day and night by material, 
physical, spiritual and other sufferings. Among these many sufferings, two, material and 
physical sufferings, should be alleviated through human knowledge and endeavor. 
Although these two forms of suffering cannot be entirely abolished in our present state Of 
knowledge, they are being lessened bịt by bịt with the development and elevation of 
human knowledge. In fact, these kinds of suffering may almost disappear In time. 


(V) Chúng ta có thể kiểm soát sự sợ hãi nầy không?— Can we confrol this Fear?: Khi người 


ta đối mặt với một nỗi khổ đau trầm trọng đến nỗi người ta không thể kiểm soát nó dù đã 
hết sức cố gắng thì người ta cảm thấy như mình phải nương tựa vào một cái gì đó có năng 
lực hơn mình, một cái gì tuyệt đối, và người ta cầu cứu. Người ta giao cả thân tâm mình 
cho năng lực tuyệt đối này như là bảo rằng: “Xin Ngài cứ tùy tiện. Tôi xin dâng mọi sự 
lên Ngài.”——When people encounter a serious suffering that they cannot resolve however 
hard they may try, they feel as If they must depend upon something more powerful than 
themselves, something absolute, and they ask for help. They entrust themselves body and 
mind to this absolute power, as 1 to say, “Do as you please. I leave everything up to 
you.” 

Chúng ta có thể nương tựa vào Tôn Giáo hay không?— Can we take refuge in Religions?: 
Chúng ta nên nương tựa vào cái gì? Chúng ta nên giao thân tâm mình cho cái gì? Người 
nguyên thủy sùng bái mặt trời, núi non, thú vật, cây cỏ, hay những người khác và những 
thần linh cư ngụ bên trong họ. Nhưng cách xử sự như thế rõ ràng ngày nay không còn 


b) 


c) 


đ) 


2963 


nữa. Người ta tin theo một hình thức tôn giáo tiến bộ hơn là nương tựa vào những năng 
lực tuyệt đối của tôn giáo ấy, nương tựa vào một vị thần linh được xem là đấng toàn 
năng sáng tạo và cai quản mọi sự ở trên trời và trên mặt đất. Họ xoay xở để đạt được an 
tâm ở một mức độ nào đó bằng cách cầu nguyện và xin vị thần linh này giúp đỡ họ— 
What should we depend upon? To what should we entrust our body and mind? Primitive 
people prostrated themselves before the sun, mountains, animals, plants, or other human 
beings and spirits dwelling within them. But such a behavior 1s out of the questlon now. 
Believers in a more advanced form of religion depend on its absolute power, on a god 
that 1s considered to be the almighty being who creates and governs everything in heaven 
and on earth. They manage to obtain a certain degree of mental peace by praying to this 
god and asking his help. 

Chúng ta có thể nương tựa vào Thân Linh hay không?—Can we take refuge in Gods?: 
Nhưng ngay cả sự an tâm này cũng chỉ giới hạn. Chúng ta không thể đạt được sự bảo 
đảm và bình an tuyệt đối từ một thần linh như thế vì vị thần linh này hiện hữu vĩnh viễn 
tại một cõi siêu thế nào đó như một cõi trời chẳng hạn. Một vị thần từ cõi trời mà nhìn 
xuống cõi đời một cách uy nghiêm, một vị thần trừng phạt cái ác một cách tàn nhẫn và 
ban thưởng cho cái thiện, vị thần này càng có khả năng tuyệt đối bao nhiêu thì chúng ta 
càng trở nên lệ thuộc và đồng thời càng cẩm thấy sợ hãi bấy nhiêu vì chúng ta không 
biết đến khi nào chúng ta có thể bị vị thần này bỏ rơi hay khi nào chúng ta có thể bị ngài 
trừng phạt. Vì thế, chúng ta sống trong kinh sợ vì thân này, dù chúng ta đã dốc lòng 
nương tựa vào ngài. Với sự lệ thuộc tâm thức như thế vào một sức mạnh bên ngoài, 
chúng ta không thể nào đạt được sự an tịnh tâm thức thật sự—But even this peace of 
mind 1s limited. We cannot obtain absolute assurance and peace from such a god because 
this god exists externally in some transcendental sphere like heaven. A god who 
maJestically looks down on the world from heaven, a god who mercilessly punishes evil 
and rewards good. The more absolute the power this god possesses, the more dependent 
we become and at the same time, the more we fear we feel because we do not know 
when we may be forsaken by the god or when we may be punished by him. For this 
reason, we live in a great fear of the god, although we depend upon him with our whole 
heart. With such mental dependence on an external force, we cannot attain true menftal 
peace or nirvana. 

Chúng ta có thể nương tựa vào Tâm chúng ta hay không?—Can we rely on our own 
mind?: Chúng ta có thể nương tựa vào cái gì đó bên trong chúng ta không? Không, cái ấy 
cũng không đáng tin cậy vì tâm chúng ta luôn bị ảo tưởng. Thân ta cũng không đáng tin 
cậy vì cuối cùng thân cũng bị tan rã. Nếu chúng ta có thể nương tựa hoàn toàn vào cái gì 
đó bên trong chúng ta thì chúng ta sẽ không cần đến tôn giáo và sẽ có thể tự cứu mình 
bằng chính nỗ lực của mình—Can we depend upon anything inside ourselves? No, this is 
also unreliable because our mind is always subJect to 1llusion. Our body 1s also unreliable, 
being destined to disinteprate eventually. If we could depend wholly upon something 
within us, we would have no need of religion and should be able to save ourselves by our 
own efforts. 

Hãy tự mình làm ánh sáng cho mình, hãy lấy Pháp làm ánh sáng cho mình— Make the selƒ 
your light, make the Law your lighi: Thế thì chúng ta nên nương tựa vào cái gì để được 
cứu độ? Ở đây chúng ta phải nhớ đến lời Đức Phật dạy: “Hãy tự mình làm ánh sáng cho 


2964 


mình, hãy lấy Pháp làm ánh sáng cho mình,” đây là lời mà Đức Phật đã nói với tôn giả A 
Nan, một trong mười đại đệ tử của Ngài trước khi Ngài nhập diệt. Ngài A Nan nghĩ rằng: 
“Khi Đức Thế Tôn, bậc Đạo sư tối thắng nhập diệt, chúng ta sẽ nương tựa vào ai trên đời 
này để tu tập và sinh sống?” Đáp lại nỗi lo lắng của A Nan, Đức Phật dạy ngài như sau: 
“Này A Nan! Trong tương lai, các ông nên tự mình làm ánh sáng cho mình và nên nương 
tựa vào chính mình. Các ông chớ nương tựa vào ai khác. Các ông cũng nên lấy Pháp làm 
ánh sáng cho mình và nên nương tựa vào Pháp. Các ông chớ nương tựa vào ai khác.”— 
What then should we depend upon for our salvation? We must here remember the 
Buddha's teaching: “Make the self your light, make the Law your light,” the words the 
Buddha spoke to Ananda, one of his ten great disciples, before dying. Ananda felt 
anxIous, reflecting: “When the World Honored One, who 1s unparalleled leader and 
teacher, dies, who on earth should we depend upon in our practice and life?” In response 
to Ananda's anxIety, the Buddha taught him as follows: “Ananda! In the future, you 
should make yourself your light and depend upon your own self. You must not depend 
upon other people. You should make the Law your light and depend upon the Law. You 
must not depend upon others. 

Làm cách nào để có thể tự mình làm ánh sáng cho mình, lấy Pháp làm ánh sáng cho mình 
bằng cách nào?—How can we make the selƒ and the Law our own ligh?: Chúng ta có thể 
đạt được cái tâm thức như thế bằng cách nào? Không cần phải nói, đó là cách không 
ngừng học tập giáo lý của Đức Phật và làm cho giáo lý ấy bắt rễ sâu trong tâm nhờ tư 
duy về nó. Ta phải hiểu chắc trong tâm rằng sự sống của ta cần hợp nhất với sự sống của 
vũ trụ hay của Đức Phật. Đây thực sự là thiển định, theo quan điểm tôn giáo. Nhờ loại 
thiển định này, ta có thể thanh tịnh được cả cái tâm mà không có ý thức đến, tức là tiểm 
thức của ta và có thể khiến tư duy và hành sử của ta hài hòa một cách tự nhiên với hoàn 
cảnh chung quanh. Nếu tư duy và hành sử của ta hài hòa với hoàn cảnh chung quanh thì 
những khổ đau lo lắng không làm ta rối rắm. Trạng thái tâm thức này là sự an tịnh thực 
sự của tâm; đấy là cấp độ của “Niết Bàn là tịch lặng,” cấp độ tịch lặng tuyệt đối trong đó 
chúng ta không nắm bắt vào cái øì cả. Trạng thái tâm thức này không bị giới hạn vào sự 
an tâm thụ động. Cái tâm thức được sự sống vũ trụ lớn lao làm cho sinh động của chúng 
ta sẽ cho chúng ta niềm hy vọng và sự can đảm lớn lao. Năng lực tuôn ra từ tâm thức này 
khiến ta tiến lên mà thể hiện cuộc sống hằng ngày, sự nghiệp và Bồ Tát đạo của ta nhằm 
vì lợi ích cho người khác ở trên đời này——In what way can we gain such consciousness? 
Needless to say, the way 1s fo study the teachings of the Buddha repeatedly and to root 
them deeply in our minds by meditating on them. We must keep firmly in mind the 
realization that our lives should be unified with the universal life or the Buddha. This 
1ndeed 1s meditation from the religIlous point of view. Throuph this kind of meditation, we 
can purify even the mind of which we cannot be conscious ourselves, that 1s, our 
subconscious mind, and we can make our thought and conduct harmonIze spontaneously 
with our surroundinss. If our thought and conduct are In harmony with our surroundings, 
sufferings and worrles cannot trouble us. This mental state 1s true peace of mind; 1t 1s the 
sfate Of “nirvana Is quliescence,” the absolute quiet state in which we cling to nothing. 
Thịs state of mind 1s not limited to a passive mental peace. Qur consciousness of being 
enlivened by this great universal life gives us great hope and courage. Energy springs 


Œ) 


2965 


from this consciousness so that we advance to carry out our daily lives, our work, and our 
bodhisattva-way for the benefit of others 1n this world. 


(C) Sau Khi Chết và Sau Kiếp Sống Nầy 
After death and qƒter this lc 


Sau khi chết— Aƒfier death: Theo Phật giáo, chết không phải là hết. Sau khi chết chỉ có 
thân xác ngừng hoạt động, còn thần thức, có người gọi là linh hồn, chuyển theo nghiệp 
lành hoặc nghiệp dữ mà đầu thai vào nơi thiện hoặc nơi ác, phát khởi sự tái sinh gọi là 
luân hồi. Thông hiểu giáo lý đạo Phật giúp cho Phật tử sắp mãn phần được bình thản, 
không loạn động, vững tâm tin tưởng nơi tương lai của chính mình, chỉ nương theo nghiệp 
đã tạo mà đi, không sợ hãi; ngược lại, người Phật tử trước khi mãn phần có thể bình tĩnh 
tin tưởng trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời rằng sống thế nào thì chết như thế ấy. 
Trong thực tế, có rất nhiều Phật tử hay không Phật tử, không hiểu giáo lý nhà Phật lại 
cho rằng chết là hết, suy nghĩ về cái chết làm gì cho mệt, hãy sống cho hiện tại. Đây là 
lối sống của những người không biết sống đúng theo hạnh phúc an vui mà Phật đã dạy. 
Họ không hiểu mối tương quan nhân quả giữa các thế hệ, giữa các cuộc sống tiếp nối 
nhau. Khi họ còn trẻ, còn mạnh, họ có thể lướt qua được những cơn đau ốm, đến khi già 
yếu tiền bạc hao mòn, thân thích xa rời, sự sợ hãi, nỗi âu sầu, cảnh buồn bã, lòng luyến 
tiếc đối với họ quá mạnh, sự xúc động trước cảnh tử biệt, làm cho họ hối hận nhưng 
không còn kịp nữa. Người Phật tử phải luôn nhớ câu ngạn ngữ “Phải đào giếng trước khi 
khát nước” để khỏi mang tâm trạng hối hận thì đã muộn——According to Buddhism, death 
1s not end. After death, the heart ceases to beat, only conscIousness generally identified 
as the soul follows 1ts course determined by the dead”s karmic forces to enter the embryo 
to be reborn. Such a process 1s called reincarnation. IÝ we understand the Buddha”s 
Teachings, before parting, we can remain as calm as possible; we will not fear, knowing 
that our next rebirth 1s dedicated by our own karma, not by any external power. They wIll 
have a strong faith on “the way you live 1s exactly the way you die.” In reality, there are 
so many Buddhists and non-Buddhists who do not thoroughly understand the Buddhaˆs 
Teachings. For them, death 1s the end; thinking of death only makes them tired. They Just 
live for the present. This 1s the way of living for those who do not know how to live a 
happy and Joyful life in accordance with the Buddhaˆs Teachings. They do not understand 
the relatonship between cause and effect, linking generations to generaflons or 
successive lives. When they are young and strong, they feel comfortable with everything, 
but when they become sick, or aged, 1solated from kinfolk or short of money, they wIll be 
agitated, but it 1s too late for them to regret. Buddhists should always remember the old 
proverb “You need to dig the well before you are thirsty” to prevent the feeling of late 
T©BTeI. 


(H) Sau đời sống này (đời sau)—After ljƒe: Kiếp sau—Ngay từ buổi sơ khai, Phật giáo đã 


xác nhận rằng tất cả chúng sanh đều sanh, tử, tử, sanh tùy theo nghiệp đời quá khứ của 
họ trong một chu kỳ không ngừng nghỉ. Vấn để liệu có sự tái sanh của chúng sanh hay 
không hiện còn đang là để tài bàn cãi của Phật tử Tây phương, vì trong số họ, nhiều 


Œ) 
Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


2966 


người không chấp nhận rằng giáo thuyết về tái sanh là có thật. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số 
các vị thầy Phật giáo ở Á Châu lại xem niềm tin tái sanh là giáo lý chính của Phật giáo, 
và hài lòng rằng giáo lý ấy khế hợp với những lời Phật dạy trong các kinh điển. Đa số 
đều nghĩ rằng giáo lý về tái sanh là tối cần thiết để học thuyết về nghiệp trong Phật giáo 
được hợp lý, vì nếu không có tái sanh chắc là không có quả báo trực tiếp cho bất kỳ hành 
động nào—Since earliest time, Buddhism has asserted that all sentient beings are born, 
die, and are reborn again in dependence on theIr past actions (karma) in an endless cycle. 
The question whether or not beings are actually reborn In this way has become a 
controversial topic among Western Buddhists, many of whom do not accept that the 
doctrinne of rebirth is literally true. The overwhelming majortty of Asian Buddhist 
teachers, however, consider belief In rebirth to be a central tenet of Buddhism, and 
contending that it accords with the teachings of the Buddha as reported in the Buddhist 
canon. It is also widely thought that the doctrine of rebirth 1s very necessary In order for 
Buddhist karma theory to make sense, since 1f there were no rebirth there would be no 
direct recompense for any actIons. 


(D) Luân Hồi 
Reincarndation 


Tổng quan về Luân Hồi— An overview 0ƒ Reincarnation: 

Luân là bánh xe hay cái vòng, hồi là trở lại; luân hổi là cái vòng quanh quẩn cứ xoay 
vần: Reincarnation means going around as the wheel turns around. 

Thế giới nầy là Ta bà hay Niết bàn là hoàn toàn tùy thuộc vào trạng thái tâm. Nếu tâm 
giác ngộ thì thế giới nầy là Niết bàn. Nếu tâm mê mờ thì lập tức thế giới nầy biến thành 
Ta Bà —Whether the world is Samsara or Nirvana depends entirely on our state of mind. 
If our mind 1s enlightened, then this world 1s Nirvana; 1f our mind 1s unenlightened, then 
this world 1s Samsara. 

Với những ai biết tu thì ta bà là Niết Bàn, và Niết Bàn là ta bà: For those who strive to 
cultivate, samsara 1s Nirvana, NÑirvana 1s samsara. 

Thân nây chết, thân kia sanh. Chúng sanh sanh tử vì nghiệp lực: The passing away from 
one body to be reborn in another body. Where the being will be reborn depends on his 
accumulated good or bad karma. 

Sanh Tử: hai điểm trong vòng tròn luân hồổi—Birth and Death: two points in the Cycle of 
“Birth and Death”: Theo niềm tin Phật giáo, sanh tử chỉ là hai điểm trong vòng tròn luân 
hổi mà thôi. Không có sự đầu thai của một linh hồn hay một chất nào từ một thân xác 
nầy đến một thân xác khác. Cái thực sự xãy ra tiến trình tư tưởng chủ động của người sắp 
chết (Javana) phóng ra một số lực thay đổi tùy theo sự thanh tịnh của năm chập tư tưởng 
trong loạt nầy. Những lực nầy gọi là “năng lượng nghiệp” (Karma vega) tự nó lôi cuốn 
vào lớp vật chất tạo ra bởi cha mẹ trong dạ con người mẹ. Uẩn vật chất trong hợp chất 
phôi thai phải có những đặc tính khả dĩ có thể tiếp nhận loại năng lượng nghiệp đặc biệt 
nầy. Sự lôi cuốn theo cách thức này của những loại uẩn vật chất khác nhau tạo ra bởi cha 
mẹ xuất hiện do hoạt động của cái chết và đem lại sự tái sinh thuận lợi cho người sắp 


2967 


chết. Một tư tưởng bất thiện sẽ đưa đến một sự tái sanh không thuận lợi. Khi đầu thai, 
mỗi mỗi chúng sanh đều có hình dáng xấu đẹp, sang hèn khác nhau, đó đều là do các 
nghiệp nhân đã tạo ra khi còn mang thân tiền hữu cảm thành —lIn Buddhist belief, birth 
and death are only two points in the cycle of “Bith and Death”. There 1s no 
transmigration of soul or any substance from one body to another. What really happens 1s 
that the last active thought (Javana) process of dying man releases certain forces which 
vary In accordance with the purity of the five thought moments in that series. These 
forces are called karma vega or karmic energy which atfracfs Itself to a material layer 
produced by parents in the mother”s womb. The materlal aggregates In this germinal 
compound must possess such characteristics as are suitable for the reception of that 
particular type of karmic energy. Attraction In this manner of various types of physical 
aggregates produced by parents occurs through the operatlon of death and gives a 
favourable rebirth to the dying man. An unwholesome thought gives an unfavourable 
rebirth. Each and every type of sentient being wIll have different appearance whether 1t 
be beautiful or ugly, superior or Inferior. This 1s determined and 1s manifested based 
solely on the various karma sentient beings created while alive with their antecedent 
bodies. 


(H) Nghĩa của Luân Hồi— The meanings oƒ Reincarnation: 


Ũ 


2) 


Nghĩa căn bản của “Reincanation” là “Transmigration” (chuyển cư). Thân này chết để 
tái sanh vào thân khác. Nơi chúng sanh đầu thai (tái sanh) tùy thuộc vào nghiệp tốt hay 
xấu của từng chúng sanh. Niểm tin chúng sanh, kể cả con người có một chuỗi dài nhiều 
đời sống, và chỉ đừng lại khi nào không còn sự chấp thủ vào bất cứ thứ gì trên đời này. 
Điều này chỉ xãy ra khi đã tìm thấy Phật tánh. Đây là niềm tin rất phổ biến trong các tín 
đồ Phật giáo: The original word for reincarnation ¡s translated as transmigration. The 
passing away from one body to be reborn In another body. Where the being will be 
reborn depends on his accumulated good or bad karma. The belief that living beings, 
including man, have a series of bodily lives, only ceasing when they no longer base theIr 
happiness on any of the obJects of the world. This come about when the Buddha-nature 1s 
found. This belief 1s very common to all Buddhists. 

Luân hồi là do hậu quả của nghiệp. Học thuyết tái sanh được mọi trường phái Phật giáo 
tán đồng (ủng hộ). Theo học thuyết này, tất cả chúng sanh đều mắc kẹt trong vòng luân 
hổi sanh, tử, tái sanh, và hiện trạng của họ là do những hành động trong quá khứ hay 
nghiệp mà có. Theo niềm tin Phật giáo, không có sự đầu thai của một linh hồn hay một 
chất nào từ một thân xác nầy đến một thân xác khác. Cái thực sự xãy ra tiến trình tư 
tưởng chủ động của người sắp chết (Javana) phóng ra một số lực thay đổi tùy theo sự 
thanh tịnh của năm chập tư tưởng trong loạt nầy. Những lực nầy gọi là “năng lượng 
nghiệp” (Karma vega) tự nó lôi cuốn vào lớp vật chất tạo ra bởi cha mẹ trong dạ con 
người mẹ. Uẩn vật chất trong hợp chất phôi thai phải có những đặc tính khả dĩ có thể tiếp 
nhận loại năng lượng nghiệp đặc biệt nầy. Sự lôi cuốn theo cách thức này của những loại 
uẩn vật chất khác nhau tạo ra bởi cha mẹ xuất hiện do hoạt động của cái chết và đem lại 
sự tái sinh thuận lợi cho người sắp chết. Một tư tưởng bất thiện sẽ đưa đến một sự tái 
sanh không thuận lợi. Khi đầu thai, mỗi mỗi chúng sanh đều có hình dáng xấu đẹp, sang 
hèn khác nhau, đó đều là do các nghiệp nhân đã tạo ra khi còn mang thân tiền hữu cảm 


3) 


2968 


thành. Vì vòng sanh tử này không tránh được quan hệ với khổ đau và chết chóc, Phật 
giáo cho rằng thoát khỏi luân hồi là mục tiêu mà ai cũng mong muốn. Điều này được 
thực hiện qua việc tu tập, quan trọng nhất là thiển định về thực chất của vạn hữu. Học 
thuyết tái sanh trở nên trở ngại cho Phật tử hiện thời, nhất là những người cải đạo từ 
những quốc gia Tây phương, nơi mà nên văn hóa không chấp nhận ý niệm tái sanh. Tuy 
nhiên, học thuyết này lại vô cùng quan trọng trong quan điểm Phật giáo, vì tất cả những 
thái độ thành khẩn tu tập đều phát xuất từ việc thông hiểu học thuyết tái sanh: Rebirth is 
the result of karma. The doctrine of rebirth is upheld by all traditional schools of 
Buddhism. According to this doctrine, sentient beings (sattva) are caught up In a 
continuous round of bírth, death, and rebirth, and their present state of existence 1s 
conditioned by their past voliional actions or karma. In Buddhist belief, there 1s no 
transmigration of soul or any substance from one body to another. What really happens 1s 
that the last active thought (Javana) process of dying man releases certain forces which 
vary In accordance with the purity of the five thought moments in that series. These 
forces are called karma vega or karmic energy which attracfs Itself to a material layer 
produced by parents in the mothers°womb. The material agsregates In this germinal 
compound must possess such characteristics as are suitable for the reception of that 
particular type of karmic energy. Attraction In this manner of various types of physical 
aggregates produced by parents occurs through the operation of death and gives a 
favourable rebirth to the dying man. An unwholesome thought gives an unfavourable 
rebirth. Each and every type of sentient being wIll have different appearance whether 1t 
be beautiful or ugly, superior or Inferior. This 1s determined and 1s manifested based 
solely on the various karma sentient beings created while alive with their antecedent 
bodies. Since the cycle Iinevitably involves suffering and death, Buddhism assumes that 
escape from 1t is a desirable goal. This 1s achieved by engaging In cultivating oneself, and 
the most Iimportant of which 1s meditation. The doctrine of rebirth has become 
problematic for many contemporary Buddhists, particularly for converts to Buddhism In 
Western countries whose culture does not accept the notlon of rebirth. However, this 
doctrine is extremely Iimportant in Buddhism, for all sincere attitudes of cultivation 
Ooriginated from the thorough understanding of this doctrine. 

Luân hồi là sự tái kết hợp của thể xác và tinh thần. Sau khi thân vật chất chết đi, thì thần 
thức hay tâm sẽ tái phối hợp một hình thức vật thể mới để trở thành một sự hiện hữu 
khác. Sự tái sanh là do hậu quả của nghiệp. Theo niềm tin Phật giáo, không có sự đầu 
thai của một linh hồn hay một chất nào từ một thân xác nầy đến một thân xác khác. Cái 
thực sự xãy ra tiến trình tư tưởng chủ động của người sắp chết (Javana) phóng ra một số 
lực thay đổi tùy theo sự thanh tịnh của năm chập tư tưởng trong loạt nây. Những lực nầy 
gọi là “năng lượng nghiệp” (Karma vega) tự nó lôi cuốn vào lớp vật chất tạo ra bởi cha 
mẹ trong dạ con người mẹ. Uẩn vật chất trong hợp chất phôi thai phải có những đặc tính 
khả dĩ có thể tiếp nhận loại năng lượng nghiệp đặc biệt nầy. Sự lôi cuốn theo cách thức 
này của những loại uẩn vật chất khác nhau tạo ra bởi cha mẹ xuất hiện do hoạt động của 
cái chết và đem lại sự tái sinh thuận lợi cho người sắp chết. Một tư tưởng bất thiện sẽ đưa 
đến một sự tái sanh không thuận lợi. Khi đầu thai, mỗi mỗi chúng sanh đều có hình dáng 
xấu đẹp, sang hèn khác nhau, đó đều là do các nghiệp nhân đã tạo ra khi còn mang thân 
tiền hữu cảm thành: Rebirth ¡s the recombination of mind and matter. After passing away 


4) 


2969 


of the physical body or the matter, the mental forces or the mind recombine and assune 
a new combination in a different materlal form and condition in another existence. 
Rebrrth is the result of karma. In Buddhist belief, there 1s no transmigration of soul or any 
substance from one body to another. What really happens 1s that the last active thought 
(Javana) process of dying man releases certain forces which vary In accordance with the 
purity of the five thought momenfs In that series. These forces are called karma vega or 
karmic energy which attracts itself to a material layer produced by parents in the 
mothers°womb. The material agsregates 1n this germinal compound must possess such 
characteristics as are suitable for the reception of that particular type of karmic energy. 
Attraction in this manner of various types of physical agsgregates produced by parents 
Occurs through the operation of death and gives a favourable rebirth to the dying man. An 
unwholesome thought gives an unfavourable rebirth. Each and every type of sentient 
being wIll have different appearance whether it be beautiful or ugÌy, superIor or Inf€rIor. 
Thịs 1s determined and 1s manifested based solely on the various karma sentient beings 
created while alive with their antecedent bodies. 

Luân là bánh xe hay cái vòng, hôi là trở lại; luân hồi là cái vòng quanh quẩn cứ xoay 
vần. Luân hồi sanh tử trong đó chúng sanh cứ lập đi lập lại sanh tử tử sanh tùy theo 
nghiệp lực của mình. Điều gì xảy ra cho chúng ta sau khi chết? Phật giáo dạy rằng sau 
khi chết thì trong một khoảng thời gian nào đó chúng ta vẫn ở trạng thái hiện hữu trung 
gian (thân trung ấm) trong cõi đời này, và khi hết thời gian này, tùy theo nghiệp mà 
chúng ta đã từng kết tập trong đời trước, chúng ta sẽ tái sanh vào một cõi thích ứng. Phật 
giáo cũng chia các cõi khác này thành những cảnh giới sau đây: địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, a tu la, nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, bồ tát, và Phật. Nếu chúng ta chết trong 
một trạng thái chưa giác ngộ thì tâm thức chúng ta sẽ trở lại trạng thái vô minh, sẽ tái 
sanh trong lục đạo của ảo tưởng và khổ đau, và cuối cùng sẽ đi đến già chết qua mười 
giai đoạn nói trên. Và chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cái vòng này cho đến tận cùng của thời 
gian. Sự lặp đi lặp lại này của sanh tử được gọi là “Luân Hồi. Nhưng nếu chúng ta làm 
thanh tịnh tâm thức bằng cách nghe Phật pháp và tu Bồ Tát đạo thì trạng thái vô minh sẽ 
bị triệt tiêu và tâm thức chúng ta sẽ có thể tái sinh vào một cõi tốt đẹp hơn. Vì vậy, thế 
giới nây là Ta bà hay Niết bàn là hoàn toàn tùy thuộc vào trạng thái tâm. Nếu tâm giác 
ngộ thì thế giới nầy là Niết bàn. Nếu tâm mê mờ thì lập tức thế giới nầy biến thành Ta 
Bà. Vì vậy Đức Phật dạy: “Với những ai biết tu thì ta bà là Niết Bàn, và Niết Bàn là ta 
bà.”: Reincarnation means going around as the wheel turns around. The sfate of 
transmigration or samsara, where beings repeat cycles of birth and death according to the 
law of karma. What happens to us after death? Buddhism teaches that we remain for 
some time 1n the state of intermediate existence ¡n this world after death, and when this 
time 1s Over, in accordance with the karma that we have accumulated In our previous lHife, 
we are reborn in another appropriate world. Buddhism also divides this other world into 
the following realms: hell, hungry ghosts, animals, demons, human beings, heavens, 
sravakas, pratyeka-buddhas, bodhisattvas, and buddhas. lIf we die in an unenlightened 
State, our minds (consciousnesses) wilÏl return to the former state of ignorance, and we 
wIll be reborn In the six worlds of illusion and suffering, and will again reach old age and 
death through the stages mentioned above. And we will repeat this round over and over 
to an ¡ndefinite time. This perpetual repettion of bình and death 1s called 


2970 


“Iransmigration.” But If we purify our minds by hearing the Buddha”s teachings and 
practicing the Bodhisattva-way, the state of ignorance 1s annihilated and our minds can be 
reborn In a better world. So, whether the world 1s Samsara or Nirvana depends entirely on 
our state of mind. lf our mind 1s enlightened, then this world 1s Nirvana; I1f our mind 1s 
unenlightened, then this world is Samsara. Thus the Buddha taught: “For those who strIve 
to cultivate, samsara 1s Nirvana, Nirvana 1s samsara.” 


(HI)Các cõi Luân Hồi— Realms oƒ Samsara: 


Ù 


2) 


3) 


4) 
8) 


b) 


1) 


) 


Tái sanh nơi địa ngục——Rebirth in hells: Tái sanh nơi địa ngục, chúng sanh phải luôn chịu 
khổ đau. Đây là một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ 
chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho thành đạo được —Rebirth ¡in 
hells where beings undergo sufferings at all times. This 1s one of the eight conditions or 
circumstances In which 1t 1s difficult to see a Buddha or hear his dharma; or eight special 
types of adversities that prevent the practice of the Dharma. 

Tái sanh làm ngạ quỷ—Rebirth as a hungry ghost: Tái sanh làm ngạ quỷ, nơi chúng sanh 
chẳng bao giờ cảm thấy dễ chịu và luôn ham muốn. Đây là một trong tám điều kiện hay 
hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có 
thể tu học cho thành đạo được—Rebirth as a hungry ghost, or the ghost-world, where 
beings never feel comfortable with non-stop greed. This 1s one of the eight conditions or 
circumstances In which it 1s difficult to see a Buddha or hear his dharma; or eight special 
types of adversities that prevent the practice of the Dharma. 

Tái sanh vào cõi súc sanh—Rebirth in the animals realm: Nơi chúng sanh không có khả 
năng hiểu biết Phật pháp—Rebirth in an animal realm where beings has no ability and 
knowledge to practice dharma. 

Tái sanh làm người —Rebrrth in the men realm: 

Tái sanh làm người khuyết tật—Rebirth with impaired, or deficient faculties: Tái sanh 
làm những người đui, điếc, câm, què. Đây là một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó 
gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho 
thành đạo được —Rebirth with ImpaIred, or deficlent faculties such as the blind, the deaf, 
the dumb and the cripple. This 1s one of the eight conditlons or circumstances In which 1t 
1s difficult to see a Buddha or hear his dharma; or eight special types of adversities that 
prevent the practice of the Dharma. 

Tái sanh làm người trong thời không có Như Lai—Rebirth as a man ¡n the Intermediate 
period between Sakyamuni Buddha and his successor: 

Tái sanh trong thời không có Như Lai, hay trong buổi chuyển tiếp sau thời Phật nhập diệt 
và thời Đức Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Trong thời kỳ nầy, chúng sanh chỉ biết nhàn đàm 
hý luận về Phật pháp chứ không chịu tu tập: Life in a realm wherein there is no 
Tathagata, or In the intermediate period between a Buddha and his successor. During this 
period of time, people spent all the time to gøossip or to argue for or their own views on 
what they heard about Buddha dharma, but not practicing. 

Đây là một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng 
nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho thành đạo được: This is one of the eight 
conditions or circumstances 1n which 1t 1s đifficult to see a Buddha or hear his dharma; or 
eight special types of adversities that prevent the practice of the Dharma. 


c) 
đ) 


©) 


5) 


6) 


8) 
b) 


c) 
đ) 


©) 


8) 


h) 


1) 


2971 


Tái sanh trong cõi người giàu sang phú quý: Reborn among rich and honorable men. 

Sanh làm thức giả hay triết giả phàm phu—Rebirth as worldly philosophers: Tái sanh làm 
thức giả hay triết giả phàm phu, những chúng sanh tưởng mình là thế trí biện thông, biết 
hết mọi thứ nên không còn muốn tu tập theo Phật. Đây là một trong tám điều kiện hay 





hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có 
thể tu học cho thành đạo được —Rebirth as worldly philosophers (intelligent and well 
educated in mundane sense) who think that they know everything and don”t want to study 
Or pracfise anymore, especially practicing dharmas. This 1s one of the eight conditions or 
cIrcumsfances In which 1t 1s difficult to see a Buddha or hear his dharma; or eight special 
types of adversities that prevent the practice of the Dharma. 

Sanh vào cõi người và xuất gia tu hành đắc đạo—Reborn among men, become monks, 
and obtain the truth: Đây là một trong tám loại thắng pháp. Những ai thọ trì bát trai giới 
sẽ được tám loại công đức thù thắng —This is one of the eight surpassing things. Those 
who keep the first eight commandments receive eight kinds of reward. 

Tái sanh vào cõi Bắc Cu lô châu —Rebirth in Uttarakuru: Tái sanh vào Bắc Cu lô châu, 
nơi chúng sanh luôn vui sướng ngũ dục làm cho chúng sanh không còn thiết gì đến tu 
hành Phật pháp. Đây là một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay 
tám chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho thành đạo được— 
Rebrrth in Uttarakuru (Northern continent) where life is always pleasant and desires that 
beings have no motivation to practice the dharma. This 1s one of the eight conditions or 
circumstances 1n which 1t 1s difficult to see a Buddha or hear his dharma; or eight special 
types of adversities that prevent the practice of the Dharma. 

Sanh Thiên—Reborn in Heaven: Những cõi trời nơi chúng sanh có thể tái sanh vào (từ 
Tứ Thiền Thiên đến Tứ Thiên Vương)—The heavens where those living ¡in this world can 
be reborn (from the Four Dhyana Heavens to the Four Heavenly Kings). 

Tái sanh trong cõi trời Dạ ma: Rebormn in the Suyama-heavens. 

Tái sanh vào cõi trời dục giới —Reborn in the heavens of desire: Đây là một trong tấm 
loại thắng pháp. Những ai thọ trì bát trai giới sẽ được tám loại công đức thù thắng—This 
1s one of the eight surpassing things. Those who keep the forst eight commandments 
receive eight kinds of reward. 

Tái sanh trong cõi trời Đao lợi: Reborn in the Indra heavens. 

Tái sanh trong cõi trời Đâu Suất: Reborn ¡in the Tusita Heaven. 

Tái sanh trong cõi trời Hóa Lạc —Reborn in the nirmanarati heaven: Reborn ¡n the fifth 
devaloka. 

Tái sanh trong cối trời Phạm thiên: Reborn in the Brahma-heavens. 

Sanh vào cõi Phạm Thiên hay vào thời gặp Phật —Rebom in the Brahma Heaven or meet 
a Buddha: Đây là một trong tám loại thắng pháp. Những ai thọ trì bát trai giới sẽ được 
tám loại công đức thù thắng——This ¡is one of the eight surpassing things. Those who keep 
the forst eipht commandments receive eight kinds of reward. 

Tái sanh trong cõi trời Tha Hóa——Reborn In the paranirmita-vasavartin: Reborn In the 
sixth devaloka heaven. 

Tái sanh vào cung trời trường thọ—Rebrrth ¡in any long-life gods or heavens: Nơi chúng 
sanh sống trường thọ và sung sướng đến nỗi không ai muốn tìm cầu Phật pháp. Đây là 
một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một 


}) 


Œ) 


D 


2) 


2972 


khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho thành đạo được——Rebirth in any long-life gods 
or heavens where life 1s long and easy so that beings have no motivation to seek the 
Buddha dharma. This 1s one of the eIght conditions or circumstances 1n which 1t 1s difficult 
to see a Buddha or hear his dharma; or eIght special types of adversifies that prevent the 
practice of the Dharma. 

Tái sanh trong cối Tứ thiên vương: Reborn in the heavens of the four deva kings. 


(E) Nhân Sanh Tử 
Causes 0ƒ Birth and Death 


Nhị Chúng Vô Nhân—Two theories on the absence 0ƒ cause: Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về hai thứ 
vô nhân như sau: “Ông A Nan nên biết các người thiện nam trong tam ma địa được chính 
tri ấy, chính tâm yên lặng sáng suốt. Mười loại Thiên ma chẳng tìm được chỗ tiện, để 
được tinh nguyên cùng tột căn bản của 12 loài sinh. Đối trong bản loại, cái sinh cơ căn 
nguyên tỏ bày. Xem xét cái trạng thái u thanh viên động bản nguyên. Trong cái viên 
nguyên mới khởi ra cái so đo chấp trước. Người ấy bị đọa vào hai vô nhân luận.”— 
According to the Surangama Sutra, book Nine, In the part of the ten states of formation 
skandha, the Buddha reminded Ananda: “Ananda, you should know that when the good 
person has obtained proper knowledge and his practice of samatha, his mind 1s unmoving, 
clear, and proper, and 1t cannot be disturbed by the ten kinds of demons from the 
heavens. He 1s now able to intently and thoroughly investigate the origin of all categorIes 
of beings. As the orlgin of each category becomes apparent, he can contemplate the 
source of the subtle, fleeting and pervasive fluctuation. But If he begins to speculate on 
that pervasive source, he could fall into error with two theories of the absence of cause.” 
Một là người đó thấy gốc vô nhân. Tại sao? Người ấy đã được sinh cơ toàn phá, nhờ 
nhãn căn 800 công đức, thấy trong tám vạn kiếp: chúng sanh theo dòng nghiệp chảy 
quanh, chết chỗ đây, sinh chỗ kia. Chỉ thấy chúng sanh luân hồi trong ngần ấy. Ngoài 
tám vạn kiếp ra, bặt không thấy gì nữa. Bèn cho là những chúng sanh trong thế gian mười 
phương, ngoài tám vạn kiếp, không có nhân tự có. Bởi so đo chấp trước, mất chính biến 
tri, đọa lạc vào ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề: First, perhaps this person sees no cause 
for the origin of life. Why? Since he has completely destroyed the mechanism of 
production, he can, by means of the eight hundred merits of the eye organ, see all beings 
In the swirling flow of karma during eighty thousand eons, dying in one place and being 
reborn In another as they undergo transmigration. But he cannot see beyond eighty 
thousand eons. Therefore, he concluded that for the last eighty thousand eons living 
beings In the ten directions of this and other worlds have come Into being without any 
cause. 

Hai là người thấy cuối vô nhân. Tại sao? Người ấy đối với sinh cơ, đã thấy căn nguyên, 
như người sinh người, chim sanh chim. Con quạ thì từ xưa nay vẫn đen, cò vẫn trắng. 
Người và trời vẫn đi thẳng, súc sanh vẫn đi ngang. Sắc trắng chẳng phải giặt rữa mà 
thành. Sắc đen chẳng phải nhuộm mà nên. Từ tám vạn kiếp, không có dời đổi. Nay hết 


2973 


cái hình ấy, cũng lại như vậy, mà tôi vẫn chẳng thấy Bồ Đề. Thế nào lại có sự thành Bồ 
Đề? Mới biết ngày nay các vật tượng đều gốc không nhân. Vì so đo chấp trước như thế, 
mất chính biến tri, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề: Second, perhaps this person 
sees no cause for the end of life. And why? Since he perceives the origin of life, he 
believes that people are always born as people and birds are always born as birds; that 
crows have always been black and swans have always been white; that humans and gods 
have always stood upright and animals have always walked on four legs; that whiteness 
does not come from being washed and blackness does not come from being dyed; and 
that there have never been nor there wIll be any changes for eighty thousand eons. He 
Says: “As Ï now examine to the end of this life, I find the same holds true. In fact, I have 
never seen Bodhi, so how can there be such a thing as the attainment of Bodhi? You 
should now realize that there 1s no cause for the existence of any phenomena.” Because 
of this speculation, he will lose proper and pervasive knowledge, fall into externalism, 
and become confused about the Bodhi nature. 


(I) Bốn Nhân Sanh Tử Của Con Cái— Chỉildren are born ƒrom ƒour causes: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Báo ân làm con đã mang với cha mẹ từ đời trước. Để trả ân đứa nhỏ phải sanh ra làm 
con và trọn đời phục dịch lao khổ: Repaying past kindness which the child incurred a debt 
Of gratitude to the parents In previous lifetime. To repay 1t, the child has come to be born 
1n the parent*s household and will attend painstakingly to their needs throughout theIr 
le. 

Báo oán hay đòi quả báo đối với những sai lầm đời trước của cha mẹ. Để đòi quả báo 
cho những việc sai lầm của cha mẹ đời trước, trẻ con sanh vào gia đình cha mẹ để làm 
con. Khi còn nhỏ chúng đã ngỗ nghịch, lúc lớn thì gây họa và làm lụy đến mẹ cha. Khi 
cha mẹ còn sống thì không nuôi dưỡng, mà còn làm nhục lây đến tổ tiên khi cha mẹ đã 
chết rồ——Repaying the past wrongs which the parents committed in their previous life. 
To seek retribution, the children have come to be born In their household. Thus when 
they are still young, they are so unruly and when grown they will create misfortunes and 
calamities implicating their parents. In old age the parents will be left in want, and theIr 
treatment after the parents° death will not only dishonor them, but the shame will extend 
to the ancesfors as well. 

Vì trả nợ đã thiếu cha mẹ từ đời trước nên sanh làm con, nếu nợ nhiều thì trả đến mãn 
đời song thân, nếu nợ ít thì trả xong rồi đ—For repaying past debts, the children have 
come to be reborn in their parents` household. IÝ it is a great debt, repayment can be for 
the parents” entire lifetime. If the debt 1s small, repayment can cover part of the parents” 
lifetime before the children die. 

Đồi nợ đời trước mà cha mẹ đã thiếu mình bằng cách sanh vào làm con. Nếu nợ ít thì cha 
mẹ chỉ lo nuôi nấng, ăn mặc, thuốc men, học hành, cưới gả. Nếu nợ to thì lắm khi đứa 
con ăn xài phung phí phá tan sự nghiệp: To claim past debts, the children have come to 
be reborn in the family. If the debt 1s small, the parents will merely have to spend money 
to feed, clothe, education, health and helping them getting married. If the debt 1s big, the 
children may sometimes deplete all the parents” assets. 


2974 


(F) Tử 
Death 


(F-1) Tổng quan và Ý nghĩa của “Tử ” 
Overview and Meanings 0ƒ “Death ” 


() Tổng quan về “Chết ”—An overview 0ƒ Marana: Cái chết sẽ đến với mọi người một 
cách tự nhiên. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cẩm thấy lo sợ suy tư về cái chết. 
Người ta sợ rằng nếu họ nói về tử thần thì tử thần sẽ đến gần với họ hơn. Đó là một ý 
tưởng sai lầm. Kỳ thật bản chất thật của kiếp sống là vô thường và cái chết không miễn 
trừ một ai. Theo quy luật tự nhiên, chết là một trong bốn tiến trình của luật vô thường, và 
không thể tránh khỏi, thì khi nghĩ tưởng hay chiêm nghiệm về sự chết sẽ khiến cho đời 
sống của chúng ta có ý nghĩa tốt hơn. Một khi chúng ta có khả năng chiêm nghiệm về sự 
chết là cái mà chúng ta không thể nào tránh khỏi thì tất cả những thứ nhỏ nhặt trong đời 
sống hằng ngày bỗng trở nên vô nghĩa so với đoạn đường còn lại của kiếp sống mà 
chúng ta đang đi. Chính Đức Phật đã từng dạy: “Không có ý thức nào cao hơn việc ý thức 
được tính cách vô thường của kiếp sống. Vì ý thức được như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu rõ 
rằng lúc mệnh chung, dòng tâm thức và những dấu ấn nghiệp lực mà chúng ta đã gieo 
tạo sẽ đưa chúng ta đi đến những kiếp sống mới. Hiểu như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu 
rằng nếu trong kiếp sống này chúng ta có những hành động gây tổn hại cho người khác 
với động cơ xấu thì những dấu ấn đen tối của những hành động đó sẽ đeo bám theo dòng 
chảy tâm thức của chúng ta. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng cái chết chắc chắn là 
càng lúc càng đến gần với tất cả mọi người, dù bậc vua quan hay dân giả, dù giàu hay 
nghèo, dù sang hay hèn, vân vân. Chúng ta ai rồi cũng sẽ chết chứ không ai sống mãi 
được với định luật vô thường. Không có nơi nào cho chúng ta đến để tránh được cái chết. 
Tuổi thọ của chúng ta không thể kéo dài được và mỗi lúc qua đi là mạng sống chúng ta 
càng ngắn lại. Khi tử thần đến chúng ta không thể nào kỳ kèo bớt một thêm hai để chúng 
ta có thời giờ chuyển hóa tâm thức của mình đâu: Death naturally comes to everyone. 
However, most people feel uncomfortable thinking about death. People fear that 1f they 
talk about death, death 1s coming closer. That*s a mistaken Idea. In fact, by very nature 
our lives are Iimpermanent, and death 1s inevitable. By natural law, death id one of the 
four steps of the Law of Impermanence. Thus, death 1s an Irrevocable result of living, 1t”s 
good to think about 1t to make our lives more meaningful. Once we fully recognize that 
we will innevitably die, all the petty concerns that worry us In our daily life become 
1nsignificant compared to the importance of following the path before our lives end. The 
Buddha taught: “There 1s no greater realization than awareness of the Impermanence of 
our lives. Such realizaton wIll help us understand that at the time of death, our 
mindstreams and the imprints of the actions we have created go on to future lives. Suụch 
realization will also help us understand clearly that If we spend oue precious human lives 
acting harmfully with bad motivations, the imprints of those actions wIll come with us. 
Devout Buddhists should always remember that death definitely comes to everyone, 
whether we are kings or mandarins, rich or poor, noble or ignoble. There 1s nowhere we 


2975 


can go to avoid death. Our lifespans can't be extended and with every passing momeIt, 
theyˆre becoming shorter and shorter. When our lifespans run out, we can”t bargain for 
more time In order to transform our minds. 


(H) Nghĩa của Chế — Definitions oƒ Marana: 


Ũ 


Sự chết trong Phật giáo, Marana có nghĩa là sự kế tục không ngừng của các hiện tượng 
thể chất và tâm thân lần lượt nẩy sinh và chết đi—Death—ln addition, in Buddhism, 
Marana means the arising and passing away of all menfal and physical phenomena. 

Chết Chỉ Là Sự Hao Mòn Sinh Lý Của Cơ Thể: Death is only a physiological erosion of 
the human body. 

Chết Chỉ Là Sự Xa Lìa Giữa Tâm Và Thân: Death is only a separation of mind and 
matter. 

Chết là sự ha bổ thân xác. Đây là mắc xích cuối cùng của mười hai nhân duyên—The 
abandonmernt of the body. This 1s the last of the chain of the twelve Nidanas. 

Theo Phật giáo, Chết là lúc A-Lại-Da thức lìa thân, chớ không phải là lúc mà tim ngừng 
đập hay óc ngưng làm việc. Chết là sự tan rã cả thể xác và tinh thần. Quá trình tách lìa 
có thể xảy ra nhiều giờ, nhiều ngày, như cái chết tự nhiên do già bệnh; hoặc xảy ra đột 
ngột do tử nạn. Nhưng ở cả hai trường hợp, cái chết đều có những bước tiến nhứt định. 
Thân xác không phải đột ngột mất ngay khả năng duy trì tâm thức, mà nó mất từ từ, mỗi 
đại như đất, nước, lửa, gió... tuần tự mất khả năng nâng đỡ thân xác. Phật tử tin tưởng 
rằng dù thân xác chết đi nhưng tâm thức vẫn tiếp tục cuộc hành trình của nó, do đó mà 
có tái sanh. Theo những quan niệm của các tôn giáo khác ở Trung Hoa, chết là sự tan rã 
giữa phần thân thể và các phần khác của nó, các cơ quan nhận thức được gạt bỏ. Những 
cơ quan này rời bỏ hình hài và kiến thức. Lúc ấy người ta trở thành đồng nhất với cái đại 
đồng: According to Buddhism, Death ¡s the moment when the alaya consciousness leaves 
the body, not when the heart has stopped or brain waves can no longer be detected. Death 
1s the separation of mind and matter (body). This separation may take place over several 
hours or days, as 1s generally the case In a death from natural causes, or It may happen 
rather more suddenly, as In an accident. But ¡in either case there are certain definite 
stages In the dying process. The body does not lose 1ts ability to maintain conscIousness 
all at once, but does so gradually with each element of the body, earth, water, fire, and 
aIr, losing 1fs supportive ability in turn. Buddhists believe that though the body dies, the 
conscIousness lives on; thus there exIsts rebirth. According to other religious concepts In 
ancient China, death 1s the dissolution of the body and 1s other parts, where perceptIve 
organs are discarded. These organs left the material form and bidding farewell to the 
knowledge. At that time, one becomes one with the great pervader. 


(HI) Những định nghĩa khác liền quan đến Sanh Tử—Other definiions that are related to 


1) 
2) 
3) 


4) 


the Samsara: 

Sanh Tử Dã: The wilderness of life and death. 

Sanh Tử Đại Hải: Biển lớn sanh tử—The ocean of mortality—Mortal life. 

Sanh Tử Đại Sự: The great issue of birth and death—The clarification of life and death is 
one great purpose of all Buddhists. 

Sanh Tử Giải Thoát: 


2976 


a) Thoát ra những hệ lụy của vòng luân hồi sanh tử: Release from the bonds of births and 
deaths. 

b)_ Niết Bàn: Nirvana. 

3) Sanh Tử Khứ Lai: Sống và chết, đi và đến—Living and dying—Going and coming. 

6) Sanh Tử Luân: 

a) Bánh xe sanh tử: The wheel of samsara (births-and-deaths). 

b)_ Vòng sanh tử: The round of mortality. 

7) Sanh Tử Luân Hồi: Chết đi đầu thai lại không ngừng nghỉ—Samsara or 
transmigrations—Deaths and Rebirths continuously. 

ở) Sanh Tử Lưu: Dòng sanh tử (sự sanh tử khiến cho con người bị trôi dạt chìm đắm nên gọi 
là dòng sinh tử)—The flow of transmigrations. 

9) Sanh Tử Nê: Vũng lầy của luân hổi sanh tử—The quagmire of the circle of life and 
death. 

10) Sanh Tử Ngạn: Bồ bên nầy của biển sanh tử—The shore of mortal life—See Nhị Ngạn. 

11) Sanh Tử Niết Bàn Bình Đẳng: Samsaranirvanasamata (skt—Sự bình đẳng của sanh tử 
và Niết Bàn, một trong những chứng đắc của vị Bồ Tát, và tuy vậy vị Bồ Tát thực hành 
các hành động “không dụng công” và các “phương tiện thiện xảo” phát xuất từ lòng đại 
bi —The sameness of birth-and-death and Nirvana, one of the spiritual attainments of the 
Bodhisattva, who, however, practices “effortless” deeds and “skillful means” born of a 





Øreaf compasslonate heart. 

12) Sanh Tử Tế: Cõi sanh tử, đối lại với cõi Niết Bàn—The region of births-and-deaths, as 
compared with nirvana. 

13) Sanh Tử Trường Dạ: Đêm dài của luân hồi sanh tử—The long night of births and deaths. 

14) Sanh Tử Tử Sanh: To be born gain and again—See Sanh Sanh Tử Tử. 

15) Sanh Tử Túc Niết Bàn: Phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn—Affliction ¡s bodhi 
and mortality (samsara) 1s nrvana. 

16) Sanh Tử Vân: Mây mù sanh tử—The envelopment in cloud of life and death. 

17) Sanh Tử Viên: Vườn sanh tử, hay thế giới Ta Bà nơi mà chúng sanh vừa ý hay bằng lòng 
một cách mê muội —The garden of life and death, this mortal world in which the 
unenlightened find their satisfaction. 

18) Sanh Tức Vô Sinh, Vô Sinh Tức Sinh: Sanh tứ là không sanh, không sanh tức là sanh. 
Đây là thuyết của các kinh Bát Nhã và là tuyệt ý của Tam Luận tông. Sanh chỉ là một từ 
ngữ giả tạm. Tục Đế gọi là “sanh,” nhưng Chân Đế lại là “vô sanh,” tương đối là “sanh” 
trong khi tuyệt đối là “vô sanh.”——To be born is not to be born, not to be born is to be 
born—TIt 1s an accepted doctrine of the PraJna teaching and the ultimate doctrine of the 
Madhyamika school. Birth, creation, life, each 1s but a temporary term, In common 
statement it 1s called brrth, in truth it 1s not birth; 1n the relative 1t 1s birth, in the absolute 
non-brrth. 


(IV)Những định nghĩa khác liên quan đến “Chết”—Other definiions that are related to 
Marana: 

1) Tử Biệt Khổ: Chia ha xa cách vì người thân yêu chết là khổ—Suffering of separation 
from whom we love dies—The misery or pain of death (one of the four sufferings). 


2977 


2) Tử Đoạn: Cắt đứt nhân sanh ra phiển não trong luân hồi sanh tử—To cut off the seed 
which produces the miseries of transmigrafion. 

3) Tử Hải: Biển sanh tử luân hồi—The sea of mortality. 

4) Tử Khổ: Nỗi khổ sở hay đau đớn lúc chết, một trong bốn nỗi khổ——The misery or pain of 
death, one of the four sufferings. 

5) Tử Linh: Vong linh của người chết —The spirit of one who is dẻead—A ghost. 

6) Tử Lực: The sharp sword of death. 

7) Tử Ma: Demons of death. 

8) Tử Môn: Cửa tử dẫn chúng sanh từ kiếp nầy qua kiếp khác —The gate or border of death, 
which leads sentient beings from one 1ncarnation to another. 

9) Tử Phong: Trận cuồng phong cuối cùng tàn phá thế giới—Destroying wind ¡n the final 
destruction of the world. 

10) Tử Phược: Nhân trói buộc hay phiền não trong tâm khiến cho con người chẳng được tự 
tại—The seed bond, or delusion of the mind, which keeps men 1n bondage. 

11) Tử Quả: 

a) Nhân và Quả: Seed and fruit. 

b)_ Nhân sanh Quả: Seed produced fruit. 

c) Quả lập thành do nhân phiển não đời trước: The fruit produced by illusion in former 
1ncarnation. 

12) Tử Sanh: Chết sống—Death and life—Mortality—Transmigration. 

13)Tử Thần: Death—The spirit of death. 
Những lời Phật dạy về “Tử Thần” trong Kinh Pháp Cú—The Buddhaˆs teachings on “The 
spirit of death” in the Dharmapada Sutra: 

1) Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang 
sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian nầy, chẳng rõ nơi nào trốn khỏi tử thần—Not in the 





sky, nor in mid-ocean, nor In a mountain cave, nowhere on earth where one can escape 
from death (Dharmapada 128). 

2) Người đắm yêu con cái và súc vật thì tâm thường mê hoặc, nên bị tử thần bắt đi như xóm 
làng đang say ngủ bị cơn nước lũ lôi cuốn mà không hay——Death descends and carries 
away that man of drowsy mind greedy for children and cattle, Just like flood sweeps away 
a sleeping village (Dharmapada 287). 

3) Một khi tử thần đã đến, chẳng có thân thuộc nào có thể thế thay, dù cha con thân thích 
chẳng làm sao cứu hộ—Nothing can be saved, nor sons, nor a father, nor even relatives; 
there 1s no help from kinsmen can save a man from death (Dharmapada 288). 

14) Tử Tướng: Tướng của chúng sanh lúc chết. Xem xét tử tướng của con người có thể biết 
được nơi vãng sanh tốt hay xấu —The appearance of death. Signs at death indicating the 
person”s good or evil karma. 

15) Tử Vương: Diệm Ma Vương—Yama——Lord of death and he]l. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


2978 


(F-2) Sự chết là chắc chắn và tự nhiên 
Death ïs cerfain and natural 


Theo truyện nàng Kisa Gotami trong Kinh A Hàm —According to the story of Kisa 
Goftami in the Agama Sutra: 

Con trai của Kisa Gotami chết. Nàng yêu con tha thiết nên nàng không thể chấp nhận cái 
chết ấy: Kisa Gotami”s son died. She loved him dearly, so she could not accept his death. 

Mang thi hài của con, nàng đi hết nhà này tới nhà kia mong tìm thuốc chữa. Dĩ nhiên 
không ai giúp nàng được: Carrying the corpse, she went from house to house to find 
medicine. Of course nobody could help her. 

Cuối cùng nàng đến hầu đức Phật. Đức Phật dạy: “Nếu cô có thể đem cho ta một hạt cải, 
ta sẽ giúp cô. Tuy nhiên, hạt cải ấy phải xuất phát từ ngôi nhà trong đó không có người 
nào chết cả.”: Finally she went to the Buddha. The Buddha said: “If you can bring me a 
mustard seed, I can help you. The mustard seed, however, must come from a house 1n 
which no one in the family has ever died. 

Kisa Gotami đi đến mọi nhà trong thành phố. Khắp nơi mọi người đều thương xót nàng 
và tặng nàng hạt cải: Kisa Gotami visited every house ¡n the city. Everywhere people 
took pity on her and offered her mustard seeds. 

Nhưng khi nàng hỏi: “Có ai trong gia đình ông bà chết không?” Câu trả lời luôn giống 
nhau: “Có!” Đôi khi đó là cha mẹ, anh em đã chết, hay các gia đình khác, đó là đứa con 
như con nàng——But when she asked: “Has anyone 1n your family ever died?” The answer 
was always the same. “Yes! Sometimes It was a parent or a brother or a sister that had 
đied. In other family, 1t was like her, a child. 

Nàng rất buồn và trở về gặp đức Phật với tay không. Đức Phật bảo nàng suy nghĩ kỹ về 
những chuyện mà mọi người đã nói với nàng. Dần dần nàng nhận thức ra cái chết là chắc 
chắn và tự nhiên và vạn vật đều vô thường: She was very sad and returned to the Buddha 
empty-handed. The Buddha asked her to reflect on what people had told her. Slowly she 
realized that death was certain and natural and that all things are Impermaneit. 

Nàng cảm thấy được an ủi. VỀ sau nàng lại đến gặp đức Phật và trở thành đệ tử của 
Ngài: She felt comforted. Later she returned to the Buddha and became one of his 
disciples. 


(F-3) Phân loại Chết 
Categories 0ƒ Marana 


(D_ Nhị chủng Tử— There are two kinds oƒ death: Có hai loại chết 


Ù 
2) 


Tận mệnh Tử: Natural death. 
Ngoại duyên Tử: Violent death—Death caused by external causes. 


(H) Bốn Nguyên Nhân Của Sự Chết —Death occurs in ƒour ways: According to Buddhism, 


death can occur in one of the four ways—Theo Phật giáo, có bốn nguyên nhân đưa đến 
cái chết. 


2979 


(A) Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp—According to Most Venerable 


l) 


2) 
3) 


4) 


Narada in The Buddha and His Teachings: 

Sự cùng kiệt của Nghiệp tái Tạo: Exhauston of the reproductive karmic energy 
(Kammackhaya). 

Hết tuổi thọ: The expiration of the life-term (ayukkhaya). 

Nghiệp tái tạo và tuổi thọ đồng thời chấm dứt: The simultaneous exhaustion of the 
reproductive karmic energy and the expiration of the life-term. 

Một nghiệp lực nghịch thật mạnh, ngăn chận làm thình lình bế tắc luồng trôi chẩy của 
Nghiệp Tái Tạo: The opposing action of a stronger karma unexpectedly obstructing the 
flow of the reproductive karma before the life-term expIres. 


(B) Theo truyền thống Phật Giáo Đại Thừa—According to the Mahayana Buddhist traditions: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Mạng Triệt: Ayukkhaya (p)—Mạng căn hay thọ mạng của mỗi loài đã hết. Điều nầy 
giống như đèn tắt vì hết tim—Death can be due to the exhaustion of the life span 
assigned to beings of that particular specIes. This is likened to th wick in the lamp burns 
up. 

Nghiệp Dĩ: Kammakkhya (p)—Năng lượng nghiệp gây nên sự sanh của người chết đã 
kiệt. Điều nầy giống như đèn tắt vì dầu trong đèn đã cạn—Death can be due to the 
exhaustion of the Kammic energy that caused the birth of the deceased. This 1s likened to 
the consumption of the oiÏl in the lamp. 

Mạng Triệt Nghiệp Dĩ Đồng Thời: Ubbayakkhaya (p)—Sự chấm dứt cùng lúc của mạng 
triệt và nghiệp dĩ. Điều nầy giống như đèn tắt vì cạn dầu tim lụn—Death can be due to 
the exhaustion of both the life span and kamma enersy. This 1s likened the consumption 
of the oil in the lamp and the burning off of the wick at the same time. 

Bất Đắc Kỳ Tử: Upachedake (p)—Bất Đắc Kỳ Tử (vì tai nạn bất ngờ hay những biến cố 
bên ngoài). Điều nầy giống như đèn tắt vì gió hay người nào đó thổi tắ—Death can be 
due to external circumstances, such as accidents, untimely happenings. This 1s likened to 
the effect of external factors such as the wind or someone blows out the lipht. 


(HI)Cửu Chúng Hoạnh Tử—Nine Mdjor Forms oƒ Untinely Death: Theo Kinh Dược Sư, 


Ũ 


Cứu Thoát Bồ Tát đã bảo Ngài A Nan là có chín thứ hoạnh tử—According to The 
Medicne Buddha Sutra, Salvaton Bodhisatva told Ananda that the Tathagatas 
mentioned countless forms of untimely death; however, there nine major forms of 
untimely death. 

Nếu có chúng hữu tình nào bị bệnh tuy nhẹ, nhưng không thây, không thuốc, không người 
săn sóc, hay giá có gặp thầy lại uống lầm thuốc, nên bệnh không đáng chết mà lại chết 
ngang. Đang lúc bệnh lại tin theo những thuyết họa phúc vu vơ của bọn tà ma ngoại đạo, 
yêu nghiệt trong đời, sanh lòng run sợ không còn tự chủ đối với sự chân chánh, đi bói 
khoa để tìm hỏi rồi giết hại loài vật để tấu với thần linh, vái van vọng lượng câu xin ban 
phúc, mong được sống lâu, nhưng rốt cuộc không thể nào được. Bởi si mê lầm lạc, tin 
theo tà kiến điên đảo nên bị hoạnh tử, đọa vào địa ngục đời đời không ra khỏi: Some 
sentient beings contract a minor i1llness which goes untreated for lack of a physiclan or 
medicine; or else, even though there 1s a physician, he prescribes the wrong medicine, 
causing premature death. Or, the patients, believing the false pronouncements of earthly 
demons, heretics or practitioners of black magic, may panic, unable to calm their minds. 


2) 
3) 


4) 
3) 
6) 
7 
8) 


3) 


2980 


They may then engage in divination or perform animal sacrifices in order to propitiate the 
SpIrits, praying for blessings and longevity, all in vain. Through Ignorance, confusion and 
reliance on wrong, Inverted views, they meet with untimely death and sink into the hells, 
with no end in sight. 

BỊ phép vua tru lục: Excecuted by royal decree. 

Sa đọa đắm say nơi sự chơi bời, săn bắn, đam mê tửu sắc, buông lung vô độ, bị loài quỷ 
đoạt mất tính khí: Losing one”s vitality to the demons through hunting, gambling, 
debauchery, drunkenness or extreme dissipation. 

Chết thiêu: Death by fire. 

Chết chìm: Death by drowning. 

Bị thú dữ ăn thịt: Being devoured by wild animals. 

Bị rơi từ núi cao xuống vực thắm: Falling off a mountain or a chiff. 

Chết vì thuốc độc, ếm đối, rủa nộp, trù ẻo và bị quỷ tử thi làm hại: Death by poison, 
1ncantations, evIl mantras or demons-raised-from-the-death. 

Chết vì đói khát khốn khổ: Death from hunger or thirst, for lack of food and water. 


(IV)Tự vận—Commmf suicde: Tự Sát—Tự Tận—Quyên sinh—Immolaton—KIlling 


oneself—Suicide—Đối với một vị Tỳ Kheo, quyên sinh là phạm giới. Theo giáo lý nhà 
Phật, một người không thể nào trốn tránh khổ đau bằng tự kết liễu đời mình, cũng không 
thoát khỏi luân hồi sanh tử. Theo lời Phật dạy, được thân người là khó, cho nên tự kết 
liễu đời mình là tự phí đi cơ hội giác ngộ—For a monk to commit suicide ¡s said to be 
against the ordained rules. According to Buddhist doctrine, a man cannot avoid suffering 
by taking his life, nor does he escape from the wheel of life by so doIng. According to the 
Buddha”s teaching, to obtain one”s life 1s difficult; therefore, taking one”s life 1s a wast© 
Of opportunity of enlightenmernt. 


(G) Tái Sanh 
Rcbirth— To be born qgai 
Pratfisamdh: (sk£) 


(G-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Tái Sanh 
Overview and Meanings oƒ Rebith 


(L Tổng quan về Tái Sanh —An overview oƒ “Rebirth ”: Đức Phật dạy: “Chẳng phải bay lên 


không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù 
tìm khắp thế gian nầy, chẳng rõ nơi nào trốn khỏi tử thần.” Sự tái sanh là do hậu quả của 
nghiệp. Học thuyết tái sanh được mọi trường phái Phật giáo tán đồng (ủng hộ). Theo học 
thuyết này, tất cả chúng sanh đều mắc kẹt trong vòng luân hồi sanh, tử, tái sanh, và hiện 
trạng của họ là do những hành động trong quá khứ hay nghiệp mà có. Theo niềm tin Phật 
giáo, không có sự đầu thai của một linh hồn hay một chất nào từ một thân xác nầy đến 
một thân xác khác. Theo Đức Phật thì tái sanh xãy ra lập tức sau khi chết, thức có tính 


2981 


chất sinh diệt không ngừng. Không có khoảng cách giữa cái chết và sự tái sanh kế tiếp. 
Vào lúc chúng ta chết thì lúc sau tái sanh xuất hiện, cả trên bình diện con người cũng như 
chư thiên, địa ngục, ngạ quỷ, thú vật, và a tu la. Cái thực sự xấy ra tiến trình tư tưởng chủ 
động của người sắp chết (Javana) phóng ra một số lực thay đổi tùy theo sự thanh tịnh của 
năm chập tư tưởng trong loạt nầy. Những lực nầy gọi là “năng lượng nghiệp” (Karma 
vega) tự nó lôi cuốn vào lớp vật chất tạo ra bởi cha mẹ trong dạ con người mẹ. Uẩn vật 
chất trong hợp chất phôi thai phải có những đặc tính khả dĩ có thể tiếp nhận loại năng 
lượng nghiệp đặc biệt nầy. Sự lôi cuốn theo cách thức này của những loại uẩn vật chất 
khác nhau tạo ra bởi cha mẹ xuất hiện do hoạt động của cái chết và đem lại sự tái sinh 
thuận lợi cho người sắp chết. Một tư tưởng bất thiện sẽ đưa đến một sự tái sanh không 
thuận lợi. Khi đầu thai, mỗi mỗi chúng sanh đều có hình dáng xấu đẹp, sang hèn khác 
nhau, đó đều là do các nghiệp nhân đã tạo ra khi còn mang thân tiền hữu cảm thành. Vì 
vòng sanh tử này không tránh được quan hệ với khổ đau và chết chóc, Phật giáo cho rằng 
thoát khỏi luân hồi là mục tiêu mà ai cũng mong muốn. Điều này được thực hiện qua 
việc tu tập, quan trọng nhất là thiển định về thực chất của vạn hữu. Học thuyết tái sanh 
trở nên trở ngại cho Phật tử hiện thời, nhất là những người cải đạo từ những quốc gia Tây 
phương, nơi mà nền văn hóa không chấp nhận ý niệm tái sanh. Tuy nhiên, học thuyết 
này lại vô cùng quan trọng trong quan điểm Phật giáo, vì tất cả những thái độ thành khẩn 
tu tập đều phát xuất từ việc thông hiểu học thuyết tái sanh—The Buddha taught: “Not in 
the sky, nor in mid-ocean, nor In a mountain cave, nowhere on earth where one can 
escape from death (Dharmapada 128).” Rebirth 1s the result of karma. The doctrine of 
rebirth ¡1s upheld by all traditional schools of Buddhism. According to thís doctrine, 
sentient beings (sattva) are caught up In a confinuous round of birth, death, and rebrrth, 
and their present state of existence is conditioned by their past volitional actions or 
karma. In Buddhist belief, there 1s no transmigration of soul or any substance from one 
body to another. According to the Buddha, rebirth takes place Instanfaneously after death, 
conscIousness having the nature of arising and passing away unceasingly. There 1s no 
Interval between death and the next birth. One moment we are dead and the next 
momert rebirth takes place, either in the human plane, the celestial plane, or the hell 
plane, the hungry ghost plane, the animal plane and the demon plane. What really 
happens 1s that the last active thought (Javana) process of dying man releases certain 
forces which vary in accordance with the purity of the five thought moments in that 
series. These forces are called karma vega or karmic energy which attracts 1tself to a 
material layer produced by parents in the mother's°womb. The material aggregates In this 
germinal compound must possess such characteristics as are suitable for the reception of 
that particular type of karmic energy. Attraction in this manner of various fypes of 
physical aggregates produced by parents occurs through the operation of death and gIves 
a favourable rebirth to the dying man. An unwholesome thought gives an unfavourable 
rebirth. Each and every type of sentient being will have different appearance whether 1t 
be beautiful or ugly, superlor or Inferior. This 1s determined and 1s manifested based 
solely on the various karma sentient beings created while alive with their antecedent 
bodies. Since the cycle Iinevitably Involves suffering and death, Buddhism assumes that 
escape from It 1s a desirable goal. This 1s achieved by engaging In cultivating oneself, and 
the most Iimportant of which 1s meditation. The doctrine of rebirth has become 


2982 


problematic for many contemporary Buddhists, particularly for converts to Buddhism In 
Western countries whose culture does not accept the notion of rebirth. However, this 
doctrine is extremely Iimportant in Buddhism, for all sincere attitudes of cultivation 
Ooriginated from the thorough understanding of this doctrine. 


(MU) Nghĩa của Tái sanh— The meaning oƒ Rebirth: 
(A) Nghĩa căn bản của Tái Sanh— The basic meaning oƒ Rebirth: Nghĩa căn bản của 


Ũ 


2) 


3) 


4 


“Reincarnation” là “Transmigration” (chuyển cư). Thân này chết để tái sanh vào thân 
khác. Nơi chúng sanh đầu thai (tái sanh) tùy thuộc vào nghiệp tốt hay xấu của từng 
chúng sanh. Niềm tin chúng sanh, kể cả con người có một chuỗi dài nhiều đời sống, và 
chỉ dừng lại khi nào không còn sự chấp thủ vào bất cứ thứ gì trên đời này. Điều này chỉ 
xãy ra khi đã tìm thấy Phật tánh. Đây là niềm tin rất phổ biến trong các tín đổ Phật 
giáo—The original word for reincarnation 1s translated as transmigration. The passing 
away from one body to be reborn In another body. Where the being will be reborn 
depends on his accumulated good or bad karma. The belief that living beings, including 
man, have a series of bodily lives, only ceasing when they no longer base their happiness 
on any of the obJects of the world. This come about when the Buddha-nature 1s found. 
Thịs belief 1s very common to all Buddhists. 

Luân là bánh xe hay cái vòng, hôi là trở lại; luân hồi là cái vòng quanh quẩn cứ xoay 
vần: Reincarnation means going around as the wheel turns around. 

Thế giới nầy là Ta bà hay Niết bàn là hoàn toàn tùy thuộc vào trạng thái tâm. Nếu tâm 
giác ngộ thì thế giới nầy là Niết bàn. Nếu tâm mê mờ thì lập tức thế giới nầy biến thành 
Ta Bà: Whether the world 1s Samsara or Nirvana depends entirely on our state of mind. If 
our mind 1s enlightened, then this world 1s Nirvana; 1ƒ our mind 1s unenlightened, then this 
world 1s Samsara. 

Với những ai biết tu thì ta bà là Niết Bàn, và Niết Bàn là ta bà: For those who strive to 
cultivate, samsara 1s Nirvana, Nirvana 1s samsara. 

Thân nây chết, thân kia sanh. Chúng sanh sanh tử vì nghiệp lực: The passing away from 
one body to be reborn in another body. Where the being will be reborn depends on his 
accumulated good or bad karma. 


(B) Tái sanh là sự tái kết hợp của thể xác và tỉnh thân— “Rebirth” ¡is the recombination oŸ 


mỉnd and maffer: Sự tái sanh là sự tái kết hợp của thể xác và tinh thần. Sau khi thân vật 
chất chết đi, thì thần thức hay tâm sẽ tái phối hợp một hình thức vật thể mới để trở thành 
một sự hiện hữu khác. Sự tái sanh là do hậu quả của nghiệp. Theo niềm tin Phật giáo, 
không có sự đầu thai của một linh hồn hay một chất nào từ một thân xác nầy đến một 
thân xác khác. Cái thực sự xấy ra tiến trình tư tưởng chủ động của người sắp chết 
(Javana) phóng ra một số lực thay đổi tùy theo sự thanh tịnh của năm chập tư tưởng trong 
loạt nầy. Những lực nầy gọi là “năng lượng nghiệp” (Karma vega) tự nó lôi cuốn vào lớp 
vật chất tạo ra bởi cha mẹ trong dạ con người mẹ. Uẩn vật chất trong hợp chất phôi thai 
phải có những đặc tính khả dĩ có thể tiếp nhận loại năng lượng nghiệp đặc biệt nây. Sự 
lôi cuốn theo cách thức này của những loại uẩn vật chất khác nhau tạo ra bởi cha mẹ 
xuất hiện do hoạt động của cái chết và đem lại sự tái sinh thuận lợi cho người sắp chết. 
Một tư tưởng bất thiện sẽ đưa đến một sự tái sanh không thuận lợi. Khi đầu thai, mỗi mỗi 
chúng sanh đều có hình dáng xấu đẹp, sang hèn khác nhau, đó đều là do các nghiệp nhân 


Œ) 
(A) 


Ù 


2) 
a) 


b) 


2983 


đã tạo ra khi còn mang thân tiền hữu cảm thành —Rebirth ¡s the recombination of mind 
and matter. After passing away of the physical body or the matter, the mental forces or 
the mind recombine and assume a new combination in a different material form and 
condition in another existence. Rebirth 1s the result of karma. In Buddhist belief, there 1s 
no transmigration of soul or any substance from one body to another. What really happens 
1s that the last active thought (Javana) process of dying man releases certain forces which 
vary In accordance with the purity of the five thought moments in that series. These 
forces are called karma vega or karmic energy which atfracfs Itself to a material layer 
produced by parents in the mothers°womb. The materlal agsregates In this germinal 
compound must possess such characteristics as are suitable for the reception of that 
particular type of karmic energy. Attraction In this manner of various types of physical 
aggregates produced by parents occurs through the operatlon of death and gives a 
favourable rebirth to the dying man. An unwholesome thought gives an unfavourable 
rebirth. Each and every type of sentient being wIll have different appearance whether 1t 
be beautiful or ugly, superior or Inferior. This 1s determined and 1s manifested based 
solely on the various karma sentient beings created while alive with their antecedent 
bodies. 


(G-2) Phân loại Tát sanh 
Categories 0ƒ Rebirth 


Nhị Chúng Tái Sanh— Two kinds oƒ Rebth: 

Theo Thanh Tịnh Đạo, có hai loại Hữu —According to the Path oƒ PurificaHion, there are 
two kinds oƒ becoming: 

Nghiệp Hữu: Karma-process becoming—Chính tiến trình nghiệp là hữu, thì gọi là nghiệp 
hữu. Nghiệp cần được hiểu là hữu vì nó đem lại hữu hay sự tái sanh. Trước hết, nghiệp 
hữu nói vắn tắt là hành và các pháp tham dục, vân vân, tương ưng với hành cũng được 
xem là nghiệp. Nghiệp hữu bao gồm phước hành, phi phước hành, bất động hành, ở bình 
diện nhỏ (hữu hạn) hay bình diện lớn (đại hành). Tất cả những nghiệp đưa đến sự tái 
sanh đều là nghiệp hữu —The karma-process ifself is karma-process becoming. The 
karma should be understood as becoming. The karma-process becoming 1n brIef 1s both 
volition also and the states covetousness, etc., associated with the volition and reckoned 
as karma too. Karma-process becoming consists of the formation of merit, the formation 
of demerit, the formation of the Imperturbable, either with a small (Iimited) plane or with 
a large plane. All karmas that lead to becoming are called karma-process becominz. 

Sinh Hữu: Rebirth-process becoming. 

Chính tiến trình tái sanh là hữu thì gọi là sanh hữu. Tái sanh là hữu vì nó hiện hữu. Sanh 
hữu nói vắn tắt là các uẩn do nghiệp sanh—Rebirth is becoming since ¡t becomes. 
Rebirth-process becoming brIefÏy 1s aøgregates generated by karma. 





Sanh hữu gồm chín loại: It is of nine kinds: 
Dục hữu: Loại hữu có dục vọng—Sense-desirte becoming, the kind of becoming 
poSssessed of sense-desires. 


2984 


Sắc hữu: Loại hữu có sắc —Fine-material becoming, the kind of becoming possessed of 
fine material. 

Vô sắc hữu: Loại hữu vô sắc —Immaterial becoming, the kind of becoming possessed of 
Immaterial. 

Tưởng hữu: Loại hữu có tưởng——Percipient becoming, the kind of becoming possessed of 
perception. 

Vô tưởng hữu: Loại hữu không có tưởng—Non-percipient becoming, the kind of 
becoming possessed of non-perception. 

Phi tưởng phi phi tưởng hữu: Loại hữu không có tưởng mà cũng không có không tưởng— 
Neither-percipient-nor-non-percipient becoming, the kind of becoming possessed of 
neither perception nor non-perception. 

Hữu nhất uẩn: Loại hữu có một uẩn—One-constituent becoming, the kind of becoming 
possessed of one constituent. 

Hữu tứ uẩn: Loại hữu có bốn uẩn—Four-constituent becoming, the kind of becoming 
poSssessed of four constituenfs. 

Hữu ngũ uẩn: Loại hữu có năm uẩn—Five-constituent becoming, the kind of becoming 
possessed of five constituents. 


(B) Phân Đoạn và Biến Dịch Sanh Tử—Two kinds of Birth and Death: 


1) 
a) 


b) 


2) 


Phân Đoạn Sinh Tử— Brth and Death oƒ ordinary sentient beings: 

Tùy theo nghiệp nhân tốt xấu của mình trong tam giới và lục đạo (ba nẻo sáu đường) mà 
thọ mệnh có phân hạn và hình thể có đoạn biệt—The various karmic transmigratIons. 
The condition and station resulting from good or bad karma in the three realms of desire, 
form and formless and In the six paths. 

Thân của sáu đường sanh tử luân hồi, mỗi đường đều tùy theo nghiệp nhân của mình 
trong tam giới mà thọ mệnh có phân hạn, hình thể có đoạn biệt. Quả báo trong tam đồ 
lục đạo của các nghiệp thiện ác, thân được tạo thành do quả báo nầy có từng phần từng 
đoạn, chỉ hết thẩy phàm phu có đủ kiến tư hoặc (nên gọi là phân đoạn)—The mortal lot 
or đispensation in regard to the varlous forms of reincarnation. The condition and station 
resulting from good or bad karma ¡n the three realms (desire, form and formless) and in 
the six paths. 

Biến Dịch Sinh Tử— Birth and Death oƒ the sains: Quả báo tốt của nghiệp vô lậu vượt ra 
ngoài vòng luân hồi ở các vị A-La-Hán và các bậc Thánh cao hơn. Quả báo Tịnh độ giới 
của nghiệp vô lậu. Đây là sự sanh tử của các bậc Thánh đã đoạn hết kiến tư hoặc——The 
condition and station resulting from good karma ¡In the realms beyond transmigration, 
including arhats and higher saints. The Iinconceivable transformation life in the Pure 
Land, the transformation of the arhant. 


(I1 Tam Chúng Sanh— Three kinds oƒ rebiths: 
(A) Tam Chúng Lạc Sanh theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh Three happy 


l) 


rebirths according to the Sangiti Sutta in the Long Discourses: 

Hữu tình luôn tạo ra thiển định lạc hay sống trong sự an lạc, như các vị Phạm Thiên: 
There are beings who, having continually produced happiness now dwell in happiness, 
such as the devas of the Brahma group. 


2) 


3) 


2985 


Hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Thỉnh thoảng họ thốt ra 
những câu cảm hứng: “Ôi an lạc thay! Ôi an lạc thay!” như chư Quang Âm Thiên: There 
are beings who are overflowing with happiness, drenched with it, full of 1t, Immersed 1n 1t, 
so that they occasionally exclaim: “Oh what bliss!” sụch as the Radiant devas (abhasara). 
Hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Họ sống mãn túc với 
an lạc ấy, cảm thọ an lạc, như chư Biến Tịnh Thiên: There are beings who are 
overflowing with happiness, drenched with ¡t, full of 1t, immersed In it, who, supremely 
blissful, experlence only perfect happiness, such as the lustrous devas (subhakina). 


(B) Tam Chúng Dục Sanh theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh— Three kinds oƒ 


Ũ 


2) 


3) 


rebirth in the realm oƒ Sense-Desire according to the Sangiti Sutta in the Long Discourses: 
Hữu tình do dục an trú: Paccuppatthita-kama (p)—Hữu tình do dục an trú, họ bị chi phối 
phụ thuộc, như loài người, một số chư Thiên, và một số tái sanh trong đọa xứ —There are 
beings who desire what presents 1tself to them, and are In the grip of that desire, such as 
human beings, some devas, and some 1n states of woe. 

Hữu tình có lòng dục Hóa Lạc: Nimmita-kama (p)—Hữu tình có lòng dục đối với những 
sự vật do họ tạo ra, như chư Hóa Lạc Thiên—There are beings who desire what they 
have created, such as the devas who reJoice 1n the own creation (nimmanaratI). 

Hữu tình có lòng dục Tha Hóa Tự Tại: Pranmmita-vasavati (skt)—Hữu tình có lòng dục 
đối với sự vật do các loài khác tạo ra, như chư Thiên Tha Hóa Tự Tại——There are beings 
who reJoice In the creations of others, such as the devas Having Power over Others” 
Creation. 


(C) Tam Chúng Vãng Sanh— Three categories oƒ rebirth in the Pure Land: Chúng sanh tu tập 


cầu vãng sanh về Cực Lạc nhiều không kể xiết, còn hơn vô số điểm giọt mưa. Tuy nhiên, 
theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, chúng sanh cầu về Tịnh 
Độ không riêng những hạng chán cảnh khổ Ta Bà ngũ trược ác thế, mà cũng có hạng vì 
thương xót muốn tế độ chúng sanh cõi Ta Bà, cho đến những bậc “thượng cầu Phật đạo, 
hạ hóa chúng sanh.” Tuy sở nguyện có cao thấp, một khi đã sanh về Cực Lạc thì cũng 
đồng được sự lợi ích như nhau, nghĩa là tất cả đều không thối chuyển, cuối cùng đều đạt 
đến quả vị Phật. Cổ đức đã bảo: “Pháp môn Tịnh Độ rất cao thâm mầu nhiệm, duy có 
Phật với Phật mới biết hết được, vì bậc Đẳng giác còn nguyện vãng sanh, ngôi Nhất 
Sanh Bồ Tát còn phải trụ nơi miền Cực Lạc để học hỏi. Các Kinh Đại Thừa như Hoa 
Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích, vân vân đều khen ngợi Tịnh Độ và đề cập đến sự 
vãng sanh.” Xét chung về tâm nguyện cầu sanh của những vị ấy, có ba loại vãng sanh— 
Countless sentient beings wIll be reborn In the Pure Land, their numbers exceeding even 
the innumerable rain drops. However, according to Most Venerable Thích Thiển Tâm in 
The Pure Land Buddhism In Theory and Practice, sentient beings who seek rebirth in the 
Pure Land are not limited to those weary of the sufferings In the realm of the Five 
Turbidities, there are also those who compassionately wIsh to save sentient beings In the 
Saha World, and those who look upward to the goal of Buddhahood and downward to the 
salvation of deluded sentient beings throughout the worlds of the ten directions. Whether 
their vows and aspirations are low or high, once they are reborn in the Pure Land, all 
derive the same benefits; none will ever retrogress and wIll ultimately achieve 
Buddhahood and help sentient beings. Anclent masters once said: “The Pure Land 
method 1s extremely lofty, profound and wonderful; only the Buddhas can really fathom 


Ù 


2) 


3) 


2986 


1(s depth. This is why even those great Bodhisattvas who have reached the level of Equal 
Enlightenment still vow to be reborn there. Even “One-life Bodhisattvas” or those who 
will become Buddhas In their next lifetime must remain there to study and practice. Such 
Mahayana texts as the Avatamsaka Sutra, the Lotus Sutra, the Maharatnakuta Sutra, efc., 
all extol the Pure Land and discuss rebirth there. There are are three categories of rebirth 
In the Pure Land. 

Những phàm phu thấp kém nhưng chân thật —Ordinary beings with limited capacities but 
true and sincere comprise beings: Những phàm phu thấp kém nhưng chân thật, không 
hiểu công đức cùng sự trang nghiêm ở Tịnh Độ, chỉ cảm nghĩ đời sống nhiều vất vã khổ 
nhọc, cõi Ta Bà đầy chán nãn lo phiển, nên nguyện sanh về cõi nước thanh tịnh an vui— 
Ordinary beings with limited capactties but true and sincere comprise beings who are of 
limited capacities but true and sincere. They may not understand what constitutes the 
virtues or adornments of Buddha lands; nevertheless, realizing that life 1s full of hardship 
and suffering, and that the Saha World abounds in worries and troubles, they vow to be 
reborn In a pure and happy land. 

Phàm phu nhưng có trí huệ và chí nguyện lớn—Ordinary beings with great aspiratlons 
and a certain degree of wisdom: Tuy cũng là phàm phu nhưng có trí huệ và chí nguyện 
lớn, muốn sanh về cõi Cực Lạc để bảo đảm thoát ly nẻo luân hồi, mau chứng đạo quả, 
hoàn thành chí nguyện tự độ độ tha—Ordinary beings with great aspirations and a certain 
degree of wisdom are composed of individuals who, although ordinary beings, possess 
Øreat aspirations and a certain degree of wisdom. They seek rebirth in the Pure Land to 
ensure escape from transmisration, swIft attainment of Buddhahood and fulfillment of 
their Vows to rescue themselves and others. 

Tiểu Thánh đã thoát ly vòng sống chết—Lesser saints and greatest Bodhisattvas: Gồm từ 
hàng tiểu Thánh đã thoát ly vòng sống chết cho đến bậc Đẳng Giác Bồ Tát, vì muốn mau 
tiến lên thượng địa, muốn học hỏi diệu pháp thành Phật, nên phát nguyện vãng sanh— 
Lesser saints and greatest Bodhisattvas are those who have escaped Birth and Death to 
the greatest Bodhisattvas, those at Equal Enlightenmernt stage. They vow to be reborn In 
the Pure Land in order to progress swiftly to the ultimate “Bodhisattva ground” and study 
the wonderful Dharma leading to Buddhahood. 


(HI)Bốn cách Tái Sanh— Four kinds oƒ rebirth: 
(A) Tứ Sanh— Four ƒorms oƒ birth: Chatur-Yom! (skÙ—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 


Ù 


Bộ Kinh, có bốn loại tái sanh có thể có đối với những sanh linh trong sáu đường (tất cả 
chúng sanh đều được sanh ra dưới bốn hình thức để đi vào trong lục đạo luân hổi)— 
According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are four forms 
of birth by which the beings of the six modes of existence can be reborn (all births take 
place In four forms and in each case causing a sentient being to enter one of the sIx gatI 
or paths of transmigration): 

Thai Sanh—Birth from the womb: JarayuJa (skt——Viviparous, as with mammalia—Một 
trong tứ sanh, thai sanh là một hình thức sanh ra từ trong thai mẹ. Trước khi có sự phân 
chia trai gái, chúng sanh đều ở trong tình trạng hóa sanh (về sau nầy do có tình dâm dục 
mà chia thành trai gái và bắt đầu có thai sanh). Trong đạo Phật, từ ngữ nầy cũng dành 
cho những người vãng sanh Cực Lạc trong những búp sen vì không có lòng tin nơi Phật A 


2) 


3) 


4) 


2987 


Di Đà, mà chỉ tin vào tự lực niêm Phật. Họ phải ở tại đây trong một thời gian dài mà 
không thấy Phật, Bồ Tát, hay Thánh chúng; cũng không nghe được giáo thuyết của Phật 
(không thấy Tam Bảo). Tình trạng nầy còn được gọi là “thai cung” vì chúng sanh ở trong 
bụng mẹ không thấy được ánh nhật nguyệt —Uterine birth or womb-born, one of the four 
modes of yonI. Uterine birth 1s a form of viviparous birth, as with mammalia. Before the 
differentiation of the sexes birth 1s supposed to have been transformation. In Buddhism, 
the term ¡s also applied to beings enclosed In unopened lotuses in paradise, who have not 
had faith in the Amitabha but trusted to their own strength to attain salvation; there they 
remain for proportionate periods, happy, but without the presence of the Buddha, or 
Bodhisattvas, or the sacred host, and do not hear thelr teaching. The condition 1s also 
known as the womb-place. 

Noãn sanh —Egg-born: AndaJja (skt)—Birth from eggs—Oviparious, as with birds—Loài 
sanh từ trứng, như loài chim; loài nây ở trong trứng tạo thành hình thể, đúng ngày thì 
trứng vỡ ra, như loài gà vịt, chim, ngỗng, vân vân—Egg-born, or birth from eggs. 
Oviparious, as 1s the case with chicken, øoose, birds, etc. 

Thấp sanh (Hàn nhiệt hòa hợp sinh)—Moisture or water born, as with worms and fishes: 
Samsvedaja (skt—Birth from moisture—Loài sanh từ nơi ẩm thấp, như côn trùng dựa 
vào chỗ ẩm thấp mà sanh ra; loài nầy do sức nóng lạnh hòa hiệp mà sanh ra, ở chỗ ẩm 
thấp, nương theo chất ướt mà thọ hình sanh thể như các loài côn trùng, bướm, sâu bọ, cá, 
tôm, vân vân—Moist and Wet Conditions Born or, spawn-born, or birth from moiIsture 
(wetness). Moisture or water-born, as 1s the case with worms, fishes, shrImps, etc. 

Hóa sanh—Metamorphic, as with moths from the chrysalis: Anpapaduka (skÐ— 
Opapatika-yoni (p)—Không nương tựa vào đâu, không nương theo chủng tộc, cũng chẳng 
nhờ nhân duyên của cha mẹ, mà chỉ dựa vào nghiệp lực mà khởi sanh như loài vòi hóa 
thành ruồi, bướm bởi sâu mà hóa sanh ra, hay chúng sanh trong chư thiên, địa ngục và sơ 
kiếp chúng sanh. Người ta nói những chúng sanh nầy, ngay khi chấm dứt đời trước thì lập 
tức hóa thân tùy theo nghiệp lực, chứ không nhờ sự trợ giúp của cha mẹ hay bất cứ tác 
nhân nào khác. Một trong bốn hình thức sanh. Hóa sinh trực tiếp hay không dựa vào đâu 
bỗng nhiên mà sinh ra, không có cha mẹ. Bằng cách hóa sanh nầy, chư Bồ Tát từ cung 
trời Đâu Suất có thể xuất hiện trên trần thế bất cứ lúc nào tùy ý để cứu độ chúng sanh 
(chư Phật và chư Bồ Tát đều bắt nguồn từ sự hóa sanh kỳ diệu như vậy). Những hình thức 
hóa sanh như mối, A Tu La, Ngạ quỷ, chúng sanh địa ngục, cả chúng sanh trên Tịnh Độ, 
hay là thế giới mới khởi đầu (con người kiếp sơ). Đây là một trong bốn hình thức sanh 
sản của chúng sanh, không có cha mẹ, mà lớn lên tức thì—Born (birth) by transformation, 
or spontaneous rebirth. Birth by transformation as in the case of deities and superior 
beings of the Pure Lands. It 1s said that such beings, after the end of their previous 
lifetime, suddenly appear in this fashion due to their karma, without the help of parents or 
any other intermediary agency. Metamorphosis, as 1s the case with maggot transforms 
Iinto fly, moths from the chrysalis, caterpillar becomes butterfly, or deities and superior 
beings of the Pure Land. It is said that such beings, after the end of their previous 
lifetime, suddenly appear In this fashion due to their karma, without the help of parents or 
any other Intermediary agency. One of the four forms of birth. Any form of existence by 
which required form 1s atfained in an Instant in full maturity. By this birth bodhisattvas 
residing In Tusita can appear on earth any time at will to save beings (the dhyani-buddhas 


2988 


and bodhisattvas are also of such miraculous origin). Form of metamorphic birth, as with 
moths, asuras, hungry ghosts, and Iinhabitants of hells, and the Pure Lands, or first newly 
evolved world. One of the four forms of bìrth, which 1s by transforming, without 
parentage, attained in an Instant in full maturity. 


(B) Bốn Loại Sanh Tử— Four kinds oƒ rebirth dependent on present deeds: Tứ Chủng Sanh 


Ù 
2) 
3) 


4) 


TỬ. 

Từ chỗ nghèo hèn tối ám sanh vào chỗ nghèo hèn tối ám: From obscurity and poverty to 
be reborn In the same condition. 

Từ chỗ nghèo hèn tối ám sanh vào chỗ giàu sang vinh hiển: From obscurity and poverty 
to be reborn in light and honor. 

Từ chỗ giàu sang vinh hiển sanh vào chỗ nghèo hèn tối ám: From light and honor to be 
reborn In obscurity and poverty. 

Từ chỗ giàu sang vinh hiển sanh vào cõi trời: From light and honor to be reborn in 
heavens. 


(C) Bốn cảnh giới sinh tôn theo Vi Diệu Pháp— Four planes oƒ existenee in the Abhidharma: 


l) 
a) 
b) 
c) 
đ) 
2) 
a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
Ö 
8) 


3) 
3) 
Ụ 
1) 


Theo Vi Diệu Pháp của Ngài Bhikkhu Bodhi thì có bốn cảnh giới sinh tôn. 
Cảnh giới bất hạnh—The woeful plane: 

Địa ngục: Hell. 

Ngạ quỷ: The sphere of hungry ghosts. 

Cảnh thú: The animal kingdom. 

Cảnh A-tu-la: The asuras. 

Cảnh hữu phúc của dục giới—The sensuous blissful plane: 

Cảnh người: The Human Realm. 

Cảnh Trời Tứ Thiên Vương: The Realm of the Four Great Kings. 

Cảnh Trời Ba Mươi Ba Tầng: The Realm of the Thirty-three Gods. 

Cảnh Trời Dạ Ma: The Realm of the Yama Gods. 

Cảnh Trời Đâu Suất: The Delightful Realm (Tusita). 

Cảnh Trời Hóa Lạc: The Realm of Gods who rejoice their own Creations. 
Cảnh Trời Tha Hóa Tự Tại: The Realm of the Gods who lord over the Creations of 
Others. 

Cảnh sắc giới—The fine-material sphere plane: . 

Cảnh Sơ Thiển—The First Jhana plane: 

Phạm Chúng Thiên: The Realm of Brahmas Retinue. 

Phạm Phụ Thiên: The Realm of Brahmaˆs MinIsters. 


11) Đại Phạm Thiên: The Maha Brahma Realm. 


b) 
1) 


) 


Cảnh Nhị Thiển—The Second Jhana Plane: 
Thiểu Quang Thiên: The Realm of Minor Lustre. 
Vô Lượng Quang Thiên: The Realm of Infinite Lustre. 


11) Quang Âm Thiên: The Realm of Radiant Lustre. 


c) 
)) 
ñ) 


Cảnh Tam Thiểền—The Third Jhana Plane: 
Thiểu Tịnh Thiên: The Realm of Minor Aura. 
Vô Lượng Tịnh Thiên: The Realm of Infinite Aura. 


2989 


1i) Biến Tịnh Thiên: The Realm of Steady Aura. 


đ) 
1) 


Cảnh Tứ Thiển—The Fourth Jhana Plane: 
Quảng Quả Thiên: The Realm of Great Reward. 


1) Vô Tưởng Thiên: The Realm of Non-percipient beings. 
11) Tịnh Cư Thiên hay Phước Sanh Thiên: The Pure Abodes. 


x  x  x x%x *% 


4) 
8) 
b) 
c) 
đ) 


Vô Phiển Thiên: The Durable Realm. 

Vô Nhiệt Thiên: The Serene Realm. 

Thiện Hiện Thiên: The Beautiful Realm. 

Thiện Kiến Thiên: The Clear-Sighted Realm. 

Sắc Cứu Cánh Thiên: The Highest Realm. 

Cảnh vô sắc giới—The immaterial-sphere plane. 

Không Vô Biên Xứ: The Realm of Infinite Space. 

Thức Vô Biên Xứ: The Realm of Infinite Consciousness. 

Vô Sở Hữu Xứ: The Realm of Nothingness. 

Phi tưởng Phi phi tưởng xứ: The Realm of neither-perception nor non-perception. 





(D) Theo Kinh Tự Hoan Hỷ trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại nhập thai—According to the 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Samnpasadamya Sutta in the Long Discourses oƒ the Buddha, there are ƒour modes oƒ 
rebirth: 

Có loại không biết mình nhập, trú và xuất bụng người mẹ: One descends into the other”s 
womb unknowing, stays there unknowing, and leaves 1t unknowing. 

Có loại biết mình nhập bụng người mẹ, nhưng không biết mình an trú trong bụng nguời 
mẹ và không biết mình ra khổi bụng người mẹ: One enters the womb knowing, stays 
there unknowing, and leaves 1t unknowing. 

Có loại biết mình nhập bụng người mẹ, biết mình an trú trong bụng người mẹ, nhưng 
không biết mình ra khỏi bụng người mẹ: One enters the womb knowing, stays there 
knowing, but leaves 1t unknowing. 

Có loại biết mình nhập bụng người mẹ, biết mình an trú trong bụng người mẹ và biết 
mình ra khỏi bụng người mẹ: One enters the womb knowing, stays there knowing, and 
leaves It knowing. 


(E) Bốn Dòng Thác Sanh Tử— Four torrents oƒ births and deaths: Bốn dòng thác sanh tử của 


phàm nhân tục tử. Người trí muốn đến bến bờ giác ngộ phải vượt qua những dòng thác 
nâầy-——The four torrents which sweep off ordinary people in the cycle of births and deaths. 
In order to reach liberation and enlightenment, one (wise people) must cross over these 
{OTr€TIS: 


(EI) 


l) 
2) 
3) 
4) 


Dòng thác Tham Dục: The torrent of desires. 
Dòng thác Sân Hận: The torrent of Anger (hatred). 
Dòng thác Tà Kiến: The torrent of Wrong Views. 
Dòng thác S1 Mê: The torrent of [gnorance. 


(E2) 


l) 
2) 


Dòng thác Kiêu Mạn: The torrent of Pride. 
Dòng thác Nghi Hoặc: The torrent of Doubts. 


3) 
4) 


2990 


Dòng thác Tà Kiến: The torrent of Wrong Views. 
Dòng thác S1 Mê: The torrent of [gnorance. 


(E3) 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Dòng thác Sát Hại: The torrent of Harming or Killing other sentient beings. 
Dòng thác Đạo Tặc: The torrent of Stealing. 

Dòng thác Dâm Dục: The torrent of Lust. 

Dòng thác Tà Vọng: The torrent of Wrong Views. 


(F) Bốn trạng thái bất hạnh— Four states oƒ unhappiness: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Địa ngục—Hells (Woeful states): Nơi chúng sanh phải chịu những hình phạt đau khổ để 
trả quả bất thiện đã tạo ra trong quá khứ. Khi đã trả hết nghiệp, có thể vì thiện nghiệp 
đời trước mà được sanh về cõi Cực Lạc—Where beings are subject to sufferings to repay 
for their unwholesome deeds In the past. Ủpon the exhaustion of the evil karma, there 1s a 
possIbility for beings to be reborn In blissful states as the result of their past good actions. 

Nga Quỷ—Hungry Ghosts: Peta-yoni (p)—Departed beings—Those absolutely devoid of 
happiness—Những người tuyệt đối không có hạnh phúc —Ngạ quỷ có dị hình mà mắt 
thường chúng ta không thể thấy được. Ngạ quỷ không có trú xứ riêng mà thường chúng Ở 
nơi rừng rú hay những nơi dơ bẩn—They are not đisembodied spirits or ghosts. They 





possess deformed physical forms of varying magnitude, generally Invisible to the naked 
eye. They don't have their own abode, but live in foresfs and dirty surroundings. 

Súc sanh—Animal Kingdom: Tiracchana-yoni (p)—Phật tử tin có sự tái sanh vào cảnh 
súc sanh vì đã tạo nghiệp xấu. Tuy nhiên, nếu có tích trữ thiện nghiệp thích đáng, từ cảnh 
súc sanh, cũng có thể tái sanh vào cảnh người—Buddhist believe that beings are reborn 
as animals on account of evil karma; however, the possibility for animals to be reborn as 
human beings as a result of good karma accumulated in the past. 

A Tu La—Asura-demons: Asura-yoni (p)—Đây cũng là chúng sanh khác khổ đau tương 
tợ như ngạ quỷ—Another class of unhappy beings similar to the Petas. 


(IV)Ngũ Sinh— Five rebirths: Năm cách sinh của chư Bồ Tát —Five rebirths or states or 


Ù 
2) 
3) 
4) 


3) 


conditions of a bodhisattva”s rebirth: 

Tức Khổ Sinh—To be reborn in calamities or to stay calamities by sacrificing himself: 
Các ngài sanh ra trong đời khổ hay tự hy sinh để cứu khổ. 

Tùy Loại Sinh—To be reborn In any class that may need him: Tùy loài chúng sanh nào 
cần thì các ngài tái sanh vào đó mà hóa độ. 

Thắng Sinh——To be reborn in superior conditions, handsome, wealthy or noble: Các ngài 
sinh vào chỗ phú quý giàu sang, tướng mạo đẹp đẽ để hóa độ chúng sanh. 

Tăng Thượng Sinh 
nhiều thứ bậc vua chúa để tiện bề hóa độ chúng dân. 

Tối Hậu Sinh—Final rebirth before Buddhahood: Các ngài tái sanh lần cuối cùng để độ 
chúng sanh trước khi thành Phật. 





To be reborn In varilous grades of kingship: Các ngài sinh ra làm 





(V) Lục Sanh — Six ways 0ƒ rebth: 
(A) Lục Đạo—Sáu đường sanh tử—The six gafi—Six Paths—See Chapters 163, 164, 165, 


166, 167, and 169. 


2991 


(B) Lục Sanh Loại: Abhijatiyo (p)—S1x specles—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 


l) 


2) 
3) 


4) 
3) 
6) 


Kinh, có sáu loại sanh —According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are six SpecIes. 

Có người hắc sanh và sống trong hắc pháp: Here one born ¡in dark conditions, lives a dark 
lie. 

Có người hắc sanh và sống tạo bạch pháp: One born in dark conditions lives a bright life. 
Có người hắc sanh và sống tạo Niết Bàn: One born in dark conditions attains Nibbana, 
which 1s neither dark nor bright: Attains Nibbana, which 1s neither dark nor bright. 

Bạch sanh sống tạo hắc pháp: One born ¡n bright conditions lives a dark life. 

Bạch sanh sống tạo bạch pháp: One born ¡n bright conditions lives a bright life. 

Bạch sanh sống tạo Niết Bàn (Phi Hắc Pháp phi bạch pháp): One born ¡in bright 
conditions attains Nibbana which 1s neither dark nor bright. 


(VI)Bảy cảnh giới hữu phúc— Seven happy states (The Buddha and His Teachings): 


Ù 


2) 


3) 


4 


3) 


6) 





Là một cảnh giới trong đó hạnh 
phúc và đau khổ. lẫn lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh vào cảnh nầy vì ở đây có 
nhiều hoàn cảnh thuận lợi để phục vụ và thực hành những pháp cần thiết nhằm thành tựu 


Cảnh người —The realm of human beings: Manussa (p) 


Đạo Quả Phật. Kiếp cuối cùng của chư Bồ Tát luôn luôn ở cảnh người —The human 
realm 1s a mixture of both pain and happiness. Bodhisattvas prefer the human realm as 1t 
1s the best field to serve the world and perfect the requisites of Buddhahood. Buddhas are 
always born as human beings. 

Cảnh Trời Tứ Đại Thiên Vương: Catummaharajika (p)—Cảnh Trời thấp nhất, nơi mà 
những vị trời canh phòng bốn hướng lưu ngự cùng các đệ tử—The lowest of the heavenly 
realms where the guardian detfies of the four quarters of the firmanent reside with thetr 
followers. 

Cung trời Đao Lợi: Tavatimsa (p)—Cung trời Đao Lợi là cung trời của ba mươi ba vị trời 
trong đó trời Đế Thích là vua. Những ai chuyên tâm bố thí và hành thiện sẽ được sanh 
vào cảnh trời nầy. Chính ở cung trời Đao Lợi nầy là nơi Đức Phật giảng Vi Diệu Pháp 
cho chư Thiên nghe trong ba tháng liển--The thirty-three celestial realm of the thirty- 
three Devas where Devas Sakka 1s the King. Those who perform charitable and good 
deeds will be reborn in this heavenly realm. It was in this heavenly realm that the Buddha 
taught the Abhidharma to the Devas for three months. 

Dạ Ma Thiên: Yama (p)—Chư Thiên tiêu diệt khổ đau—The realm of Yama Devas. 
Devas who destroy pain. 

Cảnh Trời Đâu Suất —The realm of delight (Happy-dwellers): Tusita (p)—Những vị Bồ 
tát đã thực hành tròn đủ các pháp cần thiết để đắc Quả Vị Phật đều lưu ngụ ở cảnh nây, 
chờ cơ hội thích nghi để tái sanh vào cảnh người lần cuối cùng. Bồ Tát Di Lặc, vị Phật 
tương lai, hiện đang ở cảnh trời nầy chờ ngày tái sanh kiếp chót vào cảnh người trước khi 
thành Phật The Bodhisattvas who have perfected the requisites of Buddhahood reside 
1n this realm until the opportune moment comes for them to appear 1n the human realm to 
attainn Buddhahood. The Bodhisattva Maitreya, the future Buddha, 1s residing in this 
realm awatting the right opportunity to be born as a human being and become a Buddha. 
Cảnh Trời Hóa Lạc: Nimanarati (p)—Cảnh giới của những vị trời cư ngụ trong những 
cung điện to lớn đẹp đế—The realm of the Devas who delight In the created mansions. 


7) 


2992 


Trời Tha Hóa Tự Tại: Paranimmitavasavatti (p)—Cảnh giới của những vị trời có khả 
năng tạo thêm những vị khác để phục vụ mình —The realm of the Devas who makes 
others” creation serve their own ends. 


(VI)Bát Phúc Sinh Xứ— Eight happy conditions in which one may be reborn: Tám điều 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


kiện tái sanh hạnh phúc khi chúng ta trì giữ ngũ giới thập thiện —The eight happy 
conditions in which one may be reborn so that one can keep the five commandmenfs and 
the ten good ways and bestows alms. 

Tái sanh trong cõi người giàu sang phú quý: Rich and honorable among men. 

Tái sanh trong cõi Tứ thiên vương: In the heavens of the four deva kings. 

Tái sanh trong cối trời Đao lợi: Reborn in the Indra heavens. 

Tái sanh trong cối trời Dạ ma: Reborn in the Suyama-heavens. 

Tái sanh trong cõi trời Đâu Suất: Reborn ¡in the Tusita Heaven. 

Tái sanh trong cõi trời Hóa Lạc: Reborn In the nirmanarati heaven (the fifth devaloka). 
Tái sanh trong cõi trời Tha Hóa: Reborn In the paranirmita-vasavartin (the sixth devaloka 
heaven)—Cõi trời thứ sáu trong sáu cõi trời dục giới (đệ lục thiên), nơi trú ngụ của Ma 
Hê Thủ La Thiên và Ma vương. Tái sanh trong cõi trời Tha Hóa. Đây là một trong tám 
điều kiện tái sanh hạnh phúc khi chúng ta trì giữ ngũ giới và thập thiện cũng như bố thí. 
Tha hóa tự tại Thiên là tên của chư thiên trên cõi trời thứ sáu. Chư thiên có khả năng hóa 
thân người khác và làm theo ước muốn của mình. Tha hoá tự tại thiên cũng là tên của 
chư thiên hộ pháp trong Phật giáo—Deities in the 6” heaven in the world of desire. Gods 
who transform others and do as they please. Also name of a class of Buddhist deities 
(constantly enjoying pleasures provided by others). The sixth of the six heavens of desire, 
or passion-heavens, the last of the sixth devalokas, the abode of Mahesvara (S1va), and of 
Mara. Reborn in the paranirmita-vasavartin (the sixth devaloka heaven). This 1s one of 
the eight happy conditions in which one may be reborn so that one can keep the five 
commandments and the ten good ways and bestows alms. 

Tái sanh trong cối trời Phạm thiên: Reborn in the Brahma-heavens. 


(VIII)Tám cõi tái sanh— Eight adversifies: Tám điều kiện trong đó khó gặp Phật, khó gặp 


l) 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 
? 


chư Bồ Tát, cũng như khó được nghe Phật pháp —The eight conditions under which it is 
difficult to meet Buddhas and Bodhisattvas or hear the Dharma: 

Tái sanh trong địa ngục: Rebirth in the hells. 

Tái sanh vào ngạ quỷ: Rebirth as a hungry ghosts. 

Tái sanh vào súc sanh: Rebirth as an animail. 

Tái sanh vào Bắc Cu Lô Châu——Rebirth in Uttarakuru: Nơi đời sống quá sung sướng nên 
chúng sanh không còn muốn tu tập giáo pháp —Where life is so pleasant that people 
have no motivation to practice the Dharma. 

Tái sanh vào cối trời trường thọ——Rebirth in any long-life heaven: Nơi chúng sanh không 
muốn tu tập giáo pháp—Where one is not motivated to seek the Dharma. 

Tái sanh làm chúng sanh khiếm khuyết các căn: Rebirth with impaired faculties. 

Tái sanh làm người thông minh, có giáo dục cao trong cõi phàm trần: Rebirth as an 
intelligent, educated person ¡in the mundane sense—Tái sanh làm thức giả hay triết giả 
phàm phu, những chúng sanh tưởng mình là thế trí biện thông, biết hết mọi thứ nên 


8) 


2993 


không còn muốn tu tập theo Phật. Đây là một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó 
gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho 
thành đạo được —Rebrrth as worldly philosophers (ntelligent and well educated In 
mundane sense) who think that they know everything and don”t want to study or practise 
anymore, especially practicing dharmas. This Is one of the eipht conditions or 
circumstances 1n which 1t 1s difficult to see a Buddha or hear his dharma; or eight special 
types of adversities that prevent the practice of the Dharma. 

Tái sanh vào thời kỳ chuyển tiếp giữa Phật Tổ và Phật vị lai: Rebirth in the intermediate 
period between a Buddha and his successor. 


(IX)Bát Chủng Thắng Pháp— Eight surpassing things: Tám loại thắng pháp. Những ai thọ 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
? 


8) 


trì bát trai giới sẽ được tám loại công đức thù thắng——Those who keep the forst eight 
commandments receive eight kinds of reward: 

Chẳng đọa địa ngục: They escape from falling into the hells. 

Chẳng làm ngạ quỷ: They escape from becoming pretas. 

Chẳng tái sanh vào cõi súc sanh: Not to be reborn in the realm of animals. 

Chẳng rơi vào cõi A-Tu-La: They escape from falling into the realm of asuras. 

Sanh vào cõi người và xuất gia tu hành đắc đạo: They will be reborn among men, 
become monks, and obtain the truth. 

Tái sanh vào cõi trời dục giới: To be reborn in the heavens of desire. 

Hằng sanh vào cõi Phạm Thiên hay vào thời gặp Phật: To be reborn in the Brahma 
Heaven or meet a Buddha. 

Chứng đạo quả Bồ Đề: To obtain perfect enlightenment. 


(X) Bát Thí Sanh— Eight kinds oƒ rebth due to generosify: Theo Kinh Phúng Tụng trong 


Ù 


Trường Bộ Kinh, có tám thí sanh—According to the SangiIti Sutta In the Long Discourses 
of the Buddha, there are eight kinds of rebirth due to generosity: 

Tâm Nguyện của Một Vị Giữ Giới Được Thành Tựu Sát Đế Lợi, Bà La Môn Hay Gia 
Chủ Nhờ Sự Giữ Giới—The mental aspiration of a moral person which ¡is to wish to 
become a rich Khattiya, Brahmin or Householder, 1s effective through 1ts purity: Có người 
bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn, đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, hoa man, hương thoa, 
sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị nầy bố thí, vị nầy mong được bố thí trở lại. 
Người nầy thấy người Sát Đế Lợi có nhiều tài sẩn, người Bà La Môn có nhiều tài sản, 
hay người gia chủ có nhiều tài sản, được sung mãn, cụ túc, thụ hưởng năm món dục lạc. 
Vị nây nghĩ: “Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh là một trong 
những người Sát Đế Lợi có nhiều tài sản, người Bà La Môn có nhiều tài sản hay người 
gia chủ có nhiều tài sản.” Vị nầy nắm vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm 
nầy được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong 
tầm ấy. Và tôi xác nhận, đây là trường hợp của một vị đây đủ giới luật, không phải vị 
phá giới—Here, someone gIves an ascetic or Brahmin food, drink, clothes, transport, 
garlands, perfumes and ointments, sleeping accommodation, a dwelling, or lights, and he 
hopes to receive a return for his gifts. He sees a rich Khattiya or Brahmin or householder 
living in full enJoyment of the pleasures of the five senses, and he thinks: “If only when I 
die I may be reborn as one of these rich people!” He sets his heart on this thought, fixes 1t 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


2994 


and develops 1t. And this thought, being launched at such a low level, and not developed 
to a higher level, leads to rebirth right there. But I say this of a moral person, not of an 
Iimmoral one. The mental aspiration of a moral person to become a rích Khattiya, 
Brahmin, or Householder 1s effective throueh 1ts purIty. 

Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được Thành Tựu Một Vị Tứ Đại Thiên Vương Thọ 
Mạng Lâu Dài, Đẹp Trai và Nhiều An Lạc Nhờ Sự Thanh Tịnh— The aspiration of a 
moral person which 1s to wish to become a deva in the realm of the Four Great Kings 1s 
effective through Ifs pur1ty: lộ) đây có người bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn, đồ ăn, đồ 
uống, vải, xe cộ, hoa man, hương xông, hương thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. Với 
những đồ vật bố thí nầy, vị nầy mong được trở lại tái sanh làm một trong những vị trời Tứ 
Đại Thiên Vương thọ mạng lâu dài, đẹp trai và nhiều an lạc. Phần sau giống như phần 
sau của Bát Thí sanh (I)—Here a person who gives such gifts and, having heard that the 
devas in the realm of the Four Great Kings live long, are good-looking and lead a happy 
life, he thinks: “If only I could be reborn there!”* Or he simply aspires to rebirth in the 
heavens the Four Great Kings. The last part 1s similar to the last part of Eight kinds of 
rebirth due to generosity (1). 

Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được Thành Tựu Một Trong Những Vị Chư Thiên 
Tam Thập Thiên, Sống Lâu, Đẹp Trai Và Nhiều An Lạc: The aspiration of a moral 
person which 1s to wish to be reborn as one of the devas In the heavens of the Thirty- 
Three God (same as In ]). 

Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được Thành Tựu Một Trong Những Vị Trời Dạ Ma, 
Sống Lâu, Đẹp Trai Và Nhiều An Lạc: The aspiration of a moral person which ¡s to wish 
to become one of the devas 1n the heavens of the Yama devas (same as In ]). 

Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được Thành Tựu Một Trong Những Vị Trời Đâu 
Suất, Sống Lâu, Đẹp Trai và Nhiều An Lạc: The aspiration of a moral person which ¡s to 
become one of the devas In the heavens of the Tusita devas (same as In 1). 

Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được Thành Tựu Một Trong Những VỊ Trời Hóa Lạc, 
Sống Lâu, Đẹp Trai và An Lạc: The aspiration of a moral person which is to become one 
of the devas 1n the heavens of the NInmanarati devas (same as In ]). 

Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được Thành Tựu Một Trong Những Vị Trời Tha Hóa 
Tự Tại, Sống Lâu, Đẹp Trai và An Lạc: The aspiration of a moral person which is to 
become one of the devas 1n the heavens of the Parammnita-vasavatfI devas (same as 1n ]). 
Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được Thành Tựu Một Trong Phạm Chúng Thiên, 
Sống Lâu, Đẹp Trai và An Lạc: The aspiration of a moral person which is to be rebirth in 
the world of Brahma (same as In l). 


(XI)Tám Phẩm Chất Giúp Người Nữ Có Thể Tái Sanh vào Cảnh An Vui Hạnh Phúc— 


Eight qualiies in a woman that help her rebith in happy sfafes: See Chapter 89. 


(XIH)Cửu Loại Sanh: Nine kinds oƒ brth— Chín loại sanh. 
(A) Bốn loại đầu của chư thiên, con người và địa ngục— The irst four kinds are common to 


Ù 
2) 


devas, earth, and hells: 
Thai Sanh: Birth from the womb. 
Noãn Sanh: Birth from the egg. 


3) 
4) 


2995 


Thấp Sanh: Birth from the moisture. 
Hóa Sanh: Birth from transformation. 


(B) Năm loại sau cho các bậc Thánh, cõi sắc giới và vô sắc giới— The second ƒive ƒor upper 


5) 
6) 
? 
8) 
3) 


sages and saints in the realms oƒ form and non-ƒorm: 

Hữu Sắc: Birth into the heavens of form. 

Vô Sắc: Birth into the heavens of non-form. 

Hữu Tưởng: Birth into the heavens of thought. 

Vô Tưởng: Birth into the heavens of non-thought. 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng: Birth into the heavens of neither thought nor non-thought. 


(XII) Thập Loại Ngạ Quỷ Tái Sanh Làm Súc Sanh Để Trả Tiếp Nghiệp Trước: Trong Kinh 


Ũ 
a) 


b) 


2) 
a) 
b) 


3) 
8) 
b) 


4) 


Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã dạy ông A Nan về mười loại ngạ quỷ được 
tái sanh làm súc sanh khi trả hết nghiệp đời trước như sau: “Ông A Nan! Quỷ nghiệp đã 
hết rồi, tình và tưởng đều không, mới nơi thế gian cùng với người mắc nợ trước, oan nối 
gặp nhau, thân làm súc sanh để trả nợ trước.”—In the Surangama Sutra, book Eight, the 
Buddha taught Ananda about ten kinds of ghosts that wIll be reborn as an animail to 
contfinue to pay their debts as follows: “Ananda! When his karma as a ghost 1s ended, the 
problem of emotion as opposed to discursive thought is resolved. At that point he must 
pay back In kind what he borrowed from others to resolve those grilevances. He 1s born 
Into the body of an animal to repay his debts from past lives.” 

Quái quỷ: The strange Ghost. 

Nếu tham ái là nguyên nhân của hành động sai trái, sau khi trả hết tội, sẽ biến thành 
hình của bất cứ loài nào mà chúng gặp trong khi đọa ở địa ngục: lf the craving be the 
cause of their misdeeds, they wIll, after paying for theIr sins, take the form of whatever 
they meet on living the Hells. 

Loài quái quỷ, khi đã hết báo, vật mà chúng nương bị tiêu hoại, sinh ở thế gian, phần 
nhiều làm loài chim cưu: The retribution of the strange ghost of material objects is 
fimshed when the obJect 1s destroyed and 1t 1s reborn 1n the world, usually as a specles of 
owÏl (after expiating their misdeeds In the1r realms, are mostly reborn as owÌs). 

Quỷ Phong Bạt: The drought ghost. 

Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp là dâm dục: The cause of their misdeeds 1s lust. 

Loại quỷ phong bạt, báo hết, gió tiêu, sinh ở thế gian, phần nhiều làm loại chim báo 
điểm xấu như chim cú, chim quạ: The retribution of the drought ghost of the wind ¡s 
finisshed when the wind subsides, and it 1s reborn in the world, usually as a specles of 
werrd creature which gives InauspIcIous prognostications (after explating their misdeeds 
in their realms, are mostly reborn as unlucky creatures who foretell misfortunes and 
calamities). 

My quỷ—Mei Ghost (animal ghost). 

Lừa dối là nguyên nhân tạo ra ác nghiệp: The cause of their misdeeds ¡is deceitfulness. 
Loại my quỷ, báo hết, lúc chết, sinh ở thế gian, phần nhiều làm loài chổn: The 
retribution of the Mei ghost of an animal 1s finished when the animal dies, and 1t 1s reborn 
in the world, usually as a specIes of fox (after expiating their misdeeds in their realms, 
are mostly reborn as foxes). 

Cổ Độc Quỷ——Noxious (ku) ghost: 





b) 


5) 
8) 


b) 


6) 
a) 


b) 


7) 
a) 


b) 


8) 
a) 


b) 


9) 
a) 


b) 


2996 


Sân hận là nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy: Hate ¡is the cause of their misdeeds. 

Loài cổ độc quỷ, báo hết, trùng chết, sinh ở thế gian, làm loại độc hại như rắn rết: The 
retribution of the Ku ghost in the form of worms 1s finished when the Ku 1s exhausted, 
and 1t 1s reborn in the world, usually as a specles of venomous creature (after explating 
their misdeeds in thetIr realms, are mostly reborn as venomous creatures). 

Lệ quỷ—Cruel ghost: 

Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là sự báo thù: The cause of their misdeeds ¡s 
revengefulness. 

Loài lệ quỷ, báo hết, suy mất, sinh ở thế gian, làm loài giun sán: The retribution of a 
pestilence ghost found in degeneration 1s finished when the degeneration 1s complete, 
and It 1s reborn 1n the world, usually as a specles of tapeworm (after explating their 
misdeeds In their realms, are mostly reborn as tapeworm§). 

Ngạ quỷ—Hungry (starved) ghost: 

Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là kiêu ngạo: The cause of their misdeeds ¡s 
aTroøance. 

Loại ngạ quỷ, báo hết, khí tiêu, sinh ở thế gian, làm loài để người ta ăn thịt, như gà, vịt, 
lợn: The retribution of the ghost which takes shape In gases 1s finished when the gases 
are gone, and 1t is then reborn in the world, usually as a specles of eating animail (after 
expiating their misdeeds In their realms, are mostly reborn as creatures good for food). 
Yểm quỷ——Nightmarish ghost: 

Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là sự gian lận hay gian trá: The cause of their 
misdeeds Is fraud. 

Loại yểm quỷ, báo hết, u tiêu, sinh ở thế gian, làm loài để nguời ta mặc, như con tằm, 
con cừu: The retribution of the ghost of prolonged darkness 1s finished when the darkness 
ends, and it is then reborn 1n the world, usually as a species of animal used for clothing or 
service (after expiating their misdeeds In thetIr realms, are mostly reborn as creatures who 
provide material for clothing). 

Quỷ Vọng Lượng—Naiads: 

Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là tà kiến: The cause of their misdeeds is wrong 
VI©WS. 

Loại quỷ vọng lượng, báo hết, tỉnh tiêu, sinh ở thế gian, làm loài biết thời tiết thứ tự, như 
chim yến: The retribution of the ghost which unites with energy ¡is finished when the 
union dissolves, and 1t Is then reborn in the world, usually as a specles of miprafory 
creature (after explating their misdeeds In their realms, are mostly reborn as creatures 
through whom the future can be foretold). 

Quỷ Dịch sử—Servant Ghost: 

Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là sự bất công: The cause of their misdeeds ¡s 
unfairness. 

Loài quỷ dịch sử, báo hết, minh diệt, sinh ở thế gian, làm loài báo điểm tốt như chim 
phụng: The retribution of the ghost of brightness and ¡ntellect 1s finished when the 
brightness disappears, and 1t 1s then reborn 1n the world, usually as a speclies Of auspIcIous 
creature (after expiating their misdeeds in their realms, are mostly reborn as auspicIous 
Creaftures). 


10) Quỷ Truyền tống——Messenger ghost: 


a) 


b) 


2997 


Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là sự tranh cãi: The cause of their misdeeds ¡s 
dispufation. 

Loại quỷ truyền tống, báo hết, người chết, sinh ở thế gian, làm loài tùng phục người như 
mèo, chó: The retribution of the ghost that relies on a person 1s finished when the person 
đies, and 1t is then reborn In the world, usually as a species of domestic animal (after 
repaying therr former debts, are reborn as domestic animals). 


(XIV)Thập Loại Nhân Thú: See Chapter 167 (A-?7). 


(XV)Thập Nhị Chúng Sanh Tử— Twelve kinds oƒ He and death: Mười hai loại sanh tử 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 


8) 
9) 


A La Hán: Arhat (skt—Final separation from mortality of the arhat, with no remains of 
1fs causing return—Vô Dư Tư—See Arhat in Chapter 172. 

A Na Hàm: Anagamin (skt)—Einal death and no rebirth—Độ Ư Tử—See Anagamin. 

Tư Đà Hàm: Sakradagamin (skt)—Once-returner—Hữu Dư Tử. 

Tu Đà Huờn: Srota-apanna (skt)—Stream-enterer or seven advancing rebirths of the 
Srota-apanna: Học Độ Tử—Dự Lưu hay Thất Lai. 

Vô Số Tử: Hạng người với bát nhẫn tr—Rebirths as human beings with eight ksanti or 
pOW€rs Of paflence endurance. 

Hoan Hỷ Tử: Hạng người chịu tu tập Nhất Thiểền——Rebirths as human beings with mental 
developmenft powers. 

Số Số Tử: Hạng người ác giới—Rebirths as evil human beings. 

Hối Tử: Rebirths as ordinary human beings. 

Hoạnh Tử: Hạng người cô độc cùng khổ—Rebirths as extremely solitary and miserable 
human beings. 


10) Phược Khổ Tử: Rebirths as animals—Súc sanh. 
11) Thiêu Lạn Tử: Sanh tử trong địa ngục——Rebirths in the hells. 
12) Cơ Khát Tử: The births-cum-deaths of hungry ghosts. 


(XV1)Các loại Tái sanh khác— Other kinds 0ƒ rebirth: 


1) 


2) 


3) 


Thiêu Lạn Tử—Rebirth in hells: Tái sanh nơi địa ngục, chúng sanh phải luôn chịu khổ 
đau. Đây là một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ 
chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho thành đạo được —Rebirth in 
hells where beings undergo sufferings at all times. This 1s one of the eight conditions or 
circumstances 1n which 1t 1s difficult to see a Buddha or hear his dharma; or eight special 
types of adversities that prevent the practice of the Dharma. 

Tái sanh ngạ quỷ—ebirth as a hungry ghost: Tái sanh làm ngạ quỷ, nơi chúng sanh 
chẳng bao giờ cảm thấy dễ chịu và luôn ham muốn. Đây là một trong tám điều kiện hay 
hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có 
thể tu học cho thành đạo được—Rebirth as a hungry ghost, or the ghost-world, where 
beings never feel comfortable with non-stop greed. This 1s one of the eight conditions or 
ciIrcumstances 1n which 1t 1s difficult to see a Buddha or hear his dharma; or eIght special 
types of adversities that prevent the practice of the Dharma. 

Phược Khổ Tử—Rebirth in an animal realm: Tái sanh làm súc sanh, nơi chúng sanh 
không có khả năng hiểu biết Phật pháp. Đây là một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


2998 


khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học 
cho thành đạo được —Rebrrth in an animal realm where beings has no ability and 
knowledge to practice dharma. This 1s one of the eight conditions or circumstances In 
which it Is difficult to see a Buddha or hear his dharma; or eight special types of 
adversities that prevent the practice of the Dharma. 

Tái sanh làm người khuyết tật—Rebirth with impaired, or deficient ƒaculiies: Tái sanh 
làm những người đui, điếc, câm, què. Đây là một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó 
gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho 
thành đạo được —Rebirth with Imparred, or deficlent faculties such as the blind, the deaf, 
the dumb and the cripple. This 1s one of the eight conditions or circumstances in which 1t 
1s đifficult to see a Buddha or hear his dharma; or eight special types of adversities that 
prevent the practice of the Dharma. 

Tái sanh vào Bắc Cu lô châu —Rebirth in Utffarakuru: Tái sanh vào Bắc Cu lô châu, nơi 
chúng sanh luôn vui sướng ngũ dục làm cho chúng sanh không còn thiết gì đến tu hành 
Phật pháp. Đây là một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám 
chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho thành đạo được—Rebirth 
in Uttarakuru (Northern continent) where life 1s always pleasant and desires that beings 
have no motivation to practice the dharma. This 1s one of the eight conditlons or 
cIrcumstances 1n which 1t 1s difficult to see a Buddha or hear his dharma; or eIght special 
types of adversities that prevent the practice of the Dharma. 

Sanh làm thúc giả hay triết giả phàm phu—RÑebirth as worldly phiosophers: Tái sanh 
làm thức giả hay triết giả phàm phu, những chúng sanh tưởng mình là thế trí biện thông, 
biết hết mọi thứ nên không còn muốn tu tập theo Phật. Đây là một trong tám điều kiện 
hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng 
có thể tu học cho thành đạo được—Rebirth as worldly philosophers (intelligent and well 
educated in mundane sense) who think that they know everything and donˆt want to study 
Or practise anymore, especially practicing dharmas. This 1s one of the eight conditions or 
cIrcumstances 1n which 1t 1s difficult to see a Buddha or hear his dharma; or eIght special 
types of adversities that prevent the practice of the Dharma. 

Sanh vào cối người và xuất gia tu hành đắc đạo—Reborn among men, become Imonks, and 
obtain the truth: Đây là một trong tám loại thắng pháp. Những ai thọ trì bát trai giới sẽ 
được tám loại công đức thù thắng-—This is one of the eight surpassing things. Those who 
keep the first eight commandments receive eight kinds of reward—See Eight surpassing 
things. 

Tái sanh trong cối người giàu sang phú quý—Reborn among rịch and honorable men: Se© 
Eight happy conditions in which one may be reborn. 

Tái sanh vào cung trời trường thọ—Rebirth in any long-Hƒe gods or heavens:ÌNơi chúng 
sanh sống trường thọ và sung sướng đến nỗi không ai muốn ầm cầu Phật pháp. Đây là 
một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một 
khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho thành đạo được— Rebirth in any long-life gods 
or heavens where life 1s long and easy so that beings have no motivation to seek the 
Buddha dharma. This 1s one of the eight conditions or circumstances 1n which It 1s diffiIcult 
to see a Buddha or hear his dharma; or eIght special types of adversifies that prevent the 
practice of the Dharma. 


2999 


10) Tái sanh trong cối trời Phạm thiên—Reborm in the Brahma-heavens: See Eight happy 
conditions in which one may be reborn. 

TI) Sanh vào cối Phạm Thiên hay vào thời gặp Phật— Reborn in the Brahma Heaven or meef 
a Buddha: Đây là một trong tám loại thắng pháp. Những ai thọ trì bát trai giới sẽ được 
tám loại công đức thù thắng—This is one of the eight surpassing things. Those who keep 
the forst eipht commandments receive eight kinds of reward—See Eight surpassing 
things. 


(G-3) Tái sanh theo các truyền thống Mật giáo 
Rcbirth according to Tantric traditions 


Theo các truyền thống Mật giáo, nhờ vào quán trí thâm sâu về cách thức mà các pháp 
hiện hữu, Đức Phật biết rằng các trạng thái nhiễu loạn và nghiệp lực khiến cho chúng 
sanh phải bị tái sanh. Vào lúc sắp chết, phàm phu thường thèm khát và níu kéo thân xác. 
Đến khi cái chết gần kể và hiển nhiên thì chúng ta bèn lập tức nắm chắc một thân thể 
khác. Hai sự vướng mắc tham ái và chấp thủ hành sử như hai duyên phối hợp nhau làm 
cho những dấu ấn nghiệp thức chín muổi trong giây phút chúng ta mệnh chung. Khi 
những dấu ấn nghiệp thức này bắt đầu chín muồi thì cái ý của người đang chết lập tức bị 
lôi cuốn vào một xác thân khác và kiếm cách tái sanh vào thân xác đó. Trong trường hợp 
của loài người thì sau khi trải qua giai đoạn trung ấm giữa mạng sống này và mạng sống 
kế tiếp, tâm thức chúng ta đi vào một cái trứng đã thụ tinh. Theo ngày tháng chúng ta 
phát triển các uẩn của một con người gồm thân thể và ý thức. Trong đời sống mới này, 
chúng ta nhận thức người và sự vật nhờ vào các giác quan mới. Đang khi cảm nhận niềm 
vui nỗi buồn, chúng ta khởi sanh chấp thủ, sân hận hay bình thản. Những động lực này 
thúc đẩy chúng ta hành động, và những hành động của chúng ta lại tạo thêm nhiều dấu 
ấn mới nữa trong dòng chảy tâm thức, nên đến khi chúng ta sắp sửa phải vĩnh viễn từ bổ 
xác thân thì chúng ta lại một lần nữa bị thôi thúc tìm tái sanh trong một thân xác khác. 
Vòng tròn tái sanh gọi là Luân hồi. Luân hồi không phải là một cảnh giới, nó cũng không 
phải là thế giới của chúng ta. Nó là vòng luân hồi sanh tử, tức là tình trạng mà chúng ta 
nhận lấy hết cuộc sinh tồn này đến cuộc sinh tồn khác dưới sự điều khiển của những sức 
mạnh nhiễu loạn và những hành động tạo nghiệp. Như vậy chính năng lượng của chúng 
ta đã khiến cho chúng ta tái sanh và trưởng thành như chúng ta hiện là. Tuy nhiên, 
nghiệp không phải là một khối đông cứng, và đời sống chúng ta không mang tính cố định 
của định mệnh đã được định sẵn. Tất cả đều tùy thuộc vào hoàn cảnh mà chúng ta đang 
sống và trạng thái tâm ý của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta có khả năng kiểm soát được 
hành động của mình và qua đó định dạng cho tương lai. Đây là quy luật của nghiệp, là sự 
vận hành của nguyên nhân và hậu quả trong dòng chảy tâm thức của chúng ta. Chúng ta 
cảm nhận niềm vui hay nỗi buồn là do những hành động có tác ý mà chúng ta đã làm 
trong quá khứ. Tâm ý của chúng ta trước đây đã tạo tác những hành động hay những 
hạnh nghiệp. Như vậy thì tâm ý của chúng ta là kẻ tạo tác chủ chốt đã tạo ra những cẩm 
nhận vui buồn mà chúng ta đang nhận lãnh—According to Tantric traditions, through his 
deep Insight into how things exist, the Buddha observed that disturbing attifudes and 
karma cause our minds to take one rebirth after another. At the time of death, ordinary 


3000 


beings crave and grasp for bodies and at the same time afraid to lose bodies and 
separated from everything around us. When It becomes obvious that we re departing 
from this body and life, we grasp for another body. The two attachments of craving and 
ørasping act as the cooperative conditlons for karmic Imprints to ripen at the time of 
death. As these karmic Imprints sfart to mature, our minds are attracted to other bodies 
and we seek to take rebirth in them. In the case of a human rebirth, after passing through 
an Iimmediate state between one life and the next, our consciousness then enters a 
fertilized egg. We develop the aggregates of a human being, a human body and mind. In 
this new rebirth, we perceive people and things through our senses. Experlencing 
pleasant or unpleasant feelings from them, we generate attachment, aversion or 
indifference. These motivations cause us to act, and our actions leave more Imprints on 
our mindstreams, and at the time of death, we”re again propelled to take rebirth In 
another body. This cycle of rebirth 1s called “Samsara.” Samsara Isnˆt a place, nor 1s 1t a 
world. It 1s a cyclic existence. lf 1s our situation of taking one rebirth after another under 
the control of disturbing attitudes and karmic actions. Thus, our own energøy causes us to 
be reborn who we are, In our present circumstance. However, karma 1sn't “cast In 
concrete,” and our lives aren”t predetermined. Which karmic Imprints ripen depends on 
our environment and our state of mind. In addition, we have the ability to confrol our 
actions, and thus shape our future. This 1s the law of karma, which 1s the functioning of 
cause and effect within our mindstreams. Whether we experience pain or pÏleasure 
depends on what we have done In the past. Our previous actlons or karma were 
motivated by our minds. In this way, our minds are the principal creator of our 
©xperience. 


(G-4) Thân Tiền Hữu 
Antecendent FExistence Body 


Tiền có nghĩa là trước, khởi thủy hay đầu tiên. Hữu có nghĩa là đang có, đang mang, 
hay đang nhận lấy. Thân Tiển Hữu là cái thân xác tứ đại hiện tại, thể chất hay phi thể 
chất, do các nghiệp duyên tiền kiếp tạo thành mà chúng sanh chúng ta đang mang lấy 
hiện giờ. Thân tiền hữu nây sẽ phải lần lượt trải qua bốn giai đoạn, sanh, lão, bệnh, và 
tử. Thân tiền hữu chỉ sống còn được trong một thời gian nào đó, chớ không được bền 
vững hay trường cửu. Bởi lẽ hễ có sanh tất có diệt. Không có bất cứ một loại chúng sanh 
nào trong tứ sanh có thể vượt qua định luật vô thường bất di bất dịch nầy, kể cả các bậc 
Thiên Tiên —Antecedent means before, the origin, or the beginning, etc. Existence 
means It 1s inhabited currently, and used presently, etc. The antecedent existence body 1s 
the present form body, physical or non-physical, created from various karmasand 
predestined affinities that each sentient being accumulated ¡in the past. In turn, this 
antecedent existence body will pass through these four stages of Iimpermanence: birth, 
old age, sickness, and death. The antecedent existence body wIll remain only for a 
definite period of time, but It w1ll not be permanent or eternal because there 1s birth, then 
there must be death. There is absolutely no being of the four types of sentient beings, 


Œ) 


3001 


with an antecedent existence body, can overcome this Inevitable fate of these four 
unchanging laws of Impermanence 1ncluding the Heavenly Fatiries. 


(G-5) Thân Trung Hữu 
Imtermediate existence body 
Anfara-bhava (sk£) 


Nghĩa của Thân Trung Hữu— The meanings 0ƒ the Intermediate Existence Body (Bardo 
síage): Giai đoạn giữa lúc chết và lúc đi đầu thai. Đây là tiến trình chết và tái sanh trong 
vòng 49 ngày. Hễ có thân tiền hữu, thì đương nhiên là phải có thân trung hữu và thân hậu 
hữu. Trung có nghĩa là ở khoảng giữa, ở giữa của hai khoảng đời nầy và đời sau. Hữu là 
hiện có, hay đang mang lấy. Vì cái quả báo do nghiệp tội của thân tiền hữu đã gây tạo là 
có chứ không phải là Không. Chính thế nên mới được gọi là Hữu. Thân Trung Hữu là 
thân kế sau của thân tiền hữu. Nói cách khác, tất cả các loại chúng sanh hữu tình sau khi 
mạng chung tức là đã bỏ thân tiền hữu rồi. Khi đó thân xác hoàn toàn bị hư hoại, ngũ ấm 
chia lìa, tứ đại phân ly, thần thức liền thoát ngay ra khỏi xác thân tiền hữu, trước khi chưa 
thọ lấy thân hậu hữu tức là thân của đời sau, thì thần thức nầy ở vào trong giai đoạn thọ 
cảm lấy một cảnh giới khác. Trong lúc nầy, thần thức ở vào trong một giai đoạn chuyển 
tiếp ngắn và mang lấy một thân thể khác gọi là thân trung hữu—The intermediate stage 
between death and rebirth. It's the 49-day-long process death and rebirth. If there 1s an 
antecedent existence body, then, naturally, there has to be an Intermediate Existence 
Body and an After Existence Body. Intermediate means middle, or in between two lives 
of the present and future. Existence means present, or currently inhabitating. Because the 
karmic retribution are concrete and not emptiness. Thus, because of the genuineness of 
karmic consequences, 1t 1s called Existence. The intermediate existence body means the 
body to be inhabited after the antecedent body. In other words,once a sentient beingˆ”s 
dstiny ends, he or she must abandon the antecedent existence body. Once this happens, 
that body wIll decay, the five aggregates will separate, and that person”s spirit wIll leave 
the antecedent existence body. And before inhabiting the after existence body or the 
body of the future life, the spirit of this individual wIlÏ exist in a period where 1t will take 
on a new realm. During this time, the spirit will enter a transitional perlod as they 
Iimmediately exist as another entity or Inhabit a different body called intermediate 
exIstence body. 


(I1 Các giai đoạn thọ báo của Thân Trung Ấm— Various sfages 0ƒ refributions oƒ the 


1) 


trterrmediate existence body: 

Giai đoạn 49 ngày đầu hay thời kỳ mình định nghiệp báo— The first 49 days or the period 
o determination oƒ karmic retribufions: Theo Thượng Tọa Thích Hải Quang trong Thư 
Gởi Người Học Phật, thân trung hữu do năm ấm vi tế kết thành, cho nên nó còn có tên là 
Thân Trung Ấm. Thân trung ấm nầy có nhiều hình sắc khác nhau, nhưng đại khái có hai 
loại chánh: loại hình sắc xinh đẹp, và loại hình sắc xấu xí. Trước khi thân trung ấm thọ 
cảm lấy thân hậu ấm sẽ phải trải qua một thời gian dài 49 ngày để minh định nghiệp báo, 
tức là cảm thọ lấy các nghiệp nhân, hoặc thiện hoặc ác, mà kẻ ấy đã gây tạo trong lúc 


2) 


3002 


còn mang thân tiền hữu. Kinh Địa Tạng có dạy rằng: “Quỷ vô thường không hẹn mà đến, 
thần hồn vơ vẩn mịt mù chưa rõ là tội hay là phước, trong 49 ngày như ngây như điếc, 
hoặc ở tại các ty sở để biện luận về nghiệp quả, khi thẩm định xong, thời cứ y theo 
nghiệp mà thọ lấy quả báo. —According to Venerable Thích Hải Quang ¡in the 
Philosophical Conversations with Buddhist Followers, the Intermediate existence body 1s 
formed by five ¡infinitesimally small agsregates; therefore, If ¡1s also called the 
Intermediate Skandha Body. The Intermediate skandha body has many different 
characteristics, but, in general, there are two types of form appearances: one 1s having a 
beautiful form appearance, the other 1s having a dreadful form appearance. Before the 
intermediate skandha body assumes the after existence body or the future body, it must 
pass through a period of forty-nine days in order to determine each ¡individual”s karmic 
retribution, 1.e., Judgment day. This 1s to assume responsibilities for the varlous karmic 
activitiles, whether wholesome or unwholesome, taken when the individual still had the 
antecedent existence body or when still alive. The Ksitigarbha Sutra taught: “The great 
demon of impermanence makes no appointmenfts yet 1t comes, the spirits of the dead are 
confused and delirious not knowing whether meritorIous or transgression. For forty-nine 
days, their existence 1s like darkness and deafness, not knowing what will happen, or they 
may be at various underworld courthouses fo go on trials for their karma. Once decIslons 
are made, they wIll follow their karma to reap the karmic retributions.” 

Giai đoạn thọ thân hậu hữu— The period oƒ transifion between le: Thần trung hữu hay 
thân trung ấm không liền được đi đầu thai chuyển kiếp sau khi thoát ra khỏi xác thân tiền 
hữu, mà bắt buộc phải trải qua 49 ngày để thẩm định nghiệp quả. Nói cách khác, ngay 
sau khi thần thức thoát ra khỏi xác thân tiền hữu và trở thành thân trung hữu, liền bị 
nghiệp nhân dẫn dắt tùy theo nghiệp báo mà đi đầu thai chuyển kiếp, tức là thọ lấy thân 
hậu hữu tương xứng với tội phước mà thân tiền hữu đã gây ra, để tiếp tục trôi lăn trong 
sáu nẻo luân hồi. Chính vì thế mà Kinh Địa Tạng dạy: “Như sau khi người đã chết, lại có 
thể trong vòng 49 ngày thân quyến vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể 
làm cho người chết đó ra khỏi hẳn chốn ác đạo, được sanh lên cõi trời hoặc trong cõi 
người, hưởng lấy sự vui sướng mà thân quyến hiện tại cũng được rất nhiều lợi lạc.” Như 
vậy, nếu thân nhân người quá cố biết rằng lúc đương đời người nầy đã gây tạo nhiều ác 
nghiệp, tất phải thọ báo nơi địa ngục. Vì thương xót người quá vãng nên đứng ra làm các 
công đức, phước lành như bố thí, phóng sanh, và trì tụng kinh chú, rồi đem những công 
đức ấy mà hồi hướng cho hương linh người quá cố trong khi người ấy vẫn còn mang thân 
trung ấm chớ chưa đi đầu thai chuyển kiếp. Làm được như vậy, hương linh người quá cố 
sẽ được tội tiêu, chướng diệt, la hẳn chốn ác đạo mà sanh về cõi trời người, thọ lấy 
những điều an vui sung sướng—The antecedent existence body or the skandha existence 
body 1s not reborn (reincarnated) Into another life, but must pass through a period of 49 
days of determination of karmic retributions or transition between life. In other words, 
right after the spirit escapes from the antecedent existence body and becomes the 
Intermediate existence body, it ¡s led by that individual”s karmic effect, depending on the 
karmic retributions (various merifs and transgressions created when that being still had 
the antecedent existence body) to get reborn into the next life in the six realms of 
exIstence. Thus, the Ksitigarbha Sutra taught: “Supposing once a person dies, within the 
first forty-nine days, for that personˆs benefit, loved ones are willing to cultivate and form 


3) 


b) 


3003 


many meritorious and wholesome practices, then it 1s possible to free completely that 
spirit of the dead from the various evil paths to be reborn in Heaven or in the Human 
realm to reap the various luxuries and hapiness. Not only that, but the curently living 
loved ones will also benefit greatly. Family and friends know when alive, their loved one 
who died recently, had created many unwholesome karmic deeds, and wIll have to 
endure the karmic retributions of hell. Through love and compassion for their loved one, 
they follow the Buddha's *eachings, take the person's pÏace to pracfice varlous virtuous, 
meritorious, and wholesome deeds such as make donations, charity work, free trapped 
animals, chant sutras, recite Buddha”s name and mantras, e(c. Thereafter, use thse merits 
and virtues to dedicate and pray for the deceased spirit when that spirit still exists with 
the Iintermediate existence body and has not yet been reborn or reincarnated to another 
le. If family and friends are able to do all these, the deceased”s Intermediate skandha 
body wIll be able to eradicate and overcome his or her transgressions to varying degrees. 
That person will be able to abandon the evil paths and be reborn to Heaven or Human 
realms to enJoy the various happiness and luxuries. 

Trường hợp thọ báo đặc biệt của thân trung hữu— Special and unique karmic retribution 
conditions oƒ the intermediafe existence body: Thường thì thân trung hữu phải trải qua một 
thời gian chuyển tiếp là bốn mươi chín ngày, sau đó mới cảm thọ lấy thân hậu hữu. Tuy 
nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt mà thân trung hữu không cần phải trải qua giai 
đoạn chuyển tiếp thông thường nầy. Những chúng sanh nầy sau khi đã bỏ thân tiền hữu 
rồi thì thần thức hoặc liền được siêu thoát về các cõi trời tương xứng như trời dục giới, 
sắc giới và vô sắc giới; hoặc bị đọa thắng xuống địa ngục, chớ không phải trải qua giai 
đoạn 49 ngày thông thường của thân trung ấm——As usual, the intermediate existence 
body must go through seven cycles with seven days in each cycle. Only thereafter, the 
spirit 1s able to receive the future body. However, there are special situations where the 
Intermediate body does not need to go through that ordinary transitional period. These 
sentilent beings, after leaving their antecedent bodies, their spirits will Immediately be 
liberated to the approprlate heavens accordinely to ther meris and spiriual 
achievements, or be condemned to hell immediately without having to pass throuph the 
ordinary transitional period of forty-nine days of the Intermediate skandha body: 

Chúng sanh khi còn mang thân tiền hữu đã gây tạo những nghiệp nhân cực thiện, tức 
gieo nhân thập thiện bậc thượng thuộc các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới: 
When the sentient beings were alive with antecedent body, they created an extraordinary 
amount of wholesome karma, planted the fruit of the ten wholesome deeds to the highest 
level with regard to the various Heavens of Desires, Form, and Formlessness. 

Chúng sanh khi còn mang thân tiền hữu đã gây tạo những nghiệp nhân cực ác, như phạm 
tội tứ trọng hay ngũ nghịch, thập ác, thuộc đại địa ngục A Tỳ: When the sentient beings 
were alive with antecedent body, they created an extraordinary amount of unwholesome 
karma, the most evil and wicked deeds, such as guilty of violating the four offenses, five 
betrayals, ten evils, belonging to the great Avichi Hell. 

Ngoài ra, còn có một loại chúng sanh ngoại hạng, không cần phải trải qua giai đoạn thân 
trung ấm và cũng không bị lệ thuộc vào trong ba cõi sáu đường, đó là những chúng sanh 
khi còn mang thân tiền hữu đã y theo pháp Phật tu hành, như niệm Phật và phát lòng Tín 
Nguyện cầu sanh Cực Lạc. Các chúng sanh ấy sau khi bỏ thân tiền hữu rồi thì thần thức 


3004 


liền siêu thoát ngang qua ba cõi, nương theo nguyện lực nhiếp thọ của chư Phật, Bồ Tát, 
trong khoảng sát na, lập tức được hóa sanh ngay về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di 
Đà, ngự trên tòa sen báu, vĩnh viễn thoát khỏi các cảnh luân hồi sanh tử: Besides, there 
1S One more type of sentient beings who are beyond limits; they also do not need to go 
through the transition period, do not experience having the Iintermediate body, nor are 
they a part of the three worlds and the six realms of existences. These sentient beings are 
those when alive with the antecedent body, followed the Buddha Dharma to cultivate 
and practice Buddha Recitaton by developing Faith and Vow to gain rebirth to the 
Ulumate Bliss World. After abandoning the antecedent body, their spirits will transcend 
through the Three Worlds, relying on the rescuing vow powers of the Bodhisattvas and 
Buddhas. Within a split moment, they wIll transform to gain rebirth to the Ultimate Bliss 
World of the Amitabha Buddha and attan a place in the Jeweled lotus throne and 
eternally escape from the conditions of the cycle of rebirths, life, death, etc. 


(HI)Đặc điểm của Thân Trung Ấm — Special characteristics 0ƒ the Intermediate skandha 
body: Thân trung ấm chỉ lưu trụ được bảy ngày. Như không tìm được chỗ thọ sanh trong 
thời hạn ấy thì phải chết đi sống lại, nhưng đại khái không quá bảy lần tức 49 ngày thì 
phải thọ sanh lấy thân hậu hữu. Thân trung hữu khi chết đi, hoặc sanh trở lại y như thân 
trước, hoặc do nơi nghiệp nhân chiêu cảm có thể biến đổi thành ra thân trung hữu của 
loài khác trước khi thọ thân hậu hữu. Khi thân trung hữu sắp diệt để thọ lấy thân hậu 
hữu, bấy giờ tùy theo các hành nghiệp đã gây tạo mà cảm thấy có nhiều tướng trạng 
khác nhau. Những kẻ gây nghiệp sát, như lúc sanh tiền chuyên nghề giết heo, dê, vân 
vân thì lúc đó tự nhiên thấy toàn là những loài vật ấy. Hoặc mắt thấy có những kẻ hàng 
thịt tay còn cầm dao, búa làm thịt, hoặc tai nghe tiếng thú vật kêu la. Bởi do túc nghiệp 
chiêu cảm nên thân trung ấm tự nhiên sanh tâm yêu thích, muốn đến nơi ngắm nhìn. Khi 
đến nơi rồi liền bị các cảnh sắc đó làm cho trở ngại không thể nào thoát ly được. Trong 
chớp mắt, thân trung hữu liền bị diệt mà thọ lấy thân hậu hữu——Usually, the intermediate 
body will remain only for seven days. I it 1s unable to find a place to get reborn within 
that time, then 1t must die and come back to life again as an intermediate body. But, in 
general, this period will not last more than seven cycles of seve days each before If 1s 
able to be reborn and acquire an after existence body. When the Iintermediate body dies, 
1t can return Just as 1t was before or depending on the karmic reflection, 1t can transform 
and change Into an Intermediate body of another realm before it acquires an after 
existence body through reincarnation. When the intermediate body 1s nearing extinction 
and 1s about to be reincarnated, at that time, depending on the varlous karma created by 
the individual, each will see and perceive different realities, 1.e., while living those who 
created many karma of killing various animals such as slaughtering pigs, goats, etc., then 
at this time, suddenly all they will see 1s those varlous animals they have killed in the 
past. They may see butchers slaughtering animals or the sounds of animals screaming In 
agony. Because this 1s a reflection of the karma they created. Suddenly, the intermediate 
body will øIve rise to the state of Joy and yearning to be near what they are seeing and 
hearing. Upon reaching theIr destination, they will be impeded by their environment and 
wIll no longer be able to free themselves from 1t. In a split moment, their Intermediate 
body 1s dead as they acquire the after existence body. 


3005 


(IV)Thân Trung Ấm theo Phật giáo Tây Tạng—According Tibctan Buddhism: Theo Phật 


giáo Tây Tạng, sau khi chết chúng sanh đi vào cái gọi là “Thân Trung Ấm”, nơi đó họ 
được một cái thân vi tế chịu đựng cho đến khi nào họ kinh qua những âm thanh hay cảnh 
giới cực mạnh... là sản phẩm của tâm họ. Đây là giai đoạn được xem như cực kỳ nguy 
hiểm vì chúng sanh có thể phản ứng với những sự kinh qua này theo chiều hướng khiến 
họ sanh vào hạ tam đồ. Mà đây cũng là cơ hội lớn cho họ được sanh vào thượng tam đồ, 
hay ngay cả việc đi đến Phật quả. Có sáu trạng thái “Thân Trung Ấm”: 1) trạng thái thức 
tỉnh bình thường giữa sanh và tử; 2) trạng thái mơ màng giữa ngủ và thức; 3) trạng thái 
ngừng đọng trong đó các giác quan rút khỏi ngoại cảnh được quan sát bên ngoài; 4) trạng 
thái giữa tử và sanh; 5) trạng thái tâm thức ngập tràn bởi sự chết và tâm thức trở về trạng 
thái nguyên sơ của nó; 6) trạng thái tái sanh vào một đời sống mới—According Tibetan 
Buddhism, after death beings enter a so-called “intermediate state” in which they 
acquire a subtle body that endures until they experience various Intense sounds, sights, 
etc..., which are products of their own minds. This 1s considered to be a time of great 
danger, as beings may react to their experlences in ways that cause them to be reborn In 
lower rebirth situations (gati). lt can also be a time of great opportunity, as beIngs may 
make choices that lead them to higher rebirths, or even buddhahood. There are six Bardo 
states, according to the Kagyupa order: 1) Bardo between birth and death, which refers to 
the normal waking state between bịrth and death; 2) Dream Bardo, the period between 
falling asleep and awakening; 3) Meditation Bardo, a state of cessation in which the 
senses are withdrawn from external objects of observation; 4) Bardo of becoming, the 
period between the moment of death and rebirth; 5) Reality Bardo, the time of 
unconscIousness that beings experience when overwhelmed by death, so called because 
during this time the mind returns to 1s primordial nature; and 6) Bardo of birth, which 
begins at the moment of rebirth into a new lifetime, Iimmediately after the bardo of 
becoming. 


(V) Thân Trung Ấm sanh về các đường ác—Intermediate Existence Body born to the evil 


l) 


pafhs: Trong Kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật dạy: “Những chúng sanh nào tạo nên ác 
nghiệp, lúc sắp lâm chung sắp bị đọa vào ác đạo, tự nhiên có lòng buôn thẳm, kinh sợ. 
Tùy theo nghiệp của mình chiêu cảm mà tự thấy tướng trạng của các đường ác hiện 
ra.”—lIn the Great Heap Sutra, the Buddha taught: “Those sentient beings who committed 
evil karma, when they are about to die, and are going to fall into evil paths. They will 
feel extremely sad and terrified. Depending on the reflection of their individual karma, 
they will see different Images of the various evil paths appear.” 

Thân trung ấm sắp sửa chuyển sanh về cõi A Tu La, thì sẽ thấy những vườn cây khả ái, 
xinh đẹp, trong đó có những vòng lửa lẫn lộn chuyển xoay. Nếu thấy cảnh tượng đó mà 
đem lòng vui vẻ đi đến xem, tức là bị sanh về nẻo nầy. Thân trung ấm nào sắp sửa 
chuyển thân vào nẻo A Tu La, do sức nghiệp chiêu cảm tự nhiên trước mặt thấy một 
vùng ánh sáng lờ mờ, liền khởi lòng ưa thích, đi vào trong đó, liền bị thọ sanh: The 
1ntermediate body 1s about to be born 1n the Asura realm will see varlous beautiful and 
1rresistible gardens. In these gardens, there are a variety of rings of flames rolling around 
everywhere. When seeing these images and they bring Joy and elation to the spirit, this 


2) 


3) 


4) 


5) 


3006 


means that spirit wIll be born in this realm. The intermediate body about to enter the 
Asuras, through a recollections of the spirit karmic power, suddenly wIll see a large area 
of dim light, develop a yearning for If, go Into that domain and reborn. 

Thân trung ấm sắp sanh vào loài chó heo thường thấy nhiều cô gái đẹp, liền sanh tâm ưa 
thích chạy theo. Do nhân duyên đó mà bị thác sanh vào cõi ấy: The intermediate body is 
about to be born as a dog or pig wIll often see amny beautiful young ladies; the spirit wIll 
Ø1ve rIse to attachment and yearning to chase after them. Consequently, this spirit w1ll be 
born in that realm. 

Thân trung ấm sắp đọa vào các loài bàng sanh tự nhiên cảm thấy có luồng gió mãnh liệt 
cuốn xoay không sao cưỡng lại được. Hoặc thấy vô số quỷ thần đến gần, hoặc thấy sấm 
chớp phủ lên đầu ghê rợn, hoặc thấy sương giăng mù mịt, núi lở, nước cuốn ầm ầm, thần 
thức sợ hãi, chạy trốn vào trong rừng bụi, hang đá để ẩn thân, hoặc thấy những hố lớn 
màu trắng, đỏ, đen, liền nhào xuống ẩn núp. Ngay khi đó là thần thức đã bị lọt vào trong 
bào thai, vừa mở mắt đã thấy mình thọ thân dị loại như chỗn, beo, rắn, vân vân: The 
Intermediate body 1s about to be born as other types of animals wIll feel suddenly there 1s 
a gust of wind twisting so forcefully 1t 1s Iimpossible to oppose 1t. Ôr 1t may see Infinite 
demons spreading and coming closer, or terrifying thunders and lightening overhead, etc. 
Ór It may see fog covering, mounftain splitting, water crashing, and the spirit wIll be 
terrified as 1t runs away Into trees, bushes, and caves, in order to hide or 1t may see three 
large holes with the colors of white, red, and black, and will Jump to hide. At that very 
momeit, the spirit has entered the womb, when eyes are open, 1t wIll realize 1t has 
acquired the body of various animals such as a fox, leopard, snake, etc. 

Thân trung ấm sắp sửa đọa vào đường ngạ quỷ, thình lình thấy trước mặt hiện ra một bãi 
sa mạc rộng lớn thênh thang, không cây cối, hoặc chỉ thấy toàn là những hang hố, cây cỏ 
khô héo. Lúc ấy tự thấy mình bị gió nghiệp thổi đến nơi đó, trong khi thẳng thốt, liền bị 
thác sanh về đường ngạ quỷ, chịu nhiều nóng bức, đói khát vô cùng. Thân trung ấm nào 
thấy ánh sáng màu đồ nhạt, khởi niệm ưa thích muốn vào dạo chơi trong đó. Ngay khi đi 
vào liền thọ thân loài ngạ quỷ: Those intermediate bodies about to be condemned to the 
path of hungry ghost suddenly will see before them appear a vast and endless desert, 
without any vegetatlon or see only holes, dead and dry weeds, etc. The intermediate 
body which sees a great area of faded red light, feels a yearning and a wish to go there to 
play. The moment of entry 1s when the spirit 1s at at the point of rebirth in the realm of 
Hungry Ghosts. 

Thân trung ấm sắp sanh về đường địa ngục, bên tai bỗng nhiên nghe có tiếng những bài 
ca hát hết sức buồn rầu, bi thẩm, đó là những tiếng kêu la rên siết của tội nhân dưới địa 
ngục; kế đến lại thấy cảnh giới mù mịt, tối tăm hiện ra trước mặt, nhà cửa sắc đen hoặc 
trắng đượm đầy màu tang chế, âm u, hoặc thấy hang hố sâu thẳm, đường xá lờ mờ. Lúc 
ấy thấy chính mình bị các loài quỷ dữ tay cầm binh khí xua đuổi đi vào trong đó, khi vào 
rồi thì thân không được tự do, liền bị thác sanh vào trong địa ngục, tùy theo nghiệp báo, 
chịu vô lượng thống khổ. Thân trung ấm nào thấy ánh sáng mờ đục như khói đen, khởi 
niệm ưa thích muốn vào dạo chơi trong đó. Ngay khi bước vào liễn bị thọ thân địa ngục, 
chịu vô lượng nỗi thống khổ: The intermediate body is about to be born in Hell suddenly 
wIll begin hearing sounds of very sad and melancholy songs, these are the sounds of 
prIsoners aginizing and screaming in hell; next darkness wIll appear, houses made out of 


a) 


b) 


c) 


3007 


black and white iron, very melancholy looking, similar to being at a funeral. lt may see 
deep holes and caves; the roads are unclear. At that time, it wIll see Itself getting chased 
by ferocious demons with weapons In hand forcing 1t to enter these areas. Once If 1s In 
there, 1t will lose all freedom and wIll be reborn in the realm of hell. Depending on each 
spirits` karmic retribution, it must endure infinite pains and sufferings. The intermediate 
body which sees a great area of murky light similar to black smokes, feels a yearning and 
a wish to go there to play. The moment of entry 1s when the spirit 1s at the point of rebirth 
in Hell. 

Thân trung ấm sắp sửa bị đọa vào địa ngục hàn băng, do nơi sức nghiệp chiêu cẩm, thân 
thể bỗng nhiên sanh ra nóng bức không kham, gặp hơi lạnh ở nơi hàn ngục xông lên, tự 
cảm thấy mát mẻ dễ chịu, liền khởi lòng ưa thích vội bay tìm đến nơi đó để cho được mát 
mẻ, liền bị thác sanh vào đó: The intermediate body about to be condemned to glacial 
hell through the reflection of the spirits karmic power, suddenly will feel like an 
Iintolerable Inferno. It then encounters the cold aIr rising from the glacial hell and will feel 
cool and refreshed. Its thoughts give rise to yearning and immediately will fly in search of 
that place to be cool. Once reaching this place, 1t 1s reborn. 

Thân trung ấm sắp sửa bị đọa vào viêm nhiệt địa ngục, do sức nghiệp chiêu cảm, bổng 
nhiên thân thể cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, khó thể kham nổi. Gặp hơi nóng ở hỏa ngục 
xông lên, tự nhiên cẩm thấy ấm áp dễ chịu, liền khởi lòng ưa thích, vội vã tìm bay xuống 
nơi đó để sưởi ấm, ngay khi ấy là lúc thọ sanh: Intermediate body is about to be 
condemned to the inferno hell, through the reflection of the spiris karmic power, 
suddenly will feel an extreme and intolerable cold. It then encounters the hot alr rising 
from the inferno hell and will feel warm and comfortable. Its thoughts give rise to 
yearming and immediately wIll fly in search for that warmth. Once reaching this place, 1t 
1S reborn. 

Thân trung ấm sắp sửa bị đọa vào địa ngục xú uế (hôi thúi), do nơi sức nghiệp chiêu 
cảm, bỗng cảm nhận được một mùi thơm ngào ngạt đến mức không kham. Bấy giờ trong 
tâm liên khởi niệm muốn tìm một mùi hôi thúi nào đó để lấn át mùi thơm kia. Gặp hơi 
thúi từ ngục phẩn uế xông lên, liền sanh tâm niệm ưa thích, liền bay đến nơi. Do nhân 
duyên đó, liền bị thác sanh trong ngục phẩn uế: The intermediate body about to be 
condemned to the odorous hell (foul smelling hell), through the reflection of the spirit”S 
karmic power, suddenly wIlÏl sense and Intolerable and strong fragrance (perfume wishes 
to fine that it becomes nauseous. At that time, 1fs mind wishes to find other foul smelling 
odor to neutralize that good scent. It then encoulters the foul odor rising from odorour. As 
a result, it is reborn 1n the odorous hell. 


(GŒ-6) Sự quan trọng của ý tưởng Túi sanh trong Phật giáo 
The inportance 0ƒ the tdea 0ƒ Rebtrth in Buddhisin 


Ý tưởng tái sanh đối với Phật giáo không phải là ý tưởng độc đáo, nhưng nó đóng một 
vai trò quan trọng trong giáo lý và sự tu tập. người ta nói rằng chính Đức Phật đạt được 
Niết Bàn sau một loạt tái sanh, và theo kinh điển Pali vào đêm thành đạo, Ngài nhớ lại 
100.000 kiếp trước. Tất cả chúng sanh liên tục tái sinh trong một chu kỳ bất tận gọi là 


3008 


luân hồi sanh tử, giống như sự ra đời của một con người không phải là khởi đầu của 
những vận mệnh của người đó, cũng giống như chết không phải là sự chấm dứt, bởi vì tất 
cả chúng sanh lang thang qua nhiều kiếp tái sanh liên tục: chư thiên có thể tái sanh thành 
người, người có thể tái sanh thành chư thiên, thú vật hoặc chúng sanh trong địa ngục có 
thể tái sanh làm người hay ngạ quỷ, vân vân. Những chúng sanh cao cả, chẳng hạn như 
các vị Bồ Tát có thể tránh được sự tái sanh bất lợi, nhưng chỉ có chư Phật và các vị A La 
Hán là hoàn toàn thoát khỏi vòng Luân hồi sanh tử, bởi vì đó là kiếp chót và họ sẽ không 
bao giờ tái sanh nữa. Vô số chúng sanh trải qua vòng Luân hồi được sắp xếp trong các 
thế giới “nhiều như cát ở hai bên bờ sông Hằng” mỗi hệ thống thế giới được chia làm ba 
cõi. Cõi thứ nhất là Dục giới, được điều khiển bởi ngũ căn của con người và có các vị 
trời cư ngụ. Tĩnh khiết hơn là cõi Sắc Giới, nơi đây có các vị Phạm Thiên và Đại Phạm 
Thiên trú ngu. Cõi này tương đương với “Tứ Thiển Thiên” (see Tứ Thiển Thiên ¡in 
Chpater 169), và chúng sanh của nó không có cảm giác, thọ (sờ mó), vị (nếm), ngửi 
(hương)... Và một cõi luân hồi vi tế nhất là cõi Vô Sắc Giới, một cõi tinh thần tinh khiết, 
không còn vật chất. Những vị đại phạm thiên được sinh ra ở cõi này tuy không còn tái 
sanh, nhưng họ vẫn chưa đạt được Niết Bàn, mặc dù những vị trời này đã đạt đến tuyệt 
đỉnh của sự sống, từng cõi trong hệ thống thế giới này tổn tại qua nhiều a tăng kỳ. Theo 
Kinh Tạp A Hàm, một phần của các bài kinh của Đức Phật giải thích rằng nếu một ngọn 
núi cao 7 đặm (khoảng 12 cây số) và người ta dùng một dãy lụa để vuốt ngọn núi này thì 
nó sẽ mòn đi trước khi một a tăng kỳ trôi qua. Không có một hình thức của Phật giáo tán 
thành tính chính xác của vũ trụ học này, nhưng tất cả đều đồng ý rằng tái sinh không 
phải là một quá trình ngẫu nhiên, cũng như thế sự phát triển tâm linh của một người chi 
phối bởi một định luật tự nhiên, nghiệp. Theo luật về nghiệp trong Phật giáo, mọi hành 
động “chín muổi” như là một kết quả nào đó, chính bản thân định luật này không phải là 
luân lý, mà cũng không phải là sự trừng phạt, mà chỉ là một nét đặc trưng của các yếu tố 
cấu thành của vòng luân hồi, không có “nghiệp” thì bất cứ điều gì nói về sự giác ngộ sẽ 
trở nên vô nghĩa: người ta không thể nỗ lực hướng đến sự giác ngộ nếu không có một con 
đường tác động đến sự phát triển của một người. Nghiệp điều khiển những hành động có 
chủ đích và tạo nên những ấn tượng hoặc những khuynh hướng trổ quả “chín muổi' đúng 
thời điểm. Nhưng kết quả của nó không giới hạn với đời sống hiện tại mà mở rộng ra với 
thời kỳ dài hơn bởi sự việc tạo nên những lần tái sinh hài lòng hoặc không hài lòng. 
Trong Kinh Na Tiên Vấn Đáp (khoảng thế kỷ thứ 1 hay thứ 2 sau Tây lịch), một tác 
phẩm đối thoại giữa nhà sư Na Tiên và vua Di Lan Đà. Na Tiên giải thích rằng hành 
động được liên kết với hậu quả ở cùng một tính cách như hột xoài liên kết với quả của 
nó. Một người đánh cắp một cây của một người khác đáng bị hình phạt đánh đòn, dù 
rằng người này không lấy hạt giống của cây, bởi vì nếu người ta không gieo hạt thì 
không hái được quả trổ. Quả của nghiệp bị ảnh hưởng tới những hành động tốt hoặc xấu 
và chúng sẽ đem lại những kết quả hài lòng hay bất mãn. Điều này tạo nên những khía 
cạnh tâm lý và đạo đức của “nghiệp. Mỗi hành động tác ý được đi kèm theo từng loại 
trạng thái tâm khác nhau. Nếu những trạng thái tâm này bắt nguồn ở sự đồng cẩm, trí 
huệ và không tham ái, như vậy chúng được xem là “tâm thiện,'` và mang tính nghiệp lợi 
ích. Tuy nhiên, nếu một hành động đi kèm với một trạng thái tâm ăn sâu bởi tham, sân, 
si, như vậy nó là bất thiện và có thể dẫn đến nghiệp xấu. Ví dụ trong sự độ lượng là một 
hành động tốt, nó là thái độ ở phía sau hành động, nó chỉ lòng bi mẫn sâu xa hoặc tình 


3009 


thân ái, điều này quyết định “hạt giống của nghiệp" sẽ tạo ra “qủa” của những hành động. 
Cuối cùng, mục đích của đạo Phật là dạy con người dập tắt lửa tham, sân, si, từ đó bớt 
gieo những mầm mống nghiệp xấu và cuối cùng là chứng nghiệm Niết Bàn, để dập tắt 
chúng một cách hoàn toàn. Chúng ta tái sanh theo nghiệp của mình. Nếu chúng ta sống 
đời lương thiện thì sẽ được tái sanh vào cảnh giới tốt. Tâm ở trạng thái thiện vào lúc chết 
làm cho tái sanh tốt đến. Nếu chúng ta sống một đời sống ác nghiệp thì tái sanh xấu sẽ 
đến. Nhưng dầu tái sanh vào bất cứ nơi nào, chúng ta cũng không ở đấy vĩnh viễn. Khi 
thọ mạng ở đó hết hạn, cái chết xãy ra và chúng ta lại sẽ đi vào một cuộc tái sanh mới. 
Sự chết rồi tái sanh cứ lập đi lập lại mãi như thế trong chu trình mà chúng ta gọi là “Luân 
Hồi Sanh Tử”. Nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống con người bởi vì hầu hết 
những hành động xấu hay tốt được thực hiện trong cõi người. Chư thiên hưởng những 
quả thiện từ những hành động tốt trong quá khứ, trong khi đó những ai tái sanh trong cõi 
địa ngục có ít cơ hội để thực hiện những hành động đạo đức hoặc vô đạo đức. Khi nghiệp 
đi theo tiến trình của nó, cuối cùng những chúng sanh kém may mắn này có thể đạt được 
một sự tái sanh thuận lợi hơn——The idea of rebirth 1s not unique to Buddhism, but 1t plays 
an important role In both its doctrine and Its practice. The Buddha himself 1s said to have 
aftained nirvana after a long series of rebirths, and on the night of his enlightenment, 
according to the Pali Canon, he remembered more than 100,000 previous lives. All beings 
are conftIinuously reborn in a seemingly endless cycle of birth and death. Just as a person”s 
birth 1s not the beginning of his or her fortunes, so death 1s not the end, because all beings 
“wander” through successive Incarnations: øgods can become humans, humans can become 
gods, animals or hell beings, animals can become humans or “hungry ghosts,` and so on. 
Advanced beInss, such as Bodhisattvas, are able to avoid disadvantageous rebirths, but 
only Buddhas and arhats are fully liberated from samsara, because after their last lives 
they will never again be reborn. The countless sentient beings who pass through samsara 
are accommodated In successive world systems “as numerous as there are sands on the 
banks of the Ganges.” Each world system Is divided Into three “spheres of existence. The 
crudest of these spheres 1s the World of Sense-Desire, governed by the five senses and 
inhabited by lesser gods or devas, humans, animals and the various hell beings. More 
refined is the World of Pure Form, where the greater gods dwell. This sphere corresponds 
to the four meditational absorptions and 1s beings are without the sense of touch, taste 
and smell. The most refined samsaric sphere of existence 1s the Formless World, a purely 
mental realm, devoid of physical. Accomplished great gods are born here, but even these 
rebirths end, because although these gods have reached “summits of existence,” they 
have not attainned nirvana. Each of the world systems lasts Incalculable aeons: the 
Samyutta NÑikaya of the Pali Canon, part of the Buddhaˆs discourses, explained that 1Ý a 
mountain of granite, seven miles high, were stroked every century with a piece of silk, 1t 
would be worn away before such a great aeon would pass. Not every form of Buddhism 
subscribes to this exact cosmology, but all agree that rebirth 1s not a haphazard process. 
Just as a physical object 1s governed by a causal physical law, so a person”s “spiritual” 
development 1s governed by a natural law, karma, which 1s inherent in the cosmos. 
According to the law of karma, every action or deed “ripens” as a certain of result. This 
law In 1(self 1s neither normal nor retributive but merely a feature of the constituent 
elements of samsara. Without karma any talk of enlightenment would be senseless: one 


3010 


could not strive toward enliphtenment 1f there were no way to affect oneˆs developmeit. 
Karma operates on intentional deeds and creates residual Iimpressions or tendencies that 
bear fruit or “ripen” with time. Its effects are not limited to the present life but unfold 
over longer perlods by creating favorable or unfavorable rebirths. In the Milindapanha, 
around the first or second century A.D., a dialogue between the monk Nagasena and king 
Milinda. Nagasena explains that deeds are linked to their outcomes In the same way that 
a mango tree”s seed 1s linked to I1ts frui. A man who steals from another man”s tree 
deserves a beating, even though he did not take the seed of the tree, because the stolen 
fruit could not have grown 1f the seed had not been planted. The outcome of karma can 
be affected by good or bad deeds. Which bring about favorable or unfavorable results. 
This gives rise to the psychological and ethical dimensions of karma. Every Intentional 
deed 1s accompanied by a different kind of state of mind. If these states of mind are 
rooted ¡in empathy, wisdom and lack of greed, then they are considered morally 
unwholesome, and can lead to bad karma. For example, although generosity 1s a morally 
wholesome deed, 1t is the attitude behind the deed, be it mere friendliness or deep 
compassion, that determines the “karmic seed” which will generate the deed”s “fruit.” 
Ultumately, the goal of Buddhism 1s to teach sentient beings gradually to extinguish the 
fires of hatred, delusion and greed, thereby ceasing to generate bad karmic seeds, and 
finally, in realizing nirvana, to blow them out completely (nirvana literally means “blow 
out.”). We take rebirth according to our karma. IÝ we have led a good lie we will 
generally get a good rebirth. A wholesome state of mind at the death momernt 1s likely to 
be enabling a good rebirth to come about. If we have led an evil life, then a bad rebirth 1s 
more than likely to come about. But whenever we may be reborn, we will not be there 
forever. On the expiry of our lifespan, we die and undergo new rebirth. Deaths and 
rebirths keep repeating forever In a cycle that we call “the cycle of birth and death.” 
Karma underscores the importance of human life, because most good or bad deeds are 
performed In the human realm. Gods enJoy the fruit of their previous good deeds, while 
those reborn in the sub-human realms have little scope for making virtuous deeds. As 
karma runs Its course, these less fortunate beings may eventually obtain a more 
advanfageous rebirth. 


(G-7) Thức Tái Sanh 
Rcbirth Consciousness— Patisandhi-vinnana (p) 


Theo Phật giáo, thức tái sanh không phải là một tự ngã hay linh hồn, hoặc một thực thể cảm 
thọ quả báo tốt xấu của nghiệp thiện ác, mà là thứ tái sanh được quyết định bởi các duyên. 
Ngoài duyên không có thức sanh khởi. Chúng ta đặt tên cho dòng tâm thức nầy bằng những 
từ như: sanh, tử, tiến trình tâm, vân vân. Kỳ thật chỉ có những sát na tâm, sát na tâm cuối 
cùng chúng ta gọi là “tử”, sát na tâm đầu tiên chúng ta gọi là “sanh”. Như vậy, những lần 
sanh tử xấy ra trong dòng tâm thức nầy, cũng chỉ là một chuỗi của những sát na tâm tương 
tục mãi mãi mà thôi. Bao lâu con người còn chấp chặt vào sự hiện hữu do vô minh, ái, và thủ 
của họ, chừng đó cái chết đối với người ấy vẫn không phải là sự chấm dứt cuối cùng. Họ sẽ 
tiếp tục lăn trôi trong “Bánh xe sinh tổn” hay “vòng luân hồi” của họ. Đây là trò chơi bất tận 


3011 


của “nhân và quả” được nghiệp duy trì sự chuyển động không ngừng, bị che lấp bởi vô minh 
và thúc đẩy bởi ái dục. Vì nghiệp do chúng ta tạo tác, nên chúng ta có đủ sức mạnh để bẻ 
gẫy chuỗi nhân quả bất tận nầy. Chính do đoạn trừ vô minh và cắt đứt động lực thúc đẩy của 
nó là tham ái, khát khao sự hiện hữu, ước muốn sống nầy, mà vòng luân hồi dừng lại. Theo 
Kinh Trung Bộ, Đức Phật giải thích: “Làm thế nào sự tái sanh trong tương lai không xấy ra? 
Do sự diệt của vô minh, mà tham ái được đoạn diệt, như vậy sự tái sanh trong tương lai 
không xãy ra. Theo Kinh Pháp Cú (153-154), sau khi đạt đến giác ngộ, Đức Phật đã nói lên 
những lời hân hoan nầy: 

“Lang thang bao kiếp sống 

Ta tìm nhưng không gặp 

Người xây dựng nhà nầy 

Khổ thay phải tái sanh 

Ôi! Người làm nhà kia, 

Nay ta đã thấy ngươi, 

Người không làm nhà nữa, 

Đồn tay ngươi bị gẫy 

Kèo cột ngươi bị tan 

Tâm ta đạt tịch diệt 

Tham ái thầy tiêu vong.” 


In Buddhism, rebirth consciousness 1s not a Self or a Soul, or an Ego-entity that experlences 
the fruits of good and evil deeds. Consciousness 1s generated by conditions. Apart from 
condition there 1s no arising of consciousness. We call names such as birth, death, thought- 
processes, and so on, to a stream of conscIousness. There are only thought-moments. The last 
thought-moment we call death, and the first thought.moment we call birth. Thus, birth and 
death occur 1n this stream of consciousness, which 1s only a serles Of ever continuing thought- 
momerts. So long as man 1s atfached to exIstence through his Ignorance, craving and clinging, 
to him death 1s not the final end. He will continue his Jjourney of whirling round the “Wheel of 
ExIstence.” This 1s the endless play of “cause and effecf” or action and reaction kept In 
perpetual motion by karma concealed by Ignorance propelled by craving or thirst. As karma, 
Or acfion, 1s of our own making, we have the power to break this endless chain. It is through 
the eradication of ignorance and of this driving force, craving, this thirst for exIstence, this 
will to live, that the “Cycle of Existence” ceases. In the MajJjihima Nikaya, the Buddha 
explained: “How 1s there not re-becoming In the future? By the cessation of Ignorance, by the 
arising of knowledge, by the cessation of craving there 1s thus no re-becoming 1n the future.” 
In the Dhammapada (153-154), on attainng Enlightenment, the Buddha spoke these Joyful 
words: 


“Repeated births are each a tormen. 
Seeking but not finding the “House Builder”, 
I wandered through many a Samsaric birth. 
O “House Builder”, thou art seen, 

Thou wilt not rebuild the house. 

AlI thy rafters have been shattered, 
Demolished has thy ridge pole been. 


3012 


My mind has won the Unconditioned (Nirvana), 
The extinction of craving 1s achieved.” (fruit of Arhat). 


(G-8) Lục Điểm Tái Sanh 
Six Last Warm Spots represent the pÏÌace 0ƒ reincarndation 


(D_ Theo Kinh A Hàm— According to the Agama sutra: 

(A) Theo lời Đức Phật dạy, có sáu điểm nóng tối hậu tiêu biểu cho sự tái sanh nơi lục đạo— 
According to the Buddha`s teachings, there are six places in the body that represemf the six 
paths oƒ rebirth: Phật giáo dạy rằng con người không nhất định chỉ tái sanh trổ lại vào thế 
giới của chúng ta. Do kết quả của những hành động thiện lành, một người có thể được 
hưởng những phước đức về đất nước, thân thể, hoàn cảnh chung quanh và sự giáo dục 
trong đời sau tốt đẹp hơn. Nói cách khác, thế giới mà một người sẽ luân hồi ở kiếp sau 
được quyết định bởi sự ưu thế của những hành động thiện ác của cá nhân đó hay là sự 
dẫn dắt của nghiệp lực. Theo Kinh A Hàm thì Phật dạy rằng phàm một người khi đã chết 
thì thân thể trở nên lạnh giá vì hỏa đại đã tắt mất. Tuy nhiên, sau khi tắt thở rồi, nhưng 
trong thân thể cũng vẫn còn một chỗ nóng tối hậu trước khi hoàn toàn trở nên lạnh giá. 
Nơi nào Thần Thức thoát ra sau cùng thì nơi đó là nơi còn ấm sau cùng trong thân thể, và 
có sáu nơi tiêu biểu cho sáu đường tái sanh, hoặc nóng nơi đỉnh đầu, nóng ở mắt, nóng 
nơi ngực, nóng nơi bụng, nóng nơi đầu gối, hoặc nóng nơi hai lòng bàn chân. Thỉnh 
thoảng điểm nóng nầy vẫn còn nóng đến bốn năm tiếng đồng hồ sau khi chết. Có sáu 
điểm nóng tối hậu tiêu biểu cho sự tái sanh nơi lục đạo—Buddhism teaches that man is 
not surely reborn upon our earth. As the result of good deeds, a man may atfain certain 
advantages of better place, body, environment and education In his next life. In other 
words, the world upon which a person 1s to have his next bírth is decided by the 
preponderance of the individual”s mreit and demerit or the Individual”s karma power. The 
Buddha taught in the Agama sutra that once death arrives, the body wIll turn cold because 
the “great fire` has already burned out. Even so, after all breathing has ceased, in the 
body there 1s one last warm spot before the entire body turns cold. The last warm spot 
represents the place where the conciousness of the deceased escaped the mortal body, 
and these warm spots may be at the crown of the head, the eye, the chest, the stomach, 
the knee, or the soles of both feet. Sometimes this warm spot will remain for as long as 
four to five hours after the person has died. There are six places In the body that 
represent the six paths of rebirth. 

(B) Sanh Về Cõi Nào— Where will a person be reborn?: 

I1) Đảnh Thánh —The crown (warm spot) stands for Sainthood or Corwn Enlipghtenment: Khi 
một người đã chết được vài giờ, khắp thân thể chỗ nào cũng giá lạnh như băng, nhưng 
vẫn còn điểm nóng trên đỉnh đầu, nghĩa là thần thức của người nầy do nơi đỉnh đầu mà 
xuất ra khỏi thân xác, tức là người ấy tái sanh vào cõi Thánh. Nói cách khác, khi thần 
thức của người chết xuất ra từ nơi đỉnh đầu, chúng ta biết chắc là thần thức của người ấy 
được siêu thoát về nơi Thánh cảnh—When the body of the deceased (a person who has 
died for three or four hours) 1s completely cold except for the crown. That means the 
spirit of the dead has left the body by the way of the crown and the person has been 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


3013 


reborn ¡n the realm of saint. In other words, 1f the spirit left the body through the crown 
of the head, we are absolutely certain the spirit of the person who has Just died has 
attained liberation to the enlightened realm. 

Mắt sanh Thiên—Rebirth in the celestial realm: Khi điểm nóng sau cùng trên thân thể là 
hai mắt và trán thì thần thức của người ấy đã sanh về cõi trờ ——When the person”s eyes 
and forehead are the last to remain warm, the spirit of that person has been reborn in the 
celestial (heaven) realms. 

Tim Người —Rebirth ¡in the human realm: Khi điểm nóng sau cùng nơi tim, là thần thức 
của người ấy đã sanh lại cõi người —When the person”s heart is the last to remain warm, 
the spirit of that person has been reborn back among human beings. 

Bụng Ngạ quỷ——Rebirth ¡n the realm of the hungry ghosts: Khi điểm nóng sau cùng trong 
thân thể là bụng, thì thần thức của người ấy đã sanh làm ngạ quỷ—When the persons 
belly 1s the last to remain warm, the spirit of that person has been reborn among hungry 
ghosts. 

Đầu gối Bàng sanh—Rebirth in the realm of animals: Khi điểm nóng sau cùng trong thân 
thể là đầu gối, thì thần thức của người ấy đã tái sanh vào loại bàng sanh (thú)—When 
the person”s knees are the last to remain warm, the spirit of that person has been reborn 
among animals. 

Lòng bàn chân Địa ngục—Rebirth in the realm of hells: Khi điểm nóng sau cùng trong 
thân là lòng bàn chân, thì thần thức của người ấy đã bị đọa vào địa ngục—When the 
person”s soles of the feet are the last to remain warm, the spirit of that person has been 
fallen in the hell. 


(IH) Theo Ấn Quang Đại Sư—According to Great Master Yin-Kuang: Theo Ấn Quang Đại 


Ũ 


2) 


Sư, sau khi tắt thở rồi thì thần thức lìa ra khỏi xác thân. Nơi nào còn nóng sau rốt là thần 
thức xuất ra ở đó, và do đó người ta biết được người ấy sẽ tái sanh vào cõi nào— 
According to Great Master Yin-Kuang, when we take our last breath, our spirits or Alaya 
Consciousness will leave the body. Thus the area of the body that remains warm 1s where 
the spirit left the body. 

Đảnh Thánh—The crown (warm spot) stands for Sainthood or Corwn Enlightenment: Khi 
một người đã chết được vài giờ, khắp thân thể chỗ nào cũng giá lạnh như băng, nhưng 
vẫn còn điểm nóng trên đỉnh đầu, nghĩa là thần thức của người nầy do nơi đỉnh đầu mà 
xuất ra khỏi thân xác, tức là người ấy tái sanh vào cõi Thánh. Nói cách khác, khi thần 
thức của người chết xuất ra từ nơi đỉnh đầu, chúng ta biết chắc là thần thức của người ấy 
được siêu thoát về nơi Thánh cảnh, ví dụ như cõi Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A 
Di Đà ——When the body of the deceased (a person who has died for three or four hours) 1s 
completely cold except for the crown. That means the spirit of the dead has left the body 
by the way of the crown and the person has been reborn in the realm of saint. In other 
words, 1f the spirit left the body through the crown of the head, we are absolutely certain 
the spirit of the person who has Just died has attained liberation to the enlightened realm, 
1.e., the Western Pureland of the Amitabha Buddha. 

Mắt sanh Thiên: Khi điểm nóng sau cùng trên thân thể là hai mắt và trán thì thần thức 
của người ấy đã sanh về cõi trờ—When the person”s eyes and forehead are the last to 
remaIn warm, the spirit of that person has been reborn In the celestial (heaven) realms. 


3014 


a) Khi các phần thân thể đều lạnh hết nhưng nơi mắt và trán vẫn còn nóng thì ta biết chắc 
chắn rằng thần thức của người chết ấy xuất ra từ nơi mắt và như thế, người nầy được siêu 
thoát về cõi trời: When all other parts of the body have turned cold but the eyes and 
forehead remain warm, then the spirit of the person who has Just died left the body 
throuph the eyes. In this case, the person will be born in Heaven. 


b) 


x  xXx x%x x%x *% 


x 


b) 


3015 


Người nào khi sắp lâm chung sẽ sanh lên cõi Trời thì có những dấu hiệu sau đây—When 
nearing death, people who wIll be born in Heaven will exhibit the following signs and 
characterIstics: 

Sanh lòng thương xót người khác: Having compassion for others. 

Phát khởi tâm lành: Give rise to a whole some mind. 

Lòng thường vui vẻ: Often happy and contented. 

Chánh niệm hiện ra: Proper thoughts are apparent. 

Đối với tiền của, vợ con, không còn tham luyến: No longer having greed and attachment 
for money, possesslons, spouse, children, etc.. 

Đôi mắt có vẻ sáng sạch: The eyes are clear and shiny. 

Ngước mắt nhìn lên không trung mỉm cười, hoặc tai nghe tiếng thiên nhạc, mắt trong thấy 
tiên đồng: Eyes staring into space, smiling, ears hearing heavenly music or eyes seeing 
heavenly landscape. 

Thân không hôi hám: Body does not emit odor. 

Sống mũi ngay thẳng, không xiên xẹo: Nose bridge remains straight without crookedness. 
Lòng không giận dữ: Mind does not exhibit hate and resentmernt. 

Tim Người: Khi điểm nóng sau cùng nơi tim, là thần thức của người ấy đã sanh lại cõi 
người —When the person”s heart 1s the last to remain warm, the spirit of that person has 
been reborn back among human beings. 

Khi các phần thân thể đều lạnh hết, nhưng nơi tim và ngực là chỗ nóng tối hậu thì thần 
thức của người chết đó sẽ được sanh trở lại cõi người: When other parts of the body have 
turned cold, but the chest and heart remain as the last ˆwarm spot,` the spirit of that dead 
person wiÏlÏ return to the human realm. 

Người nào khi lâm chung sẽ đáo sanh trở lại cõi người thì có những dấu hiệu sau đây— 
When nearing death, those who wIll be reborn to the human realm will exhibit the 
following signs and characterIstIcs: 

Thân không bệnh nặng: Body 1s not burdened with maJor 1llnesses. 

Khởi niệm lành, sanh lòng hòa diệu, tâm vui vẻ, vô tư, ưa việc phước đức: Give rise to 
good and wholesome thoughts, have peace and happiness, enJoy practicing meritOrIous 
and virtuous deeds. 

There is litle boasting, thinking of mother, father, spouse, and children: Ít sự nói phô 
trương, nghĩ đến cha mẹ, vợ con. 

Đối với các việc lành hay dữ, tâm phân biệt rõ ràng không lầm lẫn: With regard to good 
and evil, their minds are capable of discriminating clearly. 

Sanh lòng tịnh tín, thỉnh Tam Bảo đến đối diện quy-y: Give rise to pure faith, requesting 
the Triple Jewels to be present to take refuge. 

Con trai, con gái đều đem lòng thương mến và gần gũi xem như việc thường: Sons and 
daughters are near and adore them Just as before without showing indifference. 

Tai muốn nghe tên họ của anh chị em và bạn bè: Ears are fond of hearing the names of 
brothers, sisters, and friends. 

Tâm chánh trực không dua nịnh: Remaining dignified and having Integrity 1nstead of 
being petty and sycophant. 


4 


` 


5) 


6) 


Œ) 


3016 


Rõ biết bạn bè giúp đỡ mình, khi thấy bà con đến săn sóc thời sanh lòng vui mừng: 
Clearly recognize helping friends, when seeing family members take care of them, they 
are happy and contented. 

Dặn dò, phó thác lại các công việc cho thân quyến rồi từ biệt mà đi: Advise and give 
responsibilities to loved ones before making the last goodbye. 

Bụng Ngạ quỷ: Khi điểm nóng sau cùng trong thân thể là bụng, thì thần thức của người 
ấy đã sanh làm ngạ quỷ—When the person”s belly is the last to remain warm, the spirit of 
that person has been reborn among hungry ghosts. 

Đầu gối Bàng sanh: Khi điểm nóng sau cùng trong thân thể là đầu gối, thì thần thức của 
người ấy đã tái sanh vào loại bàng sanh (thú)—When the person”s knees are the last to 
remain warm, the spirit of that person has been reborn among animals. 

Lòng bàn chân Địa ngục: Khi điểm nóng sau cùng trong thân là lòng bàn chân, thì thần 
thức của người ấy đã bị đọa vào địa ngục—When the personˆs soles of the feet are the 
last to remain warm, the spirit of that person has been fallen in the hell. 


(H) Sinh Hữu 
Rcbirth-process becoming 


(H-1) Hữu 
Beccorming 


Hữu Luân (Bánh xe của sự hiện hữu)— The wheel of Becoming: “Bhava-cakra”, or 
“Bhava-cakka”, từ ngữ Bắc Phạn hay Nam Phạn, có nghĩa là “Bánh Xe của sự Hiện 
Hữu.” Bức tranh tiêu tiêu biểu cho vòng sanh, tử và tái sanh với sáu nẻo mà chúng sanh 
có thể sanh vào: thiên, nhơn, a tu la, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Trong kinh điển Tây 
Tạng về chủ để này, Diêm vương, thần chết, thường được trình bày với răng nanh quặp 
trên bánh xe chia làm sáu phần. Diêm vương tiêu biểu cho thực chất hiện hữu của cái 
chết, là cứu cánh không tránh khỏi của mọi chúng sanh trong vòng luân hồi. Ngay giữa 
bánh xe, người ta thường tìm thấy những con thú đại biểu cho những dẫn lực khiến chúng 
sanh phải lăn trôi mãi trong luân hồi: 1) heo, tiêu biểu cho sự ngu sỉ; 2) gà, tiêu biểu cho 
lòng tham; 3) rắn, tiêu biểu lòng thù hận. Bên ngoài của bánh xe thường có 12 mắc xích 
của vòng thập nhị nhơn duyên. Hữu (có—đời sống). Sự có mặt, sự sinh tổn của các hiện 
tượng về cả vật chất lẫn tinh thần. Đôi khi được dịch như là “Pháp.” Lúc khác thì người ta 
dịch là “Tướng.” Tất cả những tổn tại trong tam giới (dục giới, sắc giới và vô sắc giới). 
Mắc xích thứ mười trong thập nhị nhân duyên. Theo Đại thừa, hữu đối không. Hữu là bất 
cứ thứ gì trong cõi hữu hình hay vô hình. Ở đây có nghĩa là sự sống chết nối tiếp, hay sự 
bắt đầu và chấm dứt —A Sanskrit term which means the “wheel of becoming.” A pictorial 
representation of the cycle of bírth, death, and rebirth, which has Iimages of the sIx 
destines (gati) Iinto which sentient beings may be born: gods, demi-gods, humans, 
animals, hungry-ghosts, and hell-beings. In Tibetan versions of this motIf, Yama, the god 
of death, 1s often shown with fangs hanging over a wheel divided Into six parts. Yama 
symbolizes the ever-present reality of death, the inevitable end of all beings caught up in 


3017 


cyclic existence (samsara). In the center of the wheel one commonly finds animals 
representing the forces that perpetuate the cycle: l) a pig, which represents ignorance; 2) 
a cock, which represents desire; and 3) a snake, which represents hatred or aversion. The 
outer rim of the wheel commonly confains representations of the twelve links of the cycle 
of dependent arising (pratitya-samutpada). “Bhava” 1s a state of existence (being), or the 
process Of existence. Sometimes translated as “Dharma.” Sometimes translated as 
“Lakshana.” Every kind of being in the three worlds (n the desire, desireless and 
formless). The tenth link In the chain of conditioned arising. In Mahayana, Bhava 
(becoming) 1s brought into opposition with nothingness (shunyata). Here, “Bhava” 1s 
anything that can be relied upon In the visible or invisible realm. It mans any state which 
lies betwee birth and death, or beginning and end. 


(H) Diệu Hữu— Wonderƒul existence: Tánh có nghĩa là tỉnh thần hay tỉnh yếu; dấu hiệu có 
nghĩa là tướng. Tánh và tướng đối nghịch nhau, giống như tinh thần đối chọi với hiện 
tượng. Tuy nhiên, thật tướng thật tánh hay Phật tánh thường hằng không thay đổi. Thật 
tánh của thế giới hiện tượng là chân không, thường hữu mà hư vô; tuy hư vô nhưng 
thường hữu (cái không chẳng phải là không, cái hữu chẳng phải là hữu mà phàm phu suy 
nghT)—Nature means noumenon or essence; marks mean characteristics, forms or 
physiognomy. Marks and nature are confrasted, in the same way noumenon 1s contrasted 
with phenomenon. However, true mark stands for true form, true nature, Buddha nature 
always unchanging. True mark of all phenomena 1s like space; always exIsting but really 
empty; although empty, really exIsting. 


(H-2) Phân loại Sinh Hữu 
Categories 0ƒ Rebirth-process becorming 


(D Nhị Chủng Hữu —Two kinds oƒ becoming: Theo Thanh Tịnh Đạo, có hai loại Hữu— 
According to the Path of Purification, there are two kinds of becoming. 

1) Nghiệp Hữu —Karma-process becoming: See Chapter 88 (G-2) (I). 

2) Sinh Hữu —Rebirth-process becoming: See Chín Loại Sinh Hữu in Chapter 149 (D) (HI). 


(H) Ba loại hiện hữu— Three states 0ƒ morfal existence: Three kinds of existence——Three 
Sfates of morfal existence In the trailikya. 

(A) 

1) Tướng trì hữu: Qualities (good, bad, length, shortness). 

2) Giả Danh Hữu —Phenomenal things: Mọi vật hiện hữu nhờ sự phối hợp của các vật khác 
và chỉ là gọi tên theo lối kinh nghiệm (như bốn thứ sắc, thính, hương, vị, xúc, nhân duyên 
hòa hợp với nhau để thành một cái gì đó trong một thời gian hữu hạn rồi tan hoại, chẳng 
hạn như sữa bò, kỳ thật là do bốn thứ ấy duyên hợp mà thành, chứ không bao giờ có cái 
tự thể của sữa)—Things which exist only in name, i.e. all things are combinations of other 
things and are empirically named. 

3) Pháp Hữu: Tà kiến Tiểu Thừa cho rằng vạn hữu, hay những yết tố tạo thành vạn hữu là 
có thật —The false view of Hinayana that things, or elements of which they are made, are 
real. The noumenal or Imaginary, undersfood as facts and not as 1llusions. 


3018 


(B) Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tâm Cầu, có ba loại hữu—According to The Connected 


l) 
2) 
3) 


(C) 


l) 
2) 


3) 


Discourses oƒ the Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), there are three kinds oƒ 
C€XIslence: 

Dục Hữu: Sense-sphere existence—Hiện hữu dục giới——ExiIstence 1n the realm of desire. 
Sắc Hữu—Form-sphere existence: Hiện hữu sắc giới—Existence ¡n the realm of form. 

Vô Sắc Hữu: Hiện hữu hay quả báo thực tại của vô sắc giới—Existence in the realm of 
formlessness (Immaterial realm): Formless-sphere existence. 


Hiện hữu: Bổn Hữu—Thân tâm đời nầy—Present existence or the present body and 
mind. 

Trung hữu: Thân tâm sau khi chết: Antara-bhava (skt)—The ¡ntermediate state of 
©xistence. 

Đương hữu: Thân tâm đời sau——Existence In the future state. 


(D) Theo Duy Thức Tông —According to the Mind-Onmly School: Theo quan niệm Phật Giáo, 


l) 


2) 


3) 


vạn hữu sinh khởi do tâm, và chỉ có tâm mà thôi. Nhứt là trong học thức “Duy Thức,” cái 
mà chúng ta gọi là hiện hữu nó tiến hành từ thức mà ra. Theo Duy Thức Tông, mọi vật 
hiện hữu được xếp tùy theo bản tánh của nó vào ba loại —According to the Buddhist 
Iidea, all things are born from mind and consist of mind only. Especially in the Idealistic 
theory, what we generally call existence proceeds from consciousness. According to the 
Mind-Only School, everything that exists 1s classified as to the nature of Ifs origin into 
three specIes: 

Vọng Hữu Tánh: Parikalpita-laksana (skt)——Còn được gọi là “Biến Kế Sở Chấp Tánh.” 
Những hiện hữu không thật vốn đồng thời không có một bản thể, như ma quỷ chỉ hiện 
hữu trong sự tưởng tượng của con người chứ không có trong thực tại—False existence, 
also called “Character of Sole Imagination.” Those of false existence which are at the 
same time bereft of an original substance (adravya), just like a ghost that exIsts merely In 
one”s Imagination but not in reality. 

Giả Hữu Tánh: Paratantra-laksana (skt—Còn được gọi là “Y Tha Khởi Tánh.” Những 
hữu thể giả tạm hay nhất thời không có tánh thường tại, như căn nhà được dựng bằng gỗ, 
gạch, ngói, vân vân. Nó chỉ hiện hữu bằng một tràng tổng hợp những nhân duyên và 
không tự hữu. Nó không có thực tại thường tổn—Temporary or transitory existence, also 
called “Character of Dependence upon others.” Those of temporary or transiftory 
existence, having no permanent character (asvabhava), like a house that 1s bullt by 
timbers, stones, tiles, etc. lt exIsts only by a combination of causes or causal combination, 
and Is not self-exIstent. It has no permanent reality. 

Chân Hữu Tánh: Parinispanna-laksana (skt)—Còn được gọi là “Viên Thành Thật Tánh.” 
Những hữu thể chân thật, nghĩa là phi hữu trong ý nghĩa cao nhất của danh từ nầy, xa lìa 
tất cả tướng không thật và giả tạm hay vô tướng. Sự thực, cái nầy không phải là phi hữu 
mà là hiện hữu siêu việt. Tánh nầy còn được gọi là “Bản Thể của tất cả” và chỉ có những 
người có trí tuệ siêu việt mới thấu hiểu nó được. Tánh nầy tiêu biểu những gì còn sót lại 
sau khi hai tánh trước đã bị loại bỏ——True existence, also called “Character of Ultimate 
Reality.” Those of true existence, that 1s to say, non-existent in the highest sense of the 
word, bereft of all false and temporary nature (alaksana). This 1s, In truth, not non- 
exIstence but transcendental existence. This 1s also called the “Substratum of all” and can 


3019 


be known only by a person of supreme knowledge. lt represents merely the remainder 
after the elimination of the first two. 


(HI) Tứ Sanh— Four ƒorms oƒ Brith: See Chapter 88 (G-2) (HD). 


(IV) Tứ Chủng Nhập Thai— Four Modes 9ƒ Rebirth: See Chapter 88 (G-2) (HD (D). 


(V) Ngũ Sinh— Five rebirths: See Chapter 88 (G-2) (IV). 


(VDChín loại Sinh Hữu— Nine kinds oƒ becoming: Chính tiến trình tái sanh là hữu thì gọi là 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


sanh hữu. Tái sanh là hữu vì nó hiện hữu. Sanh hữu nói vắn tắt là các uẩn do nghiệp 
sanh. Sanh hữu gồm chín loại —Rebirth is becoming since it becomes. Rebirth-process 
becoming briefÏy 1s aøpgregates generated by karma. It is of nine kinds: 

Dục hữu: Loại hữu có dục vọng —Sense-desire becoming, the kind of becoming 
possessed of sense-desires. 

Sắc hữu: Loại hữu có sắc —Fine-material becoming, the kind of becoming possessed of 
fine material. 

Vô sắc hữu: Loại hữu vô sắc —Immaterial becoming, the kind of becoming possessed of 
Immaterial. 

Tưởng hữu: Loại hữu có tưởng—Percipient becoming, the kind of becoming possessed of 
perception. 

Vô tưởng hữu: Loại hữu không có tưởng—Non-percipient becoming, the kind of 
becoming possessed of non-perception. 

Phi tưởng phi phi tưởng hữu: Loại hữu không có tưởng mà cũng không có không tưởng— 
Neither-percipient-nor-non-percipient becoming, the kind of becoming possessed of 
neither percepftion nor non-perceptfion. 

Hữu nhất uẩn: Loại hữu có một uẩn—One-constituent becoming, the kind of becoming 
possessed of one constituent. 

Hữu tứ uẩn: Loại hữu có bốn uẩn—FOour-constituent becoming, the kind of becoming 
poSssessed of four constituents. 

Hữu ngũ uẩn: Loại hữu có năm uẩn—Five-constituent becoming, the kind of becoming 
possessed of five constituents. 


(VII)Chín hình thức sanh— Nine kinds oƒ brth: See Chapter 88 (G-2) (XI). 


(D Bất Sanh Bất Diệt 
Noither birth nor death 


“Bất Sanh Bất Diệt” có nghĩa là “không sanh cũng không diệt,” hoặc “không đi không 
đến”, không có khởi cũng không có diệt; phá hủy ý niệm khởi bằng ý niệm diệt. Từ “đi” 
diễn tả ý niệm về các sự vật biến mất đi trong khi “đến” chỉ ý niệm về các sự vật xuất 
hiện. Toàn thể từ ngữ này có nghĩa là “Tất cả các sự vật có vẻ như đang thay đổi, nhưng 
chúng xuất hiện dễ mang vẻ như thế theo quan điểm hiện tượng và tương đối. Sanh tức là 
không sanh, không sanh tức là sanh. Đây là thuyết của các kinh Bát Nhã và là tuyệt ý 


3020 


của Tam Luận tông. Sanh chỉ là một từ ngữ giả tạm. Tục Đế gọi là “sanh,” nhưng Chân 
Đế lại là “vô sanh,” tương đối là “sanh” trong khi tuyệt đối là “vô sanh.” Khi Đức Như 
Lai nhìn thấy thực tướng của tất cả các sự vật, thì chúng không biến mất cũng không xuất 
hiện, chúng là bất diệt, vĩnh hằng.” Khi ý niệm này được áp dụng vào thân thể con 
người, “đến” nghĩa là sinh ra, “đi” nghĩa là chết đi. Mặc dù con người có vẻ như được 
sinh ra, già đi, khổ vì bệnh, rồi cuối cùng chết đi, những hiện tượng này chỉ do những 
thay đối bên ngoài của những thể chất thành hình thân thể con người vẫn tương tục mãi. 
Chúng ta có thể lấy định luật về tính bất hoại của vật chất làm một thí dụ đơn giản, theo 
đó khoa học xác nhận rằng vật chất không giảm đi cũng không biến mất. Tuyết trên mặt 
đất hình như tan đi sau nhiều ngày, nhưng thực ra, nó chỉ biến đổi thành nước và thấm 
vào đất rồi bốc hơi lên không khí. Tuyết chỉ thay đối hình thái, số lượng các phần tử cơ 
bản tạo thành nó không giảm đi huống chỉ là biến mất. Khi hơi nước trong không khí tiếp 
xúc với không khí lạnh như là một điều kiện hay duyên, thì nó trở thành những giọt nước 
nhỏ. Những giọt này tích tụ thành một đám mây. Khi những giọt nước nhỏ này kết hợp 
lại thành những giọt nước lớn thành mưa rơi xuống đất. Chúng sẽ không rơi thành mưa 
mà thành tuyết khi nhiệt độ giảm xuống đến một mức độ nào đó. Như thế, dù vật chất có 
vẻ như biến mất, trên thực tế nó không biến mất, mà chỉ thay đổi hình thái mà thôi. Cũng 
có thể nói như thế về con người. Theo sự thấy của Đức Như Lai thì sự sinh ra và chết đi 
của con người chỉ là những thay đổi hình thái; sự sống của con người tự nó vẫn vĩnh hằng. 
Khi được nhìn thấy bằng Phật nhãn, sự hiện hữu của con người “không sống cũng không 
chết.”: This phrase means not changing in “going away or coming forth”, there is neither 
Origination nor cessation. The phrase “going away” expresses the Idea of things disappearing, 
while the phrase “coming forth' Indicates that things appearing. The whole phrase “Neither birth 
nor death” means all things seem to be changing, but they appear to be doing so from a 
phenomenal and relative point of view. Ït is an accepted doctrine of the Prajna teaching and the 
ultimate doctrine of the Madhyamika school. Birth, creation, life, each 1s but a temporary term, in 
common statement ït is called birth, In truth 1t is not birth; in the relative 1t 1s birth, in the absolute 
non-birth. When the Tathagata sees the real state of all thinøgs, they neither disappear, and they are 
1mmortfal and eternal. When this idea applied to the human body, “coming forth` means birth and 
“øoing away” means death. Although man seems to be born, grow old, suffer from disease, and 
finally die, these phenomena are only produced by superficial changes in the substances that form 
the human body; true human life continues eternally. This confirms the Law of indestructibility of 
matfer, through which sclence confirms that matter neither decreases nor disappears. The snow on 
the ground seems to melt away as the days øo by, but in reality, it merely changes Into water and 
sinks Into the ground or evaporates into the air. The snow only changes Ifs form; the quantity of 
fundamental elements that consfitute it do not decrease, much less disappear. When wafter vapor 
In the aIr comes Into contact with cold aIr as a condifion or secondary cause, 1t becomes a 
tiny drop of water. These drops accumulate to form a cloud. When these tiny drops of 
water Join to form large drops of water, they become rain and fall on the earth. They will 
fall not as rain but as saow when the temperature falls below a certain point. Thus though 
matter seems to disappear, 1n actual fact It does not disappear but only changes in form. 
The same can be said of man. In the sight of the Tathagata the birth and death of man are 
merely changes In form; man's life itself remains eternally. Seen with the eye of the 
Buddha, man”s existence 1s “neither living nor dead.” 


3021 


CHƯƠNG TÁM MƯƠI CHÍN 
CHAPTER EIGHTY-NINE 


Kiếp Nhân Sinh 
Human LỰc 


(A) Tổng quan về Kiếp Nhân Sinh— An overview oƒ Human Le 

(l)_ Con người là những chúng sanh có tâm trí —Living beings in this reaửn have sharp or developed 
mìnds. 

(IH) Hợp thể thân và tâm của con người— Conƒflux (confluence) oƒ mind and body øƒ man. 

(HI) Chu trình cuộc sống của con người— Cycle ofa human ljfe. 


(B) Nhân sinh— Human le 

(I)_ Tổng quan về Nhân Sinh—An overview øƒ “Human Liƒe”. 

(IH) Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa”—According to Most Venerable 
Piyadassi in “The Buddha`s Ancient Path”. 

(II)Kiếp Nhân Sinh theo sinh học hiện đại— Human Le according to modern biology. 

(IV) Ngôn ngữ của con người— Human language. 

(V) Vị trí của con người trong Phật giáo— Man's place in Buddhism. 

1) Phật giáo xem con người là một chúng sanh rất nhỏ nhưng có tâm thức— Buddhism views man as a 
tỉny being with consciousness. 

2) Con người là con đường lý tưởng cho chúng sanh tu tập Phật quả— Man ¡s an tdeal destiny for the 
aftainmemt oƒ Buddhahood. 


(C) Mạng sống mong manh, Cái chết là chắc chẳắn— LỰC is uncertain, death is certain 


(D) Khoảnh Khắc Của Sự Sống— An instance oƒ le 

(l)_ Theo Nyanafiloka, một Tăng sĩ người Đức— According to Nyanafiloka, a German monk. 
(H) Sinh mạng của con người tôn tại bao lâu?— How long is the human liƒespan?. 

(HI) Mạng Sống Con Người Trong Hơi Thở— Human liƒe is in one breath. 


(E) Thân Người Khó Được— Huưmnan ljƒe is dịficult to obfain 
(l)_ Sanh làm người là khó— DHƒicult to be reborn in the human realm. 
(H) Trong các trân bảo, sinh mạng là hơn— Oƒ all precious jewels, liƒe is the greqfest. 


(F) Bản tánh (chất) của con người — Human nature 


(GŒ) Phàm Phu — Ordinary people— Balaprthagjana (skt— Prthag-Jana (skt— Puthujjana (p) 

(1) Tổng quan về Phàm Phu— An overview øƒ Ordinary peoples. 

(H) Nghĩa của Phàm Phu— The meanings 0ƒ ordinary people. 

(HI)Phân loại Phàm Phu— Categories oƒ “Ordinary People”. : 

(IV)Những lời Phật dạy về Phàm Phu trong Kinh Pháp Cú—The Buddha's teachings on ordinary 
people in the Dharmapada Sutra. 


(H) Nữ Nhân— Wormman 


3022 


(I)_ Tổng quan về người Nữ theo quan điểm Phật giáo—An overview øƒ “Woman” in Buddhists views. 

(II) Phẩm chất cần có của người Nữ theo quan điểm Phật giáo— Qualities oƒ Woman in Buddhist views. 

(A) Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Giúp Đưa Người Ấy Lên Các Cảnh Trời— Eight qualities 
that make a woman seek birth im happy states. 

(B) Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Tạo An Vui Hạnh Phúc Trong Đời Hiện Tại Và Cảnh Giới 
Tương Lai— Eight qualities in a woman that tend to wealth and happiness in this world and in the 
next worlid. 


(D Phàm Phụ Tán Thán Như Lai— Ordinary people Praise Tathagafa 

(l)_ Phàm Phu Tán Thán Như Lai về Tiểu Giới— Ordinary people would praise the Tathagata for hs 
sqmaller mafters 0ƒ 1morali. 

(IH) Phàm Phu Tán Thán Như Lai về Trung Giới— Ordinary people often praise the Tathagata ƒor these 
qV€érag8€ mafters. 

(IHI)Phàm Phu Tán Thán Như Lai về Đại Giới—Ordinary people would praise the Tathagata for hỉs 
Sup€riority 0ƒ morali. 


(J) Lão Bệnh Tử— Old age-sickness-death 


(K) Thế giới ngày nay— Modern world 

(I)_ Tổng quan về “Thế giới” theo quan điểm Phật giáo—An overview oƒ the “World” ¡in Buddhist point 
Øƒ view. 

(H) Thế giới ngày nay— The world today. 

(HI)Thời đại vội vã, gắp rút và nhanh chóng— An age oƒ rush and speed. 

(IV)Thời đại hối hả vô trật tự, đưa đến những quyết định nhanh chóng và những hành động thiếu thận 
trọng—An age oƒ inordinate haste leading to quick đecisions and tmprudent actions. 

(V) Những lời Phật dạy về Thế Giới trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings in the Dharmapada 
Sutra. 


(L) Những lời Phật dạy về kiếp Nhân Sinh— The Buddha°s teachings on Human LỰe 

(I)_ Những lời Phật dạy về kiếp Nhân Sinh trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on Human 
LựỰe im the Dharmapada Sutra. 

(H) Những lời Phật dạy về “Sự sống thọ của con người” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha`s teachings 
on “Humanˆs Longevity” in the Dharmapada Sutra. 

(HI)Những lời Phật dạy về “Thọ Mệnh của con người” trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The 
Buddha”s teachings on “Human`s Longevify” in the Forty-TWwo Sections Suira. 


(M) Con Người Cùng Đừnh— Miserable Qufcast 

(I) Tổng quan về Kinh nói về Con Người Cùng Đìỉnh—An overview oƒ the Sutra on a Miserable 
Oufcast. 

(II) Đức Thế Tôn mở lời tuyên thuyết về “Người Cùng Đình” như sau— The 'Thus Come One` spoke 
about a “Miserable Outcast” as follows. 

(II)Người Bà La Môn Vaggika Bharadvdja về nương với Đức Phật--Brahmin Vaggika Bharadvaja took 
Refuge In the Buddha. 


(N) Con Người Suy Đồi— The Falling Man 

(I)_ Tổng quan về Con Người Suy Đồi—An overview öƒ the Falling Man. 

(II) Chỉ tiết về Con Người Suy Đôi— Details oƒ the Falling Man. 

(II)Đức Phật kết luận về Con Người Suy Đôi— The Buddha*s Conclusion oƒ the Falling Man. 


3023 


(A) Tổng quan về Kiếp Nhân Sinh 
An overview 0ƒ Humnan LỰc 


(D_ Con người là những chúng sanh có tâm trí— Living beings im thís realm have sharp or 
developed minds: Con người là những chúng sanh có tâm trí đã nâng cao hay phát triển, 
biết phân biệt đâu là hợp và không hợp với luân lý đạo đức hơn những chúng sanh khác. 
Cảnh giới trong đó hạnh phúc và khổ đau lẫn lộn. Chư vị Bổ Tát thường chọn tái sanh 
vào cảnh nây vì ở đây có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để hành những pháp cần thiết nhằm 
thành tựu quả vị Phật. Kiếp sống cuối cùng của các vị Bồ Tát thường ở cảnh người. Nhân 
đạo là một trong sáu đường trong vòng luân hồi trong đó chúng sanh có thể được sanh 
vào. Chúng sanh con người có suy tưởng trong dục giới, những nghiệp trong quá khứ ảnh 
hưởng đến hoàn cảnh hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của 
Phật giáo, vì con người có quyển năng quyết định cho chính họ. Đời sống con người là sự 
hỗn hợp của hạnh phúc và đắng cay—Living beings in this realm have sharp or 
developed minds, capable of weighty moral and Iimmoral action than any other living 
beings. The human realm 1s a mixture of both pain and pleasure, sufering and hapiness. 
Bodhisattvas always choose this realm as their last existence because 1t offers 
opportunity for attainng Buddhahood. The human realm 1s one of the six destinies (gatI) 
within cyclic existence (samsara) into which beings may be born. The sentient thinking 
being in the desire realm, whose past deeds affect his present condition. Man occuples a 
very Important place In the Buddhist cosmos because he has the power of decision. 
Human life 1s a mixture of the happy with a good dash of the bitter. 


(II) Hợp thể thân và tâm của con người — Conflux (confluenee) 0ƒ mìnd and body gƒ man: 
Ngày nay con người đang làm việc không ngừng trên mọi phương diện nhằm cải thiện 
thế gian. Các nhà khoa học đang theo đuổi những công trình nghiên cứu và thí nghiệm 
của họ với sự quyết tâm và lòng nhiệt thành không mệt mỏi. Những khám phá hiện đại 
và các phương tiện truyền thông liên lạc đã tạo những kết quả đáng kinh ngạc. Tất cả 
những sự cải thiện nầy, dù có những lợi ích của nó và đáng trân trọng, nhưng vẫn hoàn 
toàn thuộc về lãnh vực vật chất và nằm ở bên ngoài. Trong cái hợp thể của thân và tâm 
của con người còn có những điều kỳ diệu chưa từng được thăm dò, mà dù cho các nhà 
khoa học có bỏ ra hàng nhiều năm nghiên cứu cũng chưa chắc đã thấy được. Thật tình 
mà nói, cái thế gian mà các nhà khoa học đang cố gắng cải thiện nây, theo quan điểm 
của đạo Phật, đang phải chịu rất nhiều biến đổi trên mọi lãnh vực của nó, và rằng không 
ai có khả năng làm cho nó hết khổ. Cuộc sống của chúng ta vô cùng bi quan với tuổi già, 
bao phủ với sự chết, gắn bó với vô thường. Đó là những tính chất cố hữu của cuộc sống, 
cũng như màu xanh là tính chất cố hữu của cây vậy. Những phép mầu và sức mạnh của 
khoa học dù toàn hảo đến đâu cũng không thể thay đổi được tính chất cố hữu nầy. Sự 
huy hoàng và bất tử của những tia nắng vĩnh hằng đang chờ, chỉ những ai có thể dùng 
ánh sáng của trí tuệ và giới hạnh để chiếu sáng và giữ gìn đạo lộ mà họ phải vượt qua 
con đường hầm tăm tối, bất hạnh của cuộc đời. Con người của thế gian ngày nay hẳn đã 
nhận ra bản chất biến đổi vô thường của cuộc sống. Mặc dù thấy được như vậy, họ vẫn 
không ghi nhớ trong tâm và ứng xử với sự sáng suốt, vô tư. Sự đổi thay, vô thường lúc 


3024 


nào cũng nhắc nhở con người và làm cho họ khổ đau, nhưng họ vẫn theo đuổi cái sự 
nghiệp điên rồ của mình và tiếp tục lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi, để bị giằng xé 
giữa những cơn gió độc của khổ đau phiển não—Today there is ceaseless work going on 
in all directions to Iimprove the world. Scientists are pursuing their methods and 
experiments with undiminished vigor and determination. Modern discoverles and 
methods of communicaton and contact have produced startling results. All these 
1mprovemenfs, though they have their advantages and rewards, are entirely material and 
external. Within this conflux of mind and body of man, however, there are unexplored 
marvels to occpy men of sclence for many years. Really, the world, which the scIenfists 
are frying to Improve, 1s, according to the ideas of Buddhism, subJect to so mụch change 
at all poinfts on Ifs circumference and radH, that 1t Is not capable of being made 
sorrowfree. Our life is so dark with aging, so smothered with death, so bound with 
change, and these qualitles are so Inherent in 1{, even as øreenness 1s to ørass, and 
bitterness to quinine, that not all the magic and power of sclence can ever transform It. 
The immortal splendor of an eternal sunlight awaits only those who can use the light of 
understanding and the culture of conduct to 1lluminate and guard their path through life”s 
tunnel of darkness and dismay. The people of the world today mark the changing nature 
of life. Although they see 1t, they do not keep 1t in mind and act with dispassionate 
discernment. Though change again and again speaks to them and makes them unhappy, 
they pursue their mad career of whirling round the wheel of existence and are twisted 
and torn between the spokes of agony. 


(HI) Chu trình cuộc sống của con người— Cycle oƒ a human ljƒe: Theo Phật giáo, chu trình 


Œ) 


cuộc sống bắt đầu từ khi thần thức nhập thai, hay lúc bắt đầu cuộc sống của một sinh vật 
khác —According to Buddhist tenets, the life cycle of a sentient being begins when the 
COnscIousness enters the womb, and traditionally this has been considered the moment of 
conception, another life cycle begins. 


(B) Nhân sinh 
Human lỰc 


Tổng quan về Nhân Sinh—An overview 0ƒ “Human Le”: CỔ nhân Đông phương có 
dạy: “Nhân ư vạn vật tối linh,” tuy nhiên, đối với Phật giáo, bất cứ sinh mạng nào cũng 
đều quý và có giá trị như nhau. Nghĩa là không sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. 
Theo kinh Ưu Bà Tắc, Phật giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có được các căn và 
trí tuệ cần thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều kiện của con người không quá cực khổ 
như những chúng sanh ở địa ngục hay ngạ quỷ. Với Phật giáo, sanh ra làm người là 
chuyện khó. Nếu chúng ta sanh ra làm người, với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong 
đời. Vì vậy chúng ta phải cố gắng làm cho kiếp sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Ngoài 
ra, con người có trí thông minh. Phẩm chất quý báu này giúp chúng ta có thể tìm hiểu 
được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và tu tập giác ngộ. Phật tử thuần thành nên luôn 
nhớ rằng kiếp sống kế tiếp của chúng ta như thế nào là tùy vào những hành động và 


3025 


những thói quen mà chúng ta thành lập trong hiện tại. Vì vậy mục đích của chúng ta ngay 
trong kiếp này hoặc là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, hoặc là trở thành một bậc chánh 
đẳng chánh giác. Và hơn hết, là chúng ta biến cuộc sống quý báu này thành một đời sống 
viên mãn nhất trong từng phút từng giây. Muốn được như vậy, khi làm việc gì mình phải 
ý thức được mình đang làm việc ấy, chứ không vọng động. Theo quan điểm Phật giáo, 
chúng ta đang có kiếp sống của con người với nhiều phẩm chất cao đẹp khó có trong đời. 
Vì vậy mà chúng ta nên làm cho kiếp sống này có ý nghĩa hơn. Thông thường chúng ta 
cứ nghĩ rằng kiếp con người mà mình đang có là chuyện đương nhiên và vì vậy mà chúng 
ta hay vương vấn níu kéo những cái mà chúng ta ưa thích và sắp xếp mong cầu cho được 
theo ý mình, trong khi sự việc vận hành biến chuyển theo quy luật riêng của chúng. Suy 
nghĩ như vậy là không thực tế và khiến chúng ta phải phiền muộn. Tuy nhiên, nếu chúng 
ta ý thức rằng chúng ta đang có những phẩm chất cao quý và ý thức rằng mọi việc trong 
cuộc sống của chúng ta đang diễn ra một cách tốt đẹp thì chúng ta sẽ có một cái nhìn tích 
cực và một cuộc sống an vui hơn. Một trong những phẩm chất cao quý mà chúng ta đang 
có là trí thông minh của con người. Phẩm chất quý báu này khiến chúng ta có thể hiểu 
được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và cho phép chúng ta tiến tu trên đường đi đến giác 
ngộ. Nếu tất cả các giác quan của chúng ta như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân còn 
nguyên vẹn thì chúng ta có thể nghe chánh pháp, đọc sách về chánh pháp và suy tư theo 
chánh pháp. Chúng ta thật may mắn được sanh ra trong thời đại lịch sử mà Đức Phật đã 
thị hiện và giảng dạy Chánh pháp. Từ thời Đức Phật đến nay, chánh pháp thuần khiết 
này đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Chúng ta cũng có cơ may có nhiều vị đạo sư 
có phẩm hạnh dạy dỗ, và những giáo đoàn xuất gia với những cộng đồng pháp lữ chia sẻ 
lợi lạc và khuyến tấn chúng ta trên bước đường tu tập. Những ai trong chúng ta có may 
mắn sống trong các xứ sở ấp ủ bảo vệ tự do tôn giáo nên việc tu tập không bị giới hạn. 
Hơn nữa, hiện nay hầu hết chúng ta đều có cuộc sống không quá nghèo khổ, thức ăn đồ 
mặc đầy đủ và chỗ ở yên ổn, đó là cơ sở để chúng ta tiến tu mà không phải lo lắng về 
những nhu cầu vật chất. Tâm thức chúng ta không bị các tà kiến hay định kiến che chắn 
quá nặng nể, chúng ta có tiềm năng để làm những việc lớn lao trong cơ hội hiện tại, 
chúng ta phải trân trọng, phải khai triển cái nhìn dài hạn cho cuộc tu tập này vì kiếp sống 
hiện tại của chúng ta rất ngắn ngủi. Phật tử thuần thành phải luôn nhớ rằng tâm thức 
chúng ta không dừng lại khi chúng ta rủ bỏ xác thân tứ đại này. Tâm thức chúng ta không 
có hình dạng hay màu sắc, nhưng khi chúng rời thân hiện tại vào lúc chúng ta chết, chúng 
sẽ tái sanh vào những thân khác. Chúng ta tái sanh làm cái gì là tùy thuộc vào những 
hành động trong hiện tại của chúng ta. Vì vậy mà một trong những mục đích của kiếp mà 
chúng ta đang sống là chuẩn bị cho sự chết và những kiếp tương lai. Bằng cách đó, chúng 
ta có thể chết một cách thanh thản với ý thức rằng tâm thức chúng ta sẽ tái sinh vào cảnh 
giới tốt đẹp. Một mục đích khác mà chúng ta có thể hướng tới trong việc sử dụng kiếp 
sống này là đạt đến sự giải thoát hay giác ngộ. Chúng ta có thể chứng quả vị A La Hán, 
giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử; hoặc chúng ta có thể tiếp tục tu tập để trở thành vị 
Phật Chánh đẳng Chánh giác, có khả năng làm lợi lạc cho mọi người một cách có hiệu 
quả nhất. Đạt đến sự giải thoát, dòng tâm thức của chúng ta sẽ được hoàn toàn thanh tịnh 
và không còn những tâm thái nhiễu loạn. Chúng ta sẽ không còn sân hận, ganh ty hay 
cao ngạo nữa; chúng ta cũng sẽ không còn cảm thấy tội lỗi, lo lắng hay phiển muộn nữa, 
và tất cả những thói hư tật xấu đều tan biến hết. Hơn thế nữa, nếu có chí nguyện đạt đến 


3026 


sự giác ngộ vì lợi ích cho tha nhân thì lúc ấy chúng ta sẽ phát khởi lòng từ ái đối với 
chúng sanh muôn loài, và biết làm nững việc cụ thể để giúp đỡ họ một cách thích hợp 
nhất. Cũng còn một cách khác nhằm lợi dụng cái thân quý báu này là phải sống một đời 
sống viên mãn nhất trong từng giây từng phút. Có nhiều cách để làm được như vậy. Thứ 
nhất là phải sống trong chánh niệm trong từng giây từng phút, tức là hiện hữu trọn vẹn ở 
đây và ngay bây giờ trong từng hành động. Khi chúng ta ăn chúng ta tập trung trong việc 
ăn, cảm nhận được mùi vị và độ nhu nhuyễn của thức ăn; khi bước đi chúng ta đặt tâm ý 
trong những cử động liên quan đến việc di chuyển, không để cho tâm thức chúng ta lông 
bông với những tạp niệm. Khi chúng ta lên lầu, chúng ta có thể suy nghĩ, “Ta nguyện 
giúp cho mọi người được sinh vào cảnh giới tốt đẹp, được thăng hoa, được giải thoát và 
giác ngộ.” Khi chúng ta rửa chén hay giặt đổ, chúng ta có thể tâm niệm, “Ta nguyện giúp 
cho mọi người có được tâm thức thanh tịnh, không còn những tâm thái nhiễu loạn và u 
mê.” Khi trao vật gì cho ai, chúng ta có thể tâm niệm, “Nguyện rằng ta có khả năng đáp 
ứng mọi nhu cầu của chúng sanh.” Chúng ta có thể chuyển hóa một cách sinh động trong 
từng hành động với mong ước mang lại hạnh phúc cho người khác The Eastern ancient 
said: “Man 1s the most sacred and superior being,” however, to Buddhism, any living 
beingˆs life 1s preclous and of the same value. That is to say no being”s life 1s more 
precious than the other”s. According to the Upasaka Sutra, Buddhism agrees that in all 
living beings, man 1s endowed with all necessary faculties, intelligence. Buddhism also 
agrees that conditions of human beings are not too miserable as those beings In the hell or 
the hungry ghosts. To Buddhism, human life 1s difficult to obtain. IÝ we are born as human 
beings with many qualities, dIfficult to attain. We should try to make our lives meaningful 
ones. Besides, human beings have ¡Intellipgence. This precilous quality enables us to 
Invesfigate the true meaning of life and to practice the path to enlightenment. Devout 
Buddhists should always remember that what rebirth we wIll take depends on our present 
actions and habits. Thus, our purpose 1n this very lie 1s to attain liberaton or 
enlightenment, either becoming liberated from cyclic existence (Arhats), or becoming 
fully enliphtened Buddhas. Most of all, we should be able to take advantage of our 
precilous human lives to live to the fullest, moment by moment. To achieve this, we mustf 
be mindful of each moment, not being in the here-and-now when we act. According to 
Buddhist point of view, we have preclous human lives, endowed with many qualities to 
attain. Because of this, we can make our lives highly meaningful. We often take our lives 
for granted and dwell on the things that arent going the way we would like them to. 
Thinking thịs way 1S unrealistic and makes us depressed. However, 1ƒ we think about the 
qualities we do have and everything that is going well, we”ll have a different and more 
Joyful perspective on life. One of our greatest endowments 1s our human 1ntelligence. 
This precious quality enables us to Investigate the meaning of life and to practice to 
advance on the path to enlightenmernt. If all of our senses, eyes, ears, mental... are Intact, 
we are able to hear the Dharma, read books on 1t, and think about 1ts meaning. We”re so 
lucky to be born In an historical era when the Buddha has appeared and taught the 
Dharma. These teachings have been transmitted In a pure from teacher to student In 
lineages steming back to the Buddha. We have the opportunity to have qualified spiritual 
masters who can teach us, and there are communities of ordained people and Dharma 
friends who share our Interest and encourage us on the path. Those of us who are 


3027 


fortunate to live in countries that cherish religious freedom aren't restricted from learning 
and practicing the path. In addition, most of us don't live in desperate poverty and thus 
have enough food, clothing and shelter to engage In spiritual practice without worrying 
about basic material needs. Our minds aren't heavily obscured with wrong views and we 
are Interested in self-development. We have the potential to do great things with our 
present opportunity. But to appreciate this, we must develop a long-term vision for our 
cultivation because our present lives are only a short one. Devout Buddhists should 
always remember that our mindstreams don't cease when our physical bodies die. Our 
minds are formless entities, but when they leave our present bodies at the time of death, 
they will be reborn in other bodies. What rebirth we”ll take depends on our present 
actions. Therefore, one purpose of our lives can be to prepare for death and future lives. 
In that way, we can die peacefully, knowing our minds will be propelled towards good 
rebirths. The other way that we can utilize our lives 1s to attan liberatlon or 
enlightenment. We can become arhats, beings liberated from cyclic existence, or we can 
go on to become fully enlightened Buddhas, able to benefit others most effectively. 
Attaining liberation, our minds will be completely cleansed of all disturbing attitudes. 
Thus we”ll never become angry, Jealous or proud again. We no longer feel guilty, 
anxIous or depressed, and all our bad habits wIll be gone. In addition, IŸ we aspIre to 
attain enlightenment for the benefit of everyone, we”ll have spontaneous affection for all 
beings, and will know the most appropriate ways to help them. Also another way to take 
advantage of our precIous human lives 1s to live life to the fullest, moment by mometnt. 
There are several ways to do this. One 1s to be mindful of each momernt, being in the 
here-and-now as we act. When we eat, we can concentrate on eating, noting the taste and 
texture of the food. When we walk, we concentrate on the movements Involved in 
walking, without letting our minds wander to any other thoughts. When we go upsfta1rs, 
we can think, “may I lead all beings to fortunate rebirths, liberation and enlightenment.” 
While washing dishes or clothes, we think, “may I help all beings cleanse their minds of 
disturbing attitudes and obscurations.” When we hand something to another person, we 
think, “May I be able to satisfy the needs of all beings.” We can creatively transform 
each action by generating the wish to bring happiness to others. 


(II) Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa ”—According to Most 


l) 


Venerable Piyadassi in “The Buddha°?s Ancient Path ”: 

Cuộc đời, theo đạo Phật là biển khổ. Cái khổ thống trị mọi kiếp sống. Nó chính là vấn đề 
căn bản của cuộc sống. Thế gian đầy khổ đau và phiển não, không ai thoát khỏi sự trói 
buộc của nỗi bất hạnh nầy, và đây là một sự thật chung mà không một người sáng suốt 
nào có thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc nhìn nhận sự kiện phổ quát nầy không có nghĩa là 
phủ nhận hoàn toàn mọi lạc thú hay hạnh phúc ở đời. Đức phật, bậc thuyết Khổ, chưa 
bao giờ phủ nhận hạnh phúc cuộc sống khi Ngài để cập đến tính chất phổ quát của Khổ: 
Life according to Buddhism 1s suffering; suffering dominates all life. It 1s the fundamental 
problem of life. The world is suffering and afflicted, no being 1s free from this bond of 
misery and this 1s a universal truth that no sensible man who sees things in theIr proper 
perspective can deny. The recognition of this universal fact, however, 1s not totally denial 


2) 


3) 


4) 


3028 


of pleasure or happiness. The Buddha, the Lord over suffering, never denied happiness 1n 
life when he spoke of the universality of suffering. 

Cơ cấu tâm-vật lý nây chịu sự thay đổi không ngừng, nó tạo ra các tiến trình tâm-vật lý 
mới trong từng sát na và như vậy bảo tồn được tiểm năng cho các tiến trình cơ cấu trong 
tương lai, không để lại khe hở nào giữa một sát na với sát na kế. Chúng ta sống và chết 
trong từng sát na của đời mình. Cuộc sống chẳng qua chỉ là sự trở thành và hoại diệt, một 
sự sanh và diệt (udaya-vaya) liên tục, tựa như những lượn sóng trên đại dương vậy: The 
psycho-physical organism of the body undergoes Incessant change, creates new psycho- 
physical processes every Instant and thus preserves the potentiality for future organic 
processes, and leaves the gap between one moment and the next. We live and die every 
moment of our lives. lt is merely a coming into being and passing away, a rise and fall 
(udaya-vaya), like the waves of the sea. 

Tiến trình tâm-vật lý biến đổi liên tục nầy rõ ràng đã cho chúng ta thấy, cuộc sống nầy 
không dừng lại vào lúc chết mà sẽ tiếp tục mãi mãi. Chính dòng tâm năng động mà 
chúng ta thường gọi là ý chí, khát ái, ước muốn hay tham ái đã tạo thành nghiệp lực. 
Nghiệp lực mạnh mẽ nầy, ý chí muốn sinh tổn nầy, đã duy trì cuộc sống. Theo Phật giáo, 
không chỉ có cuộc sống con người mà cả thế gian hữu tình nầy đều bị lôi kéo bởi sức 
mạnh vĩ đại nầy, đó là tâm và các tâm sở, thiện hoặc bất thiện của nó: This change of 
confinurty, the psycho-physical process, which 1s patent to us this life does not cease at 
death but continues Incessantly. It is the dynamic mind-flux that is known as wIll, thirst, 
desire, or craving which constitutes karmic energy. This mighty force, this will to live, 
keeps life going. According to Buddhism, it 1s not only human life, but the entire sentient 
world that is drawn by this tremendous force, this mind with 1s mental factors, good or 
bad. 

Kiếp sống hiện tại do Ái và Thủ (Tanha-Upadana) của kiếp quá khứ tạo thành. Ái và 
Thủ những hành động có chủ ý trong kiếp hiện tại sẽ tạo thành sự tái sanh trong tương 
lai. Theo Phật giáo thì chính hành nghiệp nầy đã phân loại chúng sanh thành cao thượng 
và thấp hèn. Các chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp là 
thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa 
là có liệt có ưu (Dhammapada 135): The present birth 1s brought about by the craving and 
clinging karma-volition (tanha-upadana) of past births, and the craving and clinging actfs 
of wIll of the present birth bring about future rebirth. According to Buddhism, 1t 1s this 
karma-volition that divides beings Into high and low. According the Dhammapada (135), 
beings are hiers of their deeds; bearers of their deeds, and their deeds are the womb out 
of which they spring, and through their deeds alone they must change for the better, 
remark themselves, and win liberation from 1Ï. 


(HI)Kiếp Nhân Sinh theo sinh học hiện đạ—Human LỰec according to modern biology: 


Theo sinh học hiện đại, đời sống mới của con người bắt đầu ngay trong khoảnh khắc kỳ 
diệu. Khi một tế bào tinh trùng của người cha kết hợp với tế bào hay noãn bào của người 
mẹ. Đây là khoảnh khắc tái sanh. Khoa học chỉ để cập đến hai yếu tố vật lý thông 
thường. Tuy nhiên, Phật giáo nói đến yếu thố thứ ba được xem là thuần túy tỉnh thần. 
Theo Kinh Mahatanhasamkhaya trong Trung Bộ Kinh, do sự kết hợp của 3 yếu tố mà sự 
thụ thai xấy ra. Nếu người mẹ và cha giao hợp với nhau, nhưng không đúng thời kỳ thụ 


3029 


thai của ngươì mẹ, và chúng sanh sẽ tái sanh không hiện diện, thì một mầm sống không 
được gieo vào, nghĩa là bào thai không thành hình. Nếu cha mẹ giao hợp đúng thời kỳ 
thụ thai của người mẹ, nhưng không có sự hiện diện của chúng sanh sẽ tái sanh, lúc đó 
cũng không có sự thụ thai. Nếu cha mẹ giao hợp với nhau đúng thời kỳ thụ thai của người 
mẹ và có sự hiện diện của chúng sanh sẽ tái sanh, lúc ấy mầm sống đã được gieo vào 
bào thai thành hình. Yếu tố thứ ba chỉ là một thuật ngữ cho thức tái sanh. Cũng cần phải 
hiểu rằng thức tái sanh nầy không phải là một “tự ngã” hay “linh hồn” hoặc một thực thể 
cảm thọ quả báo tốt xấu của nghiệp thiện ác. Thức cũng phát sanh do các duyên. Ngoài 
duyên không thể có thức sanh khởi—According to modern biology, a new human life 
begins In that miraculous Instant when a sperm cell from the father merges with an egg 
cell or ovum within the mother. Thịs 1s the moment of birth. Sclence speaks of only these 
two physical common factors. Buddhism, however, speaks of a third factors which 1s 
purely mental. According to the Mahatanhasamkhaya-sutta in Maljjihima Nikaya, by the 
conJunction of three factors does conception take place. lf mother and father come 
together, but it is not the mother”s proper season, and the being to be reborn (gandhabba) 
does not present 1tself, a gern of life 1s not planted. If the parents come together, and 1t 1s 
the mother”s proper season, but the being to be reborn 1s not present, then there 1s no 
conception. If the mother and father come together, and 1t is the mother”s proper season 
and the being to be reborn 1s also present, then a germ of life 1s planted there. The third 
factor 1s simply a term for the rebirth consciousness (patisandhi-vinnana). It should be 
clearly understood that this rebirth consciousness 1s not a “self” or a “soul” or an “ego- 
entity” that experlences the fruits of good and evil deeds. Consciousness 1s also 
generated by conditions. Apart from condition there 1s no arising of conscIousness. 


(IV) Ngôn ngữ của con người —Human language: Trong Phật giáo, ngữ ngôn văn tự bao 
gồm giáo lý, sự tụng đọc và chuyện kể, vân vân. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: 
“Chính do con người không biết rõ cái bản tánh của các ngôn từ, nên người ta xem ngôn 
từ là đồng nhất với ý nghĩa.” Đức Phật nhấn mạnh vào sự đạt tự nội cái chân lý mà hết 
thảy các Đức Như Lai trong quá khứ, hiện tại và vị lai thể chứng, chứ không phải là ngữ 
ngôn văn tự. Cảnh giới của Như Lai tạng vốn là A Lại Da Thức thì thuộc về chư Bồ Tát 
Ma Ha Tát theo đuổi chân lý chứ không thuộc các triết gia chấp vào văn tự, học hành và 
suy diễn suông—lIn Buddhim, human languages include teaching, recitation, and stories, 
etc. In the Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “It is owing to his not perfectly 
understanding the nature of words that he regards them as Identical with the sense.” The 
Buddha emphasized the Inner attainment of the truth, not the teaching realized by all the 
Tathagatas of the past, present, and future. The realm of the Tathagatagarbha which Is 
the Alayavijnana belongs to those Bodhisattva-Mahasattvas who follow the course of 
truth and not to those philosophers who cling to the letter, learning, and mere discourse. 


(V) Vị trí của con người trong Phật giáo— Man°s place in Buddhism: 

1) Phật giáo xem con người là một chúng sanh rất nhỏ nhưng có tâm thức —Buddhism views 
man as a tỉny being with consciousness: Phật giáo xem con người là một chúng sanh rất 
nhỏ, không chỉ về sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Con người không hơn gì các sinh vật 
khác trong vũ trũ này ngoại trừ khả năng hiểu biết. Con người được coi như là một sinh 


2) 


3030 


vật có văn hóa, biết hòa hợp với sinh vật khác mà không hủy hoại chúng. Tôn giáo được 
con người đặt ra cũng với mục đích ấy. Mọi sinh vật sống đều chia sẻ cùng lực sống 
truyền cho con người. Con người và những sinh vật khác là một phần của sinh lực vũ trụ 
mang nhiều dạng thức khác nhau trong những kiếp tái sanh vô tận, chuyển từ người thành 
vật tới những hình thái siêu phàm và rồi trở lại trong một chu kỳ bất tận. Theo vũ trụ 
luận Phật giáo, con người chỉ đơn giản là một cư dân trên một trong những cảnh giới hiện 
hữu mà các chúng sanh khác cũng có thể đến sau khi chết. Thế giới con người là sự pha 
trộn vừa phải giữa hạnh phúc và khổ đau, con người ở trong một vị trí thuận lợi để tạo 
hay không tạo nghiệp mới, và như vậy con người có thể uốn nắn định mệnh của chính 
mình. Con người quả thực là người Sáng Tạo và người Cứu Tinh của chính mình. Nhiều 
người tin rằng tôn giáo từ trời đi xuống, nhưng người Phật tử biết rằng Phật giáo khởi 
thủy từ trái đất và tiến dần lên trời, lên Phật.”—Buddhism views man as a tiny being not 
only In strength but also in life span. Man 1s no more than just another creature but with 
Iintelligence that Inhabit universe. Man 1s regarded as a cultured living being because he 
can harmonize with other creatures without destroying them. Religion was founded by 
men only for this purpose. Every creature that lives share the same life force which 
energ1zes man. Man and other creatures are part of the same cosmic energy which takes 
various forms during endless rebirths, passing from human to animail, to divine form and 
back again, motivated by the powerful craving for existence which takes them from birth 
to death and rebirth again in a never-ending cycle. In Buddhist cosmology, man 1s simply 
the inhabitant of one of the existing planes that other sentient beings can go after death. 
Human world is a good, well-balanced mixture of pleasure and pain. Man 1s in a 
favorable position to creafe or not to create fresh karma, and thus 1s able to shape his own 
destiny. Man 1s in effect his own Creator and Savior. Many others believe that religion 
has come down from heaven but Buddhists know that Buddhism sfarted on the earth and 
reached heaven, or Buddha. 

Con người là con đường lý tưởng cho chúng sanh tu tập Phật quả— Man ts an ideal 
destiny for the atIaimmmem† oƒ Buddhahood: Theo đạo Phật, thì “nhân đạo” là con đường lý 
tưởng cho chúng sanh tu tập và đạt thành Phật quả, vì họ không phải thường xuyên chịu 
đựng khổ đau như các chúng sanh trong ba đường dữ (địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh), họ 
cũng không có những đời sống quá sung sướng của chư thiên để xao lãng việc tu tập. 
Ngược lại, họ chịu khổ đau vừa đủ để thấy được thực tánh của vạn hữu (vô thường, khổ 
và vô ngã). Vì vậy mà Đức Phật dạy, “con người có thể quyết định dành cuộc đời cho 
những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu suông rỗng, hay quyết định dành đời 
mình cho việc thực hiện các việc thiện làm cho người khác được hạnh phúc.” Trong 
nhiều trường hợp, con người cũng có thể có những quyết định sinh động để uốn nắn đời 
mình theo cách nầy hay cách khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo và giáo lý của Ngài 
hầu hết là nhằm cho con người, vì con người có khả năng hiểu biết, thực hành và đi đến 
chứng ngộ giáo lý. Chính con người, nếu muốn, họ có thể chứng nghiệm giác ngộ tối 
thượng và trở thành Phật, đây là hạnh phúc lớn không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh và 
giải thoát cho mình, mà còn khai thị đạo cho nhiều người khác do lòng từ bi. Cơ hội được 
tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu, chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Được sinh ra làm 
người là điểu vô cùng quý báu, một cơ hội lớn lao không nên để uống phí. Giả tỷ có một 
người ném vào đại dương một mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, mảnh ván trôi 


301 


dạt do nhiễu luồng gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên đại dương. Trong đại dương có 
một con rùa chột mắt, một trăm năm mới ngoi lên mặt biển một lần để thở. Dù cho mất 
cả một đại kiếp, con rùa cũng khó mà trồi lên mặt nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh 
ván ấy. Cũng thế, nếu một khi người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đây thống khổ hay 
hạ tam đổ, thì việc được tái sanh làm người cũng thật là hiếm hoi. Cũng theo Phật giáo, 
con người khác với con vật vì chỉ có con người mới có khả năng phát triển trí tuệ và hiểu 
biết phẩn ảnh được lý luận của mình mà thôi. Con người có nghĩa là một chúng sanh có 
khả năng hay có cái tâm để suy nghĩ. Mục đích chân chánh và thành thực của tôn giáo là 
giúp cho con người ấy suy nghĩ đúng để nâng con người ấy lên trên tầm của con vật và 
giúp con người đạt được hạnh phúc tối thượng.”——According to Buddhism, Manusya is 
considered to be ideal destiny for the attainment of Buddhahood, because humans are not 
plagued by the constant sufferings of beings of the lower three destinies (hell beings, 
hungry ghosts and animals), and they also do not have happy lives of gods to be lax in 
cultivation. In the contrary, they experience enough suffering to become aware of the 
real nature of things (Impermanence, sffering, and non-self). Thus, the Buddha taught, “a 
man can decide to devote himself to selfish, unskilful ends, a mere exIstence, or fO Øø1ve 
purpose to his life by the practice of skilful deeds which wIll make others and himself 
happy.” Still, in many cases, man can make the vital decision to shape his life in this way 
or that; a man can think about the Way, and 1t was to man that the Buddha gave most of 
his important teachings, for men could understand, practice and realize the Way. It is man 
who can experlence, I1f he wishes, Enlightenment and become as the Buddha and the 
Arahants, this 1s the greatest blessing, for not only the secure tranquillity of one person”s 
salvation 1s gained but out of compassion the Way 1s shown in many others. The 
opportunity to be reborn as a human being 1s so rare; thus the Buddha taught: “Supposing 
a man threw Info the ocean a pIiece of wood with a hole in 1t and 1t was then blown about 
by the varlous winds and currents over the waters. In the ocean lived a one-eyed turtle 
which had to surface once in a hundred years to breathe. Even in one Great Aeon 1t 
would be most unlikely In surfacing, to put 1ts head into the hole In that piece of wood. 
Such 1s the rarity of gaining birth among human beings 1ƒ once one has sunk Into the three 
woeful levels or three lower realms. Also according to Buddhism, man 1s different from 
animals because only man alone has developed his ¡intelligence and understanding to 
reflect his reasoning. Man means a sentient being or one who has the ability or the mind 
to think. The real and sincere purpose of religion 1s to help man to think correctly 1n order 
to raise him above the level of the animal, to help him reach his ultimate goal of supreme 
happiness.” 


(C) Mạng sống mong manh, cái chết là chắc chắn 
LỰC is uncertain, death is cerfain 


“Mạng sống mong manh, Cái chết là chắc chắn”. Đây là một câu nói nổi tiếng trong Phật 
Giáo. Nếu chúng ta luôn biết rằng cái chết là chắc chắn và là một hiện tượng tự nhiên 
mà mọi người rồi sẽ phải kinh qua, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước cái chết. Tuy 


Œ) 


3032 


nhiên, tất cả chúng ta ai cũng sợ chết vì chúng ta không nghĩ về sự tất yếu của nó. Trái 
lại, chúng ta thích chấp thủ vào đời sống và từ đó phát sinh ra đủ thứ tham chấp—“Ljƒe ¡s 
wuncertain, death ¡s certain.” Thịs 1s a well-know saying in Buddhism. Knowing fully well 
that death 1s certain and 1s the natural phenomenon that veryone has to face, we should 
not be afraid of death. Yet all of us fear death because we do not think of its Inevitability. 
We like to cling to our life and body and develop too mụuch craving and attachment. 


(D) Khoảnh Khắc Của Sự Sống 
An instance 0ƒ lỰc 


Theo Nyanatiloka, một Tăng sĩ người Đức— According to NyanaHloka, a Gerrnan mmonĂk: 
Theo Tăng sĩ người Đức Nyanatiloka kể lại lời của Visuddhi-Magga như sau: “Các thực 
thể chỉ có một khoảnh khắc rất ngắn để sống, ngang với thời gian của một tia chớp. Khi 
thời gian đó kết thúc thì thực thể ấy tiêu tan. Thế là thực thể của quá khứ đã chết, không 
còn đang sống và cũng không sống lại được trong hiện tại hay tương lai. Thực thể trong 
hiện tại không sống trong quá khứ, nó đang sống trong khoảng khắc hiện tại, nhưng cũng 
không sống trong tương lai không sống trong quá khứ hay hiện tại, nó chỉ sống về sau 
nầy. Một thực thể trong tương lai—A German monk named Nyanatiloka, reiterated the 
momernfariness of existence from Visuddhi-Magga as follows: “All beings have only a 
very short Instant to live, only so long as a moment of a slash of a lightning. When this 1s 
extinguished, the being 1s also extinguished. The beings of the last moment 1s now no 
longer living, and does not live now or will not live again later. The being of the present 
moment địd not live previously, lives Just now, but later wIll not live any more. The being 
of the future has not lived yet in the past, does not yet lived now, and wIll only live later.” 


(II) Sinh mạng của con người tôn tại bao lâu?— How long is the human lịespan?: Theo 


Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 38, Đức Phật hỏi một vị Sa Môn: “Sinh mạng của 
con người tổn tại bao lâu?” Vị Sa Môn đáp: “Bạch Thế tôn, trong vài ngày.” Phật nói: 
“Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật hỏi một Sa môn khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao 
lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” 
Đức Phật lại hỏi một vị khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch 
Thế Tôn, khoảng một hơi thở.” Phật khen: “Hay lắm! Ông là người hiểu Đạo.”— 
According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 38, the Buddha asked a Sramana: 
“How long 1s the human lifespan?” He replied: “A few days.” The Buddha said: “You 
have not yet understood the Way.” The Buddha asked another Sramana: “How long 1s the 
human lifespan?” The other replied: “The space of a meal.” The Buddha said: “You still 
have not yet understood the Way.” The Buddha then asked another Sramana: “How long 
1s the human lifespan?” The last one replied: “ “The length of a single breath.” The Buddha 
said: “Excellent! You understand the Way.” 


(II) Mạng Sống Con Người Trong Hơi Thở— Human ljƒê is in one breath: Human life is 


only in one breath—Đức Phật đã nhiều lần dạy: “Mạng sống con người trong hơi thở, thở 


q) 


3033 


ra mà không thở vào là đã mạng một và bước sang kiếp khác”. Thật vậy, cuộc sống của 
chúng ta khác nào hơi thở ra thở vào, giống như lá sinh ra trên cành rồi rụng xuống. Ngày 
xưa tại các chùa, những chú tiểu phải cùng nhau quét lá ở lối đi và sân chùa. Quét xong 
đàng nầy, đàng kia lá đã tràn ngập, quét đến cuối đường thì đầu đường lá đã phủ đầy 
những chỗ họ vừa quét xong. Khi hiểu được bài học lá rụng, chúng ta có thể quét sạch lối 
đi hằng ngày và gặt hái hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống phù du biến đổi nây——The 
Buddha taught on many occasions: “Human life 1s only as long as one breath, for 
breathing out (exhaling) without breathing (nhaling) means we have already died and 
stepped over into a new lifetime.” In fact, our lives are like the breath, or like the 
gørowing and falling leaves. In the old days, at temples, the novices always must sweep 
falling leaves together on the open grounds and walkways of the monasteries. The leaves 
fall, the novices sweep, and yet, even while the sweeping continues and the near end of a 
long path 1s being clear, the novices can look back to the far end they have already swept 
and see a new scattering of leaves already starting to cover their work. When we can 
really understand about falling leaves, we can sweep the paths every day and have great 
happiness 1n our lives on this changing earth. 


(E) Thân Người Khó Được 
Human le is dỰƒfIcult to obfain 


Sanh làm người là khó— DỰƒicult to be reborn in the human redlrn: CõI người sướng 
khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu để đạt thành quả vị Phật; trong khi các cõi khác như cõi trời 
thì quá sướng nên không màng tu tập, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu 
tối, nhơ nhớp, ăn uống lẫn nhau nên cũng không tu được —Human beings have both 
pleasure and suffering, thus 1s easy for them to advance 1n cultivation and to attain 
Buddhahood; whereas the beings In the Deva realm enJoy all kmnds of Joy and spend no 
time for cultivation; beings In the realms of animals, hungry ghosts and hells are stupid, 
living in filth and killing one another for food. They are so miserable with all kinds of 
sufferings that no way they can cultivate. 


(I1) Trong các trân bảo, sinh mạng là hơn— Qƒ all precious jewels, lịƒe is the greafesf: Trong 


các trân bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân 
mạng nầy được sống còn, thì lo chi không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, 
vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời 
người cũng thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng 
qua tựa sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lồng đáy nước, hơi thở mong manh, 
chứ nào có bên lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã không mang 
theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ 
thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau 
khi chết di, của cải ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có 
một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa vào 
tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3034 


vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây sắt ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ 
thân người một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử chơn 
thuần nên luôn nhớ những øì Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Được 
thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho thời gian luống qua vô ích, quả là uống cho 
một kiếp người.”—Of all precious Jewels, life is the greatest; if there is life, it is the 
priceless Jewel. Thus, If you are able to maintain your livelihood, someday you will be 
able to rebuild your life. However, everything 1n life, 1f it has form characteristics, then, 
inevitably, one day 1t wIll be destroyed. A human life 1s the same way, I1f there 1s life, 
there must be death. Even though we say a hundred years, It passes by in a flash, like 
lightening streaking across the sky, like a flower”s blossom, like the Image of the moon at 
the bottom of a lake, like a short breath, what 1s really eternal? Sincere Buddhists should 
always remember when a person 1s born, not a single dime 1s brought along; therefore, 
when death arrives, not a word wIll be taken either. A lifetime of work, putting the body 
through pain and torture In order to accumulate wealth and possessions, in the end 
everything 1s worthless and futile in the midst of birth, old age, sickness, and death. After 
death, all possessions are given to others in a most senseless and pitiful manner. At such 
time, there are not even a few good merits for the soul to rely and lean on for the next 
líe. Therefore, such an individual will be condemned ¡into the three evil paths 
1immediately. Ancient sages taught: “A steel tree of a thousand years once again blossom, 
such a thing 1s still not bewildering; but once a human body has been lost, ten thousand 
reincarnations may not return.” Sincere Buddhists should always remember what the 
Buddha taught: “It 1s difficult to be reborn as a human being, 1t 1s difficult to encounter 
(meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been reborn as a human being and 
encountered the Buddha-dharma, 1f we let the time passes by 1n vain we wasf€e Our scarce 
lifespan.” 


(F) Bản tánh (chất) của con người 
Hưuman nafure 


Con người có nhiều loại bản tánh khác nhau; tuy nhiên, theo Phật giáo, có bốn loại— 
There are various kinds of human-nature; however, according to Buddhism, there are four 
basic kinds of human-nature. 

Hạng người tự làm khổ lấy mình vì mù quáng thực hành tà đạo khổ hạnh: Those who 
suffer themselves due to blindly practicing of wrong teachings and austerItIies. 

Hạng người vì sự tàn bạo, bằng trộm cắp, hay bằng giết chóc làm khổ người khác: Those, 
by their cruelty, by stealing, by kiling, or by other unwholesome acts, cause others to 
suffer. 

Hạng người làm khổ mình khổ người: Those who cause other people suffer along with 
themselves. 

Hạng chẳng những không làm khổ mình khổ người, mà ngược lại còn giúp người thoát 
khổ. Những người nầy do nhờ y nương theo Phật pháp tu tập, nên không tham sân si, 
không sát sanh trộm cắp; ngược lại họ có cuộc sống an lành tử tế với đủ đầy trí tuệ: 


3035 


Those who do not suffer themselves and cause other to suffer. On the contrary, they save 
others from suffering. These people abide by the Buddha teachings and practice dharma, 
they do not give way to greed, anger, ignorance, killing or stealing. Ôn the contrary, they 
lead peaceful life with wisdom. 


(GŒ) Phàm Phụ 
Ordinary people— Balaprthagjana (skt) 
Prthag-jana (skt)— Puthujjana (p) 


(D Tổng quan về Phàm Phu —An overview oƒ Ordinary people: Phàm phu chỉ “người bình 


thường,” hay một người của giai cấp thấp về bản chất và nghề nghiệp. Tên gọi khác của 
phàm phu. Phàm phu được dịch là “dị sinh” vì do vô minh mà theo tà nghiệp chịu quả 
báo, không được tự tại, rơi vào các đường dữ. Trong Phật giáo Đại Thừa, phàm phu là 
những người không thể đạt được kiến đạo nên không nhận biết trực tiếp được tánh 
không. Do vậy họ đồng tình với những khái niệm giả tạo về thực tánh. Trong Phật giáo 
Nguyên Thủy, từ này chỉ những chúng sanh còn tham dục trần thế. Họ đối ngược lại với 
Thánh nhân, bao gồm cả những người đã đạt được một trong năm con đường siêu việt, từ 
Dự Lưu đến A La Hán—Ordinary people is a term for “the common man,” or a man of 
lower caste of character or profession. An ordinary person unenlightened by Buddhism, 
an unbeliever, sinner; ch¡ldish, 1gnorant, foolish; the lower orders. In Mahayana, ordinary 
people are all of those who have not reached the path of seeing (darsana-marga), and so 
have not directly perceived emptiness (sunyata). Due to this, they assent (tán thành) to 
the false appearances of things and do not perceive them In terms of ther true nature, 
1.e., emptiness. In Theravada, this refers to beings who have worldly aspirations (loka- 
dharma). They are contrasted with noble people, which includes those who have attained 
one of the supramundane paths, from stream-enfterers up to Arhats. 


(I1 Nghĩa của Phàm Phu— The meanings oƒ ordinary people: 


Ũ 


2) 
3) 


Người phàm hay người thường: Ordinary man—Sinner—A sane man—Worldly man— 
The sinner—Secular people—€Common people——The unenlightened——A common fellow. 

Đệ tử Phàm phu: Đệ tử chưa chứng ngộ—Unenlightened disciples. 

Phàm phu luôn tự biết mình chưa giác ngộ—Ordinary people who always know that they 
are unenlightened: Hạng người ngu dốt tối tăm, nhưng luôn xét mình là một kẻ phàm phu 
đầy tham sân si, cùng với vô số tội lỗi chất chồng trong quá khứ, hiện tại và vị lai— 
Ordinary people who always examine themselves and realize they are Just unenlightened 
mortal filled with greed, hatred and ignorance, as well as an accumulation of Iinfinite 
other transgressions In the past, present and future. 


(HI)Phân loại Phàm Phu— Categories 0ƒ “Ordinary People”: Hai loại phàm phu— There 


Ũ 


are fwo kinds oƒ ordinary đisciples: 
Nội Phàm: The inner or higher ranks of ordinary disciples—Đang trên đường giải thoát— 
Who are on the road of liberation. 


2) 


3096 


Ngoại Phàm: Lower grades—Chưa được tự tạ —Who are not on the road of liberation 
yet. 


(IV)Những lời Phật dạy về Phàm Phu trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


ordinary people in the Dharrmmapada Sutra: 

Đêm tất dài với những kẻ mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng 
luân hồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ ngu sỉ không minh đạt chánh pháp: Long is the night to 
the wakeful; long 1s the road to him who 1s tired; long 1s samsara to the foolish who do not 
know true Law (Dharmapada 60). 

Không được kết bạn với kẻ hơn mình, không được kết bạn với kẻ ngang mình, thà quyết 
chí ở một mình tốt hơn kết bạn với người ngu muội: lf a traveler does not meet a 
companion who 1s better or at least equal, let him firmly pursue his solitary career, rather 
than being In fellowship with the foolish (Dharmapada 61). 

“Đây là con ta, đây là tài sản ta,” kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết 
chính ta còn không thiệt có, huống là con ta hay tài sản ta?: These are my sons; this is my 
wealth; with such thought a fool 1s tormented. Verily, he 1s not even the owner of himself. 
Whence sons? Whence wealth? (Dharmapada 62). 

Ngu mà tự biết ngu, tức là trí, ngu mà tự xưng rằng trí, chính đó mới thật là ngu: A foolish 
man who knows that he 1s a fool, for that very reason a wise man; the fool who think 
himself wise, he 1s Iindeed a real fool (Dharmapada 63). 

Người ngu suốt đời gần gũi người trí vẫn chẳng hiểu gì Chánh pháp, ví như cái muỗng 
múc canh luôn mà chẳng bao giờ biết được mùi vị của canh: If a fool associates with a 
wise man even all his lie, he will understand the Dharma as litle as a spoon tastes the 
flavour of soup (Dharmapada 64). 

Người trí dù chỉ gần gủi người trí trong khoảnh khắc cũng hiểu ngay được Chánh pháp, 
chẳng khác gì cái lưỡi dù mới tiếp xúc với canh trong khoảnh khắc, đã biết ngay được 
mùi vị của canh: An intelligent person associates with a wise man, even for a moment, he 
will quickly understand the Dharma, as the tongue tastes the flavour of soup 
(Dharmapada 65). 

Kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Cũng thế, những 
người tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ báo: A fool with litle wit, 
goes throuph life with the very self as his own greatest enemy. In the same manmner, evil 
doers do evil deeds, the fruit of which 1s bitter (Dharmapada 66). 

Những người gây điều bất thiện, làm xong ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ dầm dể, vì biết mình 
sẽ phải thọ lấy quả báo tương lai: The deed is not well done of which a man must repent, 
and the reward of which he receives, weeping, with tearful face; one reaps the fruit 
thereof (Dharmapada 67). 

Những người tạo các thiện nghiệp, làm xong chẳng chút ăn năn, còn vui mừng hớn hở, vì 
biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai: The deed ¡s well done when, after having done it, 
one repents not, and when, with Joy and pleasure, one reaps the fruit thereof 
(Dharmapada 68). 


10) Khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp đã 


thành thục, họ nhứt định phải chịu khổ đắng cay: As long as the evil deed done does not 


3037 


bear fruit, the fool thinks 1t 1s as sweet as honey; but when 1t ripens, then he comes to 
grief (Dharmapada 69). 

11) Từ tháng này qua tháng khác, với món ăn bằng đầu ngọn cổ Cô-sa (cổ thơm), người ngu 
có thể lấy để nuôi sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng một phần mười sáu của 
người tư duy Chánh pháp: Let a fool, month after month, eats only as much food as can 
be picked up on the tip of a kusa blade; but he 1s not worth a sixteenth part of them who 
have comprehended the truth (Dharmapada 70). 

12) Người cất sửa bò, không phải chỉ sáng chiều đã thành ra vị để hồ được. Cũng thế, kẻ 
phàm phu tạo ác nghiệp tuy chẳng cảm thụ quả ác liền, nhưng nghiệp lực vẫn âm thâm 
theo họ như lửa ngún giữa tro than: An evil deed committed may not immediately bear 
fruit, Just as newl drawn milk does not turn sour at once. In the same manner, 
smouldering, 1t follows the fool like fire covered with ashes (Dharmapada 71). 

13) Kẻ phầm phu, lòng thì muốn cầu được trí thức mà hành động lại dẫn tới diệt vong, nên 
hạnh phúc bị tổn hại mà trí tuệ cũng tiêu tan: The knowledge and fame that the fool 
gaIns, so far from benefiting; they destroy his bright lot and cleave his head (Dharmapada 
72). 

14) Kẻ ngu xuẫn thường hay muốn danh tiếng mà mình không xứng: chỗ ngồi cao trong Tăng 
chúng, oai quyền trong Tăng lữ, danh vọng giữa các gia tộc khác: The fool always desire 
for an undue repufation or undeserved honour, precedence among the monks, authority in 
the monasteries, honour among other families (Dharmapada 73). 

15) Hãy để cho người Tăng kẻ tục nghĩ rằng “sự nầy do ta làm, trong mọi việc lớn hay nhỏ 
đều do nơi ta cả.” Kẻ phàm phu cứ tưởng lầm như thế, nên lòng tham lam ngạo mạn tăng 
hoài: Let both monks and laymen think, “by myself was this done; in every work, øreat Or 
small, let them refer to me.” Such 1s the ambition of the fool; his desires and pride 
1ncrease (Dharmapada 74). 

16) Một đàng đưa tới thế gian, một đàng đưa tới Niết bàn, hàng Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy biết 
rõ như thế, chớ nên tham đắm lợi lạc thế gian để chuyên chú vào đạo giải thoát: One is 
the path that leads to worldly gain, and another is the path leads to nirvana. Once 
understand this, the monks and the lay disciples of the Buddha, should not reJotce In the 
praise and worldly favours, but cultivate detachment (Dharmapada 75). 


(H) Nữ Nhân 
Woman 


(ID Tổng quan về người Nữ theo quan điểm Phật giáo—An overview oƒ “Woman” in 
Buddhists views: 

1) Sanh ra làm thân người nữ là bị coi như là nhân của sự khổ nhọc về kinh nguyệt, sanh nở 
và hết kỳ kinh, vân vân: To be born into a woman”s body was considered a cause of 
special suffering on account of menstruation, childbirth and menopause, etc 

2) Theo Kinh Niết Bàn thì Phật nói “Nữ Nhân” là nơi cư trú của chư ác: According to the 
Nirvana Sutra, the Buddha described Woman as the “abode of all evil”. 


3) 


„) 


5) 
a) 


b) 


3038 


Đức Phật luôn dạy: “Không có gì chướng ngại đối với phụ nữ trong việc tu tập như nam 
giới, phụ nữ có thể đạt được quả vị cao nhất như A La Hán quả hay Thánh quả, mức độ 
cao nhất trong sự thanh lọc tâm. Tuy nhiên, đã gần 26 thế kỷ kể từ lúc Đức Phật giải 
phóng phụ nữ trong xã hội Ấn Độ, ngày nay phụ nữ vẫn còn đang tranh đấu để giành lại 
quyển bình đẳng với nam giới trong mọi lãnh vực.”—The Buddha always taught: “There 
1S no impediment in women to enable them to practice religIon as men do and attain the 
highest state In life, which 1s Arahanthood or Sainthood, the highest level of mental 
purity. However, 1t has been almost 26 centuries since the time the Buddha liberated the 
women 1n Indian society, women are still strugegling to gain equality with men ín all 
fields.” 

Nữ nhân theo quan điểm của Phật giáo—Women in Buddhist view: Theo Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, Chương 29, Đức Phật dạy: “Phải thận trọng, đừng nên nhìn ngắm nữ sắc, 
cũng đừng nói chuyện với nữ nhân. Nếu bắt buộc phải nói chuyện với họ thì phải giữ tâm 
chánh trực và suy nghĩ rằng: “Ta làm Sa Môn, sống giữa cuộc đời ô nhiễm, phải như hoa 
sen không bị bùn làm ô nhiễm. Nghĩ rằng người nữ già như mẹ, người nữ lớn tuổi hơn 
mình như chị, người nữ nhỏ tuổi hơn mình như em gái, đứa bé gái như con, sinh khởi tâm 
cứu độ họ được giải thoát. Như vậy niệm xấu đối với nữ nhân liền chấm dứt.”— 
According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 29, the Buddha said: “Be careful 
not fo look at women and do not talk with them. If you must speak with them, be properly 
mindful and think: “I am a Sramana living in a turbid world. I should be like the lotus 
flower and not be defiled by the mud.` Regard old women the way you regard your 
mother. Regard those who are older than you the way you regard your elder sisters. 
Regard those who are younger as your younger sisters and regard children as their own. 
Bring forth thoughts to rescue them and put an end to negative (bad) thoughts.” 

Nữ Sắc —Woman beauty: 

Đức Phật dạy nữ sắc là một chuỗi phiền não, một tai ương phiển muộn.”—The Buddha 
said: “Woman beauty 1s a chain of serious delusion, a ørievous calamity” 

Theo Trí Độ Luận, thà dùng sắt nóng đốt cháy đôi mắt còn hơn là ngắm nhìn người nữ 
với trái tim rung động——According to the sastra on the Prajna-Paramifa-Sutra, 1t 1s better 
to burn out the eyes with a red-hot iron than behold woman with unsteady heart. 


(HH) Phẩm chất cần có của người Nữ theo quan điểm Phật giáo— Qualities 0ƒ Woman in 


Buddhist views: 


(A) Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Giúp Đưa Người Ấy Lên Các Cảnh Trời— 


Ù 


2) 


Eight qualities that make a woman seek bữth in happy síafes: Trong một vài dịp giẳng 
cho bà Visakha, Đức Phật đã để cập đến tám phẩm chất có thể giúp người nữ sanh lên 
các cảnh trờ—On various occasions, the Buddha mentioned to Visakha the eight 
qualities that make a woman seek birth in happy states; or she wIll be born again where 
lovely devas dwell. 

Tích cực hoạt động, luôn luôn dịu dàng chìu chuộng chồng: Always active, and alert to 
cherish her husband. 

Dầu chồng không mang lại tất cả hạnh phúc: Even though he is not the man who brings 
her every Joy. 


3039 


3) Không khi nào dùng lời bất cẩn, nghịch ý, thiếu lễ độ, làm chồng nổi lên sân giận: She 
offers slight, nor will a good wife, move to wrath her husband by some spiteful word. 

4) Tôn trọng tất cả những người được chồng kính nể: She reveres all whom her husband 
honour. 

5) Vì nàng là người sáng suốt khôn ngoan, khéo léo, lanh lẹ, thức khuya dậy sớm: For she is 
wIse, deft, nimble, up bedtimes. 

6)_ Tận tâm chăm sóc sức khỏe của chồng trong khi chồng làm việc cực nhọc: She mind his 
wealth amid his folk at work. 

7)_ Nhã nhặn hiển hòa: Sweetly orders all. 

8) Muốn những điều chồng muốn và cố làm cho được: Who complies with her husband”s 
wish and wIll. 


(B) Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Tạo An Vui Hạnh Phúc Trong Đời Hiện Tại 
Và Cảnh Giới Tương Lai— Eight qualities in a woman that tend to wealth and happiness 
in this world and in the next worid: Trong Gradual Sayings, Đức Phật đã giảng cho 
Visakha nghe về tám phẩm chất khiến cho người nữ được sanh Thiên—In Gradual 
Sayings, the Buddha commented to Visakha the eight qualities in a woman that tend to 
wealth and happiness In this world and In the next world: 

1) Nầy Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ có khả năng làm việc: Herein, Visakha, 
a woman 1s capable at her work. 

2)_ Có khả năng điều khiển người làm: A woman is capable to manage the servants. 

3) Có lối đối xử dịu dàng và chìu chuộng chồng: In her ways she is lovely to her husband. 

4) Giữ gìn của cải trong nhà: She guards his wealth. 

5) Nầy Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ đã thành công trong niềm tin: Herein, 
Visakha, a woman 1s accomplished In trustful confidence. 

6) Thành công trong giới luật: Accomplished in virtue. 

7)_ Thành công trong lòng quảng đại: Accomplished in charity. 

8) Thành công trong trí tuệ: Accomplished in wisdom. 


(DU Phàm Phu Tán Thán Như Lai 
Ordinary people Praise Tathagdafa 


(D Phàm Phu Tán Thán Như Lai về Tiểu Giớ—Ordinary people would praise the 
Tathagdfa for hỉs sinaller mafters 0ƒ moralify: Theo Kinh Phạm Võng trong Trường Bộ 
Kinh, kể phàm phu tán thán Như Lai vì những tiểu giới nhỏ nhặt không quan trọng— 
According to the Brahmajala Sutta in the Long Discourses of the Buddha, ordinary people 
would praise the Tathagata for elemenfary, Inferior matters of moral practice: 

I1) Sa môn Cổ Đàm từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh: Abandoning the taking of life, the 
ascetic Gotama dwells refraining from taking lIfe. 

2) Từ bỏ đao kiếm, biết tàm quý, có lòng sống từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả 
chúng sanh và loài hữu tình: Without stick or sword, scrupulous, compasslonate, 
trembling for the welfare of all living beings. 


3) 


4) 


5) 


6) 


ND 


8) 


3) 


3040 


Sa môn Cổ Đàm từ bỏ lấy của không cho, tránh xa sự lấy của không cho, chỉ lấy những 
vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sự sống thanh tịnh không có trộm cướp: 
Abandoning from taking what 1s not given, the ascetic Gotama dwells refraining from 
taking what 1s not given, living purely, accepting what 1s øgIven, awaiting what 1s gIven, 
without stealing. 

Sa môn Cô Đàm từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ: 
Abandoning unchasity, the ascetic Gotama lives far from it, aloof from the village- 
practice of sex. 

Sa môn Cổ Đàm từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, 
chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời: Abandoning 
false speech, the ascetic Gotama dwells refraining from false speech, a truth-speaker, 
one to be relied on, trustworthy, dependable, not a deceiver of the world. 

Sa môn Cổ Đàm từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ nầy, không 
đi nói đến chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người nầy; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi 
nói với những người nầy để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy Sa môn Cổ Đàm 
sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, 
nói những lời đưa đến hòa hợp: Abandoning malicious speech, he does not repeat there 
what he has heard here to the detriment of these, or repeat what he as heard there to the 
detriment of those. Thus he 1s a reconciler of those at variance and an encourager of 
those at one, reJoicing 1n peace, loving 1t, delighting In 1t, one who speaks up for peace. 
Sa môn Cổ Đàm từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, mà chỉ nói những lời nói 
không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui 
lòng nhiều người: Abandoning harsh speech, he refrains from it. He speaks whatever is 
blameless, pleasing to the ear, agreeable, reaching the heart, urbane, pleasing and 
attractive to the multitude. 

Sa môn Cổ Đàm từ bỏ lời nói ỷ ngữ, tránh xa lời nói ở ngữ, nói đúng thời, nói những lời 
chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, 
nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có hệ thống và mạch lạc, 
có ích lợi: Abandoning idle chatter, he speaks at the right time, what 1s correct and to the 
poInt, of Dhamma and discipline. He 1s a speaker whose words are to be treasured, 
seasonable, reasoned, well-defined and connected with the goal. 

Sa môn Cổ Đàm không làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ; sa môn Cổ Đàm 
dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bổ không ăn phi 
thời: The ascetic Gotama 1s a refrainer from damaging seeds and crops. He eats once a 
day and not at night, refraining from eating at Improper times. 


10) Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch: The ascetic Gotama 


avoids watching dancing, singing, music and shows. 


11) Sa môn Cô Đàm từ bỏ không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời 


trang: The ascetic Gotama abstains from using garlands, perfumes, cosmetics, ornaments 
and adornments. 


12) Sa môn Cổ Đàm từ bổ không dùng giường cao và giường lớn: The ascetic Gotama avoids 


using hieh or wide beds. 


13) Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không nhận vàng bạc: The ascetic Gotama avoids accepting gold 


and sIlver. 


3041 


14) Sa môn Cô Đàm từ bỏ không nhận các hạt giống: The ascetic Gotama avoids accepting 
raW grain. 

15) Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không nhận thịt sống: The ascetic Gotama avoids accepting raw 
flesh. 

16) Sa môn Cổ Đàm từ bổ không nhận đàn bà con gái: The ascetic Gotama does not accept 
women and young øgirls. 

17) Sa môn Cô Đàm từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai: The ascetic Gotama does not accept 
male or female sÏaves. 

18) Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không nhận cừu và dê, gà và heo, voi, bò, ngựa, và ngựa cái: The 
ascetic Gotama does not accept sheep and goats, coks and pigs, elephants, cattle, horses 
and mares. 

19) Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không nhận ruộng đất: The ascetic Gotama does not accept 
fields and plots. 

20) Sa môn Cồ Đàm từ bỏ không phái người môi giới hoặc tự mình làm môi giới: The ascetic 
Gotama refrains from running errands. 

21) Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không buôn bán: The ascetic Gotama refrains from buying and 
selling. 

22) Sa môn Cổ Đàm từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường: The ascetic 
Gotama refrains from cheating with false weights and measures. 

23) Sa môn Cổ Đàm từ bỏ cá tánh tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo: The ascetic Gotama 
refrains from bribery and corruption, deception and InsincerIty. 

24) Sa môn Cô Đàm từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp 
phá: The ascetic Gotama refrains from wounding, killing, imprisoning, highway robbery, 
and taking food by force. 


(IH) Phàm Phu Tán Thán Như Lai về Trung Giới—Ordinary people often praise the 
Tathagdfa for these qverage maffers: Theo Kinh Phạm Võng trong Trường Bộ Kinh, 
phàm phu thường tấn thán Như Lai vì những thành tựu trung giới—According to the 
Brahmajala Sutta In the Long Discourses of the Buddha, ordinary people often praise the 
Tathagata for these average matters: 

1) Trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, 
vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối. Như các hạt giống từ rễ sanh, hạt giống 
từ nhành cây sanh, hạt giống từ đất sanh, hạt giống từ chiết cây sanh, và hạt giống từ hạt 
cây sanh. Còn Sa Môn Cổ Đàm thì không làm hại hột giống hay cây cối nào: Whereas, 
some ascetics and Brahmins, feeding on the food of the faithful, are addicted to the 
destruction of such seeds as are propagated from roots, from stems, from joints, from 
cutfinsgs, from seeds, the ascetic Gotama refrains from such destruction. 

2) Trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, 
vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đô vật, Như cất chứa các món ăn, đồ uống, vải, 
xe cộ, đồ nằm, hương liệu, và mỹ vị. Còn sa môn Cổ Đàm thì từ bỏ không cất chứa các 
vật trên: Whereas some ascetics and Brahmins, feeding on the food of the faithful, 
remain addicted to the enjoyment of stored-up goods such as food, drink, clothing, 
carriage, beds, pefumes, meat, the acetic Gotama refrains from such enJoyment. 


3) 


4) 


3) 


6) 


3042 


Trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, 
vẫn còn sống theo các du hý không chân chánh như múa, hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp 
tay, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần tiên, mãi võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, 
đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cun cút, đấu gậy, đấu quyên, đấu vật, 
đánh giặc, dàn trận, thao dượt, diễn binh. Còn Sa môn Cổ Đàm thì từ bỏ các loại du hý 
không chân chánh như trên: Whereas some ascetics and Brahmins remain addicted to 
attending such shows as dancing, singing, music, displays, recitatons, hand-music, 
cymbals and drums, fairy shows, acrobatic and conJuring tricks, combats of elephants, 
buffaloes, bulls, goats, rams, cocks and quail, fighting with staves, boxing, wrestling, 
sham-fights, parades, manoeuvers and military reviews, the ascetic Gotama refrains from 
such displays. 

Trong khi một số Sa môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, 
vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí như cờ tám hình vuông, cờ mười hình 
vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi 
quăng thẻ rồi chụp nhưng không cho sụp đống thẻ, chơi súc sắc, chơi khăn, lấy tay làm 
viết, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết 
thiếu trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. Còn sa môn 
Cô Đàm thì từ bổ đánh bài và các loại giải trí như trên: Whereas some ascetics and 
Brahmins remain addicted to such games and idle pursuits as eight-or ten-row chess, 
chess in the air, hopscotch, spillikins, dicing, hitting sticks, hand-pictures, ball-games, 
blowing through toy pipes, playing with toy ploughs, turning someersaults, playing with 
toy windmills, measures, carriages and bows, guessing letters, guessing thoughts, 
mimicking deformities, the ascetic Gotama refrains from such idle pursuIt. 

Trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, 
cũng vẫn sống dùng các giường cao và giường lớn như ghế bành, ghế dài, nệm trải 
giường bằng len, vải trải giường nhiều tấm nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thêu 
bông, nệm bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng 
lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm thẩm lớn có thể chứa mười sáu 
người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da sơn dương khâu lại với nhau, nệm 
bằng da sơn dương gọi là kadali, tấm khẩm với lầu che phía trên, ghế dài có đồ gối chân 
màu đỏ. Còn Sa môn Cổ Đàm thì từ bổ không dùng các giường cao và giường lớn như 
trên: Whereas some ascetics and Brahmins remain addicted to hipgh and wide beds and 
long chairs, couches adorned with animal figures, fleecy or varlegated coverlets, 
coverlets with hair on both sides or one side, silk coverlets, embroidered with gems or 
without, elephant-rugs, horse-rugs, or chariot-rugs, cholce spreads of antelope-hide, 
couches with awnings, or with red cushions at both ends, the ascetics Gotama refrains 
from such high and wide beds. 

Trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món cúng dường của tín thí, 
cũng vẫn sống dùng các đồ mỹ phẩm. Như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho 
mềm dẻo, gương, kem đánh mặt, vòng hoa và phấn son, phấn mặt, sáp mặt, vòng đeo 
tay, tóc giả, gậy cầm tay, ống thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải 
trắng có viền tu dài. Còn Sa môn Cổ Đàm thì từ bỏ không dùng các loại trang sức và mỹ 
phẩm như trên: Whereas some ascetics and Brahmins remain adicted to such forms of 
self-adornment and embellishment as rubbing the body with perfumes, massaging, 


7) 


8) 


3) 


3043 


bathing in scented water, shampooing, using mirrors, ointments, garlands, scents, 
unguents, cosmetics, bracelets, headbands, fancy sticks, botfles, swords, sunshades, 
decorated sandals, turbans, gems, yak-tail fans, long-fringed white robes, the ascetic 
Gotama refrains from such self-adornment. 

Trong khi một số Sa môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món đồ ăn do tín thí cúng dường, 
vẫn còn sống nói những câu chuyện vô ích, tầm thường như câu chuyện về vua chúa, câu 
chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thân, binh lính, câu chuyện hãi hùng, chiến tranh, 
câu chuyện về đồ ăn, đồ uống, vải mặc, giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, hương 
liệu, câu chuyện về bà con, xe cộ, làng xóm, thị tứ, thành phố, quốc độ, câu chuyện về 
đàn bà, đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại 
chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về 
hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự 
không hiện hữu. Còn Sa môn Cổ Đàm thì từ bỏ không nói những câu chuyện vô ích, tầm 
thường kể trên: Whereas some ascetics and Brahmins remain addicted to such unedifying 
conversation as about kings, robbers, ministers, armies, dangers, wars, food, drink, 
clothes, beds, garlands, perfumes, relatives, carriages, villages, towns, and cifies, 
countries, women, heroes, street gossip and well gossip, talk of the departed, desultory 
chat, speculations about land and sea, talk about being and non-being, the ascetic Gotama 
refrains from such conversation. 

Trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, 
vẫn còn sống bàn luận tranh chấp, như nói: “Ngươi không biết pháp và luật này, tôi biết 
pháp và luật nầy.' “Sao ngươi có thể biết pháp và luật nây?ˆ 'Ngươi đã phạm vào tà kiến, 
ta mới thật đúng chánh kiến; lời nói của ta mới tương ưng, lời nói của ngươi không tương 
ưng; những điều đáng nói trước ngươi lại nói sau; những điều đáng nói sau ngươi lại nói 
trước;` 'chủ kiến của ngươi đã bị bài bác;” “câu nói của ngươi đã bị thách đấu;` “ngươi đã 
bị thuyết bại.` “Hãy đến mà giải vây lời nói ấy; nếu có thể được, gắng thoát ra khỏi lối 
bí.` Còn Sa môn Cổ Đàm thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp đã kể trên: Whereas 
some ascetics and Brahmins remain addicted to disputation such as: “You don”t 
understand this doctrine and discipline—I do!” “How could you understand this doctrine 
and discipline?* “Your way 1s all wrong—MIne 1s right!° “I am consistenf-- you aren't! 
“You said last what you have said first, and you said first what you should have said last!” 
“What you took so long to thínk up has been refuted!* “Your argument has been 
overthrown, youre defeatedl" “Go on, save your doctrine — get out of that If you can!” 
The ascetic Gotama refrains from such disputation. 

Trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn dầu đã dùng các đồ ăn do tín thí cúng dường, vẫn 
còn sống cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới, như cho các vua chúa, đại thần, 
các vị Sát Đế Lợi, Bà La Môn, gia chủ, cho các thanh niên và nói rằng: “Hãy đi đến chỗ 
ấy, hãy đi lại chỗ kia; mang cái nầy lại, đem cái nầy đến chỗ kia.” Còn Sa môn Cổ Đàm 
thì từ bỏ không cho đưa các tin tức và tự đứng làm môi giới: Whereas some ascetics and 
Brahmins remain addicted to such things as running errands and messages, such as for 
kings, ministers, nobles, Brahmins, householders and young men who say: “Go here — øo 
therel Take this there-bring that from therel' The acetic Gotama refrains from such 
errand-running. 


3044 


10) Trong khi một số Sa môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, 


vẫn còn sống lừa đảo, nói lời siểm nịnh như trên: Whereas some ascetics and Brahmins 
remain addicted to deception, patter, hinting, belittling, and are always on the make for 
further gains, the ascetic Gotama refrains from such deception. 


(HI)Phàm Phu Tán Thán Như Lai về Đại Giới—Ordinary people would praise the 


Ù 


2) 


3) 


Tathagdfa for hs superiortfy 0ƒ morality: Theo Kinh Phạm Võng trong Trường Bộ Kinh, 
phàm phu thường tán thán Như Lai vì Như Lai thành tựu đại giớ—According to the 
Brahmajala Sutta in the Long Discourses of the Buddha, ordinary people would praise the 
Tathagata for his superlority of moralIty: 

Trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, 
vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hạnh như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu 
tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muỗng, dùng miệng phun hột 
cải, v.v... vào lửa, tế vỏ lúa, tế tấm, tế gạo, tế thục tô, tế dầu, tế máu, khoa xem chỉ tiết, 
khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa cầu ma quỷ, khoa dùng 
bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bổ cạp, khoa chim, 
khoa chim quạ, khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết tiếng nói của chim. 
Còn Sa môn Cô Đàm thì tránh xa những tà hạnh kể trên: Whereas some asectics and 
Brahmins, feeding on the food of the faithful, make thetr living by such base arts, such 
wrong means of livelihood as palmistry, divining signs, portents, dreams, body-marks, 
mouse-gnawinøs, fire-oblations, oblations from a ladle, of husks, rIce-powder, rIce-gra1ns, 
ghee or oil, from the mouth or of blood, reading the finger-tips, house-lore and garden- 
lore, skill in charm, ghost-lore, earth-house lore, snake-lore, poison-lore, rat-lore, bird- 
lore, crow-lore, foretelling a person's life-span, charms against arrows, knowledge of 
animals” cries, the ascetic Gotama refrains from such base arts and wrong means of 
livelihood. 

Trong khi một số Sa môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, 
vẫn còn nuôi sống mình bằng những tà mạng như xem tướng các hòn ngọc, tướng que 
gậy, tướng áo quần, tướng gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây cung, tướng võ khí, 
tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng 
đầy tớ nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng 
cừu, tướng gia cầm, tướng chim cun cút, tướng con cắc kè, tướng vật tai dài, tướng ma, 
tướng thú vật. Còn Sa môn Cổ Đàm thì từ bổ những tà mạng kể trên: Whereas some 
ascetics and Brahmins make their living by such base arts as Judging the marks of gems, 
sticks, clothes, swords, spears, arrows, weapons, women, men, boys, girls, male and 
female slaves, elephants, horses, buffaloes, bulls, cows, goats, rams, cocks, quall, 
1guanas, bamboo-rats, tortoises, deer, the ascetic Gotama refrains from such base artfs. 
Trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, 
vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước: Vua sẽ tiến quân, vua sẽ lui 
quân, vua bản xứ sẽ tấn công, vua ngoại bang sẽ triệt thoái, vua bản xứ sẽ thắng trận, 
vua ngoại bang sẽ bại trận; vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản xứ sẽ bại trận. Như 
vậy sẽ có sự thắng trận cho phe bên nầy, sẽ có sự thất bại cho phe bên kia. Còn Sa môn 
Cô Đàm thì từ bỏ những tà mạng kể trên——Whereas some ascetics and Brhamins make 
their living by such base arts as predicting: “the chiefs will march out. The chiefs will 


4) 


5) 


6) 


3045 


march back,` Our chiefs will advance and other chiefs will retreat,` “Our chiefs will win 
and the other chiefs will lose,` “The other chiefs will win and ours will lose,` “Fhus there 
wIll be victory for one side and defeat for the other, the ascetci Gotama refrains from 
such base arts. 

Trong khi một số Sa môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, 
vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhựt 
thực, sẽ có tinh thực, mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng, mặt trời sẽ đi 
ngoài chánh đạo, các tính tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tính tú sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ 
có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có động đất, sẽ có sấm trời, mặt trăng, 
mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng, nguyệt thực sẽ có kết quả như thế nầy, 
nhựt thực sẽ có kết quả như thế nầy, tinh thực sẽ có kết quả như thế nầy, mặt trăng mặt 
trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế nầy, mặt trăng mặt trời đi ngoài chánh đạo 
sẽ có kết quả như thế nầy, các tinh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế nầy, sao 
băng sẽ có kết quả như thế nầy, lửa cháy các phương hướng sẽ có kết quả như thế nây, 
động đất sẽ có kết quả như thế nầy, sấm trời sẽ có kết quả như thế nầy, mặt trăng, mặt 
trời, các sao mọc, lặn, mờ, sáng, sẽ có kết quả như thế nầy. Còn Sa môn Cổ Đàm thì 
tránh xa, không tự nuôi sống bằng những tà mạng kể trên: Whereas some ascetics and 
Brahmins make thetr living by such base arts as predicting an eclipse of the moon, the 
sun, a star; that the sun and moon will go on their proper course — will go astray; that a 
star will go 0n 1S proper course — wIll go astray; that there wIll be a shower of meteors, a 
blaze in the sky, an earthquake, thunder; a rising, setting, darkening, brightening of the 
moon, the sun, the stars; and “such wIll be the outcome of these things,` the ascetic 
Gotama refrains from such base arts and wrong means of livelihood. 

Trong khi một số sa môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món đồ ăn do tín thí cúng dường, 
vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại 
hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ổn, sẽ có hiểm họa, sẽ có bệnh, sẽ không có 
bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo 
thế tình. Còn Sa môn Cổ Đàm tránh xa các tà hạnh kể trên: Whereas some ascetics and 
Brahmins make thetrr living by such base arts as predicting good or bad rainfall; a good or 
bad harvest; security, danger, disease, health; or accounting, computing, calculating, 
poetic composition, philosophising, the ascetic Gotama refrains from such base arts and 
wrong means of livelihood. 

Trong khi một số Sa môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, 
vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng. Như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay rễ, 
lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa 
ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu dùng, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, 
dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú để làm 
cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến cho người 
phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến cho tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng, thiếu 
nữ, hỏi thiên thần để biết họa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu Siri thần 
tài. Còn Sa môn Cổ Đàm tránh xa các tà mạng kể trên: Whereas some ascetics and 
Brahmins make therr living by such base arts as arranging the giving and taking In 
marriase, engagements and divorces; declaring the time for saving and spending, 
bringing good or bad luck, procuring abortions, using spells to bind the tongue, binding the 


7) 


3046 


Jaw, making the hands Jerk, causing deafness, getting answers with a mirror, a girl- 
medium, a deva; worshipping the sun or Great Brahma, breathing fire, Iinvoking the 
goddess of luck, the ascetic Gotama refrains from such base arts and wrong means of 
livelihood. 

Trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, 
vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như dùng các ảo thuật để được yên ổn, để 
khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà đất, để dương được thịnh, để 
làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ 
hy sinh, làm cho mửa, làm cho xổ, bài tiết các nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn 
về phía dưới, tẩy tịnh trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc xịt qua lổ 
mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh đau mắt, làm thầy thuốc mổ xẻ, chữa 
bệnh cho con nít, cho uống thuốc làm bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của 
thuốc. Còn Sa môn Cổ Đàm tránh xa các tà mạng kể trên: Whereas some ascetics and 
Brahmins, feeding on the food of the faithful, make their living by such base arts, such 
wrong means of livelihood as appeasing the devas and redeeming vows to them, making 
earth-house spells, causing virility or Impotence, preparing and consecrating building- 
sites, øIVing ritual rinsing and bathings, making sacrifices, øIving emefics, pUTES, 
expectorants and phliegmagogues, giving ear-medicine, eye-medicine, and nose- 
medicine, ointments and counter-ointmenfs, eye-surgery, surgery, pediatry, using balms 
to counter the side-effects of previous remedies, the ascetic Gotama refrains from such 
base arts and wrong means of livelihood. 


(J) Lão Bệnh Tử 
Old age-sickness-death 


Sự nhận biết về lão bệnh tử của Thái Tử Sĩ Đạt Đa đến với Ngài khi tuổi Ngài hãy còn 
rất trẻ. Nhân một hôm được phép vua cha đi du ngoạn ngoại thành. Nhưng khi vừa ra 
khỏi cửa Đông chẳng bao xa thì Ngài đã nhìn thấy một ông lão lưng còng, tóc bạc, vai 
trần, bước đi khó khăn như muốn bị gió thổi, trông thật tội nghiệp. Thái tử lập tức xuống 
khỏi kiệu voi, đến bên ông lão, hỏi han thân thiết. Chẳng ngờ ông lão bị điếc, răng cỏ 
chẳng còn cái nào. Nghe ông lão nói cô đơn và con cái không chịu chăm sóc. Thái tử 
dộng lòng muốn dưỡng nuôi ông lão, nhưng ông lão chỉ yêu cầu Ngài cho trở lại tuổi 
thanh xuân trẻ mãi không già. Nghe xong, Thái tử chỉ im lặng thở dài, không nói, rồi ra 
lệnh cho đoàn tùy tùng xa giá hồi cung. Vài hôm sau, Thái tử và đoàn tùy tùng đi về phía 
cửa Tây. Dù nhà vua đã ra lệnh dọn dẹp sạch sẽ, người bệnh người nghèo không được ra 
đường, nhưng vừa ra khỏi cửa Tây không xa là đã nhìn thấy một người bệnh sắp chết 
đang nằm rên bên vệ đường, thân gầy bụng to. Thái tử bèn hỏi một người trong đám tùy 
tùng: “Người này sao đến nỗi như vậy?” Người hầu không dám dấu diếm sự thật, đáp 
rằng: “Người này bệnh vì cơ thể không được điều hòa. Bất luận giàu nghèo, sang hèn, có 
thân là có bệnh khổ.” Nghe câu này, trong lòng Thái tử run sợ và bất an. Ngài bèn ra 
lệnh cho đoàn trở về cung. Sau khi về cung, Thái tử buồn bã suốt ngày. Ngài nghĩ tại sao 
con người lại già, lại bệnh? Với những thứ xa hoa trong cung điện, Thái tử không biết 


3047 


phải làm thế nào để làm vơi đi nỗi thống khổ của thân dân và làm thế nào để mọi người 
có cuộc sống an vui hơn. Nhà vua biết Thái tử không vui, nhưng cho rằng đây là việc 
ngẫu nhiên. Vì thế một mặt vua khuyên Thái tử tiếp tục viếng cảnh, mặt khác hạ chỉ cho 
thần dân cố gắng đừng cho Thái tử gặp cảnh không vui trên đường, lại ra lệnh cho Đề Bà 
Đạt Đa cùng đi chuyến này với Thái tử vì Đề Bà giỏi cung tên võ nghệ có thể làm cho 
Thái tử cảm thấy mạnh dạn hơn. Nhưng khởi hành chưa được bao lâu, thì đã gặp ngay 
một đám tang làm kẹt đường xe của Thái tử. Những người đàn ông thì buồn bã, còn đàn 
bà thì kêu khóc một cách thẩm thương. Thái tử bảo Để Bà Đạt Đa: “Thôi ta về đi.” Để 
Bà cười Thái tử sợ người chết, thật đúng là “Thái tử nhu nhược.” Thái tử nghĩ: “Để Bà 
Đạt Đa cười kẻ khác, nhưng trên thế giới, không có ai có thể không chết, chỉ có thời gian 
sau trước mà thôi.” Nghĩ vậy Thái tử chẳng còn lòng dạ nào tiếp tục ngắm cảnh nữa, nên 
Ngài lặng lẽ trở về cung. Những lần Thái tử ra ngoài ngoạn cảnh, đều là đi vui về buồn. 
Từ đó ngày ngày Thái tử ủ dột, lặng lẽ ít nói. Tuy bên mình là vợ đẹp con ngoan, cũng 
không làm cho Thái tử bớt u hoài. Những hình ảnh của các cảnh người già, người bệnh 
và người chết luôn ám ảnh trong đầu Thái tử. Ngài nghĩ rỗi đây vợ đẹp con ngoan của ta 
cũng không thể nào thoát khỏi cái vòng lão bệnh tử này. Trong trí Ngài, cuộc sống con 
người hư ảo không thật như hoa trong không trung hay như trăng trong nước vậy thôi. 
Một hôm khác trong khi đang ở trong vườn thượng uyển, Thái tử trông thấy đàn cá đang 
xâu xé nhau dưới ao, cá lớn ăn cá bé, cá bé ăn tôm; từ đó ngài quán tưởng đến chúng 
sanh, vì sinh tổn mà mạnh hiếp yếu, vì tư lợi mà phát động chiến tranh, có thể có cách 
nào ngăn chận những việc như vậy không? Rượu ngon, gái đẹp, ca múa đều không làm 
cho Thái tử hứng thú. Ngài luôn bị ám ảnh bởi những vấn đề vô thường như già, bệnh, 
chết, vân vân. Ngài nghĩ mục đích chủ yếu đầu tiên của con người là phải tìm kiếm ra 
phương pháp và con đường giải thoát những thống khổ của nhân sinh. Đây là lý do tại 
sao Thái tử trẻ từ bỏ vợ đẹp con ngoan và cuộc sống xa hoa để trở thành một khất sĩ 
không nhà —Prince Siddhartha”s perception of the old age, sickness and death happened 
when he was very young. One day, with the permission from the King, Prince Siddhartha 
and his attendanfs set out a tour around the capital city. However, after exiting the East 
Gate not long, he saw a hunch-back old man with white hair and bare shoulders. The man 
was limping along very feebly and look pitiful, as 1f he could easily be blown away Just 
by a slight gust of wind. The Prince immediately dismounted from the elephant, walked 
to the old man, and spoke to him In a caring manner. It turned out that the old man was 
deaf, with not even one tooth in his mouth. He was lonely and unprovided for because his 
children refused to support him. This aroused the Prince's sympathy who offered to 
support the the old man throuph his old age, but the old man only asked the Prince to help 
brng back his rejuvenaton and longevity 1nstead. Hearing this, the Prince was 
speechless, sighted and Instructed his attendants to return to the palace. A few days later, 
the Prince and his attendants toured the West Gate. Even though the King already 
ordered the area to be cleaned, and the sick and the poor were not allowed to stay 
outdoors, but not long after they set out, the Prince saw a sick man lying by the roadside 
on the verge of dying. He had a thin body and a bloated belly, and he was moaning. The 
Prince asked one of his attendants: “Why would the man become like this?” The 
attendant dared not to conceal the truth, he replied: ““Phis 1s a sick man. He catches IlÏness 
because his body 1s in disorder. Whether rích or poor, noble or lower classes, all have the 


Œ) 


l) 


3048 


body that 1s subJect to đisease and pain.” Ôn hearing these words, the Prince felt ill and 
disturbed. He gave the order to return to the palace. After returning to the palace, the 
Prince was unhappy all day long. He was wondering why people would turn old and 
would contract diseases. With all the luxuries he had, he did not know how to alleviate 
the suffering of the masses and how to make them live in more comfort. The King was 
aware of the unhappiness of his son, but considered this a minor incident. He persuaded 
the Prince to continue on another tour. This time he decreed that all the people of the 
kingdom should help avoid any unpleasant encounters. The king even ordered Devadatta 
to accompany the Prince, as he believed Devadatta was excellent in archery and martial 
arts, which could help the Prince muster more courage. Not long after setting out of the 
South Gate, they accidentally came upon a funeral procession which blocked the way of 
the Prince”s carriage. The men who walked In front looked sad, while all the women 
were crying miserably. The Prince told Devadatta: “Lets return to the palace.” 
Devadatta laughed at the Prince for his being afraid of dead people and said: “the true 
coward Prince.” The Prince thought, “Although Devadatta laugh at others, no one In the 
world could stay alive forever. It 1s only a matter of time before he Joins the procession of 
the dead.” He was then In no mood to appreciate the scenery along the way. So he 
returned to the palace In tofal silence. In all these tours, the Prince always set out in high 
Spirits but returned 1n a somber mood. Since then he remained silent and unhappy despite 
the fact that his beautiful wife and his good son were always by his side. Images of the 
old, the sick and the dead constantly haunted the mind of the Prince. He thought that even 
his beautiful wife and baby son could not escape from the cycle of old age, sickness and 
death. In his mind, human life was 1llusionary and unreal, like images of flowers In the alr 
or the moon In the water. Another day while in the royal garden, the Prince observed the 
fish in the pond fighting among themselves for food, with the big fish eating the small and 
the small fish eating the shrimps. This was the fight for survival among living creatures 
with the strong preying on the weak. As for humans, they waged wars out of selfishness. 
The Prince was contemplating on 1s origin and how to stop 1t. Wine, women and songs 
could not arouse the Interest of the Prince who was puzzled by the problems of old age, 
sickness, death, and Iimpermanence. He wanted to seek out ways and means of 
emancipation from the sufferings of life. To him, this was the most Important goal to 
achieve In human life. That was why the young Prince left his beautiful wife, baby son, 
and the luxurious life to become a homeless mendicant. 


(K) Thế giới ngày nay 
Modern worid 


Tổng quan về “Thế giới ” theo quan điểm Phật giáo— An overview 0ƒ the “World ” in 
Buddhist poimnt 0ƒ view: 

Chúng sanh thế giới: Thế giới của chúng sanh, những người đang nhận lấy chánh báo của 
chính họ—The world of the living beings, who are receiving theIr correct recompense 
(chánh báo) or karma. 


2) 


3) 


3049 


Thế giới ngày nay đầy xung đột: The modern world is full of storms and conflicts. This ¡s 
the world of storm and strife (xung đột). 

Thế giới của chúng ta là thế giới chịu đựng, nơi có đầy những khổ đau phiền não; tuy thế 
chúng sanh trong đó vẫn hân hoan hưởng thụ và chịu đựng: The world of endurance 
refers to our world which 1s filled with sufferings and affections, yet gladly enJoyed and 
endured by 1fs inhabitants. 


(H) Thế giới ngày nay— The world today: Thế giới ngày nay không còn giống như thế giới 


của nửa thế kỷ về trước nữa. Những quan niệm về tốt xấu đã thay đổi nhanh chóng, 
những thái độ đối với cái hợp đạo lý và không hợp với đạo lý cũng đã khác đi, và cái 
nhìn chung vào con người và sự vật cũng trở nên khác biệt—The world today is not what 
1t was half a century ago. Ideas of good and bad are fast changing, attitudes toward moral 
and Iimmoral conduct are different and the general outlook on men and things 1s also very 
different. 


(HI)Thời đại vội vã, gắp rút và nhanh chóng—An age 0ƒ rush and speed: Chúng ta đang 


sống trong một thời đại vội vã, gắp rút và nhanh chóng. Căng thẳng bất cứ nơi đâu. Nếu 
bạn đứng ở một góc đường nhộn nhịp và nhìn kỷ sắc mặt của những người qua lại một 
cách vội vã, bạn sẽ nhận thấy rằng phần lớn những người ấy có vẻ lăng xăng, lộn xộn, 
và nghỉ ngợi lo âu, chứ không có mấy người thoải mái. Họ mang theo với họ một bầu 
không khí căng thẳng. Họ là hình ảnh của sự vội vã lo âu. Hiếm khi chúng ta tìm được 
một hình ảnh an tịnh, bình thản và thoải mái trên những gương mặt của họ. Đó là thế giới 
hiện đại—We are living In an age of rush and speed. It is tension, tension everywhere. If 
you stand at the corner of a busy street and scan the faces of the people hurrying 
feverishly by, you will notice that most of them are restless. They carry with them an 
atmostphere of stress. They are most pictures of rush and worry. Rarely will you find a 
picture of calm, content and repose 1n any of these faces. Such 1s the modern world. 


(IV)Thời đại hối hả vô trật tự, đưa đến những quyết định nhanh chóng và những hành 


Ù 


động thiếu thận trọng —An age dƒ inordinate haste leading to quick decisions and 
t~iẽmprudenf acti0ns: 

Đặc điểm của thế giới ngày nay là hối hả vô trật tự, đưa đến những quyết định nhanh 
chóng và những hành động thiếu thận trọng. Vài người la to nói lớn trong khi có thể nói 
một cách bình thường được và người khác thì nóng nảy kích thích thốt ra những lời lẽ 
giận dữ rồi hết hơi khi câu chuyện kết thúc. Trên phương diện tâm lý mà nói thì bất cứ sự 
kích thích nào cũng đưa tới sự căng thẳng thân kinh và đẩy mạnh các hoạt động trong cơ 
thể. Không phải là hiếm khi một người lái xe bực dọc khi thấy đèn xanh hóa ra vàng. 
Người có tánh lo âu xem những việc nhỏ nhặt như vậy là một khủng hoảng hay một mối 
đe dọa. Kết quả là con người trở nên lo âu và không có hạnh phúc: The world of today 1s 
characterized by Inordinate haste leading to quick decisions and imprudent actions. Some 
shout when they could speak in normal tones and other talk excitedly at a forced pitch for 
long periods and finish a conversation almost exhausted. Any kind of excItemert 1s a 
stress 1n the psychologIst”s sense of the word, and stress causes the speeding up of bodily 
processes. It 1s not seldom that a person driving a vehicle gets agifated on seeing the 


2) 


3) 


4) 


3050 


green color of the traffic lights gIving place to amber. The anxious man regards even a 
minor event as If It were a crIsIs or a threat. As a result man 1s worried and unhappy. 

Một đặc điểm khác nữa của thế giới ngày nay là sự ồn ào. Người ta nói “âm nhạc có sức 
hấp dẫn,” nhưng ngày nay, ngay cả đến âm nhạc cũng không làm vừa ý nhiều người nếu 
nó không ồn áo náo nhiệt. Đối với những người ấy, tiếng ồn càng to thì càng có tính cách 
âm nhạc nhiều hơn. Những ai trong chúng ta đang sống trong các thành phố lớn không 
còn thì giờ để nghĩ đến tiếng ồn ào. Cuộc sống của chúng ta đã bị nó điều kiện hóa. 
Chúng ta trở nên rất quen thuộc với tiếng ồn ào. Sự ôn ào nhộn nhịp và căng thẳng ấy 
phương hại nhiều đến sức khỏe của chúng ta và gây những chứng bệnh như đau tim, ung 
thư, lở loét, thần kinh và mất ngủ. Phần lớn những chứng bệnh của chúng ta phát sanh do 
những trạng thái băn khoăn, phiền muộn, sâu não về đời sống kinh tế. Những chấn động 
thần kinh trong cuộc sống hiện đại và luôn luôn bị kích thích, không yên nghỉ: Another 
feature of the modern world 1s I1fs noisiness. “Music hatch charms,” they say, but today, 
even such music 1s not agreeable to many 1 there 1s no noise; louder the noIse øreafer 1s 
the music to them. Those of us who live in big citles have no time to thínk of the noise, 
we are conditioned by 1t and accustomed to 1t. This noise, this stress, and strain have done 
much damage by way of ailments: heart disease, cancer, ulcers, nervous tension and 
Insomnia. Most of our Illnesses are caused by psychological anxIety states, the nervous 
tension of modern life, economic distress and emotional unrest. 

Thần kinh mệt mỏi—Nervous exhaustion: Thần kinh càng mệt mỏi càng làm cho đời 
sống căng thẳng đẩy mạnh đưa đến kích thích quá độ. Chuyện thường xãy ra là sau một 
ngày làm việc người ta trở về nhà với tâm thần mệt mỏi. Do đó sự chú tâm kém đi và có 
làm công việc gì bằng tay chân hay trí óc cũng không có công hiệu. Người ta dễ bị kích 
động và nhanh chóng tìm lỗi hay kiếm chuyện gây gổ với người khác. Bao nhiêu chuyện 
dồn dập quay trở vào bên trong làm cho người ta đau đớn, áp huyết tăng cao và mất ngủ. 
Những triệu chứng thần kinh mệt mỏi ấy rõ ràng cho thấy rằng tâm của con người trong 
thế giới hôm nay cần phải được an nghỉ, một sự an nghỉ có phẩm chất cao—Nervous 
exhaustion in man 1s Increasing with the speeding up of life leading to delirlous 
excitement. People often return home after work showing signs of nervous exhausation. 
As a consequence, man”s concenfration 1s weakened and mental and physical efficlency 
1s lowered. Man becomes easily irritated and 1s quick to find fault and pick a quarrel. He 
becomes morbidly introspective and experiences aches and pains and suffers from hyper- 
tension and sleeplessness. These symptoms of nervous exhausation clearly show that 
modern manˆs mind and body requrre rest, rest of a high quality. 

Nhu cầu tiên quyết cho sự lành mạnh của nhân tâm trong thế giới ngày nay——A requisite 
to mental hygiene for human beings in the modern world: Chúng ta nên để ý rằng rút lui 
cái tâm ra khỏi cuộc sống bận rộn và phiễn toái ở đời là nhu cầu tiên quyết cho sự lành 
mạnh của tâm. Mỗi khi chúng ta có được cơ hội chúng ta nên cố gắng thoát ra khỏi thành 
phố để ngồi yên lại trầm tư mặc niệm, gọi đó là “Du Già,” chú niệm, hoặc hành thiền. 
Chúng ta hãy tập giữ im lặng. Im lặng đem lại rất nhiều lợi lạc. Nghĩ rằng chỉ có những 
người ổn ào, lăng xăng mới là mạnh mẻ, nghĩ như vậy là sai lầm. Im lặng là vàng, và 
chúng ta chỉ nên nói khi nào lời nói ấy có lợi ích hơn là im lặng. Chính trong sự im lặng 
mà người ta rèn đúc được những năng lực vĩ đại nhất. Giữ im lặng là tối trọng yếu. Khi 
hành thiển chúng ta phải tuyệt đối giữ im lặng—Let us bear in mind that a certain 


3051 


aloofness, a withdrawing of the mind from susiness of life 1s a requisite to mental 
hygiene. Whenever you get an opportunity try to be away from the town and engage 
yourself in quiet contemplation, call it “yoga,” Concentration or meditation. Learn to 
observe the silence. Silence does so much good to us. Ït is quite wrong to Imagine that 
they alone are powerful who are noisy, garrulous and fussily busy. Silence 1s golden, and 
we must speak only IŸ we can improve on silence. The øreatest creative energy works In 
silence. Observing silence 1s Important. We absolutely do that in our meditation. 


(V) Những lời Phật dạy về Thế Giới trong Kinh Pháp Cú— The Buddha?s teachings in the 


l) 


2) 


3) 


4 


3) 


Œ) 


Ù 


2) 


Dharmapada Sung: 

Người nào xem thế gian nầy như bọt nước, như ảo ảnh thì sẽ chấm dứt mọi đau khổ và 
chẳng còn sợ thần chết kéo lôi: Look upon the world as one would look upon a bubble, 
Just as one would look upon a mirage. lf a man thus looks down upon the world, the king 
of death does not see him (Dharmapada 170). 

Giả sử thế gian nầy có được trang hoàng lộng lẫy như chiếc xe của vua đi nữa, thì trong 
số người đến xem, chỉ người ngu mới tham đắm, chứ kẻ trí nào hể bận tâm: Supposed 
this world 1s like a brilliantly ornamented royal chariot; the foolish are Immersed In If, but 
the wise do not attach to 1t (Dharmapada 171). 

Người nào trước buông lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như 
vâng trăng ra khỏi mây mù: Whoever was formerly heedless and afterwards overcomes 
his sloth; such a person 1lluminates this world Just like the moon when freed from clouds 
(Dharmapada 172). 

Người nào trước làm ác sau lại làm lành, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như 
vâng trăng ra khỏi mây mù: Whoever was formerly heedless and afterwards does good 
deeds; such a person Illuminates this world Just like the moon when freed from clouds 
(Dharmapada 173). 

Như chim thoát khỏi lưới, chẳng mấy con bay thẳng lên trời cao, trong thế gian nầy mù 
mịt chẳng mấy người sáng suốt trông thấy cao xa: This work ¡s so dark that only a few 
can see It clearly, like birds escape from a net but very few of them fly up straight 
(Dharmapada 174). 


(L) Những lời Phật dạy về kiếp Nhân Sinh 
The Buddha ”s teachings on Human LỰc 


Những lời Phật dạy về kiếp Nhân Sinh trong Kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings 
on Human Le im the Dharmapada Sutra: 

Được sinh làm người là khó, được sống còn là khó, được nghe Chánh pháp là khó, được 
gặp Phật ra đời là khó: It 1s difficult to obtain birth as a human being; 1t 1s difficult to have 
a life of mortals; It 1s difficult to hear the Correct Law; 1t 1s even rare to meet the Buddha 
(Dharmapada 182). 

“Mùa mưa ta ở đây, đông hạ ta cũng ở đây,” đấy là tâm tưởng của hạng người ngu sỉ, 
không tự giác những gì nguy hiểm: Here I shall live in the rainy season, here in the 


3) 


4) 


3052 


winter and the summer. These are the words of the fool. He fails to realize the danger (of 
his final destination) (Dharmapada 286). 

Người đắm yêu con cái và súc vật thì tâm thường mê hoặc, nên bị tử thần bắt đi như xóm 
làng đang say ngủ bị cơn nước lũ lôi cuốn mà không hay: Death descends and carries 
away that man of drowsy mind greedy for children and cattle, Just like flood sweeps away 
a sleeping village (Dharmapada 287). 

Một khi tử thần đã đến, chẳng có thân thuộc nào có thể thế thay, dù cha con thân thích 
chẳng làm sao cứu hộ: Nothing can be saved, nor sons, nor a father, nor even relatives; 
there 1s no help from kinsmen can save a man from death (Dharmapada 288). 


(II) Những lời Phật dạy về “Sự sống thọ của con người” trong Kinh Pháp Cú —The 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Buddha”s teachings on “Human”s Longevify ” in the Dharmapada Sufra: 

Sống trăm tuổi mà phá giới và buông lung, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà trì giới, tu 
thiển định: To live a hundred years, immoral and uncontrolled, is no better than a single- 
day life of being moral and meditative (Dharmapada 110). 

Sống trăm tuổi mà thiếu trí huệ, không tu thiển, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà đủ trí, 
tu thiển định: To live a hundred years without wisdom and control, is no better than a 
single-day life of being wise and meditative (Dharmapada 111). 

Sống trăm tuổi mà giải đãi không tinh tấn, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà hăng hái 
tinh cần: To live a hundred years, idle and inactive, is no better than a single-day life of 
1ntense effort (Dharmapada 112). 

Sống trăm tuổi mà không thấy pháp vô thường sinh diệt, chẳng bằng sống chỉ một ngày 
mà được thấy pháp sinh diệt vô thường: To live a hundred years without comprehending 
how all things rise and pass away, 1s no better than a single-day life of seeing beginning 
and end of all things (Dharmapada 1 13). 

Sống trăm tuổi mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà 
được thấy đạo tịch tịnh vô vi: To live a hundred years without seeing the immortal state, 
1S no better than a single-day lifeể of one who sees the deathless state (mirvana) 
(Dharmapada 114). 

Sống trăm tuổi mà không thấy pháp tối thượng, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được 
thấy pháp tối thượng: To live a hundred years without seeing the Supreme Truth, ¡s no 
better than a single-day life of someone who see the highest law (Dharmapada 115). 


(HI)Những lời Phật dạy về “Thọ Mệnh của con người ” trong Kinh Tú Thập Nhị Chương— 


The Buddha's teachings on “Human”s Longevity” im the Forty-Two SecHions Suina: 
Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, phẩm 38, Đức Phật hỏi một vị Sa Môn: “Sinh mạng của 
con người tổn tại bao lâu?” Vị Sa Môn đáp: “Bạch Thế tôn, trong vài ngày.” Phật nói: 
“Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật hỏi một Sa môn khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao 
lâu?” VỊ kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” 
Đức Phật lại hỏi một vị khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch 
Thế Tôn, khoảng một hơi thở.” Phật khen: “Hay lắm! Ông là người hiểu Đạo.”— 
According to the Forty-Iwo Sections Sutra, Chapter 38, The Buddha asked a Sramana: 
“How long 1s the human lifespan?” He replied: “A few days.” The Buddha said: “You 
have not yet undersfood the Way.” The Buddha asked another Sramana: “How long 1s the 


Œ) 


3053 


human lifespan?” The other replied: “The space of a meal.” The Buddha said: “You still 
have not yet understood the Way.” The Buddha then asked another Sramana: “How long 
1s the human lifespan?” The last one replied: ““The length of a single breath.” The Buddha 
said: “Excellent! You understand the Way.” 


(M) Con Người Cùng Đỉnh 
Miserable Qufcast 


Tổng quan về Kinh nói về Con Người Cùng Đinh —An overview oƒ the Sufra on a 
Miserable Oufcast: Vào một thuở nọ Đức Thế Tôn đang ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô 
Độc, trong rừng Kỳ Viên, gần thành Xá Vệ. Sáng hôm ấy Đức Thế Tôn đắp y chuẩn bị 
đi vào thành Xá Vệ trì bình khất thực. Lúc bấy giờ trong nhà của Aggika Bharadvaja, 
một người theo đạo Bà-La-Môn, cũng chuẩn bị để dâng cúng vật thực. Đức Thế Tôn ôm 
bát đi từ nhà nầy sang nhà khác trong thành Xá Vệ, và đến gần nhà của vị Bà-La-Môn. 
Thấy Đức Phật từ xa đến, vị Bà La Môn nói: “Hãy đứng lại nầy ông thầy tu! Hãy dừng 
lại nầy ông đạo bần tiện đê hèn! Hãy đứng lại nầy người cùng đinh khốn khổ!” Khi nghe 
như vậy thì Đức Thế Tôn ôn tổn nói: “Nầy ông Bà-La-Môn, ông có biết người cùng đinh 
là thế nào, hay cái gì làm cho người ta cùng đinh không?” Không, quả thật tôi không biết. 
Nầy ông Gotama, tôi không hiểu cùng đinh là thế nào và những gì làm cho người ta là 
cùng đinh. Xin ông hoan hỷ giải thích. Hãy nghe đây, nầy ông Bà-La-Môn! Như Lai nói 
đây, và hãy nhớ lấy nằm lòng. Ông Bà-La-Môn trả lời: “Tốt lắm, nây Đức Gotama, tôi 
nghe đây. ”—OÖn one occasion the “Thus Come One” was staying at the monastery of 
Anathapindika, In Jeta Grove, near Savatthi. One morning the “Thus Come One" took his 
bowl and robe and was about to enter Savatthi for alms. At that time, in the house of the 
Brahmin Agsika BharadvaJa, a fire was burning and an offering was prepared. Then, the 
“Thus Come One", going for alms from house to house 1n Savatthi, approached the house 
of the Brahmin Agegika BharadvajJa. Upon seeing the Thus Come One coming at a 
distance, the Brahmin said: “Stay there, O shaveling! Stay there, O wretched monk† Stay 
there, O miserable outcast!” Upon hearing this, the “Phus Come One” addressed the 
Brahmnn as follows: “Do you know, O Brahmin, who an outcast 1s or the things that make 
an outcast?” No, indeed, O Venerable Gotama. I do not know who an outcast 1s or the 
things that make an outcast. Would you explain the doctrine to me so that l may know 
who an oufcast 1s and what things make an outcast!” Hear then, O brahmin! Bear 1t well 
in mind; I shall speak. The Brahmin replied: “Very good, Venerable One.” 


(H) Đức Thế Tôn mở lời tuyên thuyết về “Người Cùng Đỉnh ” như sau— The 'Thus Come 


Ù 


Oneˆ spoke abouf a “Miserable Quftcast ” as ƒollows- 

Con người dễ nóng giận hay hiểm thù, có nhiễu thói hư tật xấu, tánh ưa phỉ báng dèm 
pha, người có quan kiến sai lâm và bẩm tánh giả dối ưa gạt gẫm lừa phỉnh, hãy biết rằng 
người ấy là cùng đính — The man who 1s irrtable, rancorous, viclous, detractive, 
perverted in views and decetfful, he 1s an outcast. 


3054 


2) Người nào trên thế gian nầy làm tổn thương những chúng sanh “sanh một lần,” hay 
những chúng sanh “sanh hai lần,” người không có lòng bi mẫn đối với chúng sanh, hãy 
biết rằng người ấy là cùng đinh—Whoever in this world harms living beings (once-born 
or twice-born), in whom there 1s no compassion for living beings, he 1s an outcast. 

3) Người nào tiêu diệt, vây hãm thôn xóm và được gọi là người áp chế chinh phục, hãy biết 
rằng người ấy là cùng đinh—Whoever destroys and besieges villages and hamlets and is 
known as an oppressor, he 1s an oufcast. 

4)_ Dầu trong xóm làng hay trong rừng hoang, người nào trộm cắp hoặc sang đoạt sở hữu của 
người khác, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh—Whether he ¡s in the village or in the 
forest, whoever steals or appropriates (gaIns) by theft what belongs to others or what 1s 
not given, he 1s an outcast. 

5) Người nào mang nợ, bỏ trốn, và khi được hỏi, lại nói ngược, “Nào tôi có thiếu nợ gì 
đâu?” Người ấy là cùng đinh—Whoever, having really taken a debt, flees when pressed 
saying: “here 1s no debt to you,” he 1s an outcast. 

6)_ Người nào vì lòng tham giết bạn đồng hành để cướp giựt, hãy biết rằng người ấy là cùng 
đinh—Whoever, desiring (wishing) some trifle, kills a man going along on the road, and 
pillages others, he 1s an ouftcast. 

7) Người nào được mời ra làm nhân chứng, nói lời giả dối vì lợi riêng của mình hay vì lợi 
ích của ai khác, hoặc để thâu đoạt tài sản, hãy biết người ấy là cùng đinh—Who, for his 
own sake or for the sake of others, or for the sake of wealth, utters lies when asked as a 
WwItness, he 1s an outcast. 

8) Người nào dùng áp lực hãm hiếp hay dụ dỗ vợ bạn hay họ hàng, hãy biết người ấy là 
cùng đinh—Whoever by force or with consent 1s seen transgressing with the wives of 
relatives or friends, he 1s an outcast. 

9) Người nào giàu có mà không phụng dưỡng cha mẹ già đã quá tuổi xuân xanh, hãy biết 
người ấy là cùng đinh—Whoever being rich but does not support his aged parents who 
have passed their youth, he 1s an outcast. 

10) Người nào đánh đập hay nói lời phiền nhiễu mẹ cha, anh chị, hay nhạc mẫu nhạc phụ, 
hãy biết rằng người ấy là cùng đinh —Whoever strikes or by speech annoys parents, 
brothers, sisters or parents-in-law, he 1s an outcast. 

11) Người nào mà khi được hỏi về điều phải, lại khuyên dạy làm điều sai lầm, hoặc dạy mà 
còn dấu kín bí mật, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh—Whoever, when questioned 
about what Is good, counsels people what 1s wrong (advise others wrongly) and teaches In 
concealing way, he 1s an outcast. 

12) Người nào đã làm điều ác mà muốn không ai biết, và dấu nhẹm giữ kín, hãy biết rằng 
người ấy là cùng đinh—Whoever, having done an evil deed, wishes that it may not be 
known to others and conceals it with his actions, he 1s an outcast. 

13) Người nào khi đến nhà người được đãi đằng với những món ngon vật lạ, đến lượt mình, 
khi khách đến nhà lại không tiếp đón phải lẽ, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh— 
Whoever, having gone to another's house and partaken of cholce food, does hím in 
return when he comes, he 1s an outcast. 

14) Người nào giả dối lường gạt một vị Bà-La-Môn, một đạo sĩ ẩn dật, hay một du Tăng khất 
sĩ, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh—Whoever deceives by falsehood a Brahmana or 
ascetic or any other mendIicant, he 1s an oufcast. 


3055 


15) Người nào bằng lời nói, phiền nhiễu một vị Bà-La-Môn hay một đạo sĩ ẩn dật vào lúc 
thọ thực, và không dâng cúng dường vật thực, hãy biết rằng người ấy là cùng đỉnh— 
Whoever by speech annoys a Brahmana or ascetic, when meal time has come and does 
not øgIve alms, he 1s an outcast. 

16) Người nào trên thế gian nầy bị mịt mù che lấp trong vô minh, lại bày điều tiên đoán việc 
không có để cầu mong việc gì, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh—Whoever in this 
world, shrouded 1n Ignorance, predicts what 1s not expected, he 1s an outcast. 

17) Người nào tự tâng bốc mình, khinh rẻ người khác, và trở nên đê hèn vì tánh tự phụ của 
mình, hãy biết người ấy là cùng đinh—Whoever exalts himself and despises others and ¡is 
debased by his pride, he 1s an outcast. 

18) Người nào có tánh ưa khuấy nhiễu, tham lam quá độ, ham muốn đê hèn, ích kỷ, lưu 
manh, không biết hỗ thẹn và ghê sợ tội lỗi, hãy biết rằng người ấy là cùng đỉnh— 
Whoever Is annoying, avariclous, of base desires, selfish, deceifful, shameless and 
fearless 1n evi] actions, he 1s an ouftcast. 

19) Người nào nguyễn rủa, mắng chưởi Đức Phật hay một vị đệ tử của Phật, dầu là hàng 
xuất gia hay cư sĩ tại gia, hãy biết người ấy là cùng đinh—Whoever reviles the Buddha 
or one of his disciple, recluse or householder, he 1s an outcast. 

20) Người nào không phải là một vị A-La-Hán mà mạo nhận tự xưng mình là A-La-Hán, là 
kẻ trộm của toàn thể vũ trụ, người ấy là hạng cùng đinh thấp hèn nhất—Whoever, 
without being an Arahant claims to be an Arahant, 1s a thief in the whole universe, he 1s 
the lowesf ouftcast. 

21) Không phải do sanh trưởng là cùng đính, không phải do sanh trưởng là Bà-La-Môn. Do 
hành vi là cùng định, hay do hành vi là Bà-La-Môn——Not by bịrth 1s one an oufcast, not 
by birth 1s one a Brahmana but by deeds one becomes an outcast, by deeds one becomes 
a Brahmana. 

22) Hãy biết như vậy do câu chuyện nầy: Thuở ấy có Matanga, một con người cùng đỉnh, 
người nấu thịt chó—Know ït as such by this illustration: there was the son of an outcast, 
known as Matanga, a dog-cooker. 

23) Người con tên Matanga nầy thành đạt mức vinh quang tuyệt đỉnh rất khó thành đạt, và 
được nhiều người thuộc giai cấp Sát Đế Lợi và Bà-La-Môn hỗ trợ —This Matanga 
achieved the highest glory, which 1s difficult to obtain. Many wariors and Brahmins came 
to minister unto him. 

24) Đi đến cảnh giới Phạm thiên bằng chiếc xe của Thiên đình. Trên con đường xa lộ không 
dục vọng, Matanga hiện thân lên cảnh Phạm Thiên, lánh xa mọi hình thức tham ái. Trạng 
thái sanh trưởng trong cảnh cùng đỉnh không gây trở ngại cho sự tái sanh vào cảnh Phạm 
Thiên —Mounting the celestial vehicle along the passionless highway, he soared the 
Brahma realm, having discarded sense-desires. Though bìrth dịd not prevent him from 
being reborn In the Brahma realm. 

25) Có những vị Phạm Thiên tái sanh vào gia đình truyền giáo quen thuộc với kinh kệ Vệ 
Đà. Những vị nầy lắm khi cũng có những hành vi xấu xa tội lỗi—There are Brahmins 
born in the family of preceptors, kinsmen of Veda hymns. They too are frequently 
addicted to evil deeds. 

26) Trong kiếp nầy các vị ấy bị khinh khi, kiếp sống tới họ sẽ lâm vào cảnh khổ. Sanh trưởng 
không giúp họ tránh khỏi phải tái sanh vào khổ cảnh hay gặt hái quả dữ-—In this life, 


3056 


they are despised; in next life, they get a woeful state. Birth does not preclude them from 
a woeful state or from condemnation. 


27) Do sanh trưởng người ta không trở thành cùng đỉnh, do sanh trưởng người ta không trở 


thành Bà La Môn. Trở thành cùng đinh do hành vi, trở thành Bà La Môn cũng do hành 
vi—By birth, one 1s not an outcast, by birth one 1s not a Brahmana. But by deeds one 1s an 
oufcast, by deeds one 1s a Brahmana. 


(HI)Người Bà La Môn Vaggika Bharadvdja về nương với Đúc Phật—Brahmin Vaggika 


Œ) 


Bharadvaja took Refuge in the Buddha: Khi Đức Thế Tôn dạy như vậy, vị Bà La Môn 
Aggika BharadvajJa nói: Lành thay, Bạch Đức Gotama! Lành thay, bạch Đức Gotamal 
Cũng như người kia dựng lại ngay ngắn một vật đã bị lật đổ, hay khám phá ra một vật đã 
được dấu kín, hay vạch đường chỉ lối cho người lạc bước, hay cầm đèn soi sáng trong 
đêm tối để cho ai có mắt có thể trông thấy, giáo pháp mà Đức Gotama giảng dạy bằng 
nhiều phương cách cũng dường thế ấy. Bạch Đức Thế Tôn, nay con xin quay về nương 
tựa nơi Đức Gotama, nơi Giáo Pháp và nơi Giáo Hội các vị đệ tử của Ngài. Kính xin Đức 
Gotama từ bi chấp nhận con vào hàng môn đệ ngay từ ngày nầy đến giờ phút cuối cùng 
của đời con—When this was spoken, the Brahmin Vaggika Bharadvaja addressed the 
“Thus Come One" as follows: “Excellent, O Venerable Gotama. Excellent! It 1s as 1ƒ, O 
Venerable Gotama, a man were to set upripht that which was overturned or were tfo 
reveal that which was hidden or were to point out the way to one who has gone astray or 
were to hold a lamp amidst the darkness, so that whoever has eyes may see, even so has 
the doctrine been expounded in various ways by the Venerable Gotama. And I seek 
refuge in the Venerable Gotama, the Doctrine, and the Order of Disciples. May the 
Venerable Gotama receive me as a follower who has taken refuge from this very day to 
life”s end.” 


(N) Con Người Suy Đồi 
The Falling Man 


Tổng quan về Con Người Suy Đồi—An overview dƒ the Falling Man: Theo Kinh Suy 
Đồi, một thuở Đức Thế Tôn ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, gần thành Xá Vệ. Lúc 
bấy giờ đêm về khuya có một vị Trời hào quang chiếu sáng khắp cả khu Kỳ Viên, đến 
hầu Phật, lại gần nơi Phật ngự, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng sang một bên. Khi đứng 
yên, vị Trời cung kính bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kệ. Con xin đến hầu Đức Thế Tôn 
và bạch hỏi Ngài về con người suy đồi. Kính xin Đức Thế Tôn mở lượng từ bi, hoan hỷ 
chỉ dạy chúng con vì nguyên nhân nào người ta suy đồi—According to the Parabhava 
Suffa, on one occasion the “Exalted One” was dwelling at the monastery of 
Anathapindika, In Jeta Gorve, near Savatthi. Now when the night was far spent a certain 
deity, whose surpassing splendour i1lluminated the whole Jeta Grove, came to the 
presence of the “Exalted One" and, drawing near, respectffully saluted him and stood at 
one side. Standing, he addressed the “Exalted One” in verse. Having come fo Interrogate 


3057 


the “Exalted One,” we ask Your Honor about the falling man. Pray and telÏ us the cause of 
one”s downfall. 


(IH) Chỉ tiết về Con Người Suy Đồi— Details oƒ the Falling Man: 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Tình trạng tiến bộ dễ hiểu biết, tình trạng suy đổi dễ hiểu biết. Người biết thương giáo 
pháp là tiến bộ, kẻ ghét bỏ giáo pháp là suy đồi —Easily known is the progressive one, 
easily known 1s the declining one. A lover of the Dharma 1s the progressive one. A hater 
of the Dharma 1s the declining one. 

Thân thiện với kẻ hư hèn, không thấy gì tốt nơi người đạo đức, người thật lòng vui thú 
với thói hư tật xấu, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đổi—The vicious are dear 
to him though In the virtuous, he finds nothing pleasing and favours the creeds of the 
Vicious: this 1s the cause of one”s downfall. 

Người dễ duôi dã dượi, ham vui ở chỗ đông người, không chuyên cần, biếng nhác và 
nóng nảy, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đổi—The man who is drowsy, fond 
OŸ society, not Industrious, indolent, and who expresses anger: this 1s the cause of one”s 
downfall. 

Người giàu có mà không cấp dưỡng cha mẹ già đã quá tuổi xuân xanh, đó là nguyên 
nhân làm cho con người suy đồi—Whoever, though being rich, does not support his aged 
parents who have passed therr youth: this 1s the cause of one”s downfall. 

Người giả dối, gạt gẫm một vị Bà La môn, một vị đạo sĩ ẩn dật du phương khất sĩ, đó là 
nguyên nhân làm cho con người suy đổi—He who, by falsehood,  deceives a Brahmana 
Or an aSC€tIC Or any other mendicant: this 1s the cause of oneˆs downfall. 

Người có tiền của dổi dào, nhiều vàng bạc, lắm thực vật, nhưng chỉ thọ hưởng riêng 
mình, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi—The man who owns much property, 
who has gold and food but enjoys alone his delicacies: this 1s the cause of one”s downfall. 
Người kiêu căng, tự phụ với dòng dõi, với tài sản sự nghiệp hoặc giai cấp mình và khinh 
khi những người khác, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đổi—The man who 
prndes In birth or wealth or clan and despises his own kinsmen: this 1s the cause of one”s 
downfall. 

Người trụy lạc, say sưa rượu chè, cờ bạc, và phung phí tài sản, đó là nguyên nhân làm 
cho con người suy đỗổi—The man who is a debauchee, a drunkard, a gambler and who 
squanders whatever he possesses: this 1s the cause of one”s downfall. 

Không biết an phận với chính vợ nhà, ăn ở với gái giang hồ và vợ người khác, đó là 
nguyên nhân làm cho con người suy đỗổi—Not contented with one”s own wives, ¡f one is 
seen amonøst courtesans and the wives of others: this 1s the cause of oneˆs downfall. 


10) Người đã quá tuổi xuân xanh, cưới về bà vợ quá trẻ và ăn ở sống chung không phải vì 


tình thương chăm sóc, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi—The man who, past 
his youth, brings a very young wife and sleeps not for Jealousy of her: this 1s the cause of 
oneˆ”s downfall. 


11) Người tự đặt mình dưới quyền một người đàn bà hay một người đàn ông phung phí vô độ 


lượng, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đổi—He who places in authority an 
Intemperate spend-thriff woman, or a man of similar nature: this 1s the cause of one”s 
downfall. 


3058 


12) Người có ít phương tiện mà nhiều tham vọng, dòng dõi chiến sĩ mà khao khát cầm quyển 
tối thượng, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi—He, who of slender means but 


vast ambition or of warrlor bíth, aspires to sovereignty: this 1s the cause of one”s 
downfall. 


(HI)Đức Phật kết luận về Con Người Suy Đồi— The Buddhas Conclusion oƒ the Falling 
Man: Phật tử thuần thành nên thấu rõ những nguyên nhân đưa đến tình trạng suy đồi trên 
thế gian để theo gương bậc Hiên Trí Cao Thượng sống với trí tuệ trong cảnh giới nhàn 
lạc—Sincere Buddhists should Know well these causes of downfall in the world and 


should be able to follow good example of the Noble Sage to endowed with insight and to 
shares a happy realm. 





(Phế tích ngục giam vua Bình Sa Vương) 


3059 


CHƯƠNG CHÍN MƯƠI 
CHAPTER NINETY 


Tam Giới 
Traidhatuka (skf) 
Trailokya (p) 


(A) Dục Giới: Kamadhatu (skt) 

(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Dục giớ— Overview and Meanings oƒ Kamadhatu 
(I) Tổng quan về “Dục giới”— An overview oƒ “Kama-dhatu”. 

(H) Nghĩa của Dục Giới— The meaning oƒ “Kamadhaftu”. 


(A-2) Phân loại Dục Giới— Categories 0ƒ the realm oƒ destre 
(I) Lục Dục Thiên: Devas in the six heavens oƒ deSire. 
(H) Nhân gian trong Tứ Châu—Beings ïn the ƒour confinens. 


(B) Sắc giới: Rupadhatu 

(B-1) Sắc— Forms— Rupa (skt) 

(I) Tổng quan về Sắc—An overview oƒ Rupa. 

(H) The meanings oƒ Rupa—Nghĩa của sắc. 

(HI)Những định nghĩa liên quan đến Sắc— Definitions that are related to Rupa. 
(IV)Phân loại sắc— Categories oƒ Rupa. 

(A) Hai Loại Sắc— Two kinds oƒ rupa. 

(B) Ba loại sắc— Three kinds oƒ rupa. 

(C) Thập Nhất Sắc (Mười Một loại Sắc)— Eleven kinds oƒ rupa. 
(D) Thập Tứ Sắc (Mười Bốn loại sắc)— The ƒourteen elemenis. 
(V) Sắc và Tam Pháp Ấn—Forms and trilaksana. 


(B-2) Tổng quan và Ý nghĩa của Sắc giới— Overview and Meanings oƒ Rupadhatu 
(I) Tổng quan về Sắc giới—An overview oƒ Rupadhatu. 
(H) Nghĩa của Sắc giới— The meanings oƒ Rupadhatu. 


(B-3) Phân loại Sắc giới— Categories 0ƒ Rupadhatu 

(I) Bốn lĩnh vực vô sắc. 

(IH) Tứ Thiền Thiên: Brahmalokas (skt)— The ƒour dhyana heavens—See Tứ Thiền Thiên in 
Chapter 169. 


(C) Vô sắc giới: Arupadhatu 

(C-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Vô sắc giới— Overview and Meanings oƒ Arupadhatu 
(I) Tổng quan về Vô sắc giới—An overview oƒ Arupadhatu9. 

(H) Nghĩa của Vô Sắc Giới— The meanings oƒ Arupaloka. 


3060 


(HI)Những định nghĩa liên quan đến Vô Sắc Giới— Definitions that are related to Arupaloka. 
(IV)Cõi Vô Sắc Giới— The boundaries of Arupaloka. 


(C-3) Tam Giới Như Hỏa Trạch— The triple worlds as a burning house 
(C-4) Tam Giới trong kinh Hoa Nghiêm— Three worlds in The Flower Adornment Sutra 
(D) Các Cảnh Giới Khác— Other Realims 


(E) Tam thiên đại thiên thế giới— Three thousand great chỉliocosmos Three-Thousand- 
Great Thousand World 


3061 


(A) Dục Giới 
Kamadhatu (skt) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Dục giới 
Overview and Meanings 0ƒ Kamadhatu 


() Tổng quan về “Dục giới”—An overview oƒ “Kama-dhatu”: Theo Trường Bộ, Kinh 


Phúng Tụng, cõi luân hồi sanh tử được chia làm ba. Đó là Dục giới, Sắc giới, và Vô sắc 
giới. Dục giới là cảnh giới tham sắc dục và thực dục. Dục Giới gồm thế giới nầy và sáu 
cõi trời (sáu cõi trời, cõi người và địa ngục). Bất cứ thế giới nào mà những yếu tố tham 
dục chưa được khắc phục. Thế giới của sự ham muốn. Đây là thế giới thấp nhất trong ba 
thế giới, hai thế giới kia là sắc giới và vô sắc giới. Nó cũng là thế giới mà trong đó loài 
người đang sống, và nó có tên là dục giới vì “sự tham dục” là động lực lướt thắng cho tất 
cả chúng sanh trong cõi này. Chúng sanh trong cõi dục giới nây đều có ngũ uẩn tạo thành 
thân thể vật chất (thế giới vật chất bao trùm từ lục đạo đến các cõi trời đều thuộc dục 
giới nầy) —According to The Long Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, the realms of 
births and deaths divided into three realms of existence. They are Kamadhatu, 
Rupadhatu, and Arupadhatu. The realm of (sensuous) desire of sex and food. The realm 
of desire, of sensuous gratification; this world and the six devalokas (includes the six 
heavens, the human world, and then hells); any world in which the elements of desire 
have not ben suppressed. The world of desire. The region of the wishes. Thịs 1s the 
lowest of the three realms of exIstence, the other two being rupa-dhatu and arupa-dhatu. 
It is also the realm In which human live, and 1t receives I1ts name because desire 1s the 
dominant motivation for 1ts Inhabitants. All beings In this realm possess Íive aggregates or 
panca-skandha. 


(II) Nghĩa của Dục Giới— The meaning oƒ “Kamadhatfu¿”: Dục giới là một trong tam giới, nơi 


8) 
b) 
c) 
đ) 
©) 


đó có đây dẫy những thứ ham muốn. Đây là cảnh giới tham sắc dục và thực dục. Gồm 
sáu cõi trời, cõi người và địa ngục. Chúng sanh trong cõi dục giới nầy đều có ngũ uẩn tạo 
thành thân thể vật chất (thế giới vật chất bao trùm từ lục đạo đến các cõi trời đều thuộc 
dục giới nầy) —-Realm of desire or sensual realm—Human world—Desire world— 
Passion world—Passions. One of the three realms. Realm of desire 1s a realm where 
there exisfs all kinds of desires. This 1s the realm of (sensuous) desire of sex and food. lt 
includes the six heavens, the human world, and then hells. All beings 1n this realm 
pOSSess five agsregates or panca-skandha: 

Tài Dục: Desrre for talents. 

Sắc Dục: Desire for sex. 

Danh Dục: Desrre for fame. 

Thực Dục: Desrre for food. 

Thùy Dục: Desire for sleep. 


3062 


(A-2) Phân loại Dục Giới 
Categories 0ƒ the reqlm 0ƒ desire 


Dục giới được chia thành 20 khu vực khác nhau. Gọi là chúng sanh trong cõi dục giới vì 
chúng sanh trong cõi nầy luôn bị dục vọng chế ngự—Categories of “Kamadhatu.” The 
realm of desire 1s divided into 20 different regions. Beings In the realm of desire (so 
called because the beIngs In these states are dominated by desire): 


(D Lục Dục Thiên: Chư Thiên trong sáu cõi trời dục giới: Kamadeva (skt)—Devas in the six 


l) 


2) 


a) 
b) 
c) 
đ) 
3) 
4) 
3) 
6) 


heavens of desire. 

Cõi Dạ Ma Thiên: Yamah—Dạ Ma Thiên là cõi trời dục giới thứ ba, được giải thích như 
là nơi luôn có thời gian và mùa màng lương hảo—Yama deva; the third devaloka, 
1nterpreted as the place where the times, or seasons, are always good. 

Cõi Tứ Thiên Vương Thiên: Caturmaharajakayika—See Tứ Thiên Vương Thiên In 
Chapter 169. 

Trì Quốc Thiên Vương: Đông Thiên Vương—Dhrtarastra, in the east. 

Tăng Trưởng Thiên: Nam Thiên Vương——Virudhaka, in the south. 

Quảng Mục Thiên Vương: Tây Thiên Vương——Virupaksa, in the west. 

Đa Văn Thiên Vương: Bắc Thiên Vương——Vaisramana (Dhanada), in the north. 

Cối Đao Lợi Thiên: Trayastrimsah—See Đao Lợi Thiên in Chapter 169. 

Cõi Đâu Suất Thiên: Tusita—See Đâu Suất Thiên in Chapter 169. 

Cõi Hóa Lạc Thiên: Nirmanarat—See Hóa Lạc Thiên in Chapter 169. 

Cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên: Paranrmitavasavarin—See Tha Hóa Tự Tại Thiên In 
Chapter 169. 


*%- AII “Phiên” or “Devas” wIll be found in Chapter 169. 


(H) Nhân gian trong Tứ Châu — Beings in the ƒour confinenfs: See Chapter 70 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


Địa Ngục: Naraka (skt—See Địa Ngục in Chapter 163. 

Ngạ Quỷ: Preta-gati (skt)—Hungry ghosts—See Ngạ Quỷ in Chapter 164. 
Súc Sanh: Tiryagyonl (skt)—See Súc Sanh and Súc Sanh Thú in Chapter 165. 
A Tu La: Asura—See Chapter 166. 

Nhân: Human beings: See Chapter 167. 


*%* See from Chapter 162 to Chapter 166. 





Œ) 


3063 


(B) Sắc giới 
Rupadhatfu 


(B-1) Sắc 
Forimms— Rupa (sktf) 


Tổng quan về Sắc—An overview oƒ Rupa: Vật chất—Appearance—Material—Form— 
Object—Hình tướng của vật chất—Sắc là hình thể, nhưng thường dùng theo nghĩa thể 
chất, có một vị trí trong không gian, và ngăn ngại với những hình thể khác. Vậy, sắc có 
thể tích, do đó có hạn cuộc, bị tùy thuộc. Sắc phát hiện khi hội đủ những nhân duyên 
nào đó, và tùy những nhân duyên ấy mà trụ một thời gian, rồi tiêu diệt mất. Sắc vốn vô 
thường, lệ thuộc, hư giả, tương đối, nghịch đảo và sai biệt—Form is used more ¡n the 
sense of “substance,” or “something occupying space which will resist replacement by 
another form.” So 1t has extension, 1t 1s limited and conditioned. It comes Into exIstence 
when conditions are matured, as Buddhists would say, and staying as long as they 
conftinue, pass away. Form 1s Impermanent, dependent, 1llusory, relative, antithetical, and 
distincfive. 





(II) The meanings oƒ Rupa— Nghĩa của sắc: 


Ũ 
8) 
b) 
c) 


Nghĩa rộng—General meanings: 
Hình thể: Form—Body. 

Hình thức—Appearance——ObJect. 
Màu sắc: Color. 


2) Nghĩa của “sắc” theo Phật giáo——The meanings of rupa in Buddhism: 


a) 
)) 
) 
ii) 
b) 


c) 


Sắc là một trong ba đặc tánh lớn (tam đại) được nói đến trong Khởi Tín Luận—One of 
the three great characteristics mentioned In the Awakening of FaithSee Three great 
characteristics in the awakening faith. 

Thể đại—Substance: The greatness of the bhutatathata in its essence or substance. 

Tướng đại —Form: The greatness of Ifs aftributes or manifesfations; perfect in wisdom 
and mercy and every achievemeii. 

Dụng đại —Function: The greatness of 1ts functions and operations within and without, 
perfectly transforming all the living to good works and good karma now and hereafter. 
Sắc Pháp: Rupani (sk)—See Bảy Mươi Lăm Pháp Câu Xá Tông (Seventy-five dharmas 
of the Abhidharma Kosa) in Chapter 185. 

Sắc uẩn: Rupa (p)—See Ngũ Uẩn (Five Aggregations) in Chapter 116. 


(HI)Những định nghĩa liên quan đến Sắc— Dđfinitions that are related to Rupa: 


1) 


2) 


Sắc Ái: Rupa-tanha (p & skt)—Craving after form—Tríu mến sắc giới—Craving for the 
world of form). 

Sắc Ấm: Rupa-skandha (skt)—Sắc Uẩn—Sắc uẩn thuộc về thân, còn bốn uẩn kia thuộc 
về tâm——The skandha of rupa (or that which has form). Aggregate matter or the skandha 
of form relates to the physical body, while the remaining four concern the mind. 


3) 
4) 
a) 
b) 


c) 


1) 


¡) 


3) 
6) 


7) 


ỡ) 


2) 


3064 


Sắc hữu: Rupa-bhavo (p)—Becoming in the world of form. 

Sắc Không: Material and immaterial. 

Sự và lý: Phenomenal and noumenal. 

Những sự vật hay hiện tượng bày ra trước mắt ta thì gọi là 'hữu,` nhưng thực chất của nó 
lại là “không”: The manifold forms of things exist, but things, being constructed of 
elemenis, have no reality. 

Ở chư pháp thì gọi là “Sắc Tâm,” trong các loài hữu tình thì gọi là “Thân Tâm”: In 
Inanimate we call “Material and immaterial,” in living things or animate we call “Matter 
and mind.”. 

Sắc (pháp có hình chất gây trở ngại và không có tri giác): Matter or material. 

Tâm (pháp không có hình chất, không thể thấy được, nhưng có tri giác): Mind or 
1mmaterial. 

Sắc pháp: Rupa-dharma (skt)—Form element. 

Sắc Thân: Rupakaya (skt)——Form-body——Thân do các sắc pháp như tứ đại ngũ trần tạo 
ra của Phật, đối lại với pháp thân hay chân thân của Phật (phần tâm linh phi vật chất và 
bất tử) — The physical body (of the Buddha), as contrasted with the dharma-kaya, the 
1mmaterial, spiritual, or Immortal body. 

Sắc Trần: Ruparammana (skt—The visual objec—Một trong lục trần, các màu sắc 
(xanh, đỏ, vàng, trắng, v.v.) và hình sắc hấp dẫn của nam nữ (mang tánh ô nhiễm)—The 
quality of form, color, or sexual attraction. 

Sắc Tự Tướng: Rupasvabhava (skU)—Tự tính của thế giới bên ngoài—The self-nature of 
the external world. 

Sắc Tức Thị Không, Không Túc Thị Sắc: Rupam eva sunyata, sunyataiva rupam (p & 
skt)——Kinh điển Pali đã tuyên bố sáu căn, sáu trần và sáu thức cũng như năm uẩn đều là 
không tánh như sau: “Mắt là không phải ngã và bất cứ cái gì thuộc về ngã; sắc không 
phải là ngã và bất cứ cái gì thuộc về ngã; thức không phải là ngã và bất cứ cái gì thuộc 
về ngã.” Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: “Này Xá Lợi Phất! 
Thế giới hiện tượng hay sắc tướng này là không, và không quả thực là thế giới hiện 
tượng. Không không khác với thế giới hiện tượng hay Sắc, thế giới hiện tượng hay Sắc 
không khác với Không. Cái gì là thế giới hiện tượng thì cái đó là Không, cái gì Không thì 
cái đó là thế giới hiện tượng.” Tâm Kinh giải thích ý niệm Tánh Không rộng ra như sau: 
“Sắc chẳng khác với không,” hoặc “Không chẳng khác với sắc” và “Tánh không của chư 
pháp không sanh không diệt, không nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm,” nghĩa 
là sắc không có bản chất của chính nó, nó sanh khởi là do duyên sanh, do đó sắc là 
không hoặc đồng nghĩa với không. Như vậy, khách thể, chủ thể và thức đều tùy thuộc lẫn 
nhau. Thực tế của cái này là phụ thuộc vào cái khác; nếu cái này giả thì những cái khác 
cũng là giả. Chủ thể nhận thức và ý thức của khách thể bên ngoài hẳn cũng là giả. Vì 
vậy, khi một người nhận thức bên trong hoặc bên ngoài đều là vọng tưởng, thì sẽ thấy 
không có gì cả, tạo tác và hủy diệt, nhiễm và tịnh, tăng và giảm... Do thế, nói rằng 
“Tánh không của chư pháp không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không 
tăng, không giảm.” Tuy nhiên, trên thực tế chúng ta không thể nói rằng một pháp vừa là 
thật và đồng thời vừa là không thật. Ở đây tánh không phải được định nghĩa như lý duyên 
khởi. Có sự liên hệ mật thiết tổn tại giữa lý duyên khởi và tánh không. Cái này bao hàm 
cái kia, cả hai không thể tách rời nhau. Tánh không là hệ quả hợp lý của quan điểm của 


3065 


Đức Phật về lý duyên khởi. Tánh không là chủ để trung tâm của hệ thống triết học Đại 
Thừa. Từ này được dùng trong hệ thống Bát Nhã Ba La Mật để chỉ một trạng thái nơi mà 
tất cả các chấp thủ được xem nư bản chất thật của hiện tượng là hoàn toàn bị chối bỏ. 
Nói cách khác, nếu chúng ta biết chư pháp thường không có tướng cố định là chúng ta 
gieo được chủng tử tuệ giác như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy: “Biết chư pháp không có 
tướng cố định thường hằng, hạt giống về Phật tánh sẽ sanh khởi.”—The Pali scripture 
declares six sense-organs, six sense-objects and six consclousnesses as well as five 
aggregates are Sunyata as “Eye Is void of self and anything belonging to self; form Is 
void from self and anything belonging to self; visual consciousness 1s void of self and 
anything belonging to self.” Matter is Just the immaterial, the Immaterial 1s Just matfer 
(form 1s emptiness and the very emptiness 1s form). In the Heart Sutra, the Buddha told 
Sariputra: “Sariputra! This phenomenal world or form 1s emptiness, and emptiness 1s truÌy 
the phenomenal world. Emptiness 1s not different from the phenomenal world, the 
phenomenal world 1s not different from emptiness. What ¡is the phenomenal world that 1s 
emptiness, what 1s emptiness that 1s the phenomenal world.” The Hrdaya Sutra expands 
this concept by emphasis that “Rupa does not differ from Sunya”, or “Sunya does not 
differ from rupa” and “Sunya of all things 1s not created, not annihilated, not impure, not 
pure, not increasing, and not decreasing.” It means that because rupa must have no nature 
Of 1ts OWn, 1t 1s produced by causes or depend on anything else, so rupa 1s sunyata or 
Identical with void. Therefore, the perceived obJect, the perceiving subJect and 
knowledge are mutually interdependent. The reality of one 1s dependent upon others; 1ƒ 
one 1s false, the others must be false. The perceiving subJect and knowledge of the 
external obJect must also be false. So what one perceives within or without 1s 1llusory. 
Therefore, there 1s nothing, creation and annihilation, pure and Impure, increase and 
decrease and so on. However, in reality, we cannot say a thing to be either real or unreal 
at the same time. Here, Sunyata must be defined as Pratityasamutpada. There Is the 
Intimate connection that exists between causality and sunyata. The one presupposes the 
other; the two are Iinseparably connected. Sunyata 1s the logical consequence of the 
Buddha”s view of causality and effection. Sunyata 1s the central theme of the Mahayana 
philosophical system. This term has been used in the PraJna-paramita system to denote a 
stage where all viewpoints with regard to the real nature of mundane world are totally 
rejected. In other words, we may say that to have a viewpoint 1s to cling to a position and 
there can be various types of positions with regard to the real nature of things as 
Saddharma-Pundaria expressed: “Knowing that phenomena have no constant fixed 
nature, that the seeds of Buddhahood sprout through causation.” 

10) Sắc Tướng: Rupalakshana (skt——Tướng mạo sắc thân bên ngoài, có thể nhìn thấy được 
hay các đặc trưng của cơ thể—Material appearance—External manifestation—The 
visible or corporeal features. 


(IV)Phân loại sắc— Categories oƒ Rupa: Có nhiều loại sắc (vật chất, hình thể, hay hình dáng 
vật thể—matter, form, or material shape)—There are several different categories of 
TUPA: 

(A) Hai Loại Sắc— Two kinds 0ƒ rupa: 


Elloo 


I)_ Nội sắc (những căn của giác quan như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân): Inner rupa as the organs 
Of sense (eye, ear, nose, tongue, body). 

2) Ngoại sắc (những trần cảnh bên ngoài như màu sắc, âm thanh, mùi thơm, hương vị, sự 
xúc chạm): Outer rupa as the obJects of sense (colour, sound, smell, taste, touch). 

(B) Ba loại sắc— Three kinds 0ƒ rupa: 

1) Khả kiến hữu đối sắc (các sắc trần, trắng, xanh, vàng, đỏ, v.v.): Visible objects (white, 
blue, yellow, red, etc.). 

2) Bất khả kiến hữu đối sắc (thanh, hương, vị, xúc): Invisible objects (sound, smell, taste, 
touch). 

3) Bất khả kiến vô đối sắc (những vật thể trừu tượng): Invisible immaterial or abstract 
obJects. 

(C) Thập Nhất Sắc (Mười Một loại Sắc)— Eleven kinds oƒ rupa: 

(C-T)Ngũ Căn— The five organs oƒ the sense: 

1) Nhãn: Eye. 

2) NHĩ: Ear. 

3) Tỷ:Nose. 

4) Thiệt: Tongue. 

3) Thân: Body. 

(C-2)Ngũ Cảnh — The five obJects oƒ the sense: 

6) Sắc: Colour. 

7) Thanh: Sound. 

8) Hương: Smell. 

9) VỊ: Taste. 

10) Xúc: Touch. 

11) Vô Biểu Sắc——The immaterial object: 

(D) Thập Tứ Sắc (Mười Bốn loại sắc)— The ƒourteen elements: 

(D-1)Ngũ Căn: The five organs of sense—(see FIve organs of the sense In (3) (a). 

(D-2)Ngũ Cảnh: The five objects of sense—(see five obJects of sense (3) (b). 

(D-3)Tứ Đại— The ƒour elemenfs: 

I) Đất: Earth. 

2) Nước: Water. 

3) Lửa: Fire. 

4) Gió: AIr or wind. 


(V) Sắc và Tam Pháp Ấn— Forms and trilaksana: Theo kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật dạy: 
“Này các Tỳ Kheo, sắc không phải là ngã. Vì này các Tỳ Kheo, nếu sắc là ngã, thì thân 
này sẽ không bị bệnh và chúng ta có thể nói 'ước mong sắc của ta được như vầy, ước 
mong sắc của ta không phải như vầy. Nhưng vì này các Tỳ Kheo, sắc thân không phải là 
Ngã cho nên thân này bị bệnh và chúng ta không thể nói 'ước mong cho sắc của ta được 
như vây, hay ước mong cho sắc ta không phải như vầy. Lại nữa này các Tỳ Kheo, các 
ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường?” Bạch Đức Thế Tôn: “Sắc là vô 
thường.” “Cái gì vô thường thì tạo khổ đau hay lạc thú?” Bạch Đức Thế Tôn: “Nó tạo 
khổ đau.” Vậy cái gì vô thường, khổ đau, chịu sự biến hoại thì có thể nào suy nghĩ theo 
cách này: “Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, được chăng?” Bạch Đức Thế 


Œ) 


3067 


Tôn: “Không thể như vậy được.” Như vậy bằng phương pháp phân tích, Đức Phật đã nhìn 
nhận sự hiện diện của khổ đau trên đời này. Ngài cho thấy rằng luyến ái mọi vật mà 
không có chánh kiến về thực chất của chúng là nguyên nhân của khổ đau. Tánh vô 
thường và biến đổi vốn có sẵn trong bản chất của vạn hữu. Đây là bản chất của chúng ta 
và đây là chánh kiến. Nếu chúng ta không chấp nhận điều này, chắc chắn chúng ta sẽ 
gặp nhiều điều xung đột mâu thuẫn vì chúng ta không thể nào thay đổi được bản chất 
của vạn hữu và kết quả là 'niểm hy vọng xa dần khiến cho chúng ta đau khổ. Vậy giải 
pháp duy nhất là ở chỗ phải điều chỉnh quan điểm của chính mình—According to the 
Anattalakkhana Sutta, the Buddha taught: “O, Bhiksus, 1s the form not the self. If the 
form, o Bhiksus, were the self, the body would not be subject to disease and we should be 
able to say “Let my body be such and such a one, let my body not be such and such a one. 
But since this body, o Bhiksus, 1s not the self, therefore, the body 1s subject to disease, 
and we are not able to say “Let my body be such and such a one, let my body not be such 
and such a one.'” The Buddha further said: “Now what do you think, o Bhiksus, 1s the 
body permanent or perishable?” “It is perishable, Lord.” The Buddha added: “And that 
which 1s perishable, does that cause pain or Joy?” “lt causes pain, Lord.” “And that which 
1s perishable, painful, subJect to change, 1s it possible to regard that in this way: “Phis 1S 
mine, this am I, this 1s myself?°” “hat 1s Iimpossible, Lord.” By the method of analysIs 
the Buddha pointed out to his disciples that attachment to things without a correct view as 
to their true nature 1s the cause of suffering. Impermanence and change are inherent In 
the nature of all things. This 1s their true nature and this 1s the correct view, and as long as 
We€ are af variance with it, we are bound to run Into conflicts. We cannot alter or control 
the nature of things, and the result 1s đisappointment or suffering. The only solution to this 
problem lies In correcting our own poInt Of view. 


(B-2) Tổng quan và Ý nghĩa của Sắc giới 
Overview and Meanings 0ƒ Rupadhatu 


Tổng quan về Sắc giớ—An overview oƒ Rupadhafu: Sắc giới là cảnh giới bên trên Dục 
giới gồm Tứ Thiền Thiên. Đây là cõi của thiên thần bậc thấp (Chúng sanh trong cõi nầy 
không có dâm dục và thực dục, chỉ có thân thân thể vật chất tốt đẹp thù thắng, cõi nước 
cung điện nguy nga. Tóm lại trong cõi nầy tham dục vật chất không ngừng tự thạnh, 
nhưng chưa giải thoát hết các mối phiền trược của vật chất vi tế. Y cứ theo tinh thần tu 
dưỡng cao cấp, cõi nầy chia làm tứ thiển thiên)—The realm of Beauty—The realm of 
form or matter or materlal world. It is above the lust world. It is represented in the 
Brahamlokas (tứ thiển thiên)—The realm of the lesser deities—See Tứ Thiên Thiên in 
Chapter 169. 


3068 


(II) Nghĩa của Sắc giới— The meanings oƒ Rupadhatu: Sắc giới, đệ nhị giới trong tam giới— 


l) 


2) 


Realm of form, or materlal form, or material world. It especially refers to the second 
Trailokya. 

Sắc là hình thể, nhưng thường dùng theo nghĩa thể chất, có một vị trí trong không gian, và 
ngăn ngại với những hình thể khác. Vậy, sắc có thể tích, do đó có hạn cuộc, bị tùy thuộc. 
Sắc phát hiện khi hội đủ những nhân duyên nào đó, và tùy những nhân duyên ấy mà trụ 
một thời gian, rồi tiêu diệt mất. Sắc vốn vô thường, lệ thuộc, hư giả, tương đối, nghịch 
đảo và sai biệt—Form ¡is used more ¡n the sense of “substance,” or “something occupying 
space which wIll resist replacement by another form.” So 1t has extension, 1t 1s limited 
and conditioned. Ït comes Into existence when conditions are matured, as Buddhists 
would say, and staying as long as they continue, pass away. Form Is Impermanent, 
dependent, 1llusory, relative, antithetical, and distinctive. 

Đây là một trong tam giới theo truyền thống vũ trụ học Phật giáo. Sắc giới được xem như 
là pháp giới cao hơn thế giới trong đó con người sanh sống, hay dục giới. Theo Phật giáo 
thì sắc giới thiển lấy sắc giới Thiên làm đối tượng—The realm of form. Being in the 
world of form have material form, but 1t 1s above the lust world (free from desires). Ít 1s 
represented ¡in the fourth Heavens or Brahmalokas (tứ thiển thiên). This realm ¡is 
considered to be higher that the one in which human beings live, 1.e., the desire realm or 
kama-dhatu. According to Buddhism, the four form-realm-meditations have the form- 
heaven as therr obJective. 


(B-3) Phân loại Sắc giới 
Categories 0ƒ Rupadhatu 


(ID Bốn lĩnh vực vô sắc: Four stages of formlessness—Đây là những bài tập thiền định có từ 


l) 
2) 
3) 
4) 


thời ban đầu của Phật giáo, nhằm đưa người tu tập lên những khu vực phi vật thể——These 
are meditation practices from the early phase of Buddhism, the objective of which was to 
raise the cultivators stage by stage Into increasingly higher level of Incorporeality: 

Sự vô hạn của không gian: Akasha—The stage of limitlessness of space. 

Sự vô hạn của nhận thức: Vijnana—The sfage of limitlessness of consciousness. 

Hư vô: The stage of nothingness. 

Bên kia hữu thức và vô thức: The stage of beyond awareness and nonawareness. 


(II) Tứ Thiền Thiên: Brahmalokas (skt—The four dhyana heavens—See Tứ Thiển Thiên in 


Chapter 169. 





3069 


(C) Vô sắc giới 
Arupadhatu 


(C-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Vô sắc giới 
Overview and Meanings 0ƒ Arupadhafu 


(ID) Tổng quan về Vô sắc giới—An overview oƒ Arupadhafu: Cảnh giới vô sắc, không còn 
thân thể, cung điện, đồ vật. Nơi đó tâm an trụ trong thiển định thâm diệu. Cảnh giới nầy 
trải dài đến Tứ Không Xứ —Đây là cõi của thiên thần bậc cao (cảnh giới nầy cao hơn 
cảnh sắc giới, chúng sanh không còn bị vật chất ràng buộc, đương thể thuần là tinh thần 
độc lập, chúng sanh trong cõi nầy thường trụ trong thâm định, không có cảnh giới xứ sở. 
Y theo thắng liệt của thiển định, cõi nầy là cõi tứ không xứ). Đây là một trong tam giới 
theo truyền thống vũ trụ học Phật giáo. Chúng sanh sanh vào chốn này do kết quả của sự 
tu tập thành công bốn giai đoạn thiển định gọi là “Tứ Không Xứ.” Trên cõi sắc giới, nơi 
chỉ có tinh thần thanh tịnh, nơi không còn thân thể, không còn cung điện, không còn vật 
chất. Cõi trời vô sắc kéo dài không hạn định trong tứ không xứ. Cõi nầy không có vật 
chất của sắc pháp, mà chỉ còn thức tâm trụ nơi thiển định thâm diệu. Trên cõi vô sắc 
không có thân sắc, và chúng sanh trong cõi này không còn khổ đau, lo lắng hay phiền 
não nữa, nhưng đây vẫn được coi như bất toại theo quan điểm Phật giáo, bởi vì khi thọ 
mạng của chúng sanh trên cõi này chấm dứt họ vẫn phải tái sanh vào cõi thấp hơn trong 
vòng luân hồi sanh tử. Theo Phật giáo, vô sắc giới thiển lấy vô sắc giới thiên làm đối 
tượng. Theo truyền thuyết, Đức Phật tu tập Vô sắc thiển với Arada Kalama, một nhà tu 
khổ hạnh đã đạt được trạng thái Thức Vô Biên; và với Udraka Ramaputra, một nhà tu 
khổ hạnh khác đã đạt được trạng thái cao nhất là Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Cuối 
cùng Đức Phật đã vượt qua các thầy mình, và, không còn gì để học hỏi nữa, Ngài tự dấn 
bước trên con đường của mình, mặc cho những lời yêu cầu nồng hậu của hai nhà tu khổ 
hạnh kia, mời Ngài ở lại để dạy cho các đổ đệ của họ—The realm of no Beauty (non- 
form)—The formless or Iimmaterial realm of pure spirit. There are no bodies, palaces, 
things. Where the mind dwells in mystic contemplation. Its extent 1s Iindefinable ¡in the 
four “empty” reglons of spaces (Tứ không xứ)—This 1s the realm of the higher detties. 
Thịs 1s one of the three worlds (triloka) of traditional Buddhist cosmology. Thịs 1s one of 
the “three worlds” (triloka) of traditional Buddhist cosmology. Beings are born Into this 
realm as a result of successful cultivation of meditative states called the “four formless 
absorptions” (arupya-samapatfI), each of which corresponds to a heaven realm within the 
Formless Realm. The formless realm of pure spirit, where there are no bodies, places, 
things. Its extent 1s undefinable In the four empty regions (Tứ không xứ). In the Formless 
Realm there 1s no physicality, and the beings who reside there have lives free from pain, 
anxIety, or afflictions, but this 1s seen as unsatisfactory from a Buddhist standpont, 
because when their lives in the Formless Realm end they are again reborn in the lower 
levels of cyclic existence. The heavens without form, Immaterial, consisting only of mind 
1n contemplation. According to Buddhism, formless-realm-medhitations have the formless 
heaven as their obJective. lt 1s a well-known fact that in the Buddha”s career he practiced 


3070 


the formless dhyana with Arada Kalama, and ascetic who attained the mental state of 
boundless consclousness, and Udraka Ramaputra, another ascetic who reached the 
highest stage of being neither conscious nor unconscIous. Finally, the would-be Buddha 
surpassed his teachers and, having found no more to learn from them, went his own way 
In spIte of their eager requesfs to stay and train their respective pupils—See Tứ Không 
Xứ (Four Iimmaterial heavens) in Chapter 169. 


(II) Nghĩa của Vô Sắc Giới— The meanings oƒ Arupaloka: Trên cõi sắc giới, nơi chỉ có tinh 
thần thanh tịnh, nơi không còn thân thể, không còn cung điện, không còn vật chất. Cõi 
trời vô sắc kéo dài không hạn định trong tứ không xứ. Cõi nầy không có vật chất của sắc 
pháp, mà chỉ còn thức tâm trụ nơi thiển định thâm diệu—The realm of formlessness— 
Being above the realm of form——Realm beyond form——The formless realm of pure spIrit, 
where there are no bodies, places, things. lts extent is undefinable In the four empty 
regions (Tứ không xứ)—The heavens without form, immaterial, consisting only of mind 
1n contemplation. 


(HI)Những định nghĩa liền quan đến Vô Sắc Giới—Definiions that are related to 
Arupdloka: 

1l Vô Sắc Hành: Arupyacarin (sk)—Formless deeds—Những hành động vô hình sắc. 
Nghĩa chính xác của thuật ngữ nầy thật khó biết. Có lẽ nó nhằm ám chỉ đời sống ở cõi vô 
sắc, hay nó đồng nghĩa với vô công dụng hạnh —The exact meaning of this term ¡is 
difficult to know. It may refer to the life in the world of no-form, or 1t 1s rrgarded as 
synonymous with “Anabhogacarya”. 

2) Vô Sắc Hữu: Formless-sphere existence—Hiện hữu hay quả báo thực tại của vô sắc 
giới——Existence In the realm of formlessness (Immaterial realm). 

3) Vô Sắc Thiên: Formless heaven—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn 
Thiển Vô Sắc——According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, 
there are four formless jhanas—See Tứ Thiển Vô Sắc (Four formless jhanas) in Chapter 
169. 

4) Vô Sắc T ướng: Formlessness—Na-vidyate, or Nirabhasa, or Animitta, or Alakshana 
(skt)——Imagelessness or shadowlessness. 

a) Không có hình tướng: Signlessness—Without appearance, form, or sign—No marks or 
characteristics——Nothingness—Have no existence——ÏIs not found—Does not 0cCur. 

b) Chân lý dứt tuyệt mọi hình tướng: Absolute truth as having no differentiated ideas. 

c)_ Niết Bàn: Nirvana—Vô tướng. 

d) Vô Tướng Tâm: No dwelling minds. 





(IV)Cõi Vô Sắc Giới— The boundaries oƒ Arupaloka: See Tứ Không Xứ in Chapter 169. 


3071 


(C-3) Tam Giới Như Hỏa Trạch 
The triple worlds as a burning house 


Dục giới, sắc giới và vô sắc giới đang thiêu đốt chúng sanh với những khổ đau không kể 
xiết. Tam giới giống như nhà lửa đang hừng hực cháy. Kinh Pháp Hoa dạy: “Ba cõi 
không an, dường như nhà lửa, sự khổ dẫy đầy, đáng nên sợ hãi.” Chúng sanh trong ba 
cõi, đặc biệt là chúng sanh trong cõi Ta Bà nầy, luôn bị những sự khổ não và phiền muộn 
bức bách. Sống chen chúc nhau trong đó như ở giữa một căn nhà đang bốc cháy, dẫy đầy 
hiểm họa, chẳng biết còn mất lúc nào. Ấy thế mà mọi người chẳng biết, chẳng hay, cứ 
mãi nhởn nhơ vui thú của ngũ dục, làm như không có chuyện gì xãy ra cả. Phật tử chơn 
thuần nên luôn nhớ vậy để lúc nào cũng chuyên cân tinh tấn tu hành cầu giải thoát. Thí 
dụ về nhà lửa đang cháy, một trong bẩy ngụ ngôn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong 
đó ông Trưởng giả dùng để dẫn dụ những đứa con vô tâm bằng những phương tiện xe dê, 
xe nai, xe trâu, đặc biệt là Bạch Ngưu Xa. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới đang thiêu 
đốt chúng sanh với những khổ đau không kể xiết. Tam giới giống như nhà lửa đang hừng 
hực cháy. Kinh Pháp Hoa dạy: “Ba cõi không an, dường như nhà lửa, sự khổ dẫy đầy, 
đáng nên sợ hãi.” Chúng sanh trong ba cõi, đặc biệt là chúng sanh trong cõi Ta Bà nầy, 
luôn bị những sự khổ não và phiền muộn bức bách. Sống chen chúc nhau trong đó như ở 
giữa một căn nhà đang bốc cháy, dẫy đây hiểm họa, chẳng biết còn mất lúc nào. Ấy thế 
mà mọi người chẳng biết, chẳng hay, cứ mãi nhởn nhơ vui thú của ngũ dục, làm như 
không có chuyện gì xãy ra cả. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ vậy để lúc nào cũng 
chuyên cần tinh tấn tu hành cầu giải thoát. Thật vậy, chúng ta thấy cuộc sống trên cõi 
đời nầy nào có được bình an lâu dài. Thẩm cảnh xãy ra khắp nơi, binh đao, khói lửa, 
thiên tai, bão lụt, đói kém, thất mùa, xã hội thì dẫy đầy trộm cướp, giết người, hiếp dâm, 
lường gạt, vân vân không bao giờ thôi dứt. Còn về nội tâm của mình thì đầy dẫy các sự 
lo âu, buồn phiền, áo não, và bất an. Trong kinh Pháp Cú, câu 146, Đức Phật dạy: “Làm 
sao vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt? Ở trong chỗ tối 
tăm bưng bít, sao không tìm tới ánh quang minh?”—The three realms of Desire, Form 
and Formless realms scorching sentient beings, such sufferings are limitless. The triple 
worlds as a burning house. In the Lotus Sutra, the Buddha taught: “The three worlds are 
unsafe, much like a house on fire. Suffering 1s all pervasive, truly deserving to be 
terrified and frightened.” Sentient beings In the three worlds, especially those in the Saha 
World, are hampered constantly by afflictions and sufferings. Living crowded in the 
suffering conditions of this Saha World 1s similar to living in a house on fire, full of 
dangers, life can end at any moment. Even so, everyone 1s completely oblivious and 
unaware, but continues to live leisurely, chasing after the five desires, as 1ƒ nothing was 
happening. Sincere Buddhists should always remember this and should always dilipgently 
cultivate to seek liberation. The burning house, one of the seven parables In the Wonder 
Lotus sutra, from which the owner tempts his heedless children by the device of the three 
kinds of carts (goat, deer and bullock), especially the white bullock cart. The three realms 
of Desire, Form and Formless realms scorching sentilent beings, such sufferings are 
limitless. The triple worlds as a burning house. In the Lotus Sutra, the Buddha taught: 
“The three worlds are unsafe, much like a house on fire. Suffering 1s all pervasIve, truly 


Ù 


2) 


3) 


1) 


3072 


deserving to be terrified and frightened.” Sentient beings In the three worlds, especially 
those In the Saha World, are hampered constantly by afflictions and sufferings. Living 
crowded In the suffering conditions of this Saha World 1s similar to living in a house on 
fire, full of dangers, life can end at any moment. Even so, everyone 1s completely 
oblivious and unaware, but confinues to live leisurely, chasing after the five desires, as 1Ý 
nothing was happening. Sincere Buddhists should always remember this and should 
always diligently cultivate to seek liberation. Societies are filled with robberies, murders, 
rapes, frauds, deceptions, etc. All these continue without any foreseeable end. To speak 
of our Individual mind, everyone 1s burdened with worries, sadness, depression, and 
anxiIeties, etc. In the Dharmapada Sutra, verse 146, the Buddha taught: “How can there 
be laughter, how can there be Joy, when the whole world 1s burnt by the flames of 
passions and Ignorance? When you are living in darkness, why wouldn”t you seek the 
light?” The burning house, one of the seven parables in the Wonder Lotus sutra, from 
which the owner tempts his heedless children by the device of the three kinds of carts 
(goat, deer and bullock), especially the white bullock cart. 


(C-4) Tam Giới trong kinh Hoa Nghiêm 
Three worlds in The Flower Adorniment Sutra 


Chánh giác thế gian: Trong đó Phật là Pháp Vương, người ngự trị. Thế gian nầy cũng bao 
gồm Phật giới, Bồ Tát giới, và giới của những Hiền Thánh, những người đã chứng ngộ 
chân lý tối thượng— The world of proper enlightenment in which the Buddha ¡s the 
Dharma King, who 1s the ruler. This also includes the realms of Buddhas, Bodhisattvas, 
and worthy sages (who have already awakened to the ultimate truth). 

Quốc Độ Thế Gian hay Khí thế gian (y báo): Đây là thế giới của sự vật như núi non, 
sông ngòi, nhà cửa, vân vân. Chư thiên long trong Bát bộ Thiên long ngự trị trong thế 
giới nầy. Còn được diễn tả như cảnh giới mà chúng sanh dựa vào đó để hiện hữu—The 
world of utensils which 1s the world of things, of utensils, such as mounfaIns, rIvers, 
houses, etc. The gods and dragons of the eightfold division are the rulers of this world. 
The world of countries on which people depend for existence. 

Chúng sanh thế gian (chánh báo): Thế giới của chúng sanh hay là thế giới của chánh 
báo, nghĩa là thân của chúng ta—The world of living beings coincides with the world of 
proper retribution, that 1s, our body. 


(D) Các Cảnh Giới Khác 
QOthcr Realms 


Chúng sanh giới— Realm oƒ all the living: Cảnh giới của tất cả chúng sanh, đối lại với 
cảnh giới của PhậtThe realm of all the living, in contrast with the Buddha-realm (Phật 
giới)—See Chapter 149 (XI). 


3073 


2) Súc Sanh Giới— Realm oƒ animals: Tiryagyoni (skt)——Cảnh giới súc sanh—Để Lật Xa— 
Bàng Sanh—Domestic animals—Animals—Animality—Một trong lục thú trong tam đồ 
ác đạo, nơi mà chúng sanh sanh vào để chịu khổ trong tay của thợ săn, đồ tể, hay bị 
thương buôn và nông dân bắt buộc phải làm việc cực nhọc—One of the sixth forms of 
rebrrth and one of the three Evil Paths 1s rebirth as an animal In the human world. Beings 
who are reborn as animals suffer at the hands of hunters, trappers, and butchers, and by 
being forced to work as beast of burden for farmers and merchants. 

3) Cảnh giới A-Tu-La— Realm oƒ asuras (tians): Realm of angry spirits. 

4) Cảnh Giới Bất tư nghì —Realm beyond thought and words: Acintya-dhatu (skt)——Tên 
khác của chân như. Chân như vượt trên tư tưởng và văn tự—The realm beyond thought 
and words, another name for Bhutatathata (Chân Như). 

3) Cảnh Giới Như Lai—Realm oƒ bhufafathafa: The realization of spirituality of all 
things—Cảnh giới chân như bất biến và vượt trên mọi phân biệt. Phật tánh là phi vật chất 
và là đồng nhất của chư pháp —The Tathagata-dharmakaya or the state of bhutatathata 
(reality) which 1s above all differentiation, immutable. Its the Buddha-nature or the 
1mmateriality and unity of all things. 

6)_ Cảnh Giới Bồ Tát: Realm of Bodhisattvas. 

7) Cảnh Giới Phạm Chúng Thiên—Realm oƒ Brahma: Cõi sơ thiền trong cõi sắc giới— 
The first dhyana heaven of the realm of form. 

8) Cảnh Giới Phật — Realm oƒ the Buddhas: Cõi Phật. 

9) Cảnh Giới Phàm Thánh đồng cưứ—Realms where all classes dwell: Realms where all 
classes dwell (men, devas, Buddhas, disciples, nondisciples, the impure and the pure). 

10) Cảnh Giới A-tu-la— Realm oƒ demi-gods: Realm of demon—Region of demon——Quỷ 
giới—Quỷ Pháp Giới—Một trong mười pháp giới chúng sanh, thế giới của loài quỷ—The 
region or realm of demons, one of the ten regions of existence. 

11) Dục Giới— Realim oƒ desire: Kamadhatu (skt)——Sensuous realm—Ái giới hay dục giới— 
Dục Hữu —Những người đang trú ngụ trong dục giới — The realm of desire or love or 
those who dwell in the realm of desire. 

12) Cảnh giới chư Thiên—ReaÙn 6ƒ devas: Deva-gati (skt)—Devasopana (skt)—Thiên 
Đạo —The highest of the six paths—Cõi trời, cảnh giới cao nhất trong lục đạo, gồm 18 
tầng trời sắc giới và bốn tầng trời vô sắc giới. Một nơi hưởng phước, nhưng không là nơi 
để tiến lên quả vị Bồ Tát —The realm of devas includes the eighteen heavens of form 
and four of formlessness. ÀA place of enJoyment, where the meriforious enjoy the fruits of 
good karma, but not a place of progress toward Bodhisattva perfection. 

13) Cảnh Giới Diệm Ma Thiên—Realm oƒ Deva Yarma: Yamadevaloka (skt—Yama (p)— 
Tu Diệm Ma——Tên của Dục Giới Thiên, tầng trời thứ ba, cảnh Trời Đại Hạnh được trị vì 
bởi Diệm Ma Vương—The third of the desire-heavens, above the Trayastrimsas. The 
realm of Deva Yama 1s a realm of great happiness presided over by therr ruler, the divine 
king Suyama or Yama. 

14) Kừn Cang giới: Realm of Diamond Elements. 

15) Địa Giới— Realm gƒ earth: Địa Đại, một trong tứ đại. Địa giới có những tánh sau—The 
realm of earth, one of the four elements. The ground or realm of earth has the following 
characterIsfIcs: 

a) Năng Trì: Capable of maintaining. 





3074 


b)_ Năng Sinh: Capable of producing. 

c) Sở Y:On which things rely. 

16) Cảnh Giới Thường Tịch Quang—Realm oƒ eternal rest and lighí: The abode of 
Buddhas—Buddha Parinirvana— Thường Tịch Quang Tịnh Độ, trú xứ của chư Phật (Theo 
Kinh A Di Đà, thì đây là cõi nước không phải ai cũng vãng sanh về được, cũng không thể 
bỗng nhiên niệm vài tiếng “namo” không chí thành mà được. Thân Như Lai không thể 
thân cận với những ai căn lành cạn cợt. Đây không phải là nơi của những hạng người 
phước đức mỏng manh có thể hưởng thọ được). Kỳ thật, tất cả các quốc độ khác đều nằm 
trong Thường Tịch Quang Độ, và sự phân chia này chỉ là phương tiện mà thôi—The 
realm where permanent tranquility and enlightenment reign, or the realm of spirit where 
all are in perpetual peace and glory. The realm of eternal rest and light, and of eternal 
spirit (dharmakaya), the abode of Buddhas. T”ien-T”aI fourth Buddhaksetra. In reality, all 
the others are included In this, and are only separated for convenience” sake. 

17) Chúng sanh giớ—ealn oƒ ƒeeling: Satta-sacetano (p)—Sattva-sacetana (skÐ—Tính 
Hữu— Tát đỏa—Animate—Conscious beings—Living beings—Sentient beings— 
Sentient beings which possess magical and spiritual powers—Chúng sanh nói chung, kể 
cả vương quốc thảo mộc (những chúng sanh vô tình); tuy nhiên, từ “sattva” giới hạn nghĩa 
trong những chúng sanh có lý lẽ, tâm thức, cảm thọ. Những chúng sanh có tri giác, nhạy 
cảm, sức sống, và lý trí. Hạng phàm phu cho rằng hết thảy cảnh giới không có lý mà chỉ 
có tình —AII the living, which includes the vegetable kingdom; however, the term 
“sattva” limits the meaning to those endowed with reason, consciousness, and feeling. 
Those who are sentient, sensible, animate, and rational. World of sentilence, especially 
this world as emprrically considered. 

18) Hỏa Giới— Realm øƒ fire: Hỏa Viện—Kim Cang Viêm——Hoả Viện hay là một trong bốn 
giới hay tứ đại (đất, nước, lửa, gió). Đây là một loại quán tưởng trong đó hành giả tự thấy 
mình đang bị lửa bao bọc (kết hỏa ấn thân xoay ba vòng về phía phải, lấy thân làm trung 
tâm để quán tưởng một đại hỏa viện vây quanh)—Realm of fire or Eire-court, one of the 
realms of the four elements (earth, water, fire, and wind). This 1s a kind of contemplation, 
in which the devotee sees himself encircled by fire. A kind of contemplation, in which 
devotee sees himself encircled by fire after circumambulating three times to the right 
while making the fire sign. 

19) Cảnh Sắc Giới— Realn oƒ form: Rupadhatu (skt)—Sắc giới 
chư thiên trong cõi trời sắc giới không có khứu giác và vị giác; họ không ăn uống, ngủ 
nghỉ hay dục vọng. Tuy nhiên, những ham muốn vẫn còn âm Ï sâu kín bên trong, nên khi 
thọ mệnh nơi cõi trời vừa dứt là họ phải trở về cảnh giới thấp tùy theo nghiệp lực (chư 
thiên trong cảnh trời vô sắc cũng còn những dục vọng sâu kín nầy)—The realms of form. 
AlI the gods In the form realm heavens are without the senses of smell and taste; they do 
not eat food, sleep or have sexual desire. However, the desires for these things are still 
latent, and once their heavenly life comes to an end, they can return to any lower realms 
Of exIstence, In accordance with their karma (these desires are also latent in the gods In 
the formless heaven§). 

20) Cảnh Giới Vô Sắc— Realm oƒ ƒormlessness: Arupadhatu (skt)——Realm of non-form——Tất 
cả chư thiên trong cõi trời nầy không có thân thể, chỉ còn “Thức” mà thôi—The realm of 
formlessness. All the gods In this realm have no bodies, they only have consciousness. 








Material forms—Tất cả 


3075 


21) Cảnh giới Ngạ quỷ— Realm oƒ hungry ghosfs: Cõi Ñgạ Quỷ——Thế giới của loài ngạ quỷ, 
một trong thập giới. Trong cõi nầy chúng sanh thân thể hôi hám, xấu xa, bụng to như cái 
trống, cổ nhỏ như cây kim, miệng luôn phực ra lửa, không ăn uống øì được nên phải chịu 
đói khát trong muôn ngàn kiếp—The realm of hungry ghosts, one of the ten realms or 
states of existence. In the realm of hungry ghosts, beings have ugly and smelly bodies 
with bellies as big as drums, while their throats are as small as needles and flames always 
shoot out of their mouth, therefore, they cannot eat or drink and are subJect to hunger and 
thirst for incalculable eons. 

22) Cảnh giới Nhân thú (nhân giới)—ReaÙm oƒ men: Nhân Thừa—Man—Một trong ngũ 
thừa (Thiên, Nhân, A tu la, Ngạ quỷ, Địa ngục). Con người phải trì ngũ giới để được bảo 
đảm sanh trở lại cõi người —The sentient thinking being in the desire-realm, one of the 
five vehicles (the world of men). Human being must keep five commandmenits to ensure 
rebirth in the world of men. 

23) Cảnh giới Niết Bàn— Realm oƒ Nirvana: Nirvana-dhatu (skt)——Abode of Nirvana—NIết 
Bàn có thể tàng giữ muôn đức vô vi, nơi sanh ra các việc lợi lạc thế gian và xuất thế 
gian, một trong tam pháp vô vi—The realm of nirvana (the abode of Nirvana), or bÏiss, 
where all virtues are stored and whence all good comes, one of the three dharmas of 
Inacfion. 

24) Cảnh giới Thực Báo Vô Chướng Ngại— Realms oƒ permanent reward and ƒreedom: Nơi 
trụ của chư Bồ Tát sắp thành Phật —Realms of permanent reward and freedom, for those 
who have attained bodhisattva rank. The Land of Real Reward, inhabited by the highest 
Bodhisattvas. 

25) Cảnh giới Bất Không Chân Như— Realn oƒ phenomena: Bất Không Như Lai Tạng— 
Thế giới hiện tượng, đối lại với phổ chân như hay pháp thân, không thể pha lẫn với 
phiền não và hiện tượng—The realm of phenomena, in contrast with the universal 
bhutatathata or đharmakaya, which 1s unmingled with the illusion of phenomena. 

26) Cảnh Giới Diệu Thiện— Realm oƒ profound joy: Thế giới thâm hỷ. Xứ sở của Ngài Duy 
Ma Cật, người mà người ta tin là đồng thời với Đức Phật —The country of Vimalakirti, 
who has stated to have been a contemporary of SakyamunI. 

27) Cảnh giới Tịnh pháp—ReaÙmn oƒ pure dharma: Bhutatathata (sk)—Thanh Tịnh Pháp 
Giới—Cái thể của chân như xa lìa hết thảy cấu nhiễm (chỗ sở y của tất cả công đức thế 
gian đều thanh tịnh)— The realm of pure dharma, or the unsullied realm, ¡.e. the 
bhutatathata. 

28) Cảnh Giới Nhứt Thực— Real oƒ realify: Dharma realm——Thhe realization of spirituality 
of all things—Pháp giới—Như Lai pháp thân (The Tathagata-dharmakaya)—Cảnh giới 
chân như bất biến và vượt trên mọi phân biệt. Phật tánh là phi vật chất và là đồng nhất 
của chư pháp The state or realm of bhutatathata (reality) which is above all 
differentiation, immutable. It*s the Buddha-nature or the Immateriality and unity of all 
things. 

29) Cảnh Giới Thực Báo Vô Chướng Ngại— Reaim oƒ reward: Quả Báo Độ——Tên khác của 
Thực Báo Vô Chướng Ngại Độ, một trong Tứ Độ trong tông Thiên Thai—Where 
bodhisattvas attain the full reward of their deeds, one of the four realms according to the 
T1ien-T”aI Sect. 





Ù 


2) 


3) 


3076 


(E) Tam thiên đại thiên thế giới 
Three thousand great chilocosimos 
Threc- Thousand-Great Thousand Worid 


Đại Thiên thế giới nầy chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự mà được thành 
tựu; phải do vô lượng duyên, vô lượng sự mới được thành. Những là nổi giăng mây lớn, 
tuôn xối mưa lớn. Tất cả đều do cộng nghiệp của chúng sanh và thiện căn của chư Bồ 
Tát phát khởi, làm cho tất cả chúng sanh trong đó đều tùy sở nghi mà được thọ dụng. Do 
vô lượng duyên như vậy mới thành Đại Thiên thế giới. Pháp giới như vậy không có sanh 
giả, không có tác giả, không có tri giả, không có thành giả, nhưng Đại Thiên thế giới vẫn 
được thành tựu—TIt Is as a billion-world universe 1s not formed Just by one condition, not 
by one phenomenon; It can be formed only by innumerable conditions, innumerable 
things. That 1s to say the rising and spreading of. great clouds and showering of great rain 
produce four kinds of atmosphere, continuously making a basis. All are produced by the 
Joint actions of sentilent beings and by the roots of goodness of enliphtened beings, 
enabling all sentient beings to get the use of what they need. Innumerable such causes 
and conditions form the universe. It is sụch by the nature of things, there 1s no producer or 
maker, no knower or creator, yet the worlds come to be. 

Từ trên 25 thế kỷ về trước, Đức Phật đã dạy về sự rộng lớn vô biên và sự vô cùng của vũ 
trụ. Thế giới mà chúng ta đang ở không phải chỉ có một, mà nhiều như cát sông Hằng. 
Vũ trụ của ba ngàn đại thiên thế giới (thế giới chúng ta đang ở là thế giới Ta Bà. Ta Bà 
tiếng Phạn gọi là Saha, nghĩa là thọ khổ, kham khổ, vì không gian vô hạn và thế giới 
kiểu thế giới ta bà nây lại có vô lượng thế giới, giăng bủa khắp lục phương, lớn nhỏ khác 
nhau tạo thành một tiểu thế giới. Một ngàn tiểu thế giới hiệp thành một tiểu thiên thế 
giới, một ngàn tiểu thiên thế giới thành một trung thiên thế giới, một ngàn trung thiên thế 
giới thành một đại thiên thế giới. Một ngàn tiểu thiên thế giới, một ngàn trung thiên thế 
giới, một ngàn đại thiên thế giới hiệp thành ba ngàn đại thiên thế giới). Mỗi tam thiên 
đại thiên thế giới như thế gồm một ngàn triệu thế giới nhỏ như thế giới của chúng ta 
đang ở. Hơn nữa, vũ trụ không phải chỉ có một đại thiên thế giới, mà gồm vô số đại thiên 
thế giới: Over twenty-five centuries ago, the Buddha talked about the immensity and 
endlessness of the cosmos. The earth on which we are living 1s not unique. There are a 
great number of others, which are as numerous as the graIns of sand in the Ganges RIver. 
'Three-thousand-great-thousand world. Universe of the three kinds of thousands of worlds 
(The three-fold great thousand world system——Buddha world). Each big celestial world 
comprises one thousand million small worlds, each one has the same size as that of our 
earth. Furthermore, there are an Infinite number of big celestial worlds in the cosmos. 

Về thời gian theo Phật giáo thì mỗi thế giới có bốn trung kiếp, mỗi trung kiếp có 20 tiểu 
kiếp, mỗi tiểu kiếp có 16 triệu năm. Như thế, một thế giới từ lúc được thành lập đến khi 
bị tiêu diệt trung bình là một ngàn hai trăm tám chục triệu năm: The Buddhist concept of 
time reveals that each world has four middle kalpas or cosmic periods, each middle kalpa 


4) 


5) 


3077 


has twenty small kalpas; each small kalpa has 16 million years. Therefore, the average 
life of a world 1s equal to 1,280,000,000 years. 

Dân Ấn Độ xưa tin rằng vũ trụ nây gồm nhiễu ngàn thế giới (tiểu thiên thế giới). Tiểu 
thiên thế giới gồm một ngàn thế giới, mà mỗi thế giới lấy núi Tu Di làm trung tâm được 
bao bọc xung quanh bởi các núi Thiết Vi và biển. Tuy nhiên, theo giáo thuyết Phật giáo 
thì hệ thống một thế giới gồm tứ châu, một ngàn hệ thống thế giới này hợp lại thành một 
tiểu thiên thế giới, một ngàn tiểu thiên thế giới làm thành một trung thiên thế giới, và 
một ngàn trung thiên thế giới làm thành một đại thiên thế giới (một ngàn nhơn với một 
ngàn nhơn với một ngàn thế giới làm thành một tỷ thế giới): The ancient Indian belief 
“the universe comprises of many groups of thousands of worlds.” Also called A small 
Chiliocosm. AÀ small chiliocosm, consisting of a thousand worlds each with 1ts MI. 
Sumeru, continents, seas and ring of Iron mountains. However, according to Buddhist 
teachings, every world system has four great continents; a thousand world systems of four 
øreat continents comprise a “small world system, a thousand small world systems 
comprise a medium-sized world system, and a thousand medium-sized world systems 
comprise a great world system of a billion worlds (literally thousand times thousand times 
thousand worlds). 

Tông Thiên Thai để ra một vũ trụ gồm mười cảnh vực với căn bản ba nghìn thế giới nầy, 
tức là thế giới của hữu tình được chia thành mười cõi (Tứ Thánh Lục Phàm). Tông nầy 
hoàn toàn quay về lý thuyết duy tâm nhưng diễn tả khác hơn. Thiên Thai cho rằng trong 
một sát na tâm hay một khoảnh khắc của tư tưởng bao gồm cả ba nghìn thế giới (nhất 
niệm tam thiên). Đây là một lý thuyết riêng của tông nầy và được gọi là “Bản Cụ Tam 
Thiên” hay “Lý Cụ Tam Thiên” hay “Fánh Cụ Tam Thiên,” và có khi được gọi là “Viên 
Cụ Tam Thiên.” Nội thể, hoặc cụ hay bản tánh hay viên mãn đều chỉ chung một ý niệm 
như nhau, tức là, trong một khoảnh khắc của tư tưởng hay sát na tâm đều có cả 3.000 thế 
giới. Có người coi ý niệm nầy như là rất gần với ý niệm về tuyệt đối thể. Nhưng nếu bạn 
coi tuyệt đối thể như là căn nguyên của tất cả tạo vật thì nó không đúng hẳn là tuyệt đối 
thể. Vậy nó có thể được coi như là một hình thái của lý thuyết duy tâm, nhưng nếu người 
ta nghĩ rằng tâm thể ấy biểu hiện thế giới ngoại tại bằng tiến trình phân hai thì lại khác 
hẳn, vì nó không có nghĩa rằng, một khắc của tư tưởng tạo ra ba nghìn thế giới, bởi vì 
một sự tạo tác là sự khởi đầu của một chuyển động theo chiều dọc, nghĩa là tạo tác trong 
thời gian. Nó cũng không có nghĩa rằng ba nghìn thế giới được thu vào trong một khoảnh 
khắc của tư tưởng, bởi vì sự thu giảm là một hiện hữu theo chiều ngang, nghĩa là cọng 
hữu trong không gian. Dù chủ thuyết tam thiên đại thiên thế giới được quảng diễn trên 
căn bản duy tâm nhưng nó không chỉ là duy tâm vì tất cả các pháp trong vũ trụ đều ở 
ngay trong một ý niệm nhưng không giản lược vào tam hay ý: The T”ien-T”ai School sets 
forth a world system of ten realms. That 1s to say, the world of living beings 1s divided 
Into ten realms, of which the higher four are saintly and the lower six are ordinary. Here 
the Tien-T°ai School at once comes back to the ideation theory but expresses 1t 
somewhat differently. It is set forth that a conscIous-instant or a moment of thought has 
3,000 worlds Immanent in 1t. This 1s a theory special to thịs school and 1s called “Three 
Thousand Originally Immanent,” or “Three Thousand Immanent In Principle,” or ““Three 
Thousand Immanent In Nature” or sometimes “Three Thousand Perfectly Immanent.” 
The immanency, either original, theoretical, natural or perfect, conveys one and the same 


3078 


1dea; namely, that the one moment of thought 1s ifself 3,000 worlds. Some consider this to 
be the nearest approach to the idea of the Absolute, but If you consider the Absolute to be 
the source of all creation 1t is not exactly the Absolute. Ór, it may be considered to be a 
form of ideation theory, but If one thinks that ideation manifesfs the outer world by the 
process of dichotomy 1t is quite different, for 1t does not mean that one 1nstant of thought 
produces the 3,000 worlds, because a production 1s the beginning of a lengthwise motion, 
1.e., tmely production. Nor does 1t mean that the 3,000 worlds are included in one 1nstant 
of thought because an IncÏusion Is a CroOssWIS€ ©XiSfence, I.€., ©XIstence In space. 
Although here the 3,000-world doctrine is expounded on the basis of ideation, 1t 1s not 
mere Ideation, for all the dharmas of the universe are Immanent In one thought-instant 
but are not reduce to thought or Ideation. 


Phật Ngôn: 


Chế ngăn thân, ngữ, ý không cho làm các điều ác, chế ngăn được ba chỗ đó, Ta gọi họ là Bà- 
lamôn—He who does no evil in body, speech and mind, who has firmly controlled these 
three, I called him a Brahmana (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 391). 


Được nghe đấng Chánh đẳng giác thuyết pháp, bất luận ở nơi nào, hãy đem hết lòng cung 
kính như Bà-la-môn kính thờ thần lửa—If from anyone one should understand the doctrine 
preached by the Fully Enlightened One, one should reverence him profoundly as a Brahmin 
worshIp before the ritual fire (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 392). 


Chẳng phải vì núm tóc, chẳng phải vì chủng tộc, cũng chẳng phải tại nơi sanh mà gọi là Bà- 
la-môn; nhưng ai hiểu biết chân thật, thông đạt chánh pháp, đó mới là kẻ Bà-la-môn hạnh 
phúc —Not by matted harr, nor by family, nor by noble birth, one becomes a Brahmana. But 
he in whom there exists both truth and righteousness; he who practices truth and Dharma; he 
who makes himself holiness, I call him a Brahmana (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 
393). 


Người ngu bó tóc đùm hay cạo tóc, và chuyên mặc áo da lộc hay áo cà sa đâu có ích chi? 
Trong lòng còn chứa đầy tham dục, thì dung nghi bên ngoài chỉ là trang điểm suông——What 
wIll matted or shaved haIr do? What 1s the use of garment of goatskin, or yellow saffron robe? 
What 1s the use of polishing the outside when the Inside 1s full of passions? (Kinh Pháp Cú—— 
The Dammapada Sutta 394) 


Dù mặc áo phấn tảo, gầy ốm lộ gân xương, mà ở rừng sâu tu thiển định, Ta gọi lá Bà-la- 
môn—The person who wears dust-heap robes, but who 1s lean and whose veins stand out, 
who meditates alone In the forest, I call him a Brahmana (Kinh Pháp Cú —The Dammapada 
Sutfa 395). 


3079 


CHƯƠNG CHÍN MƯƠI MỐT 
CHAPTER NINETY-ONE 


Hiển Giáo-Mật Giáo 
Exoteric and Esoteric Teqachings 


(A) Hiển Giáo— Exoteric Teachings 

(I) Tổng quan về Hiển giáo—AN overview øƒ Exoteric teachings. 

(H) Những định nghĩa liên quan đến Hiển Giáo—D@jinitions that are related to Exoterie 
Teachings. 


(B) Mật Giáo— Esoteric Teachings 

(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Mật Giáo— Overview and Meanings oƒ Esoteric Teachings 

(I)_ Đại cương về Mật giáo—An overview oƒ Esoteric teachings. 

(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Mật Other definiions that are related to 
“Esoferic”. 


(B-2) Mật Giáo-Mật Pháp— Esoteric Teachings-Esoteric Ceremonial 
(I_ Chân Ngôn Tam Mật— The Shingon three esoferic teachings. 
(H) Ngũ Chúng Mật Pháp— Five kinds oƒ esoteric ceremoniadl. 


(B-3) Thần Giám Hộ— Vi-Dam— Ista-devata (skt) 


(B-4) Lý Mật-Sự Mật—Indeterminate Esoteric teachings and the teachings oƒ Tathagatfa 
(l Lý Mật — Esoteric Teachings. 
(H) Sự mật— The esoteric acts ofa TathagatIa. 


(B-5) Mạn Đà La— Mandala (skt)— Mandara (sk£) 

(I)_ Tổng quan về Mạn Đà La—An overview oƒ Mandala. 

(H) Chỉ tiết của Mạn Đà La— Details oƒ Mandala. 

(HI)Cúng dường Mạn Đà La (theo truyền thống Tây Tạng)—Mandala offering (Tibetan 
tradition). 


(B-6) Mật Ngữ— Esoteric Speech 
(I) Tổng quan về Mật ngữ —An overview øƒ Esoteric speechs. 
(H) Chỉ tiết về Mật ngữ— Details oƒ Esoteric speech. 


(B-7) Kết Tập Mật Giáo— Esoteric council 
(I) Kết tập Mật giáo— Esoteric Councils. 
(H) Ngũ Tạng Mật giáo (kinh điển)— Esoteric fivefold canon. 


3080 


3081 


(A) Hiển Giáo 
Exoteric Teachings 


(ID Tổng quan về Hiển giáo—AN overview oƒ Exoteric teachings: Hiển Giáo dạy cho thính 


chúng hữu hình. Giáo thuyết mà Đức Thích Ca thuyết giảng (hai bộ Kim Tạng Giới và 
Thai Tạng Giới của Đức Đại Nhật Như Lai là Mật giáo). Tông chỉ của Hiển giáo, đối lại 
với Mật giáo (trừ Chân Ngôn Tông, tất cả các tông phái khác đều là Hiển Tông)— 
Exoteric or public teaching to the visible audience. The exoteric teachings or schools 
(Vajradhatu and Garbhadhatu of Vairocana belong to esoteric teaching). The Open sects, 
1n contrast with the esoferic. 


(II) Những định nghĩa liên quan đến Hiển Giáo— Ddđfinitions that are related to Exoteric 


1) 


2) 


3) 


4) 
a) 
b) 


3) 


Œ) 
1) 


Teachings: 

Hiển giáo—Exoteric teaching: Hiển Giáo dạy cho thính chúng hữu hình—Exoteric or 
public teaching to the visible audience. 

Hiển Kinh— Exoteric scriptures: Kinh điển của Hiển Giáo (tất cả các tông phái Đại 
Thừa và Tiểu Thừa đều dùng, ngoại trừ Chân Ngôn Tông)—Open or general scriptures, 
as distinguished from the esofteric, occulÌt, or tanfric scriptures. 

Hiển Liễu— Exoferic meaning: Hiển nghĩa—Hiển liễu nghĩa đối lại với mật nghĩa (lời 
nói văn tự có nghĩa phân minh rõ ràng) —Plain meaning, In contrast with esofteric 
meaning. 

Hiển Mật — Exoteric and esoteric: Hiển giáo và Mật giáo—Exoteric and Esoteric. 

Hiển Giáo: All sects except the Shingon Sect—Tất cả các tông phái, ngoại trừ tông Chân 
Ngôn. 

The Shingon, or True-word sect 1s the esoteric sect, which exercises occult rItes of Yoga 
character: Chân Ngôn tông—Chân Ngôn tông tu tập những nghi thức Du Gnà. 

Hiển tông— Exoteric secf: Tông chỉ của Hiển giáo, đối lại với Mật giáo (trừ Chân Ngôn 
Tông, tất cả các tông phái khác đều là Hiển Tông)—The Open sects, in contrast with the 
©SO(€TIC. 


(B) Mật Giáo 
Esoteric Teqchings 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Mật Giáo 
Overview and Meanings 0ƒ Esoteric Teachings 


Đại cương về Mật giáo— An overview 0ƒ Esoteric teachings: 

Mật giáo dạy cho thính chúng vô hình mà những người khác trong pháp hội chẳng thấy. 
Mật giáo không thể hiển bày cho những ai không phù hợp với nó. Mật pháp (những 
phương pháp bí mật)—Mật giáo hay Phật giáo Mật tông, phát triển đặc biệt nơi Chân 
Ngôn tông, thờ Đức Đại Nhật Như Lai, Thai Tạng và Kim Cương Giới; đối lại với Hiển 


a) 


b) 


2) 


3) 


3082 


giáo. Mật giáo gồm các kinh nói về mật tánh gắng sức dạy về mối tương quan nội tại của 
thế giới bên ngoài và thế giới tâm linh, sự đồng nhất của tâm và vũ trụ, các phương thức 
được Mật giáo xử dụng trong các phép quán tưởng như sau—Esoteric teaching to an 
audience Invisible to the other assembly. Secret The teaching was not revealed to those 
unworthy or unfit to receive 1t. The esoteric method. The esoteric Mantra, or Yogacara 
sect, developed especially in Shingon, with Vairocana as the chief obJect of worship, and 
the Mandalas of Garbhadhatu and Vajradhatu. The esoteric teaching or Tantric 
Buddhism, in contrast with the open schools (Hiển giáo). The Buddhist tantra consists of 
sutras of a so-called mystical nature which endeavor to teach the inner relationship of the 
external world and the world of spirit, of the identity of Mind and universe. Among the 
devices employed In tantric meditational practices are the following: 

Một hình kết hợp vẽ chân dung nhiều loại khác nhau, quỷ, thần, Phật và Bồ Tát, biểu thị 
năng lực, sức mạnh và các hoạt động chung trong các hình vuông tròn: A composite 
picture graphically portraying different classes of demons, detties, Buddhas and 
Bodhisattvas, representing various powers, forces, and activities, within symbolic squaes 
and cireles. 

Ngay tại trung tâm là Phật Tỳ Lô Giá Na, vị Phật Quang Minh Biến Chiếu; và một lược 
đồ tiêu biểu vài mẫu âm thiêng liêng của tiếng Phạn gọi là “bija” hay “chủng tử,” tiêu 
biểu cho các hình tượng: In the center of which is a figure of the Buddha Vairocana, the 
Great llluminator; and a diagrammatic represenfation wherein certain sacred Sanskrit 
letters, called “bija” or “seeds” are substituted for figures. 

Chơn Âm: Mantra (skt)—Các âm thiêng liêng như âm OM chẳng hạn, được truyền từ 
thầy sang đệ tử trong lúc khải thị. Khi tâm người đệ tử đã được điều hợp đúng đắn, người 
ta nói là các chấn động của biểu tượng ngôn ngữ này cùng với sự phối hợp của nó trong 
tâm thức của người khải thị để mở tâm thức của người đệ tử đến các chiều kích cao 
hơn——These sacred sounds, such as OM, for example, are transmitted from the master to 
his disciple at the time of Initiation. When the disciple”s mind 1s properly attuned, the 
inner vibrations of this word symbol together with 1fs associations 1n the conscIousness of 
the initiate are said to open his mind to higher dimension—See Chú (Mantra) in Chapter 
1443. 

Thủ Ấn: Mudra (sk)—Đây là điệu bộ của thân thể, đặc biệt là các cử động tượng trưng 
của bàn tay, được thực hiện để trợ giúp kêu gọi những tâm thái song hành nhất định của 
chư Phật và chư Bồ Tát These are physical gestures, especially symbolical hand 
movements, which are performed to help evoke cerfain states of mind parallel to those of 
Buddhas and Bodhisattvas—See Ấn (Mudra) in Chapter 95. 


(H1) Những định nghĩa khác liền quan đến Mật —Other definmiions that are related to 


1) 


2) 


* Esoteric ”: 

Mật Ấn: Esoteric digital sign——Mật ấn của một vị Phật hay Bồ Tát ám chỉ lời nguyện 
của các ngài—Esoteric digital sign of a Buddha or Bodhisattva indicative of his vow. 

Mật Chỉ: Esoteric terms which cannot be translated such as Dharani mantras—Vì huyền 
bí thâm mật nên không phiên dịch được mà chỉ phiên âm như Chú Đà La Ni. Một trong 
năm loại từ ngữ chẳng phiên dịch được do Ngài Huyền Trang đời Đường quy định—One 


3083 


of the five kinds of terms which Hsuan-Tsang did not translate but transliterated—See 
Chapter 7 (B) (HI) (B). 

3) Mật Chú: Dharani (skt——Esoteric incantaton—Mật chú Đà La Ni, hay mật chú tổng trì. 

4) Mật Điển: Esoteric scriptures—Esoteric or tantric, or occult scriptures. 

3) Mật Giáo: Esoteric teachine—Mật giáo—Những lời dạy bí mật mà chỉ có một vài vị đặc 
biệt mới hiểu được. Mật giáo dạy cho thính chúng vô hình mà những người khác trong 
pháp hội chẳng thấy—Esoteric teaching, only understood by special members of the 
assembly. Esoteric teaching to an audience Invisible to the other assembly. 

6) Mật Giáo Kết Tập: Esoteric council—Cuộc kết tập kinh điển của Bí Mật bộ, gồm mật 
chú và tổng trì Đà La Ni trong Kinh Đại Thừa của các bộ Kim Cang và Thai Tạng giới, 
do ông A Nan và ngài Kim Cang Thủ Bồ Tát kết tập—The collection of mantras, 
dharamis, etc., and of the Vajradhatu and Garbhadhatu literature, attributed to Ananda, or 
Vajrasattva, or both. 

7) Mật Giáo Thượng Thừa: Esoteric superior vehicle—Tiếng gọi giáo pháp của tông Chân 
Ngôn, tức Thừa Giáo Bí Mật Tối Thượng—The esoteric sect, a name for the Shingon. 

8) Mật Giới: Esoteric precepfs—Commandments of the esoteric vehicle. 

9) Mật Hành: Esoteric practice—Mật hạnh bắt nguồn từ thời La Hầu La—Esoteric practice 
or discipline, the origin of which 1s attributed to Rahula. 

10) Mật Hiệu: Esoteric spell—Mật danh của Đức Tỳ Lô Giá Na—The esoteric name of 
Vairocana; also any true word or esoteric spell. 

11) Mật Kinh: Esoteric texts—Đại Nhật kinh—The foundation texts of the esoteric school—— 
Kinh điển Mật tông. 

12) Mật Nghĩa: Esoteric meaninge—Nghĩa bí mật (ý ẩn náu kín đáo bên trong lời văn), đối 
lại với hiển liễu hay lời nói văn tự có ý nghĩa phân minh rõ ràng—Occult or secret 
meaning, in contrast with exoteric, or plain meaning. 

13) Mật Ngữ: Samdha (skÐ. 

a) Ngôn ngữ bí mật của tông Chân Ngôn—Shingon's esoteric expression—Esoteric 
speech—Occult expression—Secret language——Secret meaning. 

b)_ Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười xảo mật ngữ của chư Phật. Chư Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy thời được vi mật ngữ thiện xảo vô thượng của Như Lai—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of esoteric speech of the 
Buddhas. Enlightening Beings who abide by these can master the unexcelled skillful 
esofteric speech of the Buddhas. 

14) Sự Mật: Bí mật của thân khẩu ý của Đức Như Lai—Esoteric acts of a Tathagata. 

Mật Ttruyền: Esoteric transmission—Secretly transmitted. 

15) Mật Tự: Esoteric letter of Vairocana—Mật tự của Đức Tỳ Lô Giá Na, hay của một vị 
Phật, hay của một vị Bồ Tát —Esoteric letter of Vairocana, or of a Buddha, or of a 
Bodhisattva. 


3084 


(B-2) Mật Giáo-Mật Pháp 
Esoteric Teqchings-Esoteric Ceremonial 


() _ Chân Ngôn Tam Mật — The Shingon three esoferic teachings: 


Ù 
2) 
3) 


Chân Ngôn Thân Mật: The Shingon esoteric teaching (special function) of the body. 
Chân Ngôn Khẩu Mật: The Shingon esoteric teaching (special function) of the mouth. 
Chân Ngôn Ý Mật: The Shingon esoteric teaching (special function) of the mỉnd. 


(I) Ngũ Chúng Mật Pháp— Five kinds oƒ esoteric ceremomial: Năm loại tu pháp của Mật 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


giáo. 

Tức Tai : Santika (sktQ—Phiến Để Ca-—Tiịch Tai có nghĩa là dập tắt tai họa—For 
stopping calamIities. 

Tăng ích : Paustika (skt)—Bố Sắc Trừng Ca——Tăng vinh có nghĩa là tăng trưởng —For 
SUCC€SS OT DTOSD€TI(Y. 

Điều phục: Abhicaraka (sk)—A Tỳ Già Lỗ Ca—Điều phục hay hàng phục—For 
SUPT€SSIngØ Or ©XOTCISInE. 

Câu triệu: Akarsani (sk)—A Yết Sa Ni—Nhiếp triệu có nghĩa là vời đến—For calling or 
attracting of good beinss or aid. 

Kính ái: Vasikarana (skt)—Phạt Thị Ca La Nã—Kính ái hay Khánh ái—For seeking the 
aid of Budhas and Bodhisattvas. 


(B-3) Thần Giám Hộ 
Yï-Darm— Ista-devdafa (skf) 


“Yi-Dam” Từ ngữ Tây Tạng có nghĩa là “thần giám hộ,” hay chư Phật tập trung vào 
thiển quán tưởng của Mật tông. Các vị này thường tiêu biểu cho từ bi và trí tuệ, nhưng 
cũng được xem như những thực thể hiện báo thân trụ tại các tầng trời Phật giáo. Trong 
thiển quán tưởng tới một vị thần giám hộ, hành giả tạo cho mình một hình ảnh sinh động 
có những phẩm chất lý tưởng cửa một vị Phật. Đây gọi là giai đoạn phát động, được theo 
sau bởi giai đoạn hoàn thành, trong đó hình ảnh của vị Phật này hợp nhất với chính mình 
để trở thành một vị thần giám hộ không thể tách rời được. Vị quán tưởng hình tượng được 
xem như là “chúng sanh thệ nguyện” và vị mà hành giả gặp gỡ trong lúc thực tập quán 
tưởng là “chúng sanh trí tuệ.” Lối tu tập này đòi hỏi hành giả phải có lễ quán đẳảnh trước 
đây với một vị thầy có đủ thẩm quyển, và thực tập quán tưởng phải do chính sự hướng 
dẫn từ miệng của vị thầy ấy-—AIso called Yidams, a Tibetan term for “Tutelary deities,” 
or Buddhas who are the focus of tantric visualization practices. They often represent Ideal 
qualities such as compassion or wisdom, but are also considered to be real entities, which 
exIst as “enJoyment bodies” residing In the Buddhist heavens. In delty yoga practice, 
medifators create a vivid Iimage of a particular “yI-dam” and imagine that it possesses all 
the ideal qualities of a buddha. Thịs 1s called the “generation stage”; 1t 1s followed by the 
“completion stage”, in which one Iimagines that the Buddha merges with oneself and that 


(D Lý Mật—Esoteric Teachings: Lý viên dung bất ly 


3085 


one becomes 1ndistinguishable from the “yi-dam.” The visualized Image 1s referred to as 
the “pledge being,” and the actual entity that Is being summoned in the visualization 
practice 1s called the “wisdom being.” This practice requires that one obtain the requisite 
Initiaton from a qualified Guru, and the actual visualization 1s guided by his or her oral 
1nsfructions. 


(B-4) Lý Mật-Sự Mật 
Indeterminate Esofteric teachings 
and the teachings 0ƒ Tathagata 


Một trong tám loại giáo pháp của 
Đức Phật. Bí Mật Giáo hay những lời dạy bí mật mà chỉ có một vài vị đặc biệt mới hiểu 
được. Cũng có nghĩa là mật tông, một trong bốn loại giáo thuyết của tông Thiên Thai. 
Trên thực tế, đây là giáo lý bí mật bất định, nó không nhất định và biến thiên vì thính giả 
khuất lấp nhau bởi sức thân thông của Phật và mỗi người nghĩ rằng Phật chỉ giảng cho 
riêng mình mà thôi. Phương pháp bí truyền chỉ được Phật dùng khi nói riêng với một 
người và chỉ có người đó hiểu được. Khác với Thông giáo, Mật giáo dạy về nghĩa thâm 
mật của Phật giáo. Phương pháp dạy hành giả về cách bắt ấn, trì chú, tam mật tương ưng, 
tức thân thành Phật. Thân khẩu ý của hành giả tương ưng với thân khẩu ý của Phật One 
of the eight types of teaching. Esoteric teaching, only understood by special members of 
the assembly. Also the esoteric sect, one of the four modes of teachings defined by T”Ien- 
Tai Sect. The Secret Teaching. In fact, it 1s a mystical Iindeterminate doctrine. Ït 1s 
indeterminate and varied because many a listener 1s concealed from another by the 
Buddha'”s supernatural power and each thinks that the Buddha 1s teaching him alone. Thus 
all hear separately and variously. Such indeterminacy exists from the time of the Wreath 
to the trme of Wisdom. The secret method, which was used by the Buddha only when 
addressing to one person, in which case the Buddha was understood by this only person. 
Opposite to the Common Doctrine, this Dharma 1s passed on at a hidden level and has the 
characteristics of the deepest and most profound meanings of Buddhism. This doctrine 
teaches cultivators to recite mantras, make Buddha seals with hands, etc. If the three 
karmas of the cultivators become one with the Buddha, then the cultivators will attain 
Buddhahood. Meaning !f the cultivators`" Mind, Speech and Body 1s similar to that of the 
Buddha, then Buddhahood 1s attained. 





(II) Sự mật — The esoteric acfs 0ƒ a Tathagata: Bí mật của thân khẩu ý của Đức Như Lai. 


(B-5) Mạn Đà La 
Mandala (skt)— Mandara (sk£) 


(I Tổng quan về Mạn Đà La—An overview 0ƒ Mandala: Mạn Đà La là biểu tượng của thế 


giới Phật giáo cũng như công cụ trợ giúp việc tham thiển, một bằng chứng với sự kiện là 


3086 


không có sự phân biệt rõ rệt giữa vũ trụ học và tâm lý học trong Phật giáo. Khi là các 
biểu đô trật tự vũ trụ chúng là các bản đồ của vũ trụ và trong khi làm công cụ trợ giúp 
việc tham thiền, chúng là những công cụ tâm lý giúp hành giả cảm nhận các trạng thái 
tâm lý khác nhau. bằng cách tập trung vào một vòng tròn, người ta có thể tiến đến một 
sự hiểu biết về thực tế của thế gian bằng cách nhận thức theo tư tưởng Phật giáo. Mạn 
Đà La có nhiều hình thức khác nhau, thông thường có đến 2 hay 3 chiều. Chúng được 
trình bày dưới dạng đồ hình bằng cát màu hay dưới cấu trúc bằng đá. Những chiếc dĩa 
màu sắc giản dị cũng có thể là những công cụ để hành thiển. Vào thế kỷ thứ 9, đài tưởng 
niệm Phật giáo được xây dựng tại Borobudur, Nam Dương, theo hình một Mạn Đà La. 
Những sân thượng của nó có những hình ảnh chạm nổi mô tả cuộc đời Đức Phật. Trong 
Mật giáo, mạn đà la là vòng tròn diễn tả môi trường hoạt động của chư Phật trong Mật 
Giáo—Mandalas are both symbolic represenfatons of the Buddhist world and 
meditational aids-testimony to the fact there 1s no clear divide in Buddhism between 
cosmology and psychology. Às cosmograms they are maps of the universe, while as 
meditational aids they are psychological tools, which assist the meditator to experlence 
different states of mind. By concentrating on a mandala (“crcle° in SanskrIt) the 
individual can progress toward an understanding of the reality of the world as perceived 
by Buddhism. Mandalas, which take various forms, are often two-and three-dimensional. 
They range from temporary images In sand to paintings and vast stone structures. Simple 
colored discs can also serve as meditational aids. In the 9° century, Buddhist monument 
of Borobudur in Indonesia took the form of a Mandala. lts many terraces conftain stone 
reliefs depicting the Buddha”s life-story. In Esoteric Buddhism, Mandala means a ritual or 
magic circle, or a điargram used In Iinvocations, meditation and temple sevices. 


(I1) Chỉ tiết của Mạn Đà La— Details of Mandala: 


l) 


b) 


2) 


3) 


Bàn thờ tròn hay vuông để thờ phượng chư Phật và chư Bồ Tát trong Thai Tạng Giới và 
Kim Cang giới của Chân Ngôn Tông, mà Kobo Daishi đã sắp xếp như sau—A ritual or 
magic circle, a plot or place of enlightenment, a round or square altar on which Buddhas 
or Bodhisattvas are placed. There are two øroups of such, especially the Garbhadhatu and 
Vajradhatu groups of the Shingon sect: 

Thai Tạng Giới tiêu biểu cho lý và nhân: The Garbhadhatu representing the principle and 
cause. 

Kim Cang Giới tiêu biểu cho trí và quả: The Vajradhatu representing the intelligence and 
the effect. 

Địa điểm ngay dưới cội cây Bồ Đề, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiển: The spot 
underneath the Bodhi Tree where Sakyamuni Buddha sat in meditation (Bodhi-mandala). 
Còn gọi là Mạn Đà La, Mạn Đồ La, Mạn Đát La, hay Mạn Nô La, vân vân. Vòng tròn 
nghỉ thức dùng trong các buỗi lễ Phật giáo Mật tông, nơi biểu hiện cho sự giác ngộ, cũng 
là nơi tôn thờ chư Phật và chư Bồ Tát. Mạn Đồ La là vòng tròn biểu hiện cho những sức 
mạnh vũ trụ, hay nơi tụ hội của chư Hiển Thánh, có hai hay ba chiều, đóng một vai trò 
quan trọng trong trường phái Mật tông bên Tây Tạng, và có nghĩa là “Trung tâm và 
ngoại vi.” Trong Mật tông, thế giới bên ngoài cũng như thân thể hay ý thức bên trong con 
người có thể được biểu hiện trong một Mạn đà la. Mạn đà la đặc biệt vô cùng quan 
trọng trong Kim Cang Thừa, vì đây được coi như là điểm tập trung của thiển quán tưởng. 


8) 
b) 
c) 
đ) 


3087 


Thường thường hành giả Mật tông làm mạn đà la trước khi bắt đầu một buổi tu tập hay 
một buổi lễ. Hình thức hay cấu trúc cơ bản của một Mạn đà la là một vòng tròn bao bọc 
cung điện hình vuông có 4 cửa xoay về 4 hướng (Bắc, Nam, Tây, Đông). Mạn đà la có 
thể được thực hiện bằng những hình thức dưới đây——A circular figure or diagram used in 
Invocations, meditaion and temple services 1n Tantric Buddhism. A  symbolic 
representation of cosmic forces In two or three-dimensional form, which 1s considerably 
significant in the Tantric Buddhism in Tibet and means “center and periphery.” In Tantric 
Buddhism or the VaJrayana, the external world as well as the body and one's own 
consciousness can be seen as mandalas. Mandalas are particularly Important In 
Vajrayana, where they serve as the focus of meditative visualizatlons. Tantric 
practiioners usually initiate a mandala before engaging in a particular practice or 
ceremony. The basic form or structure of a mandala a circle oufside a square palace with 
four gates In the four cardinal directions (North, south, West, East). Mandalas can be 
reperesented In four ways as follows: 

Những bức vẽ: Thangka——Painted pictures. 

Cát nhuộm màu: Drawn with colored sands. 

Những đống gạo: Represented by heaps of rice. 

Cấu trúc ba chiều: Constructed three-dimensionally. 


(HI)Cúng dường Mạn Đà La (theo truyền thống Tây Tạng)— Mandala oƒffering (Tibetan 


tradifion): ŠSee Chapter 137. 


(B-6) Mật Ngữ 
Esoteric Speech 


(ID Tổng quan về Mật ngữ— An overview oƒ Esoferic speech: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 


38, có mười xảo mật ngữ của chư Phật. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được vi 
mật ngữ thiện xảo vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of esoteric speech of the Buddhas. Enlightening Beings 
who abide by these can master the unexcelled skillful esoteric speech of the Buddhas. 


(II) Chỉ tiết về Mật ngữ— Deftails oƒ Esoferic speech: 


Ù 
2) 
3) 
4 


5) 


Xảo mật ngữ ở trong tất cả Phật kinh: The skillful esoteric sayings in all the discourses of 
Buddhas. 

Xảo mật ngữ nơi tất cả chỗ thọ sanh: Skillful esoteric sayings about all places of birth. 
Xảo mật ngữ nơi tất cả Bồ Tát thần thông biến hiện thành đẳng chánh giác: Skillful 
esofteric sayings about all enlightening beings” spiritual manifestations and attainment of 
enlightenment. 

Xảo mật ngữ nói về nghiệp báo của chư chúng sanh: Skillful esoteric sayings about the 
consequences of actions of alÏ sentient beings. 

Xảo mật ngữ nơi tất cả chúng sanh phát khởi nhiễm tịnh: Skillful esoteric sayings about 
the defilement and purity produced by all sentient beings. 


6) 


NỤ 


8) 


3) 


3088 


Xảo mật ngữ rốt ráo vô chướng ngại nơi tất cả các pháp: Skillful esoteric sayings about 
how to be ultmately unobstructed in the midst of all things. 

Xảo mật ngữ nơi tất cả hư không giới, mỗi nơi mỗi chỗ đều có thế giới hoặc thành hoặc 
hoại, trong đó không có chỗ trống: Skillful esoteric sayings about how in every place in 
space are worlds, some becoming, some decaying, without any gaps In between. 

Xảo mật ngữ nơi tất cả pháp giới tất cả mười phương nhẫn đến chỗ vi tế, đều có Như Lai 
thị hiện sơ sanh nhẫn đến thành Phật nhập đại niết bàn đầy khắp pháp giới, đều phân 
biệt thấy: Skillful esoteric sayings about how everywhere ¡n all places in all universes, in 
all phenomena, even In microscopic points, there are Buddhas manifesting bịrth, 
attainment of Buddhahood, and entry Into final nirvana, filling the cosmos, each distinctly 
Seen. 

Xảo mật ngữ ở chỗ thấy tất cả chúng sanh bình đẳng niết bàn vì không biến đổi mà 
chẳng bỏ đại nguyện, vì tất cả trí nguyện chưa được viên mãn làm cho viên mãn: Skillful 
esoferic sayings about seeing all sentilent beings as equally nirvanic, being unchanged, 
y€ef not øIVing up gfreat aspirations, causing them to be fulfilled by the vow for 
Omniscience. 


10) Xảo mật ngữ ở chỗ dầu biết tất cả pháp tỏ ngộ chẳng do người khác mà chẳng rời bỏ các 


bậc thiện tri thức, đối với Như Lai càng thêm tôn kính, cùng thiện tri thức hòa hiệp không 
hai. Nơi những thiện căn thời tu tập gieo trồng hồi hướng an trụ. Đồng một sở tác, đồng 
một thể tánh, đồng một xuất ly, đồng một thành tựu: Skillful esoteric sayings about not 
abandoning teachers In spIte of knowing that truths are not realized through the agency of 
another, honoring the enlightened even more, becoming one with spiritual friends In 
cultivating, dedicating, and living by virtues, with the same actions, the same essence, the 
same emancIpation, the same fulfillment. 


(B-7) Kết Tập Mật Giáo 
E;soferic council 


(D Kết tập Mật giáo— Esoteric Councils: Cuộc kết tập kinh điển của Bí Mật bộ, gồm mật 


chú và tổng trì Đà La Ni trong Kinh Đại Thừa của các bộ Kim Cang và Thai Tạng giới, 
do ông A Nan và ngài Kim Cang Thủ Bồ Tát kết tập—The collection of mantras, 
dharamis, etc., and of the Vajradhatu and Garbhadhatu literature, attributed to Ananda, or 
Vajrasattva, or both. 


(H) Ngũ Tạng Mật giáo (kinh điển)— Esoteric fivefold canon: 


D 
2) 
3) 
4) 
3) 


Kinh Tạng: The sutras. 

Luật Tạng: The vinaya. 

Luận Tạng: The Abhidharma. 

Bát Nhã Ba La Mật: The Prajnaparamita. 
Đà La NI: Dharanis. 


3089 


CHƯƠNG CHÍN MƯƠI HAI 
CHAPTER NINETY-TWO 


Tánh— Pradhana (skf) 
Tướng— Lakkhanam (p)— Lakshana (skt) 
Vô Tướng— Na-vidydte or Nirabhasa (skf) 
Absence 0ƒ Characterisfics 


(A) Tánh: Pradhana (skt)— Nature 

(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Tánh— Overview and Meanings oƒ Nature 

(I) Tổng quan về “Tánh” theo quan điểm Phật giáo—An overview øƒ “Nature” in Buddhist point øƒ 
View. 

(II) Nghĩa của Tánh— Definitions oƒ Pradhana: Tánh: Svabhava, or Prakrti, or Pradhana (skt). 

(A-2) Những định nghĩa khác liên quan đến Tánh— Other definitions that are related to Pradhana 

(A-3) Định nghĩa của chữ “Tánh ” trong Pháp Bảo Đàn Kinh— The definition oƒ “Nature” in the 
Platform Sutra 

(A-4) Tánh Tướng— Nature and Marks 

(l)_ Tánh—Nature. 

(H) Tướng— Marks. 

(HI)Chân không diệu hữu— Wonderful existence. 

(A-5) Giác Tánh— Buddhata (skt) 

(I_ Phật Tánh— True Nature or Buddha Nature. 

(H) Tánh Túc Thị Tâm, Tâm Tức Thị Phật. 

(A-6) Lý Tánh— Absolute Nature 

(A-7) Ngũ Tánh— Five nafIres 

(I)_ Pháp Tính tông chia cơ loại của tất cả chúng sanh ra làm năm tính— The five difƒferent natures as 
grouped by the Dharmalaksana Sect. 

(H) Theo Kinh Viên Giác—According to Complete Enlightenmemt Sutra. 

(IH)Năm chủng tánh được tông Pháp Tướng thành lập— The five germ-natures or roofs oƒ Bodhisattva 
development established by the Dharmalaksana Sect. 

(A-8) Sáu Loại Tánh— Six kinds oƒ tenperament 

(I)_ Tổng quan về Sáu Loại Tánh—An overview oƒ the Six kinds oƒ tenperamer. 

(H) Chỉ tiết về Sáu Loại Tánh— Details oƒ the Six kinds oƒ temnperamert. 

(A-9) Tự Tánh— Selƒ-nature— Bhavasvabhava (skt£) 

(I)_ Tổng quan về Tự Tánh—An overview oƒ Self-entity. 

(II) Nghĩa của Tự Tánh— The meanings oƒ Selƒ-entity: 

(A) Nghĩa tổng quát của Tự Tánh— The general meanings oƒ Selƒ-entity. 

(B) Những định nghĩa khác của “Tự Tánh”—Other definitions oƒ “Prakriti”. 

(C) Nghĩa của Tự Tánh theo Vì Diệu Pháp— The meanings oƒ Selƒf-entity according to the Abhidharma. 

(D) Nghĩa của Tự Tánh theo Kinh Lăng Già— The meanings oƒ Selƒf-entity according to the Lankavatara 
Sutra. 

(E) Nghĩa của Tự Tánh theo Nguyệt Xứng— The meanings oƒ Selƒ-entity according to Candrakirti. 

(F) Nghĩa của Tự Tánh Theo Lục Tổ Huệ Năng— The meanings oƒ Self-entity according to the Sixth 
Patriarch, Hui Neng. 

(HI)Tam Tự Tính Tướng— Three ƒorms oƒ knowledse. 


3090 


(IV)Tự Tánh Ngũ Phân Pháp Thân Hương— Five-fold Dharma-body refuge oƒ the self-nature. 
(V) Thất Chẳng Tự Tánh— Seven types oƒ self-nature. 
(VI)Tự tánh trống không— Emptiness oƒ self-nature. 


(B) Chúng Tánh: Germ-nature 

(I)_ Nghĩa của chủng tính— The meaning oƒ Germ nature. 

(I) Phân loại chủng tính— Categories 0ƒ germ nalure. 

(A) Nhị Chủng Tính— Two kinds oƒ seed-nature. 

(B) Ngũ Chúng Tính— Five Germ-natures. 

(C) Bồ Tát Lục Chủng Tính— Six gem-natures oƒ Bodhisattva developmer. 
(D) Thất Chẳng Tự Tánh. 


(B-1) Tánh của Pháp Thân— Nature oƒ the Dharmakaya 

(B-1-1) Tánh của Pháp Thân— Nature 0ƒ the Dharmakaya 

(I)_ Tiểu Thừa Pháp Thân Thể Tánh— The Buddha-nature in the Hinayana Buddhism. 
(H) Đại Thừa Pháp Thân Thể Tánh—In the Mahayana. 

(HI)Nhất Thừa Tông— The One-Vehicle Schools 

(IV)Chân Ngôn Tông— The Shingon sect. 

(B-1-2) Pháp Tánh—Dharma-Nature 

(I)_ Tổng quan vê Pháp Tánh—An overview oƒ Dharma-nature. 

(H) Nghĩa của Pháp Tánh— The meanings oƒ Dharma-nature. 

(IHI)Những tên gọi khác của Pháp tánh— Other names ƒor Dharma-nature. 

(IV)Những định nghĩa khác liên quan đến Pháp tánh— Defintions that are related to Dharma-nature. 


(CÓ) Tướng: Lakkhanam (p)— Lakshana (skf) 

(C-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Tướng Overview and Meanings oƒ the Lakshana 

(C-2) Phân loại Tướng— Categories 0ƒ the Lakshana 

(I)_ Nhị Tướng (Nhị Hiện)— Two kinds oƒ maniƒestation. 

(H) Tứ Tướng— Four states oƒ all phenomena. 

(HI)Lục Tướng— Six characteristics. 

(IV)Lục Thô Tướng—S¡IX coqarser stages. 

(V) Tám Tướng— Eight levels oƒ mind development during the sÌleep process. 

(C-3) Những định nghĩa khác liên quan đến Tướng —Other definitions that are related to the 
Lakshana 

(C-4) Tâm Tướng— Mind in AcHon 

(1) Nghĩa của Tâm Tướng— The meanings og Mind in Action. 

(II) Sự hoạt động của Tâm —Activities oƒ the Mind.: 

(IHI)Hiển hiện tâm tướng— Manifestation oƒ mind in action. 

(C-5) Tướng Trạng Báo Trước Khi Sắp Lâm Chung— Characteristics at the passing away time 

(C-6) Ngũ Suy Tướng— Five sigms 0ƒ decqay 

(C-7) Vô Tướng— Formlessness— Na-vidyate, or Nirabhasa 

(1) Nghĩa của Vô Tướng— Definitions oƒ Niưrabhasa. 

(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Vô Tướng— Other definitions that are related to Nirabhasa. 

(C-8) Vô Tướng Tam Quy Y Giới— The Triple Recfuge That Has No Mark 

(C-9) Vô Tướng Sám Hối— Repentance That Has No Marks 


3091 


(A) Tánh 
Nature 
Pradhana (sk£) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Tánh 
Overview and Meanings 0ƒ Nature 


(D Tổng quan về “Tánh” theo quan điểm Phật giáo—An overview doƒ “Nature” in 


Buddhist poinf øƒ view: Tánh thường được dùng để chỉ cái nguyên lý tối hậu của sự hiện 
hữu của một vật hay một người hay cái mà nó vẫn còn tổn tại của một vật khi người ta 
lấy hết tất cả những gì thuộc về vật ấy hay người ấy đi mà tánh ấy vẫn thuộc về người 
ấy hay vật ấy một cách bất ngờ người ta có thể hỏi về cái mà nó có tính cách bất ngờ và 
cái có tánh tất yếu trong sự tạo thành một cá thể riêng biệt. Dù không nên hiểu “tánh” 
như là một thực thể riêng lẻ, như một hạt nhân còn lại sau khi bóc hết các lớp vỏ bên 
ngoài, hay như một linh hồn thoát khỏi thân xác sau khi chết. Tánh có nghĩa là cái mà 
nếu không có nó thì không thể có sự hiện hữu nào cả, cũng như không thể nào tưởng 
tượng ra nó được. Như cách cấu tạo tư dạng của nó gợi ý, nó là một trái tim hay một cái 
tâm sống ở bên trong một cá thể. Theo cách tượng trưng, người ta có thể gọi nó là “lực 
thiết yếu.” —Nature stands in most cases for the ultimate constituent, or something 
ultimate in the being of a thing or a person, or that which 1s left after all that accidentally 
belongs to a thing 1s taken away from 1t. lít may be questioned what 1s accidental and what 
1S essential in the constitution of an individual obJect. Though 1t must not be conceived as 
an individual entity, like a kernel or nucleus which 1s left when all the outer casings are 
removed, or like a soul which escapes from the body after death. Nature means 
something without which no existence 1s possible, or thinkable as such. As 1ts 
morphological construction suggesfs, 1t 1s “a heart or mind which lives` within an 
individual. Figuratively, it may be called “vital force. 


(II Nghĩa của Tánh—Deftnttions 0ƒ Pradhana: Tánh: Svabhava, or Prakrti, or Pradhana 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


(skÐ. 

Thể tánh: The nature. 

Nghĩa của nhân: Causative. 

Chủng tử dựa vào gốc bản: Fundamental nature behind the manifestation or expression. 
Không sửa đổi: Unchanged. 

Tánh biệt: Independent or self-dependent. 

Phật tánh trong mỗi chúng sanh: The Buddha-nature immanent in all beings—The 
Buddha heart or mind. 


a) 
b) 


10. 


Ù 


2) 


TỊ. 
12. 


3092 


(A-2) Những định nghĩa khác liên quan đến Tánh 
QOther definiHions that are related to Pradhana 


Tánh Ác: Tánh ác sẵn có—Wrongness—Bad essence—Naturally evi—Evil by nature— 
See Tánh Thiện. 

Tánh Bổn Giác: Prakriti-buddhi (skt—Bổn Minh—Tâm thể của chúng sanh tự tánh 
thanh tịnh, la mọi vọng tướng, sáng tỏ vằng vặc, chẳng phải do tu mà thành; đối lại với 
“thủy giác” là bản tâm từ vô thủy đến nay bị vô minh che mờ. Thủy giác chính là thể của 
bản giác (ngoài bản giác không có thủy giác)—Original Bodhi (Bản giác hay sự giác ngộ 
có sẵn—-Original awareness or inherent enlightenment in the form of primal 
1ntelligence), awareness, wIsdom or knowledge, or the immanent mind in all things; as 
contrasted with initial knowledge (thủy giác). There are two kinds of knowledge. 

Lý bổn giác: Fundamental Truth. 

Tướng bổn giác: Primal Intelligence—The immanent mind ¡n all things—Enlightenment. 
Tánh Chúng Tánh: Chủng tánh nguyên thủy, đối lại với “Tập Chủng Tánh.”——Nature- 
seed nature, I1.e. original or primary nature, 1n confrast with “Active or Functioning 
Nature.” 

Tánh Cụ: Thể Cụ—Lý Cụ—Giáo điển của tông Thiên Thai cho rằng tánh có đầy đủ cả 
thiện lẫn ác— The Tien-T?ai doctrine that the Buddha-nature ¡includes both good and 
evil. 

Tánh Dục: Tham dục trở thành bản tánh thứ nhì —-Desires that have become second 
nature; desires of the nature——Inc]inations. 

Tánh Đắc: Sanh Đắc—Sự hiểu biết cảm nhận không do nỗ lực tu tập hay kinh nghiệm 
học vấn, mà do ở bản tánh sẵn có đầy đủ——Natural attainment (not acquired by effort). 
Tánh Địa: Đệ nhị địa trong thập địa Thông Giáo, trong đó phiển não gây ra bởi kiến tư 
(thấy biết và suy nghĩ) đều bị chế ngự, và tâm đạt được bước đầu (hãy còn mù mờ) về 
tánh phi vật chất của vạn hữu—Spiritual nature, the second of the ten stages as defined 
by the Intermediate School, in which the illusion produced by seeing and thinking 1s 
subdued and the mind obtains a glimmer of the immateriality of things. 

Tánh Độ: Pháp Tánh Độ—Giới của pháp tánh hay chân như—The sphere of the dharma- 
nature (bhuftatathata). 

Tánh Đức: Tánh thiện ác sẵn có, đối lại với thiện tánh do tu tập mà có—Natural 
capaciIty for good or evIÏ, in confrast with power of goodness attained by practice. 

Tánh Giá: 

Tánh Tội: Những tội gây ra ngược với luân lý tự nhiên như giết người cướp của: Natural 
SInS, I.e. sins against natural law, such as murder and stealing. 

Giá Tội: Những tội gây ra vì vi phạm luật tôn giáo, như nhà sư uống rượu, chặt cây, vân 
vân—S¡ns agaInst conventional or religious law, e.g. for a monk to drink wine, cut down 
trees, ©fc. 

Tánh Giá Tội: See Tánh Giá. 

Tánh Giả Hữu: Paratantra-laksana (sk)——Theo Duy Thức Tông, đây là một trong ba loại 
hiện hữu của mọi vật. Giả hữu tánh còn được gọi là “Y Tha Khởi Tánh.” Những hữu thể 
giả tạm hay nhất thời không có tánh thường tại, như căn nhà được dựng bằng gỗ, gạch, 





13. 


8) 
b) 
c) 


đ) 


©) 


14. 


15. 


1ó. 


17. 


18. 
19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


Ù 
2) 


3093 


ngói, vân vân. Nó chỉ hiện hữu bằng một tràng tổng hợp những nhân duyên và không tự 
hữu. Nó không có thực tại thường tổn—According to the Mind-Only School, this is one of 
the three kinds of existence for everything. Temporary or transitory existence, also called 
“Character of Dependence upon others.” Those of temporary or transitory existence, 
having no permanent character (asvabhava), like a house that 1s built by timbers, stones, 
tiles, etc. lí exIsts only by a combination of causes or causal combination, and 1s not self- 
exIstent. It has no permanent reality. 

Tánh Giác: Buddhi or Buddhita (skt). 

Tánh biết: Awareness—The nature of awareness—The intuitive nature. 

Giác tánh chân như: Inherent intelligence or knowledge of the bhufatathata. 

Tánh giác ngộ nơi chư Phật không sai khác: Nature of enlightenment of all Buddhas 1s 
the same. 

Tánh và sự giác ngộ nơi chư Phật không sai khác: Nature and enlightenment of all 
Buddhas 1s the same. 

Tánh và sự giác ngộ nơi chúng sanh không sai khác: Nature and enlightenment of all 
living beings 1s the same. 

Tánh Giới: Luật về đạo lý tự nhiên như không giết người cướp của, không đòi hỏi phải 
là giới của nhà Phật —The natural moral law (not to kill, not to steal, etc.) not requiring 
the law of Buddha. 

Tánh Hải: Lý tánh của chân như sâu rộng như biển cả, bao trùm tất cả, đó là cảnh giới 
của pháp thân Như Lai—Essence-ocean—The ocean of the bhutatathata, the all 
confaining, immaterial nature of the Dharmakaya. 

Tánh Hạnh: Behavior—Conduct. 

Tánh Hỏa: Tánh hỗa là một trong ngũ đại, đối lại với sự hỏa—Fire as one of the five 
elements, in contrast with phenomenal fire (sự hỏa). 

Tánh Khí: Temperamernt. 

Tánh Khởi: Pháp tính chân như tự mình khởi lên mà khởi tác ra chư pháp, đối lại với 
duyên khởi là các pháp do cả chân thực và hư vọng hòa hợp lại mà khởi lên —Arising 
from the primal nature or bhutatathata, In contrast with arising from secondary causes 
(Duyên khởi). 

Tánh Không: Emptiness—The nature void—The immateriality of the nature of all 
things. 

Tánh Không Giáo: Một trong ba phái Nam Sơn (Tiểu Thừa), xem tánh của vạn hữu là 
không thật, nhưng lại cho rằng vạn hữu là những vật thể tạm thời hiện hữu—One of the 
three Nan-Shan sects which regarded the nature of things as unreal or Iimmaterial, but 
held that the things were temporally entities. 

Tánh Không Quán: Quán nhân duyên sanh theo thuyết tánh không (một trong ba phép 
quán của Nam Sơn Tiểu Thừa Giáo)—The meditation on the unreality or immateriality, 
of the nature of things. 

Tánh Mệnh: 

Tánh và mệnh: Nature and life. 

Cuộc sống của chúng hữu tình: The life of conscious beings. 





24. 


25. 


20. 


27. 


28. 
29. 


30. 


31. 


a) 


b) 


32. 


33. 


34. 


35. 


3ø. 
37. 


3094 


Tánh Ngã: Cái ta rộng lớn của tâm tánh, lìa khỏi vọng ngã của hạng phàm phu tất sẽ trở 
về cái tánh ngã của Như Lai —The Buddha-nature ego, which ¡is apperceived when the 
1llusory ego 1s banished. 

Tính Nghiệp: Nghiệp thể hay tự thể của nghiệp—The nature of karma, its essential 
being. 

Tánh Niệm Xứ: Citta-smrtyupasthana (skt)——Bổn lai tánh cũng là Phật tánh. Đây là một 
trong tứ niệm xứ —— The original nature 1s the same as the Buddha-nature. This 1s one of 
the four obJects of thought. 

Tánh Phận: Tự tính khác biệt của các pháp —The different nature of anything—The 
Various natures of various things. 

Tánh Phật: The Dharmakaya (skÙ—See Tánh (6). 

Tánh Sắc: Chân Sắc—Diệu sắc trong Như Lai Tạng (Thiên Thai tông gọi là sắc của tánh 
Cụ)——Transcendent rupa or form within or of the Tathagata-garbha. 

Tánh Tâm: Chân tâm tròn sáng hay tâm Phật. Bản chất của tâm không sai biệt nơi Phật, 
người và mọi chúng sanh. Thiền Tông dùng “Tính Tâm” và “Tâm Tính” không khác nhau 
về nghĩa—The perfectly clear and unsullied mind (the Buddha mind or heart). Nature of 
the mind 1s the same in Buddhas, men and all the living. The Ch”an (Zen) school uses the 
terms “lính Tâm” and “âm Tính” indifferently. 

Tánh Thánh: Holy nature—Saintivity—Tánh của bậc Thánh. 

Câu Xá Luận gọi Thánh Tính là Chính Tính hay một đời sống Thánh thiện không còn bị 
dục vọng lôi cuốn: The holy nature, according to the Abhidharma-kosa of the passionless 
LÍ. 

Duy Thức Luận gọi Thánh Tính là cái tính sanh ra trí vô lậu mà đoạn trừ phiển não: 
According to the Vijnanamatrasiddhi of enlightenment and wisdom, the holy nature 1s the 
nature that produces the passionless or pure wisdom. 

Tánh Thánh Ly Sinh: Holy nature apart from unenlightened nature—Theo Duy Thức 
Luận, Thánh Tính Ly Sinh là cuộc sống của sự Thánh thiện của các vị Thanh Văn, 
Duyên Giác, A La Hán hay Bồ Tát, những vị đã đạt được vô lậu trí và dứt bỏ phiền não 
do phân biệt khởi lên (đã dứt bỏ phiển não và sở tri chướng), đối lại với cuộc sống của 
phàm phu hay người chưa giác ngộ—According to the Vijnanamatrasiddhi, the life of 
holiness apart or distinguished from the life of common unenlightened people. 

Tánh Thiện: Thiện tánh sẵn có chứ không do nỗ lực tu tập, đối lại với tánh ác sẵn có— 
Naturally good, or good essence, or rightness—Good by nature (rather than by effort), in 
contrast with evil by nature. 

Tánh Thứ: Natural and conventional sins (sins against natural law and sins agaInst 
convenfional or religious law)—See Tánh Giá (1). 

Tánh Thức: Khả năng nhận biết tự nhiên qua các căn——Natural powers of perception, or 
the knowledge acquired through the sense organs—Mental knowledge. 

Tánh Tịnh: The pure, original freedom or Innocence. 

Tánh Tội: Những tội giết người cướp của được xem như là những điều ác tự nhiên (tánh 
tội), không đợi phải có Phật cấm chế (mà tự tánh của mình đã xem là ác, phạm vào tất bị 
tội báo)}—SIns that are such according to natural law, apart from Buddha”s teaching, 1.e. 
murder, stealing, etc. 





3đ. 


39. 
40. 


AI. 
42. 


l) 


2) 


43. 
44. 


3095 


Tánh tức thị Tâm, Tâm tức thị Phật: Nature 1s the mind, and mind is Buddha—Tánh là 
tâm, tâm là Phật. Tâm và tánh là một khi “ngộ,” nhưng khi “mê” thì tâm tánh không 
đồng. Phật tánh vĩnh hằng nhưng tâm luôn thay đổi. Tánh như nước, tâm như băng; mê 
khiến nước đóng băng, khi ngộ thì băng tan chảy trở lại thành nước—Mind and nature 
are the same when awake and understanding, but differ when the ¡llusion. Buddha-nature 
1s eternal, but mind 1s not eternal; the nature 1s like water, the mind 1s like Ice; 1llusion 
turns nature to mental Ice form, awakening melts it back to 1fs proper nature. 

Tánh Tướng Dụng: Tướng dụng của nội tánh——lInner nature form and function. 

Tánh Tướng Học: Môn triết lý thuyết minh về tánh và tướng của Đại Thừa—The 
philosophy of the nature of things (of the noumenal and phenomenal). 

Tánh Tướng Hữu Vi: Eunctonal nature of things. 

Tánh Tướng Nhị Tông: Hai tông—Two schools: 

Pháp Tánh Tông: Tông phái cho rằng vạn hữu đều khởi đầu từ chân như—Sects which 
hold that all things proceed from the bhutatathata. 

Pháp Tướng Tông: Duy Thức Tông——Dahrmalaksana school. 

Tánh Tướng Vô Vĩ: Non-functional nature of things. 

Tánh Vô Tướng: Unreal 1n phenomena——The doctrine that phenomena have no reality In 
themselves. 


(A-3) Định nghĩa của chữ “ Tánh ” trong Pháp Bảo Đàn Kinh 
The definition 0ƒ “Nature ” in the Platform Sutra 


Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng định nghĩa chữ “Tánh” theo cách như sau: 
“Tánh hay tâm là lãnh thổ,” ở đây tánh là vua: vua ngự trị trên lãnh thổ của mình; chỗ 
nào có tánh, chỗ đó có vua; tánh đi, vua không còn nữa, khi tánh ở thì thân tâm còn, khi 
nào tánh không ở thì thân và tâm hoại diệt. Đức Phật phải được thành tựu trong tánh chớ 
đi ầm ngoài thân. Về việc này Lục Tổ Huệ Năng đã nỗ lực đem đến cho chúng ta sự 
hiểu biết rõ ràng về cái mà ngài nghe được bằng “Tánh.” Tánh là lực thống trị toàn thể 
con người chúng ta, nó là nguyên lý của sự sống của chúng ta, cả về thể xác lẫn tinh 
thần. Sự hiện diện của Tánh là nguyên nhân của sự sống, cả về thể xác lẫn tinh thân, 
theo nghĩa cao nhất của nó. Khi Tánh không ở nữa, tất cả đều chết, điều này không có 
nghĩa là tánh là một vật gì ngoài thân và tâm, nơi nó vào để làm chúng hoạt động và ra 
đi vào lúc chết. Tuy nhiên, cái Tánh kỳ diệu này không phải là một loại lý luận tiên 
nghiệm, mà là một thực tại có thể kinh nghiệm được và nó được Lục Tổ Huệ Năng chỉ 
danh dưới hình thức “Tự Tánh, hay bản tánh riêng của cái “mình” trong suốt Pháp Bảo 
Đàn Kinh —lIn the Platform Sutra, the Sixth Patriarch Hui Neng defined “nature” as 
follows: “he nature, or mind or heart 1s the dominion, nature 1s the lord: the rules over 
his dominion, there 1s “nature” and there 1s the “lord”; nature departs, and the lord 1s no 
more; nature 1s and the body and mind subsists, nature 1s not and the body and mind 1s 
destroyed. The Buddha 1s to be made within nature and not to be sought outside the body. 
In this, Hui-Neng attempts to give us a clearer understanding of what he means by 
“nature.` Nature 1s the dominating force over our entire being; 1t 1s the principle of 


Œ) 


Ù 
2) 
3) 


3096 


vitality, physical and spiritual. Not only the body but also the mind In 1fs highest sense 1s 
active because of nature being present in them. When “nature” 1s no more, all is dead, 
though this does not mean that “nature” 1s something apart from the body and mind, which 
enfers Into it to actuate 1t, and depart at the time of death. This mysterlous nature, 
however, 1s not a logical a priorI but an actuality which can be experienced, and 1t 1s 
designated by Hui-Neng as “self-nature” or “self-being,” throughout his Platform Sutra. 


(A-4) Tánh Tướng 
Nature and Marks 


Tánh tướng của vạn hữu—The nature of anything and its phenomenal expression. 
Tánh — Nafure: Tự thể của chư pháp, không thay đổi—Nature, noumenon or essence 
which 1s unchangeable. 

Tánh là pháp vô vi: Nature stands for Non-functional (vô vI). 

Tánh là tự thể hay nguyên lý: Nature is noumenal. 

Tánh và tướng như tâm và cảnh: Nature and marks are like mind and external scenes. 


(H) Tướng— Marks: Tướng mạo thể hiện ra ngoài, có thể phân biệt được, thay đổi—Marks 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


are characteristics or forms which are changeable. 

Tướng là pháp hữu vi: Marks are Functional (hữu vi) or phenomenal. 

Tướng đối lại với tánh, cùng thế ấy hiện tượng hay trạng thái đối lại với tự thể hay 
nguyên lý: Marks are contrasted with nature, In the same way that phenomena are 
confrasted with noumenon. 

Chân tướng của vạn hữu giống hư không, thường hiện hữu mà hư không; hư không mà 
hiện hữu: The true mark of all phenomena 1s like space, always existing but really empty; 
although empty, really existing. 

Chân tướng của tam giới là vô sanh, vô tử, vô hữu, vô phi hữu, không giống cái nầy, cũng 
không giống cái kia: The true mark of the Triple World is No-Birth, No-Death, not 
exIstent, not non-exIstent, not like this, not like that. 

Chân tướng còn được gọi là “tự tánh,” “pháp thân,” “Võ vi,” “Chân như,” hay “Pháp 
Giới”: True mark 1s also called “Self-Nature,” “Dharma body,” the “Unconditioned,” 
“True Thusness,” or “Dharma Realm'. 


(HI)Chân không diệu hữu— Wonderƒul exisfence: Tánh là lý, tướng là hình thức bên ngoài. 


Tướng và tánh đối nghịch nhau như lý đối lại với sự —Nature means noumenon or 
essence; marks mean characteristics, forms or physiognomy. Marks and nature are 
contrasted, in the same way noumenon 1s contrasted with phenomenon. True mark stands 
for true form, true nature, buddha nature always unchanging. True mark of all phenomena 
1s like space: always existing but really empty; although empty, really exIsting. 


3097 


(A-5) Giác Tánh 
Buddhatfa (sk£) 


(D _ Phật Tánh— True Nature or Buddha Nafure: Còn gọi là Chân tánh hay Phật tánh. Giác 
tánh là tánh giác ngộ sẵn có ở mỗi người, hiểu rõ để dứt bỏ mọi thứ mê muội giả dối. 
Trong Liên Tâm Thập Tam Tổ, Đại Sư Hành Sách đã khẳng định: “Tâm, Phật, và Chúng 
sanh không sai khác. Chúng sanh là Phật chưa thành; A Di Đà là Phật đã thành. Giác 
tánh đồng một chớ không hai. Chúng sanh tuy điên đảo mê lầm, song Giác Tánh chưa 
từng mất; chúng sanh tuy nhiều kiếp luân hồi, song Giác Tánh chưa từng động. Chính thế 
mà Đại Sư dạy rằng một niệm hồi quang thì đổng về nơi bản đắc.”——Also called True 
Nature or Buddha Nature. The enlightened mind free from all illusion. The mind as the 
agent of knowledge, or enlightenment. In the Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, 
the Tenth Patriarch Ching-She confirmed: “Mind, Buddha, and Sentient Beinss, all three 
are not any different. Sentient beings are Buddhas yet to be attained, while Amitabha 1s 
Buddha who has attained. Enlightened Nature is one and not two. Even though we are 
delusional, blind, and ignorant, but even so our Enlightened Nature has never been 
disturbed. Thus, once seeing the lipht, all will return to the inherent enlightenment 
nature.” 


(H) Tánh Tức Thị Tâm, Tâm Túc Thị Phật: Tánh là tâm, tâm là Phật. Tâm và tánh là một 
khi “ngộ,” nhưng khi “mê” thì tâm tánh không đồng. Phật tánh vĩnh hằng nhưng tâm luôn 
thay đổi. Tánh như nước, tâm như băng; mê khiến nước đóng băng, khi ngộ thì băng tan 
chảy trở lại thành nước—The nature ¡s the mind, and mind ¡is Buddha—Mind and nature 
are the same when awake and understanding, but differ when the ¡llusion. Buddha-nature 
1S eternal, but mind 1s not eternal; the nature 1s like water, the mind 1s like Ice; 1llusion 
turns nature to mental Ice form, awakening melts it back to 1fs proper nature. 


(A-6) Lý Tánh 
Absolute Nafure 


The fundamental principle or character—Nguyên lý hay tánh chất căn bản— 
Parinishpanna (skt—Lý tánh là cái biết toàn hảo và tương đương với Chánh Trí 
(samyagjnana) và Như Như (Tathata) của năm pháp. Đấy là cái trí có được khi ta đạt tới 
trạng thái tự chứng bằng cách vượt qua Danh, Tướng, và tất cả các hình thức phân biệt 
hay phán đoán (vikalpa). Đây là chân lý cao nhất, chân lý tối thượng của khoa nhận thức 
luận Du Già, vì nó là cách thức sự vật thật sự hiện hữu được hiểu bởi tâm giác ngộ. 
Chân lý này nói rằng mọi sự mọi vật đều hoàn toàn không có tính nhị nguyên, mặc dù 
người có tâm không giác ngộ, nhìn sự vật theo cách nhị nguyên. Đấy cũng là Như Như, 
Như Lai Tạng Tâm, đấy là một cái gì không thể bị hủy hoại. Sợi dây thừng giờ đây được 
nhận biết theo thể diện chân thực của nó. Nó không phải là một sự vật được cấu thành do 
các nguyên nhân và điều kiện hay nhân duyên và giờ đây đang nằm trước mặt chúng ta 
như là một cái gì ở bên ngoài. Từ quan điểm của nhà Duy Thức Tuyệt Đối theo như Lăng 


q) 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 
8) 


b) 


3098 


Già chủ trương, sợi dây thừng là phản ánh của chính cái tâm của chúng ta, tách ra khỏi 
cái tâm thì nó không có khách quan tính, về mặt nây thì nó là phi hiện hữu. Nhưng cái 
tâm vốn do từ đó mà thế giới phát sinh, là một đối tượng của Viên Thành Thực hay trí 
toàn đắc One of the three forms of “Svabhavalakshana-sunyata” or knowledge is the 
Parinishpanna, perfected knowledge, and corresponds to the Right Knowledge 
(Samyagjnana) and Suchness (Tathata) of the five Dharmas. It 1s the knowledge that 1s 
available when we reach the state of self-realizaton by going beyond Names and 
Appearances and all forms of Discrimination or Judgmeint. It( 1s the hiphest truth the 
Yogacara School”s epistemological ultimate, because 1t 1s the way things really are as 
understood by the unenliphtened mind. It is the truth that ultimately all things are 
completely lacking in duality, even though they appear to the unenlightened mind under 
the guise of dualism. It is suchness 1fself, it 1s the Tathagata-garbha-hridaya, 1t 1s 
something 1ndestructible. The rope 1s now perceived_ In 1fs true perspectfive. lít 1s not an 
object constructed out of causes and conditions and now lying before us as something 
external. From the absolutists point of view which 1s assumed by the Lankavatara, the 
rope 1s a reflecfion of our own mind, 1t has no obJectivity apart from the latter, 1t 1s in this 
respect non-existent. But the mind out of which the whole world evolves 1s the obJect of 
the Parinishpanna, perfectly-attained knowledse. 


(A-7) Ngũ Tánh 
Five nafures 


Pháp Tính tông chia cơ loại của tất cả chúng sanh ra làm năm tính— The five djfferent 
nafures as grouped by the Dharmalaksana Sect: 

Thanh Văn Tính— Sravakas for Arhars: Những người có chủng tử vô lậu có thể sanh quả 
vô sanh A La Hán, dứt đoạn luân hồi sanh tử, nhưng không thể đạt được Phật quả——Who 
are able to attain non-return to morfality, but are unable to reach Buddhahood. 

Duyên Giác Tính— Pratyeka-buddhas ƒor Pratyeka-buddhahood: Có chủng tử vô lậu sanh 
ra Bích Chi Phật, dứt đoạn luân hồi sanh tử, nhưng chưa có thể đạt đến quả vị Phật— 
Who are able fo attain to non-return to mortality, but are unable to reach Buddhahood. 

Bồ Tát Tính— Bodhisattva for Buddhahood: Có chủng tử vô lậu, đứt đoạn sanh tử để nảy 
sanh quả Phật. 

Bất Định Tính— Indefinite: Có vài chủng tử vô lậu, nhưng chưa dứt sanh tử luân hỗồi— 
Who have some unconditioned seeds, but are not able to attain to non-return to mortality. 
Vô tính— Having no Buddha-mind: 

Vô Tính: Những kẻ ngoại đạo không tín hành nhân quả nên không có tâm Phật— 
Outsiders who have not the Buddha-mind. 

Loài hữu tình có đủ chủng tử hữu lậu của trời và người, không có vô lậu chủng tử của 
bậc tam thừa, cho nên mãi mãi xoay vần trong vòng lục đạo: Men and devas with 
passions and devoid of natures for enlightenment, hence destined to remain In the six 
paths of transmigration. 


3099 


(II) Theo Kinh Viên Giác—According to Cormplete Enlightenment Sufra: 


1) 


2) 


3) 
4) 


8) 
b) 
c) 
đ) 
3) 


Phàm Phu Tính— Ordinary good people: Dầu là những người tốt nhưng vẫn chưa đoạn trừ 
được chủng tử hữu lậu. 

Nhị Thừa Tính— Sravakas and Pratyeka-buddhas: Chỉ đoạn trừ được hoặc kiến và tư kiến 
tức là sự chướng, chứ chưa đoạn trừ được lý chướng hay trần sa vô minh—See Sravakas 
and Pratyeka-buddhas In Chapter 171. 

Bồ Tát Tính—Bodhisatvas: Đã từ từ đoạn trừ được cả hai sự và lý chướng—See 
Bodhisattvas in Chapters 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, and 182. 

Bất Định Tính— Indefinite: Những kể với những tâm tính bất định như sau —Those with 
the following natures: 

Không quyết định: Undeterminate. 

Không cố định: Unfixed. 

Không ổn định: Unsettled. 

Không chắc chắn: Uncertain. 

Vô Tính: Heretics or outsiders who have no Buddha-mind. 


(HI)Năm chúng tánh được tông Pháp Tướng thành lập— The five germ-natures or roofs 0ƒ 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Œ) 


Bodhisattva developmenf established by the Dharmalaksana Sect: 

Tập Chủng Tính: Ngôi vị thập trụ, tu tập không quán, phá bỏ các kiến hoặc—The germ- 
nature of study of the void or immaterial which corresctfs all illusions of time and space. lt 
corresponds to the ten grounds. 

Tính Chủng Tính: Ngôi vị thập hành, không trụ lại ở “không,” có khả năng phân biệt tất 
cả pháp tính và chuyển hóa chúng sanh—The germ-nature of ability to discriminate all 
the natures of phenomena and transform the living. It corresponds to the ten necessary 
activitles of a Bodhisattva. 

Đạo Chủng Tính: Là ngôi vị thập hồi hướng, tu tập diệu quán trung đạo để thông đạt tất 
cả Phật pháp—The middle-way germ-nature, which attains insight into Buddha-laws. It 
corresponds to theten kinds of dedications. 

Thánh Chúng Tính: Ngôi vị thập địa, dựa vào diệu quán trung đạo để phá bỏ vô minh và 
chứng nhập Thánh vị The saint germ-nature which produces holiness by destroying 
Ignorance. The bodhisattva leave the ranks of freedom from desire In the ten stages to 
become a saInt. 

Đẳng Giác Chủng Tính: Chủng tính Bồ Đề tiến về Phật quả—The bodhi-rank germ- 
nature which produces Buddhahood. 


(A-8) Sáu Loại Tánh 
Six kinds 0ƒ temperament 


Tổng quan về Sáu Loại Tánh —An overview oƒ the Six kinds oƒ temperament: Carita 
(p)—Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, có sáu tâm tánh hay sáu để 
mục hành thiền. Carita là bản chất cố hữu của một người. Bản chất nầy lộ ra khi ở vào 
trạng thái bình thường, không có gì làm xao động. Bẩm tánh mỗi người khác nhau là do 


3100 


nơi hành động hay nghiệp trong quá khứ khác nhau. Nơi một số. người thì tham ái mạnh 
hơn, trong khi vài người khác thì sân hận lại mạnh hơn—According to Most Venerable 
Narada In The Buddha and His Teachinss, there are six kinds of natures, six kinds of 
temperament, or six subjJects of meditation. Carita signifiles the intrinsic nature of a 
person which 1s revealed when one 1s in normal state without being preoccupied with 
anything. The temperaments of people differ owing to the diversity of their past actions 
or kamma. In some people raga or lust is predominant, while in others dosa or anger, 
hatred. 


(II) Chỉ tiết về Sáu Loại Tánh— Details oƒ the Six kinds oƒ temperament: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


Œ) 


Tánh tham ái: Ragacarita (p)—Covetousness, or lustful temperament. 

Tánh sân hận: Dosacarita (p)—II-will, or hateful temperament. 

Tánh sĩ mê: Mohacarita (p)—lgnorance, or ignorant temperament. 

Tánh có nhiều đức tin: Saddhacarita (p)—Faith, or devout temperament. 

Tánh thiên về tri thức: Buddhicarita (p)—Wisdom, or intellectual temperamert. 

Tánh phóng dật: Vitakkacarita (p)—DIistracted—Loose—Unrestrainted, or discursive 
temperameIt. 


(A-9) Tự Tánh 
Selƒ-nafure— Bhayasvabhava (skt£) 


Tổng quan về Tự Tánh —An overview oƒ Selƒf-enfity: Svabhava (skt)—Tính Tự Tính— 
Buddha nature—Self-entity 
Bản chất của hiện hữu hay cái gồm nên bản thể của sự vật. Trong Kinh Lăng Già, Đức 
Phật bảo Mahamati: “Này Mahamati, bản chất của hiện hữu không phải như người ngu 
phân biệt nó.” Vạn hữu trong thế giới hiện tượng đều không thường bền, chỉ hiện hữu 
tạm thời, chứ không có tự tánh. Cũng theo Kinh Lăng Già, có bảy loại tự tánh—Self- 
nature, that which constitutes the essential nature of a thing. In the Lankavatara Sutra, the 
Buddha told Mahamati: “Oh Mahamati, the nature of exiIstence IS nOt aS I{ 1S 
discniminated by the ignorant” Things In the phenomenal world are transient, 





One”s own original nature—One”s own Buddha-nature—— 


momentary, and without duration; hence they have no self-nature. Also according to The 
Lankavatara Sutra, there are seven types of self-nature. 


(II Nghĩa của Tự Tánh— The meanings oƒ Selƒ-entity: 
(A) Nghĩa tổng quát của Tự Tánh— The general meanings 0ƒ Selƒf-entity: 


Ù 


2) 


Tánh nguyên lai của vạn hữu: Original or natural form of somethine——Original or primary 
substance 

Tự tánh hay bản tánh, trái lại với tánh linh thượng đẳng. Tự tánh luôn thanh tịnh trong 
bản thể của nó: Original nature, contrasted to supreme spirit or purusha. Original nature 
1s alWays pure 1n Ifs oripinal essence. 


3) 


3101 


Tự Tánh Thanh Tịnh: Prakritiprabhasvaram (skt—Tự tánh thường thanh tịnh trong bản 
thể của nó—Self-existent pure mind—Natural purity—The nature of the original nature 
1S always pure In 1fs orIginal essence. 


(B) Những định nghĩa khác của “Tự Tánh °—Other definitions 0ƒ “Prakriti”: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 


6) 


Bản thể đầu tiên: Original nature. 

Bản thể gốc: Original essence. 

Hình thái cơ bản: Fundamental form. 

Nguồn cội: Original sources. 

Bản lai là điều kiện hay hình thái gốc, hay bản thể đầu tiên của bất cứ thứ gì: Original or 
primary substance 1s an original or natural form or condition of anything. 

Phật tánh xưa nay là bản tánh thật của chư pháp: Coming from the root, the original or 
Buddha-nature, which 1s the real nature of all things. 


(C) Nghĩa của Tự Tánh theo Vì Diệu Pháp— The meanings 0ƒ Self-entity according to the 


Abhidharma: Trong Vì Diệu Pháp, “svabhava” được định nghĩa như là bản chất của chư 
pháp. Vì vậy thí dụ như “nhu nhuyễn' được dùng để định nghĩa bản chất của nước, và 
'cứng rắn" được dùng để định nghĩa bản chất của đất. Mọi loại thực chất, dù là một 
nguyên tử đơn giản hay một tổng thể phức tạp, đều bị trường phái Trung Quán chối bỏ 
thực chất, điều nầy mở rộng tới lý luận “vô ngã” của vạn hữu. Vạn hữu không có tự tánh 
và không có ngoại lệ. Bởi vì chúng chỉ là sự kết hợp của nhiều phần và được sanh ra do 
bởi nhân duyên, chúng không hiện hữu bằng tự tánh của chúng, mà chỉ hiện hữu một 
cách ước lệ. Vì vậy bản chất cuối cùng của chúng là “không.” Tuy nhiên, điều này không 
có nghĩa là chúng không hiện hữu, mà chúng hiện hữu theo cách chúng hiện ra trong tâm 
mê mờ của phàm nhân—In Abhidharma, “svabhava” is said to be defining character of a 
dharma. Thus, softness, for example, 1s the defining charatceristic of water, and hardness 
of earth. Any sort of essence, either for simple atomic elements or complex wholes, 1s 
denied in Madhyamaka, which extends the logic of selflessness (anatman) to all 
phenomena. All things without exception are said to lack any enduring essence or self. 
Because things are collections of parts and are produced In dependence upon causes and 
conditions, they do not exist by way of their own nature, but rather only exist 
conventionally. Thus their final nature is emptiness (sunyata). This does not mean, 
however, that things do not exIst; rather, they do exist in the way that they appear to the 
cognition of deluded beings. 


(D) Nghĩa của Tự Tánh theo Kinh Lăng Già— The meanings oƒ Self-entity according to the 


Lankavatara Sufra: Từ ngữ Bắc Phạn có nghĩa là “Thực chất” hay “phẩm chất vốn có” 
(phẩm chất cố hữu). Thuật ngữ nầy được dùng trong Kinh Lăng Già, ít ra theo hai nghĩa. 
Khi nó có nghĩa là cái “tự tánh” tạo thành thể tánh của một hữu thể cá biệt thì nó đồng 
nghĩa với “ngã” và “nhân.” Nó cũng có nghĩa là lý do hay sự như như của hiện hữu, 
trong trường hợp nầy nó đồng nhất với “tathata.” Phật giáo Đại thừa coi tất cả sự vật đều 
không có bản chất riêng (bản chất bển vững), không có sự tổn tại độc lập. Tuy nhiên, 
điều nầy không có nghĩa là không có sự hiện hữu, sự hiện hữu chỉ thuần là bể ngoài và 
không kết thành chân tánh của hiện hữu — The term “svabhava” ¡is used ¡in the 


3102 


Lankavatara Sutra at least in two senses. When it means “self-substance” making up the 
substratum of the Individual being, 1t 1s synonymous with “atman” and “pudgala.” It also 
means the reason or suchness of existence, 1n which case 1t 1s identical with “tathata.” 
Mahayana Buddhism sees all things as empty of self-nature, devoid of self sufficient, 
1dependent existence or lasting substance. This, however, does not mean that they do not 
exIst, the existence 1s purely oufside appearance and do not constitute the true reality. 


(E) Nghĩa của Tự Tánh theo Nguyệt Xứng— The meamings oƒ Self-entity according to 


Candrakirti: Nghĩa đen của “svabhava” là “tự kỷ.” Nguyệt Xứng cho rằng trong triết lý 
Phật giáo, chữ này được dùng bằng hai cách: 1)Bản chất hay đặc tánh của một sự vật, thí 
dụ như nóng là tự tánh hay đặc tánh của lửa. Ở trong thế giới này, một thuộc tánh luôn 
luôn đi theo một vật, tuyệt đối, bất khả phân, nhưng không liên hệ một cách bền vững 
với bất cứ sự vật nào khác, đây được biết như là tự tánh hay đặc tánh của vật ấy; 2) chữ 
“svabhava” hay tự tánh là phản nghĩa của “tha tánh” (parabhava). Nguyệt Xứng nói rằng 
“svabhava là tự tánh, cái bản chất cốt yếu của sự vật.” Trong khi ngài Long Thọ bảo 
rằng “Kỳ thực tự tánh không do bất cứ một vật nào khác đem lại, nó là vô tác, nó không 
lệ thuộc vào bất cứ cái gì, nó không liên hệ với bất cứ thứ gì khác hơn là chính nó, nó 
không tùy thuộc và vô điều kiện.”—Svabhava literally means “own being.` Candrakirti 
says that this word has been used in Buddhist philosophy in two ways: T) the essence or 
special property of a thing, e.g., “heat 1s the svabhava or special property of fire.' In this 
world an attribute which always accompanies an obJect, never parts from 1t, that, not 
being indissolubly connected with any thing else, 1s known as the svabhava, 1.e., special 
property of that obJect; 2) svabhava (own-being) as the contrary of parabhava (other- 
being). Candrakirti says, “Svabhava Is the own being, the very nature of a thing.” 
Nagarjuna says: “That 1s really svabhava which 1s not brought about by anything else, 
unproduced (akrtrimah), that which 1s not dependent on, not relative to anything other 
than 1tself, non-contingent, unconditioned.” 


(F) Nghĩa của Tự Tánh Theo Lục Tổ Huệ Năng— The meanings oƒ Self-entity according to 


Ù 


the Sixth Patriarch, Hui Neng: 

Có thể nói tự tánh là cái biết của chính mình, nó không chỉ là hiện hữu mà còn là thông 
hiểu nữa. Chúng ta có thể nói nó hiện hữu vì nó biết, biết là hiện hữu và hiện hữu là 
biết. Đó là điều Huệ Năng muốn nói khi Ngài tuyên bố: “Chính trong bổn tánh có cái trí 
Bát Nhã và do đó là cái trí của mình. Bản tánh tự phản chiếu trong chính nó và sự tự 
chiếu này không thể diễn đạt bằng ngôn từ. Khi Huệ Năng nói về trí Bát Nhã đến độ như 
là nó sinh ra từ tự tánh, điều này do cách suy nghĩ chiếm ưu thế, tình trạng này quan hệ 
và ảnh hưởng với chúng ta, chúng ta thấy xuất hiện một chủ thuyết nhị nguyên giữa tự 
tánh và Bát Nhã, điều này hoàn toàn đối nghịch với tinh thần tư tưởng của Thiển Huệ 
Năng—Self-nature 1s self-knowledge; 1t is not mere being but knowing. We can say that 
because of knowing 1tself, 1t is; knowing as being, and being 1s knowing. This 1s the 
meaning of the statement made by Hui-Neng that: “In original nature 1tself, there 1s 
Prajna knowledge, and because of this self-knowledge. Nature reflects 1tself in 1tself, 
which Is self-illumination not to be expressed in words. When Hui-Neng speaks of PraJna 
knowledge as 1f 1t 1s born of self-nature, this 1s due to the way of thinking which then 


2) 


3) 


3103 


prevailed, and often involves us in a complicated situation, resulting 1n the dualism of 
self-nature and PraJna, which 1s altogether against the spirit of Hui —Neng”s Zen thought. 
Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải đến với trí Bát Nhã, và trí Bát Nhã phải được giải 
thích dưới ánh sáng của thiển định theo ý nghĩa của Đại Thừa. Trong triết học Đại Thừa, 
có 3 khái niệm về hiện hữu mà các triết gia cần phải giải thích mối quan hệ giữa bản thể 
và công năng. Đó là thể, tướng và dụng, lần đầu tiên xuất hiện trong Đại Thừa Khởi Tín 
Luận, mà người ta thường cho rằng Bồ Tát Mã Minh là tác giả. Thể tương ứng với bản 
chất, Tướng với hình dạng và Dụng với công năng. Quả táo là một vật màu hơi đồ và có 
hình cầu: đó là tướng của nó, nó xuất hiện với các giác quan của chúng ta như vậy. 
Tướng thuộc về thế giới của các giác quan, tức là ngoại hình. Cái dụng của nó bao gồm 
toàn bộ những øì nó tạo tác, nó có ý nghĩa, giá trị, và sự sử dụng chức năng của nó. Cuối 
cùng, Thể của quả táo là cái tạo thành bản tánh của quả táo, không có cái gọi là Thể ấy, 
quả táo mất đi sự hiện hữu của nó, cũng như Tướng và Dụng của nó, nó không còn là 
quả táo nữa. Một sự vật để có thực hữu, nó phải đáp ứng ba khái niệm này: Thể, Tướng 
và Dụng—However this may be, we have now come to Prajna, which must be explained 
in the lipht of Dhyana, in accordance with Mahayamist sigmfication. In Mahayana 
philosophy, there are three concepts which have been resorted to by scholars to explain 
between substance and ifs function. They are body, form, and use, which first appeared In 
“[he Awakening of Faith” in the Mahayana, usually ascribed to Asvaghosa. Body 
corresponds to substance, Form to appearance, and se to function. The apple 1s a 
reddish, round-shaped obJect: this 1s 1ts Form, in which 1t appeals to our senses. Form 
belongs to the world of senses, 1.e. appearance. Its Use includes all that it does and stands 
for, Its values, I1fs utility, 1ts function, and so on. Lastly, the Body of the apple 1s what 
consftitutes 1fs appleship, without which 1t loses Its being, and no apple, even with all the 
appearances and functions ascribed to it, is an apple without it. To be a real obJect these 
three concepts, Body, Form, and Use, must be accounted for. 

Để áp dụng tất cả các điều này vào đề tài thực tế của chúng ta, tự tánh là Thể và Bát 
Nhã là Dụng, trong khi ở đây không có cái gì tương ứng với Tướng bởi vì để tài không 
thuộc về thế giới hình tướng. Đây là tánh Phật, nó hiện diện nơi tất cả vạn hữu và tạo 
thành tự tánh của chúng ta. Ngài Huệ Năng đã biện luận về mục đích tu thiển của chúng 
ta là nhận ra Phật tánh ấy và giải thoát khỏi những sai lầm, nghĩa là thoát ra khỏi mọi 
tham dục. Người ta có thể hỏi, vậy thì làm cách nào để có được sự nhận ra ấy? Điều này 
có thể được bởi vì tự tánh là cái tánh biết của mình. Thể là vô thể nếu không có cái 
Dụng, và Thể là Dụng. Tự hữu là tự biết. Tự thể của chúng ta được trình bày bởi cái 
Dụng của chính chúng ta, và với cái Dụng này theo thuật ngữ của Huệ Năng là “thấy 
trong tự tánh.` Bàn tay chẳng phải là bàn tay, nó không hiện hữu cho tới lúc nó hái hoa 
cúng Phật; cũng vậy, bàn chân không phải là bàn chân cho đến khi nào cái Dụng của nó 
được sắp đặt, và khi nó được đặt trong cái Dụng qua cầu, lội suối hay leo núi. Sau thời 
Huệ Năng, lịch sử nhà Thiển được phát triển tối đa về cái Dụng : những kẻ tham vấn 
đáng tội nghiệp chỉ nhận được cái tát tai, cái đá, cái đấm, hay lời mắng chưởi đến độ 
kinh hoàng tựa như một khán giả ngây ngô. Cách đối xử thô bạo ban đầu này với những 
thiển sinh được Huệ Năng mở đầu, dù dường như Ngài kiêng ky thực hiện một áp dụng 
thực tiễn về triết lý của Dụng—To apply these concepts to our object of điscourse here, 
self-nature 1s the Body and Prajna 1s se, whereas there 1s nothing here corresponding to 


4) 


3) 


3104 


Form because the subJect does not belong to the world of form. There 1s the Buddha- 
nature, Hui-Neng would argue, which makes up the reason of Buddhahood; and this 1s 
present In all beings, constituting their self-nature. The obJect of Zen discipline 1s to 
recogmize 1t, and to be released from error, which are the passions. How 1s the recognition 
possible, one may 1nquire? It 1s possible because self-nature 1s self-knowledge. The Body 
1s nobody without Its Use, and the Body 1s the Use. To be 1fself 1s to know 1tself. By using 
1self, is being 1s demonstrated, and this using 1s, in Hui-Nengˆs terminology “seeing Into 
one”s own Nature.` Hands are no hands, have no existence, until they pick up flowers and 
offer them to the Buddha; so with legs, they are no legs, non-entfities, unless their Use 1s 
set to work, and they walk over the bridge, ford the stream, and climb the mountain. 
Hence the history of Zen after Hui-Neng developed this philosophy of Ủse to its fullest 
extent: the poor questioner was slapped, kicked, beaten, or called names to his utter 
bewilderment, and also to that of the innocent spectators. The Inmtiative to this “rough' 
treatment of the Zen students was given by Hui-Neng, though he seems to have refrained 
from making any practical application of his philosophy of Use. 

Khi chúng ta nói: “Ông hãy thấy tự tánh mình,” cái thấy này có thể xem như một nhận 
thức đơn giản, một cái biết đơn giản, một phản ảnh tự tánh đơn giản, thanh tịnh không ô 
nhiễm, nó giữ gìn phẩm tính này nơi tất cả chúng sanh cũng như nơi tất cả chư Phật. Thần 
Tú và những người theo Ngài hiển nhiên đã chấp nhận cái thấy như vậy. Nhưng kỳ thật 
thấy là một hành động, một hành động cách mạng của phần tri thức của con người mà sự 
vận hành theo quan niệm ngự trị từ bao đời , bám vào sự phân tích các ý niệm, những ý 
niệm xác định bằng ý nghĩa năng động của chúng. Cái thấy, đắc biệt theo ý nghĩa của 
Huệ Năng, còn hơn một cái nhìn thụ động, một cái biết đơn giản thành tựu trong chiêm 
nghiệm cái tính thanh tịnh của tự tánh rất nhiều, với Huệ Năng, cái thấy là tự tánh, thị 
hiện trước mặt ngài không che dấu, cái Dụng không cần phải bảo tổn. lộ) đây chúng ta 
thấy rõ cái hố ngăn cách lớn lao giữa hai tông phái Bắc tông thiển định và Nam tông Bát 
Nhã —When we say, “see Into your self-nature”, the seeing 1s apt to be regarded as mere 
perceiving, mere knowing, mere statically reflecting on self-nature, which 1s pure and 
undefiled, and which retains this quality 1n all beings as well as in all the Buddhas. Shen- 
Hsu and his followers undoubtedly took this view of seeing. But as a matter of fact, the 
seeing 1s an act, a revolutionary deed on the part of the human understanding whose 
function have been supposed all the time to be logically analyzing ideas, Ideas sensed 
from their dynamic signification. The “seeing, especially in Hui-Neng”s sense, was far 
mơre than a passive deed of looking at, a mere knowledge obtained from contemplating 
the purity of self-nature; the seeing with him was self-nature 1(self, which exposes 1tself 
before him in all nakedness, and functions without any reservation. Herein we observe 
the great gap between the Northern School of Dhyana and the Southern School of 
Prajna.". 

Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng bắt đầu bài thuyết giảng thấy tánh bằng 
cách nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Bát Nhã, mà mỗi người trong chúng ta, ngu 
cũng như trí, đều được phú cho. Ngài chấp nhận cách thông thường để tự diễn đạt vì ngài 
không phải là một triết gia. Theo luận cứ của chính chúng ta, tự tánh nhìn thấy thể của 
nó khi nó tự nhìn thấy chính nó, vì cái thấy này là hành động của Bát Nhã. Nhưng vì Bát 
Nhã là tên khác của tự tánh khi nó tự thấy chính nó, không có Bát Nhã nào ngoài tự tánh. 


6) 


7) 


3105 


Cái thấy cũng được gọi là nhận biết hay lãnh hội, hoặc hơn nữa, là kinh nghiệm—In the 
Platform Sutra, the Sixth Patriarch, Hui-Neng opens his sermon with the seeing Into 
one”s self-nature by means of Prajna, with which everyone of us, whether wise Or 
1gnorant, 1s endowed. He adopts the conventional way of expressing himself, as he 1s no 
original philosopher. In our own reasoning, self-nature finds its own being when If sees 
1fself, and this seeing takes place by Prajna. But as Prajna 1s another name given to self- 
nature when the latter sees Itself, there 1s no Prajna outside self-nature. The seeing 1s also 
called recognizIng or understanding, or, better, eXperiencing. 

Khi hiểu tự tánh là Bát Nhã, và cũng là Thiên định, là nói về mặt tĩnh hay bản thể học. 
Bát Nhã còn có ý nghĩa nhiều hơn là nhận thức luận. Bây giờ Huệ Năng tuyên bố tính 
đồng nhất của Bát Nhã và Thiền định. “Này các thiện tri thức, cái căn bản nhất trong 
pháp của tôi là Định và Huệ. Các ông chớ để bị mê hoặc mà tin rằng có thể tách rời 
Định với Huệ. Chúng chỉ là một, không phải hai. Định là Thể của Huệ, và Huệ là Dụng 
của Định. Khi các ông quán Huệ thì thấy Định ở trong Huệ, khi các ông quán Định thì 
thấy Huệ ở trong Định. Nếu hiểu được như thế, thì Định và Huệ luôn đi đôi trong tu tập. 
Này những người học đạo, chớ nói trước phải có Định rồi Huệ mới phát, vì nói như thế là 
tách đôi nó rồi. Những người có kiến giải như thế. khiến chư pháp thành nhị nguyên (có 
hai tướng), những người này miệng nói mà tâm không làm. Họ xem Định phân biệt với 
Huệ. Nhưng những người mà miệng và tâm hòa hợp với nhau, trong ngoài như một, thì 
Định và Huệ đồng nhau như một—Self-nature ¡s Prajna, and also Dhyana when it is 
viewed, as 1t were, statically or ontologically. Prajna 1s more of epistemological 
sipnificance. Now Hui-Neng declares the oneness of PraJna and Dhyana. “Oh good 
friends, in my teaching what 1s most fundamental 1s Dhyana and Prajna. And friends, do 
not be deceived and led to thinking that Dhyana and PraJna are separable. They are one, 
and not two. Dhyana 1s the Body of PraJna, and PrajJna 1s the Use of Dhyana. When 
Prajna 1s taken up, Dhyana 1s in Prajna; when Dhyana 1s taken up, Prajna 1s In it. When 
this understood, Dhyana and Prajna go hand in hand in the practice of medifation. Oh, 
followers of the truth, do not say that Dhyana 1s first attained and then PraJna 1s 
awakened; for they are separate. Those who advocate this view make a duality of the 
Dharma; they are those who affirm with the mouth and negate in the heart. They regard 
Dhyana as distinct from PraJna. But with those whose mouth and heart are in agreement, 
the Inner and outer are one, and Dhyana and Prajna are regarded as equal. 

Cái quan trọng đầu tiên trong triết học của Ngài Huệ Năng là khái niệm về tự tánh. 
Nhưng tự tánh không phải là thứ được nhận biết là cái gì đó thuộc về bản chất. Nó không 
phải là cái mà nó tổn tại khi tất cả các sự vật tương đối và có điều kiện đã bị giới hạn 
trong khái niệm của một hữu thể cá nhân. Đây không phải là cái “ngã”, cái linh hồn, hay 
tỉnh thần như người ta nghĩ nó theo cách bình thường. Nó không thuộc về phạm trù của 
thế giới tương đối. Nó cũng không phải là thực tại tối thượng mà người ta thường định 
danh như là thượng đế, tiểu ngã hay đại ngã (phạm thiên). Nó không thể được định nghĩa 
theo bất cứ cách nào, tuy nhiên, nếu không có nó, chính cái thế giới như thế giới mà 
chúng ta thấy và dùng nó trong cuộc sống hằng ngày sẽ biến mất. Nói rằng nó có tức là 
phủ nhận nó. Đây là một sự vật kỳ lạ—W hat comes first in importance ¡n the philosophy 
of Hui-Neng 1s the idea of self-nature. But self-nature 1s not to be conceived as something 
Of substance. It 1s not the last residue left behind after all things relative and conditional 


8) 


9) 


3106 


have been extracted from the notion of an Individual beIng. It 1s not the self, or the soul, 
or the spirit, as ordinarily regarded. It is not something belonging to any categorles of the 
understanding. It does not belong to this world of relativitles. Nor 1s It the highest reality 
which 1s generally ascribed to God or to Atman or to Brahma. It cannot be described or 
defined In any possible way, but without 1t the world even as we see If and use 1t in our 
everyday life collapses. To say 1t 1s 1s to deny 1t. lt 1s a strange thing. 

Trong thuật ngữ truyền thống của Phật giáo, tự tánh có nghĩa là Phật tánh, nó tạo nên 
Phật quả; nó là Tánh Không tuyệt đối, nó là Chơn Như tuyệt đối. Người ta có thể gọi nó 
là tự thể thanh tịnh, từ mà triết học Tây Phương hay dùng hay không? Trong khi nó chẳng 
có quan hệ gì đến thế giới nhị nguyên giữa chủ thể và khách thể, mà nó được gọi một 
cách đơn giản là “Tâm” (với chữ đầu viết hoa), và cũng là Vô Thức. Ngôn từ Phật giáo 
có quá nhiều với những thuật ngữ tâm lý học và bởi vì tôn giáo này đặc biệt quan tâm 
đến triết lý về sự sống, những thuật ngữ như Tâm, Vô Thức, được dùng như đồng nghĩa 
với Tự Tánh, nhưng phải thận trọng để không lầm lẫn chúng với những thuật ngữ tâm lý 
học thực nghiệm hay dùng, vì chúng ta không nói đến tâm lý học thực nghiệm mà nói 
đến một thế giới siêu việt nơi đó không còn phân biệt về các ngoại hiện như vậy nữa— 
In the traditional terminology of Buddhism, self-nature 1s Buddha-nature, that which 
makes up Buddhahood; 1t 1s absolute Emptiness, Sunyata, 1t 1s absolute Suchness, 
Tathata. May 1t be called Pure Being, the term used in Western philosophy? While it has 
nothing to do yet with a dualistic world of subJect and obJect, 1t 1s called “Mind” (with the 
capifal imtial letter), and also the Unconscious. A Buddhist phraseology 1s saturated with 
psychological terms, and as religion 1s principally concerned with the philosophy of life. 
These terms, Mind and Unconscious, are here used as synonymous with Self-nature, but 
the utmost care 1s to be taken not to confuse them with those of empirical psychology; for 
we have not yet come to this; we are speaking of a transcendental world where no such 
shadows are yet traceable. 

Trong tự tánh này, có một sự vận hành, một sự giác ngộ và Vô Thức trở nên ý thức về 
chính nó. Ở đây không đặt ra những câu hỏi “Tại sao?” hay “Thế nào?” Sự phát khởi hay 
sự vận hành này hay là bất cứ thứ gì phải được xem như là một sự kiện vượt lên trên tất 
cả chứng cứ biện luận. Cái chuông ngân nga và tôi nghe sự rung động của nó truyền qua 
không khí. Đây là một sự kiện đơn giản của nhận thức. Theo cùng cách thức, sự phóng 
rọi của ý thức vào Vô Thức là một vấn để của kinh nghiệm, chẳng có sự huyễển bí nào 
cả, nhưng theo quan điểm lý luận học, một sự mâu thuẫn bề ngoài, một sự mâu thuẫn mà 
nó phát khởi, tiếp tục sự mâu thuẫn vĩnh viễn. Dầu gì đi nữa, hiện giờ chúng ta vẫn có 
một cái Vô thức tự ý thức chính nó, hay một cái tâm tự phản chiếu chính nó. Sự chuyển 
hóa như vậy, tự tánh được biết là Bát Nhã-—In this self-nature there is a movement, an 
awakening and the Unconscious of itself. This 1s not the region where the question “Why” 
or “How” can be asked. The awakening or movement or whatever 1t may be called 1s to 
be taken as a fact which goes beyond refutation. The bell rings, and I hear its vibrations 
as transmitted through the atr. This 1s a plain fact of perception. In the same way, the rise 
Of consciousness In the UnconscIous 1s a matter of experience; no mystery 1s connected 
with it, but, logically stated, there 1s an apparent contradiction, which once sfarted goes on 
confradicting 1tself eternally. Whatever this 1s, we have now a self-conscious UnconscIous 
or a self-reflecting Mind. Thus, transformed, Self-nature 1s known as Prajna. 


3107 


(HI)Tam Tự Tính Tướng— Three ƒorms 0ƒ knowledge: ŠSvabhavalakshana-traya (skt)— Theo 


Ù 


2) 


Kinh Lăng Già, có ba hình thức của trí còn được gọi là tam tự tính tướng—According to 
The Lankavatara Sutra, there are three forms of knowledge known as Svanhavalakshana- 
traya. 

Vọng Kế Tính (Biến Kế Sở Chấp): Parikalpita (skt—Tự tính thứ nhất được gọi là Biến 
Kế Sở Chấp, là sự phân biệt sai lầm của sự phán đoán, và xuất phát từ sự hiểu đúng bản 
chất của các sự vật, bên trong cũng như bên ngoài và hiểu đúng mối liên hệ giữa các sự 
vật như là những cá thể độc lập hay thuộc cùng một loại —The first of the three 
Svabhavas 1s known as the Parikalpita or wrong discrimination of Judgment, and proceeds 
from rightly comprehending the nature of obJects, Internal as well as external, and also 
relatlonship existing between obJects as Iindependent Iindividuals or as belonging to a 
genus. 

Y Tha Khởi Tính: Paratantra (skt— Tự tính thứ hai là Y Tha Khởi Tính, nguyên nghĩa là 
phụ thuộc vào cái khác, là cái trí dựa vào một sự kiện nào đó, tuy những sự kiện nây 
không liên hệ đến bản chất thực sự của hiện hữu. Đặc trưng của cái trí nầy là nó hoàn 
toàn không phải là một sáng tạo chủ quan được sinh ra từ cái “không” suông, mà nó được 
cấu trúc của một thực tính khách quan nào đó mà nó phụ thuộc để làm chất liệu. Do đó, 
nó có nghĩa là “sinh khởi dựa vào một chỗ tựa hay một căn bản.” (sở y). Và chính do bởi 
cái trí nầy mà tất cả các loại sự vật, bên ngoài và bên trong, được nhận biết và tính đặc 
thù và phổ quát được phân biệt. Y tha khởi tính do đó tương đương với cái mà ngày nay 
ta gọi là trí hay biết tương đối hay “tương đối tính;” trong khi Y Tha Khởi là sự tạo ra sự 
tưởng tượng hay tâm của người ta. Trong bóng tối, một người dẫm lên một vật gì đó, vì 
tưởng rằng đấy là con rắn nên anh ta sợ hãi. Đây là Y Tha Khởi, một phán đoán sai lầm 
hay một cấu trúc tưởng tượng được kèm theo bằng một sự kích thích không xác đáng. Khi 
nhìn kỹ lại thấy rằng vật ấy là sợi dây thừng. Đây là Y Tha Khởi, cái trí tương đối. Anh 
ta không biết sợi dây thừng thực sự là gì và tưởng nó là một thực tính, đặc thù và tối hậu. 
Trong khi khó mà phân biệt một cách tinh tế sự khác biệt giữa Biến Kế Sở Chấp và Y 
Tha Khởi từ những định nghĩa ngắn trên, thì Y Tha Khởi hình như ít ra cũng có một mức 
độ sự thật nào đó về mặt tự chính các đối tượng, nhưng Biến Kế Sở Chấp không chỉ bao 
gồm một sai lầm tri thức mà còn gồm một số chức năng cảm nhận được vận hành theo 
với sự phán đoán lầm lạc. Khi một đối tượng được nhận thức như là một đối tượng hiện 
hữu, bên trong hay bên ngoài, thì cái hình thức nhận biết gọi là Y Tha Khởi xãy ra. Nhận 
đối tượng nầy là thực, cái tâm nhận xét kỹ hơn về nó cả về mặt trí thức cả về mặt cảm 
nhận, và đây là hình thức hiểu biết gọi là Biến Kế Sở Chấp. Sau cùng, có thể chúng ta 
càng làm cho rối ren thêm khi áp dụng những cách suy nghĩ ngày nay của chúng ta vào 
những cách suy nghĩ thời xưa khi những cách suy nghĩ này chỉ đơn thuần được vận hành 
do những đòi hỏi có tính cách tôn giáo chứ không do những đòi hỏi vô tư có tính triết 
lý —The second 1s the Paratantra, literally, “depending on another,” is a knowledge based 
on some fact, which 1s not, however, 1n correspondence with the real nature of existence. 
The characteristic feature of this knowledge 1s that 1t 1s not altogether a subJective 
creation produced out of pure nothingness, but 1t 1s a construction of some obJective 
reality on which it depends for material. Therefore, its definition 1s “that which arises 
depending upon a support or basis.” And 1t is due to this knowledge that all kinds of 


3) 


3108 


obJects, external and internal, are recognized, and in these Individuality and generality 
are distinguished. The Paratantra 1s thus equivalent to what we nowadays call relative 
knowledge or relativity; while the Parikalpita 1s the fabrication of one”s own Imagination 
or mind. In the dark a man steps on something, and Iimagining 1t to be a snake 1s 
frightened. This 1s Parikalpita, a wrong Judgment or an Imaginative construction, attended 
an unwarranted excitement. He now bends down and examines 1t closely and finds 1t to 
be a piece of rope. This 1s Paratantra, relative knowledge. He does not know what the 
rope really 1s and thinks it to be a reality, individual or ultimate. While 1t may be difficult 
to distinguish sharply between the Parikalpita and the Paratantra from these brief 
statements or definitions, the latter seems to have at least a certain degree of truth as 
regards obJects themselves, but the former implies not only an intellectual mistake but 
some affective functions set in motion along with the wrong judgment. When an obJect 1s 
perceived as an obJect existing externally or Internally and determinable under the 
caftegorles of particularity and generality, the Paratantra form of cognition takes place. 
Accepting this as real, the mind elaborates on 1t further both Intellectually and 
affectively, and this 1s the Parikalpita form of knowledge. lí may be after all more 
confusing to apply our modern ways of thinking to the older ones especially when these 
were actuated purely by religious requirements and not at all by any disinterested 
philosophical ones. 

Viên Thành Thực Trí: Parinishpanna (skt)—Viên thành thực trí tức là cái biết toàn hảo 
và tương đương với Chánh Trí (samyagjnana) và Như Như (Tathata) của năm pháp. Đấy 
là cái trí có được khi ta đạt tới trạng thái tự chứng bằng cách vượt qua Danh, Tướng, và 
tất cả các hình thức phân biệt hay phán đoán (vikalpa). Đấy cũng là Như Như, Như Lai 
Tạng Tâm, đấy là một cái gì không thể bị hủy hoại. Sợi dây thừng giờ đây được nhận 
biết theo thể diện chân thực của nó. Nó không phải là một sự vật được cấu thành do các 
nguyên nhân và điều kiện hay nhân duyên và giờ đây đang nằm trước mặt chúng ta như 
là một cái gì ở bên ngoài. Từ quan điểm của nhà Duy Thức Tuyệt Đối theo như Lăng Già 
chủ trương, sợi dây thừng là phản ánh của chính cái tâm của chúng ta, tách ra khỏi cái 
tâm thì nó không có khách quan tính, về mặt nầy thì nó là phi hiện hữu. Nhưng cái tâm 
vốn do từ đó mà thế giới phát sinh, là một đối tượng của Viên Thành Thực hay trí toàn 
đắc— The third form of knowledge ¡is the Parinishpanna, perfected knowledge, and 
corresponds to the Right Knowledge (Samyagjnana) and Suchness (Tathata) of the five 
Dharmas. It is the knowledge that 1s available when we reach the state of self-realization 
by going beyond Names and Appearances and all forms of Discrimination or Judgmert. lt 
1S suchness Itself, 1t 1s the Tathagata-garbha-hridaya, 1t 1s something indestructible. The 
rOpe 1s now perceived_ In its true perspectfive. Ït is not an obJect constructed out of causes 
and conditions and now lying before us as something external. From the absolutist's poInt 
Of view which 1s assumed by the Lankavatara, the rope 1s a reflection of our own mind, 1t 
has no obJectivity apart from the latter, If 1s in this respect non-existent. But the mind out 
of which the whole world evolves 1s the obJect of the Parinishpanna, perfectly-attained 
knowledge. 


(IV)Tự Tánh Ngũ Phần Pháp Thân Hương—Five-fold Dharma-body reƒuge oƒ the se[f- 


nafure: Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy về Tự Tánh Ngũ Phần Pháp 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


3109 


Thân Hương —According to The Jewel Platform Sutra, the Sixth Patriarch taught about 
the five-fold Dharma-body refuge of the self-nature. 

Một là giới hương, tức là trong tâm mình không có quấy, không có ác, không tật đố, 
không tham sân, không cướp hại, gọi là giới hương: The first 1s the morality-refuge, 
which 1s simply your own mind when free from error, evil, Jealousy, greed, hatred and 
hostility. 

Hai là định hương, tức là thấy các cảnh tướng thiện ác mà tự tâm chẳng loạn gọi là định 
hương: The second 1s the concentration-refuge, which 1s Just your own mind which does 
not become confused when seeing the marks of all good and evil conditions. 

Ba là huệ hương, tức là tâm mình không ngại, thường dùng trí huệ quán chiếu tự tánh, 
chẳng tạo các ác, tuy tu các hạnh lành mà tâm không chấp trước, kính bậc trên thương kẻ 
dưới, cứu giúp người cô bần, gọi là huệ hương: The third is the wisdom-refuge, which ¡s 
simply your own mind when 1t 1s unobstructed and when 1t constantly uses wisdom to 
contemplate and illuminate the self-nature, when it does no evil, does good without 
becoming attached, and 1s respectful of superior, considerate of inferiors, and sympathetic 
towards orphans and wIdows. 

Bốn là giải thoát hương, tức là tự tâm mình không có chỗ phan duyên, chẳng nghĩ thiện, 
chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại gọi là giải thoát hương: The fourth is the liberation-refuge, 
which 1s simply your own mind independent of conditions, not thinking of good or evIl, 
and free and unobstructed. 

Năm là giải thoát tri kiến hương, tức là tự tâm đã không có chỗ phan duyên thiện ác, 
không thể trầm, không trệ tịch, tức phải học rộng nghe nhiễu, biết bản tâm mình, đạt 
được lý của chư Phật, hòa quang tiếp vật, không ngã không nhơn, thẳng đến Bồ Đề, chơn 
tánh không đổi, gọi là giải thoát tri kiến hương. Nầy thiện tri thức! Hương nầy mỗi người 
tự huân ở trong, chớ hướng ra ngoài tìm cầu: The fifth is the refuge of knowledge and 
views, which Is simply your own mind when 1t 1s independent of good and evil conditions 
and when 1t does not dwell in emptiness or cling to stillness. You should then study this in 
detail, listen a great deal, recognize your original mind, and penetrate the true principle 
of all the Buddhas. You should welcome and be in harmony with living creatures; the 
unchanging true nature. Good Knowing Advisors, the Iincense of these refuges perfumes 
each of you within. Do not seek outside. 


(V) Thất Chủng Tự Tánh— Seven types oƒ selƒ-nafure: Theo Kinh Lăng Già, có bẩy loại tự 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
7) 


tánh—According to The Lankavatara Sutra, there are seven types of self-nature 
(svabhava): 

Tập Tự Tánh: Amudayasvabhava (sk)—Sự tập hợp hay tụ tập—Collection or aggregate. 
Tánh Tự Tánh: Bhavasvabhava (skt—BeIng——ExIstence—Hữu thể hay sự hiện hữu. 
Tướng Tự Tánh: Lakshanasvabhava (sk)—Sign—Symbol—Dấu hiệu hay cái tượng 
trưng. 

Đại Chủng Tự Tánh: Mahabhutasvabhava (skt)——Các thành tố——The elements. 

Nhân Tự Tánh: Hetusvabhava (skt——Nguyên nhân hay lý do——Cause or reason. 

Duyên Tự Tánh: Pratyayasvabhava (skt)—Causation—Condition—Điều kiện hay duyên. 
Thành Tự Tánh: Nishpattisvabhava (sk)——Sự hoàn thành hay sự toàn hảo—Perfection. 





3110 


(VIDTự tánh trống không— Emptiness oƒ self-nature: Svabhava-sunyata (skt)——Cái “Không” 
của tự tánh—Tính hư không, là ý tưởng trung tâm của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa và 
trường phái Đại thừa. Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập III, trong bẩn 
dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyền Trang, tự tánh không là một trong 18 hình thức của 
“Không”. Tự Tánh có nghĩa là “nó là nó,` nhưng không có cái nó nào như thế. Cho nên 
Không. Vậy thì đối nghịch của hữu và vô là thực ? Không, nó cũng không luôn, vì mỗi 
phần tử trong đối lập vốn là Không—The emptiness of self-nature. The nature of 
emptiness, a central notion In the Prajnaparamita sutra and in the teaching of the 
Mahayana school. According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays In Zen Buddhism, 
Book HII, in Hsuan-Chuang”s version of the Mahaprajnaparamita, Svabhava-sunyatfa 1s 
one of the eighteen forms of emptiness. Svabhava means “to be by 1tself,` but there 1s no 
such being 1t is also empty. Is then opposition of being and non-being real? No, 1t 1s also 
empty, because each term of the opposition is empty—See Mười Tám Loại Không 
(Eighteen forms of emptiness) in Chapter 85. 


(B) Chúng Tánh 
ŒecrIm-ndafure 


(D_ Nghĩa của chủng tính— The meaning oƒ Germ nature: Chủng là hạt giống, có nghĩa là 
phát sinh nảy nở. Tính là tính chất không thay đổi—Seed nature, germ nature; derivative 
or Inherited nature. 


(H) Phân loại chủng tính— Categories 0ƒ gerim naHtre: 

(A) Nhị Chúng Tính— Two kinds oƒ seed-nature: Hai loại tính—Two kinds of seed-nature 
(the character of the alaya seed and its development): 

(A) 

I1) Tính chủng tử—The original good seed-nature: Bản tính thiện từ vô thủy. 

2) Tập chủng tử—The seed-nature in practice or development: Chúng tính thiện do tu tập 
mà phát triển. 

(B) 

1) Bổn tính trụ chủng tính—The immanent abiding original good seed-nature: Bản tính tự 
nhiên từ vô thủy. 

2) Tập sở thành chủng tính—The seed productive according to its pround: Chúng tính mới 
được huân tập. 

(C) 

I) Thánh chủng tính —The seed-nature of the saints, by which they attain nirvana: Hạt giống 
chứng quả Niết Bàn của bậc Thánh tam thừa. 

2) Phàm phu chủng tính—The seed-nature in the foolish and ignorant: Ñgu phu chủng tính, 
hay chủng tính phàm phu ngu muội cố bám giữ lấy chư pháp (hạt giống nầy có khả năng 
sinh sản, còn tính là do rèn tập mà có chứ không phải là tính của lý tính). 





(B) Ngũ Chúng Tính— Five Germ-natures: 


3111 


(B-1)Pháp Tính tông chia cơ loại của tất cä chúng sanh ra làm năm tính— The five different 


l) 


2) 


3) 
4) 


5) 
8) 


b) 


nafures as grouped by the Dharmalaksana Sect: 

Thanh Văn Tính: Sravakas for Arhats—Những người có chủng tử vô lậu có thể sanh quả 
vô sanh A La Hán, dứt đoạn luân hồi sanh tử, nhưng không thể đạt được Phật quả——Who 
are able to attain non-return to mortality, but are unable to reach Buddhahood. 

Duyên Giác Tính: Có chủng tử vô lậu sanh ra Bích Chi Phật, dứt đoạn luân hồi sanh tử, 
nhưng chưa có thể đạt đến quả vị Phật—Pratyeka-buddhas for Pratyeka-buddhahood— 
Who are able to attain to non-return to mortality, but are unable to reach Buddhahood. 

Bồ Tát Tính: Có chủng tử vô lậu, dứt đoạn sanh tử để nẩy sanh quả Phật —Bodhisattva 
for Buddhahood. 

Bất Định Tính: Có vài chủng tử vô lậu, nhưng chưa dứt sanh tử luân hồi—Indefinite— 
Who have some unconditioned seeds, but are not able to attain to non-return to mortality. 

Vô Tính: 

Những kẻ ngoại đạo không tín hành nhân quả nên không có tâm Phật —Outsiders who 
have not the Buddha-mind. 

Loài hữu tình có đủ chủng tử hữu lậu của trời và người, không có vô lậu chủng tử của 
bậc tam thừa, cho nên mãi mãi xoay vần trong vòng lục đạo—Men and devas with 
passions and devoid of natures for enliphtenment, hence destined to remain in the six 
paths of transmigration. 


(B-2)Theo Kinh Viên Giác—According to Complete Enlightenmemt Sutra: 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 


Phàm Phu Tính: Dầu là những người tốt nhưng vẫn chưa đoạn trừ được chủng tử hữu 
lậu —Ordinary good people. 

Nhị Thừa Tính: Chỉ đoạn trừ được hoặc kiến và tư kiến tức là sự chướng, chứ chưa đoạn 
trừ được lý chướng hay trần sa vô minh—Sravakas and Pratyeka-buddhas. 

Bồ Tát Tính: Đã từ từ đoạn trừ được cả hai sự và lý chướng——Bodhisattvas. 

Bất Định Tính: Indefinite—See Bất Định tính in (A). 

Vô Tính: Heretics or outsiders who have no Buddha-mind—See Vô Tính In (A). 


(B-3)Năm chủng tánh được tông Pháp Tướng thành lập— The ive germ-nafures or roofs oŸ 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Bodhisaftva developmemt established by the Dharmalaksana Sect: 

Tập Chủng Tính: Ngôi vị thập trụ, tu tập không quán, phá bỏ các kiến hoặc—The germ- 
nature of study of the void or immaterial which corresctfs all illusions of time and space. lt 
corresponds to the ten grounds. 

Tính Chủng Tính: Ngôi vị thập hành, không trụ lại ở “không,” có khả năng phân biệt tất 
cả pháp tính và chuyển hóa chúng sanh—The germ-nature of ability to discriminate all 
the natures of phenomena and transform the living. It corresponds to the ten necessary 
activitles of a Bodhisattva. 

Đạo Chủng Tính: Là ngôi vị thập hồi hướng, tu tập diệu quán trung đạo để thông đạt tất 
cả Phật pháp—The middle-way germ-nature, which attains insight into Buddha-laws. It 
corresponds to theten kinds of dedications. 

Thánh Chúng Tính: Ngôi vị thập địa, dựa vào diệu quán trung đạo để phá bỏ vô minh và 
chứng nhập Thánh vị The saint germ-nature which produces holiness by destroying 
Ignorance. The bodhisattva leave the ranks of freedom from desire In the ten stages to 
become a saInt. 


5) 


3112 


Đẳng Giác Chủng Tính: Chủng tính Bồ Đề tiến về Phật quả—The bodhi-rank germ- 
nature which produces Buddhahood. 


(C) Bồ Tát Lục Chủng Tính— Six gem-natures 0ƒ Bodhisattva developmert: 
1-5)Từ 1 đến 5 thì giống như trong Ngũ Chủng Tính: From 1 to 5 are the same as in the five 


6) 


germ-natures—See Ngũ Chúng Tính ¡in (C). 
Diệu Giác Tính: Giác ngôn viên mãn vi diệu: The Buddha stage of a wonderful 
enlightenmernt. 


(D) Thất Chúng Tự Tánh: Theo Kinh Lăng Già, có bảy loại tự tánh —According to The 


Ũ 
2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
? 


Œ) 


Lankavatara Sutra, there are seven types of self-nature (svabhava): 

Tập Tự Tánh: Amudayasvabhava (skÐ)—Sự tập hợp hay tụ tập——Collection or aggregate. 
Tánh Tự Tánh: Bhavasvabhava (skt)—Hữu thể hay sự hiện hữu——Being——Existence. 
Tướng Tự Tánh: Lakshanasvabhava (sk)—Dấu hiệu hay cái tượng trưng—Sign— 
Symbol. 

Đại Chủng Tự Tánh: Mahabhutasvabhava (skt)——Các thành tố—The elements. 

Nhân Tự Tánh: Hetusvabhava (skt——Nguyên nhân hay lý do——Cause or reason. 

Duyên Tự Tánh: Pratyayasvabhava (skt)—Điều kiện hay duyên—Condition—Causation. 
Thành Tự Tánh: Nishpattisvabhava (sk)——Sự hoàn thành hay sự toàn hảo—Perfection. 





(B-1) Tánh của Pháp Thân 
Nature 0ƒ the Dharmakaya 


(B-1-1) Tánh của Pháp Thân 
Nature 0ƒ the Dharmakaya 


Tiểu Thừa Pháp Thân Thể Tánh— The Buddha-nature in the Hinayana Buddhism: 
Trong Tiểu Thừa, Phật tánh là cái gì tuyệt đối, không thể nghĩ bàn, không thể nói về lý 
tánh, mà chỉ nói về ngũ phần pháp thân hay ngũ phần công đức của giới, định, tuệ, giải 
thoát, và giải thoát tri kiến In Hinayana the Buddha-nature ¡in its absolute side is 
described as not discussed, being synonymous with the five divisions of the 
commandments, meditation, wisdom, release, and doctrine. 


(H) Đại Thừa Pháp Thân Thể Tánh—In the Mahayana: 


Ũ 


2) 


Đại Thừa Tam Luận Tông của Ngài Long Thọ lấy thực tướng làm pháp thân. Thực tướng 
là lý không, là chân không, là vô tướng, mà chứa đựng tất cả các pháp. Đây là thể tính 
của pháp thân: The Madhyamika School of Nagarjuna defines the absolute or ultimate 
reality as the formless which contains all forms, the essence of being, the noumenon of 
the other two manifestatlons of the Triratna. 

Pháp Tướng Tông hay Duy Thức Tông định nghĩa pháp thân thể tính như sau—The 
Dharmalaksana School defines the nature of the dharmakaya as: 


8) 
b) 


3113 


Pháp thân có đủ ba thân: The nature or essence of the whole Triratna. 
Pháp thân trong ba thân: The particular form ofthe Dharma 1n that trimty. 


(HINhất Thừa Tông— The One-Vehicle Schools: Nhất Thừa Tông của Hoa Nghiêm và 


Thiên Thai thì cho rằng “Pháp Thân” là chân như, là lý và trí bất khả phân: The One- 
Vehicle Schools represented by the Hua-Yen and T”Ien-T”ai secfs, consider the nature of 
the dharmakaya to be the Bhutatathata, noumenon and wIsdom being one and undivided. 


(IV)Chân Ngôn Tông— The Shingon sect: Chân Ngôn Tông thì lấy lục đại làm Pháp Thân 


l) 


2) 


Œ) 


Thể Tính——The Shingon sect takes the six elements as the nature of dharmakaya: 

Lý Pháp Thân: Lấy ngũ đại (đất, nước, lửa, gió, hư không) làm trí hay căn bản pháp 
thân —Takes the sixth elements (earth, water, Íire, air, space) as noumenon or 
fundamental Dharmakaya. 

Trí Pháp Thân: Lấy tâm làm Trí Pháp Thân——Takes mind (intelligence or knowledge) as 
the wisdom dharmakaya. 


(B-1-2) Pháp Tánh 
Dharmua-Nafure 


Tổng quan về Pháp Tánh—An overview 9ƒ Dharma-nafure: Tathagata-garbha (skt)— 
Dharmakaya, or Dharmata (skt Tính độ The absolute nature underlying all 
phenomena——Buddha-nature——Essence of things——Nirvana——Thusness—True 
Suchness—Bản thể nội tại của chư pháp (chân thân của Phật đã chứng lý thể pháp tánh). 
Chơn tánh tuyệt đối của vạn hữu là bất biến, bất chuyển và vượt ra ngoài mọi khái niệm 
phân biệt—The absolute, the true nature of all things which 1s Immutable, immovable and 
beyond all concepts and distinctions. Dharmafa (pháp tánh) or Dharma-nature, or the 


nature underlying all things has numerous alternative forms. 





(I) Nghĩa của Pháp Tánh— The meanings oƒ Dharma-nature: 


l) 


2) 


Thế giới giác ngộ, đó là Pháp giới của Đức Phật. Pháp giới duy tâm. Chư Phật đã xác 
chứng điều này khi các Ngài thành tựu Pháp Thân... vô tận và đồng đẳng với Pháp Giới, 
trong đó thân của các Đức Như Lai tỏa khắp: The enlightened world, that ¡s, the totality 
Of Infinity of the realm of the Buddha. The Dharma Realm ¡1s Just the One Mind. The 
Buddhas certify to this and accomplish their Dharma bodies... “Inexhaustible, level, and 
equal 1s the Dharma Realm, in which the bodies of all Thus Come Ones pervade.”. 

Pháp giới tỏa khắp hư không vũ trụ, nhưng nói chung có I0 Pháp giới. Mười pháp giới 
này là lục phàm tứ Thánh. Mười pháp giới này không chạy ra ngoài vòng suy tưởng của 
bạn: A particular plane of existence, as In the Ten Dharma Realms. The Dharma Realms 
pervade empty space to the bounds of the universe, but in general, there are ten: four 
sagely dharma realms and six ordinary dharma realms. These ten dharma realms do not 
go beyond the current thought you are thinking. 


3114 


(HH)Những tên gọi khác của Pháp tánh— Other names for Dharma-nature: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


Pháp định: Inherent dharma or Buddha-nature. 

Pháp trụ: Abiding dharma-nature. 

Pháp giới: Dharmaksetra—Realm of dharma. 

Pháp thân: Dharmakaya——Embodiment of dharma. 
Thực tế: Region of reality. 

Thực tướng: . 

Không tánh: Immaterial nature——Nature of the Void. 
Phật tánh: Buddha-nature. 

Vô tướng: Appearance of nothingness——lmmateriality. 


10) Chân như: Bhutatathata. 

11) Như Lai tạng: Tathagatagarbha. 

12) Bình đẳng tánh: Universal nature. 

13) Ly sanh tánh: Immortal nature. 

14) Vô ngã tánh: Impersonal nature. 

15) Hư định giới: Realm of abstraction. 

16) Bất biến dị tánh: Immutable nature. 

17) Bất tư nghì giới: Realm beyond thoughi. 

18) Tự tánh thanh tịnh tâm: Mind of absolute purify, or unsulliedness. 


(IV)Những định nghĩa khác liền quan đến Pháp tánh—D©efimtions that are related to 


1) 


2) 


3) 


4) 


Dharma-nature: 

Pháp Tánh Chân Như: Pháp tánh và chân như (khác tên nhưng tự thể giống nhau)— 
Dharma-nature and bhutatathata. 

Pháp tánh pháp thân: Chân thân của Phật đã chứng lý thể pháp tánh—Dharma-Nature or 
dharmakaya. 

Pháp Tánh Sơn: Pháp tánh như núi, cố định, không lay chuyển được—Dharma-nature as 
a mountain, fixed and Iimmovable. 

Pháp Tánh Tày Duyên: Dharma-nature In 1ts phenomenal character—Pháp tánh tùy 
duyên hay chân như tùy duyên. Thể của pháp tánh tùy theo nhiễm duyên mà sanh ra, có 
thể là tĩnh hay động; khi động thì hoàn cảnh bên ngoài trở nên ô nhiễm, mà gây nên 
phiền não; khi tĩnh là không ô nhiễm hay niết bàn. Khi nh như tánh của nước, khi động 
như tánh của sóng—The dharma-nature ¡in the sphere of illusion. Bhutatathata in its 
phenomenal character; the dharma-nature may be static or dynamic; when dynamIc 1t 
may by environment either become sullied, producing the world of illusion, or remain 
unsullied, resulting In nirvana. Static, 1t 1s like a smooth sea; dynamc, fo 1s Waves. 


(C) Tướng 
Lakkhanam (p)— Lakshana (skf) 


Ù 


2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 


8) 


9) 


3115 


(C-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Tướng 
Overview and Meanings 0ƒ the Lakshana 


Tướng là biểu hiện bên ngoài của sự vật: Lakshana is external appearance or the 
appearance of things. 

Tướng là biểu tượng: Lakshan is symbol. 

Tướng là dấu hiệu hay tướng hay tướng trạng của sự vật: Lakshana is distinctive mark or 
sign of things. 

Tướng là đặc tính: Lakshana 1s characterIstic. 

Biểu tượng: Symbol. 

Đặc tính: CharacterIstic. 

Tướng hảo: Pleasing features—Good signs—Distinguishing features—A mark or sign 
distinguishing one thing from another. 

Theo Kinh Lăng Già, lakshana thường chỉ các “dấu hiệu” đặc thù do đó lại được dùng 
theo hình thức phủ định: According to the Lankavatara Sutra, lakshana generally means 
individual signs by which one obJect 1s marked off from another obJect. 

Các pháp hữu vi hay hiện tượng (tướng). Tướng nghĩa là các tính chất thuộc đối tượng 
cảm quan như mắt, mũi, vân vân: Appearances or phenomena. Appearances (nimitta) 
mean qualities belonging to sense-obJects such as visual, olfactory, efc. 


(C-2) Phân loại Tướng 
Categories 0ƒ the Lakshana 


(D_ Nhị Tướng (Nhị Hiện)— Two kinds oƒ rmranjfestaHion: Hai sự thị hiện. 


Ù 


2) 


Tu hiện Tướng: Sự xuất hiện cần thiết bằng thân xương thịt và tướng hảo của Phật để chỉ 
dạy phàm nhân —The necessary appearance in the flesh of the Buddha for ordinary 
people. 

Bất tu hiện Tướng: Sự xuất hiện không cần thiết của Phật đến với những chúng sanh tâm 
linh—The non-necessary appearance of the Buddha to those of spiritual vision. 


(II) Tứ Tướng— Four states 0ƒ all phenomena: Avastha (skU)—Bốn trạng thái của mọi hiện 


tượng hay Ngã Nhân Tứ Tướng được nói đến trong Kinh Kim Cang—The four states of 
all phenomena or four eJects of the ego menfioned In the Diamond Sutra: 


(A) Tứ Hành Tướng —Four marks: Bốn hạnh tướng trong quán tưởng hay thiển quán—To 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


meditate upon the Implications or disciplines of: 
Khổ: Pain or suffering. 

Không: Unreality, or emptiness. 

Vô Thường: Impermanence. 

Vô Ngã: Non-ego. 


(B) Chư Pháp Tứ Tướng— The ƒour states oƒ all phenomena ïn generadl: 


Ù 
2) 


Sanh: Birth. 
Trụ: Being. 


3) 
4) 


3116 


DỊ: Change (decay). 
Diệt: Death. 


(C) Tứ Hữu Vì Tướng— The four ƒorms oƒ activify: See Tứ Hữu VI Tướng 1n Ch. 83. 
(D) Quả Báo Tứ Tướng—Four ƒorms of the consequences (recompenses—retribufion— 


l) 
2) 
3) 
4) 


requitals) oƒ one`s previous liƒe: 
Sanh: Birth. 

Lão: Già—Old age. 

Bệnh: Disease. 

Tử: Chết —Death. 


(E) Tàng Thức Tứ Tướng: Theo Khởi Tín Luận, tàng thức có bốn tướng—According to the 


l) 
2) 
3) 
4 


Awakening oƒ Faith, there are four ƒorms oƒ Alaya-vjnana: 
Sinh: Initiation. 

Trụ: Continuation. 

DỊ: Change. 

Diệt: Cessation. 


(F) Ngã Nhân Tứ Tướng (nói đến trong Kinh Kim Cang) — The ƒour ejecls oƒ the ego 


l) 


2) 


3) 


4) 


memtioned in the Diamond Sutra. 

Ngã tướng: The appearance of ego—Nơi ngũ uẩn mà ảo chấp là có thực ngã nên sanh 
lòng khinh khi người nghèo, kẻ ngu—The illusion that in the five skandhas there ¡is a real 
ego; thus creating the Idea of looking down on the poor, stupid and deluded. 

Nhân tướng: Human appearance—Chấp cái ngã là người khác hay đạo khác —The ego of 
a man or that this ego 1s a man and different from beings of the other paths—Man 1s 
different from other organisms. 

Chúng sanh tướng: Living beings appearance—Chấp ngã đưa vào ngũ uẩn mà sanh—The 
ego of all beings, that all beings have an ego born of the five skandhas—AlI the living are 
produced by the skandhas. 

Thọ giả tướng: The appearance of longevity—Chấp thọ mệnh một thời của cái ngã, từ đó 
sanh ra chấp trước vào tướng sự và ao ước phúc lợi—Life is limited to the organism— 
The ego has age, I.e. a determined or fated period of existence, thus creating the Idea of 
attaching all appearances and desiring for welfare and profït. 


(G) Tứ Phần Pháp Tướng— Four parts oƒ function øƒ cognition: Pháp Tướng Tông chia dụng 


Ù 
2) 


3) 
4) 


của tâm vương và tâm sở của tám thức ra làm bốn phần—The Dharmalaksana school 
divides the function of cognition 1nto four parts: 

Tướng Phần: Cảnh sở hiện trong tâm (tướng mạo nổi lên khi tâm khởi)—Discriminating 
such phenomena. 

Kiến Phần: Khả năng phân biệt cảnh sở hiện ra trong tâm hay tướng phần—Mental 
phenomena. 

Tự Chứng Phần: Lực tạo ra khả năng phân biệt—The power that discriminates. 

Chứng Tự Chứng Phần: Bằng chứng hay sự bảo đảm cho lực tạo ra khả năng phân biệt 
cảnh sở trong tâm——The proof or assurance of that power. 


(HI)Lục Tướng —Six characferisfics: Theo tông Hoa Nghiễm, vạn hữu có sáu tướng— 


Taccording to the Avatamsaka School, everything (dharma) has six characterisfIcs: 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


3117 


Tổng Tướng: Whole or Universality—Do năm uẩn họp thành. Tổng tướng là toàn thể của 
những bộ phận đặc biệt—Consisting of five aggregates. Universality 1s the total of 
special parts. 

Biệt Tướng: Parts or Speciality——Những bộ phận đặc biệt tạo thành một toàn bộ hay. Các 
căn bản của các loại người khác nhau đều có riêng “đặc dị tính” theo nghĩa đặc trưng hay 
năng lực độc nhất. Mọi người đều có đôi mắt, nhưng không có đôi mắt nào có cùng năng 
lực như nhau cả—Speciality ¡is the special parts constituting the whole. The organs of 
different human beings have “speciality` in the sense of unique character or power. All 
have eyes, but not all eyes have the same power. 

Đồng Tướng: Unity or Similarity—Tất cả các biệt tướng đều có năng tính một sinh thể 
có thể tiết điệu đồng đều như nhau khi tạo thành một toàn bộ. Các căn đều như nhau, 
đều là căn, trong nghĩa cộng đồng liên hệ trong một căn thể—Similarity means that all 
specialitiles have the capacIty of being equally harmonious In constituting the whole. All 
Organs are similar as organs, or in the sense of co-relation in one organism. 

Dị Tướng: Diversity—Những biệt tướng, dù thể tính của chúng có tiết điệu với nhau, vẫn 
giữ nguyên những sắc thái riêng biệt của mình. Mỗi căn đều có “sai biệt tính ví nó có 
một quan hệ đặc biệt đối với toàn thể——Diversity means that specialities, in spite of their 
being mutually harmonious, keep their special features. Each organ also possesses 
“diversity” since 1t has a special relation to the whole. 

Thành Tướng: Entirety or Integration—Những biệt tướng, dù chúng đặc biệt, vẫn tạo 
thành tổng tướng bằng cách kết hợp nhau thành một. Tất cả các căn cùng tác động chung 
để hoàn thành một đơn thể toàn diện—Integration means that specialities, though they 
are special, make up Universality by uniting themselves. All organs work together to 
complete the whole unitary being. 

Hoại Tướng: Fractions or Differentiation—Những biệt tướng, dù chúng kết hợp thành 
tổng tướng, vẫn không đánh mất những sắc thái riêng biệt của mình. Mỗi quan năng 
trong vị trí riêng biệt của nó thi hành nhiệm vụ đặc thù của nó——Differentiation means 
that specialities, though they make up universality, do not lose their own special features. 
Each organ, being In 1ts own special position, performs 1ts own differentiating function. 


(IV)Lục Thô Tướng—Six coarser sfages: Theo Khởi Tín Luận, có sáu loại thô tướng sanh ra 


Ù 


2) 


3) 


bởi sỉ mê—According to the Awakening of Faith, there are six coarser stages arising 
from the three finer stages which In turn are produced by original unenlightened condition 
Of Ignorance. 

Trí Tướng: Ý thức do cảnh giới mê chấp mà chẳng biết đó là huyếễn giả lại sanh tâm 
thích hay không thích khởi lên từ trạng thái tỉnh thần —Knowledge or consciousness of 
like and dislike arising from mental conditions. 

Tương Tục Tướng: Dựa vào sự phân biệt của trí tướng mà có ý thức về khổ lạc (đau khổ 
và vui sướng)—Consciouness of pain and pleasure resulting from the knowledge or 
CONSCIOUsness, causing confinuous responsive memory. 

Chấp Thủ Tướng: Đối với cảnh khổ lạc chẳng biết đó là hư huyễn lại sanh niềm chấp 
thủ——Attachment or clinging arising from consciouness of pain or pleasure, or retention of 
memories of past Joys and sorrows as If they were reality and not illusions. 


3118 


4) Kế Danh Tự Tướng: Gắn tên cố định cho những thứ huyễn hão giả danh nên sanh khổ 
đau phiển não—Assigning names according to the seeming and unreal with fixation of 
Ideas. 

5) Khởi Nghiệp Tướng: Hậu quả của các thứ nghiệp thiện ác—The consequent activity with 
all the variety of deeds. 

6) Nghiệp Hệ Khổ Tướng: Bị buộc vào nghiệp thiện ác mà cảm khổ quả sanh tử—The 
suffering resulting from being tied to deeds and theIr karma consequences. 


(V) Tám Tướng— Fight levels oƒ mind development during the sleep process: Theo Lạt Ma 
Geshe Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống Đại Thừa, có tám tầng lớp tâm 
phát sinh trong giấc ngủ; mỗi tầng lớp có một dấu hiệu riêng—According to Lama Geshe 
Kelsang Gyatso in Buddhism In Mahayana Tradition, there are eight levels of mind 
development during the sleep process. Each level has a different sign. 

(A) Bốn tướng đầu tiên được nhận biết bởi những tầng mức tương đối còn thô thiển của cái 
tâm vi tế. Trong thân có tứ đại là đất, nước, lửa, và gió. Mỗi đại có một luồng khí lực đi 
kèm. Bốn tướng trạng đầu tiên nầy được gọi là bốn dấu hiệu từ thô đến tế của giấc 
ngủ—The first four appearances are perceived by relatively øross levels of the subtle 
mind. Within the body are four elements: earth, water, fire and air. Accompanying each 
element 1s Ifs energy wind. The first four signs from gross to subtle which are called the 
four appearances of sleeping: 

I) Tướng giống như ảo tượng: Mirage-like appearance— Tướng giống như ảo tượng là một 
trong tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Tướng ảo phát sinh khi luồng khí lực của địa đại 
tan vào bên trong. Nhưng vì hiện tại ta chưa thể xử dụng ký ức hay chánh niệm trong khi 
ngủ, nên ta không thể nhận ra tướng nầy rõ ràng lắm. Nếu nghiên cứu kỹ bản chất những 
tướng nầy, thì có thể ta sẽ nhận ra chúng được. Khi phát sinh cái tâm nhận ra được tướng 
ảo tượng, thì tâm này là một tâm tương đối còn thô. Trong cái tâm vi tế của giấc ngủ, có 
một số tâm tương đối thô, một số tương đối vi tế hơn những tâm khác —The mirage-like 
appearance develops when the energy wind of the earth element dissolves inwardly. But 
Since at present we cannot use our recollection or mindfulness during sleep, we cannot 
Tecogn1ze these signs or appearances precisely. But 1Ý we carefully study the nature of 
these signs, 1t becomes possIble to recognize them. When we develop the mind which 
perceives the mirage-like appearance, this 1s a relatively gross mind. Within the subtle 
mind of sleep, some minds are relatively more øross and some more subtle than others. 

2) Tướng giống như làn khói: Smoke-like appearance—Tướng giống như ảo tượng là một 
trong tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Tướng nầy xuất hiện khi luỗồng khí lực tương ứng 
với thủy đại tan vào bên trong. Khi tâm lý hay khí lực thuộc thủy đại tan ra, thì ta liền 
thấy tướng làn khói xuất hiện. Trong giấc ngủ, cái tâm nhận ra tướng làn khói là vi tế 
hơn tâm trước đấy, nhưng nó vẫn còn là một tâm còn tương đối thô phù—This 
appearance 1s perceived when the energy wind related to the water element dissolves 
inwardly. When the psychic or energy wind of the water element dissolves, we perceIive 
the smoke-like appearance Instantly. Within the mind of sleep, the mind which perceIves 
the smoke-like appearance 1s subtler than the previous mind but is still a relatively ørossS 
mind. 


3) 


4 


3119 


Hiện tượng giống như những con đom đóm: Fireflies appearance— Tướng giống như ảo 
tượng là một trong tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Tướng nầy sinh khởi khi khí lực 
tương ứng với hỏa đại tan vào trong tâm——This appearance arises when the energy wind 
which 1s related to our fire element dissolves Inwardly. 

Hiện tượng giống như ngọn đèn thắp bằng dầu bơ: Lamp-like appearance—Tướng giống 
như ảo tượng là một trong tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Tướng nầy được nhận ra liền 
khi luồng khí lực của phong đại trong chúng ta tan rã—]t is perceived instantly when the 
energy wind of our aIr element dissolves. 


(B) Bốn tướng trạng trong tiến trình chết, còn gọi là bốn tướng “không.” Nếu trong giấc ngủ 


5) 


6) 


7) 


8) 


ta có những tầng lớp tâm từ thô đến tế thì cũng vậy, khi ta chết, có những tầng lớp tâm từ 
thô đến tế, rồi vô cùng vi tế phát sanh—Four appearances during the death process, also 
called the four “emptles.” Just as we have more gross and more subtle levels of mind 
during sleep, likewise when we die we develop gross, subtle and very subtle levels of 
mind: 

Cái không đầu tiên là tâm có tướng màu trắng: Mind of white appearance— Tướng giống 
như ảo tượng là một trong tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Lúc ấy mọi sự được tâm 
nhận thức là hoàn toàn trống rỗng nhưng trắng và sáng. Vào thời điểm nầy tâm vi tế của 
giấc ngủ phát triển, và tâm ta càng lúc càng trở nên vi tế hơn trước—At this time 
everything 1s perceived as totally empty but white and bright. At this point the subtle 
mind of sleep develops and our mind becomes subtler and subtler. 

Cái không kế tiếp là tâm màu đồ tăng trưởng: Mind of red increase—Cái tâm nhận ra 
màu đồ này vi tế hơn những tầng tâm thức trước đấy. Tâm nầy thấy mọi sự hoàn toàn 
trống rỗng, nhưng có tướng màu đỏ xuất hiện —The mind which perceives the red 
appearance 1s subtler than the previous levels of mind. This mind perceives everything 
totally empty, but there 1s a red-coloured appearance. 

Tâm màu đen của định cận hành (gần chứng đắc định an chỉ): Mind of black near- 
attainment—Mọi sự xuất hiện nhưng có một màu đen kịt. Trong giai đoạn nầy, ta trải 
qua giấc ngủ sâu xa nhất của mình—Everything appears entirely empty but dark or 

black. During this stage we experlence our deepest sleep. 

Cái không thứ tư xuất hiện tâm với ánh sáng trong suốt: Mind of clear light—Hiện tượng 
màu đen biến mất, và khi ấy ta thấy một ánh sáng trong suốt như màu bình minh. Đây 
gọi là ánh sáng trong suốt của giấc ngủ. Không có tâm nào vi tế hơn tâm của ánh sáng 
trong suốt ấy. Vào giây phút cuối cùng trước khi chết tâm ta nhận thấy ánh sáng trong 
suốt. Khi một người có thiện nghiệp đặc biệt để được tái sanh làm người, thì dòng tương 
tục của cái tâm vi tế ấy sẽ nhập vào sự giao hợp của tinh cha trứng mẹ. Từ đó trở đi tâm 
trở nên càng ngày càng thô hơn—The dark appearance disappears and we perceive a 
clear light like the colour of dawn. This is called the clear light of sleep. There 1s no 
consciousness more subtle than the mind of clear ligpht. At the last instant before death 
our mind perceives the clear light. If a person has the special good karma to be reborn as 
a human being, the continuum of that very subtle mind later enters into the union of the 
fatherˆs and mother”s sperm and egg. From that time on the mind becomes ørosser and 
ØTOSS€T. 


là 


Ũ 
8) 
b) 
2) 
8) 
b) 
3) 


10. 
1I. 
12. 
13. 
14. 


15. 


1ó. 


3120 


(C-3) Những định nghĩa khác liên quan đến Tướng 
QOther definiHions that are related to the Lakshana 


Tướng Chúng Sanh: Mark of sentient beings (to see all things as real). 

Tướng Danh Ngũ Pháp: Flve categories oŸ forms and names—See Ngũ Pháp (A). 

Tướng Đại: Tướng là đức tướng, chỉ thể chân như có đủ đức tính vô lượng vô biên, một 
trong “Tam Đại” được nói đến trong Khởi Tín Luận —The greatness of potentialities, or 
attributes of the Tathagata, one of the three great characteristcs mentioned in the 
Awakening of Faith. 

Định Tướng —Appearance gƒ mediftafion: Lnchanginge——Determined—Determination— 
Eixity—Nirvana—Tướng thường trụ bất biến (hết thẩy mọi pháp trong thế gian đều 
không có định tướng)——All phenomena have no fixIty. 

Tướng Hảo: Laksana-vyanjana (sk). 

Tướng: Marks. 

Dấu hiệu kiết tường lớn: Larger signs. 

32 tướng tốt của Phật: The thirty two good marks. 

Hảo: Good signs 

Dấu hiệu nhỏ ám chỉ kiết tường: Small signs or marks that please. 

80 hảo tướng của Như Lai—Eighty good signs on the physical body of Buddha. 

Trên Báo Thân Phật có 84.000 hảo tướng: The marks on a Buddha's sambhogakaya 
number 84,000. 

Tướng Hóa Hiện của Đức Phật—Appearance dƒ the Buddha: Sự xuất hiện hay hình 
tướng của một vị Phật hay Bồ Tát nhằm cứu độ chúng sanh, có thể dưới bất cứ hình thức 
nào (đủ các loại hình tướng) tùy theo cứu cánh—The forms of a Buddha or bodhisattva 
for saving creatures may take any form required for that end. 

Tướng Không: Yếu tố không của tướng. Giáo thuyết cho rằng vạn hữu giai không, đối lại 
với Tiểu Thừa cho rằng chỉ có cái “ngã” mới là không—Forms of things are unreal— 
Forms are temporary names——The unreality of form——The doctrine that phenomena have 
no reality 1n themselves, In contrast with that of Hinayana which only held that the ego 
had no reality. 





Tướng Luân: Luân Tướng—Chỉ cửu luân hay chín vòng tròn đặt trên đỉnh tháp—The 
sign or form of wheels, i.e. the nine-wheels or circles at the top of a pagoda. 

Tướng Lưỡi Rộng Dài: Long and broad tongue. 

Tướng Mạo: Sign—Mark—Appearance——Physlognomy and countenance. 

Tướng Mạo Đoan Trang Xinh Đẹp: Well-formed features. 

Tướng Ngã: Mark of self—See self as real. 

Tướng Nhơn: Mark of others—See beings as real. 

Tướng Phần: Một trong tứ phần tâm pháp. Tâm thể biến làm cảnh tướng sở duyên (tất 
cả chỉ là khách quan thu nhiếp trong tâm lý học)—A form, an idea, a mental eject, one of 
the four parts of function of cogniftion. 

Tướng Phược: Bị cảnh tướng của lục trần trói buộc làm cho tâm không được tự tại—To 
be bound by externals (by six gunas or obJects of sensation). 

Tướng Sanh Diệt: Mark of birht and death. 


17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 


23. 


24. 
25. 


Œ) 
l) 
2) 
3) 
m) 
3) 


3121 


Tướng Tánh: Form and nature—Phenomenon and noumenon. 

Tướng Thế Gian: Mundane marks. 

Tướng Thọ Giả: Mark of life-span——To see life-after-life as real. 

Tướng Trí: Trí nương vào sự tướng thế gian—Knowledge derived from phenomena. 
Tướng Trí: Knowledge dervied from phenomena. 

Tướng Tử— Appearance 0ƒ death: Tướng của chúng sanh lúc chết. Xem xét tử tướng của 
con người có thể biết được nơi vãng sanh tốt hay xấu—The appearance of death. Signs at 
death indicating the person”s good or evil karma. 

Tướng Tưởng Câu Tuyệt Tông: Một trong mười tông do ngài Hiển Thủ của tông Hoa 
Nghiêm lập ra (tướng là cảnh sở duyên, tưởng là tâm năng duyên), nói rõ tông chỉ yếu 
pháp là dứt hết tâm cảnh, đốn ngộ lý tính One of the ten schools, as classified by Hsien- 
Shou of Hua-Yen, which sought to eliminate phenomena and thought about them, In 
favour of Intuition. 

Tướng Vi Diệu Của Phật: Subtle aspect of the Buddha. 

Tướng Vô Tánh: Một trong tam vô tánh. Vạn hữu không thực, như lông rùa sừng thỏ 
(lấy biến kế sở chấp mà bàn luận lý không thì cái tướng do tâm tính toán cho là có thực 
ngã thực pháp, gọi là biến kế sở chấp tính) —Unreal in phenomena, i.e. turtle-hair or 
rabbit's horn; the unreality of phenomena, one of the three kinds of unreality. 


(C-4) Tâm Tướng 
Mind rm Action 


Nghĩa của Tâm Tướng— The meanings og Mind in Action: 

Tâm hành là sự cấu tạo của tâm: Citta-samskara means mental formation. 

Sự sáng tạo của tâm: Creation of the mind. 

Dụng của tâm: Mental functions. 

Tâm hành là tâm thay đổi từng giây từng phút: The activities of the mind (heart). 
Hành hoạt nhằm kiểm soát tâm: Working on the mind for its control. 


(IH) Sự hoạt động của Tâm —Activities oƒ the Mind: 


l) 


2) 
3) 
4) 


„) 
3) 
6) 


7) 


Tâm tướng biến hóa vô cùng (nó hoạt động không giới hạn): The activities of the mind 
have no limit. 

Tâm tướng phát khởi mê lầm: The mind originate delusion. 

Tâm ngộ: The mind originate Enliphtenment. 

Tất cả sự vật đều do tâm tạo: Everything existence or phenomenon arises from the 
functions of the mind. 

Tâm tạo Niết bàn: The mind creates Nirvana. 

Tâm tạo địa ngục: The mind creates Hells. 

Một cái tâm ô nhiễm bị vây hãm bởi thế giới ô nhiễm: An impure mind surrounds itself 
with impure thinøs. 

Tâm tướng thanh tịnh xuất hiện trong một thế giới thanh tịnh: A pure mind surrounds 
1fself with pure things. 


3122 


8) Tâm tướng làm ngoại giới biến hóa vô hạn: Surroundings have no more limits than the 
acfivifies of the mind. 

9) Tâm làm Phật: The mind creates Buddhas (Buddha 1s like our mind). 

10) Tâm làm chúng sanh: The mind creates ordinary men (sentient beings are 1s Just like our 
mnnd). 

11) Tâm là một họa sĩ kỳ tài có khả năng vẻ vời mọi thứ thế giới: The mind ¡s a skilful 
paInter who creafes pictures of varlous worlds. 

12) Không có thứ gì trên thế gian nầy mà không do tâm tạo: There ¡s nothing in the world 
that 1s not mind-created. 

13) Sanh tử đều khởi lên và tổn tại từ tâm nây: Both life and death arise from the mind and 
exIst within the mind. 

14) Tâm sanh khởi tham, sân, si; tuy nhiên, cũng chính tâm ấy sanh khởi bố thí, nhẫn nhục và 
trí huệ: The mind creates greed, anger and Ignorance; however, that very mind 1s also 
able to create giving, patlence and wisdom. 

15) Một cái tâm bị vây hãm trong thế giới ảo tưởng sẽ dẫn dắt chúng sanh đến cảnh sống sĩ 
mê u tối: A mind that is bewildered by its own world of delusion will lead beings to an 
unenlightened life. 

16) Nếu chúng ta thấy rằng không có thế giới ảo tưởng ngoài tâm nầy, thì tâm u tối trở thành 
trong sáng, không còn tạo cảnh bất tịnh, nên Bồ Đề hiển lộ: If we learn that there is no 
world of delusion outside of the mind, the bewildered mind becomes clear, we cease tO 
Create Impure surroundings and we atfain enlightenmet. 

17) Tâm làm chủ tất cả. Do tâm mê mờ mà thế giới đầy phiền não xuất hiện. Thế giới 
thường lạc lại cũng do tâm tạo, nhưng là cái tâm trong sáng: The mind 1s the master of 
every situation (it rules and controls everything). The world of suffering 1s brought about 
by the deluded mortal mind. The world of eternal Joy 1s also brought about by the mind, 
but a clear mind. 

18) Tâm như bánh xe theo bò kéo, vì vậy mà khổ đau phiển não đi liền với người nào dùng 
tâm bất tịnh để nói năng hành động: The mind ¡s as the wheels follow the ox that draws 
the cart, so does suffering follow the person who speaks and acts with an Impure mind. 

19) Nếu tâm bất tịnh thì con đường trước mặt là gồ ghề khó đi, nhưng nếu tâm thanh tịnh thì 
con đường trước mặt sẽ trở nên bằng phẳng an lành: If the mind ¡s impure, it will cause 
the feet to stumble along a rogh and difficult road; but 1ƒ a mind 1s pure, the path wIll be 
smooth and the journey peaceful. 


(II)Hiển hiện tâm tướng— Manifestation oƒ mind in action: Theo quan điểm Phật giáo, tất 
cả những hoàn cảnh chúng ta gặp trong đời đều là những biểu hiện của tâm ta. Đây là sự 
hiểu biết căn bản của đạo Phật. Từ cảnh ngộ khổ đau phiển não, rắc rối, đến hạnh phúc 
an lạc... đều có gốc rễ nơi tâm. Vấn để của chúng ta là chúng ta luôn chạy theo sự dẫn 
đạo của cái tâm lăng xăng ấy, cái tâm luôn nảy sanh ra những ý tưởng mới. Kết quả là 
chúng ta cứ bị cám dỗ từ cảnh này đến cảnh khác với hy vọng tìm được hạnh phúc, nhưng 
chỉ gặp toàn là mệt mỏi và thất vọng,, và cuối cùng chúng ta bị xoay vòng mãi trong 
vòng luân hồi sanh tử. Giải pháp không phải là ức chế những tư tưởng hay những ham 
muốn, vì điều này không thể nào được, cũng giống như lấy đá mà đè lên cỏ, cỏ rồi cũng 
tìm đường ngoi lên để sinh tổn. Chúng ta phải tìm một giải pháp tốt hơn giải pháp này. 


q) 


3123 


Chúng ta hãy thử quan sát những ý nghĩ của mình, nhưng không làm theo chúng. Điều 
này có thể khiến chúng không còn năng lực áp chế chúng ta, từ đó tự chúng đào thải lấy 
chúng —Manifestations of consclousness—From the Buddhist point of view, all the 
circumstances of our life are manifestatons of our own consciousness. This 1s the 
fundamernrfal understanding of Buddhism. From painful, afflictive and confused situations 
to happy and peaceful circumstances... all are rooted in our own mind. Our problems are 
we tend to follow the lead of that restless mind, a mind that continuously gives birth to 
new thoughts and ideas. Às a result, we are lured from one situation to another hoping to 
find happiness, yet we only experience nothing but fatigue and disappointment, and in the 
end we keep moving ¡n the cycle of Birth and Death. The solution 1s not to suppress our 
thoughts and desires, for this would be impossible; 1t would be like trying to cover a stone 
OVer ørass, ørass WwIll find Its way to survive. We must find a better solution than that. 
Why do we not train ourselves to observe our thoughts withut following them. This wIll 
deprive them their supressing energy and 1s therefore, they will die out by themselves. 


(C-5) Tướng Trạng Báo Trước Khi Sắp Lâm Chung 
Characteristics at the passing away từne 


Tổng quan về Tướng Trạng Báo Trước Khi Sắp Lâm Chung—An overview 0ƒ 
Characteristics at the passing away từne: Trong Kinh Đại Bảo Tích, ngài Bạt Đà La Bà 
Lê thưa với Phật rằng: “Bạch Thế Tôn, một chúng sanh khi còn đang mang thân tiền hữu, 
lúc sắp lâm chung có những tướng trạng nào báo trước sẽ sanh về nơi ác đạo?” Đức Thế 
Tôn dạy như sau—lIn the Great Heap Sutra, Venerable Batda Labale asked the Buddha: 
“Dear Lokanatha! A sentient being who still has the antecedent exIstence body, 1s about 
fo pass away, what characteristics will be present?” The Buddha taughrt the followings: 


(II) Chỉ tiết về Tướng Trạng Báo Trước Khi Sắp Lâm Chung—Detail oƒ Characteristics af 


the passing away từne: 


(A) Sanh về nơi Thiện Đạo——To be reborn to the wholesome realms: 


l) 


a) 
b) 
c) 
đ) 


©) 


Sanh lại cõi người——To be reborn 1n the human realm: Một người được sanh lại cõi người, 
khi sắp lâm chung, sẽ có những tướng trạng sau đây——A person ¡s to be reborn ¡in the 
human realm, when nearing death, will exhibit the following signs and characterIstics: 
Thân không bệnh nặng: Body 1s not burdened with major 1lÏnesses. 

Khởi niệm lành, sanh lòng hòa diệu, tâm vui vẻ vô tư, ưa việc phước đức: Give rise to 
good and wholesome thoughts, have peace and happiness, enJoy practicing meritorIous 
and virtuous deeds. 

Ít sự nói phô, nghĩ đến cha mẹ, vợ con: There ¡s little boasting, thinking of mother, father, 
spouse, and children. 

Đối với các việc lành hay dữ, tâm phân biệt rõ ràng không lầm lẫn: With regard to good 
and evil, their minds are capable of discriminating clearly. 

Sanh lòng tịnh tín, thỉnh Tam Bảo đến đối diện quy-y: Give rise to pure faith, requesting 
the Triple Jewels to be present to take refuge. 


8) 


h) 


1) 


}) 
2) 
8) 


b) 


c) 
đ) 


©) 


8) 


h) 


1) 


}) 


3124 


Con trai, con gái đều đem lòng thương mến và gần gũi xem như việc thường: Sons and 
daughters are near and adore them Just as before without showing 1ndifference. 

Tai muốn nghe tên họ của anh chị em và bạn bè: Ears are fond of hearing the names of 
brothers, sisters, and friends. 

Tâm chánh trực không dua nịnh: Remaining dignified and having Integrify instead of 
being petty and a sycophant. 

Rõ biết bạn bè giúp đỡ mình, khi thấy bà con đến săn sóc thời sanh lòng vui mừng: 
Clearly recognize helping friends, when seeing family members take care of them, they 
are happy and contented. 

Dặn dò, phó thác lại các công việc cho thân quyến rồi từ biệt mà đi: Advise and give 
responsibilities to loved ones before making the last goodbye. 

Sanh lên cõi trời—To be reborn in Heaven: Một người khi sắp lâm chung, được sanh lên 
cõi trời, sẽ có những tướng trạng sau đây—A person 1s to be reborn in Heaven, when 
nearing death, w1ll have the following signs and characteristics: 

Sanh lòng thương xót tha nhân: Having compassion for others. 

Phát khởi tâm lành: Give rise to a wholesome mind. 

Lòng thường vui vẻ: Often happy and contented. 

Chánh niệm hiện ra: Proper thoughts are apparent. 

Đối với tiền của, vợ con, không còn tham luyến: No longer having greed and attachment 
for money, possesslons, spouse, children, etfc. 

Đôi mắt có vẻ trong sáng: The eyes are clear and shiny. 

Ngước mắt nhìn lên không trung mỉm cười, hoặc tai nghe tiếng thiên nhạc, mắt trông 
thấy cảnh trời: Eyes staring into space, smiling, ears hearing heavenly music or eyes 
seeing heavenly landscape. 

Thân không hôi hám: Body does not emit odor. 

Sống mũi ngay thẳng, không xiên xẹo: Nose-bridge remains straight without any 
crookedness. 

Lòng không giận dữ: Mind does not exhibit hate and resentment. 


(B) Sanh về nơi Ác Đạo——To be condemned to the evil paths: 


l) 


a) 
b) 


c) 
đ) 


©) 


8) 


Đọa vào loài súc sanh—Condemned to the Animal Realm: Người bị đọa vào loài súc 
sanh, trước khi lâm chung sẽ có những tướng trạng sau đây——A person 1s about to be 
condemned to the animal realm, when nearing death, the following signs and 
characteristics will be present: 

Thân mang bệnh nặng, tâm mê mờ tán loạn như ở trong mây mù: Body ¡is burdened with 
great sicknesses, mind drIfts in and out of conscIousness similar to being in dark clouds. 
Sợ nghe các danh hiệu Phật, không chịu nghe ai khuyên bảo điều lành: Afraid of hearing 
the names of Buddhas, refusing to listen to anyone with good and wholesome advice. 

Ưa thích mùi cá thịt: Derives Joy from the smell of fish and meat. 

Quyến luyến vợ con, đắm đuối không bỏ: Attached to spouse and children, unable to let 
go. 

Các ngón tay chân đều co quấp lại: All fingers and toes are bent together. 

Cả mình toát mồ hôi: The entire body is filled with perspiration. 

Khóc miệng chảy ra nước: Saliva running out of mouth. 


h) 
1) 
2) 


8) 
b) 
c) 


đ) 
©) 


8) 
h) 


1) 
}) 


k) 
3) 
a) 
b) 


c) 


}) 
k) 
Ù 


3125 


Tiếng nói khò khè không rõ rất khó nghe: Voice is rugged and unclear, very difficult to 
hear. 

Miệng thường ngậm đồ ăn: Mouth often holding food. 

Đọa vào ngạ quỷ—Condemned to the Hungry Ghost Realm: Người sắp bị đọa vào loài 
ngạ quỷ sẽ có những tướng trạng sau đây—A person who ¡s about to be condemned to 
the Hungry Ghost Realm wIll have the following signs and charateristIcs: 

Thân mình nóng như lửa: Body ¡s hot like fire. 

Lưỡi luôn luôn liếm môi: Tongue is constantly licking lips. 

Thường cẩm thấy đói khát, ưa nói đến các việc ăn uống: Often feels thirsty and hungry, 
prefers to talk about drinking and eating. 

Miệng hả ra chớ không ngậm lại: Mouth ¡s always open and not closed. 

Tham tiếc tiền của, dây dưa khó chết, làm khổ gia quyến: Greed and regret over loss of 
money and possessions, death 1s prolonged causing sufferings to family and friends. 

Mắt thường mở lớn lên chớ không chịu nhắm lại: Eyes are offen wide-open, refusing to 
close them. 

Đôi mắt khô khan như mắt chim gỗ: Eyes are dry similar to a wooden bird. 

Không có tiểu tiện, nhưng đại tiện thì nhiều: Do not urinate frequently but defecation is 
often. 

Đầu gối bên mặt lạnh trước: Right knee is the first part of the body to get cold. 

Tay bên mặt thường nắm lại, tiêu biểu cho lòng tham lam bỏn xẻn: The right hand ¡s held 
together tightly, 1llustrating greed and frugality. 

Lúc tắt hơi, hai mắt vẫn mở: When breathing ceases, the eyes remain open. 

Đọa vào Địa Ngục—Condemned to the Hell Realm: Người nào sắp sửa bị đọa vào địa 
ngục sẽ có những tướng trạng sau đây—A person who 1s about to be condemned to the 





Hell realm wIll have the following signs and charaterIstics: 
Nhìn ngó thân quyến bằng con mắt giận ghét: Looking at family and friends with hatred 


and anger. 
Hai tay đưa lên quờ quạng trong chốn hư không: The two hands are often flinging ¡in 
Space. 


Đi đại tiểu tiện ngay trên chỗ nằm mà không tự hay biết: Urinate and defecate in bed 
wIthouf any awareness. 

Thân thường có mùi hôi hám: Body often wreaks foul odors. 

Nằm úp mặt xuống hoặc che dấu mặt mày: Lying face down or covering and hiding the 
face. 

Hai mắt đồ ngầu: Two eyes are red. 

Nằm co quắp và nghiêng về bên trái: Lying in fetal position leaning to the left. 

Các lóng xương đau nhức: Bones and Joints ache. 

Thiện tri thức dù có chỉ bảo họ cũng không tùy thuận: Even when the good 
knowledgeable advisor teaches them, they refuse to follow. 

Đôi mắt nhắm nghiễn chớ không mở: Eyes close tightly and refusing to open. 

Mắt bên trái hay động đậy: The eye on the left ofien twitching. 

Sống mũi xiêng xẹo: The nose-bridge is crooked. 


m) Gót chân và đầu gối luôn luôn run rẫy: Constant tremors of the heels and knees. 


n) 


là) 
P) 


Œ) 


3126 


Thấy ác tuớng hiện ra, vẻ mặt sợ sệt, không nói được, thẳng thốt kêu la lớn là có ma quỷ 
hiện: Seeing various evil Images, facial expressions full with terror, unable to speak, 
suddenly screaming saying that there are demons and spirIts appearing 1n the room. 

Tâm hồn rối loạn: Mind and spirit are totally disturbed. 

Cả mình lạnh giá, tay nắm lại, thân thể cứng đơ: The entire body is frozen, hands held 
tightly, body becomes Immovable. 


(C-6) Ngũ Suy Tướng 
Fe signs 0ƒ decay 


Tổng quan về Ngũ Suy Tướng— An overview oƒ Fie signs 0ƒ decay: Theo Kinh Đại Bát 
Niết Bàn, Đức Phật dạy có năm thứ tướng suy thoái hay năm dấu hiệu rõ ràng của sự 
chết hay tiến gần đến sự chết của chư Thiên khi các ngài đã hưởng hết phước nơi cõi trời, 
sắp đi đầu thai —According to the Parinirvana Sutra, the Buddha mentioned about five 
signs of decay which refer to symptoms of imminent death or approaching death and 
rebirth In the lower realms, experlenced by celestials and deities at the end of theIr 
transcendenrtal lives: 


(II) Chỉ tiết về Ngũ Suy Tướng— Details oƒ Five signs oƒ decay: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


Œ) 


Ù 


2) 
3) 
4) 
a) 


Quần áo bẩn thỉu hôi hám: Unpleasant odor from dirty robes. 

Đổ mồ hôi nách: Sweating under one°s armpit. 

Đầu cổ rối bù như hoa héo: One's hair-flower on the head withers. 

Thân thể hôi thối nhơ nhớp: One's body smelling bad due to uncontrolled discharges 
(body wIll emit an unpleasant odor). 

Không yên ổn hay không còn ưa thích chỗ ở của mình nữa: Uneasiness or anxiety—They 
no longer find their place pleasurable. 


(C-7) Vô Tướng 
Forrmnlessness— Na-vidydte, or Nirabhasa 


Nghĩa của Vô Tướng—Defimiions of Nữabhasa: AIso known as Na-vidyate, or 
Nưrabhasa, or Animita, or Alakshana (skt—Formlessness or Imagelessness oe 
shadowlessness. 

Không có hình tướng: Formless—SIgnlessness—Without appearance, form, or sign——No 
marks or characteristicsNothingness—Have no existence—Is not found—Does not 
OCCUT. 

Chân lý dứt tuyệt mọi tướng——Absolute truth as having no differentiated ideas. 

Niết Bàn: Nirvana. 

Vô ảnh tượng hay vô tướng——Imageless or shadowless. 

Bồ Tát khi lên đến địa thứ bảy vẫn còn có dấu vết của tâm lý, nhưng ở địa thứ tám thì có 
trạng thái vô hình tướng, tức không có nỗ lực có ý thức: Up to the seventh stage, a 


b) 


c) 


3) 


6) 


3127 


Bodhisattva still has a trace of mindfulness, but at the eighth the state of imagelessness or 
n0 CONSCIous strIvings obfa1ns. 

Chính nhờ trí tuệ mà vô tướng và diệu trang nghiêm được thể chứng: It is by means of 
Prajna that the Imagelessness and the supernatural glory are realized. 

Trước khi đạt đến Hoan Hỷ Địa, vị Bồ Tát nhập vào cảnh giới vô tướng: Before reaching 
the stage of Bodhisattvahood known as Joy, a Bodhisattva enters Into the realm of no- 
shadows. 

Vô tướng: Animitta (skt&p)—Không có hình thức, không có các vẻ bên ngoài, không có 
dấu hiệu rõ rệt của chư pháp. Đây là đặc trưng cho Chân Lý tuyệt đối, không hể biết đến 
một sự phân biệt đối xử nào——Formlessness, no-form, devoid of appearance, or absence 
of chracteristics of all dharmas; the mark of absolute truth, which 1s devoid of distinctions. 
Vô tướng hay thực tướng, tức là vô sở bất tướng (không có hình tướng øì, tuy nhiên, 
chẳng có thứ gì chẳng phải là nó). Cũng có nghĩa là “tảo nhất thiết pháp, ly nhất thiết 
tướng” hay là quét sạch tất cả mọi pháp mọi sự; rời bổ mọi hình tướng, mọi quan niệm. 
Đây chính là phản bổn hoàn nguyên, hay chứng đắc tự tánh thanh tịnh. Đến được cảnh 
giới nây thì tâm hành giả chẳng có người, chẳng có pháp, chẳng có thọ giả tướng. Nhân, 
pháp đều quên hết. Cũng không còn chấp người, không còn chấp pháp. Đây chính thật là 
vô tướng—“Animitta” or ultimate reality means the state wherein “there are no traces, 
yet nothing lacks traces”; a state wherein we can “sweep out all đharmas and leave traces 
behind.” This 1s also called the state of “Returned to the origin and realized the purity of 
the Iinherent nature.” In such a state, there are no further people or things that can be 
known, both of these are gone forever. In this state, cultivators no longer maintain 
attachments to people or dharmas. This 1s the real Ultimate Reality. 


(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Vô Tướng— Other definiions that are related to 


® 


b) 


c) 


Nữabhasa: 

Vô Tướng Bồ Đề: Tự chứng đắc giác ngộ bổ để chứ không học nơi ai mà được—The 
enlightenment of seclusion, obtained by oneself, or of nrvana, or of nothingness, or Of 
1mmateriality. 

Vô Tướng Đạo: Animittapatha or Animittadishthana (skÐ—Vô tướng đạo hay vô tướng 
xứ, nghĩa là con đường hay chỗ ở của vô tướng——Abode of formlessness. 

Vô Tướng Định: Nirabhasa (skt——Dịnh không khởi lên một dấu hiệu nào về hình ảnh— 
Concentration on the signless (Imageless). 

Vô Tướng Gia Hạnh Chướng: The continuance of activity even 1n the formless world. 

Vô Tướng Giải Thoát Môn: Niết Bàn giải thoát, tam muội thứ nhì trong ba tam muội. 
Hai tam muội kia là “Không ta muội,” và “Nguyện tam muội. — The nirvana type of 
liberation, the second of the three samadhis. The other two samadhis are Samadhi of 
emptiness and Samadhi of vows 

Không tam muội: Thẩm định về lẽ không—To empty the mind of the ideas of me and 
mine and suffering, which are unreal. 

Vô tướng tam muội: Thẩm định về lẽ không có tướng—To get rid of the idea of form, or 
externals. 

Nguyện tam muội: Thẩm định về lẽ không nguyện cầu—To get rid of all wish or desire. 


10. 


1I. 


12. 


13. 
14. 


15. 


1ó. 


3128 


Vô Tướng Giới: Ly Tướng Giới—Người giữ giới, tâm không bám víu, coi chư pháp cũng 
như hư không, hiểu rõ không có giữ giới và phạm giới, đối lại với Tùy Tướng Giới hay 
nghi thức lễ bái bên ngoài—The inner commands, or observance ¡n the heart, in contrast 
with the external observance or rItuals. 

Vô Tướng Hảo Phật: Vô Tướng Phật —Phật không có 32 tướng hảo hay 80 tướng tốt, như 
ngài Long Thọ---Nirkasana Buddha—Alaksana Buddha—The Buddha without thirty two 
or eighty marks, I.e. NagarJuna. 

Vô Tướng Lạc: Animittasukha (skt)—Sự an lạc của vô tướng, hay cái hạnh phúc của sự 
không có hình tướng. Một vị Bồ Tát sẽ luôn làm cho mình hưởng đúng cái hạnh phúc vô 
tướng và cũng làm cho người khác an trú đúng trong Đại Thừa——Bliss of formlessness. A 
Bodhisattva will always make himself properly enjoy the bliss of formlessness, and will 
also make others properly abide in the Mahayana. 

Vô Tướng Phật: Phật không có 32 tướng hảo hay 80 tướng tốt, như ngài Long Thọ— 
Nirkasana Buddha—Alaksana Buddha—The Buddha without thirty two or eighty marks, 
1.e. NagarJuna. 

Vô Tướng Phước Điền Y: Áo cà sa. Y phục xuất thế, xa lìa các tướng hữu vi thế nhiễm— 
The garment of nothingness for cultivating the field of blessing, 1.e. the robe which 
separates the monk from earthly confamination. 

Vô Tướng Thực Tướng: Reality ¡s nullity——Tướng thân chân thực của vạn hữu hay là cái 
chân thực tuyệt đối (cái tướng xa lìa sự sai biệt tương đối). Thực Tướng Vô Tướng. Đây 
là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của 
trường phái Thiền Tông—Reality ¡is devoid of phenomenal characteristics—Reality is 
Nullity, 1.e. is devoid of phenomenal characteristics, unconditioned. This is one of the 
eight fundamental principles, intuitional or relating to direct mental vision of the Zen 
School. 

Vô Tướng Tông: Vô Tướng Đại Thừa—Vô Tướng Giáo—Vô Tướng Không Giáo —Tông 
Tam Luận cho rằng “y tha vạn pháp duyên sinh tức không” (trong khi Pháp Tướng Tông 
cho rằng “y tha vạn pháp duyên sinh phi không”)——The San-Lun or Madhyamika school 
because of its “nihilism.” 

Vô Tướng Trả Thức: Nirabhasa-buddhi (skt——The shadowless (Imageless) awareness. 

Vô Tướng Vô Lượng: Cái gì không có hình tướng và không thể đo lường được thì gọi là 
“tế”_—That which is without form and measurement is called “fine” or “impalpable.” 

Vô Tướng Y: Y áo không có hình tướng bên ngoài—The robe without form—Áo cà sa 
không có hình tướng, mà chỉ mà một mảnh vải vuông—The Kasaya ¡is without form in 
the sense that 1s simple a square sheet of cloth. 

Vô Tự Tính: Asvabhava (sk)—Không có tự tính. Tất cả các pháp đều là nhân duyên 
pháp chứ không có tự tính —Without self-nature—Without a nature of 1s own—No 
individual nature—No own nature—Not made out of itself. All things are without 
imndividual nature or independent existence, being composed of elements which 
disintegrate. 





3129 


(C-8) Vô Tướng Tam Quy Y Giới 
The Triple Refuge That Has No Mark 


Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy về Vô Tướng Tam Quy-Y Giới như 
sau: “Nầy thiện tri thức! Quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh 
chúng trung tôn. Từ ngày nay trở đi xưng “Giác” làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại 
đạo, dùng tự tánh Tam Bảo thường tự chứng minh, khuyên thiện tri thức quy y tự tánh 
Tam Bảo. Phật là “Giác” vậy, Pháp là “Chánh' vậy, Tăng là “Tịnh” vậy. Tự tâm quy y 
Giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay lìa tài sắc, gọi là Lưỡng Túc Tôn. Tự tâm 
quy y Chánh, niệm niệm không tà kiến, vì không tà kiến tức là không nhơn ngã cống cao, 
tham ái, chấp trước, gọi là Ly Dục Tôn. Tự tâm quy y Tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái 
dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là Chúng Trung Tôn. Nếu tu hạnh nầy, ấy là tự 
quy y. Phàm phu không hiểu, từ sáng đến tối, thọ tam quy giới, nếu nói quy y Phật, Phật 
ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì nương vào chỗ nào mà quy, nói lại thành vọng. Nầy 
thiện tri thức! Mỗi người tự quan sát, chớ lầm dụng tâm, kinh văn rõ ràng, nói tự quy y 
Phật, chẳng nói quy y với Phật khác, tự Phật mà chẳng quy, thì không có chỗ nào mà y 
được. Nay đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự tâm Tam Bảo, trong thì điều hòa tâm tánh, 
ngoài thì cung kính mọi người, ấy là tự quy y vậy.”—lIn the Dharma Jewel Platform 
Sutra, the Sixth Patriarch taught about the Precepts of the Triple Refuge That Has No 
Mark as follows: “Good Knowing Advisors, take refuge with the enlightened, the 
honored, the doubly complete. Take refuge with the right, the honored that 1s apart from 
desire. Take refuge with the pure, the honored among the multitudes. “From this day 
forward, we call enlightenment our master and wIll never again take refuge with deviant 
demons or outside religions. We constantly enlighten ourselves by means of the Triple 
Jewel of our own self-nature.` Good Knowing Advisors, I exhort you all to take refuge 
with the Triple Jewel of your own nature: the Buddha, which 1s enliphtenment; the 
Dharma, which 1s right; and the Sangha, which 1s pure. When your mind takes refuge with 
enlightenment, deviant confusion does not arise. Desire decreases, so that you know 
contentment and are able to keep away from wealth and from the opposite sex. That 1s 
called the honored, the doubly complete. When your mind takes refuge with what 1s right, 
there are no deviant views In any of your thoughts. because there are no deviant views, 
there 1s no self, other, arrogance, greed, love, or attachment. That 1s called the honored 
that 1s apart from desire. When your own mind takes refuge with the pure, your self- 
nafure 1s not stained by attachment to any state of defilement, desire or love. That 1s 
called the honored among the multitudes. If you cultivate this practice, you take refuge 
with yourself. Common people do not understand that, and so, from morning to night, 
they take the triple-refuge precepts. They say they take refuge with the Buddha, but 
where Is the Buddha? If they cannot see the Buddha, how can they return to him? TheIr 
talk 1s absurd. Good Knowing Advisors, each of you examine yourselves. Do not make 
wrong use of the mind. The Avatamsaka Sutra clearly states that you should take refuge 
with your own Buddha, not with some other Buddha. If you do not take refuge with the 
Buddha In yourself, there 1s no one you can rely on. Now that you are self-awakened, you 
should each take refuge with the Triple Jewel of your own mind. Within yourself, 


3130 


regulate your mind and nature; outside yourself, respect others. That 1s to take refuge 
with yourself.” 


(C-9) Vô Tướng Sám Hối 
Repentance That Has No Marks 


Thế nào gọi là sám? Thế nào gọi là hối? Sám là sám những lỗi về trước, từ trước có 
những nghiệp ác ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân vân, các tội thảy đều sám hết, hằng 
không khởi lại, gọi đó là sám. Hối là hối những lỗi về sau, từ nay về sau có những 
nghiệp ác ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân vân, các tội nay đã giác ngộ, thảy đều hằng 
đoạn, lại không tạo lại, ấy gọi là hối, nên gọi là sám hối. Người phàm phu ngu mê, chỉ 
biết sám lỗi trước, chẳng biết hối lỗi sau, do vì không hối nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau 
lại sanh. Tội trước đã chẳng diệt, lỗi sau lại sanh, sao gọi là sám hối được—What ¡is 
repentance and what 1s reform? Repentance Is fo repent of past errors, f†O repent so 
completely of all bad actions done in the past out of stupidity, confusion, arrogance, 
decert, Jealousy, and other such offenses, that they never arIse again. Reform 1s to refrain 
from such transgressions 1n the future. Awakening and cutting off such offenses 
completely and never committing them again 1s called repenfance and reform. Common 
people, stupid and confused, know only how to repent of former errors and do not know 
how to reform and refrain from transgressions 1n the future. Because they do not reform, 
their former errors are not wIped away, and they will occur 1n the future. If former errors 
are not wiped away and transgressions are again committed, how can that be called 
repentance and reform?” 





(Nền ngục nơi A Xà Thế giam vua cha Bình Sa Vương trong 
thành Vương Xá— Bimbisaraˆs Jall in Rajgir) 


3121 


CHƯƠNG CHÍN MƯƠI BA 
CHAPTER NINETY-THREE 


Quốc Độ 
Abode 


(A) Nghĩa của Quốc Độ— The meanings oƒ Abode 

(l) Nghĩa của Quốc Độ— The meanings of Abode. 

(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Quốc Độ— Other definitions that are related to 
Abode. 


(B) Các Quốc Độ— Abodes 
(B-1) Bốn Quốc Độ— Four Abodes 


(B-2) Chín Quốc Độ— Nine Abodes 
(l Dục Giới— Desire realm. 
(H) Sắc Giới— Realm oƒ form. 
(II)Vô Sắc Giới— Formless realims. 


(C) Phật Quốc Độ— The Buddha-Lands 

(l) Nghĩa của Phật Độ— The meanings oƒ “Buddha Realms”. 

(H) Phân loại Phật Độ— Categories oƒ “Buddha Realms”. 

(A) Ba Quốc Độ— Three Worlds. 

(B) Tứ Phật Độ— There are ƒour kinds. 

(C) Năm quốc độ— The five Buddha-ksetra. 

(HI)Đức Phật dạy về Phật Độ— The Buddha taught about Buddha Lands. 


(D) Thập Địa— Dasabhumni (skt)— See Chapter 174. 


(E) Mười Thánh Cư— Ten Ariyan Disposifions— Ariyda-vasa (p) 


3132 


3133 


(A) Nghĩa của Quốc Độ 
The meanings 0ƒ Abode 


(U Nghĩa của Quốc Độ— The meanings oƒ Abode: 


l) 


2) 


3) 


Quốc Độ là xứ hay nơi ở của các chúng hữu tình—A_ country, native land or abode of a 
Tac€, OT races. 

Quốc Độ Thế Gian: Theo Kinh Hoa Nghiêm thì đây là cảnh giới mà chúng sanh dựa vào 
để sinh tổn, một trong ba loại thế gian—According to the Flower Adornment Sutra, one 
of the three worlds, the world of countries on which people depend on for existence—See 
Tam Thế Gian (2). 

Quốc Độ Thân: Đức Tỳ Lô Giá Na ứng theo căn cơ của chúng sanh mà hiện ra quốc độ 
cho họ nương vào—The Buddha as Buddhaksetra, or abode of the living; the world as the 
body of Vairocana. 


(II) Những định nghĩa khác liên quan đến Quốc Độ—Other definiions that are related to 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Abode: 

Biến hóa độ: Land of transformation—Nơi chư Phật và chư Bồ Tát trụ, dù là cõi Tịnh 
hay thế giới bất tịnh, nơi mà các ngài sống vì sự giác ngộ của chúng sanh ở đó——The land 
where Buddhas and Bodhisattvas dwell, whether the Pure Land or any Iimpure world 
where they live for Its enlightenmernt. 

Dược Sư Quốc Độ: Medicine Buddhas Land—Thế giới của Đức Phật Dược Sư— Theo 
Kinh Dược Sư, thế giới của Đức Phật ấy hoàn toàn thanh tịnh, không có nữ nhân, không 
có ác đạo, không có cả đến cái tiếng thống khổ. Đất làm bằng ngọc lưu ly. Đường ngăn 
bằng giây vàng. Thành, cửa thành, cung điện, lầu gác, mái hiên, cửa sổ, lưới giăng, toàn 
bằng bảy thứ báu. Y như thế giới Cực Lạc ở phía Tây, cũng công đức trang nghiêm 
không khác. Trong thế giới ấy có hai vị Bồ Tát tên là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt 
Quang Biến Chiếu —According to the Medicine Buddha Sutra, the Buddhaland has 
always been completely pure; there are no women, no evil destines, and no sounds of 
suffering. The ground 1s made of vaidurya, with golden cords lining the roads. The city 
walls, towers, palace pavilions, studios, windows, and latticework are all made of the 
seven treasures. The merit, virtue, and adornmernts of this land are identical to those of 
the Western Land of Ultmate Bliss. In this world, there are two Bodhisattvas named 
Universally Radiant Sunlight and Universally Radiant Moonlight. 

Hương Tích Quốc Độ— Fragrance Land: Hương Tích là tên Đức Phật ở thế giới Chúng 
Hương, được nói đến trong Kinh Duy Ma Cật. Cư dân của cõi nước nầy sống vào hương 
thơm của nhang, hương ấy được xếp vào hạng nhất so với hương thơm của thập phương 
thế giới nhân thiên —Hsiang-Chi, the Buddha of Fragrance Land, described ¡in the 
Vimalakirti Sutra. The inhabitants live on the odour of incense, which surpasses that of all 
other lands. 

Thật Báo Vô Chướng Ngại Độ: Cõi của thực báo không còn chướng ngại—Land of True 
Reward. 

Ứng Độ: Land suited to the needs—Hóa Độ—Ứng trong cơ duyên chúng sanh mà hóa 
hiện nơi đất nước——Any realm suited to the needs of is occupants, one of the two lands. 


3134 


(B) Các Quốc Độ 
Abodes 


(B-1) Bốn Quốc Độ 
Four Abodes 


(ID Tổng quan về Bốn Quốc Độ—An overview dƒ the Four great confinenfs: Catur-dvipa 


(skt—Theo khoa cổ vũ trụ học Phật Giáo, có bốn châu trong thế giới Ta Bà, tứ hướng 
xung quanh núi Tu Di—Four Saha Continents or four great continents of a world— 
According to ancient Buddhist cosmology, there are four inhabited continens of every 
universe. They are land areas and situated in the four directions around Mount Sumeru. 


(II) Chỉ tiết về Bốn Quốc Độ— Details oƒ Four great confinenfs: 


l) 


a) 
b) 
c) 


đ) 


2) 


Bắc Cu Lô (Câu Lư) Châu—The Northern Continent: Uttarakuru (skt—Còn gọi là Uất 
Đan Việt Châu —The Northern of the four continents of a world—Còn gọi là Câu Lư 
Châu, hay là châu ở về phía Bắc núi Tu Di, hình vuông, dân cư ở đây cũng có mặt hình 
vuông. Một trong 9 vùng phân chia trong truyền thống vũ trụ học Ấn Độ. Đây là xứ nằm 
về châu Kurus phía Bắc, tọa lạc về phía Bắc Ấn Độ (Diêm Phù Đề), được mô tả như là 
một nơi có vẻ đẹp vĩnh cửu (châu nầy ở về phía bắc núi Tu Di. Người trong cõi nầy còn 
được gọi là tiên, sống rất an vui và thọ đến 1.000 tuổi). Người ta nói Bắc Cu Lô Châu có 
hình vuông, mỗi cạnh đo được 20.000 do tha. Cư dân ở đây được diễn tả như sau—The 
northern of the four continents around Meru, square In shape, inhabited by square-faced 
people. Northern continent where life 1s always pleasant. One of the nine divisions of the 
world In traditional Indian cosmology. This 1s the country of the northern continent, 
situated in the north of India (Jambudvipa), and described as the country of eternal 
beautitude. It 1s said to be square, measuring 20,000 yojJanas per side. Beings there are 
described as follows: 

Cao Thượng Tác: Superior to or higher than other continents. 

Thắng: Superior. 

Thắng Sinh: Đời sống nơi nầy kéo dài đến cả ngàn năm và chúng sanh ở đây không phải 
sản xuất thực phẩm—Superior life because human life there was supposed to last a 
thousand years and food was produced without human effort. 

Nơi cư ngụ của chư Thiên, chư Thánh trong cõi Phạm Thiên: The dwelling of gods and 
saints in Brahmanmic cosmolosy. 

The Southern Continent: Jambudvipa (skt)—Nam Thiệm Bộ Châu —Còn gọi là Châu 
Diêm Phù Để —The Southern continent—Cõi của thế giới mà chúng ta đang ở. Diêm 
Phù Đề là một phần nhỏ của thế giới Ta Bà, thế giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 
Cõi này nằm về miền cực Nam trong bốn châu theo truyền thống Vũ Trụ Học Phật giáo. 
người ta nói cõi này được đặt tên theo cây “Jambu” là loại cây mọc nhiều trên cõi này. 
Cõi này đo được 2.000 na do tha ở ba chiều, còn chiều thứ tư chỉ dài có 3 na do tha rưởi 


3) 


4) 


3135 


mà thôi. Nam Thiệm Bộ Châu, một trong tứ đại châu, tọa lạc phía nam núi Tu DI, bao 
gồm thế giới được biết đến bởi người Ấn Độ thời cổ sơ. Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Hoc Từ Điển, Nam Thiệm Bộ Châu bao gồm những vùng quanh hổ Anavatapta và núi 
Tuyết (tức là cõi chúng ta đang ở, trung tâm châu nầy có cây diêm phù. Chính ở cõi nây, 
Đức Phật đã thị hiện, và ở cõi nầy có nhiều nhà tu hành hơn hết)—The human world, the 
world in which we are living. Jlambudvipa 1s a small part of Saha World, the realm of 
Sakyamuni Buddha. The southernmost of the four great land masses (catur-dvipa) of 
traditional Buddhist cosmology. It 1s said to be named after the Jambu tree that ørows 
there. It measures 2,000 yoJanas on three sides, and its fourth side 1s only three-and-a- 
half yoJanas long. The Southern Continent, one of the four continenfts, that situated south 
of Mount Meru, comprising the world known to the early Indian. According to Eitel in 
The Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, Jambudvipa includes the following 
countries around the Anavatapta lake and the Himalayas. 

Tây Ngưu Hóa Châu The Western Continent Godana, Aparagodana, or 
Avaragodanuyah (skUÙ—Còn gọi là Cổ Da Ni. Tây Ngưu Hóa Châu hay Tây Lục Địa, nơi 
mà trâu bò sinh sản rất đông và được dùng như tiền tệ; lục địa có hình tròn và dân trên 
đó cũng có gương mặt hình tròn (ở cõi nầy dân sống thọ đến 500 tuổi)—West Continent, 
where oxen are used as money; the western of the four continents of every world, 
circular in shape and with circular-faced people. 

Đông Thắng Thần Châu—East—The Eastern Continent: Purva-Videha (skt—Còn gọi là 
Bổ La Phược Vĩ Nẽ Hạ, Phất Bà Đề, hay Phất Vu Đại, một trong bốn đại châu, châu nầy 
ở trong biển Hàm Hải, về phía đông núi Tu Di, hình bán nguyệt. Lục địa chế ngự ma 
quỷ, có hình bán nguyệt, dân trên đó cũng có khuôn mặt hình bán nguyệt (chu vi của cõi 
nầy là 21.000 do tuần, dân trong cõi nầy có thân hình tốt đẹp hơn hết, và sống thọ đến 
600 tuổi)—The eastern of the four great continents of a world, east of Mount Meru, 
semicircular In shape. The continent conquering spirits, semi-lunar In shape; 1†s people 
having faces of similar shape. 








(B-2) Chín Quốc Độ 
Nine Abodes 


(D_ Dục Giới—Desire realm: 


Ù 


Dục Giới Ngũ Thú Địa: The realm of desire——Sensuous realm. 


(II) Sắc Giới— Realm oƒ form: Material form. 


2) 
3) 
4) 


5) 


Ly Sanh Hỷ Lạc Địa (Sơ thiển—First dhyana): Paradise after earthly life. 

Định Sanh Hỷ Lạc Địa (Nhị thiển—Second dhyana): Paradise of cessation of rebirth. 

Ly Hỷ Diệu Lạc Địa (Tam thiển—Third dhyana): Land of wondrous joy after the 
pr€VIoUS JOyS. 

Xả Niệm Thanh Tịnh Địa (Tứ thiển—Fourth dhyana): The Pure Land of abandonment of 
thought or recollection of past delights. 


3136 


(HI)Vô Sắc Giới— Formless realms: Realms beyond form—Cảnh giới vô sắc, không còn 


6) 


?) 


thân thể, cung điện, đồ vật. Nơi đó tâm an trụ trong thiển định thâm diệu. Cảnh giới nây 
trải dài đến Tứ Không Xứ —Đây là cõi của thiên thần bậc cao (cảnh giới nầy cao hơn 
cảnh sắc giới, chúng sanh không còn bị vật chất ràng buộc, đương thể thuần là tinh thần 
độc lập, chúng sanh trong cõi nầy thường trụ trong thâm định, không có cảnh giới xứ sở. 
Y theo thắng liệt của thiển định, cõi nầy là cõi tứ không xứ). Một trong tam giới theo 
truyền thống vũ trụ học Phật giáo. Chúng sanh sanh vào chốn này do kết quả của sự tu 
tập thành công bốn giai đoạn thiển định gọi là “Tứ Không Xứ.” Trên cõi sắc giới, nơi chỉ 
có tinh thần thanh tịnh, nơi không còn thân thể, không còn cung điện, không còn vật chất. 
Cõi trời vô sắc kéo dài không hạn định trong tứ không xứ. Cõi nầy không có vật chất của 
sắc pháp, mà chỉ còn thức tâm trụ nơi thiển định thâm diệu. Trên cõi vô sắc không có 
thân sắc, và chúng sanh trong cõi này không còn khổ đau, lo lắng hay phiển não nữa, 
nhưng đây vẫn được coi như bất toại theo quan điểm Phật giáo, bởi vì khi thọ mạng của 
chúng sanh trên cõi này chấm dứt họ vẫn phải tái sanh vào cõi thấp hơn trong vòng luân 
hồi sanh tử. Theo Phật giáo, vô sắc giới thiển lấy vô sắc giới thiên làm đối tượng. Theo 
truyền thuyết, Đức Phật tu tập Vô sắc thiển với Arada Kalama, một nhà tu khổ hạnh đã 
đạt được trạng thái Thức Vô Biên; và với Udraka Ramaputra, một nhà tu khổ hạnh khác 
đã đạt được trạng thái cao nhất là Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Cuối cùng Đức Phật 
đã vượt qua các thầy mình, và, không còn gì để học hỏi nữa, Ngài tự dấn bước trên con 
đường của mình, mặc cho những lời yêu cầu nông hậu của hai nhà tu khổ hạnh kia, mời 
Ngài ở lại để dạy cho các đổ đệ của họ—This is the realm of the higher deities. The 
formless or immaterial realm of pure spirit. There are no bodies, palaces, things. Where 
the mind dwells in mystic contemplation. lts extent is Iindefinable in the four “empty” 
regions of spaces (Tứ không xứ). One of the “three worlds” (triloka) of traditional 
Buddhist cosmology. Beings are born Into this realm as a result of successful cultivation 
of meditative states called the “four formless absorptions” (arupya-samapatti), each of 
which corresponds to a heaven realm within the Formless Realm. The formless realm of 
pure spirit, where there are no bodies, places, things. Its extent 1s undefinable 1n the four 
empty regions (Tứ không xứ). In the Formless Realm there is no physicality, and the 
beings who reside there have lives free from pain, anxIety, or afflictions, but this 1s seen 
as unsatisfactory from a Buddhist standpoint, because when their lives In the Formless 
Realm end they are again reborn in the lower levels of cyclic existence. The heavens 
without form, Iimmaterial, consisting only of mind in contemplation. According to 
Buddhism, formless-realm-meditations have the formless heaven as their obJective. Ït 1s a 
well-known fact that in the Buddhaˆs career he practiced the formless dhyana with Arada 
Kalama, and ascetic who attained the menftal state of boundless consclousness, and 
Udraka Ramaputra, another ascetic who reached the highest stage of being neither 
COnscIous nor unconscious. Finally, the would-be Buddha surpassed his teachers and, 
having found no more to learn from them, went his own way 1n spIte of thelr eager 
requesfs to stay and train their respective pupIls. 

Không Vô Biên Xứ Địa (Nhứt Định —First samadhi): Akasanantyayatanam (skt)—The 
land of infinite space. 

Thức Vô Biên Xứ Địa (Nhị Định—Second samadhi): Vijnana-nantyayatanam (skt)—The 
land of omniscience or infinite perception. 


8) 


3) 


3137 


Vô Sở Hữu Xứ Địa (Tam Định —Third samadhi): Atkincanyayatana (skt—Land of 
nothingness. 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Địa (Tứ Định—Fourth samadhhi): Naivasanjnana- 
samjnayatana (skt)—The land of knowledge without thinking or not thinking, or where 
ther 1s neither conscIOusness nor unconscIousness. 


(C) Phật Quốc Độ 
The Buddha-Lands 


(D Nghĩa của Phật Độ— The meanings oƒ “Buddha Realims ”: 


Ù 


a) 


b) 


2) 


Báo Độ: The land of reward—The Pure Land—Nơi cư ngụ của các bậc Bổ Tát ở cấp 
cao—The Land of Reward, inhabited by the highest Bodhisattvas. The land in which a 
Buddha himself dwells. The Pure Land. AlIso called the Pure Land of all Buddhas In theIr 
Sambhogakaya. There are two kinds—Còn gọi là Phật độ hay Tịnh Độ là nơi chư Phật 
ngự trị, còn gọi là Hoa Tạng Thế Giới: 

Tự Thọ Dụng Báo Độ: Một trong bốn “Báo Độ” của Phật, nơi chúng sanh có thể tự ìm 
cầu giải thoát lấy mình bằng các tuân thủ tu tập theo giáo pháp của Phật —Reward land 
of a Buddha in which all beings are able to seek salvation on their own, the third of the 
four Buddha-ksetra or Buddha-domains, that in which there 1s complete response to his 
teaching and powers. 

Tha Thọ Dụng Báo Độ: Reward land of a Buddha, in which all beings receive and obey 
his truth. 

Cực Lạc: Sukhavati (skt——Tên của cõi nước thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà nằm về 
phương tây của vũ trụ—Highest Joy, name of the Pure Land of Amitabha Buddha ¡n the 
west—Tinh độ là cõi nước không có ô nhiễm, triển phược. Các Đức Phật vì chúng sanh 
đã phát tâm tu hành, trồng nhiều căn lành, kiến lập một chỗ nơi, tiếp độ chúng sanh mọi 
loài ha khỏi thế giới ô trược sanh đến cõi ấy. Cảnh trí rất là trang nghiêm thanh tịnh, 
chúng sanh đến cõi nầy chuyên tâm nghe pháp tu tập, chóng thành đạo quả Bồ 
Đề/Bodhiphala. Theo Kinh A Di Đà, Đức Phật đã bảo Xá Lợi Phất, “Tại sao gọi là Cực 
Lạc? Gọi là Cực Lạc vì chúng sanh trong cõi nước ấy không có những khổ, mà chỉ hưởng 
những vui, bởi thế mới gọi là Cực Lạc. Lại nữa, cõi Cực Lạc được bao bọc bởi bẩy vòng 
lưới báu, bẩy hàng cây báu, toàn bằng tứ bảo, có ao thất bảo, chứa đầy nước tám công 
đức. Dưới đáy ao toàn là cát vàng. Trên bốn bờ ao là những bậc thềm làm bằng vàng, 
bạc, mã não, lưu ly. Bên trên ao là lầu các cũng toàn bằng vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, xích 
châu, mã não. Trong ao có hoa sen lớn bằng bánh xe, màu xanh thì ánh sáng xanh, màu 
vàng thì ánh sáng vàng, màu đồ thì ánh sáng đỏ, màu trắng thì ánh sáng trắng, vi diệu, 
nhiệm mầu, thơm sạch. Cõi nước Cực Lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành trang nghiêm 
như thế. Trên cõi Phật độ ấy thường nghe nhạc trời, mặt đất làm bằng vàng ròng. Ngày 
đêm sáu thời đều có mưa “mạn đà la” hoa. Chúng sanh nước ấy, vào mỗi sáng sớm, 
thường lấy vạt áo đựng đầy các thứ hoa thơm đẹp lạ cúng dường mười muôn ức Phật ở 
phương xa, chỉ đến giờ ăn mới quay trở lại, ăn xong là đi dạo—Pure Land is a paradise 
without any defilements. For the sake of saving sentients beings, through innumerable 


3) 


4) 


5) 


6) 


3138 


asankhya, all Buddhas cultivated immeasurable good deeds, and established a Pure Land 
to welcome all beings. Beings In this paradise sftrive to cultivate to attain Buddhahood. 
According to the Amitabha Sutra, the Buddha told Sariputra, “Why this Land 1s called 
Ulumate Bliss? It is called Ulimate Bliss because all beings in this land endure non of 
the sufferings but enJoy every bliss. Furthermore, this land is called “Ulumate Bliss” 
because I† 1s surrounded by seven tiers of railings, seven layers of netting, and seven rows 
Of trees, all made of the four precious Jewels. Moreover, the Land of Ultimate Bliss has 
pools of seven Jewels, filled with waters of eight meritorious virtues. The bottom of each 
of the pools 1s pure golden sand. On the four sides are stairs made of gold, silver, lapIs 
lazuli, and crystal. Above the pools there are towers which are adorned with gold, silver, 
lapIs lazull, crystal, mother-of-pearl, red pearls, and carnelian. In the pools there are lotus 
flowers as big as cartwheels, blue ones shining with blue light, yellow ones shining with 
yellow light, red ones shining with red light, and white ones shining with white light, each 
emitting a subtle, wonderful, and pure fragrance. The Land of Ultimate Bliss 1s complete 
with all these adornments and virtues. In that Buddhaland there 1s always celestial music 
and the ground 1s made of pure gold. Heavenly flowers rain in the six perlods of the day 
and night. In the morning the sentient beings of this land fill their robes with multitudes of 
wondrous flowers and make offerings to hundreds of billions of Buddhas in other worlds. 
At meal time, they return to their own land, to eat and circumambulate the teaching 
assembly. 

Hoa Tạng Thế Giới: The Pure Land of all Buddhas ¡in their Sambhogakaya—Hoa Tạng 
Thế Giới—Theo Kinh Hoa Nghiêm, đây là pháp hội của thế tạng hay cõi nước Tịnh Độ 
của Phật Tỳ Lô Giá Na, mà cũng là cõi Tịnh Độ của chư Phật. Tầng dưới cùng là phong 
luân, trên phong luân có biển “Hương Thủy” trồi ra đóa Đại Liên Hoa ngàn cánh, trong 
đóa sen nầy chứa vô số những thế giới khác nhau, gọi tắt là “Hoa Tạng Thế Giới (còn 
gọi là Báo Độ hay Phật Độ. Các Đức Phật chứng đặng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác/Anuttara-Samyak-Sambodhi, dùng tịnh thức chuyển biến ra các thế giới, vì thế cho 
nên gọi là thế giới chư Phật. Tiếng Phạn là ksetra, nghĩa là cõi hay cõi nước. Vì là chỗ ở 
của báo thân nên gọi là “báo độ.” Kinh Hoa Nghiêm/Avatamsaka-Sutra nói: “trong biển 
hương thủy sanh hoa sen lớn, trong hoa sen hàm chứa thế giới như số vi trần, cho nên gọi 
là hoa tạng thế giới hải.” Hoa sen lớn là thí dụ chơn như pháp giới. Hoa sen mọc từ trong 
bùn nhơ mà không nhiễm mùi bùn, ví như chơn như tuy ở khắp thế gian nhưng không bị 
thế gian làm ô nhiễm. Mỗi thế giới đều là chỗ cư trú cho loài hữu tình)—According to 
the Flower Adornment Sutra, the lotus store, or the lotus world, the Pure Land of 
Vairocana, also the Pure Land of all Buddhas in their sambogakaya (enJoyment bodies). 
Above the wind or aIr circle 1s a sea of fragrant water, in which 1s the thousand-petal lotus 
with 1fs infinite varlety of worlds, hence the meaning 1s the Lotus which contains a store 
of myriads of worlds. 

Phật quốc: The land of the Buddhaˆs birth—Xứ sở nơi Đức Phật đản sanh—The land or 
realm of a Buddha. 

Thường Tịch Quang Tịnh Độ: Trụ xứ của chư Phật —The abode of Buddhas—The realm 
Of eternal rest and light, and of eternal spirit (Dharmakaya). 

Phật Sát: Buddha realm, land or country—Phật Hột Sai Đảm La—Danh từ Phật Sát, Phật 
Độ hay Phật Quốc không có trong Phật Giáo Tiểu Thừa. Theo Đại Thừa, thì đây là quốc 


3139 


độ đạt đến của vị đã hoàn toàn giác ngộ, nơi đó Phật hướng dẫn giúp chúng sanh chuẩn 
bị giác ngộ ——The term 1s absent from Hinayana. In Mahayana 1t Is spiritual realm 
acquired by one who reaches perfect enlightenment, where he Instructs all beings born 
there, preparing them for enlightenmernt. 


7) Nơi ngự trị của chư Phật: A country being transformed by a Buddha or one already 


transformed. 


(II Phân loại Phật Độ— Categories 0ƒ “Buddha Realmns ”: 
(A) Ba Quốc Độ— Three Worlds: Tam thế gian trong Kinh Hoa nghiêm—The three worlds in 


l) 


2) 


3) 


The Flower Adornment Sutra: 

Chánh giác thế gian: Trong đó Phật là Pháp Vương, người ngự trị. Thế gian nầy cũng bao 
gồm Phật giới, Bồ Tát giới, và giới của những Hiển Thánh, những người đã chứng ngộ 
chân lý tối thượng— The world of proper enlightenment in which the Buddha ¡s the 
Dharma King, who 1s the ruler. This also includes the realms of Buddhas, Bodhisattvas, 
and worthy sages (who have already awakened to the ultimate truth). 

Quốc Độ Thế Gian hay Khí thế gian (y báo): Đây là thế giới của sự vật như núi non, 
sông ngòi, nhà cửa, vân vân. Chư thiên long trong Bát bộ Thiên long ngự trị trong thế 
giới nầy. Còn được diễn tả như cảnh giới mà chúng sanh dựa vào đó để hiện hữu—The 
world of utensils which 1s the world of things, of utensils, such as mounfaIns, rIvers, 
houses, etc. The gods and dragons of the eightfold division are the rulers of this world. 
The world of countries on which people depend for existence. 

Chúng sanh thế gian (chánh báo): Thế giới của chúng sanh hay là thế giới của chánh 
báo, nghĩa là thân của chúng ta—The world of living beings coincides with the world of 
proper retribution, that 1s, our body. 


(B) Tứ Phật Độ— There are ƒfour kimds: 
(B-1)Theo Tông Tịnh Độ, có Tứ Phật Độ—According to the Pure Land Sect, there are ƒour 


l) 
a) 
b) 
2) 


3) 
4) 


Buddha-ksetra, or reqlms: 

Đồng cư quốc độ—Where common beings and saints dwell together: 

Uế độ: Saha world—Ta bà quốc độ—Where all beings are subject to transmigration. 
Tịnh độ: The Pure Land—Thanh tịnh độ. 

Phương tiện hữu dư quốc độ (Biến dịch quốc độ): Trú xứ của Tứ Thánh —Theo tông 
Thiên Thai, đây là cõi nước mà chúng sanh vẫn còn phải tái sanh trong hình thức cao 
hơn, trụ xứ của chư Thánh Tu Đà Hườn, Tư Đà Hàm A Na Hàm và A La Hán—The 
sphere where beings are still subJect to higher forms of transmigration. According to the 
Tlen-T”ai Sect, this 1s the realm which 1s temporary, where beings still subJect to hipgher 
forms of transmigration, the abode of Srotapanna (Tu đà hườn), Sakrdagamin (Tư đà 
hàm), Anagamin (A na hàm), and Arhat (A la hán). 

Thực báo vô chướng ngại quốc độ: The bodhisattva realm—Final unlimited reward. 
Thường tịch quang quốc độ: Buddha-parinirvana (sk)——Where permanent tranquility and 
enlightenment reign. 





(B-2) Theo Tông Thiên Thai, có bốn Phật Độ—According to the Tien-T"ai Sect, there are 


ƒfour Buddha-ksetra, or reqlms: 


Ũ 


a) 


b) 


2) 


3) 


4 


3140 


Phàm Thánh Đồng Cư Độ: Cõi Thánh phàm đồng cư—Cõi nước trong đó hạng Thiên, 
Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật đến phàm trong sáu đường, cùng cư ngụ (từ địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, nhơn cùng ở chung với nhau—The land of common 
residence of beings and saints. The realms where all classes dwell (men, devas, Buddhas, 
disciples, non-disciples, to ordinary beings of the six lower worlds, hells, hungry ghosts, 
animals, asuras, men dwell together). Lands where saints (Buddhas and Bodhisattvas) and 
ordinary people (six lower and six upper worlds) dwell together. 

Đồng Cư Tịnh Độ: Common Residence Pure Land. 

Đồng Cư Uế Độ: Common Residence Impure Land. 

Phương Tiện Hữu Dư Độ: Chốn vãng sanh của chư A-la-hán và những vị Thánh còn kém 
bậc Bồ Tát, những bậc đã đoạn trừ kiến tư phiền não—Temporary realms, where the 
Occupants have got rid of the evils of unenlightened views and thoughts, but still have to 
be reborn—The Land of Expediency——Land of Expedient Liberation, inhabited by Arhats 
and lesser Bodhisattvas. 

Thực Báo Vô Chướng Ngại Độ: Nơi trụ của chư Bồ Tát sắp thành Phật —Realms of 
permanent reward and freedom, for those who have attained bodhisattva rank——The Land 
of Real Reward, inhabited by the highest Bodhisattvas. 

Thường Tịch Quang Độ: Nơi thường trú của chư Phật—Realm of eternal rest and light 
(wisdom) and of eternal spirit (đharmakaya), the abode of Buddhas; but in reality all the 
others are included ¡n this, and are only separated for convenience” sake—The Land of 
Eternally Quiescent Light, in which Buddhas dwell. 


(C) Năm quốc độ— The five Buddha-ksetra: The five dependencies, the realms or conditions 


l) 


2) 


3) 
4 


3) 


ofa Buddha—Năm cõi sở y. 

Pháp Tính Độ: Cõi nương tựa của pháp thân thanh tịnh của Đức Như Lai, lấy Chân Như 
làm thể, nhưng thân và cõi đó không sai biệ—The Buddha°s dharmakaya-ksetra, or 
realm of his spiritual nature, depend on and yet identical with Bhutatathata. 

Thực Báo Độ: Tự Thọ Dụng Độ—Cõi mà báo thân viên mãn của Đức Như Lai nương tựa 
vào, lấy năm uẩn vô lậu làm thể—The Buddha's sambhogakaya realm with its five 
Immortal skandhas, 1.e. his glorified body for his own enJoymeIt. 

Sắc Tướng Độ: Cõi vi trần tướng hải của Đức Như Lai, lấy hậu đắc trí tự hành thể——The 
land or condition of his self-expression as wisdom. 

Tha Thụ Dụng Độ: Tha dụng thân của Đức Như Lai, lấy hậu đắc trí lợi tha làm thể——The 
Buddha's sambhogakaya realm for the Joy of others. 

Biến Hóa Độ: Cõi nương tựa của biến hóa thân, tùy theo tâm của chúng sanh mà biến 
hiện thành đủ mọi cõi nước tịnh uế—The realm on which the Buddha”s nirmanakaya 
depends, which results In his relation to every kind of condition. 


(HI)Đúc Phật dạy về Phật Độ— The Buddha taught about Buddha Lands: Theo Kinh Duy 


Ma Cật, Đức Phật dạy rằng: “Này Bảo Tích! Tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. 
Vì sao? Bồ Tát tùy chỗ giáo hóa chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật; tùy theo chỗ điều 
phục chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật; tùy chúng sanh ưng theo quốc độ nào vào trí tuệ 
của Phật mà lãnh lấy cõi Phật; tùy chúng sanh ưng theo quốc độ nào phát khởi căn tánh 
Bồ Tát mà lãnh lấy cõi Phật. Vì sao thế? Vì Bổ Tát lãnh lấy cõi Phật thanh tịnh đều vì 


3141 


muốn lợi ích chúng sanh. Ví như có người muốn xây dựng cung nhà nơi khoảng đất trống, 
tùy ý được thành công, nếu xây dựng giữa hư không quyết không thành tựu được; Bồ Tát 
cũng thế, vì thành tựu chúng sanh nên nguyện lãnh lấy cõi Phật. Nguyện lãnh lấy cõi 
Phật chẳng phải ở nơi rỗng không vậy——According to the Vimalakirti Sutra, the Buddha 
said: “Ratna-rasil, all specles of living beings are the Buddha land sought by all 
Bodhisattvas. Why 1s It so? Because a Bodhisattva wins the Buddha land according to the 
living beings converted by him (to the Dharma); according to the living beings tamed by 
him; according to the country (where they wIll be reborn to) realize the Buddha-wisdom 
and in which they wIll grow the Bodhisattva root. Why 1s It so? Because a Bodhisattva 
wins the pure land solely for the benefit of all living beings. For Instance, a man can 
build palaces and houses on vacant ground without difficulty, but he will fail If he 
aftempts to build them in (empty) space. So, a Bodhisattva, in order to bring living beings 
to perfection, seeks the Buddha land which cannot be soupht In (empty) space. 


(D) Thập Địa— Dasabhumi (skt): See Chapter 174. 


(E) Mười Thánh Cư 
Ten Ariyan DIspostions— Artya-vasa (p) 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có mười Thánh Cư —According to the 
Sangtti Sutta (Sutra) in the Long Discourses of the Buddha, there are ten Ariyan 
đispoSItIons. 

VỊ Tỳ Kheo đã đoạn trừ năm chi —A monk who has got rid of fIve facfOrs: 

Đã đoạn trừ tham dục: Got rid of sensuality. 

Đã đoạn trừ sân hận: Got rid of 1ll-wIll. 

Đã đoạn trừ hôn trầm thụy miên: Got rid of sloth and torpor. 

Đã đoạn trừ trạo hối: Got rid of worry and flurry. 

Đã đoạn trừ nghi hoặc: Got rid of doubt. 

Vị Tỳ Kheo đây đủ sáu chỉ——A monk who possesses six factOrs: 

Vị Tỳ kheo mắt thấy sắc, không có ý thích hay không thích, an trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác: A monk, on seeing obJect with the eye, he is neither pleased nor displeased, but 
remains equable, mindful and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo tai nghe thanh, không khởi ý thích hay không thích, trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác: A monk, on hearing a sound with the ear, he 1s neither pleased nor displeased, but 
remains equable, mindful and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo mũi ngửi hương, không khởi ý thích hay không thích, trú xả, chánh niệm và 
tỉnh giác: A monk, on smelling a smell with the nose, he ¡is neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo lưỡi nếm vị, không khởi ý thích hay không thích, trú xả, chánh niệm và tỉnh 
giác: A monk, on tasting a flavour with the tongue, he is neither pleased nor displeased, 
but remains equable, mindful and clearly aware. 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


£..Q: 


8) 


3) 


3142 


Vị Tỳ Kheo thân xúc chạm, không khởi ý thích hay không thích, trú xả, chánh niệm và 
tỉnh giác: A monk, on touching a tangible object, he ¡is neither pleased nor displeased, but 
remains equable, mindful and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo ý nhận thức pháp, không khởi ý thích hay không thích, trú xả, chánh niệm và 
tỉnh giác: A monk, on cognising a mental object with the mind, he ¡s neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo hộ trì tức là thành tựu sự hộ trì về niệm: A monk who has established the 
guard by guarding his mind with mindfulness. 

VỊ Tỳ Kheo có thực hiện Tứ Y Pháp—A_ monk who practices the Four Supports: 

VỊ Tỳ Kheo sau khi suy tư, thọ dụng một pháp: He Judges that one thĩng 1s to be pursued. 
Vị Tỳ Kheo sau khi suy tư nhẫn thọ một pháp: He Jjudges that one thing ¡is to be endured. 
VỊ Tỳ Kheo sau khi suy tư đoạn trừ một pháp: ÀA monk Judges that one thing 1s to be 
Suppressed. 

VỊ Tỳ Kheo sau khi suy tư tránh xa một pháp: A monk Judges that one thing 1s to be 
avoided. 

Vị Tỳ Kheo loại bỏ các giáo điều: Panunna-pacceka-sacco (p)—A monk who has got rid 
of individual beliefs—Bất cứ các giáo điều mà các đầu đà khổ hạnh và Bà La Môn 
thường chủ trương, thì đều bị vị Tỳ Kheo loại bỏ, bổ qua một bên, không chấp nhận, và 
phóng xả—Whatever ¡ndividual beliefs are held by the majority of ascetics and 
Brahmins, a monk has dismissed, abandoned, reJected, let go. 

Vị Tỳ Kheo đoạn trừ các mong cầu —A_ monk who has quite abandoned quests: 

Đoạn trừ các mong cầu về dục vọng: A monk has abandoned the quests for sense-desires. 
Đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu: A monk has abandoned the quests for rebirth. 

Lầm an tịnh các mong cầu về phạm hạnh: A monk has abandoned the quests for the holy 
lí. 

Tỳ Kheo với tâm tư không trệ phược——A monk who 1s pure of mofive. 

Ty Kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng——A monk who has abandoned thoughts: 

Đoạn trừ các tâm tư dục vọng: A monk who has abandoned thoughts of sensuality. 

Đoạn trừ các tâm tư sân hận: A monk who has abandoned 1lI-wIll. 

Đoạn trừ các tâm tư não hại: A monk who has abandoned cruelty. 

VỊ Tỳ kheo thân hành được khinh an—Passaddha-kaya-sankaro (p)—VỊ Tỳ Kheo đoạn 
trừ khổ lạc, diệt các hỷ ưu từ trước, chứng và an trú trong Tứ Thiển—A monk who has 
tranquillized his emotions once he has given up pleasure and pain with the disappearance 
of former gladness and sadness, he enters into a state beyond pleasure and pain which 1s 








purified by equanimity, and this 1s the fourth Jhana. 

Vị Tỳ Kheo tâm thiện giải thoát: Vị Tỳ Kheo tâm thiện giải thoát khỏi tham, sân, si—A 
monk who 1s well emancipated In heart. He 1s liberated from the thought of greed, hatred 
and delusion. 


10) Vị Tỳ Kheo tuệ thiện giải thoát: VỊ Tỳ Kheo tuệ thiện giải thoát biết rằng nơi mình tham, 


sân, si đã được đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt, đến chỗ không hiện hữu, 
không có khả năng sinh khởi trong tương la—A monk who ¡is well liberated by wisdom. 
He understands that for him greed, hatred and delusion are abandoned, cut off at the root, 
like a sala-tree stump, destroyed and Iincapable of growing again. 


3143 


CHƯƠNG CHÍN MƯƠI BỔN 
CHAPTER NINETY-FOUR 


Giới và Pháp Giới 
Realms and Dharmadhatu 


(A) Giới— Realns— Dha£u (skf)— .See Chapter 1 I6 

(B) Pháp Giới—Dharimmadhatu— Dharmaksetra (skt) 

(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Pháp Giới—Overview and Meanings oƒ Dharmadhatu 

(I) Tổng quan về Pháp Giới—An overview oƒ the Dharmadhatu. 

(II) Nghĩa của Pháp Giới— The meanings oƒ the DharmadhaIu. 

(B-2) Những định nghĩa khác hiên quan đến Pháp Giới—Other definiions that are related 
to the Dharmadhafu 

(I Những định nghĩa liên quan đến Pháp Giới—Definiions that are related to the 
Dharmadhatu. 

(H) Những định nghĩa Khác liên quan đến Pháp Giới—Other Definitions that are related to 
the Dharmadhatu. 

(B-3) Phân loại Pháp Giới— Categories 0ƒ Dharmadhatu 

(l) Tứ Pháp Giới. 

(H) Ngũ Pháp Giới: Five ƒorms oƒ dharmadhatu. 

(HI)Thập Pháp Giới: Ten Dharma Realms. 

(IV)Thập Bát Giới: Astadasa dhatavah (skt)— Eighteen spheres. 

(B-4) Pháp Giới Duyên Khởi— The Principle oƒ Universal Causation 

(I) Tổng quan về Pháp Giới Duyên Khởi—An overview oƒ the Principle oƑ. Universal 
Causafion. 

(I) Chỉ tiết về Pháp Giới Duyên Khởi— Details oƒ the Principle oƒ Universal Causation. 

(C) Pháp Giới Phật— The Dharma Realn oƒ Buddhas— Buddha Dharrnadhatu (skf) 

(I) Tổng quan về Pháp Giới Phật—An overview oƒ the Dharma Realm oƒ Buddhas. 

(I) Chỉ tiết về Pháp Giới Phật— Details oƒ the Dharma Realm oƒ Buddhas. 

]) Pháp Giới Phật không nhỏ không lớn— The Dharma Realm oƒ Buddhas ¡s nelther small 
HOT gredalt. 

2) Pháp Giới Phật không đến không đi— The Dharma Realm oƒ Buddhas is neither come nor 
gone. 

3) Pháp Giới Phật hổ tương phóng quang— The Dharma Realm oƒ Buddhas shines upon one 
anothers` Lotus Thrones. 

(D) Pháp Giới Bồ Tát— The Dharma ReaÙm oƒ Bodhisatftvas— Bodhisafva-Dharmadhatu 
(sk£) 

(I) Tổng quan về Pháp Giới Bồ Tát—An overview oƒ the Dharma Real oƒ Bodhisattvas. 

(H) Chỉ tiết về Pháp Giới Bồ Tát— Details oƒ the Dharma Realm oƒ BodhisatIvas: See Chapter 
172. 


3144 


3145 


(A) Giới 
Redalms 


Dha£u (sk£f) 
See Chapter 116 


(B) Pháp Giới 
Dharmadhafu 
Dharrmaksefra (skt) 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Pháp Giới 
Overview and Meanings 0ƒ Dharmadhatu 


(I Tổng quan về Pháp Giới— An overview 0ƒ the Dharmadhatu: 

I)_ Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, pháp giới trong ý 
nghĩa là cảnh giới của lý tắc và vừa là sự tướng của tất cả sự tướng, đồng nghĩa với Như 
Lai Tạng và cũng đồng nghĩa với vũ trụ hay thế giới hiện thực, nghĩa là cảnh giới của tất 
cả sự tướng. Pháp giới duyên khởi là cực điểm của tất cả những thuyết nhân quả; thục sự 
đó là kết luận của thuyết duyên khởi bởi vì nó là lý tắc nhân quả phổ biến và đã nằm 
trong lý bản hữu, thông huyền của vũ trụ, hay nói thế nào cũng được. Lý tắc duyên khởi 
được giải thích trước tiên bằng nghiệp cẩm duyên khởi, nhưng vì nghiệp phát khởi trong 
tạng thức, nên thứ đến chúng ta có A Lại Da duyên khởi. Vì A Lại Da, hay tạng thức, là 
kho tàng của chúng tử, sanh khởi từ một cái khác nên chúng ta có Như Lai Tạng duyên 
khởi, hay chân như. Từ ngữ kỳ lạ nầy chỉ cho cái làm khuất lấp Phật tánh. Do sự che 
khuất nầy mà có phần bất tịnh, nhưng vì có Phật tánh nên có cả phần tịnh nữa. Nó đồng 
nghĩa với Chân Như (Tathata—Không phải như thế nầy hay như thế kia) mà theo nghĩa 
rộng nhất thì có đủ cả bản chất tịnh và bất tịnh. Do công năng của những căn nhân tịnh 
và bất tịnh, nó biểu lộ sai biệt tướng của hữu tình như sống và chết, thiện và ác. Chân 
như bảo trì vạn hữu, hay nói đúng hơn, tất cả vạn hữu đều ở trong Chân như. Nơi đây, 
giai đoạn thứ tư, Pháp giới Duyên khởi được nêu lên. Đó là lý tắc tự khởi và tự tạo của 
hữu tình và vũ trụ, hoặc giả chúng ta có thể gọi nó là duyên khởi nghiệp cảm chung của 
tất cà mọi loài. Nói hẹp thì vũ trụ sẽ là một sự biểu hiện của Chân như hay Như Lai 
Tạng. Nhưng nói rộng thì đó là duyên khởi của vũ trụ do chính vũ trụ, chứ không gì 
khác —According to Prof. Junjiro Takakusu In the Essentials of Buddhist Philosophy, 
Dharmadhatu, in its double meaning as Realm of Principle and Element of all Elements, 
1S a synonym with Matrix of the Thus-come (Fathagata-garbha) and also with the 
universe or the actual world, 1.e., the realm of all elements. The theory of causation by 
Dharmadhatu 1s the climax of all the causation theories; 1t 1s actually the conclusion of the 
theory of causation origination, as 1t is the universal causation and 1s already within the 
theory of universal immanence, pansophism, cosmotheism, or whatever It may be called. 


2) 


3146 


The causation theory was explained first by action-Influence, but as action orIginates 1n 
Ideation, we had, secondly, the theory of causation by ideation-store. Since the Ideation- 
store as the repository of seed-energy must originate from something else, we had, 
thirdly, the causation theory explained by the expression “Matrix of the Thus-come” 
(Tathagata-garbha) or Thusness. This curious term means that which conceals the 
Buddha. Because of concealment it has an impure side, but because of Buddhahood 1t 
has a pure side as well. It is a synonym of Thusness (Tathatva or Tathata, not 
Tattva=Thisness or Thatness) which has In 1s broadest sense both pure and impure 
nature. Through the energy of pure and Iimpure causes 1t manifests the specific character 
of becoming as birth and death, or as good and evil. Thusness pervades all beings, or 
better, all beings are In the state of Thusness. Here, as the fourth stage, the causation 
theory by Dharmadhatu (universe) 1s set forth. It 1s the causation by all beings themselves 
and is the creation of the universe 1tself, or we can call it the causation by the common 
action-influence of all beings. Intensively considered the universe wIll be a manIfestation 
of Thusness or the Matrix of Tathagata (Thus-come). But extensively considered it 1s the 
causation of the universe by the universe 1tself and nothing more. 

Theo triết học Trung Quán, Pháp Giới cũng có nghĩa là Chân Như hoặc Thực Tại hay 
Niết Bàn. Ở đây chữ “Giới' có nghĩa là bản chất thâm sâu nhất, hay bản chất tối hậu. 
Pháp Giới và Chân Như đều là siêu việt và nội tổn. Nó là siêu việt như Thực Tại tối hậu, 
nhưng nó hiện hữu trong mỗi người như là cơ sở và bản chất thâm sâu nhất của họ— 
According to the Madhyamaka philosophy, the word “Dharmadhatu” 1s also called 
“Fathata` or Reality, or Nirvana. Here the word “Dhatu` means the inmost nature, the 
ultimate essence. Dharmadhatu or Tathata 1s both transcendent and Iimmanert. Ït 1s 
transcendent as ultimate Reality, but 1t 1s present In every one as his inmost ground and 
essence. 


(I) Nghĩa của Pháp Giới— The meanings 0ƒ the Dharmadhatu: Đạt Ma Đà Đô—Pháp 


3) 


4) 


5) 


6) 


Tính —- Thực Tướng —Dharma realm—Dharma factor—Dharma element—Cosmos— 
Billion-world universe——UnIverse. 

Tên của sự vật khi nói chung cả lý lẫn sự: A name for “things” in general, noumenal or 
phenomenal; for physical universe, or any portion or phase of 1t. 

Chân lý tuyệt đối hay chân như pháp tính là nhân, nương dựa vào đó mà vạn pháp sanh 
ra. Đây là một trong 18 pháp giới —The unifying underlying spiritual reality regarded as 
the ground or cause of all things, the absolute from which all proceeds. It is one of the 
eighteen dhatus. 

Pháp Giới trong Mật giáo bao gồm Thai Tạng Giới (vật chất) và Kim Cang Giới (bất 
hoạn): In the Tantic school, Dharmadhatu Includes Garbhadhatu (material) and 
Vajradhatu (ndestructible). 

Trong pháp giới hay thế giới hiện tượng, có ba thế giới là dục, sắc và tâm. Hết thảy các 
loài tạo vật, cả Thánh lẫn phàm, nhân và quả, đều ở trong pháp giới đó. Chỉ có Phật là ở 
ngoài pháp giới: In the phenomenal world (dharmadhatu), there are three worlds of 
desire, form and mind. All created things or beings, both noble and ignoble, both cause 
and effect, are within the dharmadhatu. The idea ¡n this text 1s practically identical with 
the diagram given above. 


7) 


8) 
b) 


8) 


3) 


3147 


Pháp Giới có đến hai nghĩa— The Realm of Principle (Dharma-dhatu) has a double 
meaning: 

Vũ trụ hiện thực: The actual unIverse. 

Thế giới không hạn định hay Niết Bàn. Nó chính là Chân Như của Phật. Niết Bàn tịch 
diệt vừa có nghĩa là sự diệt vọng của thể xác con người (theo nghĩa tiêu cực), và vừa là 
sự điệt tận của các điều kiện sinh tử (theo nghĩa tích cực): The indeterminate world or 
Nirvana. It ¡is identical with the Thusness of the Buddha. Nirvana or flamelessness means, 
on the one hand, the death of a human body and, on the other hand, the total extinction of 
life conditions (negatively) or the perfect freedom of wIll and action (positively). 

Thế giới giác ngộ, đó là Pháp giới của Đức Phật. Pháp giới duy tâm. Chư Phật đã xác 
chứng điều này khi các Ngài thành tựu Pháp Thân... vô tận và đồng đẳng với Pháp Giới, 
trong đó thân của các Đức Như Lai tổa khắp—The enlightened world, that ¡s, the totality 
Of infinity of the realm of the Buddha. The Dharma Realm 1s Just the One Mind. The 
Buddhas certify to this and accomplish their Dharma bodlies... “Inexhaustible, level, and 
equal 1s the Dharma Realm, in which the bodies of all Thus Come Ones pervade.” 

Pháp giới tỏa khắp hư không vũ trụ, nhưng nói chung có 10 Pháp giới. Mười pháp giới 
này là lục phàm tứ Thánh. Mười pháp giới này không chạy ra ngoài vòng suy tưởng của 
bạn—A particular plane of existence, as ¡in the Ten Dharma Realms. The Dharma 
Realms pervade empty space to the bounds of the universe, but in general, there are ten: 
four sagely dharma realms and six ordinary dharma realms. These ten dharma realms do 
not go beyond the current thought you are thinking. 


10) Pháp Giới Duy Tâm: Theo Kinh Lăng Già và Kinh Hoa Nghiêm thì vạn hữu trong vũ trụ 


Œ) 


chỉ do tâm tạo—According to the Lankavatara Sutra and the Hua-Yen sutra, the universe 
1s mind only. 


(B-2) Những định nghĩa khác liên quan đến Pháp Giới 
QOther definiions that are related to the Dharrmnadhafu 


Những định nghĩa liên quan đến Pháp Giới—D@fimHons that are related to the 
Dharmadhafu: 

Pháp Giới Cung: Dharmadhatu palace—Kim Cương Pháp Giới Cung hay cung điện của 
Đức Đại Nhật Như Lai trong Thai tạng Giới—The shrine of Vairocana in the 
Garbhadhatu. 

Pháp Giới Đẳng Lưu: Phật Pháp The universe outflow of the spiritual body of the 
Buddha (Buddha's teaching). 

Pháp Giới Định: Hai bộ Đại Nhật đều lấy lục đại pháp giới (đất, nước, lửa, gió, hư 
không, thức) làm để mục quán chiếu Thiển định——Dharmadhatu meditation (earth, water, 
fire, alr, space, conscIousness), a term for Vairocana 1n both mandalas. 

Pháp Giới Gia Trì: Chúng sanh gia trì lẫn nhau hay sự tùy thuộc và giúp đở lẫn nhau của 
vạn hữu trong vũ trụ —Mutual dependence and aid of all beings in a unIverse. 

Pháp Giới Nhất Tướng: Nhất tướng nhất vị hay sự vô ngại Pháp giới—The essential unit 
of the phenomenal ealm. 





10. 


1Ị. 


12. 


13. 


14. 


3148 


Pháp Giới Phật: The Dharmadhatu Buddha (skt—Pháp Giới Phật hay Phổ Phật, chỉ 
những bậc đã thành Phật, đã chứng được tuệ nhất chân pháp giới đại trí, có đại quang 
minh phổ chiếu chúng sanh—The universal Buddha—The Buddha of a Buddha-realm, 
1.e. the đharmakaya. 

Pháp Giới Tạng: Pháp giới tạng là nơi trữ chứa mọi hiện tượng hay chân lý—The 
treasury or storehouse or source of all phenomena or truth. 

Pháp Giới Thân: Dahrmakaya (sk)—Pháp giới là Pháp thân của Phật. Pháp thân của 
Phật là Phật thân cảm ứng với hết thảy chúng sanh ở khắp pháp giới—The Dharmakaya 
which manifests 1fself in all beings—The Dharmadhatu as the Buddhakaya, all things 
being Buddha. 

Pháp Giới Thể Tánh Trí: Thánh Trí siêu việt (vô cùng vô tận) của Đức Đại Nhật Như 
Lai (trí thông minh như là tánh chất căn bản của vũ trụ), một trong năm trí của chư Phật 
được dùng bởi Mật giáo —Vairocana°s immeasurable cosmic energy and wisdom 
1nterpenetrating all elements of the universe——lIntelligence as the fundamental nature of 
the universe, one of the five kinds of wIsdom of the Buddha used by the esoteric secfs—— 
See Ngũ Trí in Chapter 108. 

Pháp Giới Thực Tướng: Pháp giới và thực tướng, cùng một thể mà khác tên. Thực tướng 
là lý của Biệt giáo, pháp giới là lý của Viên giáo—Dharmadhatu reality, or 
Dharmadhatu 1s reality, different names but one idea. The “Reality” 1s used for 
noumenon by the Different Teaching, while “Dharmadhatu” 1s used for noumenon by the 
Perfect Teaching. 

Pháp Giới Viên Dung: Các pháp thuộc pháp giới, mỗi sự việc đều đan bện và thâm nhập 
vào nhau (đây là thuyết “vô ngại” của tông Hoa Nghiêm và là thuyết “tính cụ” của tông 
Thiên Thai)—The perfect intercommunion or blending of all things in the Dharmadhatu 
(this 1s the doctrine of without obstacles (apratihata) of the Hua-Yen sect and T”Ien-T”ai 
secf). 

Pháp Giới Vô Biên Trí: Trí hiểu biết vô biên về Phật pháp giới. Đây là trí vô biên và 
siêu việt của chư Phật về pháp giới—Unlimited or inñnite understanding of the whole 
Buddha realm—Unimpeded or unlimited knowledge or omnisclence of a Buddha In 
regard to all beings and things In his realm. 

Pháp Giới Vô Ngại: Vạn hữu đan bện thẩm thấu hay pha trộn vào nhau trong pháp 
giới——Thhe perfect Intercommunion or blending of all things in the Dharmadhatu. 

Pháp Giới Vô Ngại Trí: Trí tuệ chứng ngộ được pháp giới vô ngại lý (thấu triệt toàn thể 
Phật Giới) —Unimpeded understanding of the whole Buddha-realm—See Pháp Giới Vô 
Biên Trí in Chapter 108. 


(H) Những định nghĩa Khác liên quan đến Pháp Giới— Other Definitions that are related to 


1) 


the Dharmadhatu: 

Bách Giới Thiên Như: One thousand realms—Tính nội tại hay cảnh vực của mỗi trong 
mười thế giới được nhân lên thành 100 thế giới. Thêm nữa, mỗi cảnh vực có mười sắc 
thái khác nhau (mười hiện tượng của Như là tướng, tánh, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, 
báo, và bản mạt cứu cánh). Do khám phá ra mười hiện tượng nầy trong 100 thế giới. Vì 
thế, tông Thiên Thai đạt đến thuyết về 1000 cõi gọi là Bách Giới Thiên Như—The 
emmanence of each of the ten worlds in all of them accounts for 100 worlds. Further, 





2) 


a) 


b) 


c) 


3) 


a) 


1) 


¡) 


b) 


)) 
¡) 
c) 


đ) 


3149 


each of these realms has ten different features (ten features of Thusness as form, nature, 
substance, fÍorce, action, cause, circumsfance, effct, remuneration and the ultimate state). 
By discovering these ten features in the 100 worlds, the T”ien-Tai School arrives at the 
doctrine of 1,000 realms. 

Phật giới: Buddha realm—State of Buddhahood—Phật giới—Phật quả—Pháp Giới Phật. 
Phật giới đối lại với chúng sanh giới: The Buddha realm, in contrast with the realm of all 
living beIngs. 

Pháp Giới Phật hay Phổ Phật, chỉ những bậc đã thành Phật, đã chứng được tuệ nhất chân 
pháp giới đại trí, có đại quang minh phổ chiếu chúng sanh—The Dharmadhatu Buddha, 
the universal Buddha, or the Buddha of a Buddha-realm, 1.e. the dharmakaya. 

Một trong thập giới gồm lục đạo cùng với Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát và Phật thừa: 
One of the ten realms which consist of the six gati together with the realms of Buddhas, 
Bodhisattvas, Pratyeka-buddhas, and Sravakas. 

Thai Tạng Giới: Garbhadhatu (sk—The womb of all things—Tích Phược Câu—Thai 
tạng là nguồn gốc của sự sản sanh mọi thứ, như đứa trẻ được nuôi dưỡng trong thai mẹ 
(cả thân tâm được chứa đựng và nuôi dưỡng)—The womb treasury, the universal 
source——The womb 1n which a child 1s conceived. Its body, mind, etc. It 1s container and 
content; 1t covers and nourishes; and 1s the source of all supply from which all things are 
produced. 

Các nhà triết học Chân Ngôn giáo miêu tả như sau—The Shingon philosophers describe 
as follows: 

Thai Tạng Giới là cấu trúc và sự phát triển của thế giới tâm linh. Thai Tạng Giới quan 
niệm thế giới như là một cảnh giới trên đó Đức Tỳ Lô Giá Na an trú trong cái tâm thâm 
sâu nhất của mỗi chúng sanh mà phát triển những khả năng vốn có của Ngài: 
Garbhadhatu 1s the constitution and development of the spiritual world. The Garbhakosa 
conceives the world as a stage on which Vairocana Buddha residing 1n the Inmost heart of 
every being develops his Inherent possIbilities. 

Kim Cang Giới miêu tả Đức Phật trong những biến hóa riêng của Ngài. Trong Kim Cang 
Giới, những hình ảnh minh họa sơ đổ và quá trình của những phát triển này được gọi là 
Mạn Đà La: Vajragarbha depicts the Buddha In his own manifestations. In Vajragarbha, 
the pictures illustrating the scheme and process of these developments are called Madala. 
Thai Tạng Giới tiêu biểu cho “Lý Tính” về cả hai phương diện yếu tố vật chất và bổ để 
thanh tịnh—It represents the fundamental nature, both material elements and pure bodhi, 
or wIsdom In essence or pUrIfy. 

Thai tạng là lý: The garbhadhatu as fundamental wisdom. 

Kim Cương tạng là trí: Acquired wisdom or knowledge, the vaJradhatu. 

Thai Tạng giới tiêu biểu cho tâm chúng sanh với tám múi thịt như hình sen tám cánh: 
The Garbhadhatu represents the eight parts of the human heart as the eight-petal lotus 
mandala. 

Thai Tạng giới là cái “bổn giác” (vốn đã giác ngộ rồi), đối lại với Kim Cang giới tiêu 
biểu cho “thủy giác” (bắt đầu giác ngộ): Garbhadhatu is the original intellect, or the static 
Iintellectuality, in contrast with ¡intellection, the Imiial or dynamic  infellectuality 
represented in the Vajradhatu. 


©) 


4) 


Œ) 


l) 


3150 


Thai Tạng giới là cái từ quả đến nhân, trong khi Kim Cang giới là cái từ nhân đến quả: 
The Garbhadhatu 1s the cause and Vajradhatu 1s the effect. Though as both are a unity, 
the reverse may be the rule, the effect being also the cause. 

Thai Tạng giới tiêu biểu cho sự “lợi tha,” trong khi Kim Cang giới lại tiêu biểu cho “tự 
lợi.”: The Garbhadhatu 1s likened to enrich others, as Vajradhatu 1s to enriching self. 

Thai tạng giới mạn đà la: Garbhadhatu mandala—Nhân Mạn Đà La—Mạn Đà La của 
Thai tạng giới, về phía đông; đối lại với Kim Cang Tạng Mạn Đà La, về phía tây trong 
Mạn Đà La. Thai Tạng Giới và ba viện chung quanh được gọi là Tứ Trùng Mạn Đà La, 
nơi trú ngụ của những vị Thánh trong bốn viện nầy——The Garbhadhatu mandala, which ¡is 
east; in contrast with Vajradhatu mandala, which is west (quả mạn đà la). The 
Garbhadhatu mandala of one central and three surrounding courts. The occupanfs are 
described as the sacred host of the four courts. 


(B-3) Phân loại Pháp Giới 
Categories 0ƒ Dharrmmadhafu 


Tứ Pháp Giới: Đạo Phật chủ trương rằng không có cái được tạo độc nhất và riêng rẽ. 
Vạn hữu trong vũ trụ, tâm và vật, khởi lên đồng thời; vạn hữu trong vũ trụ nương tựa lẫn 
nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, và do đó tạo ra một bản đại hòa tấu vũ trụ của toàn thể điệu. 
Nếu thiếu một, vũ trụ sẽ không toàn vẹn; nếu không có tất cả, cái một cũng không. Khi 
toàn thể vũ trụ tiến tới một bản hòa âm toàn hảo, nó được gọi là “Nhất Chân Pháp Giới,” 
vũ trụ của cái một và cái thực, hay “Liên Hoa Tạng.” Trong vũ trụ lý tưởng đó, vạn hữu 
sẽ tổn tại trong hòa điệu toàn diện, mỗi hữu không chướng ngại hiện hữu và hoạt động 
của các hữu khác. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 
mặc dù quan niệm viên dung và đồng khởi là vũ trụ, nó là một thuyết pháp giới duyên 
khởi, bản tính của hiện khởi là vũ trụ, nó là một thứ triết lý toàn thể tính của tất cả hiện 
hữu, hơn là triết học về nguyên khởi. Theo thuyết nầy, tông Hoa Nghiêm cho rằng có 
bốn pháp giới—Buddhism holds that nothing was created singly or individually. All things 
1n the universe, mafter or mind, arose simultaneously, all things In its depending upon one 
another, the Iinfluence of each mutually permeating and thereby making a universe 
symphony of harmonious totality. If one item were lacking, the universe would not be 
complete; without the rest, one Item cannot be. When the whole cosmos arrives at a 
harmony of perfection, 1t ¡s called the “universe One and True,” or the “Lotus Store.” In 
this ideal universe all beings will be in perfect harmony, each finding no obsfructfion In 
the existence and activity of another. According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, although the idea of the Iinterdependence and 
simultaneous rise of all things 1s called the Theory of Universe Causation, the nature of 
the rise being universal, 1t 1s rather a philosophy of the totality of all existence than a 
philosophy of origination. According to this theory of the Hua-Yen school, there are Four 
Dharma Realms: 

Sự pháp giới: Thế giới của đời sống hiện thực, hay thế giới kiện tính. Cách nhìn pháp 
giới như là một thế giới của những vật thể cá biệt, trong đó chữ giới (dhatu) có nghĩa là 


2) 


3) 


4 


3151 


cái phân biệt. Đây là thế giới của thực tại, thế giới hiện tượng, hay thế giới hiện tượng, 
các pháp sắc và tâm của chúng sanh. Sự pháp giới biểu hiện cho giáo lý duy thực của 
Tiểu Thừa—The real, or the world of actual life, the factual world.The idea of looking at 
the Dharmadhatu as a world of individual obJects, in which case the term “dhatu” means 
“something separated.” 'This 1s the world of reality, the factual, practical world, or the 
phenomenal realm, phenomenal world. The Dharma Realm of Phenomena, or the realm 
of evenfs (specifics). It represents the Realistic Doctrine of Hinayana. 

Lý pháp giới: Thế giới lý tưởng của định luật hay nguyên lý. Cách nhìn Pháp Giới như là 
sự hiển hiện của nhất tâm (ekacitta) hay một bản thể cơ bản (ekadhatu). Đây là thế giới 
thể tánh nói về các pháp sắc và tâm của chúng sanh tuy có sai khác nhưng cùng chung 
một thể tánh. Đây là thế giới của lý tắc. Nó được Tam Luận Tông và Pháp Tướng Tông 
chủ xướng, dạy rằng lý tách rời với sự —The ideal, or the world of law or principle. The 
1dea of looking at the Dharmadhatu as a manifestation of one spirit (ekacifta) or one 
elementary substance (ekadhatu). This 1s the noumenal realm, or noumenal world. The 
Dharma Realm of Noumena, or the realm of principles. This 1s the world of principle or 
theorical world. It 1s represented by the Sam-Lun and Dharmalaksana Schools which 
teach that principle 1s separate from facts. 

Lý sự vô ngại pháp giới: Thế giới thể hiện lý trong sự; sự và lý cùng hòa điệu. Cách nhìn 
Pháp Giới như là một thế giới trong đó tất cả những hiện hữu riêng biệt của nó (vastu) có 
thể đồng nhất được với một tâm là sở y. Pháp Giới nầy không có trở ngại giữa lý và sự vì 
lý do sự mà hiển bày, sự nhờ lý mà thành tựu. Khởi Tín và Thiên Thai tông chủ trương 
nhất thể giữa sự và lý, nghĩa là thế giới của lý tắc và thực tại được hợp nhất, hay thế giới 
lý tưởng được thể ngộ—The idea realized, or the world in which the principle is applied 
1n actual life, or the fact and the principle harmonized. The idea of looking at the 
Dharmadhatu as a world where all its particular existences (vastu) are Identifiable with 
one underlying spirit. This Dharmadhatu 1s the ¡interdepence of phenomenal and 
noumenal realm. The world in which phenomena are ¡identical with noumena—The 
Dharma Realm of non-obstructions of noumena and phenomena (principles and 
specifics). The realm of principles against events perfectly fused in unimpeded freedom. 
The Awakening of Faith and the Tien-T°ai School believe the Identity of fact and 
principle. That means the world of principle and reality united, or the ideal world 
realized. 

Sự sự vô ngại pháp giới: Cách nhìn Pháp Giới như là một thế giới trong đó mỗi một vật 
thể riêng biệt của nó đồng nhất với mọi vật thể riêng biệt khác, mà tất cả những giới hạn 
phân cách giữa chúng thảy đều bị bôi bỏ. Đây là thế giới của tất cả thực tại được kết dệt 
lại hay được đồng nhất trong nhịp điệu toàn vẹn, nghĩa là tất cả mọi hiện tượng đều 
tương ứng thông dung nhau, một tức nhiều, lớn chứa nhỏ. Đây là chủ trương của tông 
Hoa Nghiêm, theo đó tất cả những sự thật hay thực tại dị biệt nhất thiết phải tạo thành 
một toàn thể nhịp nhàng do sự tương dung tương nhiếp để chứng ngộ thế giới lý tưởng là 
“nhất như.” Thế giới nầy tương giao hòa điệu giữa chính các sự, các hiện thực. Trong thế 
giới hiện thực, sự pháp giới, chủ nghĩa cá nhân có cơ nổi bật; cạnh tranh, xung đột, tranh 
luận và tranh chấp cũng sẽ làm rối loạn sự hòa điệu. Coi xung đột như chuyện đương 
nhiên, là đường lối của các nên triết học xưa nay. Đạo Phật dựng lên một thế giới trong 
đó đời sống hiện thực đạt tới chỗ hòa điệu lý tưởng. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu 


3152 


trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, đem thực hành mà thích ứng lý thuyết không phải 
là điều khó khăn, nhưng tai hại ở chỗ là con người , kẻ thì quá thiên về lý thuyết, người 
lại quá trọng thực hành. Do đó cần phải có một giải pháp hữu lý. Lại nữa, trong thế giới 
thực tế, thực hành thường chống lại thực hành, sự kiện chống lại sự kiện, công tác chống 
lại công tác, cá thể chống lại cá thể, đẳng cấp chống lại đẳng cấp, quốc gia chống lại 
quốc gia. Đó là sắc thái của thế giới cá nhân chủ nghĩa, rồi từ đó toàn thể. thế giới hóa ra 
phân chia thành mảnh vụn vặt. Chủ nghĩa tập thể hay tinh thần tương trợ không ngừng, 
vẫn chưa đủ để ngăn chận ác tính của đời sống. Để hòa điệu một trạng thái sinh tổn như 
vậy và để đưa tất cả vạn vật đến chỗ nhu hòa, thế giới tương giao tương cảm cần phải 
được tạo ra. Một thế giới lý tưởng như vậy được gọi là “sự sự vô ngại pháp giới.”—The 
Iidea of looking at the Dharmadhatu as a world where each one of Ifs particular obJects 1s 
Identifiable with every other particular obJect, with whatever lines of separation there 
may be between them all removed. This 1s the world of all realiies or practical facts 
Interwoven or Identified 1n perfect harmony. It 1s to say phenomena are also 
interdependent. The world in which phenomena ¡interpenetrate one another without 
hindrances. The Dharma Realm of non-obstruction of phenomena and phenomena. The 
realm of events against events (specifics and specifics) perfectly fused in unimpeded 
Íreedom. It represents by the Hua-Yen School which teaches that all distinct facts or 
realitles will, and oupht to, form a harmonious whole by mutual penetration and mutual 
1dentification so as to realize the ideal world of “One-True.” The real harmonized, or the 
world in which actuality attains harmony In Itself. In the actual world individualism 1s apt 
to predominate, and competition, conflict, dispute and struggle too often will disturb the 
harmony. To regard conflict as natural 1s the way of usual philosophies. Buddhism sets up 
a world in which actual life attains an ideal harmony. According to Prof. Junjiro Takakusu 
in The Essentials of Buddhist Philosophy, 1t should not be difficult to make practice 
adapted to theory, but such being the evil of men, some make too much of theory while 
others make too much of practice. So a rational solution becomes necessary. Moreover, 
in the world of realities (fact), practice often øoes agaInst practice, fact against fact, 
business, agains business, Iindividual against individual, class against class, nation agaInst 
nation. Such 1s the feature of the world of individualism and thus the whole world goes to 
pleces. Mere collectivism or solidarity will not prevent the evil of life. To harmonize such 
a state of being and to make all things go smoothly, the world of mutual reliance or 
interdependence oupht to be created. Such an ideal world is called “the fact and fact 
world perfectly harmonized.” 


(IU Ngũ Pháp Giới: Năm loại pháp giới——FIve forms of dharmadhatu. 


Ũ 
2) 
3) 


4) 
5) 


Hữu vi pháp giới: Sự pháp giới — The phenomenal realm. 

Vô vị pháp giới: Lý pháp giới—The Inactive/noumenal realm. 

Diệc Hữu Vi Diệc Vô Vi Pháp Giới: Sự lý vô ngại pháp giới (cả hữu vi lẫn vô vì): 
Interactive/Interdependent. 

Phi hữu vi phi vô vị: Sự Lý vô ngại pháp giớ—Netther active nor Inactive. 

Sự sự vô ngại: Vô chướng ngại pháp giớ—The unimpeded realm, the unity of 
phenomenal and noumenal (collective and Iindividual). 





3153 


(HI)Thập Pháp Giới: Mười pháp giớ—Ten Dharma Realms: 


Ù 
2) 
3) 


4) 


5) 
6) 
? 
8) 
3) 


Phật Pháp Giới: Pháp giới của chư Phật —The Dharma Realm of Buddhas. 

Bồ Tát Pháp Giới: Pháp giới của chư Bồ Tát The Dharma Realm of Bodhisattvas. 
Duyên Giác Pháp Giới: Pháp giới của chư Độc Giác Phật (Duyên Giác)—The Dharma 
Realm of the Conditionally Enlightened Ones. 

Thanh Văn Pháp Giới: Pháp giới của chư Thanh Văn—The Dharma Realm of Sound 
Hearers. 

Thiện Pháp Giới: Pháp giới của chư Thiên—The Dharma Realm of gods. 

Nhân Pháp Giới: Pháp giới của con người—The Dharma Realm of humans. 

A-Tu-La Pháp Giới: Pháp giới của loài A-tu-la—The Dharma Realm of Asuras. 

Súc Sanh Pháp Giới: Pháp giới của loài súc sanh—The Dharma realm of animals. 

Quỷ Pháp Giới: Pháp giới của loài ngạ quỷ—The Dharma Realm of hungry ghosts. 


10) Địa Ngục Pháp Giới: Pháp giới của những chúng sanh địa ngục—The Dharma realm of 


hell-beings. 


(IV)Thập Bát Giới: Astadasa dhatavah (skÐ. 
(A) Eighteen spheres (sIx senses, their six obJects, and corresponding kinds of conscIousness: 


Ù 
2) 
3) 


Lục Căn: Six senses—See Lục Căn in Chapter 48. 

Lục Cảnh: Six objects corresponding to the six senses—See Lục Cảnh in Chapter 48. 

Lục Thức: ŠSix sense-data or six consclousness—For more Iinformation, please see Lục 
Thức in Chapter 48. 


(B) Eighteen realms—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, Đức Phật đã giải thích cho 


Œ) 


ông A Nan vì sao bản tính của Thập Bát Giới là Như Lai Tạng diệu chân như tính—In the 
Surangama Sutra, book Three, the Buddha explained to Ananda the reasons why he said 
that the eighteen realms were basically the wonderful nature of true suchness, the 
treasury of the Thus Come One——See Chapter 116 (D) (1D) (VHI). 


(B-4) Pháp Giới Duyên Khởi 
The Principle oƒ Universal CausaHion 


Tổng quan về Pháp Giới Duyên Khởi —An overview dƒ the Prineiple dgƒ Unbùersal 
Causafion: Từ ngữ “Pháp giới” (Dharmadhatu) đôi khi được dùng đồng nghĩa với chân lý. 
Việt ngữ dịch là “Pháp thể của Vạn Pháp.” Tuy nhiên, đôi lúc nó lại có nghĩa là “Vũ 
trụ,” hay “cảnh giới của tất cả các pháp.” Cả hai nghĩa vũ trụ và nguyên lý phổ biến, 
luôn luôn phải được in sâu trong tâm trí chúng ta mỗi khi từ ngữ nầy được dùng đến. 
Nghĩa nào cũng dùng được cho danh hiệu của thuyết “Duyên Khởi.”—The term 
“Dharmadhatu” 1s sometimes used as a synonym of the ultimate truth. Therefore, the 
translation “the Element of the Element” Is quite fitting. But at other times it means the 
universe, “the Realm of AII Elements.” The double meaning, the universe and the 
universal principle must always be borne In mind whenever we use the term. Either 
meaning will serve as the name of the causation theory. 


3154 


(II) Chỉ tiết về Pháp Giới Duyên Khởi— Details oƒ the Principle 0ƒ Universal Causation: 

I) Trong pháp giới duyên khởi, mọi hiện tượng đều tùy thuộc lẫn nhau, cái nầy tùy thuộc 
cái kia, do đó một trong tất cả và tất cả trong một The Dharmadhatu as the 
environmental cause of all phenomena (everything 1s being dependent on everything 
else, therefore one 1s 1n all and all 1s In one). 

2) Theo nguyên lý pháp giới duyên khởi nầy, không một sự hữu nào hiện hữu bởi chính nó 
và hiện hữu cho cái khác, nhưng toàn thể thế giới sẽ vận động và hành sự trong nhất trí, 
cơ hồ toàn thể được đặt dưới tổ chức tổng quát. Một thế giới lý tưởng như thế được gọi là 
“Nhất chân pháp giới” hay “Liên Hoa tạng.”——According to the principle of universal 
causation, no one being will exist by 1tself and for 1tself, but the whole world will move 
and act In unison as 1f the whole were under general organization. Such an Idea world 1s 
called “the World One-and-True” or “the Lotus-store.” 

3)_ Nguyên lý nầy căn cứ trên pháp giới duyên khởi của cảnh vực lý tánh (Dharmadhatu) mà 
chúng ta có thể coi như là sự tự tạo của chính vũ trụ. Đừng quên rằng đó chỉ là duyên 
khởi do cộng nghiệp của tất cả mọi loài, và nguyên lý nầy cũng dựa trên thuyết vô ngã. 
Trong thuật ngữ Phật giáo, nguyên lý viên dung được gọi là “Hoa Nghiêm” 
(Avatamsaka): The principle of universal causation 1s based upon the universal causation 
of the Realm of Principle (Dharmadhatu) which we may regard as the self-creation of the 
universe Ifself. One should not forget that 1t 1s nothing but a causation byt the common 
action-influence of all brings, and that the principle 1s also based on the theory of 
selflessness. In the Buddhist terminology, the principle of totalty 1s called “the 
Avatamsaka" (Wreath). 

*. For more information, please see Duyên Khởi (II) (4) and Tứ Duyên Sanh in Chapter 37, 
Tứ Chủng Vũ Trụ, and Tứ Pháp Giới ¡in Chapter 94. 


(C) Pháp Giới Phật 
The Dharrmna Realm oƒ Buddhas 
Buddha Dharrnadhafu (sk£) 


(ID Tổng quan về Pháp Giới Phật—An overview dƒ the Dharma Realm oƒ Buddhas: The 
Dharmadhatu Buddha (skt—Pháp Giới Phật hay Phổ Phật, chỉ những bậc đã thành Phật, 
đã chứng được tuệ nhất chân pháp giới đại trí, có đại quang minh phổ chiếu chúng sanh. 
Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Vạn Pháp đều do tâm tạo.” Ngay cả Phật cũng do tâm nầy tạo. 
Nếu tâm mình tu Pháp Phật thì một ngày nào đó mình sẽ thành Phật. Nếu tâm tu Bồ Tát 
sẽ thành Bồ Tát. Nếu tâm muốn đọa địa ngục thì mình sẽ đọa địa ngục. Cho nên nói 
“Mười Pháp Giới không ngoài tâm nây.”——The universal Buddha, or the Dharma Realm 
of Buddhas, 1.e. the dharmakaya. The Avatamsaka Sutra teaches: “The myriad dharmas 
are made from the mind alone.” The Buddha 1s created by our mind. lf our mind 
culfivates the Buddha-dharma, then we will accomplish the Buddha Way. If our mind 
cultivates the Bodhisattva Path, eventually we will become a Bodhisattva. If our mind 
wishes to fall into the hells, we wIll surely head in the direction of the hells. That 1s why 1t 
1s said, “The Ten Dharma Realms are not beyond this mind.” 


(I1) Chỉ tiết về Pháp Giới Phật 


1) 


2) 


3) 


3155 


Defatls oƒ the Dharma Realn oƒ Buddhas: 

Pháp Giới Phật không nhỏ không lớn— The Dharma Realm oƒ Buddhas ¡s neither small 
nor greai: Phật Pháp Giới không nhỏ vì nó bao trùm cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, 
nhưng đồng thời nói Phật Giới cũng không lớn vì trong Phật Giới không có cống cao ngã 
mạn, không có cái Ngã —The Dharma Realm of Buddhas 1s not small because 1t 
comprises the three thousand great chiliocosmos, but at the same time, the Dharma 
Realm of Buddhas 1s not great either because In that Dharma realm, there are no 
arrogance, no pride, and no ego. 

Pháp Giới Phật không đến không đi— The Dharma Realm oƒ Buddhas ¡is neither come nor 
gone: Pháp thân của Phật bao trùm tận hư không biến pháp giới; chẳng đến mà cũng 
chẳng đi. Nếu nói Pháp thân đi thì Pháp thân đi đến đâu? Còn nói rằng Pháp thân đến thì 
nó đến chỗ nào? Kỳ thật, Pháp thân Phật biến hóa khắp nơi, chẳng phải chỉ ở thế giới 
nầy, mà ở khắp mọi thế giới nhiều như những hạt vi trần. Vô lượng vô biên thế giới đều 
có Pháp thân Phật; vì vậy mà người ta nói thân Phật ở vi trần thế giới—The Buddhaˆs 
Dharma-body reaches to the ends of space and pervades throughout the Dharma Realm. 
lt1s nowhere present and yet nowhere absent. If we say 1t goes, then to where does 1t go? 
lf we say 1t comes, then to where does 1t come? Às a matter of fact, the Buddha's 





Dharma-body 1s universally pervasive; 1t 1s not only ¡in this world, but in worlds as many 
as tiny specks of dust. Limiflessly and boundlessly many worlds are all the Buddhaˆs 
Dharma-body; that is why 1t 1s said to be in worlds as many as motes of dust. 

Pháp Giới Phật hổ tương phóng quang— The Dharma Real oƒ Buddhas shines upon one 
anothers° Lotus Thrones: Hào quang của chư Phật ở Pháp Giới nầy chiếu sáng chư Phật ở 
pháp giới kia; và hào quang của chư Phật ở các pháp giới kia lại cũng chiếu sáng pháp 
giới nầy. Chư Phật trong vũ trụ mà còn chiếu hào quang soi sáng lẫn nhau, và những ánh 
sáng nầy cùng nhau hòa hợp, huống là những phàm nhân tục tử chúng ta? Phật tử chúng 
ta nên cùng nhau chiếu sáng, cùng nhau hòa hợp những ánh quang minh mà mình có, chứ 
không nên xung đột. Cùng nhau hòa hợp những ánh quang minh có nghĩa là ánh sáng của 
bạn chiếu rọi lên tôi và ánh sáng của tôi chiếu rọi lên bạn. Ánh quang minh của chúng ta 
nên cùng nhau tương chiếu trong suốt cuộc tu của mình hầu loại bỏ tất cả những vô minh 
mê muội —The light emitted by the Buddhas In this Dharma Realm shines on the 
Buddhas In other Dharma Realms; and the light of the Buddhas In those other Dharma 
realms also shines on this Dharma Realm. Buddhas in the universe still emit lights to 
shine one another and these lights mutually unite, why not us, ordinary people? Buddhist 
disciples should unite our lights. There should not be any clashes between ordinary 
people. This shinning means your light shines on me, and my light shines on you. Our 
lights should shine on one another throughout our way of cultivation to eliminate our 
Ignorance. 


3156 


(D) Pháp Giới Bồ Tát 
The Dharrmma Realm oƒ Bodhisattvyas 
Bodhisaftya-Dharrmnadhafu (sk£) 


(I Tổng quan về Pháp Giới Bồ Tát—An overview 0ƒ the Dharma Realm dgƒ Bodhisattvas: 
Bồ Tát, một chúng sanh hữu tình đã giác ngộ, và nguyện chỉ đạt được đại giác một khi 
cứu độ hết thảy chúng sanh. Bởi vì chúng ta cũng là những chúng sanh hữu tình, do đó 
chúng ta cũng có thể làm người giác ngộ, rồi lại có thể dùng đạo lý giác ngộ để thức tỉnh 
tất cả những chúng sanh khác—One whose beings or essence is bodhi whose wisdom is 
resulting from direct perception of Truth with the compassion awakened thereby. 
Enlightened being who 1s on the path to awakening, who vows to forego complete 
enlightenment until he or she helps other beings attain enlightenment. Since we are living 
beings endowed with sentience, we can also become enliphtened ones among living 
beings. Then we can utilize the enlightened principles to enlighten all other living beings. 


(II) Chỉ tiết về Pháp Giới Bồ Tát—Details oƒ the Dharma Realn oƑ Bodhisatfeas: See 
Chapter 172. 





(Khu tháp bị tàn phá trong Na Lan Đà) 


nạn C0 CA Ji), co 


k“ — 
¬ CC 


¬ — 
G3) 


14. 
15: 
16. 


17. 


18. 


19. 
20. 
21. 
22 
2: 
24. 
Chi 
26. 
21s 
28. 
29. 
30. 
31. 
ch 
33. 


3157 


REFERENCES 


Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 

Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 

Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 

Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 

Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 

The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 

Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanapomika: Revised 1980. 

A Popular Dictionary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 
The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 


. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 
. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 


1994 


. Dictionary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1981. 
.A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, William Edward Soothil & LewIs 


Hodous: 1934. 

World Religions, LewIs M. Hopfe: 1982. 

The Buddha and His Teachinss, Narada: 1973. 

The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 
2000. 

The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 
1987. 

The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Bhikkhu 
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 

The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 
Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 
Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 


34. 
35: 
36. 
1h 


38. 


39. 
40. 
41. 
42. 
43. 


44. 
45. 
46. 
41. 
48. 


49. 
50. 
BIP 
32 
53. 
54. 
55. 
56. 
S: 
58. 
ng. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 


3158 


Zenˆs Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 

Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 

Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 
1950. 

The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by 
Bhikkhu Nanamol: 1956. 

The books of The Discipline (Vinaya PItaka), translated by L.B. Horner: 1997. 
Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 

Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích 
Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 

Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1950. 

Tỳ Ni Hương Nhũ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 

Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyễn Huệ: 
1996. 

'What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 

A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 

What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, LewIs M. Hopfe: 1963. 

Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 

In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, Junjiro Takakusu, 1947. 

The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzukl, 1947. 

The Vimalakirti NÑirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 

Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiển, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 

Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 

Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 

Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 

Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 


70. 
V1: 
Jm: 
đi: 
74. 
đo: 
76. 


T 


3159 


Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 19ó0. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 


. Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 
78. 
79. 
80. 


Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 
Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 
Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 


81.Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ân Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1956. 


62. 
63. 
84. 
65. 
66. 
S7. 
68. 
69. 
90. 


91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 


Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 

Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 1973. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 

Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 

An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 

The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 
1975. 

Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 

Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarchˆs Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiển Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-FIive Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tinh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1965. 

Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpoche, 1991. 


100.The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

101.The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 

102.Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

103.Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 

104.Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện Quỷnh, 


Việt dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105.The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 
106.ItUs Easier Than You Think, Sylvia Boorstein, 1995. 
107.Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 


3160 


108.A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

109.Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 

110.Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

1TI1.The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

112.The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903. 

113.Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 

114.Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ Tuệ 
Nhuận, 1951. 

115.Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 

116.The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.E. Price and Wong Mou-Lam, 
1947. 

117.Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1974. 

118.Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Z1mn, 1994. 

119.Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

120.Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 

121.Phật Giáo Thánh Kinh, Cư Šĩ Dương Tú Hạc, Taiwan 1962, Việt dịch Hòa 
Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 

122.Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 

123.Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa Thượng Chơn 
Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 

124.Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 

125.Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1961. 

126.Rebirth as Doctrine and Experlence, FrancIs Story, 1975. 

127.Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 1994. 

128.Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích Huyền 
Dung, 1949. 

129.Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 

130.Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 

131.Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
1964. 

132.How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri Huber, 
2000. 

133.Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 

134.Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

135.Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

136.Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

137.Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 

138.Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 

139.Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 1950. 

140.Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 


3ló1 


141.Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiền, 1991. 

142.Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

143.The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 

144.The Buddhaˆs Ancient Path, PIiyadassi Thera, 1964. 

145.The Land of Bliss, Luis O. Gomez, 1996. 

146.Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 

147.Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

148.Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 

149.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 1990. 

150.Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995. 

151.Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

152.Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 

153.The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích Thiện 
Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 

154.The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 

155.Gems of Buddhist Wisdom, many authors, Kular ULumpur, 1983. 

156.Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 

157.Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English Translator 
Alex Wayman, 1978. 

158.Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 

159.Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

160.The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 

161.The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 

162.Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện Huệ, 1992. 

163.Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 1986. 

164.The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 

165.Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166.K¡inh Tâm Địa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167.Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168.Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169.Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170.Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 19443. 

171.Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 

172.Thiển Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1991. 

173.Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 

174.Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 1949. 

175.Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 

176.Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 

177.Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 


3162 


178.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như Phước, Hòa 
Thượng Từ Quang, 1957. 

179.A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator lames Legge, 
1965. 

180.Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 

181.Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 

182.A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 1993. 

183.The Spectrum of Buddhism, Piyadassi, Sri Lanka 1991. 

184.Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 

185.Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm Kim Khánh. 

186.NagarJunaˆs Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 

187.Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 

188.Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189.The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 

190.The Dhammapada, Narada, 1963. 

191.In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 

192.The Chinese Madhyama Agama and The Pali MaJjhima Nikaya, Bhikkhu Thích 
Minh Châu, India 1991. 

193.Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 

194.Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1957. 

195.Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196.The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197.Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 

198.Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyền, 1957. 

199.Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1956. 

200.Sakyamuni”s One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1961. 

201.Tám Quyển Sách Quí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 

202.Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 1994. 

203.Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 

204.The Buddha and HiIs Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205.The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206.A Concise History of Buddhism, Andrew SKilton, 1994. 

207.Pagodas, Gods and Spirits of Vietnam, Ann Helen Unger and Walter Unger, 
1997. 

208.Buddhism A to Z, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

209.Buddhism, Clive Erricker, 1995. 

210.Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

211.Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

212.Modern Buddhism, Alan & Jacqul James, 1987. 

213.The Questions of King Milinda, T.W. Rhys Davis, 1963. 


3163 


214.Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 

215.The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

216.The Pioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahrr, New Delhi 1989. 

217.Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horioka, Tokyo, 1973. 

218.Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

219.A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

220.A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 

221.A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 

222.Rebirth and The Western Buddhist, Martn Wilson, Ven. Thịch Nguyên Tạng 
Việt dịch 2006. 

223.The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 

224.Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 

225.Buddhism For Today, Nikkyo ÑIwano, 1976. 

226.An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzukl, London, 1934. 

227.5tudies in The Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzukl, London, 1930. 

228.The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn 
Thiện, New Delhi, 1996. 

229.Studies in Ch'an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and Peter N. Gregory, 
Honolulu, 1983. 

230.The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 

231.Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 

232.RaJagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 

233.How to Overcome Your Difficultes: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. 
Nhuan Chau translated in 2005. 

234.Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 

235.The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, NÑagpur, India, 2000. 

236.Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

237.Buddhist Shrines in India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

238.Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, translated 
into Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý in 2005. 

239.Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, Ñew Delhi, 2004. 

240.The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 

241.Pen Portraits Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de Saram, 
Singapore, 1966. 
242.History of Theravada Buddhism In South East Asia, Kanal Lal Hazra, New 
Dehili, 1961. 

243.Đạo Phật Trong Đời Sống, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 1994. 

244.Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Thiện Phúc, USA, 1996. 

245.Vietnamese-English Buddhist Dictionary, 6 volumes, Thiện Phúc, USA, 2005. 

246.Thiên Trúc Tiểu Du Ký, Thiện Phúc, USA, 2006. 


3164 


247.Thiển Sư, Thiện Phúc, USA, 2007. 

248.English-Vietnamese Buddhist Dictionary, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 2007. 

249.Loving and Dying, Bhiksu Visuddhacara, 1960. 

250.The Great Religlons by which Men Live, Floyd H. Ross & Tynette H¡IIs, 2000. 

251.Human Life and Problems, Dr. K. Sri Dhammananda, 1960. 

252.The Spectrum of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

253.Buddhist Thought in India, Edward Conze, 1962. 

254.The Buddhist Catechism, Henry Steel Olcott, 1861. 

255.The Buddha and His Teachings, Ernest K.S. Hunt, 1962. 

256.Phật Giáo và Triết Học Tây Phương, H.T. Thích Quảng Liên, 1996. 

257.Buddhism, William R. LaFleur, 1988. 

258.The Heart of Wisdom, Dr. C.T. Dorji, New Dehli, 2005. 

259.A Compendium of Chief Kagyu Master, Dr. C.T. Dorji, New Dehli, 2005. 

260.Talks on Dharma, Volumes [I to IX, Venerable Master Hsuan Hua, from 1958 to 
1980. 


